... 
Ỉ 





TRẤN MẠNH THƯỜNG BIÈN SOẠN 


= =“=irries=mm==nnolisisuaai 








VIỆT NAM VĂN HÓA VÀ DU LỊCH 


Trần Mạnh Thường biên soạn 


Nguyễn Minh Tiến hiệu đính 


Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương 
Trang và tác giả. Nghiêm cấm mọi sự sao chép, trích dịch hoặc 
in lại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. 


GPXB số 317-96/XB-QLXB 


TNKHXB số: 29/XBYH 
In ấn và phát hành tại Nhà sách Quang Bình 
416 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP HCM Việt Nam 


Published by arrangement between Huong Trang Cultural 
Company L#d. and the author. 

All rights reserved. No part of this book may be reproduced 
by any means wIthout prior wrItten perm1ss1lon from the 


publisher. 


VIỆT NAM 
VĂN HÓA VÀ DU LỊCH 


TRẦN MẠNH THƯỜNG 


TRẦN MẠNH THƯỜNG biên soạn 
NGUYÊN MINH TIẾN hiệu đính 


—_ VIỆT NAM 
VĂN HÓA VÀ DŨ LỊCH 


NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TẤN 
HÀ NỘI 


VIỆT NAM 
VĂN HÓA VÀ DU LỊCH 


Nhà xuất bản Thông Tấn 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Việt Nam là cửa ngõ thông ra vùng Đông Nam Á. Việt Nam 
là một quốc gia có hàng ngàn năm văn hiến với bao danh lam 
thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa rộng dài khắp đất nước. Cha 
ông ta đã để lại trên nước non này biết bao thành quách, đền 
đài, chùa chiền, miếu mạo..., lớp nọ nối tiếp lớp kia. Cả đất nước 
là một bảo tàng lịch sử, văn hóa của 54 dân tộc cùng chung lưng 
đấu cật xây dựng nên đất nước này. 


Việt Nam, đất nước giàu tiềm năng du lịch. Ngày nay trong 
xu thế toàn cầu hóa kinh tế, chúng ta đang từng bước hội nhập 
với khu vực và thế giới trên nhiều lĩnh vực, trong đó du lịch với 
tư cách là một ngành “công nghiệp xanh” đóng vai trò hết sức 
quan trọng. Nó vừa là một ngành kinh tế mũi nhọn, vừa đảm 
đương chức năng thông tin, tuyên truyền, trong mối quan hệ 
giao lưu văn hóa. 


Để góp phần quảng bá nền văn hóa và tiềm năng du lịch Việt 
Nam, Nhà xuất bản Thông Tấn cho ra mắt bạn đọc cuốn “Việt 
Nam Văn hóa và Du lịch” của soạn giả Trần Mạnh Thường. Với 
non một nghìn trang sách, từ nhiều nguồn tư liệu phong phú, 
soạn giả giới thiệu với bạn đọc một bức tranh toàn cảnh về nền 
văn hóa đa dạng và lâu đời của dân tộc Việt Nam từ địa lý, danh 
lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa đến lễ hội, phong tục, tập 
quán... của 64 tỉnh thành trên cả nước. Hy vọng cuốn sách sẽ là 
một cẩm nang quý cho bạn đọc trong và ngoài nước muốn tìm 
hiểu về văn hóa và du lịch Việt Nam. 


Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 


NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TẤN 


PHẦN I 
LÃNH THỔ VIỆT NAM 


I.NHỮNG CON SỐ ĐÁNG NHỚ 


_ Diện tích đất liền: 331.689 km2 

_ Lãnh hải: Rộng 12 hải lý, tính từ đường cơ sở 

_ Vùng đặc quyền kinh tế: Rộng 200 hải lý, tính từ đường cơ 
SƠ 

_ Thềm lục địa: 700.000 km2 (kể cả hai quần đảo: Hoàng Sa 
và Trường Sa) 

_ Tọa độ đất liền: Kinh tuyến: 102008 đến 109028 Đông 

Vituyến : 8027 đến 23023 Bắc 
_ Dân số: trên 81 triệu người 


_ Dân tộc: 54 dân tộc, trong đó dân tộc Việt (Kinh) chiếm 
90%, 10% còn lại là dân số của 53 dân tộc. 


H. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ 


Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thuộc phía Đông 
bán đảo Đông Dương, nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Á, 
phía Bắc giáp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, phía Tây giáp 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia, 
phía Đông, Nam và Tây Nam giáp biển Đông. 

Việt Nam vừa gắn liền với lục địa châu Á, vừa nối liền với 
biển Đông, con đường đi ra Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. 
Việt Nam lại ở ngã tư đường hàng không và hàng hải quốc tế từ 
Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây, nối liền châu Á với châu 
Đại Dương, Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương. 


Trong tương lai không xa sẽ có tuyến đường sắt, đường bộ 
xuyên Á nối liền với các nước chung quanh. 


8 


ĐỊA HÌNH 


Dải đất Việt Nam có dạng cong hình chữ 8, rộng hai đầu, giữa 
thót lại, từ điểm cực Bắc ở vĩ độ 23023 Bắc tại xã Lũng Cú, trên 
cao nguyên Đồng Văn, huyện Đồng Văn, Hà Giang, đến điểm 
cực Nam trên đất liền ở vĩ độ 8027 Bắc tại xóm Mũi, xã Rạch 
Tàu, huyện Ngọc Hiển (Năm Căn) Cà Mau, kéo dài 1õ vĩ tuyến. 

Chiều ngang phần đất liền từ điểm cực Tây ở kinh độ 102008” 
Đông nằm trên đỉnh núi ở khu vực ngã ba biên giới Việt Nam 
- Lào - Trung Quốc, thuộc xã A Pa Chải, huyện Mường Tè, Lai 
Châu, đến điểm cực Đông trên đất liền ở kinh độ 109028' Đông 
tại mũi Đôi trên bán đảo Hòn Gốm, huyện Vạn Ninh, Khánh 
Hòa, nằm trọn trong múi giờ thứ 7 GMT. 

Khoảng cách chiều ngang từ biên giới phía Đông (không kể 
thềm lục địa) nơi rộng nhất ở Bắc bộ là 600 km, Nam Bộ là 400 
km, nơi hẹp nhất ở Quảng Bình 50 km. 


III. ĐỊA HÌNH 


Sự khác nhau về địa hình giữa các khu vực thể hiện ở cấu 
trúc địa hình và các dạng địa hình chủ yếu: 

1. RƯNG NUI 

Núi 

Các hệ núi chính: Sự hình thành và phát triển lãnh thổ lâu 
dài và phức tạp đã tạo cho Việt Nam một hoàn cảnh tự nhiên 
khá độc đáo. Ba phần tư diện tích đất liền là đổi núi, nhưng là 
đổi núi thấp, trừ một vài vùng đồng bằng, châu thổ rộng lớn, đâu 
đâu cũng nhìn thấy cảnh núi rừng trùng điệp. Đặc biệt dọc miền 
Trung, rừng núi và đồng bằng xen kế nhau. 

Độ cao địa hình dưới 1.000 m (so với mực nước biển) chiếm 
85%. Núi cao trên 2000 m chỉ chiếm khoảng 1%. Trong số những 
đỉnh núi cao của Việt Nam có đỉnh Phanxipăng thuộc dãy Hoàng 
Liên Sơn (Lào Ca1) cao nhất là 3.143 m. 


tVÀ zZ ` Z* z Ấ* ` ° .. *VÀ 
Việt Nam có 4 vùng núi chính, môi vùng mang đặc điểm riêng: 


9 


LÃNH THỔ VIỆT NAM 


Vùng núi Đông Bắc: kéo dài từ thung lũng sông Hồng ra đến 
vịnh Bắc Bộ, trong đó có nhiều danh lam thắng cảnh, những 
hang động kỳ thú như động Tam Thanh, Nhị Thanh (Lạng Sơn), 
hang Pắc Bó, Ngườm Ngao, thác Bản Giốc (Cao Bằng), hồ Ba Bể 
(Bắc Kạn), núi Yên Tử, Vịnh Hạ Long với những hang động nổi 
tiếng: động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ, hang Trinh Nữ... (Quảng 
Ninh). Vùng núi Đông Bắc có đỉnh Tây Côn Lãnh cao nhất là 
2.431 m. 

Vùng núi Tây Bắc: từ biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc tới 
miền Tây của dải đất miền Trung. Đây là vùng núi cao hùng vĩ 
nhất nước, có Sa Pa (Lào Ca) ở độ cao 1.500 m so với mặt nước 
biển quanh năm mát mẻ, có Điện Biên Phủ di tích lịch sử “chấn 
động địa cầu”, có đỉnh Phăngxipăng cao 3.143 m, nơi sinh sống 
của các dân tộc anh em Thái, Mường, Dao. 


Vùng núi Trường Sơn Bắc: là hệ núi gồm các dãy núi song 
song và so le chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, kéo dài từ 
miền Tây Thanh Hóa đến tận cùng là dãy Bạch Mã đâm ra biển 
ở vĩ tuyến 160 Bắc. Khác với địa hình núi Tây Bắc, thấp dần 
về phía Đông Nam, địa hình Trường Sơn dựng cao, tạo nên hai 
sườn không đối xứng, sườn Đông đổ dốc xuống đồng bằng ven 
biển. Trong vùng núi Trường Sơn Bắc có nhiều cảnh quan kỳ thú 
như động Phong Nha - Kẻ Bàng, di sản tự nhiên thế giới, có đèo 
Ngang mỹ lệ, có đèo Hải Vân hùng vĩ... Đặc biệt đây là đoạn đầu 
của đường mòn Hồ Chí Minh nổi tiếng trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước. 


Vùng núi Trường Sơn Nam: nằm ở phía Tây các tỉnh Nam 
Trung Bộ. Sau những dãy núi đồ sộ là một vùng Tây Nguyên 
rộng lớn. Trường Sơn Nam là một khối núi và cao nguyên. Địa 
hình núi đổ dồn về phía Đông, tạo nên bờ biển chênh vênh, sườn 
dốc đứng. Phía Tây là cao nguyên đất bazan, địa hình tương đối 
bằng phẳng có độ cao từ 500 - 1000m. Đây là vùng đất còn chứa 
đựng bao điều bí ẩn về cuộc sống của các dân tộc ít người Ba Na, 
Xơ Đăng, Mơ Nông, Ê Đê, Vân Kiều, Cơ Ho... và còn có bao động 


10 


ĐỊA HÌNH 


thực vật quý hiếm đến nay chưa biết hết được. Tại đây còn có Đà 
Lạt, thành phố trên cao nguyên, được xây dựng cách nay tròn 
110 năm, một nơi nghỉ mát, an dưỡng, du lịch lý tưởng. 

FEừng 

Rừng và đất rừng Việt Nam chiếm khoảng 50% diện tích là 
nơi hội tụ nhiều loài thực vật, động vật của vùng Đông Nam Á 
và thế giới, trong đó có nhiều loài động vật quý hiếm đã được ghi 
vào sách đỏ và có nhiều loại gỗ quý như lát hoa, đinh, lim, sến, 
tầu, pơmu... Ngoài gỗ, rừng Việt Nam có nhiều đặc sản có giá trị 
xuất khẩu: cánh kiến đỏ, nhựa thông, hồi, trẩu, quế... 


Rừng Việt Nam có nhiều khu rừng quốc gia được bảo vệ 
nghiêm ngặt, nơi đây còn là những khu du lịch sinh thái bền 
vững như: vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), rừng Ba Vì 
(Hà Tây), rừng Cát Bà (Hải Phòng), rừng Pù Mát, Vũ Quang (Hà 
Tĩnh), rừng Cát Tiên (Đồng Na), rừng Côn Đảo, rừng ngập mặn 
Bạc Liêu, Cà Mau... 


Dưới lòng đất rừng có nhiều khoáng sản quí như thiếc, 
kẽm, bô xít, bạc, vàng, ăngtimoan, đá quý, than đá, dầu mỏ, 
khí đốt... Đặc biệt nguồn nước khoáng rất phong phú, hầu như 
nơi nào cũng có, như suối khoáng Quang Hanh (Quảng Ninh), 
nước khoáng Kim Bôi (Hòa Bình), nước khoáng Bang (Quảng 
Bình), nước khoáng Thạch Bích (Quảng Ngã!)), suối khoáng Hội 
Vân (Bình Định), Vĩnh Hảo (Bình Thuận), Dục Mỹ (Nha Trang, 
Khánh Hòa)... 


2. ĐỒNG BẰNG 


Nước ta có hai đồng bằng lớn: đồng bằng châu thổ sông Hồng 
và đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. 


Đồng bằng châu thổ sông Hồng (còn gọi là đồng bằng Bắc Bộ), 
rộng khoảng 15.000 km2, được hai con sông Hồng và sông Thái 
Bình bồi đắp phù sa. Đây là cái nôi, địa bàn cư trú của người Việt 
từ thuở dựng nước. Nền văn minh lúa nước được tạo ra từ vùng 
đồng bằng này. 


11 


LÃNH THỔ VIỆT NAM 


Đồng bằng châu thổ sông Cửu Long (còn gọi đồng bằng Nam 
Bộ) rộng khoảng 36.000 km2, hơn gấp đôi đồng bằng sông Hồng. 
Đây là vùng đất phì nhiêu, điều kiện khí hậu thuận lợi, là vựa 
lúa lớn nhất nước, hằng năm xuất khẩu gạo nhiều nhất của Việt 
Nam. 


Đồng bằng ven biển miền Trung hẹp chiều ngang, bị chia cắt 
thành nhiều cánh đồng nhỏ. Đồng bằng miền Trung chia làm 3 
dải: sát biển là cồn cát, đầm phá, giữa là vùng thấp trũng, dải 
trong cùng được bồi tụ thành đồng bằng. Trong sự hình thành 
đồng bằng ở đây, biển đóng vai trò quan trọng, nên đất chua 
mặn, lại gặp khí hậu khắc nghiệt lụt lội, hạn hán triển miên nên 
năng suất lúa không cao. 


3. TRUNG DU 


Nằm chuyển tiếp giữa đồng bằng, và miền núi là các đổi bằng 
có độ cao dưới 300 m, độ cắt xẻ giữa các quả đổi trung bình 50 
- 60 m, tối đa là 100 m. Càng gần đồng bằng đôi càng thấp, thu 
nhỏ, thung lũng mở rộng. Dải đổi trung du rộng nhất nằm ở rìa 
đồng bằng Bắc Bộ và thu hẹp ở rìa đồng bằng duyên hải miền 
Trung. 


4. SÔNG NGÒI 


Trên lãnh thổ Việt Nam có hàng nghìn con sông lớn nhỏ. Dọc 
bờ biển cứ khoảng 20 km lại có một cửa sông, do đó hệ thống 
giao thông thủy khá thuận lợi. Hai hệ thống sông quan trọng là 
hệ thống sông Hồng (miền Bắc) dài 500 km với nhiều phụ lưu, 
và hệ thống sông Cửu Long (miền Nam) dài 220 km, chia thành 
2 nhóm sông: Tiền Giang và Hậu Giang đổ ra biển Đông qua 9 
cửa sông. 

Hầu hết các con sông Việt Nam chủ yếu chảy theo hướng Tây 
Bắc - Đông Nam. Tuy vậy vẫn có một số sông chảy theo hướng 
vòng cung, uốn dòng theo các cánh cung của núi, như sông Cầu, 
sông Thương, sông Luục Nam... 


12 


ĐỊA HÌNH 


Sông ngòi Việt Nam có tổng lượng chảy dồi dào nhưng không 
đồng đều trong năm, giữa mùa mưa và mùa khô. Lượng nước 
trong mùa mưa chiếm 70-80% lượng nước cả năm. Hệ thống sông 
Hồng hằng năm đổ ra biển khoảng 122 tỷ m3 nước. Tổng lượng 
nước đổ ra biển hằng năm của hệ thống sông Cửu Long khoảng 
1.400 tỷ m3. Sông ngòi nước ta mang nhiều phù sa. Trong đó các 
con sông miền Bắc có lượng phù sa trong nước cao hơn các con 
sông miền Nam. Đặc biệt là sông Hồng có lượng phù sa lớn nhất 
(trung bình khoảng 1000 gr/m3). Vào mùa lũ, lượng phù sa có 
thể lên tới 10.000 gr/m3 nước. 


ð. BIẾN VÀ BƠ BIỂN 

Bờ biển 

Bờ biển Việt Nam dài 3.260 km, cả ba phía Đông, Nam và 
Tây Nam đều hướng ra biển Đông (một bộ phận của Thái Bình 
Dương). Biển Việt Nam có diện tích rộng gấp nhiều lần so với 
diện tích đất liền. 

Bờ biển Việt Nam có nhiều bãi biển đẹp như: Trà Cổ, Đồ 
Sơn, Đồng Châu, Sâm Sơn, Cửa Lò, Lý Hòa, Cửa Tùng, Thuận 
An, Non Nước, Mỹ Khê, Văn Phong, Nha Trang, Vũng Tàu, Hà 
Tiên... Có nơi núi ăn lan ra biển tạo thành vẻ đẹp kỳ thú, như 
vịnh Hạ Long đã được UNESCO ghi vào danh sách DI sản tự 
nhiên của thế giới. 

Do điều kiện tự nhiên độc đáo, bờ biển Việt Nam có nhiều 
hải cảng quan trọng như: Cửa Ông, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy 
Nhơn, Cam Ranh, Sài Gòn, Vũng Tàu... 

Vùng biển 

Biển Việt Nam là vùng biển nóng quanh năm, nhiệt độ nước 
trên mặt bao giờ cũng cao hơn nhiệt độ không khí. Nhiệt độ nước 
mùa hè ở biển Bắc là 259C, mùa đông là 219C, ở miền Trung mùa 


13 


LÃNH THỔ VIỆT NAM 


hè là 28°C mùa đông là 25°C, ở miền Nam là 29°C và 27°C. Độ 
mặn trung bình nước biển Đông là 34°C, về mùa mưa độ mặn 
giảm xuống còn 32°C, đến mùa khô tăng lên 359 C. 


Trong vùng bờ biển Việt Nam có hai dòng hải lưu lớn: một 
hải lưu hướng Đông Bắc - Tây Nam, phát triển mạnh vào mùa 
đông, và một hải lưu hướng Tây Nam - Đông Bắc, hoạt động 
trong mùa hè. Cả hai dòng hải lưu đó hợp thành một vòng tròn 
thống nhất. 


Biển Việt Nam có chế độ thủy triều khá phức tạp. Những 
vùng từ bờ biển Móng Cái - Quảng Bình, Đà Nẵng - mũi Kê Gà 
(Bình Thuận), mũi Cà Mau - Hà Tiên, đều có chế độ nhật triều. 
Các đoạn bờ biển còn lại có chế độ bán nhật triều. 

Đảo 

Biển Việt Nam còn có vùng thềm lục địa rộng lớn với khoảng 
4.000 đảo lớn nhỏ. Chỉ riêng vịnh Bắc Bộ đã chiếm phần lớn số 
đảo và tập trung chủ yếu ở vịnh Hạ Long, Bái Tử Long. Các đảo 
lớn là Cát Bà, Cát Hải, Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Hòn Mê, Cồn Cỏ, 
Cù Lao Chàm, Hòn Tre, Phú Quý, Phú Quốc, Thổ Chu, Côn Sơn... 


Giữa vùng biển Việt Nam còn có hai quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa. Quần đảo Hoàng 8a thuộc thành phố Đà Nẵng, gồm 
hơn 30 đảo đá, cồn cát san hô, bãi đá ngầm rải rác trên một vùng 
biển rộng khoảng 15.000 km2. 

Cách Hoàng Sa khoảng 240 hải lý! về phía Nam là quần 
đảo Trường 8a thuộc tỉnh Khánh Hòa, gồm 100 đảo nhỏ, bãi đá 
ngầm, bãi san hô, nằm rải rác trên một vùng biển rộng khoảng 
18.000 km2. 

Cách Vũng Tàu 98 hải lý là Côn Đảo gồm 14 hòn đảo lớn nhỏ. 
Dưới thời thống trị của thực dân Pháp và Mỹ ngụy, Côn Đảo là 
địa ngục trần gian, nơi bọn thực dân đế quốc giam cầm, tra tấn, 
giết chóc dã man nhiều chiến sĩ cộng sản và người dân Việt Nam 
yêu nước. 


! Một hải lý tương đương tương 1.852 mét 


14 


KHÍ HẬU 
IV. KHÍ HẬU 


Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, lại ở 
nửa cầu Bắc, thiên về chí tuyến hơn là phía xích đạo. Vị trí đó 
tạo cho Việt Nam có một nhiệt độ cao. Nhiệt độ trung bình cả 
năm là từ 22°C đến 27°C. Hằng năm có khoảng 100 ngày mưa, 
lượng mưa trung bình từ 1.500 đến 2.000 mm. Độ ẩm không khí 
khá cao, khoảng 80%. Trên diện tích Việt Nam, mỗi năm được 
nhận chừng 600 tỷ tấn nước mưa, tương đương khoảng 20.000 
tấn trên một hécta, tập trung phần lớn vào mùa mưa. 


Một số nơi gần chí tuyến hoặc vùng núi cao (như 8a Pa, Đà 
Lạt...), khí hậu có tính chất ôn đới. Việt Nam có nắng suốt 4 mùa. 
Số giờ nắng khoảng từ 1.500 - 2.000 giờ. Bức xạ nhiệt trung bình 
năm 100 Keal/cm2. Mùa hè số giờ nắng khoảng 200 giờ/tháng, 
mùa đông khoảng 70 giờ/tháng. 


Khí hậu Việt Nam với lượng ẩm lớn cùng nhiệt độ cao, đó 
chính là điều kiện thuận lợi cho cây cối sinh trưởng, đâm hoa 
kết trái. 

Chế độ gió mùa đã làm cho tính chất nhiệt đới ẩm của thiên 
nhiên Việt Nam thay đổi. Khí hậu Việt Nam có hai mùa rõ rệt, 
mùa khô rét (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau) và mùa mưa 
nóng (từ tháng 5 đến tháng 10). Nhiệt độ thay đổi theo mùa rõ 
rệt, đặc biệt là các tỉnh phía Bắc, nhiệt độ chênh nhau giữa các 
mùa là 129C. Các tỉnh phía Nam sự chênh lệch nhiệt độ giữa các 
mùa chỉ vào khoảng 39C. 


Nhìn chung, khí hậu Việt Nam vẫn có sự thay đổi 4 mùa: 
xuân, hạ, thu, đông, đặc biệt ở các tỉnh miền Bắc. 

Việt Nam chịu tác động mạnh của gió mùa Đông Bắc nên 
nhiệt độ trung bình thấp hơn so với các nước khác ở châu Á cùng 
vĩ độ, mùa đông lạnh hơn và mùa hạ cũng ít nóng hơn. 


15 


LÃNH THỔ VIỆT NAM 


Với sự phức tạp của địa hình, lại do ảnh hưởng gió mùa, nên 
khí hậu Việt Nam luôn luôn thay đổi trong năm, giữa năm này 
với năm khác và giữa nơi này với nơi khác (từ Bắc vô Nam, từ 
thấp lên cao). 

Khí hậu Việt Nam cũng thường tạo ra những bất lợi về thời 
tiết như gió bão, lụt lội (mỗi năm trung bình có tới 6-10 cơn bão 
lớn nhỏ), hạn hán... thường xuyên xảy ra. 


V. TÀI NGUYÊN 


TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ ĐẤT RỪNG 


Cách nay nửa thế kỷ, nước ta còn rất giàu tài nguyên rừng. 
Rừng Việt Nam có nhiều loại gỗ quý: định, lim, sến, táu, cẩm 
lai, gụ, trắc, pơmu... Về thực vật bậc cao có tới 12.000 loài. Cây 
dược liệu có tới 1.500 loài, trong đó có những loại dược liệu quý, 
như cây xạ đen. Các lâm sản khác như nấm hương, mộc nhĩ, mật 
ong... Về động vật, Việt Nam có trên 1.000 loài chim, 300 loài 
thú. Ngoài những loài thú thường gặp như gấu, khi, hươu, na, 
sơn dương, còn có những loài quý hiếm: tê giác một sừng, hổ, voi, 
bò rừng, sao la, công, trĩ, gà lôi đỏ... rừng Việt Nam có khoảng 
300 loài bò sát và ếch nhái và vô số loài côn trùng. 

Nhưng hiện nay, tài nguyên rừng Việt Nam bị cạn kiệt. Theo 
thống kê năm 1993, trong tổng diện tích lâm nghiệp 20 triệu 
hécta, chỉ có 9 triệu hécta đất có rừng, còn 11 triệu héc ta là đất 
trống đổi trọc. Độ che phủ rừng tính chung toàn quốc là 29%. 


Tài nguyên rừng Việt Nam chủ yếu rừng cây lá rộng (4,2 triệu 
ha) nhưng trong đó diện tích rừng giàu và rừng trung bình còn 
rất ít, diện tích rừng nghèo1 và diện tích rừng phục hồi chiếm 
gần 68%. Ngoài ra còn có hơn 900.000 ha rừng tre nứa và rừng 
hỗn giao tre nứa. Trên vùng núi cao có rừng gỗ lá kim. Ven biển 
có rừng ngập mặn (gần 10.000 ha). Rừng phòng hộ có diện tích 
2,8 triệu ha. 


16 


TÀI NGUYÊN 


Nước ta còn có một hệ thống rừng đặc dụng. Đó là các vườn 
quốc gia như: Cúc Phương, Ba Vì, Ba Bể, Vũ Quang, Bạch Mã, 
Cát Tiên... 

Rừng Việt Nam hiện không những bị cạn kiệt mà diện tích 
ngày càng bị thu hẹp, nhất là rừng nguyên sinh. Nhiều động vật, 
thực vật quý hiếm đang bị khai thác săn bắn bừa bãi nên nhiều 
loài thú quý đang đứng trước nguy cơ bị diệt chủng, các loại gỗ 
quý ngày càng hiếm. 

THỦY SẢN 

Nước ta có bờ biển dài 3.260 km, vùng đặc quyền kinh tế rộng 
khoảng 1 triệu km2. Diện tích mặt nước kể cả nước ngọt, nước 
lợ, nước mặn là nguồn tài nguyên phong phú về thủy sản, trong 
đó có nhiều loài quý hiếm. 

Riêng vùng biển Việt Nam nguồn lợi thủy sản hết sức dồi 
dào. Các vùng biển ven bờ, các dòng hải lưu, các vùng nước triều 
mang theo các phù du sinh vật tới, làm thức ăn cho các loài cá 
tôm... Dọc bờ biển nước ta lại có nhiều cửa sông đổ phù sa ra 
biển, đó là những nơi tập trung nhiều tôm cá. 


Vùng biển Việt Nam có trữ lượng hải sản khoảng 3,0 - 3, 
triệu tấn. Biển nước ta có 6.845 loài động vật, trong đó có 2.038 
loài cá. Các loài cá có giá trị kinh tế cao như: chim, thu, nụ, đé, 
ngừ, bạc má... có khoảng 100 loài. Về cá biển Việt Nam có đủ ba 
loại: cá nổi, cá tầng giữa và cá đáy, nhưng nhiều hơn cả là cá nổi 
chiếm 63% tổng sản lượng cá biển. Biển nước ta có tới 1.647 loài 
giáp xác, trong đó có khoảng 7ð loài tôm, 300 loài cua, 300 loài 
trai ốc, 7 loài mực... Có những loài có giá trị xuất khẩu cao như 
tôm he, tôm hùm, tôm rồng... Nhuyễn thể có hơn 2.500 loài, rong 
biển có khoảng 6ð3 loài. Ngoài ra còn có nhiều loại đặc sản: hải 
sâm, bào ngư, sò, điệp... 


Dọc bờ biển Việt Nam có những bãi triều, đầm phá, các rừng 
ngập mặn. Đó là những khu vực thuận lợi cho nuôi trồng thủy 
sản nước ]g. 


17 


LÃNH THỔ VIỆT NAM 


Việt Nam lại có nhiều sông, suối, kênh rạch, ao hồ, đầm, 
phá... là những nơi nuôi thả cá, tôm nước ngọt rất thuận lợi. Cả 
nước đã sử dụng 350.000 ha diện tích mặt nước để nuôi trồng 
thủy sản, trong đó Cà Mau chiếm 38% diện tích. 


Để việc đánh bắt hải sản có hiệu quả, năng suất cao, nhiều 
địa phương ngư dân đã đóng nhiều tàu thuyền lớn để đánh bắt 
xa bờ, đã mang lại hiệu quả kinh tế lớn. Hằng năm nước ta xuất 
khẩu một khối lượng thủy sản lớn sang thị trường EU, đặc biệt 
là Mỹ. 


KHOÁNG SẢN 
a. Nhiên liệu 


Khoáng sản nhiên liệu quan trọng ở nước ta là than và dầu 
khí. 


Than có nhiều loại, và có ở nhiều nơi với trữ lượng lớn, chủ 
yếu tập trung nhiều ở vùng núi Đông Bắc, Quảng Ninh với trữ 
lượng dự báo 6 tỷ tấn, phần lớn là than gầy (antraxít) có chất 
lượng tốt. Các mỏ than khác gồm cả than gầy, than mỡ và than 
nâu, với trữ lượng trung bình chỉ từ 10-100 triệu tấn và đã được 
đưa vào khai thác như mỏ than Phấn Mễ (Thái Nguyên), Nông 
Sơn (Quảng Nam), Na Dương (Lạng Sơn). Ngoài ra ở vùng đồng 
bằng Bắc Bộ và Nam Bộ còn có mỏ than bùn với trữ lượng lón, 
đã được các nhà địa chất phát hiện. 


Dầu khí ở nước ta có nhiều ở thềm lục địa, đặc biệt vùng thềm 
lục địa Nam Bộ có trữ lượng khá lớn, đến nay đã khai thác được 
hàng trăm triệu tấn dầu thô. Đặc biệt nhiều nơi có mỏ khí đốt. 

b. Kim loại 

_ Bôxít: mỏ bôxít có ở nhiều nơi. Riêng ở Cao Bằng - Lạng Sơn 
trữ lượng khoảng 30 triệu tấn. Ở Tây Nguyên, bôxít tập trung 
thành những mỏ lớn, tổng trữ lượng lên tới hàng tỷ tấn. 

_ Bắt: có ở Thạch Khê (Hà Tĩnh), Yên Bái, Thái Nguyên cũng 
đều có và đã đi vào khai thác. 


18 


TÀI NGUYÊN 

_ Crôm: có ở Cổ Định (Thanh Hóa) với trữ lượng 10 triệu tấn, 
đã đi vào khai thác từ lâu. 

_ Thiếc: có nhiều ở Tĩnh Túc (Cao Bằng), Sơn Dương (Tuyên 
Quang), Quỳ Hợp (Nghệ An). 

_ Đồng: phát hiện được ở Lào Cal, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, 
Hà Bắc, Nghệ An, Quảng Ngãi. 

Ngoài ra Việt Nam còn có nhiều mỏ kim loại quý: mangan, 
titan, chì, kẽm, vàng, bạc, thủy ngân, ăngtimoan... với trữ lượng 
ít và chưa được khai thác nhiều. 

c. Khoáng sản phi kim loại 

_ Apatit: ở Cam Đường (Lào Cai) có trữ lượng khoảng 500 
triệu tấn, chất lượng cao, đã đi vào khai thác từ lâu. 

_ Đất sét: có nhiều ở Bảo Lộc (Lâm Đồng), một số nơi ở vùng 
đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long. 

_ Đá vôi: tập trung nhiều ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, với 
trữ lượng lớn, diện tích phân bố rất thuận lợi cho việc khai thác. 

_ Đá xây dựng: như đá hoa cương, granít, cát kết có ở nhiều 
nơi trong cả nước. 

_ Đá quý: hồng ngọc, ngọc lam có ở Yên Bái, Nghệ An. 

Nhìn chung tài nguyên khoáng sản Việt Nam khá phong phú 
về chủng loại và phân bố rộng khắp cả nước. Ngoài các mỏ than, 
thiếc, apatít, vật liệu xây dựng và dầu khí đã đưa vào khai thác 
với trữ lượng tương đối lớn, các mỏ còn lại phần lớn là những mỏ 
có quy mô nhỏ, trữ lượng không nhiều. 


ĐẤT NÔNG NGHIỆP 


Các vùng đồng bằng Việt Nam bao gồm hai đồng bằng lón: 
đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, và một số 
đồng bằng duyên hải nhỏ hẹp miền Trung. 


19 


LÃNH THỔ VIỆT NAM 


ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 


Đồng bằng sông Hồng, một châu thổ có hình tam giác cân 
với đỉnh là Việt Trì và đáy kéo dài từ Quảng Yên tới Ninh Bình, 
là sản phẩm của sông Hồng và sông Thái Bình. Khi về tới châu 
thổ, sông Hồng đã trở thành một con sông lớn dài trên 200 km 
từ Việt Trì đến biển và rộng từ 1-3 km vào mùa lũ. Dòng sông 
mang theo tổng lượng phù sa trung bình năm lên tới trên 100 
triệu tấn. Phù sa sông Hồng bồi đắp cho châu thổ màu mỡ: độ 
PH trung bình (7,0), lượng đạm mùn cao. Đó là điều kiện tốt cho 
năng suất lúa rất cao của đồng bằng sông Hồng. 


So với sông Hồng, sông Thái Bình nhỏ hơn nhiều, mặc dầu 
đó là phần hạ lưu sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam hợp 
thành. Lượng phù sa sông Thái Bình cũng ít hơn, chất lượng 
kém hơn. 


Trong số các đồng bằng Việt Nam, đồng bằng sông Hồng là 
vùng đất nông nghiệp được khai phá sớm nhất. Đây còn là cái 
nôi hình thành dân tộc Việt, là quê hương của các nền văn hóa 
nổi tiếng trải suốt tiến trình lịch sử văn minh Việt Nam. 


Về mặt kinh tế, việc trồng lúa nước đã trở thành nghề truyền 
thống với trình độ thâm canh cao nhất toàn quốc. Ngày nay, 
đồng bằng sông Hồng đang giữ vai trò chủ đạo về phương diện 
kinh tế ở các tỉnh phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung. 

Ngoài tiềm năng kinh tế nông nghiệp, tài nguyên nước ở đồng 
bằng sông Hồng dồi dào, nhờ sự có mặt của sông Hồng và mạng 
lưới sông ngòi dày đặc. 

Nhưng để phát triển mạnh nền kinh tế ở đồng bằng sông 
Hồng, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế có một vai trò hết sức 
quan trọng. Cho đến nay, hầu như phần lớn cư dân đồng bằng 
nói chung chủ yếu tham gia sản xuất nông nghiệp. Trong lúc đó, 
dân số không ngừng tăng lên, diện tích đất canh tác ngày một 
giảm do đô thị hóa, khả năng phát triển nền nông nghiệp truyền 
thống đang tiến gần tới giới hạn của nó. 


20 


TÀI NGUYÊN 


Vì vậy, vai trò nông nghiệp trong nền kinh tế đồng bằng phải 
có sự chuyển đổi. Trong tương lai việc sản xuất nông nghiệp sẽ 
giảm đi và nhường chỗ cho một số ngành kinh tế khác. Đồng 
bằng sông Hồng có nhiều nguồn lực để phát triển các ngành 
công nghiệp. Việc chuyển dịch cơ cấu theo hướng một nền kinh 
tế công nghiệp sẽ là bước cất cánh nhằm đẩy mạnh tốc độ tăng 
trưởng kinh tế. Ngoài ra, đẩy mạnh các ngành dịch vụ như du 
lịch cũng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế đồng bằng sông 
Hồng. Bởi đồng bằng sông Hồng có nhiều tiểm năng về du lịch, 
một nơi có nhiều thắng cảnh nổi tiếng, các di tích lịch sử, văn 
hóa, kiến trúc, một vùng có nhiều lễ hội truyền thống... 


ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 


Đồng bằng sông Cửu Long là vùng châu thổ được dòng sông 
Cửu Long, một trong những con sông dài vào bậc nhất thế giới, 
bồi đắp nên. 

Đây là một đồng bằng thấp, ngập nước, độ cao trung bình 2 
m, so với mực nước biển và được cấu tạo bởi phù sa mới, nguồn 
gốc hỗn hợp của sông và biển. 


Đồng bằng sông Cửu Long được khai thác muộn nhất, mới 
cách nay khoảng 5-6 thế kỷ. Tuy nhiên thế mạnh nổi bật của 
vùng này là các điều kiện tự nhiên. Trong một thời gian dài, phù 
sa sông đã làm cho đồng bằng trở nên màu mỡ mà không bị con 
người can thiệp. Vì thế từ xưa tới nay đồng bằng sông Cửu Long 
vẫn được mệnh danh là vựa lúa lớn nhất của cả nước. Đồng bằng 
sông Cửu Long, góp phần rất quan trọng, đưa ngành xuất khẩu 
gạo nước ta lên đứng hàng thứ hai thế giới. 


Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều ưu thế hơn về điều kiện 
tự nhiên so với đồng bằng sông Hồng, và có nhiều thuận lợi cho 
việc trồng lúa. Đông bằng có diện tích tự nhiên khoảng 4 triệu 
ha, trong đó đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp 2,53 triệu 
ha, vào lâm nghiệp 26 vạn ha, vào các mục đích khác 28 vạn ha 


21 


LÃNH THỔ VIỆT NAM 


và số đất còn lại chưa khai thác 93 vạn ha. Được phù sa sông 
Cửu Long bồi đắp, lại không bị con người can thiệp quá sớm, đất 
trồng lúa nhiều, gấp 3 lần mức bình quân đầu người so với đồng 
bằng sông Hồng. Vì vậy, đồng bằng sông Cửu Long đã sản xuất 
ra khối lượng lương thực lớn nhất cả nước. Nơi đây còn là nguồn 
sản xuất thực phẩm quan trọng của Việt Nam. Ngoài chăn nuôi 
gia cầm: vịt, gà... gia súc: trâu, bò, lợn... đồng bằng sông Cửu 
Long còn là nguồn thủy sản vô tận: cá, tôm, cua... 


CÁC VÙNG KHÁC 


Tuy không đóng vai trò quan trọng như đồng bằng sông Hồng, 
sông Cửu Long, nhưng các đồng bằng duyên hải miền Trung có 
mối liên hệ mật thiết với vùng đổi núi phía Tây, một vùng đất có 
thế mạnh về cây công nghiệp, thực phẩm như cây điều, cao su, 
ca cao, hồ tiêu, cà phê... và với vùng biển, thềm lục địa ở phía 
Đông, một nguồn hải sản quan trọng trong nền kinh tế của miền 
Trung Việt Nam. 

Ngoài ra, nước ta còn có một vùng trung du rộng lớn, nơi đang 
phát triển mạnh các loài cây lấy dầu như sở, chẩu, quế, hồi... và 
những cánh rừng chè, cà phê... Đó là những thế mạnh mà không 
phải nước nào cũng có. 


TÀI NGUYÊN DU LỊCH 


Du lịch là một trong những ngành có sự định hướng rõ rệt về 
tài nguyên. Tài nguyên du lịch được xếp vào những nhân tố có vị 
trí quan trọng hàng đầu. 

Tài nguyên du lịch gồm hai nhóm: tài nguyên tự nhiên và tài 
nguyên nhân văn. 

Tài nguyên du lịch tự nhiên 

Nước ta quanh năm chan hòa ánh nắng, bốn mùa xanh tươi. 
Tài nguyên du lịch tự nhiên nước ta vô cùng phong phú đa dạng. 
Về mặt địa hình, Việt Nam có các dạng địa hình đổi núi, đồng 


22 


TÀI NGUYÊN 


bằng, cao nguyên, bờ biển... tạo nên nhiều cảnh quan đẹp. Với 
những núi cao như Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Ba Vì (Hà Tây), Sapa 
(Lào Ca1), Bạch Mã (Thừa Thiên), Bà Nà (Đà Nẵng), Đà Lạt... có 
khí hậu rất gần với ôn đới, có nhiều hang động kỳ khu như hang 
Pắc Bó (Cao Bằng), Tam Thanh (Lạng Sơn), Thiên Cung (Hạ 
Long), Phong Nha (Quảng Bình)..., những thác ghềnh ngoạn 
mục như thác Bản Giốc (Cao Bằng), thác Pongur, Đambri (Lâm 
Đồng), với bao đầm phá mênh mông: Tam Giang, Cầu Hai (Thừa 
Thiên Huế!..., bao hồ nước thơ mộng: Ba Bể (Bắc Kạn), hồ Thủy 
điện Hòa Bình, hồ Suối Hai, Đồng Mô (Hà Tây), hồ Dầu Tiếng 
(Tây Ninh)... Lại có những vùng đất lịch sử: Điện Biện Phủ chiến 
trường xưa, Củ Chi đất thép kiên cường, có Côn Đảo, địa ngục 
trần gian dưới thời thực dân Pháp và Mỹ ngụy, có Phú Quốc, 
Trường Sa, Hoàng 68a, đất mẹ kiên trung... 


Việt Nam có bờ biển dài 3.260 km với nhiều bãi tắm đẹp nổi 
tiếng: Trà Cổ, Bãi Cháy (Quảng Ninh), Đồ Sơn (Hải Phòng), Sầm 
Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ An), Thiên Cầm (Hà Tĩnh), Đá 
Nhảy (Quảng Bình), Cửa Tùng (Quảng Trị, Thuận An, Lăng 
Cô (Thừa Thiên Huế), Non Nước (Đà Nẵng), Nha Trang (Khánh 
Hòa), Ninh Chữ (Ninh Thuận), Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu)... 

Tài nguyên nhân văn 

Việt Nam là một đất nước có mấy ngàn năm lịch sử. Điều đó 
làm cho tài nguyên du lịch nhân văn nước ta hết sức phong phú. 
Các di tích lịch sử, văn hóa là một trong những tài nguyên hàng 
đầu của du lịch Việt Nam. Đến năm 2000 cả nước đã có 2.250 
di tích đã được Nhà nước xếp hạng trong số 4.000 di tích. Trong 
đó có 5 di tích thắng cảnh đã được Ủy ban Di sản Thế giới thuộc 
UNESCO công nhận là di sản thế giới như: Cố đô Huế, Phố Cổ 
Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn là di sản văn hóa thế giới, Vịnh Hạ 
Long, động Phong Nha... Kẻ Bàng là di sản tự nhiên thế giới. Và 
chắc một ngày không xa, nước ta sẽ còn có một số di tích thắng 


23 


LÃNH THỔ VIỆT NAM 


cảnh nữa sẽ được UNESCO ghi vào danh sách di sản thế giới. 
Đó là những điểm tham quan du lịch đầy hấp dẫn và cuốn hút 
du khách. 


Việt Nam còn có những vùng du lịch sinh thái với một hệ 
thống vườn quốc gia đa dạng sinh học như Cúc Phương, Pu Mát, 
Vũ Quang, Cát Tiên... và một miệt vườn cây trái sông nước miền 
Tây Nam Bộ. Du lịch mạo hiểm, lên thác, xuống ghềnh, leo núi... 
đang là mốt của du lịch Việt Nam trong những năm tới. 


Việt Nam, vùng đất giàu tài nguyên nước khoáng tự nhiên. 
Đến nay, chúng ta đã phát hiện hơn 400 nguồn nước khoáng, 
trong đó có nhiều nguồn nước khoáng nổi tiếng như Thạch Bích, 
Kim Bôi, Vĩnh Hảo... không chỉ là những nguồn nước uống tốt 
cho sức khỏe, mà còn là những nơi nghỉ dưỡng chữa bệnh. 


24 


PHẦN II 
LỊCH SỬ VIỆT NAM 


I. THỜI TIỀN SỬ 


Căn cứ vào di chỉ khảo cổ học tìm thấy ở núi Đọ (Thanh Hoá), 
Hang Gòn, Dầu Giây (Đồng Na)) và những chiếc răng người vượn 
tìm thấy ở trong hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn), các 
nhà khảo cổ học đã khẳng định rằng cách đây hàng chục vạn 
năm trên lãnh thổ Việt Nam đã có con người sinh sống. Việt 
Nam được coi là một trong những nơi loài người xuất hiện sớm. 


Những di chỉ tìm thấy ở Sơn Vi (huyện Lâm Thao, Phú Thọ), 
mà giới khảo cổ học gọi là nền văn hoá Sơn Vi, thuộc hậu kỳ thời 
đại đá cũ, có niên đại cách nay 300.000 năm. Từ văn hoá Sơn Vì 
phát triển lên văn hoá Hòa Bình - Bắc Sơn, thuộc thời kỳ đồ đá 
mới, cách nay 5.000 năm. 


Với văn hoá Hòa Bình - Bắc Sơn, con người đã biết trồng trọt, 
đánh dấu bước chuyển từ kinh tế hái lượm, săn bắt sang kinh tế 
sản xuất (trồng trọt, chăn nuôi). Các cư dân nguyên thủy sống 
chủ yếu trên các miền đổi núi, trong những hang động, nay đã 
chuyển dần xuống chinh phục các vùng châu thổ, sống định cư, 
phát triển nghề trồng lúa nước và các cây trồng khác, đồng thời 
kết hợp với chăn nuôi, săn bắt và phát triển nghề thủ công đan 
lát, dệt, gốm... hình thành những cộng đồng làng xóm. 


II. VUA HÙNG DỰNG NƯỚC VĂN LANG 


CÁC NỀN VĂN MINH CỔ 


Vào thiên niên kỷ I trước Công nguyên, trên lãnh thổ Việt 
Nam xuất hiện 3 trung tâm văn minh đầu tiên gắn với nhà nước 
sơ kỳ. 


25 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 


VĂN MINH ĐÔNG SƠN 


Văn minh người Việt cổ ở lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông 
Lam phát triển, bằng chứng tiêu biểu nhất của nền văn minh 
này là trống đồng Đông Sơn nổi tiếng, vì thế gọi là nền văn minh 
Đông Sơn. Trên nền tảng của nền văn minh này, một nhà nươc 
sơ kỳ của người Việt cổ ra đời. Đó là nước Văn Lang của các vua 
Hùng đóng đô ở Phong Châu (Phú Thọ). Sau 18 đời Hùng Vương, 
nhà nước Âu Lạc ra đời với Thục Phán An Dương Vương, đóng đô 
ở Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội ngày nay). 


Đây là thời đại để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lịch sử 
dân tộc Việt Nam, với truyền thuyết Lạc Long Quân lấy Âu Cơ, 
sinh ra bọc trăm trứng, nở ra 100 con, được gọi là tổ tiên chung 
của dân tộc Việt. Truyền thuyết Sơn Tĩnh - Thủy Tĩnh, Thánh 
Gióng, Lý Ông Trọng... nói lên cuộc đấu tranh chống thiên tai, 
địch họa trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt 
Nam ta thời cổ đại. 


VĂN MINH SA HUỲNH 


Tại ven biển miền Trung có nền văn minh Sa Huỳnh (Quảng 
Ngãi) vào khoảng thiên niên kỷ 1,2 trước Công nguyên. Đó là 
nền văn minh sơ kỳ của dân tộc Chăm cổ đưa đến việc thành lập 
nhà nước Chămpa vào đầu Công nguyên. 


VĂN MINH ÓC EO 


Đây là nền văn minh nổi tiếng ở miền Nam Việt Nam, trải 
rộng khắp vùng châu thổ Cửu Long. Văn minh Óc eo với nhà 
nước Phù Nam tồn tại từ đầu Công nguyên đến thế kỷ VI, VII. 

Như vậy, thời cổ đại, trên lãnh thổ Việt Nam, cùng song song 
tôn tại ba trung tâm văn minh: Văn minh Đông Sơn với nhà 
nước Âu Lạc, văn minh Sa Huỳnh với vương quốc Champa, và 
văn minh Óc Eo với vương quốc Phù Nam. 


26 


CÁC THỜI KỲ LICH SỬ 


Trong quá trình biến thiên của lịch sử cả ba trung tâm đã hội 
nhập thành nước Việt Nam thống nhất ngày nay từ chòm Lũng 
Cú trên cao nguyên Đồng Văn (mỏm cực Bắc) đến mũi Cà Mau, 
Năm Căn (mỏm cực Nam). 


HI. CÁC THỜI KỶ TIẾP THEO 


Bau thời kỳ Hùng Vương, lịch sử Việt Nam là một chuỗi nối 
tiếp của những cuộc đấu tranh liên tục giành độc lập, tự do, 
thống nhất. Có thể chia thành ba thời kỳ: 


_ Thời kỳ 1000 năm Bắc thuộc 


_ Thời kỳ củng cố độc lập và chủ quyền dân tộc, xây dựng và 
bảo vệ quốc gia phong kiến thống nhất 

_ Thời kỳ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 

THỜI KỲ BẮC THUỘC 

Thời kỳ này kéo dài 1000 năm. Đây là thời kỳ đầy thử thách 
ác liệt nhất trong tiến trình lịch sử của dân tộc ta. Dưới ách 
thống trị với chính sách đồng hóa của các triều đại phong kiến 
phương Bắc, người Việt Nam vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân 
tộc cũng như ngôn ngữ, phong tục tập quán đã có từ thời Lạc 
Việt. Về chính trị, nhân dân ta không ngừng đấu tranh giành 
độc lập dân tộc, chống ách thống trị phong kiến ngoại bang, mở 
đầu là cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-43 sau CƠN). Bản anh 
hùng ca của dân tộc chỉ diễn ra ngắn ngủi! Chỉ ba năm sau, đất 
nước và nhân dân ta lại bị phong kiến phương Bắc đô hộ. 


Không cam chịu chính sách đồng hóa, ách áp bức bóc lột ngày 
một tàn bạo của phong kiến đô hộ phương Bắc, nhân dân ta 
vùng lên khởi nghĩa dưới sự chỉ huy của Bà Triệu. Khởi nghĩa 
Bà Triệu (năm 248) là đỉnh cao của phong trào nhân dân thế 
kỷ II-III, nổ ra trong thời kỳ mà bọn đô hộ có lực lượng hùng 
mạnh. Cuối cùng Triệu Thị Trinh hy sinh trên núi Tùng (Hậu 


27 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 


Lộc, Thanh Hóa). Bà Triệu mất, giặc Ngô càng tăng cường ách 
áp bức bóc lột, nhưng không dập tắt được tinh thần quật khởi 
của nhân dân ta. Không có một thế kỷ nào không có khởi nghĩa 
nhân dân. Không một lúc nào bè lũ đô hộ phong kiến phương 
Bắc ăn ngon ngủ yên. Vào giữa thế kỷ VI nổ ra cuộc khởi nghĩa 
Lý Bí dẫn tới thành lập nước Vạn Xuân. 


Việc dựng nước độc lập mang tên Vạn Xuân, nói lên lòng 
tin tưởng vững chắc của nhân dân ta ở khả năng tự mình có 
thể vươn lên, phát triển một cách độc lập, tự chủ. Điều đó càng 
khẳng định dứt khoát rằng dân tộc Việt Nam là một dân tộc độc 
lập, là chủ nhân của đất nước và vận mệnh của mình. 


Tuy vậy tập đoàn phong kiến phương Bắc vẫn không từ bỏ 
chính sách xâm lược đô hộ. Nhân dân ta lại phải đứng lên khởi 
nghĩa: khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722), khởi nghĩa Phùng Hưng 
(766-791), và cuối cùng Ngô Quyền với chiến thắng Bạch Đằng 
cuối năm 938 đã kết thúc hoàn toàn thời kỳ Bắc thuộc kéo dài 
1000 năm, mở ra thời kỳ độc lập lâu dài của dân tộc. 


THỜI KỶ ĐỘC LẬP PHONG KIẾN 


Đây là thời kỳ củng cố độc lập và chủ quyền dân tộc, xây dựng 
và bảo vệ quốc gia phong kiến thống nhất. Thời kỳ này kéo dài 
khoảng gần 1000 năm, từ đầu thế kỷ X đến giữa thế kỷ XIX. 


Đây là kỷ nguyên phục hưng dân tộc và phát triển rực rỡ dưới 
các triều đại: Triều Lý (1010-1225), Triều Trần (1225-1400), 
Triều Lê (1428-1527). Trong đó tiêu biểu nhất là nền văn minh 
Đại Việt với trung tâm văn hóa Thăng Long. 

Mỏ đầu thời kỳ quốc gia độc lập tự chủ, nhà Lý dời đô từ Hoa 
Lư về Thăng Long (Hà Nội ngày nay). Phật giáo và Nho giáo chỉ 
phối đời sống tư tưởng xã hội. 

Về văn hóa, mở Quốc Tử Giám, trường Đại học đầu tiên ở 
nước ta. Chữ Nôm ngày càng được phổ biến và được vận dụng 
vào trong sáng tác văn học. Nguyễn Trãi là người tiên phong đề 


28 


CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ 


cao tiếng Việt và đã dùng chữ Nôm để viết văn, làm thơ. Tập thơ 
“Quốc âm thì tập” của ông gồm 250 bài thơ là một trong những 
tập thơ Nôm cổ nhất còn lưu truyền đến ngày nay. 


Về kiến trúc, nhiều đền đài, miếu mạo, chùa chiền, thành 
quách, cung điện lần lượt được xây dựng. Các hình thức nghệ 
thuật dân gian như tuồng chèo, múa hát, rối nước... không ngừng 
phát triển. Nông nghiệp và các nghề thủ công truyền thống ngày 
một phát triển. 


Là một quốc gia có chủ quyền, trong thời kỳ này, nhân dân 
ta nhiều lần đã phải đứng lên cầm vũ khí chống trả quyết liệt 
các cuộc xâm lăng của kẻ thù bên ngoài. Đó là cuộc kháng chiến 
chống quân Tống ở thế kỷ XI. Nhà trần phải ba lần chống quân 
Nguyên - Mông vào thế kỷ XIII, do Hưng Đạo Vương Trần Quốc 
Tuấn chỉ huy, giành thắng lợi, và cuộc kháng chiến ròng rã 10 
năm chống quân Minh vào đầu thế kỷ XV (1418 - 1428) dưới sự 
lãnh đạo anh minh của Lê Lợi. 


Cuối thế kỷ XVII, chế độ phong kiến Việt Nam rơi vào tình 
trạng khủng hoảng. Đất nước bị chia cắt. Đàng Ngoài do họ 
Trịnh nắm giữ. Đàng Trong do chúa Nguyễn kiểm soát. Cuộc 
khởi nghĩa Tây Sơn thắng lợi cuối thế kỷ XVIII, dưới sự lãnh đạo 
của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ, đánh tan 20 vạn quân 
Thanh, bước đầu thống nhất đất nước. 


Đầu thế kỷ XIX, nhà Tây Sơn bị thất bại, Triều Nguyễn tiếp 
tục củng cố và thống nhất quốc gia. Nhưng vì bảo thủ, bế quan 
tỏa cảng, nhà Nguyễn đã để đất nước rơi vào tình trạng trì trệ, 
lạc hậu. Năm 1858, thực dân Pháp bắt đầu xâm lược Việt Nam. 
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp do triều Nguyễn khởi 
xướng đã bị thất bại thảm hại. Từ năm 1884, nước ta đã trở 
thành thuộc địa của thực dân Pháp. 


Tuy đã đặt được nền thống trị trên cả nước, nhưng chính 
quyền cai trị của thực dân Pháp vẫn phải liên tục đối phó với 
nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta từ Bắc chí Nam, từ miền 


29 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 


xuôi tới miền ngược. Đó là phong trào Cần Vương cuối thế kỷ 
XIX, tiêu biểu là những cuộc khởi nghĩa của Phan Đình Phùng, 
Hoàng Hoa Thám, Định Công Tráng, Trương Định, Nguyễn 
Trung Trực... rồi đến những phong trào có xu hướng dân chủ tư 
sản đầu thế kỷ XX. Cuộc khởi nghĩa do Nguyễn Thái Học lãnh 
đạo, phong trào Đông Du của Phan Bội Châu... nhưng tất cả đều 
bị thất bại. 


Năm 1930, với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do 
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, cách mạng Việt Nam đã giành 
được thắng lợi vào tháng 8 - 1945. 


THỜI KỶ ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA 
XÃ HỘI 

Ngay sau ngày giành được độc lập, nhân dân Việt Nam một 
lần nữa đã phải đứng lên cầm vũ khí tham gia những cuộc kháng 
chiến trường kỳ ròng rã hơn 30 năm để bảo vệ nền độc lập, tự do 
cho tổ quốc. 


Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống thực dân Pháp xâm 
lược kết thúc thắng lợi bằng trận “Điện Biên Phủ chấn động địa 
cầu” vào ngày 7-5-1954, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ. 
Việt Nam tạm thời bị chia làm 2 miền Nam - Bắc, với vĩ tuyến 
17 là giới tuyến. 

Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay 
sai đã kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vào lúc 11 
giờ 30 ngày 30-4-1975. 


Ngày nay, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam đang bước vào thời kỳ mới, mở cửa hội nhập 
khu vực và quốc tế, đưa đất nước vững bước đi lên, với mục tiêu 
làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội văn minh, công bằng và dân 
chủ. 


30 


NHỮNG MỐC LỊCH SỬ ĐÁNG NHỚ 
NHỮNG MỐC LỊCH SỬ ĐÁNG NHỚ 


_ Thời kỳ đồ đá cũ: cách nay 300.000 năm. Di tích Người vượn 
Việt Nam ở núi Đọ, văn hóa Sơn VI. 


_ Thời kỳ đồ đá giữa: cách nay 10.000 năm, văn hóa Hòa 
Bình. 


_ Thời kỳ đồ đá mới: cách nay 5.000 năm, văn hóa Bắc Sơn. 


I. TRUYỂN THUYẾT KINH DƯƠNG 
VƯƠNG - CON LẠC CHÁU HỒNG (2879 - 
258 TCN) 


_ Theo truyền thuyết thủy tổ dân tộc Việt là Kinh Dương 
Vương (mộ ở làng An Lữ, Thuận Thành, Bắc Ninh). Kinh Dương 
Vương lên ngôi hoàng đế năm Nhâm Tuất (2879 trước Công 
nguyên). 


_ Con là Sùng Lãm nối ngôi hiệu là Lạc Long Quân, lấy con 
gái của Đế Lai là Âu Cơ, sinh một bọc 100 trứng, nở ra 100 người 
con, tổ tiên người Bách Việt. 


_ B0 người con theo mẹ lên núi, 50 người con theo cha về miền 
biển phía Nam. Người con trưởng trong số 50 người con theo mẹ 
lên núi được tôn làm vua, gọi là Hùng Vương. 


_ Hùng Vương lên ngôi, đặt quốc hiệu là Văn Lang, đóng đô 
ở Phong Châu. Kéo dài 18 đời, khoảng 2000 năm, các tướng văn 
gọi là Lạc Hầu, võ tướng gọi là Lạc Tướng. Con trai vua gọi là 
Quan Lang, con gái gọi là My Nương. 


PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG 


Đời vua Hùng thứ 6, giặc Ân kéo quân xâm chiếm nước ta. 
Nhà vua cho sứ giả đi khắp nơi tìm người tài giúp nước. Ở làng 
Phù Đồng có một cậu bé lên ba mà vẫn chưa biết nói. Khi nghe 


31 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 


sứ giả rao cầu hiền, cậu bỗng biết nói, bảo sứ giả về tâu với vua 
đúc một ngựa sắt, một thanh kiếm, một nón sắt, cậu sẽ ra quân 
diệt giặc. Khi vua cho mang ngựa sắt đến, cậu bỗng vươn vai hóa 
thành một người to lớn khổng lồ. Giặc Ân đến, cậu cưỡi ngựa sắt 
đánh cho tan tác. Thắng trận cậu đến núi Sóc Sơn cùng ngựa sắt 
bay về trời. 


SƠN TINH - THỦY TINH 


Vua Hùng thứ 18 kén chồng cho My Nương: hứa gả con gái 
cho người mang lễ vật đến trước. Sơn Tĩnh mang đến sớm nhất 
và đưa My Nương về núi. 


Thủy Tinh đến muộn, nổi giận dâng nước đánh Sơn Tĩnh. 
Nước đến đâu Sơn Tĩnh làm cho núi cao đến đó. Thủy Tỉnh thua. 


II. NHÀ THỤC - QUỐC HIỆU ÂU LẠC (257 
- 208 TCN) 


_ Thục Phán thủ lĩnh Âu Việt, hợp nhất với Văn Lang của Lạc 
Việt, xưng là An Dương Vương đóng đô ở Cổ Loa, từ năm 257 đến 
208 trước Công nguyên. Quốc hiệu là Âu Lạc. 


_ Năm 218 TCN, Tần Thủy Hoàng huy động 50 vạn quân 
chinh phục Bách Việt. Sau 10 năm bền bỉ chiến đấu, đến khi 
quân Tần mệt mỏi, Thục Phán tổ chức phản công, bắn chết tướng 
Đồ Thư. Quân Tần thua trận, mở đường máu chạy về nước. 


II. NHÀ TRIỆU VÀ PHONG KIỂN 
PHƯƠNG BẮC ĐÔ HỘ LÂN THỨ NHẤT 
(207 - 111 TCN) 


_ Triệu Đà đánh Âu Lạc không được vì nước ta có Loa Thành 
kiên cố, có nỏ thần. Triệu Đà lập mưu cho Trọng Thủy sang ở 
rể lấy My Châu con gái An Dương Vương. Trọng Thủy lấy cắp 
nỏ thần Kim Quy đem về nước. Triệu Đà chiếm được nước ta, 


32 


NHỮNG MỐC LỊCH SỬ ĐÁNG NHỚ 


lập ra Nam Việt đóng đô ở Phiên Ngung (Quảng Đông) kéo dài 
từ Triệu Vũ Đế (Triệu Đà - 207 TƠN) đến Triệu Dương Vương 
(Triệu Kiến Đức - 111 TƠN). 


_ Lợi dụng nội tình nhà Triệu bất ổn, nhà Hán sai tướng Lộ 
Bác Đức và Dương Bộc đánh chiếm Nam Việt và đổi thành Giao 
Chỉ, chia thành 9 quận, mỗi quận đặt một viên Thái thú. 


IV. THƠI KỲ CHỐNG .PHONG KIỂN 
PHƯỢNG BẮC ĐÔ HỘ LẦN THỨ NHẤT - 
KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (40 - 43) 


_ Thái thú quận Giao Chỉ là Tô Định tàn bạo giết chết Thi 
Sách (con Lạc Tướng Chu Diên) chồng Trưng Trắc (con Lạc 
Tướng Mê Linh). Mùa xuân năm 40, Trưng Trắc cùng em là 
Trưng Nhị nổi dậy đánh đuổi Tô Định chạy về nước. Các quận 
Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố cũng theo về với Hai Bà Trưng. 
Đất nước sạch bóng quân thù, Trưng Trắc được suy tôn lên làm 
vua đóng đô ở Mê Linh từ năm 40 đến năm 43. 

_ Dưới trướng của Hai Bà Trưng có 20 nữ tướng tài ba, trong 
đó đáng chú ý là các nữ tướng: Lê Chân, Bát Nàn, Đàm Ngọc 
Nga, Phương Dung... 

_ Mùa hè năm 42, nhà Hán sai Mã Viện đưa 20 vạn quân 
đánh chiếm nước ta. Trước thế giặc hung hãn, quân dân ta đã 
anh dũng chiến đấu, nhưng thua trận. Ngày 6 tháng 2 năm Quý 
Mão (43), sau khi đã phóng những mũi tên cuối cùng, Hai Bà 
Trưng đã tuẫn tiết ở sông Hát Giang. 


V. THỜI KỲ, CHỐNG PHONG KIẾN 
PHƯƠNG BẮC ĐÔ HỘ LẦN THỨ HAI 


_ Đông Ngô cai trị nước ta vô cùng hà khắc. Năm 248, bà 
Triệu Thị Trinh cùng anh là Triệu Quốc Đạt phất cờ khởi nghĩa, 
phá tan các thành ấp của quân Đông Ngô. 

33 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 


_ Trong 6 tháng, nghĩa quân đã chiếm đất Giao Châu. Vua 
Ngô hốt hoảng sai danh tướng Lục Dận sang đàn áp cuộc khởi 
nghĩa. 

_ Bà Triệu kiên cường chiến đấu và đã hy sinh trên núi Tùng 
(Hậu Lộc - Thanh Hóa), lúc mới 23 tuổi. 

_ Nhân dân ta vô cùng khổ sở dưới ách đô hộ của nhà Lương, 
do Thứ Sử Tiêu Tư cai trị. Tháng 1 năm 542, Lý Bí (tức Lý Bôn, ở 
Long Hưng, Thái Bình), dựng cờ khởi nghĩa. Sau ba tháng chiến 
đấu, Lý Bí đã chiếm được hầu hết quận, huyện và thành Long 
Biên. 

_ Tháng 2 năm 544 (Giáp Tý), Lý Bí xưng là Lý Nam Đế, đặt 
tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở Long Biên. 


_ Đầu năm 545, nhà Lương cử Dương Phiêu và tên tướng 
khát máu Trần Bá Tiên mang quân sang xâm chiếm nước ta 
hòng bóp chết Nhà nước Vạn Xuân non trẻ. Lý Nam Đế bị thất 
bại ở động Khuất Lão, Lý Thiên Bảo (anh họ Lý Bôn) cùng Lý 
Phật Tử đem quân vào Thanh Hóa chống lại quân Lương. 


_ Lý Nam Đế ốm nặng, trao quyền lãnh đạo cuộc kháng chiến 
chống quân Lương cho Triệu Quang Phục. Triệu Quang Phục 
đưa quân về Dạ Trạch (Hưng Yên). Tại đây, ông cho quân lính 
vừa sản xuất, vừa chiến đấu. Ngày 20 tháng 3 năm Mậu Thìn 
(13-4-548), Lý Nam Đế mất. 

_ Bau khi Lý Nam Đế mất, Lý Thiên Bảo xưng là Đào Lang 
Vương từ 549-555. 

_ Cũng sau khi Lý Nam Đế mất, ngày 13-4-548, Triệu Quang 
Phục lên ngôi vua, xưng là Triệu Việt Vương. 

_ Năm 550, Triệu Việt Vương giết được tướng giặc Dương 
Bàn, chiếm lại thành Long Biên. 

_ Tại Cửu Chân (Thanh Hóa), năm 555, Đào Lang Vương 
mất, binh quyền về tay Lý Phật Tử. Năm 557, Lý Phật Tử đem 
quân đánh Triệu Việt Vương để giành lại ngôi vua cho nhà Lý, 
nhưng không thắng. 


34 


NHỮNG MỐC LỊCH SỬ ĐÁNG NHỚ 


_ Lý Phật Tử giảng hòa, chia đất. Để tỏ lòng hòa hiếu, Triệu 
Việt Vương gả con gái Cải Nương cho Nhã Lang, con Lý Phật Tủ. 


_ Năm 571, Lý Phật Tử phản trắc bất ngờ đem quân đánh úp, 
Triệu Việt Vương thua chạy đến Đại Nha thì tuẫn tiết. 


_ Diệt xong Triệu Việt Vương, Lý Phật Tử xưng là Hậu Lý 
Nam Đế, đóng đô ở Phong Châu (Bạch Hạc) từ năm 571 đến năm 
602. 


_ Năm 602, nhà Tùy sai tướng Lưu Phương đem quân sang 
xâm lược, Lý Phật Tử hèn nhát đầu hàng. Từ đó nước ta bị nhà 
Tùy đô hộ. 


VI. THỜI KỲ GHỐNG PHONG KIẾN 
PHƯƠNG BẮC LẦN THỨ BA 


_ Nhà Tùy đô hộ nước ta từ 581 đến 618 thì mất, nhà Đường 
thay thế. Chính sách cai trị của nhà Đường vô cùng hà khắc, 
nhân dân ta đã tổ chức nhiều cuộc khởi nghĩa đứng lên chống 
lại. 

_ Năm 722, Mai Thúc Loan (quê Mai Phụ, Thạc Hà, Hà Tĩnh) 
nổi dậy khởi nghĩa giải phóng thành Tống Bình (Hà Nội), được 
nhân dân suy tôn là Mai Hắc Đế, đóng đô ở Vạn An (Nghệ An). 
Mai Hắc Đế đem quân ra giải phóng thành Tống Bình (Hà Nội). 

_ Nhà Đường cử tướng Dương Tư Húc mang 10 vạn quân 
sang đàn áp. Mai Hắc Đế thua trận, rồi ốm mất. 

_ Năm 791, Phùng Hưng, hào trưởng đất Đường Lâm (Hà 
Tây) bất ngờ đánh chiếm thành Tống Bình. Tướng giặc Cao 
Chính Bình lo sợ ốm chết. Phùng Hưng được nhân dân tôn là Bố 
Cái Đại Vương. Giành chủ quyền được 7 năm thì mất. 

_ Con trai Phùng Hưng là Phùng An nối nghiệp được 2 năm 
thì nhà Đường lại sai Triệu Xương đem quân sang đánh chiếm 
nước ta vào năm 802. 


35 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 


VII. THỜI KỲ XÂY DỰNG NỀN TỰ CHỦ 


_ Dưới ách đô hộ nhà Đường, nhân dân ta rất cơ cực, Khúc 
Thừa Dụ khởi binh đánh chiếm thành Tống Bình, xưng là Tiết 
Độ Sứ. 

_ Nhà Đường buộc phải công nhận Khúc Thừa Dụ là người 
đứng đầu đất Việt (906). 


_ Khúc Thừa Dụ mất 23-7-907, giao quyền cho con là Khúc 
Hạo. Năm 917, Khúc Hạo mất. 


_ Năm 917, Khúc Thừa Mỹ thay cha giữ chức Tiết Độ Sứ của 
nhà Lương, chứ không phục nhà Nam Hán. Vua Nam Hán sai 
quân sang đánh, bắt được Khúc Thừa Mỹ, sai Lý Tiến sang làm 
Thứ sử Giao Châu. 


_ Năm 931, Dương Đình Nghệ (người Ái Châu, Thanh Hóa), 
tướng cũ của họ Khúc, khởi binh đánh đuổi Lý Tiến, giải phóng 
thành Đại La, xưng là Tiết Độ Sứ. 

_ 6 năm sau, Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn ám hại 
đoạt chức Tiết Độ Sứ. Công Tiễn bị nhân dân nổi lên chống lại, 
vội sang cầu cứu Nam Hán. 


VIIIL NHÀ NGÔ (939 - 965) 


_ Năm 938, Ngô Quyền, người làng Đường Lâm, Hà Tây, con 
rể Dương Đình Nghệ, cai quản đất Ái Châu. Nghe tin cha vợ bị 
Công Tiễn ám hại và vua Nam Hán sai con trai là Hoàng Thao 
đem quân xâm lược nước ta, ông đem quân giết chết tên phản bội 
Kiều Công Tiễn và đón đánh quân Nam Hán. 


_ 8au chiến thắng vang dội trên sông Bạch Đằng (11-938), 
Hoàng Thao bị đâm chết, Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở Cổ 
Loa. 


_ Ngô Quyền làm vua được 5 năm (939-944) thì mất. 


36 


NHỮNG MỐC LỊCH SỬ ĐÁNG NHỚ 


_ Em vợ là Dương Tam Kha (con trai Dương Đình Nghệ) cướp 
ngôi của con trai Ngô Quyền là Ngô Xương Ngập, xưng là Dương 
Bình Vương (944-950). Ngô Xương Ngập phải bỏ trốn. 


_ Năm 950, Ngô Xương Văn, con thứ hai của Ngô Quyền, 
dùng mưu lật đổ Dương Tam Kha, giành lại ngôi báu cho nhà 
Ngô. Ngô Xương Văn lên ngôi, lấy hiệu là Nam Tấn Vương (950- 
965), đóng đô ở Cổ Loa, cho người đi tìm anh cả là Xương Ngập 
đón về. 

_ Bau khi tìm được anh cả là Ngô Xương Ngập, theo thỉnh cầu 
của Nam Tấn Vương, được Dương Thái hậu chuẩn tấu, cả hai 
anh em đều làm vua. Ngô Xương Ngập lên ngôi vua lấy hiệu là 
Thiên Sách Vương (951), làm vua được 8 năm thì ốm chết (959). 


_ Từ sau khi Dương Tam Kha cướp ngôi nhà Ngô, khắp nơi 
nổi lên loạn 12 sứ quân. Năm 965, Ngô Xương Văn bị chết trong 
một trận giao chiến ở Thái Bình. 


_ Con của Thiên Sách Vương là Ngô Xương Xí nối nghiệp, 
nhưng thế lực ngày càng yếu, không giữ nổi ngôi vua mà trở 
thành một trong 12 sứ quân, chiếm giữ vùng Bình Kiều (Triệu 
Sơn, Thanh Hóa). 


IX. NHÀ ĐINH (968 - 980) 


_ Định Bộ Lĩnh, người động Hoa Lư (con ông Định Công Trứ, 
nha tướng cũ của Dương Đình Nghệ), là con nuôi của Trần Lãm, 
một trong 12 sứ quân. Trần Lãm chiếm giữ Bố Hải Khẩu (Ky Bố, 
Thái Bình). Trần Lãm chết, Định Bộ Lãnh được trao quyền, xưng 
là Vạn Thắng Vương, dẹp xong loạn 12 sứ quân năm 968. 

_ Định Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Định Tiên 
Hoàng, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Định 
Tiên Hoàng phong cho Nguyễn Bặc là Đinh Quốc Công, Lê Hoàn 
là Thập đạo tướng quân. Đầu năm 970 lại đặt niên hiệu là Thái 
Bình, không dùng theo niên hiệu của Trung Hoa như trước đây 
nữa. 

37 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 


_ Năm 979, sau khi làm vua được 11 năm, Đình Tiên Hoàng 
và con trai là Đinh Liễn bị tên thái giám Đỗ Thích giết chết. 
Đinh Toàn mới 6 tuổi lên ngôi vua. Nhân sự rối rắm đó, nhà 
Tống chuẩn bị cho quân sang xâm lược. 


X. NHÀ TIỀN LÊ (980 - 1009) 


_ Vì lợi ích dân tộc, Thái hậu Dương Vân Nga (vợ Đình Tiên 
Hoàng, mẹ Đỉnh Toàn) theo nguyện vọng của quần thần trao 
ngôi vua cho Thập đạo tướng quân Lê Hoàn, người Thọ Xuân, 
Thanh Hóa. 


_ Năm 980, Lê Hoàn lên ngôi lấy hiệu là Lê Đại Hành, nhanh 
chóng tiến hành mọi bước chuẩn bị để đối phó với nguy cơ xâm 
lược từ phía Bắc. 


_ Mùa xuân năm 981, quân Tống theo hai đường thủy bộ ô ạt 
tràn vào nước ta. Dưới sự chỉ huy tài giỏi của vua Lê Đại Hành, 
trong vòng 1 tháng, quân dân Đại Cô Việt đã đánh tan quân 
Tống trên cả hai mặt trận thủy và bộ. Quân ta bắt chém tướng 
giặc Hầu Nhân Bảo. 


_ Năm 1005, Lê Đại Hành mất, làm vua được 25 năm. Các 
con tranh giành ngôi báu. Cuối cùng, con thứ 3 là Long Việt lên 
làm vua là Lê Trung Tông được 3 ngày thì bị em là Lê Long Đĩnh 
giết chết. 


_ Lê Long Đĩnh cướp ngôi lên làm vua, lấy hiệu là Đại Thắng 
Minh Quang Hiếu Hoàng đế, vẫn đóng đô ở Hoa Lư. Long Đĩnh 
tàn ác, dâm đãng, mỗi lần thiết triều phải nằm, tục gọi là Lê 
Ngọa Triều, làm vua được 4 năm thì mất (1005-1009). 


XI. NHÀ LÝ (1010 - 1295) 


_ Long Đĩnh mất, con là 8a còn bé, triều thần tôn Lý Công 
Uẩn (người làng Cổ Pháp, Từ Sơn, Bắc Ninh) lên ngôi hoàng đế, 


38 


NHỮNG MỐC LỊCH SỬ ĐÁNG NHỚ 
lấy hiệu là Lý Thái Tổ, đặt niên hiệu là Thuận Thiên, vẫn giữ 
quốc hiệu Đại Cô Việt và đóng đô ở Hoa Lư. 

_ Nhờ sự nuôi dạy của nhà sư Lý Khánh Văn và Lý Vạn 
Hạnh, Lý Công Uẩấn trở thành người xuất chúng. 


_ Tháng 7 năm 1010, Lý Thái Tổ hạ chiếu dời đô về Đại La 
và đặt tên mới là Thăng Long (tức Hà Nội ngày nay), đổi quốc 
hiệu là Đại Việt. Sau 18 năm trị vì đất nước, Lý Thái Tổ mất 
năm 1028. 


_ Khi Lý Thái Tổ vừa mất, các hoàng tử đem quân vây hãm 
hoàng thành để tranh ngôi vua với Thái tử. Nhờ lòng dũng cảm 
và trung thành, Lê Phụng Hiểu đã dẹp tan cuộc nổi loạn và phò 
Thái tử Phật Mã lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Lý Thái Tông. 

_ Năm 1054, sau khi vua cha Lý Thái Tông mất, Lý Thánh 
Tông, húy Nhật Tôn, nối nghiệp, thực lòng thương dân, chăm lo 
cho trăm họ. Lý Thánh Tông mất năm 1072. 


_ Con trưởng Lý Thánh Tông là Càn Đức, mẹ là Nguyên Phi 
Ỷ Lan, lên ngôi hoàng đế năm 1072, lúc mới 6 tuổi, hiệu Lý Nhân 
Tông. Hoàng Thái hậu Ỷ Lan phải buông rèm nhiếp chính. 


—_ Năm 1075, biết rõ âm mưu xâm lược nước ta của nhà Tống, 
Thái úy Lý Thường Kiệt chủ động mang quân sang đánh phá các 
căn cứ của chúng ở Châu Khâm, Châu Liêm, Châu Ủng (Quảng 
Đông, Quảng Tây), rồi cũng chủ động rút quân. 


_ Mặc dầu vậy, đầu năm 1077 nhà Tống vẫn sai Quách Quỳ, 
Triệu Tiết xua 10 vạn quân và 1 vạn ngựa chiến sang chiếm 
nước ta, nhưng đã bị quân dân Đại Việt chặn lại ở bờ Bắc sông 
Cầu, làm cho địch rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. 


_ Tại phòng tuyến sông Cầu này, Lý Thường Kiệt đã làm bài 
thơ nổi tiếng “Nam quốc sơn hà Nam đế cư...”, được xem như 
“Bản tuyên ngôn độc lập” đầu tiên của đất nước ta. 


39 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 


_ Trước sức phản công mãnh liệt của quân ta, quân Tống 
khiếp sợ rút chạy về nước. Nền độc lập nước ta được giữ vững. Lý 
Nhân Tông mất năm 1127. 


_ Vua Lý Nhân Tông không có con tral, lập con trai của người 
em (là Sùng Hiền Hầu Dương Hoán) làm Thái tử. Năm 112/7, 
Thái tử nối ngôi vua lấy niên hiệu Lý Thần Tông. 

_ Lý Thần Tông khuyến khích phát triển nông nghiệp, thực 
hiện chính sách “ngụ bình ư nông”, cho quân lính luân phiên 
cứ 6 tháng lại được về nhà cày ruộng, nhờ vậy duy trì được sức 
mạnh quân đội song song với sản xuất nông nghiệp. Lý Thần 
Tông mất năm 1138. 


_ Năm 1138, Lý Thiên Tộ, con trưởng của Lý Thần Tông, 
con bà hoàng hậu họ Lê, lên ngôi hoàng đế lúc mới 3 tuổi, hiệu 
là Lý Anh Tông. Lê Thái hậu nhiếp chính, tư thông với Đỗ Anh 
Vũ làm triều đình đổ nát. Nhờ có các trung thần như Tô Hiến 
Thành, Hoàng Nghĩa Hiển, Lý Công Tín... cơ nghiệp nhà Lý 
được giữ vững cho đến khi vua trưởng thành. Lý Anh Tông mất 
năm 1175. 


_ Lý Anh Tông mất, Thái tử Long Cán chưa được 3 tuổi, bà 
Chiêu Linh thái hậu muốn lập con cả là Long Xưởng lên ngôi 
vua, đem vàng bạc mua chuộc Tô Hiến Thành, nhưng ông không 
nghe, theo di chiếu lập Long Cán 3 tuổi làm vua, hiệu là Lý Cao 
Tông. Về sau Cao Tông ăn chơi vô độ, không lo việc triều chính, 
giặc cướp nổi lên khắp nơi. Cơ nghiệp nhà Lý suy đổi. Cao Tông 
mất năm 1210. 

_ Thái tử Lý Hạo Sảm lên ngôi vua, hiệu Lý Huệ Tông. Huệ 
Tông không có con trai, suốt ngày rượu chè, bỏ bê triều chính. 
Năm 1224, Huệ Tông truyền ngôi cho công chúa Chiêu Thánh 
mới 7 tuổi, rồi đi tu. Sau bị Trần Thủ Độ ép phải tự tử. 

_ Công chúa Chiêu Thánh lên ngôi, hiệu là Lý Chiêu Hoàng, 
quyền bính về tay Trần Thủ Độ. 


40 


NHỮNG MỐC LỊCH SỬ ĐÁNG NHỚ 


_ Do sự sắp đặt của Trần Thủ Độ, Lý Chiêu Hoàng lấy Trần 
Cảnh (cháu Trần Thủ Ðộ) làm chồng. 


XII. NHÀ TRẦN (1225 - 1400) 


_ Do sự thúc ép của Trần Thủ Độ, ngày 21-10-1225, Lý Chiêu 
Hoàng hạ chiếu nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. 


_ Ngày 11-12-1225, Lý Chiêu Hoàng mở hội ở điện Thiên An, 
trước bá quan văn võ, chính thức cởi hoàng bào mời Trần Cảnh 
lên ngôi vua, lấy hiệu là Trần Thái Tông, đổi niên hiệu là Kiến 
Trung. Triều đại nhà Trần bắt đầu từ đây, vẫn giữ quốc hiệu là 
Đại Việt, kinh đô là Thăng Long. 


_ Trần Thái Tông lấy hoàng hậu Chiêu Thánh 12 năm vẫn 
chưa có con. Sợ nhà Trần không có người nối nghiệp, Trần Thủ 
Độ ép vua bỏ Chiêu Thánh để lấy chị dâu (vợ của Trần Liễu) là 
công chúa Thuận Thiên (chị ruột của Chiêu Thánh, lúc ấy đã có 
thai được 3 tháng) làm hoàng hậu. Giữa Trần Liễu và Trần Cảnh 
do chuyện này mà sinh bất hòa, nhưng rồi về sau vẫn hàn gắn, 
thuận hòa với nhau. Hoàng hậu Thuận Thiên sau sinh ra Trần 
Quốc Khang, thái tử Trần Hoảng, Trần Quang Khải, Trần Nhật 
Vĩnh, Trần Ích Tác, Trần Nhật Duật (đều được phong vương) và 
hai công chúa là Thiều Dương và Thụy Bảo. 


CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN NGUYÊN 
- MÔNG LẦN THỨ NHẤT (1257) 


_ Năm 1257, Hốt Tất Liệt sai tướng Ngột Lương Hợp Thai 
đem 10 vạn quân sang xâm chiếm nước ta. Dưới sự lãnh đạo của 
Trần Thái Tông, Trần Quốc Tuấn, Trần Thủ Độ, quân ta dùng 
chiến tranh du kích, thực hiện vườn không nhà trống, tiêu hao 
sinh lực kẻ thù. 


41 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 


_ Đợi cho kẻ thù gặp lúc quẫn bách về lương thực, khốn khổ 
về bệnh tật, không hợp thủy thổ, ngày 29-1-1258 quân dân ta tổ 
chức phản công ở Đông Bộ Đầu thắng lợi. Quân Nguyên Mông 
rút chạy về nước. 


_ Trần Hoảng, con trưởng của Trần Thái Tông, được vua cha 
nhường ngôi ngày 24-2-1258, lấy hiệu là Thánh Tông, đổi niên 
hiệu là Thiệu Long. Thánh Tông là vị vua nhân từ, chăm lo việc 
nước. Đối nội, khuyến khích việc khai khẩn đất hoang, khuyến 
khích học hành, mở khoa thi. Đối ngoại, thực hiện chính sách 
mềm dẻo nhưng kiên quyết. Thánh Tông ở ngôi được 20 năm, 
làm Thái Thượng Hoàng 12 năm, mất ngày 25-5-1290. 


_ Con trưởng Thánh Tông là Trần Khâm lên ngôi hoàng đế, 
lấy hiệu là Trần Nhân Tông, đổi niên hiệu là Thiệu Bảo. Ông là 
một vị vua nhân từ, đức độ, cố kết lòng dân, hết lòng vì dân, vì 
nước và có tinh thần quyết đoán. 


CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN NGUYÊN 
- MÔNG LẦN THỨ HAI (1285) 


_ Tháng 12-1284, vua Nguyên sai Thoát Hoan đem 5O vạn 
quân sang chiếm nước ta và 10 vạn quân của Toa Đô từ Chiêm 
Thành đánh ra Nghệ An. Để đối phó, vua Trần Nhân Tông và 
Thái Thượng hoàng Thánh Tông phong cho Hưng Đạo Đại vương 
Trần Quốc Tuấn làm Quốc công tiết chế chỉ huy quân dân Đại 
Việt chống quân Nguyên - Mông. 


_ Tháng 8-1284, vua Trần tổ chức Hội nghị Bình Than, Hưng 
Đạo vương tổ chức tập trận ở Đông Bộ Đầu và công bố “Hịch 
tướng sĩ” khích lệ lòng yêu nước của quân dân. 

_ Vua Trần còn tổ chức Hội nghị bô lão ở điện Diên Hồng 
để thăm dò ý dân nên đánh hay nên hàng. Cả nước đồng lòng 
“quyết đánh”. Quân dân Đại Việt thể hiện điều này bằng cách 
xăm vào tay hai chữ “sát thát” (giết giặc Nguyên). 


42 


NHỮNG MỐC LỊCH SỬ ĐÁNG NHỚ 


_ Dưới sự chỉ đạo chiến lược tuyệt vời của Hưng Đạo Vương, 
để tránh thế mạnh của địch, ban đầu quân ta tổ chức cầm cự, rồi 
bỏ ngỏ kinh đô Thăng Long, thực hiện chiến tranh du kích. Chờ 
cho quân địch suy yếu mới tổ chức phản công mạnh. Chỉ trong 
vòng nửa năm ta giành thắng lợi ỏ Chương Dương, Hàm Tử, Tây 
Kết, Vạn Kiếp... Quân Nguyên bị đánh tơi tả. Toa Đô, Lý Hằng, 
Lý Quán bị chém đầu tại trận. Thoát Hoan chui vào ống đồng 


trốn chạy về nước. 


_ Ngày 6-6-1285, quân dân Đại Việt tiến về giải phóng kinh 
đô Thăng Long, mở hội ca khúc khải hoàn. 


CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂNNGUYÊN 
- MÔNG LẦN THỨ BA (1288) 


_ Năm 1287, quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy, lại ổ ạt 
vào chiếm nước ta. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Quốc công tiết 
chế Hưng Đạo Vương, quân ta dùng chiến tranh du kích và chiến 
thuật “vườn không nhà trống” để làm tiêu hao sinh lực địch. 

_ Ngày 24-2-1287, Hưng Đức Hầu Quán cho quân mai phục 
giết được nhiều giặc ở cửa Linh Kinh - Vũ Cao. 

_ Ngày 28-11-1287, Phán Thư Thượng Vị Nhân Đức Hầu 
Toán, đánh lui địch ở eo biển Đa Mỗ (Móng Cái). 

_ Ngày 28-12-1287, quân ta bắn chết Sảnh Đô Sự Hầu Sư 
Đạt của giặc tại ải Nội Bàng. 

_ Ngày 8-1-1288, quân ta đánh bắt được 300 chiến thuyền 
giặc tại biển Đại Bàng, nhiều tên giặc bị tiêu diệt. 

_ Tại Vân Đồn, Trần Khánh Dư bị thất trận trước Ô Mã Nhi. 
Vua Trần bắt về trị tội, Trần Khánh Dư xin ở lại lập công chuộc 


tội. 


43 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 


_ Khánh Dư trở lại, chờ cho Ô Mã Nhi đi qua, lập tức cho 
quân tấn công đoàn thuyền chở lương thực, thu nhiều chiến lợi 
phẩm. Tướng giặc Trương Văn Hổ chỉ huy đoàn thuyền, chạy 
thoát về nước. 


_ Ngày 8-3-1288, khi nước thủy triều lên, quân ta nhử địch 
đuổi theo, đến lúc thủy triều xuống, thuyền giặc sa vào trận địa 
cọc đã được cắm trước, quân ta dưới sự chỉ huy của Hưng Đạo 
Vương phản công mọi phía. Quân giặc chết như rạ, ta bắt sống 
Ô Mã Nhị, Tích Lệ Cơ Ngọc, Phàn Tiếp và hơn 400 chiến thuyền 
giặc. Thoát Hoan khiếp đảm, từ Vạn Kiếp theo đường bộ chạy 


về nước. 


_ Chỉ trong vòng nửa năm, cuộc kháng chiến chống Nguyên 
Mông lần thứ ba của quân dân Đại Việt giành thắng lợi hoàn 
toàn. 


_ Sau 14 năm ở ngôi vua, 2 lần chiến thắng quân Nguyên - 
Mông, Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con là Trần Thuyên, 
làm Thái Thượng hoàng, sau xuống tóc đi tu thành Sơ tổ thiền 
phái Trúc Lâm, Yên Tử. 

_ Trần Thuyên là con trưởng Trần Nhân Tông, lên ngôi năm 
1293, hiệu là Trần Anh Tông, khéo biết kế thừa sự nghiệp của tổ 
tiên, quốc gia thái bình thịnh trị. 


_ Ngày 18-3-1314, vua Trần Anh Tông nhường ngôi cho Thái 
tử Mạnh, trị vì được 21 năm, mất năm 1320. 


_ Năm 1314, Trần Mạnh, con thứ tư của vua Trần Anh Tông 
lên ngôi hiệu là Trần Minh Tông. Ông là vị vua có lòng nhân 
hậu, trọng tài cao, đức độ, nên có nhiều hiền thần dưới trướng 
như: Phạm Ngũ Lão, Trương Hán Siêu, Chu Văn An, Nguyễn 
Trung Ngạn, Đoàn Nhữ Hài... 


_ Năm 1329, Trần Minh Tông nhường ngôi cho Thái tử Vượng. 
Ông mất ngày 19-2-1357. 


44 


NHỮNG MỐC LỊCH SỬ ĐÁNG NHỚ 


_ Trần Vượng lên ngôi vua lúc 10 tuổi, hiệu là Trần Hiến 
Tông, ở ngôi 12 năm, nhưng việc triều chính đều do Thượng 
Hoàng Minh Tông điều khiển. Hiến Tông mất 1341. 


_ Năm 1341, Trần Hạo, con thứ 10 của Minh Tông, kế nghiệp 
anh, hiệu là Trần Dụ Tông. Ông là vị vua có học vấn cao, rất 
thông tuệ, chăm lo việc võ, sửa sang việc văn. 


_ Năm 1358, Trần Dụ Tông đổi niên hiệu là Đại Trị. Khi 
Thượng hoàng Minh Tông mất, các trung thần như Trương Hán 
Siêu, Nguyễn Trung Ngạn cũng mất. 


_ Bọn gian thần kết bè, kéo đảng, Dụ Tông rượu chè bê tha. 
Chu Văn An dâng sớ “Thất trảm” không được vua nghe theo, ông 
liền treo ấn từ quan. Dụ Tông mất năm 1369. 


_ Dụ Tông mất, bão tấp cung đình nhà Trần nổi lên. Bà 
Hoàng Thái hậu đòi lập con nuôi của Cung Túc Vương là Dương 
Nhật Lễ làm vua. Nhật Lễ lên ngôi muốn cải họ Dương, chấm 
dứt ngôi nhà Trần, giết Hoàng Thái hậu và Cung Định Vương. 
Cung Tĩnh Vương hoảng sợ bỏ chạy lên Hà Giang. 


_ Năm 1370, các tôn thất nhà Trần khởi binh giết Dương 
Nhật Lễ rồi mời Cung Tĩnh Vương tức Trần Phủ, con thứ ba của 
Trần Minh Tông về làm vua, hiệu là Trần Nghệ Tông. 


_ Năm 1372, Nghệ Tông nhường ngôi cho em là Trần Kính và 
lui về Thiên Trường làm Thái Thượng hoàng. 


_ Năm 1372, Trần Kính, con thứ 11 của Minh Tông, em Nghệ 
Tông lên ngôi vua, hiệu là Trần Duệ Tông, làm vua được ð năm. 
Trần Duệ Tông là một vị vua cố chấp, gàn bướng, không nghe 
lời can ngăn của đại tướng Đỗ Lễ, khinh thường quân giặc nên 
đã bị quân Chiêm Thành giết chết trong trận ở thành Đồ Bàn, 
Bình Định (1377). 

_ Thượng hoàng Nghệ Tông lập Trần Hiệu, con trưởng của 
Duệ Tông làm vua, hiệu là Trần Phế Đế (1377). Phế Đế là vị vua 
u mê, nhu nhược, mọi quyền bính về tay Hồ Quý Lự. 

45 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 


— Năm 1378, quân Chiêm Thành đánh ra Nghệ An, cướp phá 
kinh thành Thăng Long. 


_ Ngày 6-12-1388, Thượng hoàng Nghệ Tông giáng Phế Đế 
xuống làm Linh Đức Đại Vương và bắt thắt cổ chết. Lập con út 


của mình lên làm vua. 


_ Năm 1388, con út của Nghệ Tông là Trần Nhung (cưới con 
gái Hồ Quý Ly) lên ngôi vua hiệu là Trần Thuận tông. 


_ Năm 1389, Chế Bồng Nga đem quân đánh Đại Việt, Hồ Quý 
Ly đưa quân nghĩnh chiến, bị thua trận. Thượng hoàng Nghệ 
Tông sai đô tướng Trần Khát Chân đem quân chặn giặc. 


_ Được tiểu thần Chế Bồng Nga là Ba Lậu Kê chạy sang hàng 
quân Đại Việt, cho biết dấu hiệu thuyền chở Chế Bồng Nga, 
Trần Khát Chân tập trung hỏa lực bắn trúng thuyền, Bồng Nga 
trúng đạn chết. Trần Khát Chân chém đầu Chế Bồng Nga đem 
về triều dâng vua và Thái Thượng hoàng. 


_ Ngày 15-12-1394, Thượng hoàng Nghệ Tông mất. Hồ Quý 
Ly lên làm phụ chính Thái sư, thâu tóm toàn bộ binh quyền. 


_ Hồ Quý Ly quyết định dời đô vào Thanh Hóa, xây thành 
Tây Đô (Vĩnh Lộc). Tháng 11-1397, Hồ Quý Ly bức vua Thuận 
Tông phải dời kinh về Tây Đô. 

_ Tháng 3-1398, Hồ Quý Ly ép Thuận Tông nhường ngôi cho 
con là Trần Án mới 3 tuổi lên làm vua, hiệu là Trần Thiếu Đế. 
Hồ Quý Ly tự xưng là Hưng Liệt Đại Vương, rồi sai giết Thuận 
Tông, mặc dầu Thuận Tông là con rể của ông ta. Thuận Tông ở 
ngôi được 10 năm (1388-1398). 


_ Ngày 28-2-1400, Hồ Quý Ly bức Thiếu Đế (mới 5ð tuổi) 
nhường ngôi cho mình. Chấm dứt triều Trần sau 175 trị vì đất 
nước qua 12 đời vua. 


46 


NHỮNG MỐC LỊCH SỬ ĐÁNG NHỚ 
XIII. NHÀ HỒ (1400-1407) 


_ Hồ Quý Ly là một nhân vật thông minh, lỗi lạc. Ông có 
nhiều cải cách táo bạo, toàn diện, có những cải cách đi trước thời 
đại, đến nay vẫn có giá trị. Nhưng Hồ Quý Ly phạm tội giết vua, 
kể cả tướng quân Trần Khát Chân. Khi quân Minh sang xâm 
lược nước ta, Hồ Quý Ly có 1 lực lượng quân sự mạnh, nhưng 
không được nhân dân ủng hộ, nên thua trận. 

_ Ngày 12-1-1401, Hồ Quý Ly nhường ngôi cho con thứ hai là 
Hồ Hán Thương, xưng là Thái Thượng hoàng. 

_ Lấy cớ Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, nhà Minh đem quân 
sang chinh phạt. Tháng 9-1406, tướng nhà Minh là Trương Phụ 
đem 40 vạn quân đánh vào cửa ải Pha Lũy (nay là Hữu Nghị 
quan). Mộc Thạch đem 40 vạn quân đánh cửa ải Phú Lệnh (thị 
xã Hà Giang). 

_ Tháng 12-1406 quân Minh chiếm Việt Trì, nhà Hồ thua 
trận bỏ chạy vào Thanh Hóa. 


— Ngày 20-1-1407, quân Minh hạ thành Đa Bang (Ba Vì). 


_ Ngày 17-6-1407, quân Minh bắt được cha con Hồ Quý Ly 
đưa về Trung Quốc. Thế là Đại Việt bị đặt dưới ách đô hộ hà 
khắc của nhà Minh. 


XIV. NHÀ HẬU TRẦN (1407 - 1414) 


— Năm 1407, Giản Định Vương Trần Ngỗi, con vua Nghệ Tông 
dấy binh khôi phục nhà Trần, xưng là Giản Định Đế, nhưng 
lại nghe gian thần giết oan hai vị trung thần là Đặng Tất và 
Nguyễn Cảnh Chân. 


_ Đặng Dung (con Đặng Tất), Nguyễn Cảnh DỊ (con Nguyễn 
Cảnh Chân), căm giận vì cha bị giết oan, mới đem quân từ Thuận 


47 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 


Hóa ra Thanh Hóa, đón Trần Quý Khoáng, cháu nội Nghệ Tông 
đến Nghệ An lên ngôi vua, lấy hiệu là Trùng Quang Đế, lãnh đạo 


cuộc kháng chiến chống quân Minh. 


_ Tháng 3-1413, vua Trùng Quang sai Nguyễn Biểu sang 
điều đình với quân Minh. Trương Phụ tráo trỏ, không khuất 
phục được Nguyễn Biểu, đã ra lệnh giết ông một cách hèn mạt. 


_ Tháng 4-1414, Trương Phụ, Mộc Thạch bắt được vua Trùng 
Quang Đế, Đặng Dung, Nguyễn Súy. Trên đường giải về Trung 
Quốc, vua tôi nhà Hậu Trần nhảy xuống biển tự tử. Chấm dứt 
nhà Hậu Trần. 


XV. THỜI KỲ CHỐNG NHÀ MINH ĐÔ HỘ 
(1414-1427) VÀ NHÀ HẬU LỄ (1428 - 1527) 


_ Từ năm 1414, nhà Minh đô hộ nước ta, nhưng nhân dân ta 
khắp nơi không ngừng nổi lên đấu tranh chống lại. 


_ Ngày 7-2-1418, Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, Thanh 
Hóa, có quân sư Nguyễn Trãi dâng sớ Bình Ngô, có Trần Nguyên 
Hãn, cháu nội quan Tư đồ Trần Nguyên Đán, và nhiều hào kiệt 
tham gia. 


_ Khởi nghĩa Lam Sơn là cuộc chiến tranh nhân dân, vận 
dụng chiến thuật du kích, tiêu hao sinh lực địch, dùng kế sách 
“vây thành diệt viện” kết hợp thuyết phục đầu hàng. Sau 10 
năm kiên trì chiến đấu, nghĩa quân đã phát triển từ thế trận du 
kích sang tấn công ô ạt và liên tục thắng lớn, đẩy quân Minh vào 
tình thế thất bại phải xin cứu viện. 

_ Tháng 10-1427, nhà Minh sai Liễu Thăng mang 10 vạn 
quân sang cứu viện, bị quân ta phục kích đánh tan ở ải Chi Lăng 
(Lạng Sơn). 

_ Tướng Trần Lựu đã chém đầu Liễu Thăng, rồi đưa ấn tín, 
cờ tiết của Liễu Thăng vào thành Đông Quan. Tướng giặc Vương 
48 


NHỮNG MỐC LỊCH SỬ ĐÁNG NHỚ 


Thông hết hy vọng viện binh nên xin giảng hòa rút quân về 
nước, thực chất là đầu hàng vô điều kiện. 


_ Ngày 16-12-1427, Lê Lợi, Nguyễn Trãi đồng ý cùng bọn 
Vương Thông dự “Hội thề Đông Quan” để giảng hòa. Chúng thể 
không bao giờ xâm phạm Đại Việt nữa. 


_ Lê Lợi - Nguyễn Trãi lấy đức hiếu sinh cấp lương thảo cho 
10 vạn quân Minh được an toàn rút về nước. Từ ngày 29-12- 
1427, quân địch bắt đầu rút về, cho đến ngày 3-1-1428 thì rút 
hết. 


_ Đất nước sạch bóng quân thù, nghĩa quân hoàn toàn thắng 
lợi. Triều đại nhà Lê ra đời từ đây. 


_ Ngày 15-4 năm Mậu Thân (1428) Lê Lợi lên ngôi vua tại 
điện Kính Thiên, xưng hiệu là Lê Thái Tổ, lấy lại tên nước cũ là 
Đại Việt, đóng đô ở Đông Đô (Hà Nội), đại xá cho thiên hạ, ban 
bố Bình Ngô đại cáo (do Nguyễn Trãi soạn). Đây là bản Tuyên 
ngôn độc lập thứ hai của nước ta. 


_ Lê Thái Tổ mất năm 1433. Lê Nguyên Long, con thứ hai 
của Lê Lợi lên nối ngôi lúc mới 11 tuổi, lấy hiệu là Lê Thái Tông, 
đặt miên hiệu là Thiệu Bình. 

_ Lên ngôi lúc còn trẻ, lại phải đối phó với nội tình triều đình 
rất phức tạp, nhưng Thái Tông đủ bản lĩnh không để các đại 
thần thao túng. 


_ Ngày 27-7 Nhâm Tuất (1442), nhân Thái Tông đi tuần 
miền Đông, duyệt quân ở thành Chí Linh, Nguyễn Trãi mời vua 
ngự chùa Côn Sơn, nơi ở của Nguyễn Trãi. Ngày 4 tháng 8, vua 
đến Lệ Chi Viên, cùng đi với vua có Nguyễn Thị Lộ, thiếp của 
Nguyễn Trãi, được vua yêu quý cho theo hầu. Đêm đó, vua bị 
bệnh chết đột ngột, mới vừa 20 tuổi. 

_ Bọn gian thần trong triều vu cho Nguyễn Thị Lộ ám hại vua, 
kết án “tru di tam tộc” Nguyễn Trãi. Ngày 16-8-1442, Nguyễn 
Trãi cùng ba họ bị hành hình. 

49 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 


_ Hoàng tử Băng Cơ, con thứ hai của Thái Tông và thần phi 
Nguyễn Thị Anh, lên nối ngôi vua vào ngày 12 tháng 8 năm 
Nhâm Tuất (1442), chỉ mới 2 tuổi, hiệu là Lê Nhân Tông, đổi 
niên hiệu là Thái Hòa. Thái hậu Tuyên Từ buông rèm nhiếp 
chính. 

_ Tháng 11 năm Quý Dậu (1453) vua 12 tuổi, Thái hậu giao 
hẳn quyền chính cho vua Nhân Tông. Vua đổi niên hiệu Diên 
Ninh, đại xá cho thiên hạ. 


_ Dương Thị Bí là mẹ Nghị Dân, vì có tội với Lê Thái Tông 
nên bị phế ngôi hoàng hậu. Nghi Dân vì thế không được lập làm 
Thái tử, ngấm ngầm mưu toan tranh giành ngôi báu. Đêm mồng 
3 tháng 10 năm Kỷ Mão (1459), Nghi Dân cùng thuộc hạ lên vào 
cung cấm giết vua Lê Nhân Tông, lúc đó mới 19 tuổi, làm vua 
được 17 năm. 


_ Nhân Tông chết, Nghi Dân tự lập làm vua, nhưng chỉ được 
8 tháng đã bị các đại thần Nguyễn Xí, Đinh Liệt chống đối, giết 
bọn phản nghịch, giáng Nghi Dân xuống tước hầu, lập hoàng tử 
Tử Thành làm vua, hiệu là Lê Thánh Tông. 


_ Lê Thánh Tông tự Tử Thành, húy Hạo, con trai út của Lê 
Thái Tông và bà Ngô Thị Ngọc Cao, lên ngôi năm 1460, lúc 18 
tuổi. 

_ Lê Thánh Tông hết lòng chăm lo việc nước, mở khoa thị, 
kén chọn hiển tài giúp nước. Bộ luật Hồng Đức nổi tiếng mang 
niên hiệu đời Lê Thánh Tông, là bộ luật hoàn chỉnh, tiến bộ nhất 
thời phong kiến nước ta. 


_ Hai mươi năm sau (1480) vua Lê Thánh Tông xuống chiếu 
minh oan cho Nguyễn Trãi. 

_ Năm 1497, Lê Thánh Tông mất, ở ngôi 37 năm. Con trưởng 
là Lê Tăng nối ngôi, hiệu là Lê Hiến Tông. Ông mất năm 1504, 


ở ngôi 6 năm. 


50 


NHỮNG MỐC LỊCH SỬ ĐÁNG NHỚ 


_ Ngày 6-6-1504, con thứ 3 của Lê Hiến Tông là Lê Túc Tông, 
húy là Lê Thuần, lên ngôi vua. Ông là một vị vua ham học hỏi, 
thân người hiền. 

_ Ngày 7-12-1504, vua Túc Tông mất, ở ngôi 6 tháng. Trước 
khi mất truyền lại lập người anh thứ hai của mình là Lê Tuấn 
lân ngôi. 

_ Năm 1505, Lê Tuấn lên ngôi, hiệu là Lê Uy Mục. Ông là vị 
vua ham rượu chè, mê gái, thích giết người... 


_ Tháng 11-1509, Giản Tu Công Oanh, xưng là Cẩm Giang 
Vương, đem quân chiếm Đông Kinh, bức Lê Ủy Mục tự tử vào 
tháng 12-1509, ở ngôi vua 4 năm. 


_ Lê Tương Dực húy là Oanh, cháu nội vua Lê Thánh Tông, 
sau khi giết được Ủy Mục, xưng đế, và cũng là vị vua ăn chơi. 
Tháng 5-1514, vua nghe lời sàm tấu giết chết 15 vương công. 


_ Lê Tương Dực không nghe lời can ngăn của Trịnh Duy Sản, 
còn đem Sản ra đánh. Tháng 4-1516, Sản sai người giết Tương 
Dực. 


_ Năm 1516, Lê Chiêu Tông, húy là Ý, cháu 4 đời của Lê 
Thánh Tông, được Trịnh Duy Sản và Lê Nghĩa Chiêu đón về làm 
vua. 

_ Dưới triều Lê Chiêu Tông, giặc giã nổi lên như ong, dân 
chúng khổ cực. Mạc Đăng Dung khôn khéo thâu tóm quyển 
hành, mưu đồ thoán đoạt. 

_ Biết được âm mưu đó, Lê Chiêu Tông mưu ngầm với Trịnh 
Tuy triệt hạ thế lực họ Mạc. Mưu bị lộ, Chiêu Tông bỏ chạy. 


_ Năm 1522, Mạc Đăng Dung lập Lê Xuân, em Lê Chiêu 
Tông làm vua. Lê Chiêu Tông bị bắt giáng xuống làm Đà Dương 
Vương tổi bị giết. Lê Xuân lên ngôi vua lúc 15 tuổi, hiệu là Lê 
Cung Hoàng. 


51 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 


_ Ngày 15-6 năm Đình Hợi (1527), Mạc Đăng Dung đem 
quân vào Thăng Long ép vua nhường ngôi. Bắt vua và Hoàng 
Thái hậu tự tử. 

_ Từ khi Lê Thái Tổ lên ngôi (1428) đến Lê Cung Hoàng bị 
giết năm 1527, triều Lê trải qua 10 đời vua, trong 99 năm. 


XVI. NHÀ MẠC (1527 - 1599) 


_ Bau khi chiếm được ngôi vua, tháng 12-1529, Mạc Đăng 
Dung truyền ngôi cho con là Mạc Đăng Doanh làm vua và mình 
lên làm Thái Thượng hoàng lúc mới 46 tuổi. 

_ Năm 1530, Mặc Đăng Doanh lên làm vua, đổi niên hiệu là 
Đại Chính. Mạc Đăng Doanh mất năm 1540, ở ngôi vua được 10 
năm. 

_ Mạc Phúc Hải, con trưởng Mạc Đăng Doanh được Thượng 
hoàng Đăng Dung lập làm vua năm 1541, đổi niên hiệu là Quảng 
Hòa. Năm 1546, Phúc Hải chết, ở ngôi vua được 5 năm. 


_ Năm 1546, Mạc Phúc Nguyên, con trưởng Phúc Hải lên 
ngôi vua, còn nhỏ, mọi việc do chú ruột Mạc Kính Điển quyết 
đoán. Tháng 12-1561, Phúc Nguyên chết do bệnh đậu mùa, ở 
ngôi vua được 15 năm, lần lượt 3 lần đổi niên hiệu là Vĩnh Định 
(1546), Cảnh Lịch (1548) và Quảng Bảo (1554). 

_ Năm 1562, con cả Phúc Nguyên là Mạc Mậu Hợp mới 2 
tuổi lên ngôi vua. Do vua còn nhỏ, Mạc Đôn Nhượng (con út Mạc 
Đăng Dung) tôn Mạc Kính Điển làm Khiêm Đại Vương trông coi 
việc triều chính. 

_ Tháng 10 Canh Thìn (1580), Kính Điển chết, Mạc Đôn 
Nhượng thay trông coi việc triều chính, nhưng xao nhãng công 
việc. Chính sự nhà Mạc ngày một đổ nát. 

_ 25-11-1592, thủy quân Lê - Trịnh tấn công, quân nhà Mạc 
xin hàng, Mạc Mậu Hợp bị bắt chém đầu ở bãi Bồ Đề. Mạc Mậu 


52 


NHỮNG MỐC LỊCH SỬ ĐÁNG NHỚ 


Hợp ở ngôi vua được 30 năm. Nhà Mạc truyền ngôi qua ð đời, 
được 65 năm thì mất. 


_ Theo lời dạy của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, con 
cháu nhà Mạc chạy lên Cao Bằng, tổn tại cho đến năm 1677, từ 
Mậu Toàn, Kính Chỉ, Kính Cung, Kính Khoan và Kính Vũ, thì 
nhà Mạc tổn tại được 150 năm. 


XVII. NHÀ LÊ TRUNG HƯNG (1533 - 1789) 


_ Trong khoảng thời gian Mạc Đăng Dung bức vua Chiêu 
Tông thì con trai là Lê Duy Ninh mới 11 tuổi, được Lê Quán cõng 
chạy sang A1 Lao. Đến năm Quý Ty (1533), được tôn lên ngôi vua 
trên đất Ai Lao lúc 19 tuổi, sau được Nguyễn Kim đón về nước. 


_ Lâ Duy Ninh lên ngôi hiệu là Lê Trang Tông, đặt niên hiệu 
là Nguyên Hòa, tôn Nguyễn Kim làm Thượng phụ Thái sư Hưng 
Quốc công. 


_ Tháng 12-1540, Nguyễn Kim đánh chiếm Tây Đô (Thanh 
Hóa). Nước ta hình thành giai đoạn “Nam - Bắc triều”. Từ Thanh 
Hóa vào do nhà Lê Trung hưng cai quản, gọi là Nam triều. Vùng 
Bắc Bộ (gồm kinh thành Đông Ðô) do nhà Mạc cai quản, gọi là 
Bắc triều. 

_ Cuộc nội chiến tàn khốc Lê - Mạc kéo dài 50 năm (1543- 
1592). 

_ Năm 1545, Nguyễn Kim bị tướng nhà Mạc là Dương Chấp 
Nhất đánh thuốc độc giết chết. 

_ Trịnh Kiểm, con rể Nguyễn Kim, nắm giữ toàn bộ binh 
quyền. 


_ Năm 1546, lấy danh nghĩa phù Lê diệt Mạc, Trịnh Kiểm lập 
hành dinh vua Lê ở Vạn Lai (Thanh Hóa), nhiều hào kiệt tìm 
vào phò Lê Trung Hưng. 


53 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 


_ Năm 1548, Lê Trang Tông mất, ở ngôi 15 năm. Trịnh Kiểm 
lập Thái tử Duy Huyên lên ngôi là Lê Trung Tông, lúc 15 tuổi. 


_ Lê Trung Tông lên ngôi phong cho Trịnh Kiểm làm Lương 
Quốc công, quyết định mọi việc triều chính. Năm 1554, nhà Lê 
mở khoa thi chọn nhân tài. 


_ Tháng 1-1556, Lê Trung Tông mất lúc 23 tuổi, không có con 
trai, ở ngôi được 8 năm. 


_ Trịnh Kiểm bàn với các đại thần đi tìm Lê Duy Bang, cháu 
6 đời của Lê Trừ (anh thứ hai của Lê Lợi) về lập làm vua, lúc đó 
25 tuổi. 


_ Lê Duy Bang lên ngôi hiệu là Lê Anh Tông, mọi việc trong 
triều do Trịnh Kiểm quyết, vua chỉ nghe theo. 


_ Nguyễn Hoàng, con thứ hai của Nguyễn Kim nhờ chị gái là 
Ngọc Bảo (vợ Trịnh Kiểm) xin cho vào trấn xứ Thuận - Quảng. 
Trịnh Kiểm đồng ý. 


_ Tháng 2-1570, Trịnh Kiểm ốm chết. Các con Trịnh Kiểm 
đánh nhau, giành ngôi báu. Vua Lê Anh Tông trực tiếp điều 
hành triều chính và dàn xếp mâu thuẫn giữa các con Trịnh Kiểm. 


_ Lê Anh Tông phong cho Trịnh Tùng (con Trịnh Kiểm) tước 
Trưởng Quận công giữ quyền bính. 


_ Năm 1573, Anh Tông nghi Trịnh Tùng thoán quyền, đang 
đêm đưa 4 hoàng tử chạy đến thành Nghệ An. Trịnh Tùng bèn 
lập con thứ 5 của Anh Tông là Lê Duy Đàm lên ngôi, hiệu là Lê 
Thế Tông và sai người đi đón vua Lê Anh Tông về. Trên đường 
về bị Tống Đức Vị ngầm bức hại, rồi phao tin vua tự thắt cổ chết. 
Vua ở ngôi 16 năm. 


_ Cuộc nội chiến Nam - Bắc triều kéo dài gần 50 năm, đến 
1591, Trịnh Tùng huy động tổng lực đánh trận quyết định ở 
Đông Kinh. 


54 


NHỮNG MỐC LỊCH SỬ ĐÁNG NHỚ 


_ Tháng 11-1599, Trịnh Tùng bắt được Mạc Mậu Hợp, chiếm 
được kinh thành. 

_ Tháng 2-1593, Trịnh Tùng đón Lê Thế Tông về lại Đông Đô. 

_ Công cuộc Lê Trung Hưng hoàn thành, Trịnh Tùng xưng là 
Đô Nguyên súy Tổng Quốc chính thượng phụ Bình An Vương, 
nắm toàn quyền quyết định, vua chỉ nghe theo. Thời kỳ “vua Lê 
chúa Trịnh” thực sự bắt đầu. 

_ Tháng 8 năm Kỷ Hợi (1599), Lê Thế Tông mất, ở ngôi 26 
năm. 

_ Năm 1599, Trịnh Tùng lập Lê Duy Tân, con thứ của Thế 
Tông lên làm vua lúc 11 tuổi, hiệu là Lê Kính Tông, đặt niên 
hiệu Thuận Đức thứ nhất từ năm 1600. 

_ Quyền lực trong tay Trịnh Tùng, triều đình chỉ phục tùng 
nhà Chúa. Trước tình hình đó, Lê Kính Tông lập mưu giết Trịnh 
Tùng. Nhưng việc bại lộ, Kính Tông bị bức thắt cổ chết năm 
1619, ở ngôi 19 năm. 

_ Năm 1619, Lê Duy Kỳ 12 tuổi, con trưởng của Lê Kính 
Tông, được lập làm vua, hiệu là Lê Thần Tông. 

_ Tháng 10-1643, Lê Thần Tông nhường ngôi cho con là Lê 
Duy Hậu (Lê Chân Tông), lên làm Thái Thượng hoàng. 

_ Tháng 8-1649, Lê Chân Tông bị bệnh mất, Lê Thần Tông 
trở lại ngôi vua lần thứ hai. 

_ Ngày 22-9-1662, Lê Thần Tông mất, ở ngôi vua 37 năm (hai 
lần) và Thái Thượng hoàng 6 năm. 

_ Năm 1663, Lê Duy Vũ, con thứ của Lê Thần Tông, em Lê 
Chân Tông được lập làm vua lúc 9 tuổi là Lê Huyền Tông. Ngày 
15-10 năm Tân Hợi (1671) Huyền Tông mất, ở ngôi 8 năm. 

_ Năm 1672, Lê Duy Cối, con thứ của Lê Thần Tông, em Lê 
Chân Tông và Lê Huyền Tông, mới 11 tuổi, được lập ngôi vua là 


55 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 


Lê Gia Tông. Ông là vị vua đức độ, nhưng ở ngôi được 3 năm ốm 
chết (1675). 


_ Năm 1675, Lê Duy Cáp, 13 tuổi con của Lê Thần Tông, em 
Lê Gia Tông, được Trịnh Tạc lập làm vua, hiệu là Lê Hy Tông, 
vị vua được người đời ca ngợi là anh minh đức độ bậc nhất thời 
Lâ Trung Hưng. 


_ Năm 1705, Lê Hy Tông nhường ngôi cho con trưởng là Lê 
Duy Đường để về sống cảnh an nhàn, ở ngôi 30 năm. 


_ Năm 1705, Lê Duy Đường lên ngôi vua hiệu là Lê Dụ Tông, 
nhà vua chủ yếu dựa vào chúa Trịnh Cương. 


_ Ngày 20-4-1729, Lê Dụ Tông nhường ngôi cho con là Lê 
Duy Phường. Tháng 1-1731, Thượng hoàng Lê Dụ Tông mất, ở 
ngôi 24 năm. 

_ Lê Duy Phường lên ngôi vua. Nhưng khi Trịnh Cương mất, 
Trịnh Giang lên ngôi Chúa (8-1732) đã giáng Duy Phường xuống 
làm Hôn Đức Công, buộc thắt cổ chết vào tháng 9-1735 (ở ngôi 
được 6 năm). Trịnh Giang lập con trưởng Lê Dụ Tông là Lê Duy 
Tường lên ngôi vua. 

_ Năm 1732, Lê Duy Tường được Trịnh Giang lập lên làm 
vua, hiệu là Lê Thuần Tông, đặt niên hiệu là Long Đức. Năm 
1785, Thuần Tông mất, ở ngôi 3 năm. 

— Năm 17385, Trịnh Giang lập Lê Duy Thừa, con thứ 11 của 
Lê Dụ Tông lên ngôi vua, hiệu là Lê Ý Tông, lúc 17 tuổi. 

_ Trịnh Giang ngày càng bạo ngược, sát hại công thần, giết 
vua nọ lập vua kia, nhiều lực lượng nổi lên chống đối, đất nước 
loạn lạc. 

_ Trước tình hình đó, Trịnh Thái phi (mẹ Trịnh Giang và 
Trịnh Doanh) triệu quần thần đến quyết định đưa Trịnh Doanh 
lên thay Trịnh Giang để trừ loạn. 


56 


NHỮNG MỐC LỊCH SỬ ĐÁNG NHỚ 


_ Năm 1740, Trịnh Doanh lên ngôi Chúa. Tháng 5-1740, 
Trịnh Doanh ép Lê Ý Tông nhường ngôi cho con trưởng Lê Thuần 
Tông là Lê Duy Diêu. 19 năm sau (1759) Ý Tông mất, trị vì được 
5 năm. 

_— Năm 1740, Lê Duy Diêu lên ngôi hiệu Lê Hiển Tông, là vị 
vua trị vì lâu vào hàng thứ hai trong lịch sử phong kiến nước ta 
(46 năm). 

_ Năm 1767, Trịnh Doanh mất, Trịnh Sâm lên thay. 


_ Tháng 3-1769, Trịnh Sâm truất ngôi Thái tử Duy VỊ, lập Lê 
Duy Cận là con thứ hai của Lê Hiển Tông làm Thái tử. 

_ Tháng 12-1771, Trịnh Sâm giết Lê Duy Vĩ. 

_ Tháng 1-1783, Trịnh Sâm lập Duy Kỳ làm Hoàng Thái tôn, 
truất Duy Cận làm Sung Nhượng công. 

_ Tháng 7-1786, trước khi mất Lê Hiển Tông gọi cho Thái tôn 
Lê Duy Kỳ (cháu đích tôn của Lê Hiển Tông), truyền ngôi - Lê 
Duy Kỳ lên ngôi, hiệu là Lê Chiêu Thống. 

_ Khi Nguyễn Huệ rút quân về Phú Xuân, tình hình các nơi 
nổi lên cát cứ. Để khôi phục quyền lực, tháng 7-1788, Lê Chiêu 
Thống cử Hoàng Thái hậu nhà Lê sang cầu viện Mãn Thanh. 

_ Dựa vào thế quân Mãn Thanh, Lê Chiêu Thống trở lại 
Thăng Long trả thù tàn bạo những người theo Tây Sơn. 

_ Mồng õ Tết Kỷ Dậu (1789), quân Tây Sơn do Hoàng đế 
Quang Trung trực tiếp chỉ huy, kéo ra Bắc, đánh tan 29 vạn 
quân xâm lược Mãn Thanh. 

_ Lê Chiêu Thống cùng 2ð bầy tôi theo tàn quân nhà Thanh 
sang Trung Quốc sống lưu vong, được 5 năm thì mất. 


_ Thời Lê Trung Hưng tồn tại 255 năm trải qua 16 đời vua. 


57 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 


XVIII. TRỊNH NGUYÊN PHÂN TRANH 
(1628 - 1777) 


_ Tháng 6 năm Quý Hợi (1628), Trịnh Tùng mất, nội tình vua 
Lê chúa Trịnh rối ren, dư đảng nhà Mạc do Mạc Kính Khoan 
cầm đầu kéo quân từ Cao Bằng xuống, Trịnh Tráng (con Trịnh 
Tùng) phải đưa vua Lê chạy vào Thanh Hóa. 


_ Tháng 8 năm 1623, Trịnh Tráng mang quân trở ra đánh 
tan quân Mạc Kính Khoan, đưa vua Lê trỏ lại kinh đô. Tạm yên 
mặt Bắc, Trịnh Tráng lo đối phó với chúa Nguyễn Phúc Nguyên 
ở Đàng Trong. 


_ Trịnh Tráng mất năm 1657. Trịnh Tạc là con thứ hai của 
Trịnh Tráng nhưng lại được chọn làm Nguyên súy Chưởng quốc 
Chính Tây Định vương, do đó nảy sinh mâu thuẫn với người anh 
trưởng là Trịnh Toàn. 


_ Năm 1657, Trịnh Tạc sai tống giam và tra hỏi Trịnh Toàn 
cho đến chết. 


_ Năm 1672, Trịnh Tạc ép vua Lê đem quân đánh chúa 
Nguyễn. Dựa vào thành lũy kiên cố, quân Nguyễn ra sức chống 
cự. 

_ Tháng 12-1672, Trịnh Tạc rút quân về. Từ đó Đàng Ngoài, 
Đàng Trong ngừng chiến, lấy sông Gianh làm giới tuyến. 

_ Năm 1682, Trịnh Tạc mất, con trưởng là Trịnh Căn (tức là 
Định Vương) nối ngôi chúa. Thời Trịnh Căn, chiến tranh Trịnh - 
Nguyễn vẫn tạm dừng. Nhưng Trịnh Căn gặp trắc trở trong việc 
lập người kế nghiệp, vì tất cả con của Trịnh Căn đều chết sớm. 

_ Năm 1709, Trịnh Căn mất, chắt là Trịnh Cương (con Trịnh 
Bính, cháu nội Trịnh Vĩnh; Trịnh Vĩnh là con trưởng Trịnh Căn) 
lên ngôi chúa, được phong Nguyên soái Tổng quốc Chính An Đô 
VƯơng. 

_ Năm 1714, Trịnh Cương lại được phong Đại nguyên soái 
Tổng quốc Chính Thượng sư An Đô vương. 


58 


NHỮNG MỐC LỊCH SỬ ĐÁNG NHỚ 


_ Trịnh Cương có quan hệ tốt với vua Lê, chăm lo việc trị 
nước. Năm 1729, Trịnh Cương đi vãn cảnh chùa Phật Tích, bị 
bệnh chết, ở ngôi chúa 20 năm. 


_ Trịnh Giang là con cả Trịnh Cương lên ngôi chúa. Năm 
1793, Giang tự tiến phong Nguyên soái Thống đốc Chính Ủy 
Nam vương. Giang là tên chúa bạo ngược, đã giết vua Lê Duy 
Phường, lòng người rối loạn. 


_ Để trừ loạn, Trịnh Doanh được đưa lên thay Trịnh Giang. 
Trịnh Doanh lên ngôi chúa, được vua Lê phong là Minh Đô 
Vương. Trịnh Doanh ban hành nhiều quyết định hợp lòng người, 
chăm lo chính sự. 


_ Năm 1767, Trịnh Doanh mất, ở ngôi chúa 27 năm, Trịnh 
Sâm là con trưởng nối ngôi, được tiến phong Nguyên soái Tổng 
quốc chính Tĩnh Đô vương. Ông là người thông minh, quyết đoán. 


_ 1769, vì ghen ghét tài năng, đức độ của Thái tử Lê Duy VI, 
Sâm vu tội cho Thái tử, tống giam và bỏ chết trong ngục. 


_ 1770, sau khi đánh tan cuộc khởi binh của Lê Duy Mật, 
Trịnh Sâm cho mình có công lớn, tự tiến phong Đại nguyên soái 
Tổng quốc Chính Thượng sư thượng phụ, Duệ đoán văn công võ 
đức Tĩnh vương. 


_ 1774, để khuyếch trương thanh thế, Trịnh Sâm sai Hoàng 
Ngũ Phúc mang quân vào đánh chúa Nguyễn. Tháng 10 năm đó, 
Bâm đích thân cầm quân đánh chiếm Thuận Hóa và đặt quan 
cai trị đất Thuận - Quảng. 

_ Năm 1782, Trịnh Sâm mất, ở ngôi chúa 15 năm, con thứ là 
Trịnh Cán mới 6 tuổi lên ngôi, tước hiệu Điện Đô vương, mẹ là 
Tuyên phi Đặng Thị Huệ trở thành người điều hành chính sự. 

_ Tháng 10 Nhâm Dần (1782), Trịnh Khải, con cả Trịnh Sâm 
xúi Kiêu binh nổi loạn, truất ngôi Trịnh Cán, truất Đặng Thị 
Huệ xuống làm thứ dân. 


59 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 


_ Năm 1783 Trịnh Cán lên ngôi chúa được 2 tháng bị lật đổ, 
Trịnh Khải lên thay, tiến phong là Đoan Nam vương. 


_ Tháng 6 năm Bính Ngọ (1786), phủ chúa rối ren, quân Tây 
Sơn với danh nghĩa “Phù Lê, diệt Trịnh” kéo ra Bắc Hà. Quân 
Trịnh tan tác. Trịnh Khải bị quân Tây Sơn bắt, trên đường giải 
về Khải đã tự tử, ở ngôi chúa 4 năm. 

_ Khi quân Tây Sơn rút về Nam, Trịnh Bồng (con Trịnh 
Giang) về yết kiến vua Lê. Vua Lê phong là Nguyên soái Tổng 
quốc chính Án Đô vương (1786). 


_ Trịnh Bồng là kẻ lười biếng, không điều khiển được việc 
chính sự, sau nhiều lần mưu sự thất bại bỏ đi tu (1787). Họ 
Trịnh từ Thái vương Trịnh Kiểm đến Án Đô vương Trịnh Bồng, 
nắm quyền 243 năm (154ð - 1787) qua 12 đời chúa. 


XIX. CÁC CHÚA NGUYÊN ĐÀNG TRONG 
(1600 - 1777) 


_ Trịnh Kiểm là con rể của Nguyễn Kim. Sau khi Kim bị 
tướng nhà Mạc đầu độc chết, muốn thâu tóm quyền hành, ngầm 
hại các em vợ. Nguyễn Hoàng lo sợ, sai người đến yết kiến Trạng 
Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. 


_ Nguyễn Bỉnh Khiêm ứng khẩu dạy: “Hoành sơn nhất đái, 
vạn đại dung thân” (Núi ngang một dãy có thể dung thân đến 
ngàn đời). Nguyễn Hoàng hội ý, nhờ chị gái là Ngọc Bảo (vợ 
Trịnh Kiểm) xin cho vào trấn thủ đất Thuận Hóa. 


_ Năm 1558 được lệnh vào Nam, Nguyễn Hoàng đi ngay, đổ bộ 
lên cửa Việt, dựng dinh ở Ái Tử, huyện Đăng Dương, Quảng Trị. 

_ Nguyễn Hoàng là người khôn ngoan, nhân hậu. Để tránh 
nghi ky, năm 1569, ông ra chầu vua Lê, được vua Lê, chúa Trịnh 
khen ngợi. 


60 


NHỮNG MỐC LỊCH SỬ ĐÁNG NHỚ 


_ Năm 1570, ông được giao trấn thủ luôn đất Quảng Nam, cho 
đời dinh vào Trà Bát (tức Cát Dinh) cùng huyện Đăng Dương. 


_ Năm 1593, Nguyễn Hoàng đem quân ra Đông Đô giúp Trịnh 
Tùng dẹp dư đảng nhà Mạc, được vua Lê tấn phong Trung quân 
đô đốc phủ tả đô đốc chưởng phủ sự thái úy Đoan Quốc công. 


_ Để tránh bị Trịnh Tùng hãm hại, Nguyễn Hoàng lấy cớ đem 
quân đi dẹp loạn ở Nam Định rồi ra biển, đi thẳng về Thuận 
Hóa. Ông mất ngày 21-5-1613, trấn giữ đất Thuận Quảng được 
56 năm. 


_ Nguyễn Hoàng mất, con thứ 6 là Nguyễn Phúc Nguyên nối 
nghiệp năm 1613, sửa sang chính sự, lấy đức độ cai trị, nhân 
dân kính phục gọi là chúa Sãi. Nghe theo Đào Duy Từ, chúa 
Nguyễn không nhận sắc phong của vua Lê, không nạp thuế cống 
cho chúa Trịnh. 


_ Chúa Phúc Nguyên mất ngày 19-12-1635, ở ngôi được 22 
năm, con trai thứ hai Nguyễn Phúc Lan được truyền ngôi, được 
gọi là chúa Thượng. 


_ Nghe tin Phúc Lan nối nghiệp, người con thứ ba của Phúc 
Nguyên là Nguyễn Phúc Anh liên kết với chúa Trịnh âm mưu 
phản nghịch. Phúc Lan đánh bắt được, không nõ giết, nhưng 
quần thần xin giết để trừ hậu họa, Phúc Lan đau xót phải nghe 
theo. 


_ Năm 1643, theo yêu cầu của chúa Trịnh, ba tàu chiến Hà 
Lan trang bị nhiều trọng pháo tiến vào cửa Eo (Thuận An), xâm 
chiếm nước ta, đã bị thủy quân chúa Nguyễn đánh tan tác. 


_ Năm 1648, Trịnh Tráng cho quân đánh vào miền Nam. 
Phúc Lan thấy người yếu, giao quyền cho con trai Nguyễn Phúc 
Tần chỉ huy và trên đường rút về thì mất. 

_ Nguyễn Phúc Tần lên ngôi năm 1648, được phong tiết chế 
chủ quân, gọi là chúa Hiền, có công đánh tan quân Trịnh ở sông 
Gianh, là người chăm lo chính sự, trọng hiển tài. 

61 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 


_ Năm 1687, chúa Hiền mất, ở ngôi 39 năm. Nguyễn Phúc 
Thái, con thứ hai, nối ngôi gọi chúa Nghĩa, được trăm họ yêu 
mến. Năm 1691, Phúc Thái mất, ở ngôi 4 năm. 


_ Năm 1691, Nguyễn Phúc Chu con cả Phúc Thái nối nghiệp, 
là người hay chữ, văn võ toàn tài, gọi là chúa Quốc, rất mộ đạo 
Phật. 


_ Phúc Chu có công mở đất về phía Nam, năm 1697 đặt phủ 
Bình Thuận, đặt phủ Gia Định, dựng dinh Trấn Biên, lấy xứ Sài 
Gòn dựng dinh Phiên Trấn. 

_ Năm 1702, Phúc Chu sai con là Nguyễn Phúc Phan dùng 
mưu đánh đuổi 200 quân của công ty Ân Độ của Anh định chiếm 
đảo Côn Lôn. 

_ Ngày 1-6-1725, chúa Quốc mất, con cả là Nguyễn Phúc Thụ 
(Ninh Vương) lên ngôi chúa. Ngày 7-6-1738, Ninh Vương mất. 

_ Năm 1738, con cả của Ninh Vương là Nguyễn Phúc Khoát 
lên ngôi chúa, lấy hiệu Từ Tế đạo nhân. 

— Năm 1744, Phúc Khoát xưng vương, hiệu là Võ Vương, đúc 
ấn quốc vương, lấy Phú Xuân làm kinh đô. 


_ Ngày 7-6-1765, Phúc Khoát mất, Trương Phúc Loan lập 
mưu chọn Nguyễn Phúc Thuần, con thứ 16 mới 12 tuổi lên nối 
ngôi để dễ bề lộng hành, gọi là Định Vương. 


_ Nguyễn Phúc Thuần còn nhỏ, mọi quyền bính do Trương 
Phúc Loan định đoạt. Trước tình hình đó, tôn thất nhà Nguyễn 
bắt Trương Phúc Loan nộp cho chúa Trịnh. 


_ Quân Trịnh chiếm Phú Xuân đặt quan cai trị Thuận Hóa và 
năm 1776, cử Lê Quý Đôn vào trấn thủ. 

_ Trong khi đó thì nghĩa quân Tây Sơn cũng đã khởi lên, áp 
dụng chiến thuật giảng hòa với chúa Trịnh để tập trung đánh 
quân Nguyễn. Năm 1777, quân Tây Sơn giết chết Nguyễn Phúc 
Thuần, kết thúc 9 đời chúa Đàng Trong. 


62 


NHỮNG MỐC LỊCH SỬ ĐÁNG NHỚ 


XX. NHÀ TÂY SƠN (1778 - 1802) 


_ Anh em Tây Sơn vốn họ Hồ, ông tổ ở Hưng Nguyên, Nghệ 
An, bị quân Nguyễn đánh ra Đàng Ngoài bắt đem về ấp Tây Sơn, 
Bình Định đổi thành họ Nguyễn. 


_ Năm 1773, anh em Tây Sơn phất cờ khởi nghĩa với khẩu 
hiệu “Lật đổ quyền thần Trương Phúc Loan, phò Hoàng tôn 
Nguyễn Phúc Dương”. 


_ Trải qua 8 năm chiến đấu gian khổ, năm 1778, quân Tây 
Sơn diệt được chúa Nguyễn. Nguyễn Nhạc lên ngôi hoàng đế, lập 
triều đại nhà Tây Sơn, niên hiệu Thái Đức. 


_ Năm 1784, Nguyễn Ánh (con Nguyễn Phúc Thuần) cầu viện 
vua Xiêm đưa 20 vạn quân thủy và 300 chiến thuyền xâm lược 
nước ta, bị Nguyễn Huệ đánh tan ở Rạch Gầm - Xoài Mút. 


_ Năm 1786, Hoàng đế Nguyễn Nhạc sai Nguyễn Huệ đem 
quân ra hạ thành Thuận Hóa của chúa Trịnh. 


_ Trên đà thắng lợi đó, dưới khẩu hiệu “phò Lê diệt Trịnh”, 
Nguyễn Huệ đem quân ra Bắc, ngày 25-6-1786 tiến vào Thăng 
Long. 


_ Được tin Nguyễn Huệ chiếm Thăng Long, Nguyễn Nhạc sợ 
không kiềm chế được Nguyễn Huệ, bèn đem quân ra Bắc Hà. 


_ Nghe tin vua Tây Sơn ra, vua Lê Hiển Tông đem trăm quan 
ra ngoài cõi đón. Nguyễn Huệ ra tận ngoại ô đón anh và tạ tội. 


_ Sau khi yết kiến, Nguyễn Huệ được vua Lê Hiển Tông 
phong Nguyên súy Dực chính phù vận Ủy Quốc công. Và với sự 
sắp xếp của Nguyễn Hữu Chỉnh, vua Lê gả công chúa Ngọc Hân 
cho Nguyễn Huệ. 


_ Tháng 7-1786, vua Lê Hiển Tông qua đời, Nguyễn Huệ 
nghe lời vợ, công chúa Ngọc Hân, nghiêng về chọn Lê Duy Cận 
lên ngôi báu. 


63 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 


_ Nguyễn Huệ muốn hỗn việc đăng quang của Lê Duy Kỳ. 
Tôn thất nhà Lê dọa sẽ từ mặt Ngọc Hân. Công chúa bèn nói với 
Nguyễn Huệ thu xếp cho Lê Duy Kỳ lên ngôi, hiệu là Lê Chiêu 
Thống. 


_ Năm 1787, từ Bắc Hà trở về, Nguyễn Nhạc chia đất phía 
Nam làm 3: phía Bắc đèo Hải Vân thuộc Nguyễn Huệ, đất Gia 
Định thuộc Nguyễn Lữ, Nguyễn Nhạc đóng đô ở Quy Nhơn xưng 
là Trung ương Hoàng đế. 


_ Cuối năm 1788, Lê Chiêu Thống đưa 29 vạn quân Mãn 
Thanh vào chiếm Thăng Long. 


_ Đại Tư mã Ngô Văn Sở bàn với Ngô Thì Nhậm, Phan Huy 
Ích và các mưu thần khác, rút về Tam Điệp, Biện Sơn chờ lệnh. 


_ Nghe tin cấp báo, ngày 22-12-1788, trước khi xuất quân ra 
Bắc Hà, theo nguyện vọng các tướng sĩ, Nguyễn Huệ lên ngôi 
hoàng đế, lấy hiệu là Quang Trung. 


_ Ngày 26-12-1788, đại quân ra tới Nghệ An, vua Quang 
Trung cho dừng quân hơn 10 ngày để tuyển thêm quân, nâng 
quân số lên 10 vạn, 200 voi chiến. 


_ 15-1-1789, đại quân ra đến Tam Điệp, vua Quang Trung 
nói: chỉ 10 ngày nữa thế nào cũng quét sạch giặc Thanh. Nhưng 
sau khi thắng, ta nên khéo đường từ lệnh mới dập tắt ngọn lửa 
chiến tranh. 

_ Đúng như lời dự báo của vị Tổng chỉ huy, mồng 5 tháng 
Giêng năm Kỷ Dậu (1789), đội quân của Hoàng đế Quang Trung 
đã đánh tan 29 vạn quân Thanh tại Ngọc Hồi - Đống Đa. 

_ Với sách lược và tài ngoại giao khéo léo, Ngô Thì Nhậm đã 
bình thường được mối bang giao với nhà Thanh. 

_ 8ứ Thanh vào tận Phú Xuân phong vương cho Nguyễn Huệ, 
và vua Quang Trung giả sang triều kiến, mừng thọ vua Càn 
Long 80 tuổi. 


64 


NHỮNG MỐC LỊCH SỬ ĐÁNG NHỚ 


_ Năm 1792, Quang Trung gửi thư xin vua Thanh được sánh 
duyên cùng công chúa Bắc quốc và xin “mượn” 9 tỉnh Lưỡng, 
Quảng làm đất đóng đô. 

_ Vụa Càn Long chuẩn tấu gả công chúa Khuê Các sang đẹp 
duyên cùng Quốc vương nước Nam, và hứa nhường tỉnh Quảng 
Tây cho Quốc vương phò mã. 

_ Giữa lúc sứ bộ đang vui mừng vì sắp hoàn thành nhiệm vụ, 
thì được tin vua Quang Trung mất 27-9 Nhâm Tý (1792). Mọi 
việc đều gác lại. 

_ Vua Quang Trung mất, con trưởng là Quang Toản 10 tuổi 
lên ngôi (1798), đặt niên hiệu là Cảnh Thịnh. 

_ Quang Toản quá nhỏ, nên mọi quyền bính vào tay Bùi Đắc 
Tuyên. Các đại thần trong triều, ngoài trấn nghi ky nhau. 

_ Bọn gian thần gièm pha, Quang Toản tin thật, rút hết binh 
quyền của Trần Quang Diệu, sau lại giết đi cùng với Lê Văn 
Trung. 

_ Năm 1801, Nguyễn Ánh đánh ra Phú Xuân, Quang Toản 
chạy ra Bắc Hà, đổi niên hiệu là Bảo Hưng. 

_ Năm 1809, Nguyễn Ánh đánh ra Thăng Long. Quang Toản 
cùng em là Quang Thùy bỏ chạy, bị bọn thổ hào Kinh Bắc bắt 
đưa về Thăng Long. 

_ Mùa đông 1802, Nguyễn Ánh trả thù Tây Sơn cực kỳ tàn 
bạo, Quang Toản và toàn gia cùng một số tướng lĩnh bị hành 
hình. 


XXIL. NHÀ NGUYÊN - THỜI ĐỘC LẬP 
(1802 - 1883) 


_ Nguyễn Phúc Ánh sinh năm 1762, là con thứ hai của 
Nguyễn Phúc Luân, cháu nội chúa Nguyễn Phúc Khoát. Năm 
1765, Nguyễn Phúc Khoát mất, Trương Phúc Loan lộng quyền 


65 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 


phế truất và bắt giam Nguyễn Phúc Luân, lập con thứ 16 của 
Phúc Khoát là Nguyễn Phúc Thuần mới 12 tuổi lên nối ngôi, 
nhằm dễ bề khuynh loát. 


_ Năm 1773, khi Tây Sơn khởi nghĩa, Nguyễn Phúc Ánh 12 
tuổi, theo chúa Nguyễn Phúc Thuần vào Quảng Nam. 


_ Mùa Thu 1777, Nguyễn Phúc Thuần tử trận, Nguyễn Phúc 
Ánh chạy thoát ra đảo Thổ Chu, rồi sang ẩn náu trên đất Xiêm. 
Từ đó luôn mưu việc khôi phục cơ nghiệp nhà Nguyễn. 


_ Tháng 7-1792, vua Quang Trung mất, Quang Toản nhỏ 
tuổi, nội bộ nhà Tây Sơn lục đục, không chống nổi sức tấn công 
của Nguyễn Ánh. 

_ Năm 1802, Nguyễn Ánh diệt xong nhà Tây Sơn, lên ngôi 
hoàng đế, lấy hiệu là Gia Long, đóng đô ở Phú Xuân, đặt niên 
hiệu cũng là Gia Long. Các vua nhà Nguyễn về sau theo lệ này, 
khi lên ngôi đều lấy niên hiệu trùng với tên hiệu. 

_ Năm 1804, án sát Quảng Tây được vua Thanh phái sang 
phong vương cho G1a Long và đặt tên nước Việt Nam (khác với 
Nam Việt của Triệu Đà). 

_ Để tránh lộng quyền, Gia Long không đặt chức Tể tướng. 
Triều đình chỉ có 6 Bộ: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công do các 
Thượng thư đứng đầu. 

_ Năm 1815, ban hành bộ “Quốc triều hình luật” gồm 22 
quyển với 398 điều. 

_ Năm 1820, Gia Long mất, ở ngôi chúa 25 năm, ngôi vua 18 
năm. 

_ Năm 1820, Nguyễn Phúc Đảm con thứ tư của Gia Long lên 
ngôi vua, lấy hiệu là Minh Mạng. 

_ Minh Mạng tư chất thông minh, hiếu học, năng động, quyết 
đoán, sùng đạo Khổng Mạnh, quan tâm học hành khoa cử. 

_ Ngày 20-1-1841, Minh Mạng mất, trị vì 21 năm. Con trưởng 
là Nguyễn Phúc Tuyển (sau đổi là Niên Tông) nối ngôi, hiệu là 
Thiệu Trị]. 


66 


NHỮNG MỐC LỊCH SỬ ĐÁNG NHỚ 


_ Tháng 9-1847, Thiệu Trị mất, ở ngôi 6 năm. Nguyễn Hồng 
Nhiệm, con thứ hai của Thiệu Trị lên ngôi vua, hiệu là Tự Đức. 


_ Tự Đức ốm yếu, thiếu tính quyết đoán, nhưng thông minh, 
có tài văn học, uyên bác về Nho học, Khổng học. 


_ Trong số quần thần có nhiều người nhìn xa trông rộng như 
Phạm Phú Thứ, Nguyễn Trường Tộ... dâng sớ xin vua cải cách 
mọi mặt, nhưng không được chấp thuận. 


_ Tự Đức mất ngày 16-6 Quý Mùi (1888), trị vì 35 năm. 


XXII. THƠỜI KỶ PHÁP ĐÔ HỘ (1883-1945) 


_ Tự Đức mất, di chiếu lập con nuôi là Ứng Chân (con người 
anh Tự Đức) lên ngôi vua (1883) hiệu là Dục Đức, nhưng chỉ 
được 3 ngày thì bị Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết phế 


truất. 


_ Nguyễn Hồng Dật, con út của Thiệu Trị lên ngôi vua tháng 
6-1883, hiệu là Hiệp Hòa. Hiệp Hòa rất căm ghét bọn Nguyễn 
Văn Tường và Tôn Thất Thuyết chuyên quyền, nên lập mưu giết 
đi. Mưu bị lộ, Hiệp Hòa bị ép tự tử ngày 29-11-1883. 

_ Ưng Đăng là con nuôi thứ 3 của Tự Đức lên ngôi vua ngày 
1-12-1883, hiệu là Kiến Phúc, nhưng bị Nguyễn Văn Tường đầu 
độc chết, chỉ làm vua được 8 tháng. 

_ Ngày 6-6-1884, ký hòa ước Patơnốt chia nước ta ra 3 kỳ 
chịu sự bảo hộ của Pháp. 

_ Kiến Phúc bị giết, Ứng Lịch mới 13 tuổi lên ngôi ngày 1-8- 
1884, hiệu là Hàm Nghi. Nhưng lễ đăng quang của Hàm Nghi 
không được thông báo cho Khâm sứ Pháp, Pháp không thừa 
nhận. 

_ Hai bên thương lượng, tướng Đờ Cuốcxy dọa bắt vua. Đêm 
7-7-1885, Tôn Thất Thuyết ra lệnh tấn công đồn Mang Cá. 


67 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 


_ Do vũ khí thô sơ, cuộc tấn công thất bại, Tôn Thất Thuyết 
hộ giá vua Hàm Nghi chạy ra Quảng Trị. 

_ Tại căn cứ Tân Sở, vua Hàm Nghi hạ chiếu “Cần Vương”, 
kêu gọi quân dân cả nước chống giặc Pháp. 

_ Thực dân Pháp dùng kế nội gián bắt được vua Hàm Nghị, 
đưa về Huế ngày 14-11-1888. 

_ Pháp tìm cách dụ dỗ, mua chuộc, nhưng bị vua Hàm Nghi 
từ chối. Pháp đưa vua Hàm Nghi đi an trí ở Algerie. 

_ Bau khi vua Hàm Nghi rời kinh đô ra Quảng Trị, thực dân 
Pháp đưa Ưng Xuy con nuôi Tự Đức, lên ngôi lấy hiệu là Đồng 
Khánh (19-9-1885). 

_ Đồng Khánh là một vị vua thân Pháp, bị nhân dân oán hận. 
Ông bị bệnh chết ngày 25-12-1888. 

_ Năm 1889, nghe lời vợ Thiệu Trị và vợ Tự Đức, triều đình 
Huế đón Bửu Lâm mới 8 tuổi về cung làm vua, hiệu là Thành 
Thái. 

_ Bửu Lâm là con Dục Đức (bị phế truất chết trong tù), 4 tuổi 
phải ra sống ngoại thành. Ông là vị vua ham học, thương người 
nghèo, thường hay vi hành để hiểu rõ đời sống người dân. 

_ Pháp và quan lại bù nhìn muốn phế truất Thành Thái vì 
không chịu nghe theo họ. 

_ Ngày 29-7-1907, Lêvéccơ nói thẳng với vua: Nhà vua không 
cộng tác với Pháp thì hết quyền, không được ra khỏi Đại nội. 

_ Ngày 3-9-1907, theo lệnh Pháp, triều thần dâng dự thảo 
chiếu thoái vị, do sức khỏe nhà vua không bảo đảm. 

_ Xem xong dự thảo, Thành Thái nhếch mép cười gh1 hai chữ 
phê chuẩn rồi quay đi. 

_ Ngày 12-9-1907, Pháp đưa Thành Thái đi an trí ở Capxanh 
Giắccơ. Năm 1916 lại đày ông sang Reuyniông. 


68 


NHỮNG MỐC LỊCH SỬ ĐÁNG NHỚ 


_ Thành Thái làm vua được 18 năm. Sau 31 năm bị đày, năm 
1947 ông được trở về tổ quốc và mất tại Sài Gòn ngày 24-3-1954. 

_ Năm 1907, Pháp đưa Nguyễn Vĩnh Lan (con Thành Thái) 
lên ngôi lúc 8 tuổi, hiệu là Duy Tân. Nhưng Pháp không ngờ Duy 
Tân còn chống đối quyết liệt hơn cả vua cha. 

_ Cuối năm 1916, Duy Tân bí mật gặp Trần Cao Vân và Thái 
Phiên, bàn mưu đánh Pháp. 

_ Cuộc khởi nghĩa bị lộ, ngày 6-5-1916, Pháp bắt được vua 
Duy Tân cùng nhiều chiến sĩ yêu nước. 

_ Thuyết phục mãi không được, Pháp đày vua Duy Tân sang 
Reuyniông, còn Trần Cao Vân, Thái Phiên... bị chém đầu. 

_ Bau đó, Pháp lập hoàng thân Bửu Bảo (con Đồng Khánh) 
lên ngôi, hiệu là Khải Định. 

_ Khải Định là ông vua hèn nhát mạt hạng, nên dân Huế có 
câu lấy Kiều: “Tiếng đồn Khải Định nịnh Tây, nghề này thì lấy 
ông này tiên sư.” 

_ Ngày 6-11-1925 Khải Định mất, trị vì được 9 năm. 

_ Năm 1926, Nguyễn Vĩnh Thụy lên ngôi vua, hiệu là Bảo 
Đại. 

_ Vĩnh Thụy con nuôi Khải Định, được đưa sang Pháp đào 
tạo từ năm 10 tuổi. Pháp đưa ông lên ngôi vua nhưng vẫn còn 
học ở Pháp. 

_ Bau 10 năm học ở Pháp, ngày 10-9-1932 Bảo Đại về nước, 
ra dụ số 1 tuyên cáo chấp chánh. 

_ Ngày 19-8-1945, cuộc Cách mạng tháng Tám do Đảng Cộng 
sản Đông Dương và lãnh tụ Hồ Chí Minh lãnh đạo giành thắng 
lợi. 

_ Ngày 30-8-1945, trước 5 vạn dân ở Huế, Bảo Đại tuyên bố 
thoái vị và trao ấn, kiếm cho đại diện chính quyền cách mạng. 


69 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 


_ Bảo Đại tuyên bố “Thà làm dân một nước độc lập còn hơn 


làm vua một nước nô lệ.” 


_ Bảo Đại được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời làm cố vấn cho 
Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 


_ Năm 1946, trong một chuyến đi công cán nước ngoài, Bảo 
Đại không trở về nước. 


_ Tháng 4-1949, Pháp đưa Bảo Đại về nước làm Quốc trưởng 
bù nhìn. 


_ Tháng 10-1956, Bảo Đại bị Ngô Đình Diệm (thân Mỹ) lật 
đổ, sang Pháp sống lưu vong. 


XXIII. CÁC CUỘC KHỞI NGHĨA CHỐNG 
PHÁP TRƯỚC KHI CÓ ĐẢNG 


_ Năm 1859, khởi nghĩa Trương Định. Ông được nhân dân 
tôn là Bình Tây Đại nguyên soái. Ngày 20-8-1864, Trương Định 
bị thương nặng, tự sát, nhưng cuộc khởi nghĩa vẫn tiếp tục đến 
năm 1868. 

_ Năm 1861, khởi nghĩa Nguyễn Trung Trực (tức Nguyễn 
Văn Lịch) tại Tân An. Năm 1868, ông bị Pháp bắt hành hình. 

_ Năm 1886, khởi nghĩa Ba Đình do Định Công Tráng lãnh 
đạo. Năm 1887, cuộc khởi nghĩa bị dập tắt. 

_ Năm 1885, khởi nghĩa Bãi Sậy do Nguyễn Thiện Thuật chỉ 
huy ở Khoái Châu, Hưng Yên. Năm 1889 bị thất bại. 


_ Khởi nghĩa Hùng Lãnh (Thanh Hóa) do Tống Duy Tân khởi 
nghiệp. Năm 1892, cuộc khởi nghĩa bị đàn áp, Tống Duy Tân bị 
bắt và anh dũng hy sinh. 

_ Khởi nghĩa Hương Khê, do Phan Đình Phùng hưởng ứng 
“chiếu Cần Vương”, đánh Pháp ở vùng Hương Sơn, Hương Khê, 
Nghệ Tĩnh từ năm 1885-1896. 


70 


NHỮNG MỐC LỊCH SỬ ĐÁNG NHỚ 


_ Khởi nghĩa Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo từ năm 
1887 đến tháng 12-1913, mới bị dập tắt. 

_ Khởi nghĩa Thái Nguyên do Trịnh Văn Cấn (Đội Cấn) lãnh 
đạo. Đêm 10-1-1918 bị Pháp đánh bại. 

_ Cuộc bạo động ở Lạng Sơn năm 1921, do Đội Ấn người Tày 
tổ chức đánh vào trại lính Khố xanh ở Kỳ Lừa. Cuộc bạo động bị 
thất bại ít ngày sau đó. 

_ Cuộc bạo động Yên Bái do Nguyễn Thái Học (thủ lĩnh Việt 
Nam Quốc dân đảng) lãnh đạo, nổ ra ngày 10-2-1930, bị Pháp 
dập tắt nhanh chóng. 


XXIV. NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG 
HÒA RA ĐƠI 


_ Ngày 3-2-1980, Đảng cộng sản Đông Dương ra đời. dưới sự 
lãnh đạo của Nguyễn Ái Quốc, cuộc Cách mạng tháng Tám năm 
1945 thành công. 

_ Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn độc 
lập” khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

_ Ngày 19-12-1946, thực dân Pháp quay lại, Hồ Chủ tịch kêu 
gọi toàn quốc kháng chiến chống Pháp. 

_ Ngày 7-ð-1954, quân ta đập tan tập đoàn cứ điểm Điện 
Biên Phủ, buộc Pháp ký hiệp định Giơnevơ (20-7-1954). 

_ Theo hiệp định, Pháp trao trả độc lập cho Việt Nam, quân 
Pháp đóng từ vĩ tuyến 17 trở vào. Sau 2 năm sẽ tổng tuyển cử 
thốâng nhất đất nước. 

_ Được Mỹ giúp sức, chính phù bù nhìn của Pháp phá hoại 
Hiệp định Giơnevơ, từ chối hiệp thương tổng tuyển cử, âm mưu 
chia cắt đất nước. 

_ Mỹ-Diệm ra sức đàn áp cách mạng, ra luật 10-59 tàn sát 
những người theo kháng chiến cũ. 

71 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 


_ Theo lời dạy của Bác Hồ: “Không có gì quý hơn độc lập, tự 
do”, nhân dân miền Nam vùng lên chiến đấu chống Mỹ, ngụy. 


_ Ngày 20-12-1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam 
ra đời. Với sự chi viện của miền Bắc, cách mạng miền Nam liên 
tục giành thắng lợi. 


_ Ngày 5-8-1964, Mỹ gây ra cuộc chiến tranh phá hoại ở miền 
Bắc. 


_ Tháng 3-1975, cuộc tổng tiến công giải phóng Buôn Ma 
Thuột mở màn cho cuộc Tổng tiến công mùa xuân 1975. 


_ Ngày 26-4-1975, bắt đầu chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 


_ Ngày 30-4-1975, chính quyền ngụy hoàn toàn sụp đổ, đất 
nước thống nhất. 


_ Ngày 2-7-1976, Quốc hội khóa IV, Kỳ họp thứ nhất quyết 
định đặt tên nước là CHXHCN Việt Nam, thủ đô là Hà Nội. 


QUỐC HIỆU VIỆT NAM QUA CÁC 
THƠI KỲ 


Đối với mỗi dân tộc, quốc hiệu luôn là cái tên thiêng liêng 
nhất, khẳng định sự tồn tại và chủ quyền của một quốc gia, thể 
hiện niềm tự hào dân tộc cũng như sự bình đẳng với các nước 
khác trên thế giới. 

Qua mấy ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước để có một 
nước Việt Nam như hôm nay, quốc hiệu nước ta đã trải qua 
không ít thăng trầm. 


Từ buổi bình minh của dân tộc, người Việt đã định cư ở vùng 
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Theo sử sách, vào thời bấy giờ có 
khoảng 15 bộ lạc Lạc Việt sinh sống chủ yếu ở vùng trung du và 
đồng bằng Bắc Bộ và hàng chục bộ lạc Âu Việt sống cùng với các 
thành phần dân cư khác. 


72 


QUỐC HIỆU VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ 


Trong các bộ lạc Lạc Việt thì bộ lạc Văn Lang hùng mạnh hơn 
cả. Do nhu cầu cần có sức mạnh đoàn kết chống ngoại xâm và 
chống thiên tai, đẩy mạnh sản xuất. Thủ lĩnh bộ lạc Văn Lang 
đã đứng ra thống nhất tất cả các bộ lạc Lạc Việt và dựng nên 
nước VĂN LANG, rồi xưng đế, mà sử sách gọi là vua Hùng. 


Thời gian tồn tại của nước Văn Lang khoảng từ đầu thiên 
niên kỷ I trước Công nguyên đến thế kỷ II trước Công nguyên. 


Năm 221 trước Công nguyên, Tần Thủy Hoàng cho quân xâm 
chiếm toàn bộ đất đai của người Việt. Thủ lĩnh liên minh các 
bộ lạc Âu Việt là Thục Phán được tôn làm người lãnh đạo cuộc 
kháng chiến chống quân Tần. 


Năm 208 trước Công nguyên, quân Tần bị thua phải rút về 
nước, Thục Phán xưng vương, sử sách gọi là An Dương Vương, 
đồng thời liên kết các bộ lạc Lạc Việt và Âu Việt để dựng nên nhà 
nước ÂU LẠC, đóng đô ở Cổ Loa. 


Năm 179 trước Công nguyên, Triệu Đà, vua nước Nam Việt 
đem quân đánh chiếm Âu Lạc, An Dương Vương Thục Phán 
thua trận. Từ đó đất nước ta nằm dưới ách đô hộ của phong kiến 
phương Bắc trong suốt 7 thế kỷ. 

Mùa xuân 542, Lý Bí đứng lên khởi nghĩa đánh đuổi nhà 
Lương, giải phóng đất nước. Tháng 2 năm 544, Lý Bí lên ngôi 
hoàng đế, đặt quốc hiệu là VAN XUÂN, đóng đô ở Long Biên. 

Triều đại Lý Bí không tồn tại được lâu. Năm 609, đất nước ta 
một lần nữa bị rơi vào vòng đô hộ của các triều đình phong kiến 
Trung Hoa. 

Năm 938, Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán với chiến 
thắng Bạch Đằng vang dội, chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc. 

Năm 968, sau khi dẹp yên loạn 12 sứ quân, thống nhất đất 
nước, Định Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Đinh Tiên 
Hoàng và đổi quốc hiệu là ĐẠI CỔ VIỆT (nước Việt lớn), đóng 

73 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 


đô ở Hoa Lư. Quốc hiệu này được duy trì suốt từ thời Định (968- 
979), Tiền Lê (980-1009) và đầu thời Lý (1010-1053). 


Năm 1054, Lý Thánh Tông đổi tên nước là ĐẠI VIỆT và quốc 
hiệu này được giữ nguyên đến hết đời Trần. 


Tháng 3 năm 1400, Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, lập ra 
nhà Hồ và đổi tên nước thành ĐẠI NGU (%#).! Quốc hiệu này 
tôn tại cho đến tháng 4 năm 1407, khi quân nhà Minh đánh bại 
triều Hồ, xâm chiếm nước ta. 


Dưới ách đô hộ của nhà Minh, nhân dân ta vùng lên khởi 
nghĩa dưới sự lãnh đạo anh minh của Lê Lợi - Nguyễn Trải. Sau 
10 năm kháng chiến (1418-1428) thắng lợi. Năm 1428, Lê Lợi 
lên ngôi và lấy lại tên nước là ĐẠI VIỆT. Quốc hiệu Đại Việt giữ 
suốt thời Hậu Lê (1428-1787) và thời Tây Sơn (1788-1801). 


Năm 1809, sau khi đánh đổ triều Tây Sơn, Nguyễn Ánh đăng 
quang lấy hiệu là Gia Long, mở đầu triều Nguyễn, đổi tên nước 
là VIỆT NAM. Quốc hiệu Việt Nam được công nhận về mặt ngoại 
giao và trở thành chính thức vào năm 1804. Tuy vậy, theo lịch sử 
nước ta thì hai tiếng Việt Nam đã có từ cuối thế kỷ XIV, ghi trong 
bộ sách “Việt Nam thế chí” do Hồ Tông Thốc biên soạn. Và đầu 
thế kỷ XV, hai chữ Việt Nam cũng được Nguyễn Trãi nhắc lại 
nhiều lần trong cuốn “Dư địa chữ. Và sau này, trong thế kỷ XVI, 
XVII, tài liệu của các học giả nước ta như Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
hoặc trên các bia ký ở các chùa... đều có nhắc đến hai chữ Việt 
Nam... Nhiều học giả cho rằng hai từ Việt Nam thời bấy giờ được 
kiến tạo bởi hai yếu tố: chủng tộc (người Việt) và địa lý (phương 
Nam). 


Năm 1888, dưới thời vua Minh Mạng, quốc hiệu nước ta được 
đổi thành ĐẠI NAM. 


Ngày 19-8-1945, Cách mạng tháng Tám thành công. Ngày 
2-9-1945, Hồ Chủ tịch đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khaI sinh ra 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. 


74 


THỦ ĐÔ VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ 


Ngày 30-4-1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống 
nhất đất nước. Ngày 2-7-1976, trong kỳ họp đầu tiên của Quốc 
hội Việt Nam thống nhất, toàn thể Quốc hội nhất trí lấy tên nước 
là CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. 


THỦ ĐÔ VIÊT.NAM QUA CÁC 
THỜI KY 


Việt Nam trong buổi bình minh của lịch sử, theo truyền 
thuyết gồm các triều đại: Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân 
và các vua Hùng. Trong đó các triều đại Kinh Dương Vương và 
Lạc Long Quân chưa có sử sách nào xác định được tên nước và 
thủ đô. 

Mười tám đời Hùng Vương (?-258 trước Công nguyên), thủ 
đô ở Phong Châu, Phú Thọ. Đây là nhà nước độc lập, tự chủ đầu 
tiên của dân tộc Việt Nam, là Nhà nước Văn Lang với 18 đời vua 
Hùng. Qua các truyền thuyết còn lưu lại đến ngày nay, cũng như 
qua các cuộc khai quật khảo cổ của các nhà khoa học đã khẳng 
định rằng thời đại Hùng Vương là có thật trong lịch sử dân tộc 
ta. Đó là một thời kỳ chuyển biến mạnh mẽ về các mặt kinh tế, 
chính trị, xã hội và văn hóa, dẫn đến sự hình thành nhà nước 
phôi thai đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. 


Ngày nay, tuy chúng ta biết rằng thủ đô nước Văn Lang ở 
Phong Châu, nhưng cụ thể ở chỗ nào thì chưa có bằng chứng cụ 
thể, chỉ biết rằng có thể ở vào khu vực sông Lô gặp sông Hồng, 
khoảng ngã ba Bạch Hạc đến Đền Hùng, thuộc huyện Phong 
Châu. 


Thời Thục Phán, An Dương Vương (257-208 trước 
Công nguyên), thủ đô là Cổ Loa. 

Năm 257 trước Công nguyên, Thục Phán lên ngôi thay Hùng 
Vương thứ 18, lấy hiệu là An Dương Vương, đặt tên nước là Âu 
Lạc và đóng đô ở Cổ Loa (nay thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội). 


75 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 


Thục Phán là người có công đánh đuổi quân nhà Tần và cho xây 
Loa Thành. Cổ Loa nằm ở giữa một vùng đồng bằng rộng lớn, 
giao thông thủy bộ thuận lợi, dân cư đông đúc, kinh tế ngày 
một phát triển. Do yêu cầu phát triển của một nhà nước Âu Lạc 
ngày càng lớn mạnh, nên việc Thục Phán rời bỏ vùng đất đổi núi 
Phong Châu dời đô về Cổ Loa là một điều tất yếu trong lịch sử 
phát triển của dân tộc. 


Thời Trưng Vương (40-43), thủ đô là Mê Linh 
(Vĩnh Phúc). 

Năm 208, trước Công nguyên, nước Âu Lạc rơi vào tay Triệu 
Đà. Triệu Đà sáp nhập Âu Lạc vào vùng đất mà ông đã cát cứ từ 
lâu, đó chính là vùng thuộc Quảng Đông, Trung Quốc, và cho lập 
một nước riêng lấy tên là Nam Việt, đặt kinh đô ở Phiên Ngung 
(nay thuộc thành phố Quảng Châu). Cũng từ đó Việt Nam liên 
tục bị đặt dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc hơn 1000 
năm. Lịch sử Việt Nam gọi là 1000 năm Bắc thuộc. 


Trong thời gian đó, các cơ quan đầu não của chính quyền 
phương Bắc có thời kỳ đóng đô ở Luy Lâu (nay là Thuận Thành, 
Bắc Ninh), có khi ở Long Biên (nhưng chưa rõ cụ thể vùng nào), 
cũng có thời kỳ đóng ở thành Đại La (nay thuộc nội thành Hà 
Nội). 

Trong 1000 năm Bắc thuộc, nhân dân ta liên tục vùng lên 
khởi nghĩa chống lại phong kiến phương Bắc mà tiêu biểu là 
cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng vào năm 40, đánh đuổi được quân 
Nam Hán về nước. Sau ngày thắng lợi, Trưng Trắc lên ngôi vua, 
đóng đô ở Mê Lĩnh, Vĩnh Phúc. Cũng có thuyết cho rằng Mê 
Linh xưa nay là làng Hạ Lôi, thuộc Thạch Thất, Hà Tây. 


Thời Tiền Lý (ã44-602), thủ đô là Long Biên. 


Năm 505, nhà Lương cầm quyền ở Trung Quốc sai Lý Tắc 
làm thứ sử Giao Châu, tiếp tục cai trị nước ta. Mùa đông năm 
ð41 (Tân Dậu), Lý Bí khởi nghĩa chống ách đô hộ nhà Lương, 
giành được độc lập dân tộc, lên ngôi vua, đặt quốc hiệu là Vạn 
Xuân, đóng đô ở Long Biên, nhưng không rõ chính xác nay thuộc 


76 


THỦ ĐÔ VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ 


vùng nào, chỉ biết là ở khoảng chung quanh thị xã Bắc Ninh. Lý 
Bí là người đầu tiên nhận ra vị trí trung tâm đất nước chính là 
ngã ba sông Tô Lịch và sông Hồng, tức là vùng Hà Nội ngày nay. 
Vì thế, ngay từ thời ấy Lý Bí đã cho xây tại đây một tòa thành 
bằng gỗ. 


Thời Phùng Hưng, họ Rhúc, họ Dương (thế kỷ 
VIII-thế kỷ X), thủ đô là Đại La (Hà Nội). 


Vào thế kỷ VIII, Phùng Hưng đã giành được độc lập cho đất 
nước, xưng vương, đóng đô ở thành Đại La (Hà Nội ngày nay). 


Năm 802, đất nước lại rơi vào tay nhà Đường. Năm 905, Khúc 
Thừa Dụ!1 nổi lên giành quyền tự trị, xưng là Tiết Độ Sứ rồi mới 
xin mệnh vua Đường, buộc vua Đường phải thuận theo. Năm 
931, Dương Diên Nghệ nổi lên chống lại sự đô hộ của nhà Nam 
Hán. Các triều đại họ Khúc, họ Dương đều dựng quyền tự chủ và 
đóng đô ở thành Đại La. 


Thời Ngô Quyền (939-967), thủ đô là Cổ Loa. 


Năm 938, dưới sự lãnh đạo của Ngô Quyền, quân dân ta đã 
đánh tan quân xâm lược Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Chiến 
thắng Bạch Đằng lừng lẫy đã chấm dứt thời kỳ 1000 năm Bắc 
thuộc. Mùa xuân năm 939, Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở 
Cổ Loa. 


Thời Định Tiên Hoàng và Lê Đại Hành (968-1009), 
thủ đô Hoa Lư, Ninh Bình. 


Sau khi dẹp xong loạn 12 sứ quân, Đình Bộ Lãnh lên ngôi 
vua, hiệu là Đinh Tiên Hoàng đế, đóng đô ở Hoa Lư. Kinh đô Hoa 
Lư kéo dài được 42 năm, trải qua 2 triều đại Đinh (968-980) và 
Tiền Lê (980-1009). 


Thời nhà Lý (1009-1225), nhà Trần (1225-1400), 
thủ đô là Thăng Long. 


Năm 1009, Lý Công Uẩấn lên ngôi vua, đổi tên nước Đại Cô 
Việt thành Đại Việt. Năm 1010, ông hạ chiếu dời đô về thành 
Đại La và đổi tên thành là Thăng Long. 


77 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 


Cuối năm 122, nhà Trần thay nhà Lý, tiếp tục đóng đô ở 
Thăng Long. 


Thời nhà Hồ (1400-1407), thủ đô là Tây Đô, Thanh 
Hóa. 

Hồ Quý Ly (1400-1407) sau khi cướp ngôi nhà Trần, dời đô về 
Thanh Hóa lấy tên là Tây Đô. 


Thời nhà Hậu Trần (1407-1414) và Hậu Lê (1428- 
1788), thủ đô là Thăng Long. 

Bau nhà Hậu Trần, đất nước bị nhà Minh xâm lược. Lê Lợi 
lãnh đạo cuộc kháng chiến giành lại độc lập dân tộc, lên ngôi vua 
năm 1428, vẫn giữ quốc hiệu Đại Việt và đóng đô ở Thăng Long, 
nhưng đổi tên thành Đông Đô (Hà Nội). 

Trong thời kỳ Hậu Lê, khoảng thời gian nhà Mạc cướp ngôi 
(1527 - 1599), thủ đô vẫn là Đông Đô (Hà Nội). 


Thời Tây Sơn (1788-1809), thời Nguyên (180- 
1945), thủ đô là Phú Xuân (Huế!. 

Cuối 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế. Sau khi đánh tan 
29 vạn quân Thanh xâm lược, giải phóng Thăng Long, nhưng 
vẫn đóng đô ở Phú Xuân (Huế) nhằm đối phó với Nguyễn Ánh. 

Năm 1802, Nguyễn Ánh diệt nhà Tây Sơn, lên ngôi vua, lấy 
hiệu là Gia Long, tiếp tục đóng đô ở Phú Xuân cho đến năm 
1945. 

Cách mạng tháng Tám 194ð đến nay, thủ đô là Hà 
Nội. 

Sau cách mạng tháng Tám thành công, Quốc hội khóa Ï nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong kỳ họp ngày 6 tháng 1 năm 
1946 đã quyết định chọn Hà Nội làm thủ đô nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 


78 


PHẨN II 


CÁC DÂN TỘC TRÊN ĐẤT NƯỚC 
VIỆT NAM 


Việt Nam là đất nước của hơn 54 dân tộc. Tất cả đều tin vào 
truyền thuyết “con Rồng cháu Tiên”, nên luôn xem nhau như 
anh em một nhà, vì đều là con cháu của Lạc Long Quân - Âu Cơ. 


Cùng chung sống lâu đời trên một đất nước, các dân tộc đều 
có truyền thống đoàn kết, yêu nước, giúp đỡ nhau trong công 
cuộc đấu tranh với thiên nhiên, đấu tranh xã hội, chiến đấu 
chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước. 


Trong quá trình chỉnh phục thiên nhiên, tùy theo điều kiện 
tự nhiên của mỗi vùng, để tồn tại và phát triển, mỗi dân tộc đều 
có những sáng tạo riêng để tìm ra những phương thức sống thích 
hợp nhất. 


Ở vùng đồng bằng và trung du, các dân tộc chủ yếu làm lúa 
nước, dựng nền văn hóa xóm làng với trung tâm là đình làng, 
là cây đa giếng nước. Nghề nông, làng xóm là nguồn cảm hứng 
của những làn điệu dân ca quan họ, hát ghẹo, ví dặm (Bắc Bộ), 
những khúc ca cải lương, bài chòi, hát bội... Nam, Trung Bộ). 


Vùng núi Việt Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên... phương thức canh 
tác của đồng bào chủ yếu là phát rẫy làm nương... với núi rừng 
hoang sơ, phương thức sản xuất lạc hậu, là mảnh đất “màu mỡ” 
cho sự phát sinh, phát triển các lễ nghi đầy huyền bí. Nơi bắt 
nguồn của những huyền thoại, của những sử thi, trường ca, với 
những nhạc cụ thô sơ, đàn đá, công chiêng, quê hương của rượu 


cần, nhà sàn... 


Dọc theo bờ biển từ Bắc vào Nam, các dân tộc sống bằng nghề 
chài lưới. Cuộc sống ở đây cũng nhộn nhịp khẩn trương như 
những nông dân trên cánh đồng ngày mùa. 


79 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Bau cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay, nhờ chính 
sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, các dân tộc đều bình 
đẳng, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, cùng nhau xây dựng đất 
nước làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ 
và văn minh, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. 


1. DẪN TỘC BA NA 


Dân tộc Ba Na có khoảng 174.450 người, địa bàn cư trú trải 
rộng trên các tỉnh Gia Lai, Kon Tum và phía Tây Bình Định, 
Phú Yên và Khánh Hòa. Họ thường ở nhà sàn, cửa ra vào mở 
về phía mái, trên hai đầu dốc có trang trí hình sừng. Giữa làng 
có một ngôi nhà công cộng gọi là nhà làng, nhà rông với ha1 mái 
vồng và cao vút. Đó là nhà khách của làng, nơi diễn ra mọi hoạt 
động chung của cộng đồng làng như giáo dục thiếu nhi, tổ chức 
lễ hội, xử án... 

Người Ba Na còn có những tên gọi khác như Bơ Nâm, Roh, 
Kon Kđe, Ala Kông, Kpăng Kông, Rơ Ngao, Rơ Long (hay Y 
Lăng), Tơ Lô, Krem... 


Ngôn ngữ Ba Na thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khơme. 


Dân tộc Ba Na là một trong những cư dân sinh sống lâu đời ở 
Đông Trường Sơn-Tây Nguyên. Họ là tộc người có dân số đông, 
chiếm vị trí quan trọng trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội ở cao 


nguyên miền Trung Việt Nam. 


Người Ba Na canh tác chủ yếu trồng lúa rẫy. Cái cuốc là công 
cụ sản xuất nông nghiệp chủ yếu của tộc người này. Từ đầu thế 
kỷ XX, việc làm ruộng nước bằng cày ngày càng phát triển ở 
nhiều nơi. Vườn chuyên canh và đa canh đã xuất hiện từ lâu. 
Công việc chăn nuôi gia súc, gia cầm trở nên phổ biến. Chó là 
con vật được người Ba Na yêu quý và không giết thịt. Các nghề 
thủ công: đan lát, dệt vải, làm đồ gốm, rèn... tuy có nhưng chưa 


phát triển. 


80 


DÂN TỘC BỐ Y 


Phương tiện vận chuyển chủ yếu của người Ba Na là chiếc 
gùi, cõng trên lưng của nam cũng như nữ. Gùi có nhiều kích cỡ 
to nhỏ khác nhau và nhiều chủng loại. 

Đối với người Ba Na, làng là đơn vị xã hội hoàn chỉnh. Chế độ 
mẫu hệ tuy đã tan rã, địa vị nam giới có nâng cao, nhưng phía 
mẹ vẫn gần gũi hơn. Tàn dư mẫu hệ thể hiện rõ trong quan hệ 
gia đình, gia tộc và trong hôn nhân. Sau hôn nhân vẫn còn tập 
quán ở nhà vợ, hoặc ở luân phiên, mỗi bên một thời gian. Chỉ sau 
khi có con đầu lòng mới dựng nhà riêng. 

Hôn nhân của người Ba Na cho phép tự do tìm hiểu. Việc xây 
dựng gia đình theo nguyên tắc một vợ, một chồng. 

Việc giáo dục cho thanh thiếu niên như dạy nghề, huấn luyện 
chiến đấu, học tập truyền thống văn hóa của cộng đồng... do các 
già làng đảm nhiệm và được tổ chức ở nhà rông. 

Con cái được thừa kế gia tài của bố mẹ bình đẳng như nhau. 
Người Ba Na thờ nhiều thần linh liên quan tới cuộc sống con 
người. Mỗi thần có một tên riêng gọi là ông bốc, bà dã. Người Ba 
Na quan niệm khi một người chết đi hóa thành ma, ban đầu ở 
bãi mộ của làng, sau lễ bỏ mả mới về hẳn thế giới bên kia. Lễ bỏ 
mả là lễ cuối cùng tiễn biệt người chết. 

Trong kho tàng văn nghệ dân gian của người Ba Na có nhiều 
làn điệu dân ca, các điệu múa trong ngày hội, phổ biến là điệu 
hmon và roi. Nhạc cụ khá đa dạng, gồm bộ dây, bộ hơi và bộ gõ. 
Trường ca và truyện cổ tích của người Ba Na rất độc đáo và có 
giá trị. Nghệ thuật chạm khắc gỗ, đặc biệt ở nhà rông, tượng nhà 
mồ... tuy đơn sơ, mộc mạc nhưng vẫn tinh tế và sinh động. 

Người Ba Na có những trò chơi khá phổ biến như: đuổi bắt 
(đru đra), cướp dây, hất đá, thả diều, đá cầu, đi cà kheo... 


2. DÂN TỘC BỐ Y 


Dân tộc Bố Ÿ có khoảng 1.800 người, phần lớn cư trú ở các 
tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang. Họ ở nhà nền 
đất, hai mái lợp tranh, gỗ hoặc ngói, tường đất trình. Nhà có 3 


81 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


gian, có sàn gác quá giang, là nơi để lương thực và là chỗ ngủ của 
người con tra1 chưa vợ. 


Người Bố Y còn có những tên gọi khác như Chủng Chá, Trọng 
Ga, Tu Dí, Tu Dìn, Pu Nà... 


Ngôn ngữ Bố Y thuộc nhóm ngôn ngữ Tày-Thái. Tôn giáo 
chính là thờ tổ tiên. Trên bàn thờ có 3 bát hương: thờ trời, táo 
quân và tổ tiên. Dưới gầm bàn thờ đặt 1 bát hương thờ thổ địa. 
Nếu bố mẹ chết không có con trai thờ cúng thì con rể lập bàn thờ 
nhỏ cạnh cửa đề thờ. 


Người Bố Y có nhiều lễ tết: Tết Nguyên Đán, Tết rằm tháng 
Giêng, Tết 30 tháng Giêng, Tết Hàn Thực, Tết Đoan Ngọ, Tết 
mồng 6 tháng 6, Tết rằm tháng bảy, Tết cơm mới. Tết cơm mới tổ 
chức vào tháng 8 hoặc tháng 9 âm lịch. 


Người Bố Y di cư từ Trung Quốc sang Việt Nam cách nay 
khoảng 200 năm. Họ giỏi làm ruộng nước, nhưng khi đến Việt 
Nam sinh sống ở những vùng núi cao nên canh tác chính là 
nương rẫy, trồng ngô. Ngoài chăn nuôi gia súc, gia cầm, họ còn 
có ao cá và biết làm nhiều nghề thủ công: dệt vải, rèn, đục đá, 
chạm bạc, đan lát, làm đồ gỗ, đồ gốm... 


Lương thực chính là hạt ngô xay nhỏ đem đồ lên gọi là mèn 
mén. Về trang phục: phụ nữ mặc váy xòe, áo ngắn 5ð thân có 
ống tay rời, xiêm che ngực và bụng, đeo trang sức bằng bạc, dây 
chuyền, vòng tay, khuyên tai, tóc búi ngược lên đỉnh, đầu đội 
khăn chàm có thêu hoa văn. 

$ Việc cưới xin gồm 3 giai đoạn: 

_ Đầu tiên nhà trai cử 2 bà mối sang nhà gái xin lá số cô gái 
để so tuổi. Nhà gái thường tỏ thiện chí tặng nhà trai 10 quả 
trứng gà nhuộm đỏ. Nếu thấy hợp, nhà trai cử 2 ông mối sang 
nhà gái trả lá số và xin “giá ăn hỏi”. 

_ Tiếp đó lễ ăn hỏi. 

_ Cuối cùng là lễ cưới, nhà trai đưa sính lễ sang nhà gái, 


ngoài thực phẩm còn có một bộ trang phục nữ. Chàng rể không 


82 


DÂN TỘC BRÂU 


đi đón dâu. Khi về nhà chồng, cô dâu đi ngựa do em gái chồng 
dất và mang theo một chiếc kéo, 1 con gà mái nhỏ, đến giữa 
đường thì thả vào rừng. 


$ Ma chay: Trước khi đưa đám người chết, bắn 4 phát súng. 
Khi khiêng quan tài, chân người chết quay về phía trước. Từ nhà 
đến huyệt phải nghỉ 3 lần (nếu vợ hoặc chồng còn sống), nghỉ 
4 lần (nếu vợ hoặc chồng đã chết). Người nhà để tang 3 năm. 
Trong thời gian có tang con trai không được uống rượu, con gái 
không được mang trang sức. 


Người Bố ŸY, nam nữ thường hát đối đáp tại phiên chợ xuân 
hay tại nhà, phụ họa bằng kèn lá. Họ có nhiều trò chơi như: 
đánh đu, đánh khăng, cờ tướng... 


Trước đây, người Bố Y chủ yếu học chữ Hán để ghi gia phả và 
viết bài cúng... Họ tính ngày tháng theo âm lịch. 


3. DÂN TỘC BRÂU 


Dân tộc Brâu hiện còn rất ít, chỉ khoảng 231 người, sống chủ 
yếu tại làng Đắc Mê, xã Bơ Ÿ, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum. Họ ở 
trên nhà sàn có mái dốc cao. Nền sàn tạo thành 2 bậc để tiện 
sinh hoạt. Nhà chính sang nhà phụ đi qua một cầu sàn. Các ngôi 
nhà trong làng quay đầu hồi, mở cửa chính hướng về trung tâm 
làng, nơi có nhà làng, nhà chung của cộng đồng. Làng có khuôn 
viên tròn, các ngôi nhà của dân làng sắp xếp như chiếc nan hoa 
bánh xe. 


Người Brâu sống chủ yếu ở Nam Lào, Đông Bắc Campuchia. 
họ vào Việt Nam sinh sống cách nay khoảng 150 năm. Họ còn có 
tên khác là Brao. Ngôn ngữ Brâu thuộc ngôn ngữ: Môn-Khởơme. 


Dân tộc Brâu bao đời du canh du cư, chủ yếu là đốt nương 
làm rẫy, trồng lúa, ngô, sắn. Phương thức canh tác chính là chọc 
lỗ tra hạt. Việc săn bắt, hái lượm chiếm vị trí quan trọng trong 
đời sống xã hội. Trong làng có lò rèn để sửa chữa nông cụ. Nhiều 
người biết đan lát. 


83 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Người Brâu chủ yếu ăn cơm nếp, đốt trong ống nứa non (kiểu 
cơm lam) và cơm gạo tẻ nấu trong nổi đất. Ngô sắn dùng chăn 
nuôi gia súc, gia cầm. Già trẻ, trai gái đều thích uống rượu cần, 
hút thuốc lá sợi. 


Xưa, đàn ông Brâu đóng khố, phụ nữ quấn váy tấm. Mùa 
hè nam, nữ đều cởi trần. Phụ nữ có tục căng tai để đeo những 
khoanh nứa vàng, hoặc khuyên bằng ngà voi, có đeo vòng cổ, 
vòng tay bằng đồng hoặc nhôm. Nam, nữ đến tuổi 15-16 đều 
phải cưa 4 răng cửa hàm trên để chính thức hòa nhập cộng đồng. 


Phương tiện vận chuyển chính là chiếc gùi đan bằng tre nứa, 
cõng trên lưng. 


Người Brâu có nhiều lễ tết: LỄ ăn mừng cơm mới, sau ngày 
thu hoạch là lễ tết. Lễ tết phụ thuộc vào thời vụ và tùy từng gia 
đình, không quy định ngày cụ thể. 


Khi ngôi nhà được khánh thành, người Brâu làm lễ lên nhà 
khá long trọng, cả làng cùng tham dự. 


Khi có người chết, tang chủ nổi chiêng trống để báo tang. Thi 
hài được liệm trong quan tài độc mộc. Quan tài chôn nửa chìm, 
nửa nổi là đặc trưng tục lệ ma chay của người Brâu. Nhà mồ 
dựng trên mộ để chứa những tài sản được chia cho người chết. 
Những tài sản này đều đã bị phá hủy. 

Người Brâu tính nông lịch theo tuần trăng và định ra tháng 
theo mùa vụ canh tác rẫy lúa. 


Việc giáo dục cho thanh thiếu niên như học nghề, các truyền 
thống văn hóa văn nghệ, rèn luyện tỉnh thần chiến đấu bảo vệ 
buôn làng... đều do các già làng đảm nhiệm và được tiến hành 
tại nhà chung. 


Người Brâu có khá nhiều dân ca, truyện cổ, thần thoại. Nhạc 
cụ có đàn klông pút, nhưng quan trọng là bộ chiêng đồng nổi 
tiếng với 3 loại có thang âm khác nhau là coong, mam và tha. 
Họ cũng có nhiều trò chơi: đánh cù, thả diều sáo hay diều bươm 
bướm, bịt mắt đi tìm... 


84 


DÂN TỘC BRU_ VÂN KIỂU 
4. DÂN TỘC BRU_VÂN KIỂU 


Dân tộc Bru-Vân Kiều hiện có khoảng 55.000 người, là dân 
tộc sống lâu đời ở vùng rừng Trường Sơn, thuộc miền Tây các 
tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. Mỗi làng là một 
điểm cư trú quần tụ. Họ ở trên nhà sàn, bếp lửa đặt ngay trên 
sàn nhà. Có tục kiêng nằm ngang sàn. Với các nhóm người Trì, 
Khùa, Ma Coong, nhà thường ngăn thành từng buồng nhỏ làm 
chỗ ngủ cho vợ chồng, bố mẹ và cho con đã lớn. 


Trong tộc người Bru-Vân Kiều có các nhóm: Vân Kiều, Trì, 
Khùa, Ma Coong. Ngôn ngữ thuộc nhóm Môn-Khơme. Hiện nay 
đã có chữ viết, phiên âm bằng chữ cái Latinh. 

Người Bru-Vân Kiều sống chủ yếu bằng cách làm rẫy, trồng 
lúa. Nông cụ đơn giản: rìu, dao quắm. Phương thức canh tác 
chủ yếu là đốt rẫy, chọc lỗ, gieo hạt. Ngoài trồng lúa tẻ, nếp, còn 
trồng ngô, sắn, bầu bí, chuối, mía... 


Người Bru-Vân Kiều thích ăn các món nướng. Thường ngày 
ăn cơm. Vào ngày lễ, ăn cơm nếp nấu trong ống tre tươi, thích 
uống rượu cần, hút thuốc bằng tẩu làm bằng đất nung. 


Trang phục: nam đóng khố, nữ mặc váy. Áo không có tay. 
Ngày nay họ ăn mặc theo người Việt. Đồ trang sức nữ là các loại 
vòng ở cổ, tay, khuyên tai. Xưa cả đàn ông, đàn bà đều búi tóc, 
phụ nữ chưa chồng búi lệch về phía trái, khi có chồng búi ở đỉnh 
đầu. 


Người Bru-Vân Kiểu vận chuyển hàng hóa chủ yếu là gùi 
trên lưng. 


$ Về cưới xin: Cô dâu về ở nhà chồng. Nhà trai cưới vợ cho con 
phải có đồ sính lễ cho nhà gái, trong đó thường có thanh kiếm và 
1 chiếc nồi đồng. Sau lễ cưới, đôi vợ chồng còn phải làm “lễ cưới” 
lần thứ hai khi kinh tế khá giả, gọi là lễ Khơi, để người vợ được 
coi là chính thức về dòng họ nhà chồng. 


85 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Theo tục lệ xưa: con trai cô lấy con gái cậu, hoặc việc kết hôn 
giữa người vợ góa với anh hoặc em chồng, hay giữa người chồng 
góa với chị hoặc em vợ đều được chấp nhận. 


Người Bru-Vân Kiều có nhiều lễ lạc: Trong quá trình canh 
tác làm rẫy, để cầu mùa, người Bru-Vân Kiểu có nhiều lễ, như lễ 
trước khi tria lúa, được co1 như là ngày hội của dân làng. 


Trong một đời người Bru-Vân Kiều có hàng loạt những dịp 
cúng lễ: khi ra đời, lúc ốm đau, khi qua đời, lễ thành hôn... Lễ 
cúng có đâm trâu là lễ quan trọng nhất. 


Nhóm Vân Kiều, khi chết thi hài được đặt ngang nhà sàn, 
chân hướng về cửa sổ. 


Nhóm Khùa, Ma Coong, tử thi được đặt dọc nhà sàn, chân 
hướng về cửa chính. Tử thi được để trong nhà 2, 3 ngày trước khi 
đưa ma, chôn người chết vào bãi mộ của làng. Quan tài là một 
thân cây khoét rỗng có nắp. Trước khi mai táng, mỗi ngày cúng 
cơm đặt thức ăn vào miệng tử thi ba lần (sáng, trưa, tối). Khi 
chôn cất phải chia gia sản cho người chết, từ y phục, vật dụng, 
lương thực... 


Người Bru-Vân Kiều căn cứ vào mặt trăng để định ra các 
ngày và tên ngày trong tháng. Đối với họ, những ngày tốt là 
ngày 4, 7 và 9, những ngày xấu là 30 và mồng 1. Mỗi năm, nông 
lịch của người Bru-Vân Kiều gồm 10 tháng. 


Người Bru-Vân Kiều có một nền văn hóa truyền thống được 
truyền miệng, kể về sự tích dòng họ, nguồn gốc dân tộc, và có 
nhiều điệu hát. Trong các lễ hội có múa hát. Nhạc cụ phổ biến là 
công, chiêng, đàn a chung, Plira, Talư, kèn Amam... 


ð. DẦN TỘC CHĂM 


Dân tộc Chăm ở nước ta còn có những tên gọi khác như: Chàm, 
Chiêm, Chiêm Thành, Chămpa, Hồi... Số dân hiện có khoảng 
133.000 người, sống tập trung chủ yếu hai tỉnh Ninh Thuận và 


86 


DÂN TỘC CHĂM 


Bình Thuận, ngoài ra còn rải rác ở các tỉnh: An Giang, Tây Ninh, 
Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà của người Chăm giống 
người Việt. 

Ngôn ngữ Chăm thuộc nhóm ngôn ngữ Malayô-Pohnêxia 
(Nam Đảo). Có 2 tôn giáo chính: đạo Hồi và đạo Bàlamôn. Đạo 
Hãi ở đây có 2 nhóm: nhóm Bà Ni (Hồi giáo cũ) và nhóm Ixlam 
(Hồi giáo mới). Đạo Bàlamôn chiếm khoảng 3/ð số dân Chăm 
vùng Ninh Thuận, Bình Thuận. Từ thế kỷ đầu Công nguyên cho 
tới thế kỷ XVII, người Chăm đã có vương quốc riêng là Vương 
quốc Chămpa. 


Người Chăm chủ yếu trồng lúa nước, giỏi làm thủy lợi, làm 
vườn trồng cây ăn trái. Người Chăm ở các tỉnh Nam Bộ sống chủ 
yếu bằng nghề chài lưới, dệt thủ công. 


Người Chăm có nhiều nghề thủ công nổi tiếng: dệt thổ cẩm, 
dệt lụa tơ tằm, nghề gốm, nung lò lộ thiên. 


Đồng bào Chăm có tập quán cư trú theo ô bàn cờ. Mỗi dòng 
họ, mỗi nhóm gia đình thân thuộc, hay một đại gia đình quây 
quần thành một khoảnh hình vuông hoặc chữ nhật. Mỗi khoảnh 
cách nhau bởi một con đường. Nhà ở quay mặt về hướng Tây. 

Người Chăm theo chế độ mẫu hệ. Mặc dầu người đàn ông 
đóng vai trò quan trọng trong gia đình, nhưng chủ gia đình là 
phụ nữ cao tuổi. Phong tục Chăm con gái lấy họ mẹ. Nhà gái cưới 
chồng cho con. Con trai ở rể nhà vợ. Chỉ có con gái được thừa kế 
tài sản của gia đình, đặc biệt là con gái út vì phải nuôi bố mẹ già. 

Người Chăm cả nam và nữ đều mặc váy, đàn ông mặc áo cánh 
xẻ, ngực cài khuy. Phụ nữ mặc áo dài chui đầu. 

Người Chăm có hai hình thức táng người chết là thổ táng 
(chôn) và hỏa táng (thiêu). Nhóm theo đạo Bàlamôn thường hỏa 


táng, còn nhóm Ixlam thổ táng. 


Nông lịch người Chăm tính theo lịch âm. 


87 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Dân tộc Chăm có nhiều nghỉ lễ như: lễ dựng nhà mới phải 
cúng thổ thần để đốn gỗ tại rừng, lễ phạt mộc để khởi công xây 
dựng nhà. 


Trong năm có nhiều nghi lễ như khai trương đắp đập, lễ hạ 
điền, lễ mừng lúa non, lễ mừng lúa trổ đòng. Nhưng lễ lớn nhất 
vẫn là lễ Bon Katê, được tổ chức linh đình tại các đền tháp vào 
giữa tháng 10 âm lịch. 


Người Chăm có nhiều di sản văn hóa quý. Về nhạc cụ, nổi bật 
là trống mặt da gọi là Paranưng, trống vỗ, kèn Xaranai. Nền dân 
ca nhạc cổ Chăm có ảnh hưởng lớn đến dân ca nhạc cổ người Việt 
ở miền Trung như nhạc Nam al, hò Huế. Người Chăm có nhiều 
vũ điệu vui tươi, sôi nổi, uyển chuyển. 


6. DẪN TỘC CHƠ RO 


Dân tộc Chơ Ro hiện nay có hơn 22.500 người, cư trú chủ yếu 
ở phía Đông Đồng Nai, một số ít ở Bình Thuận, Bình Phước. 
Người Chơ Ro còn có tên gọi khác là Châu Ro, Ðơ Ro, Chro. Ngôn 
ngữ Chơ Ro thuộc nhóm Môn-Khơme. 


Trước kia, người Chơ Ro sống chủ yếu bằng nghề đốt rẫy làm 
nương, phương thức canh tác là chọc lỗ tra hạt. Phân bố các loài 
cây trên nương rẫy của người Chơ Ro khá độc đáo: vòng ngoài 
cùng trồng loại cây dây leo như bầu, bí, mướp..., vòng giữa trồng 
sắn. Diện tích còn lại, giữa trồng lúa, có xen canh vừng. Hiện 
người Chơ Ro đã biết làm ruộng nước. Việc săn bắn, hái lượm chỉ 
thực hiện lúc nông nhàn. Việc chăn nuôi và các nghề thủ công 
chưa phát triển. Riêng nghề đan lát mây tre khá phổ biến. 


Người Chơ Ro ăn cơm là chính. Đàn ông, đàn bà đều thích 
hút thuốc bằng tẩu và uống rượu cần. Cả nam và nữ đều thích 
ăn trầu. 

Về y phục: xa xưa đàn ông Chơ Ro đóng khố, đàn bà quấn váy 
tấm. Mùa hè ở trần hoặc mặc áo cánh ngắn. Mùa lạnh thường 


088 


DÂN TỘC CHU RU 


khoác trên mình tấm chăn. Trang phục phụ nữ là những chuỗi 
hạt cườm ngũ sắc, hoặc vòng đồng, vòng bạc hay nhôm đeo ở cổ 
và đeo vòng ta1 rộng vành. 


Phương tiện vận chuyển của người Chơ Ro chủ yếu là chiếc 
gùi cõng trên lưng, đan bằng mây tre. 


Trong xã hội Chơ Ro, tuy chế độ mẫu hệ trước đây đã tan rã 
nhưng quan hệ phụ hệ vẫn chưa xác lập rõ. Quyền thừa kế tài 
sản vẫn thuộc về người con gái. Trong gia đình nữ vẫn được xem 
trọng hơn nam. 


Việc lấy vợ, lấy chồng của người Chơ Ro tồn tại 2 hình thức: 
nhà trai đi hỏi vợ, hoặc nhà gái đi hỏi chồng. Hôn lễ tổ chức ở 
nhà gái. Sau hôn lễ, hai vợ chồng ở nhà vợ. Sau vài năm ở riêng. 

Người Chơ Ro có khá nhiều lễ hội trong năm: lễ khánh thành 
nhà mới, lễ cúng Thần Lúa, lễ cúng Thần Rừng. 


Về ma chay, người Chơ Ro có tập quán thổ táng. Mộ phần 
được đắp cao lên theo hình bán cầu. Trong 3 ngày đầu, người ta 
gọi hồn người chết về ăn cơm. Sau đó là lễ mở cửa mả, với 100 
ngày cúng cơm. Hằng năm vào ngày 23 tháng chạp âm lịch có 
tục tảo mộ. 

Người Chơ Ro có vốn văn nghệ khá phong phú, có các điệu hát 
đối đáp trong dịp lễ hội. Về nhạc cụ, đáng chú ý là bộ cổng chiêng 
đồng gồm 7 chiếc: 4 chiếc nhỏ, 3 chiếc lớn. 


7. DÂN TỘC CHU RU 


Dân số Chu Ru có khoảng 14.900 người, sống ở hai xã Đơn và 
Loan thuộc huyện Đơn Dương, và một số ít ở huyện Đức Trọng, 
huyện DI Lĩnh, đều thuộc tỉnh Lâm Đồng. Ỏ huyện Đức Linh 
tỉnh Bình Thuận và vùng Phan Rang-Tháp Chàm thuộc tỉnh 
Ninh Thuận cũng có vài ngàn người Chu Ru sinh sống. 


Người Chu Ru sống trong những nhà sàn làm bằng tre, gỗ, 
lợp tranh, quy tụ thành làng xóm. 


89 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Người Chu Ru còn có tên gọi khác như: Chơ Ru, Kru. 


Ngôn ngữ Chu Ru thuộc nhóm ngôn ngữ Malayô-Polnêxia 
(Nam Đảo), gần với tiếng Chăm. 


Có giả thuyết rằng từ xa xưa tổ tiên người Chu Ru là một bộ 
phận của cộng đồng người Chăm, về sau chuyển lên miền núi 
sinh sống, thành người Chu Ru. 


Người Chu Ru sống định cư, định canh, chủ yếu trồng lúa 
nước, rất chú trọng làm thủy lợi. Họ cũng chú trọng việc chăn 
nuôi gia súc, gia cầm. Săn bắt, hái lượm và đánh cá là sở trường 
của người Chu Ru. Nghề thủ công phổ biến là nghề đan lát, gốm 
thô. 

Lương thực chính của người Chu Ru là gạo tẻ, nấu bằng nôi 
đất nung. Người Chu Ru thích uống rượu cần, hút thuốc lá bằng 


~ 
tâu. 


Phụ nữ mặc váy, đàn ông đóng khố. Phương tiện vận chuyển 
chủ yếu bằng gùi trên lưng. Người Chu Ru theo chế độ mẫu hệ. 
Người kế thừa gia đình thuộc dòng họ mẹ. 


Đứng đầu trong làng là Pô Plây (trưởng làng) do dân bầu, là 
người điều khiển mọi việc, nhưng ông ta hành động theo ý của 
người vợ. 


Về hôn nhân: người phụ nữ chủ động trong quan hệ lứa đôi. 
Việc cưới chồng thực hiện qua việc trao tặng chàng trai chiếc 
nhẫn và chuỗi hạt cườm. Sau lễ cưới người con gái phải ở dâu 
nhà chồng nửa tháng để chờ lễ đón rể về nhà. Họ cư trú ở nhà 
gÁI1. 

Về ma chay, theo tục thổ táng tại bãi mộ của làng. 


Người Chu Ru có nhiều nghi lễ: khi khánh thành nhà mới, 
về nhà mới, họ tổ chức tiệc mặn để cầu cúng thần linh, thụ lộc. 
Hằng năm, theo chu kỳ canh tác ruộng nước, người Chu Ru có lễ 
cúng Thần Đập nước, Thần Mương nước, Thần Lúa khi gieo hạt, 
lễ ăn mừng lúa mới. Đặc biệt lễ cúng thần Bơnung vào tháng 2 


90 


DÂN TỘC CHỨT 


âm lịch, dân làng thường hiến sinh dê. Lễ cúng Yang Wer, một 
cây đại thụ gần làng, nơi ngự trị của thần linh. 


Người Chu Ru có vốn ca dao, tục ngữ rất phong phú, phản 
ánh sự đề cao vai trò của phụ nữ, ca ngợi chế độ gia đình mẫu 
hệ. Về nhạc cụ, đáng chú ý là trống, kèn và chiêng. Các nhạc cụ 
khác có: rtông, Kwao, Terlia. Người Chu Ru có vũ điệu Tamga 
nổi tiếng và có hàng loạt trường ca, truyện thơ có giá trị nghệ 
thuật cao và là nguồn sử liệu có giá trị lịch sử. 


8. DÂN TỘC CHỨT 


Người Chứt tự gọi mình là dân tộc Chứt. Họ còn có các tên 
gọi khác như Rạc, Arem, Sách... Theo thống kê mới đây, dân tộc 
Chứt có khoảng 3.800 người, phần lớn cư trú ở các huyện Minh 
Hóa và Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Ngôn ngữ Chứt thuộc 
nhóm ngôn ngữ Việt-Mường. 


Xưa kia, quê hương người Chứt thuộc địa bàn cư trú của 
người Việt ở hai huyện Bố Trạch và Quảng Trạch, tỉnh Quảng 
Bình. Vì nạn giặc giã, sưu cao, thuế nặng dưới thời đô hộ, họ 
phải chạy lên nương náu ở vùng núi. Một số vì quá sợ hãi, chạy 
sâu vào vùng phía Tây ha1 huyện Minh Hòa và Tuyên Hóa. Theo 
tài liệu để lại, thì các nhóm người Chút cư trú tại vùng núi này 
ít nhất đã được 500 năm nay. 

Người Chứt sinh sống bằng nương rẫy du canh du cư, săn 
bắn và hái lượm. Cây trồng chính là ngô, sắn, đỗ, lúa. Công cụ 
sản xuất rất thô sơ: rìu, rựa, gậy chọc lỗ... Vận chuyển hàng hóa 
chủ yếu là gùi đeo vai. Lương thực ăn hằng ngày chủ yếu là ngô, 
sắn... Những năm mất mùa họ phải ăn bột báng. 

Người Chứt không biết dệt vải. Vải mặc phải mua hoặc trao 
đổi với người Việt, người Lào ở vùng biên giới. Nam giới đóng khố 
ở trần, phụ nữ mặc váy. Mùa đông họ mặc áo bằng vỏ cây. Hiện 
nay họ ăn mặc như người Việt. 


91 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Người Chứt quen ở trong các túp lều dùng dây rừng buộc, 
hay ở trong các hang đá, mái đá. Ngày nay, nhờ sự quan tâm của 
Đảng và chính quyền, họ đã được đưa về sống tập trung thành 
các bản nhỏ trong các thung lũng với nhà cửa đã khang trang 
hơn trước. 


Ngày nay, người Chứt thường nhận mình là họ Cao, họ Định... 
Mỗi dòng họ đều có người tộc trưởng, có bàn thờ tổ tiên chung. 
Khi tộc trưởng chết, việc cúng bái chuyển sang người em trai kế. 
Trong làng, tộc trưởng nào có uy tín lớn nhất được suy tôn làm 
trưởng làng. Người chết thuộc gia đình khá giả thì dùng quan 
tài làm bằng thân cây khoét rỗng, nhà nghèo thì dùng vỏ cây để 
hiệm. 

Quan hệ vợ chồng của người Chứt khá bền vững. Trai gái đến 
tuổi trưởng thành được tự do yêu đương. Trước khi cưới, nhà trai 
phải chọn ông mối đi dạm hỏi. Lễ cưới được tổ chức bên nhà gái, 
sau đó mới đón dâu. Lễ vật quan trọng nhất ngoài lợn, gà phải 
có thịt khỉ sấy khô. Khi người vợ sắp sinh nở, người chồng dựng 
một chiếc lều nhỏ cho vợ ở ngoài rừng. Hằng ngày đến thăm 
nom, mang thức ăn nước uống cho vợ. Sau khi sinh nở, sản phụ 
tự mình nhóm lửa, nung nóng một hòn đá rồi dội nước lã vào cho 
bốc hơi để xông. Sau 7 ngày, người chồng mới đến đón vợ về nhà. 


Người Chứt thích đàn hát, thổi sáo. Họ có nhiều truyện cổ 
tích và thần thoại. 


9. DẪN TỘC CO 


Dân tộc Co có hơn 27.700 người, chủ yếu ở huyện Trà My 
thuộc tỉnh Quảng Nam. Người Co còn có những tên gọi khác 
như: Col, Cua, Trầu. Ngôn ngữ Co thuộc nhóm ngôn ngữ Môn- 
Khơme. 


Nguồn sống chính của người Co là nương rẫy, chủ yếu là đất 
rừng, chọc lỗ tra hạt, tuốt lúa bằng tay. Sản vật chính của người 


Đ 


DÂN TỘC CO 


Co là trầu không và quế có từ lâu đời và rất nổi tiếng. Quế của 
người Co gồm quế trồng và quế rừng rất quý. Những năm đổi 
mới, nhờ bán quế các gia đình đều có tiền mua sắm công, chiêng, 
ché, trâu... và nay là xe, đài, đồng hồ... xây nhà, đóng đồ gỗ. 


Chăn nuôi trâu bò, lợn gà trước hết để dùng vào việc ma chay, 
cưới xin... Nghề dệt, rèn không phát triển lắm, nhưng nghề dệt 
thổ cẩm đẹp và phong phú. 


Người Co thường ăn cơm gạo tẻ. Trước kia họ quen ăn bốc, 
thích uống rượu cần, hút thuốc. Tục ăn trầu chỉ còn ở những 
người lớn tuổi. Họ sống tập trung ở Trà Bồng (Quảng Ngãi) và 
Trà My (Quảng Nam), trong các nhà sàn dài, cửa ra vào mở ở hai 
đầu hồi. Trong nhà chia dọc thành 3 phần: lối đi ở giữa, một bên 
ngăn thành buồng nhỏ, cho các gia đình sinh hoạt riêng, một bên 
dùng làm nơi sinh hoạt chung như tiếp khách, họp bàn, lễ hội... 


Ngày nay người Co tách ra ở riêng từng gia đình, làm nhà 
trệt theo kiểu người Việt. 


Về y phục, người Co mua vải của người Xơ Đăng hoặc người 
Việt. Nam đóng khố, ở trần, nữ mặc váy, áo cộc tay. Mùa lạnh 
khoác tấm vải choàng. Người Co thích quấn nhiều chuỗi hạt 
cườm quanh đầu, quanh cổ tay, cổ chân, trước ngực và quanh 
thắt lưng. 


Khi vận chuyển đồ đạc, người Co dùng gùi tự đan có hai quai 
quàng qua vaI. 


Trong mỗi làng của người Co đều có một “già làng” được mọi 
người kính trọng và nghe theo. Tuy ngày nay mỗi gia đình làm 
ăn riêng, ở riêng, nhưng tính cộng đồng làng khá cao. 


Thanh niên nam nữ Co được tự do tìm hiểu nhau. Việc cưới 
xin đơn giản. Sau lễ cưới cô dâu về nhà chồng. Trước đây người 
Co chỉ lấy vợ lấy chồng trong cùng tộc người, nay đã có những cô 
dâu, chú rể người Kinh, Xơ Đăng, Hrê... Phong tục cho phép nếu 
vợ chết có thể lấy em, hoặc chị của vợ, nhưng người vợ góa không 


93 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


thể lấy em hay anh chồng. Nếu hai anh em trai lấy hai chị em 
gái, thì anh phải lấy chị, em phải lấy em. 


Về tín ngưỡng, người Co gọi những đỉnh núi cao là núi ông, 
núi bà. Vì họ cho rằng ở đó có thần linh trú ngụ. Đối với người 
rất nhiều, như: ma người chết bình 
thường, ma người chết không bình thường, ma cây quế, ma cây 


?? 


Co, hệ thống “ma” và “thần 


đa, ma nước, ma bếp... Vì thế trong cuộc sống người Co có nhiều 
kiêng ky và có nhiều lễ tết. Lớn nhất là lễ đâm trâu tế thần, 
lễ tết kết thúc một mùa lúa rẫy. Khi người Co chết, được quàn 
trong quan tài độc mộc, được chôn trong bãi mộ của làng, không 
xa chỗ ở. Tang gia “chia của” cho người chết đưa ra mộ, không chỉ 
vật dụng tư trang của người chết mà có cả ché, chiêng... 


Người Co thích âm nhạc. Họ dùng bộ chiêng 3 chiếc, ngoài 
ra còn có trống, các loại đàn, nhị. Múa chỉ dùng trong lễ đâm 
trâu. Các điệu dân ca Xru, Agiới... được lưu truyền rộng rãi. Vốn 
truyện cổ phong phú, có cả truyền thuyết, huyền thoại và truyện 
ngụ ngôn... Nghệ thuật trang trí tập trung nhất ở cột lễ trong lễ 
hội đâm trâu. 


10. DÂN TỘC CỔNG 


Dân tộc Cống có khoảng 1.700 người, có nguồn gốc từ Lào 
sang, chủ yếu sống ở huyện Mường Tè thuộc tỉnh Lai Châu. Dân 
số tuy ít, song có tới 13 dòng họ như: Lò, Quang, Kha... Mỗi dòng 
họ có người đứng đầu với chức năng chủ trì các công việc liên 
quan tới đời sống tinh thần. Hiện nay người Cống sinh sống chủ 
yếu ven sông Đà. Dân tộc Cống còn có những tên gọi khác như 
Xám Khống, Phuy A, Mâng Nhé, Xá Xeng. Ngôn ngữ Cống thuộc 
nhóm ngôn ngữ hệ Tạng-Miến. 


Nguồn sống chính của người Cống là làm nương, đang chuyển 
dần sang làm ruộng nước. Tuy vậy, hái lượm vẫn còn giữ vai trò 
quan trọng. Họ không biết dệt vải, chỉ trồng bông đổi lấy vải, 
nhưng giỏi đan chiếu mây nhuộm đỏ và các đồ đựng bằng tre 
nứa, gùi, giỏ đựng cơm, rương, hòm... 


94 


DÂN TỘC CỐNG 


Người Cống ăn cơm tẻ và cơm nếp. Y phục của họ giống người 
Thái, một vài gia đình còn giữ lại y phục truyền thống của người 
Lào. Nhà ở là nhà sàn 3 hoặc 4 gian, chỉ có một cửa ra vào, một 
cửa sổ ở gian giữa, dọc theo vách mặt chính của nhà có dựng 
thêm một sàn nhỏ, ít có giá trị sử dụng nhưng là điểm đặc trưng 
trong nhà của người Cống. 


Do ở gần sông Đà, người Cống quen sử dụng thuyền để đi lại. 
Khi vận chuyển hàng hóa trên bộ, họ đeo gùi qua trán. 


Người Cống sống tập trung trong các làng bản. Tính cộng 
đồng làng bản khá cao. Phụ nữ có vai trò quan trọng trong gia 
đình và xã hội. 

Về tôn giáo, người Cống còn mang dấu vết tô tem giáo (tín 
ngưỡng thờ vật tổ) rõ nét với những tục kiêng và thờ các loài 
chim, muông, thú vật... 


Chế độ hôn nhân một vợ một chồng là bắt buộc. Tục ở rể được 
thực hiện nghiêm ngặt, trước kia khoảng 8-12 năm. Lễ vật trong 
lễ xin con trai tới ở rể là gói muối, gói chè, cuộn dây gai đan lưới, 
hay một ống rượu cần..., được đưa tới vào buổi tối. Ngay sáng 
hôm sau, người con trai mang chăn, gối, con dao tới nhà gái ở rể. 
Từ đó người con gái búi tóc ngược lên đỉnh đầu, dấu hiệu người 
con gái đã có chồng. Khi hạn ở rể đã hết, có lễ đón dâu về nhà 
trai. Lúc đó đôi vợ chồng thường đã có con cái. Của hồi môn bố 
mẹ cho con gái được mang về nhà chồng. Nếu nhà trai là người 
cùng bản thì phải cõng cô dâu về tận nhà. 


Khi nhà có người chết, phải mời thầy mo tới làm lễ. Việc chọn 
ngày chôn người chết được coi trọng. Trong những ngày trước 
khi chôn phải cúng cơm cho người chết. Sau đám tang có làm 
nhà mồ đơn giản. Sau khi chôn người chết 12 ngày, con cháu mới 
lập bàn thờ trong nhà. Con trai để tang bố mẹ bằng việc cạo trọc 
đầu, con gái cắt tóc mai và đội khăn tang cho tới ngày cúng cơm 
mới. 


95 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Người Cống theo chế độ phụ hệ nên cúng bố mẹ vợ vào dịp 
tết. Việc cúng do cha chủ trì, nếu cha chết, mẹ thay thế. Khi con 
trai ra ở riêng, mỗi người lập một bàn thờ riêng tại nhà mình. Lễ 
vật cúng ông bà tổ tiên, gồm bát gạo, ống nước và con gà. Người 
cúng ôm gà ngồi trước bàn thờ khấn. Sau khi khấn xong, giết 
gà ngay tại chỗ, bôi máu vào lá dong gói lại cài lên vách nơi thờ, 
cúng cùng với vài ba lông gà. 

Hằng năm cứ đến tháng 3 âm lịch, các bản đều tổ chức lễ 
cúng bản trước khi gieo hạt. Các gia đình đều làm lễ cúng trên 
nương rẫy trước khi kết thúc công việc tra hạt. 


Người Cống thường tổ chức múa hát vào dịp lễ tết, nhất là 
trong đám cưới. Đặc biệt là điệu múa đầu tiên do các em gái chú 
rể trình diễn. Họ vừa múa vừa giơ cao các tặng phẩm như con gà, 
con sóc, cá khô mà người anh trai tặng mình. 


11. DÂN TỘC CƠ HO 


Dân tộc Cơ Ho có khoảng 129.000 người, chủ yếu sinh sống ở 
các vùng thuộc tỉnh Lâm Đồng. Họ còn có các tên gọi khác theo 
nhóm địa phương như: Xre, Nộp, Cơ Dòn, Chi], Lát (Lách), Tơ 
Ring (Tring). Trong đó, Tơ Ring là nhóm địa phương có số dân 
đông nhất, sống tập trung ở Di Lãnh. Ngôn ngữ Cơ Ho thuộc 
nhóm ngôn ngữ Môn-Khởơme. 


Nguồn sống chính của người Cơ Ho, trừ nhóm Xre làm ruộng 
nước, đúng như tên gọi (Xre là ruộng nước), còn lại đều làm 
nương rẫy, du canh. Phương thức canh tác là chọc lỗ tra hạt. 
Riêng nhóm Chil dùng một dụng cụ có cán dài bằng gỗ, lưỡi 
dẹp bằng sắt, dài khoảng 28 cm, rộng 3-4 cm để chọc lỗ tra hạt. 
Người Xre làm ruộng nước, dùng chiếc cày gỗ với lưỡi cày cũng 
bằng gỗ (nay thay bằng sắt), bừa gỗ, răng bừa cũng bằng gỗ. 
Cày bừa ruộng đều do trâu kéo. Ngoài trỉa lúa, người Cơ Ho còn 
trồng ngô, sắn, bầu, bí, đậu... chăn nuôi theo lối thả rông. Trừ 
người Xre nuôi trâu bò để làm vật kéo, còn nuôi gia súc chủ yếu 
dùng cho cúng bái, lễ tết. 


96 


DÂN TỘC CƠ HO 


Người Cơ Ho khéo tay, nghề đan lát hầu như nhà nào cũng 
có, riêng dệt thổ cẩm chỉ có ở nhóm người Chil. Việc săn bắt, hái 
lượm, đánh cá... cũng là những phương thức kiếm sống quan 
trọng. 


Người Cơ Ho ăn cơm gạo tẻ. Trước kia cơm canh đều nấu 
trong ống nứa, nay nấu trong nồi đất hoặc nổi kim loại. Họ quen 
ăn bốc, thích uống rượu cần và hút thuốc lá. 


Đàn ông Cơ Ho đóng khố, phụ nữ mặc váy ngắn. Khố cũng 
như váy đều có hoa văn trang trí. Khi trời lạnh có quàng thêm 
tấm chăn. Phụ nữ Cơ Ho thường đeo vòng cổ, vòng tay và khuyên 
căng taI1. 


Nhà của người Cơ Ho là nhà sàn dài, hai mái lợp tranh, vách 
phên. Phía trước cửa có cầu thang lên xuống. Mọi sinh hoạt gia 
đình đều diễn ra chung quanh bếp lửa. 


Làng của người Cơ Ho là một công xã mang những dấu vết 
công xã thị tộc mẫu hệ. Đứng đầu làng là chủ làng. Người Cơ Ho 
vẫn tôn tại hai hình thức gia đình. Gia đình lớn và gia đình nhỏ. 
Hiện nay, nhất là ở những vùng trù phú, ven quốc lộ, hình thức 
gia đình nhỏ ngày càng trở nên phổ biến. Tổ chức gia đình theo 
chế độ mẫu hệ. Người phụ nữ đóng vai trò chủ động trong hôn 
nhân. Sau hôn lễ, người con trai về bên nhà vợ, con cái mang họ 
mẹ. 


Người Cơ Ho tin rằng mọi việc trong đời sống đều do các thế 
lực siêu nhiên quyết định. Họ quan niệm một bên là thần thánh 
(Yang) luôn phù hộ cho con người, ngược lại một bên là ma quỷ 
(Chà) thường gây tai họa. Vì thế người Cơ Ho phải cúng bái để 
cầu xin. 


Trong số các lễ nghi của người Cơ Ho, những lễ nghỉ liên 
quan đến công việc làm rẫy, làm ruộng... là những lễ nghi quan 
trọng nhất và được tổ chức trang trọng nhất. Hằng năm, khi 
mùa màng đã thu hoạch xong (tháng 12 dương lịch), người Cơ 
Ho tổ chức ăn tết. Mỗi năm, các gia đình trong làng luân phiên 


My 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


hiến cho làng một con trâu để tổ chức lễ đâm trâu trong dịp 
này. Lễ tổ chức ngoài trời, trước cửa nhà chủ hiến trâu, hay nhà 
chủ làng, hoặc ở một khoảnh đất rộng, bằng, cao ráo, với cây 
nêu được trang trí sặc sỡ. Mọi người nhảy múa theo tiếng cổng, 
chiêng. Thịt trâu được chia cho từng gia đình, máu trâu được bôi 
lên trán những người dự lễ như một sự cầu phúc. Lễ tết kéo dài 
7-10 ngày. Sau tết người ta mới được ăn lúa mới. 


Người Cơ Ho có vốn văn học nghệ thuật rất phong phú, thơ 
ca giàu chất trữ tình và đầy nhạc tính. Một số điệu múa được 
dùng trong các lễ hội. Nhạc cụ truyền thống của người Cơ Ho là 
bộ công chiêng 6 chiếc, kèn ống bầu, đàn ống tre... có âm sắc độc 
đáo. 


12. DÂN TỘC CỜ LAO 


Dân tộc Cờ Lao có khoảng 1.800 người, sống tập trung ở các 
huyện Đồng Văn và Hoàng Xu Phì thuộc tỉnh Hà Giang. Họ cư 
trú ở đây từ cách nay khoảng 200 năm. Người Cờ Lao còn có 
những tên khác như: Tứ Đư, Ho Ki, Voa Đề. Người Cờ Lao có các 
nhóm: Cờ Lao Xanh, Cờ Lao Trắng, Cờ Lao Đỏ. Ngôn ngữ Cờ Lao 
thuộc nhóm ngôn ngữ Ka Đai. 


Nguồn sống chính của người Cờ Lao ở Đồng Văn là làm nương 
rẫy, trồng ngô trên các hốc đá tai mèo. Người Cờ Lao ở Hoàng Su 
Phì, một số làm ruộng nước (ruộng bậc thang) và làm nương rẫy 
ở núi đất. Nghề thủ công phổ biến là đan lát, làm đồ gỗ. Một số 
làng có thợ rèn sửa chữa nông cụ. 


Người Cờ Lao chủ yếu ăn ngô, chế thành bột mèn mén, hoặc 
một số nơi ăn cơm, quen dùng bát đĩa, thìa bằng gỗ. 

Phụ nữ Cờ Lao ăn mặc như phụ nữ Nùng, áo dài quá gối. Áo 
trang trí những miếng vải thổ cẩm màu, đáp trên hò áo, ngực, 
tay áo. 

Người Cờ Lao sống thành từng làng khoảng 15-20 nóc nhà. 
Nhà có 3 gian 2 chái, mái lợp tranh. Người Cờ Lao Đỏ làm nhà 


98 


DÂN TỘC CỜ LAO 


trình tường. Khi di chuyển người Cờ Lao thường dùng ngựa thô. 
Họ quen dùng địu đan bằng giang, có hai quai đeo vai. 


Mỗi nhóm Cờ Lao thường có dòng họ khác nhau như các họ: 
Vần, Hồ, Sếnh, (Cờ Lao Trắng); Min, Cáo, Sú, Lý (Cờ Lao Đỏ); 
Bang (Cờ Lao Xanh). Gia đình theo chế độ phụ hệ. Nếu nhà 
không có con trai, thường lấy con rể ở rể. Con rể vẫn giữ họ của 
mình, nhưng có quyền thừa kế tài sản nhà vợ. Người ở rể có bàn 
thờ tổ tiên mình và bàn thờ bố mẹ vợ. 


Giữa các nhóm Cờ Lao, việc cưới xin có khác nhau: chú rể 
Cờ Lao Xanh trong lễ cưới mặc áo dài xanh, cuốn khăn đỏ qua 
người. Cô dâu về đến cổng nhà chồng phải búi tóc ngược lên đỉnh 
đầu và muốn qua cổng phải giẫm võ một chiếc bát và một cái môi 
gỗ để sẵn ở cổng. Cô dâu Cờ Lao Đỏ chỉ ngủ lại nhà chồng đêm 
đón dâu. 


Khi sinh con, người Cờ Lao có tục đốt nhau, tro được bỏ vào 
hốc đá trên rừng. Con trai được đặt tên sau 3 ngày đêm, con 
gái 2 ngày 3 đêm. Trong lễ đặt tên có cúng tổ tiên và thần “Ghi 
Trếch”, vị thần bảo vệ trẻ em. Theo tục, bà ngoại đặt tên và tặng 
quà cho cháu. 


Khi người Cờ Lao chết, thường có 2 nghi lễ: lễ chôn người chết 
và lễ làm chay. Lễ làm chay của người Cờ Lao Xanh được tiến 
hành ngay trong ngày chôn hoặc một vài năm sau. Người Cờ Lao 
Đỏ có tục xếp đá quanh mộ, cứ 10 tuổi xếp 1 vòng đá. Các vòng 
đá tuổi được phủ kín đất. Trên cùng xếp thêm một vòng đá nữa. 


Người Cờ Lao tin rằng mỗi người có 3 hôn. Lúa, bắp và gia 
súc cũng có hồn. Hồn lúa lại có hồn lúa cha, hồn lúa mẹ, hồn lúa 
vợ, hôn lúa chồng. Vì thế mỗi khi gặt xong, người Cờ Lao phải 
cúng lúa vào dịp ð tháng 5. Tổ tiên được thờ 3 đến 4 đời. 


Người Cờ Lao có tục ăn Tết Nguyên Đán, Tết mồng 3 tháng 
3, Tết mồng 5 tháng 5, Tết 1ð tháng 7 và Tết mồng 9 tháng 9 
âm lịch. 


99 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 
13. DÂN TỘC CƠ TU 


Dân tộc Cơ Tu có gần 50.000 người, cư trú ở các huyện Hiên, 
Giằng, miền Tây Quảng Nam và huyện A Lưới, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế. Người Cơ Tu còn có những tên gọi khác như: Ca Tu, 
Gao, Hạ, Phương, Ca Tang. Ngôn ngữ Cơ Tu thuộc nhóm ngôn 
ngữ Môn-Khơme. 


Địa bàn cư trú của người Cơ Tu là vùng Trường Sơn. Nguồn 
sống chính là làm nương rẫy. Phương thức canh tác là chọc lỗ tra 
hạt, tuốt lúa bằng tay. Rẫy đa canh, xen canh, sau vài mùa rẫy 
lại bỏ hóa, đi phát rẫy khác. Sau một thời gian mới quay lại rẫy 
bỏ hóa. Chăn nuôi chủ yếu là trâu, lợn, gà, chó để dùng vào việc 
tế lễ, cúng bái. Thực phẩm hằng ngày chủ yếu do hái lượm, săn 
bắn và đánh bắt cá. Nghề thủ công chủ yếu là dệt thổ cẩm, có 
làm đồ gốm. Nghề đan lát mây tre khá phát triển. 


Gùi đeo là phương tiện vận chuyển chính. Gùi có nhiều loại: 
đan dày, đan thưa, có nhiều cỡ thích hợp với người dùng. 


Người Cơ Tu ăn cơm tẻ là chính, ngày lễ hội ăn cơm nếp. Ăn 
bốc là tập quán cổ truyền. Họ thích ăn thức ăn nướng, ướp và ủ 
trong ống tre, thích uống rượu, hút thuốc lá bằng tẩu. 


Người Cơ Tu chuộng y phục bằng vải đen có hoa văn bằng chỉ 
và hoa văn bằng cườm trắng. Đàn ông quấn khố, ở trần, đàn bà 
mặc váy. Váy dài thì che từ ngực trở xuống. Váy ngắn thì mặc 
áo không tay. 


Người Cơ Tu ở nhà sàn, mái uốn khum ở hai đầu hồi tựa mai 
rùa. Đầu dốc nhà thường nhô lên một đoạn. Trước kia trong nhà 
có nhiều đôi vợ chồng cùng con cái sinh sống. Đó là gia đình của 
những anh em trai sống với nhau. Toàn bộ nhà trong làng dựng 
thành một vòng chung quanh khoảnh đất trống ở giữa. Mỗi làng 
có một ngôi nhà chung gọi là gươl, cao to và đẹp nhất, là nơi hội 
họp và sinh hoạt của dân làng. 


100 


DÂN TỘC DAO 


Làng là một đơn vị dân cư tự quản dựa vào tập tục, đứng đầu 
làng là ông “già làng” được kính trọng. Tài sản gia đình được 
phân định bằng chiêng, ché, trâu, đồ trang sức... 


Trong việc cưới xin, nhà trai phải nộp cho nhà gái một số của 
cải và lo việc tổ chức đám cưới. Nghi thức phải trải qua các bước: 
lễ hỏi, lễ đính hôn, lễ cưới. Phong tục cho phép con trai cô lấy con 
gái cậu, vợ góa lấy anh hoặc em chồng quá cố. 


Khi người phụ nữ sinh nở sẽ ở trong chòi dựng sau nhà, hoặc 
ngay bếp lửa trong nhà. Sau khi sinh, lấy nhau của trẻ bỏ vào vỏ 
bầu, hoặc gói bằng vải hay lá chuối đem chôn phía sau nhà. Qua 
vài ba tháng mới đặt tên cho bé. 


Người chết quàn trong quan tài bằng thân cây khoét rỗng. 
Nhà khá giả thì quàn tử thi dài ngày hơn. Đám ma có mổ trâu. 
Nhà mồ làm bằng gỗ đẹp, có nhiều trang trí đẽo tạc và vẽ. 


Sau một vài năm mai táng, người Cơ Tu tập trung hài cốt 
thân nhân đã mất về một nơi. Các tang gia trong làng cùng làm 
một ngày. 


Người Cơ Tu có nhiều lễ cúng, gắn với sản xuất, sức khỏe. Lễ 
cúng nhỏ giết gà, lớn hơn mổ lợn, lớn hơn nữa giết trâu. Lễ tết 
lớn hơn cả là lễ đâm trâu, lễ “dồn mổ” (quy tập mồ về một nơ). 
Ăn tết theo làng vào khoảng tháng Giêng, tháng Hai dương lịch, 
sau vụ thu hoạch lúa. 

Người Cơ Tu có nhiều truyện cổ tích. Trong các lễ hội thường 
múa tập thể: nữ múa Dạ Dạ, nam múa Tỉng Tung. Nhạc cụ: bộ 
chiêng 3 chiếc, công 1 chiếc, trống, sáo, đàn nhị. Phụ nữ có tài 
dệt vải, nam có tài điêu khắc trang trí nhà mồ, nhà công cộng và 
trang trí trên cột buộc trâu tế trong lễ đâm trâu. 


14. DẪN TỘC DAO 


Dân tộc Dao còn có những tên gọi khác như: Kim Miền, Kim 
Mùn, Mán. Trong đó lại chia thành nhiều nhóm như: Dao Đỏ 
(Dao Cóc Ngang, Dao Sừng, Dao Dụ Lạy, Dao Đại Bản); Dao 


101 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Quần Chẹt (Dao Sơn Đầu, Dao Tam Đảo, Dao Nga Hoàng, Dụ 
Cùn); Dao Lô Gang (Dao Thanh Phán, Dao Cóc Mùn); Dao Tiền 
(Dao Đeo Tiền, Dao Tiền Bản); Dao Quần Trắng (Dao Họ); Dao 
Thanh Y, Dao Làn Tên (Dao Tuyển, Dao Áo Dài). 


Dân số người Dao khoảng hơn 620.000 người. Ngôn ngữ Dao 
thuộc nhóm ngôn ngữ HMông-Dao. Người Dao thờ tổ tiên Bàn 
Hồ. 

Người Dao có nguồn gốc từ Trung Quốc, chuyển cư sang Việt 
Nam trong khoảng từ thế kỷ XII, XIII cho đến tận đầu thế kỷ 
XX. Họ sống xen kẽ với nhiều dân tộc dọc biên giới Việt Trung, 
Việt Lào, một số tỉnh trung du và vùng ven biển Đông Bắc. 


Người Dao làm nương, canh tác trên những hốc đá, nhưng 
phổ biến nhất là làm ruộng nước. Tùy từng nhóm và tùy nơi 
cư trú, như người Dao Quần Trắng, Dao Áo Dài, Dao Thanh Y 
chuyên làm ruộng nước, còn người Dao Đỏ canh tác trên những 
hốc đá, chủ yếu trồng ngô. Ngoài ra họ còn trồng bông dệt vải, 
ưa dùng vải nhuộm chàm. 


Người Dao chăn nuôi trâu, bò, gà lợn ở vùng lưng chừng núi. 
Người Dao ở vùng cao còn nuôi ngựa, dê. Các bản làng người 
Dao đều có lò rèn sửa chữa nông cụ. Nhiều nơi còn làm cả súng 
hỏa mai, súng kíp, đúc đạn. Nghề chạm bạc làm đồ trang sức 
như vòng cổ, vòng chân, vòng tay, khuyên tai, nhẫn, hộp đựng 
trầu. Nhóm Dao Đỏ, Dao Tiền có nghề làm giấy bản để chép sách 
cúng, truyện, bài hát... Nhiều nơi còn có nghề ép dầu thắp sáng, 
dầu ăn. 

Người Dao ăn cơm là chính, một số nơi ăn ngô. Họ có cối xay 
lúa. Cối giã gạo có nhiều loại: cối gỗ hình trụ, cối đạp chân, cối 
giã bằng sức nước. Người Dao thích ăn thịt luộc, thịt sấy khô, 
ướp chua. Khi ăn xong, kiêng để đũa ngang miệng bát vì đó là 
dấu hiệu trong nhà có người chết. Họ thường uống rượu cất, hút 
thuốc lá và thuốc lào bằng điếu cày hoặc tẩu. 


Trước đây đàn ông người Dao để tóc dài, búi sau gáy, hoặc để 
chỏm tóc đài trên đỉnh đầu, chung quanh cạo nhẫn. Các nhóm 


102 


DÂN TỘC DAO 


Dao có cách đội khăn khác nhau. Phụ nữ mặc áo dài, yếm, váy 
hoặc quần. Y phục thường đều thêu sặc sỡ. Cách in hoa văn của 
người Dao lên vải khá độc đáo. Dùng bút vẽ hoặc sáp ong, nhúng 
khuôn In vào sáp ong nóng chảy rồi In lên vải. Khi mang vải 
nhuộm chàm sẽ hiện lên màu hoa văn xanh lơ, do chỗ lớp sáp 
ong phủ lên không bị thấm chàm. 


Tùy từng nơi ở mà nhà người Dao rất khác nhau: có nơi nhà 
trệt, có nơi nhà sàn, hay nhà nửa sàn, nửa đất. 


Người Dao vùng cao hay dùng địu có hai quai đeo vai, người 
Dao vùng thấp gánh, hoặc dùng túi vải, túi lưới đeo vai. 


Người Dao có nhiều họ, phổ biến là họ Bàn, Đặng, Triệu. Các 
dòng họ, chi họ có gia phả riêng, có hệ thống tên đệm để phân 
biệt các thế hệ khác nhau. 


Về hôn nhân, trai gái muốn lấy nhau phải so tuổi, xem chân 
gà, có tục chăng dây, hát đối đáp giữa nhà trai và nhà gái trước 
khi vào nhà, hát trong đám cưới. Lúc đón dâu, cô dâu được cõng 
ra khỏi nhà và phải bước qua cái kéo do thầy cúng đã làm phép 
mới được vào nhà tra1. 


Khi sinh nở, phụ nữ có tục đẻ ngồi, ở ngay buồng ngủ. Trẻ sơ 
sinh được tắm nước nóng. Nhà có người ở cữ, người ta treo cành 
lá xanh hay cài hoa chuối trước cửa để làm dấu không cho người 
lạ vào vì sợ vía độc. 


Thầy cúng có vị trí quan trọng trong ma chay. Nhà có người 
chết, con cái mời thầy về chủ trì lễ, tìm đất đào huyệt. Người ta 
kiêng khâm liệm trùng vào giờ sinh của những người trong gia 
đình. Mộ được đắp đất, xếp đá ở chân mộ. Lễ làm chay cho người 
chết diễn ra nhiều năm sau. Lễ tổ chức ba ngày. Ngày đầu gọi 
là lễ phá ngục, giải thoát hồn cho người chết. Ngày thứ hai là lễ 
tắm hương hoa, trước khi đưa hồn về bàn thờ tổ tiên trong nhà. 
Ngày thứ ba là lễ cấp sắc: đưa hồn về quê. 


Ngoài những nghi lễ nông nghiệp, người Dao còn chịu ảnh 
hưởng của Khổng giáo, Phật giáo và nhất là Đạo giáo. Người Dao 


103 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


nhận Bàn Hồ (Bàn Vương) là thủy tổ, nên được cúng chung với 
tổ tiên. Theo truyền thống, tất cả đàn ông đến tuổi trưởng thành 
đều phải qua lễ cấp sắc, vừa mang tính chất của Đạo giáo, vừa 
mang dấu vết của lễ thành đỉnh xưa. 


Người Dao có vốn văn nghệ rất phong phú, nhiều truyện cổ, 
bài hát, thơ ca, điệu múa. Đặc sắc nhất là những truyện Quả 
bầu với nạn hồng thủy, Sự tích Bàn Vương... 


15. DẪN TỘC Ê ĐỀ 


Dân tộc Ê Đê có khoảng 270.000 người, sống tập trung chủ 
yếu ở tỉnh Đắk Lắk, phía Nam tỉnh Gia Rai và miền Tây của hai 
tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên. Người Ê Đê có mặt rất lâu đời ở miền 
Trung Tây Nguyên. Cộng đồng người Ê Đê vẫn còn là một xã hội 
đang tôn tại những truyền thống đậm nét chế độ mẫu hệ. 


Người Ê Đê còn có những tên gọi khác như: Ra Đê, Đê, Eâgar. 
Họ gồm các nhóm: Adam, Krung, Mdhur, Ktul, De, Hruê, Bih, 
Blô, Kah, Kdrao, Dong Kay, DongMak, Ening, Arul, Hwing, 
Ktle và Êpan... Ngôn ngữ Ê Đê thuộc nhóm ngôn ngữ Malayô- 
Polinêxia. 


Nguồn sống chính của người Ê Đê là trồng lúa rẫy theo chế 
luân khoảnh. Rẫy sau một thời gian canh tác được bỏ hoang hóa 
cho rừng tái sinh, rồi mới quay lại phát đốt. Chu kỳ canh tác 
khoảng 5-8 năm. Mỗi năm chỉ trồng một vụ. Ruộng nước, không 
dùng cày mà cho trâu quần, chủ yếu ở vùng quanh hồ Lak của 
người Bih. 

Chăn nuôi chủ yếu là lợn, trâu và gia cầm, để dùng phục vụ 
trong cúng lễ. Họ có nghề đan lát mây tre làm đồ gia dụng. Người 
Ê Đê trồng bông, dệt vải thủ công. Nghề gốm và rèn không phát 
triển lắm. 


Người Ê Đê ăn cơm tẻ bằng cách nấu trong nổi đất hay nồi 
đồng lớn. Họ thích uống rượu cần ủ trong các ché sành, có tục 
ăn trầu. 


104 


DÂN TỘC Ê ĐÊ 


Phụ nữ mặc váy tấm dài đến gót, mùa hè ở trần hoặc mặc áo 
ngắn có chui đầu. Nam giới đóng khố, mặc áo cánh ngắn chui đầu, 
trước ngực áo đáp tấm vải đỏ. Mùa lạnh, nam nữ choàng thêm 
một tấm chăn. Phụ nữ thích đeo chuỗi hạt, vòng đồng, vòng kền ở 
cổ, ở tay. Nam nữ có tục cà răng, căng tai, nhuộm đen răng. 


Gùi là phương tiện vận chuyển chính của người Ê Đôê. 


Gia đình Ê Đê theo chế độ mẫu hệ. Chàng rể về ở nhà vợ, con 
cái mang họ mẹ, con gái út là người thừa kế. 


Buôn là đơn vị cư trú cơ bản. Người trong buôn thuộc nhiều 
chi họ của hai hệ dòng, nhưng vẫn có một chi họ là hạt nhân. 
Người đứng đầu một buôn gọi là chủ bến nước (Pôpinea) thay 
mặt vợ điều hành mọi hoạt động của cộng đồng. 

Người Ê Đê ở trong những ngôi nhà sàn dài, kiến trúc mô 
phỏng hình thuyền: hai vách dọc dựng đứng thượng thách hạ 
thu (trên rộng, dưới hẹp), hai đầu mái nhô ra. Nhà chỉ có hai 
hàng cột ngang, kết cấu theo vì cột, không theo vì kèo. Không 
gian nội thất chia thành 2 phần theo chiều dọc. Phần đầu gọi là 
gah, vừa là phòng khách vừa là nơi sinh hoạt cộng đồng của đại 
gia đình mẫu hệ. Phần cuối gọi là ôk, dành cho các đôi vợ chồng 
ở trong từng buồng có vách phên ngăn. 


Về hôn nhân, người phụ nữ chủ động, nhờ mai mối hỏi chồng 
và cưới chồng về ở rể. Khi một trong hai người chết thì gia đình, 
dòng họ của người chết phải có người thay thế, theo tục “nối nòi”. 
Người chết già và chết bệnh thì tang lễ được tổ chức tại nhà rồi 
đưa ra nghĩa địa thổ táng, rồi xây nhà mô. Khi dựng nhà mồ và 
lễ bỏ mả được tổ chức linh đình. Sau đó kết thúc việc săn sóc 
vong linh và phần mộ. 

Khi một gia đình làm nhà mới, cả làng đều quan tâm. Họ 
không chỉ giúp nguyên vật liệu như tre, nứa, gỗ, tranh lợp... mà 
còn giúp cả công. Sau khi dựng xong hàng cây chân vách thì tiến 


hành lễ khánh thành. Tuy vậy việc dọn lên nhà mới có thể thực 


105 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


hiện trước một thời gian dài, khi chưa làm lễ khánh thành. Nữ 
giới là đoàn người đầu tiên được bước lên nhà mới. Họ mang theo 
nước và lửa để sưởi ấm và tưới mát cho nơi ở mới. 

Lễ tết của người Ê Đê vào tháng chạp âm lịch, sau khi mùa 
màng đã thu hoạch xong, không vào một ngày nhất định. Sau 
tết ăn mừng cơm mới, rồi mới đến tết (mnăm thun) ăn mừng 
vụ mùa bội thu. Đối với người Ê Đê, vị thần lớn nhất là Đấng 
sáng tạo Aê Điê và Aê Ðu rồi đến Thần Đất (Yang Lăn), Thần 
Lúa (Yang Mđiê) và các thần linh khác. Nghi lễ theo đuổi cả đời 
người là lễ cầu phúc, lễ mừng sức khỏe. 


Người Ê Đê có nhiều trường ca, sử thi. Dân ca có hát đối đáp, 
hát đố, hát kể gia phả... Nhạc cụ của người Ê Đê nổi tiếng là 
bộ công chiêng gồm 6 chiêng bằng, 3 chiêng núm, một chiêng 
giữ nhịp, một trống cái mặt da. Không có lễ hội nào, không một 
sinh hoạt văn hóa nào của cộng đồng lại có thể thiếu tiếng cổng 
chiêng. Ngoài ra còn có nhạc cụ bằng tre nứa, vỏ bầu khô. 


16. DẪN TỘC GIÁY 


Dân tộc Giáy có khoảng 40.000 người, sống chủ yếu ở các tỉnh 
Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu và Cao Bằng. Họ từ Trung Quốc 
sang Việt Nam cách nay khoảng 200 năm. Người Giáy còn có 
những tên gọi khác như: Nhắng, Dằng, Pâu Thìn, Pù Nà, Cùi 
Chu, Xạ... Ngôn ngữ Giáy thuộc nhóm ngôn ngữ Thái-Ka Đai. 


Nguồn sống chính là trồng lúa nước trên những thửa ruộng 
bậc thang. Ngoài ra còn có làm nương rẫy, trồng ngô, lúa, khoal, 
sắn. Chăn nuôi theo lối thả rông. Nghề thủ công không phát 
triển. 


Người Giáy ăn cơm tẻ. Gạo được nấu chín dở, rồi cho vào chõ 
đồ lên như xôi. Nước nấu gạo dùng làm nước uống. Phụ nữ xưa 
mặc váy xòe, nay mặc quần màu chàm đen, có đải vải đỏ đáp ở 
thân cạp. Áo cánh 5ð thân xẻ tà, dài quá mông, cài khuy bên nách 


106 


DÂN TỘC GIÁY 


phải. Hò áo và cổ tay áo viền những dải vải màu. Tóc vấn quanh 
đầu với những sợi chỉ hồng thả theo đuôi tóc, vai khoác túi thêu 
chỉ màu. Nam giới mặc quần, áo cánh xẻ tà, mở khuy ngực. 


Người Giáy ở nhà sàn. Nhà thường có 3 gian, bàn thờ đặt ở 
gian giữa. Vận chuyển chủ yếu dùng ngựa thổ, trâu kéo... 


Trước cách mạng tháng Tám, xã hội Giáy có sự phân hóa gia1 
cấp rõ rệt. Tầng lớp trên là những chức dịch được hưởng ruộng 
công, phát canh thu tô, có lính phục dịch. Nông dân phải đóng 
thuế, lao dịch. 

Cưới xin gồm nhiều nghi lễ: dạm hỏi, thả mối, ăn hỏi, cưới 
và lại mặt. Trong lễ cưới, ngoài việc ăn uống nhà trai còn phải 
mang cho nhà gái một số thực phẩm và tiền để làm quà tặng họ 
hàng gần. 


Phụ nữ đến ngày sinh phải cúng mụ. Trẻ đầy tháng cúng báo 
tổ tiên, đặt tên và lấy lá số cho trẻ. Lá số này về sau được dùng 
để so tuổi khi lấy vợ hoặc gả chồng, chọn giờ nhập quan hạ huyệt 
khi chết. 


Những nhà giàu có, đám tang người chết có thể kéo dài 5-7 
ngày, còn có thêm một vài nghi lễ như thả đèn trôi sông, rước 
hồn đi dạo. Con cái để tang bố mẹ một năm. Lễ đoạn tang được 
tổ chức vào dịp cuối năm. 


Bàn thờ cúng đặt ở gian giữa, thường có ba bát hương theo thứ 
tự từ trái sang phải: thờ Táo quân, Trời Đất và tổ tiên. Trường 
hợp chủ nhà là con nuôi hay con rể thừa tự, muốn thờ bố mẹ đẻ, 
đặt thêm một bát hương bên trái. Ở một số gia đình, ngoài bàn 
thờ lớn còn đặt một bàn thờ nhỏ để thờ bố mẹ vợ. Phía dưới bàn 
thờ lớn, ngay trên mặt đất đặt một bát hương cúng Thổ địa. 

Người Giáy ăn Tết Nguyên Đán, Thanh Minh và Đoan Ngọ 
như các dân tộc vùng Đông Bắc. 

Trong kho tàng văn nghệ người Giáy có truyện cổ, thơ ca, tục 
ngữ, đồng dao, phong dao, câu đối... 

107 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


17.DÂN TỘC GIA RAI 


Dân tộc Gia Ral có hơn 317.000 người, là một trong những 
cư dân sống lâu năm ở vùng núi Tây Nguyên, tập trung chủ 
yếu ở tỉnh Gia Lai, một phần ở tỉnh Kon Tum và phía Bắc Đắk 
Lắk. Người Gia Rai còn có tên gọi khác Giơ Ray, Chơ Ray. Người 
Gia Rai gồm nhiều nhóm địa phương như: Chor, Hdrung (gồm 
cả Hban, Chor), Araf, Mthur, Tơbuâu. Ngôn ngữ Gia Rai thuộc 
nhóm ngôn ngữ Malayô-Polinêxia (Nam Đảo). 


Trong xã hội xưa, Gia Rai đã có Pơtaola (Vua Nước) và 
Pơtaopul (Vua Lửa). Vào thế kỷ XV-XVI, sử sách phong kiến Việt 
Nam ghi nhận danh hiệu Thủy Xá (Vua Nước) và Hỏa Xá (Vua 
Lửa). Chỉ có người đàn ông có họ Siu mới được làm Vua Lửa, Vua 
Nước và con gái họ Rơ Chom được phép làm vợ vua. 


Nguồn sống chính của người Gia Rai là trồng trọt, nương rẫy, 
theo phương thức chọc lỗ tra hạt. Ruộng nước dùng cuốc xới, sục 
bùn, nay đã biết dùng cày, bừa do trâu, bò kéo. Chăn nuôi khá 
phổ biến, chủ yếu là trâu, bò, ngựa, voi, lợn, gà... Trong đó, trâu 
có thể dùng trao đổi những vật quý như chiêng, ché và dùng làm 
vật hiến sinh trong các lễ nghi. Nghề thủ công có đan lát, mộc, 
rèn, dệt thổ cẩm hoa văn đẹp. 


Người Gia Rai ăn gạo tẻ, thích uống rượu cần. Bữa tiệc lấy 
ché rượu cần làm trung tâm, quanh đó là các món ăn đựng trong 
bát, đĩa hoặc lá chuối để vừa ăn vừa uống. Họ cũng thích hút 
thuốc lá. 


Về y phục, đàn ông đóng khố vải trắng kẻ sọc nhiều màu. 
Ngày lễ đóng khố vải chàm dài 4m và rộng 0,3m, có viền hoa văn 
và buông tua chỉ nhiều màu ở hai đầu. Áo đen cộc tay, hở nách, 
đường viền hoa văn chỉ màu chạy dọc hai sườn. 

Phụ nữ mặc váy chàm có viền hoa văn chạy quanh gấu, phần 
cạp có tua chỉ trắng hoặc màu. Váy tấm, khi mặc quấn vào thân. 
Mặc áo cánh ngắn bó sát thân màu chàm đen, chui đầu, dài tay. 
Trên cánh tay áo có thêu hoa văn. 


108 


DÂN TỘC GIA RAI 


Người Gia Rai ở nhà sàn, một vợ một chồng theo chế độ mẫu 
hệ. Nhà chia hai phần: bên mang, bên óc. Bên óc dành cho đàn 
bà và cửa luôn quay về hướng Bắc. 


Phương tiện vận chuyển chính là chiếc gùi đeo vai. Ngoài ra 
còn dùng ngựa, voi thầ. 


Làng (Plơi hoặc Bôn) là đơn vị cư trú, vừa là tổ chức xã hội. 
Có một hội đồng gồm các ông già chủ trì chung. Hội đồng chọn 
người đứng đầu làng, mọi người đều nghe theo. 


Dòng họ theo mẫu hệ. Khối cộng đồng máu mủ tập hợp thành 
từng họ. Mỗi họ phân chia thành nhiều ngành hoặc phân đôi 
thành họ khác. Mỗi họ, mỗi ngành kiêng một tô tem riêng. Luật 
nghiêm cấm người cùng ngành họ và dòng mẹ lấy nhau. Nam nữ 
18 tuổi tự do tìm hiểu, yêu đương. Nữ chủ động lựa chọn chồng. 
Tục lệ cho phép khi chồng chết vợ lấy em chồng, và khi vợ chết, 
chồng có thể lấy chị vợ. Khi sinh nở, sản phụ phải kiêng khem: 
không ăn cơm nấu, chỉ ăn cơm lam, không ăn thịt, chỉ ăn rau. 


Người Gia Rai theo tục tất cả người cùng họ mẹ chết chôn 
chung một huyệt. Người đàn ông chết chôn ở huyệt phía mẹ 
mình. Trong huyệt chung, các quan tài xếp sát bên nhau, theo 
chiều ngang, rồi chồng lên theo chiều dọc. Khi quan tài cao bằng 
miệng huyệt, lấp ván kê bốn bề để chôn tiếp vài ba lớp nữa, mới 
làm lễ “bỏ mả”. 

Người Gia Rai cho rằng: Thần linh có nhiều loại, trong đó có 
3 loại được nhắc đến trong lễ cúng hằng năm: 


_ Thần Nhà (Yang Sang): khi nhà mới dựng xong, phải làm lễ 
đâm trâu và trồng cây gạo. 

_ Thần Làng (Yang ala bôn) và Thần Nước (Yang 1a), được 
cúng ở bến nước và chân núi. 

_ Thần Vua (Yang Ptao): do Vua Lửa, Vua Nước, Vua Gió cần 


làm lễ cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. 


109 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Xưa nam nữ đến tuổi thành niên có tục cưa răng hàm trên. 
Nữ 1 - 2 tuổi xâu lỗ tai và căng lỗ tai ra đến khi trưởng thành, 
đeo hoa tai bằng ngà voi có đường kính 6em. 


Lễ nghi lớn nhất của người Gia Rai là lễ bỏ mả, tạc tượng nhà 
mô, lễ lên nhà mới, có ăn uống hát múa, biểu diễn cổng chiêng. 


Tục làm nhà mới khá phức tạp. Trước tiên là bói tìm đất. Bà 
chủ lấy 7 hạt gạo đặt trên nền đất, lấy bát úp lên. Sau ba ngày 
ba đêm lật bát lên, nếu 7 hạt gạo còn nguyên là thuận. Ngược lại 
mất hạt gạo nào thì phải đi tìm chỗ khác. Sau khi tìm được đất, 
tổ chức ăn uống hò reo, biểu diễn công chiêng 3 ngày. Dựng nhà 
xong, mở hội nhà mới 3 hôm nữa. 

Người Gia Rai có nhiều trường ca như Đam San, Xinh Nhã, 


Dăm Di..., nhiều điệu vũ dân gian. Nhạc cụ có đàn Tơ rưng, 
Krông Put, Tưng Nưng... và cổng chiêng. 


18. DẪN TỘC GIÉ TRIÊNG 


Dân tộc Gié Triêng có khoảng 30.000 người, phần lớn sinh 
sống ở Kon Tum và miền Tây Quảng Nam. Họ còn có những tên 
gọi khác như Cà Tang, Giang Rẫy và mỗi nhóm còn có tên riêng 
như: Gié, Triêng, Ve, Bnoong. Trong đó nhóm Gié (G1) đông hơn 
cả. 

Ngôn ngữ GIé Triêng thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khơme. 


Nguồn sống chính là làm rẫy, săn bắt, đánh cá, hái lượm. 
Chăn nuôi chủ yếu là trâu, bò, lợn, gà... dùng vào lễ hiến sinh. 

Người Gié thích ăn các món nướng, theo tập quán ăn bốc, 
thích uống rượu cần, hút thuốc lá bằng tẩu. 

Trang phục Gié Triêng đơn giản: đàn ông đóng khố, phụ nữ 
mặc váy quấn, hoặc váy ống, che ngực bằng yếm hoặc bằng ống 
váy kéo lên. Khi trời lạnh khoác thêm tấm vải choàng. Phụ nữ 
nhóm Bnoong có quấn xà cạp ở ống chân. 


110 


DÂN TỘC GIÉ TRIÊNG 


Người Gié Triêng ở nhà sàn dài gồm “nhiều bếp”. Nhiều nơi 
làm mái uốn khum hình mai rùa. Thường thì các nhà trong làng 
xếp thành hình tròn quanh nhà rông. Nhà sàn Gié Triêng chia 
làm 2 phần, giữa là hành lang chạy dọc: một nửa dành cho nam 
giới, một nửa của nữ giới. Đặc biệt ở vùng người Gié và Bnoong 
có khi cả làng ở trong một vài ngôi nhà. 

Người Gié Triêng dùng gùi vận chuyển. Gùi có nhiều loại: 
đan thưa, đan dày, to nhỏ khác nhau. 

Người Gié Triêng (trừ nhóm Bnoong), đàn ông mang họ khác 
với đàn bà. Mỗi họ có truyền thuyết về cội nguồn kiêng cữ riêng. 
Xưa, con trai theo họ cha, con gái theo họ mẹ. Theo tục cũ, con 
trai khoảng 10 tuổi bắt đầu ngủ đêm tại nhà rông. Khoảng 13- 
1ð tuổi thì cà răng, sau vài ba năm lấy vợ. Con gái chủ động 
trong việc hôn nhân. Trước khi nên vợ nên chồng, con trai phải 
biết đan lát, biết tấu công chiêng, con gái phải thạo đan chiếu, 
dệt vải. Cô gái phải chuẩn bị đủ 100 bó củi đẹp để nộp cho nhà 
trai trong lễ cưới. Vợ chồng mới cưới ở chung nhà với bố mẹ vợ 
khoảng 3-4 năm rồi chuyển sang ở nhà bố mẹ chồng 3-4 năm, cứ 
luân chuyển như thế đến khi bố mẹ một bên qua đời, mới định 
cư một nơi. 


Khi người vợ sinh nở, chồng làm nhà ngoài rừng cho vợ sinh. 
Sản phụ tự lo trong khi sinh nở. Sau 10 ngày mới được mang 
con về nhà. Sau khi tiến hành lễ cúng cho trẻ gia nhập vào cộng 
đồng những người thân trong nhà, đứa trẻ mới trở thành thành 
viên gia đình. 

Về ma chay, phong tục các nhóm không giống nhau. Nét 
chung là dùng quan tài bằng thân gỗ khoét rỗng. Người chết 
được địa táng, dựng nhà mồ đơn giản, có rào chung quanh. Đồ 
vật chia cho người chết đưa ra mộ, nếu là chiêng, ché phải đập 
võ, đâm thủng... 


Người Gié Triêng có nhiều thần linh, nhưng chủ yếu là thờ 
cúng các vị Thần Nước, Thần Rừng, Thần Lửa, Thần Trời, Thần 


111 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Mặt Trời, Thần Đất, Thần Làng, Thần Lúa, Thần Đá, Thần 
Cây... Mỗi làng có một vật “thiêng” như bùa hộ mệnh, được cất 
giấu trong rừng và giữ bí mật với người ngoài. Mỗi dòng họ, gia 
đình cũng có vật “thiêng” để cầu mùa bội thu. 

Mỗi khi cúng bái đều có vật hiến tế. Vật hiến tế lớn nhất là 
con trâu. Máu con vật hiến tế được xem là quan trọng nhất. 

Gia tài văn nghệ lớn nhất của người Gié Triêng là bộ cổng 
chiêng. Tùy nơi, dùng 3 công với 7 hay 9 chiêng, hoặc 6 chiêng, 
hoặc 4 chiêng... Còn có các loại nhạc cụ làm từ tre nứa đơn giản 
như đàn, sáo, khèn... Người Gié Triêng có nhiều làn điệu dân ca, 
nhiều chuyện cổ. 


19. DẪN TỘC HÀ NHÌ 


Dân tộc Hà Nhì có khoảng 18.000 người. Họ còn có những tên 
khác như: U Ní, Xá U Ní. Một số nhóm địa phương còn có tên 
riêng như: Hà Nhì Cô Chô, Hà Nhì La Ní, Hà Nhì Đen. Người 
Hà Nhì cư trú chủ yếu ở hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Ngôn 
ngữ Hà Nhì thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng-Miến. Người Hà Nhì có 
nguồn gốc từ Nam Trung Quốc vào Việt Nam. 


Nguồn sống chính là trồng lúa nước trên ruộng bậc thang. 
Một số nơi làm nương rẫy, trồng ngô, lúa, rau, đậu, bầu, bí... Họ 
giỏi khai khẩn, tạo thành ruộng bậc thang trên những sườn núi 
dốc, với những mương dẫn nước hợp lý. 


Người Hà Nhì chăn nuôi gia súc, gia cầm theo lối chăn thả. 
Trâu nuôi thả rông trong rừng có đến hàng trăm con. Họ có nghề 
trồng bông dệt vải. Phụ nữ dệt vải trên khung cửi nhỏ, khổ 20 
em. Trồng chàm và nhuộm chàm là một công việc đặc sắc của 
người Hà Nhì. 

Người Hà Nhì quen ăn cơm nếp và cả cơm tẻ. Vào dịp lễ tết họ 
thường làm nhiều loại bánh. Thích ăn thịt nướng, xào. Đặc biệt 
thích ăn cháo nấu với thịt gà hoặc thịt lợn. 


112 


DÂN TỘC HÀ NHÌ 


Y phục của phụ nữ Hà Nhì có khác nhau giữa các vùng. Ở Lai 
Châu có vải hoa văn màu sặc sỡ, còn ở Lào Cai tuyển một màu 
chàm xanh. 


Đa số người Hà Nhì ở nhà trệt, tường trình chắc chắn, dày 
tới 30, 40 cm, thích hợp với khí hậu lạnh miền núi cao. Tùy từng 
nơi, nhà có hàng hiên phía trước tránh gió rét. Họ quen nấu cơm 
bằng chảo ở bếp lò xây. 


Phương tiện vận chuyển chủ yếu dùng gùi đeo qua trán. Một 
số nơi dùng ngựa làm phương tiện đi lại. 


Tính cộng đồng làng xã khá cao, không chỉ thể hiện trong 
sản xuất mà cả trong lĩnh vực văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng. Xã 
hội theo chế độ phụ quyền, nhưng người phụ nữ vẫn được tôn 
trọng. Người Hà Nhì có nhiều họ, mỗi họ chia thành nhiều chỉ. 
Họ không có tục thờ cúng chung toàn dòng họ mà theo từng gia 
đình. Việc thờ cúng do con trai cả, dòng trưởng đảm nhiệm. Nếu 
dòng trưởng không có người thừa kế, việc thờ cúng chuyển cho 
con trai út. Các thành viên trong gia đình dù đã ra ở riêng, nếu 
chết phải đưa xác về quàn trước bàn thờ bố mẹ thì người chết 
mới được thờ chung với tổ tiên. 


Việc cưới xin theo từng vùng có khác nhau, nhưng có một 
điểm chung là trai gái tự tìm hiểu nhau trong hôn nhân. Ỏ vùng 
Bát Xát (Lào CaI), việc cưới hỏi phải qua nhiều bước: sau 3 lần 
dạm hỏi, lễ cưới thứ nhất tổ chức để đưa dâu về nhà chồng. Lần 
thứ hai ăn uống linh đình ở nhà gái. Lễ này diễn ra khi đôi vợ 
chồng làm ăn khá giả, đã có con cái, cháu chắt. Ỏ Tây Bắc, sau 
lễ hỏi, con rể đến ở rể. Nếu trả đủ tiền cưới thì không phải ở rể, 
lễ cưới được tổ chức ngay. Từ đó con dâu mang họ của chồng. 

Phụ nữ Hà Nhì có tục đẻ đứng. Họ có tục đập võ ống bương 
đựng nước cho nước bắn tung tóe ra và tin rằng như thế sẽ giúp 
việc sinh nở được dễ dàng. Hoặc thả từ trên nóc nhà xuống một 
ống bương nước trong có một cái đục, cái đục bắn ra giống như 
đứa trẻ được đẻ ra. 


113 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Nhà có trẻ mới sinh được báo hiệu bằng chiếc nón úp trên cọc 
trước cửa. Sinh con gái úp cọc bên phải, sinh con trai úp cọc bên 
trái. 

Người chết được quàn trong quan tài độc mộc, có nắp đậy kín. 
Nơi đào huyệt được chọn bằng cách ném trứng, quả trứng võ ở 
đâu đào ở đấy. Kiêng chôn vào mùa mưa, vào thời điểm đó, quan 
tài được treo xuống huyệt, nhưng không lấp đất, trên có nhà 
táng hoặc giàn che. Hết mùa mưa mới hạ huyệt. 


Người Hà Nhì chủ yếu thờ cúng tổ tiên, cúng bản và các nghi 
lễ nông nghiệp. Tết năm mới vào đầu tháng 10 âm lịch, ngoài ra 
còn có tết cơm mới, tết mồng 5 tháng ð, rằm tháng 7. 


Người Hà Nhì có nền văn học dân gian với nhiều thể loại: 
truyện thần kỳ, cổ tích, trường ca, ca dao, tục ngữ... các loại nhạc 
cụ có trống, chiêng, đàn tính, đàn môi, sáo... 


20. DÂN TỘC HMÔNG 


Dân tộc H mông có trên 779.000 người, cư trú tập trung ở 
miền núi cao thuộc các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, 
Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Nghệ An. Người Hmông 
còn có những tên gọi khác như: Mẹo, Mèo, Miếu Ha, Mán Trắng. 
Các nhóm địa phương còn có tên riêng như: Hmông Trắng, 
Hmông Hoa, Hmông Đỏ, Hmông Đen, H mông Xanh, Na Miẻo. 
Ngôn ngữ H mông thuộc nhóm ngôn ngữ H mông-Dao. 


Nguồn sống chính của người Hmông là nương rẫy, trồng ngô, 
theo phương thức du canh. Một vài nơi cũng làm lúa nước trên 
những thửa ruộng bậc thang. Cây lương thực chính là ngô và lúa 
nương, lúa mạch. Ngoài ra còn trồng cây ý dĩ, lạc, vừng, đậu, và 
trồng cây lanh lấy sợi dệt vải. Chiếc cày của người Hmông rất 
bền và rất có hiệu quả. Chăn nuôi chủ yếu là trâu, bò, lợn, gà, 
ngựa. Ngựa thồ là phương tiện vận chuyển rất hiệu quả cùng với 
chiếc gùi đan có hai quai. Các nghề thủ công như đan lát, rèn, 
làm yên ngựa, đồ gỗ, làm giấy bản, đồ trang sức bằng bạc. 


114 


DÂN TỘC H MÔNG 


Bữa ăn của người Hmông thường có mèn mén (bột ngô đồ) 
hay cơm. Phụ nữ khéo làm các loại bánh từ bột ngô, gạo vào 
những ngày lễ tết. Người Hmông quen uống rượu ngô, rượu gạo, 
hút điếu cày. Trước kia, nhiều người hút thuốc phiện, 


Trang phục của người H mông đa dạng, khác nhau giữa các 
nhóm. Phụ nữ Hmông Trắng trồng lanh dệt vải lanh, váy màu 
trắng, áo xẻ ngực, thêu hoa văn ở cánh tay, yếm sau, cạo tóc, để 
chỏm, đội khăn rộng vành. 


Phụ nữ H mông Hoa mặc váy màu chàm có thêu hoặc 1n hoa 
văn bằng sáp ong, áo xẻ nách, trên vai và ngực đáp vải màu và 
^ ®# xz ` ^Z“ Z ` Z . 
thêu. Họ để tóc dài, vấn tóc cùng tóc giả. 


Phụ nữ H mông Đen mặc váy chàm, 1n hoa văn băng sáp ong, 
áo xẻ ngực. 


Phụ nữ Hmông Xanh mặc váy ống, khi có chồng bới tóc lên 
đỉnh đầu, cài bằng lược móng ngựa, đội khăn ra ngoài tạo thành 
hình hai cái sừng. 

Người Hmông ở nhà trệt, ba gian hai chái, có từ hai đến ba 
cửa. Gian giữa đặt bàn thờ. 


Mỗi bản người Hmông thường có nhiều họ, trong đó có một, 
hai họ giữ vị trí chủ chốt. Người đứng đầu bản điều hành mọi 
công việc quan hệ trong bản. Dân mỗi bản tự nguyện tuân thủ 
các quy ước chung của bản về sản xuất, chăn nuôi... Người 
Hmông coi trọng dòng họ gồm những người cùng tổ tiên. Đặc 
trưng riêng của mỗi họ thể hiện ở những nghi lễ cúng tổ tiên, ma 
cửa, ma mụ... Người cùng họ dù không biết nhau, dù cách xa bao 
đời, qua cách trao đổi các đặc trưng trên có thể nhận ra họ của 
mình. Phong tục cấm ngặt người cùng họ không được lấy nhau. 


Trong hôn nhân, người HÏ mông tự do kén chọn bạn đời. Gia 
đình theo chế độ phụ hệ. Cô dâu qua lễ nhập môn, bước qua cửa 
nhà trai coi như đã thuộc vào dòng họ chồng. Vợ chồng rất gắn 
bó, luôn ở bên nhau khi đi chợ, đi nương, thăm hỏi. Phổ biến có 
tục cướp vợ. 


115 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Trong nhà có nhiều nơi dành cho việc thờ cúng, như nơi thờ 
tổ tiên, ma nhà, ma cửa, ma bếp... Những người biết làm thuốc, 
thầy mo còn lập bàn thờ cúng vị tổ sư nghề của mình. 


Tết truyền thống của người Hmông bắt đầu từ tháng 12 âm 
lịch. Ngày tết dân làng thường ném còn, chơi đu, thổi khèn, ca 
hát... tổ chức ở bãi rộng quanh làng. Tết lớn thứ hai là mồng 5 
tháng 5 âm lịch. 


Nhạc cụ người Hmông có nhiều loại khèn, đàn môi. Sau một 
ngày lao động, thanh niên dùng khèn, đàn môi gọi bạn tình, ca 
ngợi vẻ đẹp cuộc sống, quê hương. 


21. DÂN TỘC HOA 


Dân tộc Hoa có hơn 90.000 người, còn gọi là Hán, Khách, Tàu. 
Nhóm địa phương có Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Triều 
Châu, Phúc Kiến, Minh Hương, Hẹ... Tiếng Hoa thuộc nhóm 
ngôn ngữ Hán. 


Người Hoa di cư đến Việt Nam vào nhiều thời điểm khác 
nhau từ thế kỷ XVI (cuối đời nhà Minh, đầu nhà Thanh) cho đến 
nửa đầu thế kỷ XX. 


Người Hoa ở vùng nông thôn chủ yếu sống bằng nghề nông, 
làm ruộng nước. Ở thành phố, thị trấn, thị xã, người Hoa chủ yếu 
sống bằng nghề buôn bán. Tiểu thủ công nghiệp rất phát triển 
như nghề gốm ở Móng Cái, Quảng Ninh, Bình Dương, Đồng Nai. 
Một bộ phận người Hoa cư trú vùng biển, sống chủ yếu bằng 
nghề làm muối, đánh cá. 


Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, người Hoa luôn luôn 


z2 


tôn trọng chữ “tín”. 


Người Hoa ăn cơm là món chính. Ngoài ra họ còn có tài chế 
biến bánh bao, mì xào, hủ tiếu, vằn thắn... Thức uống ngoài tác 
dụng giải khát còn có tác dụng mát bổ, bồi dưỡng “lục phủ ngũ 
tạng”. 


116 


DÂN TỘC HOA 


Trang phục người Hoa hiện tôn tại rất ít. Phụ nữ thường mặc 
áo cổ viền cao, cài khuy một bên, xẻ tà cao, hoặc mặc áo “sườn 
xám” may dài, ôm ngang hông, xẻ tà phần dưới đùi. Màu sắc 
trang phục, nhất là thiếu nữ thích màu hồng hoặc màu đỏ, và 
màu đậm. Đàn ông mặc màu đen hoặc xanh đậm, cài khuy vải 
một bên, vai liền, cổ đứng, xẻ tà hoặc áo tứ thân xẻ giữa, cổ đứng 
vai liền, có túi. Phụ nữ thích đeo trang sức, đặc biệt vòng tay 
(bằng đồng, vàng, bạc, đá, ngọc). Đàn ông thích bịt răng vàng. 


Người Hoa làm nghề nông thường sống thành thôn xóm. Nhà 
ở bố trí sát nhau theo dòng họ. Ở thành thị thường tập trung 
trong 1 khu phố riêng. 


Nhà thường có 3 loại: nhà 3 gian 2 chái, nhà chữ môn, (f1) 
nhà chữ khẩu (#). Nhà thường xây bằng đá, gạch mộc, hay trình 
đất, lợp ngói máng, hay phên nứa... Nổi bật trong nhà là bàn thờ 
tổ tiên, dòng họ, thờ Phật. 


Quan hệ dòng họ rất được coi trọng. Mỗi dòng họ có 1 từ 
đường để thờ cúng. Những hoạt động kinh doanh sản xuất có 
hội nghề nghiệp tương ứng. Những hội này có một vị tổ, có một 
ngày giỗ trong năm. Người Hoa thường dựng vợ gả chồng cho con 
trong cùng một nhóm địa phương. 


Trong một năm người Hoa có nhiều lễ tết theo âm lịch: Tết 
Nguyên Đán, Tết Nguyên Tiêu, Thanh Minh, Đoan Ngọ (mồng ð 
tháng 5ð), Trung Nguyên, Trung Thu (rằm tháng 8). Tết Nguyên 
Đán vào những ngày cuối năm cũ chuyển sang năm mới và kéo 
dài đến rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu). 


Việc thờ cúng nổi bật là thờ cúng tổ tiên, gia tộc, dòng họ, thờ 
cúng các vị thần phù hộ (Thần Bếp, Thổ Địa, Thần Tài...), một số 
vị Thánh và Bồ Tát (Quan Công, Bà Thiên Hậu, Nam Hải Quan 
Âm...). Người Hoa xây dựng nhiều chùa miếu, thường gắn liền 
với hội quán, trường học. 


Văn nghệ người Hoa có nhiều loại: hát múa, hài kịch, múa sư 
tử, múa lân. Nhạc cụ có nhiều thứ: tiêu, sáo, tỳ bà, nhị, nguyệt, 
chập chõa... 


117 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


22. DÂN TỘC HRÊ 


Dân tộc Hrê có khoảng 113.000 người, cư trú chủ yếu ở miền 
Tây tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Bình Định. Họ còn có những tên 
gọi khác như: Chăm Rê, Chom Kre, Lùy. Ngôn ngữ Hrê thuộc 
nhóm ngôn ngữ Môn-Khơme. Dân tộc Hrê là cư dân sinh tụ rất 
lâu đời ở vùng Trường Sơn-Tây Nguyên. 


Người Hrê làm ruộng nước là chính. Một số ít sống nhờ nương 
rẫy, chọc lỗ tra hạt với những nông cụ đơn giản gồm rìu, dao 
quắm, gậy chọc lỗ, cái cào cỏ, dùng tay tuốt lúa. Làm ruộng nước 
thì giống như người Việt ở vùng Nam Trung Bộ. Về chăn nuôi, 
người Hrê nuôi trâu, lợn, gà.... Nghề thủ công chỉ có đan lát và 
dệt vải. Giao lưu hàng hóa chủ yếu bằng phương thức trao đổi 
trực tiếp. 


Người Hrê ăn cơm tẻ, ngày tết có thêm cơm nếp. Họ thích 
uống rượu cần, hút thuốc lá. Tục ăn trầu khá phổ biến. Họ ở 
nhà sàn, có cửa ra vào ở mỗi đầu và một mặt bên, có 2 hàng cột 
tạo thành hai vì cột, trên đỉnh đốc có hình cặp sừng thú, vách 
nghiêng phía trên ra ngoài (trên rộng dưới hẹp). Mặt sàn thường 
hơi cao một ít về bên không đặt bếp, nhằm tạo thế nằm thoải 
mái: chân thấp hơn đầu. 


Hầu hết người Hrê dùng trang phục theo kiểu người Việt. Số 
còn lại thì phụ nữ mặc váy, nhưng không phải loại váy xưa, tự 
dệt từ sợi bông với những dải hoa văn ở hai đầu ống váy và khi 
mặc tạo thành 2 tầng. Đàn ông đóng khố, chít khăn. Khi dự lễ 
hội hoặc đi xa mới mặc áo. Trang sức, vòng đeo bằng bạc, nhôm 
và chuỗi cườm. 


Phương tiện vận chuyển chủ yếu là dùng gùi sau lưng. Người 
Hrê làm ruộng nước, khi gặt lúa thì gánh hoặc đội trên đầu. 

Trước kia, xã hội Hrê phân hóa khá sâu sắc, chế độ tôi tớ _ 
đi ở vì nợ _ có phần khắc nghiệt hơn so với nhiều dân tộc thiểu 
số khác. Già làng có uy tín và ảnh hưởng lớn. Dưới thời phong 


118 


DÂN TỘC HRÊ 


kiến, toàn bộ người Hrê đều mang họ Đinh, gần đây một số lấy 
họ Nguyễn, Hà, Phạm... 


Nam nữ sau khi kết hôn ở nhà vợ hay nhà chồng tùy theo 
thỏa thuận giữa hai gia đình. Phần đông dựng nhà riêng sau khi 
có con đầu lòng. 


Trong việc cưới xin có nghi thức cô dâu chú rể kết gắn với 
nhau qua việc trao đổi bát rượu, miếng trầu hay quàng chung 
một vòng dây sợi. Vợ góa có thể lấy em chồng. Chồng có thể lấy 
cả em vợ. Con cô, con cậu, con đì, con già, con có chung mẹ hoặc 
cha không được lấy nhau. 


Sản phụ sinh đẻ ngay cạnh bếp lửa trong nhà, có bà đỡ hộ 
sinh, dùng dao cắt rốn. Nhau được đặt vào mo cau đem bỏ trong 
rừng, hoặc chôn cạnh nhà. 


Người chết được quàn trong quan tài độc mộc, để trong nhà 
từ 1 đến 3 ngày rồi đem chôn trong bãi mộ của làng. Mộ đắp 
thành gò dài, trên dựng nhà mô. Tang gia “chia của” cho người 
chết, từ đồ ăn thức uống đến vật dụng, công cụ lao động... 

Người Hrê có nhiều tục kiêng cữ và lễ nghi tôn giáo. Khi ốm 
đau, rủi ro, mang thai, đẻ khó, có người chết... hoặc khi làm nhà, 
gieo cấy, gặt hái... đều tổ chức lễ cúng bái. 


Lễ đâm trâu được xem là lớn nhất, dù là lễ của làng hay của 
một gia đình cũng đều đông vui. Hằng năm, người Hrê ăn tết 
vào khoảng tháng 10 âm lịch, sau khi thu hoạch lúa. Ngày nay, 
nhiều làng ăn Tết Nguyên Đán. 


Người Hrê có vốn văn nghệ phong phú. Nhạc cụ thường dùng 
là bộ xà, bộ chiêng 3 chiếc, bộ công 3 chiếc, trống, các loại đàn 
bằng tre, có vỏ bầu khô làm hộp âm, sáo nhị, đàn môi... Dân ca 
phổ biến là điệu Kalêu và Kachoi, truyện cổ có Hmon... 


119 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


23. DÂN TỘC KHÁNG 


Dân tộc Kháng có khoảng 10.000 người, sinh sống ở Sơn La, 
Lai Châu. Dân tộc Kháng còn có những tên gọi khác như: Háng, 
Brển, Xá. Có nhiều nhóm địa phương như: Kháng Dầng, Kháng 
Hoặc, Kháng Dón, Kháng Súa, Ma Háng, Bủ Háng, Ma Háng 
Béng, Bủ Háng Cọi... Ngôn ngữ Kháng thuộc nhóm ngôn ngữ 
Môn-Khơme. 


Nương rẫy là hình thái kinh tế chủ đạo, với phương thức phát 
đốt nương rẫy, chọc lỗ tra hạt. Có thể chia làm 3 nhóm: 


_ Nhóm sống du canh du cư: làm rẫy. 


_ Nhóm du canh bán định cư: làm rẫy là chính, kết hợp làm 
ruộng. 


_ Nhóm định canh, định cư: làm ruộng là chính, kết hợp làm 
rẫy. 


Chăn nuôi khá phát triển, chủ yếu là trâu, bò, gà, lợn, vịt... 


Nghề phụ nổi tiếng là đan lát đồ gia dụng (ghế mây, gùi...). 
Người Kháng có nghề đóng thuyền độc mộc, thuyền đuôi én. 


Người Kháng thích ăn xôi, các món có vị chua, cay như: cà 
ướp chua, dưa lá củ ráy ngứa. Có tục uống bằng mũi (tumu)) là 
nét văn hóa độc đáo của người Kháng. Họ quen uống rượu trắng, 
rượu cần, hút thuốc lá, thuốc lào. 


Người Kháng dùng trang phục giống người Thái. Nhà ở có 
hai dạng: nhà tạm và nhà kiên cố. Nhà sàn gồm 1 mái và 2 mái, 
không phủ nóc, không có chái, có cửa chính thông suốt từ đầu 
này sang đầu kia, thông với cầu thang lên xuống. 


Gùi có dây đeo qua trán và thuyền đuôi én là những phương 
tiện vận chuyển của người Kháng. 

Gia đình phụ quyền chiếm ưu thế trong bản. Bên cạnh đó 
cũng tổn tại tàn dư chế độ mẫu hệ: tục ở rể, vai trò của ông cậu. 


Trưởng họ có vai trò quan trọng. 


120 


DÂN TỘC KHÁNG 


Việc hôn nhân: xưa việc lấy vợ lấy chồng của người Kháng 
vừa tự do vừa qua nhiều nghi thức. Sau 4, 5 năm ngủ lại nhà 
gái, nếu đôi trai gái ưng ý thì tiến hành ăn hỏi và rất nhiều nghì 
thức mà đôi trai gái và hai bên nhà trai, nhà gái phải thực hiện. 
Sau 3 năm ở rể, đôi vợ chồng trẻ phải làm lễ ra mắt hai họ, nhà 
trai mới tổ chức đón dâu. 

Người Kháng có tục chia của cho người chết gồm: chăn, đệm, 
dao, bát đĩa, hòm đựng quần áo, ống nước, giỏ xôi... tất cả những 
vật dụng này được đặt phía trên đầu mộ. Phía đầu mộ chôn một 
chiếc cột, treo con chim bằng gỗ và một cái áo người chết thường 
mặc. Sau khi chôn xong về đến nhà, anh em, bà con phải đứng 
dưới gầm bàn để ông cậu cắt mỗi người một nhúm tóc bỏ vào bát 
nước lã đựng trứng hoặc cá sấy khô, rồi đem vứt ở vệ đường. 

Người Kháng cúng bố mẹ cứ 3 năm 1 lần. Đây là nghi lễ vui 
nhất. Sau bữa cơm có múa xòe, múa lân. 


Người Kháng có nhiều dân ca, tục ngữ, ca dao... 


24. DÂN TỘC KHƠME 


Dân tộc Khơme ở nước ta có khoảng 1 triệu người, sống tập 
trung ở các tỉnh Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Kiên 
Giang, An Giang. Họ còn có các tên khác như: Việt gốc Miên, 
Khơme Krôm. Trước thế kỷ XVII, người Khơme giữ vai trò chủ 
thể ở đồng bằng sông Cửu Long. Ngôn ngữ Khơme thuộc nhóm 
ngôn ngữ Môn-Khơme. Họ có tiếng nói và chữ viết riêng, nhưng 
cùng chung một nền văn hóa, một lịch sử bảo vệ và xây dựng tổ 
quốc Việt Nam. Đồng bào Khơme sống xen kẽ với đồng bào Kinh, 
Hoa trong các phum, sóc... 

Người Khơme là cư dân nông nghiệp, trồng lúa nước. Bộ nông 
cụ của họ khá hoàn thiện và hiệu quả, thích ứng với điều kiện 
sinh thái đồng bằng Nam Bộ, trong đó có cái phẳng chuyên dùng 
ở vùng đất phèn, mặn để phát cỏ, cái cù nèo dùng vơ cỏ, cây nọc 


121 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


cấy, dấu vết của chiếc gậy chọc lỗ tra hạt xưa, tạo ra lỗ để cắm 
cây mạ xuống những chân ruộng nước, đất cứng và cái vòng gặt 
để gặt lúa. 


Người Khơme còn có nghề đánh cá, dệt chiếu, đan lát, dệt vải, 
làm đường thốt nốt và làm đồ gốm. 


Người Khơme ăn cơm tẻ và cơm nếp. Thức ăn hằng ngày có 
tôm, cá, ếch, nhái, rau... Họ chế biến nhiều loại mắm, nổi tiếng 
nhất là mắm bhóc làm bằng cá lóc, cá sọc, cá trê. Gia vị được ưa 
thích nhất là vị chua, cay. 


Về y phục, trước đây nam nữ đều mặc xà rông bằng lụa tơ 
tằm tự dệt. Lớp thanh niên ngày nay mặc quần âu, áo sơ mi. 
Người già, người đứng tuổi mặc áo quần bà ba đen, nam giới khá 
giả mặc bà ba trắng, trên đầu quấn khăn rằn hoặc vắt qua vai. 


Trong cưới xin, cả nam nữ đều mặc quần áo truyền thống. 
Chú rể mặc xà rông, áo màu đỏ, cổ đứng với hàng khuy trước 
ngực, bên vai trái quàng khăn dài trắng và con dao cưới. Cô dâu 
mặc xăm pốt (váy) màu tím hay hồng, áo dài màu đỏ, quàng 
khăn và đội mũ cưới truyền thống. 


Người Khơme trước đây ở nhà sàn, nay sống trong nhà trệt, 
mái lá, vách đơn giản. 

Phương tiện vận chuyển chủ yếu dùng xe bò, xe lôi bánh gỗ. 
Ở những vùng kênh rạch, họ dùng thuyền ba lá, ghe tam bản, 
thuyền “tắc rán” hoặc thuyền đuôi tôm. Đặc biệt là chiếc ghe 
ngo dài 30m, bằng gỗ sao, có từ 30 đến 40 tay chèo. Mũi và 2 bên 
thuyền có vẽ hình ó biển, voi, sư tử, sóng nước. Ghe ngo dùng 
trong lễ hội Chào Mặt trăng gọi là lễ Ok om bok (tháng 10 âm 
lịch). Ngày thường ghe ngo được bảo quản ở chùa Khơme. 


Xã hội Khơme còn tồn tại nhiều tàn dư mẫu hệ. Người Khơme 
có nhiều họ khác nhau. Những họ do triều Nguyễn đặt là: Danh, 
Kiên, Kim, Sơn, Thạch; những họ tiếp thu từ người Việt và người 
Hoa là: Trần, Nguyễn, Dương; lại có những họ thuần Khơme 
như: U, Khan, Khum... 


122 


DÂN TỘC KHƠME 


Hôn nhân thường do bố mẹ xếp đặt, có sự thỏa thuận của con 
cái. Cưới xin trải qua ba bước: làm mối, dạm hỏi và lễ cưới. Sau 
đó chú rể ở nhà vợ một thời gian. Khi có con họ ra ở riêng, nhưng 
vẫn cư trú bên vgợ. 


Người Khơme có tục hỏa táng, tro người chết được để ở tháp 
xây cạnh chùa. 


Trong năm có 2 lễ lớn: Tết Chol Chnam Thmay (vào năm mới, 
còn gọi là lễ chịu tuổi) tổ chức từ 1 đến 3 ngày đầu tháng Chét 
theo Phật lịch (khoảng tháng 4 dương lịch) và lễ Chào Mặt trăng 
(Ok ang bok) tổ chức vào rằm tháng 10 âm lịch, trong ngày lễ 
này có đua ghe ngo giữa các phum, sóc. 


Người Khơme thờ Phật và tổ tiên, có các nghi lễ nông nghiệp 
như cúng Thần Ruộng, gọi hồn lúa, Thần Mặt Trăng... 


Người Khơme có một kho tàng văn nghệ phong phú, có truyện 
cổ tích, thần thoại, truyền thuyết, ngụ ngôn, truyện cười, có một 
nền sân khấu truyền thống: Dù Kê, Dì Kê, một nền âm nhạc có 
nguồn gốc Ấn Độ và Đông Nam Á. Nghệ thuật kiến trúc và điêu 
khắc chùa tháp được coi là di sản đặc sắc của người Khơme. 


25. DÂN TỘC KHƠ MÚ 


Dân tộc Khơ Mú có khoảng 56.500 người, là một trong những 
cư dân lâu đời nhất ở miền Tây Bắc Việt Nam: Sơn La, Lai Châu, 
Yên Bái. Những người Khơ Mú cư trú tại miền núi 2 tỉnh Nghệ 
An, Thanh Hóa có nguồn gốc từ Lào sang. Người Khơ Mú còn 
có những tên gọi khác như: Xá Cẩu, Kha Khẩu, Mãng Cẩu, Tày 
Hạng, Mứn Xen, Pu Thềnh, Tềnh. Ngôn ngữ Khơ Mú thuộc nhóm 
ngôn ngữ Môn-Khởơme. 


Nguồn sống chính của người Khơ Mú là làm nương rẫy, nên 
được gọi “Xá ăn lửa”. Ngoài hình thái du canh du cư chiếm đa số, 
còn có một số định cư canh tác nương rẫy theo chu kỳ khép kín. 
Ngoài lúa, người Khơ Mú còn trồng ngô, bầu, bí, các loại cây lấy 


123 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


củ... Công cụ sản xuất đơn giản: rìu, cuốc, dao, gậy chọc lỗ có bịt 
sắt nhọn... Phương thức hái lượm vẫn đóng vai trò quan trọng 
trong đời sống đồng bào Khơ Mú. 


Nghề thủ công chủ yếu là đan lát đồ gia dụng. Một số nơi biết 
nghề rèn, mộc. Giao lưu hàng hóa chủ yếu theo phương thức trao 
đổi trực tiếp. 


Người Khơ Mú chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà... phục vụ sức kéo 
và nhu cầu tiêu dùng, cúng lễ... 


Người Khơ Mú thường ngày ăn xôi đồ hoặc ngô đồ. Thức ăn 
thường có vị chua, cay. Trang phục giống như người Thái, chỉ 
khác ở cách trang trí những hàng tiền bạc và vỏ ốc ở phía trước 
thân áo của người phụ nữ. Họ sống trên các nhà sàn, dùng cột 
không ngàm, vách phên, sàn bương. Dùng gùi có dây đeo làm 
phương tiện vận chuyển. 


Mỗi bản của người Khơ Mú gồm nhiều gia đình thuộc các 
dòng họ khác nhau. Mỗi họ có trưởng họ. Dòng họ người Khơ Mú 
mang tên thú, chim muông, cây cỏ. Có thể chia làm ba nhóm họ: 
nhóm tên thú gồm hổ, chồn, cầy hương...; nhóm tên chim gồm: 
phượng hoàng đất, chìa vôi, bìm bịp, cuốc...; nhóm tên cây gồm: 
guột, rau dớn, dương xỉ, tỏi... 


Hôn nhân theo nguyên tắc thuận chiều, đặc biệt trong phạm 
vi dòng họ. Trong gia đình còn tàn dư mẫu hệ như tục ở rể, chồng 
mang họ vợ. Đám cưới được tiến hành qua các bước như: dạm 
hỏi, ở rể, lễ cưới bên nhà vợ và lễ đón dâu. Trai gái được tự do 
tìm hiểu, nhưng quyền quyết định do bố mẹ, đặc biệt là ông cậu. 

Đám ma người chết gồm nhiều nghi thức. Đặc biệt có bài cúng 
tiễn hồn người chết kéo dài hàng giờ, sau đó mới đưa đi chôn. 


Người Khơ Mú tin rằng có 5 loại ma quan trọng nhất: Ma 
Trời, Ma Đất, Ma Thuồng luồng, Ma Tổ tiên và Ma Nhà. Các loại 
ma đều mang điều tốt lành cho con người, nhưng đôi khi giận dữ 


124 


DÂN TỘC KHƠ MÚ 


có thể mang tai họa trừng phạt con người. Do đó, người Khơ Mú 
hằng năm đều phải cúng Ma, đặc biệt là Ma Nhà. Bàn thờ Ma 
Nhà đặt trên gác bếp. Bàn thờ ông bà để ở một gian riêng kín 
đáo và rất kiêng ky với người ngoài. 

Về lễ tết: ngoài Tết Nguyên Đán còn có tết Cơm mới, tổ chức 
sau vụ gặt vào tháng 10 âm lịch. Khi về nhà mới, chủ nhà giết 
lợn thết đãi bà con xóm giềng. Đây cũng là dịp dân bản trình 
diễn văn nghệ mang tính cộng đồng. 


Người Khơ Mú có một nền văn nghệ dân gian phong phú gồm 
nhiều làn điệu dân ca, các điệu múa xòe, các loại sáo, các bộ gõ 
bằng tre nứa tự tạo, đặc biệt là kèn môi. 


26. DÂN TỘC LA CHÍ 


Dân tộc La Chí có khoảng 10.700 người, cư trú ở Xín Mần (Hà 
Giang), Mường Khương, Bắc Hà (Lào Cai). Họ còn có những tên 
gọi khác như: Cù Tê, Mán, Xá, Thổ Đen. Ngôn ngữ La Chí thuộc 
nhóm ngôn ngữ Ka Đai. 


Nguồn sống chính là làm ruộng nước trên các thửa ruộng bậc 
thang. Người La Chí thường nuôi trâu, ngựa, dê, lợn, gà, vịt..., 
theo nếp cũ không nuôi bò. Nghề dệt vải, nhuộm chàm của phụ 
nữ La Chí có truyền thống lâu đời. 


Cách nấu cơm của người La Chí khá độc đáo: cơm nấu trong 
chảo to, cơm sôi thì vớt ra cho vào chõ đồ như đồ xôi. Người La 
Chí thích để răng đen, thanh niên thích bịt răng vàng. Đàn ông 
mặc áo dài 5 thân, cài khuy nách phải, tóc dài quá vai, đội khăn 
cuốn hay khăn xếp, đeo túi vải chàm viền đỏ chung quanh. Phụ 
nữ mặc quần, một số ít mặc váy. Bộ y phục truyền thống là chiếc 
áo dài tứ thân xẻ giữa, yếm thêu, thắt lưng bằng vải. Nữ giới 
dùng khăn đội đầu dài 3m, màu chàm, đeo vòng tay, vòng tai. 
Thầy cúng khi hành lễ mặc quần áo thụng, dài quá mắt cá chân, 
xẻ giữa, có thắt lưng vải, đầu đội mũ vải rộng có quai. 


125 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Nhà ở của mỗi gia đình là một quần thể gồm nhà sàn, nhà 
trệt, kho thóc. Một nhà gồm 2 phần, mái lồng vào nhau. Nhà sàn 
để ở, nhà trệt làm bếp. 


Phụ nữ thường quen đeo địu qua trán. Địu làm bằng vải hoặc 
đan bằng giang. Nam giới đeo gùi qua vai. 


Mỗi dòng họ có trống và chiêng riêng để dùng vào việc cúng 
bái. Ông trưởng họ là người biết cúng. Gia đình theo chế độ phụ 
hệ, con cái lấy họ cha. Trong cưới xin, nhà trai phải nộp “tiền 
công nuôi con gáT”. 


Hằng năm, người La Chí có nhiều ngày lễ định kỳ tính theo 
âm lịch: lễ xin thóc giống cho bản, lễ mở kho thóc gọi hồn thóc 
giống, lễ mừng cày cấy xong, Tết tháng 7, lễ hội cơm mới, lễ đưa 
hồn lúa về nhà, Tết Nguyên Đán... trong đó Tết tháng 7 là lớn 
nhất. 


Người La Chí có nhiều truyện cổ, dân ca. Nhạc cụ có trống, 
chiêng, đàn tính 3 dây, đàn môi. Trong các lễ hội thường tổ chức 
ném còn, đu quay... 


27. DÂN TỘC LA HA 


Dân tộc La Ha có khoảng 5.600 người, là cư dân có mặt sớm 
nhất ở vùng Tây Bắc nước ta. Họ sống chủ yếu ở Sơn La và 
Lào Cai. Người La Ha còn có những tên gọi khác như: Xà Cha, 
Xá Bung, Xá Khao, Xá Táu Nhạ, Xá Poọng, Xá Uống, Bư Hả, 
Pụa. Ngoài ra các nhóm còn có tên riêng như: La Ha Cạn (Khla 
Phlao), La Ha Nước (La Ha Ủng). Ngôn ngữ La Ha thuộc nhóm 
ngôn ngữ Ka Đai. 


Ngày nay người La Ha bắt đầu biết làm ruộng nước, nhưng 
loại hình kinh tế chủ yếu vẫn là nương rẫy, du canh, du cư và 
săn bắt, hái lượm. Phương thức canh tác đơn giản: dùng gậy 
chọc lỗ tra hạt. Cây trồng có lúa, nếp, ngô, đậu tương, bông... 
Phụ nữ La Ha xưa không biết dệt, về sau học cách dệt của người 
Thái nên đã dệt được vải mặc. Họ có nghề đan tỉnh xảo. 


126 


DÂN TỘC LA HA 


Lương thực chính là gạo nếp, khi ăn đồ thành xôi. Ngày nay 
chủ yếu ăn cơm tẻ. Trang phục giống như người Thái Đen. Trước 
kia, đàn ông búi tóc, nay chỉ còn vài cụ già và thầy cúng. Phụ 
nữ nhuộm răng đen. Phụ nữ chưa chồng búi tóc sau gáy, khi có 
chồng búi tóc trên đỉnh đầu. 


Người La Ha ở nhà sàn, có hai kiểu: nhà tạm và nhà ở lâu 
năm. Kiểu nhà tạm để sống du canh du cư trong 1 đến 2 năm. 
Loại nhà này hai đầu hồi mái lượn tròn theo hình bầu dục, dài 
ra hai bên. Kiểu nhà ở lâu năm, hai đầu hồi mái tròn khum hình 
mai rùa. Trong nhà chia ra hai phần; phần tiếp khách chiếm từ 
1/2 đến 2/3 diện tích. Ngăn giữa chủ và khách là một chiếc cột có 
buộc hũ rượu cần bên cạnh. 


Phương tiện vận chuyển dùng gùi để mang, trâu kéo, ngựa 
thổ. Người La Ha sống theo bản. Gia đình theo chế độ phụ hệ. 
Không chỉ con cái theo họ cha mà cả vợ cũng theo họ chồng. Con 
gái không được quyền thừa kế. 


Trai gái La Ha được tự do tìm hiểu, không bị bố mẹ ép duyên. 
Tuy nhiên, việc cưới xin phải được bố mẹ ưng thuận. Để tỏ tình, 
chàng trai đến nhà cô gái, dùng sáo, nhị và lời hát trước khi trò 
chuyện bình thường. Sau lễ dạm hỏi, nếu nhà gái không trả lại 
trầu cho bà mối của nhà trai đưa tới thì tổ chức xin ở rể và chàng 
trai phải ở rể từ 4 đến 8 năm. Hết thời hạn đó, lễ cưới mới được 
tiến hành, cô dâu mới được về ở nhà chồng. Vợ đổi theo họ chồng. 


Người La Ha thờ cúng tổ tiên trong nhà. Hằng năm, hoặc hai 
đến ba năm, làm lễ cúng tổ tiên và các vị thần linh khác. Đối với 
người La Ha, đáng sợ nhất trong các vị thần linh là thần Dương 
vật (Linga) và thần Cung kiếm. 


Khi chết, người La Ha đem địa táng. Thi hài được liệm bằng 
vải hoặc bằng chiếu nan và khiêng ra đến huyệt mới cho vào 
quan tài và hạ huyệt. Nếu người chết là bố, người con trai cầm 
dao phá nơi thờ cũ, đuổi ma bậc ông đi để thờ Ma Bố. Nếu mẹ 


127 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


mất, con trai cầm dao đập vào phên chỗ mẹ ngủ, đuổi ma bậc 
bà đi để thờ Ma Mẹ. Người chết được đặt nằm dọc theo cây xà 
ngang, nếu người chết là cha thì đặt dưới cây xà ngang thứ nhất, 
là mẹ thì đặt dưới xà ngang thứ hai, là con trai cả thì đặt dưới 
xà ngang thứ ba. 


Người La Ha có hai điệu múa đặc sắc là múa Dương vật 
(Lìnga) và múa Cung kiếm. 


28. DÂN TỘC LA HỦ 


Dân tộc La Hủ có khoảng 6.800 người, sống chủ yếu ở huyện 
Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Người La Hủ còn có những tên gọi 
khác như: Xá Lá Vàng, Cò Xung, Khù Sung, Kha Quy, Cọ So, 
Nê Thú. Các nhóm địa phương còn có tên riêng như: La Hủ Na 
(đen), La Hủ Sư (vàng) và La Hủ Phụng (trắng). Ngôn ngữ La 
Hủ thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng-Miến. 


Nguồn sống chính là làm nương rẫy, du canh với nhịp độ luân 
chuyển cao. Gần đây, một số người La Hủ chuyển sang làm lúa 
nước trên những thửa ruộng bậc thang. Người La Hủ nổi tiếng 
về nghề đan lát, rèn. Săn bắt và hái lượm vẫn còn đóng vai trò 
quan trọng trong đời sống kinh tế. 


Trước đây, người La Hủ ăn ngô, cơm nếp, nay chuyển dần 
sang ăn cơm tẻ, thích dùng các loại thịt chín, cá, thịt thú rừng... 


Người La Hủ không trồng bông dệt vải. Họ dùng lâm, thổ sản 
để đổi lấy vải của các dân tộc khác. Phụ nữ mặc áo dài. Mặc hai 
áo, áo trong dài tay, cài khuy nách phải, áo ngoài tay ngắn, cài 
khuy ở ngực. Hai tay và cổ có đáp hoa văn. 


Xưa kia, người La Hủ làm nhà lều rải rác trên các nương 
rẫy. Nhà lợp lá xanh. Khi lá vàng khô lại chuyển đi nơi khác. Vì 
thế người La Hủ có tên là Xá Lá Vàng. Hiện nay họ ở nhà trệt, 
tường trát đất, vách nứa hoặc ván. Bếp, bàn thờ, giường ngủ đều 
ở chung một gian. 


128 


DÂN TỘC LÀO 


Phương tiện vận chuyển chủ yếu dùng gùi mây, có quai đeo 
qua trán. Trẻ em được địu khi đi xa hoặc đi làm nương. 


Người La Hủ cư trú phân tán thành nhiều nhóm nhỏ, thành 
phần cư dân thay đổi thường xuyên do du canh. Quan hệ dòng 
họ lỏng lẻo, không có người đứng đầu dòng họ, không có nghi lễ 
cúng bái cho cả dòng họ. Chỉ có con trai được thừa kế tài sản. 


Trai gái được phép tự do yêu đương nhưng việc cưới hỏi phải 
qua nhiều nghi lễ. Trong số lễ cưới nhà trai đưa sang nhà gái, 
bắt buộc phải có thịt sóc. Sau lễ cưới, cô dâu ở nhà chồng. Tuy 
nhiên, tục ở rể vẫn còn tổn tại, nếu chàng rể không sắm đủ đồ 
thách cưới, nhất là bạc trắng. 


Khi sinh nở, phụ nữ được phép sinh trong buồng của mình 
với sự giúp đỡ của mẹ chồng, hay chị em gái. Sau 3 ngày mới làm 
lễ đặt tên cho con. Tên đứa bé thường đặt theo ngày sinh, vì vậy 
trong cộng đồng người La Hủ việc trùng tên khá phổ biến. 


Khi trong gia đình có người chết, người ta bắn súng để đuổi 
ma và báo cho họ hàng, làng xóm biết. Quan tài độc mộc. Ngày 
giờ chôn được chọn cẩn thận. Thời hạn để tang là 3 năm, nhưng 
không có dấu hiệu đặc biệt trên trang phục hay đầu tóc. 


Người La Hủ cúng tổ tiên, bố mẹ và người thân đã mất vào 
dịp lễ cơm mới, ngày tết 7 tháng 7, hay lúc gieo xong lúa nương. 
Không có tục cúng vào ngày giỗ. Tết cơm mới vào tháng 10 hay 
tháng 11, có tục kiêng 3 ngày không đi hái rau, lấy củi, chặt 
cây... 


Người La Hủ thích nghe và sử dụng thành thạo các nhạc cụ 
khèn, sáo, trống. Họ có hàng chục điệu múa khèn, có kho tàng 
truyện cổ phong phú. Họ có lịch riêng, cũng chia năm thành 12 
tháng, mỗi tháng ứng với một con vật. 


29. DÂN TỘC LÀO 


Dân tộc Lào ở nước ta có khoảng 11.600 người, có nguồn gốc 
từ Lào sang, sống tập trung ở huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên 


129 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Phủ), Phong Thổ (Lai Châu), Sông Mã (Sơn La), Than Uyên (Lào 
Ca). Người Lào còn có những tên gọi khác như: Phu Thay, Phu 
Lào. Các nhóm địa phương có những tên gọi riêng như: Lào Bốc, 
Lào Cạn, Lào Nọi (Lào Nhỏ). Ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ 
Tày-Thái. 

Người Lào làm ruộng nước với hệ thống dẫn thủy nhập điền 
hợp lý. Ngoài ra họ còn làm nương rẫy, chăn nuôi gia súc, gia 
cầm. Tiểu thủ công nghiệp phát triển, có nghề làm gốm bằng 
bàn xoay, nghề dệt thổ cẩm tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao, 
nghề rèn, nghề bạc khá phổ biến... 


Người Lào ăn cơm nếp là chính, thích ăn cá, đặc biệt là cá 
ướp. 


Phụ nữ Lào mặc váy thắt ngang ngực, buông ngang tầm bắp 
chân. Gấu váy thêu hoa hoặc dệt nhiều mô típ hoa văn đẹp rực 
rõ. Áo nữ ngắn để hở ngực trên. Chiếc trâm bạc cài tóc được 
chạm khắc tinh tế, chiếc khăn Piêu đội đầu của phụ nữ Lào được 
thêu khéo léo. 


Người Lào ở xen kẽ với người Thái, Lự, Khơ Mú... Họ ở nhà 
sàn, lòng rộng, thoáng, cột kèo được chạm khắc đẹp. Mái nhà 
được kéo dài tạo thành hiên để đặt khung cửi dệt vải. 


Người Lào quen gùi, giỏi đi thuyền trên sông, một số nơi dùng 
ngựa thổ. 


Mỗi bản có một người đứng đầu gọi là chẩu bản, đại diện cho 
quyền lợi của cộng đồng. Các dòng họ đều có những tục kiêng 
liên quan đến tô tem giáo. 

Về hôn nhân theo nguyên tắc: con trai họ Dinh Xao lấy con 
gái họ Lung Ta, nhưng nghiêm cấm lấy ngược lại. Gia đình theo 
chế độ phụ quyền. Sau hôn nhân, cô dâu về nhà chồng ở. 

Phụ nữ sinh đẻ được chăm sóc chu đáo. Trong ăn uống sản 
phụ thường phải kiêng khem. Trẻ sơ sinh được đặt tên sau 1 
tháng. 

130 


DÂN TỘC LÔ LÔ 


Về ma chay, chỉ thực hiện hỏa táng với người đứng đầu bản, 
với dân thường thì thổ táng. Người Lào không khóc trong đám 
tang. Họ cho rằng chết chỉ là quá trình thay đổi thế giới. 


Người Lào theo Phật lịch và ăn tết vào tháng 4 âm lịch hằng 
năm (Bun Pi Mây). Hằng tháng vào ngày rằm và 30 có tục dâng 
lễ lên tháp theo ngh1 thức Phật giáo, lễ vật là hoa quả. 

Mỗi gia đình đều có bàn thờ tổ tiên. Mỗi bản có một thầy 
cúng. 

Người Lào có vốn văn hóa dân gian rất phong phú với nhiều 
huyền thoại, cổ tích, dân ca. Phụ nữ Lào không chỉ hát hay mà 
còn múa giỏi. 


30. DÂN TỘC LÔ LÔ 


Dân tộc Lô Lô có khoảng trên 3.000 người. Họ còn có những 
tên gọi khác như: Mùn DI, DI, Màn DI, La La, Qua La, Ô Man, 
Là Lộc Màn. Các nhóm địa phương cũng có tên riêng như: Lô Lô 
Hoa, Lô Lô Đen. Ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng-Miến. 
Người Lô Lô sống chủ yếu ở các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc (Hà 
Giang), Bảo Lạc (Cao Bằng), Mường Khương (Lào Cai). Tùy từng 
nơi, người Lô Lô sống ở một trong 3 loại nhà: nhà trệt, nhà sàn, 
nhà nửa trệt nửa sàn. 


Người Lô Lô chủ yếu làm ruộng nước và nương, định canh 
với các loại cây trồng: lúa, lúa nếp, ngô. Chăn nuôi gia đình khá 
phát triển. 


Người Lô Lô ăn bột ngô đồ chín. Dùng bát đĩa bằng gỗ. Về ăn 
mặc: có nhóm phụ nữ mặc áo cổ tròn, xẻ ngực, có nhóm mặc áo 
cổ vuông chui đầu, quần chân què, có nơi bên ngoài còn mặc váy 
lửng, chân quấn xà cạp. Y phục có chắp ghép những mảng vải 
màu, sử dụng hoa văn 1n sắp ong. 

Đồng bào Lô Lô thường dùng gùi để vận chuyển đồ dùng, gùi 
đan bằng mây hoặc giang, có hai quai. Trẻ em được địu mỗi khi 
đi xa hoặc đi làm việc. 


131 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Người Lô Lô sống tập trung trong các bản khá cố định. Họ có 
hơn 30 dòng họ khác nhau. Mỗi dòng họ quần cư trong một bản, 
thờ cúng chung một ông tổ và có một bãi mộ riêng, nằm trong 
khu nghĩa địa chung của bản. 


Người Lô Lô thích các quan hệ hôn nhân nội bộ tộc người và 
theo nguyên tắc ngoại hôn giữa các dòng họ. Việc cưới xin mang 
tính gả bán, thách cưới cao (bạc trắng, rượu, thịt... Sau khi 
cưới, cô dâu về ở nhà chồng. Con trai cô có thể lấy con gái cậu, 
nhưng cấm ngược lại. Phụ nữ mang thai phải kiêng ky nhiều 
trong ăn uống và làm việc. Sản phụ đẻ ở nhà với sự giúp đỡ của 
bà mụ trong bản. Sau 12 ngày là lễ đặt tên con. 


Đám tang có nhiều nghi thức độc đáo như hóa trang nhảy 
múa, đánh lộn... Người Lô Lô thờ cúng tổ tiên, bố mẹ và những 
người thân đã mất. Trên bàn thờ có bài vị hình nhân bằng gỗ, 
vẽ mặt bằng than đen. Họ ăn Tết Nguyên đán, có lễ ăn cơm mới, 
Tết Đoan Ngọ, Rằm tháng 7. 


Người Lô Lô có lịch riêng truyền miệng, chia năm thành 12 
tháng, mỗi tháng ứng với một con vật. Khoảng giữa thế kỷ XIV, 
người Lô Lô có chữ tượng hình với 140 bộ thủ, dùng phương pháp 
ghép bộ thủ để diễn đạt nghĩa. 


Người Lô Lô là một trong số rất ít các dân tộc ở nước ta còn 
dùng trống đồng trong sinh hoạt. Trống đồng làm nhạc khí chỉ 
được dùng trong đám tang, giữ nhịp cho các điệu múa dân gian. 
Trống đồng không chỉ là tài sản quý mà còn là một khí eụ mang 
tính chất tôn giáo. Người Lô Lô tin rằng có tiếng trống đồng thì 
hồn người chết mới tìm được đường về nơi sinh tụ đầu tiên của 
tổ tiên. Ngày thường trống đồng được chôn ở nơi kín đáo, sạch sẽ. 


31. DÂN TỘC LỰ 


Dân tộc Lự có khoảng 4.900 người, còn có những tên gọi khác 
như: Phù Lừ, Nhuồn, Duôn. Họ cư trú tập trung ở hai huyện 
Phong Thổ và Sìn Hồ thuộc tỉnh Lai Châu. Ở Việt Nam chỉ có 


132 


DÂN TỘC LỰ 


nhóm Lự Đen, khác với nhóm Lự Trắng (Lừ Khao) ở Trung Quốc. 
Ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Tày- Thái. 


Người Lự có mặt ở khu vực Xam Mứn (Điện Biên Phủ), ít 
nhất là từ trước thế kỷ XI - XII. Vào khoảng thế kỷ XVIII, do 
chiến tranh, người Lự phân tán đi khắp nơi, một bộ phận chạy 
đến sinh sống ở Phong Thổ, Sìn Hồ. Họ ở nhà sàn 4 mái, mái kéo 
dài che thành hiên sân để đặt khung cửi dệt. 


Nguồn sống chính là làm lúa nước, có hệ thống mương phai 
dẫn thủy nhập điền hợp lý. Phần lớn ruộng cấy lúa nếp theo kỹ 
thuật cấy mạ hai lần. Ngoài ra còn làm nương rẫy theo phương 
thức phát, đốt, chọc lỗ tra hạt. 


Nghề dệt vải khá phát triển. Dệt thổ cẩm đường nét hoa văn 
đẹp. Người Lự có nghề rèn gươm nổi tiếng. 


Người Lự ăn xôi, nuôi trâu bò, lợn, gà... không phải để bán 
mà chủ yếu để giết mổ mỗi khi có lễ tết. 

Phụ nữ Lÿ mặc áo chàm xẻ ngực, váy nữ vải chàm đen, có 
thêu dệt thành 2 phần trang trí, tạo cảm giác như có hai tầng 
ghép lại; đội khăn cuốn, nghiêng về bên trái, mặt trước để lộ 
những đường gấp viền thêu hoa văn bổ dọc; nhuộm răng đen, 
đeo vòng tay bằng bạc hay đồng. 

Nam mặc quần áo vải chàm đen, áo cánh xẻ ngực, cài cúc kết 
dây vải, có 2 túi ở hai vạt áo và 1 túi ở ngực trái. Quần từ đầu gối 
xuống có thêu hoa văn; đội khăn đen gấp nếp cuốn nhiều vòng, 
nhuộm răng đen. Đàn ông thường đeo gươm. 

Phương tiện vận chuyển dùng gùi để mang, trâu kéo, ngựa 
thô. 

Người Lự có hai họ quan trọng: họ Pu Da (nội) và Ta Nai 
(ngoạ1). Họ rất coi trọng quan hệ làng xóm láng giềng, tương trợ 
nhau trong lao động, giúp nhau khi làm nhà... 

Trai gái Lự được tự do tìm hiểu rồi xin ý kiến bố mẹ để kết 
hôn, nhưng phải nhờ thầy bói xem tuổi. Nếu hợp tuổi mới lấy 


133 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


nhau. Chàng rể phải ở rể vài ba năm mới ra ở riêng. Con lấy theo 
họ cha. 

Có ba bước cưới xin: 

_ “Ăn giáp tốt: lễ nhập phòng. 

_ “Ăn mới: tổ chức ăn uống và nhà trai dâng lễ vật cho nhà 
gái trong đó phải có 1 thanh gươm. 

_ Đón dâu. 

Khi gia đình có người chết, người trong họ nội chít khăn tang 
trắng, mổ một con trâu đen để cúng tiễn hồn về cõi hư vô. Thi 
hài được quàn trong nhà 3 ngày, rồi thuê 8 người ngoài dòng họ 
khiêng đi chôn. Khi chôn không đắp thành mô. Những người 
đưa đám, khi bước lên nhà phải tắm rửa sạch sẽ. Bà con họ nội 
phải kiêng 3 ngày (kể từ ngày chết) không sản xuất. 

Người Lự thờ tổ tiên ở gian “hóng” trong nhà, mỗi năm một 
lần vào tháng Giêng lịch Lự, tương đương tháng 10 âm lịch, thắp 
thêm 10 ngọn nến quanh mâm cỗ. Vào tháng Giêng có lễ cúng 
bản, với mâm cỗ 3 yến lợn. 

Người Lự có lễ mừng năm mới (Bun Pi May) vào tháng Giêng, 
lễ té nước (Bun Huất Nậm) vào tháng 11, tháng 12 và lễ thả ống 
pháo sáng (Bun Bằng Phay) vào tháng 2, tháng 3 lịch Lự. 

Người Lự hát dân ca Khắp Lử, có nhiều truyện cổ, thơ ca, tục 
ngữ, có các loại sáo, nhị, trống. 


32. DÂN TỘC MẠ 


Dân tộc Mạ có khoảng 33.000 người, sinh sống chủ yếu ở vùng 
Bảo Lộc, Di Lĩnh, Đạ Tẻ (thuộc tỉnh Lâm Đồng). Mỗi xóm (bon) 
có từ 5 đến 10 nhà dài. Nhà làm bằng tre nứa, mái lợp lá mây. 
Mái cửa ra vào uốn khum thành vòm. Chung quanh nhà ở dựng 
nhiều kho lúa trên sàn cao. 

Người Mạ có những tên gọi khác như: Châu Mạ, Chô Mạ, Chê 
Mạ. Các nhóm địa phương còn có tên riêng như: Mạ Ngăn, Mạ 


134 


DÂN TỘC MẠ 


Xốp, Mạ Tô, Mạ Krung. Ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Môn- 
Khơme. 


Nương rẫy đóng vai trò chủ yếu trong đời sống của người Mạ. 
Rẫy người Mạ là loại rẫy đa canh, ngoài trồng lúa còn trồng các 
loại hoa màu: ngô, đậu, bầu bí, thuốc lá, bông vải. Phương thức 
canh tác vẫn là chọc lỗ tra hạt. Công cụ sản xuất đơn giản: rìu, 
xà gạc, dao, liềm, gậy chọc lỗ. Người Mạ nổi tiếng với nghề trồng 
bông dệt vải. 

Người Mạ ăn cơm gạo tẻ, thích uống rượu cần, hút thuốc lá. 


Phụ nữ Mạ mặc váy quần dài quá bắp chân, áo chui đầu, 
sát thân dài tới thắt lưng, kín tà. Nam đóng khố, áo hở tà, vạt 
sau dài hơn vạt trước. Mùa lạnh có khoác thêm tấm chăn chiên. 
Người Mạ có tục cà răng, căng tai. Phụ nữ thích đeo hạt cườm 
nhiều màu. 

Chiếc gùi là phương tiện vận chuyển chính của người Mạ. 
Gùi đan có nhiều loại. Chiếc gùi dùng đi xa có trang trí hoa văn 
qua đường đan. 


Đối với người Mạ, làng là tổ chức xã hội cao nhất, mỗi làng có 
một chủ làng làm nhiệm vụ cúng tế trong các dịp tế lễ mang tính 
cộng đồng. Gia đình theo chế độ phụ quyền. 


Trong hôn nhân, nhà trai chủ động. Sau lễ cưới, nếu nhà 
trai nộp đủ sính lễ thì đôi vợ chồng chỉ ở lại nhà gái 8 ngày. Nếu 
không, chàng rể phải ở rể cho đến khi nộp đủ mới được đưa vợ 
về nhà mình. 


Phụ nữ sinh đẻ có nhiều tục. Khi sinh con trai, nhau thai nhì 
đựng trong trái bầu khô chôn ngay trước nhà. Nếu là con gái, 
nhau thai được chôn sau nhà. Sang ngày thứ 8, người mẹ bồng 
con ra tắm nắng, nếu con trai phải mang xà gạt, nỏ, dao vót nan; 
con gái thì mang theo gùi, rìu chẻ củi, túi đựng cơm và dụng cụ 
dệt vải. Đứa trẻ thường được đặt tên theo ông bà đã mất. 


Người chết được quàn trong quan tài độc mộc, trang trí mang 
dáng dấp một ngôi nhà dài, vừa thể hiện hình con trâu cách 


135 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


điệu. Người chết được chia một số tài sản như xà gạc, rìu, ché, 
váy áo... Những thứ ấy chôn theo xuống huyệt, hoặc bỏ chung 
quanh mộ. Sau lễ mai táng, tang chủ phải kiêng 7 ngày không 
được vào rừng hoặc lên rẫy. 


Người Mạ thờ cúng nhiều thần (Yang) như Thần Nhà, Thần 
Lúa, Thần Núi. Họ thường giết súc vật để tế thần. Lễ hiến sinh 
lớn nhất là lễ đâm trâu. 


Vốn văn nghệ dân gian người Mạ khá phong phú, nhiều 
truyền thuyết, cổ tích, truyện cổ, dân ca. Nhạc cụ truyền thống 
là bộ chiêng đồng 6 chiếc không núm. Khi hòa tấu có trống đánh 
giáo đầu, giữ nhịp và đổ hồi trước khi kết thúc. Con trai Mạ 
thường thổi tù và, sáo trúc. 


33. DÂN TỘC MẢNG 


Dân tộc Mảng có khoảng 2.600 người, sinh sống chủ yếu ở 
một số xã thuộc huyện Sìn Hồ, Mường Tè, Phong Thổ tỉnh Lai 
Châu. Người Mảng còn có những tên gọi khác như: Mảng Ư, Xá 
Mảng, Niếng O, Xá Bá O. Các nhóm địa phương còn có tên riêng 
như: Mảng Gứng, Mảng Lệ. Ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ 
Môn-Khơme. 


Người Mảng ở nhà sàn, nguồn sống chính là nương rẫy, theo 
lối sống du canh, du cư. Việc chọn nương phát rẫy tiến hành sau 
tết. Tháng 3-4 phát nương, để khô. Tháng 5-6 đốt rẫy rồi gieo 
hạt. Phương thức canh tác chủ yếu là chọc lỗ tra hạt. Công cụ 
sản xuất hết sức thô sơ, gồm: rìu, dao, gậy chọc lỗ. Năng suất 
lúa bình quân rất thấp. Đời sống bấp bênh, quanh năm thiếu ăn. 


Mấy năm gần đây, một số nơi đã biết làm lúa nước, cấy trên 
những thửa ruộng bậc thang, năng suất khá ổn định. Chăn nuôi 
và nghề thủ công chưa phát triển. Săn bắt và hái lượm vẫn giữ 
phần quan trọng trong kinh tế đời sống. 

Người Mảng tuy có nuôi trâu, bò, dê, lợn, gà... nhưng chủ yếu 
dùng vào việc lễ, cúng. Một số nơi có nghề đan lát như gùi, cót... 
được các dân tộc khác ưa chuộng. 


136 


DÂN TỘC MNÔNG 


Lương thực chính của người Mảng là ngô có độn ít sắn hoặc 
ít gạo. 


Y phục truyền thống của người Máng vẫn giữ được đến nay. 
Nét độc đáo trong y phục phụ nữ Mảng là tấm choàng quấn 
quanh thân bằng vải trắng, giữa có thêu hàng chỉ đỏ. Đầu để 
trần, tóc buộc thành chỏm bằng dây có tua khá đẹp, chân quấn 
xà cạp. 


Vận chuyển hàng thường dùng gùi đeo qua trán. Mỗi bản 
người Mảng có trưởng bản trông coi mọi việc của cộng đồng. 
Mỗi bản thường có một dòng họ lớn, các trưởng họ cùng với hội 
đồng già làng điều hành công việc tôn giáo theo tập quán. Người 
Mảng có 5ð họ chính, mỗi họ lấy một con vật làm tổ. 


Tang lễ của người Mảng khá phức tạp: từ khâm liệm cho tới 
chôn cất. 


Người Mảng có nhiều lễ tết. Ngoài Tết Nguyên đán, họ còn 
ăn tết cơm mới sau vụ gặt tháng 10 âm lịch. Hằng năm dân bản 
còn cúng ma bản, ma nhà, lễ gieo nương, cúng hồn lúa, mẹ lúa, 
lễ mừng nhà mới. 

Người Mảng tin rằng vũ trụ có 4 tầng: trên trời là thế giới 
thần linh sáng tạo, mặt đất là thế giới người và các loài ma, dưới 
đất là người lùn xấu xí và dưới nước là thế giới thuồng luồng. Họ 
tin có nhiều ma, trong đó ma nhà có vị trí đặc biệt quan trọng. 
Do đó, ngoài việc thờ cúng tổ tiên, họ còn phải thờ cúng để cầu 
vên. 

Người Mảng có nhiều làn điệu dân ca, các truyện dã sử, 
truyện kể về lịch sử dân tộc... 


34. DÂN TỘC MNÔNG 


Dân tộc M Nông có trên 92.000 người, là những cư dân sinh 
tụ lâu đời ở miền Trung Tây Nguyên, chủ yếu là phía Nam Đắk 
Lắk, gồm các huyện Lắk, MĐrăk, Krông Pắk, Ea Súp, Buôn 


137 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Đôn và các huyện Đắk Mil, Đắk Nông thuộc tỉnh Đắk Nông, một 
phần tỉnh Lâm Đồng và Bình Phước. Các nhóm địa phương gồm 
Mnông Gar, Nnông Nông, Mnông Che, Mnông Kuênh, M'nông 
Rlâm, Mnông Preh, Mnông Prâng, Mnông Địp, Mnông Bhiết, 
Mnông Bu Nor, Mnông Bu Đch. 


Tùy theo từng địa bàn mà người M nông xây cất nhà trệt hoặc 
nhà sàn. Nhà trệt có mái tranh gần sát đất là nhà ở của nhóm 
Mnông Gar, Mnông Preh, Mnông Prâng... Còn nhà sàn thường 
thấy chỉ cách mặt đất không quá 1 mét là nhà của nhóm Mnông 
Kuênh, Mnông Chil, Mnông Bhiết... Riêng nhóm Mnông Rlâm 
ở gần hồ Lăk xây cất nhà sàn theo kiểu người Ê Đê. 

Ngôn ngữ M nông thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khơme. 


Nguồn sống chính của đồng bào Mnông là làm nương rẫy, 
trồng lúa. Phương thức chủ yếu là phát, đốt, rồi chọc lỗ tra hạt. 
Thu hoạch theo lối tuốt lúa bằng tay. Một số làm lúa nước bằng 
cách cho trâu quần ruộng cho nhão đất rồi gieo hạt, không cấy 
mạ. Săn bắt và hái lượm vẫn giữ vai trò quan trọng trong kinh 
tế đời sống. 

Nghề thủ công nghiệp phổ biến là đan đồ gia dụng bằng mây, 
tre, lá như gùi, cót, phên... Nghề trồng bông dệt vải khá phát 
triển, do phụ nữ đảm nhiệm. Trong mỗi bản có một số người biết 
làm gốm thô, nặn bằng tay, nung lò lộ thiên. Nghề rèn khá phổ 
biến. Đặc biệt nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rất nổi tiếng. 

Người Mnông ăn cơm gạo tẻ, nấu trong nồi đất. Xưa kia họ 
ăn cơm lam (nấu trong ống nứa). 

Đàn ông đóng khố ở trần, phụ nữ quấn váy tấm và cũng ở trần. 
Mùa đông lạnh, họ khoác thêm tấm chăn. Xưa người Mnông có 
tục cà răng, căng tai, ngày nay chỉ còn ở những người cao tuổi. 

Dù đi xa hoặc gần, người Mnông luôn đeo gùi sau lưng. Việc 
dùng voi vận chuyển hàng hóa là nét đặc sắc của người M'nông. 
Đi trên sông hồ, họ dùng thuyền độc mộc. 


138 


DÂN TỘC MƯỜNG 


Người M'nông cư trú theo buôn làng. Các gia đình trong buôn 
đều có quan hệ láng giềng, quan hệ huyết thống và quan hệ hôn 
nhân. Làng nhỏ có khoảng mươi nóc nhà, làng lớn có khi đến vài 
chục nóc. Quan hệ huyết thống xét theo họ mẹ. Chế độ mẫu hệ 
còn đậm nét trong mọi quan hệ xã hội. 


Trong mỗi bản làng có người đứng đầu và một người phụ tá. 
Khi cần chiến đấu thì cử ra một người thủ lĩnh quân sự. 


Trong hôn nhân, phụ nữ chủ động. Lễ cưới do hai bên cùng 
tổ chức. Sau khi cưới, hai vợ chồng ở bên nhà gái. Con sinh ra 
mang họ mẹ. Trong cưới xin có ba nghi lễ: lễ chạm ngõ, lễ ăn hỏi 
và lễ thành hôn. 


Khi một gia đình có người chết, cả làng nghỉ việc để lo việc 
mai táng, ma chay. Thị hài được quàn tại nhà hai ngày. Họ không 
làm ma chay đối với những người chết do tai nạn (chết đuối, ngã 
cây, hổ vô...) và chết do chiến tranh... Tất cả trường hợp chết này, 
thi hài không được đưa vào nhà, mà phải mai táng tức khắc, 
thầm lặng. 


Lễ đâm trâu là lễ hội được coi trọng nhất, rồi đến lễ tết mừng 
cơm mới. Lễ khánh thành nhà mới cũng được coi trọng. 


Người Mnông có một kho tàng truyện cổ phong phú, đặc biệt 
là sử thi, tục ngữ, ca dao, dân ca được truyền từ đời này sang đời 
khác. Nhạc cụ có công chiêng, kèn bầu, kèn sừng trâu, kèn môi, 
đàn độc huyền, đàn 8 dây... Vỏ bầu khô được dùng làm bộ phận 
khuếch đại âm thanh trong nhiều nhạc cụ tự tạo bằng tre nứa. 
Đàn đá của người Mnông là một nhạc cụ có từ lâu đời. 


35. DÂN TỘC MƯỜNG 


Dân tộc Mường có khoảng 1.140.000 người, còn có tên gọi 
khác là Mol (hoặc Mon, Moan, Mual). Người Mường sống tập 
trung thành từng làng bản ở chân núi, bên sườn đổi, nơi đất 
thoải vùng gần sông, suối. Họ có cùng nguồn gốc với người Việt 


139 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


cư trú lâu đời ở vùng núi Hòa Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ. Đại 
bộ phận người Mường ở nhà sàn kiểu 4 mái. Phần trên sàn người 
ở, dưới sàn là chuồng gia súc, gia cầm. Ngôn ngữ Mường thuộc 
nhóm ngôn ngữ Việt-Mường. 


Nguồn sống chính của người Mường là làm ruộng nước với hệ 
thống thủy lợi rất hiệu quả. Lúa là cây lương thực chính. Công 
cụ sản xuất chính là chiếc cày chìa vôi và chiếc bừa đơn. Gặt lúa 
bằng hái, bó thành eum (túm) gùi về nhà, phơi khô cất trên gác. 
Khi dùng lấy từng túm (người Mường gọi là cum) bỏ vào máng 
gỗ, dùng chân chà lấy hạt rồi đem giã. 


Ngoài ruộng nước, người Mường còn làm nương rẫy, trồng 
ngô, chăn nuôi gia súc, gia cầm, săn bắt, đánh cá. Nghề thủ công 
như dệt vải, đan lát khá phổ biến. 


Người Mường thích chế biến thức ăn theo kiểu hấp hơi (đồ), 
như đồ xôi, đồ cơm tẻ, đồ bột ngô... và thích uống rượu cần. Rượu 
cần Mường khá nổi tiếng với hương vị đậm đà, thơm ngon nhờ 
cách chế biến bằng loại men đặc biệt. Cả nam lẫn nữ đều thích 
hút thuốc lào. 


Y phục nữ đa dạng. Phụ nữ Mường thường mặc yếm, áo cánh 
(phổ biến là màu trắng) thân ngắn, xẻ ngực, váy dài đến mắt cá 
chân gồm thân váy và cạp váy, cạp váy có trang trí hoa văn được 
dệt rất cầu kỳ. Khăn đội đầu là một mảnh vải trắng hình chữ 
nhật, không thêu thùa. Ngoài ra còn có vòng đeo tay, chuỗi hạt 
và bộ xà tích 2 hoặc 4 dây bạc có treo hộp quả đào và móng vuốt 
hổ, gấu bịt bạc. 


Khi đi làm hoặc đi chợ, phụ nữ Mường dùng gùi đan bằng 
tre hoặc giang, 4 góc hẹp, thành thẳng đứng, có quai đeo qua 
trán hoặc qua vai. Khi đi lấy nước, thường dùng ống bương dài 
khoảng 1m vác trên vai từ bến nước về, dựng bên vách để dùng 
dần. 


Trong một gia đình thường sống chung 2, 3 thế hệ. Con cái 
sinh ra lấy họ cha. Con trai trưởng có quyền và được tôn trọng 
trong gia đình, được thừa kế gia sản. 


140 


DÂN TỘC MƯỜNG 


Trai gái Mường tự do yêu đương, tìm hiểu. Khi thấy hợp ý 
nhau thì báo cho 2 bên gia đình chuẩn bị lễ cưới. Hôn nhân phải 
qua các bước: ướm hỏi, lễ bỏ trầu, lễ xin cưới, lễ cưới lần thứ 
nhất, lễ đón dâu. Trong ngày cưới, ông mối dẫn đầu đoàn nhà 
trai khoảng 3, 4 chục người, đủ nội, ngoại, bạn bè... mang lễ vật 
sang nhà gái tổ chức lễ cưới. Chú rể ăn mặc đẹp, chít khăn trắng, 
gùi một gùi cơm đồ chín, trên gùi để 2 con gà trống thiến luộc 
chín. Trong lễ đón dâu, cô dâu đội nón, mặc váy áo đẹp, ngoài 
mặc áo dài đen thắt 2 vạt ở phía trước. Cô dâu mang về nhà 
chồng thường là 2 chăn, 2 đệm, 2 gối tựa biếu bố mẹ chồng và 
hàng chục gối con để biếu cô dì, chú bác... 


Khi vợ sắp sinh nở, người chồng chuẩn bị nhiều củi, làm một 
bếp riêng ở gian trong và quây phên thành một buồng kín cho vợ 
sinh. Người chồng đi báo tin cho bố mẹ vợ và họ hàng nội ngoại 
biết để đến nhà cùng nhau chờ đợi giờ sinh trẻ. Bà đỡ cắt rốn 
cho trẻ bằng dao nứa. Cuống rốn của các con trong gia đình được 
đựng chung trong 1 ống nứa. Họ tin là làm như thế, lớn lên anh 
em sẽ thương yêu nhau. 


Trẻ sinh được 3-7 ngày, bà con họ hàng thường đến thăm 
tặng quà. Bà ngoại thường tặng cháu vài vuông vải tự dệt, hoặc 
thêm chiếc vòng bạc đeo cổ, anh em thân thích mừng gạo, tiền. 


Khi trong gia đình có người chết, con trai trưởng cầm dao, nín 
thở chặt 3 nhát vào khung cửa sổ bàn thờ, sau đó gia đình nổi 
chiêng phát tang. Thi hài được liệm nhiều lớp vải, và quàn trong 
quan tài độc mộc. Tang lễ do thầy mo chủ trì. 


Di sản văn nghệ người Mường rất phong phú, có hát xéc bùa 
được nhiều người ưa thích, hát thường (có nơi gọi ràng thường 
hoặc xướng) là loại dân ca ngợi ca lao động, bọ mẹng là hát giao 
duyên, ví đúm là loại dân ca phổ biến. Ngoài ra còn có hát ru, 
hát đồng dao. Đặc biệt là lễ ca Mường, đó là bài khấn do thầy mo 
đọc và hát trong đám tang. Nhạc cụ ngoài sáo, nhị, trống, kèn, 
còn có cổng chiêng là loại nhạc cụ đặc sắc của người Mường. 


141 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


36. DÂN TỘC NGÁI 


Dân tộc Ngái có trên 4.800 người, từ nhiều nguồn gốc khác 
nhau, di dân đến Việt Nam thành nhiều đợt. Quá trình di dân 
này diễn ra suốt thời kỳ trung, cận đại. Người Ngái sống phân 
tán trong các tỉnh Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh. 
Họ ở nhà trệt, với nhiều kiểu kiến trúc và vật liệu mái khác 
nhau. Những người Ngái ở ven biển, hải đảo sống ngay trên 
thuyền. 


Người Ngái còn có tên những gọi khác như: Ngái Hắc Cá, 
Ngái Lầu Mần, Hẹ, Sín, Đản, Lê, Xuyến. Ngôn ngữ thuộc nhóm 
ngôn ngữ Hán. 


Nguồn sống chính của người Ngái sống trong nội địa là làm 
lúa nước. Ngoài ra họ còn trồng hoa màu: ngô, khoai, sắn... và 
chăn nuôi gia súc, gia cầm. Những người Ngái sống ở vùng ven 
biển và hải đảo (Quảng Ninh) sống bằng nghề đánh cá. 


Về thủ công nghiệp, người Ngái có nghề làm mành trúc, dệt 
chiếu, nghề mộc, nề, rèn, làm gạch ngói, nung vôi... 


Người Ngái thích ăn cháo, ưa dùng gia vị như ớt, tỏi, gừng. 


Nam giới mặc quần lá tọa, áo có 2 hoặc 3 túi, phụ nữ mặc áo ð 
thân dài quá mông, cài khuy nách phải, thích tết tóc cuốn quanh 
đầu. Áo quần nam cũng như nữ chủ yếu màu chàm, không thêu 
thùa. 

Người Ngái sống ở miền núi quen dùng gùi đeo, gánh sọt, còn 
miền biển dùng thuyền làm phương tiện vận chuyển. 

Gia đình theo chế độ phụ quyền. Trong các làng bản, người 
tộc trưởng của dòng họ lớn nhất có vai trò quan trọng trong việc 
giải quyết các quan hệ làng xóm. Các chi ngành trong dòng họ 
được phân biệt qua hệ thống tên đệm. 

Trong cưới xin thường qua hai bước: lễ thành hôn và lễ nhập 
phòng. Tuổi kết hôn sớm, hôn nhân mang tính gả bán. Sau khi 


142 


DÂN TỘC NÙNG 


cưới cô dâu sống ở nhà chồng. Phụ nữ sinh đẻ thường kiêng khem 
trong ăn uống, trong sinh hoạt. Trẻ sơ sinh sau 2-3 ngày đã được 
mẹ cho ăn bột. 


Người Ngái quan niệm: chết tức là linh hồn chuyển sang 
sống ở một thế giới khác. Vì vậy họ thường chôn theo người chết 
những đồ tùy táng mà khi sống người ấy vẫn dùng. Tang lễ có 
nhiều bước: báo tang, nhập quan, chôn cất, mở mã. 


Người Ngái thờ cúng nhiều đối tượng như tổ tiên, thần, Phật, 
ma rừng... Nghi thức cúng khác nhau tùy đối tượng, dùng các lễ 
vật khác nhau. 


Họ ăn Tết Nguyên đán vào đầu năm âm lịch. Ngoài ra còn có 
các lễ khác như: Hàn thực (mồng 3 tháng 3 âm lịch), Đoan Ngọ 
(mồng 5ð tháng ð âm lịch), Vu lan (15 tháng 7 âm lịch), Tết Cơm 
mới (mồng 10 tháng 10 âm lịch). 


Người Ngái có một kho tàng văn nghệ dân gian phong phú 
như dân ca, múa dân tộc, văn học truyền miệng, truyện cổ tích, 
truyền thuyết, thành ngữ, tục ngữ... 


37. DÂN TỘC NÙNG 


Dân tộc Nùng có khoảng 856.000 người, phần lớn từ Quảng 
Tây (Trung Quốc) di cư sang Việt Nam cách nay khoảng 200 đến 
300 năm. Họ sống tập trung ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc 
Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Tuyên Quang. Đa số sống xen 
kẽ với người Tày, trên các nhà sàn. Một số ở nhà trệt, theo kiểu 
trình tường hoặc xây gạch mộc. 


Người Nùng có nhiều nhóm địa phương có những tên gọi như: 
Nùng Giang, Nùng Xuồng, Nùng An, Nùng Inh, Nùng Lòi, Nùng 
Cháo, Nùng Phàn Sình, Nùng Quy Rin, Nùng Dín... 

Người Nùng có nhiều kinh nghiệm làm lúa nước, nhưng do 


sống ở vùng núi không có điều kiện khai phá ruộng nước nên họ 


143 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


phải làm nương rẫy: trồng ngô, trồng lúa nương, khoal, sắn, bầu, 


bí, rau xanh. 


Họ biết làm nhiều nghề thủ công như: dệt, rèn, đúc, đan lát, 
làm đồ gỗ, làm giấy dó, làm ngói âm dương... Nhiều nghề đến 
nay đã mai một như nghề dệt... 


Ngoài lúa gạo, người Nùng ăn ngô là chính. Ngô được xay 
thành bột để nấu cháo, hoặc làm bánh đúc ngô. Nhiều người 
kiêng ăn thịt trâu, bò... 


Y phục khá đơn giản, thường dùng vải thô tự dệt, nhuộm 
chàm, không thêu thùa trang trí. Nam mặc áo cổ đứng xẻ ngực 
có hàng cúc vải. Phụ nữ mặc áo năm thân, cài cúc nách phải, 
thường dài quá hông. 

Phương tiện vận chuyển truyền thống là khiêng vác, gánh, 
mang, xách. 


Trước cách mạng tháng Tám, xã hội Nùng phát triển đạt đến 
trình độ của người Tày. Ruộng nương trở thành tài sản tư hữu. 
Hình thành các gia1 cấp: địa chủ và nông dân. 


Về hôn nhân, nam, nữ được tự do yêu đương tìm hiểu. Khi 
yêu nhau họ thường tặng cho nhau kỷ vật. Chàng trai tặng cô 
gái đòn gánh, giỏ đựng con bông, giỏ đựng con sợi. Cô gái tặng 
chàng tra1 áo và túi thêu. 

Tuy nhiên, việc cưới xin hoàn toàn do bố mẹ quyết định, trên 
cơ sở môn đăng hộ đối và theo lá số trai gái có hợp nhau hay 
không. Nhà gái thách cưới bằng thịt, gạo, rượu và tiền. Cưới xin 
có nhiều nghi lễ, nhưng quan trọng nhất là lễ đưa dâu về nhà 
chồng. Sau ngày cưới, cô dâu vẫn ở nhà bố mẹ đẻ, cho tới khi sắp 
có con mới về nhà chồng ở hẳn. 

Trong ma chay, người Nùng có nhiều nghi lễ nhằm đưa hồn 
người chết về bên kia thế giới. 

Người Nùng có tục thờ tổ tiên, bàn thờ đặt nơi quan trọng, 
được trang trí đẹp, thâm nghiêm. Ngoài ra còn thờ Thổ công, 


144 


DÂN TỘC Ơ ÐU 


Phật bà Quan Âm, bà mẹ, ma cửa, ma sàn, ma ngoài sàn. Họ còn 
tổ chức cúng bái mỗi khi bị thiên tai, dịch bệnh. Người Nùng có 
phong tục tổ chức lễ sinh nhật. 


Lễ tết giống người Việt, ăn Tết Nguyên đán. Vốn văn nghệ 
rất phong phú: hát S]i là hát giao duyên của thanh niên nam nữ, 
dưới hình thức diễn xướng tập thể, thường đôi nam đôi nữ hát 
đối đáp với nhau trong những ngày hội. 


38. DẪN TỘC Ơ ÐĐU 


Dân tộc Ở ĐÐu là một trong những dân tộc có số dân ít nhất, 
chỉ có khoảng 300 người. Họ còn có tên gọi khác là Tày Hạt. 
Ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khơme. Hiện chỉ còn một 
vài cụ già nói được tiếng Ở Ðu, còn hầu hết người Ở Ðu dùng 
tiếng Khơ Mú, Thái để giao tiếp. 

Xưa họ sống dọc theo hai con sông Nặm Mô, Nặm Nơn. Nhưng 
do những biến động lịch sử, họ di đời đi nhiều nơi. Hiện người Ở 
Đu ở hai bản đông nhất là Xếp Pột và Kim Hòa, thuộc xã Kim 
Đa, huyện Tương Dương, Nghệ An. Ngôi nhà truyền thống của 
người Ở Ðu trước đây khi dựng phải quay mặt vào núi. Kiểu nhà 
này không còn nữa. Họ thường ở nhà sàn, giống nhà sàn Thái. 


Người Ở Ðu sống chủ yếu bằng nương rẫy và một phần ruộng 
nước. Công cụ lao động gồm rìu, dao, gậy chọc lỗ. Cây lương thực 
chính là lúa. Ngoài ra còn trồng sắn, bầu, bí, ngô, ý dĩ, đỗ... Vẫn 
tồn tại phương thức sản xuất hái lượm và săn bắt. Chăn nuôi 
trâu, bò, gà, dê, lợn... khá phổ biến. Trâu, bò nuôi dùng làm sức 
kéo; gà, lợn... dùng trong các dịp lễ tết. Nghề đan lát mây tre đồ 
gia dụng khá tỉnh xảo. Xưa kia họ còn biết dệt vải may quần áo. 


Người Ở Ðu ăn xôi đồ, nay có cơm gạo tẻ. Khi mất mùa, họ 
vào rừng đào củ nâu hoặc sắn, ngô ăn thay cơm. Thích uống 
rượu, hút thuốc lào. 

Những bộ trang phục cổ truyền còn rất ít. Phương tiện vận 
chuyển chủ yếu là gùi đeo qua trán. Do số dân không nhiều, 


145 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


sống xen kẽ với người Khơ Mú và Thái cho nên các mặt quan hệ 
xã hội, văn hóa của người Ở Ðu chịu ảnh hưởng nhiều của hai 
dân tộc này. Người Ở Ðu lấy họ theo người Thái, Lào. Quan hệ 
dòng họ không thật khăng khít. Trưởng họ có uy tín, được kính 
trọng và có vai trò lớn trong dòng họ. Gia đình theo chế độ phụ 
hệ. Đàn ông có quyền quyết định tất cả công việc trong gia đình. 
Phụ nữ không có quyền thừa kế. 


Cưới xin đơn giản, lễ vật trong lễ cưới không thể thiếu thịt 
sóc, thịt chuột sấy và cá ướp muối. Có tục ở rể. 


Phụ nữ sinh đẻ ngồi tại góc nhà dành cho phụ nữ. Nhau thai 
nhi bỏ vào ống tre chôn ngay dưới gầm sàn. Tuổi đứa con được 
tính từ ngày có tiếng sấm trong năm. Khi đứa trẻ đầy tuổi, tổ 
chức lễ đặt tên. 

Nơi thờ ma nhà được đặt tại góc hồi của gian thứ 2. Bàn thờ 
đơn giản, treo cao sát mái nhà. 

Người Ở Ðu ăn Tết Nguyên đán, Tết Cơm mới. Ngày hội lớn 
nhất là lễ đón tiếng sấm trong năm. Vào ngày đó, cư dân khắp 
nơi đổ về mở hội tế trời, mổ trâu, bò ăn mừng tại Xốp Đột, xã Kim 
Đa (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An). 

Người Ở Ðu sử dụng thành thạo các nhạc cụ của người Khơ 
Mú, Thái như: sáo, chiêng, trống và biết kể chuyện dã sử. 


39. DÂN TỘC PÀ THÉẺN 


Dân tộc Pà Thẻn có khoảng 5.600 người, có những tên gọi 
khác như: Mèo Lài, Mèo Hoa, Mèo Đỏ... Ngôn ngữ thuộc nhóm 
ngôn ngữ Hmông-Dao. 

Theo truyền thuyết, người Pà Thẻn đã từ Trung Quốc di cư 
sang Việt Nam cách nay khoảng 200 đến 300 năm. Hiện nay họ 
cư trú tại hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang. Tùy từng nơi, họ 
ở nhà sàn hoặc nhà trệt. 


146 


DÂN TỘC PÀ THẺN 


Trước kia, nguồn sống chính của người Pà Thẻn là làm nương 
rẫy. Phương thức canh tác là phát, đốt, chọc lỗ tra hạt. Cây trồng 
chính là lúa, ngô và các loại rau, đậu, khoai sọ... Công cụ sản 
xuất có: rìu, cuốc, dao, gậy chọc lỗ. Việc săn bắt, hái lượm đóng 
vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế. Họ có nghề dệt vải khá 
lâu đời, sản phẩm dệt được nhiều dân tộc khác ưa dùng. Chăn 
nuôi gia súc, gia cầm như: trâu, bò, dê, lợn, gà... Trâu bò chủ yếu 
phục vụ sức kéo, gia cầm dùng cho nhu cầu tiêu dùng và lễ tết. 


Người Pà Thẻn ăn cơm tẻ, thích các món ăn luộc và xào. Trang 
phục phụ nữ Pà Thẻn gồm: áo, váy, khăn trong và khăn ngoài, 
màu sắc rực rỡ. Cách trang trí trên quần áo gần giống như người 
Dao. 


Gánh là cách vận chuyển chính. Quan hệ xóm giềng đối với 
người Pà Thẻn hết sức quan trọng. Thôn xóm thuận hòa. Trong 
một bản có nhiều dòng họ, thường có một dòng họ lớn. Mỗi họ có 
nhiều chi gắn với truyền thuyết riêng. 


Về hôn nhân, người cùng họ cấm không được lấy nhau. Việc 
ngoại tình bị xã hội lên án. Hôn nhân trải qua nhiều bước, có tục 
ở rể tạm thời (tối đa 12 năm) và ở rể hẳn, nghĩa sang ở rể hẳn 
bên nhà vợ, con mang họ mẹ. 


Khi có người chết, người nhà bắn 3 phát súng báo hiệu, sau 
đó tiến hành khâm liệm. Lễ vật dùng cho đám ma do con gái có 
chồng mang phúng. Mỗi người phúng một con lợn khoảng 25kg, 
nhà nghèo 7 con gà trống. Quan tài độc mộc. Trong quan tài có 
đổ gạo rang, phủ giấy bản rồi mới đóng chốt hạ huyệt. 


Người Pà Thẻn thờ cúng tổ tiên, bàn thờ làm bằng tấm gỗ 
hình chữ U lộn ngược. Mặt bàn để một bát hương và một bát 
nước lã. Họ có lễ cúng trước khi tra hạt, lễ cúng cơm mới, lễ cầu 
mưa mỗi khi hạn hán. 


Người Pà Thẻn ăn Tết Nguyên đán. Đời sống văn nghệ phong 
phú như: ca hát, thổi sáo, các trò chơi dân gian. 


147 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


40. DÂN TỘC PHÙ LÁ 


Dân tộc Phù Lá có khoảng 9.000 người, còn có những tên gọi 
khác như: Lao Va Xơ, Bồ Khô Pạ, Xá Phó, Cần Thìn. Các nhóm 
địa phương có Phù Lá Lão, Phù Lá Đen, Phù Lá Hán, Bồ Khô 
Pạ. Ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng-Miến. 


Nhóm Phù Lá Lão và Bồ Khô Pạ là dân cư có mặt sớm nhất ở 
Tây Bắc Việt Nam, còn các nhóm khác đến muộn hơn, cách nay 
khoảng 300 năm. Nhóm Phù Lá Hán cho tới những năm 40 của 
thế kỷ XX, vẫn còn đến tiếp. Họ sống tập trung ở các tỉnh Hà 
Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu. Làng xóm của người Phù Lá 
ở cách xa nương rẫy. Tùy từng nơi mà người Phù Lá ở nhà sàn 
hay nhà trệt. 


Nguồn sống chính của người Phù Lá là làm nương rẫy và làm 
ruộng bậc thang. Họ có nghề đan rất khéo, với nhiều hoa văn, 
màu sắc, như các đồ dùng đựng quần áo, thức ăn... Người Phù 
Lá thường dùng nỏ và tên tẩm thuốc độc để săn bắn và có nghề 
trồng bông dệt vải. 


Người Phù Lá ăn cơm tẻ, ăn ngày nào giã gạo ngày ấy. Cơm 
nếp dùng vào những dịp lễ tết. 


Phụ nữ các nhóm khác nhau dùng y phục khác nhau. Nhóm 
Phù Lá Lão và Bồ Khô Pạ mặc váy, áo ngắn, cổ vuông chui đầu 
có thêu và trang trí hạt cườm ở phần ngực, thắt lưng đính vỏ ốc 
núi. Các nhóm khác mặc quần, áo dài xẻ ngực, hay áo ngắn xẻ 
nách. Áo nam rất độc đáo, sau lưng đính nhiều hạt cườm. 

Nhóm Phù Lá Lão và Bồ Khô Pạ đeo gùi qua trán, còn nhóm 
Phù Lá Hán và Phù Lá Đen mang gùi sau lưng, và dùng ngựa 
thô làm phương tiện vận chuyển. 

Trong các bản người Phù Lá, mối quan hệ hàng xóm láng 
giềng rất khăng khít. Trong những ngày mùa, các gia đình trong 


bản thường đổi công cho nhau, ăn chung với gia chủ vào buổi tối. 


148 


DÂN TỘC PHÙ LÁ 


Khi một gia đình nào đó có công việc trọng đại như cưới xin, ma 
chay... đều được hàng xóm giúp đõ. 


Trong bản có nhiều dòng họ khác nhau. Mỗi họ chia thành 
nhiều chi. Họ của người Phù Lá có âm Hán, Hán-Việt, Việt, Thái, 
ngoài ra còn có những người mang họ bằng tiếng Phù Lá. 

Về hôn nhân, trai gái được tự do tìm hiểu. Buổi tối các chàng 
trai thường tới nhà bạn gái chơi và các cô gái cũng đến nhà bạn 
trai chơi. Họ ngủ lại ở nhà khách, nơi dành cho những người 
chưa vợ, chưa chồng. Nếu họ yêu nhau, người con trai được vào 
ngủ chung với người yêu của mình. Sau vài đêm đi lại với nhau, 
nếu hai bên thật sự ưng ý, người con trai về ngủ ở nhà mình và 
đêm đêm người yêu tới ngủ chung. Sau đó làm lễ đạm hỏi, hỏi và 
cưới. Trong đám cưới có hát đối để được vào nhà đón và đưa cô 
dâu về nhà trai. Có tục co kéo cô dâu giữa nhà trai và nhà gái, 
tục vẩy nước bẩn và bôi nhọ nổi lên mặt các thành viên nhà trai 
trước khi ra về. Sau lễ cưới 12 ngày có tục lại mặt. 


Sản phụ có tục đẻ ngồi, không được ngủ trên giường mà ngủ 
trên đệm rơm. Nhau thai nhi được chôn dưới gầm giường. Khi 
sinh con, người nhà úp nón lên cột trước cửa làm dấu hiệu kiêng 
người lạ vào nhà. Sau khi sinh 12 ngày tiến hành lễ đặt tên cho 
trẻ. 

Khi có người chết, thi hài được đặt giữa nhà, đầu quay vào 
bàn thờ. Nước rửa mặt cho người chết không được đổ mà để cho 
bốc hơi đi hết. Khi cúng cơm có bát cơm cắm đôi đũa, con gà (thui 
hoặc nướng, không cắt tiết, không rửa). Trong những ngày có 
tang cha hoặc mẹ, con cái trải đệm rơm ngủ hai bên quan tài. 
Quan tài độc mộc, không nắp, đậy bằng dát vầu hoặc bằng ván. 
Lễ viếng có kèn. Khiêng quan tài ra đến nơi chôn mới đào huyệt. 

Người Phù Lá thờ tổ tiên. Lễ cơm mới cúng nơi bàn thờ tổ 
tiên. LỄ cúng bản thường vào tháng 2 âm lịch. 

Người Phù Lá ăn Tết Nguyên đán và các tết mồng 5ð tháng 5, 
rằm tháng 7. 


149 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Vốn văn nghệ người Phù Lá rất phong phú, có nhiều chuyện 
cổ tích. Trai gái thích hát giao duyên, hát đối đáp và biết múa 
xòe. Nhạc cụ có kèn, trống. 


41. DẪN TỘC PU PÉO 


Dân tộc Pu Péo có khoảng 700 người, họ còn có những tên gọi 
khác như: Kebeo, La Quả, Penti, Lô Lô. Ngôn ngữ thuộc nhóm 
ngôn ngữ Ka Đai, nhưng họ cũng thông thạo tiếng Quan Hỏa và 
tiếng H mông. 

Người Pu Péo đã sống lâu đời ở miền cực Bắc Việt Nam dọc 
biên giới Việt Trung, chủ yếu tập trung ở các huyện Đồng Văn, 
Mèo Vạc và Yên Minh thuộc tỉnh Hà Giang. Xưa người Pu Péo ở 
nhà sàn, ngày nay phần lớn ở nhà trệt, trình tường, lợp ngói âm 
dương hoặc lợp tranh. 


Người Pu Péo chuyên trồng ngô đậu trên nương rẫy với kỹ 
thuật cao như cày nương, dùng phân bón, trồng cây xen canh gối 
vụ. Một số ít làm lúa nước trên các thửa ruộng bậc thang. Họ sử 
dụng trâu bò làm sức kéo khá thành thạo. Họ có nghề làm ngói 
máng (ngói âm dương) và làm mộc khá tỉnh xảo. 


Lương thực chính của người Pu Péo là ngô. Món ăn chính là 
bột ngô đồ. 


Phụ nữ Pu Péo mặc váy rất đặc sắc, có đáp vải màu rất tinh 
tế, hài hòa. Áo mặc hai lớp, áo ngoài xẻ ngực không cài khuy, 
chung quanh gấu và hò áo được trang trí bằng cách đáp những 
miếng vải khác màu xếp thành hình tam giác, hình vuông, hình 
quả trám. Ống tay áo viền những khoanh vải khác màu, áo ngắn 
mặc trong chỉ cài khuy, nách phải cũng được trang trí bằng vải 
màu. Tóc phụ nữ quấn trước trán, gài bằng chiếc lược gỗ, phủ 
khăn vuông. 


Phương tiện vận chuyển chủ yếu dùng gùi. 
Người Pu Péo có hai dòng họ tôn tại song song. Một loại dòng 
họ gọi tên bằng chữ Hán, đọc theo cách phiên âm địa phương 


150 


DÂN TỘC PU PÉO 


như các họ Củng, Tráng, Phù... được dùng chính thức trên giấy 
tờ. Một loại họ khác cổ hơn, thể hiện mối quan hệ máu mủ giữa 
các thành viên của dòng họ. 


Việc cưới xin trải qua nhiều bước. Hôm đón dâu, phù dâu phải 
cõng cô dâu ra khỏi cổng nhà gái để theo đoàn về nhà chồng. 
Trong bữa cơm cúng tổ tiên, thức ăn để trên nong, cả nhà cùng 
dâu rể ăn bốc. Lễ lại mặt làm nhiều lần, sau ngày cưới 3, 7, 13 
và 30 ngày. 


Điều đặc biệt là khi con trai họ này lấy con gái họ kia, thì con 
trai họ kia mãi mãi không được lấy con gái họ này. Con cái theo 
họ cha. 


Sản phụ được đẻ ngay trong buồng của mình. Nhau thai nhi 
được chôn dưới gầm giường. Con trai được đặt tên sau ð ngày, 
con gái sau 3 ngày. Trong thời gian chưa đặt tên cho con, người 
cha kiêng đi ra ngoài, nếu ra khỏi nhà phải đội nón. Tên đặt lần 
đầu chỉ dùng cho đến năm 13 tuổi, sau đó đặt tên chữ cho trẻ. 


Khi cha hoặc mẹ chết, hũ thờ trên bàn phải đặt nghiêng để 
báo cho tổ tiên biết, và chậm nhất 13 ngày phải làm lễ dựng lại 
hũ thờ này. Trong những ngày thi hài còn quàn tại nhà, cơm 
nước không được nấu ở bếp chính mà kê đá làm bếp ở gian giữa 
nhà. 

Vài năm sau, tổ chức lễ chay để cúng đưa hồn người chết về 
quê cũ. 

Người Pu Péo thờ tổ tiên 3 đời. Trên bàn thờ đặt những hũ 
sành nhỏ, mỗi hũ tượng trưng cho một đối tượng thờ. Thường có 
3 hũ cho 3 đời kế tiếp nhau. 

Người Pu Péo ăn Tết Nguyên đán. Đêm 30 Tết cúng tổ tiên 
bằng bánh chưng. Sáng mồng một Tết, nam nữ đi gánh nước 
vàng, nước bạc để lấy lộc. Trong 3 ngày Tết, sau bữa ăn không 
được rửa bát, mỗi lần ăn chỉ dùng giấy lau sạch. 

Người Pu Péo có nhiều bài hát trong đám cưới. 

151 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


42. DẪN TỘC RA GLAI 


Dân tộc Ra Glai hiện có khoảng 97.000 người. Họ còn có 
những tên gọi khác như Ral, Ra Giây. Ngôn ngữ thuộc nhóm 
ngôn ngữ Malayô-Polinêxia (Nam Đảo). Nhưng ngày nay tiếng 
Việt (tiếng phổ thông) giữ vai trò quan trọng trong giao tiếp của 
người Ra Gilai với các dân tộc khác. 


Người Ra Giai sinh sống lâu đời ở vùng cực Nam Trung Bộ, 
tại vùng núi và thung lũng có độ cao khoảng 500 đến 1000m 
so với mặt nước biển, tập trung chủ yếu ở các huyện Ninh Sơn 
(Ninh Thuận), Bắc Bình (Bình Thuận), và một số ít ở các tỉnh 
Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đông. Trước đây người Ra Glal ở 
nhà sàn, nay phần lớn ở nhà trệt. Nhà ở có dạng hình vuông, chỉ 
rộng 12-14m2. Mái lợp bằng tranh hoặc lá mây, vách phên đan 
hay trát đất. 


Nguồn sống chính là đốt nương làm rẫy. Trên rẫy trồng lúa, 
bắp, đậu, bầu, bí và cây ăn trái. Rẫy phát bằng chà gạc, dao, rựa, 
rìu. Dùng gậy chọc lỗ tra hạt. Làm cỏ bằng cào nhỏ, thu hoạch 
lúa tuốt bằng tay. Nghề phụ có rèn, đan lát. Nghề dệt tuy có 
nhưng không phổ biến. Chăn nuôi gia cầm, gia súc, phổ biến là 
trâu, lợn, gà, vịt... Hiện một số nơi đã biết làm lúa nước. 


Gạo là lương thực chính. Uống nước lã đựng trong trái bầu 
khô. Thích uống rượu cần, hút thuốc lá. 


Hiện khó tìm thấy y phục truyền thống của Ra Gilai. Ngày 
nay, nam mặc quần âu, áo sơ m1, phụ nữ mặc váy hoặc quần và 
áo bà ba. Xưa kia đàn ông đóng khố đơn giản, ở trần. Phụ nữ 
mặc áo dài, phía trên có ghép những ô vuông màu đỏ, trắng xen 
kẽ nhau. 


Phương tiện vận chuyển chủ yếu dùng gùi. Gùi của người Ra 
Giai đan đơn giản, không trang trí hoa văn. Gùi có nhiều kích cỡ 
khác nhau phù hợp với từng lứa tuổi. 

Mỗi làng có nhiều dòng họ sinh sống. Trong trường hợp cần 
thiết có “hội đồng già làng” hình thành trên sự thừa nhận của 


152 


DÂN TỘC RA GLAI 


mọi thành viên trong làng. Gia đình người Ra Gilai theo chế độ 
mẫu hệ. 


Về hôn nhân, tình yêu trai gái được mọi người tôn trọng, việc 
cưới xin phải qua nhiều bước, nhiều nghì thức phức tạp. Lễ cưới 
được tổ chức cả hai bên gia đình: nhà gái trước, nhà trai sau. 
Trong lễ cưới quan trọng nhất là nghì thức trải chiếu cho cô dâu, 
chú rể. Cô dâu, chú rể ngồi trên chiếu này để hai ông cậu của 
hai bên cùng trình với tổ tiên, thần linh về việc cưới xin. Và trên 
chiếu này họ ăn chung bữa cơm đầu tiên trước sự chứng kiến của 
hai họ. 


Phụ nữ khi thai nghén phải ăn uống kiêng khem, tránh làm 
việc nặng, kiêng nói tên một số loài thú. Khi sắp sinh, được chồng 
dựng cho một căn nhà nhỏ ở bìa rừng. Họ đẻ ngồi và tự mình giải 
quyết mọi công việc khi sinh. Khi sinh xong, họ bế con về nhà. 


Về ma chay, người chết được liệm bằng vải hoặc quần áo cũ 
rồi đặt vào quan tài bằng thân gỗ khoét rỗng, hay quấn bằng vỏ 
cây. Người chết được chôn ở rẫy, đầu hướng về phía Tây. Khi đủ 
điều kiện kinh tế, người ta làm lễ bỏ mả, dựng nhà mồ. 

Hằng năm, người Ra Glai có nhiều nghi lễ cúng bái với việc 
hiến tế để mong thần linh phù hộ. Theo chu kỳ sản xuất, người 
Ra Glai thường tiến hành các nghỉ lễ khi chọn rẫy, phát, đốt, 
gieo trỉa và thu hoạch lúa. Nhưng nghi lễ lớn nhất trong năm 
thường tập trung vào tháng 1-2 dương lịch, khi đã thu hoạch 
rẫy, bao gồm cả lễ mừng thu hoạch, cưới xin và lễ bỏ mả. 


Vốn văn nghệ của người Ra Glai khá phong phú, gồm truyện 
cổ tích, thần thoại và các làn điệu dân ca, ca dao, tục ngữ. Nhạc 
cụ có bộ chiêng đồng 12 chiếc, nhưng có thể sử dụng 4, 6, 7 hoặc 
9 chiếc. Khèn bầu, kèn môi, đàn ống tre khá phổ biến. Xưa kia, 
người Ra Gla1 còn có những bộ đàn đá quí. 


153 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


43. DÂN TỘC RƠ NĂM 


Dân tộc Rơ Năm có khoảng 350 người. Ngôn ngữ thuộc nhóm 
ngôn ngữ Môn-Khơme. Theo các già làng, người Rơ Năm là cư 
dân sinh sống ở vùng rừng núi Tây Nguyên từ lâu. Đầu thế kỷ 
XX, dân số tộc người này còn khá đông. Họ sống chung với người 
Gia Rai trong 12 làng. Hiện chỉ còn ở làng Le, xã Mo Rai, huyện 
8a Thầy, Kon Tum. Họ ở trên những nhà sàn dài, cất kế tiếp, 
chung quanh ngôi nhà chung. Cửa chính giữa của mọi ngôi nhà 
đều quay về phía nhà rông. Khoảng cách giữa nhà rông và nhà 
ở của gia đình là sân chơi. Quanh làng có hàng rào bảo vệ. Mỗi 
nóc nhà thường có nhiều bếp. Mỗi cặp vợ chồng ở trong một căn 
buồng có vách ngăn với một bếp riêng, gian chính giữa nhà là 
nơi tiếp khách. 


Người Rơ Năm sống dựa vào nương rẫy, trồng lúa nếp là 
chính, thêm một ít lúa tẻ, ngô và sắn. Họ sử dụng dao phát, rìu 
để đốn cây, dọn thành rẫy và dùng gậy chọc lỗ tra hạt. Săn bắt, 
hái lượm vẫn còn giữ vai trò kinh tế quan trọng. 


Nghề phụ chủ yếu là trồng bông dệt vải. Vải dệt ra tự cung 
cấp cho nhu cầu may mặc của gia đình, ngoài ra còn dùng để 
trao đổi hàng hóa như dầu thắp, muối ăn và các công cụ lao động 
bằng sắt. 


Người Rơ Năm có tập quán ăn bốc, thích ăn cơm nếp nấu 
trong ống tre (như cơm lam), thích uống rượu cần. 


Đàn ông Rơ Năm đóng khố, phía trước thả tới đầu gối, phía 
sau buông đến ống chân. Phụ nữ quấn váy và ở trần, một số mặc 
áo cộc tay. Váy và khố màu trắng, vải mộc. Phụ nữ thích đeo hoa 
tai làm bằng ngà voi. Nam nữ thanh niên có tục cắt 4 hoặc 6 
răng cửa hàm trên khi bước vào tuổi trưởng thành. 


Gùi là phương tiện vận chuyển chính của người Rơ Năm. Gùi 


đan hoa văn bằng nan nhuộm đen. 


154 


DÂN TỘC RƠ NĂM 


Đứng đầu làng là một già làng, do dân tín nhiệm bầu. Họ 
không chỉ quan hệ với nhau trong khuôn khổ làng mà còn quan 
hệ với làng khác, dân tộc khác qua việc trao đổi hàng hóa và hôn 
nhân. 

Việc cưới xin của người Rơ Năm phải qua 2 bước: ăn hỏi và 
cưới. Lễ cưới tổ chức đơn giản, chỉ là một bữa ăn chung của dân 
làng để chứng kiến và chúc mừng bữa ăn đầu tiên của cô dâu 
chú rể. Sau ngày cưới, đôi vợ chồng ở nhà vợ 4 - 5 năm rồi về ở 
bên nhà chồng, hoặc cư trú luân phiên cả hai bên. 


Trước đây phụ nữ Rơ Năm sinh đẻ trong ngôi nhà nhỏ do 
chồng làm ở ngoài rừng. Đứa trẻ ra đời được cắt rốn bằng một 
thanh nứa. Khi sinh nở, phụ nữ phải kiêng một số thức ăn. Ngày 
ở cữ, người lạ không được vào nhà. Nếu ai vi phạm bị giữ lại 
trong nhà cho hết thời gian kiêng cữ và đứa trẻ được mang tên 
người khách lạ. 


Khi có người chết, người Rơ Năm dùng trống báo tang. Thi 
hài được đặt phía trước nhà, đầu hướng vào trong, mặt nhìn 
nghiêng. Việc chôn cất được tiến hành trong một hai hôm sau. 
Trong ngày lễ bỏ mả, có hai người đeo mặt nạ đánh trống nhảy 
múa. Mặt nạ nam có hai sừng trên đầu, mặt nạ nữ có hai chiếc 
răng nanh. Kết thúc lễ bỏ mả, hai chiếc mặt nạ được treo trên 
nhà mồ. 

Người Rơ Năm thờ cúng Thần Lúa. Cúng Thần Lúa vào ngày 
bắt đầu trỉa hạt, khi lúa trổ đòng đòng, trước ngày tuốt lúa... 

Lễ tết lớn nhất của đồng bào Rơ Năm được tổ chức sau ngày 
thu hoạch mùa rẫy. 

Người Rơ Năm có những làn điệu dân ca trữ tình, những bài 
hát giao duyên của nam nữ thanh niên, những câu chuyện kể 
của các già làng. Nhạc cụ gồm: chiêng, trống, các loại đàn, sáo 
làm bằng tre nứa. 


155 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


44. DÂN TỘC SÁN CHAY 


Dân tộc Sán Chay hiện còn khoảng 147.000 người. Họ còn 
có những tên gọi khác như: Hờn Ban, Chùng, Trại. Nhóm địa 
phương có các tên: Sán Chỉ, Cao Lan. Tiếng nói nhóm Cao Lan 
thuộc nhóm ngôn ngữ Tày-Thái, còn tiếng Sán Chỉ thuộc nhóm 
ngôn ngữ Hán. 


Người Sán Chay từ Trung Quốc sang Việt Nam cách nay hơn 
400 năm, cư trú ở vùng núi Việt Bắc, tập trung chủ yếu ở Tuyên 
Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên. Họ sống trên những nhà sàn. 


Người Sán Chay là cư dân nông nghiệp, làm lúa nước khá 
thành thạo, nhưng nương rẫy giữ vai trò quan trọng trong đời 
sống kinh tế và phương thức canh tác vẫn dùng gậy chọc lỗ tra 
hạt. 


Người Sán Chay ngày hai bữa ăn cơm tẻ là chính. Thích uống 
rượu, nhất là dịp lễ tết. Đàn ông hút thuốc lào, phụ nữ ăn trầu. 


Phụ nữ Sán Chay mặc váy chàm, áo dài có trang trí hoa văn ở 
hò áo và lưng áo. Thường ngày dùng một thắt lưng chàm, nhưng 
vào những ngày lễ hội họ dùng 2, 3 chiếc thắt lưng lụa với nhiều 
màu khác nhau. 


Phương tiện vận chuyển là túi lưới đeo sau lưng. 


Trong bản người Sán Chay có nhiều dòng họ, trong đó có 
những dòng họ lớn, đông người như các họ Hoàng, Trần, La, 
Ninh... 


Trong cưới xin có khá nhiều nghi thức như trước khi đón dâu, 
lễ vật và trang phục của những người đi đón được tập trung lại 
ở giữa nhà để quan lang làm phép. Khi đoàn người bắt đầu đi, 
quan lang đứng dưới mái tranh, giương ô lên cho mọi người đi 
qua. Trên đường về nhà chồng, cô dâu phải đi chân đất. Sau khi 
cưới, cô dâu vẫn ở nhà bố mẹ đẻ cho tới lúc sắp sinh nở mới về ở 
hẳn nhà chồng. Ông mối được cô dâu chú rể kính trọng như cha 
đẻ. Khi ông mối mất, cô dâu chú rể phải để tang. 


156 


DÂN TỘC SÁN DÌU 


Đám ma do thầy tào chủ trì gồm nhiều nghi lễ, theo phong 
tục Đạo giáo và Phật giáo. Đặc biệt, ngôi nhà mô được làm công 
phu, đẹp. 


Trong nhà người Sán Chay có nhiều bàn thờ: thờ tổ tiên, thờ 
Trời Đất, Thổ Công, Bà Mụ, Thần Nông, Thần Chăn Nuôi. Đặc 
biệt thờ Ngọc Hoàng, Phật Nam Hóa và Táo Quân, 


Người Sán Chay có vốn văn nghệ phong phú: chuyện cổ tích, 
thơ, dân ca, phổ biến là sinh ca, là lối hát giao duyên nam nữ. Có 
2 loại: một loại hát ở bản về ban đêm và một loại hát trên đường 
đi chợ. Ngoài ra còn có hát ru, ca đám cưới... 


45. DÂN TỘC SÁN DÌU 


Dân tộc Sán Dìu hiện có khoảng 126.000 người. Họ còn có 
những tên gọi khác như: Sán Déo Nhín, Toại, Trai Đất, Mán 
Quần Cộc, Mán Váy Xẻ. Tiếng nói thuộc thổ ngữ Hán Quảng 
Đông. Người Sán Dìu di cư đến Việt Nam cách nay khoảng 300 
năm, sống tập trung ở vùng trung du Bắc Bộ, từ tả ngạn sông 
Hồng đổ về phía Đông, thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, 
Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang... 


Người Sán Dầu tuy có làm ruộng nước nhưng không nhiều, 
chủ yếu làm lúa nương và trồng ngô, sắn, khoai, rau, bầu, bí... 


Từ lâu người Sán Dìu đã biết dùng phân bón ruộng. Công 
cụ sản xuất: dao, cuốc, rìu, đặc biệt lưỡi cày khá bền vì có thêm 
lưỡi phụ, thích hợp cho việc cày ở những vùng đất cứng, đổi núi 
nhiều sỏi đá. 

Người Sán Dìu ăn cơm tẻ là chính, có độn thêm khoai, sắn, 
ngô. 

Phụ nữ Sán Dìu mặc áo dài (đơn hoặc kép). Nếu áo kép thì áo 
trong bao giờ cũng màu trắng, áo ngoài màu chàm và dài hơn áo 
trong một chút; yếm màu đỏ, thắt lưng trắng, hồng hoặc xanh lơ. 
Váy hai mảnh rời cùng chung một cạp, màu chàm, dài quá đầu 

157 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


gối, chân quấn xà cạp, chít khăn đen. Đồ trang sức gồm vòng cổ, 
vòng tay, hoa tai và dây xà tích bằng bạc. 


Y phục đàn ông giống như người Kinh, búi tóc, quấn khăn 
hoặc đội khăn xếp, áo dài thâm, quần trắng. 


Phương tiện vận chuyển, ngoài việc dùng vai gánh còn dùng 
xe quệt do trâu kéo. 


Mỗi làng có một người đứng đầu do dân bầu ra để trông coi 
việc chung. 


Nam nữ được tự do tìm hiểu, yêu đương, nhưng việc kết hôn 
phải do quyết định của bố mẹ. Đám cưới có nhiều lễ nghi, quan 
trọng nhất là lễ khai hoa tửu, diễn ra tại nhà gái trước hôm cô 
dâu về nhà chồng. Người ta lấy một bình rượu và 1 chiếc đĩa, 
trên đĩa lót hai miếng giấy cắt hình hoa: miếng màu trắng để 
dưới, màu đỏ để trên, rồi đặt lên trên đó hai quả trứng luộc có 
xâu chỉ đỏ và buộc ở mỗi bên quả trứng một đồng xu. Sau khi 
cúng, bóc lấy lòng đỏ hòa với rượu để mọi người tham dự cùng 
uống mừng hạnh phúc cô dâu chú rể. 


Vợ chồng lấy nhau lâu không có con, sau khi ăn Tết Đông Chí 
xong, vợ về nhà bố mẹ đẻ ở. Người chồng cho ông mối đến dạm 
hỏi, sau đó tổ chức cưới lại như lần đầu. 


Việc ma chay cũng khá phức tạp. Khi hạ huyệt, con cái người 
chết phải từ phía chân quan tài bò một vòng quanh miệng huyệt. 
Con trai bò từ trái sang phải, con gái bò từ phải sang trái, vừa 
bò vừa xô đất lấp huyệt. Lúc đứng dậy, mỗi người vốc một nắm 
đất và chạy thật nhanh về nhà bỏ vào chuồng trâu, chuồng lợn... 
với ý nghĩa cho gia súc sinh sôi, nảy nở. Tiếp đó chạy vào nhà và 
ngồi vào thúng thóc, ai dính nhiều thóc là gặp nhiều may mắn. 
Cuối cùng mỗi người tự xé một miếng thịt gà luộc để ăn, ai đến 
trước được ăn mào gà, tiếp theo là đầu, cổ, cánh... Nhà mồ lợp 
mái bằng lá rừng. Người Sán Dìu có tục cải táng. 


158 


DÂN TỘC SI LA 


Người Sán Dìu thờ tổ tiên, Pháp sư và Táo quân. Vì vậy, trên 
bàn thờ thường có ba bát hương. Những người mới chết chưa kịp 
làm ma cũng được đặt bát hương lên bàn thờ nhưng để thấp hơn. 
Có miếu thờ thổ thần, đình thờ thành hoàng. 


Người Sán Dìu có những ngày lễ tết như các dân tộc khác 
trong vùng. Riêng Tết Đông Chí của họ còn mang ý nghĩa cầu 
mong con đàn, cháu đống. 


Người Sán Dầu thích hát giao duyên giữa thanh niên nam 
nữ vào ban đêm. Truyện kể chủ yếu là truyện thơ, các điệu múa 
thường xuất hiện trong đám ma. Nhạc cụ có tù và, sáo, kèn, 
trống, thanh la, não bạt, dùng vào các nghi lễ tôn giáo. 


46. DÂN TỘC SI LA 


Dân tộc 81 La hiện còn khoảng 840 người. Họ còn có những 
tên gọi khác như: Cù Dề Sừ, Kha Pẻ. Tiếng nói thuộc nhóm ngôn 
ngữ Tạng-Miến. Dân tộc 8i La có nguồn gốc từ Lào di cư sang 
Việt Nam, sống tập trung trong ba bản: Seo Hay, S¡ Thâu Chải 
và Nậm Xin thuộc huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Họ ở nhà 
trệt gồm hai gian và hai chái nhỏ, có hiên và một cửa ra vào. 
Bàn thờ đặt ở góc trái trong cùng, trên đặt một chén rượu nhỏ và 
một quả bầu khô. Bếp chính ở giữa nhà với ba ông đầu rau bằng 
đá. Đối với người Si La, ba ông đầu rau rất quan trọng, vì họ tin 
rằng đó là nơi mà tổ tiên thường ở trông coi bếp lửa. 


Ngày nay, đồng bào 8i La đã biết làm lúa nước, trồng ngô 
trên nương rẫy. Tuy vậy, kinh tế săn bắt và hái lượm vẫn còn 
đóng vai trò quan trọng trong đời sống. 


Phụ nữ S¡ La mặc váy hở bụng, áo cài khuy nách phải, nổi 
bật là vạt ngực gắn đầy những đồng xu bạc, xu nhôm. Cổ và tay 
áo được trang trí bằng cách gắn lên những đường vải màu khác 
nhau. Váy màu đen chàm, khi mặc giắt ra phía sau. Tùy theo 
lứa tuổi mà khăn đội đầu có khác nhau. Có tục nhuộm răng, 
nam nhuộm đỏ, nữ nhuộm đen. 


159 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Người Si La ăn cơm nếp và cơm tẻ. Khi vận chuyển đồ đạc 
dùng gùi mang, họ còn biết dùng thuyền, mảng để đi lại trên 
sông. 


Tính cộng đồng làng bản rất cao. Họ thường giúp nhau trong 
việc làm nhà mới, ma chay... 


Quan hệ dòng họ khá chặt chẽ. Người S1 La có nhiều họ khác 
nhau nhưng họ Hù, họ Pờ nhiều hơn cả. Đứng đầu dòng họ là 
người cao tuổi nhất, không phân biệt dòng trưởng hay dòng thứ. 


Về hôn nhân, trai gái yêu nhau được quan hệ tự do, người con 
trai được ngủ qua đêm tại nhà người yêu của mình. Có tục cưới 
hai lần, lần đầu đón cô dâu về nhà chồng, lần thứ hai sau đó một 
năm, nhà trai trao tiền cưới cho nhà gái. 


Phụ nữ sinh con ở trong nhà, đẻ ngồi. Nhau được đựng trong 
ống nứa, phủ một lớp tro bếp lên trên, dựng ở góc bếp cho tới 
ngày đặt tên con. Họ thường mời bà già trong bản tới đặt tên để 
mong con sống lâu. Sau khi đặt tên, bà già này lấy lá chuối bịt 
ống đựng nhau, nếu là con trai buộc 9 nuộc lạt, con gái 7 nuộc, 
rồi đem chôn. Sau khi đặt tên 3 ngày tiến hành cúng hồn cho trẻ. 


Người chết được quàn trong một khúc cây gỗ bổ đôi, khoét 
rỗng. Sau khi chôn, gia đình tang chủ dội nước tắt bếp. Mang hết 
than củi cũ ra ngoài nhà rồi mới đốt bếp tiếp. Mộ những người 
cùng họ thường ở gần nhau. 

Con cái thờ bố mẹ đã mất. Mỗi bàn thờ phải có chén thờ lấy từ 
chén cúng cơm bố mẹ trong ngày làm ma. Nhà có bao nhiêu con 
trai thì có bấy nhiêu chén và tất cả để lên bàn thờ. Thờ tổ tiên 
từ đời ông trở lên, do trưởng họ đảm nhận. Hằng năm vào Tết 
Năm mới và Tết Cơm mới có lễ cúng tổ tiên. Tết Năm mới vào 
đầu tháng 12 âm lịch, Tết Cơm mới sau vụ thu hoạch. 


Người S1 La có hát giao duyên nam nữ và hát sử ca. 


160 


DÂN TỘC TÀY 
47. DÂN TỘC TÀY 


Dân tộc Tày có dân số đứng hàng thứ hai, sau dân tộc Việt, 
khoảng 1, triệu người. Người Tày có các nhóm địa phương như: 
Thổ, Ngạn, Phén, Thu Lao và Pa Dí. Tiếng nói thuộc nhóm ngôn 
ngữ Tày- Thái. 

Người Tày đến cư trú ở Việt Nam từ rất sớm, có thể từ khoảng 
nửa cuối thiên niên kỷ thứ nhất trước Công nguyên. Họ sống tập 
trung ở vùng thung lũng các tỉnh Đông Bắc, từ Quảng Ninh, Bắc 
Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang, 
Tuyên Quang, Lào Cal, Yên Bái. Người Tày sống thành từng bản 
rất đông đúc, có tới hàng trăm nóc nhà. Nhà ở là nhà sàn, có bộ 
vì kèo từ 4, 5, 6 hoặc 7 hàng cột. Nhà có 2 hoặc 4 mái, lợp ngói, 
lợp tranh hoặc lá cọ. Chung quanh nhà thưng ván gỗ hoặc liếp 
nứa. 


Đồng bào Tày có truyền thống làm lúa nước từ lâu đời, thâm 
canh, có hệ thống thủy lợi tưới tiêu hợp lý, đặc biệt biết làm cọn 
(xe nước) để lấy nước tưới ruộng và sử dụng phân bón lúa. Họ 
có tập quán đập lúa ngoài đồng trong những máng gỗ, rồi dùng 
dậu (sọt nhỏ có quai) gánh thóc về nhà. Ngoài ra, người Tày còn 
trồng lúa nương, hoa màu và cây ăn quả. Chăn nuôi rất phát 
triển, với nhiều loại gia súc, gia cầm, nhưng phương thức nuôi 
thả đến nay vẫn còn phổ biến. 


Người Tày có nhiều nghề thủ công, đặc biệt nghề dệt thổ cẩm 
với những hoa văn đẹp và độc đáo. 


Trước đây đồng bào Tày thường ăn xôi đồ. Trong ngày lễ tết 
người Tày làm nhiều loại bánh trái như: bánh chưng, bánh giầy, 
bánh gai, bánh giò, bánh rán, bánh trôi, bánh khảo... Đặc biệt có 
loại bánh bột hấp nhân bằng trứng kiến và cốm làm bằng thóc 
nếp non hơ lửa hoặc rang rồi đem giã. 


Phụ nữ mặc váy hoặc quần, có áo cánh ngắn bên trong và áo 
dài bên ngoài bằng vải bông tự dệt, màu chàm, không thêu thùa. 


161 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Nhóm Ngạn mặc áo dài ngắn hơn một chút, nhóm Phén mặc áo 
màu nâu, nhóm Thu Lao búi tóc quấn khăn thành hình chóp 
nhọn trên đỉnh đầu, nhóm Pa Dí đội mũ hình mái nhà. 


Phương tiện vận chuyển đồ đạc thường là cho vào dậu để 
gánh, hoặc cho vào túi vải để mang trên vai. 


Nam nữ được tự do yêu đương tìm hiểu, nhưng việc kết hôn 
do bố mẹ quyết định và có tục tin vào lá số của hai bên. Trước khi 
đi đến hôn nhân, nhà trai xin lá số của cô gái về để so với lá số 
của chàng trai xem có hợp nhau không. Sau khi cưới, cô dâu vẫn 
ở nhà bố mẹ đẻ cho đến khi sắp sinh nở mới về ở hẳn nhà chồng. 

Trong thời gian người vợ có thai, cả hai vợ chồng đều phải 
kiêng cữ nhiều thứ. Sau khi trẻ sinh được 3 ngày phải cúng tẩy 
vía và lập bàn thờ bà mụ. 

Khi có người chết, đám ma được tổ chức linh đình với nhiều 
nghi lễ. Sau khi chôn 3 năm làm lễ mãn tang, đưa hồn người 
chết lên bàn thờ tổ tiên. 

Người Tày thờ cúng tổ tiên, thờ Thổ Công, Vua Bếp, Bà Mụ. 
Khi làm nhà mới phải chọn đất, xem hướng, chọn tuổi, chọn 
ngày giờ tốt. 

Đồng bào Tày có nhiều ngày lễ tết: Tết Nguyên đán, Rằm 
tháng 7, Tết gọi hồn trâu bò (tổ chức vào mồng 6 tháng 6 âm 
lịch) và Tết Cơm mới, tổ chức trước khi thu hoạch. 

Người Tày có nhiều làn điệu dân ca như Lượn, Phong Slư, 
Phuối Pác, Phuối rọi... Hát Lượn có nhiều loại: Lượn Cọi, Lượn 
Then... là lối hát giao duyên. Nhạc cụ có đàn tính. 


48. DẪN TỘC TÀ ÔI 


Dân tộc Tà Ôi có khoảng 35.000 người, còn có những tên gọi 
khác như: Pa Cô, Ta Ôi, Ba Hi, Pa Hi. Tiếng nói thuộc nhóm 
ngôn ngữ Môn-Khơme. 


162 


DÂN TỘC TÀ ÔI 


Người Tà Ôi thuộc lớp cư dân sinh sống lâu đời ở vùng rừng 
núi Trường Sơn từ phía Tây Quảng Trị đến phía Tây Thừa Thiên 
Huế. Họ ở thành từng làng, trên các nhà sàn dài. Trước đây có 
những nhà dài trên trăm mét, gồm nhiều đôi vợ chồng, con cái 
(gọi là các “bếp ”). Giữa các bếp trong làng thường có quan hệ 
thân thuộc. Mái nhà uốn tròn ở hai đầu hồi, trên đỉnh dốc có 
Khau Cút nhô lên. Trong mỗi “bếp” (gia đình riêng) đều có buồng 
sinh hoạt riêng. 


Đồng bào Tà Ôi trước đây làm nương rẫy là chính, phương 
thức canh tác là dùng gậy chọc lỗ tra hạt. Ngày nay, họ đã quen 
làm ruộng nước. Tuy vậy, việc săn bắt, hái lượm đến nay vẫn còn 
đóng vai trò quan trọng trong kinh tế đời sống. 


Một số nơi có nghề dệt thổ cẩm, được các dân tộc láng giềng 
ưa chuộng. Đồ đan mây tre chủ yếu để tự cung tự cấp. 


Lương thực chủ yếu là gạo tẻ, ngoài ra họ còn ăn ngô, khoal, 
sắn, củ mài... vào những lúc giáp hạt. 


Về y phục, nữ mặc váy ống loại ngắn và áo, hoặc váy dài 
che ngực trở xuống, nam đóng khố, mặc áo, thường hay ở trần. 
Trang sức phụ nữ là vòng tay, vòng chân, vòng cổ, khuyên tai 
bằng đồng, bạc, hay hạt cườm... Có tục cà răng và xăm trên da. 


Phương tiện vận chuyển chính là gùi đeo trên lưng. 


Người Tà Ôi sống theo tập tục cổ truyền, kính trọng người 
già, tin theo già làng. Mỗi làng gồm nhiều người của nhiều dòng 
họ khác nhau, mỗi dòng họ có người đứng đầu, có tục kiêng cữ 
riêng và tên gọi riêng. 

Trai gái lớn lên sau khi đã cắt cụt 6 chiếc răng cửa hàm trên 
thì được tìm hiểu nhau, lấy vợ, lấy chồng. Hôn nhân do nhà trai 
chủ động. Nhà gái cho con đi lấy chồng được nhận của cưới gồm 
công, chiêng, ché, nồi đồng, trâu, lợn... Ngày đám cưới, cô dâu và 
chú rể phải làm lễ “đạp bếp” tại nhà bố mẹ cô gái để đánh dấu 
từ đây cô thực sự là người nhà chồng. Người Tà Ôi cho phép con 
trai cô lấy con gái cậu. 


163 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Phụ nữ trong thời kỳ mang thai phải kiêng khem nhiều. 


Người chết được quàn trong quan tài độc mộc, có tục chia của 
cho người chết. Vài năm sau khi chôn, tang gia tổ chức lễ cải 
táng, đưa vào chôn trong bãi mộ chung của làng, cạnh những 
người thân quá cố. 


Mỗi dòng họ có một bàn thờ ở nhà trưởng họ. Mọi gia đình 
trong họ có thể tới đó làm lễ cúng khi bị ốm đau, gặp rủi ro, hoạn 
nạn... Nhiều làng còn thờ vật thiêng như hòn đá, cái vòng đồng, 
chiếc ché... 


Lễ tết có nhiều lễ cúng liên quan đến sức khỏe, tài sản, dịch 
bệnh, làm rẫy... Lễ lớn có đâm trâu tế thần và trở thành ngày 
hội của làng. 

Đồng bào Tà Ôi có vốn văn nghệ phong phú như tục ngữ, ca 
dao, câu đố, truyện cổ, dân ca... Nhạc cụ gồm nhiều loại: cổng, 
chiêng, tù và sừng trâu, khèn 14 ống nứa, sáo 6 lỗ, nhị vừa kéo 
vừa điều khiển âm thanh bằng miệng, đàn Ta Lư... 


49. DÂN TỘC THÁI 


Dân tộc Thái hiện có khoảng 1.330.000 người, đứng hàng 
thứ ba về dân số trong các dân tộc ở nước ta (sau người Việt và 
người Tày). Họ còn có những tên gọi khác như: Tay Thanh, Man 
Thanh, Tay Mười, Tay Mường, Hàng Tổng, Tay Dọ, Thổ. Có hai 
nhóm địa phương: Ngành Đen (Tay Dăm) và Ngành Trắng (Tay 
Đón). Tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Tày-Thái. 


Người Thái có cội nguồn ở vùng lục địa Đông Nam Á, đã có 
mặt ở Việt Nam từ xa xưa, sống tập trung ở các tỉnh Sơn La, Lai 
Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Nghệ An. Họ ở nhà sàn, có nhiều 
dáng vẻ khác nhau: loại nhà mái tròn khum hình mai rùa, hai 
đầu mái hồi có Khau cút; loại nhà 4 mái, mái bằng sàn hình chữ 
nhật gần vuông, hiên có lan can; loại nhà sàn dài, cao, mỗi gian 
hồi làm tiền sảnh; loại nhà mái thấp, hẹp lòng. 


164 


DÂN TỘC THÁI 


Đồng bào Thái đã quen làm lúa nước từ lâu với hệ thống 
thủy lợi rất hiệu quả. Trước đây cấy một vụ lúa nếp, nay chuyển 
thành 2 vụ lúa tẻ. Ngoài ra, họ còn làm nương trồng lúa, ngô, 
hoa màu, cây thực phẩm, đặc biệt trồng bông lấy sợi dệt vải. 


Gạo tẻ là lương thực chính của người Thái, gạo nếp dùng đồ 
xôi là món ăn truyền thống. Họ thích uống rượu cần, hút thuốc 
lào. 


Y phục phụ nữ khá đẹp mất: áo cánh ngắn đủ màu sắc, đính 
hàng khuy bạc hình bướm, nhện, ve sầu... chạy trên đường nẹp 
xẻ ngực, bó sát thân, với chiếc váy vải thâm hình ống, thắt eo 
bằng đải lụa màu xanh lá cây, đeo dây xà tích bạc bên hông. Phụ 
nữ Thái Đen đội khăn piêu nổi tiếng với các hình hoa văn thêu 
nhiều màu sắc rực rỡ. 

Nam giới mặc quần cắt theo kiểu chân què có cạp để thắt 
lưng, áo cánh xẻ ngực, có túi hai bên gấu vạt. Áo Thái Trắng có 
thêu một túi ngực trái, cài khuyết bằng dây vải. Quần áo phổ 
biến là màu đen. 


Người Thái vận chuyển đồ đạc chủ yếu là gánh, biết dùng 
ngựa cưỡi, thô. Người Thái ở dọc sông Đà đi lại bằng thuyền. 


Người Thái có nhiều họ, mỗi họ thường có những quy định 
kiêng ky khác nhau, như họ Lò không ăn thịt chìm táng cò, họ 
Quảng kiêng con hổ. 


Đồng bào Thái thờ tổ tiên, cúng trời đất, cúng bản mường. 
Gắn liền với sản xuất là những nghi lễ cầu mùa. Mở đầu hằng 
năm bằng lễ đón tiếng sấm năm mới. 

Trước kia người Thái cưới xin theo chế độ hôn nhân gả bán và 
ở rể, nên việc lấy vợ, lấy chồng phải theo nhiều bước: 

_ Cưới lên (dong khửn): đưa rể đến ở nhà vợ (bước thử thách 
phẩm giá, năng lực lao động của chàng rể). Sau lễ cưới này, phụ 
nữ Thái Đen búi tóc ngược lên đỉnh đầu. Tục ở rể từ 8 đến 12 
năm. 


165 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


_ Cưới xuống (đong long): đưa gia đình về ở hẳn với bố mẹ 
chồng. 


Lễ tang có 2 bước: 


_ Phúng viếng: tiễn đưa hồn người chết lên cõi hư vô, đưa thi 
hài đi chôn cất (Thái Trắng) hoặc hỏa thiêu (Thái Đen) 


_ Tiếp theo đưa đồ tang lễ ra bãi tha ma và làm lễ gọi ma trở 
về ngụ tại gian thờ cúng tổ tiên trong nhà. 

Người Thái có nhiều điệu múa xòe, các loại sáo lam và tiêu, 
có hát thơ, hát đối đáp giao duyên... 


50. DÂN TỘC THỔ 


Dân tộc Thổ hiện có hơn 68.000 người, còn có các tên gọi khác 
như: Mường, Con Kha, Xá Lá Vàng. Nhóm địa phương có các 
tên: Kẹo, Mọn, Cuối, Họ, Đan Lai, Li Hà, Tày Poọng. Tiếng nói 
thuộc nhóm ngôn ngữ Việt-Mường. 


Do những biến cố lịch sử của những thế kỷ trước, các nhóm 
người Mường từ miền Tây Thanh Hóa dịch chuyển vào phía 
Nam, hòa nhập với người Việt ở đây, tạo thành cộng đồng chung 
là dân tộc Thổ. Họ sống tập trung chủ yếu các huyện miền Tây 
Nghệ An, trong những bản làng đông đúc. Nhà ở truyền thống 
là nhà sàn, chung quanh thưng liếp nứa hoặc gỗ. 


Nguồn sống chính của người Thổ là làm nương rẫy, một số ít 
làm ruộng nước. Đặc điểm chung là trình độ canh tác khá cao, 
thể hiện qua kỹ thuật làm đất, thâm canh, bón phân. Lúa là cây 
trồng chính, ngoài ra còn có sắn, ngô, hoa màu... 


Trước đây, đồng bào Thổ ăn cơm nếp là chủ yếu, nay hầu hết 
chuyển sang ăn cơm tẻ. Trong các ngày lễ tết, người Thổ thường 
làm các loại bánh chưng, bánh giầy, bánh ga!... 

Y phục đàn ông Thổ giống như người Việt, quần trắng cạp 
vấn áo dài lương đen, đầu đội khăn nhiễu màu tím. Phụ nữ Thổ 


166 


DÂN TỘC THỔ 


vùng Lâm Sa mặc váy vải màu đen có thêu hai đường chỉ màu 
từ cạp tới gấu váy, áo 5 thân màu nâu hoặc trắng. Vùng Quỳ 
Hợp mặc váy nhuộm chàm, dệt kẻ sọc ngang tạo thành vòng tròn 
quanh thân, áo cánh trắng cổ viền, đội khăn vuông trắng. 


Phương tiện vận chuyển là gánh bằng sọt, hoặc dùng xe do 
trâu, bò kéo. 


Đứng đầu mỗi làng có một ông trùm làng, hằng năm được 
dân bầu, có nhiệm vụ đôn đốc công việc chung trong làng. Tuy 
sống xen kẽ với các dân tộc khác, nhưng hôn nhân giữa người 
Thổ với các các dân tộc khác hầu như không có. 


Hôn lễ của người Thổ trải qua nhiều bước. Thông thường, khi 
cưới nhà trai phải nộp lễ một con trâu, 100 đồng bạc trắng, 30 
vuông vải, 6 thúng xôi, một con lợn. Khi bắt đầu yêu nhau, người 
Thổ có tục ngủ mái. Từ những đêm ngủ mái, các đôi nam nữ tìm 
hiểu nhau trước khi dẫn đến cưới xin. 

Trẻ sơ sinh được 3 ngày phải cúng bà mụ để đặt tên cho trẻ 
và người mẹ phải kiêng cữ một tháng. Trong tháng đó, người lạ 
không được vào nhà. 


Ma chay tổ chức linh đình, khá tốn kém. Trước đây mỗi đám 
ma có nhà giết tới 12 con trâu. Người chết được quàn trong nhà 
hàng tuần. Quan tài độc mộc. Sau khi chôn cất, gia chủ phải 
cúng vào những dịp 30 ngày, 50 ngày và 100 ngày. 

Người Thổ thờ rất nhiều thần, ma, đặc biệt các vị thần đánh 
giặc và khai khẩn đất đai. Trong gia đình, ngoài cúng tổ tiên, 
còn làm lễ cúng bà mụ mỗi khi trẻ đau ốm, hoặc cúng vía cho 
người lớn. 

Vốn văn nghệ của người Thổ khá phong phú, gồm các bài 
đồng dao, ca dao, tục ngữ... 


167 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


ð1. DÂN TỘC XINH MUN 


Dân tộc Xinh Mun có gần 18.000 người, còn có những tên gọi 
khác như: Puộc, Xá, Pnạ. Các nhóm địa phương có: Xinh Mun 
Dạ, Xinh Mun Nghẹt. Tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Môn- 
Khơme. Người Xinh Mun sinh sống lâu đời ở vùng núi Tây Bắc 
Việt Nam, tập trung chủ yếu ở Sơn La, Lai Châu. Họ ở nhà sàn 
có mái vòm hình mai rùa. 

Nguồn sống chính của đồng bào Xinh Mun là làm nương rẫy, 
một số ít làm ruộng nước. Họ thường ăn cơm nếp, cơm tẻ, có tập 
quán ăn trầu, nhuộm răng đen. 


Y phục người Xinh Mun giống như người Thái. Người Xinh 
Mun có nhiều họ, nhưng nhiều nhất là họ Vị và họ Lò. Gia đình 
theo chế độ phụ quyền. Trong một nhà sống chung tứ đại đồng 
đường. 


Về hôn nhân, có tục ở rể. Trước đây con trai phải ở rể từ 8 
đến 12 năm, hoặc suốt đời nếu nhà vợ không có con trai. Trong 
lễ cưới, nếu chú rể phải đi ở rể thì cô dâu và chú rể phải đổi tên 
mới. Tên chung này do bố mẹ vợ và ông cậu đặt cho. Cô dâu phải 
búi tóc ngược lên đầu, dấu hiệu là gái đã có chồng. Ngay hôm 
cưới ở rể, đôi vợ chồng được về bên nhà chồng 2 hoặc 3 ngày rồi 
mới sang nhà gái ở hẳn cho đến hết thời hạn ở rể. Lễ cưới đưa 
dâu sau khi hết thời hạn ở rể. Lễ lại mặt tổ chức sau đó vài ngày 
hay một năm. 


Người Xinh Mun có tập quán cả bản cùng tập trung giúp 
nhau dựng nhà, nên ngôi nhà chỉ làm trong vài ngày là xong. Họ 
thường làm nhà sau vụ gặt và chọn đất dựng nhà bằng cách bói 
xem đất có hợp với các thành viên trong gia đình không. Trong 
tháng, các ngày 2, 6, 8, 9 gọi là ngày nước, thích hợp với việc làm 
nhà. Kiêng các ngày hỏa: 1, 7. Ông cậu là người dựng cột chính, 
trên treo nhiều vật, tượng trưng cho sự phồn thực. Ông cậu cũng 
là người nhóm ngọn lửa đầu tiên trên bếp cơm của nhà mới. 


168 


DÂN TỘC XƠ ĐĂNG 


Khi có người chết, tang gia bắn súng báo hiệu. Cùng lúc đó, 
người con trai ném ông đầu rau vào nơi thờ cúng tổ tiên, bày 
tỏ sự giận dữ. Quàn người chết bằng cách bó cót. Chọn đất đào 
huyệt, bằng cách ném quả trứng trên khu đất định sẵn, trứng võ 
ở đâu, huyệt đặt ở đó. Nhà mồ được xây cẩn thận, có đủ các thứ 
cần thiết cho người chết. 


Đồng bào Xinh Mun thờ cúng tổ tiên hai đời: bố mẹ và ông 
bà. Cúng lễ vào dịp cơm mới, đám cưới, nhà mới. Việc thờ cúng 
có nơi chỉ dành cho người anh cả. Bố mẹ vợ được thờ riêng ở một 
lán nhỏ bên cạnh nhà. 


Người Xinh Mun thích hát và múa vào dịp lễ tết ngay trên 
nhà sàn. Trai gái hát đối đáp tự nhiên. 


52. DÂN TỘC XƠ ĐĂNG 


Dân tộc Xơ Đăng hiện có gần 127.000 người, có những tên 
gọi khác như: Xê Đăng, Kmrăng, Con Lan, Brila. Các nhóm địa 
phương còn có những tên riêng như: Xơ Teng, Tơ Đrá, Mnâm, Ca 
Dong, Ha Lăng, Tà Trĩ, Châu. Tiếng Xơ Đăng thuộc nhóm ngôn 
ngữ Môn-Khơme. 


Người Xơ Đăng đã sinh sống lâu đời ở vùng Bắc Tây Nguyên, 
tập trung chủ yếu ở Kon Tum và miền Tây Quảng Nam, Quảng 
Ngãi. Họ sống trên những nhà sàn dài, thường là cả đại gia đình. 
Nhà trong làng được bố trí theo tập quán từng vùng. Có nơi nhà 
ở quây quanh ngôi nhà rông ở giữa; có nơi dựng theo triền núi, 
không có nhà rông. 


Một số gia đình có nguồn sống chính là làm lúa nước, như 
nhóm Mnâm, nhưng phương thức canh tác còn theo lối sơ khai 
như làm đất bằng cách lùa đàn trâu xuống giẫm ruộng, dùng 
lưỡi cuốc bằng gỗ (nay đã thay bằng sắt)... Số còn lại sống chủ 
yếu nhờ nương rẫy, dùng gậy chọc lỗ tra hạt, thu hoạch dùng tay 
tuốt lúa. Ngoài ra họ còn trồng ngô, kê, sắn, bầu, bí, thuốc lá, 


169 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


chuối, mía... Người Xơ Đăng có tập quán ăn trầu, nam nữ đều 
hút thuốc lá. 


Người Xơ Đăng chăn nuôi chủ yếu trâu, dê, lợn, gà... Phương 
thức săn bắt và hái lượm vẫn đóng vai trò quan trọng trong hoạt 
động kinh tế. 


Nghề dệt vải thủ công có ở nhiều vùng. Nghề rèn phát triển ở 
nhóm Tơ Đrá. Đan lát khá tỉnh xảo. 


Đồng bào Xơ Đăng hằng ngày ăn cơm tẻ, thích uống rượu cần. 
Nam đóng khố, ở trần; nữ mặc váy, áo. Trời lạnh quàng thêm 
tấm vải ở ngoài. Xưa kia, người Xơ Đăng dùng vỏ cây che thân. 


Phương tiện vận chuyển thường là dùng gùi mang sau lưng. 
Gùi có nhiều loại: đan thưa, đan dày, có nắp, không nắp, có hoa 
văn... 


Đứng đầu làng là một “già làng”. Làng là sở hữu chung, trên 
đó mỗi người có quyền sở hữu ruộng vườn, nương rẫy. 


Giữa các vùng khác nhau, hôn nhân cũng khác nhau. Điểm 
giống nhau là sau khi cưới, vợ chồng cùng cư trú luân phiên mỗi 
bên một số năm. Thường chỉ khi bố mẹ một bên qua đời mới ở cố 
định. Trong lễ cưới có tục cô dâu chú rể đưa đùi gà cho nhau ăn, 
đưa rượu cho nhau uống, cùng ăn một nắm cơm... 


Khi có người chết, cả làng đến chia buồn với tang chủ và giúp 
việc đám ma. Những người chết bình thường (không do tai nạn, 
chiến tranh...) được chôn trong bãi mộ chung của làng. Lễ tục cụ 
thể giữa các nhóm người Xơ Đăng cũng không giống nhau. 


Người Xơ Đăng tin vào các vị thần linh như: Thần Sấm sét, 
Thần Mặt trời, Thần Núi, Thần Lúa, Thần Nước... Trong đời 
sống canh tác rẫy có nhiều lễ nghi cúng bái nhằm cầu mùa, cầu 
an, tránh thất bát. 


Lễ tết quan trọng nhất là lễ cúng Thần Nước vào dịp sửa 
máng nước hằng năm. Ngoài ra còn có lễ cúng vào những dịp 


170 


DÂN TỘC XTIÊNG 


đầu năm, mở đầu vụ trỉa lúa, khi lúa đến kỳ con gái, khi thu 
hoạch, lễ cúng khi ốm đau, dựng nhà rông... 


Người Xơ Đăng có nhiều loại nhạc cụ: đàn, nhị, sáo dọc, 
khoong bút, trống, chiêng, công, tù và, ống gõ, dàn ống nứa hoạt 
động nhờ sức nước. Họ có nhiều điệu hát: hát đối đáp của trai 
gái, hát ru. Có nhiều điệu múa dành riêng cho nam, nữ khác 
nhau, cũng có điệu múa chung cho cả nam nữ. 


ð3. DÂN TỘC XTIÊNG 


Dân tộc Xtiêng hiện có hơn 67.000 người, còn có tên gọi khác 
là Xa Điêng. Các nhóm địa phương có tên gọi riêng như: Bù Lơ, 
Bù Đek, Bù Biêk. Tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khơme. 


Người Xtiêng sinh sống lâu đời ở vùng Nam Tây Nguyên và 
miền Đông Nam Bộ, tập trung chủ yếu tại các tỉnh Bình Phước, 
Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai. Người vùng cao ở nhà trệt, 
mái trùm xuống gần mặt đất, có nơi uốn tròn ở hai đầu hồi, cửa 
mở ở hai đầu hồi và một mặt bên. Người vùng thấp ở nhà sàn 
khang trang, vách dựng nghiêng phía trên ra ngoài (trên rộng 
dưới hẹp). 


Các nhóm người Xtiêng có cách sinh sống khác nhau. Nhóm 
Bù Lơ ở vùng cao, vùng sâu, hoàn toàn sống nhờ nương rẫy. 
Nhóm Bù Đek ở vùng thấp làm lúa nước như người Việt. Phương 
thức canh tác lúa rẫy là chọc lỗ tra hạt. Công cụ làm rẫy chủ yếu 
là rìu, đao, xà gạc, gậy chọc lỗ. Thu hoạch lúa tuốt bằng tay. Đối 
với nhóm người này kinh tế săn bắt hái lượm là chủ yếu. 

Người Xtiêng chăn nuôi chủ yếu là trâu, bò, lợn, gà... có một 
số hộ nuôi voi. Nghề thủ công có dệt vải, đan lát. 

Lương thực chính là gạo tẻ, ăn ngày 2 bữa, thích uống rượu 
cần, hút thuốc lá bằng tẩu. Đàn ông đóng khố, ở trần; phụ nữ ở 
trần hoặc mặc áo, quấn váy, thích đeo nhiều đồ trang sức, các loại 


vòng bằng kim loại, chuỗi cườm, hoa tai lớn làm bằng ngà voi. 


171 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Phương tiện vận chuyển thông dụng nhất là dùng gùi mang. 


Mỗi cặp vợ chồng là một “bếp”. Nhiều “bếp” hợp thành một 
nhà. Xưa kia, mỗi làng có vài ba nhà. Nay do tách hộ, số nhà 
trong làng tăng lên. Mỗi người không chỉ thuộc về một “bếp”, 
một nhà, một làng mà còn là thành viên của một dòng họ nhất 
định. Trong mỗi làng đều có một “già làng” và các vị bô lão có uy 
tín khác cùng giữ vai trò quan trọng trong công việc của làng. 

Về cưới xin, nếu nhà trai có đủ của cải sính lễ, cô dâu về nhà 
chồng ngay sau lễ cưới. Nhưng phần đông ở rể do chưa đủ đồ dẫn 
cưới theo yêu cầu của nhà gái (như ché, chiêng, công, trâu...). 
Tập tục hôn nhân giữa các nhóm cũng khác nhau. Nhóm Bù Đek 
cho phép con trai cô lấy con gái cậu và con tra1 cậu lấy con gái cô, 
còn nhóm Bù Lơ chỉ cho phép con trai cô được lấy con gái cậu với 
điều kiện cậu là anh của cô. 

Xưa kia, khi sinh nở phụ nữ tự xoay xở ở ngoài rừng một mình. 


Người chết quàn trong quan tài độc mộc. Nếu chết bình 
thường (không do tai nạn, chiến tranh...) được chôn trong bãi 
mộ chung của làng. Khi quàn trong quan tài có bỏ một ít gạo, 
thuốc lá... Các dụng cụ như ché, nổi, chia cho người chết được đặt 
quanh mộ. Khi trong làng có người chết, cả làng không được gõ 
công chiêng, không vui nhộn trong khoảng 10 ngày. 


Người Xtiêng thờ Thần Sấm sét, Thần Mặt trời, Thần Núi, 
Thần Lúa... Họ có nhiều lễ tết. Trong đó lễ hội đâm trâu là lớn 
nhất, thường được tổ chức mừng được mùa lớn, mừng chiến 
thắng kẻ thù, mừng làm ăn phát đạt, mừng con cái lớn khôn 
thành đạt... 

Tết của người Xtiêng gọi là “lễ cúng rơm”, sau khi tuốt lúa rẫy 
xong, trước khi đốt rẫy vụ sau, nhằm tạ ơn Thần Lúa. 

Người Xtiêng có nhiều nhạc cụ: nhạc cụ quan trọng nhất là 
công và chiêng. Chiêng của nhóm Bù Lơ gồm 6 chiếc. Nhóm Bù 
Đek chủ yếu dùng công, mỗi bộ 5ð chiếc, ngoài ra họ còn có khèn, 
trống, tù và... Kho tàng truyện cổ khá phong phú. 


172 


DÂN TỘC VIỆT 
54. DÂN TỘC VIỆT 


Dân tộc Việt, còn gọi là Kinh, hiện có khoảng 66.000.000 
người, chiếm gần 87% dân số cả nước. Tổ tiên người Việt từ rất 
xa xưa đã định cư ở vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong suốt 
tiến trình lịch sử, người Việt luôn luôn là trung tâm đoàn kết 
các dân tộc anh em ra sức xây dựng và bảo vệ tổ quốc thân yêu. 


HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 


Nguồn sống chính của người Việt là trồng lúa nước, được hình 
thành và phát triển từ rất sớm với hệ thống đê điều, thủy lợi là 
những minh chứng cho tỉnh thần ngoan cường trong công cuộc 
chế ngự thiên nhiên để tổn tại và sản xuất nông nghiệp của ông 
cha ta. 


Người Việt có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chăn nuôi gia 
súc, gia cầm. Chăn nuôi không chỉ cung cấp nguồn thực phẩm, 
mà còn là nguồn sức kéo, vận chuyển. Đối với nhà nông, từ bao 
đời nay con trâu đã là “đầu cơ nghiệp”. Người Việt nổi tiếng là 
“có hoa tay” về các nghề thủ công, mỹ nghệ. Đối với người Việt, 
nghề thủ công mỹ nghệ không chỉ là nghề phụ vào những lúc 
nông nhàn, mà ở nhiều nơi đã trở thành những làng nghề truyền 
thống, như làng gốm sứ Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội), làng dệt 
lụa Vạn Phúc (Hà Tây)... Người Việt có hàng trăm nghề thủ công 
mà nghề nào cũng đạt tới đỉnh cao của tài hoa, khéo léo, không 
chỉ nổi tiếng trong nước mà cả ở nước ngoài. 

Ngày nay, bên cạnh nền công nghiệp ngày càng phát triển, 
các nghề thủ công chẳng những không mai một mà còn đang 
phục hồi phát triển với trình độ tỉnh xảo hơn, khéo léo hơn, với 
nghệ thuật cao hơn, góp phần không nhỏ trong nền kinh tế quốc 
dân. 


173 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


NGÔN NGỮ 


Tiếng Việt thuộc nhóm ngôn ngữ Việt-Mường, đã được xác 
lập từ xa xưa. Mặc dù bị phong kiến phương Bắc đô hộ 1000 năm 
nhưng tiếng Việt không bị Hán hóa mà vẫn được bảo tồn và phát 
triển. Người Việt vẫn giữ được bản sắc và lối sống của mình, vẫn 
duy trì tiếng nói và tâm hôn Việt. 

Qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, có biết 
bao đổi thay trong cuộc sống. Đó là đòn bẩy thúc đẩy sự phát 
triển của tiếng Việt. Trong khi tiếp thu những yếu tố ngôn ngữ 
Hán, người dân Việt vẫn rất sáng tạo, Việt hóa những từ ngữ 
ấy để tạo thành từ Hán-Việt, hòa nhập một cách tự nhiên với 
những từ thuần Việt. Hiện tượng Việt hóa sáng tạo không chỉ áp 
dụng đối với tiếng Hán mà ngay cả với tiếng Pháp sau này, đã 
tạo ra một nguồn từ vựng phong phú đầy sức sống cho kho tàng 
ngôn ngữ Việt Nam, đáp ứng đầy đủ nhu cầu giao tiếp và diễn 
đạt đa dạng trong cuộc sống hiện đại. 


Ngày nay, với việc giao lưu quốc tế ngày một mở rộng và việc 
tiếp thu các khoa học mới, đặc biệt là tin học, vũ trụ học, với kinh 
nghiệm Việt hóa ngôn ngữ nước ngoài, chắc chắn tiếng Việt sẽ 
tiếp tục phát triển phong phú hơn nữa, có đầy đủ khả năng diễn 
đạt trên mọi lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật, 
thể thao, văn hóa... một cách trong sáng và giữ được bản sắc 
ngôn ngữ Việt. 

CHỮ VIẾT 

Chữ Hán và chữ Nôm 

Trong một thời gian dài dưới thời Bắc thuộc, người Việt phải 
sử dụng chữ Hán trong giao dịch, văn bản, giấy tờ và trong giáo 
dục, thì cử. Việc sử dụng chữ Hán còn kéo dài đến đầu thế kỷ 
XX. Tuy vậy, trong khi sử dụng chữ Hán người Việt cũng đã cố 
gắng xây dựng cho mình một thứ chữ viết riêng. Đó là chữ Nôm, 
174 


DÂN TỘC VIỆT 


hình thành dựa theo cách viết chữ Hán nhưng được biến đổi và 
kết hợp theo những phương pháp sáng tạo đặc thù để ghi âm 
tiếng Việt. 

Theo các nhà nghiên cứu, chữ Nôm xuất hiện vào khoảng thế 
kỷ XIII. Chứng tích xác thực chữ Nôm còn để lại đến nay là chữ 
ghl trên tấm bia “Báo ân” (Yên Lãng, Vĩnh Phúc) có từ thời Lý 
(1209). Nhưng phải đến gần cuối thời Trần (cuối thế kỷ XIID, 
chữ Nôm mới được phổ biến rộng rãi và được dùng để sáng tác 
văn học. Chữ Nôm đạt đến đỉnh cao là tập Quốc Âm thi tập gồm 
250 bài thơ Nôm của Nguyễn Trãi (thế kỷ XV), vị anh hùng dân 
tộc, nhà văn hóa thế giới. 

Từ thế kỷ XVI, chữ Nôm dần dần chiếm ưu thế trên văn đàn 
với các thi phẩm của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh 
Quan, Cao Bá Quát, và phát triển đến mức hoàn chỉnh với Chinh 
phụ ngâm của Đoàn Thị Điểm (dịch từ tác phẩm chữ Hán của 
Đặng Trần Côn) và Truyện Kiều bất hủ của đại thi hào Nguyễn 
Du (cuối thế kỷ XVIII]). 


Chữ Quốc ngữ 


Lịch sử phát triển chữ Quốc ngữ gắn liền với việc truyền đạo 
Cơ đốc vào Việt Nam. Người có công lớn là giáo sĩ Alếchxăng 
Đrôt (Alexandre de Rhodes, 15/3/1593 _ 5/11/1660). Ông đã hoàn 
thành cuốn Từ điển An Nam-Bồ Đào Nha-Latinh (Việt-Bồ-la) 
xuất bản tại La Mã năm 1651, bằng cách dựa trên cuốn Từ điển 
An Nam-Bồ Đào Nha của Gaspar de Amaral và Từ điển Bồ Đào 
Nha-An Nam của Antonio Barbosa và thêm phần tiếng Latinh 
vào. 

Alếchxăng Đrôt và các giáo sĩ nước ngoài đến Việt Nam để 
truyền đạo Cơ đốc. Để đạt được kết quả tốt, họ học tiếng Việt và 
dùng chữ cái Latinh để phiên âm tiếng Việt. Nhờ đó xuất hiện 
chữ Quốc ngữ. Trong quá trình tiếp xúc, các nhà truyền giáo 
phương Tây cùng với người Việt đã sửa chữa và hoàn thiện dần 
chữ Quốc ngữ. Từ năm 1867, chữ Quốc ngữ đã được dùng rộng 


175 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


rãi trong các trường thuộc địa. Vào những năm đầu thế kỷ XX, 
chữ Quốc ngữ được dùng rộng rãi trong hệ thống giáo dục. 


Cho tới nay, Việt Nam là nước duy nhất ở châu Á đã Latinh 
hóa chữ viết của mình, tạo điều kiện nhanh chóng cho việc xóa 
mù chữ và phát triển văn hóa, khoa học kỹ thuật. 


VĂN HỌC 


Từ thuở sơ khai, văn học dân gian truyền miệng của người 
Việt đã rất phong phú, tạo nên một kho tàng tục ngữ, ca dao, 
truyện cổ tích... vô cùng quý báu, được lưu truyền từ đời này 
qua đời khác. Trong đó đặc sắc nhất là những truyện kể về Nòi 
giống Lạc Hồng, Thánh Gióng, Tấm Cám, chuyện bánh chưng 
bánh giầy... 


Văn học dân gian của người Việt có rất nhiều thể loại: sử thị, 
truyền miệng, cổ tích, truyện cười, truyện ngụ ngôn, truyện thơ, 
tục ngữ, ca dao, dân ca, câu đố, hò, vè... 


Bên cạnh nền văn học dân gian truyền miệng, người Việt còn 
có nền văn học chữ viết, được hình thành từ giai đoạn ban đầu 
sử dụng toàn chữ Hán, sau kết hợp song song với chữ Nôm, và 
sau cùng là giai đoạn sử dụng chữ Quốc ngữ kéo dài cho đến nay. 
Dòng văn học này trải qua nhiều thời kỳ đều có truyền thống kế 
thừa và phát triển. 


Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX, văn học sử dụng hai thứ chữ. 
Đầu tiên là chữ Hán, rồi sau đến chữ Nôm. 


Trong nhiều thế kỷ, chữ Hán chiếm vị trí chủ yếu trong văn 
học viết (trừ vài trường hợp như triều Hồ Quý Ly, triều Tây Sơn 
coi trọng và khuyến khích chữ Nôm...). Tuy sử dụng chữ Hán, 
nhưng các tác phẩm văn học vẫn thấm đượm bản sắc và tâm hồn 
Việt Nam, như bài Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt, Hịch 
tướng sĩ của Trần Hưng Đạo, những bài thơ ca ngợi chiến thắng 
(sau đại thắng quân Nguyên Mông của quân dân nhà Trần) của 
Phạm Ngũ Lão, Trần Quang Khải, Phạm Sư Mạnh... và Bình 


176 


DÂN TỘC VIỆT 


Ngô Đại cáo của Nguyễn Trãi. Đặc biệt, có bộ sử tuy viết bằng 
chữ Hán nhưng với một ý thức dân tộc cực kỳ mạnh mẽ như Đại 
Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên, hoặc tác phẩm truyện sử 
Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô gia văn phái... 


Đầu thế kỷ XV, tuy văn học chữ Hán tuy vẫn chiếm ưu thế, 
nhưng văn học chữ Nôm đã có những bước phát triển kỳ diệu, 
với Nguyễn Trãi là người tiên phong trong việc dùng chữ Nôm 
sáng tác thi ca. Quốc âm thi tập của ông là một trong những tập 
thơ Nôm cổ nhất có giá trị đến ngày nay. 


Từ thế kỷ XVI đến XIX, nền văn học chữ Nôm phát triển rực 
rõ, chiếm ưu thế hoàn toàn trên văn đàn. Các nhà thơ lớn đã 
triệt để khai thác ngôn ngữ dân tộc để sáng tạo nhiều tác phẩm 
tiêu biểu: đó là những bài thơ Nôm của Bà chúa thơ Nôm Hồ 
Xuân Hương, Truyện Kiều của Nguyễn Du, Chinh phụ ngâm 
diễn Nôm của Đoàn Thị Điểm, Cung oán ngâm khúc của Nguyễn 
Gia Thiều... 


Từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, với sự ra đời của chữ 
Quốc ngữ, các tác phẩm văn học bằng chữ Quốc ngữ dần dần 
xuất hiện. Nền văn học Việt Nam không chỉ tiếp thu được tỉnh 
hoa văn học Trung Quốc mà còn tiếp thu được nền văn học tiến 
bộ phương Tây, đặc biệt là văn học Pháp, làm cho nền văn học 
hiện đại Việt Nam trở nên phong phú, đa dạng hơn về thể loại, 
sâu sắc hơn về nội dung. Ngôn ngữ chính xác, linh hoạt, gần với 
ngôn ngữ đời thường. Điều này thể hiện rõ qua 2 tiểu thuyết đầu 
tiên xuất hiện vào năm 1925: Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách và 
Quả dưa đỏ của Nguyễn Trọng Thuật. 


Về thơ, cũng đã có một cuộc cách mạng lớn. Đó là phong trào 
Thơ mới mà Phan Khôi là một trong những người đầu tiên khởi 
động với bài thơ Tình già đăng trên báo Phụ nữ Tân Văn (1932). 
Trong phong trào thơ mới xuất hiện nhiều nhà thơ tài năng mà 
sau này vẫn tiếp tục đóng góp cho nền văn học cách mạng. Đó 
là: Lưu Trọng Lư, Thế Lữ, Vũ Đình Liên, Xuân Diệu, Huy Cận... 

177 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Dòng văn học lãng mạn nổi lên vào những năm 1930 có nhóm 
Tự lực văn đoàn (thành lập 1932) gồm: Nhất Lĩnh, Khái Hưng, 
Hoàng Đạo, Thạch Lam... Dòng văn học này có nhiều tiến bộ 
trong sáng tác, đặc biệt là Thạch Lam, nhưng cũng không tránh 
khỏi những hạn chế về tư tưởng. 


Bân cạnh dòng văn học lãng mạn, còn có dòng văn học hiện 
thực phê phán đã góp phần không nhỏ vào tiến trình phát triển 
văn học tiến bộ của Việt Nam. Các sáng tác của trào lưu văn 
học này mang tính hiện thực cao và thấm đượm tỉnh thần nhân 
đạo cao cả. Tiêu biểu cho dòng văn học hiện thực phê phán là 
Nguyễn Công Hoan với Bước đường cùng, Ngô Tất Tố với Tắt 
đèn, Vũ Trọng Phụng với Võ đê, Giông tố... Nguyên Hồng với Bỉ 
vỏ, Nam Cao với Chí Phèo... 


Song song với hai trào lưu văn học trên, còn có một trào lưu 
văn học cách mạng, phát triển khá mạnh đều khắp trong cả 
nước nhưng không được lưu hành hợp pháp (phong trào Bình 
dân được lưu hành công khan). Trào lưu văn học này do các nhà 
thơ, nhà văn là những chiến sĩ cách mạng đang bị thực dân Pháp 
giam giữ trong nhà tù hoặc các chiến sĩ cách mạng hoạt động ở 
nước ngoài sáng tạo ra. Những tác gia tiêu biểu cho phong trào 
này trước hết phải kể đến Hồ Chí Minh, Sóng Hồng, Tố Hữu, 
Xuân Thủy... 


Nền văn học cách mạng phát triển mạnh mẽ và gặt hái nhiều 
thành công là từ sau cách mạng tháng Tám 1945, khi đất nước 
ta giành được độc lập. Văn học cách mạng tiếp tục thăng hoa 
và đạt nhiều thành tựu to lớn qua hai cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Những tác phẩm tiêu biểu trong 
thời kỳ kháng chiến chống Pháp về văn xuôi trước hết phải kể 
đến Con trâu của Nguyễn Văn Bổng, Vùng mỏ của Võ Huy Tân, 
Xung kích của Nguyễn Đình Thi; về thơ có Việt Bắc của Tố Hữu, 
Dưới sao vàng của Xuân Diệu, Gửi các anh của Chế Lan Viên, 
Trời mỗi ngày lại sáng của Huy Cận... Những tác phẩm điển 
hình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước về văn xuôi là 


178 


DÂN TỘC VIỆT 


Hòn đất của Anh Đức, Gia đình má Bảy, Mẫn và tôi của Phan 
Tứ, Trên đất Quảng, Người mẹ cầm súng của Nguyễn Thịi...; về 
thơ có Quê hương của Giang Nam, Dáng đứng Việt Nam của Lê 
Anh Xuân, Bài ca chim Chrao của Thu Bồn, Gió Lào cát trắng 
của Xuân Quỳnh... 


Ngày nay, dưới ánh sáng đường lối đổi mới của Đảng và Nhà 
nước, các nhà văn Việt Nam đang chuyển hướng mạnh mẽ trong 
tư duy, bước đầu đã có những thành công đáng khích lệ với Mùa 
lá rụng trong vườn của Ma Văn Kháng, Thời xa vắng của Lê Lựu, 
Mảnh đất lắm người nhiều ma của Nguyễn Khắc Trường, Người 
đàn bà trên chuyến tàu tốc hành của Nguyễn Minh Châu... đều 
góp phần trong việc xây dựng một nền văn học hiện đại mang 
đậm bản sắc dân tộc, của một nước Việt Nam hòa bình, ổn định 
và phát triển. 


MỸ THUẬT CỔ TRUYỀN 


Người Việt có nền mỹ thuật cổ truyền phong phú, đa dạng về 
thể loại, bao gồm tranh dân gian, điêu khắc cổ, mỹ nghệ gốm sứ, 
kiến trúc... 


Tranh dân gian 


Tranh dân gian có hai loại: tranh thờ và tranh tết. Đây không 
chỉ là thành tựu của từng làng tranh, mà còn là di sản chung 
của cả dân tộc. Do có nhu cầu với số lượng lớn về tranh chơi Tết, 
trang hoàng nhà cửa, thờ cúng... nên từ lâu người Việt đã biết 
đến kỹ thuật khắc ván để in. Vào thời Lý (thế kỷ XII) đã có nhiều 
gia đình làm nghề khắc ván in và kỹ thuật này được phát triển 
nhanh chóng qua các triều đại kế tiếp. Đến thế kỷ XVIII-XIX, 
tranh dân gian Việt Nam đã ổn định và phát triển đến đỉnh cao 
nghệ thuật. Địa bàn làm tranh dân gian trải rộng khắp nước. 
Trong đó có một số dòng tranh đáng chú ý và mỗi một dòng tranh 
có một phong cách riêng. Tuy vậy, vẫn có nét chung là tất cả đều 
được dựng hình theo kiểu dùng những đường nét đen khoanh 


179 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


lấy các mảng màu. Tranh dân gian không hoàn toàn phụ thuộc 
vào luật viễn cận từ một điểm nhìn, mà được nghệ nhân diễn tả 
theo lối quan sát đi động với nhiều góc độ khác nhau, miễn sao 
cho thuận mắt. 


Đối tượng thần thánh luôn luôn được vẽ to ở giữa và phía trên, 
còn con người bình thường thì kích cố gần như nhau. Những con 
vật, cảnh sắc... thì tùy tương quan mà vẽ to hay nhỏ, sao cho có 
thể gây ấn tượng mạnh nhất. 


Ngày nay, có một số dòng tranh đã bị mai một. Tuy vậy, vẫn 
còn một số dòng tranh tiếp tục tổn tại trước những thử thách 
của thời đại. Đó là các dòng tranh Đông Hồ, Hàng Trống... không 
những được người trong nước mến mộ mà đã có mặt ở cả nhiều 
nước phương Tây. 


Tranh Đông Hồ (làng Đông Hồ ở bờ Nam sông Đuống, huyện 
Thuận Thành, Bắc Ninh, thuộc Kinh Bắc xưa). Tranh Đông hồ 
có từ thế kỷ XVII, trải qua bao thăng trầm của lịch sử vẫn tổn 
tại và phát triển cho đến ngày nay. Đó là nhờ tranh Đông Hồ, 
từ tranh vẽ đến tranh in thủ công đều mang phong cách rất độc 
đáo. Từ việc vẽ mẫu, khắc bản in, chế biến màu, cho đến việc 
in tranh, vẽ tranh đều có những nét độc đáo về kỹ thuật, mỹ 
thuật. Màu tranh Đông Hồ được lấy từ nguyên liệu sẵn có trong 
tự nhiên: màu trắng từ vỏ sò, điệp, màu đen từ than rơm, lá tre, 
màu hồng từ gỗ vang, màu đỏ từ son, màu xanh từ gỉ đồng... 
Màu sắc tranh Đông Hồ luôn trong sáng nhờ kỹ thuật pha màu 
và in, như thi sĩ Hoàng Cầm đã viết rất thật trong bài Bên kia 
sông Đuống: 


Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong, 
Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp. 


Đề tài tranh Đông Hồ rất phong phú, phản ánh sinh động 
những sinh hoạt, quan hệ xã hội làng quê. Đó là các tranh: chuột, 
hái dừa, đánh ghen, đánh vật... 


180 


DÂN TỘC VIỆT 


Tranh Đông Hồ phản ánh được tâm tư, nguyện vọng và những 
ước mơ bình dị, gần gũi với cuộc sống đời thường của dân chúng. 
Nghệ nhân tranh Đông Hồ cũng là những người dân lao động 
nghèo. Họ đã gửi tâm tư tình cảm của chính mình vào tác phẩm, 
vì vậy tranh Đông Hồ luôn gây được ấn tượng sâu lắng và giành 
được sự hâm mộ của người dân. 


Tuy còn có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng nhìn chung đều có 
một sự đánh giá thống nhất là từ đời Lê, đặc biệt từ thế kỷ XVII, 
XVIII, dòng tranh Đông Hồ đã phát triển mạnh. 


Tranh Đông Hồ có nhiều loại, nhưng đưa vào sản xuất rộng 
rãi chỉ có hai loại chính: tranh in màu và tranh In nét rồi dùng 
màu tô. Tranh In theo cố 19em x 27em gọi là tranh lá mít, tranh 
1n cỡ 27em x 38em gọi là tranh pha ba (cắt tờ giấy 38 x 84 thành 
3 miếng). Tranh in màu có nhiều loại to nhỏ khác nhau, nói 
chung rộng hơn tranh 1n nét. 


Nội dung tranh rất phong phú, chủ yếu phản ánh cuộc sống 
thường nhật, nhưng mỗi thời đại có bổ sung và cải tiến. Nhìn 
chung có một số nội dung cơ bản như sau: 

_ Tranh chúc tụng: thể hiện ước mong của con người về sự 
giàu sang, vinh hiển, vinh hoa, phú quý, trường thọ... 

_ Tranh truyện: chủ yếu dựa vào những cốt chuyện dân gian 
ngợi ca lòng thủy chung, hiếu thảo, lên án bọn gian tà, độc ác... 

_ Tranh lịch sử: ca ngợi các vị anh hùng dân tộc như Hai Bà 
Trưng, Phù Đổng, Đinh Tiên Hoàng... 

_ Tranh thờ: như tranh ông Công, ông Táo, các vị thần lĩnh... 

_ Tranh sinh hoạt: phản ánh nguyện vọng, ước mơ của nhân 
dân lao động về cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

Tranh Đông Hồ chủ yếu dùng màu thảo mộc và khoáng sản 


có trong tự nhiên: màu trắng vỏ điệp, màu đỏ son, màu vàng hoa 


hòe... 


181 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Giấy in tranh Đông Hồ là giấy dó, có độ bền dai, dễ bám màu. 


Quy trình sản xuất gồm 4 công đoạn: vẽ mẫu, khắc bản in, 
pha chế màu, in tranh và tô màu. Vẽ mẫu và khắc bản in là hai 
khâu quan trọng nhất. Tranh xấu, đẹp là do hai khâu này quyết 
định. Nói chung bản khắc được lưu truyền từ đời này sang đời 
khác trong mỗi dòng họ hoặc gia đình, được col là vật gia bảo của 
gia đình, dòng họ ấy. 


ẨẤ » đ . ⁄ ^“ ` Ấ . v Ẩ AZ Z v 
Gỗ để khắc bản In nét chủ yếu là gỗ thị hoặc gỗ mấc, có đặc 
tính dai và quánh, mặt mịn, khắc được sâu, nét bền. Bản khắc 
° ` ` Ẩ » Ẩ ` ^ 
1n màu dùng gô dối, gô vàng tâm. 


Pha chế màu và in tranh là hai công đoạn quan trọng tiếp 
theo. Cách In là úp ván, dùng xơ mướp xoa trên mặt giấy cho 
màu bám vào mặt tranh. 


Giấy dó in tranh thường quét một lượt điệp bằng chổi làm 
bằng lá thông, tạo nên những vạch ngang đều, trắng sáng. 


Tranh được tổ chức sản xuất trong gia đình, mọi thành viên 
từ già đến trẻ đều tham gia, mỗi người một việc theo dây chuyền 
khép kín từ khâu đầu đến khâu thành phẩm. Tranh bán ngay 
trong nhà, ngày lễ tết mới đem ra đình làng bán. 


Xưa kia, hằng năm vào tháng mười một, tháng chạp (sau vụ 
gặt tháng mười) khách buôn tranh các nơi kéo về Đông Hồ mua 
tranh vu1 như ngày hội. 


Tranh Đông Hồ mang ý nghĩa đấu tranh sâu sắc. Có câu 
chuyện kể như sau: Vào một ngày cuối năm, các nghệ nhân 
Đông Hồ đang In tranh bán Tết, thì có sứ giả nhà Thanh đến 
tham quan. Khi xem bức tranh “Đám cưới chuột”, có chú chuột 
xách cá đến lễ mèo, bên dưới tranh có đề chữ “tống lễ”. Sứ Thanh 
nảy ra vế đối thâm hiểm để chơi chữ với người của ta, liền nói: 
“Tý tận, thử tống Mão” (nghĩa là: cuối năm chuột, chuột lễ mèo). 
Thâm ý của sứ Thanh là coi ta như chuột, mà y là mèo, chuột tất 
phải lễ mèo. Đoàn tiếp sứ của ta đang chưa biết ứng xử ra sao 


182 


DÂN TỘC VIỆT 


thì một cụ già nghệ nhân đưa ra bức tranh vẽ một con trâu đứng 
vềnh tai tè trên con đường ngoằn nghèo như con rồng. Đoàn tiếp 
sứ của ta hiểu ý liền đối lại: “Sửu đầu, ngưu thôn Thìn” (nghĩa 
là: đầu năm trâu, trâu nuốt rồng). Trâu tượng trưng cho ruộng 
đồng quê ta, còn rồng chỉ “thiên triều” nhà Thanh. Sứ Thanh 


nhìn tranh 1m lặng. 


Khi xem mấy bức tranh “Hứng dừa” và “Đánh ghen”, sứ 
Thanh tỏ vẻ không hiểu. Nhất là khi đọc mấy câu thơ Nôm đề 
dưới tranh “Hứng dừa”: 

Khen a1 khéo vẽ nên dừa 

Đấy trèo, đây hứng cho vừa một đôi. 

Và dưới tranh “Đánh ghen”: 

“Thôi thôi bớt giận làm lành, 

Chi điều sinh sự thiệt mình, thiệt ta”. 

Đoàn ta phải dịch mấy câu thơ Nôm và giải thích cho sứ 
Thanh hiểu ý nghĩa các bức tranh. Sứ Thanh vẫn chưa chịu thôi, 
ngẫm nghĩ rồi ra tiếp vế đối: “Tứ thủy đồng lưu, hà chỉ đạo?” 
(nghĩa là: bốn dòng nước cùng chảy, chảy đường nào?) Câu này 
có ý chơi chữ, vừa ám chỉ hai dòng sữa ở hai quả dừa trên cây 
và hai dòng sữa ở hai “trái dừa” của người phụ nữ hứng dừa bên 
dưới là bốn dòng, vừa muốn hỏi rằng tranh vẽ như vậy còn gì là 
đạo lý? (Vì chữ đạo (4É) vừa có nghĩa là đường, vừa có nghĩa là 
đạo lý.) Đoàn tiếp sứ của ta lấy ngay ý bức tranh “Đánh ghen” để 
đối lại: “Tam nhân tranh đoạt, tất tại thiên” (nghĩa là: ba người 
xung đột nhau ắt là tại trời.) Vế đáp này quả thật “đốp chát”, vì 
chữ thiên (&) vừa có nghĩa là trời, vừa ám chỉ “thiên triều” tức 
là nhà Thanh. Sứ Thanh hiểu ý không dám nói thêm gì nữa. 

Dòng tranh Hàng Trống (ở phố Hàng Trống và Hàng Nón, 
Hà Nội) có cách tạo hình diễn đạt tỉnh tế, chủ yếu là tranh cuốn 
trục, nhằm tạo không gian với nhiều khoảng trống, gợi cảm và 
thanh nhã, hợp thị hiếu của người dân thành thị. Tranh Hàng 


183 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Trống có đường nét thanh mảnh, tỉnh tế, mềm mại, chủ yếu 
dùng phẩm màu nên họa sắc phong phú, tạo được ấn tượng về 
hình khối của không gian. Tranh được in nét, phẩm màu tô bằng 
tay, độ đậm nhạt là do pha màu với nhiều hoặc ít nước. 


Tranh Hàng Trống nổi tiếng với các tác phẩm: Lý ngư vọng 
nguyệt (cá chép trông trăng), Thất đồng, Ngũ hổ, Tố nữ... và các 
tranh thờ: Tam tòa Thánh mẫu, Phật, Tứ phủ, Ngọc hoàng... 


Tranh Hàng Trống phần nhiều được bán vào dịp Tết âm lịch. 
Việc làm tranh, bán tranh tổ chức theo phường hội và thường là 


cha truyền con nối. 


Dòng tranh Kim Hoàng (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, tỉnh 
Hà Tây) có từ thế kỷ XVIII, ra đời có phần muộn hơn hai dòng 
tranh Đông Hồ và Hàng Trống. 


Hằng năm người Kim Hoàng làm tranh từ khoảng giữa tháng 
11 âm lịch cho đến giáp Tết. Trước khi tiến hành In tranh, phải 
cúng tổ nghề. Các ván khắc do chủ phường (người có tài năng vẽ 
và khắc) giữ, sau ngày cúng tổ mới phát cho các gia đình. Trong 
quá trình in, lần lượt đổi ván khắc cho nhau. Hết mùa tranh, 
giao ván lại cho chủ phường khác cất giữ. 


Tranh Kim Hoàng có tranh thờ cúng, tranh chơi như dòng 
tranh Đông Hồ, Hàng Trống, nhưng đặc biệt biết kết hợp những 
ưu điểm của hai dòng tranh trên để tạo cho mình một loại tranh 
đặc sắc. Tranh Kim Hoàng có nét khắc thanh mảnh của tranh 
Hàng Trống và tỉ mỉ hơn tranh Đông Hồ, lại có màu sắc tươi như 
tranh Hàng Trống. Tranh Kim Hoàng dùng mực tàu cho màu 
đen, dùng thạch cao, phấn cho màu trắng, dùng mực tàu hòa 
với nước chàm và các màu hóa học để có màu chàm, xanh chàm. 
Giấy in không quét điệp như tranh Đông Hồ, cũng không dùng 
giấy xuyến như tranh Hàng Trống, mà In trên giấy đỏ, giấy hồng 
điều, giấy tàu vàng... Nhờ vậy tranh Kim Hoàng gây được ấn 
tượng mạnh. 


184 


DÂN TỘC VIỆT 


Tranh Kim Hoàng bị mai một do trận lụt năm 1915. Làng 
mạc bị ngập trắng, nhiều ván in bị trôi mất. Hiện chỉ còn vài 
tấm được lưu giữ ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Dòng tranh 
Kim Hoàng không còn sản xuất kể từ năm 1945. 


Dòng tranh làng Sình (bờ Nam hạ lưu sông Hương, thuộc 
huyện Hương Phú, tỉnh Thừa Thiên Huế). Làng Sình nổi tiếng 
từ lâu về nghề làm tranh thờ in ván khắc, được gọi là tranh Sình. 


Vào thời hoàng kim của tranh Sình, các gia đình ở làng Sình 
đều biết in, tô màu tranh. Tranh làm ra bán ngay tại nhà. 


Giấy in tranh là loại giấy mộc, dùng màu tự nhiên, về sau 
này dùng phẩm màu. Bản khắc bằng gỗ mít. Tranh in theo kiểu 
ngửa ván, rồi dùng tay vuốt giấy. Chỉ in đường nét và các mảng 
đen, rồi dùng tay tô màu. Cũng có loại tranh chỉ In toàn đen 
không cần tô thêm màu. 


Tranh Sình chủ yếu là tranh thờ, có khoảng 50 đề tài khác 
nhau, phản ánh tín ngưỡng, tư tưởng của người Việt cổ. Người 
cúng tranh để mong cầu được bình yên, con cháu đầy đàn... 


Ngoài tranh thờ cúng, tranh Sình còn phản ánh những hoạt 
động văn hoá, xã hội và lao động. 


Tranh Sình đơn giản, đẹp một cách bình dị, tự nhiên. Một 
trong những bộ tranh đẹp là bộ Tố nữ, mỗi bức vẽ một thiếu nữ 
đứng biểu diễn một loại nhạc cụ. Trang phục các cô giống nhau: 
áo trắng mặc trong, áo cánh màu mặc ngoài, màu áo tùy theo 
từng người tô mà thay đổi cho hợp mắt. 


Tranh làng Sình thất truyền từ lâu, nhưng có một thời đã là 
niềm tự hào của dân làng Sình. 
ĐIÊU KHẮC CÔ 


Điêu khắc của người Việt rất đa dạng, là sự tập hợp của nhiều 
nền điêu khắc khác nhau. Ở Nam Bộ có điêu khắc của Vương 
quốc Phù Nam và Chân Lạp xưa, ở miền Nam Trung Bộ có điêu 


185 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


khắc Champa, ở Tây Nguyên có điêu khắc nhà mồ của các dân 
tộc ít người, ở Bắc Bộ có điêu khắc Đại Việt... 

Ở đây nói đến điêu khắc của người Việt là nói đến điêu khắc 
của Đại Việt xưa. Tất nhiên, trong quá trình phát triển lịch sử, 
xoay quanh yếu tố hạt nhân này còn có sự giao lưu, hòa trộn, 
ảnh hưởng qua lại với những nền điêu khắc của các dân tộc anh 
em chung sống trên cùng lãnh thổ, và điều đó làm cho nền điêu 
khắc của người Việt càng thêm phong phú. 


Vào thời tiền sử, cách nay khoảng 3 vạn năm là nền văn hóa 
núi Đọ, rồi đến nền văn hóa Đông Sơn cách nay khoảng 2.500 
năm, có thể nói Việt Nam chưa có một nền điêu khắc cụ thể, mà 
chỉ mới có những hình khắc trong các hang động. 


Trên vách hang Đồng Nội (huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, 
có niên đại cách nay 10.000 năm) còn lưu lại hình khắc 3 người 
và một mặt thú, trên đầu người có cắm lông chim. Đó là những 
hình khắc rất thô sơ, nhưng người Hòa Bình đã có thể hình dung 
được khuôn mặt tổ tiên mình, dù chưa rõ ràng, nhưng đã rất 
khôn ngoan đội lốt thú khi đi săn bắn. Tượng gốm thu được ở các 
di chỉ văn hóa Phùng Nguyên, Gò Mun (huyện Lâm Thao, tỉnh 
Phú Thọ), Đồng Đậu (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) có những 
hình trang trí trên các đồ trang sức và công cụ lao động. Đến nền 
văn hóa Đông Sơn, điêu khắc đã hiện rõ trên mặt trống. Đó là 
tượng người biến thành cán dao găm, tượng voi, cóc, hươu, rùa, 
chim hạc. Đặc biệt là hình 4 đôi nam nữ đang giao phối trên nắp 
thạp đồng Đào Thịnh biểu hiện sự cầu mong phồn thực. 

Như vậy, có thể nói là vào thời tiền sử người Việt chưa có một 
nền điêu khắc phát triển, nhưng những yếu tố điêu khắc đã hình 
thành. 


Điêu khác thời Lý - Trần 
Điêu khắc người Việt thực sự phát triển khi Đại Việt trở 


thành một quốc gia độc lập hùng cường dưới triều đại nhà Lý 
và Phật giáo trở thành quốc giáo. Tại các trung tâm Phật giáo 


186 


DÂN TỘC VIỆT 


như Quảng Ninh, Ninh Bình, đặc biệt là Bắc Ninh, quê hương 
của Lý Công Uẩn, nhiều chùa chiền được xây dựng đồ sộ theo 
kiến trúc Đông Nam Á, kèm theo đó là nền điêu khắc Phật giáo 
phát triển. Tiêu biểu nhất là tượng Phật A Di Đà chùa Phật 
Tích (Bắc Ninh) dựng năm 1057, tác phẩm đầu tiên của giới điêu 
khắc Phật giáo Bắc Bộ, rồi các tượng Kim Cương chùa Long Đọi, 
tượng đầu người mình chim, chạm khắc chùa Bà Tấm, trụ biểu 
chùa Dạm (1086) là tác phẩm đồ sộ cao 5,4 m mang tính hoành 
tráng. 


Điêu khắc rồng dưới thời Lý là những con rồng thân dài tròn 
lắn, uốn khúc mềm mại, thon nhỏ dần từ đầu đến đuôi, nhiều 
con không có vảy. Người ta gọi đó là rồng giun hoặc rồng dây. 
Nhưng rõ ràng nhất là nó mang ngoại dạng con rắn. Điều đặc 
biệt nữa là rồng thời Lý thường ngẩng đầu lên, miệng há to, có 4 
chân luôn được đặt ở những vị trí nhất định. 


Dưới thời nhà Trần, nhân dân ta đã phải ba lần đứng lên 
chống quân xâm lược Nguyên Mông. Khí phách anh hùng đó 
phản ánh rõ nét trong văn học nghệ thuật. Tuy vậy, chiến tranh 
nhiều lần tàn phá đất nước đã ảnh hưởng không ít đến hoạt 
động nghệ thuật. Chùa chiền đã không thể xây dựng được nhiều, 
mà quy mô cũng không lớn lắm, mặc dầu đạo Phật vẫn thịnh 
hành. Cho đến nay, giới nghiên cứu chưa thấy pho tượng nào 
được dựng dưới triều Trần, nhưng còn để lại rất nhiều bộ tượng 
đá hoa sen hình hộp trên đặt tượng Tam Thế ở các chùa Thầy, 
chùa Dương Liễu, chùa Bối Khê... 


Về chạm khắc gỗ trang trí trên các thành phần kiến trúc tìm 
thấy ở chùa Phổ Ninh (Nam Định), chùa Thái Lạc (Hưng Yên), 
ta thấy có các chủ đề “Rông chầu lá để”, “Tiên nữ dâng hoa”, 
“Tiên nữ tấu nhạc”, “Tiên nữ dâng hương”... So với điêu khắc Lý, 
điêu khắc Trần đã có sự biến đổi, có phong cách mạnh mẽ, khỏe 
khoắn và quan tâm đến tính biến động của cấu trúc tổng thể hơn 
là hình mô tả. Trong lăng mộ của các vua Trần, điêu khắc đá chủ 


187 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


yếu là tượng người, tượng thú chầu làm thần canh giữ cho thế 
giới vĩnh hằng của các vua. 

Về điêu khắc rồng thời nhà Trần, có điều đặc biệt từ nửa cuối 
thế kỷ XVI con rồng đã rời kiến trúc cung đình để có mặt ở các 
kiến trúc dân dã, và không chỉ có điêu khắc trên đá và gốm mà 
còn xuất hiện trên điêu khắc gỗ ở các đình chùa, không chỉ ở 
những vị trí trang nghiêm mà còn có ở các bậc thềm (như ở chùa 
Phổ Ninh). 


Rồng thời Trần vẫn có dáng vẻ giống rồng thời Lý, gồm nhiều 
đường cong tròn nối nhau, thân trước lớn, sau nhỏ dần và kết 
thúc như đuôi rắn. Vảy lưng vẫn thể hiện từng chiếc, nhưng 
không tựa đầu vào nhau như rồng thời Lý. Chân rồng ngắn hơn, 
những túm lông ở khuỷu chân không bung ra theo một chiều 
nhất định như rồng thời Lý. Riêng đầu rồng có những biến đổi, 
không phức tạp như đầu rồng thời Lý. Rồng vẫn có vòi hình lá, 
vươn lên, nhưng không uốn nhiều khúc. 


Rồng thời Trần uốn lượn thoải mái với động tác khỏe; bố cục 
tròn, thân rồng mập chắc, trong tư thế vươn lên phía trước. 


Dưới triều nhà Trần, hình ảnh rồng chầu mặt trời sớm nhất 
là con rồng bay trong lòng tháp Phổ Ninh. 

Điêu khắc thời Lê Sơ 

Dưới triều đại Lê Sơ, Phật giáo không còn ảnh hưởng nhiều, 
mà Nho giáo ngày càng chiếm địa vị độc tôn. Vì thế, ngoài ba 
pho tượng đá ở chùa Ngọc Khám (Bắc Ninh), hình ảnh điêu khắc 
Phật giáo dưới triều Lê Sơ hết sức mờ nhạt. Thay vào đó là nền 
điêu khắc lăng mộ của các vua Lê ở Lam Sơn (Thanh Hóa). Tất 
cả các lăng vua Lê đều theo hình thức như lăng vua Lê Thái Tổ 
làm năm 1433, mặt bằng hình vuông. Con đường thần đạo ở giữa 
dẫn vào phần mộ. Hai bên đường thần đạo có hai dãy tượng chầu 
gồm quan hầu và các con vật: lân, tê giác, ngựa, hổ. Bên ngoài 
lăng là nhà ba. 


188 


DÂN TỘC VIỆT 


Sau 20 năm chiến đấu với quân Minh (1407-1427), đất nước 
bị tàn phá kiệt quệ, nhân tài vật lực bị ngoại bang vơ vét, vua 
Lê đành phải dùng những người nông dân quanh vùng để tạc 
tượng, xây lăng. Hơn nữa, đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh, 
việc tiết kiệm, sự giản dị, thô mộc của một chính thể mới lên 
nắm quyền là rất cần thiết. Do đó đã dẫn đến một nền điêu khắc 
đơn điệu, nghèo nàn, mặc dầu tổng thể kiến trúc khá đặc sắc. 


Rồng thời Lê vẫn uốn khúc mềm mại, từ to đầu đến thót đuôi 
như rồng thời Lý-Trần. Mép trên của miệng rồng vẫn kéo dài 
nhưng được vuốt gần thẳng, bao quanh có một hàng vảy răng 
cưa, kết lại như hình chiếc lá. Răng nanh cũng được kéo dài lên 
phía trên và uốn xoắn thừng ở gốc. Rồng có râu ngắn và một 
chân trước thường đưa lên đỡ râu. Cổ rồng thường nhỏ hơn thân. 
Như vậy rồng mang dạng thú xuất hiện cuối thời Trần lại thấy 
phổ biến ở thời Lê Sơ, nhưng vẫn mang dáng loài rắn truyền 
thống. 


Điêu khắc thời Lê-Trịnh, Tây Sơn 


Sau khi nhà Mạc thất bại vào thế kỷ XVII, họ Trịnh nắm 
quyền ở Đàng Ngoài chi phối vua Lê, họ Nguyễn nắm quyền 
ở Đàng Trong. Trong suốt thế kỷ XVII, hai nhà Trịnh-Nguyễn 
giao chiến 7 lần, nhân dân đồ thán. Phật giáo phục hưng như 
một cứu cánh tỉnh thần cho nhân dân. Và vì vậy, trong thế kỷ 
XVII-XVIII là giai đoạn văn hóa nghệ thuật đạt được nhiều 
thành tựu nhất. Điêu khắc cũng đạt được cả về số lượng và loại 
hình, chi phối toàn bộ tỉnh thần thẩm mỹ của người Việt. Điêu 
khắc không chỉ dành cho lăng mộ vua quan Lê-Trịnh, mà còn đi 
vào đền chùa. Tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc thế kỷ XVII là 
tượng Phật Bà Quan Âm “nghìn tay nghìn mắt” ở chùa Hạ (Vĩnh 
Yên), cao 3,7 m, 42 tay lớn, 952 tay nhỏ, kết thành quầng mắt. 
Cuối thế kỷ XVIII là nhóm tượng các vị Tổ chùa Tây Phương 
được tạc năm 1794, dưới thời Tây Sơn. Về điêu khắc đình làng, 
phải kể đến đình Phù Lão, đình Chu Quyến, Thổ Tang, Liên 
Hiệp... đã mang một lại một luồng sinh khí mới, với những nét 
chạm phóng khoáng, tự do. 


189 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Điêu khắc thời Nguyễn 


Bau khi diệt nhà Tây Sơn, nhà Nguyễn dời đô vào Huế. Tại 
đây, triều Nguyễn đã cho xây cung điện và các quần thể điêu 
khắc, lăng mộ các vua Nguyễn một cách nghèo nàn về ngôn ngữ 
và cứng nhắc về quy tắc. Các lăng của Gia Long, Minh Mạng, 
Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh, Khải Định tuy khác nhau về 
kiến trúc và tổng quan kiến trúc hoành tráng, nhưng tương đối 
thống nhất về điêu khắc. Các tượng quan hầu, lính hầu và ngựa 
đứng nghiêm trang 2 bên đường thần đạo kích thước gần nguyên 
mẫu, nhưng hầu như thiếu sinh khí. 


Trong khi đó, ở miền Bắc điêu khắc Phật giáo tiếp tục phát 
triển. Tuy nhiên, trong giai đoạn này kích thước tượng có lớn hơn 
nhưng vẫn thiếu sinh khí. Tượng Quan Âm 112 tay ở chùa Tây 
Phương, tượng Phật chùa Bà Đá (Hà Nội), chùa Hồng Phúc là 
những tia sáng cuối cùng lóe lên của giai đoạn điêu khắc cổ, khi 
một thời đại mới đang sắp bắt đầu. 

Điêu khắc cận hiện đại 

Năm 1925, Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương ra đời. 
Mỹ thuật Việt Nam bước sang gia1 đoạn mới, các nghệ sĩ có tên 
tuổi bắt đầu thay thế địa vị độc tôn của nghệ thuật điêu khắc cổ. 


KIẾN TRÚC CỔ 


Qua những di vật còn lại đến ngày nay, có thể khẳng định 
rằng nghệ thuật kiến trúc của người Việt ra đời khá sớm, rất có 
thể đã xuất hiện từ thời Hùng Vương dựng nước cách nay khoảng 
4.000 năm. Vào thời kỳ này, làng xóm đã xuất hiện, người Việt 
đã biết dùng gỗ làm nhà sàn để tránh hổ, sói. Hình khắc trên 
mặt trống đồng Ngọc Lũ (tìm được ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà 
Nam) và Hoàng Hạ (tìm được ở huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây) 
cho thấy có hai loại nhà sàn cổ: một loại hình thuyền và một loại 
hình mai rùa. 

Người Việt cổ cư trú chủ yếu ở vùng đồng bằng, có nhiều sông 


ngòi, hồ, đầm lầy, lại ở trong vùng khí hậu nhiệt đới ẩm. Vì vậy, 


190 


DÂN TỘC VIỆT 


người Việt lúc bấy giờ ở trên nhà sàn cọc thấp làm bằng gỗ, tre 
nứa là chủ yếu. Loại nhà sàn này ngày nay vẫn còn tồn tại ở các 
vùng miền núi và trung du. 


Kiến trúc trước Công nguyên 


Vào thế kỷ thứ III trước Công nguyên, nhà nước Âu Lạc do 
Thục Phán An Dương Vương dựng lên đã xây dựng Loa thành 
to cao để chống giặc giữ nước. Thành xây dựng bằng đất, gồm 
nhiều vòng hình xoắn ốc, rất phù hợp với địa hình đồng bằng 
trống trải có nhiều sông, hồ và đầm lầy hoang sơ. Đến nay, dấu 
vết các vòng thành đất vẫn còn, đã làm cho chúng ta phải kinh 
ngạc và tự hào. 


Nền kiến trúc cổ của dân tộc ta hình thành và tổn tại trong 
môi trường hết sức khắc nghiệt: mưa, bão, nóng, lạnh cùng với 
khí hậu ẩm thấp của xứ nhiệt đới gió mùa là những tác nhân 
hủy diệt nhanh chóng các công trình kiến trúc lớn nhỏ, vốn phần 
lớn chỉ được làm bằng những vật liệu dễ bị hư hỏng. Bên cạnh 
đó, chiến tranh liên miên xảy ra cũng là nguyên nhân phá hoại 
không kém phần nghiêm trọng. 


Kiến trúc Bắc thuộc (từ thế kỷ I đến thế kỹ IX) 


Kiến trúc trong giai đoạn này bao gồm các loại thành quách, 
dinh lũy, mộ táng, nhà ở dân gian. Nói chung, nền kiến trúc 
trong thời kỳ này đơn giản, vật liệu xây dựng chủ yếu là gạch, 
đá hoặc gỗ. Vào thời kỳ Phật giáo vào nước ta, có thêm kiến trúc 
chùa, miếu. 


Dựa vào những hiện vật phát hiện được trong các mộ gạch cổ 
thuộc thế kỷ I đến IX, người ta thường nói đến sự nảy sinh một 
nền văn hóa nghệ thuật Hán-Việt trong thời gian này. Đây là 
những ngôi mộ có quy mô lớn, việc xây dựng rất hào hoa, hiện 
vật chôn theo người chết rất phong phú. Điều đó chứng tỏ rằng 
chủ nhân của những ngôi mộ này thuộc tầng lớp trên. Phần lớn 
là mộ của bọn quan lại, địa chủ người Hán, nên kiến trúc Hán 
chiếm địa vị độc tôn. 

191 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Một số ít ngôi mộ đó có thể là của những quý tộc người Việt. 
Bộ phận người Việt này ít nhiều đã bị Hán hóa, chịu ảnh hưởng 
sâu sắc văn hóa Hán. Điều này cũng không có gì lạ. Tuy vậy, 
nghiên cứu kỹ các hiện vật trong những ngôi mộ gạch, và cách 
xây dựng những ngôi mộ đó ta cũng thấy sự tổn tại một nền 
nghệ thuật kiến trúc dân tộc. 


Điều này chứng tỏ rằng, nền kiến trúc Việt Nam trong thời 
kỳ này vẫn có những nét đặc trưng độc đáo của người Việt. Nó 
vẫn bảo lưu và phát triển kiến trúc thời đại Đông Sơn, đồng thời 
có hấp thụ và “dân tộc hóa” những yếu tố vay mượn bên ngoài. 
Chính điều đó biểu hiện tính ưu việt và sức sống mãnh liệt của 
dân tộc ta. 

Kiến trúc thời Lý 

Cho đến nay, các công trình kiến trúc cổ của chúng ta còn lại 
rất ít. Đặc biệt, các kiến trúc từ thời Lý trở về trước hầu như đã 
bị hủy hoại hết. Một số di tích thời Lý còn lại đến ngày nay đã 
tu sửa, xây dựng lại nhiều lần, nên chỉ có tên gọi cổ, còn trên 
thực tế là kiến trúc mới hoàn toàn, như đền Bạch Mã (phố Hàng 
Buồm), chùa Láng, chùa Lý Quốc Sư... Hoặc nếu còn dấu tích 
thì cũng chỉ là một vài lớp nền, vài tảng đá kê chân cột và thành 
bậc cửa... Tất cả đã bị con người và chiến tranh tàn phá nghiêm 
trọng, như nền chùa Phật Tích (Tiên Sơn, Bắc Ninh), chùa Giam 
(Quế Võ, Bắc Ninh), thành bậc cửa chùa Hương Lãng (Văn Lâm, 
Hưng Yên)... 


Triều đại nhà Lý được thành lập vào lúc quốc gia thống nhất, 
độc lập, tự chủ. Để bảo vệ nền độc lập tự chủ của dân tộc vừa 
giành lại được, bên cạnh việc củng cố lực lượng quân sự, nhà Lý 
còn tổ chức, chấn chỉnh lại mọi thể chế, kỷ cương, làm rường cột 
cho một quốc gia độc lập hùng mạnh. Một trong những việc quan 
trọng là dời đô về Thăng Long (1010) để xây dựng một trung tâm 
văn hóa của nước nhà và đặt lại tên nước là Đại Việt (1054), với 
ý muốn là một quốc gia ngang hàng với Đại Đường, Đại Tống ở 
phương Bắc. 


192 


DÂN TỘC VIỆT 


Trong tình hình đó, nghệ thuật kiến trúc _ nhất là kiến trúc 
cung đình _ đã phát triển mạnh mẽ. Công việc xây dựng vào thời 
kỳ này phát triển với một nhịp độ chưa từng có. Đáng chú ý là 
việc xây dựng kinh thành Thăng Long. 


Thăng Long được chia thành hai khu vực riêng biệt: Hoàng 
thành và Kinh thành. Hoàng thành là nơi vua ở và triều đình 
làm việc. Trong Hoàng thành có Cấm thành là nơi vua, hoàng 
hậu và cung tần mỹ nữ ở, còn Kinh thành (bao bọc quanh Hoàng 
thành) là nơi ở của quan lại, quân đội và dân chúng. 


Trải qua hai thế kỷ tổn tại của triều Lý, kinh đô Thăng Long 
được phát triển ngày càng rộng hơn, bao gồm cung điện, lầu gác, 
đình tạ, chùa tháp, kho trạm, cầu cống, chợ búa, nhà ở... Các 
công trình này chủ yếu phục vụ cho mọi sinh hoạt, hoạt động 
của bộ máy nhà nước Đại Việt. Có nơi dùng để thiết triều, bàn 
bạc việc nước và các quan đến chầu, làm lễ tuyên thệ (điện Thiên 
An), có nơi để vua nghe chính sự (điện Thiên Khánh), có nơi để 
khí giới, quân dụng (điện Trường Xuân), nơi để xem giờ khắc 
(lầu Chính Dương), nơi để vua dạo chơi ngắm cảnh (gác Long 
Đồi... 


Do nhu cầu nhà ở của nhân dân ngày một tăng, năm 1084, 
Lý Nhân Tông xuống chiếu “cho thiên hạ nung ngói lợp nhà”. Do 
đó việc xây dựng nhà ở trong dân chúng ngày càng phát triển. 


Trong thời Lý, Phật giáo phát triển rất mạnh, gần như chiếm 
địa vị độc tôn trong tín ngưỡng dân gian và kể cả giai cấp thống 
trị. Sự phát triển mạnh của đạo Phật dẫn đến nhu cầu rất lớn về 
kiến trúc, đó là việc xây chùa, dựng tháp. Thật vậy, ngay khi vừa 
mới lên ngôi Lý Công Uẩn đã “phát tiền kho hai vạn quan thuê 
thợ làm chùa ở phủ Thiên Đức”. Sau đó, hầu như năm nào nhà 
vua cũng dựng chùa, xây tháp để thờ Phật. Có những năm như 
năm 1081, triều đình đã phát tiền kho làm chùa quán ở 950 nơi. 
Riêng Hoàng Thái hậu Ỷ Lan, trước sau đã cho dựng trên 100 
ngôi chùa. Tại kinh đô Thăng Long, nhiều chùa tháp nổi tiếng 


193 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


đã được dựng lên xen giữa cung điện, lầu gác, như chùa Một Cột, 
chùa Báo Thiên, Thắng Nghiêm, Chân Giáo... Tại Tiên Du, một 
trung tâm Phật giáo thời Lý, năm 1034 cho dựng chùa Trùng 
Quang. Cùng năm đó cho dựng kho Trùng Hưng để chứa kinh. 
Năm 1041 lại xây viện Từ Thị Thiên Phúc (tức Phật Tích)... 


Tóm lại, dưới thời Lý kiến trúc rất phát triển, gồm 5 loại hình 
chính thống: thành quách, cung điện, lâu đài, chùa tháp, đền 
thờ. Bên cạnh đó là kiến trúc nhà ở dân gian. 

Kiến trúc thời Trần 

Nghệ thuật kiến trúc cũng như điêu khắc thời Trần là sự kế 
tục truyền thống thời Lý, nhưng mang tính chất phóng khoáng 
hơn, khỏe khoắn hơn và hiện thực hơn. Chẳng hạn như con rồng 
ở cánh cửa gỗ chùa Phổ Minh (Nam Định) có thân hình chắc 
nịch, các yếu tố trang trí chung quanh rất gần với cuộc sống, con 
hổ đá ở lăng Trần Thủ Độ (Hưng Hà, Thái Bình) có tư thế nằm 
nghỉ thoải mái... 

Kiến trúc đời Trần chủ yếu cũng là cung điện, chùa tháp, nhà 
ở và thành quách. Một số công trình nổi bật còn lại đến ngày nay 
là tháp Bình Sơn (Vĩnh Phúc) cao 11 tầng (chưa kể phần bị gãy 
đổ) xây bằng gạch và những tấm đất nung màu đỏ tươi ghép lại, 
bố cục chặt chẽ, cân xứng, trang trí theo lối chạm nổi rất công 
phu. Chùa tháp Phổ Minh (ngoại thành Nam Định) được xây từ 
thời Lý, đến thời Trần (năm 1262) được mở rộng. Trong chùa có 
nhà thủy tạ, có hồ sen, trước cửa chùa có đỉnh đồng nặng trên 7 
tấn. Trước cửa bái đường có cây tháp được dựng vào năm 1305. 
Đây là loại tháp hình hoa sen có 13 tầng, cao 21m, bệ bằng phiến 
đá xanh. Các tầng xây gạch, trên là bút tháp bằng đá. Tháp có 
hình chóp, đáy vuông, mỗi cạnh dài 5,2m. Các tầng tháp đều có 
mái cong ở 4 phía. Trước đây chùa có trên 100 pho tượng, nay 
chỉ còn 50 pho. 


Kiến trúc nhà Hồ 
Triều đại nhà Hồ tổn tại chỉ có 7 năm, nhưng đã để lại một 


công trình kiến trúc lớn. Đó là tòa thành Tây Đô, còn gọi là 


194 


DÂN TỘC VIỆT 


thành nhà Hồ, nay vẫn còn lại các cổng rất đồ sộ, xây dựng bằng 
đá tảng xanh. 


Sau khi gạt bỏ các thế lực thân triều Trần và tăng cường 
quyền lực của chính quyền mới, năm 1397, Hồ Quý Ly cho xây 
dựng kinh đô mới ở An Tôn (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) gọi là Tây Đô 
(nhưng nhân dân thường gọi là thành nhà Hồ), đồng thời ép vua 
Trần phải dời đô vào đó, vừa để thực hiện mưu đồ thoán đoạt, 
vừa để xây dựng cơ sở cát cứ, đề phòng trường hợp bị lật đổ. 

Kiến trúc thời Lê 

Sau khi chiến thắng quân Minh xâm lược, Lê Lợi lên ngôi 
hoàng đế, mở đầu triều đại nhà Lê ở thế kỷ XV. Cùng với việc 
phát triển văn hóa nghệ thuật nói chung, nghệ thuật kiến trúc 
thời Lê có những bước phát triển mới. 

Khác với các triều đại trước, những công trình kiến trúc thời 
Lê chủ yếu không phải là chùa tháp mà là những cung điện và 
lăng tẩm của vua chúa. Nói chung, vào nửa đầu thế kỷ XV, nghệ 
thuật kiến trúc vẫn kế tục truyền thống Lý-Trần. Điều đó chứng 
tỏ qua 20 năm đất nước bị đô hộ, nhân dân ta vẫn bảo tồn được 
nền văn hóa dân tộc, làm thất bại hoàn toàn âm mưu đồng hóa 
quỷ quyệt của kẻ thù. Sang nửa sau thế kỷ XV, nghệ thuật kiến 
trúc có sự biến đổi dần và chuyển sang một phong cách mới. 
Nghệ thuật dân tộc vẫn giữ được tính chất chắc khỏe, với những 
đặc điểm độc đáo và kỹ thuật điêu luyện hơn. 


Sang thế kỷ XVI, XVII các kiến trúc tôn giáo như đền chùa, 
miếu mạo có những thành tựu mới. Điển hình là chùa Bút Tháp 
(huyện Thuận Thành, Bắc Ninh), được xây dựng vào thời thế kỷ 
XVII (1642-1647), theo kiểu nội công, ngoại quốc, ngoài cùng là 
tam quan, tiếp đó là gác chuông hai tầng, tám mái, rồi đến chùa 
Hộ. Sau chùa Hộ là Thương điện trong có ba bộ tượng Phật. Nổi 
tiếng nhất là tháp Báo Nghiêm, nơi đặt xá lị của thiền sư Chuyết 
Chuyết. 

Vào thế kỷ XVIII, nghệ thuật kiến trúc chùa tháp và đình 
làng tiếp tục phát triển ở mức cao hơn. Có hai công trình kiến 

195 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


trúc nổi bật độc đáo là đình Đình Bảng và chùa Tây Phương. 
Đình Đình Bảng (Tiên Sơn, Bắc Ninh) là ngôi đình cổ nổi tiếng 
nhất đất Kinh Bắc, được dựng năm 1700 và phải đến năm 1736 
mới hoàn thành. Đình thờ ba vị thành hoàng. Tòa bái đường 
hình chữ nhật dài 20m, rộng 14m gồm bảy gian, hai chái, nằm 
trên nền cao bó đá xanh. Mái đình rộng gồm 60 cột lim. Hoa văn 
trên các thành phần kiến trúc rất đa dạng, chạm trổ tinh vi. 


Ngoài ra phải kể đến chùa Tây Phương (xã Thạch Xá, huyện 
Thạch Thất, tỉnh Hà Tây), tọa lạc trên núi Câu Lâu, được dựng 
vào khoảng thế kỷ XVIII. Trong chùa có hàng trăm pho tượng gỗ 
sơn son thiếp vàng cỡ lớn. Có thể nói đây là một bảo tàng nghệ 
thuật tượng Phật Việt Nam. 


Kiến trúc thời Nguyễn 
Đầu thế kỷ XIX, nhà Nguyễn đời kinh đô vào Huế. Hoạt động 
kiến trúc ở Thăng Long chỉ giới hạn trong việc xây dựng lại 


thành quách, một số công trình văn hóa như gác Khuê Văn, đền 
Ngọc Sơn, và phát triển một số khu dân cư mới ở Hà Nội. 


Lúc bấy giờ các công trình kiến trúc phát triển mạnh chủ yếu 
ở kinh thành Huế. Nền kiến trúc chính của thời Nguyễn là xây 
dựng thành quách, cung điện, lăng tẩm... Một đặc điểm nổi bật 
của kiến trúc Huế là nghệ thuật kiến trúc nhà vườn, đã làm cho 
bức tranh kiến trúc truyền thống Việt Nam thêm phong phú, 
khác với kiểu kiến trúc nhà ống ở Hà Nội. 

Kiến trúc thời cận đại 

Hay còn gọi là kiến trúc thời thuộc Pháp. Cuối thế kỷ XIX, 
thực dân Pháp đặt xong nền đô hộ ở nước ta. Đặc điểm kiến trúc 
thời này chịu ảnh hưởng của kiến trúc Pháp thể hiện trong quy 
hoạch đô thị cũng như trong công trình kiến trúc. Mỗi công trình 
kiến trúc thời này đều có sự chuyển hóa, hòa trộn của hai trường 
phái kiến trúc Pháp và Việt Nam. 


196 


DÂN TỘC VIỆT 


Cũng từ thế kỷ XIX trở đi, nền kiến trúc Việt Nam ngoài 
những yếu tố tiếp thu nghệ thuật kiến trúc phương Tây còn xuất 
hiện thêm một yếu tố mới, mang tính chất tín ngưỡng, đó là 
những nhà thờ Thiên Chúa giáo. Nhà thờ Thiên Chúa giáo mọc 
lên khắp nơi, từ nông thôn đến thành thị, đâu đâu cũng thấy nổi 
lên những tháp chuông kiểu Gotique vút nhọn lên cao. Trong 
đó đáng kể nhất là những nhà thờ có quy mô lớn như nhà thờ 
Lớn, nhà thờ Cửa Bắc, nhà thờ Hàm Long (Hà Nội), nhà thờ Phú 
Nhai, nhà thờ Bùi Chu (Nam Định), nhà thờ La Vang (Quảng 
Trị), nhà thờ Đức Bà (Sài Gòn)... Điều đặc biệt thú vị của những 
công trình này là tuy kiến trúc đậm đặc phong cách châu Âu, 
nhưng khi xây trên đất Việt Nam lại được pha trộn với bóng 
dáng đình chùa Việt và những nét kiến trúc truyền thống Việt 
Nam, mà tiêu biểu nhất là nhà thờ đá Phát Diệm (Ninh Bình). 


Kiến trúc hiện đại 


Đau ngày đất nước thống nhất (1975), kiến trúc Việt Nam 
đã có bước phát triển mạnh. Nhiều khu dân cư mới, nhiều nhà 
chung cư cao tầng, nhiều đô thị mới, khu công nghiệp, nhiều 
làng xóm được quy hoạch. Nhiều công trình kiến trúc bề thế có 
giá trị nghệ thuật cao lần lượt mọc lên: nào là nhà văn hóa, cung 
thể thao, sân vận động mái che... Do yêu cầu cuộc sống, cũng 
như do nguyên vật liệu truyền thống không còn đáp ứng được 
yêu cầu kiến trúc đương đại, nên kiến trúc truyền thống đang 
được thay thế bởi kiến trúc hiện đại mang nhiều dáng vẻ pha tạp 
(đôi khi thiếu chọn lọc), nhất là kiến trúc nhà ở tư nhân. 


NGHỀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ 


Việt Nam có vô số tài nguyên thiên nhiên như tre, nứa, mây 
song, giang, nứa... cùng với những vỏ sò, điệp, các loại đá hoa 
cương, đá quý, lại thêm những cánh đồng cói mênh mông, những 
rừng gỗ bạt ngàn... đều là những nguyên liệu phong phú, đa 
dạng mà người Việt biết tận dụng để tạo ra những sản phẩm 
phục vụ nhu cầu cuộc sống thường ngày. 


197 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Người Việt có hầu hết những nghề thủ công phổ biến trên thế 
giới, như khắc đá, khắc gỗ, gốm sứ, thủy tinh, thêu, ren, đồ trang 
sức, vàng, bạc... Nhưng đặc biệt người Việt còn có một loại mỹ 
nghệ được nhiều người ưa thích là hàng mây tre đan thủ công. 


Yêu cầu của hàng thủ công mỹ nghệ do người Việt làm ra 
không chỉ dừng lại ở tính năng sử dụng mà còn đòi hỏi tính thẩm 
mỹ cao qua việc tạo dáng, trang trí. Sự đòi hỏi đó không chỉ là 
đối với những sản phẩm mang tính nghệ thuật như bức tranh, 
pho tượng... mà ngay cả những vật dụng hằng ngày như lọ hoa, 
chiếc khăn trải bàn, bộ bàn ghế mây, chiếc nón che đầu... cũng 
đều hướng đến tính nghệ thuật cao, đậm đà bản sắc dân tộc. Đó 
chính là yếu tố thúc đẩy làm cho hàng thủ công mỹ nghệ Việt 
Nam ngày càng phát triển tính thẩm mỹ cao, được bạn bè khắp 
năm châu bốn bể yêu chuộng. 


~Z “, -? ^ 
Gốm sứ cổ truyền 


Nghề gốm sứ cổ truyền xuất hiện ở Việt Nam khá sớm, theo 
các nhà nghiên cứu là cách nay khoảng một vạn năm. 


Các cuộc khai quật khảo cổ cho thấy là vào thời tiền sử các 
sản phẩm gốm đất nung thường thô, có pha lẫn cát và các tạp 
chất khác, được tạo dáng bằng tay, có hoa văn đơn giản như vạch 
chéo, vân sóng nước, vân chải răng lược. Các hoa văn này được 
tạo ra khi sản phẩm còn ướt. Trong đó một số được tạo bằng bàn 
dập hoặc dùng que nhọn để vạch. 


Các nhà khoa học khi nghiên cứu đồ gốm thời tiền sử đều 
khẳng định rằng, trong một thời gian dài từ khi phát minh ra 
đồ gốm đến thời đá sơ đồng, các loại đồ gốm đều do phụ nữ làm, 
được nung bằng lò lộ thiên, nhiệt độ khoảng dưới 700°C. Các sản 
phẩm thời kỳ này chủ yếu là đồ gia dụng: đun nấu, đồ đựng... Về 
cuối thời tiền sử có thêm những đồ dùng để ăn uống và đồ trang 
SỨC. 


Đến thời kỳ đồ đồng (cách nay 4.000 năm), phần lớn các sản 
phẩm gốm đều được tạo dáng trên bàn xoay thủ công, nhờ vậy 
mà tạo ra được nhiều chủng loại và kiểu dáng phong phú mang 


198 


DÂN TỘC VIỆT 


tính mỹ thuật. Ngoài các sản phẩm truyền thống: đồ chứa đựng, 
đồ dùng để ăn uống, công cụ lao động, bước đầu đã xuất hiện 
gốm mỹ thuật, trang trí, trang sức; các hoa văn minh họa với nét 
chìm là chủ yếu. Một số sản phẩm đã được nhuộm một lớp màu 
bên ngoài bằng nước đất khác màu. 


Sang thời đại đồ sắt, đồ gốm người Việt phát triển khắp nơi 
trong nước. Tuy vậy, gốm vẫn còn thô sơ, non lửa, nhưng về tạo 
dáng và trang trí đã có những bước tiến bộ đặc sắc vượt hắn 
so với các thời kỳ trước. Các sản phẩm gốm thời kỳ này vẫn là 
sản phẩm của những cư dân nông nghiệp, gắn với ruộng đồng, 
nhưng lực lượng nam giới đã đóng vai trò quan trọng trong quá 
trình sản xuất. 


Đến thế kỷ II trước Công nguyên, nước ta bị đặt dưới ách 
thống trị của phong kiến phương Bắc. Đồ gốm người Việt vẫn 
tiếp tục phát triển trên cơ sở của những kinh nghiệm cổ truyền, 
lại tiếp thu những tỉnh hoa của gốm Trung Hoa. Về chủng loại 
sản phẩm, có thêm gốm kiến trúc như gạch, ngói, các loại tượng 
động vật nhỏ như lợn, bò với kiểu dáng rất sơ sài. Phong cách 
gốm của thời kỳ này chịu ảnh hưởng gốm Hán. Đặc biệt hoa văn 
trang trí có sự kết hợp hoa văn Việt và hoa văn Hán khá nhuần 
nhuyễn. 


Gốm sứ thời Lý - Trần 
Vào thế kỷ X, lịch sử dân tộc ta bước sang gial đoạn mới: thời 


kỳ xây dựng một quốc gia độc lập, tự chủ, sau hơn 10 thế kỷ bị 
phong kiến phương Bắc đô hộ. 


Trong suốt 4 thế kỷ qua 2 triều đại Lý, Trần, xã hội Việt Nam 
đã có những bước phát triển mới vượt bậc. Riêng đồ gốm đã đạt 
được những thành tựu rực rỡ. Với vốn kinh nghiệm tích lũy lâu 
đời, nhất là sau khi thoát khỏi ách đô hộ ngoại bang, người thợ 
gốm Việt Nam càng có điều kiện phát huy tài năng sáng tạo của 
mình, thúc đẩy nghề gốm của ta tiến một bước dài về kỹ thuật 
lẫn nghệ thuật. Đồ gốm Việt Nam đã có một ảnh hưởng nhất 


199 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


định đến một số nước trong vùng trong việc sản xuất gốm. Đặc 
biệt người Nhật rất ca ngợi đồ gốm Việt Nam. Những người thợ 
gốm giỏi của Nhật thừa nhận: việc bắt chước được đồ gốm của 
người Việt là một thành công lớn đối với họ. 

Trong thế kỷ XI - XII, những trung tâm sản xuất đồ gốm ở 
nước ta phần lớn là ở Thăng Long, Thanh Hóa và một số vùng 
lân cận Thăng Long như Bát Tràng, Thổ Hà, Phú Lãng... Đồ 
gốm trong giai đoạn này không chỉ là đồ gia dụng mà còn phát 
triển mạnh các sản phẩm trang trí kiến trúc. Nhu cầu xây dựng 
nhà ở khang trang, đẹp đẽ của nhân dân ngày một gia tăng, 
cùng với sự phát triển xây dựng những cung điện nguy nga, 
những chùa tháp phục vụ tôn giáo dưới triều Lý-Trần, đòi hỏi 
vật liệu trang trí kiến trúc và vật liệu xây dựng phải đáp ứng cả 
2 yêu cầu đẹp và bền vững. Đó là những nguyên nhân khiến cho 
sản phẩm gốm thời Lý - Trần phát triển nhanh chóng cả về số 
lượng lẫn chất lượng và mỹ thuật. 


Cho đến nay những di tích xây dựng từ thời Lý như chùa 
Dạm, chùa Phật Tích (Bắc Ninh), đặc biệt kinh thành Thăng 
Long cũ (mới đây các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều di tích ở khu 
Hoàng Thành là nơi tập trung xây dựng nhiều cung điện của 
vua quan thời Lý-Trần) đã cho thấy các loại, gạch, ngói cùng các 
chi tiết trang trí kiến trúc bằng đất nung để mộc hoặc phủ men 
có giá trị nghệ thuật độc đáo. 


Đó là những viên gạch có hoa văn trang trí dùng lát nền hoặc 
xây xốp trang trí mặt tường các cung điện, chùa tháp (như tháp 
Bình Sơn, Vĩnh Phúc). Loại gạch này có nhiều hình dáng, kích 
thước khác nhau, gồm nhiều hình rồng, phượng, hoa lá... khắc 
chìm hoặc in nổi lên mặt gạch. Phương pháp thể hiện trang trí 
chủ yếu là in khuôn lên mặt gạch khi đất còn ướt. Bố cục trang 
trí linh hoạt. Những viên gạch vuông chung quanh viền một 
đường chỉ hình tròn, trong hình toàn chạm hoa sen, hoặc hoa cúc 
dây mềm mại, có khi chạm hình rồng uốn khúc, thắt túi. Có loại 
gạch hình đa giác, có loại tròn, có loại hình chữ nhật. Có những 


200 


DÂN TỘC VIỆT 


bố cục trang trí to, rộng, muốn trang trí trọn vẹn phải dùng 
nhiều viên gạch gắn ghép với nhau mới thành hình như những 
viên gạch lát nền in hình hoa thị và hoa cúc phối hợp nhau. 


Có những bộ phận trang trí kiến trúc được chạm trổ tỉnh vi 
dùng gắn bờ nóc, diểm mái, hoặc đầu đao mái nhà, đình chùa, 
cung điện. Có bộ phận trang trí tựa hình chiếc lá nhọn đầu, bên 
ngoài bao đường viền như mây lửa, bên trong chiếc lá chạm đôi 
rồng, có khi đôi chim phượng, dùng gắn trên bờ nóc hoặc diềm 
mái nhà chùa tháp như chùa Chò (Vĩnh Phúc) thời Trần. Phần 
lớn những bộ phận trang trí này bằng đất nung già, màu đỏ tươi, 
không phủ men. 


Bên cạnh đồ gốm mang tính chất trang trí là chủ yếu còn 
có đồ gốm gia dụng phần lớn có tráng men, không chỉ có giá trị 
sử dụng mà còn thể hiện trình độ kỹ thuật, nghệ thuật cao của 
nghề gốm thời Lý-Trần ở nước ta. 


Ngoài những sản phẩm thô sơ mang đậm nét dân gian, thời 
Lý-Trần còn làm được nhiều sản phẩm gốm quý và đẹp. Đồ gốm 
gia dụng trắng men của vùng Thanh Hóa, Thăng Long chế tạo 
có nhiều đặc điểm độc đáo: đất làm gốm được lọc kỹ tạp chất nên 
xương gốm mịn, rắn chắc và nặng, bên ngoài phủ một lớp men 
dày màu xanh mát, bóng như thủy tinh, có tên gọi là gốm men 
ngọc. 


Những đồ gốm gia dụng thời Lý-Trần _ từ loại gốm men ngọc 
tinh tế đến đồ gốm trang trí men nâu thoáng đạt _ đều do nghệ 
nhân người Việt tạo ra, nên dù có bị ảnh hưởng bởi giao lưu văn 
hóa nghệ thuật với nước ngoài cũng như việc hướng đến yêu 
cầu phục vụ tôn giáo và tầng lớp quý tộc phong kiến lúc bấy giờ, 
nhưng vẫn mang đậm tính dân tộc, với một hình thức giản dị, 
màu sắc êm dịu, ấm cúng, cách trang trí trong sáng, thiết thực, 
không mang tính phô trương, cầu kỳ, xa lạ với người lao động. 


Về kỹ thuật lò nung gốm, thời Lý-Trần có bước tiến lớn như 
việc sử dụng lò cóc, lò nằm, có khi dùng cả lò rồng để nâng nhiệt 
độ nung cho sản phẩm lên đến 12800C. 


201 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Sự phát triển nghề gốm sứ đến nay 


Từ thế kỷ XIV trỏ đi, nhiều trung tâm sản xuất gốm đi vào 
chuyên môn hóa, nổi tiếng như gốm Bát Tràng, gốm Phú Lãng, 
gốm Hương Canh, Hàm Rồng, Phú Vinh... Nhiều sản phẩm gốm 
đã có ghi nơi sản xuất, ngày tháng sản xuất và nghệ nhân sáng 
tạo ra nó. Nhiều quốc gia đã nhập gốm Việt Nam. 


Tiêu biểu cho kỹ thuật, nghệ thuật gốm Việt Nam trong thời 
kỳ này là gốm hoa lam, gốm chạm đắp nổi tinh tế. Ngoài ra còn 
có loại gốm vẽ men mà giới Trà đạo của người Nhật thời đó rất 
ưa chuộng, gọi là “Hồng An Nam”. 

Về kỹ thuật nung, dùng các lò rỗng cỡ lớn, chế độ nung và 
nhiệt nung, điều khiển lửa một cách chủ động. Loại men tro 
trấu, tro cây được dùng nhiều. 


Dưới triều Nguyễn, một vài cơ sở sản xuất gốm ở Biên Hòa, 
Lái Thiêu đã phát triển một loại gốm men lửa được sử dụng rộng 
rãi ở nhiều địa phương lân cận. Đầu thế kỷ XX, ở miền Bắc, một 
vài cơ sở đã nhập thiết bị nước ngoài và nghiên cứu sản xuất đồ 
sứ. 

Nghề gốm ở Việt Nam phát triển nhiều nơi, từ miền Bắc tới 
miền Nam, nhưng lâu đời nhất phải kể đến gốm Bát Tràng. 

Sản phẩm gốm sứ truyền thống Việt Nam có: bát, đĩa, ấm, 
chén, độc bình, đôn, chậu. Ngày nay gốm sứ ta rất đa dạng về 
chủng loại, phong phú về màu sắc, hình dáng, nhưng vẫn giữ 
được những nét truyền thống. 

Gốm sứ Việt Nam đã có mặt tại nhiều thị trường thế giới. 

NGHE KIM HOAN 


Nhiều tài liệu cổ cho thấy người Việt từ thế kỷ II, III đã biết 
chế tác vàng bạc làm đồ trang sức. Dân gian kể rằng, đất tổ của 
nghề làm đồ trang sức bằng vàng là vùng Định Công, huyện 
Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội, còn nghề chế tác bạc là ở làng 
Đồng Xâm (tên cũ là Đường Thâm, nằm ở hữu ngạn sông Hồng 


202 


DÂN TỘC VIỆT 


Giang), huyện Kiến Xương, Thái Bình. Ngày nay hàng chạm bạc 
Đồng Xâm rất phong phú, đa dạng về hình thức mẫu mã và khác 
hẳn so với hàng bạc của các nơi khác ở kiểu thức lạ, về hình khối, 
dáng vẻ sản phẩm cũng như họa tiết trang trí. 


Ngoài ra, còn có dân Châu Khê, Bình Giang, Hải Dương là 
thủy tổ của nghề đúc vàng, đúc bạc. 


Trong ngành chế tác hàng trang sức, mỹ nghệ vàng bạc, 
thường có các nghề như sau: 


_ Nghề chạm: làm nổi hoa văn lên mặt đồ vàng bạc. 
_ Nghề trổ: tạo ra hoa văn thủng. 


_ Nghề đậu: nấu vàng bạc nóng chảy rồi kéo thành sợi, có 
đánh bóng. 


Trong quá trình hình thành sản phẩm, các nghệ nhân của 
những nghề này có sự phối hợp với nhau để tạo ra những mặt 
hàng đẹp, những tác phẩm mỹ nghệ cao cấp mà chỉ có những 
nghệ nhân tài ba mới có thể một mình tạo ra được. 


NGHỀ KHẮC GỖ 


Nhu cầu trang trí trên các thành phần kiến trúc của cung 
điện, đền chùa, các đồ gia dụng... là rất lớn. Vì vậy mà nghề khắc 
gỗ của người Việt đã có từ lâu đời, và đặc biệt phát triển từ khi 
Đại Việt trở thành một quốc gia độc lập. 

Để có những tác phẩm khắc gỗ, người thợ khắc phải dùng các 
loại dụng cụ khắc bằng sắt thép để tạo nên những hình khối nổi 
trên loại gỗ tốt. Công việc này bao gồm hai thao tác chính: chạm, 
là làm nổi hình khối và trổ, là làm thủng. Với bàn tay khéo léo, 
các nghệ nhân đã biến những khúc gỗ vô tri vô giác thành những 
câu chuyện cổ tích đầy lý thú, những vị Phật từ bi, những hoa lá, 
chim muông, những rồng, mây, rồng lửa, tứ linh... Sự sáng tạo 
đó là nhờ nghệ nhân đã biết thổi hồn vào tác phẩm, làm cho nó 
trỏ nên sinh động như biết nói, biết hành động... khiến cho người 
xem phải rung động. 


203 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Sản phẩm khắc gỗ hết sức đa dạng, nào hoành phi, câu đối, 
sập gu, tủ chè, bàn ghế, kiệu, tượng Phật, đồ thờ, ngaI... Đặc biệt 
là trên các thành phần kiến trúc như: vì kèo, xà, cột... 

Các làng nghề khắc gỗ ở Việt Nam có ở khắp nơi, từ Nam chí 
Bắc. Trong đó có một số làng truyền thống nổi tiếng từ lâu, như 
làng Lỗ Khê (Đông Anh, Hà Nội), Nội Duệ, Đông Ky (Tiên Sơn, 
Bắc Ninh), La Xuyên (Ý Yên, Nam Định), Kim Bồng (Hội An, 
Quảng Nam)... 


NGHỀ KHẢM TRAI 


Nguyên liệu chủ yếu của nghề khảm trai là gỗ tốt, quý và các 
loại vỏ trai, vỏ hến, vỏ ốc biển... Người thợ chọn lấy các mảnh vỏ 
đẹp có vân óng ánh ngũ sắc hoặc vân xanh, vân vàng... rồi khảm 
lên mặt gỗ. Quá trình tạo ra sản phẩm khẩm trai trải qua nhiều 
công đoạn, đòi hỏi người thợ khảm phải hết sức tỉ mỉ. 


Trước hết vẽ mẫu tranh lên mặt gỗ rồi mài, cưa, đục mảnh 
và gắn (khám) lên mẫu tranh. Sau khi khảm xong tranh, người 
thợ tiếp tục mài nhẵn và đánh bóng. Tranh khẩm rất bền màu. 


Hàng khảm có nhiều loại, gồm các loại hàng gỗ tốt cao cấp 
như: sập, tủ chè, ghế bành... Về hàng mỹ nghệ có các loại tranh 
phong cảnh, tranh tố nữ, tranh tứ bình: xuân, hạ, thu, đông. 
Đồ dùng gia đình như hộp đựng đồ trang sức, khay, bìa cuốn 
album... 


Nghề khẩm trai giúp cho các mặt hàng đồ gỗ, mỹ nghệ tăng 
giá trị lên gấp bội. 
NGHẼ SƠN MÀI 


Nghề sơn mài vốn là nghề của những người thợ thủ công. Họ 
tạo ra những mặt hàng mỹ nghệ như lọ hoa, đồ đựng nữ trang, 
hộp thuốc lá... 


Từ chất liệu sơn mài, các họa sĩ Việt Nam đã áp dụng để vẽ 
tranh sơn mài. Đây là một loại tranh đặc biệt có giá trị cao và có 
độ bền. 


204 


DÂN TỘC VIỆT 


Nghề sơn mài cũng có ở nhiều nước trên thế giới. Riêng ở 
vùng Đông Nam Á, một số nước cũng trồng được cây sơn, nguyên 
liệu cơ bản để làm đồ sơn mài. Nhưng qua thực tế cho thấy, chỉ 
có cây sơn trồng ở đất Phong Châu, Phú Thọ của nước ta, mới 
cho ra loại sơn dùng làm đồ sơn mài tốt nhất. Vì vậy hàng sơn 
mài Việt Nam nổi tiếng bền đẹp, được bạn hàng trên thế giới ưa 
chuộng. 


Các cuộc khai quật những ngôi mộ cổ có niên đại từ thế kỷ IV 
đến thế kỷ III trước Công nguyên đã tìm thấy trong đồ vật chôn 
theo người chết có những thứ đồ dùng làm bằng gỗ sơn. Điều đó 
chứng tỏ người Việt đã biết dùng gỗ sơn rất sớm. 


Sử sách ghi lại rằng, vào thế kỷ XVIII, kinh thành Thăng 
Long (nay là Hà Nội) đã có phường chuyên làm đồ sơn. Đó là 
phường Nam Ngư. 


Nghề sơn có hai loại: sơn quang dầu và sơn mài. Sơn quang 
dầu đơn giản, dùng nhựa sơn pha với dầu chẩu để vẽ, quét và 
giữ nguyên độ bóng. Hàng sơn mài phức tạp hơn, dùng nhựa sơn 
pha với nhựa thông vẽ lên mặt gỗ, rồi đem mài với nước để tạo 
màu sắc. Hàng sơn mài bền đẹp hơn sơn quang dầu. Tuy ra đời 
muộn hơn sơn quang dầu, nhưng sơn mài nhanh chóng chiếm 
được thị trường trong nước và thế giới. 


Ban đầu, sơn mài chỉ có 4 màu: đen, đỏ, vàng, nâu. Ngày nay 
màu của sơn mài rất phong phú, đáp ứng được thị hiếu màu sắc 
của công chúng. 

Mặt hàng sơn mài có nhiều loại: tranh sơn mài nghệ thuật 
(của các họa sĩ), tranh treo phổ thông, bình phong, lọ hoa, khay, 
bàn cờ... Hàng sơn mài đẹp, lộng lẫy mà sâu thắm, lại bền lâu. 


NGHỀ THÊU 


Xem bản đồ cổ Thăng Long, Hà Nội ta thấy có phố Hàng 
Thêu chuyên làm và bán các đồ thêu ren (nay là đoạn cuối của 


205 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


phố Hàng Trống giáp với phố Lê Thái Tổ). Điều đó chứng tỏ rằng 
nghề thêu ở Việt Nam ra đời khá sớm. Xưa kia, nghề thêu chủ 
yếu sản xuất ra những mặt hàng phục vụ các tầng lớp giàu sang, 
quan lại, đền chùa hoặc các phường tuồng, chèo. Kỹ thuật đơn 
giản với một số màu nhất định. 


Ngay từ thập niên đầu của thế kỷ XX, hàng thêu Việt Nam 
dần dần phổ cập phục vụ nhu cầu cuộc sống, mang tính trang trí 
mỹ thuật. Các nghệ nhân thêu đã biết kết hợp nghệ thuật xưa 
và nay để tạo ra những sản phẩm thêu đáp ứng được thị hiếu 
của người tiêu dùng. 

Ngày nay các loại hàng thêu rất phong phú. Thêu trên các 
loại chất liệu như sa tanh, soa, phin nõn, phin pha sợi nhân tạo, 
lụa tơ tằm... Mẫu thêu cũng có nhiều loại: phong cảnh, chân 
dung, các loại hoa: hoa cúc, hoa sen, hoa hồng..., đôi chim tùng 
hạc, đôi chim uyên ương... 


Chất lượng và màu sắc chỉ thêu vô cùng phong phú, có thể 
thỏa mãn đến mức tối đa tư duy sáng tạo của nghệ nhân. Đồng 
thời việc dạy thêu cũng có phương pháp khoa học, đi từ những 
nét cơ bản, giản đơn đến những nét, mảng phức tạp, giúp cho 
người thợ dễ tiếp thu... Nhờ vậy mà trên thị trường, mặt hàng 
thêu rất đa dạng, nào khăn trải giường, váy, áo sơ mi, áo kimônô, 
khăn trải bàn, tranh treo tường... 

Ở Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành 
trong cả nước đã xuất hiện nhiều cơ sở thêu. Đặc biệt ở Đà Lạt 
có xưởng thêu X.Q đã tạo ra nhiều mặt hàng nổi tiếng không chỉ 
trong nước mà đã xuất hàng đi nhiều nước trên thế giới. Ngay 
cả ở những thị trường khó tính như Nhật Bản, châu Âu và Mỹ, 
hàng thêu của X.Q cũng đã có mặt. 


NGHỀ REN - RUA 


Đối với Việt Nam, nghề ren-rua mới du nhập chưa lâu, nhưng 
với bàn tay khéo léo, óc sáng tạo và sự chịu khó cần cù của người 


206 


DÂN TỘC VIỆT 


thợ Việt Nam, nghề ren-rua đã có bước phát triển nhanh chóng 
cả về chất lượng lẫn nghệ thuật, đã tạo ra được những mặt hàng 
có chất lượng cao như bộ khăn phủ bàn, rèm cửa, găng tay phụ 
nữ... được người châu Âu (nơi đã sản sinh ra nghề ren-rua) thán 
phục và ưa thích. 


NGHỀ ĐAN MÂY TRE 


Tuy chưa tìm được một tài liệu nào ghi lại nghề đan mây tre 
Việt Nam ra đời lúc nào. Nhưng điều rất rõ ràng là hàng mây 
tre đan ở nước ta đã có từ hàng ngàn năm nay. Trước đây, nghề 
đan mây tre không ngừng phát triển nhằm thỏa mãn nhu cầu 
gia dụng như thúng, mủng, sàng, nia... những đồ dùng để đựng, 
để che (phên cót) dùng cho xay xát gạo... Ñgày nay hàng mây tre 
đan trở thành hàng hóa tiêu dùng cả trong nước và xuất khẩu. 
Tại hội chợ quốc tế Paris Pháp năm 1931, hàng mây tre đan Việt 
Nam lần đầu tiên có mặt và được người dân Paris ưa thích. 


Tại các hội chợ quốc tế như Leipzig (Đức), hội chợ Brno 
(Slovakia)... trong gian hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam 
không thể thiếu mặt hàng mây tre đan, một thế mạnh hàng chất 
lượng cao và hợp với thị hiếu người tiêu dùng. 


Nguyên liệu dùng để sản xuất mặt hàng này là cây mây, cây 
tre, những đặc sản vô tận của rừng nhiệt đới Việt Nam. Hàng 
mây tre đan của Việt Nam có tới khoảng 200 loại, hầu hết có mặt 
trên thị trường thế giới và được khách hàng ưa chuộng đặt mua 
như: đĩa bày hoa quả, lẵng hoa, làn, bát, khay, lọ hoa, chao đèn, 
bộ bàn ghế, mành mành trang trí... Có mặt hàng hoàn toàn bằng 
mây (như bộ bàn ghế mây), có loại chỉ bằng tre, cũng có loại kết 
hợp cả mây và tre. 


CHẠM KHẮC ĐÁ 


Khi vừa xuất hiện trên trái đất thì con người đã biết sử dụng 
đá làm công cụ lao động. Điều đó nói lên rằng, đồ dùng bằng đá 


207 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


có độ tuổi ngang với lịch sử loài người. Song việc chạm khắc đá 
để làm ra sản phẩm thì xuất hiện cách đây chưa lâu. Nghề chạm 
khắc đá ra đời đã mang đến cho con người nhiều đồ dùng, đồ mỹ 
nghệ, đồ trang sức và cả đồ thờ tự... 


Quá trình chế tác ra một sản phẩm từ đá phải qua khá nhiều 
công đoạn: làm phác thảo, dùng dụng cụ chuyên nghiệp chạm 
hình, đánh bóng, tạo màu. Đó là những công việc khá nhọc nhằn 
và tỉ mỉ, đặc biệt là với các sản phẩm có khối hình lớn. 

Xưa kia, các sản phẩm khắc đá như các loại rồng đá, bia đá, 
tượng người, voi chầu, hổ chầu... phục vụ cho những công trình 
kiến trúc như đền, chùa, lăng tẩm, cung điện. 


Ngày nay, sản phẩm chạm khắc đá phong phú về thể loại, 
kích cỡ, phong cách thể hiện và trên nhiều chất liệu đá khác 
nhau như: tượng Phật, tượng thánh, tượng danh nhân, tượng 
thiếu nữ, tượng muông thú, đồ trang sức... đáp ứng đầy đủ mọi 
yêu cầu trong nước và xuất khẩu. 


Nghề chạm khắc đá xuất phát từ xứ Thanh, nhưng hiện nay 
nổi tiếng nhất về sản phẩm khắc đá phải kể đến dân làng Quan 
Khải, Hòa Khê dưới chân núi Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Từ 
những khối đá hoa cương vô cảm, qua bàn tay tài hoa của nghệ 
nhân truyền cảm hứng, đã trở nên có tâm hồn, có hơi thở. Theo 
từng nhát đẽo của nghệ nhân, những phong cảnh làng quê trù 
phú, những con vật quen thuộc dần dần hiện ra sống động, đủ 
sức lay động lòng người. 


NGHỀ ĐÚC ĐỒNG 


Đúc đồng là một trong những nghề thủ công truyền thống lâu 
đời và nổi tiếng ở Việt Nam. Sản phẩm bằng đồng rất đa dạng và 
đạt đến trình độ kỹ thuật mỹ thuật cao, thể hiện sự khéo léo của 
bàn tay và khối óc người thợ Việt. 

Những hiện vật còn để lại đến ngày nay, cũng như các di vật 
khảo cổ khai quật được cho thấy là cách nay khoảng 3.000 năm 


208 


DÂN TỘC VIỆT 


người Việt đã có nghề đúc đồng tinh vi, như đúc các công cụ, đồ 
dùng, vũ khí và đồ trang sức... 


Ngày nay, những người thợ đúc đồng Việt Nam tiếp thu và kế 
thừa tỉnh hoa của cha ông, tiếp tục tạo ra nhiều sản phẩm tinh 
xảo hơn, sáng tạo hơn, phục vụ các nhu cầu dân sinh, trang trí 
và tín ngưỡng. 


Nghề đúc đồng có khắp ba miền Trung, Nam, Bắc. Vùng nào 
cũng có những trung tâm đúc đồng nổi tiếng. Miền Bắc phải kể 
đến các cơ sở đúc đồng Cầu Nôm (Bắc Ninh), Ngũ Xã (Hà Nội)... 
Miền Trung có phường Đúc (Huế), Phước Kiều (Quảng Nam)... 
Miền Nam có một số cơ sở đúc đồng ở Đồng Nai, Bình Dương... 


Những sản phẩm đúc đồng cổ nổi tiếng gồm nhiều loại như 
chuông đồng chùa Trùng Quang (Bắc Ninh), hàng loạt trống 
đồng được đúc qua nhiều thời kỳ, tượng Phật Di Lặc chùa Quỳnh 
Lâm (Quảng Ninh) cao 20m, chuông Quy Điền (Hà Nội) đã bị 
mất, vạc chùa Phổ Ninh (Nam Định), khánh chùa Thiên Mụ 
(Huế), Cửu vị thần công và Cửu đỉnh ở Đại Nội (Huế... 


Những cơ sở đúc đồng nói trên, hiện vẫn còn tiếp tục hành 
nghề và làm ra nhiều sản phẩm ngày càng tỉnh xảo, điêu luyện 
hơn. Năm 1952, làng Ngũ Xã đúc pho tượng Phật Di Đà chùa 
Ngũ Xã cao 3,95m, nặng 12,3 tấn, đặt trên tòa sen 96 cánh, đúc 
bằng 1,6 tấn đồng. 


NGHỀ CHIẾU CÓI 


Theo truyền tụng của người làng Hới (huyện Hưng Hà, Thái 
Bình) thì nghề làm chiếu là do ông Phạm Đôn Lễ, người làng 
Hới, làm quan thời Tiền Lê (908-1009), khi đi sứ sang Trung 
Quốc đã học nghề dệt chiếu ở Ngọc Hồ (Quảng Tây) để khi về 
nước dạy lại cho dân làng. Từ đó dân làng Hới có nghề dệt chiếu. 
Và vì thế, từ lâu nhân dân Thái Bình đã có câu “Ăn cơm lam, 
nằm giường hòm, đắp chiếu Hóï”. Bởi vì chiếu Hới không chỉ đẹp, 
bền mà còn có thể dùng đắp thay chăn vẫn ấm. 


209 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Qua nhiều thế kỷ, nghề làm chiếu phát triển mạnh ở nhiều 
nơi, cả về quy mô, chất lượng và chủng loại sản phẩm, gồm: 
chiếu cải, chiếu đậu, chiếu đót, chiếu trơn, chiếu cạp điều có hoa 
văn trang trí, chiếu trải giường, trải xa lông, làm thảm... 


Ngoài chiếu cói, các cơ sở còn làm thêm những đồ mỹ nghệ, 
đồ gia dụng bằng cói như làn xách tay, đĩa đựng hoa quả, túi... 

Việt Nam ở vùng nhiệt đới gió mùa nóng, ẩm, dùng chiếu trải 
giường mùa hè nằm mát, mùa đông lại ấm, giặt lại mau khô. Vì 
thế sản phẩm chiếu được rất nhiều người ưa chuộng. 

Ở Việt Nam có nhiều vùng dệt chiếu cói nổi tiếng như Hới 
(Thái Bình), Nga Sơn (Thanh Hóa), Phát Diệm (Ninh Bình)... 


NGHỀ LÀM NÓN LÁ 


Vật liệu làm nón gồm ba loại chủ yếu: tre để làm vành nón, lá 
buông để lợp và sợi móc (nay dùng sợi nilông) để khâu. Dụng cụ 
làm nón có khuôn nón làm bằng gỗ, kim khâu và một bếp gang 
để là phẳng lá. 


Nón có nhiều loại, dùng cho các đối tượng khác nhau, như 
nón Tam Giang dùng cho người già cả, nón lá dùng cho những 
người giàu có, sang trọng, nón tu lờ dùng cho các nhà sư, nón 
chéo vành cho những chú lính lệ ngày xưa. 

Điều đặc biệt là mỗi vùng, mỗi thời đại đều có những kiểu 
nón khác nhau. Nón ngày xưa là chiếc nón gần như phẳng, rộng 
vành, lợp lá dày, khá nặng. Chiếc nón Huế thanh mảnh, giữa 
hai lớp lá có để hoa văn hoặc bài thơ ngắn, nên được gọi là nón 
bài thơ. 


Ngày nay, nón được cải tiến nhiều, trông thanh thoát, nhẹ 
nhàng. Xưa kia quai nón làm bằng sợi mây hoặc lạt tre vót mỏng. 
Ngày nay quai nón ngoài tác dụng giữ nón còn là nét trang trí 
đẹp cho chiếc nón và cho cả người đội nón. Vì thế, quai nón được 


làm bằng những băng vải mềm mại, đủ màu sắc. 


210 


DÂN TỘC VIỆT 


Chiếc nón không chỉ đi vào thơ ca Việt, mà cùng với chiếc áo 
dài tha thướt đã trở thành những biểu tượng của người của phụ 
nữ Việt. 


NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU TRUYỀN THỐNG 


Nghệ thuật tuồng 


Miền Bắc gọi là tuông, miền Nam gọi là hát bội, hoặc hát bộ. 
Tuồng là loại hình nghệ thuật sân khấu độc đáo của dân tộc, 
sống mãi với thời gian. Nghệ thuật tuồng ra đời từ thời Lý-Trần, 
đến thế kỷ XVII, XVIII, phát triển cực mạnh. Và đó chính là thời 
hoàng kim của tuồng. Dưới triều đại nhà Nguyễn, khoảng thế kỷ 
XIX, tuồng vẫn giữ được vị trí xứng đáng trong đời sống văn hóa 
ở cung đình cũng như trong dân chúng. 


Tuồng có nguồn gốc từ miền Bắc, được Đào Duy Từ (con của 
một kép tuồng xứ Thanh) khi vào làm quan cho chúa Nguyễn ở 
Đàng Trong khuyến khích phát triển. Do đó nghệ thuật tuông 
được coi trọng và phổ biến suốt chiều dài miền Trung mà nổi bật 
hơn cả là vùng đất Bình Định, một nơi có nhiều duyên nợ sâu 
nặng với nghệ thuật tuồng, với những nghệ nhân tiêu biểu như: 
Đào Tấn, Nguyễn Hiển Dĩnh, Phạm Chương... 


Tuồng được phân chia thành nhiều loại, như: tuồng thầy 
(tuổng mẫu mực), tuồng ngự (tuồng cho vua xem), tuồng cung 
đình (chỉ diễn trong hoàng cung), tuồng đồ (do nghệ nhân phóng 
tác, không có trong sử sách) và tuồng tân thời (chuyển thể thành 
tuôồng từ các tiểu thuyết). Tuy vậy, cũng có thể chia tuồng thành 
2 loại cơ bản: tuồng kinh điển và tuồng dân gian. Hiện nay, trên 
đất nước ta có 3 phái tuồng: tuồng Bắc, tuông Nam Bộ và tuồng 
miền Trung. Trong tuồng miền Trung, đặc biệt tuồng Bình Định 
phong phú và mang đậm màu sắc dân tộc hơn cả. 


Nghệ thuật tuồng mang tính ước lệ rất cao, vì thế có những 
quy định bắt buộc trong lối nói, lối hát cũng như các điệu bộ 
múa. 


211 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Điều đặc biệt trong nghệ thuật tuồng là không gian và thời 
gian được “đặt” vào trong những câu nói, câu hát, những động 
tác múa, những đạo cụ thô sơ... Và nhờ sự khái quát hóa cao, 
cộng với sự tưởng tượng phong phú của khán giả mà thời gian và 
không gian ở đây hiện ra lung linh, uyển chuyển. Trên sân khấu 
tuồng hầu như không có gì nhiều, nhưng khán giả đã hình dung 
thấy cả núi, sông, sáng sớm, chiều hôm, trận mạc, lên ngựa, 
xuống thuyền... 


Ngoài tài diễn xuất của diễn viên, đạo cụ, trang phục cho 
từng diễn viên trong vở tuồng cũng đóng vai trò quan trọng, giúp 
thể hiện hoàn chỉnh về tạo dáng, màu sắc để đạt đến sự hoàn 
chỉnh về nghệ thuật. 


Do đặc tính ước lệ cao mà tuồng cổ không lệ thuộc vào trang 
trí mỹ thuật, phông màn. Về hóa trang, có quy ước theo một số 
mẫu nhất định. Ví dụ, diễn viên đóng vai nịnh thì mặt rằn, râu 
ngắn, đóng vai trung thì mặt đỏ, râu dài (có khi mặt khuyên 
đen, chấm đỏ). 


ru. 


Nam diễn viên gọi là “kép”. Kép có nhiều loại: kép văn, kép 
~ z ` z . . ` *® 1~ ~ _z 1x v Z ở Z 
võ, kép rừng, kép biến... Khi vào vai lão sẽ có lão văn, lão võ, lão 
` ” 


tiều, lão ngư... Nữ diễn viên gọi là “đào”. Đào cũng có nhiều loại: 
đào chiến, đào lắng... 


Kho tàng nghệ thuật sân khấu tuồng Việt Nam từ xưa đến 
nay vô cùng phong phú, có đến vài trăm vở. Nhưng theo thời 
gian và với những biến cố lịch sử, nhiều bản văn bị thất lạc, mất 
mát khá nhiều. Đến nay chỉ còn lại một số, trong đó có những vở 
tiêu biểu như: Tam nữ đồ vương, Đào Phi Phụng, Sơn Hậu, Lý 
Phụng Đình, Mã Phụng Cầm, Kim Thạch kỳ duyên, Trưng nữ 
vương... và những vở tuông đồ như: Nghêu-Sò-Ốc-Hến, Trần Bồ, 
Trương Ngáo... 


Nghệ thuật tuồng là di sản văn hóa phi vật chất quý giá của 
dân tộc, không chỉ được nhân dân ta ngưỡng mộ, mà còn được 
bạn bè trên thế giới đánh giá cao. Các nhà nghiên cứu nghệ 


212 


DÂN TỘC VIỆT 


thuật sân khấu cổ điển phương Tây đã thừa nhận nghệ thuật 
tuồng là đặc sắc, là bảo vật văn hóa của Việt Nam. 


Dưới ánh sáng đường lối văn nghệ của Đảng, nghệ thuật 
tuông của ta không ngừng phát triển và nâng cao, với sự đóng 
góp to lớn của các nhà sáng tác, các nhà nghiên cứu và các nghệ 
sĩ tiêu biểu như: Tống Phước Phổ, Nguyễn Nho Túy, Ngô Thị 
Liễu, Bạch Trà, Võ Sĩ Thừa, Hoàng Châu Ký... cùng với một thế 
hệ đầy tài năng đang tiếp bước như: Đàm Liên, Mẫn Thu, Tiến 
Thọ, Kim Cúc... 


Nghệ thuật chèo 


Sân khấu chèo có nguồn gốc từ đồng bằng Bắc Bộ, từ Nghệ 
Tĩnh trở ra. Hình thức sơ khai ban đầu của chèo là trò nhại, trò 
diễn xướng dân gian, có từ thế kỷ X, XI. Lúc đầu, chèo xuất hiện 
ở các làng quê, dần dần trở thành loại hình sân khấu tiêu biểu 
của người dân đồng bằng Bắc Bộ. Xưa kia, ở vùng nông thôn có 
lập ra những phường chèo do một ông trùm dẫn đầu, đi diễn ở 
các thôn xóm vào những dịp mùa xuân, mùa thu, khi nông dân 
nhàn rỗi. Mỗi phường chèo có khoảng mươi, mười lăm người, kể 
cả nhạc công. 


Bộ gõ đóng vai trò quan trọng nhất trong sân khấu chèo. 
Diễn viên gồm: đào, kép, lão, mụ, hề. Nhưng có khi chỉ cần một 
đào, một kép, một hề xuất sắc cũng đã thu hút được sự hưởng 
ứng của khán giả. 

Cũng như nghệ thuật tuồng, tính ước lệ trong chèo khá cao, 
không chỉ thể hiện ở diễn xuất của diễn viên mà còn cả ở trang 
trí. Sân khấu chèo cổ không cần phông, màn, chỉ cần một tấm 
vải màu ngăn đôi buồng trò và sàn diễn. Hai chiếc chiếu trải ở 
giữa, khán giả ngồi vây ba mặt. Sân khấu chèo giản đơn là vậy, 
và đó chính là chèo sân đình. Buổi biểu diễn chèo thường bắt 
đầu bằng điệu hát võ nước, và một hồi trống vang lên, một người 
ra giáo đầu. Buổi diễn kết thúc có hát vãn trò và trống giã đám. 

Tiếng trống chèo có ma lực mạnh cuốn hút bao thế hệ khán 
giả ở nông thôn từ ông già, bà lão đến thanh niên trai trẻ và 


213 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


các cháu thiếu niên. Trong chèo, trống giữ một vai trò đặc biệt. 
Trống do một người có uy tín hoặc một người am hiểu điều khiển, 
để cầm trịch buổi diễn và để tỏ ý thưởng phạt, giám định sự diễn 
xuất của đào kép. 


Chèo thuộc loại sân khấu kể chuyện (tự sự). Vì thế, giữa 
người diễn và người xem có sự giao lưu khăng khít. Người diễn 
ra xưng danh để người xem dễ theo dõi. 


Nghệ thuật chèo gồm múa, hát và âm nhạc. Tính chất văn 
học của chèo nằm trong tích trò (còn gọi là cốt chuyện). Văn chèo 
mang đậm màu sắc trữ tình của ca dao, tục ngữ. Trong múa 
chèo, tiếng cười dân dã nhưng đầy chất trí tuệ, thông minh và 
tràn đầy tính lạc quan. Đôi khi cũng có những lúc cười ra nước 
mắt, nhưng luôn có giá trị nhân văn sâu sắc. 


Ở nước ta, những vùng chèo nòi, chèo gốc gọi là chiếng chèo, 
như: Chiếng Đông, Chiếng Đoài, Chiếng Nam, Chiếng Bắc. 
Những chiếng chèo này đã từng nổi tiếng khi xưa. 


Những vỏ chèo cổ được các thế hệ người Việt Nam ưa thích 
trước hết phải kể đến: Lưu Bình-Dương Lễ, Trương Viên, Kim 
Nham, Quan Âm Thị Kính..., được coi là vốn quý của sân khấu 
cổ truyền dân tộc. 


Ngày nay, với sự phát triển của nhiều loại hình văn hóa có 
sức thu hút mạnh mẽ sự thưởng thức của công chúng, để bảo tồn 
và phát huy vốn cổ dân tộc, các thế hệ nghệ sĩ, các nhà nghiên 
cứu trong làng chèo đã mạnh dạn cách tân chèo, nhằm nâng cao 
hơn nữa giá trị thưởng thức cho khán giả cả thành thị lẫn nông 
thôn. Những nghệ sĩ có tên tuổi đã cống hiến không mệt mỏi cho 
nghệ thuật chèo Việt Nam là: Trần Huyền Trân, Trần Bảng, 
Tào Mạt, Trùm Thịnh, Cả Tam, Dịu Hương, vua hề Năm Ngũ và 
Diễm Lộc... 


Nghệ thuật cải lương 


Cải lương là loại hình nghệ thuật sân khấu kịch hát dân tộc, 
sinh sau đẻ muộn so với tuồng và chèo. Sân khấu kịch hát cải 
lương ra đời cách nay khoảng hơn 100 năm. 


214 


DÂN TỘC VIỆT 


Trước khi nói đến nghệ thuật cải lương, chúng ta cần tìm 
hiểu nguồn gốc của 2 chữ cải lương. Theo ngữ nghĩa thì cải lương 
là làm thay đổi dần dần cho tốt hơn lên. Nhưng cụm từ cải lương 
dùng trong tên gọi của bộ môn nghệ thuật này là được rút ra từ 
trong câu: “Cải tục duy tân, lương tri tâm điền”, do ông Trương 
Duy Toản trong phong trào Duy Tân ở Mỹ Tho nêu lên từ đầu 
thế kỷ XX, chủ trương dùng nghệ thuật để cải cách xã hội theo 
hướng tiến bộ. Theo ông, nghệ thuật dùng ở đây là “nghệ thuật 
cải lương”. 

Theo các nhà nghiên cứu nghệ thuật, sân khấu cải lương được 
hình thành từ phong trào ca nhạc tài tử Nam Bộ. Từ hình thức 
đàn ca thính phòng, tiến tới cách diễn xướng, diễn viên vừa hát 
vừa biểu diễn động tác để minh họa, gọi là ca ra bộ. Ca ra bộ là 
chiếc cầu nối giữa đàn ca thính phòng và sân khấu kịch hát cải 
lương. 

Khi mới ra đời nghệ thuật cải lương gắn bó với người dân Nam 
Bộ, do đặc điểm phát âm của người miền Nam, nên giọng Nam 
Bộ ca cải lương được mọi người ưa thích. Hiện nay, sân khấu cải 
lương có sức chuyển tải lớn đã phát triển rộng khắp nước. 


Cũng cần nói thêm rằng, năm 1910, ông Nguyễn Tống Triều 
(người Mỹ Tho) cùng với ban nhạc tài tử của mình đã đặt những 
viên gạch đầu tiên cho nền nghệ thuật sân khấu cải lương của 
nước nhà. Bảy năm sau, năm 1917, vở Kim Vân Kiều của Châu 
Văn Tứ (cũng người Mỹ Tho) ra mắt công chúng trong ba đêm 
liền. Thời điểm đó được coi là cái mốc sân khấu cải lương chính 
thức ra đời. 

Cũng như các nghệ thuật kịch hát dân tộc khác như tuồng, 
chèo, cải lương cũng bao gồm: múa, hát, âm nhạc và tất nhiên 
phải có tích trò. 

Ca nhạc cải lương bắt nguồn từ các điệu dân ca Nam Bộ như 
các điệu lý và được bổ sung thêm hàng trăm điệu hát mới, tiêu 
biểu nhất bài ca vọng cổ Dạ cổ hoài lang của Sáu Lầu (tức Cao 
Văn Lầu, người Bạc Liêu) sáng tác năm 1920. 


215 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Dàn nhạc cải lương không dùng bộ gõ như tuồng, chèo, chủ 
yếu dùng đàn ghi ta phím lõm và đàn nguyệt. 


Bân khấu cải lương ra đời đáp ứng thị hiếu của công chúng đô 
thị, nên ngày càng phát triển mạnh mẽ. Tuy vậy có lúc, có nơi, 
cải lương không tránh khỏi bị pha tạp, lai căng, chạy theo thị 
hiếu tầm thường như loại cải lương Hồ Quảng, chịu ảnh hưởng 
nhiều điệu Trung Hoa vào những năm 1935-1986, hay loại cải 
lương kiếm hiệp (1937-1939), đưa ra những vở chắp vá Tàu, ta 
một cách thô thiển. 


Mặc dầu sinh sau, nhưng sân khấu cải lương đã nhanh chóng 
đi vào đời sống công chúng và hình thành một khối lượng không 
nhỏ các vở diễn. Nhiều vở diễn ra đời đã được công chúng nhanh 
chóng đón nhận như: Lục Vân Tiên, Lưu Bình-Dương Lễ... 


Trong quá trình phát triển, đã có lúc cải lương bị ngộ nhận là 
loại nghệ thuật “làm nhụt ý chí cách mạng”. Song cải lương đã 
tự khẳng định mình, và ngày càng phát triển, được công chúng 
mến mộ, và sân khấu cải lương được coi là một trong những bộ 
môn sân khấu nghệ thuật dân tộc. Những người có công làm 
rạng rỡ tên tuổi cho bộ môn nghệ thuật này trước hết phải kể 
đến các nghệ sĩ như Phùng Há, Trần Hữu Trang, Ba Vân, Năm 
Phi, Ba Du, Tám Danh, Năm Châu, Thanh Nga, Sĩ Tiến, Bạch 
Tuyết... 


Hát quan họ 


Hát quan họ là một thể loại ca nhạc dân gian truyền thống 
của người Việt ở vùng Kinh Bắc (Bắc Ninh ngày nay). Hát quan 
họ bắt nguồn từ những lối hát đối đáp của nam nữ thanh niên 
có từ lâu đời. 

Lời hát quan họ chủ yếu theo thể thơ lục bát, giàu âm điệu, 
hình ảnh, đượm chất ca dao trữ tình lại vừa mộc mạc mà vừa 
duyên dáng, dí dỏm. Lời ca quan họ thường mang chủ đề tình 
nghĩa. Đó là tình nghĩa lứa đôi, là tình nghĩa giữa những người 


216 


DÂN TỘC VIỆT 


lao động cùng chung sống trong cộng đồng làng xã... Vì thế từ xa 
xưa đã hình thành nên những làng quan họ, với những liền chị, 
liền anh gắn bó đậm đà tình nghĩa... 


Hát quan họ chỉ được tổ chức ở mỗi làng mỗi năm một lần vào 
dịp hội làng. Phần lớn hội làng mở vào mùa xuân, từ mồng 4 Tết 
trở đi. Các làng quan họ mở hội: ban ngày tổ chức các cuộc vui 
như đánh đu, kéo co, đánh cờ người, chọi gà, đấu vật... ban đêm 
tại sân đình, sân chùa hay sân nhà các gia đình quan họ, cũng 
có khi là trong nhà, những liền anh, liền chị cùng hát với nhau 
thâu đêm suốt sáng. 


Phương thức hát quan họ ở các làng khá đa dạng, song tổng 
quát có những nét chung. Hát quan họ của người Việt chứa đựng 
cả những nét có ở nhiều thể loại đối đáp nam nữ của các dân tộc 
khác. Hát quan họ bao giờ cũng hát đôi nam nữ. Một khi đôi của 
làng bạn hát thì bên làng này cũng chuẩn bị một đôi để hát đối 
lại. Họ giao lưu tình cảm bằng lời hát, hò hẹn nhau cũng qua lời 
hát và nguyện kết bạn cũng qua lời hát... Trình tự hát vừa theo 
nội dung, lại vừa theo làn điệu, đối lời kèm theo đối giọng. 


Về âm nhạc, hầu hết các bài hát quan họ gồm hai phần: phần 
đầu mang tính chất ngâm vịnh, nên tiết tấu chậm rãi, phần 
thân bài là ca khúc chính có tiết tấu nhanh hơn. 

Theo thống kê chưa đầy đủ đến nay, dân ca quan họ có tới 200 
làn điệu, mỗi làn điệu là một ca khúc hoàn chỉnh. 

Về nguồn gốc hát quan họ, các nhà nghiên cứu âm nhạc dân 
gian đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau. Nhưng các giả thuyết 
đều có một điểm chung là do tục kết bạn, kết nghĩa giữa con 
người với con người, giữa làng này với làng khác, trong những 
dịp đón xuân về gặp gỡ, hẹn hò, trao gửi tình cảm... 

Hát văn 

Còn gọi là hát chầu văn. Hát văn gắn với tín ngưỡng của 
người Việt. Sau nhiều thế kỷ phát triển, hát văn đã tạo ra được 


217 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


nhiều kiểu gõ nhịp và một hệ thống làn điệu phong phú với quy 
ước về cách vận dụng cho từng hàng Thánh và từng loại Phủ. 


Ngoài ba hệ thống làn điệu riêng: cờn, dộc, xá, hát văn còn 
thu nạp khá nhiều làn điệu từ các làn điệu dân ca nhạc cổ khác, 
làm cho hát văn phong phú và đa dạng hơn. 


Chúng ta biết rằng, trong sinh hoạt tín ngưỡng như cúng, 
lễ... bộ gõ có vai trò đặc biệt quan trọng. Chúng tạo nên một 
không khí trang nghiêm, hưng phấn cao, góp phần giúp người 
ngồi đồng có cảm giác như mình đang “thoát xác” để nhập thân 
với các vị Thánh, đồng thời kết hợp với yếu tố tâm linh có sẵn, 
chúng góp phần tạo nên một trạng thái tỉnh thần đặc biệt, khiến 
người ta có thể làm được những việc phi thường mà ở trạng thái 
bình thường khó có thể thực hiện được. 


Hát văn cùng với tục hầu bóng tiêu biểu cho một loại hình 
sinh hoạt tín ngưỡng đang tổn tại ở các dân tộc trên đất nước ta. 
Ngoài yếu tố tâm linh, sự hấp dẫn bởi phần ca nhạc của hát chầu 
văn xưa kia cũng đã làm cho bao người say mê. Ngày nay, với 
nội dung mới, hát văn được giới thiệu trên sóng truyền hình, đài 
phát thanh, cũng như trên sân khấu ca múa nhạc, vẫn là một 
trong những tiết mục dân ca nhạc cổ được công chúng yêu thích. 


Ca trù 


Còn gọi là hát ä đào. Ca trù là một thể loại hát tao nhã, trong 
đó cả người hát lẫn người đàn và người thưởng thức đều tham 
gia vào cuộc hát. Họ phối hợp nhịp nhàng về kỹ thuật, hòa đồng 
về tâm linh, làm cho điệu nhạc, nét thơ hòa quyện vào nhau đạt 
đến độ hoàn hảo và giãi bày được tâm sự, thể hiện được ý nguyện 
của con người qua cách hát nói. Các nhà thơ xưa như Cao Bá 
Quát, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến, Dương Khuê, Chu 
Mạnh Trinh, Vũ Phạm Hàm, Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu... đều 
có để lại nhiều tác phẩm thơ là ca trù (thể hát nói) rất có giá trị 
trong kho tàng văn học nước nhà. 


218 


DÂN TỘC VIỆT 


Đến nay, ca trù đã tồn tại hơn 10 thế kỷ, là một bộ phận nghệ 
thuật độc đáo trong nền văn hóa dân tộc Việt. Cố nhạc sĩ Nguyễn 
Xuân Khoát, người dày công nghiên cứu ca trù, lúc sinh thời đã 
từng coi “bộ môn nghệ thuật ca trù là chút hương hoa của tổ tiên 
ông, bà để lại”, còn ông Viện trưởng Viện Âm nhạc Pháp đánh 
giá “Ca trù là đỉnh cao của âm nhạc nhân loạT”. 


Tuy gọi là hát ca trù, nhưng đôi lúc trong ca trù gồm cả hát 
và múa, cùng với các trò vui được diễn trên nền nhạc và trống 
phách. Vì thế ca trù cũng được xem là một bộ môn nghệ thuật 
tổng hợp. 


Các nhà nghiên cứu nghệ thuật cho rằng ca trù là bộ môn 
nghệ thuật hàn lâm, bác học. Nhưng nó có đời sống trong lòng 
nhân dân lao động, và từ xa xưa đã có chỗ đứng quan trọng trong 
sinh hoạt văn hóa dân gian, thể hiện qua những điều luật về tổ 
chức các phường ca trù ở các làng quê như: cách tổ chức, lễ tế tổ 
nghề, lễ mở xiêm áo... 


Ngày nay nhiều vùng quê đồng bằng Bắc Bộ có thờ vị tổ nghề: 
Đền Hàng Trống (Hà Nội) thờ bà Nguyễn Thị Huệ, một ca nữ 
hát ả đào trong phủ chúa Trịnh. 


Ca nhạc Huế 


Ca nhạc Huế thuộc loại ca nhạc thính phòng bắt nguồn từ ca 
nhạc cung đình, dưới triều đại nhà Nguyễn vào đầu thế kỷ XIX, 
đặc biệt phát triển rực rỡ dưới thời vua Tự Đức. 


Vào nửa cuối thế kỷ XIX, ca nhạc cung đình dần dần được lan 
truyền ra trong dân chúng và được bổ sung thêm các điệu hò, lý 
của dòng dân ca Bình Trị Thiên. Do đó, khi nghiên cứu ca nhạc 
Huế ta thấy có sự đan xen, hòa trộn giữa những làn điệu dân 
gian và những bài bản có nguồn gốc cung đình. Và cũng cần nói 
thêm rằng, Huế là xứ sở của miền Trung, nơi tiếp giáp hai miền 
Nam Bắc, nên trong văn hóa Huế nói chung và ca nhạc Huế nói 
riêng, có sự tiếp thu chọn lọc của dân ca hai miền Nam, Bắc. Bởi 


219 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


ca nhạc Huế có cội nguồn miền Bắc, lại có sắc thái Chàm phương 
Nam, càng làm cho ca nhạc Huế mang âm hưởng nhiều vùng, 
nên được công chúng nhiều miền mến mộ. 


Trong ca nhạc Huế, yếu tố khí nhạc phát triển khá cao, và có 
thể trình tấu những tiết mục khí nhạc thuần túy như: độc tấu, 


song tấu, tam tấu... 


Ngay sau khi ra đời, ca nhạc Huế dần dần phát triển. Sang 
nửa đầu thế kỷ XX, nó đã được sân khấu hóa để trở thành loại 
hình sân khấu ca nhạc truyền thống của người Việt và được gọi 
là Ca kịch Huế. 

Dân ca bài chòi 

Dân ca bài chòi ra đời ở miền Trung Trung Bộ. Do ở đó người 
dân có lối chơi bài trên các chòi trong hội xuân. Từ chỗ ban đầu 
người ta hô tên những con bài, gần như thuộc lòng và theo những 
giọng điệu lúc trầm lúc bổng nhất định, rồi qua năm tháng, dựa 
vào lối hô đó các nghệ nhân dân gian đã sáng tạo một thể loại 
dân ca độc lập để có thể diễn xướng ở mọi nơi, mọi lúc. 

Nghệ thuật diễn xướng cũng ngày càng được các nghệ nhân 
cải tiến hoàn thiện và tạo thành những gánh hát bài chòi, rong 
ruổi đi hát khắp các đường quê ngõ chợ. 

Sân khấu biểu diễn hát bài chòi rất đơn giản. Chỉ là chiếc 
chiếu trải ra trên một khoảnh đất trống nào đó, và diễn viên lên 
hát tự nhiên, khán giả đứng, ngồi chung quanh để xem. 

Dân ca bài chòi hoàn chỉnh và được sân khấu hóa vào những 
năm 30 của thế kỷ XX, được gọi là kịch dân ca bài chòi. 

Lý Nam Bộ 

Lý là một loại dân ca thuần Việt, không chỉ có riêng ở Nam 
Bộ mà là ở khắp cả ba miền. Nhưng có lẽ các điệu lý ở Nam Bộ 
phát triển mạnh và được nhiều người biết đến hơn cả. 


220 


DÂN TỘC VIỆT 


Lý Nam Bộ không chỉ phong phú về số lượng mà cả về đề tài, 
nội dung cũng như tính chất âm nhạc. Đặc biệt là tính phổ cập 
trong công chúng. 


Nội dung Lý Nam Bộ nói đến các sinh hoạt, các công việc 
hằng ngày cũng như tâm trạng của người dân. Lý còn đề cập đến 
các loài vật chim muông quen thuộc như lý con sáo, hoặc các loài 
cây cỏ, hoa trái... Đặc biệt nói đến tình yêu nam nữ, tình nghĩa 
vợ chồng, tình anh em, bè bạn... Lý thực sự là một thể loại dân ca 
phản ánh cuộc sống, ước mơ, những suy nghĩ, những tâm trạng 
của người dân Nam Bộ. 


Lý Nam Bộ mang đầy đủ mọi sắc thái của tâm hồn Việt, 
nhưng trên một khía cạnh nào đó, nó mang những nét buồn sâu 
đậm hơn. Phải chăng nó đã phản ánh đúng tâm trạng của những 
người con dân Việt buổi đầu đến khai phá vùng đất mới? 


Ngày xưa, lý Nam Bộ có mặt ở mọi nơi, mọi lúc. Nó thâm 
nhập vào cả những làn điệu ca nhạc cổ truyền, mang màu sắc tín 
ngưỡng. Ngày nay với sự nghiên cứu của một số nghệ sĩ, nhiều 
bài lý đã được chỉnh lý, cải biên, phù hợp với nhu cầu thưởng 
thức của công chúng hiện đại. Vì thế, lý Nam Bộ vẫn đang chỉnh 
phục trái tim thính giả mọi miền của đất nước. 


Nghệ thuật múa rối nước 


Nghệ thuật múa rối nói chung, như múa rối cạn, múa rối 
bóng... có ở nhiều nước trên thế giới. Nhưng riêng múa rối nước 
duy nhất chỉ có ở Việt Nam, mà chủ yếu là ở các vùng nông thôn 
đồng bằng Bắc Bộ. 


Lịch sử nghệ thuật Việt Nam khẳng định rằng, múa rối nước 
xuất hiện từ đời Lý (1010-1225). Ngày nay ở làng Đọi Sơn, huyện 
Duy Tiên, tỉnh Hà Nam còn lưu giữ tấm bia đá khắc những dòng 
(chữ Hán) mô tả buổi biểu diễn múa rối nước mừng thọ vua Lý 
Nhân Tông vào ngày 3 tuần trăng thứ 8 năm 1121, tạm dịch như 
sau: 


221 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


“Dòng sông gợn sóng. Một con rùa vàng mang trên mình ba 
hang đá. Nó bơi thư thả trên mặt nước, rồi phun nước như mưa. 
Trong tiếng nhạc êm đềm, những cánh cửa của các hang động từ 
từ mở ra. Thế là các nàng tiên xuất hiện, múa điệu “Hồi Phong”. 
Họ giơ những cánh tay mềm mại, nhíu cặp mày dài duyên dáng, 
nhịp với lời ca. Những con chim lạ bay đến, đậu từng đàn, rồi thử 
tài nhảy nhót. Những chú hươu non tung tăng... Rùa vàng nhìn 
về phía nhà vua, cúi đầu kính báo. Những bác tiểu phu giương 
cung bắn thú...” 


Tại hồ Long Trì, nằm dưới chân núi Sài Sơn, huyện Quốc Oai 
(Hà Tây), nơi có chùa Thầy nổi tiếng, cũng có bản văn hoa khắc 
gh1 như sau: ... Giữa dòng nước lung linh, một con rùa vàng lớn 
nổi lên đội ba hòn núi...” 

Qua sự mô tả trên bia đá, có thể khẳng định một điều rằng: 
sân khấu múa rối nước phải ở nơi hồ nước. Vùng đồng bằng Bắc 
Bộ nơi nào cũng có ao, hồ, đặc biệt ở mỗi làng quê Bắc Bộ, cạnh 
các đình, chùa thường có hồ nước vừa làm cảnh, vừa làm sân 
khấu biểu diễn múa rối nước. Chung quanh bờ hồ là nơi khán 
giả gồm trẻ già trai gái trong làng ngồi xem diễn trò vào những 
ngày hội hè, lễ tết... Bên cạnh bờ hồ người ta thường xây một 
ngôi thủy đình, nơi các nghệ nhân dùng để điều khiển con rối. 


Những phường rối nước ở nước ta, đầu tiên xuất hiện tại các 
vùng ven sông Hồng như Thái Bình, Nam Định... Tại Thái Bình 
xưa có tới 7 phường rối nước, nhưng nổi tiếng nhất là phường rối 
nước làng Nguyễn, tức là làng Nguyên Xá, huyện Đông Hưng. 
Sau này các tỉnh Hà Nội, Hà Tây, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng 
cũng đều có phường rối nước. 


Phường rối nước, lấy đơn vị là làng, là một tổ chức hoạt động 
nghệ thuật không chuyên, đồng thời cũng là một tổ chức tương 
tế. Diễn viên là những thanh niên nông dân trong làng tự nguyện 
góp thóc gây dựng quỹ để chi dùng vào việc xây dựng tiết mục 
rối, làm con rối, đi biểu diễn và giúp đỡ lẫn nhau khi có người 
trong phường ốm đau, hoặc gặp khó khăn, hoạn nạn. 


222 


DÂN TỘC VIỆT 


Hằng năm, phường rối nước làm lễ tế Tổ và nhận thêm người 
mới. Ai được nhận vào phường thì mang cơi trầu, chai rượu đến 
lễ Tổ, trình phường. Trong buổi lễ uy nghi, người được nhận vào 
phường phải thể giữ bí mật nhà nghề mà tổ tiên để lại. Nếu để lộ 
ra ngoài thì bị phạt nặng. Lệ phường không nhận giới nữ, phòng 
khi đi lấy chồng xa mang theo những bí truyền múa rối nước 
của làng để lộ cho người khác. Tất nhiên đó là chuyện ngày xưa. 
Ngày nay, lệ đó đã bị xóa bỏ. 


Ngày xưa, mỗi phường rối nước thường có khoảng 80 người, 
trong đó có độ 20 người là thực sự hoạt động nghệ thuật, do một 
ông trùm đứng đầu điều hành mọi công việc, kể cả giữ tài sản 
chung của phường, đặc biệt là giữ các con rối. Trong số 20 người 
đó, tùy theo năng khiếu có người chuyên điều khiển con rối, một 
số khác chuyên tạo hình con rối, một số khác nữa viết lời ca, lời 
giáo đầu, số còn lại làm nhạc công. 


Trong âm nhạc múa rối nước, bộ gõ gồm trống, mõ, thanh la... 
đóng vai trò hết sức quan trọng, gây sự phấn chấn cho khán giả. 


Con rối nước là một tác phẩm điêu khắc dân gian rất có giá 
trị, làm bằng gỗ, bên ngoài phủ một lớp sơn không thấm nước. 
Nhân vật tiêu biểu nhất của sân khấu múa rối nước là chú Tễu, 
có thân hình tròn trĩnh, nụ cười hóm hỉnh lạc quan, yêu đời. 
Nghệ nhân khi điều khiển rối nước phải ngâm mình dưới nước 
trong buồng trò được ngăn cách với khán giả bằng bức mành tre. 
Họ điều khiển con rối bằng hệ thống “máy” sào hoặc “máy” dây. 


Nghệ thuật múa rối nước truyền thống có nhiều trò rất lý thú 
như: múa Tu, chọi trâu, chăn vịt, kéo cờ, đánh đu, Đường Tăng 
thỉnh kinh, Thị Mầu lên chùa, Đinh Bộ Lãnh... 

Rối nước là một nghệ thuật diễn xướng dân gian độc đáo của 
người dân trồng lúa nước, một sản phẩm văn hóa của nền văn 
minh lúa nước, là kết tỉnh của sự thông minh, sáng tạo và tài 
khéo léo của tổ tiên đời đời lưu truyền tới ngày nay. 


223 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


MỘT SỐ NHẠC CỤ TRUYỂN THỐNG TIÊU 
BIÊU 


Âm nhạc Việt Nam có một truyền thống lâu đời. Từ xa xưa 
người Việt đã rất say mê âm nhạc. Đối với người Việt, âm nhạc là 
một nhu cầu, một món ăn tỉnh thần không thể thiếu trong cuộc 
sống. Vì vậy, trong quá trình phát triển lịch sử, dân tộc Việt đã 
sáng tạo rất nhiều thể loại ca nhạc để bộc lộ tâm tư tình cảm, để 
có thêm phấn chấn, sức mạnh trong lao động, trong chiến đấu, 
để giáo dục con cháu về truyền thống của cha ông, về đạo lý làm 
người... 


Để thể hiện những làn điệu âm nhạc đó, người Việt đã chế 
tạo ra nhiều nhạc cụ rất độc đáo, có khả năng chuyển tải được 
các âm điệu phong phú của nhiều thể loại dân ca và cả những ca 
khúc hiện đại. 


Đàn nguyệt 

Miền Nam gọi là đàn kìm. Mặt đàn hình tròn như mặt trăng 
đêm rằm, phải chăng vì thế mà có tên là đàn nguyệt _ đàn mặt 
trăng? Đây là loại nhạc cụ thuộc bộ dây, đóng va1 trò quan trọng 
trong dàn nhạc dân tộc. Phần lớn người chơi đàn nguyệt là nam 
giới, nên nó còn có tên “quân tử cầm”. 

Đàn nguyệt được sử dụng rộng rãi không chỉ trong dòng nhạc 
dân gian, mà cả trong âm nhạc cung đình, bác học cổ truyền. 
Theo các nhà nghiên cứu âm nhạc thì đàn nguyệt xuất hiện 
trong nền âm nhạc cổ truyền Việt Nam vào khoảng thế kỷ XI, 
tức vào thời đại nhà Lý. 

Tiếng đàn nguyệt trong, vang xa, khả năng diễn cảm tỉnh tế 
và phong phú, khi sôi nổi, rộn rã, khi nỉ non sâu lắng. 


Đàn bầu 


Là nhạc cụ dân tộc độc đáo nhất vì nó chỉ có một dây. Dây đàn 
được mắc dọc theo hộp đàn. Xưa hộp đàn bằng ống bương, ống 


224 


DÂN TỘC VIỆT 


tre, nay được làm bằng gỗ cứng. Một đầu dây đàn được cuốn vào 
cọc phía dưới mặt đàn, đầu kia buộc vào vòi đàn, nơi có gắn núm 
là một quả bầu khô nhỏ (nay được làm bằng gỗ). Phải chăng vì 
có núm là một quả bầu nên đàn được gọi là đàn bầu”? 


Vòi đàn vót từ cật tre (hoặc làm bằng sừng trâu) cắm xuyên 
qua mặt đàn tới phía đáy ở phía đầu đàn. Đó là bộ phận cơ bản 
để tạo ra các cao độ và trường độ ngân khác nhau. Nhờ có chiếc 
cần dẻo này mà nhạc công có thể điều chỉnh độ căng, chùng của 
dây đàn, tạo nên những chuỗi âm cao thấp nối tiếp nhau, khi 
khoan, khi nhặt, réo rắt, một cách mềm mại, uyển chuyển mà 
chỉ với một lần gẩy trên dây. Một điều đặc biệt là đàn bầu không 
có phím, nhưng có khả năng luyến láy tài tình dưới bàn tay điều 
khiển cần đàn điệu nghệ của người nhạc công. Nét đặc sắc của 
đàn bầu là kỹ thuật diễn tấu hoàn toàn chỉ sử dụng âm bồi. Do 
đó, âm sắc của đàn bầu đặc biệt êm dịu, du dương, sâu lắng, tỉnh 
khiết, mềm mại. Vì vậy, âm thanh đàn bầu rất gần với giọng 
người. 

Đàn đáy 

Trước kia chỉ dùng đàn đáy để đệm cho hát ả đào (ca trù) và 
hát cửa đình và chỉ dùng cho nghệ nhân nam giới. Đàn đáy ra 
đời cùng với sự ra đời của hát ca trù, tức là cách nay 10 thế kỷ. 
Đàn đáy có cần rất dài, phím cao, nên thuộc loại nhạc cụ trầm và 
phải có một kỹ thuật độc đáo ngón chùn làm cho âm thanh thấp 
xuống so với ngón bấm bình thường, 


Âm sắc đàn đáy ấm, trầm, đục nhưng ít ngân dài, nhờ vậy nó 
có khả năng hòa tấu với các nhạc cụ khác mà không làm lu mờ 
âm sắc của những nhạc cụ đó. 

Chính nhờ âm sắc đặc sắc đó của đàn đáy mà ngày nay người 
ta thường đệm đàn đáy cho các buổi ngâm thơ. Bởi tính chất 
khiêm tốn, nhũn nhặn của tiếng đàn khi đệm không làm át đi 
giọng ngâm của người nghệ sĩ. 


225 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Sáo trúc 

Là nhạc cụ làm bằng một đoạn trúc dài khoảng 4°Cm (có loại 
ngắn hơn), đường kính khoảng 2em. Thân sáo được khoét 6 lỗ 
và một lỗ để thổi. Đây là loại nhạc cụ đơn giản nhất, nhưng khả 
năng diễn cảm rất lớn, rung động lòng người mỗi khi được thổi 
lên. 

Sáo trúc được thổi trong những buổi ngâm thơ, làm cho đêm 
thơ thêm phần kỳ ảo. 


TÔN GIÁO - TÍN NGƯỠNG 


Trải qua mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, các thế hệ 
người Việt không chỉ phải chống kẻ thù xâm lược để bảo tổn nòi 
giống, dựng xây đất nước, mà còn phải đấu tranh với sức mạnh 
thiên nhiên đầy bí hiểm và khắc nghiệt; giông tố, bão lụt, thú 
dữ, bệnh tật và biết bao hiểm họa trong tự nhiên thường xuyên 
đe dọa cuộc sống. Trong buổi hồng hoang sơ khai đó, con người 
không sao lý giải nổi những sự kiện, hiện tượng phức tạp xảy 
đến cho mình. Với niềm khao khát duy trì sự sống, con người 
cần phải tìm điểm tựa ở những đấng siêu nhiên vô hình mà thuở 
đó họ tin rằng chính là những sức mạnh, quyền uy có thể gây ra 
bao đau khổ cho con người, có thể. tùy ý ban thưởng hoặc trừng 
phạt hết thảy mọi người. Từ niềm tin chất phác đó, con người 
thấy cần phải tôn thờ các vị thần linh và tục thờ cúng ra đời, với 
các vị thần được thờ như thần Mặt trời, thần Sông núi, Biển cả, 
Thành hoàng làng... Song song theo đó, sự ngưỡng mộ và kính 
phục cùng với lòng biết ơn đối với những vị tổ tiên khai sáng làng 
xã, những anh hùng có công với đất nước, dân tộc đã mất... khiến 
cho người dân cũng muốn tôn xưng họ lên hàng thần thánh, 
nên người Việt có tục thờ cúng tổ tiên, thờ các anh hùng dân tộc 
như Hưng đạo Vương, Phạm Ngũ Lão, Bà Chúa Kho... Đôi khi, 
những hình tượng anh hùng có công khai sáng và thần thánh 
thiêng liêng cũng hòa quyện vào nhau thành những đối tượng 
thờ kính vừa thật vừa ảo, vì trong tư tưởng chất phác của người 


226 


DÂN TỘC VIỆT 


xưa không cảm thấy cần thiết phải phân biệt tách bạch, như 
trong hợp Tản Viên Sơn Thánh, Chử Đồng Tử, Từ Đạo Hạnh, 
Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Thoải, Mẫu Liễu Hạnh... 


Nguồn sống chính của con người nguyên thủy là săn bắt và 
hái lượm. Cuộc sống con người thật bé nhỏ mong manh. Cái sống, 
cái chết có vẻ như đều do trời đất, thần hổ, thần rắn... định đoạt. 
Vì thế, con người ngoài việc thờ thần Đất, thần Trời còn phải thờ 
các thần thú dữ: thần rắn, thần hổ... 


Khi kinh tế trồng trọt và chăn nuôi phát triển, để ghi nhớ 
những biến động của thiên nhiên, theo thời vụ, những ngày lễ 
hội được tổ chức vào mùa xuân, mùa thu, vào những ngày nông 
nhàn. Rồi từ đó tục thờ thần Lúa cũng xuất hiện. Điều đó chứng 
tỏ rằng, vào thời cổ đại tín ngưỡng người Việt là tín ngưỡng đa 
thần. Điều đặc biệt là, thần linh của người Việt không xuất phát 
từ những triết lý cao xa của các tôn giáo, mà phần lớn gần gũi với 
con người, được tưởng tượng như sống quanh con người. 


Trong quá trình phát triển của dân tộc, sự giao tiếp với ngoại 
bang qua con đường ngoại giao, giao lưu văn hóa, thương mại là 
điều kiện để tôn giáo khác du nhập vào Việt Nam, sớm như Phật 
giáo, Nho giáo... muộn như Thiên chúa giáo, Hồi giáo... 


Một đặc điểm hết sức quan trọng là người Việt không theo 
khuynh hướng tín ngưỡng độc tôn. Trên đất nước Việt, các tôn 
giáo sống hòa hợp với nhau, bổ sung cho nhau trong lòng cộng 
đồng dân tộc. Nhìn tổng thể, tôn giáo ở Việt Nam có những 
khuynh hướng sau: 


_ Nghiêng nhiều về tình cảm, lấy đức tin làm chính. Nhiều 
tín đồ tuy rất sùng đạo nhưng không hiểu nhiều về giáo lý. Đại 
đa số người dân tìm đến với tôn giáo là khi cuộc sống gặp nhiều 
khó khăn, trắc trở, hoặc khi đánh mất niềm tin vào cuộc sống 
thực tại. Tôn giáo là một nơi nương tựa tỉnh thần, một sự giải 
thoát và cũng là một niềm hy vọng. Vì vậy, người Việt thường 
không quá vội vã khi tiếp nhận một tôn giáo nào đó. 


227 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


_ Các tôn giáo được truyền từ ngoài vào ít nhiều đều được Việt 
hóa để phù hợp với cuộc sống của người dân. Vì thế, các tôn giáo 
khi đến Việt Nam đều chịu ảnh hưởng, tác động mạnh của văn 
hóa Việt, làm cho tính nguyên thủy của chúng phải biến dạng đi 
phần nào. Điều đó giúp cho tôn giáo trở thành một bộ phận hữu 
cơ, có những đóng góp to lớn trên các lĩnh vực tư tưởng, triết học 
đạo đức, nghệ thuật... của nền văn hóa Việt. Vì vậy, các tôn giáo 
Việt Nam đều đồng hành với dân tộc trong mọi thời đại. 


_ Mặt khác, người Việt giàu lòng khoan dung độ lượng, nên 
giữa các tôn giáo luôn có sự hòa hợp. Đây là một biểu hiện cao 
đẹp của tình đoàn kết dân tộc trong tín ngưỡng tôn giáo Việt 
Nam, góp phần tạo nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong 
việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, khiến cho không một kẻ thù nào 
có thể khuất phục nổi. 


Một thực tế cho thấy, ngoài những tôn giáo du nhập từ nước 
ngoài như Phật giáo từ Ấn Độ (và cũng qua trung gian Trung 
Quốc), Nho giáo, Lão giáo từ Trung Quốc, Thiên Chúa giáo, đạo 
Tin Lành từ phương Tây... trong nước còn có một số đạo khác 
như Cao Đài, Hòa Hảo... Với nhiều màu sắc tín ngưỡng như vậy, 
nhưng ở Việt Nam chưa có xung đột tôn giáo. Sau đây, chúng ta 
sẽ đề cập đến một số tôn giáo chính: 

Phật giáo 

Phật giáo ra đời từ Ấn Độ vào khoảng thế kỷ VI - V trước 
Công nguyên. Phật giáo có hai tông phái chính: Đại thừa và Tiểu 
thừa. Đại thừa được truyền qua Trung Quốc rồi vào Việt Nam, 
còn Tiểu thừa được truyền qua Myanma, Thái Lan, Campuchia 
rồi vào Nam Việt Nam. Vì vậy, nói chung thì miền Bắc chịu ảnh 
hưởng nhiều của Phật giáo Đại Thừa, còn miền Nam chịu ảnh 
hưởng của Phật giáo Tiểu thừa. 


Giáo lý của Phật giáo mang tính nhất quán, nhưng trong mỗi 
phái Đại thừa và Tiểu thừa có những nét riêng biệt. Tên gọi Đại 
thừa (k##) vốn có nghĩa là “cỗ xe lớn”, nên khuynh hướng của 


228 


DÂN TỘC VIỆT 


người tu theo Đại thừa là không chỉ tự giải thoát chính mình, 
mà song song theo đó còn phải nỗ lực để cứu vớt cho tất cả chúng 
sinh. Vì thế, tông chỉ của Đại thừa là “tự giác, giác tha, giác hạnh 
viên mãn”. Tiểu Thừa (2)*##) có nghĩa là “cỗ xe nhở”, với khuynh 
hướng tự giác ngộ là chính, dựa trên lập luận là nếu chưa tự giải 
thoát chính mình thì không thể dựa vào đâu mà thực hiện việc 
giải thoát cho người khác. Như vậy, nỗ lực trước tiên và trên hết 
của người tu theo Tiểu thừa là phải tự mình đạt đến sự giác ngộ, 
rồi mới nói đến chuyện cứu độ chúng sinh. Trong khi đó Đại thừa 
chủ trương việc cứu độ chúng sinh chính là hạnh nguyện của 
người đang tu tập (Bồ Tát hạnh), và phải được thực hành ngay 
trong gia1 đoạn tu tập chứ không chờ đợi đến lúc đã chứng quả. 


Vì vậy, xét về kiến trúc chùa chiền cũng như nghi thức cúng 
lễ của hai tông phái trên có những điểm khác nhau. Ngoài thờ 
Phật Thích Ca, Đại Thừa còn thờ chư Phật và chư vị Bồ Tát. Trên 
bàn thờ của ngôi chùa Đại Thừa có bốn cấp lớp tượng. Lớp trên 
cùng là tượng Tam Thế, gồm ba pho tượng giống nhau, tượng 
trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Lớp ha1 thấp hơn gồm: 
Tượng A Di Đà ở giữa, hai bên là tượng Bồ Tát Quán Thế Âm và 
Bồ Tát Đại Thế Chí. Lớp ba thấp hơn gồm tượng Phật Thích Ca ở 
giữa, hai bên là tượng Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền. Lớp 
thứ tư cuối cùng là tượng Cửu Long, còn gọi là tượng đản sinh 
của Phật Thích Ca, hai bên là tượng Vua trời Đế Thích và Đại 
Phạm Thiên Vương. 

Ngôi chùa Tiểu Thừa thường chỉ thờ duy nhất đức Phật Thích 
Ca. 

Nói chung, triết lý Phật giáo chủ yếu đề cao cái thiện, tình 
thương, lẽ phải và sự công bằng. Phật giáo khuyên chúng sinh 
nên tu nhân tích đức, chịu hy sinh, nhẫn nhục, không ham sắc 
dục, không chuộng công danh, không ham tiền bạc, tửu sắc... 

Phật giáo vào Việt Nam từ rất sớm (có thể khoảng đầu Công 
nguyên), nhưng đặc biệt dưới các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần 


229 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


(từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV) Phật giáo Việt Nam mới phát triển 
cực thịnh và trở thành quốc giáo. Nhiều nhà sư trực tiếp tham 
gia công việc triều chính như Quốc sư Khuông Việt đời Đinh và 
Tiền Lê, thiền sư Vạn Hạnh đời Lý... Đời Trần, các vị vua như 
Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông đều là những nhà Phật học 
lỗi lạc của đất nước. Vua Trần Nhân Tông, sau khi đánh thắng 
quân Nguyên-Mông đã xuất gia và sáng lập ra Thiền phái Trúc 
Lâm-Yên Tử. 


Phật giáo vào Việt Nam đã hòa nhập với tín ngưỡng dân gian. 
Vì thế, trong chùa không chỉ thờ Phật mà còn thờ các thần thiên 
nhiên như thần Mây, thần Mưa, thần Sấm... và thờ cả Nữ thần 
Nông nghiệp như ở chùa Dâu (Bắc Ninh), chùa Đậu (Hà Tây)... 
Đây là nét đặc trưng của Phật giáo Việt Nam. 


Nhưng từ cuối thế kỷ XIV đầu thế kỷ XV trở đi, sự phát triển 
của Phật giáo đã phần nào bị hạn chế. Nho giáo được Nhà nước 
phong kiến xem trọng và dần dần chiếm địa vị độc tôn. Các nhà 
sư không tham gia triều chính, thay vào đó là các nhà Nho. Tuy 
vậy, chùa chiền vẫn phát triển mạnh. 


Đặc biệt là Phật giáo Việt Nam còn phối hợp với Đạo giáo 
và tín ngưỡng dân gian. Trong chùa, ngoài thờ Phật, có nơi còn 
thờ cả Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đầu... là những vị thần của 
Đạo giáo và có cả bàn thờ Mẫu (như Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu 
Thoải...) thuộc tín ngưỡng dân gian. 

Nho giáo 

Nho giáo do Khổng Tử (tên thật là Khổng Khâu, tự là Trọng 
Ni) người Trung Quốc sáng lập vào thế kỷ VI-V trước Công 
nguyên. Nội dung chủ yếu của Nho giáo là tu thân, tề gia, trị 
quốc, bình thiên hạ. 

Nho giáo đề cao lòng trung quân, ái quốc, coi vua là thiên tử 
(con trời). Nhà vua bắt ai chết, người đó phải chết mới được gọi 
là trung (Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung), vì ý vua là ý 
trời. Nho giáo đưa ra thuyết Tam cương, ngũ thường. Tam cương 


230 


DÂN TỘC VIỆT 


là 3 mối quan hệ: vua-tôi, vợ-chồng và cha-con. Ngũ thường là ð 
đạo thường mà người tốt (hay người quân tử) phải có đủ: nhân, 
nghĩa, lễ, trí, tín. Nho giáo đề cao trí thức, coi thường người lao 
động, coi công việc lao động là của kẻ “tiểu nhân”. Kẻ sĩ (giới trí 
thức) thanh tao hơn, chuyên việc đọc sách, dạy người. Tư tưởng 
ấy khuyến khích con người từ bỏ lao động khi có địa vị dù nhỏ 
trong xã hội. 


Nho giáo buộc người phụ nữ phải theo đạo tam tòng, tứ đức. 
Tam tòng là 3 yêu cầu phục tùng, nghe theo, bao gồm: tại gia 
tòng phụ (ở nhà phải nghe lời cha), xuất giá tòng phu (lấy chồng 
phải nghe lời chồng), phu tử tòng tử (nếu chồng chết phải một 
lòng lo cho con). Tứ đức là 4 nết tốt, bao gồm: công, dung, ngôn, 
hạnh. Nho giáo lấy quan hệ vua tôi làm khuôn mẫu cho các mối 
quan hệ xã hội. 


Nho giáo có những yếu tố tích cực trong việc giáo dục và nêu 
cao tỉnh thần đạo đức, nhưng trong thực tế đã bị gial cấp thống 
trị triệt để lợi dụng theo hướng có lợi để phục vụ cho việc kiểm 
chế mọi thế lực chống đối trong nhân dân. 


Nho giáo truyền vào Việt Nam khá sớm, nhưng từ thế kỷ II 
mới được phổ cập. Dưới thời kỳ Bắc thuộc, các sách dạy về căn 
bản của Nho giáo như Luận ngữ, Kinh Xuân Thu được giảng dạy 
trong các trường học cho con em quan lại người Hán và người 
Việt. Tuy vậy, các lý thuyết về xã hội Nho giáo chưa ăn sâu vào 
công chúng. Mãi đến thời Lý (thế kỷ XI-XII) và đầu thời Trần 
(thế kỷ XIII), Nho giáo mới được phát triển song hành với Phật 
giáo và Đạo giáo. Năm 1070, Quốc Tử Giám, trường Đại học đầu 
tiên của Việt Nam được thành lập để đào tạo Nho sĩ và quan lại. 
Đến cuối thời Trần (thế kỷ XV) Nho giáo phát triển cực mạnh 
và bắt đầu lấn át Phật giáo. Sở dĩ Nho giáo chiếm địa vị quan 
trọng là vì nó hỗ trợ mạnh mẽ cho nhu cầu Nhà nước Trung ương 
tập quyền và phát triển sâu rộng một chế độ giáo dục, khoa cử 
đào tạo ra một hàng ngũ quan lại trung thành với chế độ phong 
kiến. Về mặt này, rõ ràng là vai trò của Phật giáo hoàn toàn 


231 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


không phù hợp. Bởi Phật giáo hướng đến xây dựng con người 
tốt đẹp, chân thiện, nhưng không khuyến khích việc đưa ra các 
biện pháp răn đe, trừng phạt những ai chống đối (mà ngược lại 
còn kêu gọi sự tha thứ, khoan dung). Trong khi đó, học thuyết 
Nho giáo, với cả một hệ tư tưởng tuyên truyền cổ vũ tôn thờ nhà 
vua, có đủ những cơ sở để giúp giai cấp thống trị trói buộc con 
người vào trật tự xã hội đương thời và biện minh cho sự đàn áp, 
khống chế, có tác dụng tích cực bảo vệ chế độ phong kiến và tôn 
ti trật tự của nó. Trong bối cảnh xã hội ngày càng loạn lạc, bất 
an, không còn thái bình thịnh trị như những ngày đầu của hai 
vương triều Lý, Trần, các vị vua cuối thời Trần và sau đó là trong 
suốt thời Hậu Lê đã phải đặc biệt quan tâm sử dụng Nho giáo 
như một công cụ hiệu quả trong việc giúp họ “an dân”. 


Nho giáo chiếm lĩnh đời sống tinh thần, tư tưởng Khổng Tử, 
Mạnh Tử được sùng bái coi là chuẩn mực của mọi tư duy, ngôn 
luận và hoạt động học thuật, nghệ thuật. Tuy vậy, nhiều nhà 
Nho Việt Nam như nhà giáo Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Nguyễn 
Bỉnh Khiêm, Lê Quý Đôn, Võ Trường Toản... đã tỏ ra rất sáng 
suốt, hoàn toàn không câu nệ, mù quáng theo học thuyết Nho 
giáo một cách rập khuôn. 


Đau khi cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược (thế kỷ 
XV) thành công, nhà Hậu Lê ra đời. Để xây dựng nhà nước trung 
ương tập quyền, triều đình nhà Lê đã lấy Nho giáo làm chuẩn 
mực trong việc xây dựng các thiết chế chính trị, xã hội để điều 
hành công việc đất nước. Các Nho sĩ được nhà Lê trọng dụng. 
Dưới triều Lê, nhiều văn sĩ, học giả xuất hiện ngày càng nhiều 
như Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, Lương Thế Vinh... 


Những ảnh hưởng tích cực của Nho giáo là, một mặt nhà 
nước phong kiến Việt Nam rất quan tâm đến việc mở mang giáo 
dục, chú ý đào tạo nhân tài, sưu tầm biên soạn sử sách, mặt 
khác nhân dân cũng trở thành hiếu học, tôn sư trọng đạo, quý 
trọng văn hóa. Cả hai yếu tố đó đã góp phần làm cho Việt Nam trở 
thành một nước có nền văn hiến sớm hơn một số nước trong vùng. 


232 


DÂN TỘC VIỆT 


Tuy vậy, Nho giáo là công cụ trong tay chế độ chuyên chế 
bảo vệ dòng chính thống, biến lòng trung nghĩa thành lực cản 
cho tinh thần đấu tranh chống áp bức, bóc lột, biến sự hòa mục 
thành sự áp bức của người trên đối với người dưới. Mặt khác, 
Nho giáo đề cao văn hiến, lễ nhạc, đề cao việc học hành, nhưng 
chỉ chú ý văn sử, lại coi thường khoa học kỹ thuật... Đó là trở 
ngại chính cho việc phát triển kinh tế, xã hội. 

Lão giáo 

Còn gọi là Đạo giáo hay đạo Lão, do Lão Tử khởi xướng vào 
thời Chiến Quốc ở Trung Quốc. Lão Tử họ Lý, tên thật là Nhị, 
tự là Bá Dương, thụy là Đam, nên còn gọi là Lý Đam, người làng 
Khúc Nhân, huyện Hỗ, nước Sở. Có thuyết cho rằng ông sinh vào 
đời Đông Chu, cùng thời với Khổng Tử. 

Theo truyền thuyết, bà mẹ Lão Tử mang thai hơn 80 năm 
mới sinh ra ông. Lúc ông mới ra đời đầu đã bạc, nên gọi là Lão 
TỦ, 

Triết học Lão Tử chứa đựng nhiều yếu tố duy vật tự phát, vô 
thần và theo phép biện chứng. Lão Tử dựa vào thuyết duy vật 
nguyên thủy của Trung Quốc (như khí, âm, dương, ngũ hành) 
làm cơ sở cho hệ thống triết học của mình. 


Song Lão Tử lại coi thể xác là nguồn gốc của đau khổ, tâm 
trí là nguồn cội của phiền lụy. Vì thế, ông chủ trương làm việc gì 
cũng phải xét cho thấu đáo việc đời, hiểu rõ hết tình người, đem 
một tấm lòng thanh tịnh hư không mà đối nhân tiếp vật, không 
có sự vương vấn nào trong tâm trí thì mới thấu hiểu được đạo, 
đạt đến cái thú ung dung, nhàn nhã, thanh thản, khoan thai... 


Lão giáo về sau được Trang Tử (tức Trang Chu) phát triển 
thành chủ nghĩa yếm thế thoát tục, hoàn toàn trái với Nho giáo. 
Đạo Lão khuyên con người không nên hành động, thủ tiêu đấu 
tranh (theo thuyết vô vi). Dần dần Lão giáo biến thành đạo phù 
thủy, đạo thần tiên, chỉ ham mê cúng bái, cầu nguyện. 


233 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Ỏ Việt Nam, Lão giáo xâm nhập thông qua tầng lớp trí thức 
đương thời là các Nho sĩ. Lão giáo phát triển từ thời nhà Đinh 
(thế kỷ X). Đến đời Lý (thế kỷ XI-XIV) vẫn phát triển song song 
với Phật giáo và Nho giáo. Đến đời Lê, tuy vẫn tồn tại, nhưng 
không còn phát triển mạnh như trước. 


Ở Việt Nam, lúc đầu Lão giáo chỉ ảnh hưởng đến các tầng 
lớp trên. Dần dần, Lão giáo thấm sâu vào các tầng lớp bình dân. 
Ngoài ra nó còn xâm nhập vào các tôn giáo khác như Phật giáo 
với sự hiện diện trong chùa các bộ tượng Ngọc Hoàng Thượng 
Đế, Nam Tào, Bắc Đẩu; Đạo Cao Đài, một trong những đạo mới 
do người Việt sáng lập cũng coi Lão giáo một trong ba hàng chức 
sắc thuộc ngành đạo được tôn thờ: Khổng giáo, Phật giáo và Lão 
giáo. 

Thiên Chúa giáo 

Thiên Chúa giáo được truyền vào Việt Nam là đạo Công giáo 


Roma, đặt trung tâm tại Vatlican, hay còn gọi là Thiên Chúa giáo 
La Mã. 


Từ thế kỷ XVI, Việt Nam là một trong những khu vực mà các 
nhà buôn phương Tây đi tìm kiếm tài nguyên. Cùng đi theo các 
thuyền buôn là các giáo sĩ đi truyền đạo. Từ đó, ở nước ta xuất 
hiện thêm một tôn giáo mới là Thiên Chúa giáo. Nhưng lúc đầu 
do các giáo sĩ không biết tiếng Việt, việc truyền đạo không mấy 
kết quả. 


Từ năm 1615 đến 1624, các giáo sĩ dòng Tên (Jesuites) Bồ 
Đào Nha khi vào Việt Nam đã thông thạo tiếng Việt, lại hoạt 
động rất khôn khéo, nên chỉ một thời gian ngắn đã truyền đạo 
cho nhiều tín đô. 


Năm 1658, để có người phụ trách thúc đẩy việc phát triển đạo 
mạnh hơn, Giáo hoàng Vatlican đã phong cho Pallu và Lambert 
de le Motte (đều là người Pháp) làm giám mục trông coi việc 
truyền đạo ở hai giáo phận Đàng Trong và Đàng Ngoài của Việt 
Nam. 


234 


DÂN TỘC VIỆT 


Năm 1664, Hội Thừa sai truyền giáo Paris thành lập, được 
giáo hoàng giao trọng trách độc quyền truyền đạo ở Việt Nam. 
Sự việc này gây mâu thuẫn hết sức gay gắt giữa các giáo sĩ dòng 
Tên Bồ Đào Nha và các giáo sĩ Hội Thừa sai truyền giáo Paris. 
Các giáo sĩ Bồ Đào Nha không thừa nhận quyền điều khiển của 
hai giám mục người Pháp và họ kiện lên Đức Giáo hoàng. Nhưng 
người Pháp đã thắng vì họ mạnh hơn Bồ Đào Nha. 


Năm 1862, Giáo hoàng ra lệnh cho các giáo sĩ dòng Tên Bồ 
Đào Nha phải rút khỏi Việt Nam. Các giáo sĩ Hội Thừa sai 
truyền giáo Paris chính thức được toàn quyền truyền đạo ở Việt 
Nam mà không gặp một sự cản trở nào của các giáo sĩ Bồ Đào 
Nha. Tuy nhiên, do những hoạt động mờ ám, thiếu trong sáng 
của một số giáo sĩ Thừa sai và một số điều giáo lý công giáo trái 
với phong tục tập quán cổ truyền Việt Nam, khiến cho vua chúa 
Việt Nam lúc đó nghi ngờ, dẫn đến việc cấm đạo, bức hại tín đồ 
đạo Thiên Chúa giáo quyết liệt. Đó chính là cái cớ để bọn thực 
dân Pháp lợi dụng đem quân xâm lược Việt Nam, với chiêu bài 
bảo vệ Thiên Chúa giáo. 

Đau khi xâm chiếm được Việt Nam, thực dân Pháp lợi dụng 
việc truyền đạo để thực hiện mưu đồ củng cố, bảo vệ nền thống 
trị của chúng. Chúng dùng nhiều thủ đoạn, kể cả sử dụng thần 
quyền, giáo lý để lôi kéo các tín đồ công giáo hưởng ứng tham 
gia tích cực. Nhiều linh mục, tu sĩ đã góp phần của mình vào các 
phong trào đó. 


Một điều không thể chấp nhận là sự phân biệt đối xử về mọi 
mặt giữa giáo sĩ Thừa sal và các giáo sĩ bản xứ. Sự phân biệt đó 
đã gây ra mâu thuẫn gay gắt trong nội bộ Giáo hội. Điều này có 
thể thấy rõ qua thwcj tế là sau 400 năm đạo Thiên Chúa truyền 
vào Việt Nam (vào năm 1933) mới có một người Việt Nam đầu 
tiên được phong giám mục, đó là Giám mục Phạm Bá Tòng, giáo 
phận Phát Diệm. 


235 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Vào những năm đầu thập niên 1950, khi cuộc kháng chiến 
của nhân dân Việt Nam giành được thắng lợi liên tiếp, thì một 
loạt các giám mục người Việt được phong chức. 


Năm 1960, khi phong trào chống Mỹ cứu nước dâng cao, đế 
quốc Mỹ thấy rõ nguy cơ thất bại ở Việt Nam thì hàng giáo phẩm 
ở Việt Nam mới được thành lập. Giáo hội Việt Nam được thành 
lập ba giáo tỉnh: Hà Nội, Huế và Sài Gòn, do ba vị Tổng giám 
mục người Việt Nam phụ trách và tất cả các tòa Giám mục từ 
“Hiệu tòa” được nâng lên “Chính tòa”. 


Năm 1976, khi Việt Nam hoàn toàn thống nhất, vị Hồng y 
giáo chủ đầu tiên được phong là Hồng y Trịnh Như Khuê. 


Năm 1980, đại hội Công giáo toàn quốc nhóm họp và thành 
lập Hội đồng Giám mục Việt Nam, đồng thời xác định đường lối 
của giáo hội Việt Nam “sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục 
vụ hạnh phúc của đồng bào”, kêu gọi giáo dân “tích cực góp phần 
cùng đồng bào cả nước bảo vệ và xây dựng Tổ quốc”. 


Theo giáo lý Thiên chúa thì Công giáo do chúa Giêsu sáng lập 
ra ở La Mã từ đầu Công nguyên. Lúc đầu là Kitô giáo (còn gọi Cơ 
Đốc giáo). Đến thế kỷ VI tách thành 2 phái: Thiên Chúa giáo và 
Chính giáo. Đến thế kỷ XVI, xuất hiện thêm một giáo phái thứ 
ba là đạo Tin Lành. Đạo Tin Lành phản ánh ý thức hệ tư tưởng 
tự do, dân chủ tư sản, đề cao vai trò cá nhân. 


Thiên Chúa giáo đề cao lòng nhân đạo và tình thương vô hạn 
của Chúa Giêsu đối với con người. Thiên Chúa giáo có hệ thống 
giáo lý, lễ nghĩ, tín ngưỡng khá hoàn chỉnh nhằm tác động mạnh 
mẽ vào tâm lý các tín đồ, khiến họ tin tưởng tuyệt đối ở sự kỳ 
diệu của chúa, mà sống nhẫn nhục trên trần gian để đạt được 
vĩnh hằng trên thiên đường. 


Đạo Tin Lành 


Đạo Tìn Lành tách ra từ Thiên Chúa giáo. Tìn Lành là đại 
diện cho hệ tư tưởng tự do, dân chủ tư sản, đề cao vai trò cá 
nhân. Vì vậy, người ta gọi đạo Tin Lành là Kitô giáo cải lương, 


236 


DÂN TỘC VIỆT 


hay Cơ đốc Tân giáo. 

Đạo Tìn Lành có cùng giáo lý với Kitô giáo, nhận Chúa Giêsu 
là Chúa cứu thế và thờ Đức Chúa trời. Nghi lễ Tin Lành giống 
Kitô giáo, nhưng quan niệm và cách tổ chức có những điểm khác 
biệt. Đạo Tin Lành không quá khắt khe vào ngày lễ. Các tín đồ 
Tin Lành dùng ngày lễ để tôn vinh Chúa. Mục sư Tin Lành được 
phép lấy vợ. 


Đạo Tin Lành du nhập Việt Nam vào khoảng năm 1911, lúc 
đầu được truyền ở vùng nhượng địa của Pháp. Đến năm 1920, 
mới được truyền khắp lãnh thổ Việt Nam. Số tín đồ đạo Tin 
Lành nhiều nhất là ở vùng Tây Nguyên. 


Đạo Cao Đài 


Đạo Cao Đài được thành lập ngày 17-10-1926, theo giấy 
phép của Thống đốc Nam Kỳ, do ông Ngô Văn Chiêu, một công 
chức ở Phú Quốc cùng với 28 thành viên sáng lập. Lễ ra mắt 
họ đạo cũng là lễ tấn phong các chức sắc trong họ đạo, được tổ 
chức trọng thể ở chùa Từ Lâm gần thị xã Tây Ninh trong ba 
ngày 18, 19 và 20 tháng 10 năm 1926. Tại lễ này có Toàn quyền 
Đông Dương, Thống đốc Nam Kỳ tới dự. Ông Lê Văn Trung được 
phong là Đức Giáo Tông, có nhiệm vụ cai quản, điều khiển, thi 
hành phép tắc của bổn đạo. Dưới quyền Đức Giáo Tông có ba 
hàng chức sắc thuộc ba tôn giáo: Khổng giáo (mặc áo màu đỏ), 
Phật giáo (mặc áo màu vàng) và Lão giáo (mặc áo màu lam). Ba 
màu đó tượng trưng cho uy tín, đức hạnh và sự bao dung của 
đạo. Đức Giáo Tông còn có 3 vị Chưởng pháp thuộc Lão giáo mặc 
áo trắng. Các nữ chức sắc cũng mặc áo trắng. 

Những người sáng lập ra đạo Cao Đài tự gọi đạo của họ là 
“Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ” tôn thờ ba đấng tối cao là Đức Phật, 
Chúa Giêsu và Đức Cao Đài. 

Trung tâm đạo Cao Đài hiện ở Thánh thất Tây Ninh, có phát 
triển một phần ở các tỉnh Nam Bộ. Ở Hà Nội có Thánh thất Cao 
Đài ở số 48 Hòa Mã. 


237 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Trong thánh thất Cao Đài có hình tượng “con mắt” là hình 
thiêng của đạo Cao Đài, vì mắt là cửa sổ tâm hồn, cần phải thấy 
được bản hình thể chân tâm để được vào thiện nghiệp. Khi hành 
lễ, chiếc mành mành được cuốn lên để lộ “con mắt” tối cao, có 
thắp một ngọn nến, ð nén hương và đốt trầm. Lễ được tiến hành 
vào giờ ngọ (12 giờ trưa). 


Đạo Cao Đài chủ trương “Tam giáo quy nguyên”, “Ngũ chi 
hợp nhất”. Tam giáo quy nguyên là muốn nói cả 3 đạo Lão, Phật, 
Nho đều hướng về cùng một nguồn gốc; Ngũ chi hợp nhất là cho 
rằng Phật đạo, Tiên đạo, Thánh đạo, Thần đạo và Nhân đạo đều 
kết hợp trong đạo này. 


Điều đặc biệt là đạo Cao Đài không có giáo lý riêng, chỉ là sự 
vay mượn giáo lý của Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và cả Thiên 
chúa giáo. Đạo Cao Đài mang màu sắc chính trị hơn là tôn giáo. 

Đạo Hòa Hảo 

Đạo Hòa Hảo là một tôn giáo rất mới ở Việt Nam, ra đời từ 
năm 1939, tại làng Hòa Hảo, huyện Chợ Mới, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang. Đạo Hòa Hảo có nguồn gốc từ đạo Phật, 
do ông Huỳnh Phú Sổ sáng lập. 


Huỳnh Phú Sổ tính trầm tư, có khiếu làm văn vần, sức khỏe 
yếu, hay đau ốm, nên ông đã lên núi Cấm tìm thầy chữa bệnh. 
Năm 1937, khỏi bệnh, ông về quê nói với mọi người rằng ở trên 
núi Cấm ông đã gặp Tiên, Phật và được Tiên Phật chữa cho khỏi 
bệnh, dạy cho nhiều bài thuốc. Đặc biệt Phật còn giao cho ông sứ 
mệnh cứu nhân độ thế. 


Vào thời gian này, quê ông thường xảy ra lụt lội, dân chúng 
đói nghèo, bệnh tật hoành hành. Huỳnh Phú Sổ, một mặt dùng 
thuốc Nam chữa bệnh, mặt khác dựa vào khiếu làm văn vần, 
ông soạn kinh sấm giảng và bắt đầu truyền đạo. Trong một số 
bài kinh ông rao giảng có nội dung bài xích bọn quan lại tham 
nhũng, tàn ác, chống bóc lột, nên ông được dân chúng tin theo 
khá đông. 


238 


DÂN TỘC VIỆT 


Nền tảng của giáo lý Hòa Hảo là dựa vào giáo lý đạo Phật, 
khuyên mọi người ăn ở hiền lành theo triết lý từ bi, bác ái, đại 
đồng và tin luật nhân quả. Đạo Hòa Hảo bài trừ mê tín, dị đoan, 
không sử dụng thịt cá cúng Phật, không dùng “tiền âm phủ”, 
vàng bạc trai đàn. Đạo Hòa Hảo không thờ hình tượng, mà chỉ 
thờ mảnh vải đỏ, cúng Phật bằng nước lọc, hương hoa. 


` ^ Zz ~ ^ Z ~ˆ F2 .. xÉ.® ` 9 

Đạo Hòa Hảo không có tu sĩ, không có tổ chức giáo hội mà chỉ 

có một số chức sắc lo việc đạo, việc đời, không có nơi thờ cúng 
công cộng. 


Trung tâm đạo Hòa Hảo ở làng Hòa Hảo, gọi là Tổ đình, 
nhưng cũng chỉ mang tính gia tộc. Đạo Hòa Hảo phát triển 
mạnh ở vùng Long Xuyên, Châu Đốc, Sa Đéc, Cần Thơ... Trước 
sự phát triển khá mạnh đó, cả thực dân Pháp lẫn phát xít Nhật 
ra sức lợi dụng lôi kéo để phục vụ ý đồ chính trị. Chúng cho đạo 
Hòa Hảo thành lập lực lượng vũ trang riêng. Sau khi Huỳnh 
Phú Sổ qua đời (tháng 4 năm 1947), bọn phản động ra sức kích 
động tín đồ Hòa Hảo chống phá cách mạng. Tuy vậy, phần lớn 
trong số họ là những người yêu nước, theo sư thúc Huỳnh Thúc 
Trí, hăng hái tham gia công cuộc giải phóng đất nước, giành độc 
lập cho dân tộc. 

Hồi giáo 

Hồi giáo du nhập vào Việt Nam khá sớm. Tín đô Hồi giáo Việt 
Nam có khoảng vài vạn người, phần lớn là người Chăm, dân tộc 
Khơme và một bộ phận nhỏ người gốc Malaysia, Inđônêsia và Ấn 
Độ. Phần lớn những tín đồ Hồi giáo sinh sống ở vùng duyên hải 
miền Trung chủ yếu ở hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, một 
số ở Châu Đốc, An Giang. 


Tín đồ Hồi giáo Việt Nam vẫn duy trì nghi lễ Hồi giáo chung 
như cầu kinh Koran, thờ Linh vật, kiêng ăn thịt lợn... Ngoài 
những nghi lễ chung, tín đồ Hồi giáo Việt Nam không có tục 
hành hương tập thể đến Thánh địa Mecca hằng năm trong tháng 
lễ ăn chay, và chỉ đọc kinh mỗi tuần một ngày, thay vì đọc kinh 
õ lần một ngày trong suốt tuần, suốt tháng. 


239 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


PHONG TỤC TẬP QUÁN 
Cộng đồng làng xã 


Nền văn hóa Việt Nam dựa trên cơ sở nền văn minh lúa nước. 
Cuộc sống của người Việt luôn luôn gắn bó mật thiết với xóm 
làng, quê hương. Hơn nữa, là một đất nước luôn luôn bị đe dọa, 
thường xuyên bị kẻ thù xâm chiếm, đe dọa, uy hiếp, nên tính 
cộng đồng là một vũ khí không thể thiếu được của người Việt, và 
nó đã trở thành một tập quán ăn sâu trong đời sống vật chất của 
dân tộc Việt. Bởi thế, dân gian Việt Nam đã có câu “Bán anh em 
xa, mua xóm làng gần”. 


Tính cộng đồng không chỉ bắt nguồn từ sự đương đầu với 
những thế lực ngoại bang, mà còn bắt nguồn từ chính trong 
phương thức tổ chức xã hội lâu đời của người Việt. Ngoài cộng 
đồng làng xóm, dòng họ, còn có những cộng đồng nghề nghiệp, 
lứa tuổi... tạo ra những phường, hội, như: phường chèo, phường 
múa rối nước, phường đúc, phường kim hoàn... hội Phụ lão, hội 
Phụ nữ, hội Bảo thọ... 


Các phường, hội được thành lập là để giúp nhau trong lúc khó 
khăn, và chia sẻ với nhau khi có chuyện vui, buồn. Phường, hội, 
làng xóm... là những điểm tựa của người Việt Nam trong cuộc 
sống hằng ngày. 


Trong ngôn ngữ của mỗi dân tộc, làng có nhiều tên gọi khác 
nhau, nhưng nói đến làng là mọi người đều hiểu đó là cụm dân 
cư nông nghiệp định canh, định cư tạo nên những cộng đồng thị 
tộc. Làng Việt Nam hình thành từ rất sớm, cách nay khoảng vài 
nghìn năm, vào thời văn hóa Đông Sơn. Làng có trước khi xuất 
hiện quốc gia, và khi xuất hiện quốc gia thì làng vẫn tiếp tục tổn 
tại. Trước đây, ngoài luật pháp chính sách của Nhà nước, từng 
làng lại có những quy định riêng gọi là lệ làng. Cư dân trong 
làng không mấy khi phá lệ làng. Dân gian có câu “phép vua thua 
lệ làng” là vậy. 

Làng Việt là một tổ chức chặt chẽ nhất về mặt xã hội. Đó 
không chỉ là một đơn vị hành chính quản lý con người, làng còn 


240 


DÂN TỘC VIỆT 


là một đơn vị kinh tế. Cư dân của làng sống gắn bó mật thiết với 
nhau trong mối quan hệ dòng họ, xóm giềng và nghề nghiệp... Vì 
thế, những tập tục, tín ngưỡng, lễ hội thường xuất phát từ làng. 

Trong ký ức mỗi người dân Việt không bao giờ phai mờ hình 
ảnh làng quê nơi chôn nhau cắt rốn của mình, với những hình 
ảnh quen thuộc: cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, những lũy tre 
xanh, cổng làng, cây đa, bến nước, sân đình... Và những ngày 
hội làng với những trò chơi dân dã như: đánh đu, kéo co, đánh 
cỜ người... 

Gia đình 

Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình có mạnh, làng nước, 


xã hội mới mạnh. Gia đình luôn giữ một vai trò cốt yếu trong sự 
nghiệp chung của đất nước. 


Trong mối quan hệ gia đình giữa bố mẹ, con cái, ông bà... dân 
tộc Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng của tư tưởng Nho giáo, mặc 
dầu phần nào đó đã được Việt hóa. 


Học thuyết Nho giáo cho rằng gia đình là hết sức quan trọng. 
Không xây dựng một gia đình vững mạnh bền chặt thì không thể 
có một đất nước bền vững. Vì vậy, Nho giáo đề ra nguyên tắc tề 
gia, trị quốc (#t+ # ¿#4 B]), nghĩa là phải chấn chỉnh gia đình trước 
rồi mới nói đến chuyện trị an được quốc gia. 


Nho giáo xây dựng mối quan hệ gia đình bắt đầu bằng chữ 
hiếu. Nho giáo cho rằng một người con có hiếu trong gia đình, ít 
khi là người dân hư hỏng trong xã hội. Chính vì thế, xây dựng 
gia đình tốt đẹp là góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh bền 


lâu. 


Nhưng một số mặt tích cực của Nho giáo đôi khi trở thành 
tiêu cực do sự vận dụng cứng nhắc hoặc cực đoan. Chẳng hạn 
như quan niệm về tam tòng, tứ đức. Người vợ góa phải thủ tiết 
thờ chồng, nuôi con, cho dù còn rất trẻ. Nếu lấy chồng khác là 
thất tiết, bị xem là vi phạm vào đạo đức Nho giáo. Hoặc như 

241 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


quan niệm “huynh đệ như thủ túc, phu thê như y phục” (Anh 
em máu mủ ruột rà, vợ chồng áo mặc thay ra theo vào) rõ ràng 
không có giá trị tích cực trong xây dựng quan hệ vợ chồng, vốn 
là mối quan hệ nền tảng để hình thành gia đình. Về chữ hiếu, 
sự phục tùng tuyệt đối của con cái đối với bố mẹ không phải bao 
giờ cũng là điều tích cực, nhất là khi bố mẹ có những quyết định 
sai lầm. Sự phục tùng này xưa kia cũng đã từng là nguyên nhân 
gây đau khổ cho biết bao cuộc hôn nhân theo quan điểm “bố mẹ 
đặt đâu con ngồi đấy”. 


Trong xã hội Việt Nam ngày nay, những truyền thống tốt đẹp 
của gia đình được bảo tồn và phát triển, trở thành nếp sống văn 
hóa của mỗi gia đình Việt Nam. Những yếu tố tiêu cực, lạc hậu 
trong quan điểm xưa kia đã sớm được nhận ra và loại bỏ, hướng 
đến xây dựng trong xã hội những “tế bào gia đình” trong sáng, 
vững mạnh. 


Thờ thành hoàng 


Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống thủy chung “uống 
nước nhớ nguồn”. Vì vậy, hầu hết ở các làng quê, phố nghề (nơi 
thị thành) đều lập đình hoặc đền, miếu thờ vị thành hoàng của 
làng hay của phường, hội. Thành hoàng là người có công khai 
sơn lập địa thành lập ra làng (với những làng nghề gọi là ông 
Tổ nghề). Các triều đại phong kiến thường phong sắc cho thành 
hoàng, vì hầu hết thành hoàng đều là những người khi sinh tiền 
có công với nước với dân. Dân làng dù đi lập nghiệp nơi khác và 
mang nghề đi theo cũng xây đền, miếu thờ thành hoàng làng 
quê gốc tại nơi ở mới để tưởng nhớ công lao. 

Mãi làng của người Việt, đặc biệt vùng đồng bằng Bắc Bộ, đều 
có dựng một ngôi đình, không chỉ làm nơi hội họp của làng mà 
còn là nơi thờ thành hoàng làng và người có công truyền nghề, 
dựng làng lập ấp... 

Hằng năm, ngày hội vui nhất của mỗi làng thường là ngày giỗ 
thành hoàng. Trong ngày lễ hội thành hoàng làng, ngoài mâm cỗ 


242 


DÂN TỘC VIỆT 


cúng bái, cùng nhau ăn uống, còn có phần hội với rất nhiều nghi 
lễ như diễn lại sự tích thành hoàng, rước kiệu... và phần vui chơi 
với các trò vui như: đấu võ, chọi gà, hát chèo... 


Ngày nay, ngoài tục thờ thành hoàng, nhân dân nhiều nơi 
còn thờ cúng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do 
của tổ quốc. 


Tục thờ cúng tổ tiên, ông bà 


Việc thờ cúng tổ tiên, ông bà đã trở thành một nếp sinh hoạt 
không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người Việt. Tục thờ 
cúng tổ tiên, ông bà trước hết là ghi nhớ công sinh thành của 
người xưa, sau là để giáo dục truyền thống gia đình, dòng họ, 
làng xã cho các thế hệ nối tiếp. 

Bởi có tổ tiên mới có dòng họ. Trong gia phả của dòng họ đều 
có câu: “Nước có nguồn, người có tổ tiên”. Uống nước phải nhớ 
nguồn, con cháu phải luôn luôn ghi nhớ công lao nuôi dạy của 
ông bà, bố mẹ, tổ tiên. 


Trong cùng một gia đình hay dòng họ thì thờ ông bà, bố mẹ 
đã qua đời. Người Việt quan niệm rằng “dù đã khuất bao đời nay, 
nhưng hồn người chết vẫn về với con cháu trên trần gian”. Người 
chết và người sống ở hai thế giới khác nhau nhưng vẫn có quan 
hệ tâm linh, cho nên người sống dù trong hoàn cảnh nào cũng 
không được quên những người đã khuất. 

Vì vậy, vào ngày tất niên (hết năm cũ) đón mừng năm mới, 
tất cả các gia đình người Việt đều cúng tổ tiên, ông bà, mời các 
cụ về vui Tết với con cháu (gọi là cúng rước ông bà). 

Những ngày giáp Tết, cả nhà đi tảo mộ, với ý nghĩa sửa sang 
nhà cửa cho người đã khuất để đón năm mới. Ngày giỗ, con cháu 
đoàn tụ làm cỗ cúng tổ tiên để tưởng nhớ và cầu mong sự che chở 
cho con cháu khỏe mạnh, hạnh phúc. 

Hồn nhân 

Người Việt xem việc kết hôn là một bước ngoặt quan trọng 


trong cuộc đời. 


243 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Trước đây, để tiến tới hôn nhân phải qua nhiều nghỉ lễ khá 
phức tạp: lễ chạm ngõ, lễ ăn hỏi, lễ cưới (đón dâu), lễ lại mặt... 
Việc hôn nhân của đôi trai gái đều do bố mẹ hai bên sắp đặt qua 
trung gian người mai mối. Có những trường hợp, đến tận ngày 
cưới cô dâu, chú rể mới biết mặt nhau. 

Lễ chạm ngõ (có nơi gọi lễ giạm ngõ): Khi nhà trai chọn được 
cô gái vừa ý cho con mình, họ sắm sửa một lễ nhỏ, thường có cơi 
trầu là chính, mang sang nhà gái bàn chuyện xe duyên cho đôi 
lứa. Nếu được nhà gái đồng ý, sẽ bàn bạc chọn ngày ăn hỏi. 

Lễ ăn hỏi: theo ngày giờ đã được hai bên nhà trai, nhà gái 
nhất trí chọn, nhà trai sắm lễ gồm vài trăm quả cau (từ 1 tới 2 
buồng cau đều quả), một cơi trầu (têm cánh phượng), một khúc 
vỏ (xác để ăn trầu), mứt sen, bánh cốm, rượu, thuốc lá và thường 
có thêm tiền cưới. Những thứ này được đựng trong tráp lớn bằng 
gỗ sơn đỏ, trên phủ vải đỏ rồi đưa sang nhà gái. Nhà gái nhận 
và lại quả (trả lại một ít trong số lễ vật) cho nhà trai. Sau lễ ăn 
hỏi, đôi trai gái sẽ được gia đình, bạn bè và xã hội coi là đã chính 
thức hứa hôn với nhau. 

Lễ cưới: thường tổ chức sau một vài tháng (ngày nay sau 
một hai tuần). Xưa muốn làm lễ cưới, gia đình hai bên trai, gái 
phải không có đại tang (tang cha hoặc mẹ). Do tục lệ này, thỉnh 
thoảng có những trường hợp phải cưới chạy tang, nghĩa là tiến 
hành lễ cưới rất gấp khi cha hoặc mẹ đang hấp hối, hoặc nếu đã 
mất thì chậm việc phát tang chờ cưới xong mới tiến hành. Ngày 
nay không mấy al theo tục này nữa. 


Xưa kia, lễ cưới phải được tiến hành thật chính xác theo ngày 
giờ đã được sự đồng ý của cả 2 bên (thường được chọn theo tuổi 
tác, ngày sinh...), vì quan niệm cũ rất xem trọng vấn đề ngày giờ 
tốt, xấu. Khi nhà trai đến nhà gái đón dâu, có một ông già cầm 
bó hương đi trước (ông già này phải hiền lành, ăn ở đạo đức, vợ 
chồng song toàn, lắm con nhiều cháu), theo sau là những người 
bưng đồ lễ thắt lưng vải điều. Chú rể ăn mặc lịch sự, có một số 


244 


DÂN TỘC VIỆT 


người thân trong họ dẫn đi, có phù rể đi kèm. Khi đến nhà gái, 
chủ hôn nhà gái khấn gia tiên trước khi chú rể vào lễ. Chú rể 
phải lễ gia tiên, lễ bố mẹ vợ. Lúc này cô dâu, chú rể được bố mẹ 
vợ tặng quà như đồ nữ trang, tiền bạc (các thứ này do phù rể, 
phù dâu nhận hộ). Sau khi mọi nghi lễ bên nhà gái tiến hành 
xong, nhà trai đón dâu về. 


Nếu đi đón dâu bằng ô tô, những ai còn tin theo tục cũ thường 
chú ý sắp xếp để khi đi số xe lẻ, khi về số xe chẵn. Đặc biệt, khi 


về nên chọn con đường khác với lúc đi. 


Lễ lại mặt: Ngay hôm sau ngày cưới, đôi vợ chồng mới mang 
lễ gồm một mâm xôi, thủ lợn, hoặc con gà trống sang nhà gái để 
lễ gia tiên. 

Mấy chục năm gần đây việc hôn nhân không do bố mẹ định 
đoạt nữa, mà chủ yếu do đôi trai gái quyết định, có sự tham gia 
góp ý của đôi bên gia đình. Và việc cưới cũng có phần giản đơn 
hơn như: tìm hiểu (của đôi trai gái), ăn hỏi, đăng ký kết hôn (ở 
chính quyền) và cưới. Nghi lễ trong mỗi bước cũng được nhà tra, 
nhà gái tổ chức trang trọng và vui như một ngày hội. 


Lễ mừng thọ 


Người Việt xưa vốn không có phong tục mừng sinh nhật, mặc 
dầu ngày nay tổ chức mừng sinh nhật trở thành thành một sinh 
hoạt phổ biến trong tầng lớp tri thức, sinh viên, học sinh, cán bộ, 
công nhân viên... Nhưng người Việt có phong tục mừng thọ, xuất 
phát từ quan niệm “kính lão đắc thọ” (#t###Š - nghĩa là, có 
kính trọng người già thì bản thân mình mới được sống lâu). Đây 
là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Theo phong 
tục, người đàn ông nào sống đến 60 tuổi được coi là lên lão, trong 
gia đình họ hàng sẽ làm lễ mừng thọ. 


Ngày nay, khi ông bà, bố mẹ được 70, 80, 90 tuổi thì con cháu 
thường tổ chức mừng thọ. Lễ mừng thọ thường tổ chức đúng vào 
ngày sinh hoặc ngày xuân (dịp Tết Nguyên Đán). Đây là dịp để 


245 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


con cháu báo hiếu ông bà, bố mẹ. Tùy điều kiện kinh tế gia đình, 
tổ chức lễ to hoặc nhỏ, nhưng đều thể hiện được niềm vui của cả 
gia đình vì có người sống thọ. Ngày nay từ thành thị đến nông 
thôn đều có tổ chức Hội Bảo thọ của các cụ cao tuổi. Các lão ông, 
lão bà được coi trọng như nhau. Khi các cụ lên tuổi 70, 80... đều 
được Hội Bảo thọ đến chúc mừng và tặng quà lưu niệm. 


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khi được tin các cụ sống 
trăm tuổi trở lên, đều gửi áo lụa đến chúc mừng đại thượng thọ. 


Tang lễ 


Ở bất cứ xã hội, dân tộc, quốc gia nào, từ Đông sang Tây, từ 
cổ chí kim, dù lạc hậu hay văn minh, thì việc lo tang lễ cho người 
đã khuất đều được coi là nghi thức quan trọng nhất để biểu lộ 
tấm lòng của người sống đối với người chết. Dân ta có câu “nghĩa 
tử là nghĩa tận”. Mọi thù hận lúc sinh thời sẽ được xóa sạch khi 
người gây ra tội lỗi đã chết. 

Các nghi thức tang lễ, tang chế của người Việt có phần chịu 
ảnh hưởng văn hóa cổ truyền Trung Hoa, và cũng dựa trên 
những nguyên lý đạo đức của nền văn hóa ấy, đồng thời người 
Việt cũng căn cứ vào hoàn cảnh xã hội của mình mà chế định ra 
tục lệ tang lễ cho phù hợp. 


Tang lễ của người Việt xưa qua rất nhiều bước khá phức tạp: 


Giờ hấp hối: Vào lúc sắp hấp hối, người bệnh sẽ được chuyển 
tới căn nhà giữa, đặt đầu quay về hướng Đông để được sinh khí. 
Đồng thời con cháu hỏi có dặn điều gì không? Những lời nói của 
người sắp chết được ghi vào quyển gọi là “di ngôn” hay “di chúc”, 
trước sự chứng kiến của con cháu nội ngoại. Ngoài ra con cháu 
hỏi xem lấy tên Thụy (còn gọi tên hèm), tức là tên sau này dùng 
để cúng cơm. Vì thế trong dân gian gọi tên cúng cơm là vậy. 
Trường hợp người hấp hối trong tình trạng hôn mê không tự đặt 
tên cúng cơm cho mình, thì con cháu đặt rồi báo lại lúc người ấy 
hồi sinh ngắn ngủi. 


246 


DÂN TỘC VIỆT 


Trong giờ phút lâm chung, con cháu lau rửa thân thể, thay 
quần áo mới. Ngày nay, việc này làm vào lúc khâm liệm. 


Trong thời gian hấp hối, con cháu phải túc trực theo dõi chặt 
chẽ để biết lúc tắt thở, bằng cách lấy một ít bông đặt ở lỗ mũi, 
công việc nay gọi là chúc khoáng. Khi không thấy bông động đậy 
nữa, đó là giờ phút tắt thở. Thân nhân phải vuốt mắt cho người 
chết và xếp chân tay nằm ngửa ngay ngắn. 


Tiếp đó lấy một chiếc đũa đặt vào giữa hai hàm răng, không 
để cho hai hàm rằng nghiến chặt lại, gọi là khiết xỉ. 


Sau khi chết hẳn, trải chiếu xuống đất, đưa người chết nằm 
xuống chiếu một lát, rồi đưa lên giường. Theo quan niệm xưa 
“chết trỏ về coi âm”, tức là lấy đủ khí âm dương cho người chết. 
Việc làm này gọi là hạ tịch hay còn gọi là hạ thổ. 


Tục xưa, khi người đã chết, một người thân sẽ lấy áo của họ, 
trèo lên nóc nhà phía trước, hướng về phía Bắc gọi tên tục người 
chết ba lần. Sau đó, trèo xuống theo lối nóc nhà phía sau, đem 
tấm áo ấy đắp lên bụng người chết, hy vọng hồn người chết trở 
về sống lại. Công việc này gọi là phục hồn. 


Dùng 7 thước lụa trắng (thước ta) phủ lên người chết trước 
khi tắt thỏ. Khi người bệnh chết hẳn, đem tấm lụa này kết thành 
hình dạng người, có đủ đầu, mình, chân tay. Kết xong đặt trên 
mình người chết. 


Lúc nhập quan, hồn bạch được đặt trong linh sàng để tượng 
trưng cho người đã mất (ngày nay thay hồn bạch bằng di ảnh), 
công việc nay gọi là thiết hồn. 


Phan hàm: trong gia đình có người chết, thân nhân lấy một ít 
gạo nếp vo kỹ và ba đồng tiền lau chùi sạch sẽ, bỏ vào trong một 
chiếc đĩa (những gia đình giàu dùng ba đồng tiền vàng và chín 
hột ngọc trai), tang chủ đứng bên phải thì hài, lấy chiếc đũa cạy 
răng ra, bỏ gạo nếp và tiền vào miệng ba lần: mỗi lần một đồng 
tiền và ba hạt gạo nếp (hoặc ba hột ngọc trai). Lần đầu bỏ vào 
mép trái, lần hai bỏ vào mép phải, lần cuối bỏ vào giữa miệng. 

247 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Đau khi bỏ gạo và tiền xong, tang chủ phải buộc hàm dưới và 
hàm trên, không để hàm dưới trễ xuống. Đến đây con cháu mới 
được khóc to. 


Tang chủ: thường là con trai trưởng, nếu không thì là cháu 
đích tôn. Tang chủ làm chủ trong tang lễ. Tướng lễ là người chỉ 
huy sắp đặt, quyết định mọi nghỉ lễ. Tướng lễ phải là người có 
uy tín, có hiểu biết về tang lễ. Hộ tang là người phụ tá cho Tướng 
lễ như tiếp tân. Tư thư là người lo công việc cáo phó, ghi chép đồ 
phúng. Tư hóa là người ghi chép việc chi tiêu. 


Làm lễ tại gia: Người xưa quan niệm trong áo quan có quỷ 
tinh lần khuất để ám hại người chết, gieo tai họa cho tang gia, 
vì vậy, trước khi nhập quan, phải mời thầy cúng để trừ lũ quỷ 
tinh đó. Gọi là lễ phạt mộc. Kết thúc lễ phạt mộc, người nhà phải 


⁄ ^ ý ^Z“ ` # 1Ý +Ấ Z⁄. . `3 Z* 
ném một năm muối ra đường để tống tiên hết mọi loài ma quái. 


Đại liệm, tiểu liệm: Tiểu liệm gồm một tấm vải (lụa) trắng 
dài 14 thước và ba đoạn vải đặt ngang thẳng góc với đoạn vải 
chính. Mỗi mảnh 6 thước ta. Đại liệm gồm một miếng vải trắng 
có độ dài như tấm tiểu liệm chính, đầu xe làm ba dải. Vải ngang 
gồm năm đoạn, được rải đều từ đầu đến chân. 


Khâm: làm chăn liệm, mỗi chăn năm khổ (mỗi khổ 40 cm vải, 
dài 12 thước ta). Đại liệm một chăn, tiểu liệm có một chăn. 

Tạ quan: sắm đủ đồ lót trong áo quan. Vải lót trong quan tài 
chiều dài 12 thước ta, may 8 khổ vải. Gối kê đầu, hai gối lót hai 
bên tai, một tấm đệm đầu, một tấm đệm chân, hai tấm đệm dựa 
đùi, một tấm vải che mặt. 

Liệm xác: Sau khi chọn giờ tốt, trước khi liệm, tang chủ quỳ 
khóc, mọi người quỳ theo và khấn. Sau đó tiến hành: 

_ Gởi bỏ dải buộc hàm, chít đầu, phủ mặt bằng vuông vải hay 
vóc nhiễu, có dải buộc ra sau gáy, lồng bao tay, đi bít tất, giày. 


_ Khi liệm không cho nước mắt con cháu rơi vào thi hài. 


248 


DÂN TỘC VIỆT 


Nhập quan: Khi nhập quan, thân nhân có mặt đứng theo thứ 
bậc xa gần, trên dưới quanh quan tài. Tục xưa quy định, con trai 
đứng bên trái, con gái bên phải người chết (nam tả nữ hữu). 

Thiết linh sàng, linh địa: Kê giường nằm cho vong hồn, ở phía 
Đông linh cữu, đủ chăn, gối màn. 

Linh tọa: đặt bàn thờ cho vong hồn trước linh cữu người chết. 
Trên bàn thờ, phía trong, chính giữa có bài vị để chức tước, tên 
húy, tên thụy, tên hiệu... 

Lễ thành phục: là lễ mặc tang phục. Tục xưa, người chết sau 
ba ngày mới làm lễ mặc tang phục cho thân nhân. Sau khi mặc 
tang phục, đàn ông đứng về phía Đông, phụ nữ đứng về phía Tây 
quan tài theo thứ bậc trên dưới. 


Lễ triều tổ: Khi người chết, dù đã nhập quan, vẫn còn quàn 
trong nhà thì thân nhân hằng ngày phải làm lễ rước hồn bạch 
(hoặc di ảnh người chết) đến bàn thờ tổ tiên một lần. 

Kèn giải: Khi linh cữu còn quàn tại nhà, thân chủ mời phường 
kèn trống đến cử nhạc tang trong lúc hành lễ. 

Nằm đất, nằm đường: Từ đèo Ngang trở vào đến Nam Bộ có 
tục nằm đất; miền Bắc có tục con gái, con dâu nằm lăn ra đường 
khi đưa tang. Nằm đất, nghĩa là khi linh cữu người chết còn 
quàn tại nhà, con cháu phải ngủ dưới đất, không được trải chiếu, 
ngay bên cạnh chân linh cữu. Nằm đường, nghĩa là lúc đưa linh 
cữu đi an táng, dọc đường ra huyệt con cháu phải nằm xuống đất 
sát nhau, để khiêng linh cữu đi qua bên trên. 

Chọn huyệt: Huyệt do thầy địa lý chọn, là một việc hết sức 
được coi trọng. Chọn huyệt khi chôn lần đầu đã là quan trọng, 
nhưng khi “sang cát” (sau ba năm cải táng) thì việc tìm huyệt 
còn quan trọng hơn nhiều. Vì đây là ngôi huyệt vĩnh viễn. 

Lễ chuyển linh cữu và yết tổ: Là lễ xoay linh cữu. Trước khi 
đưa linh cữu đi an táng, vài ba giờ vào buổi sớm, hoặc ban đêm, 


249 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


người ta làm lễ chuyển cữu, tức là rước linh cữu sang châu tổ 
miếu (hay nhà thờ gia tộc), gọi là lễ yết tổ. Lễ yết tổ có trầu cau, 
rượu, có ban nhạc lễ. Chuyển cữu do con cháu khiêng. 


Cáo thần đạo lộ: Trước khi đưa linh cữu đi chôn, người ta làm 
lễ cáo thần đạo lộ, để cho đám tang đi được bình an. 


Phát dẫn: thường gọi là đưa đám, đưa ma. Ngày giờ đưa đám 
được chọn kỹ lưỡng. Xưa kia, có khi chưa chọn được ngày giờ, 
đám tang có thể phải chậm lại một hai ngày. 


Lễ hạ huyệt: Trước khi đến huyệt, linh cữu dừng lại tại một 
nơi gần huyệt, được gọi là trạm tế huyệt, đồng thời phải làm lễ 
tế thần chủ tại đây. 


Trước khi hạ huyệt, phải cúng thổ thần để xin phép an táng. 
Huyệt đào theo hướng thầy địa lý chỉ. Thông thường đợi tới giờ 
Hoàng đạo người ta mới hạ huyệt. 


Lễ viếng mộ: Ba ngày sau khi hạ huyệt, con cháu đến đắp, 
sửa lại mộ. Ngày nay có làm cỗ bàn mời bà con thân thuộc. Lễ 
này gọi là lễ mở cửa mả. 

Hiện nay tang lễ tổ chức theo nghi thức mới, đơn giản hơn 
nhiều, thường gồm có lễ khâm liệm, lễ nhập quan, lễ viếng, lễ 
đưa tang, lễ hạ huyệt và lễ mở cửa mả. Người trong gia đình có 
thể để tang bằng cách chít khăn trắng, cũng có thể đeo băng đen. 


Tục ăn trầu 


Ngày xưa, mọi sự giao tiếp hằng ngày của người Việt thường 
bắt đầu bằng việc mời nhau ăn trầu, nên có câu “miếng trầu là 
đầu câu chuyện”. Miếng trầu gồm: một miếng cau tươi (hoặc khô), 
một miếng vỏ, một lá trầu không có quệt ít vôi. Tất cả những thứ 
đó được nhai lẫn với nhau, có vị cay, cho ra nước màu đỏ. 

Theo các nhà nghiên cứu sử học thì tục ăn trầu ở nước ta có từ 
thời Hùng Vương. Xuất phát từ một câu chuyện lý thú. Chuyện 
kể rằng: ngày xưa có hai anh em nhà kia cùng yêu một cô gái. 
Người anh được cô gái yêu lại và họ thành vợ thành chồng. Người 


250 


DÂN TỘC VIỆT 


em buôn quá bỏ nhà đi. Đến một góc rừng nọ, người em chết hóa 
thành cây cau. Người anh thương nhớ em ngày đêm không sao 
ăn được, ngủ được, liền lên đường đi tìm em. Đến chỗ em chết, 
người anh buồn quá chết theo, hóa thành hòn đá vôi dưới gốc cây 
cau. Người vợ ở nhà ngày ngóng, đêm mong lâu ngày không thấy 
chồng về. Thương nhớ quá, lại khăn gói lên đường đi tìm chồng. 
Đến chỗ người chồng và em chồng chết, người vợ quá buồn cũng 
chết theo và hóa thành dây trầu, bám vào hòn đá vôi rồi leo lên 
cây cau. Bố mẹ người con gái cảm về mối tình quyến luyến đó, 
lập miếu thờ. 

Về sau, vua Hùng đi qua thấy bên đền có hai cây xanh, một 
cây hình dây đang quấn quýt lấy cây kia. Vua ngồi nghỉ mát rồi 
cho gọi người địa phương ra hỏi thăm sự tích. Nghe xong câu 
chuyện, nhà vua bèn sai người bổ quả cau lấy một miếng ăn với 
lá trầu, rồi nhổ nước ra hòn đá vôi thấy đỏ ối. Vua bèn truyền cho 
thiên hạ lấy giống cây cau và trầu đem về trồng để dùng vào việc 
tế tự, lễ lạc. Và tục ăn trầu ra đời từ đó. 


Tục ăn trầu đã từng là tập quán không thể thiếu được trong 
cuộc sống của người dân Việt, đặc biệt là những người dân nông 
thôn. Tục ăn trầu còn có ở một số nước khác trong vùng Đông 
Nam Á. 


Tục mừng nhà mới 


Nhiều dân tộc trên đất nước ta đều có tục mừng nhà mới, 
ngày nay nhiều nơi gọi là lễ tân gia, dân dã gọi là lễ rửa nhà. 
Ngày xưa, người Việt quan niệm làm nhà là một trong ba việc 
lớn của một đời người. Họ còn cho rằng có “an cư mới lạc nghiệp” 
nghĩa là có chỗ ở yên ổn mới lo được chuyện làm ăn, sự nghiệp. 
Bỏi thế cho đến nay, mọi người vẫn phấn đấu để có được một chỗ 
ở riêng biệt, là sở hữu của cá nhân. Có nhiều người đã đến lúc 
tuổi cao, sức yếu vẫn cố xây cho được một ngôi nhà, dù vẫn biết 
chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nhưng đó là tài sản để lại cho 


cháu con. 


251 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Với ý nghĩa trọng đại như vậy, nên khi cất được ngôi nhà mới, 
dù to, dù nhỏ, dù hiện đại hay thô sơ, thậm chí có khi chỉ sửa 
chữa, nâng cấp, hay di chuyển đi một nơi ở mới, bao giờ người 
Việt cũng sắm một lễ cúng rồi mời hàng xóm, bạn bè, họ hàng 
đến uống một chén rượu, chén trà chia vui, mừng cho gia chủ. 
Khách mời đến chúc cho gia chủ bình yên, làm ăn phát đạt, gặp 
mọi sự may mắn. 

LÊ HỘI TRUYỀN THỐNG 

Lễ hội dân gian Việt Nam đã có lịch sử lâu đời, trở thành nét 
sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, nghệ thuật của cộng đồng và đã trải 
qua hàng thế kỷ tiến triển được sàng lọc, trở thành lễ hội truyền 
thống của dân tộc. Những hội làng, hội chùa và nhất là những 
hội đình xuất hiện về sau, khi công xã thị tộc đã tiến lên thành 
công xã nông thôn, từ ấp trại, trở thành xóm làng. 


Trong những xóm làng đó mọc lên những đình, chùa, đền, 
miếu, phủ điện, bia tháp... Những công trình kiến trúc mang 
tính tôn giáo này là những chốn thiêng liêng, mỹ lệ để lễ hội 
có cơ sở, điều kiện thể hiện một cách trang trọng, uy nghiêm... 
Đồng thời những công trình kiến trúc đền, chùa, miếu... ấy cũng 
nhờ nội dung và nghệ thuật của lễ hội mà trở nên có sắc màu, có 
hồn và không bị lãng quên bởi thời gian. 

Nếu như mỗi nơi thờ tự đều mang dáng vẻ chung và riêng, do 
dấu ấn từng thời đại và tồn tại trong cảnh quan văn hóa riêng, 
thì lễ hội truyền thống ở mỗi làng quê, thôn ấp, phố phường, đô 
thị, cũng chứa đựng nội dung và đặc điểm không giống nhau. 


Sự đa dạng và phức hợp đã hòa vào nhau thành một tổng thể 
hài hòa, tạo ra mối quan hệ hai chiều giữa vật chất và tinh thần, 
thực tại và tâm linh, quá khứ và hiện tại. 


Hội làng - lễ hội truyền thống 


Là một sinh hoạt văn hóa, tôn giáo nghệ thuật truyền thống 
của cộng đồng làng, xuất phát từ nhu cầu cuộc sống, từ sự tồn tại 


252 


DÂN TỘC VIỆT 


và phát triển cho cả làng, sự bình yên cho cá nhân, niềm hạnh 
phúc cho từng gia đình, sự vững mạnh cho từng dòng họ, sự làm 
ăn phát đạt, mùa màng bội thu là ước mơ bao đời nay của con 
dân đất Việt, là “Quốc thái dân an”. 


Lễ hội truyền thống của dân tộc Việt Nam như một bảo tàng 
bách khoa sinh động về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, tín ngưỡng 
và tôn giáo, phản ánh những quá trình lao động. Chủ yếu là lao 
động nông nghiệp. Lễ hội nào cũng hướng tới đối tượng thiêng 
liêng cần suy tôn. Đó là các vị Thần, Thánh, Tiên, Phật, Trời, 
Đất, Núi, Sông... nhân thần, hoặc nhiên thần, nam thần hay nữ 
thần, hằng sống trong lòng dân bằng công lao cụ thể cống hiến 
cho cộng đồng. Đó là những người dựng làng, lập ấp, có công 
truyền nghề, dạy dân, những anh hùng đánh đuổi ngoại xâm, 
làm rạng rõ cho non sông dân tộc. Dân làng (hay phố) mở hội 
tưởng niệm các vị và bày tỏ hy vọng, ước nguyện chân thành của 
mình về cuộc sống chung no đủ, hạnh phúc, bình yên. 


Có thể chia lễ hội làm 3 loại: 


1. Lễ hội truyền thống: còn gọi là lễ hội dân gian hay lễ hội cổ 
truyền, thường tổ chức ở đình, chùa (chùa mang chức năng hội 
làng), đền, miếu, phủ, điện... Trong các làng gọi là Hội làng, hoặc 
ngày nay ở thị trấn, tỉnh thành thì gọi là Hội đình, Hội đền, Hội 
phủ, do dân làng, trước hết là các cụ - đại biểu của những tầng 
lớp trong cộng đồng làng, phường, phố tổ chức. 


Lễ hội này thường gồm 2 phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ 
với hệ thống lễ nghi uy nghiêm và thần bí. Phần hội với hệ thống 
hội vui tươi và thế tục, kèm theo hoặc xen kẽ là phong tục. Trong 
đó mỗi hội thường có một tục kiêng, đó là đặc điểm của hội. Sau 
lễ mới đến hội. 

2. Lễ hội các tôn giáo: thường là lễ - nghi lễ - ít hoặc không 
có hội, như các ngày lễ của đạo Thiên Chúa, đạo Phật, đạo Cao 
Đài, tín ngưỡng Mẫu. Các lễ hội này do tôn giáo tổ chức như lễ 


253 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Nôel (Thiên Chúa giáo), lễ Vu Lan (đạo Phật), lễ vía Đức Chí Tôn 
(đạo Cao Đà)), lễ hội phủ Giày (tín ngưỡng Mẫu, ghi nhớ công ơn 
Mẫu Liễu Hạnh). 


3. Lễ hội quần chúng mới: là những lễ hội do chính quyền 
Nhà nước các cấp tổ chức. Lễ hội này xuất hiện từ sau Cách 
mạng tháng Tám 194ã. Đây là những lễ hội kỷ niệm thành quả 
cách mạng hoặc những mốc lịch sử dân tộc đáng gh1 nhớ như: Lễ 
Quốc khánh 2-9, Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7-5, Lễ 
kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5, Lễ hội mừng ngày 
giải phóng Thủ đô 10-10, ngày giải phóng miền Nam 30-4... 


Riêng lễ hội truyền thống, có nội dung phong phú, đáp ứng 
nhiều mặt nhu cầu và thị hiếu của nhân dân, của khách nước 
ngoài và Việt kiều. Loại lễ hội này, thường mỗi làng, mỗi đình, 
mỗi hội có những chủ đề riêng. Nhìn tổng quát nội dung lễ hội 
truyền thống có thể phân như sau: 

_ Lễ hội tái hiện các sinh hoạt tiền nông nghiệp: như lễ hội 
săn bắt, lễ hội mở cửa rừng, hội đánh cá... 

_ Lễ hội tái hiện các sinh hoạt nông nghiệp tín ngưỡng và 
phồn thực: như các lễ cầu mùa, lễ cúng thần lúa, thần mặt trời, 
cầu mưa (Hội nước, hội đua thuyền, hội thả diều...). 

_ Lễ hội tái hiện các sự kiện lịch sử: ngày lễ tôn vinh, tưởng 
nhớ các anh hùng lịch sử văn hóa của dân tộc như: Hội Hai Bà 
Trưng, Hội Kiếp Bạc (Trần Hưng Đạo), Lễ hội Côn Sơn (Nguyễn 
Trãi), Lễ hội Đống Đa (Quang Trung)... 

_ Lễ hội tái hiện các mặt của đời sống xã hội: lễ hội làng nghề 
(thờ Tổ sư gò đồng...), lễ hội văn hóa - nghệ thuật: Hội Lim (hát 
Quan họ); Hội Lỗ Khê (hát ca trù)... 

Ngoài ra, xưa còn có những lễ hội do triều đình tổ chức như lễ 
hội đua thuyền thời Lý, lễ hạ điền, lễ tế trời, đất... 

Binh hoạt lễ hội truyền thống, kèm theo những mỹ tục đã 
khơi dậy và nuôi dưỡng cái thiện cái mỹ (đề cao kỷ cương gia 
đình và xã hội) trong mỗi con người Việt Nam. 


254 


DÂN TỘC VIỆT 


Nhưng lễ hội truyền thống sinh ra trong xã hội cũ, nên không 
tránh khỏi những nhược điểm mang tính xã hội như lãng phí 
thời gian (lễ hội kéo dài ngày), lãng phí sức người (nhiều người 
phục vụ), lãng phí tiền của (chi tiêu cho lễ hội quá lớn như đốt 
vàng mã...), trong đó còn chứa đựng những yếu tố mê tín đã làm 
giảm đi phần nào tính chất trong sáng của lễ hội. 


Lễ hội truyền thống của Việt Nam chính là dịp để con người 
giao lưu cộng cảm, truyền thống đạo lý, tình cảm và mỹ tục và 
những khát vọng cao đẹp. Nó mang lại cho con người sự thanh 
thần nơi tâm linh, gạt bỏ hay quên đi những lo toan thường nhật 
để về với cội nguồn, với thiên nhiên để mà thêm yêu đất nước, 
gắn bó với dân tộc. 

Hầu hết các lễ hội của Việt Nam, thường diễn ra mùa xuân 
và mùa thu, hai mùa đẹp nhất trong năm, và cũng là lúc thời vụ 
kết thúc, nhà nông có thời gian nhàn rỗi. 


Trong các lễ hội lớn của người Việt phải kể đến những lễ hội 
chi phối hầu hết các gia đình khắp mọi miền đất nước, đến mọi 
tôn giáo dân tộc đó là tết Nguyên đán, Rằm tháng Bảy, và Tết 
Trung Thu. Đây là những lễ hội mang tính toàn quốc. Ngoài ra 
trong từng vùng, trong từng cộng đồng dân tộc có những lễ hội 
riêng sẽ được nói rõ trong phần các dân tộc và phần giới thiệu 
từng tỉnh. 


Tết Nguyên Đán 


Xưa kia, Tết Nguyên Đán hằng năm kéo dài từ 23 tháng chạp 
(Lễ tiễn ông Táo về Trời, đến ngày 7 tháng Giêng âm lịch (Lễ hạ 
cây nêu). Tết Nguyên đán là ngày hội lớn nhất trong năm của 
gia đình, của làng xã, của toàn thể cộng đồng người Việt Nam 
không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng. Trong dịp Tết đến, a1 ai 
cũng tìm cách về nhà, về quê, bởi Tết Nguyên Đán là Tết sum 
họp gia đình. Tết Nguyên Đán có nhiều nghi lễ trong việc thờ 
cúng tổ tiên, thờ cúng thành hoàng, thần, thánh, Thổ công. 


255 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Người Việt Nam quan niệm, kết thúc năm cũ bước sang năm 
mới, ai cũng muốn mọi điều mới mẻ, bởi vậy trước khi sang năm 
mới người ta muốn gột bỏ những điều xấu, rủi ro của năm cũ, 
mong muốn, chờ đón những điều tốt đẹp sẽ đến với họ vào năm 
mới. Xuất phát từ suy nghĩ đó mà người ta có ý thức rất nghiêm 
túc và tự giác rất cao chuẩn bị cho giờ phút đón giao thừa chào 
mừng năm mới: hoàn thành mọi công việc dở dang, thanh toán 
mọi công nợ, giải tỏa mọi hiềm khích bất hòa trong năm cũ, 
để sang năm mới, con người tràn đầy niềm vui. Trong giờ phút 
thiêng liêng đó chỉ nói những điều thân ái nhất, cầu mong cho 
nhau những điều may mắn, hạnh phúc nhất. 


Thiêng liêng nhất là thời khắc giao thừa, thời khắc năm cũ 
qua đi, năm mới bắt đầu. Vào giờ khắc đó trong mỗi gia đình 
người Việt thường sắp cỗ cúng gia tiên gọi là cúng giao thừa. 
Đau cúng giao thừa, chủ nhà ra vườn hái một nhành lá bất kỳ, 
mang vào nhà rồi trân trọng đặt lên bàn thờ ngày Tết hoặc cắm 
vào lọ. Tục này gọi là hái lộc đầu xuân. Nếu nhánh cây đẹp sẽ 
gặp nhiều may mắn cho gia đình trong năm mới. Người hái lộc 
thường là chủ gia đình, thay mặt gia đình xin lộc trời đất, rồi 


xông nhà luôn. 


Sau thời khắc thiêng liêng đó, cả gia đình quây quần bên nhau 
trước khi vào bữa cỗ giao thừa. Mọi người chúc nhau những lời 
chúc tốt đẹp nhất. Mọi người ăn uống vui vẻ. Bữa ăn này còn gọi 
là bữa ăn lấy may. Nhiều người sau khi đón giao thừa ở nhà lại 
tiếp tục đi “xông đất” và chúc tết bạn bè, làng xóm, những người 
thân, hoặc chơi xuân. 

Tết ngày nay không kéo dài như xưa, nhưng mọi lễ nghĩ, quan 
niệm thiêng liêng về ngày Tết vẫn giữ nguyên trong tâm linh 
người Việt. Tết Nguyên Đán trong nhà người Việt bao giờ cũng có 
bánh chưng, bàn thờ gia đình nào cũng có bày mâm ngũ quả. 


256 


DÂN TỘC VIỆT 


Tết Trung Thu 


Diễn ra vào rằm tháng 8 âm lịch hằng năm. Trước đây là 
Tết nông nghiệp mùa thu, sau đổi thành Tết của trẻ em. Trong 
ngày Tết Trung Thu các gia đình làm cỗ cúng thần linh, gia tiên. 
Cỗ Trung Thu phong phú nhiều trái cây, nào na, bưởi, hồng, ổi, 
chuối, mía... đặc biệt nhiều bánh kẹo, bánh nướng, bánh dẻo, 
được tạo dáng theo hình thù các con giống. Trẻ con là đối tượng 
chính của ngày Tết, được bố mẹ mua cho nhiều đồ chơi, trong 
đó thường không thể thiếu đèn ông sao. Những gia đình có điều 
kiện còn làm đèn kéo quân, hoặc mua cho trẻ chơi. Tối đến trăng 
lên tròn, sáng là lúc bọn trẻ vui sướng nhất. Chúng tập trung ở 
sân đình vui chơi. Ngõ xóm đầy tiếng cười, nói. Quang cảnh tối 
Trung Thu rất tưng bừng phấn khởi. Dưới ánh trăng là đèn nến 
với nhiều màu sắc lung linh. Tiếng trống rộn ràng suốt đêm. 


Thanh niên nam nữ tập trung sân đình hát trống quân. Một 
vài tốp múa sư tử chung quanh ngõ xóm qua các gia đình vừa đi 
vừa múa trong nhịp trống. Theo chân những nhóm múa sư tử là 
đội quân tí hon đông đảo đi theo. 


Trước khi kết thúc tối Trung Thu, người lớn và trẻ con tập 
trung lại vừa ngắm trăng vừa phá cỗ. 


Tết Trung Nguyên 


Tết đúng vào rằm tháng bảy hằng năm. Theo truyền thuyết 
dân gian, vào ngày này Diêm vương cho các âm hồn được lên 
trần thế hưởng lộc. Các gia đình người Việt đều sắm cỗ cúng gia 
tiên, cúng xong đốt vàng mã cho vong hồn dùng. Ngoài ra còn có 
lễ vật cúng cho các cô hồn lang thang, không người hương khói. 
Lễ vật này thường là những món ăn thông thường cốt no lòng, 
chắc dạ như cháo bỏng gạo, bánh đa, hoa quả. Các gia đình có 
người mới qua đời cũng đốt vàng mã làm cỗ chay vào ngày này. 


Những lễ vật sau khi cúng xong được chia cho trẻ em để lấy 
khước. 


257 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


ĂN MẶC CỦA NGƯỜI VIỆT 


Mặc: Nói đến mặc là nói đến trang phục. Trang phục là một 
trong ba yêu cầu của đời sống vật chất: ăn, ở và mặc. Ăn, mặc 
và ở là những sản phẩm văn hóa sớm nhất của loài người. Trang 
phục luôn luôn gắn bó mật thiết với sinh hoạt của con người. 
Trang phục cũng được thay đổi và phát triển trong quá trình lịch 
sử và phù hợp với đời sống kinh tế. 

Trang phục của người Việt trước đây nói chung là giản dị và 
kín đáo. Đàn ông Việt mặc áo cánh nâu, quần trắng, đầu vấn 
khăn, chân đi guốc mộc hoặc guốc sơn. Bộ lễ phục có thêm áo dài 
đen bằng vải hoặc bằng the, đầu đội khăn xếp. 


Trong xã hội phong kiến, việc mặc cũng được quy định rất 
nghiêm ngặt: “Thứ dân không được dùng màu sắc ngoại trừ màu 
đen, màu nâu và trắng. Trang phục màu vàng chỉ dành cho vua. 
Màu tía, màu đỏ dùng cho các quan lớn, màu xanh, lục dành cho 
quan nhỏ.” Trang phục đàn ông Việt dần dần được thay đổi. Bộ 
Âu phục thay dần cho chiếc áo the, khăn xếp. Tuy vậy, ngày nay 
trong các lễ hội dân gian truyền thống, bộ trang phục cổ truyền 
vẫn được nhân dân sử dụng. 


Trang phục nữ có phần lả lướt hơn. Các cô gái ngày xưa mặc 
áo tứ thân màu nâu non, váy đen, yếm trắng, đầu chít khăn mỏ 
quạ, thêm vào là những dải thắt lưng thiên lý hay hồng đào. Bộ 
lễ phục là tấm áo mớ ba. Đó là bộ áo dài ba chiếc. Ngoài cùng là 
áo tứ thân bằng the thâm màu nâu non, chiếc thứ hai màu mỡ 
gà, chiếc áo thứ ba màu cánh sen. Khi mặc chiếc áo dài, các cô 
gái thường chỉ cài cúc cạnh sườn. Phần từ ngực đến cổ lật chéo 
để lộ ba màu áo ra ngoài. Bên trong là chiếc yếm đào đỏ thắm, 
đầu đội nón quai thao, trông duyên dáng kín đáo. 


Trải qua năm tháng, chiếc áo dài dần được đổi thay và hoàn 
thiện hơn. Đầu thế kỷ XX, phụ nữ Việt Nam chỉ mặc một chiếc 
áo dài, bên trong là chiếc áo cộc, và chiếc quần thay dần cho chiếc 
váy. Tùy theo từng lứa tuổi, từng thời, chiếc áo dài lúc ngắn lên 


258 


DÂN TỘC VIỆT 


gần đầu gối, lúc dài xuống gần gót chân, lúc gấu to, gấu nhỏ, lúc 
z Z z ^Z. ^“ *° A“ Z ¿3S ^^ ^⁄ 

cổ áo cao, lúc cổ áo thấp. Cho đến nay chiếc áo dài truyền thống 
^ ~ ⁄ Z ` ^ . 

hầu như đã đến lúc hoàn chỉnh, ổn định. 


Những năm gần đây, thời trang nước ngoài thâm nhập vào 
Việt Nam khá mạnh, nhưng bộ trang phục truyền thống vẫn giữ 
được ngôi vị của nó trong các ngày lễ hội trang trọng. 

Ăn: Nói đến ăn là nói đến các món ăn truyền thống. Món ăn 
Việt Nam vô cùng phong phú, không chỉ được người Việt Nam 
thích mà bạn bè quốc tế cũng ngợi ca về các món ăn truyền thống 
của ta. 


CÁC MÓN ĂN PHỔ BIẾN TOÀN QUỐC 


Mỗi địa phương, mỗi vùng, mỗi tỉnh đều có những món ăn đặc 
sản riêng. Riêng phần này giới thiệu một số món ăn mang tính 
toàn quốc, vùng nào cũng có như: 


Bánh chưng: 


Là món ăn dân tộc, là một loại bánh không thể thiếu được 
trong dịp Tết Nguyên đán, để cúng tổ tiên ông bà. Vì vậy, ngày 
Tết đến dù người nghèo cũng cố chuẩn bị một vài cặp bánh chưng 
để ăn Tết. 


Ở miền Bắc bánh chưng hình vuông, gói bằng lá dong (từ đèo 
Ngang trở vào Nam Bộ gói bánh hình tròn dài gọi là bánh tét, 
hoặc bánh đòn) hoặc bằng lá chuối. Dù gói bằng lá dong hay lá 
chuối, bánh chưng đều có màu xanh của lá tượng trưng cho đất. 


Theo truyền thuyết dân gian kể lại thì bánh chưng, bánh 
giầy có từ thời vua Hùng, khi có vị hoàng tử dâng 2 thứ bánh 
này lên vua cha, được vua hết sức khen ngợi và nhường ngôi cho. 


Việc gói bánh chưng cũng khá công phu tỉ mỉ. Ngoài việc chọn 
loại nếp ngon, đều hạt, được ngâm kỹ trước khi đem gói, còn phải 
chuẩn bị nhân bánh là thứ thịt lợn có đủ bì, mỡ và thịt nạc, đậu 
xanh cũng phải đều hạt, ngâm đãi sạch vỏ, nhặt bỏ những hạt 


259 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


sâu, mục... Lá dong (hoặc lá chuối) dùng gói bánh chưng phải 
chọn những lá bản to đều, còn tươi xanh. Gói bánh chưng không 
chặt quá, nhưng cũng không lỏng quá. Bánh gói xong cho vào nổi 
luộc khoảng trên 10 tiếng đồng hồ liên tục. Trong khoảng thời 
gian đó liên tục châm thêm nước. Luộc bánh thường bằng củi, 
mùn cưa hoặc trấu. Tốt nhất là củi thanh to chắc, lửa cháy đều 
thì bánh mới dền và ngon. Sau khi luộc xong, vớt bánh ra đem 
ép cho khô ráo, rồi treo lên. 


Ngày nay, ngày thường, đặc biệt trong các đám cưới đều có 
bánh chưng, nhưng ăn bánh chưng trong ba ngày Tết mới cảm 
nhận được đầy đủ hương vị thơm ngon của bánh chưng... Bánh 
chưng ngày Tết ăn kèm với món dưa hành, giò lụa... càng làm 
cho miếng bánh chưng đậm đà hương vị cùng với không khí ngày 
xuân: cành đào (hay mai vàng), cây quất, thời tiết se lạnh, có khi 
lất phất mưa bay, làm cho không khí bữa ăn thêm nồng ấm. 


Theo truyền thống, đêm 30 Tết, hoặc trước đó ít hôm, trong 
mỗi gia đình đã ngồi bên bếp lửa hồng nấu bánh chưng, vừa 
châm lửa vừa ôn lại chuyện cũ năm qua và đón chào năm mới với 
bao hy vọng năm mới những điều tốt đẹp sẽ đến. 

Giỏ lụa 

Giò lụa là một món ăn độc đáo của người Việt mà vùng nào 
cũng có. Có thể trong chế biến có những phụ gia khác nhau, hoặc 
mỗi vùng có cách gọi khác nhau. Chẳng hạn, người Nam Bộ gọi 
giò lụa là chả lụa. Nhưng thành phần cơ bản để làm nên giò lụa 
hoàn toàn giống nhau. Đó là điều cơ bản làm cho giò lụa được 
nhiều người ưa thích, kể cả khách nước ngoài, đặc biệt du khách 
phương Tây rất mê giò lụa Việt Nam. 

Giò lụa Việt Nam làm bằng thịt lợn nạc, nhưng không phải 
thịt lợn nạc nào cũng giã được giò lụa. Thịt phải tươi, để tay vào 
còn âm ấm (không thể dùng thịt ướp tủ lạnh), lúc thái miếng thịt 
ra có cảm giác như miếng thịt đang “nhảy” trên mặt thớt. Đã có 


260 


DÂN TỘC VIỆT 


thịt ngon, đúng tiêu chuẩn làm giò lụa (bỏ hết bạc nhạc, gân), 
nhưng khâu quyết định cho giò lụa ngon hay không còn phụ 
thuộc khá lớn vào khâu giã giò. Đây là khâu mang tính kỹ thuật, 
nhưng cũng đòi hỏi sức lao động dẻo dai. Lúc đầu chỉ giã một 
chày, cho thịt dập, rồi tiếp đó cho hàn the (hiện hàn the bị cấm, 
hoặc chỉ cho 1 lượng rất nhỏ), đường, muối, nước mắm ngon, 
bột ngọt (vừa phải), hạt tiêu... Sau đó phải giã hai chày, cho tới 
lúc thịt thật quánh, rút chày lên rất khó là được. Trong khi giã 
không cần giã mạnh mà cần nhất là đều tay, liên tục. Người có 
kinh nghiệm nghe tiếng người thợ giã giò là biết mẻ giò được hay 
hỏng. Có người cho rằng trong thời hiện đại có thể dùng cối xay 
điện để xay thịt làm giò lụa. Có thể làm được, nhưng sẽ không 
còn là giò lụa Việt Nam nữa. 


Trước đây, vùng kinh kỳ có nhiều nơi làm giò lụa nổi tiếng 
và ngày nay vẫn giữ được truyền thống. Đó là giò lụa Ước Lễ 
(Thanh Oai - Hà Tây), Đình Bảng (Bắc Ninh). Giò lụa ngon nhất 
là cái đầu đày. Sở dĩ đầu đày ngon, thơm vì nó tụ hết hương vị 
lá chuối vào. Lớp trong cùng là lá chuối non vàng nhợt màu lụa. 
Vì thế mới có tên là giò lụa. Lớp ngoài gói lá chuối già. Giò lụa 
thơm đậm vì mùi thịt tươi, với mùi thơm ngậy của lá chuối non 
luộc chín. 


Phở 


Phở là món ăn được tất cả mọi người Việt Nam từ Bắc chí 
Nam ưa thích. Theo các nhà nghiên cứu ẩm thực Việt Nam cho 
biết thì phỏ đã có cách nay hơn 100 năm. Nhưng phở có nhiều 
loại. Theo thống kê tuy chưa đầy đủ trên toàn lãnh thổ Việt Nam 
có hơn 17 loại phở. Ngoài ra, còn có những loại phở khá ngon, 
nhưng chưa được chính thức thừa nhận như phở mọc, phở thập 
cấm... 


Nguyên liệu phở, ngoài bánh phở ngon (làm bằng bột gạo) 
dai, dẻo, còn phải có thịt bò ngon. Tất nhiên có thể có loại thịt 
khác để làm phở như thịt gà. Nhưng cơ bản của phở là thịt bò. 


261 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Ăn cho đúng là phỏ chính cống, phải là phở thịt chín. Thịt 
chín thơm ngon hơn thịt tái. Mùi thơm thịt chín mới thể hiện 
đúng cái hồn, cái tỉnh túy của phở. 

Phỏ có ở nhiều nơi. mỗi vùng có những đặc điểm riêng, nhưng 
nhìn chung và được nhiều người thừa nhận thì phở Hà Nội là 
ngon nhất. Bởi phỏ Hà Nội giữ được bí quyết khiến cho phở Hà 
Nội độc đáo, mà không nơi nào bắt chước được. Ở Thành phố Hồ 
Chí Minh có nhiều hiệu đề “phở Hà Nội” chính cống, mà ăn vẫn 
không cảm nhận được hương vị thơm ngon của phở tại Hà Nội. 
Có lẽ cái ngon của phở ngoài bánh, thịt, gia vị, còn một bí quyết 
nữa đó là nước dùng (nước phở). Tất nhiên không phải hiệu phở 
nào của Hà Nội cũng ngon cả. Ở Hà Nội, hiện nay số lượng cửa 
hàng phở ngon, giữ được truyền thống không còn nhiều. 


Phở là món ăn bình dân, ăn vào bất cứ giờ nào cũng được. Cái 
đặc biệt tài tình của phở là mùa nào, thời tiết nào ăn cũng thấy 
ngon miệng. Phở, một món ăn gắn với người Việt. Người Việt xa 
xứ lâu năm, trong vô vàn nỗi nhớ, họ không thể quên món phở. 
Vì vậy, có người đã mạnh dạn tuyên bố rằng người Việt Nam còn 
thì phở vẫn còn. 


Bánh cuốn 


Điểm tâm buổi sáng mà được thưởng thức món bánh cuốn 
nóng thật thú vị. 


Bánh cuốn được làm từ bột gạo. Gạo làm bánh cuốn được 
chọn kỹ lưỡng đem ngâm từ hôm trước, đến sáng hôm sau vớt ra 
xay bằng chiếc cối đá quay tay. 


Bột xay xong, để cho bánh được dẻo dai, người ta cho một ít 
hàn the (liều lượng cho phép). Dùng một nổi nước trên bịt một 
vuông vải mỏng, đặt nổi lên bếp đun sôi. Múc một ít bột lỏng đổ 
lên khuôn bánh, dàn đều, đậy vung lại, chờ cho bánh chín. Lấy 
một que tre, nhúng nước lã, gạt nhẹ, bóc lớp bánh mỏng lên. Để 
một ít nhân thịt lợn nạc ở vai và tôm nõn bóc vỏ, nấm hương, 


262 


DÂN TỘC VIỆT 


mộc nhĩ thái chỉ, thêm hành tiêu, nước mắm được xào sẵn (hoặc 

^ Z ^ À* ^ ` ⁄ .  _ đ ` ~ 
không có nhân) rồi cuộn tròn bánh lại để vào đĩa, rắc hành đã 
phi vàng lên trên. 


Bánh cuốn ngon phải tráng mỏng, có màu trắng mượt, ăn 
dẻo, thơm, không bở. Vị ngon của bánh được tôn lên nhiều lần 
nhờ bát nước chấm khéo pha đúng kiểu, vừa phải: không mặn 
không nhạt, có vị ngọt, chua, cay, nếu được thêm mùi cà cuống. 
Bánh cuốn chay (không có nhân thịt) thường ăn kèm với chả quế. 


Ở Việt Nam có nhiều nơi làm bánh cuốn ngon nổi tiếng, làng 
Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội, là một trong số đó. 

Bún 

Cũng là món ăn khá thường xuyên của người Việt, và ở mọi 
nơi đều có cơ sở sản xuất bún. Bún là món ăn vừa sang trọng, lại 
cũng là món ăn bình dân. Bún có nhiều loại. Dựa vào tạo hình 
của sợi bún mà người ta có tên như bún năm, bún rối, bún lá... 
Một số địa phương miền Nam gọi bún là miến Tàu. 


Bún được làm từ bột gạo xay, được ép qua khuôn để thành sợi 
bún. 

Mỗi miền, mỗi vùng dân cư, mỗi nhà hàng có cách ăn bún 
khác nhau, hoặc về cách chế biến, về thành phần thực phẩm, 
chủng loại gia vị... Do có cách ăn riêng, chế biến riêng, hương vị 
riêng... mà có tên gọi riêng đặc trưng cho từng vùng: 


Ở miền Bắc có bún thang (bún ăn với thịt gà, giò lụa), bún 
mọc (bún với mọc) là hai loại bún cao cấp nhất, ngoài ra còn có 
bún ốc (bún chan canh ốc), bún chả (bún ăn với thịt lợn nướng), 
bún nem (bún ăn với nem), bún riêu cua (bún ăn với canh riêu 
cua đồng). 

Còn ở Huế có bún bò giò heo (bún ăn với thịt bò nấu với giò 
lợn). 

Dù ăn món bún nào, bát bún có ngon hay không trước hết thể 
hiện ở sợi bún. Sợi bún ngon là sợi da1, ướt và ngọt, rồi nước xáo, 


263 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


cách pha chế nước chấm (bún chả, bún nem), miếng thịt phải 
tươi ngon, gia vị vừa đủ... 


Chả cá 


Món chả cá đã có từ lâu, ít ra cũng là trên một trăm năm nay, 
người sáng tạo ra món ăn đầy hương vị này không ai khác là gia 
đình họ Đoàn ở 14 phố Chả Cá, Hà Nội. 


Phố Chả Cá, trước đặt tên là phố Hàng Sơn. Ngày nay ngoài 
nhà hàng gia đình họ Đoàn mang tên nhà hàng chả cá Lã Vọng, 
còn có một số cửa hàng chả cá khác. Nhưng ngon nhất vẫn là 
chả cá Lã Vọng. Khách thập phương có thể dễ dàng nhận ra cửa 
hàng chả cá này vì trước cửa có đặt bức tượng Lã Vọng, một tay 
cầm cần câu, một tay xách xâu cá. 


Nguyên liệu để làm món ăn đặc sản này là cá nheo, cá chiên, 
cá ngạnh, cá quả... nhưng ngon nhất, thịt thơm chắc, ngon đậm, 
không ngậy, ít xương... thì cá lăng là đứng đầu bảng. Cá được 
lạng lấy thịt, bỏ xương. Riềng nghệ giã nhỏ lọc lấy nước, cho thêm 
nước mẻ, nước mắm ngon, rồi cho cá vào ướp. Cá ướp khoảng 2 
tiếng đồng hồ, đưa ra nướng trên bếp than hồng. 


Để chuẩn bị cho bữa ăn, nhà hàng sẽ đưa ra một lò than, 
trên đặt một chảo mỡ đang sôi. Chả cá đã nướng bằng cặp tre 
trên bếp than hoa, nướng vừa chín tới, được mang ra cho khách. 
Những cặp cá vuông vắn, vàng ngậy, được gõ ra cho vào chảo 
mỡ đang sôi, khói thơm bốc lên ngọt ngào. Khi ăn khách tự tay 
gắp vào bát ăn cùng với bún sợi nhỏ trắng phau, rau thơm, húng 
láng, thìa là xanh mướt, hành củ chẻ nhỏ trắng toát như cánh 
hoa huệ, được đặt sẵn bên cạnh bát mắm tôm vắt chanh, đánh 
ngầu, điểm một vài lát ớt tươi, càng làm cho bữa ăn thêm ngon 
miệng. 


Neom rán 


Người miền Bắc gọi là nem rán, miền Nam gọi là chả giò, 


miền Trung gọi là ram hay chả ram. 


264 


DÂN TỘC VIỆT 


Nem rán là món ăn rất dễ chế biến, không cầu kỳ. Nguyên 
liệu chính để làm nem rán gồm hai thứ: nhân nem và bánh đa 
nem mỏng (miền Nam gọi là bánh tráng) để cuốn. Nhân nem 
gồm thịt nạc băm nhỏ, cua bể hoặc tôm nõn, nấm hương, mộc 
nhĩ, trứng (gà hoặc vịt), củ đậu (xu hào thái nhỏ hoặc giá sống), 
hành khô, hạt tiêu, muối, gia vị... Có nơi còn cho thêm một ít sợi 
miến dong. Tất cả được trộn đều, rồi dùng bánh đa nem gói lại 
(tùy theo sở thích có thể gói nhỏ bằng ngón tay cái, hoặc to dài, 
khi ăn cắt ra từng khúc nhỏ), cho vào chảo mỡ đang sôi, rán chín 
vàng đều, vớt ra. 


Ăn nem rán ngon nhờ cách pha chế nước chấm. Nước chấm 
gồm nước mắm ngon, đường, bột ngọt, giấm (hoặc chanh), nước 
lọc, một ít hạt tiêu, ớt... sao cho vừa đủ độ mặn, chua, cay, ngọt, 
dậy mùi tỏi, dưa góp làm bằng đu đủ xanh thái mỏng, xu hào, 
cà rốt. 


Nem rán là món ăn quen thuộc của mọi người Việt Nam. 
Nem rán có mặt trong các bữa tiệc sang trọng, trong các cuộc 
liên hoan, mà cũng có trong các quán cơm bình dân, và còn có cả 
trong thực đơn của những thực khách ít tiền. 


Đĩa nem rán giòn nóng cùng bát dưa góp, đĩa rau sống (xà 
lách, mùi, húng láng...), bát nước chấm thơm lựng, cùng bát bún, 
sẽ là bữa ăn thú vỊ. 

Chạo tôm 

Nguyên liệu chính gồm tôm tươi, mía lau. 


Tôm tươi mua về, bóc sạch vỏ rút chỉ đen trên lưng, xát muối, 
^ Z, ` *ỖA Z, 3 _„z 
rửa sạch, ngâm trong nước dừa xiêm, vớt ra để ráo. 


Tiếp đó, đem tôm giã. Đây là khâu quan trọng nhất quyết 
định chất lượng chạo tôm ngon hay không. Với máy xay thịt hiện 
đại có thể cho tôm vào xay, tôm sẽ rất mịn, nhuyễn nhưng không 
giòn, dẻo nữa. Giống như giã giò lụa, chỉ có giã bằng cối đá thì 
thịt tôm mới dẻo, quánh và cuộn thành một khối trắng hồng, 


265 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


trông rất ngon mắt, lại thêm các gia vị, như mùi thơm của tỏi, 
vị mặn của muối, chút cay của tiêu, vị ngọt của một ít bột ngọt, 
làm cho chạo tôm có mùi riêng rất hấp dẫn. 


Chọn mỡ lợn (loại ngon), thái thành hột lựu, rồi ướp sơ với 
đường, đem hong gió vài ba phút, thịt mõ trở nên trong vắt, đem 
trộn vào tôm đã giã. 

Lấy từng khúc mía lau đã gọt vỏ sao cho tròn. Đem chia đều 
tôm bằng số mía và đắp đều lên khúc mía, chừa hai đầu để cầm 
nướng. 


Các khúc mía đã được đắp chạo tôm, gác lên lò than hồng 
nướng, thịt mỡ sôi xèo xèo, bốc lên mùi thơm. Chất ngọt của mía 
hòa lẫn với thịt tôm, tạo nên một vị ngọt thanh. 


Chạo tôm đã ngon, nhưng nếu nước chấm không đạt yêu cầu 
sẽ làm cho chạo tôm mất ngon. Chế biến nước chấm chạo tôm 
khá cầu kỳ, cụ thể để có một bát nước chấm ngon phải có: gan 
lợn băm nhuyễn, chè đậu trắng tán nhỏ, dằm nát me chín, tương 
ngọt trộn đều một ít nước lèo. Tất cả cho vào nổi đun sôi, rồi rắc 
lạc rang giã nát lên, cho thêm ít tỏi, ớt. 

Ăn kèm với chạo tôm còn có rau sống, khế, chuối chát. 

Yến 

Yến là món ăn đặc sản cao cấp, xưa kia chỉ có vua, chúa mới 
được thưởng thức. Yến được chế biến từ yến sào. Yến sào là tổ 
của loài chim yến, một loài chim biển. Nhưng không phải ở biển 
nào cũng có chim yến (còn gọi là hải yến). Ở nước ta chim yến 
phần lớn có ở những đảo đá ngoài khơi biển Khánh Hòa và ở Cù 
Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam. Từ tháng 11 đến tháng 3 âm 
lịch năm sau là mùa chim yến làm tổ. Hằng ngày chim bay đi 
kiếm ăn, đêm về tiết nước bọt từ miệng ra để cuộn thành tổ có 
hình vỏ sò, giới chuyên môn gọi là tai yến. Dãi yến dính, dẻo, 
kéo thành sợi nhỏ mịn như sợi miến. Tổ của chim yến dính cheo 
leo trên các vách của đảo đá, nên lấy được tổ chim yến không dễ 


266 


DÂN TỘC VIỆT 


dàng chút nào. Lúc đầu tai yến có màu trắng đục, sau trắng dần, 
là thời điểm thu hoạch được. Mỗi tai yến nặng khoảng 19 gram. 
Mùa thu hoạch tổ yến vào tháng 3 âm lịch. 


Tai yến lấy về phải loại bỏ phân, mùn đất, lông chim. Sau đó 
phân loại theo kích thước, màu sắc và khối lượng. Đại thể yến 
sào có thể chia thành 6 loại: huyết hồng, quan, thiên, bài, địa và 
vụn. Mỗi loại có giá trị khác nhau. 


Cách chế biến món ăn từ yến sào cũng khá cầu kỳ. Trước hết 
ngâm yến sào vào nước cho mềm, bỏ hết tạp chất lẫn vào, dùng 
tay gõ yến thành từng sợi nhỏ như miến. Nếu là yến ngọt, cho 
hấp cách thủy với đường phèn. Nếu là yến mặn thì cho nước 
dùng gà vào và cũng hấp cách thủy. 

Yến không chỉ là món ăn đặc sản quý hiếm, nó còn là một 
vị thuốc chữa được nhiều bệnh như: lao phổi, hen, viêm xương, 
viêm xoang... 


CÁC MÓN ĂN ĐẶC SẢN ĐỊA PHƯƠNG 


Ngoài những món ăn phổ biến khắp nước, mỗi địa phương, 
từng vùng, từng tỉnh cũng có những món ăn riêng không kém 
phần nổi tiếng như: 


Tôm chua Huế 


Tôm chua làm từ các loài tôm. Loài tôm nào cũng được, nhưng 
có điều cần chú ý: tôm càng tươi, tôm chua càng ngon. Đặc biệt 
là tôm rằn, lúc chín có màu đỏ tự nhiên rất hấp dẫn. Nhiều địa 
phương trong nước ta đều làm tôm chua, nhưng tôm chua Huế 
thì không một nơi nào sánh nổi. 


Muốn chế biến tôm chua, trước hết phải chọn tôm tươi sống, 
đều con. Dùng kéo cắt râu, càng, rửa sạch để ráo nước. Lấy một 
ít măng vòi loại non, tôi thái lát mỏng, thoa một ít củ riềng, ớt 
thái thành lát dài và một ít xôi đồ. Tất cả các thứ đó trộn đều với 
tôm thêm một ít nước mắm ngon, hoặc muối, rồi cho vào bình 
thủy tỉnh, đậy nắp lại, đưa ra phơi nắng ấm khoảng 3, 4 ngày. 


267 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Khi ăn có thể cho thêm ít riềng, ớt, tỏi, đường và bột ngọt. 
Tôm chua ăn với thịt lợn ba chỉ có thêm củ kiệu muối, vị chua 
của khế, vị chát của vả, sung hoặc chuối chát cùng với hương 


thơm của rau mùi. 
Cơm hến Huế 


Hến thì vùng nào cũng có, nhưng cách chế biến thì mỗi vùng 
một khác. Cơm hến Huế có cách chế biến đặc biệt rất Huế, bởi độ 


cay của cơm hến không một vùng nào khác có được. 


Như mọi người đều biết, người Việt ăn cơm, bất luận ăn theo 
kiểu nào, cơm cũng phải nóng sốt. Chỉ riêng cơm hến Huế, nhất 
thiết phải là cơm nguội. Đó cũng là nét rất Huế: cơm nguội mà 
ngon. Phải chăng đây là tính chất người Huế? Bởi người Huế cho 
rằng trên đời này chẳng có vật nào đáng bỏ đi cả, nên đã có sáng 
kiến tận dụng cơm nguội ăn với những con hến nhỏ lăn tăn, mà 


việc chế biến nó thì hết sức tỉ mỉ, mất nhiều công. 


Huế nói riêng, và các vùng quê Việt Nam nói chung đều có 
hến, nhưng ngon nhất là hến ở Cồn Hến. 


Làm cơm hến không khó nhưng tốn nhiều công. Hến được 
luộc lên, bỏ vỏ. Xào hến với miến (sợi nhỏ - miến Tàu), măng 
khô, thịt heo thái chỉ. Ăn cơm hến còn có món rau sống. Rau 
sống, ngoài rau thơm, chủ yếu là thân chuối non thái mỏng, hoặc 
hoa chuối thái mỏng, trộn lẫn với loại dọc mùng không ngứa, 
cùng với khế chua. 


Nước luộc hến nóng, bốc khói nghi ngút, có gừng giã cho vào, 
dùng gáo dừa múc đổ đầy bát và cho đủ cơm nguội, hến xào, gia 
vị đặc biệt là ớt xào. 

Các phụ gia của cơm hến gồm nhiều loại: ớt tương, ớt màu 
(xào ớt bột với mỡ), mắm tôm, bánh tráng nướng bóp vụn, muối 
rang, lạc rang mỡ giã nhỏ vừa phải, vừng rang, da lợn rang giòn, 
tốp mổ. 


268 


DÂN TỘC VIỆT 


Ăn cơm hến Huế mà nước mắt chưa đầm đìa là chưa phải cơm 
hến Huết Bởi người dân Huế vốn ăn rất cay, nhưng khi ăn cơm 


hến Huế, nước mắt vẫn giàn giụa vì cay quá! 
Cao lâu Hội An 
^ ` Z « « Z _x ^* ` về 
Cao lầu là món ăn đặc sản của phố cổ Hội An, và chỉ có cao 
À ^* ` _. 
lâu Hội An mới ngon nổi tiếng. 
Các thị trấn, thị xã, thành phố thuộc các tỉnh dọc duyên hải 
VÀ Su Ti sử Z. SA .ư2 NI À 
miền Trung, nơi nào cũng có vài ba biến hiệu cao lâu. Nhưng 
^ “SA ^ ` Z » ^ ^* 
không hiệu cao lâu nào ngon sánh nổi cao lâu Hội An. 


Sợi cao lầu chế biến từ một loại gạo địa phương. Chọn loại gạo 
không cũ nhưng cũng không mới, ngâm với nước tro của than củi 
cây tràm mọc ở Cù Lao Chàm. Dùng nước giếng ở khu Bá Lễ để 
xay bột thì sợi cao lầu mới dai và chắc. Sau khi gạo đã được xay 
thành bột nhão, nhồi kỹ bột, đây là khâu quyết định chất lượng 
sợi cao lầu. Sợi cao lầu của gạo lứt, hoặc được nhuộm vàng bằng 
quả dành dành, hấp sơ qua và thái thành sợi nhỏ, đem hấp chín. 


Sợi cao lầu làm ra ngày nào ăn ngay ngày đó mới ngon. Khi 
ăn nhúng qua nước sôi, để ráo nước. 


Thức ăn với sợi cao lầu được chế biến như sau: 


Chọn thịt heo đùi phần nạc, ướp gia vị và ngũ vị hương để 
làm xá xíu. Dùng kéo cắt sợi cao lầu đã ráo nước thành từng 
đoạn ngắn đem xào giòn. Lạc rang giã nhỏ phi với tỏi. Các thứ 
này đổ lên mặt sợi cao lầu đã xào giòn. Nước sốt làm xá xíu rưới 


lên. 


Ăn cao lầu với rau húng, kèm theo bánh đa nướng, loại bánh 
tráng dày, vừng trắng và một ít nước cốt dừa. Nếu có thêm rau 
cải đắng hoặc cải non càng làm cho món cao lầu thêm đậm đà. 

Ngày nay ăn cao lầu còn có thêm bát súp nấu từ xương gà. 
Cùng với thịt heo đùi nạc còn có thêm thịt gà thái vuông. 


269 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 

Bò tái Cầu Mống 

Bò tái Cầu Mống là món đặc sản ngon và khá nổi tiếng ở 
vùng Quảng Nam-Đà Nẵng. Cầu Mống là một địa danh nằm 
bên quốc lộ 1A, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 15km về phía 
Nam, thuộc xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 
Ỏ đây có hàng chục nhà hàng chuyên bán món thịt bò tá1, được 
pha thái rất khéo léo. Mỗi miếng thái vừa có thịt vừa có da, 
chấm mắm nêm, pha tương ớt, tỏi, đường, chanh và các loại rau 
ăn kèm như chuối chát thái mỏng, khế chua, rau thơm, bánh 
tráng vừng nướng giòn. 


Bò tái Cầu Mống ngon, bởi thịt bò ở đây rất ngon. Bò được 
nuôi ở Gò Nổi, nơi có loài cỏ bò ăn vào cho thịt có vị ngọt và thơm. 
Trước khi thui bò, người ta cho vào bụng nó một số lá thơm như: 
lá ổi, lá chanh. Thui cả con bò trong một thời gian nhất định, khi 
thịt có màu hồng đào, hương thơm từ lá sẽ thấm vào từng thớ 
thịt. Vì thế thịt sau khi thui có mùi thơm quyến rũ. 


Ngày nay, nhiều khách sạn, nhà hàng trong cả nước đều có 
món bò tái, nhưng được ăn bò tái Cầu Mống, du khách sẽ không 
bao giờ quên được vị ngon, thơm của nó. 

Hủ tiếu Mỹ Tho 

Hủ tiếu Mỹ Tho khác hẳn hủ tiếu Tàu và hủ tiếu Nam Vang 
(Phnôm Pênh, Campuchia) ở điểm là không ăn với xà lách, giấm, 
rau ghém, mà chủ yếu ăn với giá sống, chanh, ớt, nước tương. 


Hủ tiếu Mỹ Tho trở nên nổi tiếng vì từ những năm 60 của thế 
kỷ XX, người ta đã hoàn thiện khâu chọn gạo làm ra bánh. Đặc 
biệt là việc pha chế nước dùng rất tài tình của các đầu bếp nổi 
danh ở Mỹ Tho như: Phạm Ký, Nam Sơn, Tuyền Ký... 

Bánh để làm hủ tiếu được chế biến từ gạo vùng Gò Cát (như 
tàu hương, nàng thơm chợ Đào) là ngon nhất. Đây là vùng 
chuyên canh lúa thơm của xã Mỹ Phong, ngoại thành phành 
phố Mỹ Tho. Gạo Gò Cát không chỉ để làm bánh hủ tiếu mà còn 
dùng làm bún, bánh tráng... cũng rất ngon. 


270 


DÂN TỘC VIỆT 


Sợi bánh để làm hủ tiếu được phơi khô. Mỗi lần ăn được nhúng 
nước sôi, đảo qua hành mỡ, cọng bánh trong, bóng. 


Hủ tiếu Mỹ Tho, ngoài thịt, lòng còn có nửa con tôm để trên 
mặt trông rất ngon. Hủ tiếu ngon hơn nhau còn ở cách pha chế 
nước dùng. Nước dùng được ninh từ xương ống, thịt và khô mực 
nướng, cùng một số gia vị, hương liệu đặc trưng, được các đầu 
bếp gia giảm cho hợp với khẩu vị khách sành ăn. 


Ở thành phố Mỹ Tho, các quán thuộc khu vực Cầu Quay, 
trông rất tuềnh toàng, nhưng sáng sáng khách đến nườm nượp, 
bởi hủ tiếu ở đây ngon nổi tiếng. 

IMMắm thái Châu Đốc - An Giang 


Mắm thái Châu Đốc làm từ cá lóc (cá quả) hoặc cá bông, khi 
làm mắm nên chọn con cá lớn, mập, rồi đập đầu, đánh vảy, chặt 
vi, rửa sạch, đem ướp muối trong thạp độ 15 ngày. Dùng gạo lứt 
rang vàng, xay nhuyễn làm thính. Thắng nước đường thốt nốt đổ 
vào thạp mắm. Vớt ra chặt đầu, lóc xương, lột da, lấy phần thịt, 
thái nhỏ cỡ chiếc đũa, rồi đem ướp đường, bột ngọt, ngâm nước 
mắm xăm xắp. Lấy đu đủ thái sợi nhỏ, vắt hết nước, đem phơi 
một ngày cho dẻo đi. Xong cho mắm vào thạp, rải thính đều, nén 
kỹ, bịt kín, để trong khoảng một tuần lễ có thể đem ăn được. Để 
lâu ngày sẽ bị chua, hỏng. 


Ăn mắm thái Châu Đốc kèm rau sống, khế chua, chuối chát, 
gừng lát, lá gừng, ớt, thịt ba chỉ luộc chín, thái miếng. 


Mắm thái Châu Đốc, một lần được ăn là nhớ suốt đời. Nhà 
văn Đoàn Giỏi, trong thời gian tập kết ra Bắc, trong muôn vàn 
nỗi nhớ, có một nỗi nhớ mà nhà văn không tài nào quên được. 
Đó là nỗi nhớ da diết món mắm thái Châu Đốc. Ông đã gửi gắm 
lòng mình vào tác phẩm “Đất rừng phương Nam”. Những người 
dân đồng bằng sông Cửu Long xa xứ, mới nghe nhắc đến Châu 
Đốc đã thấy dậy lên trong tiềm thức mùi thơm hấp dẫn của mắm 
thái. 


271 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


CÁC LOẠI BANH 

Cốm 

Cốm được làm từ hạt lúa nếp non. Người nông dân có kinh 
nghiệm biết lúc nào thì lúa nếp gặt về có thể làm cốm. Đó là lúc 
những bông lúa nếp uốn câu, và những hạt lúa đã căng đầy, sữa 
lúa đang đông đặc lại. 


Lúa khi gặt về, tuốt lấy hạt (gọi là thóc nếp bao tử), đem rang 
chín, để nguội, đổ vào cối đá dùng chày gỗ giã nhẹ tay, nhưng 
nhịp phải nhanh đều thì hạt cốm mới xanh, dẻo. Xong một lượt 
giã, đem sảy bớt trấu, lại đổ vào cối giã tiếp, giã đủ 7 lần và sảy 
7ï lần, mới được cốm ngon. Sau khi giã xong, sảy hết trấu, cốm 
được gói bằng lá sen, vừa giữ cho cốm không bị khô, và thấm 
hương thơm của lá sen vào cốm. 


Cốm là món quà quê rất sang trọng nhưng cũng rất dân dã. 
Người ta ăn cốm với chuối tiêu trứng quốc. Ăn cốm phải thong 
thả, nhai kỹ, mới cảm nhận được hết vị ngọt của lúa non, vị 
thơm, dẻo của cốm. 


Cốm ở xứ quê nào trên đất Việt cũng đều có, nhưng cốm dẻo, 
ngon ngọt và mang hương vị riêng thì chỉ có cốm làng Vòng, 
ngoại thành Hà Nội. Làng Vòng có nghề làm cốm lâu đời, bí 
quyết của nghề cốm ở đây không nơi nào có được. 

Cốm còn là nguyên liệu để làm bánh cốm, chè cốm... 

Bánh cây 

Bánh cáy là loại bánh đặc sản của làng Nguyên Xá hay còn 
gọi là làng Nguyễn, nơi có nghề múa rối nước nổi tiếng khắp 
nước, cách thị xã Thái Bình khoảng 10km. 

Nguyên liệu chính để làm bánh cáy là gạo nếp thơm. Đem 
gạo nếp ướp cùng gấc, nước quả dành dành, và nước lá nếp, rồi 
đồ thành xôi. Xôi có 3 màu: vàng (màu của dành dành), đỏ (của 
gấc) và màu xanh (của lá nếp). Tiếp đó đem giã xôi thành bánh 
giầy, phủ bánh cho se mặt, đem thái thành từng thanh nhỏ, dài 


272 


DÂN TỘC VIỆT 


như que diêm, rồi cho vào mỡ rán phông. Thêm vào đó còn có 
lạc, vừng rang và bỏng nẻ. Bỏng nẻ phải dùng loại nếp hoa vàng. 
Rang bỏng phải ở nhiệt độ nhất định đủ vừa, để cho bỏng không 
nở tung tóc. Vừng trước khi rang phải xát vỏ, rang vừa chín tới. 
Lạc phải kén củ đều hạt, luộc trước khi đem rang để tránh mùi 
khét. Mỡõ lợn chỉ dùng loại mỡ phần mông, ướp từng tảng trong 
đường khoảng 15 ngày, đem thái nhỏ, xào lên đến khi miếng mỡ 
trong vắt là được. Dùng đường kính pha một ít mạch nha, đun 
nhỏ lửa. Khi đường sôi dùng đũa khuấy, bao giờ thấy dẻo, quện 
vào nhau, thì đổ tất cả nguyên liệu vào, trộn đều. Sau đó đổ vào 
khuôn. Lòng khuôn đã được rắc vừng rang tạo nên lớp vỏ bọc 
ngoài trông rất hấp dẫn. 


Bánh cáy có hình chữ nhật dài, bọc bằng giấy hồng điều, ăn 
ngon, có hương vị đặc biệt vừa giòn, dal, thơm. 

Bánh tôm 

Bánh tôm, một món ăn khá hấp dẫn của nhà hàng Hồ Tây, 
Hà Nội. Có thể nhiều nơi khác cũng làm bánh tôm, nhưng không 
đâu bằng bánh tôm Hà Nội. Phải chăng con tôm Hồ Tây có vị 
ngon riêng của nó? 

Bánh tôm Hà Nội làm từ loại tôm tươi vừa vớt lên từ Hồ Tây, 
đang nhảy tanh tách, cùng với tài chế biến khéo léo, khiến cho 
có vị ngon đặc biệt mà ai đã một lần thưởng thức là không thể 
nào quên. Một đĩa bánh tôm vàng rộm, điểm những con tôm đỏ 
au trên mặt bánh nóng hổi, cùng với đĩa rau xa lách tươi non. 
Bát nước chấm được các anh chị đầu bếp pha đủ vị mặn, ngọt, 
chua, cay với những lát ớt tươi trông đã muốn ăn. Ngồi thưởng 
thức bánh tôm Hồ Tây trên đường Thanh Niên lộng gió, thoáng 
đãng, càng làm cho bữa ăn thêm tuyệt hảo. Bởi thế, không lúc 
nào quán bánh tôm Hồ Tây vắng bóng du khách. 


Bánh xèo 


⁄ ` ` Z v v *sưÀ Z A?+ 
Bánh xèo là món ăn đặc sản của miền Nam, trong đó nổi 
tiếng hơn cả là bánh xèo Huế. 


T2 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Nguyên liệu chính để làm bánh xèo là bột gạo pha với nước 
cốt dừa, bột nghệ cùng với các thức gia vị khác. Bánh được tráng 
(chiên) trên chảo gang lớn, đun bằng củi chắc lõi, đượm than, ít 
khói. Người tráng bánh phải có nhiều kinh nghiệm, nhanh tay, 
và phải ước lượng được thời gian chính xác, lúc nào là bánh được, 
thì sẽ cho tấm bánh mỏng, giòn đều. Chiếc bánh hình tròn, mỏng 
tang, vàng rộm, ở giữa là nhân thịt xào (có thể dùng thịt gà 
hoặc thịt lợn), trứng cốt, giá đỗ, tôm tươi, hành hoa... Khi bánh 
chín gấp đôi lại giống như tráng trứng. Mỗi chiếc bánh được xếp 
chồng lên cách nhau một tấm lá chuối mỏng trên chiếc đĩa. 


Cùng với đĩa bánh còn có đĩa rau sống và bát nước chấm với 
vài ba lát ớt đỏ, trông rất hấp dẫn. 


Bánh xèo ngon, khâu quyết định là chế biến bột, nhân và pha 
chế nước chấm. Đặc biệt nước chấm phải chọn loại nước mắm 
thơm đậm, thêm ớt, tỏi giã nhuyễn trộn với đường kính trắng, 
bột ngọt, vắt ít chanh, dầm với dưa chua củ cải, tạo nên bát nước 
chấm vừa đủ mặn, chua, cay, thơm nồng. 


Ăn bánh xèo bằng tay rất dân dã, mới thưởng thức trọn vẹn 
hương vị độc đáo của bánh xèo. 


Bánh đậu xanh 


Bánh đậu xanh là đặc sản nổi tiếng của Hải Dương. Bánh 
đậu xanh ngày xưa có khác với bánh đậu xanh thời nay. Xưa kia 
bánh đậu xanh dùng bột khô, tơi, ép vào khuôn hình vuông. Ăn 
không cẩn thận nhiều khi bị sặc. Bánh đậu xanh nay đã cải tiến 
dùng bột đậu xanh ướt, có trộn ít mỡ lợn, có vị ngọt, béo. 


Bánh đậu xanh hiện có nhiều nơi sản xuất. Hiệu bánh nào 
cũng tự quảng cáo là “bánh đậu xanh gia truyền”, “bánh đậu 
xanh chính hiệu rồng vàng” (một hiệu bánh nổi tiếng xưa kia ở 
tỉnh Hải Dương). Nhưng khách hàng rất khó phân biệt đâu là 
bánh thật, đâu là bánh giả hiệu, đâu là bánh đậu Hải Dương và 
đâu là bánh Hàng Bạc, Hàng Đào, Hàng Đường (Hà Nộ)). Và 
ngay tại thành phố Hải Dương cũng có rất nhiều cửa hàng, cửa 


274 


DÂN TỘC VIỆT 


hiệu bánh đậu xanh, mỗi thương hiệu đều có bí quyết riêng của 
người chủ khai sinh ra nó. Vì vậy cũng là được sản xuất tại Hải 
Dương, nhưng mỗi thương hiệu đều có chất lượng khác nhau. 


Bí quyết làm bánh đậu xanh ngon, để người ăn nhớ mãi, trước 
hết là phải dùng bột đậu xanh nguyên chất (không pha các thứ 
bột khác). Bột đậu ngọt vừa phải, thơm, ngậy. 

« ° +, ˆ 

ĐẠC SAN TRAI CAY 

Xoài 

Xoài thuộc loại quả quý của xứ nhiệt đới Việt Nam. Ỏ Việt 
Nam, hầu như khắp nơi đều trồng được xoài. Miền Bắc, xoài 
được trồng nhiều ở Yên Châu (Sơn La), quả tuy nhỏ, nhiều xơ, 
hạt lớn, nhưng ngọt đậm và thơm, dân địa phương gọi là quả 
muốỗm, quéo... Miền Trung có xoài Nha Trang quả to, nhưng 
không được ưa chuộng mấy. Các tỉnh Nam Bộ là quê hương xứ 
sở của xoài. Xoài có nhiều loại: xoài Tượng, xoài Thanh Ca, xoài 
Xiêm, xoài Cát. Xoài Nam Bộ to và ngon, nhưng nổi tiếng nhất 
là xoài Cao Lãnh (Đồng Tháp). Xoài có giá trị dinh dưỡng cao, ăn 
lúc chín. Khi còn xanh cũng ăn được nhưng rất chua. Xoài xanh 
dùng nấu canh chua, kho cá... Xoài chín còn dùng làm nguyên 
liệu chế biến nước giải khát. 

Vú sữa 

Vũ sữa chủ yếu trồng ở Nam Bộ. Nam Trung Bộ cũng có, 
nhưng sản lượng không nhiều và không ngon bằng vú sữa ÑNam 
Bộ. Hiện miền Bắc có nhiều nơi trồng, nhưng quả ít và nhỏ. 


Trái vú sữa hình cầu, vỏ trơn nhẫn, màu xanh hoặc thêm vệt 
tím tía. Cắt ngang giữa quả thấy có những ngăn hình ngôi sao ð 
cánh. Trong mỗi ngăn có hạt màu đen. 


Thịt phía ngoài cùng của quả vú sữa cứng, nhưng càng vào 
trong càng mềm và ngọt. Phần thịt nằm trong các ngăn bao bọc 
lấy hạt trong như thạch. 


275 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Cách ăn: trước khi ăn bóp đều, dùng dao cắt đôi, lấy thìa múc 
phần ruột, để lại phần ngoài gần vỏ. Người ta nói rằng, ngon 
nhất là vú sữa Lái Thiêu. 

Sầu riêng 

Một đặc sản chỉ có nhiều và ngon, thơm ở Nam Bộ. Người ăn 


quen cho là tuyệt vời, người không quen thì không chịu được mùi 
thơm quá mạnh của nó. 


Trái sầu riêng vỏ cứng, có gai nhọn và ngắn, màu vàng hay 
xanh nhạt. Trung bình mỗi quả nặng từ 1 đến 4 kg. Khi chín, vỏ 
nứt ra 5ð ngăn. Mỗi ngăn có từ hai đến 3 múi. Hạt có loại lớn, loại 
lép; cơm dày, ăn béo, thơm và ngọt. 


Hương vị sầu riêng là một hương vị tổng hợp của vị trứng, bơ, 
sữa, gia vị và thoang thoảng mùi phô mát. So với các quả cùng 
loại như mít, mít tố nữ, sầu riêng có giá trị dinh dưỡng cao hơn. 


Ngoài việc dùng ăn tươi, sầu riêng còn là nguyên liệu làm 
bánh kẹo, bổ sung hương vị cho kem, nước giải khát. Nơi trồng 
sầu riêng nhiều nhất ở đồng bằng sông Cửu Long là các tỉnh 
Tiền Giang, Bến Tre và Cần Thơ. 


Tại sao có tên sầu riêng? Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày 
xưa có một anh chàng Nam Bộ bỏ quê sang sinh sống ở đất chùa 
Tháp (Campuchia). Tại đây, chàng chữa khỏi bệnh cho một cô 
gái và lấy cô làm vợ. Cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc. Nhưng 
chẳng được bao lâu cô vợ qua đời. Chàng buồn quá đành trở lại 
quê hương mang theo những hạt Tu rên về trồng để tưởng nhớ 
người vợ thân yêu. Mùa quả chín, chàng hái về cúng vợ và mời bà 
con ăn thử. Mọi người đều khen ngon. Chưa hết mùa quả chín, 
chẳng may chàng ngã bệnh và chết. Bà con làng xóm thương 
tiếc, đặt tên cho cây ấy là sầu riêng (nỗi sầu của riêng 1 người). 


Chôm chôm 


Chôm chôm nhìn có khác, nhưng là quả cùng họ với vải, 
nhãn. Ở Việt Nam có ba loại chôm chôm: chôm chôm thường, 


276 


DÂN TỘC VIỆT 


chôm chôm tróc vỏ và chôm chôm nhãn. Cùng với xoài, vú sữa, 
sầu riêng, chôm chôm là thứ quả trồng chủ yếu ở miền Nam, cho 
quả to, ngon, ngọt và thơm. 


Trái chôm chôm đậu thành chùm (như nhãn, vải) màu đỏ, 
vàng hay vàng cam. Vỏ có nhiều lông nhọn nhưng mềm và cong. 
Cơm thường dính vào hạt, nhưng hiện đã có những giống chôm 
chôm cơm tách khỏi hạt, khi ăn không bị cứng, chát. Cơm dày, 
trắng trong, nhưng ít nước hơn vải, mùi vị ngon, hơi chua như 
nho. Ngoài việc ăn tươi, chôm chôm còn dùng chế biến đồ hộp 
xuất khẩu. 


Chôm chôm có nhiều vitamin € và chất khoáng, hạt chôm 
chôm dùng làm thuốc tẩy giun. Uống nước rễ chôm chôm hạ sốt. 

Bưởi 

Ở Việt Nam, vùng nào cũng trồng được bưởi. Nhưng bưởi 
ngon có tiếng thì có 5 nơi: miền Bắc có bưởi Đoan Hùng (Phú 
Thọ), miền Trung có bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh), bưởi Thanh 
Trà (Huế), miền Nam có bưởi Tân Triều (Đồng Na)) và bưởi Năm 
Roi (Đồng Tháp). Trong các loại bưởi ngon đó, mỗi loại có một vị 
ngon khác nhau. Bưởi Phúc Trạch ăn vào cảm nhận được vị ngọt 
của đường đã hòa tan trong mùi bưởi, một vị ngọt mát, thanh, 
không đắng, ngấm dần vào cơ thể làm cho tỉnh thần sảng khoái. 
Bưởi Tân Triều mang vị ngọt, dịu, hơi chua, còn bưởi Thanh Trà 
ngọt lịm, ruột hông. Bưởi Năm Roi không hạt, khi chín có màu 
vàng, ngọt lịm như đường, còn bưởi Đoan Hùng nhiều nước, ngọt 
đậm. 


Dứa 
Cùng với xoài, dứa là loài quả nhiệt đới được mệnh danh là 
“vua của các loại quả”. Dứa mang đủ đặc tính của một loại quả 


ngon: màu vàng hấp dẫn, hương thơm, vị ngọt chua rất dễ chịu, 
chứa nhiều vitamin, hàm lượng dinh dưỡng cao. 


277 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


Ở Việt Nam phổ biến có hai loại đứa: dứa quả to và đứa quả 
nhỏ (dân gian gọi dứa Tây và dứa ta). Dứa quả nhỏ trọng lượng 
trung bình từ 0,5 đến 1,Bkg, ít nước nhưng ngọt. Dứa quả to (dứa 
Tây) có quả nặng 2,5kg, nước nhiều nhưng vị chua hơn. Dứa 
dùng ăn tươi, làm nguyên liệu đóng hộp, hoặc chế thành nước 
giải khát, 

Dứa ở nước ta trông khắp nơi, nhưng nhiều nhất là vùng 
trung du Bắc Bộ: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Đồng Giao (Ninh Bình), 
chủ yếu dứa nhỏ. Ở Nam Bộ nhiều tỉnh trồng được dứa. 


Hồng 


Hồng được trồng nhiều nơi ở nước ta, đặc biệt ở vùng trung 
du Bắc, Bắc Trung Bộ và Đà Lạt. Trong đó, hồng ngon nổi tiếng, 
không có hạt, là hồng Hạc (Hạc Trì) ở Việt Trì, Phú Thọ. 


Hồng có hai loại. Hồng ngâm là loại hồng lúc chín già, hái 
xuống mang ngâm vào nước tro khoảng 2, 3 ngày đêm cho hết 
nhựa, ăn giòn, ngọt và không chát. Hồng ngâm khi còn xanh 
hoặc đã chín già nhưng chưa ngâm nước tro ăn rất chát. 


Hồng mọng là loại hồng không chát, ăn ngọt, khi quả chín đỏ 
trên cây, hái xuống ủ vào lá chuối khô cho chín hẳn, vỏ mọng, ăn 
ngọt, không giòn cứng như hồng ngâm. 

Quả hồng có nhiều dạng: quả dài, quả tròn, quả có cạnh (gần 
như một khối vuông), có quả hình quả trứng. Lúc non, quả có 
màu xanh nhạt, lúc chín chuyển sang màu vàng (hồng ngâm) 
hoặc đỏ (hồng mọng). 

Hồng chín vào mùa thu, trùng với mùa cốm. Hồng có thể ăn 
tươi, sấy, phơi khô hoặc làm mứt. 

Ngoài hồng Hạc ngon nổi tiếng, ở nước ta còn có hồng Lạng 
(Lạng Sơn), hồng Đà Lạt ăn cũng thơm ngon. 


278 


DÂN TỘC VIỆT 


Mơ 


Cây mơ trồng nhiều ở vùng núi phía Bắc: Sơn La, Lai Châu, 
Lào Cai, Hà Giang, Hà Tây, Hòa Bình... Trong đó có mơ Hương 
Tích, Hà Tây là nổi tiếng thơm ngon. 

Quả mơ không to, hình tròn, vỏ ngoài có lông tơ. 

Vào tháng 2, tháng 3 (âm lịch) là mùa mơ chín. Quả mơ chín 
có màu vàng óng, nhiều nước, mùi thơm dễ chịu. Mơ càng chín 
độ chua càng cao, lượng đường rất ít nên không mấy al ăn tươi. 
Ở vùng Đông Mỹ, ngoại thành Hà Nội, có giống mơ cho quả to 
nhất. Mơ vùng Hải Hậu, Nam Định là loại mơ lai giữa mơ và 
mận. Quả trông giống mận hơn là mơ, khi chín không chuyển 
sang màu vàng mà là xanh. 

Mơ thường được ngâm với đường hoặc muối để làm nước giải 
khát mùa hè, hoặc làm ô mai chữa ho rất hiệu nghiệm. 


Nhãn 

Là loại cây cùng họ với vải và chôm chôm, đã có ở nước ta cách 
đây khoảng 2000 năm. 

Suốt chiều dài đất nước nơi nào cũng có trồng nhãn. Nhưng 
giống nhãn ở mỗi miền có khác nhau. Miền Bắc cây nhãn thân to 
(có cây như đại thụ), giống nhãn miền Nam cây bé, thấp. 


Miền Bắc có nhãn lồng Hưng Yên nổi tiếng. Gọi là nhãn lồng, 
bởi vì mỗi chùm nhãn được bảo vệ bằng một cái lồng (hoặc dùng 
mo cau) để chim, dơi không ăn được. Nhãn lồng Hưng Yên có cùi 
dày, ngọt đậm, thơm và giòn, xưa kia chuyên dùng để dâng lên 


vua. 

Ở miền Nam nổi tiếng ngon có loại nhãn tiêu (hạt nhãn nhỏ 
chỉ bằng hạt tiêu). Loại nhãn này được trồng nhiều ở Đồng Tháp, 
có vỏ màu gan gà, tuy quả không to nhưng nhiều nước, cơm dày. 

Cùi nhãn dùng chế biến nhiều thứ: sấy khô gọi là long nhãn, 
có mùi thơm, dùng làm thuốc an thần, hoặc ăn như mứt; cũng có 


279 


CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 


thể chế biến đóng hộp; hoặc nấu chè với hạt sen, gọi là chè sen 
(sen nấu nhừ) long nhãn, một thứ chè xưa dùng dâng lên vua. 

Vải 

Cây vải chủ yếu trồng ở vùng đồng bằng và trung du miền 
Bắc như Hải Dương, Lục Ngạn (Bắc Giang)... Nhiều nơi gọi quả 
vải là quả tu hú, bởi mùa vải chín cũng là mùa chim tu hú gọi bạn. 

Vỏ quả vải khi chín có màu đỏ thâm, mặt ngoài sần sùi, cùi 
dày, có nhiều nước. Có loại vải ngọt, có loại hơi chua. Hạt vải 
màu nâu sẫm. 

Trong tất cả các loại vải, chỉ có vải Thanh Hà (huyện Thanh 
Hà, Hải Dương) là ngon nổi tiếng. Loại vải này chỉ trồng ở đất 
Thanh Hà thì mới ngon (do thổ nhưỡng). Hạt vải thiểu chỉ nhỏ 
bằng đầu diêm, thậm chí nhiều quả gần như không có hạt. Xưa 
kia vải thiểu Thanh Hà dùng để dâng lên vua. Vải có hàm lượng 
dinh dưỡng cao, có mùi thơm thanh khiết, vị ngọt đậm. Vì thế, 
từ lâu vải được coi là loại quả nhiệt đới ngon nhất. 

Vào vụ thu hoạch, vải chín rộ, ăn tươi không hết, người ta 
đem phơi hoặc sấy khô để bảo quản được lâu, rất hợp khẩu vị với 
nhiều người. 

Mít 

Vỏ mít có nhiều gai nhọn, sắc, dày. Trái mọc ngay ở thân cây, 
trên những cành chính. 

Quả mít chứa nhiều đường, có nhiệt lượng cao. Vì thế những 
người thân nhiệt cao, mùa hè ăn nhiều mít dễ nổi rôm, sảy. 

Mít chín vào mùa hè, múi mít khi chín có màu vàng ánh. Mít 
có hai loại: loại mít da1, giòn ngọt đậm, ít nước (còn gọi mít ráo) 
và mít ướt (mít mật), múi mít nhão, mềm, vị ngọt mát. 

Có loại mít không hạt được trồng nhiều ở đồng bằng sông 
Cửu Long, trái sai và ngon. Đặc biệt giống mít Tố Nữ là loại trái 
nhỏ, khi chín có màu vàng sẫm. Khác với mít thường, múi mít Tố 


280 


DÂN TỘC VIỆT 


Nữ bám chặt vào lõi hơn vào vỏ. Vì thế khi mít Tố Nữ chín, cầm 
cuống và lõi rút ra có thể kéo theo toàn bộ múi mít. 


Thân cây mít thuộc loại gỗ quý, dùng tạc tượng, khắc dấu, 
khắc bản in tranh dân gian, làm khuôn đóng xôi, oản. Hạt mít 
dùng chế biến một số món ăn như hầm với chân giò lợn, hoặc 
phơi khô, giã nhỏ làm bột bánh. Nhiều nơi ở miền Trung, đặc 
biệt là Nghệ Tĩnh, dùng xơ mít muối dưa, làm nhút. Dân gian có 
câu “nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn” là vậy. 


281 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


PHẦN IV 


DU LỊCH VÀ VĂN HÓA CÁC TỈNH 
- THÀNH PHÔ 


AN GIANG 


An Giang, một tỉnh miền Tây Nam Bộ, ở ngã ba sông Mê Kông 
chảy vào nước ta. An Giang có địa hình khá đặc biệt “núi giữa 
đồng bằng”. Trên những cánh đồng bao la chia cắt bởi những 
sông rạch dọc ngang, nổi lên ngọn Thất Sơn hùng vĩ dài trên 30 
km, rộng 13 km. 


An Giang có diện tích 3.424 km2, dân số trên 2 triệu người, 
gồm thành phố Long Xuyên, thị xã Châu Đốc và 9 huyện: An 
Phú, Tân Châu, Phú Tân, Châu Phú, Tịnh Biên, Tr1 Tôn, Chợ 
Mới, Châu Thành và Thoại Sơn. 


An Giang nơi sinh sống của các dân tộc: Việt, Khơme, Chăm, 
Hoa... 

Tây Bắc An Giang giáp Campuchia, Tây Nam giáp Kiên 
Giang, Đông Nam giáp Cần Thơ, Đông Bắc giáp Đồng Tháp. 

An G1ang thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Mùa mưa 
từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 
năm sau. An Giang nằm đầu nguồn sông Mê Kông, hằng năm từ 
tháng 8 đến tháng 10 có mùa nước nổi, mang lại nguồn thủy sản 
dồi dào, và nguồn phù sa màu mỡ bồi đắp cho đất đai An Giang 
thêm tươi tốt. 


THẮNG CANH 

Núi Cấm 

Đây là khu du lịch nổi tiếng thuộc huyện Tịnh Biên, cách thị 
xã Châu Đốc 30km. Núi Cấm cao 710m, là một ngọn trong dãy 


282 


AN GIANG 


Thất Sơn. Đường lên núi thoai thoải dễ đi. Trên núi có nhiều 
cảnh đẹp như suối Thanh Long, động Thủy Liêm, hang Vỗ Bồ 
Hong, chùa Phật... 


Đến khu du lịch núi Cấm, du khách sẽ được ngắm nhìn núi 
non, hồ chứa nước Otuk Sa, đôi Tức Dụp (đồi 2 triệu đô la), nằm 
cạnh ngọn Cô Tô và dãy Thất Sơn cao vời vợi. Đổi Tức Dụp cao 
300m, địa thế hiểm trở, chi chít hang động thông nhau như tổ 
ong. 


Tức Dụp là một địa đạo thiên nhiên của đồng bằng sông Cửu 
Long, là niềm tự hào của An Giang. Trong kháng chiến, đôi Tức 
Dụp là căn cứ vững chắc của quân dân An Giang kiên cường 
chống Mỹ. Mỹ từng treo giá 2 triệu đô-la để san bằng ngọn đổi, 
nhưng âm mưu của chúng bị thất bại. 

Núi Sam 

Thuộc xã Vĩnh Tế, núi Sam nằm giữa cánh đồng cách thị 
xã Châu Đốc 5km. Núi Sam cao 284m, có nhiều đường mòn lên 
xuống. Từ chân lên đỉnh núi có tới 20 đền, chùa... trong đó có 
miếu Bà Chúa Xứ là nổi tiếng nhất. 

Dưới chân núi có lăng Thoại Ngọc Hầu, tức Nguyễn Văn 
Thoại (1761-1829), một danh tướng triều Nguyễn, có nhiều công 
lao với nhân dân địa phương trong việc tổ chức đào ba công trình 
quan trọng trong tỉnh An Giang. Đó là kênh Vĩnh Tế dài 90 km 
nối sông Hậu đến Hương Thành (Hà Tiên) đổ nước ra vịnh Thái 
Lan, kênh Chỉnh An nối sông Hậu qua sông Tiền, kênh Thoại 
Hà, đắp con lộ lớn Châu Đốc đi Long Xuyên. Tất cả những công 
trình này đều hoàn tất trước khi thực dân Pháp xâm lược Nam 
Kỳ (1858). 


Ở độ cao 100m của núi Sam là đổi Bạch Vân, nơi những tảng 
đá to chồng chất lên nhau thành nhiều hang động thoáng rộng, 
rất thú vị cho việc cắm trại. Lưng chừng núi là vườn Tao Ngộ, 
hoa cảnh muôn sắc nên thơ. Trên đỉnh cao 230m là pháo đài cũ 
do thực dân Pháp xây năm 1896. 


283 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Cùng với núi Bảy, núi Sam là cao điểm lợi hại án ngữ biên 
giới Tây Nam, lập thành một hệ thống phòng thủ kiên cố của tổ 
quốc. 


DI TÍCH 


Cù lao Ông Hổ 


Cù lao Ông Hổ thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long 
Xuyên, quê hương của cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người thủy 
thủ kéo lá cờ phản chiến trên chiến hạm Pháp ở Hắc Hải, hưởng 
ứng Cách mạng tháng Mười Nga. 


Xưa kia, cù lao Ông Hổ là vùng hoang vu lau sậy, nơi cư ngụ 
của hổ, báo, sau nhiều năm được phù sa sông Hậu bồi đắp, đất 
đai màu mỡ, con người mới ra dựng nhà, lập ấp và từ đó quen gọi 
theo tên cũ là cù lao Ông Hổ. 


Trên cù lao có ngôi nhà gỗ, nơi lưu giữ những kỷ vật của Bác 
Tôn và người thân. Ngôi nhà được cụ thân sinh Tôn Văn Đề xây 
năm 1887, kiến trúc theo chữ “quốc”, ba gian, hai chá1, rộng hơn 
150m2, lợp ngói ống, cột gỗ tràm, sàn lát gỗ thao lao. Trong nhà 
còn lưu giữ hai tấm ảnh thân sinh của Bác Tôn, một bộ phản 
khi còn nhỏ Bác Tôn nằm và một đội giày hàm ếch do Bác Tôn 
tự làm cho em trai Tôn Đức Nhung. Sau ngôi nhà là hai ngôi mộ 
của hai cụ thân sinh là Tôn Văn Đề và bà Nguyễn Thị DỊ. 


Ngôi nhà tọa lạc trên một khuôn viên rộng, cây trái sum suê. 

Miếu Bà Chúa Xứ 

Tọa lạc ở chân núi Sam, thuộc xã Vĩnh Tế, thị xã Châu Đốc, 
được dựng vào đầu thế kỷ XIX. 


Có truyền thuyết cho rằng miếu Bà do dân xây dựng để cúng 
bái vì tin vào sự linh thiêng của bà, cũng có truyền thuyết khác 
kể là do Thoại Ngọc Hầu xây theo lời trăng trối của vợ là bà Châu 
Thị Tế. Lúc đầu miếu làm bằng tre lá. Đến năm 1972-1976, được 
xây dựng mới, kiến trúc theo kiểu chữ “quốc” đồ sộ, có 4 mái 


284 


AN GIANG 


vuông cong, nhiều tầng, lợp ngói thanh lưu ly. Tượng bà tạc bằng 
đá son có từ thế kỷ VI, dáng uy nghi theo mô-típ thần Vishnu, 
đầu đội mão, mặc áo hoàng bào, được thờ giữa chính điện. 


Hằng năm, hội Bà Chúa Xứ được tổ chức vào các ngày 24 đến 
26 tháng 4 âm lịch. Đây là hội lớn nhất Nam Bộ, có hàng vạn 
người tham gia. Lễ hội gồm: lễ tắm tượng, thay y, rước sắc từ 
làng Thoại Ngọc Hầu về đền; sau phần lễ có hội: vui chơi, đánh 
CỜ người. 

Lăng Thoại Ngọc Hầu 


Là công trình đồ sộ nhất ở chân núi Sam. Trong khu lăng có 
đền thờ Thoại Ngọc Hầu. Mộ của ông cùng 2 phu nhân được xây 
vào những năm 1930. Thoại Ngọc Hầu người ở Diên Phước, tỉnh 
Quảng Nam, nhưng có công đầu mở đất khai hoang, lập ấp, đào 
kênh phát triển nông nghiệp cho vùng này. Để ghi nhớ công ơn 
đó, hằng năm đến ngày 6 tháng 6 âm lịch, nhân dân quanh vùng 
đến lăng tưởng niệm ông. 


Chùa Tây An 


Chùa Tây An ở ngay dưới chân núi Sam, đối diện bên kia 
đường là miếu Bà Chúa Xứ, thuộc xã Vĩnh Tế, thị xã Châu Đốc. 
Kiến trúc chùa Tây An mang dáng dấp một ngôi chùa Ân Độ. 


Chùa do một vị quan triều Nguyễn đời Minh Mạng là Tổng 
đốc Nguyễn Nhật An xây vào năm 1847, theo lời nguyện của ông 
khi được phái đi sứ Campuchia, rằng nếu chuyến đi thành công 
khi về sẽ dựng ngôi chùa thờ Phật dưới chân núi Sam. 


Lúc đầu chùa làm bằng tre lá, và được trùng tu, sửa chữa 
nhiều lần. Nay chùa xây bằng vật liệu bền chắc. Ngôi chùa 
chính ở giữa cao 18m, thờ tượng Phật Thích Ca, hai bên là lầu 
chuông, lầu trống. Trước chùa có 3 vọng cửa: cửa giữa tam quan 
thờ tượng Phật Quán Âm. Hai cửa bên có biển đề “Tây An cổ tự”. 
Bên trong cửa tam quan là sân chùa có cột phướn cao 16m. 


285 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Chùa theo phái Đại Thừa, có tới 11.270 pho tượng gỗ lớn nhỏ. 
Vào những ngày rằm tháng Giêng, tháng 7 và tháng 10, nhân 
dân quanh vùng đến cúng tế đông nhất. 


Chùa Giồng Thành 


Còn gọi là Long Hương Tự, thuộc xã Long Sơn, huyện Phú 
Tân, được dựng năm 1875. Gọi là chùa Giồng Thành vì chùa xây 
trên nền hào thành của nhà Nguyễn trước đây. Chùa đã qua 4 
lần tu bổ. Kiến trúc theo kiểu chùa Ấn Độ. xây theo chữ “song 
hỷ”, có ba gian: chính điện, nhà giảng, hậu tổ. Giữa chính điện 
và hậu tổ có hai nhà cầu nằm song song. Chùa lợp ngói, các cột 
chính điện có trang trí vẽ rồng. Trên nóc chùa có tháp hai tầng 
hình phẫu. Gian chính điện thờ Phật Thích Ca, Ngọc Hoàng và 
Nam Tào, Bắc Đầu, nhà giảng thờ Phật Mẫu, gian hậu tổ thờ 
Hòa thượng Trần Minh Lý, Chôn Nhơ và Hòa thượng Nguyễn 
Văn Điền. 

Hằng năm vào các ngày rằm tháng Giêng, tháng 7, tháng 10 
âm lịch, nhiều khách thập phương đến lễ chùa. 


Nơi đây từ năm 1923-1929, cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, từng trú chân và truyền bá chủ nghĩa 
yêu nước, chống thực dân Pháp. 

Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, chùa 
Giồng Thành là cơ sở hoạt động cách mạng của Tỉnh ủy Châu 
Đốc, Huyện ủy Tân Châu... 

Thánh đường Mubarak 

Thánh đường của người Chăm An Giang theo đạo Hồi, thuộc 
xã Phú Hiệp, huyện Tân Phú, cách thị xã Châu Đốc 2km. Cổng 
và cửa chính thánh đường đều có hình vòng cung. Chính điện, 
nơi cầu nguyện, thoáng rộng. 


Hằng năm, Thánh đường Mubarak có 3 ngày lễ lớn. 
_ Lễ Haji vào ngày 10-12 Hồi lịch (3-7 dương lịch). 


286 


AN GIANG 


_ Lễ ra chay vào tháng 9 Hồi lịch (27-4 dương lịch). 

_ Lễ sinh nhật Mohamet (người sáng lập ra đạo Hồi). 

Chùa Xà Tón 

Chùa của người Khơme ở Tri Tôn, kiến trúc uy nghĩ, nóc 


nhọn, hai mái cong ghép, trên có thần rắn Naga dũng mãnh. 
Quanh chính điện có nhiều tháp, nơi chứa tro người hỏa táng. 


Chùa Hang 


Nằm ở triển phía Tây núi Sam, chùa nằm trong hang. Lối vào 
cổng chùa sâu 10m rất huyền bí. Giữa điện thờ tượng Phật, phía 
trước là cột phướn cao 20m. Bảo tháp của người sáng lập và các 
vị trụ trì xây trong khuôn viên chùa. 

LE HỌI 

Lế hội vía Bà Chúa Xứ 

Đây là lễ hội dân gian lớn nhất ở Nam Bộ. Hằng năm lễ hội 
vía Bà được tổ chức từ ngày 23 đến 27 tháng 4 âm lịch. Đêm 23 
là lễ tắm Bà bằng nước hoa và thay y Bà. Khách hành hương 
đến vừa cầu xin tài lộc, vừa tham gia lễ thỉnh sắc thần cung, như 
xem hội múa lân, hát bội. 

Lễ hội Chol Chnam Thmây 


Là lễ Tết năm mới, lớn nhất của người Khơme, được tổ chức 
từ ngày 12 đến 15 tháng 4 âm lịch tại các chùa của người Khơme 
và ở gia đình. Lễ mang ý nghĩa tống tiễn mùa nắng hạn, đón 
mùa mưa để làm mùa. Trong những ngày lễ Tết, bà con đến 
thăm hỏi và chúc mừng nhau. Buổi tối có đốt pháo thăng thiên, 
có nhiều trò chơi: thả diều, múa lamvông, hát dù kê... Lễ Chol 
Chnam Thmây của người Khơme giống với Tết Nguyên Đán của 
người Việt. 

Lế Dolta 


Lễ hội của người Khơme Nam Bộ, được tổ chức từ ngày 1 
đến 15 tháng 10 âm lịch. Đây là ngày lễ ông bà, bố mẹ đã khuất 


287 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


(giống Tết Thanh Minh của người Việt). Trong những ngày lễ tết 
này, nhân dân mang bánh trái, hoa quả, thức ăn đến chùa. 

Lễ hội Hajï (Roya Haj1) 

Lễ hội của đồng bào Chăm theo đạo Hồi ở An Giang, thờ đấng 
Allah được tổ chức từ ngày 1 đến 15 tháng 10 âm lịch, tại các 
chùa Chăm lớn như chùa Mubarak, Xà Tón... Trong ngày lễ, 
các tín đồ đến Thánh đường nghe ông Khojip kể lại sự tích ngày 
Thánh Ibrahim. Buổi tối tổ chức thi đọc kinh Koran. 

Sau phần nghi lễ, người Chăm thường tổ chức vui chơi, như 
ca hát, đua ghe. 

Hội đền Nguyễn Trung Trực 

Đền ở xã Long Kiên, huyện Chợ Mới, thờ Nguyễn Trung Trực, 
thủ lĩnh nghĩa quân chống Pháp, đã từng đánh chìm tàu giặc 
trên sông Nhật Tảo (thế kỷ XIX). 

Lễ hội diễn ra vào ngày 18-19 tháng 10 âm lịch hằng năm để 
tưởng niệm, ghi nhớ công lao ông. 

Sau phần nghi lễ có tiết mục diễn lại trận đánh đắm tàu 
Pháp và thường tổ chức chơi cờ. 

Hội dua bò 

Hội của người Khơme huyện Tri Tôn và Tịnh Biên. Sân đua 
là khoảnh đất bề ngang 60m, dài 170m, khán giả ngồi trên bờ 
đất cao bao quanh sân đua. 

Từng đôi bò do 2 nài chính và nài phụ điều khiển được ách 
vào chiếc bừa đặc biệt. Cuộc đua thu hút hàng nghìn khán giả. 


BÀ RỊA-VŨNG TÀU 


Bà Rịa-Vũng Tàu thuộc miền Đông Nam Bộ, là nơi sinh 
sống của các dân tộc: Kinh, Khơme, Hoa... có diện tích khoảng 
1.965km2, dân số hơn 800.000 người, gồm thị xã Bà Rịa và các 
huyện: Châu Đức, Xuyên Mộc, Tân Thành, Long Đất, Côn Đảo. 
Tỉnh ly là thành phố Vũng Tàu. 


288 


BÀ RỊA-VŨNG TÀU 


Bà Rịa-Vũng Tàu phía Bắc giáp Đồng Nai, Tây giáp Thành 
phố Hồ Chí Minh, phía Đông giáp Bình Thuận, Nam giáp biển 
Đông, có chiều dài bờ biển phần đất liền trên 100km, trong đó có 
72 km là bãi cát có thể làm bãi tắm. 

Bà Ria-Vũng Tàu thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Mùa 
mưa từ tháng 5 đến tháng 10 có gió Tây Nam. Mùa khô từ tháng 
11 đến tháng 4 năm sau với gió mùa Đông Bắc. Nhiệt độ trung 
bình 27%. 


Thềm lục địa tiếp giáp với đảo Trường 8a, nơi đây có nhiều tài 
nguyên quý là dầu mỏ, khí đốt và hải sản. Bà Rịa-Vũng Tàu có 
nhiều hồ chứa nước lớn như Kim Long, Đá Đen, Đá Bàn, Châu 
Pha, Sông Xoài, Lồ Ô... có nhiều dòng sông chảy qua như sông 
Ray, sông Bà Đáp, sông Đông... Ngoài ra còn có trên 200 con 
suối, đặc biệt có suối nước nóng Bình Châu, nóng tới 809C. 

Thành phố Vũng Tàu là một trung tâm du lịch lớn. Sự kết 
hợp hài hòa giữa quần thể thiên nhiên biển, núi cùng kiến trúc 
đô thị và các công trình văn hóa cổ như tượng đài, nhà thờ, chùa 
chiển... tạo cho Vũng Tàu ưu thế của thành phố du lịch biển 
tuyệt vời. 

Vũng Tàu quanh năm đầy nắng gió, lại có nhiều bãi biển 
đẹp như bãi Sau (Thùy Vân), bãi Trước (Tầm Dương), bãi Dâu 
(Phương Thảo), bãi Dứa (Hương Phong)... Đặc biệt có nhiều di 
tích thắng cảnh như ngọn hải đăng trên núi Nhỏ, núi Lớn, Bạch 
Dinh, Niết Bàn tịnh xá, Thích Ca Phật đài... Tất cả những yếu 
tố đó đã thu hút khách du lịch quanh năm. 

Bà Rịa-Vũng Tàu có 4 khu vực có tiểm năng phát triển du 
lịch lớn: 

_ Thành phố Vũng Tàu. 

_ Vùng rừng nhiệt đới nguyên sinh Côn Đảo. 

_ Bờ biển Long Hải và vùng núi Minh Đao. 


_ Vùng rừng nguyên sinh và suối nước nóng Bình Châu. 


289 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


/ 2 

THANG CANH 

Bãi Sau (bãi Thùy Vân) 

Nằm về phía Đông Nam thành phố Vũng Tàu, chạy từ chân 
núi Nhỏ đến Cửa Lấp, dài khoảng 8km. Đây là bãi tắm lý tưởng, 
bờ biển thoai thoải, bãi cát trắng mịn, có nhiều du khách đến 
tắm. Dịch vụ bãi biển đầy đủ và phong phú, gồm nhiều khách 
sạn sang trọng, nhà hàng ăn uống sạch sẽ, có bãi đậu xe. Đội cấp 
cứu thủy có chuyên môn và tỉnh thần trách nhiệm cao. 

Bãi Trước (Tầm Dương) 

Nằm ngay trung tâm thành phố Vũng Tàu, dọc đường Quang 
Trung, bãi Trước sạch đẹp và mới được mở rộng, có nhiều khách 
sạn lớn như: Palace, Rex, Sông Hồng, Sông Hương... có nhiều 
nhà hàng, tiệm ăn. 

Bãi Nghĩnh Phong 

Bãi tắm đẹp, “đón gió” ở cực Nam thành phố Vũng Tàu, gần 
bãi Dứa, nước trong xanh, tương đối phẳng lặng, 3 phía vách núi 
đá cheo leo, kế tiếp với mũi Nghinh Phong nhô ra biển. Ngoài 
việc tắm biển, nơi đây còn có thú vui câu cá và leo núi. 

Bãi Dứa (Hương Phong) 

Nằm giữa bãi Trước và bãi Sau dưới chân núi Nhỏ, gần mũi 
Nghĩnh Phong. Nơi đây, trước kia có nhiều dứa dại mọc ven bờ, 
nên gọi là bãi Dứa. Bãi Dứa nước trong, sóng êm, an toàn. Từ 
bãi Dứa, du khách có thể đi thăm tượng chúa Kitô và pháo đài 
trên núi Nhỏ. 

Bãi Dâu (Phương Thảo) 

Nằm ven núi Lớn, cách bãi Trước 1 km. Bãi không lớn, nông 
thoai thoải, sóng êm dịu. Nhiều du khách thích tắm ở bãi này. 

Hòn Bà 

Theo đường Hạ Long vòng qua núi Nhỏ đến bãi Trước, qua 
bãi Dứa đến mũi Nghinh Phong, nhìn ra biển, du khách sẽ thấy 


290 


BÀ RỊA-VŨNG TÀU 


một hòn đảo nhỏ, dưới chân sóng đánh tung bọt trắng. Đó là hòn 
Bà, cách bờ không xa, chỉ khoảng 200m. Lúc thủy triều xuống 
thấp, có thể đi theo lối đá nhỏ ra hòn. 

Núi Nứa 

Quần thể núi Nứa cùng di tích Nhà Lớn (đền Ông Trần) là 
một thắng cảnh của đảo Long Sơn. Về phía Đông của đảo, trên 
dãy núi dài khoảng 6km, chỗ rộng nhất 2km, có những tảng đá 
lớn với muôn hình muôn vẻ, và nhiều cột đá dựng đứng chọc 
thẳng lên trời, có cột cao tới 5m gọi là Hòn Một. Cao nhất là đỉnh 
Bà Trao (183m), đỉnh Hố Rồng (120m) và đỉnh Hố Vông (100m). 

Dưới chân núi Nứa ở về phía Tây có hồ Mang Cá chứa nước 
ngọt, thả nhiều sen. 

Côn Đảo 

Với nhiều cảnh đẹp. Nào núi Chúa cao 515m, nơi chúa 
Nguyễn Ánh ẩn náu, hiện trên núi vẫn còn bàn cờ chúa khắc 
trên đá. Hòn Bà, nơi Chúa Nguyễn giam giữ thứ phi Phi Yến, 
người đã khuyên Chúa không nên “cõng rắn cắn gà nhà”. Chuỗi 
đảo Tài Lớn, Tài Nhỏ, Trác Lớn, Trác Nhỏ, nằm phía trước đảo 
Côn Lôn là chứng tích cho chuyện tình ngang trái giữa nàng 
Minh Nguyệt đa tình cùng hai anh em song sinh Đặng Phong 
Tài và Đặng Trác Vân. Bãi Đầm Trầu với bãi cát vàng chạy dài, 
Hòn Cau nên thơ với rừng cau bạt ngàn là 2 thắng cảnh được gọi 
tên theo truyền thuyết mối tình éo le giữa nàng Trầu và chàng 
Cau. Núi Thánh Giá cao nhất đảo (577m), quanh năm mây bao 
phủ. 

Suối nước nóng Bình Châu 

Từ huyện Xuyên Mộc theo quốc lộ 23 đi khoảng 30km sẽ 
tới khu du lịch nước khoáng nóng Bình Châu. Giữa khu rừng 
nguyên sinh quốc gia nổi lên một bàu nước sôi với hơn 70 điểm 
phun nước lộ thiên, rải ra trên một diện tích hơn 1km2 tạo thành 
nhiều hồ lớn nhỏ. Vùng hồ rộng nhất khoảng 100m2 với độ sâu 


291 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


hơn 1m. Đây là hồ nước nóng nhất, nước lúc nào cũng sủi tăm. 
Nhiệt độ mặt nước khoảng 649°Œ, đáy hồ là 840C. Điều thú vị là 
tại khu vực nước nóng này, rừng tràm vẫn xanh tốt. 


DI TÍCH 
Thích Ca Phật đài 


Một ngôi chùa lớn, xây dựng năm 1941, tọa lạc trên sườn núi 
Lớn trong một khuôn viên rộng 6 hec-ta. Vẻ đẹp của ngôi chùa 
là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc tôn giáo và phong cảnh 
thiên nhiên. Ở đây có ngọn tháp Bát Giác cao 19m và tượng Phật 
Thích Ca ngồi thiền trên tòa sen. Tượng cao 10,2m, đường kính 
6m. 

Niết-bàn tịnh xá 

Còn gọi chùa Phật nằm, xây dựng từ năm 1969, khánh thành 
năm 1974, tọa lạc trên sườn núi Nhỏ, mặt hướng ra biển. Trong 
chùa có pho tượng Phật nằm nghiêng dài 12m, đặt trên độ cao 
2,5m. Tượng đúc bằng xi măng, cốt thép. 

Linh sơn Cổ tự 

Là ngôi chùa cổ nhất Vũng Tàu. Chùa không lớn, trong chính 
điện có thờ tượng Phật cao 1,2m bằng đá thếp vàng, đường nét 
điêu khắc khá tinh tế, sống động. Chùa nằm trên đường Hoàng 
Hoa Thám. 

Chùa Quán thế âm Bồ tát 

Chùa mới được dựng năm 1976, tọa lạc dưới chân núi Lớn, 
cách bãi Dâu khoảng 500m. Đây là ngôi chùa nhỏ, nhưng nổi 
bật nhất là ở giữa khu vực chùa có pho tượng Phật Bà Quán Âm 
màu trắng, đứng trên tòa sen, cao 16m, đúc bằng xi măng cốt 
thép, mặt hướng ra biển, tay cầm bình nước cam lồ. 

Miếu Bà 

Tọa lạc bên trái đình Thần Thắng Tam, được xây vào khoảng 
thế kỷ XIX, thờ ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ và hai nữ 


292 


BÀ RỊA-VŨNG TÀU 


thần được vua phong Thượng đẳng Thần là Thiên ŸY A Na và bà 
Thủy Long Nữ Thần. 

Hằng năm miếu Bà mở hội tế lễ vào các ngày 16, 17 và 18 
tháng 10 âm lịch. 

Lăng Cá Ông 

Được dựng vào khoảng thế kỷ XIX, nằm bên phải đình Thần 
Thắng Tam. Hiện trong lăng còn bảo tổn xương Cá Ông khổng lồ 
do ngư dân Vũng Tàu vớt được từ hơn 100 năm nay. Cá Ông thờ 
ở lăng được vua ban sắc phong là “Nam Hải Đại Dương tướng 
quân”. 

Bạch Dinh 


Tọa lạc trên sườn núi Lớn, được khởi dựng năm 1898, hoàn 
thành năm 1916, là nơi nghỉ ngơi của viên Toàn quyền Pháp 
Paul Doumer trước đây. Bạch Dinh mang phong cách kiến trúc 
Pháp thế kỷ XIX. Mặt ngoài trang trí hoa văn cổ và hình vẽ chân 
dung các thánh thời cổ Hy Lạp. Ở sân có 4 cỗ đại bác. 

Hải Đăng 

Là ngọn tháp tròn, cao 18m, đường kính 3m được dựng năm 
1911, trên đỉnh cao nhất của núi Nhỏ (ở độ cao 170m). Ngọn Hải 
đăng Vũng Tàu rọi xa 35 hải lý, có kính viễn vọng để theo dõi và 
hướng dẫn tàu thuyền qua lại trên biển. 

Dưới chân tháp có 4 cỗ đại bác dài 10m, nặng hàng tấn. 

Nhà Lớn (đền Ông Trần) 

Là một quần thể kiến trúc cổ bề thế, tọa lạc tại thôn ð xã 
Long Hải, giữa khu dân cư theo tín ngưỡng Ông Trần - người 
sáng lập ra tín ngưỡng và tạo lập khu dân cư mới ấp Bà Trao. 

Nhà Lớn rộng hơn 2 ha, gồm 3 phần: khu đền thờ, nhà Long 
Sơn hội, trường học, dãy phố, chợ, nhà hát, nhà bảo tồn ghe sấm, 
lăng mộ Ông Trần. 

Khu đền được xây từ 1910 đến 1985, làm nơi thờ chung, có 
tam quan, vườn hoa, trụ phướn, hai nhà khách. Lầu Cấm tiền 

293 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


điện 2 tầng 8 mái, nhà Thánh có bàn thờ Khổng Tử và bàn thờ 
Ông Trần, lầu Trời, lầu Tiên, lầu Phật. Nhà hậu thờ người ruột 
thịt trong gia tộc. Lầu Dài là nơi tổ chức lễ nghĩ, hội hè. 


Trong Nhà Lớn còn lưu giữ nhiều hiện vật quý: bộ thờ tự cẩn 
xà cừ, chạm khắc tinh vi, bộ bàn ghế bát tiên, tương truyền của 
vua Thành Thái, long sàng, ghế ngai, bao lam, hoành phi, câu 
liễn sơn son thếp vàng. 


Tín ngưỡng Ông Trần pha tạp nhiều đạo khác nhau: đạo Phật, 
Tin Lành, Nho giáo, thờ ông bà tổ tiên. Tóm lại Phật, Thần, 
Thánh, Chúa đều được thờ cúng trong Nhà Lớn. 


Dinh Cô 


Nằm bên sườn ngọn núi Kỳ Vân, trước mặt là biển khơi, thuộc 
thị trấn Long Hải, huyện Long Đất. Dinh Cô được xây vào cuối 
thế kỷ XVIII, thờ Trinh Nữ Lê Thị Hồng. 


Tương truyền, cách nay hai thế kỷ, Lê Thị Hồng quê ở Phan 
Rang, trong một lần đi biển bị lâm nạn tại Hòn Hang lúc 16 tuổi. 
Ngư dân địa phương an táng cô trên đổi Cô Sơn, lập miếu thờ 
ngoài bãi biển. Từ đó cô luôn mộng báo điểm lành, diệt trừ dịch 
bệnh, nên được dân làng lập đền thờ, đặt danh hiệu là Long Hải 
nữ Thần. 

Ban đầu, chỉ là ngôi miếu nhỏ, năm 1930 được ngư dân Long 
Hải dời lên núi Kỳ Vân. 

Hiện Dinh Cô là một tòa lâu đài tráng lệ. Ngoài ra còn các 
miếu thờ Thánh Mẫu, Quan Thánh, Bàn Thiên, Bàn Mẫu, Quán 
Thế Âm Bồ Tát và ngôi mộ cô. 

Hằng năm có lễ hội Dinh cô được tổ chức từ ngày 10 đến 12 
tháng 2 âm lịch. 

Chùa Long Bàn 


Ở thôn Long Phượng, thị trấn Long Điền, huyện Long Đất, 
chùa được dựng năm 1845, kiến trúc theo kiểu chữ “tam” (<), 
trong một khuôn viên rộng 3.000m2. 


294 


BÀ RỊA-VŨNG TÀU 


Nghệ thuật trang trí khá độc đáo. Các bao lam chạm hình 
chim phượng, hoa lá, các khám chạm hình rồng, phượng. Trong 
chùa có nhiều hoành phi, câu đối, tượng Phật, Ngọc Hoàng, Quan 
Thánh, 18 vị La Hán, Long Thần, Hộ Pháp... bằng đồng hoặc 
bằng gỗ mít, có một quả chuông cao 1,20m, đường kính 0,80m 


An Sơn Miếu 


Là ngôi miếu cổ trên đảo Côn Sơn, được dân đảo xây vào năm 
1875 (được dựng lại năm 1958) để thờ bà Yến Phi, tên thật là Lê 
Thị Răm, vợ thứ của chúa Nguyễn Ánh, theo chồng ra lánh nạn 
ở Côn Đảo, nhưng vì can ngăn chúa không nên “cõng rắn cắn gà 
nhà”, bà bị Nguyễn Ánh bỏ rơi trên đảo nhỏ, sau được vượn bạch, 
hắc hổ cứu, về sống cùng dân làng Cỏ Ống. 


Trong lễ Đàn chay năm 1785, làng An Hải cho người mời bà 
sang dự. Tên đồ tể Biện Thi, không kìm nổi dục vọng trước sắc 
đẹp của bà đã mạo phạm chạm tay. Là người tiết liệt, Bà đã chặt 
đứt cánh tay bị mạo phạm rồi tự vẫn. Dân làng Cổ Oáng và An 
Hải thương tiếc Bà đã lập miếu thờ. 


Hằng năm, người dân Côn Đảo đều tổ chức giỗ Bà rất trang 
trọng vào ngày 18 tháng 10 âm lịch. 

Nhà tù Côn Đảo 

Với hệ thống trại giam, chuồng cọp được mệnh danh là “địa 
ngục trần gian”, để giam cầm các nhà cách mạng, yêu nước. Mỏ 
đầu, thực dân Pháp cho xây Banh T (trại giam Phú Hải) vào năm 
1862, trên diện tích 12.015m2, là trại giam lâu đời nhất ở Côn 
Đảo. Banh I có hầm đá, hầm xay lúa, là nơi giam cầm khốc liệt 
nhất, cũng là nơi giết người lý tưởng nhất của bọn cai ngục. 

Cầu Tàu 

Xây năm 1873, bằng những khối đá to, nặng hàng tấn, do tù 
Côn Đảo lấy từ núi Chúa về. Ở đây có tất cả 3 cầu tàu mang số 
871, 914 và 915. Những chiếc cầu này mang tên số là để tưởng 
nhớ số tù nhân bị chết trong lúc xây dựng mỗi cầu tàu. 


295 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Chuồng Bò 


Là sở tù lao động khổ sai nuôi bò, gà, vịt... có từ cuối thế kỷ 
XIX trên một khu đất rộng 4.110m2. Trại tù được xây rất chắc 
chắn. Từ cuối năm 1969, dưới thời Mỹ-ngụy, chuồng Bò được 


dùng để giam cầm các tù chính trị bị bại liệt, teo cơ. 
Chuồng cọp Pháp 


Gồm các trại III và IV, xây năm 1940, còn Chuông cọp Mỹ 
(trại VII xây năm 1968. Cả hai đều được xây giống nhau, trần 
để trống với một dàn song sắt lớn, những ngày nắng nóng hấp 
thụ tối đa nhiệt, và cái lạnh tối đa về đêm. Qua song sắt, tù nhân 
bị giám sát suốt ngày đêm. Bọn cai ngục còn dã man hơn, dùng 
sào nhọn bịt đồng đâm vào đầu tù nhân qua các khe hở của song 
sắt hoặc dùng vôi bột rắc xuống, tù nhân không sao thở nổi. 

Công Quán 

Được xây dựng từ ngày 20 tháng 3 đến 19 tháng 4 năm 1895. 
Nhà soạn nhạc người Pháp Camille Saint Seans từng trú chân tại 
ngôi nhà này. Ông đã chứng kiến nghịch cảnh giữa thiên đường 
- thiên nhiên xinh đẹp - và “địa ngục trần gian” đau khổ của tù 
nhân trên đảo. Chỉ trong một đêm, từ những cảm xúc mãnh liệt 
đó ông đã hoàn thành vở nhạc kịch nổi tiếng Brunehilda. 


Nghĩa trang Hàng Dương 

Rộng 190.000m2, gồm 3 khu A, B và C, là nơi chôn cất hàng 
ngàn nhà cách mạng và yêu nước, có tên và không tên. Trong 
đó có mộ của Nguyễn An Ninh, Lê Hồng Phong, Võ Thị Sáu... 
Trung tâm nghĩa trang là tượng đài “rao áo” cao 9m, nặng 2ð 
tấn, trên khắc dòng chữ “Vĩnh biệt các đồng ch”. 

Nhà Bảo tàng Côn Đảo 

Gồm 4 phòng trưng bày: Đất nước, con người; địa ngục trần 
gian; trường học đấu tranh cách mạng; Côn Đảo trong trái tim 


296 


BÀ RỊA-VŨNG TÀU 


nhân dân Việt Nam. Mỗi phòng đều trưng bày hiện vật, hình ảnh 
thể hiện tỉnh thần đấu tranh bất khuất của các tù nhân yêu nước. 


Trước năm 1975, nhà Bảo tàng là dinh thự của 53 đời chúa 
đảo từ thời thực dân Pháp tới thời Mỹ-ngụy. Mọi quyền lực, mọi 
âm mưu tàn sát, giết hại tù nhân đều xuất phát từ đây. 


LÊ HỘI 
Văn hóa-lễ hội Bà Rịa Vũng Tàu có sự kết hợp hài hòa của 


cả ba miền Bắc-Trung-Nam. Trong đó nổi bật nhất là các lễ hội 
dân gian. 

Lễ hội Dinh Cô 

Hằng năm lễ hội Dinh Cô được ngư dân Long Hải tổ chức long 
trọng trong 3 ngày từ 10 đến 12 tháng 2 âm lịch, theo nghì thức 
cổ truyền. Các bô lão, lễ phục trang nghiêm làm chủ lễ, cầu cho 
mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, sau đó làm lễ Nghinh Cô 
ngoài biển với thuyền hoa lộng lẫy. Mỗi lần mở hội thu hút hàng 
vạn du khách đến tham dự. 

Lễ Nghinh Ông (lễ thờ cá Voi) 

Hằng năm lễ Nghinh Ông được tổ chức trọng thể tại lăng Cá 
Ông. Đây là nơi thờ Cá ông với danh hiệu “Nam Hải Đại tướng 
quân” do vua Thiệu Trị ban tặng. Lễ hội được tổ chức vào ngày 
Vía (ngày mất) của Cá Voi và kéo dài trong 3 ngày từ 16 đến 18 
tháng 8 âm lịch gồm: lễ cúng Ông, lễ nghinh Ông (đón cá) với 
nhiều ghe thuyền được trang hoàng lộng lẫy. 


Lế hội đình Thần Thắng Tam 


Đình Thần Thắng Tam thờ 3 người có công xây dựng 3 làng 
Thắng ở Vũng Tàu. Hằng năm lễ hội đình Thần Thắng Tam được 
tổ chức trong 4 ngày từ 17 đến 20 tháng 2 âm lịch. Đây là lễ hội 
cầu an, là thời điểm kết thúc và mở đầu cho một mùa thu hoạch 
tôm cá mới. Phần lễ: cúng vật tế thần, dâng hương... phần hội có 
nhiều trò vui: múa lân, hát bội. 


297 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


BẠC LIÊU 


Bạc Liêu là tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, ở vùng đất 
cực Nam Tổ quốc, có diện tích tự nhiên khoảng trên 2.500km2, 
dân số khoảng 775.000 người, gồm nhiều dân tộc Việt, Khơme, 
Chăm, Hoa... Tỉnh ly: thị xã Bạc Liệu, có 5 huyện: Hồng Dân, 
Vĩnh Lợi, Gia Rai, Phước Long, Đông Hải. Phía Bắc giáp Sóc 
Trăng, Hậu Giang, Nam giáp Cà Mau, Đông giáp biển, Tây giáp 
Kiên Giang. 


Bạc Liêu là vùng đất mới, được khai phá từ cuối thế kỷ XVII. 
Tỉnh Bạc Liêu được thành lập muộn. Năm 1882, Thống đốc Nam 
Kỳ ký Nghị định lấy một phần đất của 2 tiểu khu Sóc Trăng 
và Rạch Giá lập ra tiểu khu Bạc Liêu. Ngày 20-12-1899, Toàn 
quyền Paul Doumer, đổi tiểu khu thành tỉnh Bạc Liêu. Bạc Liêu 
có một vị trí khá quan trọng trong chiến lược khai thác và xây 
dựng của người Pháp. Bạc Liêu được phù sa bồi đắp, qua nhiều 
thế kỷ, đất đai màu mỡ, có những cánh đồng lúa bạt ngàn mênh 
mông, cò bay thẳng cánh, và những vườn cây trái sum suê. Bạc 
Liêu ít bị thiên tai, mưa thuận gió hòa. Đến Bạc Liêu du khách 
đừng quên ghé thăm sân chim, nghe kể giai thoại về công tử Bạc 
Liêu và thưởng thức đờn ca tài tử. 

THẮNG CẢNH 

Sân chim Bạc Liêu 

Thuộc xã Hiệp Thành, cách thị xã Bạc Liêu 5km về phía 
Đông, là sân chim lớn nhất của tỉnh Bạc Liêu với hơn 40 loài 
chim và số lượng khoảng 60.000 con. Trong đó có những loài quý 
hiếm như: điên điển, quắm trắng, quắm đen, còng cọc, cò ngà, 
cò trắng, dang sen, diệc Sunatra... Bạc Liêu còn có vườn cò ở thị 
trấn Phước Long và xã Vĩnh Phú Tây thuộc huyện Phước Long. 
Đặc biệt ở huyện Đông Hải còn có một vườn chim với loài chim 
quý hiếm là loài dang sen. 

Sân chim Bạc Liêu thuộc loại rừng ngập mặn như chà là, 
giá, cóc, lâm vô... Bên dưới là thảm thực vật gồm cỏ và các loại 


298 


BẠC LIÊU 


dây leo. Theo thống kê của Viện Sinh vật học nhiệt đới, ở đây có 
khoảng 104 loài thực vật, 10 loài thú nhỏ, 8 loài bò sát. 


Hằng ngày, từ sáng sớm chim bay đi kiếm ăn, đến lúc hoàng 
hôn từng đàn bay về, với những cánh cò nhuộm trắng cả khu 
rừng, trong tiếng kêu inh ỏi. 


Sân chim Bạc Liêu là một trong những khu bảo tồn thiên 
nhiên quốc gia của nước ta. 

Buộng muối Bạc Liêu 

Ruộng muối Bạc Liêu được chia thành từng ô, từng hàng tít 
tắp tận chân trời, trông rất đẹp mắt. Vào những ngày hè, muối 
kết tỉnh trong từng ô trắng tỉnh, lóng lánh phơi mình dưới ánh 
nắng mặt trời gay gắt. Bạc Liêu có 156km bờ biển sạch, độ mặn 
nước biển cao, cho muối tốt, thu hoạch nhanh, sản lượng lón. 
Nghề muối Bạc Liêu có từ lâu đời, cung cấp một số lượng muối 
khá lớn cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tuy vậy, đời sống 
của người dân làm muối vẫn còn nhiều gian lao vất vả. 


DI TÍCH 
Tháp cổ Vĩnh Hưng 


Cách thị xã Bạc Liêu 20km về phía Tây Bắc, thuộc ấp Trung 
Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi. Tháp Vĩnh Hưng là kiến 
trúc cổ duy nhất của người Khơme Nam Bộ còn lại ở đồng bằng 
sông Cửu Long. 


Theo người dân ở đây kể lại: trong tháp có cốt tro di hài của 
vua Khơme Pudum Surivam, người đã có mặt ở đây khá lâu. 
Vào các năm 1911, 1917, 1959, các nhà khảo cổ tìm thấy ở đây 
di chỉ văn hóa Óc Eo, nhiều hiện vật thờ cúng, các công cụ sản 
xuất như: bàn nghiền, chày nghiền, cọc gỗ, nhiều lọ, bình, gốm... 
Riêng gốm ở đây có nhiều loại: gốm màu xám, pha nhiều hạt cát 
thô dày 0,7-0,8em có hoa văn, gốm nâu hồng, giữa có màu xám 


đen, có hoa văn, gồm những vạch ngang, dọc, gốm mịn màu xám 


299 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


đen, bề ngoài màu đỏ..., đặc biệt có tấm bia trong chùa cạnh tháp 
khắc chữ Phạn (Sankrit), ghi rõ tháng Karhila năm 814, tương 
ứng với năm 892 sau Công nguyên, thời vua Yacovarman. 


Kiến trúc chân tháp hình chữ nhật, dài 6,9m, rộng 5,6m, cao 
8,9m, xây bằng gạch nung ghép kín không thấy vôi vữa kết dính. 
Nóc tháp uốn vòm với một cửa chính. Trong tháp có một bàn tay 
tượng thần bằng đồng, một phần thân dưới của tượng nữ thần 
bằng đá xanh, tượng nữ thần Brahma mặt bằng đồng, đầu tượng 
Phật bằng đồng. 


Hằng năm nhân dân tổ chức giỗ lớn tại tháp vào ngày 15 
tháng Giêng âm lịch. 

Chùa Xiêm Cán 

Còn gọi chùa Komphir Sakor Prêkchru, cách thị xã Bạc Liêu 
12km về phía Đông Nam, trên tuyến đường ra sân chim Bạc 
Liêu. Chùa Xiêm Cán của đồng bào Khơme được dựng từ năm 
1887, tọa lạc tại ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, thị xã 
Bạc Liêu. Kiến trúc Khơme chóp nhọn 3 cấp tượng trưng cho 
Tam bảo, đầu tường có chạm tượng thần Chẳằn để trừ khử tà 
ma. Chân tường uốn cong hình bán nguyệt như cánh tay vũ nữ 
Apsara, nhiều phù điêu, hoa văn rực rõ. 

Chùa Ông 

Còn gọi là Quan Thánh cổ miếu, được xây năm 1835, theo 
kiến trúc truyền thống Trung Hoa. 

Chùa ông là chùa cổ người Hoa thờ Quan Thánh Đế Quân, 
tức Quan Vân Trường thời Tam quốc. Trong chính điện thờ tượng 
Quan Công, Quan Bình và Châu Xương mặc giáp trụ. Người Hoa 
thờ ông tượng trưng cho tinh thần trung, hiếu, tín, nghĩa. 

Trong chùa còn giữ nhiều hoành phi câu đối chạm nổi chữ 
Hán, sơn son thếp vàng, được khắc từ những năm 1865-1897 và 
giá binh khí thập bát ban võ nghệ bằng gỗ quý đen tuyền. 


300 


BẠC LIÊU 

Chùa Mới Hòa Bình 

Là ngôi chùa của người Khơme, còn gọi là chùa Se Rey Vongsa 
Phuth Lê Thmay, tọa lạc tại thị trấn Hòa Bình, huyện Vĩnh Lợi, 
cách thị xã Bạc Liêu 13km về phía Nam trên quốc lộ 1A từ Bạc 
Liêu đi thành phố Cà Mau. Chùa được xây năm 1952, kiến trúc 
độc đáo với cột bảo tháp cao lớn, theo truyền thống chùa Khơme 
Nam Bộ. Phía trước là nhà hội họp to rộng. Nghệ thuật trang trí 
có nhiều họa tiết hoa văn, phù điêu, mang đậm nét bản sắc tín 
ngưỡng dân tộc. Chùa Mới Hòa Bình còn là nơi đào tạo một số tín 
đồ Phật tử và tăng ni Khơme của tỉnh. 

Chùa Vĩnh Hòa (chùa Mẹ Bồng Con) 

Tọa lạc tại đường Cách Mạng, phường 1, thị xã Bạc Liêu. 
Chùa đã có từ lâu, đến năm 1961, khi Hòa thượng Trí Đức về 
trụ trì đã cho xây lại chùa, lập trường trung học Bồ Đề dạy chữ 
cho trẻ em, nên người dân địa phương quen gọi chùa Mẹ Bồng 
Con. Năm 1963, chùa trở thành trụ sở của Hội Phật giáo tỉnh 
Bạc Liêu. 

Chùa Minh (Vĩnh Triều Minh Hội quán) 

Chùa được xây năm 1865, kiến trúc hình chữ “công” (+), tọa 
lạc tại phường 3, thị xã Bạc Liêu, hướng mặt ra sông Bạc Liêu. 

Kiến trúc chùa Minh mang đậm nét kiến trúc cung đình 
Trung Hoa thời Tiền Minh. Trong chùa còn lưu giữ nhiều hiện 
vật quý như cột gỗ được chạm rồng nổi và đá hoa cương nguyên 
khối, các hoành phi, câu đối, phù điêu... đều được chạm nổi trên 
gỗ quý. 

Chùa thờ Thành hoàng Bổn cảnh là các vị có công khai mở 
đất đai. Trên bàn thờ Thành hoàng có bộ lư đồng mắt tre quý 
giá, có một không hai ở nước ta. 


Quần thể kiến trúc nhà Tây 


Bạc Liêu hiện còn khá nhiều dinh thự được xây cất theo kiến 
trúc phương Tây, nằm dọc bờ sông. Hiện còn khoảng 30 biệt thự, 


301 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


dinh thự, tại công viên hàng me với những dinh thự, công sở 
trang nghiêm như: Tòa Hành chính, Tòa án, Dinh Bố (nhà quan 
chủ tỉnh), nhà Huyện Sơn, nhà Hội đồng Trạch... Các ngôi nhà 
Tây phần lớn được xây từ đầu thế kỷ XX, mỗi nhà đều nằm trong 
khuôn viên rộng thoáng đãng. Mái ngói hình bát giác, các xà nối 
ngang như ở chùa. Vì vậy quần thể kiến trúc nhà cổ Bạc Liêu 
mang sắc thái rất riêng, không giống các biệt thự Pháp xây ở Hà 
Nội, Sài Gòn, Đà Lạt... 


Đền thờ Bác Hồ 


Năm 1969, nhận được tin Bác Hồ mất, nhân dân xã Châu 
Thới, huyện Vĩnh Lợi không ai cầm được nước mắt. Theo nguyện 
vọng của nhân dân, huyện ủy Vĩnh Lợi đã phát động nhân dân 
dựng đền thờ Bác. Vào lúc 10 giờ ngày 25 tháng 4 năm 1972, đền 
thờ Bác được khởi công xây dựng, đến ngày 19 tháng 5ð năm 1972 
khánh thành. Để phá đền thờ Bác, Mỹ-ngụy đã mở hàng trăm 
trận càn, trút hàng trăm tấn bom đạn vào khu vực này. Nhưng 
với lòng dũng cảm kiên cường, dân quân xã Châu Thới quyết 
tâm bảo vệ đền thờ Bác an toàn cho đến ngày miền Nam hoàn 
toàn giải phóng: 30 tháng 4 năm 1975. 

Đền thờ Bác nằm cạnh bờ kênh Bà Chăng, xã Châu Thới, 
huyện Vĩnh Lợi, cách thị xã Bạc Liêu 18km về hướng Tây Bắc. 

Đền thờ được xây dựng với diện tích 18,24m2, tọa lạc trong 
một khuôn viên rộng 6.000m2. Hiện đền thờ được xây bằng gạch, 
đòn tay gỗ dầu, phía trước có mái hiên và ban công, đổ mái bằng. 
Nhà trưng bày có khoảng 300 tài liệu, hiện vật, tranh ảnh, phản 
ánh quá trình nhân dân Châu Thới chiến đấu bảo vệ đền thờ 
Bác. 

Hằng năm có hai ngày lễ lớn được tổ chức tại đền thờ Bác là 
ngày 19 tháng õð (sinh nhật Bác) và ngày Quốc khánh 2 tháng 9. 


LE HỌI 
Bạc Liêu là nơi hội tụ 3 dân tộc anh em Kinh, Khơme và Hoa. 
Mãi dân tộc đều có lễ tết đặc sắc, phong phú. 


302 


BẠC LIÊU 


Người Kinh, người Hoa có Tết Nguyên Đán, Thanh Minh, 
Trung Thu, Đoan Ngọ, Nguyên Tiêu, Vu Lan, lễ Kỳ Yên cầu 
mừng mùa màng bội thu, tạ ơn trời đất, thánh thần phù hộ mưa 
thuận gió hòa, cúng tổ tiên, ông bà, báo hiếu người đã khuất. 


Người Khơme có Tết Chol Chnam Thmay (giống Tết Nguyên 
Đán), lễ Dolta (cúng tổ tiên, ông bà), lễ hội Ok Om bok (lễ Cúng 
Trăng), đua ghe ngo mừng mùa màng bội thu. 


Cái chung nhất của cả ba dân tộc chung sống ở Bạc Liêu 
là đều thích múa lân. Mỗi dịp lễ lạc, mừng công, tỏ lòng kính 
trọng... đều có tổ chức múa lân. 


Đối với người dân Bạc Liêu, múa lân được nâng lên thành 
một nét văn hóa đặc sắc rất riêng của vùng đất này, không thể 
thiếu trong đời sống hằng ngày. 


BẮC GIANG 


Bắc Giang là một tỉnh vùng trung du, cách Hà Nội khoảng 
50km về phía Bắc. Phía Bắc và Đông Bắc giáp tỉnh Lạng Sơn, 
Tây và Tây Bắc giáp Thái Nguyên, Nam và Đông Nam giáp 
Bắc Ninh, Hải Dương và Quảng Ninh. Bắc Giang có diện tích 
tự nhiên 3.882,5km2, dân số gần 1,ỗ triệu người gồm 24 dân 
tộc anh em sinh sống, trong đó chủ yếu các dân tộc: Kinh, Tày, 
Nùng, Hoa, Sán Dìu, Sán Chỉ, Cao Lan, Dao... Về đơn vị hành 
chính, Bắc Giang có thị xã Bắc Giang và 9 huyện: Sơn Động, 
Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang, Tân Yên, Yên Dũng, 
Hiệp Hòa và Việt Yân. 

Địa hình Bắc Giang khá đa dạng, vừa miền núi vừa trung du, 
lại có một phần đồng bằng. Khí hậu tương đối ôn hòa, chia làm 
2 mùa rõ rệt: mùa đông từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, mùa 
hè từ tháng 4 đến tháng 9. Nhiệt độ trung bình cả năm là 249C. 


303 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Bắc Giang có một hệ thống giao thông rất thuận tiện có cả 
đường bộ, đường sắt và đường sông thông thương dễ dàng với các 
tỉnh trong toàn quốc. Đường sắt từ Bắc Giang có thể đi Hà Nội, 
lên Lạng Sơn, sang Thái Nguyên. Đường bộ có quốc lộ 1A chạy 
qua, và nhiều tuyến tỉnh lộ. Về đường sông có 3 con sông lớn: 
sông Thương, sông Cầu và sông Lục Nam. 


Bắc Giang là một miền quê yên tĩnh, với những trang trại 
trồng cây ăn quả trải dài mút tầm mắt, có nhiều danh lam thắng 
cảnh nổi tiếng, được mệnh danh là “vùng đất cổ”, một trong 
những cái nôi sinh tụ và phát triển đầu tiên của người Việt, luôn 
gắn chặt với lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân 
tộc. 


THẮNG CẢNH 


Khu du lịch Suối Mỡ 


Thuộc xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, cách thị xã Bắc 
Giang 37km về phía Đông, theo đường tỉnh lộ 31 và đường 293, 
cách Hà Nội 87km. Suối Mỡõ là tên một dòng suối bắt nguồn từ 
thung lũng Huyền Định, đã tạo ra nhiều tầng thác lớn nhỏ như 
thác Mẹ Con, thác Thùm Thùm, Đấu Đong Quân, quanh năm ì 
ào nước đổ, với những vực tắm thiên nhiên kỳ thú, chung quanh 
bạt ngàn rừng núi xanh ngắt. Ở đây có ngôi đền Suối Mõ nổi 
tiếng, thờ Bà chúa Thượng Ngàn, tức Công chúa Quế My Nương, 
con gái thứ 10 của Hùng Định Vương. Đền Suối Mõ gồm đền Hạ, 
đền Trung, đền Thượng, nằm dọc theo dòng Suối Mỡ. Đền được 
dựng từ thời Lê, thế kỷ XV-XVI. Hằng năm đền Suối Mỡ diễn ra 
lễ hội trong hai ngày vào khoảng tháng 4 âm lịch. Từ đền Hạ lên 
đến đền Thượng, du khách đi bộ mất khoảng 1 giờ, nếu đi theo 
dòng suối phải mất 2 giờ. 

Cảnh đẹp nhất nơi đây là đoạn suối có 5 bậc thác Mẹ Con 
từ đền Trung lên đền Thượng. Dưới chân thác Mẹ Con có tảng 
đá lớn, theo thời gian bị nước xói mòn, khoét sâu thành giếng. 
Khắp lòng suối lô xô những tảng đá tròn lắn như những hòn cuội 
khổng lồ. 

304 


BẮC GIANG 


Di tích thắng cảnh Suối Mỡõ còn có chùa Trứng, chùa Hồ Bấc, 
đình Xoan, bãi Quần Ngựa... Suối Mõ được Bộ Văn hóa Thông 
tin công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa năm 1988. Hiện Suối 
Mõ đang được đầu tư xây dựng thành khu du lịch văn hóa - sinh 
thái. 

Khu du lịch Khuôn Thần 


Từ thị xã Bắc Giang theo hướng Đông Bắc đi khoảng 40km 
đến phố Chủ, rẽ tay trái đi khoảng 10km là tới khu du lịch Khuôn 
Thần, thuộc huyện Lục Ngạn. 


Khu du lịch Khuôn Thần có hồ nước thiên nhiên rộng 240ha, 
chung quanh là rừng thông bao phủ. Lòng hồ có 5 đảo lớn nhỏ, 
được trồng thông đuôi ngựa có tuổi từ 15-20 năm. 


Rừng Khuôn Thần có diện tích khoảng 700ha, trong đó rừng 
tự nhiên chiếm khoảng 300ha, rừng trồng thông 400ha. Khuôn 
Thần nổi tiếng với những trang trại, đổi vườn cây ăn quả ngút 
ngàn như vải Thái Lan, vải thiều, hồng, na... 


Tại khu vực này có đền Từ Mã, thờ vị danh tướng thời Trần, 
đã được Nhà nước xếp hạng di tích văn hóa. 


Đến Khuôn Thần, du khách có dịp khám phá những điều kỳ 
thú khi cắm trại trên những đảo nhỏ, tham quan, dạo chơi trên 
hồ bằng thuyền đạp chân hoặc thuyền máy. 


Du khách đến Khuôn Thần sẽ được thưởng thức những đặc 
sản mật ong, rượu tắc kè, hạt dẻ... và được tham dự các buổi 
sinh hoạt văn hóa lý thú của các dân tộc anh em sinh sống ở đây 
như hát soong hao của người Sán Chỉ, Cao Lan; hát sli lượn của 
người Tày, Nùng... 


Thắng cảnh Nước Vàng 


Nằm trên dãy Phật Sơn, Yên Tử, cánh rừng Nước Vàng thuộc 
xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, cách thị xã Bắc Giang 60km đi 
theo tỉnh lộ 31. Trải dài khắp một vùng Đông Bắc rộng lớn của 


305 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


tỉnh Bắc Giang là một màu xanh bất tận của những cánh rừng 
già. Nơi đây có dòng suối tự ngàn đời hối hả tuôn chảy một dòng 
nước có màu vàng óng ánh tựa mật ong. Một con suối bắt nguồn 
từ đỉnh Phật Sơn hiểm trở chảy qua hàng chục thác ghềnh, 
quanh năm nước đổ rì rào. Rừng Nước Vàng hoang sơ, khí hậu 
ôn hòa, là điều kiện thuận lợi cho các loài động thực vật phát 
triển. Độ cao của suối Nước Vàng dâng dần lên cao theo độ cao 
của núi Phật Sơn. Từ thượng nguồn (đỉnh Phật Sơn) xuống đến 
hạ nguồn, suối Nước Vàng chảy qua hơn chục thác lớn nhỏ. 


Đến đây du khách sẽ được tham quan cảnh rừng nguyên 
sinh. Một khi du khách vượt qua đỉnh Phật Sơn, sẽ bắt gặp am 
Ngọa Vân, Thiền Viện Hồ Thiên, nơi vua Trần Nhân Tông tu 
hành giảng đạo. 


Hồ Cấm Sơn 


Thuộc huyện Lục Ngạn, giáp với tỉnh Lạng Sơn, cách thị 
xã Bắc Giang khoảng 50km về phía Đông Bắc, hồ Cấm Sơn là 
một thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Bình thường mặt hồ rộng 
2.600ha, nhưng vào mùa mưa lũ lớn, nước dâng cao, mặt hồ có 
thể rộng tới 3.000ha. Chiều dài hồ khoảng 30km, bề ngang nơi 
hẹp nhất 200 mét, nơi rộng nhất 7km. Cấm Sơn quả là một bức 
tranh “sơn thủy hữu tình”, bởi bao quanh hồ là những cánh rừng 
trùng điệp với những cây cao bóng cả soi mình trên mặt nước êm 
ả, lại được điểm tô bởi hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, trông giống 
như một “Hạ Long” thu nhỏ trên mảnh đất Bắc Giang. 

Với những dự án quy hoạch xây dựng chung quanh khu vực 
hồ, chẳng bao lâu nữa Hồ Cấm Sơn sẽ trở thành một địa danh 
du lịch hấp dẫn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tham gia 
nhiều loại hình du lịch lý thú: bơi thuyền, leo núi, câu cá, hay 
tần bộ trên các bản làng đồng bào dân tộc. 

Rừng nguyên sinh Khe Rỗ 


Khu rừng cấm nguyên sinh Khe Rỗ thuộc xã An Lạc, huyện 
Sơn Động. Khu bảo tồn thiên nhiên Khe Rỗ được thành lập năm 


306 


BẮC GIANG 


1995, với diện tích 7.153ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên 
5.092ha. Khe Rỗ là khu rừng nguyên sinh đặc trưng nhất không 
chỉ của tỉnh Bắc Giang mà còn tiêu biểu cho cả vùng Đông Bắc 
Việt Nam. Khu bảo tồn Khe Rỗ nằm gọn trong lưu vực của hai 
con suối Khe Rỗ và Khe Đin. Khu vực này có độ cao tăng dần 
theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, chênh nhau tới 600-700mét. 
Phía Bắc và Tây Bắc thuộc đất của xã An Lạc, phía Đông và 
Đông Bắc giáp với huyện Đình Lập (Lạng Sơn), phía Nam và 
Đông Nam giáp huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh). Rừng nguyên sinh 
Khe Rỗ là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật: 236 loài 
thực vật, cây lấy gỗ, 255 loài dược liệu quý, 37 loài thú, 73 loài 
chim, 18 loài bò sát. Đặc biệt có 7 loài động vật quý hiếm ghi 
trong sách đỏ. 


Sống quanh khu bảo tôn là hai bản người Dao: Pác Duốc và 
Khe Đin. Rừng Khe Rỗ là một điểm du lịch hấp dẫn cho những 
ai thích mạo hiểm và muốn khám phá sự kỳ thú của thiên nhiên 
hoang dã. 


DI TÍCH 


Thành cổ Xương Giang 


Thuộc xã Thọ Xương, cách thị xã Bắc Giang 4km, bên cạnh 
quốc lộ 1A Bắc Giang đi Lạng Sơn. Thành do nhà Minh xây dựng 
vào thế kỷ XV để trấn giữ cửa ngõ đường rút quân phía Bắc. Qua 
những dấu tích còn lại đến nay cho thấy thành cổ Xương Giang 
hình chữ nhật, dài 600m, có 4 cổng chính diện tích khoảng 27ha, 
tường cao đắp bằng đất, bốn góc có pháo đài canh giữ, bên ngoài 
có hào rộng bao quanh. 


Thành Xương Giang đã bị nghĩa quân Lam Sơn của Lê Lợi do 
danh tướng Trần Nguyên Hãn chỉ huy vây hãm gần một năm. 
Ngày 28-9-1427, tại đây diễn ra trận công thành quyết chiến 
cuối cùng của nghĩa quân và đã giành thắng lợi. Nghĩa quân 
tiêu diệt quân Minh, chiếm thành Xương Giang. Cũng chính tại 
nơi đây diễn ra trận đánh lịch sử ngày 3-11-1427, tiêu diệt 10 

307 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


vạn quân Minh từ Lạng Sơn kéo xuống cứu viện sau khi thành 
Xương Giang bị thất thủ, đã chôn vùi mộng xâm lăng của đạo 
quân xâm lược. Kỷ niệm chiến thắng này, hằng năm tỉnh Bắc 
Giang tổ chức lễ hội Xương Giang vào hai ngày 6 và 7 tháng 
Giêng âm lịch. 


Di tích khởi nghĩa Phồn Xương - Yên Thế 


Huyện Yên Thế nằm về phía Tây Bắc cách thị xã Bắc Giang 
trên 70km. Yên Thế gắn liền với cuộc khởi nghĩa nông dân do 
thủ lĩnh áo vải Hoàng Hoa Thám (tức Đề Thám) lãnh đạo. Khởi 
nghĩa nông dân Yên Thế là sự minh chứng hùng hồn cho tỉnh 
thần bất khuất, tự lực tự cường của nhân dân Bắc Giang nói 
riêng, của nhân dân Việt Nam nói chung, là lần đầu tiên trong 
lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, gia1 cấp nông dân với người 
lãnh đạo của mình đã vùng lên chống lại ách đô hộ của thực dân 
Pháp trong suốt ba mươi năm. 


Về thăm Yên Thế, du khách sẽ có dịp thăm đồn Phồn Xương, 
trung tâm của cuộc khởi nghĩa, thăm Bảo tàng Hoàng Hoa 
Thám, nơi lưu giữ các di vật của cuộc khởi nghĩa. 

Di tích cách mạng Hoàng Vân 

Thuộc huyện Hiệp Hòa, được gọi là An toàn khu (ATK), là căn 
cứ cho cuộc khởi nghĩa giành độc lập 1945, nơi ở và hoạt động 
của các đồng chí lãnh đạo Trung ương thời kỳ tiền khởi nghĩa 
1940-1945. 

Tại khu di tích này có 119 gia đình được công nhận là gia 
đình có công cách mạng và có 7 di tích được công nhận là di tích 
lịch sử cách mạng như đình Hoàng Vân, đình Vân Xuyên, Nghè 
Sư, đình Xuân Biểu, Xóm Đá... Tại đây, có nhà Bảo tàng của khu 
di tích cách mạng Hoàng Vân, nơi lưu giữ một số tài liệu hình 
ảnh và hiện vật của thời kỳ tiền khởi nghĩa. 

Chùa Đức La 


Chùa có tên chữ là Vĩnh Nghiêm tự, xưa kia là trung tâm 
Phật giáo do vua Trần Nhân Tông sáng lập vào thế kỷ XIII, nay 


308 


BẮC GIANG 


vẫn trầm ngâm, uy nghiêm bên chân núi Cô Tiên. Chùa tọa lạc 
ở thôn Quốc Khánh, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, cách Hà Nội 
khoảng 80km. Bên trái chùa là bờ sông Lục, trước mặt là cánh 
đồng lúa xen kẽ những xóm làng trù phú, xa xa là rặng núi 
Nham Biền thơ mộng. 


Chùa Đức La dựng vào thời Trần, có kiến trúc khá đồ sộ, nằm 
trên một trục dọc theo hướng Đông Nam gồm 4 khối lớn. Khối 
thứ nhất gồm chùa Hộ, tòa Thiêu Hương, chùa Phật, liên kết với 
nhau trong một khối kiến trúc kiểu chữ “công” (+). Chùa Hộ còn 
lưu giữ nhiều tượng. Tòa Thiêu Hương lộng lẫy với ba lớp hoành 
phi và cửa võng sơn son thếp vàng, gian thứ 2 bày nhiều tượng 
Phật và tượng các vị La Hán. Chùa Phật mang dấu ấn nghệ 
thuật kiến trúc thời Lê, trong có vô số tượng Phật. Khối thứ hai 
cũng xây dựng theo kiểu chữ “công” (+), nhưng thấp hơn và nhỏ 
hơn, kiến trúc giản đơn, đặc biệt có tấm hoành phi “Trúc Lâm 
Hội thượng” với ba pho tượng Trúc Lâm Tam Tổ (Trần Nhân 
Tông, Pháp Loa và Huyền Quang). Khối thứ 3 là gác chuông cao 
hai tầng mái, và khối thứ 4 là nhà Tổ - đệ nhị, kết cấu kiểu chuôi 
vô, có hai pho tượng theo phong cách tượng thời Nguyễn. 


Đã hơn 7 thế kỷ trôi qua, chúa Đức La vẫn còn nguyên vẹn 
là một trung tâm Phật giáo lớn, nơi đào tạo nhiều tăng ni Phật 
tử cho cả nước. 


Chùa Bổ Đà 
Có tên chữ là “Tứ Ân tự”, dân gian còn gọi là chùa Bổ, được 


xây dựng từ thời Lê (1667), thuộc xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, 
cách thị xã Bắc Giang 8km về phía Nam. 


Chùa Bổ Đà tọa lạc trên một diện tích 5ð1.784m2, chia làm 
3 khu: khu vườn tháp, khu vườn và khu nội tự. Chùa Bổ Đà là 
trung tâm Phật giáo lớn của Bắc Giang, là nơi kế truyền các vị 
tổ sư khai trương thuyết pháp đào tạo tăng ni thuộc thiền phái 
Trúc Lâm hay Trúc Lâm Yên Tử. Hiện chùa vẫn là nơi đào tạo 
tăng n1 Phật tử cho tỉnh. 


309 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Bên trong chùa còn lưu giữ nhiều hiện vật, tài liệu quý, tượng 
thờ 3 vị tổ... Các tổ sư của chùa đã cho khắc nhiều bản kinh 
phục vụ việc truyền bá kinh Phật, làm phong phú thêm kho tàng 
Pháp bảo của Phật giáo Việt Nam. Chùa nằm ở một vị trí cảnh 
quan đẹp. Hằng năm hội chùa được tổ chức từ ngày 15 đến 19 
tháng 2 âm lịch, là ngày giỗ tổ khai sơn lập chùa. 


Chùa Quang Minh 


Thuộc xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang. Chùa tọa lạc trên 
một gò đổi bằng phẳng, cao ráo, phong quang, là một công trình 
nghệ thuật kiến trúc có giá trị. Bên trong còn lưu giữ gần như 
nguyên vẹn toàn bộ tượng gồm 26 pho tượng của đạo Phật Đại 
thừa. Tượng đều bằng gỗ mít, sơn son thếp vàng rực rỡ, đường 
nét chạm khắc công phu, tỉ mỉ, tự nhiên và rất sống động. Ngoài 
ra chùa còn lưu giữ nhiều đồ thờ tự cổ, tiêu biểu là chiếc khánh 
đồng đúc vào đầu thời Nguyễn. Lễ hội chùa Quang Minh hằng 
năm tổ chức vào 3 ngày từ 9 đến 11 tháng Giêng âm lịch. Chùa 
Quang Minh được Nhà nước xếp hạng cấp quốc gia năm 2001. 


Chùa Tiên Lục 


Chùa được xây dựng từ thế kỷ XVIII, với những nét kiến trúc 
cổ, độc đáo và hấp dẫn. Đặc biệt ở đây có cây dã hương ngàn năm 
tuổi, chu vi gốc hơn 13m, là một trong 2 cây dã hương già nhất 
thế giới. Tương truyền trong khoảng 100 năm trở lại đây, nhiều 
cành to bị gãy, làm cho tán lá thu hẹp dần, và mỗi lần bị gãy như 
vậy đều linh ứng với một sự kiện trọng đại của đất nước. Chẳng 
hạn năm 1945, trong một trận gió to, một cành lớn của cây dã 
hương bị gãy, chẳng bao lâu sau đó cuộc Cách mạng tháng Tám 
thành công. 


Cây dã hương này là một tài sản vô giá được các cấp chính 
quyền và nhân dân địa phương bảo vệ, gìn giữ. 


310 


BẮC GIANG 


Chùa Làng Vẽ 


Tên chữ là Huyền Khuê tự, nằm ở trung tâm làng Vẽ và 
phường Thọ Xương. Chùa có kiến trúc liên hoàn kiểu “nội công 
ngoại quốc”. Trước chùa là hồ nước rộng, cạnh đường dẫn vào 
chùa là cây đa đại thụ. Sân chùa lát gạch, giữa có cây hương đá 
cao 1,ðm. Bốn mặt khắc chìm chữ Hán, ghi thời gian dựng chùa 
vào thời Lê, niên hiệu Vĩnh Thịnh (1705-1719) và tên người góp 
tiền của tu tạo chùa. Tiền đường gồm 5 gian 2 chái, kết cấu mái 
theo kiểu thượng con chồng giá chiêng, hạ kẻ truyền ở vì gian 
giữa và kẻ ngồi ở gian bên. Nối với Tiền đường là Thượng điện 4 
gian. Trong chùa trưng bày nhiều tượng Phật theo một hệ thống 
hoàn hảo, tỉ mỉ, điêu khắc tinh xảo, đã trải qua trên 300 năm 
mà vẫn giữ được nếp sơn son thếp vàng lộng lẫy. Bên trong chùa 
hiện còn giữ được quả chuông lớn cao 1,m, bốn mặt khắc chữ 
Hán, được đúc từ thời Lê Cảnh Hưng. 


Chùa được Nhà nước công nhận là di tích kiến trúc nghệ 
thuật ngày 12-2-1994. 


Chùa 1oan Minh 


Còn gọi là chùa Thổ Hà thuộc thôn Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện 
Việt Yên, cách thị xã Bắc Giang khoảng 25km về phía Tây Nam. 
Kiến trúc chùa theo kiểu “nội công ngoại quốc”, gồm tòa Tiền 
tế 5ð gian, 2 chái và hai dãy hành lang, mỗi dãy 10 gian. Chùa 
chủ yếu xây bằng gỗ lim, nền lát gạch vuông thời Lê. Kết cấu 
các vì kèo theo kiểu con chồng, mái bổ máng thượng, lợp ngói 
mũi hài. Chùa Đoan Minh không chỉ là một quần thể kiến trúc 
nghệ thuật, mà còn là một trung tâm sinh hoạt tôn giáo của 
nhân dân địa phương. Trong chùa hiện còn lưu giữ nhiều tượng 
Phật, hoành phi đại tự, câu đối, bia đá còn khá nguyên vẹn. Lễ 
hội chùa Đoan Minh hằng năm được tổ chức vào 2 ngày 21 và 22 
tháng Giêng âm lịch. Chùa được Bộ Văn hóa - Thông tin công 
nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật ngày 5-2-1994. 


311 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Đình Thổ Hà 


Nằm cách chùa Thổ Hà (chùa Đoan Minh) không xa là ngôi 
đình cổ cùng tên được dựng vào thời Lê Hy Tông, trên khu đất 
rộng 3.000m2, được bao bọc bởi những cây cổ thụ, thuộc làng 
Thổ Hà, huyện Việt Yên. Đình được xây theo kiểu chữ “công” ( 
T), tòa Bái đường dài 27m, rộng 16m; chung quanh bó đá tảng 
xanh chia làm 3 cấp. Mái đình lợp ngói mũi hài to bản, 4 góc là 
những đầu đao cao vút rất thanh thoát. Đầu bờ nóc uốn quanh 
hình lưỡi liềm, góc mái có gắn nghê, thú nhỏ làm bằng sành 
nung già lửa, đỏ au. Bái đường chia làm 7 gian, bộ khung mái 
được chạm trổ tinh vi, nhiều cảnh trí sinh động. Bức cửa võng 
thếp vàng chạm trổ lộng lẫy, làm cho bái đường càng thêm uy 
nghiêm, cổ kính. 

Đình Lỗ Hạnh 

Tọa lạc ở xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, là một công trình kiến 
trúc độc đáo được xây dựng từ thời nhà Mạc (1567), từng được 
khắc ghi “Đệ nhất Kinh Bắc”. Lúc đầu đình Lỗ Hạnh chỉ là một 
tòa nhà đại đình hình chữ “nhất” (—). Sau lần trùng tu lần thứ 
nhất 1850, đình có kiến trúc hình chữ “công” (T7) với hậu cung 
và hai dãy tả, hữu vu phía trước. Đình gồm 5 gian 2 chái, nền 
dài 23,5m, rộng 12,3m. Kết cấu các vì gian giữa theo kiểu chồng 
rường - giá chiêng, vì gian bên kiểu kẻ chuyền - giá chiêng. Các 
xà ngang liên kết các vì chuyền vươn xa, đưa mái vượt ra không 
gian lớn hơn. 


Trong đình còn lưu giữ nhiều vật quý, bộ tranh gỗ phủ sơn 
thế kỷ XVIII-XIX, vẽ cảnh Bát tiên, dài 2,23m, cao 1m; đôi nghè 
gỗ thế kỷ XVII sơn son thếp vàng, tượng bà chúa Tiên Dung 
cùng các bài vị Cao Sơn Đại Vương, thần Thành hoàng làng. 

Đình Vường 


Là công trình nghệ thuật của thế kỷ XVII, đã trải qua hơn 
300 năm nay, đình chưa một lần phải trùng tu lớn mà vẫn giữ 


312 


BẮC GIANG 


được những nét văn hóa cổ kính ban đầu. Đình Vường là một 
ngôi đình đẹp. Quy mô xây dựng lớn, thuộc thôn Hậu, xã Liên 
Chung, huyện Tân Yên, tọa lạc trên một khu đổi nhỏ mang tên 
đổi Đình. 

Đình có 3 gian 2 chái, kết cấu vì kèo theo kiểu chồng rường 
- giá chiêng. Trên các vì kèo chạm khắc hoa văn, mang phong 
cách điêu khắc thời Lê Trung Hưng khá độc đáo. Trên khám thờ 
vẫn còn lưu giữ được đủ cả long ngai, bài vị và những thứ đồ 
thờ tự, hệ thống bức bàn chạy suốt ð gian. Toàn bộ mái đình lợp 
ngói mũi hài cổ dày dặn. Hệ thống bờ dải nóc, đao trái được trát 
đắp và đặt gạch trang trí hoa chanh làm cho mái đình thanh tao 
trang nhã. 


Đình Phúc Long 


Cách thị xã Bắc Giang 8km về phía Nam, được dựng từ thời 
Lê. Đình thờ 6 vị Đại vương và An Tôn Công chúa, những người 
có công lớn với đất nước. Đình có kiến trúc độc đáo. Vì kèo theo 
kiểu chồng rường - giá chiêng với 7 hiên, tất cả đều làm bằng gỗ 
lim với những mảng chạm khắc tinh vi mang đậm màu sắc dân 
tộc và tạo sự hài hòa giữa điêu khắc và kiến trúc. Tòa đại đình 
gồm 5 gian 2 chái, mái lợp ngói mũi hài. 

Trong đình hiện còn lưu giữ một số tài liệu, hiện vật rất có giá 
trị trong việc nghiên cứu khoa học và giáo dục truyền thống. Đó 
là: bức đại tự, hương án, đồ thờ tự, bài vị bằng đá, bằng gỗ sơn 
son thếp vàng, ngựa gỗ, hai câu đối. 


Đình Phù Lão 


Là ngôi đình cổ nhất Bắc Giang, có niên đại cách nay hơn 
300 năm, được dựng trên một khu đất cao thuộc làng Phù Lão, 
xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang. Trước mặt đình là ao sâu, rộng. 


Trước đây, đình có kiến trúc kiểu chữ “nhất” (—), chỉ có tòa 
đại đình về sau ở gian giữa nối thêm 2 gian hậu cung, cách sân 
Bðm xây thêm 3 gian nhà nhỏ làm tiền tế. 


313 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Đại đình gắn với hậu cung, sân phía sau là chùa nhỏ. Các vì 
kèo được làm theo kiểu chồng rường - giá chiêng, đặc biệt ở 4 cột 
cái được thêm vào 4 bức cốn. Trong lòng tòa đại đình là một rừng 
chạm khắc với đủ các thủ pháp: chạm nền, chạm thủng, chạm 
kênh bong... Trải qua thời gian, đình Phù Lão vẫn giữ được vẻ 
đẹp khiêm nhường. 


Bia đình dựng năm Chính Hòa thứ 15 (1694), do tiến sĩ khoa 
Canh Tuất họ Hoàng, hiệu Đơn Phủ soạn, nội dung nói về bà 
Đoàn Thị Hiền, người địa phương, chồng và cha đều là Quận 
công, bỏ số tiền lớn cùng dân làng làm đình. Bia này được khắc 
sau khi đình khánh thành được 6 năm. Đình dựng ngày 24 tháng 
11 năm Mậu Thìn (1688). 


Lăng họ Ngô 


Ở thôn Thái Thọ, xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa. Bia đá 4 mặt 
“Linh Quang từ chỉ, cao 1,25m (không kể mái) dài 2,0m, rộng 
0,50m, niên hiệu Chính Hòa 18 (1697) và niên hiệu Vĩnh Thịnh 
thứ nhất (1705). Ông họ Ngô là quan võ thời Lê Trung Hưng 
chức “Đại tiến phụ quốc Thượng tướng quân vệ giám Tổng Thái 
giám đốc Dật Quận công Ngô Tướng công”. Kiến trúc lăng còn 
tương đối nguyên vẹn. Mặt bằng hình chữ nhật (51,40x71,00)m, 
hai lớp bao bọc nhau. Trước còn có tường đá ong và lũy đất bao 
bọc. Lớp trong trung tâm có nhà mộ hình vuông 2 tầng mái đề 
“Ngô Tướng công chi mộ”, tường đá vây 4 mặt, trổ một cửa ra vào 
đề 3 chữ: “Lĩnh Quang từ”, hai bên chạm nổi hình 2 võ sĩ. Lớp 
ngoài đặt hương án voi, ngựa và đồ thờ tự, cổng ra vào 2 tầng 
cũng chạm nổi hai võ sĩ. 


LỄ HỘI 
Lễ hội Xương Giang 


Hằng năm được tổ chức vào 2 ngày 6 và 7 tháng Giêng âm lịch 
tại sân vận động thị xã Bắc Giang và dâng hương tưởng niệm 
các anh hùng nghĩa sĩ Lam Sơn ở thành Xương Giang thuộc ngã 


314 


BẮC GIANG 


ba Quán Thành. Lễ hội Xương Giang tái hiện một phần chiến 
thắng của nghĩa quân Lam Sơn dưới sự chỉ huy của dũng tướng 
Trần Nguyên Hãn, phản ánh cuộc chiến hào hùng chống ngoại 
xâm của dân tộc ta. Trong ngày hội, từng đoàn người với cờ, 
trống, biểu ngữ giăng khắp các ngả đường. Tại sân vận động 
thanh niên nam nữ thi cắm trại, đoàn nghệ thuật tái hiện tại 
cuộc công thành Xương Giang thắng lợi năm xưa: Lễ đọc “Đại 
cáo bình Ngô”, lễ xuất quân. 

Lễ hội Yên Thế 

Tổ chức tại Phồn Xương, đại bản doanh của nghĩa quân Yên 
Thế do Đề Thám trực tiếp chỉ huy trong những năm cuối thế kỷ 
XIX đầu thế kỷ XX. Hằng năm lễ hội Yên Thế diễn ra vào ngày 
16-3 âm lịch. Từ các làng quê chung quanh, người người lũ lượt 
kéo nhau trẩy hội, quần áo chỉnh tể, tham gia hội hóa trang, 
diễu hành và tái hiện cuộc khởi nghĩa Yên Thế, múa Kỳ Lân. 
Sau lễ là hội, các trò vui chơi, giải trí được tổ chức. 

Lễ hội chùa La 

Còn gọi là chùa Đức La, hay chùa Vĩnh Nghiêm. Lễ hội hằng 
năm diễn ra vào ngày 14-2 âm lịch. Đây là hội chùa giỗ tổ Trúc 
Lâm, vì vậy mang tính chất giỗ tổ nhiều hơn là hội. Tổ Trúc Lâm 
ở chùa Vĩnh Nghiêm gồm 3 vị: Giác Hoàng Điều Ngự Trần Nhân 
Tông, Thiền sư Pháp Loa và Thiền sư Huyền Quang, được nhiều 
người biết đến qua nội dung tấm bia đặt trong nhà tổ đệ nhất. 

Lễ hội đền Suối Mỡ 

Diễn ra ở cả đền Thượng, đền Trung và đền Hạ. Đền Hạ là 
nơi tập trung đông nhất. Đây là lễ hội cầu mùa màng bội thu, bởi 
đền Suối Mõ là nơi thờ Công chúa con gái vua Hùng thứ 16 (Hùng 
Định Vương), người có công giúp dân làm ruộng, xây dựng cuộc 
sống, là vị nữ thần nông nghiệp của cư dân nông nghiệp cổ xưa. 

Trong ngày hội đền diễn ra lễ tế theo tục lệ rất trang nghiêm. 
Sau lễ là phần hội, dân làng mở các trò vui chơi như đấu vật, bắn 


315 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


cung, hát chầu văn... Hội đền Suối Mõ diễn ra trong 2 ngày 30-3 
và 1-4 âm lịch hằng năm tại xã Nghĩa Phương, Lục Nam. 


Lễ hội Tiên Lục 
Hằng năm tổ chức vào các ngày mồng 9 tháng Giêng, 20 
tháng ð, 20 tháng 8 và 20 tháng 11 âm lịch, tại xã Tiên Lục, 


huyện Lạng Giang. Trong đó ngày hội mồng 9 tháng Giêng cũng 
là ngày hội xuân nên đông vui nhất. 


Du khách về thăm hội Tiên Lục không chỉ được xem trò vui 
mà còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của xóm làng, của cây dã 
hương ngàn năm tuổi, bên cạnh mái đình Viễn Sơn. 


Hội Tiên Lục diễn ra chủ yếu ở khu vực đình cây dã hương, 
đình Thuận Hóa, chùa Phục Quang và đình Tiên Lục. 


Hội tháng Giêng bắt đầu từ 1 giờ sáng ngày mông 9 tháng 
Giêng và lễ khai thanh rồi đến lễ tranh chiêng, tranh trống giữa 
làng. Tiếp đến là lễ rước kiệu vào đền, rồi làm lễ tế thần Cao 
Sơn. Sau lễ là các trò chơi: thi cướp cầu, thì cỗ, thi kéo chữ, kéo 
co, chọi gà... 

Lễ hội Bổ Đà 

Diễn ra từ ngày 16 đến 18 tháng 2 âm lịch hằng năm tại khu 
vực núi Bổ Đà, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên. Lã hội Bổ Đà gắn 
liền với các truyền tích dân gian được lưu giữ trong nhiều thế 
kỷ. Đó là truyền tích về Thạch tướng quân hiệu là Chuyển Hùng 
Thạch Đại vương đã giúp Hùng Tạo Vương đánh đuổi giặc Man, 
được thờ ở đền Hạ, đền Trung và đền Thượng. 

Đến ngày hội, đền, chùa Bổ Đà đều mở cửa, cắm cờ đại, cờ ngũ 
hành rực rõ trong tiếng chiêng, trống phách rộn ràng. Không khí 
lễ hội tưng bừng với các nghi thức tế lễ rước sách và các trò chơi 
dân gian. 


316 


BẮC KẠN 
Lễ hội Y Sơn 


Đền Ÿ Sơn cứ 3 năm mở hội lớn một lần trong 3 ngày: 15, 16 và 
17 tháng Giêng âm lịch. Các năm khác tổ chức 1 ngày vào ngày 
Tết Thượng Nguyên (rằm tháng Giêng), còn gọi là hội Phu nhân 
Thánh Mẫu. Lễ hội Y Sơn được tổ chức tại xã Hòa Sơn, huyện 
Hiệp Hòa. Lễ hội có những nghỉ thức cổ truyền được tổ chức khá 
chặt chẽ: ngày 1ð tất cả các giáp rước kiệu, cờ quạt, chiêng trống 
tập trung về đền, rồi rước sang chùa. Ngày 16, tướng và quản 
tượng lên voi xe (voi giả có gắn bánh xe để đẩy đi được) vào chùa 
lễ Phật, tiếp đến là lễ “cuốn cờ đập đất” và “kéo chữ”. Ngày 17 
là ngày vui nhất có nhiều trò chơi dân gian, đánh đu, đánh cờ 
người, diễn tuồng, hát chèo... 

Lế hội Cầu Vồng 

Diễn ra hằng năm vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch tại đình 
Cầu Vồng, xã Song Vân, Tân Yên. Lễ hội gắn với truyền thống 
thượng võ của đồng bào Yên Thế đã nổi danh từ hằng trăm năm 


trước trong câu ca dao: “Trai Cầu Vồng, Yên Thế, gái Nội Duệ, 
Cầu Linh.” 


BẮC KẠN 


Bắc Kạn thuộc miền núi Việt Bắc, phía Bắc giáp Cao Bằng, 
phía Đông Nam giáp Lạng Sơn, phía Tây giáp Tuyên Quang, 
phía Nam giáp Thái Nguyên, có diện tích 4.795,54km2, dân số 
trên 300 ngàn người, gồm nhiều dân tộc: Việt, Tày, Nùng, Dao... 
Về đơn vị hành chính, Bắc Kạn có thị xã Bắc Kạn và 5 huyện: Ba 
Bể, Ngân Sơn, Na Rì, Bạch Thông và Chợ Đồn. 


Địa hình tỉnh Bắc Kạn chủ yếu là rừng núi với một hệ thống 
sông suối dày đặc. 


Cũng như các tỉnh Việt Bắc, khí hậu Bắc Kạn có hai mùa rõ 
rệt, mùa khô và mùa mưa. Nhiệt độ trung bình cả năm là 259G. 


317 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Bắc Kạn có hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy khá 
thuận lợi và ngày càng được cải tạo nâng cấp. 


Ngoài tiềm năng khoáng sản, lâm sản phong phú với những 
khu rừng nguyên sinh giàu động thực vật, Bắc Kạn còn có tiềm 
năng lớn về du lịch văn hóa, sinh thái rất lớn. Đó là khu du lịch 
Ba Bể. 


THẮNG CẢNH 
Hồ ba Bể 


Hồ Ba Bể thuộc huyện Ba Bể. Từ Hà Nội, theo quốc lộ số 3, 
qua thành phố Thái Nguyên, đi khoảng 80km đến thị xã Bắc 
Kạn. Từ thị xã Bắc Kạn đi tiếp 40km đến hồ Ba Bể. 


Ba Bể là hồ nước tự nhiên lớn nhất miền Bắc Việt Nam, nằm 
giữa vùng núi đá vôi, đá phiến với nhiều hang động kỳ khu và 
những con suối ngầm lúc ẩn lúc hiện. Hồ Ba Bể có độ cao 145m 
so với mặt nước biển, nước sâu trung bình 20-30m. Diện tích 
mặt hồ khoảng 500ha, chiều dài hơn 8km, nơi rộng nhất gần 
2km. Hồ có tên là Ba Bể vì lòng hồ được thắt khúc thành 3 hố (Pé 
Lâm, Pé Lù và Pé Lèng). Trong lòng hồ có các hòn đảo nhỏ, trên 
đó có nhiều phong lan, chim muông. Ở giữa “hồ 1” (Pé Lâm) có 
một đảo nhỏ thơ mộng mang tên đảo Bà, nơi xưa kia Bà Góa đã 
sinh sống và đó cũng là cội nguồn của câu chuyện truyền thuyết 
để lý giải tại sao có hồ Ba Bể ngày nay. Toàn cảnh hồ như một 
bức tranh thủy mặc, “sơn thủy hữu tình”. Bởi chung quanh là 
rừng núi trùng điệp, với những cây cao bóng tỏa, soi bóng mặt 
hồ. 

Đến với hồ Ba Bể, cách thú vị nhất là đi theo đường thủy. 
Chiếc thuyền máy đưa du khách theo dòng sông Năng chảy 
quanh dưới những rặng núi đá vôi cao chất ngất, bên những 
bờ vách đứng, thuyền sẽ theo dòng nước xuyên qua núi ung 
Nham, nơi đó gọi là động Puông. Thuyền nhỏ đi qua động, chập 
318 


BẮC RẠN 


chờn trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, hằn lên những thạch nhũ với 
hình thù kỳ lạ. Đi khỏi cửa động khoảng 4km, thuyền vào địa 
phận hồ Ba Bề. 


Động Puông 


Động nằm trên dòng sông Năng, hay nói cách khác, sông 
Năng chảy xuyên qua rặng núi đá vôi Lung Nham tạo thành 
động Puông, cách thị trấn Ba Bể 5km. Động có chiều dài khoảng 
300m, chiều cao 40m. Trong động có nhiều thạch nhũ, hình thù 
sống động với nhiều hình thú vật khác nhau và những cột đá, 
mầm đá. Đặc biệt, trong động có đàn đơi hàng chục vạn con đang 
sinh sống. Động Puông là một điểm du lịch sinh thái đặc biệt kỳ 
thú, hấp dẫn. 


Thác Đầu Đẳng 


Thác Đầu Đẳng dài 2km, là nơi sông Năng chảy vào địa phận 
tỉnh Tuyên Quang, bị những tảng đá khổng lồ chồng chất lên 
nhau chặn lại, với độ dốc khoảng 500m, tạo thành một thác nước 
ngoạn mục, kỳ vĩ. Thác nằm giữa cánh rừng nguyên sinh, càng 
tạo nên một ấn tượng đẹp khó quên. Đặc biệt ở đây có một loài 
cá, dân địa phương gọi là cá chiên, có con nặng đến 10kg. Loài cá 
này hiện nay rất hiếm thấy, phải chăng đã bị tuyệt chủng? 

Ao Tiên 

Là một hồ nước nhỏ, rộng chừng 3ha, nằm ngay trên đỉnh 
núi. Bao bọc chung quanh là những khu rừng nhiệt đới, nên khí 
hậu quanh năm mát mẻ và trong lành. Truyền thuyết kể rằng, 
nơi đây chính là bể tắm của các nàng tiên ở thượng giới xuống 
trần gian tắm và chơi cờ. 


Vườn Quốc gia Ba Bể 


Tuy chưa được UNESCO công nhận là di sản tự nhiên thế 
giới, nhưng rõ ràng Vườn Quốc gia Ba Bể là một di sản thiên 
nhiên quý giá hiếm có trên trái đất. Vườn Quốc gia Ba Bể chiếm 
một diện tích 23.340ha. Đây là một hệ thống rừng nguyên sinh 


319 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


trên núi đá vôi và đá phiến bao bọc hồ nước Ba Bể trong xanh. 
Theo điều tra sơ bộ của các nhà sinh học Việt Nam và tài liệu của 
các nhà khoa học lâm nghiệp Pháp để lại, rừng quốc gia Ba Bể có 
tới 417 loài thực vật, 299 loài động vật có xương sống, trong đó 
có nhiều loài động vật quý hiếm như phượng hoàng đất, gà lôi, 
voọc mũi hếch... 

Cùng với hồ Ba Bể, Vườn Quốc gia Ba Bể là một di sản thiên 
nhiên đẹp vào bậc nhất của Việt Nam, một nơi du lịch sinh thái, 
nghỉ dưỡng và nghiên cứu khoa học rất hấp dẫn. 


Thác Roọm 


Thuộc xã Quang Thuận, huyện Chợ Đồn, là nơi có khí hậu ôn 
hòa, cách thị xã Bắc Kạn 8km theo tỉnh lộ Bắc Kạn - Chợ Đồn. 


Khu du lịch thác Room gồm một quần thể những tảng đá dọc 
theo dòng sông chung quanh là núi rừng trùng điệp, tạo nên một 
cảnh thần tiên “sông núi, thác ghềnh”. Thác Room là nơi con 
sông Cầu đang tuôn chảy bị chặn lại bởi bãi đá lô nhô dài khoảng 


1km, tạo nên một cảnh quan tuyệt mỹ. 


Hiện tỉnh Bắc Kạn đang có kế hoạch đầu tư xây dựng thác 
Roọm thành khu du lịch nghỉ dưỡng vui chơi cuối tuần với các 


loại hình giải trí, thể thao, leo núi, cắm trại... 
Phya Khao 


Điểm du lịch Phya Khao thuộc huyện Chợ Đồn, là nơi có khí 
hậu ôn hòa, môi trường xanh, sạch. Độ cao trung bình 800m 
so với mặt nước biển. Khí hậu ở đây mùa đông ấm áp, mùa hè 
mát mẻ. Dưới thời thực dân Pháp, chính quyền thuộc địa đã cho 
dựng ở Phya Khao nhiều khu biệt thự nghỉ mát sang trọng ở đây. 
Nhưng những công trình kiến trúc xinh đẹp này đã bị phá hủy 
trong chiến tranh. Ngày nay, chính quyền Bắc Kạn đang có kế 
hoạch xây dựng lại khu nghỉ mát này. 


320 


BẮC KẠN 


Động Nàng Tiên 

Thuộc xã Lương Hạ, huyện Na Rì, là một trong những hang 
động tự nhiên ăn sâu vào trong lòng núi có độ dài hàng ngàn 
mét, với nhiều thạch nhũ hình thù kỳ lạ, tạo nên một cảnh đẹp 
diệu kỳ. 

Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ 


Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ thuộc huyện Na Rì, chiếm 
một diện tích hàng ngàn hécta, là nơi tạo nguồn và bảo tôn các 
nguồn gen động thực vật quý hiếm của đất nước ta. Khu bảo tổn 
thiên nhiên Kim Hỷ còn là điểm du lịch sinh thái, nghiên cứu 
khoa học đầy thú vị và hấp dẫn. 

Thác Nà Đăng 

Thuộc xã Lương Thành, huyện Na Rì, là một thác nước khá 
lớn chảy từ đỉnh núi xuống ở độ cao trên 100m, tạo nên một cảnh 
đẹp thiên nhiên kỳ ảo. Mỗi buổi mai khi mặt trời chiếu sáng, 
dưới những làn “khói” nước tạo nên những cầu vồng muôn sắc. 


DI TÍCH 
Chùa Thạch Long 


Chùa nằm trong một hang đá vôi tự nhiên thuộc xã Cao Kỳ, 
huyện Bạch Thông. Hang động này bao gồm 2 tầng, thông với 
nhau. Tầng trên gọi là tầng thiên (tầng trời), tầng dưới gọi là 
tầng âm (tầng đất). Trong thời kỳ chống thực dân Pháp, bộ đội 
ta đã sử dụng hang này làm xưởng sản xuất vũ khí. Hiện chùa 
là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân địa phương, 
là nơi thờ Phật và Thánh Mẫu. 

Đền Thắm 

Thuộc thị trấn Chợ Mới, huyện Bạch Thông, được dựng một 
nửa trong lòng hang núi, một nửa lộ thiên. Trước đền là dòng 
sông Cầu uốn khúc, lờ lững trôi về xuôi, tạo nên phong cảnh “sơn 
thủy hữu tình”. Đền thờ những người có công với nước với dân và 
là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân trong vùng. 


321 


CÁC TĨNH & THÀNH PHỔỐ 

Di tích lịch sử Pò Rét 

Thuộc xã Văn Học, huyện Na R, là vùng cơ sở cách mạng, nơi 
đồng chí Phùng Chí Kiên và các đồng chí lãnh đạo cách mạng 


của Đảng ta thường dừng chân trên đường liên lạc từ La Hiên 
sang Văn Học đến Ngân Sơn, vào những năm 1931-1941. 

Di tích hầm bí mật Dốc Tiên - hội trường chữ U 

Thuộc phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, là nơi đồng 
chí Trường Chinh, Tổng bí thư của Đảng trên đường đi công tác 
đến thị xã Bắc Kạn, nhờ chiếc hầm bí mật này mà đã thoát chết 
năm 1947 khi quân đội Pháp nhảy dù xuống Bắc Kạn để hòng 
tiêu diệt cơ quan đầu não lãnh đạo cuộc kháng chiến của dân tộc. 


Ngôi nhà hội trường chữ U là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đến 
thăm và nói chuyện với các đại biểu của tỉnh Bắc Kạn về nhiệm 
vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải 
phóng miền Nam tiến tới thống nhất nước nhà. 


ATK (An Toàn Khu) 


ATK thuộc thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, nơi các cơ 
quan Trung ương làm việc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước. 

LÊ HỘI 

Bắc Kạn là một tỉnh có nhiều di tích lịch sử và cách mạng 
đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận. Bắc Kạn lại là tỉnh 
có nhiều dân tộc cư trú. Vì vậy, nền văn hóa cũng mang nhiều 
sắc thái, nhiều lễ hội truyền thống phong phú, đa dạng. Các lễ 
hội của người dân Bắc Kạn phần lớn được tổ chức vào sau Tết 
Nguyên Đán với nhiều trò chơi mang đậm bản sắc dân tộc. 


Lễ hội Xuân Ba Bể 


Lễ hội được tổ chức hằng năm vào mồng 10 tháng Giêng âm 
lịch, ngay bên bờ hồ Ba Bể xinh đẹp, thuộc xã Nam Mẫu, huyện 
Ba Bể. 


322 


BẮC RẠN 


Lễ hội là nơi diễn ra nhiều trò chơi mang bản sắc dân tộc độc 
đáo như: đua thuyền độc mộc, tung còn, chọi bò, múa khèn, đấu 
võ dân tộc... 


Lễ hội Phủ Thông 
Lễ hội được tổ chức vào mồng 10 tháng Giêng âm lịch hằng 


năm, tại thị trấn Phủ Thông, là nơi diễn ra những trò chơi dân 
gian như tung còn, kéo co, hát sÌ lượn. 


Lễ hội Lùng Tùng (lễ hội xuống đồng) 


Được tổ chức ở hầu hết các địa phương trong tỉnh vào sau Tết 
Nguyên Đán. Tiêu biểu là lễ hội Làng Tùng ở Bằng Khẩu, thuộc 
huyện Ngân Sơn, vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Hội Lùng 
Tùng là dịp bà con các dân tộc tập trung vui chơi, với nhiều trò 
chơi truyền thống như: múa khèn, thổi sáo, tung còn, trai gái 
hát giao duyên... Sau đó nhân dân làm lễ cầu khấn thần linh 
phù hộ mùa màng bội thu, cho một năm mới tốt lành. 


Hội chùa Thanh Long 

Lễ hội được tổ chức trong 2 ngày 6 và 7 tháng Giêng âm lịch 
hằng năm, tại chùa Thanh Long, xã Cao Kỳ, huyện Bạch Thông. 

Lễ hội là dịp nhân dân dâng hương tưởng nhớ tổ tiên ông bà. 
Sau lễ còn có hội với những trò chơi, các hoạt động thể thao văn 
hóa như kéo co, hát sli lượn, múa dân tộc... và leo núi thưởng 
ngoạn núi non hùng vĩ, hang động kỳ khu. 


323 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


BẮC NINH 


Bắc Ninh là tỉnh ở vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Phía 
Bắc giáp tỉnh Bắc Giang, phía Đông và Đông Nam giáp tỉnh Hải 
Dương, phía Tây giáp Hà Nội, phía Nam giáp tỉnh Hưng Yên. 


Bắc Ninh có diện tích tự nhiên gần 800km2, dân số gần 950 
nghìn người, nơi có nhiều dân tộc anh em sinh sống như: Kinh, 
Tày, Hoa... 


Về đơn vị hành chính, Bắc Ninh có thị xã Bắc Ninh và 5 
huyện: Quế Võ, Gia Lương, Tiên Sơn, Thuận Thành, Yên Phong. 


Địa hình Bắc Ninh chủ yếu là đồng bằng, một phần nhỏ thuộc 
vùng trung du với những đổi núi đã đi vào thơ ca, nhạc như núi 
Thiên Thai... 

Nhiệt độ trung bình hằng năm khoảng 23,40°C, rất thích hợp 
cho du lịch. 

Bắc Ninh có hệ thống giao thông thuận lợi. Về đường bộ có 
đường quốc lộ 1A chạy qua, đi lên biên giới Việt Trung, có đường 
sắt Bắc Nam đi Lạng Sơn, có sông Cầu, một thời vang vọng chiến 
công cha ông thuở trước, rất thuận lợi cho giao thông đường thủy. 

Bắc Ninh, vùng đất Kinh Bắc, nổi tiếng với các làn điệu dân 
ca quan họ và những làng nghề truyền thống nổi danh như làng 
tranh Đông Hồ... 


THẮNG CẢNH 
Sông Cầu 


Con sông êm đềm chảy qua tỉnh Bắc Ninh. Hai bờ sông là 
những làng quê trù phú ngoài nông nghiệp còn có những nghề 
thủ công truyền thống như làng gốm Phù Lãng, làng tranh Đông 
Hỗ... 

Sông Cầu không chỉ đẹp và nên thơ vào những ngày hội liền 
chị, liền anh hát thâu đêm suốt sáng trên những bến nước sân 


324 


BẮC NINH 


đình, nó còn là một kỷ niệm chiến công, một mốc son chói lọi 
trong trang sử vẻ vang của dân tộc. Đó là vào tháng 10 năm 
1076, Lý Thường Kiệt cho xây dựng phòng tuyến sông Cầu 
(còn gọi là sông Như Nguyệt). Sông Cầu được lợi dụng như một 
chiến hào thiên nhiên rất lợi hại. Đồng thời, dọc theo bờ sông Lý 
Thường Kiệt còn cho đắp một chiến lũy bằng đất cao mấy thước, 
sừng sững như một bức tường thành. Mặt ngoài chiến lũy, sát bờ 
sông, quân ta đóng tre làm dậu dày đặc. Sông Cầu, thành cao, 
dậu dày, tạo thành một tuyến phòng ngự rất kiên cố. 


Mùa xuân 1077, dưới sự chỉ huy của Lý Thường Kiệt, quân ta 
đã đập tan cuộc xâm lăng của nhà Tống trên phòng tuyến sông 
Cầu đầy huyền tích này. 

Núi Dinh 

Còn gọi là núi Thanh hay núi Pháo Đài, nằm trên đất của 
hai phường Thị Cầu và Đáp Cầu. Núi Dinh không to lớn, nhưng 
hình dáng rất đẹp. Từ đỉnh núi Dinh du khách có thể ngắm dòng 
sông Cầu trong xanh nhè nhẹ trôi. 

Nhưng có lẽ điều hấp dẫn nhất đối với du khách là: núi Dinh 
còn là một di tích lịch sử. Trong các cuộc kháng chiến chống 
quân xâm lược, núi Dinh luôn là phòng tuyến quan trọng của 
quân dân ta chống lại kẻ thù, là nơi diễn ra những cuộc chiến 
đấu ác liệt giữa ta và địch. 

Trong cuộc kháng chiến chống quân Tống vào thế kỷ XI, Lý 
Thường Kiệt đã cho đóng đại binh trên núi Dinh, từ đây quân ta 
đã tấn công đánh bại quân Quách Quỳ. 


Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông vào thế 
kỷ XIIH, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cho xây hệ thống 
phòng thủ Xương Giang và Thị Cầu. 

Thời Tây Sơn, núi Dinh cũng là nơi đóng quân của Quang 
Trung Nguyễn Huệ. Tại đây đã diễn ra cuộc giao tranh ác liệt 


325 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


giữa quân ta do tướng Phạm Văn Lân chỉ huy và quân nhà 
Thanh xâm lược. 


Trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của giặc 
Mỹ, trên núi Dinh là trận địa pháo cao xạ, đã bắn rơi nhiều máy 
bay Mỹ. 


DI TÍCH 
Đền Đô 


Còn gọi là Cổ Pháp điện hay đền Lý Bát Đế (đền thờ 8 vị vua 
nhà Lý). 


Đền Đô là trung tâm thờ 8 vị vua Lý với các nghi lễ rất trọng 
thể hằng năm. Đền Đô nằm ở phía Đông Nam làng Đình Bảng. 
Đền và Lăng Lý Nam Đế được các triều đại phong kiến Việt 
Nam coi trọng là “khu sơn lăng cấm địa”. Đền Đô được xây dưới 
thời nhà Lê, được trùng tu nhiều lần, nhất là vào thời Lê Trung 
Hưng thế kỷ XVII, với kiểu kiến trúc “nội công, ngoại quốc”, 
chung quanh có tường thành vây bọc. 


Đền được chia làm 2 khu vực: nội thành và ngoại thành. Nội 
thành gồm nội thất và ngoại thất. Nội thất có nhà hậu cung, đặt 
ngai thờ và bài vị 8 vị vua Lý. Bao quanh nội thất có tường gạch 
cao 3m, rộng 1m. Ngoại thất gồm: nhà vuông kiến trúc theo kiểu 
chồng diêm, 8 mái, gồm nhà chủ tế, nhà kho, nhà khách, đền 
vua Bà (Lý Chiêu Hoàng). Giữa khu ngoại thất là ð cửa rồng có 
đường lát đá xanh, đi thẳng lên nhà vuông. 


Khu vực ngoại thành, sát với tường thành ở 2 đầu hồi nhà 
khách, mỗi bên 4 gian nhà Kiệu. Từ 5 cửa rồng đi tới sát bờ hồ là 
nhà biểu diễn rối nước, kiến trúc theo kiểu chồng diêm, 8 mái, 8 
đao cong. Bên hồ bán nguyệt là nhà bia. Hai bên giữa nội thành 
và ngoại thành là nhà văn chỉ bên trái, nhà võ bên phải. 

Đền Đô còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có tấm văn bia 
“Cổ Pháp điện đạo bi của Trạng nguyên Phùng Khắc Khoan, 
khắc năm 1602, nhân dịp trùng tu đền. 


326 


BẮC NINH 


Đền Bà Chúa Kho 


Đền ở làng Cổ Mễ, thị xã Bắc Ninh, thờ Bà Chúa Kho - một 
người phụ nữ đã khéo tổ chức sản xuất, tích trữ lương thực, 
trông coi kho tàng quốc gia trong và sau chiến thắng quân Tống 
ở sông Như Nguyệt (sông Cầu ngày nay) vào năm 1077. 


Tương truyền Bà Chúa Kho vốn là người chịu khó, sau khi 
lấy vua Lý, thấy ruộng đất vùng Vũ Minh, Cổ Mễ bị hoang hóa 
do chiến tranh, bà xin vua cho về đó chiêu dân lập ấp, khai khẩn 
ruộng hoang. Nhân đó nhà vua giao cho Bà trông coIl kho quân 
lương và cai quản tù binh để khai khẩn ruộng hoang. 


Với tài tổ chức của Bà, 72 trang ấp trong vùng làm ăn phát 
đạt, cuộc sống no đủ, thịnh vượng. 


Không ai biết tên Bà, nhưng khi Bà qua đời, nhân dân lập 
đền thờ để ghi nhớ công đức. Công lao to lớn của bà được các 
triều đại phong kiến ghi nhận qua việc sắc phong đền thờ Bà là 
“Chủ khố linh từ” (Đền thiêng thờ Bà Chúa Kho). 


Đền Bà Chúa Kho còn lại đến ngày nay là kiến trúc thời 
Nguyễn, xây đơn giản theo kiểu tam ban, cao dần trên sườn núi 
Kho, ban hạ kiến trúc kiểu tiền kê, hậu bẩy, ban trung theo kiểu 
chồng rường, hạ kê trong, còn ban thượng theo kiểu chồng rường 
giá chiêng. 

Chùa Bút Tháp 


Chùa có tên chữ là Ninh Phúc tự. Chùa có ngọn tháp hình cây 
bút, nên gọi là chùa Bút Tháp, tọa lạc ở thôn Bút Tháp, xã Đình 
Tổ, Thuận Thành (xưa là xã Nhạn Tháp, huyện Siêu Loại). 


Chùa được xây từ thời vua Trần Thánh Tông (1258-1278), 
khi Hòa thượng Huyền Quang đến tu. Ông là một nhà sư giỏi, 
đỗ tiến sĩ năm 1297 và là một trong 3 vị Tổ của thiển phái Trúc 
Lâm. Ông cho xây ngọn tháp 9 tầng, trang trí hoa sen. Năm 
1644, công chúa Diệu Tuệ và Hoàng hậu Diệu Viên đến tu ở chùa 
này, nhà sư Minh Hành (người Trung Quốc) làm Hòa thượng. 
Đến 1647, Chúa Trịnh Tráng cho trùng tu lại chùa theo kiểu 


Z 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


chùa Trung Quốc (dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Minh 
Hành). Kiến trúc chùa có dạng “nội công ngoại quốc”. Chùa có 
tam quan, gác chuông, tiền đường, thiêu hương, cầu đá, thượng 
điện, tích thiên am (tòa cửu phẩm), nhà chung, phủ thờ, hậu 
đường. Đặc biệt có tháp Báo Nghiêm là tháp đá cao 13m, trong 
đó có tượng thờ Thiển sư Chuyết Chuyết (vị tổ thứ nhất). Chùa 
xây năm Phúc Thái thứ ð (1647). Tháp Tôn Đức cao 10m dựng 
năm 1660, trong tháp có tượng thờ thiền sư Minh Hành. Nghệ 
thuật trang trí theo phong cách thời Lý - Trần. Các bức trang 
trí chạm nổi trên đá ở cầu đá, ở lan can thượng điện chủ đề là 
tứ linh, hoa lá và có 2 hình người trang trí ở tháp cửu phẩm liên 
hoa (9 tầng). Có pho tượng Phật Quán Âm 1000 mắt, 1000 tay 
(thiên thủ thiên nhãn) đặt trên tòa sen do rồng đội. 


Chùa Dâu 
Còn gọi là Diên Ứng tự, hay chùa Pháp Vân. Vào đời Lý, chùa 


còn có tên là Thiên Định, ở làng Dâu (Khương Tự), xã Hạnh 
Phúc, huyện Thuận Thành. 


Chùa cổ, xây từ thời Sĩ Nhiếp làm thái thú ở nước ta, vào thế 
kỷ II là trung tâm Phật giáo Luy Lâu. Khoảng năm 1313 (đời 
Trần Anh Tông), Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đứng ra vận động 
xây chùa thành 100 gian, dựng tháp 9 tầng và cầu 9 nhịp. Chùa 
thờ tượng Pháp Vân. Theo “Cổ Châu Vân Phật thưởng nhân 
sự tích, Man Nương truyện”, vào thời Sĩ vương (tức Sĩ Nhiếp) ở 
làng Mãn Xá có cô gái là Man Nương, nhà nghèo, mộ phật đến 
tu ở chùa Linh Quang (hay chùa Phúc Nghiêm), Man Nương có 
thai, sinh hạ một người con gái (hay một cái bọc). Man Nương 
bèn đem bỏ vào một hốc cây đa ở trong rừng. Ít lâu sau, bão nổi, 
cây đa đổ trôi về thành Luy Lâu (làng Cổ Châu). Sĩ Vương cho 
người kéo lên không được. Man Nương nhận ra cây đa mình đã 
bỏ con, lấy dây buộc kéo lên được. Lúc xẻ cây đa, thấy có danh 
hiệu Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện, bèn cho tạc 4 
pho tượng để thờ: 


328 


BẮC NINH 


_ Tượng Pháp Vân ở chùa Thiền Định (chùa Dâu). 
_ Tượng Pháp Vũ ở chùa Thành Đạo (chùa Đậu). 
_ Tượng Pháp Lôi ở chùa Phi Tướng. 

_ Tượng Pháp Điện ở chùa Trí Quả. 


Chùa Dâu là một trung tâm truyền đạo Phật ở nước ta ngày 
xưa. 


Chùa có gác chuông xây gạch cao 3 tầng, dựng từ thế kỷ VI, 
với ý nghĩa như một thạch trụ ngăn luồng gió nghiệp chướng. Vì 
vậy tháp có tên Hòa Phong. Ở thành bậc của tháp có chạm khắc 
hình sấu đá. Thành bậc chùa có rồng đá. Bệ đá trong Thượng 
điện chạm hình hoa sen. 


Chùa Phật Tích 


Tên chữ là Vạn Phúc tự, tọa lạc ở lưng chừng núi Lạn Kha, 
làng Phật Tích, xã Phượng Hoàng, Tiên Sơn. 


Chùa xây vào thời Lý Thánh Tông (1054-1079), năm Long 
Thụy Thái Bình thứ 4 (1057). Chùa là một kiến trúc nổi tiếng 
của dân tộc ta ở thế kỷ XI, đến thế kỷ XIII, chùa bị đổ nát. Trên 
nền cũ dân dựng lại chùa mới, gọi là Vạn Phúc tự. 


Vào những năm 1947-1948, thực dân Pháp đã phá nát toàn 
bộ chùa Phật Tích. Nay trên nền chùa còn lại một dãy tượng 10 
con vật trước tòa tiền đường, tượng A Di Đà ngồi trên tòa sen 
bằng đá cao 1m87 và khu tháp mộ. 


Theo tài liệu để lại, ngay ở chân núi Lạn Kha là cổng ngoài, 
theo bậc thềm đá dẫn lên gác chuông, rồi tiếp theo các bậc thềm 
đá lên cao là Tiền đường chắn phía trước khu chùa đồ sộ. Trước 
bậc thềm đá, dựng một dãy tượng 10 con vật bằng đá có kích 
thước lớn, trong tư thế phủ phục, cao 1m20, đặt trên bệ đá chạm 
hoa sen. 


Chùa có các tòa và cung điện thờ. Đằng sau chùa là khu mộ 
tháp của các vị sư tổ. Ngay trên đỉnh núi là một ngọn tháp, xây 
vào năm 1057, là tháp cao nhất thời Lý. 


329 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Chùa Phật Tích có quy mô kiến trúc lớn, gồm: gác chuông, 
tiền đường, thiêu hương, hậu đường, nhà thờ Đức Chúa (thờ 
tượng vợ Chúa Trịnh Tráng), nhà Tổ đệ nhất. 


Đình làng Đình Bảng 


Thuộc làng Đình Bảng, huyện Từ Sơn, được xây vào tháng 2 
năm Bính Thìn (1736), niên hiệu Vĩnh Hựu thứ 2, triều vua Lê 
Ý Tông. 

Đình thờ 3 vị nhiên thần là: Cao Sơn Đại Vương (Thần Nú)), 
Thủy Bá Đại Vương (Thần Nước), Bạch Lệ Đại Vương (Thần 
Đất). Cả ba vị thần đều có sắc phong. Đình còn là nơi thờ Lục tổ 
(sáu vị có công lập nên làng vào thế kỷ XV). Sau khi đền thờ Lý 
Bát Đế bị quân Pháp triệt phá, dân làng đã rước bài vị 8 vị vua 
nhà Lý về thờ trong đình. 


Đình xây bằng gỗ lim, kiểu chữ “công” (+). Bái đường gồm 
7 gian chính thông vào đến hậu cung. Kiến trúc đình theo kiểu 
chồng rường, mười hàng với 60 cột đại, gác câu đầu, có xà ngang, 
dọc và xà nách chia thành 10 vì kèo để đỡ bộ hoành mái. Bốn 
phía đình bưng cửa. Nền giữa gian thờ lát chéo gạch lá men. Các 
gian khác diềm lát ván sàn. Mái đình rộng lợp ngói mũi hài. 

Kiến trúc theo nghệ thuật thời Hậu Lê. Chủ đề hội họa và 
điêu khắc: “rồng, mây đại hội”, “sáu con rồng bay lên trời”. Ñgoài 
ra còn có những mảng chạm trổ tứ linh, tứ quý, phượng vũ... 


Hội đình Đình Bảng vào ngày 12 tháng 2 âm lịch hằng năm. 

Đình Cổ Mể 

Đình làng Cổ Mễ, xã Vũ Ninh, là một ngôi đình lớn được 
dựng vào năm 1681, đời vua Lê Hy Tông, thờ Trương Hống và 
Trương Hát, những người có công giúp Triệu Quang Phục (549- 
570) chống giặc Lương. 

Kiến trúc đình Cổ Mễ theo kiểu chữ “nhất” (—) với ð gian, các 
cột đều sơn son thếp vàng, nay đã phai màu. Các mảng chạm 


330 


BẮC NINH 


khắc rất đẹp, theo các đề tài: Long vân đại hội, Ngũ hổ tranh 
châu... Nghệ thuật điêu luyện. Trong đình còn có 10 tấm bia 
hậu, trong đó có tấm bia khắc năm Chính Hòa thứ 2 (1681). 


Đình Đông Hồ 


Còn gọi là đình Tranh, vì gắn bó với nghề làm tranh của làng 
Đông Hồ (còn gọi là làng Mái) thuộc xã Đông Hồ. Đình là nơi 
thờ Thành hoàng làng là Trấn Bắc. Xưa kia đình là nơi họp chợ 
tranh của làng. Đình xưa có 7 gian bái đường, 2 gian hậu cung, 
2 dãy thảo xá ở tả, hữu, mỗi dãy 5ð gian. Năm 1950, hai dãy thảo 
xá bị Pháp đốt cháy. Khoảng năm 1970, hai gian hồi bái đường 
cũng bị dỡ bỏ. Đình hiện còn 5ð gian bái đường. Kiến trúc đình 
theo kiểu chữ “đinh” (T), mái lợp ngói mũi hài nhỏ. Đình còn 
lưu giữ nhiều di vật quý. Hai tấm bia khắc năm Cảnh Trị thứ 6 
(1668) và Tự Đức năm thứ 29 (1876), ghi lại các vị có công xây 
dựng đình làng. 


Xưa kia, chợ tranh họp ở đình từ mồng 6 tháng chạp đến Tết 
Nguyên Đán. Đình còn là nơi mở hội thi hàng mã. Hội mở từ 
chiều 14 đến sáng 18 tháng 3 âm lịch. Trong ngày hội các loại 
hàng mã, tranh tiêu biểu được trưng bày trên bàn thờ tại đình. 

LE HỌI 

Kinh Bắc là nơi đạo Phật thâm nhập sớm nhất từ những thế 
kỷ đầu Công nguyên. Đến triều Lý, đạo Phật đạt đến độ cực 
thịnh. Tại đây nhiều chùa tháp được dựng lên. 

Vùng Kinh Bắc, một trong những cái nôi của nền văn minh 
người Việt. Chính nơi đây đã sản sinh ra những làn điệu dân ca 
quan họ đặc sắc, một loại dân ca trữ tình tiêu biểu, đậm đà bản 
sắc dân tộc. 

Cũng vì những yếu tố trên Bắc Ninh là một trong những địa 
phương có nhiều lễ hội truyền thống và mỗi độ xuân về người 
Kinh Bắc rủ nhau trẩy hội. 


331 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 

Hội Lim 

Lễ hội Lim gắn liền với một truyền thống văn hóa của đất 
Kinh Bắc là hát quan họ giao duyên. Trong hội các “liền anh, 
liền chị” hát đối đáp từng cặp, hát trên đôi, hát dưới thuyền, hát 
ở sân chùa... với đủ các làn điệu quan họ. Hội Lim sau phần lễ 


rước đến phần tế lễ, cuối cùng là phần hội với các trò chơi như 
đánh đu, vật... 

Hội Lm diễn ra từ 11 đến 13 tháng Giêng âm lịch. 

Hội đền Đô 

Lễ hội được tổ chức tại đền Đô (nơi thờ 8 vị vua Lý). Mở đầu 
hội có lễ trình Thánh, có thi đấu cờ người, đấu vật và các trò vui 
khác. Đặc biệt có rước kiệu long trọng vào ngày chính hội 16 
tháng 3 rất đông người tham dự. 

Hằng năm lễ hội được tổ chức từ ngày 15 tháng 3 âm lịch và 
kéo dài 4 ngày. Hội mở đúng vào ngày vua Lý Thái Tổ lên ngôi 
hoàng đế (còn gọi là lễ đăng quang). 

Lễ hội chùa Dâu 

Chùa Dâu thờ Phật Man Nương. Đây là lễ hội tiêu biểu cho 
sự hội nhập tín ngưỡng của nền văn minh lúa nước vào đạo Phật. 
Trong hội, sau lễ rước tượng Bà Dâu đi qua các chùa trong hệ 
thống chùa Tứ Pháp gồm: chùa Đậu, chùa Dâu, chùa Phi Tướng 
và chùa Trí Quả, là phần hội có thì làm bánh giầy, đặc sản của 
làng Dâu. 

Lễ hội mở vào ngày sinh của Man Nương, tức ngày 17 tháng 
Giêng âm lịch hằng năm tại làng Dâu. 

Hội chùa Phật Tích 

Hội chùa Phật Tích nhằm tưởng nhớ công ơn của vua Lý 
Thánh Tông. Lễ hội hằng năm mở ra từ ngày 4 đến ð tháng 
Giêng âm lịch để khách hành hương đến lễ Phật, thỉnh kinh, 
cầu phúc, cầu yên, đồng thời cũng là chiêm ngưỡng cảnh đẹp của 
chùa. 


332 


BẮC NINH 

Hội đình Đình Bảng 

Hằng năm lễ hội Đình Bảng diễn ra từ ngày 12 đến ngày 
16 tháng 3 âm lịch, để tưởng nhớ 3 nhiên thần là Cao Sơn Đại 
Vương (Thần Núi), Thủy Bá Đại Vương (Thần Nước), Bạch Lệ 
Đại Vương (Thần Đất) và 6 vị nhân thần là 6 vị tổ của 6 dòng họ 
có công dựng lại làng sau cuộc tàn phá của quân Minh vào thế 
kỷ XV. 

Sau lễ là phần hội, tổ chức các trò chơi đấu vật, chọi gà... 

Hội Đông Hồ 

Lễ hội làng Đông Hồ diễn ra từ mồng 4 đến 7 tháng Giêng tại 
đình làng Đông Hồ, xã Lạc Thổ, Thuận Thành. Lã hội Đông Hồ 
mang đặc tính hội làng nghề. Trong những ngày hội bán tranh 
dân gian và các loại hàng mã thờ cúng. 

Hội chùa Tổ (Đại Bi tự) 

Lễ hội hằng năm diễn ra từ ngày 18 đến 23 tháng Giêng âm 
lịch tại làng Vạn Ty, xã Thái Bảo, huyện Gia Lương để tưởng nhớ 
người con của quê hương là thiền sư Huyền Quang (Lý Đạo Tá]), 
một trong 3 vị tổ đầu tiên của Thiền phái Trúc Lâm đời Trần. 

Phần lễ: có đọc kinh, rước oản, dâng hương. 


Phần hội: thi vật, thì dệt vải, đua thuyền. 


333 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


BẾN TRE 


Bến Tre là tỉnh đồng bằng nằm cuối nguồn sông Cửu Long, 
có hình dáng rẽ quạt, đầu nhọn nằm về phía thượng lưu, các 
nhánh sông lớn chảy qua Bến Tre tựa như những nan quạt, xòe 
rộng về phía Đông. Bến Tre được hợp thành bởi ba cù lao lớn: 
Cù Lao Bảo, Cù Lao Minh và Cù Lao An Hóa, được bồi đắp bởi 
phù sa của 4 nhánh sông Cửu Long là Tiền Giang, Ba Lai, Hàm 
Luông và Cổ Chiên. Phía Bắc giáp Tiền Giang, Tây giáp Vĩnh 
Long, Nam giáp Trà Vinh, Đông giáp biển, có bờ biển dài khoảng 
65km. 


Bến Tre có diện tích tự nhiên khoảng 2.300km2, dân số trên 
1.300.000 người, gồm thị xã Bến Tre và 7 huyện: Giông Trôm, 
Mỏ Cày, Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú, Châu Thành, Chợ Lách. 


Bến Tre có khí hậu nhiệt đới gió mùa. Mùa mưa từ tháng 5 
đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt 
độ trung bình cả năm là 26-270C. Lượng mưa trung bình hằng 
năm là 1.250-1.500mm. 


Địa hình khá bằng phẳng, rải rác có những cồn cát xen kế với 
ruộng vườn. Không có rừng cây lớn, 4 bề sông nước bao bọc, giao 
thông thủy rất thuận tiện. 

Bến Tre là vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long, với nhiều sản 
vật, hoa quả. Bến Tre giàu thủy, hải sản. 


THẮNG CẢNH 


Cồn Phụng 

Thuộc xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, cách thị xã Bến 
Tre 12km theo đường bộ và 25km theo đường thủy, nằm trên cù 
lao nổi giữa sông Tiền có diện tích rộng 52ha. Cồn Phụng được 
hình thành do phù sa bồi đắp, tạo nên những vườn cây trái trĩu 
cành, khí hậu mát mẻ, môi trường sinh thái trong lành. 


334 


BẾN TRE 


Du khách đến đây được tham quan các kiến trúc độc đáo của 
nơi từng là thánh địa đạo Dừa, với một số di tích còn lại như 
tháp, sân rồng... Côn Phụng còn là nơi có làng nghề sản xuất đồ 
gia dụng bằng vật liệu từ cây dừa. 


Sân chim Vàm Hồ 

Thuộc xã Bình Châu, huyện Ba Tri, nằm ven sông Ba Lai, 
sân chim Vàm Hồ có lượng chim tập trung đông nhất khoảng 
gần 500.000 con cò, vạc cùng các loại chim khác như cong cọc, le 
le, cò ngà, cò ruồi, diệc... 


Sân chim Vàm Hồ rộng hơn 40ha, trong đó có 15ha rừng chà 
là nguyên sinh. Trên đường vào sân chim, dọc hai bên bờ sông 
Ba Lai là một thảm thực vật phong phú gồm Ổn, so đũa, đậu ván, 
mãng cầu Xiêm, dừa nước... Trong sân chim chủ yếu gồm: đước 
đôi, chà là, bụp tra, ô rô, rau muống biển... Sân chim có 9 loài 
cây chính là chà là và đước, nhưng chim chỉ thích làm tổ trên 
cây chà là. 

Đến sân chim vào mỗi buổi chiều, du khách có dịp được thưởng 
thức những âm thanh thú vị, đó là lúc các loài chìm cò, cong cọc, 
le le... rủ nhau về tổ. 


Sân chim Vàm Hồ ngoài chim ra còn có các loài thú hoang 
dại: chồn, rắn, trăn, dơi... 


Rừng ngập mặn Khâu Băng 

Bến Tre đang đầu tư phát triển khu bảo tổn thiên nhiên rừng 
ngập mặn Khâu Băng huyện Thạnh Phú. Rừng ngập mặn Khâu 
Băng có giá trị về sinh thái và bảo vệ bờ biển, làm sạch môi 
trường, gia tăng nguồn lợi thủy sản. 

Vườn cây Cái Mơn 

Nằm bên bờ sông Tiền thuộc xã Tiên Thủy, huyện Châu 
Thành, đây là cái nôi cây trái vùng Nam Bộ. Đến đây mùa nào 
cũng có các loại cây trái. Làng nghề Cái Mơn hằng năm cung cấp 


335 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


cho thị trường hàng triệu cây giống các loại như sầu riêng, măng 
cụt, xoài cát, nhãn tiêu, mít tố nữ... Cái Mơn còn là quê hương 
của nghề cây cảnh Bonsal. 


Cồn Quy 

Rộng 65ha, nằm trên sông Tiền, thuộc xã Tân Thanh và Quới 
Sơn, huyện Châu Thành, Cồn Quy nổi tiếng với những vườn cây 
ăn trái như sapô, nhãn, bưởi... Một buổi đi du thuyền trên sông 
Tiền, ghé vào Cồn Quy, du khách sẽ có dịp thưởng thức vị ngọt 
ngào của trái cây Cồn Quy nổi tiếng. 


Cồn Ốc 

Còn gọi là côn Hưng Phong, nằm trên sông Hàm Luông, thuộc 
xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, cách thị xã Bến Tre khoảng 
10km về hướng Đông. Côn dài 8,3km rộng 1 km, có nhiều vườn 
dừa, trồng xen cây ăn trái. 

Cồn Tiên 

Nằm trên sông Tiền, ngang với làng Cái Mon, diện tích 7ha, 
thuộc xã Tiên Long, huyện Châu Thành, cách thị xã Bến Tre 
23km theo đường bộ hoặc 15km theo đường sông. Cồn Tiên là 
một bãi cát đẹp, hằng năm vào dịp Tết mồng 5 tháng ð có hàng 
vạn người đến tắm. 


DI TÍCH 

Chùa Hội Tôn 

Chùa được Hồ Thượng Long Thiên dựng vào thế kỷ XVIII, tại 
ấp 8, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành. Tại chính điện thờ tượng 
Thập Điện Minh Vương bằng đồng cao 0,70m được đúc tại Huế 
thế kỷ XIX. 

Chùa được nhiều lần trùng tu sửa chữa vào các năm 1805, 


1884, 1947 và 1992. Năm 1805, tôn tạo tượng Phật, pháp khí và 
đúc đại hồng chung. 


336 


BẾN TRE 


Đình Phú Lễ 

Ở ấp Phú Khương, xã Phú lễ, Ba Tri, thờ Thành hoàng Bổn 
cảnh. Đình được xây vào năm Minh Mạng thứ 7 (1826). Đình 
tọa lạc trong một khuôn viên khá rộng với hằng trăm cây cổ thụ 
tỏa bóng. Thềm và móng đình được xây bằng đá xanh, trên xây 
gạch, gồm 10 gian. Sáu gian chính mái nối liền nhau. Bốn gian 
phụ bế trí theo lối chữ “đính” (T). Đình chính gồm võ ca, viên 
đường, thính đường, chính đường và hậu đường. Bên trong có 
những mảng điêu khắc khá tỉnh xảo, nghệ thuật cao, tất cả đều 
được sơn son thếp vàng. 


Chùa Tuyên Linh 

Ở ấp Tân Thới Đông B, xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày, được 
dựng vào năm 1861 có tên là chùa Tiên Linh. Năm 1907, Hoà 
thượng Khánh Hoà về trụ trì đã cho tu sửa lớn và đổi tên thành 
chùa Tuyên Linh. Sau đó chùa còn được tu sửa và mở rộng 2 lần 
nữa vào các năm 1941 và 1983. 


Từ năm 1920, chùa Tuyên Lĩnh, trở thành nơi đào tạo tăng 


ni. Chùa có pho tượng hộ pháp bằng đồng cao 0,70m, ngoài vườn 
có tháp tổ. 


Chùa Viên Minh 

Ở 156 đường Nguyễn Đình Chiểu thị xã Bến Tre. Chùa đã 
có từ lâu, nhưng kiến trúc hiện nay được dựng từ năm 1951 đến 
1959. Chùa hiện là nơi đặt văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh 
Bến Tre. Trước khuôn viên chùa có tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. 


Đình Bình Hoà 

Thuộc xã Bình Hoà, huyện Giồng Trôm, là ngôi đình cổ nhất 
ở Cù Lao Bảo, có từ thế kỷ XIX, đến nay trên 200 năm. Đình làm 
bằng các loại gỗ tứ thiết, kết cấu bằng mộng chốt. Trang trí nội 


ngoại thất là sự kết hợp hài hoà các yếu tố nghệ thuật cung đình 
337 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


với nghệ thuật tôn giáo và được dân gian hóa ở những mức độ 
thích hợp. Lễ hội đình Bình Hoà hằng năm diễn ra 2 lần vào rằm 
tháng Giêng và rằm tháng chạp. 


Lăng mộ Nguyên Đình Chiểu 

Thuộc xã An Đức, huyện Ba Tri. Nguyễn Đình Chiểu là nhà 
thơ yêu nước chống Pháp nổi tiếng ở miền Nam và cả nước. Ông 
sinh tại Gia Định (nay là Thành phố Hồ Chí Minh). Năm 1861, 
Cần Giuộc bị thất thủ, ông về Ba Tri ở ẩn và mất tại đây. Nhân 
dân lập khu mộ và đền thờ ông. 


Mộ Võ Trường Toản 

Xã Bảo Thạch, huyện Ba Tri. Võ Trường Toản là nhà Nho, 
kiến thức uyên bác, chí khí thanh cao, nổi tiếng trong cả nước. 
Ông có công đào tạo nhiều danh sĩ cho các tỉnh Nam Bộ. Võ 
Trường Toản sinh ở Gia Định, mất ngày 27-7-1727. Trong thời 
gian chiến tranh giữa Tây Sơn - Nguyễn Ánh, ông không tham 
gia chính sự, về quê ở ẩn, mở trường dạy học. 


Đền thờ Lãnh binh Nguyên Ngọc Thăng 

Ông người xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, giữ chức Lãnh 
binh dưới thời Thiệu Trị (năm 1848). Năm 1859, quân Pháp 
đánh chiếm thành Gia Định, ông đã lãnh đạo nghĩa quân chống 
Pháp. Ngày 27-6-1866, ông hy sinh trong trận giao chiến với 
quân Pháp ở Gò Công, thi hài được đưa về quê an táng. Sau khi 
ông mất, Tự Đức phong sắc áo mũ và một thanh gươm. Ngày giỗ 
ông hằng năm vào ngày rằm tháng 5 âm lịch. Đền thờ Lãnh binh 
Nguyễn Ngọc Thăng được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia. 

Di tích Đồng Khởi 

Tại xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày, là cái nôi của phong trào 
Đồng Khởi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (17-1- 
1960). Khu di tích Đồng Khởi tọa lạc trên một khu vực rộng hơn 
5.000m3, ngôi nhà 2 tầng, trên nóc là khối bê tông cốt thép cao 


338 


BẾN TRE 


12m màu đỏ, nhọn, tượng trưng cho ngọn lửa Đồng Khởi. Trong 
nhà trưng bày nhiều hiện vật và hình ảnh, tài liệu minh chứng 
cho hào khí của phong trào Đông Khởi. Khu di tích Đồng Khởi 
được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận di tích lịch sử cách mạng 
cấp quốc gia ngày 7-1-1993. Hằng năm, ngày 17 tháng 1 đã trở 
thành ngày hội truyền thống cách mạng của tỉnh Bến Tre. 


LÊ HỘI 

Lễ hội nghinh Ông 

Là một trong những lễ hội có quy mô lớn nhất của ngư dân 
Bến Tre, tổ chức vào ngày 16 tháng 6 âm lịch hằng năm tại các 
đền miếu và các làng ven biển. Trong lễ hội, các tàu thuyền được 
trang hoàng lộng lẫy đủ các màu sắc, tập trung neo đậu tại các 
cảng lớn để làm lễ, vui chơi giải trí với những trò chơi dân gian 
như múa lân... 


Hội đình Phú Lễ 

Là lễ hội được tổ chức ở đình làng để tưởng nhớ Thành hoàng 
làng, người có công khai hoang lập ấp. Hội đình Phú Lễ mỗi năm 
được tổ chức 2 lần: Lễ kỳ yên, ngày 18 đến 19 tháng 3 âm lịch, 
cầu cho mưa thuận gió hoà, và lễ cầu bông vào ngày 9 đến 10 
tháng 11 âm lịch, cầu cho mùa màng tươi tốt. Lễ hội có rước sắc 
thần, lễ tế Thành hoàng. Sau lễ có tổ chức hội. Trong đêm hội 
thường có hát bội, đàn ca tài tử. 

Ngoài ra còn có ngày hội truyền thống Cách mạng Đồng Khởi 
tổ chức vào ngày 17 tháng 1 hằng năm tại xã Định Thủy, Mỏ 
Cày. Ngày lễ truyền thống văn hóa tưởng nhớ nhà thơ yêu nước 
Nguyễn Đình Chiểu tổ chức vào đúng ngày sinh (1 tháng 7) cụ 
Đồ Chiểu, tại đền thờ ở xã An Đức, Ba Tri. 


339 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


BÌNH DƯƠNG 


Bình Dương là một tỉnh miền Đông Nam Bộ, diện tích tự 
nhiên khoảng 2.700km?, dân số trên 716.000 người, gồm thị xã 
Thủ Dầu Một và các huyện: Bến Cát, Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú 
Giáo, Dĩ An, Thuận An, là nơi cư trú của 3 dân tộc anh em: Kinh, 
Hoa, Khơme. Phía Bắc giáp Bình Phước, Nam giáp Thành phố 
Hồ Chí Minh, Đông giáp Đồng Nai, Tây giáp Tây Ninh. 


Bình Dương là vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam. 
Bình Dương có các vùng đất đỏ bazan rất thích hợp cho trồng cao 
su, cà phê, và vùng đất xám, nơi có đồng cỏ chăn nuôi và trồng 
hoa màu. Tại vùng đồng bằng, phù sa bồi đắp với những ruộng 
lúa, vườn cây ăn trái như Lái Thiêu, bạt ngàn sầu riêng, măng 
cụt, chôm chôm... 


Bình Dương có mỏ cao lanh, đất sét, những mỏ nguyên liệu 
này tạo cho ngành gốm sứ của Bình Dương phát triển mạnh. 
Bình Dương có nghề sơn mài, điêu khắc gỗ. 


Thị xã Thủ Dầu Một nằm ở tả ngạn sông Sài Gòn. Bình Dương 
có hệ thống giao thông đường thủy thuận lợi nhờ 3 con sông lớn 
chảy qua: sông Đồng Nai, sông Sài Gòn và sông Bé. Bình Dương 
có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm với 2 mùa rõ rệt: mùa mưa từ 
tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm 
sau. Nhiệt độ trung bình cả năm là 26,20C. 


Nhờ chính sách thông thoáng, ưu đãi trong đầu tư, từ năm 
1997, kinh tế đã có một cuộc bứt phá khá ngoạn mục, Bình Dương 
trở thành một trong những tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế - xã 
hội cao nhất nước. Đặc biệt trong lĩnh vực thu hút vốn đầu tư 
nước ngoài với các khu công nghiệp lớn: Sóng Thần 1, Sóng Thần 
2, Bình Đường, Việt Hương, Đông An, Mỹ Phước, Tân Đông Hiệp 
và Việt Nam - Singapore. Hiện Bình Dương đang triển khai xây 
dựng khu công nghiệp dịch vụ đô thị với diện tích 4.000ha, khu 
công nghiệp Mỹ Phước 2, Việt Hương 2 và Nam Tân Uyên. 


340 


BÌNH DƯƠNG 


Bình Dương có thuận lợi cơ bản là nằm kề Thành phố Hồ Chí 
Minh, một trung tâm thương mại lớn nhất nước, lại thuận lợi 
về giao thông vận tải, gần kề sân bay, bến cảng. Bình Dương là 
miền đất hứa, có môi trường thuận lợi cho các ý tưởng phát triển 
kinh tế. 


THẮNG CẢNH 

Núi Châu Thới 

Núi Châu Thới sừng sững nổi lên giữa vùng đồng bằng trù 
phú như một ngọn tháp thiên tạo, cách Thành phố Hồ Chí Minh 
không đầy 20km. Sách xưa nói rằng núi Châu Thới như một tấm 
bình phong che chắn các luồng gió dữ, điều hoà khí hậu cho một 
vùng rộng lớn. Núi Châu Thới cao 8m, được coi là thắng cảnh 
của Bình Dương. Sự có mặt của ngọn núi làm cho vùng đất này 
trở nên đặc sắc, đáng yêu hơn. Qua 209 bậc, du khách sẽ bước 
lên đỉnh núi, cảm nhận được luồng không khí mát mẻ trời đất 
ban cho Bình Dương. Từ đỉnh núi, du khách sẽ được ngắm nhìn 
cả một vùng nước non hùng vĩ, nhấp nhô những làng mạc, thành 
phố xinh đẹp. Trên đỉnh núi có ngôi chùa cổ do Thiền sư Khánh 
Long dựng khoảng thế kỷ XVII. Núi Châu Thới cùng với suối Lô 
Ô, hồ Bình An tạo thành một quần thể du lịch hấp dẫn của xã 
Bình An, huyện Dĩ An. 


Hồ Bình An 

Thời Mỹ-ngụy, hồ Bình An từng là nơi đá gà của giới thượng 
lưu. Ngày nay hồ Bình An được tôn tạo thành khu du lịch thích 
hợp cho các chuyến du lịch vãn cảnh của du khách. Khu du lịch 
hồ Bình An nằm sát xa lộ Hà Nội trên tuyến đường từ Thành 
phố Hồ Chí Minh đi Bình Dương. Thiên nhiên nơi đây trầm lắng 
yên tĩnh, đâu đó ríu rít tiếng chim hót, tạo nên một không gian 
trong lành thơ mộng. Giữa một vùng sôi động của những khu 
công nghiệp ôn ã, ầm ỳ của máy móc, ngổốn ngang xi măng cốt 
thép... thì khu du lịch Bình An như một điểm xanh nhấn làm 


341 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


dịu lòng người dưới bầu trời đây nắng gió của phương Nam. Lối 
đi quanh hồ đầy bóng cây râm mát. Chung quanh đâu đâu cũng 
nhìn thấy hoa lá muôn sắc tốt tươi. Lên chiếc cầu bắc qua đảo 
nhỏ, bạn đã có thể nhìn thấy những mái nhà cong thấp thoáng 
dưới rừng cây xanh um tùm. Quanh hồ có nhiều chỗ thích hợp 
cho du khách câu cá thư giãn... 


Khi hoàng hôn buông xuống, hồ Bình An rực rỡ với hàng trăm 
hàng ngàn bóng đèn màu, lung linh trong ánh nước, làm cho khu 
du lịch thêm nét huyền diệu giữa màn đêm. 


Khu du lịch Thanh Cảnh 

Theo quốc lộ 13 đến ngã tư Bình Phước hướng về thị xã Thủ 
Dầu Một khoảng 2km, ngay bên đường, du khách đã nhìn thấy 
cổng chào lớn đề “Khu du lịch Thanh Cảnh”. Khu du lịch này 
nằm sát sông Sài Gòn, trên một khoảnh đất khá rộng, kiến trúc 
kết hợp hài hoà giữa khung cảnh tự nhiên với những công trình 
nhân tạo: nhà hàng, nhà nghỉ... đầy đủ tiện nghi. Trong khuôn 
viên khu du lịch đầy cây xanh bóng mát, một vài nhà sàn xinh 
xắn nhô ra mặt nước như những nhà thủy tạ. Trung tâm hồ là 
ngôi đền được phỏng theo dáng chùa Một Cột ở Hà Nội. Ở đây 
có một con rạch tự nhiên nuôi những chú cá sấu, suốt ngày đầm 
mình trong nước. Tại đây, du khách có thể đi du ngoạn với tàu 
cao tốc trên sông Sài Gòn. 


Khu du lịch Phương Nam 

Cách Thành phố Hồ Chí Minh 10km, thuộc xã Vĩnh Phú, 
huyện Thuận An. Tuy mới xây dựng nhưng khu du lịch Phương 
Nam có nhiều tiểm năng và triển vọng phát triển lớn. Ở đây có 
những cây cổ thụ hàng trăm tuổi với những rặng dừa xanh tỏa 
bóng. Đây đó những khóm trúc, bụi tre... cùng hình ảnh chú 
mục đồng ngồi trên lưng trâu thổi sáo, tạo nên nét đẹp của vùng 
quê yên ả rơi giữa chốn thị thành náo nhiệt. Một chiếc cầu bắc 
qua con rạch, trên là giàn bầu như mái che tự nhiên, tạo cho du 
khách một cảm giác nhẹ nhõm, sảng khoái như đang được sống ở 


342 


BÌNH DƯƠNG 


một làng quê yên bình, mộc mạc mà thanh cao. Trong “khu vườn 
xưa” của khu du lịch Phương Nam, đêm đêm có tổ chức ca nhạc 
tài tử do Đài truyền hình Bình Dương phối hợp tổ chức, với giọng 
ca của các nghệ sĩ nổi tiếng. 


Khu du lịch Phương Nam có đủ hồ bơi, sân quần vợt tiêu 
chuẩn quốc tế. Đặc biệt du khách có thể lênh đênh trên chiếc 
thuyền câu giữa làn gió nhẹ hiu hiu, đâu đó một chú cá đang đớp 
mồi, quẫy nước tung tóe. 


Khu du lịch sinh thái núi Cậu - hồ Dầu Tiếng 

Hồ Dầu Tiếng là một biển nước mênh mông do con người tạo 
ra từ công trình thủy lợi, có khả năng tưới tiêu cho hàng trăm 
ngàn hécta đất trồng trọt. Không những thế, hồ còn là cảnh quan 
du lịch nổi tiếng. Phần lớn diện tích hồ thuộc tỉnh Tây Ninh, 
nhưng Bình Dương cũng có một phần không nhỏ. Nước hồ quanh 
năm trong xanh soi bóng dãy núi Cậu sừng sững trải dọc ven 
hồ, tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình. Quanh hồ là một thảm 
thực vật, có xanh mướt, xen lẫn những loài hoa dại. Đây đó giữa 
hồ nổi lên những đảo nhỏ: đảo Tha La, đảo Xin, đảo Trắng, đảo 
Đồng Bò... như những nét chấm phá, làm tăng thêm sự hấp dẫn. 

Vườn cây Lái Thiêu 

Cách Thành phố Hồ Chí Minh 20km, thuộc huyện Thuận An, 
từ lâu đã nổi danh vùng cây thơm trái ngọt và là vùng du lịch 
nghỉ ngơi hấp dẫn. Vườn cây Lái Thiêu rộng 1.200ha, thuộc 4 xã: 
Hưng Định, An Thạch, An Sơn, Bình Nhâm. Đất đai màu mỡ, 
bằng phẳng, tơi xốp, thích hợp cho nhiều loài cây trái như sầu 
riêng, măng cụt, chôm chôm, mít tố nữ... 

Đến Lái Thiêu, du khách sẽ được tản bộ dưới những rặng cây 
ăn trái thoang thoảng mùi thơm quả chín, hoặc có thể đi bằng 
thuyền máy len lỗi qua những con kênh, hai bên bờ là những 
vườn cây trĩu quả. 


343 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Mùa trái cây bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào cuối tháng 
9, rộ nhất vào tháng 6. Tết Đoan Ngọ, mồng ð tháng 5 âm lịch 
hằng năm là ngày hội lớn ở Lái Thiêu. 


DI TÍCH 


Chùa Hội Khánh 

Tọa lạc ở trung tâm thị xã Thủ Dầu Một (số 35 đường Yersin, 
ấp Bọng Dầu, phường Phú Cường), là một ngôi chùa cổ do Thiền 
sư Đại Ngàn, thuộc dòng thiền Lâm Tế, tạo dựng năm 1741. 
Chùa bị cháy trong những năm chiến tranh. Năm 1868, chùa 
được xây dựng lại cách vị trí cũ khoảng 100m, trên một khu 
đất rộng 7.000m?, đúng như kiến trúc hiện nay. Cổng chùa rất 
to, hai bên có hai con sư tử đắp nổi. Chùa gồm bốn khu: chánh 
đường và giảng đường liền nhau, theo kiến trúc ghép đôi song 
song, nằm vuông góc với chính điện và tiền điện. Bên hông giảng 
đường là Đông lang và Tây lang. Trong chùa còn lưu giữ nhiều 
pho tượng gỗ do những nghệ nhân bậc thầy thể hiện. Có một câu 
đối của cụ Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh). 
Sau chùa là khu tháp mộ các sư tổ 3 tầng khá cổ kính, chung 
quanh có tường trang trí đẹp với các con giống đắp nổi. 


Chùa Hội Khánh có kiến trúc nghệ thuật độc đáo, mang dấu 
ấn kiến trúc vùng Nam Bộ. Đây là kiểu kiến trúc “trùng triển 
trùng lương” (mái ngói luôn liên kết gắn liền với nhau). Chùa 
có tiền điện, chính điện và hậu tổ, giảng đường có cấu trúc đòn 
ròng rọc. 

Chùa Khánh Hội được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di 
tích văn hóa nghệ thuật cấp Quốc gia ngày 29-4-1993. 


Chùa Bà 

Còn gọi miếu thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu, nằm ngay trung 
tâm thị xã Thủ Dầu Một, tại số 4 đường Nguyễn Du, được xây 
dựng cách nay hơn 400 năm do 4 bang người Hoa (là Hẹ, Quảng 


344 


BÌNH DƯƠNG 


Đông, Phúc Kiến, Triều Châu) thành lập. Trước kia chùa nằm 
bên bờ rạch Hương Chủ Hiếu, năm 1880, chùa xây thêm nhà 
hậu phía sau. Năm 1925, chùa được dời về vị trí hiện nay. Chùa 
Bà là nơi thờ tự và tín ngưỡng của người Hoa. Trong chùa thờ: 
Thổ Công, Môn quan, Thiên Hậu Thánh Mẫu, Ngũ Hành Nương 
Nương (ð vị thánh mẫu: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ), vợ chồng 
Bốn Đầu Công. Hằng năm, chùa Bà tổ chức lễ vía Bà vào ngày 
rằm tháng Giêng âm lịch. 

Chùa núi Châu Thới 

Còn có tên chùa Thái Sơn núi Cậu, thuộc xã Bình An, huyện 
Dĩ An. Chùa do Thiền sư Khánh Long tạo dựng vào thế kỷ XVII, 
nhưng lâu ngày đã hư hại. Kiến trúc chùa hiện nay được xây lại 
từ năm 1954. Cổng tam quan dựng năm 1970. Chùa tọa lạc trên 
núi Châu Thới, là một trong những chùa cổ nổi tiếng của xứ Gia 
Định xưa. Trong điện Phật thờ 3 pho tượng cổ bằng đá. 


Đình Bà Lụa 

Là một quần thể kiến trúc cổ được xây trên sườn đổi, cạnh 
bến sông, cách thị xã Thủ Dầu Một khoảng 3km về phía Nam. 
Nguyên mẫu của ngôi đình được người Pháp làm mô hình thu 
nhỏ đưa dự triển lãm tại Hội chợ Marseille năm 1921. Đình được 
trùng tu nhiều lần. Đình Bà La là một trong những đình đẹp 
nhất ở Nam Bộ. 


Đình Phú Long 

Một ngôi đình cổ, xây năm 1842 trên diện tích 1.300m?, nằm 
cạnh bờ sông Sài Gòn, thuộc khu phố Hoà Long, thị trấn Lái 
Thiêu, huyện Thuận An. Đình có kiến trúc theo chữ “tam” (=), 
mái lợp ngói âm dương, hai hàng cột gồm 10 cây gỗ quý. Giữa 
là nhà trung tâm, chỉ mở cửa khi tế lễ, hội hè. Đình thờ Thành 
hoàng Bổn cảnh, có công với quê hương, được vua Tự Đức sắc 
phong ngày 29 tháng 11 năm 1852. Bên hương án có đôi quy hạc 
đứng chầu. Trong đình có nhiều câu đối được chạm khắc tinh vị, 


345 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


sơn son thếp vàng. Đặc biệt, trang trí nội ngoại thất đều dùng 
gốm sứ đắp nổi hình cá hóa rồng, rồng cách điệu, cảnh hội bát 


tiên... 


Bảo tàng Bình Dương 

Lưu giữ hơn 5.000 hiện vật, nhiều nhất và có giá trị nhất là 
các di vật khảo cổ tìm thấy ở khu di tích Dốc Chùa, tiêu biểu là 
chiếc trống đồng Bình Phú được phát hiện năm 1934 tại Thủ 
Dầu Một. Trống có niên đại cách nay từ 2000 đến 3000 năm, có 
nhiều hoa văn trang trí khá tỉnh vi. Ngoài ra còn có nhiều hiện 
vật lịch sử trong 2 cuộc kháng chiến của dân tộc, chủ yếu là các 
tài liệu, hình ảnh, dụng cụ sinh hoạt, đấu tranh của quân dân 
Bình Dương. 


Khu di tích địa đạo Bến Cát 

Khu di tích lịch sử địa đạo tam giác sắt vùng Tây Nam Bến 
Cát thuộc 3 xã: An Điền, An Tây và Phú An, huyện Bến Cát. Nơi 
đây còn lưu lại dấu tích những năm tháng chiến tranh khốc liệt 
mà quân dân Bình Dương đã gánh chịu. Địa đạo Bến Cát dài 
30km, do nhân dân Bình Dương tạo nên để phục vụ cho cuộc 
kháng chiến chống Mỹ-ngụy giải phóng miền Nam. Mỗi tấc địa 
đạo đều thấm đẫm máu và nước mắt của biết bao người đã ngã 
xuống cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Hiện chính quyền Bình 
Dương đang có kế hoạch từng bước tu bổ, bảo tồn khu trung tâm, 
khu dịch vụ du lịch, khu động thực vật... 


Khu di tích nhà tù Phú Lợi 

Nhà tù Phú Lợi do Mỹ-ngụy dựng lên, nơi đây đã có hàng 
ngàn tù nhân bị đầu độc. Có đến nơi đây, qua những hiện vật 
nhìn thấy, qua lời kể của các nhân chứng, mới thấy hết sự dã 
man tàn bạo của kẻ thù đối với những tù nhân, những người yêu 
nước. 


346 


BÌNH ĐỊNH 
LỄ HỘI 


Bình Dương không có nhiều lễ hội như những nơi khác, nhưng 
lễ hội Bình Dương mang những nét đặc trưng tiêu biểu là: 

Lễ hội Chùa Bà 

Hằng năm lễ hội chùa Bà tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng 
tại chùa Bà Thiên Hậu. Truyền thuyết kể rằng, Bà Thiên Hậu 
Thánh Mẫu quê ở Phúc Kiến, Trung Quốc, sống vào đời nhà 
Tống, có tài tiên đoán thời tiết, gió bão trên biển khơi, giúp dân 
lành thoát nhiều cơn nguy hiểm, nên được nhân dân tôn thờ 
như bậc thánh. Lễ cúng Vía Bà tiến hành vào lúc nửa đêm 14 
tới sáng ngày 1ð. Trong ngày lễ, chùa được trang hoàng lộng lẫy 
với 12 chiếc lồng đèn lớn trang trí đẹp mắt tượng trưng cho 12 
tháng trong năm, treo thành một hàng dài trước sân chùa. Ngày 
15, lễ rước Bà được tổ chức theo nghi thức cổ truyền. Kiệu rước 
Bà đi quanh trung tâm thị xã, cùng đội múa lân, mọi người làm 
lễ cúng, lễ cầu phúc, cầu lộc cho cả năm tại chùa. 

Ngoài ra còn có lễ hội chùa Bà Lái Thiêu, một lễ hội dân gian 
mang những nét văn hóa độc đáo của vùng đất phương Nam. 


BÌNH ĐỊNH 


Là tỉnh duyên hải miền Trung, diện tích tự nhiên trên 
6.000km, dân số gần 1.500.000 người, gồm nhiều dân tộc: Kinh, 
Chăm, Ba Na... Về đơn vị hành chính có thành phố Quy Nhơn và 
các huyện An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Vĩnh 
Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, An Nhơn, Tuy Phước. Phía Bắc giáp 
Quảng Ngãi, Tây giáp Gia Lai, Nam giáp Phú Yên, Đông giáp 
biển Đông. 

Địa hình Bình Định đa dạng, gồm: vùng núi, trung du, đồng 
bằng và vùng bãi bồi ven biển. Bờ biển Bình Định dài hơn 100km, 
với nhiều đảo lớn nhỏ ngoài khơi. 


347 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Bình Định thuộc miền khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa mưa 
từ tháng 8 đến tháng 12, tập trung 70-80% lượng mưa trong cả 
năm, với lượng trung bình năm là 1.700-1.800mm. Mùa khô từ 
tháng Giêng đến tháng 7. 


Bình Định thuận tiện giao thông, có đường sắt, đường bộ Bắc 
Nam ởi qua, có sân bay Phù Cát cách thành phố Quy Nhơn 36 
km. Cảng biển Quy Nhơn là cảng lớn thuộc khu vực Nam Trung 
Bộ. 

Bình Định có nhiều đặc sản nổi tiếng như tơ lụa, yến sào, tôm 
cá, gỗ quý, trầm hương... 


THẮNG CẢNH 


Gành Ráng 


Cách Quy Nhơn khoảng 2km về hướng Nam, nối liền dãy núi 
Xuân Vân ở phía Tây. Gành Ráng có diện tích 35ha. Thắng cảnh 
Gành Ráng trải dài dọc bờ biển, uốn lượn hàng cây số, nước biển 
trong xanh. Nơi đây có bãi Đá Trứng còn gọi bãi tắm Hoàng Hậu 
với những tảng đá xanh tròn nhẫn, cạnh đổi Thi Nhân, với mộ 
nhà thơ Hàn Mặc Tử. Núi ở đây có hình dáng kỳ lạ với những 
tảng đá hình mặt người, đầu sư tử, hòn vọng phu, hòn chồng... 
Từ đây, du khách nhìn ra biển cách bờ khoảng 5km về hướng 
Đông sẽ thấy một hoang đảo gọi là Hòn Đất. 

Đi men theo bờ biển, ta sẽ gặp nhiều hang động thiên nhiên 
kỳ thú. 

Tại thắng cảnh này, vị vua cuối cùng của triều Nguyễn là Bảo 
Đại đã cho xây dựng một nhà nghỉ 3 tầng, quay mặt ra biển. 
Ngôi nhà có dáng như một con tàu đang lướt sóng, bên trong đầy 
đủ tiện nghi. Lầu Bảo Đại bị phá hủy trong chiến tranh. 

Thắng cảnh Hầm Hô 

Hầm Hồ là tên một dòng suối lớn, thuộc thôn Phú Mỹ, huyện 
Tây Sơn, nơi gặp gỡ của hai nhánh sông Đồng Hưu và sông Cát 


348 


BÌNH ĐỊNH 


đổ ra sông Phú Phong. Hai bên bờ đá dựng đứng, ở giữa lòng 
sông là những dãy đá hoa cương mang nhiều hình thù kỳ dị. 
Thắng cảnh Hầm Hô cách thành phố Quy Nhơn khoảng 55km về 
phía Tây Bắc. Đoạn sông này dài khoảng 1,ðkm, nơi rộng nhất 
khoảng 100m, về mùa mưa là một thác nước khổng lồ hung dữ, 
chảy xiết. Mùa khô nước rút nhanh để lộ ra những tảng đá hoa 
cương trắng. 


Hầm Hô còn là địa danh lịch sử đóng vai trò quan trọng trong 
cuộc đấu tranh giữ nước của dân tộc. Từ phong trào nông dân do 
3 anh em nhà Tây Sơn khởi xướng, đến thế kỷ XIX, trong phong 
trào Cần Vương chống Pháp đều là căn cứ của nghĩa quân. Đặc 
biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Hầm Hô là căn cứ của du 
kích xã Bình Phú, Bình Tường và huyện đội Tây Sơn. 


Phần lớn núi non vùng này là những khối đá hoa cương khổng 
lô, do đó sông suối có độ dốc lớn, không thuận tiện cho giao thông, 
nhưng lại tạo nên cảnh quan du lịch ngoạn mục. 


Vào những đêm trăng, ở lại Hầm Hô du khách mới cảm nhận 
hết vẻ đẹp của nơi hoang dã này. Ánh trăng phủ đầy lên các tảng 
đá hoa cương, phản chiếu tạo nên những vùng sáng tối... ta như 
lạc vào chốn thiên thai. 


DI TÍCH 


Điện thờ Tây Sơn 

Thuộc thôn Kiên Mỹ, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, 
cách thành phố Quy Nhơn 45km về phía Tây Bắc. Điện thờ do 
nhân dân góp công xây dựng từ năm 1958 đến năm 1960 mới 
hoàn thành, nằm trên một khuôn viên rộng 2.325m?. Quần thể 
di tích được Nhà nước công nhận xếp hạng vào ngày 29-4-1979. 


Điện thờ xây bằng xi măng, phỏng theo kiểu dạng mái cong 
cổ kính. Trong điện có khám thờ các vua của phong trào Tây 
Sơn. Chính giữa là bàn thờ vua Quang Trung Nguyễn Huệ, phía 


349 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


sau có bức tranh nhà vua đang cưỡi ngựa. Trước là bình phong 
khảm xà cừ, hình lưỡng long chầu nguyệt, hai bên có 2 hạc chầu 
bằng gỗ sơn son thếp vàng, đứng trên lưng rùa. Phía trái thờ vua 
Thái Đức Nguyễn Nhạc, có bức đại tự đề 4 chữ: Thái Đức Hoàng 
đế. Bên phải thờ Đông Định Vương Nguyễn Lữ, cũng có bức đại 
tự đề Đông Định Vương. 


Về phía hai đầu hồi có hai khám thờ các vị tướng lĩnh nhà 
Tây Sơn. 


Điện thờ Tây Sơn hiện nay được dựng trên nền đình làng 
Kiên Mỹ xưa. Tương truyền đó là nền nhà cũ của Thủ lĩnh Tây 
Sơn và cũng chính là từ đường thờ ông bà Hồ Phi Phúc (bố mẹ 
của 3 anh em Tây Sơn, vốn dĩ là họ Hồ, người huyện Quỳnh Lưu, 
Nghệ An)... 


Khi Tây Sơn thất bại, Nguyễn Ánh thẳng tay đàn áp trả thù, 
từ đường họ Hồ bị phá hủy. Trên mảnh đất này dân làng cho xây 
ngôi đình bề thế, lấy cớ để thờ Thành hoàng làng, nhưng thực 
chất làm nơi thờ “Ba ngài Tây Sơn”, còn các sắc phong vua ban, 
dân làng đưa ra thờ ở miếu Vĩnh An. Tại điện thờ còn lại một cây 
me cổ thụ có từ thời từ đường họ Hồ. 


Nhà Bảo tàng Quang Trung 


Nguyễn Huệ là một anh hùng dân tộc có công đánh đuổi ngoại 
xâm. Năm 1788, ông lên ngôi Hoàng đế hiệu là Quang Trung, 
rồi chỉ huy đại quân từ Phú Xuân (Huế) hành quân thần tốc 35 
ngày đêm ra Bắc đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược, giải 
phóng thành Thăng Long (Hà Nội). 


Bảo tàng và tượng đài Quang Trung được dựng trên khu đất 
nơi sinh ra Nguyễn Huệ ở làng Kiên Mỹ, xã Bình Thạnh, huyện 
Tây Sơn, cạnh điện thờ Tây Sơn. 

Nhà Bảo tàng Quang Trung trưng bày các hiện vật thể hiện 
những chiến tích của vua Quang Trung. 

Đến Bảo tàng Quang Trung, du khách sẽ được xem màn múa 


trống võ Tây Sơn, môn võ truyền thống của Bình Định. Đặc biệt, 


350 


BÌNH ĐỊNH 


cô gái biểu diễn trống trận là cháu 9 đời của vua Quang Trung 
Nguyễn Huệ. 


Thành Hoàng Đế 

Là Kinh đô của chính quyền Trung ương Hoàng đế Thái Đức 
Nguyễn Nhạc, thuộc địa phận ba thôn: Nam Tân, Bắc Thuận 
xã Nhơn Hậu và Bá Canh của xã Đập Đá, huyện An Nhơn, cách 
Quy Nhơn 27km về phía Tây Bắc. 


Thành Hoàng Đế được xây dựng năm 1775 trên cơ sở thành 
Đồ Bàn của Vương quốc Chămpa để lại, nhưng quy mô lớn hơn 
thành Đồ Bàn và tên gọi chính thức là thành Hoàng Đế có từ 
năm 1778. 


Nói đến thành Hoàng Đế, cũng cần điểm qua quá trình tổn 
tại của Kinh thành Đồ Bàn, tiền thân của di tích thành Hoàng 
Đế. Trong các thành cổ còn lại trên đất Bình Định, Đồ Bàn là 
thành còn lại dấu tích khá rõ nhất. Theo sách “Đồ Bàn thành 
ký” của Nguyễn Văn Hiển ghi: “... thành xây hình vuông, tường 
xây gạch phía ngoài có lớp chông chò, bốn mặt mỏ bốn cửa, chu 
vi rộng 10 dặm, có tháp đá để hộ vệ. không cần hào sâu mà vẫn 
kiên cố, trong có lầu gác...” Thành được xây dựng từ thế kỷ X 
dưới triều vua Yangpuku Vijaya. Đây là Kinh đô cuối cùng của 
Vương quốc Chămpa tổn tại từ thế kỷ X đến XV. 


Bau 2 thế kỷ bị lãng quên hoang phế, năm 1775 Nguyễn Nhạc 
bắt đầu cho xây dựng lại thành Đồ Bàn và mở rộng thêm. Năm 
1778, thành Đồ Bàn được chính thức đổi tên gọi là thành Hoàng 
Đế. Từ năm 1778-1786, thành Hoàng Đế giữ vai trò là đại bản 
doanh của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn. Từ năm 1786-1793, thành 
Hoàng Đế là Kinh đô của chính quyền Trung ương Hoàng đế 
Thái Đức Nguyễn Nhạc. 

Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi, hiệu là Gia Long, đã trả 
thù cực kỳ dã man tàn bạo. Thành Hoàng Đế bị san bằng. Trên 
nền cũ, nhà Nguyễn cho xây khu mộ hai viên quan văn, võ nhà 
Nguyễn bị chết ở đây là Võ Tánh và Ngô Tùng Châu. 


351 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Ngày nay, thành Hoàng đế còn bảo lưu là một tổng thế kiến 
trúc hình chữ nhật gồm 3 vòng thành: thành ngoại, thành nội và 
Tử Cấm thành, 4 cạnh phân bố đúng 4 hướng Đông, Tây, Nam, 
Bắc. Chu vi thành ngoại 7.400m. 


Thành Thị Nại 

Một thời là trung tâm của Vương quốc Chămpa. Thị Nại là 
đô thị cổ đại duy nhất và lớn nhất của Vương quốc Chămpa tồn 
tại trong suốt 5 thế kỷ, từ thế kỷ X đến thế kỷ XV. Thị Nại vừa 
là quân cảng vừa là thương cảng. 


Theo tài liệu để lại, thành Thị Nại được xây cất sớm nhất vào 
khoảng năm 803, muộn nhất là vào khoảng năm 1000, khi người 
Chăm đời đô vào đóng ở Đồ Bàn (thế kỷ X) thì thành Thị Nại đã 
có rồi. Thành Thị Nại cách bờ Đông của đầm Thị Nại 5km, cách 
thành Đồ Bàn 22km ở phía Tây - Tây Bắc, cách Tháp Đôi (Quy 
Nhơn) 24km về hướng Đông - Đông Nam. Thành hiện còn dài 
200m dày khoảng 3m, cao 1,8m. Bờ thành nằm dọc sông Côn 
thuộc xã Phước Quang, một phần xã Phước Hoà, Tuy Phước. 


Chùa Thập Tháp 
Thuộc thôn Vạn Thuận, xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn, do 
thiền sư Nguyễn Thiều sáng lập năm 1665. 


Chùa nằm sát mặt thành phía Bắc kinh đô Đồ Bàn cũ (và 
thành Hoàng Đế sau này), trên một ngọn đồi cây cối um tùm, 
trong một khuôn viên rộng gần 1 km?. Ngọn đổi này, xưa gọi là 
Long Bích Cương, trước mặt là ngọn Bút Sơn, khi xây dựng ngôi 
chùa này, Thiền sư Nguyễn Thiều lấy ngọn núi Bút Sơn làm 
bình phong che chắn cho mặt chính ngôi chùa. Sau lưng được 
bao bọc bởi chỉ lưu của sông Côn. Phía Bắc là sông Quai Vạc, xưa 
gọi là Bàn Khê, uốn lượn chạy về phía Đông. Đối diện với chùa 
là hồ sen rộng 500m2. 


Kiến trúc chùa Thập Tháp theo hình chữ “khẩu (9), chia 
thành 4 khu vực: chính điện, phương trượng, Tây đường và Đông 


352 


BÌNH ĐỊNH 


đường. Các khu này nối liền nhau bằng một khoảng sân bên 
trong, còn gọi sân Thiên tỉnh (giếng Trời), có tác dụng điều tiết 
ánh sáng cho 4 khu kiến trúc trên. 


Trong 4 khu kiến trúc, chính điện có kiến trúc bề thế nhất, 
gồm 5ð gian bằng gỗ. Trong lòng chính điện có các khám thờ, 
khám chính cao ðm, bên trên được chạm hình lưỡng long tranh 
châu, hai bên trang trí long phụng cách điệu mây lá, giữa ghi 
chữ Phúc, dưới khám là đề tài bút sách, tất cả được sơn son thếp 
vàng. 


Kiến trúc chùa Thập Tháp hiện nay là kết quả qua nhiều lần 
trùng tu. Lần gần đây nhất vào năm 1997, chùa được nâng cao 
lên so với mặt bằng cũ 0,60m. 


Ngoài giá trị kiến trúc, chùa Thập Tháp có nhiều tác phẩm 
điêu khắc giá trị được lưu giữ đến nay. Đó là 2 câu đối do chúa 
Nguyễn Phúc Chu ban năm Tân Ty, tấm hoành sơn thếp “Thập 
Tháp Di Đà tự` Minh Mạng nguyên niên (1820), tấm hoành ghi 
nội dung bài kệ tổ 21 phái Lâm Tế do Hoà thượng Minh Lý cung 
tạo năm Bính Ty (1874). 


Về tượng, có bộ tượng Tam Thế bằng đồng thếp vàng, 2 tượng 
A Nan, Ca Diếp cao 1m, hai tượng Đạt Ma, Quan Âm bằng đất 
nung, tượng Hộ pháp, Kiên Lao và 18 tượng La Hán bằng gỗ. 

Theo truyền thuyết, khi xây chùa người ta dùng gạch 10 ngọn 


tháp bị đổ của người Chăm nằm ở phía sau đổi Long Bích Cương. 
Có lẽ vì thế chùa có tên chùa Thập Tháp (10 tháp). 


Chùa Long Khánh 

Toạ lạc ở số 141 đường Trần Cao Vân, thành phố Quy Nhơn, 
được xây vào cuối thế kỷ XVII. Chùa do hoà thượng Đức Sơn 
(người Trung Quốc) sáng lập. Hiện chùa còn lưu giữ 2 hiện vật 
quý: 

- Thái Bình hồng chung (chuông Hồng Thái) được đúc vào 
năm 1805 triều vua Gia Long. 

353 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


- Tấm dấu biểu trưng “Long Khánh tự” được in năm 1813 
triều vua Gia Long. 


Chùa Sơn Long 

Ở xã Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, chùa do Thiền sư 
Bửu Quang khởi dựng vào cuối thế kỷ XVII với tên gọi Thiền 
Thất Giang Long ở huyện Tuy Viễn, phủ Tuy Ninh, (nay là huyện 
Tuy Phước, tỉnh Bình Định) trấn Bình Định (cũ), đến năm 1774, 
chùa được Thiền sư Thanh Thiên cho di chuyển về địa điểm hiện 
nay và đổi tên thành chùa Sơn Long. 


Đền thờ Đào Duy Từ 

Đào Duy Từ là một danh nhân văn hóa, một tài năng lớn 
trong nhiều lĩnh vực. Ông sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa, nhưng 
sự cống hiến của ông lại là trên đất Bình Định. Sau khi ông qua 
đời, Chúa Sãi (Nguyễn Phúc Nguyên) thương tiếc, truy tặng ông 
“Hiệp niên đồng đức công thần, đặc tiến Kim tứ vinh lộc đại 
phư”, thi hài ông đưa về an táng tại Tùng Châu, phủ Hoài Nhơn, 
nay là thôn Phụng Du, xã Hoài Bảo, huyện Hoài Nhơn. 

Về đền thờ, trong Đại Nam nhất thống chí chép: “Đền Hoằng 
Quốc công ở thôn Cự Tài, huyện Bồng Sơn thờ khai quốc công 
thần Đào Duy Từ”. Hiện đền thuộc thôn Ngọc Sơn, xã Hoài 
Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn. 

Đền xây năm Tự Đức thứ 12, được trùng tu nhiều lần. 

Tại đền thờ ông, hằng năm cứ đến ngày 17 tháng 10 âm lịch, 
nhân dân địa phương và các cấp chính quyền tổ chức lễ dâng 
hương tưởng niệm. 


Chùa Hang (chùa Thạch Cốc) 

Còn gọi Thiên Sanh Thạch tự, tọa lạc tại núi Ly Thạch thuộc 
xã Mỹ Hoà, huyện Phù Mỹ. Chùa Hang tuy nhỏ nhưng mang 
nét đẹp riêng của chốn núi rừng thâm u, huyền bí. 


354 


BÌNH ĐỊNH 


Chùa nằm trên sườn núi, dưới một tảng đá lớn dài 10m, rộng 
ð-6m nhô ra khỏi sườn núi. Mặt dưới tảng đá nhẫn thín, chỉ cách 
mặt đất chừng vài ba mét. Dưới mái hiên thiên tạo ấy là miệng 
hang dẫn vào lòng núi. Hang dài vài chục mét, rộng khoảng ðm, 
giữa là bàn thờ Phật. Trước bàn thờ có một miệng hang nữa đi 
vào lòng đất sâu thăm thẳm. Phía sau bàn thờ Phật có đường đi 
thẳng lên đỉnh núi. Hang lên trời này nhỏ hẹp, lòng hang chỉ đủ 
một người đi lọt. Chùa được lập vào cuối thế kỷ XIX dưới triều 
vua Thành Thái. 


Tháp Dương Long 

Người Pháp gọi đây là tháp Ngà (?our D?ïvoire), cách Quy 
Nhơn 50km về phía Tây Bắc. Tháp được dựng khoảng thế kỷ XI 
gồm 3 tháp. Tháp giữa cao 36m, hai tháp bên cao 29m. Cả 3 tháp 
đều được xây thẳng hàng, quay mặt về hướng Đông. 


Cụm tháp được xây trên gò Dương Long. Sách Đại Nam nhất 
thống chí ghi tên tháp là Dương Long. Khu di tích còn có tên là 
tháp An Chánh, vì nằm ở thôn An Chánh, xã Bình An (Tây Bình 
hiện nay). 


Hiện nay tháp giữa và tháp phía Bắc của cụm tháp Dương 
Long thuộc xã Bình Hoà, tháp phía Nam thuộc thôn An Chánh, 
xã Tây Bình. 

Về quy mô, tháp Dương Long được xem là đồ sộ nhất, hùng vĩ 
nhất trong những tháp Chàm còn sót lại. Trong 3 tháp ở cụm di 
tích này, mỗi tháp có một nét riêng không lặp lại trong cách tạo 
các mô-típ điêu khắc. 


Tháp Bánh Ít 
Cụm di tích gồm 4 tháp, nhân dân ở đây quen gọi tháp Bánh 
Ít. Bởi từ xa trông vào tháp lớn nhất trong 4 tháp thấy giống 
như chiếc bánh ít. Sử cũ ghi là tháp Thị Thiện, người Pháp gọi là 
tháp Bạc (Tour Dargent). Cụm tháp Bánh Ít nằm ở thôn Đại Lộc, 
xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, đã được nhà nước xếp hạng di 
tích năm 1982. 
355 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Tháp Bánh Ít là một cụm di tích đẹp, còn lại nhiều tháp nhất 
ở vùng này. Nằm ở trung tâm đồng bằng Bình Định, sát quốc lộ 
1A, a1 đi qua cũng nhìn thấy. 


Cả khu di tích còn lại 2 tháp cổng, mỗi tháp có một dáng 
vẻ riêng. Tháp cổng phía Đông có quy mô nhỏ hơn so với tháp 
chính. Tháp chính là tháp lớn nhất trong quần thể kiến trúc, cao 
24m, một cửa chính phía Đông, 3 cửa giả. Cụm tháp Bánh Ít có 
niên đại xây dựng vào cuối thế kỷ XI đầu thế kỷ XII. 


Tháp Thủ Thiện 

Thuộc thôn Thủ Thiện, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn. Sách 
Đại Nam nhất thống chí ghì “Thủ Hương cổ tháp, tục gọi là tháp 
Đồng”, người Pháp cũng gọi là tháp Đồng (Tburs de Cuivre). 
Tháp nằm gần quốc lộ 19, ở vị trí đồng bằng, rất thuận tiện cho 
du khách đến tham quan. Tháp được xây trên một gò thấp, cho 
nên từ xa không chú ý sẽ không nhìn thấy. 


Tháp Thủ Thiện cao khoảng 20m, hình vuông cửa chính quay 
về hướng Đông, mỗi cạnh nay còn đo được 8,5m, ngoài cửa chính, 
3 cửa kia là cửa giả. Trong các vòm là những tượng thần ngồi và 
đứng, nhưng phần lớn tượng đã bị mất. 


Tháp Thủ Thiện không còn vòm cửa chính, bị sụp lở vào sát 
thân tháp, chiều rộng cửa hiện còn 3,7m, chiều cao tính từ đỉnh 
vòm là 6,8m, cửa còn 1 lanh tô bằng đá gác ngang, phần chân 
của cửa vòm không còn. Đặc biệt nhất của tháp Thủ Thiện là 
bên trong lòng tháp có một hệ thống thờ trên mặt tường, nhưng 
đã bị mất, chỉ còn dấu tích. 


Theo hình thức kiến trúc hiện còn thì tháp Thủ Thiện có thể 
được xây vào khoảng nửa đầu thế kỷ XII. 

Tháp Phú Lốc 

Trong tất cả các tháp Chàm hiện có ở Bình Định, thì tháp 


Phú Lốc ở vị trí cao hơn cả. Tháp có nhiền tên gọi khác nhau 
như: Phú Lốc, Thốc Lốc, Phú Lộc, Phước Lộc. Trong tư liệu của 


356 


BÌNH ĐỊNH 


người Pháp gọi là tháp Vàng (Tour Dor). Tuy vậy, Phú Lốc vẫn là 
tên thường gọi. Tháp Phú Lốc thuộc thôn Châu Thành, xã Nhơn 
Thành, huyện An Nhơn. Tháp cao 29m, xây trên quả đổi cao 76m 
so với mực nước biển. Di tích có bình đồ vuông, mỗi cạnh 9,7m, 
cửa chính quay về hướng Đông và 3 cửa giả. Cửa chính rộng 3m, 
vòm cửa cao 6m so với mặt đất, hình mũi giáo. Từ đỉnh cửa chính 
lên đến đỉnh tháp có 3 đai đá, các đai này không trang trí. 


Căn cứ vào phong cách kiến trúc, có thể đoán định rằng tháp 
Phú Lốc được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XII. 


Năm 1995, tháp Phú Lốc được Nhà nước công nhận xếp hạng 
di tích. 


Tháp Bình Lâm 

Đặc biệt tháp Bình Lâm xây dựng ở vùng đồng bằng, sát ven 
sông Gò Tháp, nơi đổ ra cửa biển Thị Nại, thuộc xóm Long Mai, 
thôn Bình Lâm, xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước. 


Tháp Bình Lâm có những đặc điểm không giống các tháp 
Chàm trong vùng, ngoài việc tháp xây ở vùng đồng bằng, chất 
liệu xây dựng hoàn toàn bằng gạch không dùng đá. Tháp cao 
20m, bình đồ vuông, cửa chính quay về hướng Đông và 3 mặt kia 
là cửa giả. Những cửa giả này, phần vòm được tạo nhiều lớp mái 
vòm nhọn, mỗi vòm ta có cảm giác như một toà lâu đài thu nhỏ. 
Trong ô khám của các “toà lâu đài” đều có đặt tượng thờ thần 
bằng đất nung, nhưng đã bị mất. 


Ở tháp Bình Lâm, các mô-típ hoa văn đều được tạo trực tiếp 
lên gạch với hình dáng tỉ lệ cân đối. 


Căn cứ vào phong cách kiến trúc, các nhà nghiên cứu kiến 
trúc Chăm cho rằng tháp Bình Lâm có thể được xây dựng cuối 
thế kỷ X, đầu thế kỷ XI. 


Tháp Bình Lâm được Nhà nước xếp hạng năm 1993. 


357 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Tháp Cánh Tiên 

Tháp Cánh Tiên nằm ở trung tâm thành Đồ Bàn (sau là 
thành Hoàng Đế). Theo bản đồ hiện nay, khu kinh thành Đồ Bàn 
nằm trong khu vực xã Nhơn Hậu, huyện An Nhơn. Còn tháp 
Cánh Tiên thuộc thôn Nam An, xã Nhơn Hậu. Tháp Cánh Tiên 
còn khá nguyên vẹn, trong khi nhiều di tích ở đây hoàn toàn bị 
đổ nát. Cánh Tiên là tên nhân dân cũng như sử sách nước ta 
thường gọi, còn người Pháp gọi là tháp Đồng (Tbur de Cuivre). 
Tuy là tháp đơn nhưng tháp Cánh Tiên về cấu trúc không khác 
so với các tháp nhiều tầng xây bằng gạch vào loại lớn của người 
Chăm. Tháp cao 20m, và là một trong những tháp tiêu biểu cho 
phong cánh kiến trúc tháp Bình Định thế kỷ XII. Tháp có một 
cửa chính quay về hướng Đông. Ba cửa Nam, Bắc, Tây đều là 
cửa giả. Mỗi cửa giả đều có 3 tầng thu nhỏ về phía trên. Hai tầng 
trên của tháp Cánh Tiên thu vào khá mạnh và có hình dáng cấu 
trúc giống phần thân, nhưng đơn giản hơn. Tại 4 gốc của mỗi 
tầng tháp Cánh Tiên, các tháp trang trí góc và các phiến đá hình 
đuôi chim phượng nhô ra đỉnh các cột ốp góc tường còn nguyên 
vẹn. 

Năm 1982, tháp Cánh Tiên được Nhà nước công nhận xếp 
hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia. 


Tháp Đồi 

Tên tháp do người dân trong vùng đặt ra, bởi có hai tháp 
đứng cạnh nhau. Các tư liệu xưa gọi là tháp Hưng Thạnh, vì 
tháp nằm trong thôn Hưng Thạnh xưa. Nay Hưng Thạnh trở 
thành một phường của thành phố Quy Nhơn. 

Tháp Đôi được các nhà nghiên cứu xếp vào loại đẹp “độc nhất 
vô nhị” của kiến trúc nghệ thuật Chămpa. Vì hai ngôi tháp này 
không hề giống bất cứ ngôi tháp Chàm nào hiện có trên đất nước 
ta. 

Hai ngôi tháp nằm trên một khu đất bằng dưới chân một 
quả đổi và đều quay mặt về hướng Đông. Tuy hình dạng cấu 


358 


BÌNH ĐỊNH 


trúc giống nhau, nhưng tháp phía Bắc cao hơn tháp phía Nam. 
Các nhà nghiên cứu cho biết theo truyền thống của kiến trúc 
Chămpa thì quần thể kiến trúc tháp Đôi phải có hai tháp hai 
bên như cụm tháp Dương Long. Phải chăng cụm tháp Đôi chưa 
xây xong (còn thiếu một tháp). Kiến trúc tháp Đôi không theo 
kiểu tầng như tháp Chàm truyền thống khác ở vùng này, nhưng 
vẫn mang đầy đủ tố chất kiến trúc của phong cách Bình Định - 
bình đồ vuông, cửa chính quay về hướng Đông, 3 mặt còn lại là 
cửa giả. Phía trên đỉnh cửa giả là khám thờ hình cao nhọn, cột 
ốp dọc thân tường trơn. Từ phong cách kiến trúc đó cho phép 
ta đoán định tháp Đôi có niên đại thế kỷ XII nhưng ở giai đoạn 
cuối. 

Ngày 10-7-1980, tháp Đôi được Nhà nước công nhận xếp 
hạng di tích lịch sử, văn hóa của quốc gia và được trùng tu trong 
các năm 1991-1996. 


LE HỌI 

Lễ cúng Cá Ông 

Nhân dân các vùng ven biển nước ta từ Thanh-Nghệ cho đến 
các tỉnh miền Trung và Nam Bộ đều có truyền thống thờ và lễ Cá 
Ông (cá voi). Lễ hội cúng Cá Ông ở các làng ven biển Bình Định 
hằng năm vào ngày 15 tháng 3 âm lịch. Theo truyền thuyết, cá 
voi thường cứu giúp thuyền và người bị nạn trên biển. Ngoài 
nghỉ lễ truyền thống cúng bái, rước Ông, còn có tổ chức hội như 
hát bả trạo, hát bội... 


Lễ hội Đống Đa 

Lễ hội Đống Đa hằng năm được tổ chức vào mồng 5 tháng 
Giêng âm lịch tại Bình Khê, huyện Tây Sơn. Lễ hội được tổ chức 
để kỷ niệm chiến thắng Đống Đa lịch sử của người anh hùng áo 
vải Quang Trung Nguyễn Huệ, đã đánh tan 29 vạn quân Thanh 
vào mùa xuân năm 1789 tại Ngọc Hồi, Đống Đa. 


359 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Trong lễ hội, ngoài các nghi lễ truyền thống, nhân dân Bình 
Khê, quê hương của 3 anh em nhà Tây Sơn, còn tổ chức nhiều 
hoạt động như đánh võ, đánh côn, đi quyền... là những môn phái 
đặc trưng của võ Bình Định, với sự tham gia của nhiều phụ nữ 
mà tài nghệ không thua kém gì nam giới. 


Một tiết mục độc đáo nhất của lễ hội là cuộc thi đánh trống 
bộ, mỗi bộ 12 chiếc trống da, cũng còn gọi là thi đánh trống trận 
Tây Sơn. 


c~ ^A® -? e^ 
Lê hội Đồ Giàn 


Hằng năm lễ hội này được tổ chức vào rằm tháng 7 tại chùa 
Bà, làng An Thái, huyện An Nhơn. 


Ngoài ý nghĩa lễ Vu Lan - lễ báo hiếu nhà Phật - đây còn là 
lễ hội đua tài của các võ sĩ thuộc các làng võ quanh vùng. Trong 
lễ hội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật như hát bội. 
Phần chính của hội là thì tranh cướp lợn quay, con vật cúng thần 
từ trên giàn cao được ném xuống. Người thắng cuộc là người 
được dân làng ca ngợi. 

Hội làng Thị Tứ 

Hằng năm vào ngày 12 tháng 2 âm lịch, dân làng Thị Tứ xã 
Đập Đá, huyện An Nhơn, một làng có nghề truyền thống là rèn 
và chạm vàng tây, mở hội làng để tưởng nhớ công ơn của ông Đào 
Giả Tượng, ông Tổ của nghề rèn, đã có công truyền nghề cho dân 
làng. Lễ hội diễn ra sau nhà thờ họ Đào, nơi thờ tổ nghề để cúng 
lễ tổ nghề rèn, với cỗ bàn rất linh đình. Sau lễ là phần hội có vui 
chơi, ca hát văn nghệ như hát bài chòi, hát bội... 

Hội xuân chợ Gò 

Hằng năm Hội Xuân chợ Gò được tổ chức vào 2 ngày mồng 1 
và mồng 2 Tết âm lịch tại chợ Gò, làng Trường UÙc, xã Phước 
Nghĩa, huyện Tuy Phước. Tại Hội chợ bán nhiều hàng hóa, chủ 
yếu là trái cây các loại, đặc biệt là đồ chơi trẻ em... và tổ chức nhiều 
trò chơi dân gian như chọi gà, hát bài chòIi, cờ người, hái lộc... 


360 


BÌNH PHƯỚC 


BÌNH PHƯỚC 


Bình Phước là một tỉnh miền núi thuộc Đông Nam Bộ, tiếp 
giáp giữa đồng bằng và cao nguyên. Bình Phước có nhiều rừng 
nhưng địa hình khá bằng phẳng, phía Bắc và Tây Bắc giáp 
Campuchia với đường biên giới dài 240km, Đông giáp Đắk Nông 
và Lâm Đồng, Nam giáp Đồng Nai và Bình Dương, Tây giáp Tây 
Ninh. 


Bình Phước có diện tích gần 7.000km?, dân số khoảng 750.000 
người, gồm nhiều dân tộc sinh sống như: Kinh, Xtiêng, Khơme 
và Mnông... Về đơn vị hành chính, tỉnh gồm có thị xã Đồng Xoài 
và 7 huyện: Đồng Phú, Phước Long, Lộc Ninh, Bù Đăng, Bù Đốp, 
Bình Long, Chơn Thành. 


Bình Phước có hai con sông chảy qua từ Bắc xuống Nam. 
Phía Tây là sông Sài Gòn, ranh giới giữa Bình Phước và Tây 
Ninh, phía Đông là sông Bé. 

Khí hậu có 2 mùa: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa 
khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Phía Bắc có nhiều rừng 
nên khí hậu ẩm ướt hơn phía Nam. Lượng mưa trung bình hằng 
năm là 2.110mm. 


Bình Phước là một trong những tỉnh có nhiều cảnh quan 
thiên nhiên và di tích lịch sử. Đó là Thác Mơ, núi Bà Rá, đồng 
có Bàu Lạch... 


THẮNG CANH 

Núi Bà Bá 

Một cảnh đẹp nằm ở thị trấn Thác Mơ huyện Phước Long, ở 
độ cao 728m với diện tích 1.051ha, được Bộ Văn hóa Thông tin 
công nhận là di tích lịch sử. 

Đứng trên núi Bà Rá, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh 
thị trấn Thác Mơ xinh đẹp nép mình dưới những rặng cây xanh, 
xa xa là hồ Thác Mơ mênh mang trong màn sương mỏng. 


361 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Từ chân núi, một con đường rải nhựa thoai thoải đưa du 
khách đến đồng Bằng Lăng, nơi có đền tưởng niệm các anh hùng 
liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập, tự do của tổ quốc trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ. Trên núi có động Hang Dơi, động Bà Bảy 
Tuyết, tháp truyền hình. Cũng tại nơi đây, thực dân Pháp đã xây 
dựng một nhà tù khét tiếng dã man để giam cầm những chiến 
sĩ cách mạng. 

Ngày nay, hằng năm tỉnh tổ chức những cuộc thi leo núi cho 
các vận động viên nam nữ trong và ngoài tỉnh, nhân kỷ niệm 
ngày Phước Long chiến thắng 6-1-1975. 


Thác Mơ 


Năm 1991, Nhà nước cho xây dựng nhà máy thủy điện Thác 
Mơ, với lòng hồ rộng 10.300ha, cách thị trấn Thác Mơ 3km. Năm 
1994, nhà máy thủy điện hoàn thành, hoà vào lưới điện quốc gia. 
Giờ đây hồ Thác Mơ là nơi lý tưởng cho những giờ phút thư giãn. 
Chung quanh hồ được bao bọc bởi đổi núi nhấp nhô, rợp bóng 
cây xanh mát. Giữa lòng hồ mênh mang nổi lên gần 10 đảo nhỏ, 
trên đó có đủ các loại hình vui chơi giải trí, dã ngoại, du thuyền... 


Khu du lịch Sóc Xiêm 


Thuộc thị trấn An Lộc, cách Thành phố Hồ Chí Minh 120km, 
là một trong những khu du lịch sinh thái hấp dẫn và thú vị. Hồ 
Sóc Xiêm thơ mộng nằm giữa thung lũng xanh, một bên là đồn 
điền cao su xanh bạt ngàn, một bên là khu dân cư thật thà chất 
phác. Đến đây du khách được câu cá, bơi thuyền, tham quan tìm 
hiểu văn hóa, phong tục tập quán của người Xtiêng. Mỗi lúc mệt 
mỏi, du khách có thể nghỉ chân trong những ngôi nhà rông Tây 
Nguyên soi bóng mặt hồ, đầy đủ tiện nghĩ, có nhà hàng đặc sản 
với những món ăn địa phương sẵn sàng phục vụ. 


Khu du lịch Thác số 4 


Bên cạnh hồ Sóc Xiêm quanh năm mát mẻ là Thác số 4, thuộc 
huyện Bình Long, được thành lập năm 1988, cách thị trấn An 
Lộc, huyện Bình Long 10km, trên diện tích khoảng 20ha. Đây là 


362 


BÌNH PHƯỚC 


khu du lịch nghỉ dưỡng độc đáo với một dãy nhà nghỉ đầy đủ tiện 
nghi, bên cạnh nhà hàng đặc sản với những món ăn đặc trưng 
của vùng rừng núi Bình Phước. Tại đây du khách có thể tổ chức 
cắm trại trong rừng... 


Vườn Quốc gia Bù Gia Mập 


Cách thị trấn Thác Mơ 50km, thuộc xã Bù Gia Mập, tiếp giáp 
với Campuchia. Diện tích khu rừng 26.032ha. Đây là nơi bảo tổn 
động thực vật lớn với hàng trăm loài quý hiếm. Rừng nguyên 
sinh Bù Gia Mập là nơi thích hợp cho du lịch sinh thái, dã ngoại, 
cho những ai thích khám phá, mạo hiểm. 


Khu du lịch Suối Lam 


Cách thị xã Đồng Xoài khoảng 10km. Nơi đây có hồ nước 
rộng, quanh năm trong xanh, rợp bóng mát của những rừng cao 
su bao bọc quanh hồ. 


Ven hồ là những công trình du lịch, có nhà hàng nổi với nhiều 
món ăn đặc sản của núi rừng Bình Phước. Ở đây bạn có thể chèo 
thuyền lênh đênh trên mặt hồ, thả hồn vào không gian yên tĩnh 
để cảm nhận hết sự bình yên của thiên nhiên, nghe tiếng rì 
rào sóng vỗ, nghe tiếng hót của các loài chim rừng. Và ở đây du 
khách còn có thể cắm trại dã ngoại. 


Trảng có Bàu Lạch 


Trảng có Bàu Lạch hình thành do sự hợp nhất của hơn 20 
trảng cỏ lớn nhỏ khác nhau, tổng diện tích gần 500ha. Trảng cỏ 
lớn nhất rộng khoảng 140ha. Nơi đây chủ yếu là loài có kim, cỏ 
chỉ, là thức ăn của các loài động vật nal, khi, thỏ, nhím... Trên 
thảm cỏ xanh mịn, du khách có thể tổ chức cắm trại, đi săn, nhảy 
dù... tạo cho mình những giờ phút nghỉ ngơi, thư giãn thú vị. 


Trảng có Bàu Lạch thuộc thôn Bàu Lạch, xã Đồng Nai, huyện 
Bù Đăng, cách thị trấn Đức Phong 15km. Ngoài vul chơi giải trí, 
du khách đến đây còn có dịp tìm hiểu đời sống sinh hoạt của người 
Xtiêng, Mnông... được thưởng thức cơm lam (cơm nấu trong ống 
tre), thịt nướng, rượu cần, cưỡi voi, cưỡi ngựa, thả diều... 


363 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


DI TÍCH 
Nhà Giao tế Lộc Ninh 


Nhà Giao tế Lộc Ninh, xây trên nền cũ của Văn phòng Công 
ty Cao Su Lộc Ninh thành lập năm 1911. Trong thời gian chiến 
tranh, ngôi nhà này bị phá hủy hoàn toàn. Năm 1978, theo thiết 
kế của kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, ngôi nhà được xây dựng 
lại đáp ứng kịp thời yêu cầu của mặt trận ngoại giao, làm trụ 
sở để Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt 
Nam tiếp khách quốc tế và hội họp. Nhà Giao tế nằm ngay trung 
tâm thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, cách thị xã Đồng Xoài 
90km. Vào những năm 1973-1975, Nhà Giao tế Lộc Ninh đã tổ 
chức nhiều cuộc họp bàn về chiến tranh Việt Nam của phái đoàn 
quân sự 4 bên, có sự giám sát của Ủy ban Quốc tế gồm Canađa, 
Hungarl, Inđônêsia và Ba Lan. 

Căn cứ Tà Thiết 

Là khu căn cứ của Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân 
dân giải phóng miền Nam, thuộc ấp Tà Thiết, xã Lộc Thành, 
huyện Lộc Ninh, với diện tích rộng khoảng 16ha. Đồng thời đây 
là căn cứ dự trữ hậu cần chiến lược và là nơi đặt Bộ Chỉ huy 
Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử... 

Khu căn cứ được sửa chữa lại, khánh thành ngày 20-4- 
1995, gồm nhà trưng bày, nhà làm việc của Thượng tướng Trần 
Văn Trà - Tư lệnh các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng 
miền Nam Việt Nam, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Lê 
Đức Anh và Phó Tư lệnh Nguyễn Thị Định. Bên cạnh đó có hội 
trường, nhà bếp... 


Sân bay quân sự Lộc Ninh 

Cách nhà Giao tế Lộc Ninh khoảng 300m, thuộc huyện Lộc 
Ninh. Nơi đây ngày 7-4-1972 đã diễn ra cuộc chiến ác liệt và 
quân ta đã giải phóng được Lộc Ninh. Tại sân bay này đã diễn 
ra cuộc tiếp đón đồng bào, đồng chí từ các nhà tù Mỹ-ngụy được 
trao trả trở về. 


364 


BÌNH PHƯỚC 


Kho xăng Lộc Hóa - Lộc Ninh 

Đây là Tổng kho nhiên liệu của Cục Hậu cần Miền với 7 bồn 
xăng, mỗi bồn có dung tích 250.000 lít để tiếp nhận nhiên liệu từ 
hậu phương miền Bắc chuyển vào dự trữ cho chiến trường miền 
Nam và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 


LỄ HỘI 


Tết mừng lúa mới của người Mnông 

Khi cơn mưa rừng đã dứt, những vạt nắng mới tràn về là lúc 
người Mnông Bình Phước tổ chức “Tết lúa mới” vào đầu mùa 
thu hoạch. Gia đình nào cũng chuẩn bị heo, gà, rượu cần ngay từ 
những ngày đầu gieo hạt. 


Lễ hội “Tết lúa mới” tổ chức vào khoảng đầu tháng 8. Ngay 
tại rẫy, người ta bày thịt, cơm để cúng Giàng, tạ ơn thần linh đã 
ban cho dân bản một mùa bội thu và cầu xin cho mùa sắp tới 
được tốt tươi hơn. Sau lễ cúng, mỗi người tuốt một nắm lúa bỏ 
vào gùi để “rước lúa về nhà”. Khi màn đêm buông xuống, người 
ta quây quần quanh đống lửa giữa sân, cả làng cùng uống rượu 
cần và ăn thịt nướng. Tiếng chiêng, tiếng công nổi lên, con trai, 
con gái cùng nhau nhảy múa đến tận khuya. 

Bình Phước là nơi định cư của nhiều dân tộc anh em, vì thế 
mà có nhiều nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Ngoài lễ “Tết 
lúa mới”, Bình Phước còn có các lễ hội khác của đồng bào thiểu 
số tổ chức trong tháng 12 hằng năm như: 

- Lễ hội cầu mùa của người Xtiêng. 

- Lễ bỏ mả. 


- Lễ hội đâm trâu. 


365 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


BÌNH THUẬN 


Bình Thuận thuộc miền duyên hải cực Nam Trung Bộ, diện 
tích tự nhiên gần 8.000km?, dân số trên 1 triệu người gồm nhiều 
dân tộc: Kinh, Chăm, Hoa, Cơ Ho, Chu Ru... 


Về đơn vị hành chính, Bình Thuận có thành phố Phan Thiết 
và 8 huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, 
Hàm Thuận Nam, Đức Linh, Tánh Linh và huyện đảo Phú Quý. 


Bình Thuận nằm trên vị trí quan trọng, là cửa ngõ giao lưu 
kinh tế - văn hóa - xã hội với các khu vực miền Đông Nam Bộ, 
Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Nguyên. Phía Đông Bắc và Bắc 
giáp Ninh Thuận, phía Bắc và Tây Bắc giáp Lâm Đồng, phía 
Tây giáp Đồng Nai, phía Tây Nam giáp Bà Rịa-Vũng Tàu, phía 
Đông và Đông Nam giáp biển Đông. 


Địa hình có thể chia làm 3 vùng: rừng núi, đồng bằng và 
ven biển. Bờ biển dài 192km, từ mũi Đá Chẹt giáp Cà Ná (Ninh 
Thuận) đến bãi bồi Bình Châu, Bà Rịa-Vũng Tàu. Có nhiều mũi 
đâm ra biển như mũi La Gàn, mũi Nhỏ, mũi Hòn Rơm, mũi Né, 
mũi Kê Gà... tạo nên những cửa biển tốt. Ngoài khơi có đảo Phú 
Quý rộng 23km? là cầu nối giữa đất liền với quần đảo Trường 8a. 


Bình Thuận có nhiều sông chảy qua, như sông La Ngà, sông 
Quao, sông Công và sông Dinh. 


Bình Thuận nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, ít chịu ảnh 
hưởng gió mùa Đông Bắc, khí hậu khô, nóng. Nhiệt độ trung 
bình cả năm là 26-27°C, lượng mưa bình quân từ 800-1.150mm. 

Bình Thuận có nhiều tiềm năng kinh tế, đặc biệt là ngành 
thủy sản và du lịch với nhiều khu nghỉ dưỡng nổi tiếng như 
Đổi Dương, Mũi Né, Đồi Sứ, La Gàn... Bình Thuận có nhiều 
công trình kiến trúc văn hóa cổ như tháp Poshanư, trường Dục 
Thanh, chùa Cổ Thạch... 


366 


BÌNH THUẬN 
THẮNG CẢNH 


Hòn Rơm 

Hằng năm vào mùa mưa, cỏ dại mọc xanh tốt, khi mùa khô 
về, dưới cái nắng chói chang vùng nhiệt đới khô, cỏ dại trở nên 
vàng úa, từ xa trông ngọn núi nhô ra biển này như một đống 
rơm khô vàng óng. Vì thế người ta gọi ngọn núi này là Hòn Rơm. 
Ngày nay đến Hòn Rơm, ngoài tắm biển, đốt lửa trại, du khách 
có thể đến tham quan đổi Hồng, chỉnh phục đổi cát Mũi Né... 


Mãi Né 
Cách thành phố Phan Thiết 24km về phía Đông Bắc. Mũi Né 
là tên một làng chài. Mũi Né có đổi cát đẹp, từ bao năm qua đã 


trỏ thành đề tài sáng tác của các nhà nhiếp ảnh nghệ thuật và 
là nơi du lịch khám phá thú vị của du khách. 


Dọc theo quốc lộ 706 từ thành phố Phan Thiết đi Mũi Né, một 
bên là dãy đồi đất thoai thoải và một bên là bãi cát trắng mịn và 
những rặng dừa soi bóng biển Đông. 

Mũi Né có nhiều bãi biển xinh đẹp, ngày nay đã mọc lên 
những khu nghỉ dưỡng, khách sạn sang trọng như: Phú Hải, 
Victoria, làng Thụy Sĩ, Pamira, Sài Gòn - Mũi Né, làng Tre... 

Suối Tiên 

Nằm ở ngoại ô thành phố Phan Thiết, cách thành phố Phan 
Thiết khoảng 18km về hướng Đông Bắc, trên đường đi Mũi Né, 
Suối Tiên là điểm du lịch dã ngoại lý thú. Cảnh sắc nguyên sơ, 
trong lành, chưa có bàn tay con người tác động. Bên cạnh con 
suối nhỏ nước trong vắt nhìn thấu tận đáy là dãy núi sừng sững 
với sắc màu đỏ trắng pha trộn của đất và cát, với những hang 
động, mỏm núi nhấp nhô độc đáo và lạ mắt. 


Bãi biển Đồi Dương 
Bãi biển Đổi Dương là một trong những nơi lý tưởng có môi 
trường trong sạch. Bãi biển rộng thoai thoải cát trắng mịn chạy 


3607 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


dài hàng chục kilômét. Biển êm, nước trong xanh. Trên bờ là 
những đồi phi lao xanh mát, quanh năm rì rào trong gió. 


Bàu Trắng 

Một thắng cảnh nổi tiếng của Bình Thuận, thuộc thôn Hồng 
Lâm, xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình, cách thành phố Phan 
Thiết 65km về phía Đông Bắc. Trong hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ, đây là vùng căn cứ kháng chiến. Bàu Trắng 
là một hồ nước ngọt, hình thành từ lâu đời, nằm giữa vùng đồi 
cát mênh mông. Bàu Trắng được ngăn đôi bởi một đôi cát. Từ xa 
xưa nhân dân quen gọi là Bàu Ông và Bàu Bà. Bàu Trắng khá 
rộng, nơi sâu nhất 19m, quanh hồ có nhiều sen mọc, hoa nở ngát 
hương. Bàu Trắng là một khu du lịch hấp dẫn. 


Lầu Ông Hoàng 

Một quần thể gồm đổi, núi, sông, biển, chùa, tháp, tạo thành 
thắng cảnh nổi tiếng của thành phố Phan Thiết. Đồi lầu Ông 
Hoàng cách Thành phố Phan Thiết 7km về hướng Đông Bắc. 


Vào đầu thế kỷ XX, một người trong Hoàng tộc Pháp tên là 
De Montpensier sang Phan Thiết, thấy cảnh đẹp, ông nảy ý định 
mua đất xây cất biệt thự ngay trên ngọn đồi Ngọc Lâm. Trong 
thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ngôi biệt thự này bị phá hủy, 
nay chỉ còn lại móng nhà và hầm chứa nước. 


Lầu Ông Hoàng nằm trong quần thể di tích bao gồm tháp 
Chàm cổ Poshanư, chùa Bửu Sơn, núi Cô, mộ Nguyễn Thông. 
Nơi đây từng chứng kiến hiện tượng nhật thực toàn phần ngày 
24 tháng 10 năm 1995 


Gành Son 

Thuộc xã Chí Công, huyện Tuy Phong, là thắng cảnh đẹp kỳ 
thú mà thiên nhiên ban tặng cho tỉnh Bình Thuận. Những via 
đất đỏ, dung nham nằm ven bờ biển, bị mưa gió, sóng biển bào 
mòn trải qua năm tháng đã tạo nên nhiều hang động với những 
khối hình lạ mắt. 


368 


BÌNH THUẬN 


Vào những buổi sáng tỉnh mơ hay những chiều tà êm ả, từ 
trên Gành Son, du khách có thể nhìn thấy toàn cảnh nhộn nhịp 
của làng chài đón người thân trở về sau một ngày lao động ngoài 
biển khơi, hoặc tiễn chồng con ra khơi đánh cá. 


Khu du lịch nghỉ dưỡng Vĩnh Hảo - Tuy Phong 

Tuy Phong là huyện phía Bắc Bình Thuận, giáp với Cà Ná, 
Ninh Thuận, nằm trên đường xuyên Việt, nơi có suối nước 
khoáng nổi tiếng Vĩnh Hảo. Tuy Phong có bờ biển dài hơn 50km 
với nhiều khu nghỉ dưỡng như Vĩnh Hảo, Cù Lao Câu, Gành 
Son, bãi biển La Gàn với chùa Cổ Thạch, tháp Podam... 

Đây là nơi hội tụ của du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh ra, 
từ Đà Lạt xuống và từ Nha Trang vào, bởi vì ngoài việc đến đây 
tắm nước khoáng, tắm bùn, du khách còn được nghỉ ngơi trong 
những khách sạn sang trọng, đầy đủ tiện nghi. 


Cù Lao Câu 

Cù Lao Câu nằm cách bờ 9km, đi thuyền máy mất khoảng 
ð0 phút, với chiều dài 1.500m, nơi rộng nhất gần 700m, nơi cao 
nhất 7m. Từ xa trông Cù Lao Câu như một chiến hạm nổi, chung 
quanh được bao bọc hàng vạn khối đá với màu sắc và hình thù 
khác nhau. Cù Lao Câu là một trong những thắng cảnh đẹp, 
vùng du lịch sinh thái quan trọng của Tuy Phong. 


Hòn Bà 

Là hòn đảo có nhiều cây cổ thụ, cách thành phố Phan Thiết 
khoảng 70km về phía Đông Nam. 

Vào nửa đầu thế kỷ XVII, nơi đây người Chăm đã dựng một 
ngôi đền thờ Nữ thần Ana, vị thần thiêng liêng của người Chăm, 
để mong được Bà phù hộ. 


Đảo Phú Quý 


Có diện tích 16,5km?, dân số gần 21.000 người. Phú Quý nằm 
trên tuyến giao lưu giữa đất liền với đảo Trường Sa, cách Phan 


369 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Thiết 120km, cách Vũng Tàu 200km, Côn Đảo 330km, cách 
Trường Sa 540km, nằm tiếp cận tuyến hàng hải quốc tế. 


Phú Quý là điểm trung chuyển hậu cần quan trọng giữa đất 
liền và quần đảo Trường 8a, là “căn cứ nổi” phục vụ các đội tàu 
đánh bắt hải sản xa bờ. Với vị trí quan trọng đó, người ta đã xây 
trên đảo ngọn hải đăng để hướng dẫn tàu bè qua lại. 


DI TÍCH 


Trường Dục Thanh 

Được xây dựng năm 1907 (cùng năm xây Trường Đông Kinh 
Nghĩa Thục ở Hà Nộ)) tọa lạc trên đất của làng Thành Đức, nay 
là số 39 đường Trưng Nhị, Thành phố Phan Thiết, do hai cụ 
Nguyễn Trọng Lôi và Nguyễn Quý Anh (là 2 người con của nhà 
thơ yêu nước Nguyễn Thông) thành lập. 


Năm 1910, trên hành trình đi tìm đường cứu nước, thầy giáo 
Nguyễn Tất Thành (sau là Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã dừng chân 
dạy học ở Trường Dục Thanh một thời gian. Khoảng tháng 2 
năm 1911, thầy giáo Thành rời trường vào Sài Gòn, xuất dương 
tìm đường giải phóng dân tộc. Hiện trường còn lưu giữ nhiều 
hiện vật quý gắn bó với thời gian dạy học của thầy giáo Thành 
như: án thư, nghiên mực, bộ tràng kỷ... Ngày nay Trường Dục 
Thanh trở thành một nơi tham quan du lịch. 


Bảo tàng Hồ Chí Minh - chỉ nhánh Bình Thuận 

Đau ngày giải phóng, chính quyền và nhân dân Bình Thuận 
đã xây dựng nên Bảo tàng Hồ Chí Minh trong một khuôn viên 
rộng, cạnh khu di tích Trường Dục Thanh, nằm bên bờ sông Cà 
Ty thơ mộng, để lưu lại cho con cháu mai sau những kỷ niệm 
thân thiết về Bác Hồ. Bảo tàng là một công trình đẹp, chia làm 2 
phần: phần tượng đài Bác Hồ và vườn hoa, khu nhà 2 tầng có nhiều 
gian trưng bày hiện vật gắn liền với thây giáo Thành và chặng 
đường hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. 


370 


BÌNH THUẬN 


Đình làng Đức Thắng 

Thuộc phường Đức Thắng, được xây vào cuối thế kỷ XVIII 
đầu thế kỷ XIX để thờ thần Thành hoàng làng. Lúc đầu chỉ là 
nhà tranh vách đất, đến năm 1811 đình được xây lại với qui mô 
như ngày nay, nhưng thời gian xây kéo dài cho tới năm 1847 
mới hoàn thành. Đình Đức Thắng kiến trúc theo lối dân gian “tứ 
trự' (dùng 4 cột lớn làm cột chính). Phần cổ lầu trên đình chính 
là nơi tập trung các tác phẩm trang trí nghệ thuật trên gỗ. Các 
nghệ nhân xưa dùng kỹ thuật chạm lộng để thể hiện. Đền hiện 
còn lưu giữ nhiều sắc phong do các vua triều Nguyễn ban tặng. 
Ngoại thất đình được trang trí bằng kỹ thuật đắp nổi và ghép 
mảnh sành sứ tạo nên nhiều tác phẩm đẹp. Đình Đức Thắng 
được Nhà nước xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật năm 1991. 


Đình làng Đức Nghĩa 

Được xây dựng vào những thập niên đầu của thế kỷ XIX, có 
tên là đình Thành Đức, sau đó do sự sáp nhập giữa làng Thành 
Đức và làng Vạn Nam Nghĩa, đình được mang tên ghép Đức 
Nghĩa như ngày nay. Đình tọa lạc trên đổi cát cao, phía trước 
có ao sen lớn thuộc phường Đức Nghĩa. Hiện đình có dạng kiến 
trúc gần như đình làng Đức Thắng, cổ lầu là nơi tập trung phần 
trang trí nghệ thuật đặc sắc. Nổi bật nhất ở đình Đức Nghĩa là 
nghệ thuật ghép sành sứ tạo nên hình tượng tứ linh. 

Đình làng Đức Nghĩa còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa Hán 
Nôm, như hoành phi, câu đối... được chạm trổ công phu và lưu 
truyền qua nhiều thế hệ. 

Đình được Nhà nước xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật 
năm 1991. 


Đình làng Tú Luông 
Đặc trưng văn hóa người Việt ở Phan Thiết trong thế kỷ trước 


là các công trình kiến trúc dân gian cổ như làng Vạn, đình làng, 
chùa... Trong đó đình làng có số lượng nhiều nhất. Mỗi làng đều 


371 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


có một ngôi đình, là một thiết chế cơ bản của làng xã. Đình làng 
trỏ thành một yếu tố văn hóa quan trọng của làng xã. Đình làng 
Tú Luông là một thí dụ điển hình về nhu cầu tâm linh cơ bản 
trong xã hội người Việt ở Phan Thiết. 


Tháp Poshanư 

Nằm trên đổi Ông Hoàng thuộc xã Phú Hải, cách thành phố 
Phan Thiết khoảng 7km về hướng Đông Bắc, nằm sát đường 
Phan Thiết đi Mũi Né. Cụm tháp Poshanư do người Chăm xây 
dựng vào cuối thế kỷ VIII, thờ thần Shiva, vị thần được người 
Chăm tôn thờ. 


Quần thể tháp Poshanư gồm 3 tháp, một tháp chính lớn và 
2 tháp phụ nhỏ. Ngoài ra, tại đây người Chăm còn xây đền thờ 
công chúa Poshanư. Cũng chính vì thế mà cụm tháp có tên là 
Poshanư. Nhưng đáng tiếc ngôi đền bị vùi lấp trong lòng đất đã 
300 năm nay. 


Tháp chính cao 15m, mỗi cạnh đáy dài 10m, có 1 cửa chính 
lớn. Trong tháp có nhiều mảng chạm trổ công phu mang đậm 
phong cách nghệ thuật Chăm. 


Chùa Ông 

Ngôi chùa cổ lớn nhất của người Hoa, thuộc phường Đức 
Nghĩa, thành phố Phan Thiết. Chùa được xây dựng vào tháng 
11 năm 1770, thờ Quan Công, không có sư trụ trì, dân trong 
vùng gọi là chùa Ông. Chùa có kiến trúc đẹp. Các cột, kèo đều 
được chạm khắc công phu. Tất cả các cột chính đều được trang 
hoàng lộng lẫy bằng các câu đối sơn son thếp vàng. Hiện trong 
chùa còn lưu giữ pho tượng Quan Công lớn (Quan Vân Trường) 
và một chuông đồng cổ đúc tại Quảng Đông, Trung Quốc. 


Tháp nước Phan Thiết 
Một biểu trưng của thành phố Phan Thiết được khởi công 


xây dựng năm 1928 và hoàn thành vào đầu năm 1934 do Kiến 
trúc sư, Hoàng thân Xuvanuvông (sau này là Chủ tịch nước 


372 


CHDCND Lào) thiết kế. Tháp cao 32m, phần trên là bổn nước 
hình bát giác (chiều cao 5m, đường kính 9m), phần dưới thân đài 
cao 27m, hình trụ dưới to trên thu nhỏ dần. 


Chùa Cổ Thạch 

Còn gọi chùa Hang, thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, 
do thiền sư Bảo Tạng (đời thứ 40 thuộc phái thiền Lâm Tế) xây 
dựng vào khoảng năm 1885, tọa lạc bên trong động trên núi Cổ 
Thạch ở độ cao trên 64m. 


Cổ Thạch tự gồm nhiều động thờ, mỗi động đều có bài vị các 
nhà sư có công xây dựng chùa. Khu chính điện nằm giữa hai 
phiến đá lớn dựng đứng, tiếp đến là nhà tổ, gác chuông, nhà 
thiền, từ đường... Nơi đây còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa quý 
hiếm: câu đối, hoành phi, đại hồng chung, trống sấm... 


Chùa Hang được Nhà nước xếp hạng “Di tích lịch sử văn hóa” 
quốc gia năm 1993. 


Chùa Phật Quang 

Thuộc phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, xưa kia 
đây là vùng đổi cát trắng, nên chùa được gọi là chùa Cát. Chùa 
được xây dựng vào nửa đầu thế kỷ XVIII, kiến trúc giống với các 
chùa khác ở Phan Thiết. Trong chùa hiện còn lưu giữ nhiều di 
sản văn hóa quý báu, như bản gỗ để in bộ kinh Pháp Hoa gồm 
118 bản khắc cả hai mặt bằng chữ Hán, rất sắc nét và đẹp, gồm 
60 vạn lời, trong đó có 7 bản khắc họa hình ảnh đức Phật đang 
thuyết pháp, được 2 vị khất sĩ Minh Dung và Thiết Huệ khắc 
hoàn thành vào năm 1734. 

Chùa núi Tà Cú 

Chùa núi Tà Cú tọa lạc gần lưng chừng ngọn núi ở độ cao 
475m thuộc xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, cách thành 


phố Phan Thiết 30km về hướng Đông Nam, do nhà sư Trần Hữu 
Đức chủ trì xây dựng năm 1879. Đây là một công trình kiến trúc 


373 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


gồm cổng tam quan, điện thờ, tượng Phật, hang Tổ... ẩn mình 
dưới rừng cây cổ thụ. 


Trước đây, để lên đến chùa, du khách phải vượt qua hàng 
trăm ngàn bậc tam cấp, theo những lối đi ngoằn nghèo giữa 
ngọn rừng già. Ngày nay, Công ty du lịch Bình Thuận đã lắp đặt 
xong hệ thống cáp treo và nhà ga để đưa du khách lên đỉnh núi 
một cách thuận tiện và nhanh chóng. Tại đây du khách sẽ cảm 
nhận được không khí mát lạnh của đỉnh núi cao thoáng mát. 


Chùa núi Tà Cú mang vẻ cổ kính. Tại đây có tượng Phật 
“Thích Ca nhập Niết-bàn”, còn gọi tượng Phật nằm, dài 49m, 
được tạc năm 1962, tượng nằm trong cụm di tích chùa Linh Sơn 
Trường Thọ, chùa Lĩnh Sơn Long Đoàn, gọi chung là chùa núi 
Tà Cú. 

Hải đăng Kê Gà 

Được dựng vào tháng 2 năm 1897, do kiến trúc sư người Pháp 
là Chnavat thiết kế. Tháp cao 65m so với mực nước biển, có 
184 bậc thang xoắn ốc bằng thép dẫn tới đỉnh. Đèn chiếu sáng 
làm tín hiệu hướng dẫn tàu bè qua lại có công suất 2.000w. Mỗi 
cạnh chân đế tháp có chiều dài hơn 20m, cùng ngôi nhà lớn hình 
vuông mỗi cạnh 40m. 


Ngọn hải đăng Kê Gà cùng với cảnh quan chung quanh đảo 
tạo thành một thắng cảnh di tích đẹp, tráng lệ làm say đắm lòng 
người. 

Vạn Thủy Tú 

Nằm trên đường Ngư Ông, phường Đức Thắng, do ngư dân 
Thủy Tú xây dựng vào năm 1762 để thờ Ông (cá voi). Kiến trúc 
Vạn Thủy Tú theo hình chữ “tam” (“), mặt chính quay về hướng 
Đông. Mới đầu Vạn Thủy Tú xây gần cửa Vạn, cạnh bờ biển, sau 
đó dời về địa điểm hiện nay. 

Cho đến nay Vạn Thủy Tú thờ gần 100 bộ xương cá voi. Quá 
nửa trong số đó đã có từ trên 100-150 năm. Đặc biệt, hiện ở dinh 


374 


Vạn Thủy Tú đang trưng bày bộ xương Ông (cá voi) rất lớn và 
dài đã có gần 200 năm nay. Trong khuôn viên Vạn Thủy Tú có 
khoảnh đất rộng dùng làm nơi mai táng cá Ông, mỗi khi Ông 
“lụy” dạt vào bờ. Vạn Thủy Tú là một trong những di tích cổ có 
số lượng sắc phong lớn của các vị vua triều Nguyễn. 


Nhà lưu giữ bảo vật Vương quốc Chăm 


Do bà Nguyễn Thị Thềm, hậu duệ dòng vua Chăm cuối cùng 
lưu giữ ở xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, cách thành phố 
Phan Thiết khoảng 60km về phía Bắc. Bộ sưu tập di sản văn 
hóa Hoàng tộc Chăm gồm những báu vật của vua Poklongmơnal 
và một số ít của các vị vua Chăm những thế kỷ trước. Bộ sưu 
tập hiện có hơn 100 di vật nguyên gốc, đủ các loại hình và chất 
liệu khác nhau. Trong đó đáng chú ý là các di vật bằng vàng 
(vương miện, bông tai, vòng xuyến...), áo bào, đôi hia của vua 
Poklongmơnal và Hoàng hậu Pop1a Sơm. 


Đền thờ Pklongmơnai 


Pklongmonal, vị vua cuối cùng của người Chăm (đầu thế kỷ 
XVII). Đền thờ nằm trên đồi cao, cạnh quốc lộ 1A, cách Tp Phan 
Thiết khoảng 60km về phía Bắc, thuộc huyện Bắc Bình. 

Hiện trong đền còn có 3 pho tượng bằng đá xanh tạc vua 
Pklongmonal và hai bà hoàng hậu cùng một số tượng được chạm 
khắc tỉnh vi. 

Dinh Thầy Thím 

Thuộc huyện Hàm Tân. Theo truyền thuyết, dinh được xây 
dựng để thờ hai vợ chồng pháp sư chuyên trị bệnh giúp dân làng 
bằng pháp thuật. Hằng năm, vào ngày 1õ và 16 tháng 9 âm lịch, 
nhân dân đến dinh Thầy Thím tổ chức lễ hội nhân dịp giỗ Thầy 
Thím. 


Chùa Linh Sơn 


Là ngôi chùa cổ ở huyện đảo Phú Quý tọa lạc trên đổi cát cao 
được dựng vào năm 1747 đời vua Lê Hiển Tông, niên hiệu Cảnh 


375 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Hưng thứ 8. Hiện còn lưu giữ nhiều văn tự viết về sự hình thành 
cư dân trên đảo với nhiều di sản văn hóa cổ. 


LÊ HỘI 

Hội dinh Thầy Thím 

Hằng năm vào những ngày 1õ và 16 tháng 9 âm lịch tại dinh 
Thầy Thím, Hàm Tân diễn ra lễ hội lớn nhân dịp giỗ Thầy - 
Thím. Ngày nay, trong lễ hội người dân địa phương đến dinh để 
cầu nguyện, cúng tế... trở thành một nét văn hóa đặc sắc, thu 
hút nhiều người tham gia. 


Lế hội Mbăng Ratê 

Là lễ hội quan trọng có quy mô lớn nhất của người Chăm theo 
đạo Bàlamôn, tổ chức vào tháng 8, tháng 9 âm lịch tại các lăng 
tầm, đền miếu các gia đình đồng bào Chăm. Mbăng Katê là lễ 
Tết tưởng nhớ thần linh, các anh hùng, tổ tiên, các vị vua có công 
với nước đã được thần thánh hóa như Poklong Garal, Pôrômê... 
Đây cũng là dịp để nhân dân hành hương, tổ chức gặp mặt, thăm 
viếng và thờ phụng tổ tiên. Trong lễ thường có các nghi lễ dâng 
cúng và rước thần, đội mũ, mặc áo và tắm tượng. Sau buổi lễ, 
mọi người ngâm thơ, chơi nhạc và nhiều trò chơi giải trí khác. 

Lế hội cầu yên 

Là lễ hội truyền thống của người Chăm Bà Ni, tổ chức vào 
đầu tháng Giêng theo lịch Chăm, tức là vào tháng 4 dương lịch. 
Người Chăm gọi là Raja Prông. Buổi lễ bắt đầu lúc chạng vạng 
tối. Đó là lúc dân làng làm lễ nguyện cầu những điều tốt lành sẽ 
đến trong năm mới. Sau phần nghi lễ, tổ chức các cuộc vui chơi 
văn nghệ. 

Lế hội Nghinh Ông 

Lễ hội xuất phát từ tín ngưỡng thờ Cá Ông (cá voi), được tổ 
chức trùng với ngày Vía (ngày mất) của cá, kéo dài trong ba ngày 
từ 16 đến 18 tháng 8 âm lịch hằng năm, bao gồm lễ cúng Ông, lễ 
nghinh Ông (đón cá). Sau phần lễ là hội, tổ chức múa rồng. 


376 


CÀ MAU 


CÀ MAU 


Cà Mau, tách ra từ tỉnh Minh Hải, là một tỉnh ở cực Nam 
đất nước. Cà Mau là tỉnh có bờ biển dài nhất so với các tỉnh ven 
biển Việt Nam, vì ba mặt của Cà Mau đều là biển. Phía Bắc giáp 
Kiên Giang, phía Đông Bắc giáp Bạc Liêu, phía Đông và Đông 
Nam giáp biển Đông, phía Tây và Tây Nam giáp Vịnh Thái Lan. 
Cà Mau có diện tích tự nhiên trên 5.200km2, dân số trên 1 triệu 
người. 

Về đơn vị hành chánh có tỉnh ly là thành phố Cà Mau và các 
huyện: Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Cái Nước, Trần Văn Thời, U Minh, 
Thới Bình. Tỉnh Cà Mau là nơi sinh sống của các dân tộc Kinh, 
Hoa, Khơme và đồng bào Chăm. 


Cà Mau là vùng đất bồi mới, bao gồm: đất mặn, đất phèn, đất 
than bùn và đất bãi bồi, tạo nên những cánh đồng phì nhiêu. 
Đây là vùng sông nước chằng chịt. Người dân Cà Mau ra khỏi 
nhà là bước lên thuyền ba lá hoặc xuồng máy... Có 7 con sông 
chính: Ông Đốc, Bảy Tháp, Cái Lớn, Gành Hào, Đầm Dơi, Trẹm 
và Bạch Ngưu. Ngoài khơi Cà Mau có các đảo Hòn Khoai, Hòn 
Chuối, Hòn Đá Bạc. 


Cà Mau với bờ biển dài, ngư trường lớn, nguồn hải, thủy sản 
phong phú nên có khả năng đánh bắt hải sản rất lớn. Cà Mau 
cũng là nơi có nhiều nông trường nuôi tôm. 


Cà Mau nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng 
ẩm, có hai mùa rõ rệt. Mùa mưa bắt đầu từ tháng ð đến tháng 
8. Mùa khô từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau. Lượng mưa trung 
bình hằng năm là 2.500mm. Nhiệt độ trung bình cả năm là 26- 
270G. 


Cà Mau có giao thông thủy bộ thuận tiện. Đường số 4, Cần 
Thơ đi Cà Mau 180km, từ Cà Mau đi Năm Căn (qua Cái Nước) 
55km. Từ Cà Mau đi Rạch Giá, Kiên Giang 130km. Là một tỉnh 
có nhiều kênh rạch chằng chịt nên phương tiện vận chuyển thủy 
rất thuận lợi. 


377 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Thành phố Cà Mau trong những năm gần đây có tốc độ phát 
triển kinh tế nhanh. Đường quốc lộ 1A đoạn Cà Mau đi Ngọc 
Hiển đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Cảng biển quốc tế Năm 
Căn và các cảng cá, cũng như sân bay Cà Mau đang được cải 
tạo để đưa vào sử dụng. Thành phố Cà Mau là một trung tâm 
thương mại lớn với siêu thị Cà Mau và khách sạn sang trọng 3 
sao đang là những điểm thu hút du khách. 


Cà Mau, mảnh đất tận cùng của Tổ quốc, là một bức tranh 
hài hoà giữa trời, biển và rừng ven biển với một hệ động, thực 
vật phong phú ít nơi có được, phong cảnh hữu tình xinh đẹp như 
Hòn Khoai, Hòn Đá Bạc, với những sân chim kỳ thú như sân 
chìm Ngọc Hiển, Đầm Dơi, Cái Nước, rừng tràm U Minh, rừng 
đước Năm Căn... 


Cà Mau có nhiều di tích lịch sử văn hóa mang đậm nét đa sắc 
tộc. 


THẮNG CẢNH 


Vườn chim Đầm Dơi 

Cách thành phố Cà Mau 45km về phía Đông Nam, thuộc 
huyện Đầm Dơi, vườn chim Đầm Dơi là nơi sinh sống, tụ tập 
của đàn cò đông đúc nhất gồm nhiều loại, và là nơi du khách 
dễ quan sát nhất. Sáng sáng, từng đàn cò bay đi kiếm ăn, khi 
hoàng hôn sắp buông xuống là lúc những đàn cò lục tục bay về 
tổ trong tiếng kêu vang vọng và tiếng vỗ cánh rập rình làm náo 
động cả không gian. 


Hòn Khoai 

Cụm đảo Hòn Khoai cách đất liền gần 15km, nằm về phía 
Tây Nam thị trấn Năm Căn, thuộc huyện Ngọc Hiển, gồm 5 đảo 
nằm liền kề nhau là: Hòn Khoai, Hòn Sao, Hòn Đổi Mới, Hòn 
Đá Lẻ và Hòn Tương, với tổng diện tích khoảng 4km2. Đảo cao 
nhất là 318m. Khác với các đảo ở đồng bằng sông Cửu Long, đảo 


378 


CÀ MAU 


Hòn Khoai có cấu tạo bằng đá. Rừng gần như còn nguyên vẹn 
với nhiều loài động thực vật quý hiếm. Đảo Hòn Khoai đã được 
Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích danh lam thắng cảnh 
năm 1994. 


Hiện ngành du lịch Cà Mau đang đi vào khai thác tuyến du 
lịch Năm Căn - Hòn Khoai. 


Vùng đất Năm Căn 


Năm Căn là thị trấn huyện ly huyện Ngọc Hiển, cách thị xã 
Cà Mau 53km. Thị trấn Năm Căn nằm về phía Đông Vịnh Thái 
Lan, nơi các con sông Bảy Háp và Cồn Lớn đổ ra biển. 

Năm Căn còn là một chợ nổi nổi tiếng miền Tây. Năm Căn có 
một sân bay nhỏ xây dựng từ trước năm 1975. Hãng hàng không 
dân dụng Việt Nam đang có kế hoạch nâng cấp sửa chữa sân 
bay này. Cảng biển Năm Căn (còn gọi là cảng Cà Mau) đang tiến 
hành nạo vét luồng lạch và đang xây dựng hệ thống cầu tàu, tạo 
cho tàu 5.000 tấn có thể ra vào dễ dàng ăn hàng. Cảng Năm Căn 
là nơi xuất khẩu trực tiếp của tỉnh. 


Năm Căn có nguồn chất đốt khá quan trọng đó là than đước. 
Năm Căn còn có đặc phẩm thức ăn gia súc chế biến từ lá cây 
mắm trắng, một nguồn nguyên liệu vô tận. 

Mũi Cà Mau 

Thuộc huyện Ngọc Hiển, là mũi đất tận cùng của đất nước, 
cách thành phố Cà Mau 118km đường thủy. Nơi đây lượng phù 


sa bồi đắp hằng năm gần 100m ra phía biển. Đất bồi đến đâu, 
rừng sú vẹt mọc đến đó. 


Hòn Đá Bạc 
Thuộc huyện Trần Văn Thời, có diện tích tự nhiên gần 6,ðha, 
cách thành phố Cà Mau khoảng 50km đường thủy, là một cụm 
đảo đẹp gồm 3 đảo nằm sát bờ biển. Trên đảo có nhiều cảnh đẹp 
như sân Tiên, giếng Tiên, bàn chân Tiên, bàn tay Tiên, chùa Cá 
Ông. Hòn Đá Bạc có một hệ sinh thái thực vật phong phú. 
379 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Lâm Viên 19-ã 

Nằm gần trung tâm thành phố, thuộc phường 1 thành phố 
Cà Mau, có diện tích rộng 18,2ha, là khu vui chơi giải trí cuối 
tuần của người dân thành phố Cà Mau. Nơi đây có sân chim 
rộng 2ha, nơi sinh sống của nhiều loài chim quý hiếm. Hiện Lâm 
Viên 19-5 đang được tỉnh đầu tư nâng cấp mở rộng sân chim lên 
tới 6ha, gấp 3 lần sân chim cũ. 


Rừng U Minh 


Nằm sát Vịnh Thái Lan, trải dài từ sông Ông Đốc (phía Nam) 
đến tận Rạch Giá (phía Bắc). Phần trên (phía Bắc) gọi là U Minh 
Thượng, phần dưới là U Minh Hạ. Con sông Trẹm và sông Cái 
Tàu chảy qua giữa U Minh Thượng và U Minh Hạ. Rừng U Minh 
chủ yếu là cây tràm, xen lẫn vào là các loài dây leo, thân thảo 
hoang dại. Dưới rừng U Minh suốt ngày chìm trong bóng tối, bởi 
tán rừng tràm và dây leo đan xen dày kín không một giọt nắng 
nào lọt qua nổi. Tràm có thể sống 25-30 năm và trở thành cây cổ 
thụ, gỗ có thể dùng làm nhà cửa. 


Rừng tràm U Minh Hạ ở Cà Mau rộng khoảng 90.000ha. 
Rừng U Minh là căn cứ kháng chiến của nhân dân và quân đội 
ta trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. 

Rừng Sác 

Là loại rừng ngập mặn ở vùng duyên hải, thành phần chủ 
yếu của rừng Sác là cây mắm, đước, dừa nước, chà là... Vùng đất 
mũi, thuộc miệt Năm Căn, Ông Bong, Bà Hương, Láng Tròn, 
Ông Đốc, Ông Sào đều là miền đất của rừng Sác. Do nước thủy 
triều, rừng Sác trở thành nơi lý tưởng cho các loài tôm, cá, chim, 
cò sinh sống. Người dân ở vùng này chủ yếu sống bằng nghề 
đánh bắt thủy sản và nuôi tôm. 


380 


CÀ MAU 
DI TÍCH 


Chùa Quan Âm 

Nằm ở số 84/4 đường Rạch Chùa, phường 4, thành phố Cà 
Mau. Chùa do Hoà thượng Tô Quang Xuân dựng vào khoảng 
giữa thế kỷ XIX. Lúc đầu chỉ là một am nhỏ để hoà thượng tu 
hành và là nơi chữa bệnh cho dân. Sau đó hoà thượng về chùa 
Kim Chương (Gia Định) lấy pháp hiệu là Tri Tâm. Năm 1842, 
vua Thiệu Trị sắc phong hoà thượng và sắc tứ cho chùa Quan 
Am. 


Kiến trúc chùa hiện nay là do Hoà thượng Thiện Tường và 
Thiện Đức xây vào năm 1936. Trong chùa có bia dựng “Sắc tứ 
Quan Âm Cổ tự” và tháp Hoà thượng Tri Tâm. 


Đình Tân Hưng 

Đình Tân Hưng được xây dựng năm 1907, trên tuyến Kênh 
Rập, đường đi huyện Cái Nước thuộc địa phận xã Lý Văn Lam, 
thành phố Cà Mau, cách trung tâm thành phố Cà Mau khoảng 
4km về phía Tây Nam. Trải qua 2 cuộc kháng chiến bị bỏ hoang 
phế, bị hư hỏng nặng toàn bộ. Trên nền cũ, nhân dân xây dựng 
lại ngôi đình mới nhỏ hơn, nền xây đá hộc, mái lợp ngói máng. 
Mặt trước có 4 cột bằng xi măng cốt thép. Dưới chân cột kê đá 
tảng. Cấu trúc mái đình giống chiếc bánh ít. Trên nóc có 2 rồng 
chầu. 


Năm 1930, đình Tân Hưng là nơi đầu tiên ở Cà Mau treo cờ 
Đảng, lá cờ búa liềm. Đây cũng là nơi đóng quân của Bộ Chỉ huy 
mặt trận Tân Hưng, mặt trận chống quân Pháp ở Cà Mau. 

Năm 1992, đình Tân Hưng được Bộ Văn hóa Thông tin công 
nhận là di tích lịch sử. 


Chùa Hưng Quảng 
Ở số nhà 26 đường Phan Ngọc Hiển, thành phố Cà Mau. 
Chùa xây dựng từ năm 1850, được Tịnh Độ Cư Sĩ, Phật hội Việt 


381 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Nam trùng tu vào năm 1963. Trong chùa có Phòng thuốc Nam 
Phước Thiện, trị bệnh miễn phí, được thành lập từ năm 1954 và 
hoạt động cho đến nay. 


Hồng Anh Thư quán 

Là cơ sở của Chị hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng 
chí Hội tại Cà Mau được thành lập từ tháng 1 năm 1928. Chức 
năng, nhiệm vụ của chi hội là tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa 
Mác-Lênin cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên, 
học sinh, đồng thời tạo điều kiện cho sự ra đời của các cơ sở Đảng 
Cộng sản tại Cà Mau. 


Hồng Anh Thư quán vốn là hiệu sách tiến bộ của Chi hội 
đặt tại tầng 1, căn 2, nhà số 41 đường Phạm Văn Ký, phường 2 
thành phố Cà Mau ngày nay. Hiệu sách của Chi hội chuyên bán 
các loại sách báo tiến bộ xuất bản ở Sài Gòn thời bấy giờ, trong 
đó có cuốn “Tư bản luận” của Mác và Ănghen. 

Hồng Anh Thư quán là ngôi nhà 2 tầng gồm 2 căn rộng 74m2, 
gần chợ Cà Mau, được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử 
Cách mạng năm 1992. 


Khu căn cứ Tỉnh ủy ở Lung Lá, Nhà Thể 

Nằm cách thành phố Cà Mau khoảng 15 km về phía Tây 
Nam thuộc xóm Lung Lá, Nhà Thể, được Tỉnh ủy Cà Mau chọn 
làm căn cứ từ năm 1938-1940. Nơi đây, bà Bùi Thị Thượng được 
bầu làm Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên. Ngày 26-11-1940, ông Trần 
Văn Thời, Bí thư Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết khởi nghĩa Nam 
Kỳ của Xứ ủy. Tại cuộc họp này, ông Phan Ngọc Hiển được giao 
nhiệm vụ chỉ đạo khởi nghĩa Hòn Khoai và đã giành thắng lợi 
ngày 15-12-1940. 

Để tưởng nhớ đến khu di tích cách mạng, ngày 9-8-1997, 
nhân dân Cà Mau đã khởi công xây dựng công trình khu di tích 
căn cứ Tỉnh ủy Lung Lá, Nhà Thể và khánh thành ngày 13-12- 
1997. Khu di tích gồm: Nhà lưu niệm ông Trần Văn Thời, Bia kỷ 


382 


CÀ MAU 


niệm di tích (rộng 144m”), Nhà truyền thống (100m”). Toàn bộ 
công trình tọa lạc trong một khuôn viên rộng 1.860m”. 


LÊ HỘI 

Như trên đã nói Cà Mau là vùng đất mới được khai phá vào 
cuối thế kỷ XVII, người dân tới đây làm ăn sinh sống cũng muộn 
hơn. Người dân Cà Mau vốn là dân di cư tự do từ nhiều vùng khác 
nhau của đất nước, có cả người Kinh, Hoa, Khơme và Chăm... Vì 
vậy, các lễ hội truyền thống của vùng đất mới này mang đậm sắc 
thái đa dân tộc. Người Việt có Tết Nguyên Đán, người Khơme có 
Tết Chol Chnam Thmay, lễ Đôn Tà (Delta), lễ Cầu An. Trong đó 
đáng chú ý là: 


Lễ cúng Kỳ Yên (Cầu An) 

Đây là một lễ hội lớn rất phổ biến vùng sông nước đồng bằng 
sông Cửu Long, một sinh hoạt văn hóa tỉnh thần không thể thiếu 
đối với người dân miền Tây Nam Bộ. 

Hằng năm lễ cúng Kỳ Yên được tổ chức vào 3 ngày từ 15 đến 
17 âm lịch (còn tháng tùy từng địa phương lựa chọn). Lễ diễn ra 
hầu khắp các đình làng của Nam Bộ. Hầu hết các làng Nam Bộ 
đều có đình thờ thần. Thần có thể là người có công lớn đối với 
làng như người khai sơn lập ấp, hoặc ông tổ nghề truyền thống 
của làng... nên được dân làng lập đình thờ phụng, hoặc được vua 
ban sắc tứ, hoặc cũng có thể chỉ là nhân vật thần thoại được dân 
làng suy tôn. 


Bắt đầu lễ cúng là lễ thỉnh thần về (đúng vào ngày rằm) với 
nghi lễ rước kiệu về đình làng. Đồ cúng là heo (lợn) quay, mâm 
xôi cẩm tím, bánh hỏi trắng tỉnh. Theo sau đám rước là đội múa 
lân, theo nhịp trống và tiếng nhạc lễ. Khách dự cúng xong xuống 
trai đường ăn cỗ làng. Sau lễ là phần hội được tổ chức linh đình, 
đặc biệt là hát bội. Hát thâu đêm suốt sáng, hát từ ngày này qua 
ngày khác cho hết 3 ngày lễ. 


383 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


CAO BẰNG 


Là tỉnh miền núi, vùng cao biên giới, nằm về phía Đông Bắc 
Bác Bộ. Cao Bằng có tổng diện tích tự nhiên là 6.690km°, dân số 
khoảng trên 560 nghìn người. Phía Bắc và Đông Bắc giáp tỉnh 
Quảng Tây, Trung Quốc với đường biên giới 311km. Phía Nam 
giáp tỉnh Bắc Kạn và Lạng Sơn, Tây giáp Tuyên Quang và Hà 
Giang. Về đơn vị hành chính có thị xã Cao Bằng và 12 huyện: 
Bảo Lạc, Hà Quảng, Thông Nông, Trà Lãnh, Trùng Khánh, 
Nguyên Bình, Hoà An, Bảo Lâm, Quảng Uyên, Phục Hoà, Hạ 
Lang và Thạch An. 


Địa hình Cao Bằng chủ yếu là đồi núi, độ cao trung bình là 
600 đến 700m với hệ thống núi đá vôi chạy dài dọc theo biên giới 
Việt - Trung phía Bắc. Với địa hình núi đá vôi, nên Cao Bằng có 
nhiều hang động kỳ thú như động Ngườm Ngao, hang Pắc Bó... 
rất hấp dẫn du khách mỗi khi tới thăm non nước Cao Bằng. 

Cao Bằng có khí hậu gió mùa chí tuyến á nhiệt đới, mùa 
đông khá lạnh và khô. Một năm có 4 mùa rõ rệt: xuân, hạ, thu 
đông. Nhiệt độ trung bình mùa hè 25-28°C, mùa đông 16-179. 
Ö vùng núi cao như Trùng Khánh, Trà Lãnh, mùa đông thỉnh 
thoảng có tuyết rơi. 


Hệ thống sông suối phân bố khá đồng đều. Quốc lộ số 3 nối 
Cao Bằng với Hà Nội dài gần 300km. 


Non nước Cao Bằng có nhiều núi cao, với những hang động kỳ 
khu, sông hồ, thác nước kỳ vĩ và những cánh rừng nguyên sinh 
phong phú động thực vật, tạo nên một cảnh quan thiên nhiên 
hùng vĩ, mang đậm nét hoang sơ, rất thích hợp cho du lịch dã 
ngoạ!1... 


Ằ ^Z + - AZ .^ &ì 
Cao Bằng, mảnh đất nổi tiếng giàu đẹp qua câu ca dao: 
« ` ^^ ^* ” ` 
Nàng về nuôi cá1 cùng con, 


Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng.” 


384 


CAO BẰNG 


Đây là nơi sinh sống của nhiều dân tộc anh em như: Tày, 
Nùng, Dao, Hmông, Kinh, Hoa, Sán Chỉ... 


THẮNG CẢNH 

Thác Bản Giốc 

Thác Bản Giốc là một tuyệt phẩm thiên nhiên vô giá mà trời 
đất đã ban tặng cho vùng đất Cao Bằng giàu truyền thống chống 
giặc ngoại xâm. Bản Giốc là một thác nước cao hùng vĩ và đẹp 
nhất Việt Nam, nằm trên biên giới Việt - Trung, thuộc địa phận 
xã Đạm Thủy, huyện Trùng Khánh, cách huyện ly Trùng Khánh 
khoảng 25km về phía Đông Bắc, cách thị xã Cao Bằng khoảng 
90km. Theo đường tỉnh lộ 206 về phía Bắc qua thị trấn Nước 
Hai, vượt đèo Mã Phục, du khách sẽ đến huyện ly Trùng Khánh, 
đi tiếp 25km nữa sẽ đến thác. Thác nằm trên dòng sông Quây 
Sơn, bắt nguồn từ Trung Quốc chảy sang, sau khi len lỏi qua 
những cánh rừng và thung lũng, bỗng nhiên dòng sông bị chặn 
lại bởi những tầng đá cao ngất, dòng nước vội vã trút xuống xuôi 
về hạ lưu để quay về xứ sở bắt nguồn, Trung Quốc. 


Bờ sông bên này, cảnh quan đẹp nên thơ với những thảm cỏ, 
núi rừng xanh ngắt, giữa trời cao, những áng mây trắng bồng 
bềnh, đang soi mình xuống dòng sông Quây Sơn trong vắt, hai 
bên bờ đầy hoa dại muôn sắc, chen lẫn giữa những thửa ruộng 
lúa vàng óng vào mùa vụ. 


Ở độ cao 53m, thác Bản Giốc chia thành 3 tầng, gồm nhiều 
ngọn thác lớn nhỏ. Thác rộng khoảng 300m. Những khối nước 
đổ xuống qua nhiều bậc đá vôi tạo thành màn bụi nước trắng 
xóa. Vào những sáng mai hồng, khi mặt trời chiếu sáng qua màn 
sương nước tạo thành “bảy sắc cầu vồng” - Giữa thác có một khối 
đá rộng phủ đầy cây cối đã xẻ dòng thác thành ba luồng nước 
như ba dải lụa trắng. Ngày đêm thác nước cuồn cuộn đổ xuống 
những tảng đá phẳng làm tung lên vô vàn hạt bụi nước trắng 
xóa cả một vùng rộng lớn. 


385 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Dưới chân thác là mặt sông rộng, nơi vui chơi của những du 
khách trên những bè mảng thô sơ hay những chiếc xe đạp nước, 
để thả hồn về nơi núi sông, thỏa chí thư giãn sau những ngày lao 
động mệt nhọc. 


Cách thác Bản Giốc không xa là động Ngườm Ngao dài 
khoảng 3km, được đánh giá là một trong những hang động đẹp 
của Việt Nam. 


Thác Bản Giốc không chỉ là điểm du lịch hấp dẫn đối với du 
khách trong nước, bạn bè quốc tế, đặc biệt là du khách Trung 
Quốc anh em, mà còn là nguồn thủy điện dồi dào trong một 
tương lai gần. 


Hồ Thang Hen 

Từ trên đỉnh núi cao xã Quốc Toản, huyện Phục Hoà nhìn 
xuống, giữa cảnh núi rừng trùng điệp, một cảnh thiên nhiên 
hùng vĩ hiện ra với những hàng cây xanh vươn mình trên những 
vách đá cheo leo, soi bóng xuống mặt nước trong xanh, uốn vòng 
theo lòng thung lũng, đây đó những tảng đá ngầm. Đó là hồ 
Thang Hen, gồm 36 hồ đẹp, nằm trên những đỉnh núi cao, cách 
mặt biển hàng ngàn mét. 


Huyền thoại kể rằng, xưa ở vùng Quảng Hoà có một chàng 
trai thông minh, tuấn tú, đã làm thốn thức bao trái tim cô gái 
trong vùng. Chàng thi đỗ làm quan và được ban thưởng 7 ngày 
vinh quy về quê rồi vào kinh đô nhậm chức. Trước khi lên đường 
lai kinh, chàng đã kết duyên cùng nàng Bióoc nết na, xinh đẹp. 
Vui duyên mới, mải quyến luyến bên người vợ, chàng quên mất 
việc phải về kinh. Đến đêm thứ 7 chàng mới sực nhớ và hốt 
hoảng, vội chia tay người vợ mới cưới và bố mẹ, rồi dốc hết sức 
trai trẻ của mình chạy đi cho kịp. Vượt qua 36 thung lũng núi 
đá giữa đêm tối, chàng kiệt sức ngã khuyu, đầu đập vào núi Mã 
Phục và chết. Ba mươi sáu thung lũng ấy chính là 36 hồ nước 
lớn nhỏ với những tên gọi khác nhau ở vùng rừng núi của huyện 


386 


CAO BẰNG 


Quảng Hoà. Mùa mưa, nước ở các hồ dâng lên mênh mông. Mùa 
khô, hầu hết các hồ đều cạn, chỉ có hồ lớn là còn nước. 


Hồ Thang Hen hình thoi, chiều rộng khoảng 300m, chiều dài 
khoảng 1.000m, nước trong xanh quanh năm, hằng ngày vẫn có 
hai đợt thủy triều lên xuống, phải chăng hồ Thang Hen ăn thông 
ra biển? Bên cạnh hồ Thang Hen còn có hồ Thang Luông, giữa 
hồ có một quả núi nhô lên trông rất ngoạn mục. Hồ Thang Hen 
là điểm du lịch sinh thái đầy hấp dẫn. 

Hồ Rhuổi Lái 

Nằm giữa các sườn đổi huyện Hoà An, cách thị xã Cao Bằng 
18km về phía Nam theo quốc lộ 3. Hồ rộng 27ha, nước quanh 
năm trong xanh, phẳng lặng. Chung quanh hồ là những rừng 
cây xanh mướt, khí hậu mát mẻ, trong lành. Hồ Khuổi Lái là địa 
điểm lý tưởng cho những chương trình du lịch sinh thái, câu cá, 
săn bắn (theo mùa), hoặc thơ mộng hơn, du khách có thể dùng 
du thuyền dạo chơi quanh hồ, tận hưởng không gian trong lành 
của thiên nhiên kỳ diệu. 

Hồ Khuổi Lái không chỉ là nơi nghỉ ngơi thư giãn cuối tuần 
của người dân thị xã mà còn là nơi thưởng ngoạn của du khách 
thập phương có dịp tới thăm Cao Bằng. 


Pác Bó - Cội nguồn của Cách mạng Việt Nam 

Từ thị xã Cao Bằng đi thêm khoảng 52km về hướng Bắc dễ 
dàng đến được khu di tích Pắc Bó. Pắc Bó theo tiếng dân tộc có 
nghĩa là “Đầu nguồn”. Chính Pắc Bó thực sự trở thành cội nguồn 
của Cách mạng Việt Nam, bởi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, dưới cái 
tên Hồ Chí Minh, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước đã 
quyết định chọn Pắc Bó làm căn cứ từ năm 1941 đến 1945 để 
lãnh đạo cuộc cách mạng tháng Tám thành công. 


Tại đây Bác đã mở các lớp huấn luyện chính trị quân sự cho 
các cán bộ cách mạng, đồng thời dịch và xuất bản nhiều tài liệu 
tuyên truyền và đưa ra nhiều chủ trương quan trọng cho cuộc 


387 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Cách mạng tháng Tám lịch sử. Đặc biệt, Người đã chủ trì Hội 
nghị Trung ương Đảng lần thứ tám, họp tại lán Khuổi Nậm (cách 
hang Pắc bó không xa) từ ngày 10-ð đến 19-5-1941, quyết định 
thành lập Mặt trận Việt Minh và lập căn cứ cách mạng. 


Ngoài hang Pắc Bó, nơi Bác Hồ sống, hoạt động trong giai 
đoạn 1941-1945 và lán Khuổi Nậm, khu di tích Pắc Bó còn có 
nhiều di tích lịch sử cách mạng quý giá khác như cột mốc biên 
giới 108, nơi Bác Hồ lần đầu tiên đặt chân lên đất Mẹ kể từ ngày 
rời đất nước trên bến cảng Nhà Rồng năm 1911, còn có bàn đá 
“chông chênh dịch sử Đẳng”, có suối Lênin, núi Các Mác.... 


Tại Nhà Bảo tàng Pắc Bó, du khách sẽ được nhìn thấy chiếc 
máy chữ, chiếc tráp mây cũ, đôi dép cao su giản dị... mà Bác đã 
dùng trong những năm tháng hoạt động ở đây. 


Ngày nay Pắc Bó trở thành một địa danh thiêng liêng, là 
niềm tự hào của một thế hệ người Việt Nam, đồng thời Pắc Bó 


22 6 


` ` . . w ¿ ⁄, è ¿ 
còn là điểm du lịch đặc sắc của “non nước Cao Bằng” “gạo trắng 


nước trong”. 


Đồi Ngườm Ngao 

Cao Bằng không chỉ nổi tiếng với di tích Pắc Bó, thác Bản Giốc, 
mà còn lưu giữ cho mình một thắng cảnh tuyệt đẹp, đó là động 
Ngườm Ngao. Đây là một hang động kỳ thú được hình thành từ 
sự phong hóa lâu đời của đá vôi. Động nằm cách thác Bản Giốc 
khoảng 3km về phía hạ lưu sông Quây Sơn. Động Ngườm Ngao 
khá lớn: chiều dài trên 2km, gồm ba cửa chính. Trong động có 
nhiều nhũ đá hình thù kỳ lạ, đẹp như chốn non tiên. 


Bước vào động, du khách sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ 
ảo của những dải thạch nhũ muôn màu từ trên vòm đá cao rủ 
xuống. Tạo hóa đã khéo khắc nên những dáng hình cho những 
khối đá vô tri, trở thành sống động. Kia là khối đá hình ông già, 
đang trầm ngâm suy nghĩ, đây là những chú vol, ngựa... đang tụ 
hội về đây vui hội, khiến du khách có cảm giác như mình đang 


388 


CAO BẰNG 


sống trong chuyện cổ tích thần tiên. Xa xa trong hốc đá kia trông 
như một căn phòng “trướng rủ màn che” với nàng tiên xinh đẹp 
đang nghiêng mình chải tóc... Tất cả, tất cả đã phủ lên động một 
không gian huyền ảo, khiến du khách cảm nhận được sự giao 
hoà giữa đá và con người... 

Với sự đặc sắc đó, động Ngườm Ngao đã được Bộ Văn hóa 
Thông tin công nhận là danh thắng quốc gia. 


DI TÍCH 


Rừng Trần Hưng Đạo 

Từ thị xã Cao Bằng, đi khoảng 50km về hướng Tây Nam, sẽ 
đến khu rừng Trần Hưng Đạo thuộc xã Tam Kim, huyện Nguyên 
Bình. Đây là khu rừng nguyên sinh đến nay vẫn giữ được nét 
hoang sơ, quanh năm khí hậu mát mẻ, nhiệt độ trung bình cả 
năm khoảng 15-209. 


Rừng Trần Hưng Đạo, nơi thành lập “Đội Việt Nam Tuyên 
truyền Giải phóng quân” (22-12-1944), tiền thân của Quân đội 
Nhân dân Việt Nam ngày nay. Khi mới thành lập “Đội Việt Nam 
Tuyên truyền Giải phóng quân” chỉ có 34 đội viên do ông Võ 
Nguyên Giáp chỉ huy với những vũ khí thô sơ giáo mác và súng 
kíp, nhưng chỉ sau 3 ngày thành lập, ngày 25-12-1944, Đội Việt 
Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã lập nên chiến công đầu, 
đánh tan đồn Phai Khắt của giặc Pháp. Đây là bước ngoặt lịch 
sử quan trọng trên con đường đấu tranh cách mạng của dân tộc 
ta. 


Di tích đồn Phai Khắt 

Thuộc xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, vốn là một đồn binh 
của chính quyền thuộc địa Pháp, đã bị đội quân cách mạng non 
trẻ - Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, chỉ có 34 đội 
viên với những vũ khí thô sơ tự tạo do ông Võ Nguyên Giáp chỉ 
huy, đánh hạ vào ngày 25-12-1944. Hiện đồn Phai Khắt được tu 
sửa, trở thành nơi trưng bày hiện vật mang tính giáo dục. 


389 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Núi Lăng Đồn 

Một di tích lịch sử cách mạng gắn liền với sự nghiệp hoạt động 
cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong kháng chiến chống 
Pháp, núi Lăng Đồn là nơi Bác Hồ quan sát, chỉ huy Chiến dịch 
Biên giới năm 1950. Di tích núi Lăng Đồn, thuộc bản Nà Cạn, 
xã Đức Long, huyện Thạch An, cách thị xã Cao Bằng 60km theo 
quốc lộ 4 đi Lạng Sơn. 


Di tích đồn Đông Rhê 

Thuộc thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, di tích đồn Đông 
Khê là một chứng tích lịch sử của Chiến dịch Biên Giới. Tháng 
8-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thân chinh ra mặt trận trực 
tiếp chỉ huy đánh đồn Đông Khê. Chiến thắng Đông Khê vang 
dội cùng những tấm gương dũng cảm đã đi vào sử sách như Lý 
Viết Mưu, La Văn Cầu, Trần Cừ... 

Núi Khắc Thiệu 

Núi Khắc Thiệu nằm ở ranh giới giữa 2 xã Hồng Việt và 
Hoàng Tung, thuộc huyện Hoà An. 

Núi mang tên một tù trưởng dân tộc Tày (Bế Khắc Thiệu) ở 
Cao Bằng đã chiêu mộ dân binh đứng lên khởi nghĩa chống quân 
xâm lược nhà Minh. Vị tù trưởng đã huy động quân dân xây 
thành, đắp lũy, tích trữ lương thực, chiêu mộ hiền tài, liên kết 
với Nông Đắc Thái ở Lam Sơn, phất cao ngọn cờ “Khắc Thiệu vi 
vương” và “Đắc Thái vi thần”. Cuộc khởi nghĩa chống quân Minh 
nổ ra ở chiến trường Nà Khuổi (dưới chân núi Khắc Thiệu), đã 
trỏ thành mốc son chói lọi đáng tự hào về những người anh hùng 
Bế Khắc Thiệu, Nông Đức Thái. Dẫu đã mấy trăm năm trôi qua, 
nhưng những dấu tích của cuộc chiến chống ngoại xâm xưa vẫn 
còn rõ nét. Đó là thành đất chạy chung quanh đỉnh núi Khắc 
Thiệu với chu vi hơn 1km, cao ðm, chân thành rộng 0,5m. Ỏ 
chân núi có bãi bàn cờ bằng phẳng, rộng 20m, dài 100m. 


390 


CAO BẰNG 
Chùa Viên Minh 
Ở xã Xuân Lãnh, huyện Thạch An, chùa nằm đối diện với đền 
thờ Quang Triều và Hồng Liên công chúa. Chùa được dựng từ 
thời Lê, khoảng niên hiệu Kiền Thống (1593-1625). Chùa bị tàn 
phá và trở thành hoang phế. Khi nhà Lê Trung Hưng chiếm lại 
được Cao Bằng, chùa được sửa sang. Đến đầu đời Cảnh Hưng 
(1740-1786), khoảng năm Giáp Tý (1744), giặc giã nổi lên khắp 
nơi, chùa lại bị bỏ hoang phế, đến lúc bình yên, các thiện nam, 
tín nữ góp tiền đúc chuông đồng lớn, chu vi 7 thước 5 tấc, mở 
rộng tiền đường, Phật điện. 


Chùa Sùng Phúc 


Trước đây gọi là chùa Sùng Khánh, tọa lạc trên đỉnh núi Bo 
Càn thuộc làng Huyền Ru, xã Thanh Nhật, huyện Hạ Lang. 
Chùa được xây dựng khoảng giữa thế kỷ XIII. Trong Chính điện 
thờ Thành hoàng, Quan Âm Bồ Tát, chàng Vi Đồ và ông Thổ 
Thần. Chùa Sùng Khánh có quả chuông to. Khoảng năm Vĩnh 
Tộ (1619-1628), chuông bị rơi xuống đầm cạnh chùa, vì thế đầm 
này gọi là Đầm Chuông. Năm Chính Hoà (1680-1705), có người 
trong xã tìm thấy quả chuông ấy ở châu Thái Bình, Trung Quốc 
và lấy lại được. Người nhà Thanh nói quả chuông ấy từ sông 
Long Châu trôi ngược dòng đến bến Hắc Hà, quan châu cho thợ 
phá lấy đồng thì tự nhiên thấy chuông vã mô hôi và nghe phát 
tiếng động dữ dội như sấm rền, bèn thôi không dám phá nữa. 
Đến niên hiệu Cảnh Hưng (1740-1786) chùa được dời đến xã 
Thanh Nhật và đổi tên chùa là Sùng Phúc. 


Hằng năm vào 2 ngày 15 và 16 tháng Giêng âm lịch, nhân 
dân mở hội chùa với các trò chơi dân gian độc đáo. Chùa được Bộ 
Văn hóa Thông tin xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa. 

Chùa Vân An 

Tọa lạc tại làng Chùa, xã Hồng Trì, huyện Bảo Lạc, gồm 2 toà 


nhà to và đẹp. Chùa được xây dựng kiên cố, mái lợp ngói máng, 


391 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


trên nóc có đôi rồng chầu ngọc. Các vì kèo, quá giang, thượng 
lương trên mái đều được chạm trổ hoa văn công phu. 


Trong toà nhà thứ nhất, chính giữa là bàn thờ công chúa Vân 
An thời nhà Lê, trước bàn thờ trang trí ô, lọng, rèm... bằng vải. 
Hai bên có đôi thiên nga bằng sứ, bên cạnh là chiếc kiệu sơn son 
thếp vàng. Phía sau bàn thờ công chúa là bàn thờ Ngọc Hoàng. 
Tượng Ngọc Hoàng ngồi, tay cầm thanh kiếm, hai bên có tượng 
Nam Tào, Bắc Đầu. Bên trái bàn thờ công chúa là bàn thờ gồm 


nhiều tượng, xếp thành nhiều hàng. 


Toà thứ hai, có cấu trúc bằng gỗ nghiến, có bệ thờ cao, dài, 
trên bệ là tượng Phật Bà Quan Âm, bên cạnh có tượng Vương 
Mẫu, Như Lai, Tích Ka Lý Phật, ngồi trên toà sen. 


Chùa Quan Đế 

Tọa lạc tại trung tâm thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, được 
xây dựng vào đời vua Tự Đức năm thứ 4 (1851), do nhân dân địa 
phương đóng góp tiền của. 


Chùa Phố Cũ 

Nằm ngay trung tâm thị xã Cao Bằng. Chùa được xây dựng 
để thờ vua Gia Long (1802-1820), Quận và Quan Thánh, các vị 
được nhân dân hết mực tôn kính. Hiện chùa còn lưu giữ 5 tấm 
bia khắc chữ Hán của 4 đời nhà Nguyễn: Gia Long, Minh Mạng, 
Tự Đức và Thành Thái. 


Đền Kỳ Sầm 

Thuộc xã Vĩnh Quang, huyện Hoà An, cách thị xã Cao Bằng 
õ km trên đường thị xã Cao Bằng đi Pắc Bó. Đền thờ Đại vương 
Nùng Trí Cao, người dân tộc Tày, đời vua Lý Thái Tông (thế kỷ 
XI). Nùng Trí Cao được vua phong tước Thái Bảo và cho trấn giữ 
châu Quảng Nguyên. Sau khi mất ông lại được vua truy phong 
là Khâu Sầm Đại vương. Công lao của Nùng Trí Cao được người 


392 


CAO BẰNG 


đời sau tưởng nhớ và lập đền thờ. Hằng năm vào ngày 10 tháng 
Giêng âm lịch, đền Kỳ Sầm mở hội với các trò chơi: tung còn, đấu 


vật, đấu võ, múa sư tử, múa rồng, múa lân... 


Đền vua Lê 

Cách trung tâm thị xã Cao Bằng 11 km, thuộc làng Đền, xã 
Hoàng Tung, huyện Hoà An. Đền do Nùng Tôn Phúc dựng, thờ 
vua Lê Thái Tổ (tức Lê Lợi Cao Hoàng đế). Đền là một di tích 
lịch sử gắn liền với những hoạt động của Đảng ta trong thời kỳ 
vận động cách mạng dân tộc, dân chủ. Tại đây, đồng chí Hoàng 
Đình Giong đã đứng ra thành lập “Đoàn Thanh niên Phản đế” 
(1930). Hiện đền thờ vua Lê được xem là di tích có giá trị đặc 
biệt về kiến trúc nghệ thuật. Hằng năm lễ hội đền vua Lê được 
tổ chức vào ngày 6 tháng Giêng âm lịch. 


Đền Xuân Lĩnh 

Ở xã Xuân Lãnh, huyện Thạch An. Đền thờ Trần Quyết, người 
bản huyện. Vào năm Chính Hoà thứ 3 (1682) đời Lê Hy Tông, 
ông làm tướng tiên phong đi đánh nhà Mạc, đuổi quân Mạc đến 
tận biên giới, không may ông bị trọng thương tử trận, được triều 
đình phong hiệu là Kỳ Lịch Đại vương, tôn làm Phúc Thần. Dân 
bản dựng đền thờ để tưởng nhớ công lao ông. 


Đền Giang Động 

Cách thị xã Cao Bằng 20km, là nơi thờ thần đá và thần sông 
có cách nay 1000 năm. Hằng năm lễ hội đền Giang Động diễn ra 
vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Đây là dịp để nhân dân trong 
vùng đến cầu may, cầu phước, mỗi độ xuân về. 

Nhà thờ Thanh Sơn 

Nằm trên đổi Nhà Thờ, cạnh con sông Hiến, thuộc phường 
sông Hiến, thị xã Cao Bằng. Nhà thờ Thanh Sơn là trung tâm 


tín ngưỡng của đồng bào Thiên Chúa giáo nơi đây, được xây dựng 
vào khoảng đầu thế kỷ XX. 


393 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Thành Nà Lữ 

Do Cao Biền cho xây dựng vào đời Đường Ý Tông, khi đem 
quân xâm chiếm An Nam, cùng thời với thành Phục Hoà, thành 
Lạng Sơn và thành Đại La (Hà Nộn). Thành thuộc làng Nà Lữ, 
xã Hoàng Tung, huyện Hoà An, nằm trên tuyến tỉnh lộ 203, phía 
Tây Bắc chợ Cao Bình. Thành có hình chữ nhật dài 800m, rộng 
600m, có 4 cửa Đông, Tây, Nam, Bắc. Thành xây gạch vô, chân 
thành xây bằng loại đá tảng to và phẳng. Cổng thành làm gỗ 
nghiến to, dày, rất kiên cố. Trong thành có 4 gò đất nổi. Mỗi gò 
được đặt tên: Long, Ly, Quy, Phượng. Gò đền chính là gò Long 
được xây cung điện chính tức đền vua Lê. Gò nổi cao nhất là gò 
Ly, gò lớn nhất là gò Quy ở phía Bắc thành. Chính giữa là gò 
Phượng. 


Thành Phục Hoà 

Nằm ngay cạnh quốc lộ 3, từ thị xã Cao Bằng đi cửa khẩu Tà 
Lùng, về phía Đông huyện Phục Hoà, cách thị trấn Phục Hoà 
20km. Thành xây theo hình vuông mỗi chiều 400m, gồm 2 vòng 
thành, cách nhau 80m. Bên trong thành có chợ, đền và toàn bộ 
ruộng nhà đền. 


Thành nhà Mạc 

Trong cuộc nội chiến giữa họ Mạc và họ Trịnh, nhà Mạc bị 
thua, chạy lên Cao Bằng, chiếm thành Nà Lữ và cung điện để 
đóng đô. Trong những năm tháng lưu lại đất Cao Bằng, nhà 
Mạc cho xây dựng khá nhiều thành quách để phòng thủ và giao 
chiến với họ Trịnh. Ngày nay, du khách có dịp lên Cao Bằng sẽ 
tìm thấy nhiều thành nhà Mạc ở Bảo Lạc, Trùng Khánh, Phục 
Hoà... Có cả thành xây bằng đá trên núi Lam Sơn, thành xây đất 
ở Lũng Tàn, Nguyên Bình. 


Di tích pháo đài Cao Bằng 
Thuộc thị xã Cao Bằng, là một pháo đài quân sự do thực dân 
Pháp xây dựng. Trong chiến tranh, đây là nơi đóng quân của đạo 


394 


CAO BẰNG 


quân thứ 2 của Pháp ở Đông Dương. Pháo đài được xây dựng 
theo mô hình chiến lũy Magino, có sở chỉ huy, trận địa pháo 
binh, kho vũ khí, bệnh viện dã chiến, hệ thống lô cốt, hầm ngầm 
phòng thủ, sân bay Nà Cạn... tạo nên một trận địa liên hoàn, 
phòng thủ kiên cố. Hiện pháo đài Cao Bằng không chỉ là một 
chứng tích lịch sử quan trọng mà còn là điểm tham quan hấp 
dẫn du khách trong và ngoài nước. 


LÊ HỘI 

Lễ hội mời Mẹ Trăng 

Là lễ hội của người Tày vùng Đông Khê, tổ chức vào đầu 
xuân, diễn ra ở từng bản kéo dài từ 10 đến 15 ngày. Lễ hội cầu 
Mẹ Trăng ban điều lành cho dân bản, mùa màng bội thu, gia 
súc sinh sôi, con người khỏe mạnh... Mở đầu lễ hội là lễ dâng 
hoa rồi đến “lượn ha? (ca hát), để tiễn hồn đoàn người trần gian 
lên cung trăng, mời Mẹ Trăng xuống trái đất. Kết thúc lễ hội là 
lễ tiễn Mẹ Trăng về Trời (slống hai) diễn ra ở ngoài đồng. Cuối 
cùng, mọi người cùng nhau dùng bữa cơm vui hội của bản làng. 
Trong không khí lễ hội pha lẫn giữa cõi Trần và cõi Tiên là sự 
náo nhiệt của các trò chơi dân gian: chọi gà, đánh quay, tung 
còn... 


Hội Lồng Tổng (Lễ hội xuống đồng) 

Là lễ hội của dân tộc Tày - Nùng để mở mùa gieo trồng mới, 
diễn ra từ mồng 2 đến 30 tháng Giêng âm lịch. Mở đầu lễ hội là 
Trưởng bản đọc bài tế các thần, sau đó một lão nông có uy tín 
trong bản cày tượng trưng ở ruộng. Sau lễ, dân bản tổ chức các 
trò chơi dân gian hấp dẫn như: tung còn (trò chơi truyền thống 
của dân tộc Tày - Nùng), cờ tướng, đánh đu, rước rồng, múa lân, 
múa sư tử, tranh đầu pháo thăng thiên... Đặc biệt trong hội có 
hát S1 (Nùng) và lượn (của người Tày) giữa từng đôi nam nữ bên 
bờ suối, hay ở những cánh rừng. 


395 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Hội Thanh Minh 

Được tổ chức tại xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, vào khoảng 
tháng 3 âm lịch hằng năm. Hội gắn liền với truyền thuyết dân 
tộc Nùng về đôi trai gái yêu nhau nhưng không lấy được nhau. 
Cả hai đều nhảy xuống giếng tự vẫn. Cảm thương mối tình thủy 
chung ấy, dân bản lập miếu thờ và cứ mỗi dịp Tết Thanh Minh, 
dân bản mở hội với ý nghĩa cầu mùa cho bản, cầu phúc cho lứa 
đôi. 


Hội Pháo hoa 

Hội pháo hoa lôi cuốn nhiều chàng trai, cô gái khỏe mạnh từ 
nhiều nơi về tranh pháo hoa để giành chiếc vòng cầu phúc. Đây 
là một ngày hội vui khỏe mang tính lành mạnh với tỉnh thần 
thượng võ. Vì đây là Hội Pháo hoa đầu xuân, nên mọi người 
thường quan niệm a1 được chiếc vòng cầu phúc thì cả năm sẽ gặp 
may mắn và phát tài, phát lộc. Hằng năm, hội được tổ chức vào 
mồng 2 tháng 2 âm lịch. 


Hội đền chùa 

Hằng năm, vào đầu xuân từ mồng 6 đến 15 tháng Giêng, các 
lễ hội diễn ra ở hầu hết các đền, chùa trong tỉnh Cao Bằng, đặc 
biệt là ở huyện Hoà An và thị xã Cao Bằng như đền vua Lê, chùa 
Đà Quận, đền Kỳ Sầm... 


Đây là lễ hội cúng Thần, cúng Phật, cầu phúc cầu may, tưởng 
nhớ đến các bậc vĩ nhân, anh hùng dân tộc có công với nước, giúp 
đố nhân dân trong vùng. Sau lễ có các cuộc vui: thi tung còn, 
đánh đu và cũng là dịp để mọi người đi vãn cảnh, hái lộc đầu 


xuân. 


396 


THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
THÀNH PHỐ CẦN THƠ 


Ngày 26-4-2003, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội nước Cộng hoà 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI đã thông qua Nghị quyết về 
việc chia tỉnh Cần Thơ thành thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu 
CHang. 


Thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương có điện tích tự 
nhiên là 138.959,99ha với dân số 1.112.121 người, gồm 3 dân 
tộc: Kinh, Khơme, Hoa. 


Ngày 2-1-2004, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký 
Nghị định 05/2004/NĐ-CP thành lập 8 đơn vị hành chính mới 
trực thuộc thành phố Cần Thơ, gồm 4 quận và 4 huyện: 


- Quận Ninh Kiều có 12 phường: Cái Khế, An Hoà, Thới 
Bình, An Nghiệp, An Cư, An Hội, Tân An, An Lạc, An Phú, Xuân 
Khánh, Hưng Lợi và An Bình. 


- Quận Bình Thủy gồm 6 phường: Bình Thủy, An Thới, Trà 
Nóc, Long Hoà, Long Tuyền, Thới An Đông. 


- Quận Cái Răng có 7 phường: Lê Bình, Thường Thạnh, Phú 
Thứ, Tân Phú, Ba Láng, Hưng Phú, Hưng Thạnh. 


- Quận Ô Môn gồm 5 phường: Châu Văn Liêm, Thới An, 
Phước Thới, Trường Lạc, Thới Long. 


- Huyện Phong Điền có 6 xã: Mỹ Khánh, Giai Xuân, Tân 
Thới, Nhơn Ái, Nhơn Nghĩa, Trường Long. 

- Huyện Cờ Đỏ có 2 thị trấn: Thới Lai, Cờ Đỏ và 12 xã: Thới 
Thạnh, Định Môn, Thới Đông, Trường Thành, Trường Xuân, 
Trường Xuân A, Đông Thuận, Xuân Thắng, Thới Lai, Đông 
Bình, Đông Hiệp, Thới Hưng. 


- Huyện Vĩnh Thạnh gồm thị trấn Thạnh An và 8 xã: Thạnh 
Lộc, Thạnh Quới, Thạnh Mỹ, Thạnh Phú, Thạnh Thắng, Trung 
Hưng, Vĩnh Trinh. 


71/ 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


- Huyện Thốt Nốt gồm thị trấn Thốt Nốt và 7 xã: Thuận 
Hưng, Trung Nhất, Tân Lộc, Trung Kiên, Trung An, Trung 
Thạnh, Thới Thuận. 


Trên cơ sở kế thừa những điều kiện thuận lợi về tự nhiên 
cũng như những thành quả kinh tế - xã hội của tỉnh Cần Thơ cũ, 
thành phố Cần Thơ đang tiếp tục chuyển đổi mạnh cơ cấu kinh 
tế, ổn định xã hội. 

Thành phố Cần Thơ đang chú trọng rà soát lại quy hoạch 
tổng thể kinh tế - xã hội và đô thị; tập trung xây dựng trật tự đô 
thị; thực hiện có hiệu quả về cải cách thủ tục hành chính và xây 
dựng hệ thống chính trị trong sạch và vững mạnh. 


Thành phố tiếp tục phát triển công nghiệp theo hướng tập 
trung. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 4 khu công nghiệp là: 
Trà Nóc L, Trà Nóc II, Hưng Phú I và Hưng Phú II. 


Phát triển nông nghiệp năng suất cao. Hiện thành phố đang 
thực hiện hình thức tổ chức các nông lâm trường như nông 
trường Sông Hậu, nông trường Cờ Đỏ. 


Cần Thơ thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Có 2 mùa rõ 
rệt: mùa mưa có gió Tây Nam từ tháng 4 đến tháng 11 và mùa 
khô có gió Đông Bắc từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau. Nhiệt độ 
trung bình cả năm là 27°C, lượng mưa trung bình hằng năm là 
1.635mm. Tổng giờ nắng trong năm là 2.582 giờ. Độ ẩm trung 
bình cả năm là 83%. 

Thành phố Cần Thơ có hệ thống giao thông khá hoàn chỉnh. 
Về đường bộ có quốc lộ 1A đi qua, các đường liên tỉnh gần quốc 
lộ 91 đi An Giang, và quốc lộ 80 đi Kiên Giang. Về đường thủy, 
quan trọng nhất có tuyến sông Hậu, có cảng Cần Thơ. Về hàng 
không có sân bay Trà Nóc. 


398 


THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
THẮNG CẢNH 


Bến Ninh Kiều 

Nằm ngay trung tâm thành phố Cần Thơ, cạnh ngã ba sông 
Cần Thơ và sông Hậu, từ xa xưa bến Ninh Kiều đã nổi tiếng với 
vẻ đẹp bình dị của làng chài, bến nước, là nơi dạo chơi của nam 
thanh nữ tú. Từ đây thuyền bè xuôi ngược nối liền các bến sông 
của Thành phố Hồ Chí Minh. Du khách ngắm cảnh hoặc đến các 
chợ nổi, các điểm tham quan sông nước, đều xuất phát từ bến 
Ninh Kiều. Tại đây tập trung khá nhiều khách sạn sang trọng 
đầy đủ tiện nghi. Nổi lên giữa vườn hoa muôn sắc trên bến Ninh 
Kiều là tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh lồng lộng giữa trời mây. 


Buổi tối không gì thú vị bằng được dạo chơi trên bến Ninh 
Kiều, ngắm mặt sông nước lấp lánh ánh đèn của những nhà 
hàng nổi và tàu thuyền qua lại. Trong những giây phút đó du 
khách mới cảm nhận trọn vẹn cái sắc thái vừa nên thơ, bình dị, 
lại vừa sầm uất hiện đại của nơi đây. 


Hằng năm, mỗi độ xuân về Tết đến, hội hoa xuân truyền 
^“ ° ^ Z ° ^“ ° “` ` ` « ^ 
thống lại được tổ chức tại bến Ninh Kiều, càng làm tăng thêm 

sắc màu cho bến nước mang cái tên rất mỹ miều này. 


Vườn du lịch Xuân Mai 

Ở phường Phước Thới, quận Ô Môn, trên đường đi vườn cò 
Thốt Nốt. Vườn du lịch Xuân Mai có diện tích 12.000m3, trong 
tương lai mở rộng thêm 9.000m? nữa. Đến đây du khách có thể 
tận hưởng không khí trong lành dưới tán những cây trái xanh 
tươi, thưởng thức những món ăn Nam Bộ đượm mùi đồng quê 
dân đã. 


Làng du lịch Mỹ Khánh 

Mỹ Khánh thuộc huyện Phong Điền, ngoại thành Cần Thơ. 
Làng du lịch Mỹ Khánh rộng 40.000m”. Khu vườn cây ăn trái 
này có hơn 20 loài cây đặc sản miền Tây Nam Bộ. Đặc biệt ở đây 


399 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


có một hồ bơi, quanh năm nước trong xanh, dành cho du khách 
thích bơi lội. Đến đây du khách sẽ được ăn những món ăn đặc 
sản miệt vườn như tôm, cá, chim, ếch và được uống nước dừa và 
trái cây hái tại vườn, hoặc tự tay câu cá cho bữa ăn của mình. 


DI TÍCH 


Nhà cổ Bình Thủy 

Ngôi nhà cổ Bình Thủy là một trong số ít nhà cổ của Tây Đô 
còn lại đến nay. Nhà cổ Bình Thủy được xây dựng vào năm 1870 
trong một khuôn viên rộng 8.000m”, trên đường Bùi Hữu Nghĩa, 
phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Nhà được thiết kế theo 
kiến trúc cổ của Pháp, có pha trộn thêm vài chỉ tiết cách tân qua 
những lần tu sửa. Chiều ngang ngôi nhà 22m, sâu 16m. Toàn bộ 
nền nhà và một đường viền bề ngang 2m bao quanh nhà được 
lát gạch hoa hồng Pháp. Hơn 150m hàng rào sắt trước nhà cũng 
được đưa từ Pháp sang. Tuy vậy, nhìn kỹ vẫn thấy rõ nét đặc 
trưng của ngôi nhà nông thôn đồng bằng sông Cửu Long. Các 
đồ đạc bày biện bên trong rất cổ, như bộ salon đời Louis XV, ghế 
ngồi đời nhà Thanh, sập gụ thế kỷ XIX, chùm đèn treo thế kỷ 
XVHI... 


Đã có nhiều đoàn làm phim trong và ngoài nước chọn ngôi 
nhà này đưa vào cảnh phim, trong đó có bộ phim “Người tình” 
nổi tiếng của Pháp. 

Đình Bình Thủy 

Tên cũ là đình Long Tuyển, được dựng vào năm 1814 tại 
phường Bình Thủy, cách trung tâm thành phố khoảng 5km về 
phía Tây Bắc. 

Đình Bình Thủy khởi dựng bằng tranh tre, đến ngày 9 tháng 
Giêng năm 1853 được vua Tự Đức phong sắc “Bổn cảnh Thành 
hoàng”. Năm 1909, ông Nguyễn Doãn Cung giúp tiền xây dựng 
kiên cố theo thiết kế của ông Huỳnh Trung Trinh. 


400 


THÀNH PHỐ CẦN THƠ 


Đình chia làm 2 khu vực: khu đình chính và khu lục ấp. Sở dĩ 
gọi là “lục ấp”, vì dân 6 ấp tập trung ở đây. Khu đình chính gồm 
ð ngôi nhà có chiều dài 38m, rộng 15,5m. 


Cổng tam quan xây sát quốc lộ 1A, trên cổng có đề 4 chữ Hán 
“Long Tuyền cổ miếư”. Mặt ngoài của bức bình phong dựng trước 
cửa đình, ở giữa đắp nổi hình rồng, mặt trong đắp nổi hình kỳ 
lân. Nhà tiền đình và chính điện kiến trúc theo kiểu hình vuông, 
mỗi chiều có 6 cột “thượng thu hạ thách”. Mỗi hàng có 6 cột đố 
các vì kèo. Trên các cột của chính điện chạm hoa mẫu đơn. Hai 
cột trong chạm rồng nổi quấn quanh cột. Bức cửa võng cũng 
được chạm khắc tinh vi hình rồng, phượng, hoa cúc. Nhà tiền 
đình 2 mái chồng lên nhau. Nhà chính điện 3 mái chồng nhau 
theo kiểu kiến trúc “thượng lâu hạ hiên”. Bồ nóc có gắn tượng 
thần “Thái Dương Thiên Tr” (thần mặt trời) và “Thái Âm Hoàng 
Hậư' (thần mặt trăng). Phía sau có tượng Nam Tào, Bắc Đẩu. 
Các đầu đao đắp dây lá cuốn, ở mỏm chót gắn cá hóa rồng. 


Bàn thờ để chính giữa toà chính điện, bên trái sát vách có thờ 
hương chức, bên trong là bàn thờ hậu hiền. Bên phải sát vách là 
bàn thờ chức sắc và bàn thờ hậu thần. 


Đình Bình Thủy thờ Thành hoàng làng và thờ các vị có công 
với nước như Đình Công Tráng, Nguyễn Trung Trực, Bùi Hữu 
Nghĩa, Võ Duy Tập... 


Mỗi năm đình Bình Thủy mở hội 2 lần: lễ Thượng điền từ 
ngày 12 đến 14 tháng 4 và lễ Hạ điền từ ngày 14 đến 15 tháng 
12 âm lịch. 


Chùa Nam Nhã 

Chùa tọa lạc ở 612 đường Cách mạng táng Tám, phường An 
Thới. Trước là tiệm thuốc Bắc Nam Nhã Đường và là nơi hội họp, 
liên lạc của các phong trào yêu nước chống Pháp, như Việt Nam 
Quang Phục hội. Chùa do Nguyễn Giác Nguyên xây năm 1895, 
theo tông phái Minh Sư nên còn được gọi chùa Minh Sư. Năm 


401 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


1917, chùa được trùng tu. Sân chùa khá rộng, trồng nhiều cây, 
giữa sân là hòn non bộ cao hơn 2m. 


Trong chính điện có bàn thờ sư cụ Giác Nguyên, Lịch Đại Tổ 
sư, bàn thờ Tam giáo với ba pho tượng đồng là tượng Đức Phật 
Thích Ca, Đức Khổng Tử và Đức Lão Tử. Tượng Hộ pháp cũng 
bằng đồng cao 0,30m. Hai bên chính điện là 2 ngôi nhà ð gian 
dành cho phái nam và phái nữ ở. Phía sau là khu vườn mộ, nơi 
yên nghỉ của những người tham gia phong trào Đông Du và xây 
dựng chùa. 

Chùa Hội Linh 

Tọa lạc tại 314/36 đường Cách mạng tháng Tám, phường An 
Thới. Chùa được dựng năm 1907, lúc đầu bằng tre, lá, sau đó 
nhân dân quyên góp đã xây dựng lại vào năm 1914 kiên cố như 
hiện nay. Khi mới thành lập chùa có tên là Hội Long tự với ý 
nghĩa mong muốn sự thịnh vượng cho dân chúng quanh vùng. 
Cũng trong năm 1914, sau khi chùa xây xong, Hoà thượng Thích 
Hoằng Đạo về trụ trì chùa và đổi tên chùa là Hội Lĩnh cổ tự. 


Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, Hội Linh cổ tự 
là nơi nuôi giấu, đùm bọc các chiến sĩ cách mạng, góp phần vào 
chiến thắng của quân dân thành phố Cần Thơ. 


Trong chùa còn lưu giữ nhiều tác phẩm nghệ thuật điêu khắc 
có giá trị như bức tượng gỗ Giám Trai, chuông đồng và bộ binh 
khí 16 chiếc và hàng chục bức tượng bằng thạch cao, xi măng và 
bằng gỗ. 


Chùa Ông 

Được xây từ năm 1894 đến 1896 ở đường Hai Bà Trưng, gần 
bến Ninh Kiểu trên một khu đất rộng 532m?. Chùa Ông còn có 
tên là Quang Triệu Hội quán. Năm 1993, chùa được Nhà nước 
công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật. Chùa Ông có lối kiến 
trúc độc đáo, được giữ gìn gần như nguyên vẹn. Chùa lợp mái 
âm dương với các gờ bó mái bằng ngói ống men xanh thẫm, trên 


402 


THÀNH PHỐ CẦN THƠ 


bờ nóc có vô số hình nhân bằng gốm sứ đủ màu, có lưỡng long 
chầu nguyệt, cá hóa rồng, chim phượng. Ở hai đầu đao của nóc là 
hai tượng người cầm mặt trời, mặt trăng. Chùa thờ Quan Công 
(Quan Vân Trường) một vị tướng thời Tam quốc (Trung Quốc), 
một tấm gương trung hiếu, tiết nghĩa, ngoài ra còn thờ các vị 
Quan Âm Nam Hải, Thái Bạch Tỉnh Quân, Thổ Địa... Chùa Ông 
là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người Hoa ở Cần Thơ. 


Chùa Khánh Quang 

Chùa do Hoà thượng Thích Huệ Thành dựng năm 1969, tại 
số 97 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hiện nay chùa là nơi đặt trụ 
sở của Ban trị sự Phật giáo thành phố Cần Thơ. 


Mộ danh nhân Phan Văn Trị 

Tại Nhơn Lộc I, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố 
Cần Thơ. Nhà thơ Phan Văn Trị quê ở Bến Tre, là một nhà Nho 
yêu nước nổi tiếng, đã viết nhiều tác phẩm lên án chế độ thực 
dân. Cụ Phan Văn Trị qua đời năm 1910 tại Cần Thơ, nhân dân 
thương tiếc nhà thơ đã chôn cất, lập mộ cho cụ. Mộ nằm dưới 
bóng mát êm ảä của vườn cây hoa trái sum suê. Mộ nhà thơ Phan 
Văn Trị được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử 
cách mạng năm 1991. 


Mộ Bùi Hữu Nghĩa 

Bùi Hữu Nghĩa là một vị quan thanh liêm và là một soạn giả 
tuổng đầy tâm huyết với loại hình nghệ thuật này. Ông người 
thôn Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Năm 
1835, Bùi Hữu Nghĩa đỗ Thủ khoa kỳ thi Hương, sau đó được bổ 
làm tri huyện Trà Vang. 

Mộ của Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa nằm trên đường Cách mạng 
tháng Tám, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ. Năm 1994 đã được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là di 
tích lịch sử. 


403 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 

LÊ HỘI 

Thành phố Cần Thơ nằm giữa một vùng sông nước, là trung 
tâm kinh tế - văn hóa của miền Tây Nam Bộ, nơi đây mang 
nhiều nét văn hóa đặc sắc của vùng đồng bằng Nam Bộ, trong 


đó có sự kết hợp hài hoà của truyền thống văn hóa người Việt, 
Khơme, Hoa. 


Hội đình Bình Thủy 

Mỗi năm đình Bình Thủy tổ chức hai lễ hội là lễ hội Thượng 
điền và Hạ điền. 

Lễ hội Thượng điền được tổ chức từ ngày 12 đến 14 tháng 4 
âm lịch. Lễ Hạ điền tiến hành trong 2 ngày 14 và 1ð tháng 12 
âm lịch. 


Trong lễ Thượng điền, người ta tổ chức thỉnh sắc thần. Xưa 
kia sắc thần được thỉnh trên chiếc bè làm từ 3 chiếc thuyền ghép 
lại. Trên bè trang trí nhiều màu sắc rất lộng lẫy. Sau này bè 
được thay bằng xe gọi là “long xa phụng tán” (xe rồng che tán 
phượng). Trong lễ Thượng điền, nhân dân tổ chức hát bội 3 ngày 
liền. 


Trong lễ Hạ điền, có tổ chức thi làm bánh, mứt để tế thần. 


THÀNH PHỐ ĐÀ NĂNG 


Thành phố Đà Nẵng nằm ở miền Trung, trên trục đường bộ, 
đường sắt Bắc-Nam. Phía Bắc giáp Thừa Thiên-Huế, phía Tây 
và Nam giáp Quảng Nam, phía Đông giáp biển. Đà Nẵng có 
diện tích tự nhiên 1.256,2 km3, dân số gần 7ð0.000 người, là nơi 
sinh sống của các dân tộc Kinh, Hoa. Thành phố gồm 5 quận nội 
thành: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Lĩnh 
Chiểu và hai huyện: Hoà Vang, huyện đảo Hoàng Sa. 


Địa hình Đà Nẵng khá đa dạng. Phía Bắc là đèo Hải Vân 
sừng sững. Phía Tây Bắc là vùng núi cao của huyện Hoà Vang 


404 


THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 


với ngọn núi Mang cao 1.708 m và núi Bà Nà cao 1.478m. Phía 
Đông là bán đảo Sơn Trà hoang sơ với những bãi tắm tuyệt đẹp, 
chạy dài cho đến bãi biển Non Nước. Phía Nam có ð ngọn núi 
Ngũ Hành Sơn: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Ngoài khơi có quần 
đảo Hoàng 8a. 


Đà Nẵng nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, có 
hai mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12, mùa khô từ 
tháng 1 đến tháng 8. Nhiệt độ trung bình cả năm khoảng 28- 
290C. Tháng 9 và tháng 10 thường là thời gian bão lũ. 


Thành phố Đà Nẵng mới thành lập năm 1888. Từ xa xưa, Đà 
Nẵng đã có hải cảng, là một trong những hải cảng quan trọng 
của Việt Nam. Ngày nay Đà Nẵng là một trung tâm kinh tế, một 
thành phố lớn nhất, năng động nhất ở các tỉnh duyên hải miền 
Trung. Đà Nẵng không chỉ có mối liên kết gắn bó với Quảng 
Nam mà còn với cả vùng Tây Nguyên rộng lớn, với các tỉnh miền 
Trung, với Lào và vùng Đông Bắc Campuchia như Môndônkiari 
và Nataklar. 


Giao thông Đà Nẵng hết sức thuận lợi, ngoài đường bộ, đường 
sắt Bắc Nam, sân bay quốc tế, Đà Nẵng còn có cảng biển nước 
sâu Tiên 8a và 9 cầu cảng dọc sông Hàn. 

Đến với thành phố biển này, du khách sẽ có dịp đi thăm các 
danh lam thắng cảnh: Ngũ Hành Sơn, núi Bà Nà, đèo Hải Vân, 
thăm các di tích chùa chiền miếu mạo và thỏa thích tắm biển. 


THẮNG CẢNH 


Đà Nẵng, thành phố bên sông Hàn 

Đau năm 1741, Nhà nước Đại Việt chính thức tiếp nhận vùng 
đất mới Hàn Thị vào cương thổ của mình. Trong suốt dặm dài 
lịch sử, vùng đất mới Hàn Thị vững bước đi lên cùng đất Việt, và 
nay đã trở thành thành phố Đà Nẵng loại 1, trẻ trung đầy năng 
động, một trung tâm kinh tế lớn của khúc ruột miền Trung. 


405 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Đà Nẵng, thành phố nằm soi bóng bên sông Hàn đầy thơ 
mộng, ngày một đổi thịt thay da với những đại lộ khang trang 
sạch đẹp ven sông, những chiếc cầu văng dây bắc qua sông Hàn, 
và những con tàu ngược xuôi cập cảng. 


Hải Vân quan 

Còn có tên gọi là Ải Vân. Đây là một đoạn đèo uốn lượn trải 
dài theo sườn núi Hải Vân trên 20km, từ vịnh Lăng Cô, Thừa 
Thiên-Huế đến Linh Chiểu, Đà Nẵng. 


Hải Vân là ngọn đèo cao nhất Việt Nam (496m), đầy hiểm 
trở, một bên là biển sâu thăm thắm, một bên là núi non như một 
bức tường thành dựng đứng. Bức tường thiên nhiên quan trọng 
này là một lá chắn ngăn các đợt gió mạnh từ phương Bắc thổi 
về. Nhờ vậy mà các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào quanh năm ấm áp 
không bị ảnh hưởng lón của các đợt gió mùa đông. 


Hải Vân là đỉnh cuối cùng của dãy Trường Sơn hùng vĩ đâm 
ra biển. 


Trên đỉnh đèo phân cách giữa hai tỉnh Thừa Thiên-Huế và 
Đà Nẵng, còn lưu di tích cửa ải qua đèo và thành lũy đắp ngang. 
Cửa hướng về Thừa Thiên-Huế đề 3 chữ “Hải Vân quan”, cửa 
nhìn xuống đất Đà Nẵng đề 6 chữ “Thiên hạ đệ nhất hùng quar”. 

Đứng trên đỉnh đèo Hải Vân, ở độ cao 496m, du khách có thể 
ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Đà Nẵng và cảnh thanh bình 
của làng chài Lăng Cô nằm ngay dưới chân đèo phía Bắc. 

Để tránh tai nạn giao thông (hằng năm ở đây đã xảy ra hàng 
trăm vụ lớn nhỏ, làm thiệt mạng rất nhiều người), Nhà nước đã 
cho xây đường hầm ngầm qua đèo. 


Ngũ Hành Sơn 

Ngũ Hành Sơn là một cụm gồm õ ngọn núi đá hoa cương cao, 
nằm cạnh nhau sừng sững bên bờ biển Đông quanh năm lộng 
gió. Cũng vì những ngọn núi này nằm sát bờ biển, nên nhân dân 


406 


THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 


quen gọi là núi Non Nước. Từ xa xưa, dựa vào hình dáng, Ngũ 
Hành Sơn còn có các tên gọi là Ngũ Uẩn Sơn, Ngũ Chỉ Sơn. Ngũ 
Hành Sơn là một trong những biểu tượng đáng tự hào của Đà 
Nẵng, cách thành phố khoảng 8km về phía Đông Nam. 


Đầu thế kỷ XIX, vua Gia Long ngự du qua đây, cảm phục 
trước vẻ đẹp của tạo hóa, nhà vua đã đặt tên cho cụm núi này 
là Ngũ Hành Sơn và đặt tên cho từng ngọn núi theo thuyết Ngũ 
hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Trong đó ngọn núi đẹp nhất và 
lớn nhất là ngọn Thủy Sơn. Ngũ Hành Sơn có nhiều hang động 
kỳ khu cũng được nhà vua ban tên: động Huyền Không, Hóa 
Nghiêm, Tàng Chân, Vân Nguyệt... Đây đó trên núi có những 
ngôi chùa cổ thâm nghiêm được sắc ban Quốc tự (chùa của đất 
nước) như: chùa Tam Thai, chùa Linh Ứng, gắn liền với những 
truyền thuyết linh hiển xa xưa. 


Vào những ngày hè, du khách có dịp bước theo 108 bậc thang 
đá lên ngọn Thủy Sơn, ngắm nhìn dòng Trường Giang hiền hoà 
uốn lượn từ Vọng Giang đài xuôi về biển. 


Thủy Sơn nằm trên một khoảnh đất rộng 15ha, có hình dáng 
một khối đá dựng đứng, đỉnh núi kéo dài chia thành 3 ngọn: 
Thượng Thai, Trung Thai và Tam Thai. Trong ngọn Thủy Sơn có 
nhiều hang động đẹp nổi tiếng như: động Huyền Không, Tàng 
Chân, Vân Thông, Lĩnh Nham... 


Động Huyền Không 

Nằm bên phải, phía sau chùa Thiên Thai. Ở ngay cửa động 
có hai pho tượng ông Thiện và ông Ác đứng chống kiếm uy nghi. 
Bước vào lòng động, du khách sững sờ trước vẻ đẹp của luồng 
ánh sáng huyền ảo, mong manh, lung linh từ trên cao chiếu 
xuống như một dải lụa trắng mềm mại. Vách đá có nhiều màu 
sắc huyền ảo. 


Động Huyền Không thoáng rộng. Nổi bật trên vách động là 
pho tượng Phật đang trầm tư trong một thế giới đầy biến động 
và nhiều bàn thờ khói hương nghi ngút. 


407 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Động Tàng Chân 

Được tìm thấy từ thời những năm Cảnh Hưng (1740-1786) 
đời nhà Lê, nằm phía sau chùa Linh Ứng, thuộc ngọn Thủy Sơn. 
Động gồm 6 hang động nằm gần nhau, tạo thành một hệ thống 
hang động liên hoàn. Động chính như một toà lâu đài đồ sộ có 
chiều dài 10m, chiều rộng 7m, có cửa hang thông lên trời gọi là 
cửa “Thiên Long cốc”. Nhờ vậy, động luôn luôn thoáng mát. Từ cửa 
Thiên Long Cốc, gió và ánh nắng luồn vào hang tạo thành cảnh 
trí huyền ảo. Giữa động là miếu thờ Thái Thượng Lão Quân, bên 
trái thờ Bát Bộ Kim Cang, bên phải thờ thần Chiêm Thành. 


Ngoài động chính còn ð hang động là: động Tam Thanh, hang 
Gió, động Chiêm Thành, động Bàn Cờ và hang Ráy. Động Tam 
Thanh thờ 3 vị Thánh: Thượng Thanh, Trung Thanh và Hạ 
Thanh. Tiếp đó là hang Gió quanh năm lộng gió. Động Chiêm 
Thành có hình bán nguyệt, thờ các vị thần Chiêm Thành như 
thần Shiva, Vishnu... Từ động chính leo lên khoảng 5m là hang 
Ráy, có nhiều khối đá màu sắc lung linh. Trong động Bàn Cờ có 
nhiều khối đá mặt trên bằng phẳng như những bàn cờ. Truyền 
thuyết kể rằng, xưa kia các vị tiên thường xuống ngồi đánh cờ 
nơi đây. 


Động Quan Âm 

Ở phía Nam ngọn Kim Sơn, đối diện với cửa động là khối 
thạch nhũ hình Quan Thế Âm Bồ Tát, cao bằng người thật, tay 
phải tượng nâng bình nước Cam Lộ, chân đứng trên đầu rồng 
đang cuộn mình giữa sóng nước. Một lớp đá mỏng lấp lánh như 
kim tuyến chạy từ bờ vai tượng xuống thân như tấm áo cà sa 
trông rất đẹp. Phía sau là Thiện Tài Đồng Tử, phía trên bên trái 
là chim Khổng tước, hai cánh xòe rộng, bên phải là khóm trúc, 
phía sau tượng là đám mây ngũ sắc. Vì vậy động có tên là động 
Quan Âm. 


408 


THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 


Động Huyền Vi 

Nằm phía sau lưng chùa Linh Sơn thuộc ngọn Hỏa Sơn. Năm 
1953, Hội Phật giáo xã Hoà Hải đã phát hiện ra động này. Do sự 
xâm thực của nước và gió theo thời gian, động Huyền VI đã trở 
thành một tác phẩm nghệ thuật khổng lồ với những hình thù kỳ 
thú. Ngay ở cửa hang là chú cá sấu đá thiên tạo. Trên các vách 
đá của động Huyền Vi là vô số những mảng “điêu khắc tự nhiên” 
hình cây cỏ, muông thú... Nơi này là “ngư ông ngồi câu” bên bờ 
nước trong xanh. Bên kia là ð phiến đá được nghệ nhân Nguyễn 
Chất ngẫu hứng tạo thành ð pho tượng Phật. Còn kia là giếng 
nước, được gọi là tuyển cầm. Cuối hang có chiếc “trống đất”, lấy 
gậy gõ xuống nền, “trống đất” sẽ phát ra tiếng. 


Bãi biển Non Nước 

Bãi biển Non Nước với dải cát trắng mịn chạy dài 5km, phía 
Nam giáp biển Điện Ngọc, Bắc giáp bãi biển Bắc Mỹ An. Bãi 
biển Non Nước nằm kề với Ngũ Hành Sơn. Đây là bãi tắm có độ 
dốc thoai thoải, sóng êm, bốn mùa nước trong xanh. Một bãi tắm 
lý tưởng, cuốn hút du khách, là nơi nghỉ dưỡng để lấy lại sức 
khỏe sau những ngày lao động mệt mỏi. 


Bãi biển Non Nước đặc biệt có các loài rong tảo quí hiếm như 


A X ^ ^ . Z °“z . A” r2 
rong câu chỉ vàng, rong câu chân vịt, có giá trị xuất khẩu cao. 


Bán đảo Sơn Trà 


Bán đảo Sơn Trà được mệnh danh là “mái nhà xanh” của 
thành phố Đà Nẵng, cách thành phố khoảng 13km. Bán đảo Sơn 
Trà có chiều dài 15km, chỗ rộng nhất 5km, nơi hẹp nhất 1,5km, 
đỉnh núi cao nhất 696m. Trên bán đảo hiện còn 4.370ha rừng 
nguyên sinh, nơi giao lưu hai hệ động thực vật tiêu biểu của hai 
miền Nam-Bắc. Rừng nguyên sinh Sơn Trà là nơi sinh sống của 
họ hàng nhà khỉ. Trong đó có khoảng 400 chú voọe chà và nhiều 
khỉ đuôi dài, gà tiền mặt đỏ... 


409 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Bán đảo Sơn Trà là chiếc bình phong khổng lồ vươn mình ra 
biển che chắn gió bão cho thành phố Đà Nẵng thơ mộng. 


Từ độ cao trên bán đảo nhìn xuống, du khách sẽ thấy quanh 
đây là những bãi tắm xinh đẹp nổi tiếng như bãi Tiên Sa, bãi 
Bụt, bãi Xếp, bãi Nam... nối tiếp nhau với bãi cát trắng chạy 
theo hình vòng cung ôm lấy bán đảo. 

Núi Bà Nà 

Một ngọn núi thuộc huyện Hoà Vang, cách thành phố Đà 
Nẵng 38km về phía Tây Nam. Với diện tích 2,6ha, khu trung 
tâm du lịch Bà Nà là trên đỉnh núi Chúa, ở độ cao 1.478m so với 
mặt biển. Bà Nà với những cánh rừng nguyên sinh với hệ động 
thực vật phong phú. Đường lên núi quanh co gấp khúc dài trên 
15km. Trên đỉnh Bà Nà địa hình bằng phẳng như một vùng cao 
nguyên thu nhỏ. Quanh năm mát mẻ, nhiệt độ trung bình cả 
năm là chỉ xê dịch từ 17 đến 209C. Chính nơi đây, vào năm 1920 
người Pháp đã chọn làm nơi nghỉ mát và cho xây nhiều biệt thự. 
Những biệt thự ấy đã bị phá hủy trong chiến tranh. 

Nói về tên gọi Bà Nà, có người giải thích Bà là thành tố chỉ 
những vật to lớn, linh thiêng, Nà chỉ khu đất rộng, bằng phẳng ở 
trên đỉnh núi. Nhưng cũng có cách giải thích khác, Bà Nà là tên 
gọi tắt của bà Pô Nagar tức bà Thiên Y A Na Thánh Mẫu. Như 
vậy tên Bà Nà có liên quan đến miền đất vốn xưa thuộc Vương 
quốc Chămpa. 


Ở Bà Nà trong một ngày, bạn đã có thể cảm nhận được 4 mùa: 
sáng là mùa xuân, trưa là hạ, chiều là thu với ánh nắng vàng 
óng, và tối là đông, với tiết trời se lạnh. Bà Nà có những rừng 
cây tuyệt đẹp với những đồi thông xanh ngắt, phấn thông vàng. 
Một điều ít thấy ở những vùng núi cao nơi khác là, ở Bà Nà mây 
chỉ nằm lơ lửng lưng chừng núi, trong khi đỉnh núi luôn luôn 
quang đãng. 


Bà Nà có suối Nai, thác Cầu Vồng, đồi Vọng Nguyệt, với nhiều 
loài động thực vật quý hiếm. Qua khảo sát bước đầu, ở đây có 


410 


THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 


544 loài thực vật, 256 loài động vật, trong đó có những loài được 
gh trong sách đỏ Việt Nam. 


Ngày nay, với sự đầu tư của ngành du lịch Đà Nẵng, nhiều 
biệt thự, nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng mọc lên với đầy đủ tiện 
nghi, cùng với hệ thống cáp treo hiện đại, giúp du khách có điều 
kiện khám phá vùng đất lý tưởng này. 


Sông Hàn 
Sông Hàn vốn đã đẹp và nên thơ, càng thêm đẹp mỗi khi đêm 
về, để lại trong lòng du khách một ấn tượng khó phai mờ. 


Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc người dân thành phố lũ 
lượt kéo đến bờ sông Hàn đón gió từ khơi xa. Gió sông đưa về 
lông lộng, một không gian mát rượi phủ lên bến bờ, khiến người 
dân thành phố quên đi cái nắng gay gắt của xứ Quảng miền 
Trung. 


Cầu sông Hàn, cây cầu văng dây sừng sững là thế, mà về đêm 
trở nên mềm mại làm sao. Với dãy đèn cao áp lung linh ánh nước 
càng làm cho cầu sông Hàn trở nên duyên dáng, diệu kỳ. 


Vào những đêm trăng sáng, mặt sông Hàn óng ánh như được 
dát một lớp bạc trắng. Ánh trăng trùm lên vạn vật mờ mờ tỏ 
tỏ, những vật thân quen giờ bỗng trở nên xa lạ trong ánh trăng 
khuya. Trong không gian yên ắng của trời đêm, nghe đâu đây 
tiếng mái chèo khua nước, vỗ mạn thuyền xa, xa mãi... 


Cuộc sống của người dân chài trên sông Hàn giản dị theo 
dòng nước trôi đi cùng năm tháng. 


Làng đá mỹ nghệ Non Nước 

Sẽ là thiếu sót khi viết về Đà Nẵng mà không nhắc đến làng 
đá mỹ nghệ, những con người đã thổi hồn vào đá. 

Làng đá mỹ nghệ Non Nước đã được ông Huỳnh Bá Quát, 
người gốc Thanh Hóa, tạo lập vào thế kỷ XVIII. Từ một khối đá 
vô cảm, qua bàn tay tài hoa khéo léo của nghệ nhân truyền cảm 


411 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


hứng vào tác phẩm, đã làm cho đá trở nên có hồn, mang hơi thở 
của sự sống. Theo từng nhát đẽo tỉ mỉ của nghệ nhân, những 
phong cảnh làng quê trù phú, những con vật quen thuộc dần dần 
hiện ra với những nét sống động, làm say đắm lòng người. Vâng, 
đó chính là tác phẩm nghệ thuật đá của làng nghề mỹ nghệ Non 
Nước. 


Làng cổ Phong Nam 

Đến Đà Nẵng mà chưa có dịp đi thăm làng cổ Phong Nam, 
quả là một thiệt thòi. Làng nằm gần quốc lộ 1A, cách Đà Nẵng 
chỉ khoảng 10km về phía Tây Nam. 


Phong Nam là một làng quê đến nay vẫn còn giữ được những 
nét đặc trưng của một làng quê truyền thống Việt Nam. 


Nơi đây, còn giữ được nhiều di tích cổ cách nay hàng thế kỷ, 
như nhà thờ tổ, chùa chiền, đền miếu, giếng nước cổ. Đặc biệt 
trong làng còn nhiều ngôi nhà cổ. 


DI TÍCH 


Chùa Phổ Đà 

Chùa nằm ở số 332 đường Phan Chu Trinh, do Hoà thượng 
Thích Tôn Thắng khởi dựng năm 1927, kiến trúc theo chữ “khẩu” 
(8). Tại chính điện thờ 3 pho tượng bằng đồng, đúc năm 1947. 
Hai bên chính điện là nhà khách, nhà thiền và giảng đường. 
Trước chính điện là khoảng sân rộng 500m}, có hồ nước hình bầu 
dục, giữa hồ đặt tượng Quan Thế Âm cao hơn 3m, đứng trên hòn 
non bộ. Hiện chùa Phổ Đà là trụ sở của trường Phật học cơ bản, 
dành cho các chức sắc, tín đồ Phật giáo. 


Chùa Pháp Lâm 
Nằm ở số 500, đường Ông Ích Khiêm. Chùa Pháp Lâm do 


một nhóm cư sĩ trí thức thuộc Chi hội Đà Nẵng của Hội An Nam 
Phật học đứng ra xây dựng năm 1986, trên một mảnh đất rộng 


412 


THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 


khoảng 3.000m?. Chùa xây theo phong cách kiến trúc Á Đông. 
Năm 1970, chùa được trùng tu. Trước đây, chùa là trụ sở của Chi 
hội An Nam Phật học tại Đà Nẵng. Từ sau năm 1975, chùa là 
trụ sở của tỉnh hội Phật giáo Đà Nẵng. 


Chùa Tam Bảo 

Tọa lạc tại số 327 đường Phan Chu Trinh, được khởi dựng vào 
những năm 1953-1963, và được trùng tu lớn năm 1990. Chùa 
có 5 ngọn tháp cao vút do những người thợ có tay nghề cao của 
Quảng Nam-Đà Nẵng pha màu trước khi nung ngói, tạo nên 5 
màu sắc biểu tượng của Phật giáo. 


Chùa gồm chính điện tầng trên thờ Phật tổ duy nhất. Cạnh 
điện thờ là tủ sách kinh điển gồm đủ Tam tạng (Kinh tạng, Luật 
tạng và Luận tạng). Tầng dưới là giảng đường. Tháp chùa là nơi 
cất giữ xá-lợi Phật. 


Trước cửa chùa có 2 cây bô đề là cây con được lấy từ cây 
bồ đề ở Bồ đề Đạo trường bên Ấn Độ (nơi đức Phật Thích-ca 
thành đạo). Phía sau chùa có 2 cây sa-la lấy từ vườn Lam-tì-n1 
(Lumbini, nơi đức Phật đản sanh). Chùa Tam Bảo là ngôi chùa 
thuộc Phật giáo Nam tông, được truyền từ Nam Ấn Độ. Đây là 
ngôi chùa có sức cuốn hút du khách phương Tây sang Việt Nam 
nghiên cứu Phật giáo. 


Chùa Linh Ứng 

Nằm trên sườn Thủy Sơn trông ra biển. Chùa được dựng từ 
thời vua Minh Mạng. Trải qua năm tháng và chiến tranh, chùa 
bị hư hỏng nặng. Năm 1970, tăng n1 Phật tử góp công, góp của 
xây lại chùa mới như ngày nay. Chùa còn lưu giữ bộ tượng La 
Hán bằng đá trắng. Bên phải chùa là Vọng Hải Đài. Đứng trên 
Vọng Hải Đài có thể nhìn thấy rõ biển Non Nước. 


Bảo tàng Chàm 
Thành lập năm 1915, mang tên nhà sáng lập người Pháp 
Henri Pacmanchi, về sau đổi tên là Bảo tàng Chàm. Kiến trúc 
413 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


nhà Bảo tàng Chàm mang phong cách tháp Chàm. Đây là nơi 
trưng bày bộ sưu tập hiện vật điêu khắc Chàm bằng đá và đất 
nung có niên đại từ thế kỷ VII đến thế kỷ XV. Mỗi phòng trưng 
bày mang tên địa phương nơi tìm thấy hiện vật. Từ cổng đi vào, 
phòng bên trái trưng bày các công trình điêu khắc Chàm tìm 
thấy ở Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam), gồm các tượng lớn của 
thần Shiva, tượng Nữ thần Uma, tượng chạm nổi cảnh sinh hoạt 
các tầng lớp tăng lữ, quý tộc. Phòng tiếp theo là các cảnh sinh 
hoạt người người Chăm ở kinh thành Trà Kiệu (Quảng Nam). 
Sau phòng Trà Kiệu là nơi trưng bày các tượng Phật, tượng hộ 
pháp được tìm thấy ở Đông Dương. Phần bên phải Bảo tàng là 
những di tích phát hiện được ở Chà Bàn (Bình Định) với các 
tượng thần, vũ nữ, nhạc công... 


LE HỌI 

Đà Nẵng nằm trên vùng đất cổ gắn liền với nền văn hóa Sa 
Huỳnh thuộc thời kỳ đồ sắt, cách nay khoảng 3.000 năm. Những 
cư dân ban đầu chính là tổ tiên của người Chăm, đã dựng lên 
Vương quốc Chămpa, một thời phát triển rực rõ. 


Đà Nẵng là vùng đất giàu truyền thống văn hóa. Nơi đây sản 
sinh ra nhiều nhà văn hóa lớn, nhiều nhà yêu nước nổi tiếng 
mà tác phẩm, tên tuổi mãi mãi được trân trọng. Đó là Trần Quý 
Cáp, Hoàng Diệu, Thái Phiên, Trần Cao Vân... Đà Nẵng còn có 
cả một kho tàng văn hóa dân gian, lễ hội phong phú: 


Lễ hội Quan Thế Âm 

Hằng năm được nhân dân Đà Nẵng tổ chức nhân ngày Vía 
đức Quan Thế Âm (19 tháng 2 âm lịch) tại danh thắng Ngũ 
Hành Sơn, với các nghi lễ nhà Phật như rước ánh sáng, rước 
kiệu, dâng hoa, lễ cầu nguyện, thuyết giảng về Bồ Tát Quan Thế 
Âm. Lễ hội kéo dài 3 ngày, từ 17 đến 19 tháng 2 âm lịch. Đây là 
lễ hội lớn để nhân dân cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa 
thuận gió hoà. Và cũng là dịp nhân dân ôn lại truyền thống văn 


414 


ĐẮK LẮK 


hóa, phong tục. Vào phần hội mang đậm nét văn hóa dân gian 
như hát tuồng, thi ca, thư pháp, thả đèn trên sông... 


Lế hội cá Ông 

Còn gọi là lễ tế cá Voi, là lễ hội lớn nhất của ngư dân Đà Nẵng. 
Thờ cá Ông ở miền đất này không chỉ là sự tôn kính thần linh 
mà còn là cầu mong sự hưng thịnh của làng cá. Lễ hội cá Ông 
hằng năm diễn ra trong 2 ngày vào trung tuần tháng 3 âm lịch. 
Ngày đầu các nhà đều bày hương án để tế lễ. Lễ cầu an được tổ 
chức vào đêm đầu tiên tại làng. Sáng hôm sau, dân làng làm lễ 
rước trên biển, có dàn nhạc dân tộc trình diễn, hát bội. Trong hai 
ngày hội, tất cả tàu thuyền đều tập trung về bến để tham gia. 


ĐẮK LẮK 


Ngày 26-4-2003, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội nước Cộng hoà 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI đã thông qua Nghị quyết về 
việc chia tỉnh Đắk Lắk trước đây thành tỉnh Đắk Lắk (mới) và 
tỉnh Đắk Nông. 


Tỉnh Đắk Lắk (mới) có diện tích tự nhiên 1.306.201ha và dân 
số hiện tại 1.666.854 người, bao gồm diện tích, dân số của thành 
phố Buôn Ma Thuột (tỉnh ly) và các huyện Ea Sup, Buôn Đôn, 
Cư Mgar, Krông Buk, Ea Hleo, Krông Năng, M'Đrăk, Ea Kar, 
Krông Pắk, Krông Bông, Krông Ana và Lắk. 


Tỉnh Đắk Lắk thuộc Nam Tây Nguyên, nằm trên cao nguyên 
Đắk Lắk, một trong 3 cao nguyên lớn của Tây Nguyên, có độ cao 
trung bình từ 400-600m so với mực nước biển, là nơi sinh sống 
của nhiều dân tộc anh em: Kinh, BÂ đê, Mnông, Nùng, Tày... 
Phía Đông giáp tỉnh Khánh Hoà, Phú Yên, phía Bắc giáp tỉnh 
Gia Lai, Nam giáp tỉnh Đắk Nông, Tây giáp Campuchia. 


Đắk Lắk có vùng đất bazan rộng lớn và tương đối bằng phẳng, 
rất màu mỡ, thích hợp cho các loại cây công nghiệp, thực phẩm 


415 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


như cà phê, ca cao, hồ tiêu, hạt điều, cao su, bông... Điều kiện 
tự nhiên của Đắk Lắk rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp 
toàn diện. Hiện nay toàn tỉnh có 210.000ha cà phê với sản lượng 
trên 350.000 tấn nhân mỗi năm, nhiều nhất nước. Sản lượng 
cà phê của tỉnh chiếm tỷ trọng 70% tổng giá trị kinh tế ngành 
nông nghiệp. Diện tích cao su khoảng 25.000 ha với sản lượng 
mủ khai thác 17.000 tấn mủ khô/năm. Diện tích cây bông vải 
đạt 12.000ha, cao nhất nước. Tuy vậy, ngành công nghiệp phát 
triển khá chậm. Công nghiệp tỉnh chủ yếu thuộc lĩnh vực chế 
biến nông sản thực phẩm với quy mô vừa và nhỏ. Đắk Lắk có trữ 
lượng gỗ dồi dào, nhiều động vật quý hiếm, đặc biệt là có hơn 300 
con voi. Khí hậu ôn hoà, nhiệt độ trung bình cả năm là 24%C. Có 
hai mùa khô và mưa rõ rệt. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11. 
Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Lượng mưa trung 
bình năm là 1.700-2.000mm. 


THẮNG CẢNH 


Đến Đắk Lắk, du khách có thể thăm những ngọn thác hùng 
vĩ, những hồ nước trên cao nguyên đầy vẻ hoang sơ thơ mộng: 
hồ Lăk, hồ Buôn Triết..., thăm các khu rừng nguyên sinh: vườn 
quốc gia Yok Đôn, khu lâm viên Ba Kao, hoặc thăm Buôn Đôn, 
nơi có nghề săn bắt và thuần dưỡng voi. 


Đèo Phượng Hoàng 

Từ Khánh Hoà theo quốc lộ 26, bỏ lại sau cái nắng chói chang 
của vùng đồng bằng ven biển miền Trung, vượt qua những đèo 
dốc quanh co, một bên là núi cao, một bên là vực thắm của ngọn 
đèo Phượng Hoàng nổi tiếng chất ngất, bạn sẽ đến với xứ sở chim 
đrao, hương vị cà phê và rừng đại ngàn của Đắk Lắk. 


Dải núi đất được thiên nhiên tạo nên tựa như cánh chim 
phượng hoàng, người dân địa phương đã lấy hình tượng đó đặt 
tên cho ngọn đèo ngoạn mục của mình. Đèo Phượng Hoàng là 
một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ và giàu sắc quyến rũ với 


416 


ĐẮK LẮK 


những dải núi đẹp, tựa như cánh chim xoải cánh bay đi giữa 
không gian. 


Có dịp dừng chân lại đây, du khách sẽ nghe đâu đó tiếng rì 
rầm thác đổ, tiếng suối chảy róc rách, xa xa là những ngôi nhà 
sàn thấp thoáng ẩn hiện bên sườn núi, và ngắm nhìn những cơn 
mưa rừng bất chợt chỉ có ở cao nguyên, ít nhất bạn cũng sẽ cảm 
nhận được thế nào là Tây Nguyên. 


Thành phố Buôn Ma Thuột 

Buôn Ma Thuột, thủ phủ của Đắk Lắk, nhỏ bé và lặng lẽ, êm 
đềm, hiền hoà trong cái se lạnh của mùa đông cao nguyên. Là 
phố của núi với những cánh rừng bạt ngàn xanh mướt và mùi 
hương hoa cà phê thoang thoảng, với ánh lửa bập bùng ở những 
ngôi nhà sàn giản dị nơi phố núi, hay trong những đêm lửa trại 
bên ché rượu cần say sưa nghe đọc trường ca Đam Ban. 


Buôn Ma Thuột ở độ cao 536m, nằm giữa vùng đông dân nhất 
Tây Nguyên, khu vực có nhiều người Bâđê sinh sống. Từ đây 
theo quốc lộ 14 đi Thành phố Hồ Chí Minh 352km, đi Plei Ku 
200km, theo quốc lộ 26 đi Nha Trang 156km, và theo quốc lộ 27 
đi Đà Lạt 198km. 


Buốn Tôn 

Là quê hương của những người thợ săn và thuần dưỡng voi 
nổi tiếng nước ta, Buôn Đôn thuộc xã Krông Ana, huyện Buôn 
Đôn, cách thành phố Buôn Ma Thuột 42km. 


Buôn Đôn là một bản làng xinh đẹp với những mái nhà sàn 
đơn sơ giản dị của đồng bào Mnông, Eâđê, Gia Rai, Khơme và 
Lào. Buôn Đôn nằm bên dòng sông Krông Ana, một nhánh sông 
Sêrêpốc hiền hoà. Đây là một bản làng đã định canh, định cư từ 
hơn 100 năm nay, và là nơi mua bán voi sầm uất và thịnh vượng 
nhất của 3 nước trên bán đảo Đông Dương: Việt Nam, Lào và 
Campuchia, có mối liên hệ thân thiết qua lại với Thái Lan và 
Malaisia. Nghề săn và thuần dưỡng voi chẳng ai biết có từ bao 


417 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


giờ và cũng chẳng tính được đã có bao nhiêu chú voi rừng đã bị 
bắt và được thuần dưỡng. Chỉ biết rằng nghề săn voi đã tôn vinh 
cho biết bao già làng danh hiệu “vua săn voi” mà tiếng dân tộc 
gọi là Kru. 


Buôn Đôn với núi rừng đại ngàn hoang sơ, nơi những chàng 
trai, cô gái đã qua không biết bao mùa lúa, say sưa trong những 
vũ điệu công chiêng. 


Đến Buôn Đôn, bạn có dịp cưỡi voi dạo chơi, hoặc dùng thuyền 
xuôi dòng Sêrêpôk chiêm ngưốỡng núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, 
nghe chim đrao gọi bạn. Ngoài ra, du khách còn có thể tham dự 
nhiều thú vui mà chỉ nơi đây mới có như thi bắn nỏ, sống trong 
những ngôi nhà ấm cúng dựng vắt vẻo trên những cây sĩ cổ thụ. 


Về Buôn Đôn, bạn sẽ khám phá ra vẻ đẹp của những ngôi nhà 
gỗ to lớn được khắc chạm tỉnh xảo, cầu kỳ, xen lẫn với những 
ngôi nhà sàn sơn đỏ mộc mạc. Tại đây, du khách sẽ được nghe 
ông già Y Prông Ê Ban, một dũng sĩ săn bắt và thuần dưỡng voi 
nổi tiếng với hơn 100 con voi rừng, kể lại chuyện ông đã săn bắt 
và thuần dưỡng voi kỳ công như thế nào. Và những kỷ niệm vui 
buồn của những chuyến đi săn thắng lợi... Y Prông Ê Ban sống 
trong ngôi nhà sát dòng sông Krông Ana, được xây dựng theo 
kiến trúc cổ của Lào. Ngôi nhà làm bằng loại gỗ quý, từ khung 
sàn đến mái lợp... cho đến hoa văn trang trí. Để xây xong ngôi 
nhà ông đã phải sử dụng trên 100m3 gỗ. Nhà có 3 gian có thể 
tháo rời. Đó là một ngôi nhà rất có giá trị thời bấy giờ, nó tương 
đương với 12 con vo1 ngà dài. 

Vườn quốc gia Yok Đôn 

Vườn quốc gia Yok Đôn, cách Buôn Ma Thuột 40km về phía 
Tây, thuộc huyện Buôn Đôn, là một trong những khu bảo tổn 
thiên nhiên lớn nhất Việt Nam, có diện tích 115.000ha. Du 
khách đến đây có thể sẽ phải sững sờ bởi sự phong phú của các 
loại rừng, gồm: rừng ẩm ướt, rừng rụng lá vào mùa khô, rừng 
cây bụi... Đặc biệt Yok Đôn là nơi cư trú của trên 62 loài động 


418 


ĐẮK LẮK 


vật, 196 loài chim, 40 loài bò sát, 18 loài lưỡng cư và 464 loài 
thực vật. Trong đó có những loài quý hiếm đã được ghi vào sách 
đỏ như tê giác một sừng. Đặc biệt ở đây có đàn voi rừng khá lớn. 


Vào mùa khô, bất chấp cái nắng gay gắt của Tây Nguyên, nơi 
đây vẫn mát mẻ như xứ sương mù Đà Lạt, quanh năm thoang 
thoảng mùi thơm hoa phong lan. 


Đến thăm vườn quốc gia Yok Đôn, bạn sẽ được ngồi lên lưng 
voi vượt dòng sông Sêrêpôk, thưởng thức những món ăn truyền 
thống của dân tộc ở đây như cơm lam, gà rừng nướng, uống rượu 
cần, nghe già làng kể Khan, sử thi... 


Hồ Lắk 
Hồ Lắk nằm sát đường quốc lộ 27 đi Đà Lạt, cách thành phố 
Buôn Ma Thuột khoảng 56km về phía Nam. 


Hồ Lắk dài uốn khúc hệt như một dải lụa thanh thiên bao bọc 
lấy thị trấn Lạc Thiên, huyện Lăk. Hồ rộng trên 500ha, thông 
với dòng sông Krông Ana bao quanh hồ. Chung quanh hồ là 
những cánh rừng nguyên sinh rộng lớn với hệ động thực vật 
rất phong phú đa dạng, có nhiều loài quý hiếm đang có nguy cơ 
tuyệt chủng. Ven hồ vào mùa hè có hoa sen nở rộ. 


% ` % «“ ^“ “ , ” ` 
Vào mùa mưa, hàng trăm con suối lớn nhỏ thi nhau đổ vào 
ẦÂ 1^ w Ầ _A^ ^ ^ ^ Z ^ . ` 
hồ làm cho mặt hồ rộng thêm, mênh mông sóng côn như biển, và 
dâng ngập cả những cánh đồng cỏ gần kể. 


Hồ Lắk vừa là nơi cung cấp nhiều cá, vừa là hồ chứa nước 
ngọt khổng lồ cung cấp nước cho hàng trăm hecta ruộng lúa, vừa 
điều hoà vùng tiểu khí hậu nơi đây. 


DI TÍCH 

Chùa Khải Hoàn 

Là ngôi chùa của người Việt sinh sống ở Đắk Lắk. Chùa được 
dựng năm 1951-1953, trên một khu đất rộng tại số 89A đường 


419 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Phan Bội Châu, thành phố Buôn Ma Thuột. Chùa có kiến trúc 
chữ “am” (“), trước là cổng tam quan, giữa là chính điện, sau là 
nhà hậu tổ. Cổng tam quan hai tầng với ba vòm cửa cao 7m, rộng 
10,5m. Điện Quan Âm xây cách biệt với bố cục chính của chùa, 
hình lục giác với 6 cột trang trí hình rồng mây. 


Chính điện gồm hai phần. Phần trước kiến trúc theo kiểu 
nhà dài của đồng bào Êđê Tây Nguyên, lại có cột kèo nhà rường 
của người Việt. Nửa sau xây theo lối hiện đại. Chính điện thờ 
Phật Thích Ca. Chùa có quả chuông nặng 380kg bằng đồng đúc 
năm 1954. 


Biệt thự Bảo Đại 

Từ Buôn Ma Thuột theo đường 27 đi Đà Lạt, qua đèo Lạc 
Thiện khoảng 10km đến thị trấn Lạc Thiện, rẽ phải vài trăm 
mét, bạn sẽ nhìn thấy ngôi nhà nghỉ mát của cựu hoàng Bảo 
Đại, vị vua cuối cùng của triều Nguyễn. Ngôi nhà nằm trên đỉnh 
đổi cao, nhìn ra mặt nước hồ Lắk. 


Biệt thự này Bảo Đại thường dùng làm nơi nghỉ mát, đi săn 
bắn, ngoạn cảnh mỗi khi có dịp lên Buôn Ma Thuột. Ngôi nhà và 
khuôn viên bị hư hỏng nhiều. Chính quyền địa phương đã tu sửa 
khang trang. Hiện trở thành bảo tàng trưng bày hiện vật lịch sử 
văn hóa các dân tộc Đắk Lắk. 


Tháp Yang Prong 

Là ngọn tháp Chàm cổ duy nhất còn lại ở Tây Nguyên. Tháp 
nằm trong địa phận của Bản Đôn, huyện Ea Sup, cạnh dòng 
sông Ba Leo. Tháp có tên là tháp Chàm Rừng Xanh, thờ thần 
Bhiva, dưới dạng Lñnga, một vị thần vĩ đại. Tháp có đáy vuông, 
đỉnh nhọn như củ hành, cửa chính quay về hướng Đông. Tuy 
vậy, tháp Yang Prong kiến trúc có nhiều điểm khác với các tháp 
Chàm được xây ở vùng đồng bằng duyên hải miền Trung. 


420 


ĐẮK LẮK 
LE HỌI 
Đắk Lắk có nền văn hóa cổ truyền đa sắc tộc và mỗi dân tộc 
có truyền thống bản sắc riêng. Nơi đây còn lưu giữ nhiều pho sử 
thi truyền miệng rất độc đáo như sử thì Đam San dài hàng ngàn 
câu. Đến Đắk Lắk, du khách sẽ được tham gia những lễ hội độc 
đáo còn nguyên chất dân gian như lễ đâm trâu, lễ cúng cơm mới, 
lễ bỏ mả... 


Hội đua voi 

Diễn ra vào mùa xuân, khoảng tháng 3 âm lịch ở các vùng 
dân tộc Mnông, Lào... Hội thường tổ chức ở Buôn Đôn hoặc ở 
những cánh rừng thưa ven sông Sârêpôk. 


Bãi đua voi là một dải đất tương đối bằng phẳng, thường là 
ngọn đổi bằng ít cây, đủ để 10 con voi giăng hàng ngang chạy 
cùng một lúc, chiều dài khoảng 1-2km. 


Sau một hồi tù và rúc lên, từng tốp voi đứng vào vị trí xuất 
phát. Khi có lệnh xuất phát, các chú voi thi nhau phóng về phía 
trước, cùng với tiếng chiêng trống hò reo cổ vũ âm vang cả núi 
rừng. Cuộc đua kết thúc, những chú voi được giải g1ơ cao vòi vẫy 
chào mọi người, rồi ngoan ngoãn bước đi. 


Ngày hội đua voi Tây Nguyên thể hiện tỉnh thần thượng võ 
của người M'nông, một dân tộc giàu đức tính dũng cảm. 

Hội Xuân 

Hội Xuân kéo dài khoảng 2 đến 3 tháng, ngay sau khi thu 
hoạch xong mùa màng và cơn mưa đầu mùa bắt đầu. Đó là thời 
gian tạm hoãn công việc sản xuất để cùng bạn bè, gia đình tham 
gia hội. Buôn làng được sửa sang sạch đẹp, từ làng nọ đến buôn 
kia tiếp nhau mở hội đâm trâu. Lễ hội đâm trâu để cúng thần 
xin thần linh phù hộ. Nhân lễ bỏ mả, người ta cũng làm lễ đâm 
trâu để đưa hồn trâu theo người đã khuất về bên kia thế giới. 


421 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Lễ hội đâm trâu bắt đầu bằng việc buộc trâu vào cột nêu 
đã được trang trí với nhiều hoa văn rực rỡ và biểu tượng tượng 
trưng quyền lực của Giàng (thần linh). Người được vinh dự cử 
đâm trâu phải là chàng trai tài giỏi, khỏe trong buôn làng, đâm 
một lao phải trúng tim con vật, đó là điểm lành. Mọi người trong 
buôn cùng nhau xẻ thịt, cùng ăn, cùng uống rượu cần, nhảy múa 
trong tiếng cồng chiêng truyền thống. Cuộc vui kéo dài từ 5 đến 
7 ngày. 


ĐẮK NÔNG 


Ngày 26-4-2003, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội nước Cộng hoà 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI đã thông qua Nghị quyết 
về việc chia tỉnh Đắk Lắk trước đây thành 2 tỉnh Đắk Nông và 
Đắk Lắk. 


Tỉnh Đắk Nông nằm về phía Tây Nam của Tây Nguyên, diện 
tích tự nhiên là 651.438ha với số dân 363.118 người, gồm 18 dân 
tộc anh em cùng chung sống. Trong đó, đồng bào thiểu số chiếm 
30,3%, nhiều nhất là đồng bào M nông chiếm 9,ð% dân số... 


Tỉnh Đắk Nông, phía Nam giáp tỉnh Lâm Đồng, phía Tây 
Nam giáp tỉnh Bình Phước, phía Bắc giáp tỉnh Đắk Lắk, phía 
Tây giáp Campuchia. 


Đắk Nông có 7 đơn vị hành chính: thị xã Gia Nghĩa và 6 
huyện: Đắk Rlấp, Đắk Nông, Đắk Song, Đắk Mil, Krông Nô và 
Cư Jút. 


Trước đây thị xã Gia Nghĩa là huyện ly của huyện Đắk Nông. 
Đau khi tách tỉnh, thị xã Gia Nghĩa trở thành tỉnh ly của tỉnh 
Đắk Nông. Thị xã Gia Nghĩa cách Thành phố Hồ Chí Minh 
235km về phía Đông Bắc, địa hình chủ yếu là đồi núi nhấp nhô, 
không thuận tiện cho việc xây dựng đô thị tập trung nhưng rất 
phù hợp với dạng đô thị sinh thái theo kiểu Đà Lạt, Sapa, với 
đặc điểm địa hình và khí hậu gần giống Đà Lạt. Vì thế, trước 


422 


ĐẮK NÔNG 


đây kiến trúc sư Ngô Viết Thụ đã có ý tưởng xây dựng Gia Nghĩa 
thành một “Đà Lạt thứ ha1 của Việt Nam, nhưng mang phong 
cách Việt Nam (khác với Đà Lạt mang phong cách Pháp thế kỷ 
XIR. 


Gia Nghĩa là thị trấn của những đồi thông bạt ngàn. Phần 
lớn các công trình kiến trúc ở đây phân thành 3 cấp: dưới chân 
đồi, lưng chừng đổi, và đỉnh đổi. Đứng ở đồi bên này, nhìn thấy 
những công trình kiến trúc ẩn hiện dưới những tán cây xanh ở 
đồi bên kia, trông rất ngoạn mục và hấp dẫn. 

Thời tiết Đắk Nông mưa nhiều và kéo dài, có khí hậu mát mẻ 
rất thích hợp cho du lịch nghỉ dưỡng. 

Đắk Nông nằm ở độ cao từ 600 đến 900m so với mực nước 
biển. Với địa hình bị phân cắt mạnh và phần lớn diện tích dốc 
thoai thoải là vùng đất giàu tiểm năng phát triển kinh tế, trước 
hết là kinh tế nông, lâm nghiệp. Đắk Nông có 394.037ha rừng 
và đất rừng (chiếm gần một nửa diện tích tự nhiên của tỉnh), độ 
che phủ rừng trên 60% với phần thực vật và hệ động vật phong 
phú. Phía Bắc là vùng đệm của vườn quốc gia Yok Đôn, phía 
Nam là vùng đệm của vườn quốc gia Cát Tiên, phía Đông là khu 
bảo tồn Tà Đùng, Nam Ka và với 204.014ha đất nông nghiệp để 
có thể phát triển một nền kinh tế nông nghiệp hàng hóa. Trong 
đó có 70.000ha trồng cà phê, 6.000ha hồ tiêu, 5.000ha cao su và 
20.000ha cây nông sản thực phẩm. 


So với các tỉnh Tây Nguyên, Đắk Nông là một tỉnh nghèo, 
cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, nhưng có tiềm năng về 
khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên to lớn. Vì thế, Đắk Nông 
có khả năng phát triển nhanh ngành công nghiệp khai khoáng 
với các loại khoáng sản quý như bôxít, nhôm, cao lanh, vàng, đá 
saphla, đá thạch anh, đá hoa cương, nước khoáng, đất sét, đá 
làm vật liệu xây dựng. Riêng trữ lượng bôxít của Đắk Nông lớn 
nhất vùng Đông Nam Á và đứng thứ 3 trên thế giới, ước tính 5 
tỷ tấn, phân bố đều trên diện rộng của 4 huyện Đắk Nông, Đắk 
Song, Krông Nô và Đắk Rlấp. Đây là mỏ lộ thiên, rất dễ khai thác. 


423 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Đắk Nông còn có nguồn tài nguyên nước rất dồi dào. Đó là các 
con sông Sêrêpôk, sông Krông Nô (ranh giới với tỉnh Đắk Lắk) 
và sông Đồng Nai (ranh giới với tỉnh Lâm Đồng). Nguồn nước 
này ngoài việc phục vụ sản xuất nông nghiệp còn cung cấp một 
nguồn năng lượng lớn cho Nhà máy thủy điện Đắk Nông. 


Đắk Nông có nhiều cảnh quan du lịch lý thú, có nhiều tiềm 
năng mở rộng du lịch sinh thái như thác Đray Sáp, thác Trinh 
Nữ, Diệu Thanh... 


Đắk Nông có nhiều lợi thế về giao thông, theo quốc lộ 14 đi 
Thành phố Hồ Chí Minh, quốc lộ 28 đi Lâm Đồng, Bình Thuận. 
Tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua Đắk Nông đã đưa vào sử dụng. 


THẮNG CẢNH 


Thác ray Sáp 

Đray Sáp có nghĩa là thác Khói, bởi theo tiếng Êđê, Đray là 
thác, Sáp là khói, vì lúc nào ở đây cũng có màn sương trông như 
làn khói. Thác Đray Sáp thuộc huyện Krông Nô, là một trong 
những thác của Đắk Nông được Bộ Văn hóa-Thông tin công 
nhận là thắng cảnh đẹp nhất của Tây Nguyên. Thác cao 20m, 
rộng chừng 40m. Nước chảy xối xả ầm ầm từ trên cao xuống 
tung bọt trắng xóa tạo nên một màn sương kỳ ảo. Vào những 
buổi sớm mai, khi mặt trời gửi xuống những tia nắng đầu tiên, 
đứng ở những góc độ nhất định bạn sẽ nhìn thấy dải cầu vồng 
bảy màu rất đẹp mắt. 


Thác ĐÐray Sáp là một thắng cảnh đẹp, nhờ sự hợp lưu của 
hai con sông Krông Nô và Krông Ana tạo nên. Người Mnông, 
người Êđê gọi hai con sông này là “sông chồng” và “sông vợ”. 
Tình yêu chồng vợ, tình yêu lứa đôi đã tạo nên ngọn thác hùng 
vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Chuyện kể rằng: Ngày xửa ngày 
xưa, có nàng Hmi xinh đẹp, hằng ngày vẫn cùng người yêu đi 
làm rẫy. Một ngày nọ, trong lúc đang ngồi nghỉ chân bên một 


424 


ĐẮK NÔNG 


tảng đá, bỗng có một con quái vật đầu to như quả núi, mắt lớn 
tựa chiếc nồi đồng, râu dài, răng nhọn hoắt, toàn thân đầy vảy 
lấp lánh như ánh bạc, hiện ra trên bầu trời, rồi bất ngờ sà xuống 
nước. Chiếc vòi của nó cắm sâu xuống lòng sông, một cột nước 
khổng lồ từ dưới mặt nước phun lên tạo thành cơn mưa đữ đội. 
Rồi con quái vật vỗ cánh bay đi mất. Trong cơn khiếp đảm, nàng 
Hmi trẻ trung kiều diễm bị cuốn vào đám mây mù, còn chàng 
trai biến thành một gốc cây lớn, cắm sâu vào ghềnh đá. Đó chính 
là thác ĐÐ ray Sáp ngày nay. 


Tình yêu mãnh liệt của đôi trai gái đã tạo nên ngọn thác hùng 
vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên mà không một thác nào sánh nổi. 


Thác Diệu Thanh 


Mang vẻ hoang sơ đầy thơ mông, thác Diệu Thanh tựa như 
một sơn nữ đang uốn mình giữa rừng xanh đại ngàn của Đắk 
Nông. Thác Diệu Thanh hùng vĩ gồm 3 cụm thác. Cụm thác 
chính lớn nhất cao 15m nằm giữa lòng sông, cụm thứ hai phía 
bên phải và cụm thứ ba nằm dưới thác chính. Nước từ trên cao 
đổ xuống tung bọt trắng tạo thành bụi nước li ti như một màn 
sương mỏng. Trong lòng thác là một hang sâu và nhiều tảng đá 
lớn nhỏ bằng phẳng, du khách có thể ngồi nghỉ chân chuyện trò 
trong tiếng ồn ào của thác vang vọng giữa tấm thảm xanh khổng 
lô của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ. 

Thác Thủy Tiên 

Hiền hoà uốn lượn giữa rừng xanh Đắk Nông, thác Thủy Tiên 
đẹp như một nàng tiên ẩn mình giữa chốn thâm sâu của núi 
rừng. Du khách đến đây sẽ được thả hồn trong tiếng thác reo 
điệp trùng vô tận và được ngắm nhìn bức tranh huyền thoại, quê 
hương của những sử thi bất hủ. Từ độ cao trên chục mét, nước 
ầm ầm đổ xuống tạo ra một màn khói sương mờ ảo, trông xa như 
những đóa hoa xòe nở lung linh dưới ánh mặt trời. Chung quanh 
là những rừng cây đại thụ rợp bóng mát. 


425 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Thác Trinh Nữ 

Thác Trinh Nữ nằm cách huyện Cư Jút khoảng 1km về hướng 
Tây. Theo con đường uốn lượn, qua những bậc cấp bằng đá du 
khách có thể đi theo dòng chảy của con thác, hoà vào khung 
cảnh thiên nhiên thơ mộng của núi rừng Tây Nguyên để ngắm 
nhìn thác Trinh Nữ mộng mở. 


Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa thật xưa, đã trải qua bao 
nhiêu mùa rẫy không ai còn nhớ nổi, chỉ biết rằng tại một buôn 
làng nọ của người Mnông, có nàng H°wing xinh đẹp tựa mặt trời, 
yêu một chàng trai khỏe mạnh trong buôn. Nhưng tình yêu của 
họ bị trắc trỏ, không được nên vợ nên chồng. Vì đã có lời nguyền 
sống chết có nhau, đôi trai gái đẹp đôi, đẹp lứa đã trầm mình 
xuống dòng thác bạc. Vì thế người ta đặt cho ngọn thác này là 
thác Trinh Nữ. Với cái tên đầy gợi cảm, với phong cảnh thiên 
nhiên hoang sơ, thanh khiết, và với huyền thoại tình yêu chung 
thủy, thác Trinh Nữ đã thu hút sự quan tâm của du khách gần 
xa, 


Thác Ba Tầng 


Từ thị xã Gia Nghĩa theo quốc lộ 14 về hướng Buôn Ma Thuột, 
đi khoảng 6km rồi rẽ phải, men theo con đường dốc đi khoảng 
1km nữa, bạn sẽ đặt chân đến thác Ba Tầng. 


Gọi là thác Ba Tầng, vì dòng nước dội xuống qua ba tầng đá 
mới đến lòng suối. Thác Ba Tầng đổ xuống nối tiếp nhau trên độ 
cao khoảng 40m. 


Ngọn thác nước đổ xuống ầm ào suốt ngày đêm giữa khung 
cảnh núi rừng hoang vắng, thoảng nghe tiếng vượn hú chim kêu 
đâu đó giữa tầng tầng lớp lớp cây rừng. 

Ở tầng thứ nhất, thác nước rơi ở độ cao 1,õm. Tầng thứ hai 
cách tầng thứ nhất khoảng 20m, có độ cao hơn 2m. Tầng thứ ba 
cách tầng thứ hai cũng khoảng 20m, vắt mình trên vách đá cao 
đến khoảng 20m, nước rơi xuống tung bọt trắng xóa tạo nên một 
màn sương mờ kỳ ảo. 


426 


ĐẮK NÔNG 


Quanh thác Ba Tầng là rừng cây đại ngàn và những trắng có 
rộng thoáng mát thích hợp cho những buổi cắm trại. 


Thác Krông Kmar 

Bắt nguồn từ đỉnh Cư Yang Sin, con thác ì ầm tạo nên âm 
thanh vang vọng giữa núi rừng. Giữa lòng suối có nhiều tảng đá 
bằng phẳng như được ai đẽo gọt. Đến đây bạn có thể dừng chân 
ngắm cảnh, hoặc tổ chức liên hoan. Bạn cũng có thể đi dọc theo 
suối ngược lên thượng nguồn của dòng Krông Kmar, nghe tiếng 
thông reo trong gió và tiếng hót của chim đrao gọi bạn tình. Thú 
vị hơn, ở đây bạn có thể cưỡi voi chỉnh phục đỉnh núi Cư Yang 
Sin, thưởng thức món thịt rừng nướng nhắm rượu cần. 


Thác Gia Long 

Thác Gia Long thuộc xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, là thác 
nằm phía thượng nguồn của dòng sông Sêrêpôk, trong hệ thống 
các thác: Gia Long, Đ ray Nua, ĐÐ ray Sáp. Nhân dân quen gọi là 
thác Gia Long, bởi trong một lần tuần du đến đây, vua Gia Long 
xúc cảm trước cảnh đẹp của thác này, đã cho xẻ núi, phá rừng, 
làm con đường mòn dẫn đến thác và cho xây kè chắn nước, chống 
sự xâm thực phá võ cảnh quan núi rừng nơi đây. 


Thác Gia Long cuồn cuộn chảy, treo mình trên vách đá cao 
khoảng 50m, với chiều rộng của lòng sông Sêrêpôk khoảng 100m. 


Cách thác không xa là hồ Tiên, quanh năm nước trong xanh 
chảy ra từ lòng núi. Hồ rộng khoảng 80m2. Cùng với thác, cảnh 
quan hồ Tiên tạo nên một khu du lịch hấp dẫn thu hút nhiều du 
khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. 


Thác Đắk G'lun 
Thác Đắk Œlun thuộc xã Quảng Trực, huyện Đắk R lấp, cách 
thị xã Gia Nghĩa khoảng 35km. Thác gồm hai nhánh thác cao 
khoảng 50m, trông xa tựa như hai dải lụa trắng lơ lửng, phơi 
mình trên vách đá giữa núi rừng xanh um. Phía trên dòng thác 
là những khối đá khổng lồ, bằng phẳng tựa như tấm thảm trải 
427 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


rộng để cho hai dòng nước ngày đêm tuôn chảy. Dưới chân thác 
lô nhô những mô đá lớn nhỏ với muôn vàn dáng vẻ, tựa như 
những vũ khúc điệu đàng. Và mỗi khi mặt trời lên, ánh nắng 
xuyên qua màn sương lóng lánh tạo nên những chiếc cầu vồng 
muôn sắc. 


Chung quanh thác Đắk Œ lun là cánh rừng nguyên sinh có 
nhiều loài gỗ quí hiếm. 


Suối nước nóng Đắk Mol 

Suối nước nóng Đắk Mol thuộc thị trấn Đắk Song, là một 
trong những khu du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh có hiệu quả 
của tỉnh Đắk Nông. Nước khoáng nóng ở đây giàu Bicarbonat 
Natri (NaHCO,), được lấy từ độ sâu 180m trong lòng đất. 


Khi ngâm mình trong nước khoáng với độ nóng khoảng 310C, 
muối Carbonat Natri (Na ,CO,) sẽ thấm sâu và giữ lại dưới da 
một lượng muối và một vi lượng nguyên tố khác, nhờ vậy mà khả 
năng đề kháng chống viêm nhiễm da được nâng cao. Tắm nước 
khoáng này có tác dụng chữa bệnh thấp khớp, thần kinh tọa. 
Đặc biệt sẽ giúp phục hồi tế bào da và làm dịu những cơn stress, 
tạo nên cảm giác dễ chịu, sảng khoái. 


Hiện Công ty cổ phần khoáng sản Đắk Nông đang đầu tư xây 
dựng nơi đây thành một khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. 


DI TÍCH 


Nhà mồ Tây Nguyên 

Các dân tộc thiểu số Tây Nguyên không có tục thờ tổ tiên. 
Thương tiếc người đã mất, người còn sống giữ mồ mả, bằng cách 
làm một cái chòi trên nấm mồ để che mưa che nắng, trong chòi 
đặt đồ dùng của người chết. Hằng ngày, con cháu trong gia đình 
bỏ cơm xuống huyệt qua một ống nứa xuyên thẳng từ mặt đất 
xuống quan tài phía đầu huyệt. 


428 


ĐẮK NÔNG 


Sau 1 hoặc 3 năm người ta dựng nhà mồ. Đó là lúc làm lễ bỏ 
mả. Ngôi nhà mồ có hai mảnh trăng hình lưỡi liểm ở đầu mái, 
đó là biểu tượng của người đã chết. Thành ván trang trí hoa văn, 
cột “eưng kút” dựng ở 4 góc rào, cột klao vẽ xanh đỏ, hai đầu cột 
nối dây da trâu là đường lên làng Trời của linh hồn người chết. 
Chung quanh nhà mồ rào hàng rào và có nhiều tượng gỗ. Sau lễ 
này linh hồn người chết siêu thoát chuyển sang kiếp khác và mộ 
người chết trở nên vô chủ. Vì vậy, khi làm nhà mô tức là làm lễ 
bỏ mả. Không còn al trông coi nữa. 


Chùa Pháp Hoa 

Chùa Pháp Hoa tọa lạc trên một ngọn đổi ở ngay thị xã Gia 
Nghĩa được dựng năm 1957, gồm chính điện và tháp năm tầng 
hình trụ tròn, cao khoảng 2m. Kiến trúc chùa được mô phỏng 
theo kiểu kiến trúc nhà sàn Tây Nguyên, kết hợp với kiến trúc 
nhà vườn, tạo nên nét kiến trúc độc đáo. 


Cổng chùa Pháp Hoa quay về hướng Đông Nam, nhìn ra 
đường Hùng Vương, phía trước là thung lũng. Từ khuôn viên 
chùa nhìn xuống, một quang cảnh tuyệt đẹp với những đổi núi 
nhấp nhô hiện ra trước mắt. 


Trong chùa có pho tượng Bồ Tát Quan Âm tọa lạc trong một 
khoảng không rộng rãi. Chính điện có diện tích 160m”. Khuôn 
viên chùa được trang trí nhiều chậu cảnh và trồng nhiều loại 
hoa. 


Làng Văn hóa 

Từ thị trấn Gia Nghĩa theo quốc lộ 14 về hướng Buôn Ma 
Thuột, đi khoảng 28km, rẽ trái khoảng 2km, du khách sẽ đến 
làng văn hóa của dân tộc Mnông, một trong những làng còn lưu 
giữ được những nét văn hóa độc đáo, đặc biệt là các tác phẩm sử 
thi, trường ca... 


Làng văn hóa đồng bào M nông có khoảng 1.500 dân, trong 
buôn Pu Prâng là buôn tiêu biểu còn lưu giữ được hơn 200 pho 


429 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


sử thi Mnông: Ót Nrông, có tính hệ thống cao và có giá trị nhân 
văn cao cả. Đặc biệt trong buôn Pu Prâng có gia đình nghệ nhân 
Điểu Kâu đã sưu tầm, biên dịch và lưu giữ hàng trăm Ót Nrông 
của vùng này. Ót Nrông là bài ca lúc lên rẫy, hát bên bếp lửa 
hồng trong các ngày lễ hội, cùng tiếng cồng chiêng rộn rã. 


Có thể nói rằng, thông qua ngôn ngữ truyền khẩu, hát Ót 
Nrông thể hiện tình đoàn kết trong gia đình và xã hội, gắn liền 
với truyền thống giáo dục từ thế hệ này sang thế hệ khác, đồng 
thời còn là món ăn tinh thần không thể thiếu của đồng bào 
Mnông sau những ngày lao động cực nhọc. 


LÊ HỘI 

Lễ Lớn Rhôn 

Đây là lễ của người Êđê. Lễ này kéo dài 2 ngày. Tổ chức lễ 
Lớn Khôn là để xác nhận của dân làng rằng chàng trai Êđê đã 
đến tuổi trưởng thành. Lễ được tổ chức ở suối nước, trên đường 
và tại nhà chàng trai. Trong lễ Lớn Khôn, người ta tiến hành 
nhiều nghi thức truyền thống, sau lễ là phần hội với những sinh 
hoạt văn hóa, văn nghệ nhảy múa, và nghe kể chuyện dân gian 
hoặc nghe đọc sử thi. 


Lễ Cúng cơm mới 

Hằng năm vào tháng 11, khi những hạt lúa chín đầu tiên vừa 
được đưa về nhà, người Êđê bắt đầu tổ chức lễ Cúng cơm mới. 
Trong lễ có mời thầy cúng và dàn chiêng trống để mời Giàng về 
ăn cơm mới, để ban cho dân làng lúa ngô đầy nhà, mùa màng bội 
thu. Tiếng chiêng như để báo với thần linh rằng cái đói không 
còn nữa. 


Lễ cúng lúa 
Lễ cúng lúa là một trong những lễ hội truyền thống, thiêng 
liêng của người M'nông. Trong một năm, lễ cúng lúa được người 


M nông tổ chức ba lần. Lễ cúng lúa là xuất phát từ tín ngưỡng 
430 


ĐIỆN BIÊN 


thờ Thần Mẹ Lúa. Theo truyền thuyết, đây là vị thần bảo vệ 
mùa màng được người Mnông đặc biệt sùng bái. Khởi đầu là lễ 
xuống lúa (lần một) còn gọi là lễ khai mùa. Chuẩn bị cho ngày 
gieo trỉa lúa, từ đầu tháng 3 đến hết tháng 4, tất cả bà con trong 
buôn đều chuẩn bị một lễ cúng gồm: một ché rượu cần, một cặp 
gà trống, người chủ gia đình thành tâm khấn cầu Giàng (thần) 
cho cây lúa xanh tươi, mưa thuận gió hoà. Sang tháng 5ð, tháng 
6 bà con lại tổ chức mừng cây lúa trên rẫy sắp trổ đòng đòng. 
Giữa tháng 12 là lúc thu hoạch lúa, buôn làng lại tổ chức lễ đón 
mừng hạt lúa trên rẫy sắp được đưa về nhà. Gia đình nào cũng 
chuẩn bị hai, ba ché rượu cần, nấu xôi, thổi cơm mới, rồi cùng 
nhau quây quần bên đống lửa, uống rượu cần, nghe già làng kể 
chuyện. 


Lễ cúng lúa là nghi thức lễ hội nông nghiệp với mong ước có 
một cuộc sống no cơm ấm áo, xua đi cái đói, cái nghèo. 


ĐIỆN BIÊN 


Ngày 26-4-2003, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội nước Cộng hoà 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI đã thông qua Nghị quyết về 
việc chia tỉnh Lai Châu trước đây thành tỉnh Điện Biên và tỉnh 
Lai Châu. 


Việc chia tỉnh Lai Châu cũ thành tỉnh Điện Biên và tỉnh Lai 
Châu là do địa hình của tỉnh Lai Châu cũ bị chia cắt bởi sông 
Đà và sông Mã. Khi công trình thủy điện Sơn La hình thành với 
mức nước dâng lên đến 21ðm, thì tỉnh Lai Châu cũ sẽ bị chia cắt 
thành hai vùng rõ rệt. Tả ngạn và hữu ngạn. Cơ sở hạ tầng thấp 
kém, đi lại khó khăn, các huyện phía Bắc như Mường Tè, Phong 
Thổ, Tam Đường, Sìn Hồ, cách trung tâm tỉnh ly trên 200km, 
các xã biên giới cách tỉnh ly bình quân từ 250km đến 300km, 
nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành gặp nhiều 
khó khăn. 


431 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Việc chia tách tỉnh Lai Châu thành hai tỉnh Điện Biên và Lai 
Châu là nhằm tạo động lực mới, thời cơ mới để phát huy nội lực 
tốt hơn cho sự phát triển nhanh và bền vững cho cả tỉnh. 


Tỉnh Điện Biên ở phía Nam sông Đà, có diện tích tự nhiên là 
955.409,70ha và dân số 440.300 người, gồm nhiều dân tộc anh 
em sinh sống như Thái, Lô Lô, Lào, La, Hoa, Cống, Mường, Tày, 
Nùng... 


Tỉnh Điện Biên có các đơn vị hành chính sau: 


Thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Lai Châu (trừ phường Lê 
Lợi), các huyện: Mường Nhé, huyện Điện Biên, huyện Điện Biên 
Đông, huyện Tuần Giáo, huyện Tủa Chúa, huyện Mường Lay 
(trừ xã Pú Đao, xã Chăn Nưa, xã Nậm Hàng, bản Thành Chử 
thuộc xã Xá Tông). Thành phố Điện Biên Phủ là tỉnh ly của tỉnh 
Điện Biên. 

Về vị trí địa lý, phía Bắc giáp tỉnh Lai Châu, Đông và Đông 
Bắc giáp tỉnh Sơn La, Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), 
Tây và Tây Nam giáp cố đô Luông Phrabăng (Lào). 

Điện Biên có khí hậu nhiệt đới gió mùa cao, mùa đông lạnh 
và ít mưa, mùa hè nóng gắt và mưa nhiều, ít chịu ảnh hưởng 
của bão lũ. Nhiệt độ trung bình cả năm là 21-23°C. Lượng mưa 
trung bình 1.700-2.500mm. Độ ẩm trung bình 83-85%. 


Điện Biên là một tỉnh giàu khoáng sản, chủ yếu là than mỡ, 
cao lanh, đá đen, vàng sa khoáng, nước khoáng... 


Mạng lưới giao thông đường bộ khá thuận lợi. Từ thành phố 
Điện Biên Phủ có đường đến các huyện. Có sân bay Mường 
Thanh. 


Thành phố Điện Biên Phủ, từ xa xưa có tên là Mường Theng 
hoặc Then (Theng tiếng Thái có nghĩa là Trời, âm Việt đọc chệch 
là Thanh) nên gọi là Mường Thanh. Qua thư tịch cổ, thời cổ đại 
Điện Biên là một đường chuyển tải văn hóa từ Ấn Độ qua Việt 
Nam với ảnh hưởng của đạo Bàlamôn và đạo Phật. Đến năm 
1841, Mường Thanh đổi thành Điện Biên Phủ. 


432 


ĐIỆN BIÊN 


Cách nay nửa thế kỷ, tập đoàn cứ điểm quân sự mạnh nhất 
của quân đội Pháp ở Đông Dương đã bị bộ đội ta đập tan. Toàn 
bộ Bộ chỉ huy của Tướng Đờ Cátơri và hàng vạn binh lính Pháp 
bị bắt làm tù binh. Kết cục đó đã dẫn đến việc ký kết Hiệp định 
Giơnevơ, lập lại hoà bình ở Việt Nam. Mường Thanh - Điện Biên 
Phủ còn nổi tiếng là vùng đất cổ còn lưu giữ dấu vết của nền văn 
hóa cổ xưa nhất. 


Năm 1955, được Chính phủ đặt là châu Điện Biên, trực thuộc 
Khu tự trị Đông Bắc. Tháng 12 năm 1962, tỉnh Lai Châu thành 
lập lại, châu Điện Biên đổi thành huyện Điện Biên thuộc tỉnh 
Lai Châu. 


Năm 1990, trung tâm tỉnh ly Lai Châu được chuyển về Điện 
Biên. Ngày 18-4-1992, thị xã Điện Biên được thành lập. Ngày 
26-9-2003, Chính phủ ra Nghị định thành lập thành phố Điện 
Biên Phủ. Và Điện Biên Phủ là thành phố đầu tiên của vùng Tây 
Bắc Việt Nam. 

Thành phố Điện Biên Phủ ngày nay đã mang diện mạo mới. 
Thương mại, dịch vụ chiếm tới 60% GDP. Thành phố đã có cơ 
chế tạo mọi điều kiện thuận lợi, kêu gọi các doanh nghiệp trong 
và ngoài nước đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, đặc biệt là 
dịch vụ du lịch, nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải 
quyết việc làm. 


Thuở xưa, Điện Biên có tên gọi là Mường Thanh, xa hơn nữa 
là Mường Then (nghĩa là Mường Trời) là vùng đất gắn liền với 
thần thoại và truyền thuyết về sự ra đời của dân tộc Thái. Đây 
là “đất tổ” của nhiều ngành Thái vùng Đông Nam Á. Vùng đất 
lòng chảo rộng lớn này có hai mường: Thanh Nưa (Thanh trên) 
từ bản Noọng Hét đổ về đầu nguồn sông Nậm Rốn và Thanh Tẩu 
(Thanh dưới) từ bản Noọng Hét đến cuối sông Nậm Rốn. Tại đây 
có Viềng Xam Mứn (thành Tam Van) cổ kính của người Thái xây 
dựng. Các mường thuộc Mường Thanh xưa có: Mường Phăng, 
Mường Nha, Mường Luân, Mường Lèo, Mường Lôi, nay thuộc 
huyện Điện Biên. 


433 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 
THẮNG CẢNH 


Đèo Pha Đin 

Từ Hà Nội lên Điện Biên, nếu đi đường bộ, du khách sẽ theo 
đường số 6 qua đèo Pha Đin lịch sử. Theo tiếng địa phương, Pha 
Đin có nghĩa là trời đất. Theo truyền thuyết, núi non ở đây rất 
cao, nơi tiếp giáp giữa đất và trời. 

Chuyện kể rằng, xưa kia có sự tranh chấp ranh giới giữa hai 
tỉnh Sơn La và Lai Châu (cũ), người ta đã giải quyết bằng một 
cuộc đua ngựa. Nơi hai đầu ngựa gặp nhau sẽ là biên giới của hai 
tỉnh. Ngựa Lai Châu phi nhanh hơn, vì phần lớn là xuống dốc, 
nên phần đèo thuộc về Lai Châu (nay là Điện Biên) nhiều hơn 
phần đèo của Sơn La. 


Đèo Pha Đin rất hiểm trở, ở độ cao trên 1.000m, khi lên dốc, 
lúc xuống đốc, đường đi ngoằn ngoèo, chênh vênh, một bên là 
vực sâu thăm thẳm, một bên là núi cao dựng đứng, lại có nhiều 
đoạn cong hiểm trở. Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, hàng vạn 
dân công, bộ đội, xe, pháo, xe thồ lương thực súng đạn đã vượt 
đèo vào chiến trường Điện Biên. Đèo Pha Đin dài hàng chục 
kilômét. 


Hồ chứa nước Pa Khoang 

Hồ nằm ở xã Mường Phăng, cách thành phố Điện Biên Phủ 
khoảng 10km. Xưa kia đây là suối Pa Khoang, sau người ta xây 
một con đập chắn ngang tạo thành hồ chứa nước rộng lớn để 
tưới tiêu cho hàng ngàn hécta ruộng của những cánh đồng lúa 
Mường Thanh. 


Hồ Pa Khoang không chỉ là một công trình thủy lợi, nó còn là 
một thắng cảnh non, nước hữu tình. Hồ có diện tích trên 600ha. 
Chung quanh là những ngôi nhà sàn xinh xắn soi bóng mặt hồ 
lung linh. Đây đó những con thuyền độc mộc lướt nhẹ trên mặt 
hồ, làm cho cảnh sắc hồ Pa Khoang vốn đã thơ mộng càng thơ 
mộng hơn. 


434 


ĐIỆN BIÊN 


Một lần đi chơi thuyền trên hồ Pa Khoang, du khách sẽ không 
thể nào quên được, bởi cảnh và người ở đây thật đẹp và hiền hoà. 


Hang Thẩm Báng 
Thuộc xã Báng Lao, huyện Tuần Giáo, là một hang cổ xưa, vẻ 
đẹp còn hoang sơ. 


Lòng hang rộng và sâu, cao gần 100m. Trong hang có nhiều 
ngách. Giữa lòng hang có khối đá to, mặt trên bằng phẳng như 
mặt bàn. Hang có nhiều nhũ đá, măng đá, với những hình thù 
kỳ lạ như những con rồng, lân, phượng, sư tử, voi phủ phục, 
ngựa phi... Có thể nói, ở đây như là cả một thế giới động vật 
nghìn năm hóa đá. 

Hang Thẩm Báng không chỉ là một hang động đẹp tuyệt vời, 
mà tại đây nhân dân địa phương còn tìm thấy các loại rìu, chày 
nghiền thức ăn bằng đá, một số xương động vật đã hóa thạch. 
Phải chăng đây là nơi ở của người Việt cổ đại từ thời kỳ đồ đá? 

Ngoài ra ở Tuần Giáo còn có Thần Khuông, xã Chiềng Sinh 
cũng là một trong những hang động kỳ khu, hấp dẫn khách du 
lịch. 


DI TÍCH 


Thành Bản Phủ 

Thuộc xã Noọng Hét, thành phố Điện Biên Phủ. Một di tích 
quan trọng về cuộc khởi nghĩa do nông dân Hoàng Công Chất 
lãnh đạo ở thế kỷ XVIII chống lại triều đình thối nát Lê-Trịnh, 
còn gọi là phong trào khởi nghĩa Sơn Nam. 

Để nhớ ơn ông, nhân dân đã lập đền thờ ghi công lao ông một 
thời lừng danh chống ách bạo tàn. 

Công trình thành Bản Phủ và đền thờ Hoàng Công Chất 
không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn là một công trình văn 
hóa kiến trúc. Vì vậy, điểm di tích này đã được Nhà nước xếp 
hạng tháng 7-1980. 


435 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Đền Đại Giá Đại vương 

Đền được xây dựng ở xã Mường Thanh, huyện Điện Biên. 
Đền thờ vị tướng đời nhà Trần (không rõ tên). Tương truyền, ông 
cầm quân đi đánh giặc, bị tử trận tại địa phương này, nhân dân 
quanh vùng thương tiếc, lập đền thờ để nhớ công ơn ông. 


Di tích Noọng Nhai 

Tại đây đã dựng lên một tượng đài cao lớn để ghi lại trận ném 
bom dã man tàn bạo của máy bay quân đội Pháp vào ngày 25-3- 
1954. Sau khi thất bại trên nhiều chiến trường và đang phải đối 
phó với lực lượng bộ đội ta tập trung tấn công tập đoàn cứ điểm 
Điện Biên Phủ, quân đội Pháp đã điên cuồng cho máy bay ném 
bom hủy diệt toàn bộ bản Noọng Nhai, làm nhiều người chết 
và bị thương. Trong đó phần lớn là đàn bà và trẻ con. Thực dân 
Pháp ra sức bắn phá hòng làm nhụt ý chí chiến đấu của quân và 
dân ta trên chiến trường. Nhưng chúng đã nhầm, chính sự kiện 
đẫm máu này đã dấy lên lòng căm thù của quân và dân ta trong 
cả nước, càng hun đúc thêm ý chí quyết tâm đánh giặc trả thù 
cho đồng bào Noọng Nhai. Ngày 7-5-1954, quân ta đã đập tan 
hoàn toàn cứ điểm Điện Biên Phủ. 


Cụm di tích Điện Biên Phủ 

Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu” đã chứng minh một chân 
lý: một dân tộc nhỏ bé có thể thắng một đế quốc to lớn vì “không 
có gì quý hơn độc lập, tự do”. 


Nửa thế kỷ đã trôi qua, mảnh đất thiêng liêng này đã để 
lại bao di tích nằm rải rác khắp nơi trong vùng, từ Chỉ huy sở 
Mường Phăng đến đổi Him Lam, A1... 


Di tích chiến thắng Điện Biên Phủ chủ yếu nằm ở trung tâm 
thành phố Điện Biên Phủ. Đây là một quần thể di tích gồm nhiều 
hạng mục đã được Nhà nước xếp hạng như các trận địa pháo, 
máy bay, xe tăng địch, cầu Mường Thanh, sông Nậm Rốn, hố bộc 
phá mở đầu đợt tổng tấn công, hệ thống hầm hào chiến đấu... 


436 


ĐIỆN BIÊN 


Nghĩa trang đồi A1, nơi yên nghỉ những người con của dân 
tộc đã hy sinh anh dũng cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc trong 
Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Đổi A1 là một cao điểm rất lợi hại, mang tính quyết định 
thắng bại ở chiến trường Điện Biên Phủ. Nơi đây, bộ đội ta đã 
quần nhau với giặc suốt 36 ngày đêm cực kỳ gian khổ, hy sinh 
mất mát khá nhiều. Tối ngày 6-5-1954, bộ đội ta đã san bằng và 
làm chủ trận địa. 


Bân bay Mường Thanh: Một căn cứ tiếp vận rất quan trọng 
của địch, đã bị pháo binh Quân đội Nhân dân Việt Nam khống 
chế hoàn toàn. Ngày nay sân bay này đã được cải tạo nâng cấp 
thành sân bay dân dụng của thành phố Điện Biên Phủ, nằm 
trong hệ thống đường bay nội địa của hãng Hàng không Việt 
Nam. 


Hầm của Tướng Đờ Cátori đã được tu bổ, sửa chữa, giữ nguyên 
hình dáng, kích thước cấu tạo của hầm chỉ huy sở xưa. Hầm 
Tướng Đờ Cátơri nằm ở trung tâm lòng chảo Điện Biên Phủ. 

Đổi Him Lam: Đây là cứ điểm và là cửa ngõ án ngữ cho tập 
đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, đã bị pháo binh ta san bằng đầu 
tiên vào ngày 18-3-1954. 


Đổi Độc Lập: trận đánh giải phóng đổi này vào ngày 15-3- 
1954, sau hai ngày đập tan cứ điểm Him Lam. 


Các đổi C, D, E là những nơi diễn ra những trận đánh ác liệt 
giữa ta và địch giành giật từng tấc đất. Toàn bộ ba đổi này vẫn 
được giữ nguyên trạng, tên mỗi đổi được gắn biển khá to, ở vị trí 
dễ nhìn thấy nhất và rõ nhất. 

Hầm chỉ huy chiến dịch: Hầm chỉ huy của Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp nằm trong một khu rừng nguyên sinh tại xã 
Mường Phăng, huyện Điện Biên, cách thành phố Điện Biên Phủ 
khoảng 30km. 


437 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Di chỉ khảo cổ U Va 


Trong quá trình thì công khu du lịch khoáng nóng U Va, các 
nhà khảo cổ học đã phát hiện ra ở đây có nhiều di vật cổ có giá 
trị, như các mảnh gốm có trang trí hoa văn lạ, mảnh sứ men 
ngọc đời Lý, bình vò cổ bằng đất nung... Đặc biệt, người ta tìm 
được một lưỡi cày sắt hình dáng rất lạ... Hiện Trưởng bản U Va 
là Vi Văn Lự đang giữ lưỡi cày này. Theo nhận xét của các nhà 
nghiên cứu thì “lưỡi cày này hiện không thấy ai ở Điện Biên 
dùng cẩ”, đồng bào cho rằng đây là một lưỡi cày lạ chưa nhìn 
thấy bao giờ. Đặc biệt ở đây còn tìm thấy những hạt thóc cháy, 
được đánh giá “là những di vật vô cùng quý giá để tìm hiểu lịch 
sử cây lúa ở vùng Điện Biên cũng như trên thế giới. Đã từ lâu, 
cây lúa và các đặc sản lúa ở Điện Biên được các giới khoa học rất 
quan tâm. Tại Điện Biên, các nhà nông học đã tìm thấy các mẩu 
lúa hoang dại rất hiếm hoi trên bán đảo Đông Dương”. 


Theo nhận định của các nhà nghiên cứu khảo cổ học thì “đây 
là di chỉ khảo cổ đầu tiên được phát hiện ở Điện Biên, lại nằm 
trên một vị trí địa lý đặc biệt của vùng biên giới ba nước (Việt - 
Lào - Trung) nên nó không chỉ có ý nghĩa khoa học mà nó còn có 
ý nghĩa đặc biệt trong việc gìn giữ chủ quyền biên giới quốc gia”. 

Cũng trong thi công công trình du lịch khoáng DU Va, người 
ta còn phát hiện được nhiều dây chuyền, vòng và trâm cài tóc, 
cái còn nguyên vẹn, cái đã bị đứt vỡ, tất cả đã bị gỉ sét. Chị Vi 
Thị Lan mang một mảnh ra nhờ hiệu kim hoàn thành phố Điện 
Biên Phủ xem thử. Sau khi thử, người thợ bảo rằng đây là bạc 
nguyên chất. Chị Lan về đã tổ chức nhặt nhạnh và mua thu gom 
được khoảng 4kg. 


U Va nằm về phía Tây Nam thung lũng Mường Thanh, thuộc 
xã Noọng Luông, huyện Điện Biên, cách thành phố Điện Biên 
Phủ 15km. 


Theo thống kê của Bảo tàng Điện Biên, đến nay trên diện 
tích 17.000 km” thuộc tỉnh Điện Biên đã phát hiện được 16 trống 


438 


ĐIỆN BIÊN 


đồng, trong đó có một cái được tìm thấy ở khu vực U Va. Trống 
này nặng 17kg, cao 44cm, đường kính mặt trống 60cm, đường 
kính đáy 50cm, được xếp vào gia1 đoạn Hêgơ II và III, thuộc thời 
đại đồ đồng Đông Sơn. 


Tương truyền khu vực U Va thuộc thành Tam Vạn, nơi các 
chúa Lự làm chủ trước khi chúa Thái Lạng Chượng đánh chiếm 
Mường Thanh. Vậy những vật tìm được ở di chỉ khảo cổ U Va, 
nếu không phải đồ tùy táng, thì phải chăng là của nả được chôn 
cất khi bị giặc giã đánh chiếm? 

Ở đây có một bãi đất, bà con địa phương gọi “Khuống xao phi 
nhổ tiếng Thái có nghĩa là sân chơi của những ma gái lớn. Điều 
đó cho phép chúng ta liên tưởng đến một trò chơi dân gian của 
đồng bào Thái tồn tại tới ngày nay có tên là Hạn Khuống. Rất có 
thể một đêm ở Hạn Khuống bất ngờ bị quân giặc tràn đến, rồi 
sát hại hàng loạt người tham gia hội. Vì thế trong dân gian vẫn 
lưu truyền câu chuyện vào những đêm trăng sáng, thấp thoáng 
có các ma hiện lên nô đùa ở đây (?). Chính tại U Va cũng có giả 
thiết là nơi tiễn hồn người chết lên trời. Hiện dưới hồ U Va có 
hàng trăm cột gỗ bằng đầu cắm sâu vào lòng đất. Phải chăng 
những cột gỗ này là dấu tích của một dàn tế thần? 


Tuy chỉ mới là những nghiên cứu ban đầu, nhưng có thể kết 
luận rằng U Va là một di chỉ khảo cổ quan trọng của Điện Biên. 


LÊ HỘI 

Lễ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ 

Hằng năm vào ngày 7 tháng 5, tại Điện Biên Phủ, tỉnh Lai 
Châu, nay là tỉnh Điện Biên, tổ chức lễ kỷ niệm chiến thắng 
Điện Biên Phủ. Đặc biệt là vào những năm chẵn (5ð năm, 10 
năm...) Ngày 7-ð-2004, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện 
Biên Phủ, lễ hội kỷ niệm đã được tổ chức long trọng, có nhiều 
đoàn quốc tế tham gia, trong đó có các cựu chiến bình Pháp, Mỹ. 


439 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Lễ kỷ niệm bắt đầu bằng một cuộc míttinh trọng thể nhằm ôn 
lại những chiến thắng vẻ vang của quân và dân ta trong Chiến 
dịch Điện Biên Phủ. Sau cuộc míttinh có tổ chức nhiều trò chơi, 
và biển diễn ca nhạc, nghệ thuật... 


Lễ Hạn Khuống 

Hạn Khuống là một sinh hoạt văn hóa truyền thống lành 
mạnh, vui chơi, giàu sáng tạo qua lời hát truyện kể, không khí 
ấm cúng và tao nhã của người Thái. Đây là lễ hội được tiến hành 
sau vụ thu hoạch khoảng giữa mùa thu và mùa đông. Lễ Hạn 
Khuống thường được tổ chức trên một khoảnh đất rộng thoáng 
của bản. Tại đây thanh niên nam nữ dựng sàn cao khoảng 1,5m, 
có hàng rào bao quanh bằng phên mắt cáo, chỉ chừa một cửa ra 
vào. Cuộc vui mở vào ban đêm khi bếp lửa trại đỏ hồng. Thanh 
niên nam nữ đến hát, kể chuyện làm quen với nhau và thi tài 
khéo léo. Nam nữ hát đối đáp cho đến sáng mới chia tay nhau. 
Đêm hôm sau họ lại tiếp tục ca hát. Hạn Khuống do bên gái tổ 
chức, thực chất là cuộc vui tìm hiểu bạn đời. 


ĐỒNG NAI 


Đồng Nai là một tỉnh của miền Đông Nam Bộ, cửa ngõ 
phía Đông của Thành phố Hồ Chí Minh, có diện tích tự nhiên 
5.864km?, dân số gần 2 triệu người. Tỉnh ly là thành phố Biên 
Hoà, và 8 huyện: Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu, Thống Nhất, 
Long Khánh, Long Thành, Nhơn Trạch. Đông Nai là nơi sinh 
sống của nhiều dân tộc anh em: Kinh, Hoa, Xtiêng, Êđê, Chơ Ro, 
Khơme, Chăm, Mạ... 


Đồng Nai nằm trên lưu vực sông Đồng Nai và sông La Ngà, 
cách Thành phố Hồ Chí Minh 28km, phía Bắc giáp Lâm Đồng, 
phía Nam giáp Bà Rịa-Vũng Tàu, phía Tây giáp Bình Dương và 
Bình Phước, phía Đông giáp Bình Thuận. 


440 


ĐỒNG NAI 


Địa hình Đồng Nai không bằng phẳng, gồm một số thung lũng, 
đồng bằng nhiều gò, đồi thấp. Phần tiếp giáp với cao nguyên Di 
Linh và Lâm Viên thì địa hình tương đối cao. Đất Đồng Nai chủ 
yếu là đất đỏ bazan, đất xám và phù sa bồi đắp cũ, rất phù hợp 
cho việc trồng trọt, chăn nuôi, đặc biệt trồng cây công nghiệp: 
cao su, cà phê, ca cao, hồ tiêu, hạt điều và các loài cây ăn trái... 


Khí hậu Đồng Nai có hai mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng ð đến 
tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ 
trung bình cả năm là 25,4-27,29G. 


Đồng Nai có hệ thống giao thông khá thuận lợi gồm đường 
bộ, đường sắt và đường thủy. Về đường bộ có quốc lộ 1A, quốc lộ 
20 đi Lâm Đồng, quốc lộ ð1 đi Bà Rịa-Vũng Tàu, có đường sắt 
Bắc-Nam. Đường thủy có sông Đồng Nai dài 101km nối sông Sài 
Gòn về tới Trị An. 


Đặc biệt ngành công nghiệp Đồng Nai rất phát triển, thu hút 
nhiều vốn đầu tư nước ngoài, đứng thứ 2 ở khu vực miền Nam, 
chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng Nai là một tỉnh có nhiều 
ngành nghề thủ công như gốm, sứ, sơn mài... 


Ngoài vô số rừng cao su, cà phê, hồ tiêu, Đồng Nai còn có 
những khu vườn nguyên sinh rộng lớn như rừng quốc gia Nam 
Cát Tiên, lại có nhiều di tích lịch sử và phong cảnh đẹp như hồ 
Long Ẩn, thác Trị An, suối Tre, rừng Mã Đà... và các công trình 
văn hóa cổ: mộ cổ Hàng Gòn, đình Tân Lân, chùa Bửu Long... 


THẮNG CẢNH 


Thác Trị An 

Thác Trị An cao 8m, rộng 30m, là một cảnh đẹp thiên nhiên 
hùng vĩ. Dưới thác có nhiều đảo nhỏ và các tảng đá lớn với nhiều 
hình thù kỳ lạ đẹp mắt, nằm rải rác giữa làn nước trong xanh, 
bốn mùa nghe thác đổ ầm ầm. Bên cạnh thác là Nhà máy thủy 
điện Trị An. 


441 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Thác Trị An nằm ở hạ lưu sông Đồng Nai, cách thành phố 
Biên Hoà khoảng 50km. 


Sông Đồng Nai 

Bắt nguồn từ Tây Nguyên hùng vĩ, dài 480km, đoạn chảy qua 
tỉnh Đồng Nai dài 294km. Dọc hai bên bờ sông Đồng Nai là làng 
mạc của các dân tộc anh em sinh sống. Thỉnh thoảng giữa lòng 
sông nổi lên những đảo nhỏ, như những nét chấm phá trong bức 
tranh thiên nhiên thơ mộng. 


Mặc dầu tốc độ đô thị hóa khá nhanh, nhưng những làng mạc 
ven sông Đồng Nai vẫn bình yên sau những rặng dừa, rừng cây 
vú sữa, vườn bưởi Tân Triều. Công ty du lịch Đồng Nai đang 
phát triển loại hình du lịch trên sông rất hấp dẫn, có thể thăm 
các làng đảo, vườn bưởi Tân Triều, lò gốm, lò ép mật thủ công... 


Làng bưởi Tân Triều 

Cách thành phố Biên Hoà khoảng 25km. Đến đây, dưới bóng 
mát của vườn bưởi du khách có thể thưởng thức những loại bưởi 
với nhiều hương vị khác nhau: ngọt lịm là bưởi đường, ngọt dịu 
pha ít chua là bưởi Thanh Trà, ruột hồng, vị ngọt mát là giống 
bưởi Xiêm... Làng bưởi Tân Triều là vùng đất thích hợp cho 
những buổi tham quan, dã ngoại. 


Rừng quốc gia Nam Cát Tiên 

Rừng Cát Tiên nằm gọn trong đoạn uốn khúc của sông Đồng 
Nai thuộc lãnh thổ của ba tỉnh: Đồng Nai, Bình Phước và Lâm 
Đồng. Còn khu rừng Nam Cát Tiên là phần cuối cùng và cao nhất 
thuộc huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, có diện tích 36.000ha, nơi 
có hệ động thực vật điển hình của Nam Bộ: hơn 600 loài thực vật 
bậc cao, hơn 100 loài cây gỗ quý, hàng trăm loài cây dược liệu, 
hơn 60 loài phong lan. Về động vật có 240 loài chim, trong đó có 
những loài chim quý hiếm như trĩ lông đỏ, cò quắm xanh, tê giác 
một sừng... 


442 


ĐỒNG NAI 


Rừng Nam Cát Tiên khá đa dạng: vừa có đồi núi lại có bãi bồi 
ven sông, vừa có các trảng rộng lớn bằng phẳng, lại có dòng sông 
chảy dốc đứng. 


Vào mùa mưa, những dòng suối vốn dĩ hiền hoà, giờ trở thành 
các dòng thác hung dữ, chảy xiết đổ nước trắng xóa trên các triển 
đá lớn. Ở đây có nhiều bãi tắm suối tự nhiên với những bãi cát 
vàng rộng lớn. Huyền thoại kể rằng, nơi đây xưa kia các nàng 
tiên thường xuống hạ giới để vui đùa và tận hưởng dòng nước 
mát, nên được gọi “Nam Cát Tiên”. 


Giữa dòng sông rộng lớn, thỉnh thoảng nổi lên những hòn đảo 
nhỏ chạy dài theo con nước. Trên đảo là rừng cây cổ thụ, dưới tán 
lá sum suê là thảm cỏ xanh mềm mại, rất thích hợp cho việc cắm 
trại. Bên phải của con đường băng qua rừng Nam Cát Tiên là 
thác Trời, một ngọn thác kỳ thú, hùng vĩ nhất của rừng Nam Cát 
Tiên. Tiếp tục cuộc hành trình xuyên rừng, du khách sẽ tới Bàu 
Sấu, một vũng nước rộng nhất, sâu nhất, nằm ở trung tâm rừng 
quốc gia Nam Cát Tiên. Bàu Sấu có nhiều loại cá, đặc biệt loại cá 
sấu nước ngọt, chung quanh bàu là nơi sinh sống của nhiều đàn 
chim, như công, trĩ, gà lôi, mòng két, le le... 


Rừng Nam Cát Tiên là khu rừng nguyên sinh tiêu biểu cho 
hệ sinh thái rừng ẩm nhiệt đới vùng thấp. 


Khu du lịch Bửu Long - Hồ Long Ấn 


Cách thành phố Biên Hoà 6km, khu du lịch Bửu Long xây 
dựng quanh một hồ nước nhân tạo có tên là hồ Long Ẩn, do việc 
khai thác đá mà thành. Hồ rộng hàng chục hécta, đẹp như một 
bức tranh thu nhỏ của vịnh Hạ Long. Giữa lòng hồ vô số vách 
đá lung linh soi bóng nước, tạo cho hồ một vẻ đẹp hấp dẫn, một 
cảnh sắc thiên nhiên mỹ lệ, núi cao, hồ rộng, nước trong xanh, 
hài hoà với công trình kiến trúc tôn giáo được dựng xây qua 
nhiều thế hệ. 


Đến Bửu Long, du khách sẽ được leo lên ốc đảo cao khoảng 
35m, nằm giữa lòng hồ, nơi quần tụ hàng chục loài chim quý 


443 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


hiếm, hoặc du ngoạn trên mặt hồ bằng thuyền máy hoặc xe đạp 
nước, tham quan con rồng đá khổng lồ ngày đêm phun nước. Tại 
đây có công viên Khổng Long khánh thành tháng 2 năm 1995. 


Cạnh hồ có ngọn núi Bửu Long thấp, trên đỉnh có ngôi chùa 
cổ Bửu Long nổi tiếng, thấp thoáng sau cây bồ đề cổ thụ có Long 
Sơn Thạch Động. 


Bãi tắm Long Hải 

Cách thành phố Biên Hoà khoảng 100km về hướng Đông 
Nam. Bãi tắm Long Hải có bãi cát trắng mịn chạy dài, yên tĩnh, 
dành cho những ai yêu biển nhưng không thích náo động, ồn ào. 
Bãi tắm nằm ở vị trí đẹp nhất, nơi có toà biệt thự cũ của Pháp 
và vua Bảo Đại. 


Quần thể đá chồng Định Quán 

Cách thành phố Biên Hoà 50km, tại thị trấn Định Quán, trên 
quốc lộ 20 đi Đà Lạt. Quần thể đá chồng Định Quán nổi tiếng 
đẹp với những hình thù kỳ lạ. 


Đặc biệt ở đây có 3 hòn đá nằm chồng lên nhau khá chông 
chênh ở độ cao 36m so với mặt đường, hòn Đá Chồng này nằm 
sát quốc lộ 20 về về hướng Đông Bắc như một tượng đài kỳ vĩ. 
Hòn đá dưới cùng lớn gấp hai hòn nằm trên, hòn trên cùng thì 
nằm nhô ra phần nửa bên ngoài như muốn đổ xuống bất cứ lúc 
nào. 


Hòn Dìa nằm về phía Tây Bắc của hòn Đá Chồng. Hòn Dìa 
có hình chữ nhật không đều, đầu to, đầu nhỏ, nằm ở độ cao 43m 
so với mặt đất. 


Núi Đá Vôi, còn gọi núi Bạch Tượng, ở phía Tây Nam của 
khu thắng cảnh, nằm sau chùa Thiện Chơn 10m. Núi có hình 2 
con voi lớn nằm cạnh nhau. Trên đỉnh hòn đá Voi Đực có tượng 
Phật Thích Ca khổng lồ nhìn về hướng Đông, được xây cất năm 
1970. Dưới chân núi Voi Đực có hang Bạch Hổ. Hòn bên cạnh là 
Voi Cái. 

444 


ĐỒNG NAI 


Làng gốm ven sông Đồng Nai 

Làng gốm này nằm dọc theo sông Đồng Nai, từ Biên Hoà tới 
cù lao Mỹ Quới dài khoảng 10km, gồm nhiều làng mạc và các 
đảo nhỏ thuộc phường Tân Vạn, thành phố Biên Hoà. Tại đây có 
hàng trăm lò gạch, lò gốm sứ, trong đó đáng chú ý là xí nghiệp 
gốm DONA, có từ lâu đời với những sản phẩm dùng cho trang trí 
nội ngoại thất, đồ sành sứ, lọ cắm hoa, chậu cảnh, tượng người 
và vật... nổi tiếng trên thị trường thế giới từ năm 1920. 


DI TÍCH 


Mộ cổ Hàng Gòn 

Mộ gồm hai hàng trụ bao quanh hầm mộ. Trong đó có 10 trụ 
đá cao từ 2,5-3m. Hầm mộ có kích thước 4,2 x 2,7m, cao 1,6m. 
Ngôi mộ cổ được ghép bởi những tấm đá hoa cương nặng hàng 
tấn, riêng nắp mộ nặng khoảng 10 tấn. Ngôi mộ này là di tích 
tiêu biểu cho loại hình “Dol Men” Đông Nam Á. 


Từ năm 1999, mộ cổ Hàng Gòn được xây tường bảo vệ và lát 
gạch quanh hầm mộ chống xói mòn. 


Mộ cổ Hàng Gòn là ngôi mộ cổ nhất tại Việt Nam còn lại đến 
nay. Mộ cổ Hàng Gòn thuộc xã Xuân Tân, huyện Xuân Lộc, ở 
độ cao 250m về phía Tây tỉnh lộ 2 (Long Khánh đi Bà Rịa) cách 
thành phố Biên Hoà 80km. 

Mộ cổ Hàng Gòn là di tích văn hóa đã được xếp hạng, tiêu 
biểu cho nền văn hóa cổ đại cách nay khoảng 2.500 năm. Mộ cổ 
này do một kỹ sư cầu đường người Pháp là Bouchot phát hiện 
vào năm 1927, khi mở đường liên tỉnh 2. 


Đình Tân Lân 
Thuộc phường Hoà Bình, thành phố Biên Hoà, được xây từ 


thời Minh Mạng, là nơi thờ Trấn biên đô đốc Tổng quan Trần 
Thượng Xuyên, người có công mở mang Nông Nại Đại Phố (phố 


445 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Đồng Nai, thành phố Biên Hoà). Đình Tân Lân là công trình 
kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu thời Nguyễn kết hợp hài hoà với 
nghệ thuật kiến trúc đặc trưng vùng Hoa Nam (Trung Quốc). 
Trong đình còn lưu giữ nhiều tác phẩm điêu khắc đá, điêu khắc 
gỗ, phù điêu ghép sành sứ, cẩn xà cừ, tượng sành Hoa Nam... 


Đền thờ Nguyễn Tri Phương 

Ỏ phường Bửu Hoà, thành phố Biên Hoà, được dựng vào đầu 
thế kỷ XIV, thờ Thành hoàng làng. Đến năm 1873, Nguyễn Tri 
Phương mất, được nhân dân tạc tượng thờ tại đây. 


Năm 1991, đền thờ Nguyễn Tri Phương được Bộ Văn hóa 
Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa. 


Đình An Hoà 

Là di tích kiến trúc nghệ thuật thuộc xã An Hoà, huyện Long 
Thành, được dựng từ năm 1788-1792 và được trùng tu ba lần 
vào các năm 1944, 1953 và 1994. Đình có kiến trúc chữ “công” ( 
-), hiện còn lưu giữ nhiều sắc phong của vua Tự Đức và nhiều 
hoành phi, câu đối từ các đời vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu 
Trị, Tự Đức. 


Đình được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận Di tích lịch sử - 
văn hóa năm 1984. 


Chùa Long Thiền 

Thuộc phường Bửu Hoà, thành phố Biên Hoà được xây dựng 
vào năm 1664 và được trùng tu nhiều lần vào các năm 1748, 
1842, 1952 và đầu thập niên 1990. Chùa Long Thiền là một 
trong 3 ngôi chùa cổ nhất của tỉnh Đồng Nai. 

Chùa kiến trúc theo kiểu chữ “tam” (=), chạm trổ công phu. 
Ỏ điện Phật có nhiều pho tượng cổ bằng đất nung và bằng đồng. 
Chùa là nơi truyền bá Phật giáo đầu tiên ở Đồng Nai. Hiện đây 
là trụ sở của Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai. 


446 


ĐỒNG NAI 


Đền thờ Nguyên Hữu Cảnh 

Đền nằm ở xã Hiệp Hoà, thành phố Biên Hoà, được xây cách 
nay khoảng 300 năm để tưởng niệm Thống suất Nguyễn Hữu 
Cảnh (còn có tên là Nguyễn Hữu Kính), người có công lớn trong 
việc khai phá đất Đồng Nai. Đền thờ dựng bên dòng sông Đồng 
Nai thơ mộng. Đền được trùng tu nhiều lần. Dưới triều Nguyễn 
đền được trùng tu hai lần vào thời Gia Long năm thứ nhất (1802) 
và năm 1851. 


Chùa Bửu Long 

Nằm trên đỉnh ngọn núi Bửu Long, cạnh hồ Long Ẩn cách 
Biên Hoà 7km. Đến tham quan chùa Bửu Long, du khách đi qua 
99 bậc đá sẽ lên tới chùa. Chùa được dựng năm 1679, kiến trúc 
theo kiểu chữ “tam” (=), gồm chính điện, giảng đường, nhà thờ 
tổ, ngoài ra còn có nhiều phòng ni phái và dưỡng tăng. Chùa có 
nhiều pho tượng mang đậm phong cách Á Đông và nhiều cổ vật 
quý như cặp nai vàng đời Nguyễn, đầu “phường cổ” (Nhà Phật), 
tượng Phật nằm, tháp Bửu Long. Chung quanh chùa có Long 
Đầu Thạch (còn gọi Hàm Rồng, Hàm Hồ) và Đài Tam Thế Phật. 
Nơi đây còn là địa điểm hoạt động của các cán bộ cách mạng 
trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. 


LÊ HỘI 
Đồng Nai là vùng đất cổ có nhiều di tích lịch sử văn hóa lâu 


đời như mộ cổ Hàng Gòn, di chỉ văn hóa Óc Eo, dấu tích nền văn 
hoà Phù Nam. 


Đồng Nai nơi có nhiều dân tộc anh em sinh sống, nền văn hóa 
mang đậm nét đa sắc tộc, có nhiều lễ hội quanh năm. 


Lế RKy Yên (Cầu an) 
Còn gọi lễ vía Thần (ngày mất của Thần), được tổ chức vào 
những thời điểm khác nhau trong năm. 


447 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Nghi thức lễ Kỳ Yên cũng gần giống nghi thức lễ cúng đình 
thờ Thành hoàng ở Nam Bộ, gồm: lễ cúng Tiền hiền, Hậu hiền, 
lễ rước Thần, lễ dâng lễ vật cúng Thần và lễ Tống ôn. Cứ 3 năm 
lễ Kỳ Yên có tổ chức hát bội. 

Tại đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, lễ Cầu an được tổ chức vào 
ngày 26-6 và 11-11 âm lịch. 


Tại đền Hoà An được tổ chức vào ngày 15 và 16 tháng 8 âm 
lịch. Sau phần lễ có đua thuyền, xô giàn thí thực. Đến giờ Ngọ 
(12 giờ) giàn được xô ra cho mọi người tranh lấy đồ cúng, như là 
sự ban phát của thần linh. 

Tại đền thờ Nguyễn Tri Phương, lễ Kỳ Yên tổ chức vào 2 ngày 
16 và 17 tháng 10 âm lịch. 

Đình Tân Lân thờ Trấn biên đô đốc Trần Thượng Xuyên tổ 
chức vào ngày 23 tháng 11 âm lịch. 


Ngoài ra, người Chăm ở đây có lễ hội Ramưvan Katê, người 
Khơme có Tết Chol Chnam Thmay... 


ĐỒNG THÁP 


Đồng Tháp nằm trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, 
là một trong ba tỉnh của vùng Đồng Tháp Mười, có diện tích tự 
nhiên 3.276km”, dân số trên 1.500.000 người, là nơi sinh sống 
của nhiều dân tộc anh em: Kinh, Hoa, Khơme, Chăm... 


Tỉnh ly của Đông Tháp là thị xã Cao Lãnh. Ngoài ra là thị 
xã Sa Đéc và 9 huyện: Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, Thạch 
Bình, Tháp Mười, Lấp Vò, Châu Thành, Lai Vung và Cao Lãnh. 
Tỉnh Đồng Tháp phía Bắc giáp Campuchia, Nam giáp Vĩnh 
Long, Tây giáp An Giang và Cần Thơ, Đông giáp Long An và 
Tiền Giang. 


Đồng Tháp thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có hai mùa 
rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 
đến tháng 4 năm sau. 


448 


ĐỒNG THÁP 


Đồng Tháp là một tỉnh có nhiều sông ngòi, kênh rạch chằng 
chịt, nhiều ao hồ lớn. Sông chính là sông Tiền chảy từ đầu tỉnh 
tới cuối tỉnh với tổng chiều dài 132km. 

Giao thông Đồng Tháp khá thuận lợi, có 300km đường bộ, đặc 
biệt hệ thống đường thủy phát triển. 


Là một tỉnh nông nghiệp, Đồng Tháp sản xuất nhiều lương 
thực và các loại nông, thủy sản có giá trị xuất khẩu cao. Đất đai 
màu mỡ nhờ phù sa sông Tiền, sông Hậu bồi đắp, xóm làng trù 
phú, bốn mùa cây trái sum suê. 


THẮNG CẢNH 


Vườn cò Tháp Mười 

Cách thị xã Cao Lãnh 35km. Cò ở đây nhiều vô kể, đậu trắng 
cả một vùng trời. Vào những buổi chiều tà, hàng hàng lớp lớp 
những cánh cò trắng chao lượn trên không, những tiếng kêu 
oang oác khuấy động cả một vùng quê, trước khi chúng bay về 
tổ. 


Tràm chím Tam Nông 

Là đàn chim sống ở trong rừng tràm ở huyện Tam Nông. Đây 
là khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn có diện tích trên 7500ha, 
nằm giữa 4 xã Phú Đức, Phú Hiệp, Phú Thọ và Tân Công Sinh, 
huyện Tam Nông, cách thị trấn Tam Nông khoảng 800m đường 
chim bay. Khu bảo tổn thiên nhiên này chứa một lượng động 
thực vật vô cùng đa dạng. Trong số gần 200 loài chim, có những 
loài cực kỳ quý hiếm, trên thế giới nhiều nơi đã bị tuyệt chủng 
như loài sếu đầu đỏ cổ trụi, cò châu Á, gà đãi, giang sen, chẳng 
bè... Trong đó sếu cổ trụi đầu đỏ về mùa đông từ tháng 2 đến 
tháng 7 hằng năm bay về tràm chim cư trú. Sếu đầu đỏ đến đây 
ăn củ năng. Sếu to, cao trên 1,7m, bộ lông xám mượt, cổ cao, đầu 
đỏ, đôi cánh sải rộng khi bay. Sếu đầu đỏ rất chung thủy, bao giờ 
cũng đi từng đôi vui đùa nhảy múa. 


449 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Người Việt Nam coi sếu đầu đỏ là chim hạc, một biểu tượng 
sức mạnh, sự trường tôn và lòng thủy chung son sắc thường vẫn 
được thờ trong các đền, chùa miếu và một số gia đình. 


Ngoài ra, tràm chim còn có 40 loài cá, 140 loài thực vật có giá 
trị về dược liệu. 


Khu tràm chim đã được Tổ chức Bảo tổn thiên nhiên quốc 
tế tài trợ để duy trì và phát triển. Nhiều du khách trên thế giới 
đã vượt hàng vạn cây số đến tràm chim Tam Nông để được nhìn 
thấy tận mắt sếu đầu đỏ. 


Vườn hoa Tân Quy Đông 

Cách thị xã Cao Lãnh khoảng 3km. Nơi đây nhân dân trồng 
nhiều loại hoa và cây cảnh, đặc biệt là các loại hồng và tùng hổ 
phách. Hoa Tân Quy Đông đã xuất đi nhiều nước trên thế giới và 
được nhiều người ưa thích. Vườn hoa Tân Quy Đông còn trồng cả 
cây dược liệu làm thuốc Nam chữa bệnh được nhiều người biết 
đến. 


Cồn Tiên 

Nằm trên bờ sông Hậu, đoạn chảy qua xã Định Hoà, huyện 
Lai Vung (phía Bến Bồi). Côn Tiên, theo truyền thuyết kể lại có 
nghĩa là nơi tiên nữ giáng xuống cồn cát. Cồn Tiên là một bãi 
cát mịn trắng nổi lên giữa dòng sông Hậu, như một nàng tiên 
nữ đang phơi mình trong nắng của vùng sông nước Hậu Giang. 

Du khách đến Cồn Tiên được tắm bên dòng sông Hậu với bãi 
tắm mịn màng, được thưởng thức rượu Sa Giang với các món ăn 
ốc gạo, tôm nước, cá sông Hậu ngon có tiếng. 

Bãi tắm An Hoà 

Nếu Cồn Tiên là một bãi cát phơi mình trên dòng sông Hậu, 
thì bãi tắm An Hoà là một cồn cát chơi vơi giữa sông Tiền, mênh 
mông nước chảy, cách thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành 
khoảng 2 hoặc 3km. Bãi tắm được phát hiện năm 1995. Bãi tắm 


450 


ĐỒNG THÁP 


thoai thoải, không có vùng trũng nên rất an toàn. Tuy mới khai 
thác, nhưng bãi tắm An Hoà đã thu hút nhiều du khách gần xa. 


DI TÍCH 


Đền thờ Thượng tướng Trần Ngọc 

Còn gọi đền Đốc Binh Vàng, nằm ở ấp Nam, xã Tân Thạch, 
huyện Thanh Bình, cách thị xã Cao Lãnh 24km về phía Tây Nam. 
Thượng tướng Trần Ngọc, giữ chức Tổng binh, kiêm Chánh giải 
quân lương dưới triều vua Minh Mạng. Năm 1837, trên đường 
giải lương đến vùng biên giới An Giang, được tin báo thành An 
Giang thất thủ, bị giặc Pháp đánh chiếm, ông ra lệnh tiêu hủy 
đoàn thuyền tải lương, đồng thời cho giải giáp binh sĩ, sau đó 
ông rút gươm tự vẫn. Sau khi mất, triều đình ban tặng ông chức 
Thượng tướng quận công, dân chúng nhớ ơn ông, đã đặt tên con 
rạch là rạch Đốc Vàng và lập đền thờ ông tại địa điểm hiện nay. 
Năm 1965, đền được xây dựng lại bằng vật liệu kiên cố. 


Hằng năm cứ vào hai ngày 15 và 16 tháng 2 âm lịch, nhân 
dân địa phương tổ chức kỷ niệm và cúng tế ông rất long trọng. 


Chùa Kiến An Cung 

Còn gọi chùa Ông Quách, tọa lạc tại trung tâm thị xã Sa Đéc. 
Chùa do người Hoa gốc ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đến định 
cư tại Sa Đéc xây dựng vào năm 1924-1927 để thờ cúng tổ tiên 
và dạy dỗ con cháu. 


Chùa có kiến trúc theo kiểu chữ “công” (T7). Toàn bộ chùa 
không có kèo, chỉ có đòn tay ráp mộng lại. Mái ngói lợp theo dợn 
sóng rồng trải nền cho những ngọn sóng cong vút lên cao. Sáu 
đầu ngọn sóng là 6 cung điện thu nhỏ. Hai bên cửa vào chính 
điện là 2 con kỳ lân bằng đá xanh rất lớn. Tả, hữu vu là 2 vị thần 
Thiện và Ác. Trong sân là nơi cúng tế. 

Trên các cột ở chính điện, các tấm hoành phi câu đối, bao lam... 
đều được chạm trổ hoa, lá, chim... sơn son thếp vàng lộng lẫy. 

451 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Chùa được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận di tích lịch sử 
văn hóa năm 1990. 


Chùa Bà 

Chùa Bà ở thị xã Sa Đéc đã có cách nay hơn 100 năm, do 
người Hoa ở Phúc Kiến, sau khi định cư ở Sa Đéc xây dựng. 
Chùa kiến trúc theo kiểu chữ “thiên”, lợp ngói âm dương tạo gợn 
sóng. 


Gian chính điện thờ Bà Thiên Hậu Ngươn Quân, được nhà 
Hán sắc phong (Thiên Hậu Thánh) vì bà có công cứu độ những 
người đi ghe thuyền ngoài biển bị đắm. Người Trung Quốc tôn 
thờ bà như một vị cứu tỉnh của họ. Bên phải chính điện thờ bà 
Kim Huệ (mẹ của Bà Thiên Hậu), bên trái thờ ông Địa và ông 
Thổ. Ngoài ra chùa còn thờ Phật Di Đà, Quan Âm Bồ Tát và 
Quan Thánh Đế. 


Lễ hội chùa tổ chức vào ngày 23 tháng 3 và 9 tháng 9 âm lịch 
hằng năm. 


Văn Thánh miếu 

Là công trình văn hóa thờ Đức Khổng Tử được dựng năm 
1875 tại thôn Mỹ Trà, huyện Kiến Phong, tỉnh Định Tường, nay 
là phường III, thị xã Cao Lãnh do ông Hồ Trọng Đinh, quan tri 
phủ huyện Kiến Tường đứng ra xây cất. Chính điện thờ Khổng 
Tử. Tả, hữu thờ Tứ Thánh (Tăng Tử, Nhan Hồi, Tử Tư và Mạnh 
Tử). Còn ở tả vu, hữu vu thờ Tiền hiền và Hậu hiền. 

Đến năm 1878, Văn Thánh miếu được dời về vị trí ngày nay, 
đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thị xã Cao Lãnh. Văn Thánh 
miếu được trùng tu nhiều lần trong các năm 1935 và 1940. Việc 
thờ phụng có sự sắp xếp lại. Trong chính điện, tả vu dùng làm 
thư viện, hữu vu dùng làm nơi hội họp. 


Ngày nay, Văn Thánh miếu dùng làm thư viện tỉnh. 


452 


ĐỒNG THÁP 


Chùa Hương 

Còn gọi là Phước Hưng cổ tự, là một trong những ngôi chùa cổ 
ở thị xã Sa Đéc. Chùa do người Hoa ở Sa Đéc dựng cách nay hơn 
một thế kỷ để thờ Phật. Chùa Hương có kiến trúc đẹp, 8 mái, 2 
cấp, lợp ngói âm dương tạo nên gợn sóng, mái cong vút lên cao. 
Trên nóc là hình tứ linh: long, ly, quy, phượng. 


Chùa thờ theo lối cổ, gồm 2 bộ tượng Tam Thánh Tây phương 
Cực lạc: Phật A Di Đà và 2 vị Bồ Tát là Quan Âm, Thế Chí. 
Trong chùa có một tượng A Di Đà bằng đất sét nung sơn thếp 
vàng có niên đại hơn 100 năm. 


Đình Tân Phú Trung 


Đình Tân Phú Trung nằm trên một khoảnh đất rộng 3.000m3, 
giữa một vùng quê trù phú thuộc xã Tân Phú Trung, huyện 
Châu Thành. Cách thị trấn Châu Thành 17km, là một trong 
những ngôi đình cổ ở Đồng Tháp, được dựng vào khoảng giữa thế 
kỷ XIX, được vua Tự Đức phong sắc “Thành Hoàng Bổn cảnh” 
vào ngày 16/4/1858. 


Kiến trúc đình theo kiểu cổ, mái xây theo hình chữ “đạ?, lợp 
ngói kiểu ống cổ, trên ngói có hình lưỡng long tranh châu, cột 
kèo bằng gỗ quý, được chạm khắc tỉnh vi. 


Trong đình còn lưu giữ nhiều hiện vật cổ rất quý như các bức 
liễn bằng gỗ được chạm khắc kỹ lưỡng, sơn son thếp vàng. Giữa 
đình thờ Quan Thánh và Thành Hoàng Bổn cảnh. Hai bên thờ 
những người có công đóng góp cho đình làng. Lễ hội đình Tân 
Phú Trung tổ chức vào ngày 10 và 17 tháng 4 âm lịch (năm 
chẵn), ngày 12 và 13 tháng 5ð âm lịch (năm lẻ). 


Đình Định Yên 

Được xây vào năm 1909, tại ấp An Lợi A, xã Định Yên, huyện 
Lấp Vò, để ghi nhớ công lao ông Phạm Văn An, người khai sơn 
lập ấp đầu tiên nơi đây. 


453 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Kiến trúc đình theo kiểu “nội công ngoại quốc, cột gỗ, tường 
xây, lợp ngói đại ống, các kèo, cột được chạm trổ hoa văn, đầu 
rồng, lân khá tinh vi. Câu đối, liễn, bao lam được cẩn xà cừ hình 
cá hóa rồng, gương sen, mẫu đơn... sơn son thếp vàng, các bức 
tranh sơn thủy ca ngợi đất nước con người. 


Trước sân đình là bổn hoa, cây phi lao cổ thụ cao vút. Chính 
điện thờ Thành Hoàng Bổn cảnh. Hai bên tả, hữu thờ thần là các 
vị Tiền hiền của đình. 

Lễ hội đình Định Yên được tổ chức vào các ngày 16, 17 tháng 
4 và 15, 16 tháng 11 âm lịch hằng năm. Lễ hội được tiến hành 
rất trọng thể. 


Đình Long Khánh 

Nằm trên cù lao Long Khánh giữa dòng sông Cửu Long thuộc 
huyện Hồng Ngự. Cấu trúc đình theo kiểu nhiều nhà vuông gắn 
liền nhau, có 4 hàng cột chính, mái lợp ngói âm dương, trên nóc 
có đắp hình lưỡng long tranh châu, kèo chạm đầu rồng. Đình thờ 
Thành Hoàng Bổn cảnh và các vị Tiền hiền, Hậu hiển, những 
người có công với làng xóm. Đình Long Khánh là cơ sở cách 
mạng, nơi đi lại hoạt động của các cán bộ trong 2 cuộc kháng 
chiến chống ngoại xâm. 


Căn cứ Xẻo Quýt 

Thuộc 2 xã Mỹ Hiệp và Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, cách thị 
xã Cao Lãnh hơn 30km. Theo quốc lộ 30 đến đoạn xã Mỹ Long rẽ 
trái đi chừng 7km sẽ đến khu rừng tràm nguyên sinh ngập nước 
rong 20ha. Đó là căn cứ Xẻo Quýt. 

Xưa kia, nơi đây là chốn đồng không trống trải, kênh rạch 
chằng chịt, đi lại gặp nhiều khó khăn, được tỉnh ủy Kiến Phong 
(nay là Đồng Tháp) chọn làm căn cứ chiến lược từ cuối năm 1959 
để lãnh đạo nhân dân kháng chiến. 

Bên những công sự chiến đấu, những vạt tràm xanh tươi mọc 
lên, năm tháng trôi đi, rừng tràm ngày một lớn như thổi, tán 


454 


ĐỒNG THÁP 


sum suê giao nhau, trở thành một cánh rừng rậm rịt. Dưới tán 
rừng là những căn nhà hầm, nơi làm việc và những hầm trú ẩn 
của cán bộ các cơ quan chung quanh tỉnh ủy. Máy bay B52 của 
Mỹ đã nhiều lần rải thảm bom, và pháo bầy, pháo chùm từ các 
căn cứ của Mỹ-ngụy nã liên tục cùng với những cuộc càn quét 
vào căn cứ, tưởng chừng một gốc cây cũng không bỏ sót. Ấy vậy 
mà suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cho đến ngày miền Nam 
hoàn toàn giải phóng, Tỉnh ủy Kiến Phong vẫn bám trụ nơi căn 
cứ này. Người dân địa phương gọi căn cứ Xẻo Quýt là “căn cứ 
lòng dân”. 

Ngày nay, Xẻo Quýt trở thành khu du lịch hấp dẫn. Giữa 
rừng tràm sâu thăm thắm, đầy những dây leo, những di tích 
được phục chế, nào công sự, hầm tránh bom đạn, hầm bí mật, 
nhà hầm nơi Tỉnh ủy họp, nhà ăn tập thể... tất cả còn nguyên 
vẹn như ngày nào. Đối diện với khu di tích là nhà thủy tạ hồ sen 
rộng trên 3.000m”. 


Khu di tích lăng cụ Phó Bảng 

Nằm cách trung tâm thị xã Cao Lãnh khoảng 2 km, sát đường 
quốc lộ 23. Lăng được khởi công xây dựng 22-8-1975 và khánh 
thành ngày 13-2-1977, trong một khuôn viên rộng 1 ha. Đây là 
công trình ghi ơn cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc (Nguyễn Sinh 
Huy) sinh năm Nhâm Tuất (1809), tại làng Kim Liên, huyện 
Nam Đàn, Nghệ An, nhà yêu nước đã sinh ra người con vĩ đại 
của dân tộc: Chủ tịch Hồ Chí Minh. 


Khu di tích lăng gồm: vòm mộ, hồ sao, nhà kiếng và nhà 
trưng bày. Vòm mộ: quay về hướng Đông, cao 10m, là một cánh 
hoa sen cách điệu. Hồ sao: nằm giữa khu vực, hình ngôi sao năm 
cánh, đường kính 30m (tính đến đỉnh chóp sao), giữa hồ là một 
đài sen trắng cách điệu, ốp đá trắng Italia, cao 6,5m. Nhà kiếng: 
cách hồ sao 30m, hình chữ nhật (24,2m x 11,5m), là nhà tiếp 
khách. Nhà trưng bày: kiến trúc hình bát giác, chung quanh 


455 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


trồng hoa mẫu đơn, là nơi trưng bày các hiện vật liên quan đến 
cuộc đời của cụ Phó Bảng, như: tiểu sử tóm tắt, sắc học, bút tích, 
hộp đựng thuốc... 


LE HỌI 

Đồng Tháp là tỉnh có khá nhiều tôn giáo: Cao Đài, Hoà Hảo, 
Phật giáo, Công giáo..., một tỉnh có nhiều dân tộc anh em sinh 
sống, một nền văn hóa đa sắc tộc phong phú với những phong 
tục tập quán và lễ hội mang đậm nét của mỗi dân tộc. 


Về thăm Đồng Tháp, du khách như trở về với cội nguồn thiên 
nhiên, bởi bầu không khí trong lành, với những cánh đồng phì 
nhiêu, mênh mông cò bay thẳng cánh. Về với Đồng Tháp là về 
với lễ hội dân tộc. 

Lễ hội Gò Tháp 

Gò Tháp là một quần thể gồm 5 di tích tiêu biểu, trong đó có 
đến thờ cụ Đốc binh Kiều, bà Chúa Xứ là nổi danh hơn cả. 

Lễ Vía Bà Chúa Xứ cử hành vào ngày 16 tháng 3 âm lịch 
hằng năm. Giỗ cụ Đốc binh Kiểu vào 2 ngày 15 vá 16 tháng 11 
âm lịch hằng năm. Nội dung lễ hội hầu như năm nào cũng giống 
nhau, gồm lễ cầu an, thảnh sanh, tế Thần Nông, cúng Ông (Đốc 
binh Kiểu) hoặc cúng Bà Chúa Xứ. Các buổi lễ được tiến hành 
long trọng theo nghi thức cổ truyền. 

Sau lễ có hội vui múa lân, hát bội, đấu võ, lửa trận. Lễ hội 
Gò Tháp là lễ hội cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt, 
bội thu. 


GIA LAI 


Là tỉnh miền núi phía Bắc cao nguyên Trung Phần, nằm trên 
độ cao từ 600-800m so với mặt nước biển, có diện tích tự nhiên 
trên 16.000km°, dân số gần 850.000 người, bao gồm nhiều dân 


456 


GIA LAI 


tộc: Kinh, Gia Rai, Ba Na, Xơ Đăng, Giỏ Triêng... Thành phố 
Plei Ku là tỉnh ly của Gia Lai. Tỉnh gồm có các huyện: Ayun Pa, 
Chư Păh, Chư Prông, Chư 5â, Đức Cơ, La Gral, Kbang, Krông 
Pa, Kong Chro, Mang Yang và An Khê. 


Tỉnh Gia Lai phía Bắc giáp Kon Tum, Nam giáp Đắk Lắk, 
Tây giáp Campuchia với đường biên giới quốc gia dài trên 90km, 
Đông giáp các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. 

Gia Lai có khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên, có hai mùa 
rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 
đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình cả năm từ 21-259. 
Vùng Tây Trường Sơn có lượng mưa trung bình cao, từ 2.200- 
2.500mm, trong khi đó vùng Đông Trường Sơn chỉ từ 1.200- 
1.750mm. 


Tỉnh Gia Lai có hệ thống đường bộ khá hoàn chỉnh. Có quốc 
lộ 19 nối với các tỉnh duyên hải miền Trung, từ Quy Nhơn đến 
Plei Ku dài 180km. Quốc lộ 14 đi Quảng Nam và các tỉnh Tây 
Nguyên, Đông Nam Bộ. Quốc lộ 2ð nối với Phú Yên. 


Thành phố Plei Ku nằm trên giao lộ của quốc lộ 19, quốc lộ 14 
và quốc lộ 2ð. Tỉnh có sân bay Plei Ku. 


Gia Lai là đầu nguồn của nhiều hệ thống sông đổ về miền 
duyên hải và Campuchia như sông Ba, sông Sê San. Đây là vùng 
đất có nhiều suối hồ, ghềnh thác, và đèo nổi tiếng như hồ Tơ 
Nưng, thác Yali, nay trở thành thủy điện có công suất lớn, có đèo 
Mang Yang, đèo An Khê lộng gió. 


THẮNG CẢNH 


Biển Hồ 
Còn gọi là hồ Tơ Nưng, cách Plei Ku 6km về phía Bắc. Biển 
Hồ vốn là miệng của một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động từ 
lâu. Hồ có dạng hình bầu dục, rộng khoảng 250ha, độ sâu trung 
bình khoảng 29m. 
457 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Hồ mang tên Tơ Nưng, tên một làng cổ trong huyền thoại. 
Nước hồ quanh năm đầy ắp, trong xanh tựa mắt ngọc, có thể 
nhìn thấy từng đàn cá bơi lượn dưới nước. Mặt nước hồ phẳng 
lặng, phong cảnh chung quanh vô cùng ngoạn mục. Từ những 
bụi cây ven hồ, đâu đó tiếng chim đrao hót trong lanh lảnh. Kề 
bên hồ là những ngọn núi không cao hình nấm tròn, uốn lượn 
trập trùng. Xa xa là những cánh rừng bạt ngàn đang rì rào cùng 
gió núi tạo nên một âm thanh lạ mà chỉ đến đây ta mới cảm 
nhận được. Vào những buổi chiều hôm khi ông mặt trời vừa gác 
núi, đâu đó trên mặt hồ xuất hiện những chàng tral, cô gái dân 
tộc đang lướt nhẹ trên chiếc thuyền độc mộc. Mặt hồ gợn sóng 
nhẹ như để vẫy chào du khách. 


Hồ Tơ Nưng, một hạt ngọc của Plei Ku, và của Tây Nguyên 
hùng vĩ. Đây còn là vựa cá hằng năm cung cấp cho Plei Ku hàng 
trăm tấn cá. 


Plei Ku, phố núi đầy sương 

Plei Ku, thủ phủ của tỉnh Gia Lai, nằm ở ngã ba giao lộ của 
3 quốc lộ 19, 14 và 2ð, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 180km 
về phía Đông, cách Thành phố Hồ Chí Minh 541km về phía Đông 
Nam. Phố núi Plei Ku nằm ở độ cao 780m so với mực nước biển. 
Đến Plei Ku du khách sẽ được thả hồn về với thiên nhiên hoang 
sơ, cùng hít thở không khí trong lành của miền cao nguyên đầy 
nắng gió và cảm nhận được mùi hương của hoa phong lan rừng, 
của hoa cà phê trắng muốt... Plei Ku không có nét mộng mơ của 
Đà Lạt, nhưng Plei Ku có nét duyên thầm của phố Núi. Ở đây, 
bất cứ mùa nào chiều tối vẫn là mùa đông se lạnh, những hạt 
sương mong manh rơi nhè nhẹ, làm cho vạn vật, lúc ẩn, lúc hiện. 
Cái se se lạnh về đêm của phố Núi sẽ làm cho bạn nhớ đến ché 
rượu cần hoặc một tách cà phê Ban Mê. Phố Núi cao, phố Núi 
đầy trăng, phố Núi đầy sương, phố Núi của cây xanh và phố Núi 
của những đêm say rượu cần. Vâng! Đó chính là Plei Ku, phố 
Núi của Tây Nguyên xanh, rừng xanh xanh. 


458 


GIA LAI 


Hồ nước Ayun Hạ 

Đây là hồ nước nhân tạo, được hình thành bởi con đập tràn 
ngăn sông Ayun Hạ vào đầu năm 1994, một công trình thủy lợi 
rất quan trọng cho những cánh đồng lúa Bắc Tây Nguyên, cách 
thành phố Plei Ku khoảng 70km. Hồ nước Ayun Hạ rộng mênh 
mông, có diện tích trên 3.700ha, dài 25km, dung tích chứa trung 
bình 253 triệu mở nước, bốn bề núi non trùng điệp tạo nên một 
cảnh quan thiên nhiên non nước hữu tình trên đất rừng H bông 
thuộc huyện Chư Sê. Hồ Ayun Hạ, ngoài tác dụng thủy lợi tưới 
tiêu cho hàng ngàn héc ta đất trồng trọt, còn cung cấp nguồn 
thủy năng lớn cho khu vực Nhà máy thủy điện Ayun Hạ, mà 
năm 1991 đã hoà vào điện lưới quốc gia. 


Du khách đến Ayun Hạ có thể đi du thuyền trên mặt hồ, câu 
cá hoặc dạo chơi dưới tán rừng. Tại đây du khách có điều kiện 
tìm hiểu nét văn hóa đặc sắc của một số dân tộc thiểu số anh em 
như G1a Ral, Ba Na... 


Thác Xung lhoeng 

Thuộc huyện Chư Prông, cao 40m, nước đổ ào ào, từ xa đã 
nghe tiếng thác ầm ỳ. Nước đổ từ trên độ cao 40m xuống như 
một dải lụa trắng nõn. Mặt thác lớn, trải rộng và tương đối bằng 
phẳng. Hai bên bờ cây cối mọc xanh um. Nước từ trên trên cao 
đổ xuống uốn cong theo triền đá đập vào các tảng đá lớn nhô lên 
khỏi mặt nước, tung bọt trắng xóa. 


Thác Phú Cường 

Thuộc xã Yun, huyện Chư 8ê, cách thành phố Plei Ku 45km 
về phía Tây Nam. Thác tung bọt trắng tạo thành một màn sương 
kỳ ảo. Từ xa du khách đã nghe tiếng mời gọi của dòng thác, bởi 
tiếng nước đổ ầm ầm, rền vang cả một khu rừng. Bên cạnh thác 
là thảm thực vật xanh tốt. Thác Phú Cường nằm trên dòng chảy 
của con suối la Peet đổ ra sông Ayun rồi chảy vào hồ nước Ayun 
Hạ. Thác Phú Cường cho tới nay vẫn còn giữ được vẻ hoang sơ. 


459 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Thác Công Chúa 

Thuộc Xã la Mơ Nông, huyện Chư Pah, cách thành phố Plei 
Ku 50km về phía Tây Bắc. Thác được tạo bởi nhiều tầng đá thấp, 
nước chảy xuống đều đặn trông rất mềm mại, uyển chuyển. Thác 
Công Chúa không cao, nhưng độ dốc khá dài, dòng chảy không 
dữ dội như thác Phú Cường hay thác Xung Khoeng. 


la Ly 


la Ly xưa nổi tiếng bởi ngọn thác hùng vĩ nhất của Tây 
Nguyên xanh, nay được thay bằng cảnh đẹp của một đập tràn 
xả lũ, ngăn sông Chư 8ê tạo ra một hồ chứa nước rộng lớn trong 
xanh nằm giữa núi rừng Tây Nguyên giàu có. 


Hồ nước la Ly có diện tích khá rộng, trên 64km? với dung tích 
1,03 tỷ m3 (ứng với mực nước dâng bình thường cao 515m, những 
năm mưa nhiều, nước lòng hồ còn dâng cao hơn nữa). Hồ nước 
này cung cấp năng lượng cho Nhà máy thủy điện la Ly. 


Nhà máy thủy điện Ia Ly là một công trình trọng điểm quốc 
gia, lớn thứ 2 sau thủy điện Hoà Bình, với công xuất 72Mw, sản 
lượng điện trung bình năm là 3,7 tỉ Kwh. 


Công trình nhà máy thủy điện la Ly đi vào hoạt động, đã có 
tác động rất tốt đến đời sống kinh tế - xã hội Tây Nguyên nói 
chung, đặc biệt Gia Lai nói riêng: nguồn điện la Ly hoà vào lưới 
điện quốc gia đã đưa ánh sáng đến cho đồng bào vùng sâu, vùng 
xa của bà con dân tộc. Điện đến với buôn làng góp phần không 
nhỏ trong việc nâng cao dân trí, nâng cao đời sống cho bà con 
dân tộc. 

Trong tương lai không xa, cũng trên dòng sông Sê San này 
sẽ xây thêm 4 nhà máy thủy điện nữa, đó là Sê San 3, Sê San 4, 
Plei Krông và Thượng Kon Tum. Trong đó Sê San 3 và 4 nằm về 
phía hạ lưu của thủy điện la Ly. 

Núi Chư Hrông 

Nằm cách thành phố Plei Ku chừng 10km về phía Đông Nam. 
Ngọn núi Chư Hrông cao 1.600m. Đây là ngọn núi lửa đã ngừng 
460 


GIA LAI 


hoạt động từ rất lâu. Núi tuy cao nhưng không dốc đứng. Đất đai 
chung quanh rất phì nhiêu, là nơi sinh sống của nhiều dân tộc 
anh em. Tại đây các nhà khảo cổ học đã khai quật nhiều di chỉ 
khảo cổ của các thời kỳ đồ đá. 

Thế núi thoai thoải, nhưng đường lên đỉnh núi quanh co gấp 
khúc. Du khách đến Plei Ku có thể tham gia tour leo núi Chư 
Hrông đầy thú vị, mang lại cảm giác mạnh mỗi khi chỉnh phục 
được đỉnh núi. 


DI TÍCH 


Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo 
Đến Gia Lai, du khách có dịp đến thăm di tích Tây Sơn 
Thượng đạo, căn cứ địa của vua Quang Trung. 


Tây Sơn Thượng đạo là một quần thể gồm 6 di tích, cách 
thành phố Plei Ku khoảng chừng 100km về hướng Đông, thuộc 
huyện An Khê, gồm: Đình An Khê, nằm tại thị trấn An Khê, nơi 
tụ tập nghĩa quân và dấy binh khởi nghĩa của 3 anh em Nguyễn 
Huệ: Gò Chợ: nơi giao lưu buôn bán của Nguyễn Nhạc để lấy 
tiền nuôi quân và tuyển nghĩa binh; Hòn đá ông Bình, Hòn đá 
ông Nhạc: nơi ngồi nghỉ của Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc, sau 
mỗi đợt luyện quân; Vườn mít - cánh đồng Cô Hầu (thuộc huyện 
Kbang), vùng căn cứ hậu cần, nơi tích trữ quân lương. Kho tiền 
(thuộc huyện Kong Chro), nơi cất giữ lương thực và tiền bạc cho 
cuộc khởi nghĩa và là nơi ở của ông Nhạc trước khi cuộc khởi 


~ ” 
nghĩa nổ ra. 


Khởi nghĩa Tây Sơn là cuộc khởi nghĩa vĩ đại của nông dân 
do ba anh em nhà Tây Sơn lãnh đạo vào năm 1771, một trong 
những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của 
dân tộc ta, trong đó có sự đóng góp to lớn của các dân tộc anh em 
ở Gia Lai. 


461 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Làng kháng chiến Ster 

Thuộc xã Nam, huyện Kbang, cách thành phố Plei Ku 70km. 
Đây là quê hương của anh hùng Núp của một thời “Đất nước 
đứng lên”. Tại làng Ster này, anh Núp đã phát động bà con các 
dân tộc đứng dậy chống thực dân Pháp. Phát huy truyền thống 
đó, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, bà con làng Ster đã anh 
dũng chiến đấu chống Mỹ-ngụy. Làng Ster trở thành điểm sáng 
của các buôn làng Tây Nguyên. Và vì thế ngày 23-3-1993, làng 
Ster được Bộ Văn hóa Thông tin cấp bằng Di tích lịch sử. 


Nhà tù Plei Ku 

Nằm giữa trung tâm thành phố, cách bưu điện tỉnh Gia Lai 
khoảng 300m về phía Nam, do thực dân Pháp xây dựng vào năm 
1925 để giam cầm, tra tấn các chiến sĩ yêu nước, cách mạng. 
Nhiều nhà cách mạng Việt Nam bị giam cầm ở đây, sau này đã 
trở thành cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Nhà tù Plel 
Ku được trùng tu sửa chữa năm 1997 để đón khách tham quan. 


Chùa Bửu Nghiêm 

Được dựng năm 1964, tại số nhà 200 đường Duy Tân, phường 
Diên Hồng, thành phố Plei Ku. Năm 1978, trùng tu ngôi chính 
điện. Những năm gần đây chùa tiếp tục sửa chữa dưới sự hướng 
dẫn của Hoà thượng trụ trì chùa. Điểm nổi bật của chùa là 
những năm qua, nhà chùa rất chú trọng công tác từ thiện, giúp 
đỡ người tàn tật, gia đình các thương binh, liệt sĩ. 


Chùa Bửu Thắng 
Chùa được khởi dựng vào thập niên 1930, trên một khuôn 


viên rộng trên 3.000m? tại số 1A đường Sư Vạn Hạnh, phường 
Hội Thương, thành phố Plei Ku. 


Chùa đã được trùng tu nhiều lần qua các năm 1960, 1964 và 
1992. Hiện nay, chùa là nơi đặt văn phòng Ban Trị sự Phật giáo 
tỉnh Gia Lai. 


462 


GIA LAI 


Tịnh xá Ngọc Phúc 

Do nhà sư Giác An dựng năm 1964, thuộc giáo đoàn III, hệ 
phái Phật giáo Tăng già Khất sĩ Việt Nam. Tịnh xá tọa lạc ở số 
342 đường Phan Đình Phùng, phường Yên Đổ, thành phố Plei 
Eu. 


LÊ HỘI 

Lễ hội Pơthi (lễ bỏ mả) 

Nếu có dịp, mời du khách đến dự lễ bỏ mả (Pơthi) và làm nhà 
mô. Đây là lễ hội khá quan trọng, mang đậm màu sắc dân gian 
nhất của đồng bào dân tộc Gia Rai. Khu vực an táng người chết 
nằm dưới một khu rừng già và cách làng không xa. Khuất sau 
những thân cây to là những ngôi nhà mồ được trang hoàng đẹp 
đẽ. Chung quanh nhà mồ được trang trí các tượng gỗ được đẽo 
gọt thô sơ nhưng rất sống động, đó là tượng nam nữ giao hợp, 
tượng đàn bà chửa, tượng người ngồi khóc, tượng thú vật: voi, 
chim... Đây là những tượng được sáng tạo từ tâm linh sâu thắm 
của người đang sống, dâng hiến cho người đã về bên kia, nơi mà 
các linh hồn sẽ trở về với tổ tiên, ông bà. Con thuyền tang lễ được 
gắn vào nóc nhà mồ. Cột Klao, cột Cút dẫn linh hồn về trời, được 
dựng lên trong tiếng nhạc công chiêng trầm hùng, a1 oán. 


Một trong những nơi còn lưu giữ nguyên trạng lễ Pothi của 
Gia Rai là làng Plei Phun, cách thành phố Plei Ku khoảng 40km, 
trên đường 14 đi Kon Tum, vẫn còn mang đậm màu sắc xưa. 


Lễ hội bỏ mả của người Gia Rai, Ba Na... được xem là điển 
hình nhất của các dân tộc Tây Nguyên. Lễ tổ chức quanh nhà 
mồ người đã chết sau vài năm. Trong những ngày lễ này, người 
sống ăn bữa ăn cộng cảm cuối cùng với người chết, vì thế không 
một ai khóc lóc, mà xem là ngày hội vui của làng. Sau lễ Pơthi, 
sự ràng buộc giữa người sống và người chết không còn nữa. Nhà 
mồ bị bỏ phế. 


463 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Lế hội Ăn trâu 

Còn gọi lễ hội Đâm trâu. Theo tục lệ, hằng năm dân làng tổ 
chức hội Đâm trâu một lần tại nhà rông. Con trâu là vật tế thần 
Giàng. Sau các nghi thức khấn cầu thần linh về chứng giám lòng 
thành của bà con buôn làng và nhận lễ vật, con trâu được dắt 
ra cột giữa sân, tất cả bà con buôn làng từ già đến trẻ, từ phụ 
nữ đến nam giới cùng nhau nhảy múa trong tiếng nhạc cỔng 
chiêng dồn dập. Sang ngày thứ hai, tiếng công chiêng càng rộn 
rã, cuộc nhảy múa càng nhanh theo tiết tấu, những thanh niên 
khỏe mạnh của buôn làng được trang bị giáo mác và ngh1 thức 
đâm trâu diễn ra. Sau đó dân làng mổ trâu ăn mừng. Thịt trâu 
được chia đều cho từng bếp nhà trong buôn, một phần được để 
lại dành cho bữa rượu chung tại nhà rông. 


Lễ Ăn trâu diễn ra khoảng 2 đến 3 ngày. 

Lễ cơm mới 

Được tổ chức để tạ ơn Thần Lúa, mừng mùa thu hoạch mới, 
cầu mong cho ruộng nương ngày càng nhiều thóc lúa. Dân làng 
cúng Thần Lúa bằng heo hoặc gà trước khi sử dụng lúa để ăn 
hoặc mang đi biếu. Lễ cơm mới được tổ chức tại nhà rông mà 
cũng có thể tổ chức tại nhà riêng của mỗi gia đình. 


HÀ GIANG 


Hà Giang, mảnh đất địa đầu cực Bắc của Việt Nam, nơi có 
những ngọn núi cao hùng vĩ, quanh năm mây phủ, có đỉnh Tây 
Côn Lãnh cao tới 2419m, có nhiều khu rừng nguyên sinh với 
nhiều loại gỗ quý và có tới 1.000 loại cây dược liệu. Rừng Hà 
Giang có nhiều động vật quý hiếm như hổ, công, trĩ, phượng, tê 
tê.... 


Hà Giang có diện tích tự nhiên 7.884,3km, dân số trên 620.000 
người, gồm 22 dân tộc anh em cùng sinh sống như Hmông, Tày, 
Dao, Giáy, Nùng, Bố Y, Lô Lô, La Chí... Tỉnh ly Hà Giang là 


464 


HÀ GIANG 


thị xã Hà Giang cùng với các huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên 
Minh, Quản Bạ, Bắc Mê, Hoàng Xu Phì, Xín Mần, Vị Xuyên, Bắc 
Quang. 


Phía Bắc tỉnh Hà Giang giáp với Trung Quốc có đường biên 
giới dài trên 274km, phía Đông giáp Cao Bằng, phía Tây giáp 
Yên Bái và Lào Cal, phía Nam giáp Tuyên Quang. 


Địa hình Hà Giang khá phức tạp, có thể phân thành 3 vùng. 


Vùng cao núi đá phía Bắc nằm sát chí tuyến Bắc, tiêu biểu 
là Lũng Cú ở vĩ độ 23922 Bắc, có độ dốc khá lớn, thung lũng và 
sông suối bị chia cắt nhiều. Khí hậu gần như ôn đới, chia thành 
hai mùa: mùa mưa và mùa khô. Nhiệt độ trung bình cả năm là 
khoảng 24-28°C. Mùa đông nhiệt độ có khi xuống 59C. 


Vùng cao núi đất phía Tây thuộc khối núi thượng nguồn sông 
Chảy. Thung lũng và lòng suối hẹp, nhiều đèo cao, núi dốc. Khí 
hậu vùng này chia thành hai mùa: mùa mưa và mùa khô. 


Vùng thấp gồm vùng đổi núi thung lũng sông Lô và thị xã 
Hà Giang. Tại vùng này nhiệt độ trung bình cả năm khoảng 
21-289°C. 


Trong quá trình lịch sử, Hà Giang đã ghi nhiều chiến công 
hiển hách, là nơi có nhiều di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng. 
Hà Giang có cao nguyên Đồng Văn nên thơ và quyến rũ, có chợ 
tình Khau Vai hấp dẫn. 


THẮNG CẢNH 


Thị xã Hà Giang 

Nằm trong một thung lũng, quanh năm ngắm nhìn sông Lô 
cuộn chảy, bốn bề là núi non bao bọc như những bức tường thành 
bảo vệ vững chắc. Hà Giang cách Hà Nội gần 350km, là trung 
tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của tỉnh. Thị xã có khu di chỉ 
khảo cổ Đồi Thông nằm ngay giữa lòng thị xã, nơi đã tìm thấy 


465 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


hàng ngàn di vật thời tiền sử và được các nhà khoa học xác định 
là một trong những vùng văn hóa sớm nhất của Việt Nam. 


Cửa khẩu Thanh Thủy 

Cách thị xã 23,5km, là vùng biên giới tiếp giáp với châu Vân 
Sơn, Trung Quốc. Trong tương lai không xa, theo dự án đã được 
Chính phủ phê duyệt, Thanh Thủy sẽ xây dựng thành cửa khẩu 
quốc tế với quy mô 360ha, dân số sẽ tới 300.000 người. Tổng số 
vốn đầu tư xây dựng ban đầu là 1.500 tỉ đồng. Thanh Thủy sẽ 
là vùng kinh tế mở, có tốc độ phát triển nhanh, trở thành khu 
đô thị mới, là điểm thu hút vốn đầu tư nước ngoài và là vùng du 
lịch hấp dẫn. 

Suối Tiên 

Cách thị xã Hà Giang 2km về phía Bắc. Suối Tiên cảnh đẹp 
nổi tiếng, phong cảnh nên thơ, với thác nước xinh xắn, dòng suối 
trong xanh. Trên các sườn đổi, dưới những tán rừng xanh mát 
là những biệt thự, nhà nghỉ... được xây theo lối vừa hiện đại lại 
vừa mang đậm bản sắc dân tộc, với đầy đủ tiện nghị, rất thích 
hợp cho du lịch nghỉ dưỡng. Ngoài ra, nếu thích du khách có thể 
leo núi, tắm suối, trượt thác... 


Cổng trời Quản Bạ 

Đây là một vùng núi non trùng điệp, cách thị xã Hà Giang 
khoảng 40km về phía Bắc. Tại đây, có núi Cô Tiên đầy thơ mộng. 
Khí hậu quanh năm mát mẻ, rất hợp cho du khách nghỉ dưỡng. 
Chắc chắn trong tương lai vùng này sẽ trở thành khu điều dưỡng, 
một khu nghỉ mát lý tưởng không thua kém Sa Pa, Đà Lạt hay 
Tam Đảo, Bà Nà... 

Động Tiên 

Nơi có suối Tiên mộng mơ, cách thị xã Hà Giang 2km về phía 
Bắc. Tương truyền rằng xưa kia các tiên nữ nhà Trời thường 
xuống động này để tắm vào dịp Tết, vì thế động có tên là động 


Tiên. Nhân dân quanh vùng, đặc biệt là bà con ở thị xã, vào lúc 


466 


HÀ GIANG 


giao thừa, sắp bước sang năm mới thường đến động này lấy nước 
để rửa và cầu may. 


Động Tiên cùng với Suối Tiên trong tương lai sẽ được quy 
hoạch thành khu du lịch nghỉ mát hiện đại và là nơi sẽ xây dựng 
làng văn hóa các dân tộc Hà Giang. 


Hồ Noọng 

Đã có từ xa xưa, nằm cách thị xã Hà Giang khoảng 17km 
thuộc xã Phúc Linh. Hồ có diện tích rộng trên 20ha. Bên cạnh 
là rừng nguyên sinh rộng trên 100ha, có hệ động thực vật phong 
phú và quý hiếm. Bao quanh hồ là những ngọn núi đất, đá thấp, 
tạo cho hồ Noọng một cảnh sắc xinh đẹp tầng tầng lớp lớp khi 
màn sương buông xuống trong những buổi sớm mai, hay những 
chiều tà se lạnh, những con thuyền lướt nhẹ trên mặt hồ, nghe 
đâu đó cất lên điệu dân ca tình tứ, rồi khuất dần trong không 
gian yên lặng, để lại trên mặt hồ chỉ còn là lung linh bóng nước 
của những cánh rừng ngập nước. 


Hang động Phương Thiện 

Cách thị xã Hà Giang khoảng 7km về phía Nam, là nơi có 
nhiều hang động tự nhiên tuyệt đẹp, trong đó có hang Phương 
Thiện là lớn nhất và đẹp nhất. Trong động có nhiều nhũ đá, 
măng đá hình thù kỳ thú, khiến du khách sững sờ trước vẻ đẹp 
tự nhiên hoang sơ. 


Du khách đến đây ngoài tham quan động còn có thể thưởng 
thức các loại hoa trái đặc sản của Hà Giang như mận, lê, táo, 
cam, đặc biệt được uống trà Tuyết San cổ thụ mọc ở độ cao 900m. 


Động KÉn 
Động ẾÊn thuộc huyện Yên Minh, cách thị xã Hà Giang 60km. 
Từ thị xã Hà Giang, du khách đi qua Cổng Trời Quản Bạ, qua 
những cánh rừng thông quanh năm ngập chìm trong sương để 
tới Động Én. Động Én còn mang nhiều nét hoang sơ, nhưng có 
sức quyến rũ lạ thường, khiến cho du khách không khỏi bàng 
467 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


hoàng, sửng sốt bởi những nhũ đá, măng đá có những hình thù 
kỳ lạ và sinh động. Người ta có cảm giác nơi đây là chỗ trú ngụ 
của vạn vật ngàn năm xưa nay đã hóa đá. 


Thác Thí 

Cách huyện ly Bắc Quang khoảng 1,5km về phía Tây Bắc. 
Thác Thí tạo thành bởi dòng suối bắt nguồn từ điểm cuối của 
dãy Tây Côn Lãnh hùng vị, là thác đẹp nhất, thơ mộng nhất của 
đất trời Hà Giang. 


Thác Thí gồm 4 tầng, nước đổ xuống từ lưng chừng núi. Người 
dân địa phương ví Thác Thí như suối tóc của nàng tiên nữ trong 
huyền thoại của các dân tộc còn lưu lại đến nay. Thác Thí là 
điểm du lịch hấp dẫn của khách thập phương. 


“Cổng Trời” Đồng Văn 

Đồng Văn là huyện vùng cao biên giới của Hà Giang, nằm ở 
độ cao 1.100m so với mực nước biển. Mùa đông nhiệt độ có lúc 
xuống 1°C. Mùa hè nóng nhất cũng chỉ khoảng 240°C. Bầu trời 
hầu như quanh năm mưa hoặc mù. Người dân địa phương đã 
có câu ca: “Thấy nhau trong tầm mắt, gặp nhau mất nửa ngày” 
và “đất không ba bước bằng, trời không 3 ngày nắng”. Lũng Cú 
thuộc huyện Đồng Văn, là điểm cực Bắc của tổ quốc. Người ta 
nói rằng đến Đồng Văn mà chưa đến Lũng Cú coi như chưa đến 
Đồng Văn, bởi Lũng Cú là “nóc nhà của Việt Nam” nơi mà “cúi 
mặt sát đất, ngấng mặt đụng trời”. Do đó gọi Đồng Văn là “Cổng 
Trời” là vậy. 

Đến Đồng Văn là dịp thử thách lòng can đảm của du khách, 
bởi đèo cao vực thắm, nhưng đổi lại được đắm mình trong thiên 
nhiên hùng vĩ. Bạn sẽ được thả hồn trong tiếng khèn, tiếng sáo 
của dân tộc H mông mến khách. 

Lũng Cú 

Trên bản đồ Việt Nam, nằm ở biên giới phía Bắc, tại vị trí 
hình chóp nón nhô cao. Đó chính là Lũng Cú ở vĩ độ 23922 Bắc, 
468 


HÀ GIANG 


nơi đầu nguồn của dòng sông Nho Quế chảy qua Đồng Văn. Trên 
đỉnh núi Rồng, điểm cuối cùng cực Bắc Việt Nam, lá cờ tổ quốc 
luôn tung bay. 


Lũng Cú ở độ cao 1.600m đến 1.800m so với mực nước biển, 
cách huyện ly Đồng Văn khoảng hơn 26km. Lũng Cú là nơi có 
nhiều trái ngon, quả ngọt như lê, đào, mận... Đến Lũng Cú, du 
khách được thưởng thức màn múa dân tộc của những cô sơn nữ 
dịu dàng xinh đẹp theo nhịp trống đồng của dân tộc Lô Lô. 


Cửa khẩu Phó Bảng 

Là một thị trấn sầm uất của Hà Giang. Dưới thời Pháp thuộc, 
người ta ví Phó Bảng là Ma Cao thứ hai của Việt Nam, nơi có 
nhiều sòng bạc lớn, những con bạc xuyên quốc gia, và là nơi thu 
gom thuốc phiện của vùng Đồng Văn núi đá, trồng nhiều thuốc 
phiện loại bậc nhất Việt Nam. Thuốc phiện từ Phó Bảng, Đồng 
Văn sẽ đi khắp mọi nơi, sang Trung Quốc, Campuchia, Myanma, 
rồi xuống tận Hải Phòng để sang trời Âu. 


Ngày nay Phó Bảng không còn là nơi “cờ gian, bạc lận” và 
không còn là “vựa” thuốc phiện đưa đi tiêu thụ khắp nơi như 
xưa. Nhân dân Phó Bảng đã chuyển dịch kinh tế sang sản xuất, 
kinh doanh những sản vật mà Đồng Văn có lợi thế như hoa quả, 
dược liệu... 


Mã Pì Lèng 

Nằm ở đoạn cuối của quốc lộ 4C từ Hà Giang đi Đồng Văn 
- Mèo Vạc. Mã Pì Lèng nằm giữa Đồng Văn và Mèo Vạc. Đây 
là đoạn đường khá hiểm trở, nhất là đoạn qua Mã Pì Lèng dài 
khoảng 7km, đường quanh co, gấp khúc, một bên là vực sâu 
thăm thắm, một bên là sườn núi dốc dựng đứng. Từ trên đỉnh 
núi Mã Pì Lèng, du khách sẽ nhìn thấy nơi xa xa dòng sông Nho 
Quế, lúc ẩn lúc hiện chảy qua dưới chân núi sâu gần ngàn mét, 
như một dải lụa mông mênh. 


Con đường với độ dài 7km không hơn không kém đã dùng đến 
33.000 ngày công, kéo dài ròng rã gần 2 năm mới hoàn thành. 


469 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Đó là sức mạnh và lòng dũng cảm của đồng bào các dân tộc Hà 
Giang, đặc biệt trong đó có sự đóng góp lớn lao của những nam 
nữ thanh niên Cao - Bắc - Lạng - Thái - Hà - Tuyên, những con 
người đã chung lưng đâu cật để hoàn thành một đoạn đường 
không dài lắm (ở độ cao 1.600m đến 1.800m so với mức nước 
biển) nhưng đã phải đổ không biết bao công sức, mồ hôi, nước 
mắt. 


Ruộng bậc thang 

Phần lớn ở vùng núi phía Bắc nước ta, đâu đâu cũng có ruộng 
bậc thang, nhưng có lẽ không đâu có dáng hình đẹp như ruộng 
bậc thang ở Hoàng Xu Phì và Xín Mần, hai huyện phía Tây của 
Hà Giang. Vì thế ruộng bậc thang nơi này luôn luôn là đề tài 
sáng tạo của các nhà nhiếp ảnh nghệ thuật. Ruộng bậc thang 
Hoàng Xu Phì và Xín Mần đã đi vào trang sách ảnh nghệ thuật, 
là tác phẩm trang trí trên các tờ lịch hằng năm của nhiều nhà 
xuất bản. 


Ruộng bậc thang nơi đây đẹp, trước hết do kiến tạo địa hình 
tự nhiên, cùng với bàn tay, khối óc của con người đã bao đời nay 
tạo nên những đường nét sinh động, màu sắc hài hoà. 


Hang Tướng phỉ Vàng Vạn Ly 

Hang Tướng phỉ Vàng Vạn Ly nằm trong khu rừng nguyên 
sinh rộng khoảng 500ha, chủ yếu là thông đá, thuộc xã Vần 
Chải, huyện Đồng Văn, quê hương của anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân Sùng Dúng Lù, một mình dũng cảm vào hang 
đá gọi Tướng phi Vàng Vạn Ly ra hàng. Hang Tướng phi Vàng 
Vạn Ly cách trụ sở UBND xã Vần Chải khoảng 4km, nằm trên 
núi Trùng Tò Sá cao gần 2.000m. Khu nhà của Tướng phỉ cũng 
ở gần đấy. Hiện người con út của Vàng Vạn Ly là Vàng Sáu Pó 
đang sống và trông coi ngôi nhà này. Đây là ngôi nhà xây theo 
kiểu biệt thự Pháp. 


470 


HÀ GIANG 


Chợ tình Khau Vai 
Chợ chỉ họp mỗi năm một lần vào ngày 27-3 âm lịch tại Khau 
Vai, huyện Mèo Vạc. 


Truyện kể rằng: Ngày xửa ngày xưa, có một đôi trai gái thuộc 
hai bộ tộc yêu nhau. Người con gái xinh đẹp, bộ tộc của cô không 
muốn cho cô lấy chồng thuộc bộ tộc khác. Còn bộ tộc của chàng 
trai lại rất muốn cô về làm dâu của bộ tộc mình. Từ đó sự hiểm 
khích giữa hai bộ tộc phát sinh, và mối thù giữa hai bộ tộc này 
ngày càng gay gắt, quyết liệt thì mối tình của đôi trai gái ngược 
lại càng thắm thiết, gắn bó sâu nặng. Vào một ngày kia, khi đôi 
trai gái đang ngồi tình tự trên đỉnh núi, bỗng nhìn thấy cảnh 
tượng hai bộ tộc đang đánh nhau dữ dội ở dưới chân núi. Đôi tình 
nhân cho rằng, tình yêu đôi lứa của họ chính là nguyên nhân 
cuộc chiến giữa hai bộ tộc. Để tránh đổ máu cho hai họ và bản 
làng, đôi trai gái quyết định chia tay nhau và hẹn sẽ gặp nhau 
mỗi năm một lần vào ngày này (ngày hai bộ tộc đánh nhau, 27 
tháng 3 âm lịch). Địa điểm gặp nhau tại nơi họ vẫn thường hò 
hẹn. Từ đó Khau Vai trở thành nơi hò hẹn chung cho tất cả gái 
trai trong vùng. Đó là chợ tình Khau Vai. 


Chợ Khau Vai ban đầu họp không có người mua mà cũng 
chẳng có người bán hàng hóa. Họ đến đây chỉ để nhìn lại bóng 
dáng tình nhân xưa, và trò chuyện cho thỏa nỗi nhớ mong. 


Không phân biệt tuổi tác, họ mang đến đây thức ăn nấu sẵn, 
đến bữa cùng bỏ ra ăn với nhau. 


Là người ở xa, họ đến chợ từ hôm trước để sáng hôm sau đã 
có mặt ở chợ, tìm lại người yêu xưa. Khi tìm được bạn rồi, cuộc 
trò chuyện không sao dứt nổi. Người chưa tìm được thì hồi hộp 
ngóng trông, mỏi mắt chờ mong. Còn người mới đến lần đầu tìm 
bạn thì mong sao nhanh chóng tìm được bạn để tâm tình. 


Buồn nhất là lúc bóng chiều đã ngả, họ phải chia tay nhau, 
bịn rịn, nhớ thương như không thể nào dứt ra được. 


471 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Ngày nay do nhu cầu cuộc sống, chợ tình Khâu Vai có sự biến 
đổi. Ngoài việc hò hẹn gặp gỡ, người ta còn tranh thủ mang hàng 
hóa đến chợ bán. Và khi đã có người bán ắt sẽ có người mua. 


DI TÍCH 
Phố cổ Đồng Văn 


Phố cổ Đồng Văn có hình cánh cung kéo dài hàng cây số, dựa 
theo vách núi đá cao sừng sững. Phố cổ Đồng Văn mang đậm nét 
văn hóa dân tộc cổ kính thâm trầm. Phố cổ Đồng Văn có niên 
đại hơn 100 năm. Nhà cửa kiến trúc theo kiểu phố núi vùng cao, 
nền lát đá, tường trình đất, mái lợp ngói âm dương. Trong nhà 
thường bố trí nhiều phòng nhỏ vừa tiện lợi vừa ấm cúng của 
vùng núi lạnh lẽo. 


Phố cổ Đồng Văn, một di sản văn hóa quý của vùng núi cao 
nước ta, đến nay còn lại không nhiều, nên được nhân dân và 
chính quyền địa phương đang ra sức bảo tồn và gìn giữ. 


Nhà của Vương Chí Sình 


Nằm dưới một thung lũng nhỏ xinh đẹp thấp thoáng dưới 
rặng sa mu xanh thắm, thuộc xã Sa Phìn, huyện Đồng Văn, cách 
trung tâm huyện ly 12km. Dòng họ Vương Chí, một thời được coi 
“Vua mèo Vạc” cai quản toàn bộ khu vực cao nguyên Đồng Văn 
Mèo Vạc, án ngữ con đường buôn bán thuốc phiện xuyên quốc 
gia qua cửa khẩu Phó Bảng vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. 


Vương Chí Sình, là triều đại cuối cùng của “Vua Mèo”, sau 
Cách mạng tháng Tám thành công, ông là Đại biểu Quốc hội 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 

Kiến trúc ngôi nhà của Vương Chí Sình rất độc đáo, có giá trị 
nghệ thuật cao, mô phỏng theo kiến trúc Trung Hoa cổ, đời Mãn 
Thanh. 

Nhà của họ Vương Chí không chỉ là dinh thự sang trọng giữa 
chốn rừng cao, mà còn là một pháo đài phòng thủ kiên cố, là 
điểm du lịch hấp dẫn của du khách. 


472 


HÀ GIANG 


Chùa Sùng Khánh 

Còn gọi chùa Làng Nùng, nằm ở ngoại ô thị xã Hà Giang, 
cách thị xã khoảng 9km. Chùa do chú của Phụ Đạo (Tù trưởng) 
Nguyễn Ẩn khởi dựng vào tháng Giêng năm Bính Thân, niên 
hiệu Thiệu Phong thứ 16 (1356) đời Trần Dụ Tông. 


Tháng 3 năm 1367, Thứ sử Tạ Thúc Ngao (hiệu Sở Khanh), 
nhân chuyến kinh lý qua vùng này được mời soạn văn bia cho 
nhà chùa. Năm 1705, chùa được trùng tu sửa chữa. Trong chùa 
có một quả chuông đồng cổ, trên đó có khắc bài minh nhắc nhở 
nhân dân đoàn kết, chăm lo sản xuất, giữ yên bờ cõi. 


Căng Bắc Mê 

Trước sự chống đối của nhân dân ta ngày một dâng cao, năm 
1987, lợi dụng nơi rừng thiêng nước độc, thực dân Pháp đã dựng 
lên ở Bắc Mê một trại giam giữ tù chính trị, trong đó có các đồng 
chí Xuân Thủy, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Học, Tô Các, nhà văn 
Nguyên Hồng... 

Nhà tù Bắc Mê (còn gọi Căng Bắc Mê) thuộc bản Sáp, xã Yên 
Phú, huyện Bắc Mê, điểm tận cùng của quốc lộ 34 Hà Giang-Bắc 
Mê. Khu nhà tù này tựa lưng vào đỉnh Pu Luông, Phia Khao, 
dưới một rừng cây tếch cổ thụ, phía trước là dòng sông Gấm. 


Ngày nay, đây là điểm du lịch về nguồn lý thú và hấp dẫn. 


LÊ HỘI 

Lể hội nhảy lửa 

Lễ hội nhảy lửa của người dân Pà Thẻn hằng năm diễn ra sau 
khi thu hoạch sau vụ lúa. Gọi là lễ hội nhảy lửa, vì các diễn viên 
phải múa trên đám than cháy hồng bằng đôi chân trần (không 
đi giày dép). Đây là màn múa rất đặc sắc, người múa được chọn 
lựa trong số thanh niên khỏe mạnh. Mục đích của lễ hội nhảy 
lửa là trừ ma quỷ, cầu xin các thần linh phù hộ cho mùa màng 


473 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


bội thu, gia súc đầy đàn, nhà nhà con cháu khỏe mạnh. Người 
Pà Thẻn cho rằng, năm nào lễ hội nhảy lửa mà không có người 
bỏng chân, thì năm đó sẽ là năm mùa màng tươi tốt, được mùa, 
gia đình khỏe mạnh. Vì vậy các diễn viên tham gia múa hết sức 
bình tâm, không tỏ ra ngại ngùng, hy vọng một năm mới tốt đẹp 
sẽ đến với họ. 

Lế mừng nhà mới của dân tộc Lô Lô 

Khi ngôi nhà cất xong, người Lô Lô tổ chức ăn mừng trong hai 
ngày hai đêm. Trong ngày lễ này, cả bản đều kéo tới mừng cho 
ngôi nhà mới. Trong buổi lễ, thầy cúng vừa đi vừa hát. Sau đó là 
ăn uống, vui chơi, ca hát giao duyên, nghe hoà tấu kèn và sáo. 

Lể hội mùa xuân 

Của người H mông và người Dao, lễ hội thường tổ chức sau 
Tết Nguyên Đán và kéo dài từ 3 đến 7 ngày. Lễ hội mang tính 
chất mừng công, cầu mưa, cầu sinh con trai nối dõi tông đường. 
Lễ hội có thi bắn nỏ, hát giao duyên, uống rượu, ném Pa páo... 


Hội Lồng Tổng 

Lễ hội của người Tày, hằng năm thường tổ chức vào mồng ð 
tháng Giêng âm lịch, tại một cánh đồng bằng phẳng gần bản 
nhất. 


Lễ hội Lông Tổng là lễ hội cầu Trời, cầu Thần linh, cầu Phật 
cho mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt, bội thu, con cháu 
đầy nhà, người người sống ấm no, hạnh phúc. 


Trung tâm lễ hội là nơi cắm chân nến, một cây tre cao vút, 
trên ngọn có treo một vòng nguyệt, đáy dán giấy đỏ. Người nào 
ném “quả còn” qua vòng nguyệt, sự may mắn, hạnh phúc sẽ đến 
với người đó. Trong lễ hội, người nào có “quả còn” đẹp nhất sẽ 
được thưởng. 


474 


HÀ NAM 
HÀ NAM 


Hà Nam nằm về phía Nam châu thổ sông Hồng, cửa ngõ phía 
Nam của Thủ đô Hà Nội, diện tích tự nhiên 826,66km?, dân số 
khoảng 825.000 người, gồm các dân tộc Kinh, Tày, Hoa... Tỉnh ly 
Hà Nam là thị xã Phủ Lý. Hà Nam có 5 huyện: Duy Tiên, Kim 
Bảng, Lý Nhân, Thanh Liêm và Bình Lục. Phía Bắc của tỉnh Hà 
Nam giáp Hưng Yên, Hà Tây, Đông giáp Thái Bình, Tây giáp 
Hoà Bình, Đông Nam và Nam giáp Nam Định và Ninh Bình. 


Địa hình Hà Nam khá đa dạng, nhưng chủ yếu là vùng chiêm 
trũng, có một phần đổi núi và nửa đôi núi. Tuy là tỉnh đồng bằng 
nhưng lại có nhiều dãy núi đá vôi. Có hai con sông lớn chảy qua 
là sông Đáy và sông Châu Giang. Đất đai phần lớn do phù sa bồi 
đắp, ruộng đất rất phì nhiêu, là một tỉnh thuần nông, có năng 
suất cao. 

Khí hậu nhiệt đới gió mùa, có hai mùa rõ rệt: mùa mưa từ 
tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ 11 đến tháng 4 năm sau. 
Nhiệt độ trung bình cả năm là 289C. 


Hà Nam có hệ thống giao thông thuận lợi, có đường bộ, đường 
sắt và đường thủy, năng lực vận tải khá lớn, lại cách Thủ đô Hà 
Nội không đầy 60km. 


Hà Nam là một trong những địa phương có nền văn hiến 
lâu đời, có nhiều di tích lịch sử và thắng cảnh thiên nhiên đẹp. 
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, thị xã Phủ 
Lý bị san bằng bởi bom đạn. Ngày nay, Phủ Lý là trung tâm kinh 
tế, chính trị, văn hóa của tỉnh, đang ngày càng được xây dựng 


và mở rộng. 


475 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 
THẮNG CẢNH 


Danh thắng Kẻm Trống 

Kẻm Trống thuộc xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, là danh 
thắng sông núi hài hoà, sơn thủy hữu tình. Núi non, đồng ruộng, 
cây cảnh hoà đồng thành một quần thể với phong cảnh trời nước. 
Danh thắng Kẻm Trống đã đi vào thơ ca của bà chúa thơ Nôm 
Hồ Xuân Hương, khi đi qua đây bà đã phải thốt lên: “Hai bên là 
núi, giữa là sông.” Quả thật, còn gì đẹp hơn thết 


Hang Luôn - Ao Dong 

Hang Luôn nằm cách Ngũ Động Sơn khoảng 1km, thuộc thôn 
Quyển Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng. Đây là một thủy động 
(động nước) rất đẹp, dài khoảng 500m, rộng từ 20m đến 30m. 
Muốn tham quan động, du khách phải ngồi thuyền. Ao Dong ở 
trong lòng động, rộng khoảng 0,7 ha. Bốn bề hang Luồn là núi 
đá cao, rừng rậm, cảnh quan tuyệt đẹp, vẫn còn hoang sơ. Đến 
với hang Luôn, du khách như được về với thiên nhiên hoang dã, 
không khí thoáng đãng, đâu đó chìm muông hót líu lo. Đây là nơi 
hội tụ của nhiều loài chim. 


Ngũ Động Sơn 
Thuộc thôn Quyển Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, cách 
thị xã Phủ Lý 7km, theo quốc lộ 1A. 


Ngũ Động Sơn có phong cảnh hữu tình, núi non điệp trùng, 
rộng khoảng 10ha. Tại đây có đền Trúc được xây dựng trong 
rừng trúc thờ người anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt. Trong 
cuộc hành quân chinh phạt giặc phương Nam, ông đã dừng chân 
tại nơi đây. Khi đại thắng trở về, ông cũng cho dừng quân trên 
núi, tổ chức ăn mừng chiến thắng. 


Ngũ Động Sơn là một hệ thống gồm 5 động liên hoàn, trong 
đó có động lớn chứa được hàng ngàn người, nằm trong dãy núi 
Cấm. Trong động có nhiều nhũ đá hình thù kỳ lạ. 


476 


HÀ NAM 
DI TÍCH 


Chùa Long Đọi 

Tọa lạc trên núi Long Đọi, thuộc xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên. 
Chùa có tên chữ là Sùng Thiện Diên Linh được tạo dựng từ thời 
Lý (khoảng 1121). 


Mặt bằng chùa khá rộng, lưng tựa vào núi Điệp với ba dòng 
sông uốn khúc bao quanh, phía trước hướng ra sông Kinh, khống 
chế bình nguyên như thành lũy cổ. Chùa còn giữ một bia đá lớn 
và một vài tượng đầu người mình chim, 8 tượng kim cương (đã 
mất 2 tượng), đặc biệt trong khuôn viên chùa có ngọn tháp khá 
cao. 


Theo văn bia còn ở chùa xác định, tháp Long Đọi (Sùng Thiện 
Diên Linh) cao 13 tầng, mở 40 cửa hứng gió. Các danh nhân cổ 
đều ngợi ca đây là một công trình kiến trúc phối cảnh với núi 
sông một cách kỳ vĩ nhất. 


Chùa Đội 

Tên chữ là Duyên Linh, được dựng ở núi Đội (Long Đội Sơn) 
thuộc xã Đội Sơn, huyện Duy Tiên. Chùa được dựng vào thời Lý 
(khoảng năm 1027), niên hiệu Thuận Thiên thứ 18 triều vua Lý 
Thái Tổ. Tương truyền chùa có quy mô to và đẹp, toàn bộ chùa có 
125 gian, được xây dựng lần lượt từ chân đến đỉnh núi theo kiểu 
chữ T (chuôi vô). Qua thời gian, toàn bộ chùa cũ bị đổ nát hoàn 
toàn, nay chỉ còn lại bia đá dựng từ thời Lý. Bia cao 2,8m, rộng 
1m. Trần bia và diềm bia chạm trang trí hình rồng đặc sắc thời 
Lý. Hiện còn lại một ít gạch ngói đời Hán. Năm 1958, chùa được 
dựng lại như hiện nay. 


Chùa Đình Xá 


Tên chữ là Lam Yên Bảo Sơn Bà Đanh tự, tọa lạc tại xã Đình 
Xá, huyện Kim Bảng. Theo bia còn ở chùa, thì năm Cảnh Hưng 
thứ 37 (năm 1776), chùa bị đổ nát, dân làng vận động quyên góp 


477 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


tiền xây lại chùa. Hiện trong chùa còn lưu giữ tấm bia đá hai 
mặt Lam Yên Bảo Sơn Bà Đanh tự cũng được dựng năm Cảnh 
Hưng thứ 37 (năm 1776). 


Chùa Bà Đanh 

Tọa lạc ở xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, cách thị xã Phủ Lý 
500m về phía hữu ngạn sông Đáy. Chùa nằm trong khuôn viên 
rộng khoảng 10 ha, với phong cảnh trời mây, sông nước hữu tình. 


LÊ HỘI 

Nằm ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội, một trong những cội nguồn 
văn minh lúa nước, có nền văn hóa dân gian phong phú, Hà 
Nam là một trong những tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có nhiều lễ hội 
dân gian phong phú. 

Hội vật võ Liễu Đôi 

Hằng năm vào ngày ð tháng Giêng âm lịch, hội Vật võ được 
tổ chức ở làng Liễu Đôi, xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm để ghi 
nhớ công lao của chàng trai họ Đoàn giỏi võ nghệ, sức khỏe phi 
thường, đã có công dẹp giặc cứu nước, cứu dân. Được nhân dân 
trong vùng tôn là Thánh họ Đoàn. Đây là lễ hội có sức cuốn hút 
nhiều người tham gia đấu võ. Ngoài đấu võ, hội còn tổ chức thi 
nấu các món ăn dân dã, chế biến từ các đặc sản địa phương như 
ốc, ếch, cá... 


Lễ hội đền Trúc (còn gọi là hội Ngũ Động Sơn) 

Đền Trúc thờ người anh hùng Lý Thường Kiệt. Hằng năm lễ 
hội được tổ chức trong 6 ngày từ ngày 10 dến 1ð tháng 2 âm lịch. 
Trong lễ hội có hát Dặm, múa bơi trải. 


Hội chùa Đọi Sơn 
Thờ Phật và thờ vua Lê Thái Tông, bà Nguyên phi Ý Lan và 


vua Lê Đại Hành. Hằng năm lễ hội diễn ra vào ngày 21 tháng 
3 âm lịch. Sau phần tế lễ là đến phần hội có đấu vật, hát chèo. 


478 


HÀ NỘI 
Hội đền Trần Thương 
Hằng năm, hội đền Trần Thương tổ chức vào ngày 20 tháng 
8 âm lịch tại đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân. 
Đền thờ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, người anh hùng dân 
tộc có công ba lần đánh thắng quân Nguyên-Mông. Ngoài phần 
lễ tế còn có phần hội, trong đó tổ chức bơi trải và nhiều trò chơi 
khác. 


Hội làng Duy Hải 

Đình làng Duy Hải thuộc huyện Duy Tiên thờ Trần Khánh 
Dư. Hằng năm lễ hội tổ chức vào mồng 2 tháng Giêng âm lịch. 
Cùng với tế lễ ở đình Thượng, còn tổ chức nhiều tập tục truyền 
thống phong phú như: thi chạy giật cờ, diễn trò thủy chiến, làm 
bánh giầy cúng Thần. 

Hội làng Võ Giàng 

Hằng năm hội làng Võ Giàng được tổ chức vào ngày 15 tháng 
2 âm lịch tại đình làng Võ Giàng, xã Thanh Thủy, huyện Thanh 
Liêm. Làng mở hội để kỷ niệm Thành hoàng làng là ông Vũ Cố, 
một vị tướng tài ba của Lê Lợi, từng lập chiến công lớn chống 
giặc Minh xâm lược trên đoạn sông Đáy. Cùng với tế tự và lễ 
thánh là các sinh hoạt văn hóa liên quan đến chiến công xưa 
như: đua thuyền, phóng lao và hát đối đáp nam nữ trên thuyền, 
hát giao duyên. 


HÀ NỘI 
Hà Nội, Thủ đô nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 
nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, phía Bắc giáp Thái Nguyên 
và Vĩnh Phúc, phía Tây giáp Vĩnh Phúc và Hà Tây, phía Đông 
giáp Hưng Yên và Bắc Ninh, phía Nam giáp Hoà Bình. 
Hà Nội có diện tích tự nhiên 920,97 km°, dân số trên 3.056.000 
người, gồm các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống 


479 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Tây Hồ, Long Biên và ð 
huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Từ Liêm. 


Từ năm 1954 đến nay, Hà Nội đã qua nhiều lần thay đổi: 


- Ngày 4-11-1954, cả thành phố có 4 quận nội thành và 4 
quận ngoại thành. 


- Ngày 20-4-1961, Quốc hội nước VNDCCH khóa II phê 
chuẩn đưa huyện Đông Anh của Vĩnh Phúc, huyện Gia Lâm và 
một phần huyện Thuận Thành của Bắc Ninh, cùng hai huyện 
Từ Liêm, Thanh Trì của Hà Đông thuộc về Hà Nội. Từ đó Hà Nội 
có 4 khu phố nội thành và 4 huyện ngoại thành. 

- Ngày 29-12-1978, Quốc hội khóa IV phê chuẩn mở rộng Hà 
Nội thêm các huyện Sóc Sơn, Mê Linh của Vĩnh Phú, các huyện 
Thạch Thất, Đan Phượng, Phúc Thọ, Ba Vì, Hoài Đức, thị xã Sơn 
Tây và một số xã của huyện Chương Mỹ, Thanh Oai của tỉnh Hà 
Sơn Bình. Từ đó, Hà Nội có 4 khu phố nội thành, 14 huyện ngoại 
thành và một thị xã. 


- Tháng 6 năm 1981, đổi cách gọi khu phố thành quận. Ngày 
12-8-1991, Quốc hội khóa VII điều chỉnh địa giới Hà Nội, chuyển 
trả lại các huyện đã nhập về Hà Nội năm 1978 về cho Vĩnh Phú 
và Hà Tây, nhưng vẫn giữ lại huyện Sóc Sơn. Từ đó Hà Nội có 4 
quận nội thành và 5ð huyện ngoại thành. 


- Trong những năm gần đây, Hà Nội hai lần lập thêm quận. 
Ban đầu lập thêm quận Thanh Xuân, Cầu Giấy và Tây Hồ, mới 
đây thêm 2 quận: Hoàng Mai và Long Biên. 

Hà Nội ở vị trí từ 20925” đến 21923 vĩ độ Bắc và từ 105915 đến 
106908” kinh độ Đông. Hà Nội ở trong vùng nhiệt đới gió mùa, 
chủ yếu có hai mùa chính: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 9, 
mùa khô từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Nếu phân biệt một 
cách chi tiết, Hà Nội có bốn mùa khá rõ: xuân, hạ, thu, đông. 
Nhiệt độ trung bình cả năm là 23,2°C, lượng mưa trung bình 
năm 1.800mm. 


480 


HÀ NỘI 
Hà Nội có nhiều con sông chảy qua. Là vùng đất cổ, Hà Nội 
được sông Hồng và các phụ lưu bồi đắp tạo nên. Tên gọi Hà Nội 
có ý nghĩa là “vùng đất trong sông”. Ngoài ra, Hà Nội còn có 
các sông Đuống, Cầu, Cà Lô, Đáy, Nhuệ, Tích, Tô Lịch và Kim 
Ngưu. Sông Tô Lịch được nhắc đến nhiều trong văn chương Hà 
Nội. Ngày nay, sông Tô Lịch và Kim Ngưu chỉ còn tác dụng thoát 
nước cho thành phố. 
Là một thành phố được phù sa bồi đắp, Hà Nội có nhiều hồ: 
Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Giảng Võ, Trúc Bạch, Bảy Mẫu, Thiền 
Quang, Thủ Lệ... 


Hà Nội là trung tâm giao thông của cả nước kể cả đường bộ, 
đường sắt, đường thủy và đường hàng không. 

Hà Nội sắp bước vào tuổi nghìn năm. Huyền thoại hay sự 
thực? Từ một giấc mơ “Rồng bay lên” để rồi Lý Thái Tổ dời đô 
từ Hoa Lư về thành Đại La và mang một cái tên lịch sử đáng tự 
hào và thơ mộng: Thăng Long. Đó là năm Canh Tuất, 1010, khởi 
đầu sự nghiệp nhà Lý, đặt nền móng cho quốc gia Đại Việt hùng 
mạnh. 


Nhưng vùng đất Thăng Long “địa lính nhân kiệt” này đâu 
phải chỉ bắt đầu từ thời Lý, mà cách đó 23 thế kỷ, thành Cổ Loa 
đã được chọn làm kinh đô nước Âu Lạc của An Dương Vương 
Thục Phán, người đã có công đầu “khai sơn phá thạch”. Đến thế 
kỷ VI, quốc gia Vạn Xuân đã đặt kinh đô ở Long Biên và thế 
kỷ VIII của Phùng Hưng, thế kỷ X của họ Khúc, và thời Ngô 
Quyền, sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938, Loa Thành vẫn 
được nhiều triều đại trước nhà Lý chọn làm kinh đô. 

Đến đầu triều Hậu Lê, Lê Lợi đổi tên Thăng Long thành Đông 
Đô ở thế kỷ XV. Năm 1831, thời vua Minh Mạng triều Nguyễn, 
mảnh đất “rồng bay lên” lại được đổi tên là Hà Nội, khi vương 
triều này chọn Huế làm kinh đô và Hà Nội chỉ là một tỉnh. 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời (nay là Cộng hoà Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam) quyết định lấy Hà Nội làm thủ đô của cả nước. 

481 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Dù trải qua bao biến cố thăng trầm, từ Cổ Loa, đến Long 
Biên, rồi Đại La, đến Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội, thì mảnh 
đất “địa linh, nhân kiệt” này vẫn luôn là trái tim, là niềm kiêu 
hãnh của cả dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng 
nước và g1ữ nước. 

Việc nhà Lý chọn Thăng Long làm kinh đô của nước Đại Việt, 
trước hết để đáp ứng yêu cầu về chính trị ở thế kỷ X, Đại Việt 
đã trên đà lớn mạnh, Thăng Long là địa điểm trung tâm của đất 
nước, uy quyền triều đình vươn tới khắp nơi. Đây là nơi kinh 
tế phồn vinh, nơi đầu mối giao thông của cả nước. Và một yếu 
tố không kém phần quan trọng đó là yêu cầu về phong thủy, 
một nguyên tắc bất di bất dịch của bất cứ triều đại phong kiến 
Việt Nam nào khi chọn lựa xây dựng kinh đô đều phải tuân thủ 
nghiêm ngặt luật phong thủy. 


Theo sách phong thủy “Thượng Kinh phong vận chỉ thì 
Thăng Long - Hà Nội, đáp ứng đầy đủ yêu cầu phong thủy. Ở 
giữa có núi Nùng, trên núi có lỗ lõm xuống, tức là rốn rồng. Phía 
Bắc có Tam Sơn, phía Tây có Thái Hoà, Tây Bắc có Khán Sơn. 
Phía trên một dải sông Lô tiếp giáp với Phong Châu, Tam Đài 
và Bạch Hạc, dưới liền với sông Đại Hoàng, Phủ Lý Nhân. Dòng 
sông chảy vòng quanh như chiếc vành khuyên là sông Nhĩ (sông 
Nhị Hà, hay sông Hồng). Sông Tô Lịch ở phía Đông thượng kinh, 
từ phía Bắc chuyển sang phía Tây, đến Hà Liễu nhập vào dòng 
sông Nhuệ, từng khúc, từng khúc như quay đầu về thượng kinh, 
nên gọi là Nghĩa Thủy. Phía Tây thượng kinh là hồ nước mênh 
mông, có trâu vàng ẩn hiện, có sen trắng nở mùa hè, đó là hồ 
Lãng Bạc. Bên trong La Thành có hai hồ Tả, Hữu Vọng. Phía 
Tây Nam thượng kinh có sông Kim Ngưu ôm vòng phía trước 
như đai ngọc. 

Thành Thăng Long đời Lý đắp trên vị trí thành Đại La của 
Cao Biển. Nhà Hậu Lê đắp lại thành cũng trên nền cũ: Đông 
Tràng An, Tây Tràng An. Qua những năm chiến đấu chống quân 
xâm lược nhà Thanh, thành bị bỏ hoang phế. Năm 1802, Gia 
Long định đô ở Huế, thì Thăng Long là thành trì của Tổng trấn 


482 


HÀ NỘI 
Bắc Thành - Thành cũ của nhà Lê bị phá hủy, xây thành mới, 
vẫn ở vị trí cũ, nhưng quy mô nhỏ hơn. Thành hình vuông, chu 
vi thành 1258 trượng, 6 thước, 5 tấc (mỗi bề dài hơn 1km). Tường 
xây gạch hộp, chân thành 2 lớp, trên là đá ong, dưới đá tảng 
xanh. Tường cao 4 trượng 1 thước, dày một trượng. Thành có ð 
cổng, ba cạnh Đông, Tây và Bắc mỗi cạnh một cổng. Cạnh phía 
Nam có 9 cổng: Đông Nam và Tây Nam. Trên mỗi nóc cổng có 
lầu canh, gọi là thú lâu. 

Chung quanh tường thành phía ngoài có một khoảng đất 
rộng sát chân thành rồi mới đến hào sâu chừng 5m, rộng 20m. 

Trong thành chia làm 4 khu: 

- Khu trung tâm: chính giữa là điện Kính Thiên, xây hơi 
lệch về phía Tây (theo hướng phong thủy), bên ngoài tường bao 
quanh hình chữ nhật (350m x 120m). Trước điện là Đoan Môn. 

- Khu phía Đông là dinh các quan lại. 

- Phía Tây là kho lương thực, kho tiền, kho thuốc súng và 
dinh các quan phụ trách colI kho. 

- Phía Đông Bắc là nhà ngục. 

Cột cờ phía ngoài Đoan Môn xây năm Gia Long thứ 11 (1812). 
Cột cờ cao 60m, hình trụ lục lăng, dựng trên tam cấp hình vuông 
thu nhỏ dần về phía trên. Cột cờ và tam cấp xây gạch gốm. Tam 
cấp dưới mỗi chiều 42m, tam cấp trên cùng mỗi chiều 15m. 

Cạnh cột cờ dựng một phương đình, trong đặt bia ghi công 
tướng sĩ. 

Khi còn là Tổng trấn Bắc Thành, Thăng Long còn hai đàn 
Xã và Tác để tế Trời và Đất ở bên trái Đoan Môn. Có đàn Sơn 
Xuyên tế Thần Sông, Núi, đàn Nghi Xuân, Võ Miếu ở bên phải 
Đoan Môn. 

Đau khi thực dân Pháp chiếm được Việt Nam, thành Hà Nội 
bị phá hủy nhiều, hầu như không còn gì, ngoài cửa Bắc, cột cờ, 
một ít tường thành, cổng, bậc đá và rồng đá ở điện Kính Thiên... 


483 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Khi Minh Mạng lên ngôi Hoàng đế, ông bỏ đơn vị hành chính 
trấn và thành lập đơn vị hành chính tỉnh. Tỉnh Hà Nội được 
thành lập ngày 9-11-1831 đến nay vừa tròn 137 năm. 

Ngày nay Hà Nội có nhiều đổi mới. Tiến tới kỷ niệm 1000 
năm Thăng Long (2010), Thành Hà Nội từng bước được phục hồi 
như Đoan Môn, lầu Công Chúa, Cửa Bắc. Đầu năm 2004, trong 
khi đào móng để xây dựng toà nhà Quốc hội nước CHXHCN Việt 
Nam, những người công nhân xây dựng đã phát hiện ra dấu 
vết một phần kinh thành Thăng Long từ thời Lý - Trần - Lê, 
với những hiện vật vô cùng quý giá như giếng nước, những lá 
đề trang trí bằng gốm nung, màu đỏ gạch tươi nguyên... Đó là 
những cứ liệu cho các nhà khảo cổ học, các nhà lịch sử tiếp tục 
nghiên cứu. 


Du khách đến thăm Hà Nội, sẽ bị cuốn hút bởi những di tích 
lịch sử, văn hóa, kiến trúc, khu phố cổ “36 phố phường”. 


THẮNG CẢNH 


Phố Cổ- Phố Nghề 

Tên phố cổ Hà Nội thường bắt đầu bằng chữ “hàng”, tiếp sau 
là từ chỉ nghề nào đó. Thí dụ: Hàng Thiếc, Hàng Thùng, Hàng 
Khay... 

Phố cổ Hà Nội, bắt đầu từ phía Bắc hồ Hoàn Kiếm qua Hàng 
Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường đến chợ Đồng Xuân vòng ra 
chợ Bắc Qua về Hàng Dầu, Hàng Bạc, Mã Mây, Hàng Buồm, Tạ 
Hiền... 

Phố Hàng Đào có từ thế kỷ thứ XV, dân ở đây làm nghề nhuộm 
vải màu đỏ, màu hồng, màu hoa đào... nên có tên gọi Hàng Đào. 

Người Trung Quốc đến Thăng Long làm ăn từ thời Lê, thế kỷ 
XV, chủ yếu buôn bán ở phố Hàng Ngang. Xưa hai đầu phố này 
có dựng hai cổng chắn ngang đường, tối đến đóng cổng lại. Do đó 
mà có tên phố là “Hàng Ngang”. 


484 


HÀ NỘI 
Thuở trước phố Hàng Đường là nơi có rất nhiều cửa hàng bán 
đường. 


Phố Hàng Mã sát chợ Đông Xuân, nơi chủ yếu bán các mặt 
hàng truyền thống làm từ các loại giấy màu. Cho đến nay vẫn 
không thay đổi, phố này chuyên bán đồ chơi và đồ hàng mã muôn 
màu sắc: đèn ông sao, đèn kéo quân, đầu sư tử, các loại vàng, 
bạc... dùng cho cúng tế. Nối liền với Hàng Mã là Hàng Chiếu dài 
276m, đến tận Ô Quan Chưởng, nơi chuyên bán các loại chiếu, 
thảm cói. 

Hàng Thiếc là một phố nghề điển hình của Hà Nội “36 phố 
phường” vẫn còn như xưa. Đến đây bạn sẽ nghe đều đều tiếng 
búa gò những tấm tôn. Những người thợ thiếc suốt ngày cặm cụi, 
gò các đồ dùng như thùng, chậu, gáo múc nước, hòm... 


Đầu tháng 10-2004, Nhà nước công nhận phố cổ Hà Nội là 
Di tích lịch sử quốc gia và Hà Nội khánh thành phố đi bộ Hàng 
Ngang-Đồng Xuân đầu tiên của Thủ đô. 

Hồ Tây 

Nằm về phía Tây Bắc thành phố, bên cạnh là hồ Trúc Bạch, 
giữa là đường Thanh Niên (trước có tên là đường Cổ Ngư) như 


một chiếc cầu bắc ngang qua giữa hai hồ nước. Hai bên đường là 
những hàng cây tỏa bóng mặt hồ. 


Hồ Tây xưa có tên là hồ Kim Ngưu (trâu vàng). Thời Lý-Trần 
gọi là hồ Dâm Đàm (hồ mù sương). Sang thời Lê đổi tên là Hồ 
Tây. Hồ rộng khoảng 500ha, lớn nhất trong tất cả các hồ ở Hà 
Nội. Con đường vòng quanh hồ dài khoảng 17km, qua các làng 
Nghi Tàm, Tây Hồ, Nhật Tân, làng Bưởi... Từ xa xưa các triều 
đại phong kiến cho xây nhiều đình, chùa, miếu mạo và cung điện 
chung quanh hồ làm nơi nghỉ ngơi. Ngày nay, Hồ Tây là khu du 
lịch lớn nhất của Hà Nội, nơi có nhiều nhà hàng, khách sạn, nhà 
nghỉ dưỡng khang trang hiện đại, những khu vui chơi giải trí 
như công viên nước, bơi thuyền... 


485 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Hồ Trúc Bạch 

Từ đền Quan Thánh đi ra phía bờ sông Hồng, hồ Trúc Bạch 
nằm bên phải đường Thanh Niên. So với Hồ Tây, hồ Trúc Bạch 
nhỏ hơn nhiều, nhưng khá xinh đẹp. Cạnh hồ có quán bánh tôm 
nổi tiếng. 

Từ thế kỷ XVIII, cạnh hồ Trúc Bạch Chúa Trịnh Giang cho 
xây một cung nghỉ mát gọi là viện Trúc Lâm. Sau viện này trở 
thành nơi giam giữ các cung nữ bị phạm tội, buộc họ phải tự 
trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa để kiếm sống. Lụa của các 
cung nữ dệt đẹp nổi tiếng khắp kinh kỳ, có tên là lụa làng Trúc. 
Vì vậy hồ này mang tên Trúc Bạch. 


Ven hồ Trúc Bạch có nhiều di tích lịch sử như đền Quán 
Thánh, chùa Châu Long. Ở góc phía Bắc hồ có một đảo nhỏ (gần 
đường Thanh Niên), trên đảo có ngôi đền Cẩu Nhi. 

Hồ Hoàn Riếm 

Nằm ở trung tâm thành phố nên được ví như lẵng hoa đẹp 
giữa lòng Hà Nội ngàn năm văn hiến. Hồ gắn với truyền thuyết 
trả gươm của vua Lê. Tương truyền, Lê Lợi được thần giúp cho 
thanh gươm để đánh giặc Minh. Sau khi kháng chiến thành 
công, nhà vua du thuyền trên hồ gặp rùa vàng nổi lên, bèn trả 
lại gươm thần cho rùa. Từ đó hồ có tên là hồ Hoàn Kiếm hay Hồ 
Gươm. 


Trước đây hồ rất rộng, từ Hàng Đào thông ra sông Hồng tới 
khu vực Hàng Chuối ngày nay, chia làm hai phần gọi là Tả Vọng 
và Hữu Vọng. Phần hồ hiện nay là hồ Tả Vọng cũ. Thời Lý-Trần 
có tên là hồ Lục Thủy, thời Lê Lợi gọi hồ Thủy Quân, dùng làm 
nơi duyệt binh, đua thuyền. Giữa hồ về phía Nam có gò Rùa, bởi 
thỉnh thoảng các cụ rùa thường lên gò phơi nắng. 


Chiếc cầu bắc qua hồ vào đền Ngọc Sơn gọi là cầu Thê Húc 
(đậu nắng ban mai). Cạnh cầu có ngọn Bút Tháp, trên thân tháp 
có tạc 3 chữ: “Ti Thanh Thiên” (viết lên trời xanh). Qua Bút 


486 


Tháp là tới Đài Nghiên bằng đá, hình nửa quả đào, do 3 con ếch 
đá đội. Bên kia cầu Thê Húc là Đắc Nguyệt Lâu (lầu được trăng) 
và cũng là cổng của đền Ngọc Sơn. Trước đền là Trấn Ba Đình 
(đình chắn sóng). 


Phía Đông hồ có ngọn tháp Hoà Phong, di tích duy nhất còn 
lại của ngôi chùa Báo Ân, đã bị thực dân Pháp phá để xây nhà 
bưu điện. 


Công viên Thống Nhất 

Công viên nằm giữa bốn con đường Nguyễn Đình Chiểu, 
Trần Nhân Tông, Lê Duẩn và Đại Cô Việt. Trong công viên có hồ 
khá rộng, khoảng 50ha. Xưa kia gọi là hồ Bảy Mẫu. Giữa hồ có 
đảo Hoà Bình, nơi trú ngụ của họ hàng nhà cò, cũng là nơi nghỉ 
ngơi, thư giãn tinh thần của người dân thủ đô sau những ngày 
làm việc căng thẳng. Công viên là nơi vui chơi giải trí của người 
Hà Nội. Trong công viên có khu vực vui chơi dành cho thiếu nhì 
như đu quay, tàu điện... có bến thuyền cho du khách du thuyền 
trên hồ. 


Vào dịp Tết Nguyên Đán, công viên có tổ chức Hội hoa Xuân. 


Công viên Thủ Lệ 

Ở phía Tây thành phố, nằm kề đền Voi Phục (một ngôi đền cổ 
thờ Linh Lang Vương) trên một khu đất rộng khoảng hơn 30ha. 
Trong công viên có hồ nước trong xanh, có nhiều cầu uốn lượn 
bắc qua. Công viên có thế đất tự nhiên như rồng lượn. Ngoài hồ 
nước, khu vui chơi, công viên còn có vườn thú chia làm nhiều khu 
vực: khu nuôi cá, loài bò sát, có trăn, rắn... kỳ đà, cá sấu, nằm 
cạnh hồ nước. Khu nuôi chim muông có công, trĩ, uyên ương, 
hạc, cò, họa my, hoàng yến... khu thú dữ có hổ, báo, gấu, sư tử, 
voi... và các loài thú hoang dã như hươu, nai, lợn rừng... Bên 
cạnh khu vui chơi có khu nuôi trồng cây cảnh, phong lan, hoa... 


Vườn thú Thủ Lệ tuy mới thành lập, tiếp thu từ vườn Bách 
Thảo, nhưng đã có quan hệ với nhiều vườn thú trên thế giới 


487 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


như Vườn thú Bắc Kinh (Trung Quốc), Vườn thú Berlin, Leipzig, 
Cộng hoà Liên bang Đức... 


Sông Hồng 

Hệ thống đê ở Hà Nội đã có bề dày gần 10 thế kỷ. Tuyến đê 
sông Hồng của Hà Nội dài hơn 150km. Sông Hồng là nơi chứng 
kiến biết bao chiến công hiển hách của cha ông thuở trước. 
Tháng 4 năm 1285, danh tướng Trần Nhật Duật đã đánh tan 
đoàn thuyền của giặc Nguyên-Mông ở cửa Hàm Tử, mở đường 
cho đại quân ta giải phóng Thăng Long. Cũng trong năm 1285, 
danh tướng Trần Quang Khải đập nát quân Nguyên-Mông ở bến 
Chương Dương. 


Năm 1789, dưới tài chỉ huy thao lược của vua Quang Trung, 
nghĩa quân Tây Sơn đã tiến vào Thăng Long đánh tan quân 
Mãn Thanh. Tôn Sĩ Nghị, tướng giặc cùng quan quân tháo chạy 
qua cầu phao sông sông Hồng. Giặc chen nhau quá đông, cầu bị 
gãy sập, xác giặc trôi đầy sông. 


Ngày 17 tháng 2 năm 1947, sau 60 ngày đêm, chiến đấu anh 
dũng trong từng căn nhà, góc phố, Trung đoàn Thủ đô đã rút 
qua sông Hồng, đoàn quân đã quay nhìn về Thủ đô hẹn ngày 
gặp lại. 


Ngày 10-10-1954, tên lính Pháp cuối cùng rút qua cầu Long 
Biên bắc ngang sông Hồng. 


Trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của giặc 
Mỹ, sông Hồng đã chứng kiến bao chiến công của quân dân Hà 
Nội, khi máy bay giặc Mỹ lao vào ném bom Hà Nội, đặc biệt là 
chúng muốn phá nát cầu Long Biên. Nhưng trước sự đánh trả 
quyết liệt của quân dân Hà Nội, cầu Long Biên vẫn sừng sững 
trên sông Hồng. 


Nhưng không chỉ là những chiến công vang dội, Sông Hồng 
còn đem đến cho Hà Nội sức sống của một trung tâm thương 
mại. Và không chỉ hôm nay, mà ngay cả xưa kia, bến bờ sông 


488 


Hồng Hà Nội đã là nơi cập bến của tàu buôn các nước tận trời 
Âu như Pháp, Bồ Đào Nha, Italia và cả Nhật Bản, Trung Hoa... 


Dọc theo sông Hồng, thuyền du lịch sẽ đưa du khách đến 
thăm làng gốm Bát Tràng và bãi Tự Nhiên, nơi xưa kia nàng 
công chúa Tiên Dung đẹp nhất trần thế, nhân chuyến du thuyền 
trên sông Hồng thấy phong cảnh đẹp đã cho dừng thuyền, sai 
thị nữ quây màn tắm trên bãi cát mịn. Nàng đội nước, cát dưới 
chân trôi đi, để lộ thân hình vạm vỡ của chàng trai Chử Đồng 
Tử. Cuộc kỳ ngộ này đã giúp cho chàng trai nghèo khổ không 
mảnh vải che thân đẹp đôi cùng nàng công chúa đẹp người đẹp 
nết. Để tưởng nhớ mối tình đẹp đẽ đó, nhân dân đã xây đền thờ 
Chử Đông Tử và Tiên Dung, ngay tại xã Bình Minh, huyện Châu 
Giang, Hưng Yên. 


Cầu Long Biên 

Cầu Long Biên được tạo dáng đẹp như hình rồng lượn, khởi 
công xây dựng từ năm 1898 do người Pháp thiết kế và thi công, 
đến năm 1909 khánh thành. Để hoàn thành cây cầu, số thợ Việt 
Nam chết vì tai nạn lao động lên tới hàng ngàn người. Cầu dài 
2.290m (kể cả cầu dẫn), có 9 nhịp dài, 10 nhịp ngắn, nặng 17.000 
tấn. Cầu có một tuyến đường sắt chạy ở giữa, 2 bên có đường xe 
ô tô, xe máy. Ngoài cùng có 2 làn đường cho người đi bộ. 


Từ lúc mới xây đến năm 1945, cầu mang tên Doumer (theo 
tên của viên Toàn quyền Đông Dương). Sau Cách mạng tháng 
Tám năm 1945, cầu mang tên Long Biên. 

Trong những năm chiến tranh chống Mỹ, cầu Long Biên 
là mục tiêu đánh phá trọng điểm của máy bay Mỹ. Tổng cộng 
không lực Mỹ đã tiến hành 14 đợt ném bom và bắn tên lửa. Hai 
nhịp cầu bị phá hủy, nhưng sau đó đã được sửa chữa ngay, đảm 
bảo giao thông thông suốt. 


Cầu Chương Dương 
Được xây gần cầu Long Biên về phía hạ lưu. Đây là cây 
cầu đầu tiên do kỹ sư, công nhân Việt Nam tự thiết kế và thi 


489 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


công, hoàn thành trong hai năm. Cầu gồm 11 nhịp, chiều dài 
1.210,96m (kể cả cầu dẫn). Chiều rộng 19,5m. Giữa là hai làn xe 
ô tô tải. Hai làn biên mỗi làn rộng m dành cho xe máy. Cầu được 
thông xe chính thức ngày 30-6-1985. 


Cầu Thăng Long 

Cách trung tâm Hà Nội 10km về phía Tây Bắc. Cầu dài 
5.000m, kể cả cầu dẫn, cho đến nay là cây cầu lớn nhất ở vùng 
Đông Nam Á. 


Cầu Thăng Long xây dựng trải qua hai thời kỳ. Từ năm 
1971 đến 1978 là thời gian Trung Quốc giúp ta xây dựng. Tháng 
7-1978, Trung Quốc cắt viện trợ, rút chuyên gia về nước. Công 
trình bị bỏ dở. 


Bốn tháng sau, Chính phủ Liên Xô quyết định giúp ta tiếp 
tục xây dựng. Đó là thời kỳ thứ hai, bắt đầu từ năm 1979 đến 
năm 1985. Công trình được thi công tiếp với sự giúp đỡ của Liên 
Xô. Cầu có 2 tầng, tầng trên có 4 làn dành cho ô tô và 2 làn sát 
cạnh dành cho người đi bộ. Mặt ngang cầu rộng 19,5m. Tầng 
dưới gồm 2 làn đường xe lửa, và 2 tuyến cho xe thô sơ, mặt cầu 
rộng 17m. 


Làng Lệ Mật 

Nơi đây có nghề truyền thống nuôi rắn, cách nay gần 1.000 
năm, cùng tuổi với Thăng Long-Hà Nội. Chuyện xưa kể rằng: 
dưới triều Lý Thái Tông (1072-1127) có một người họ Hoàng 
khỏe mạnh, đẹp trai, giàu lòng nhân đức. Một sớm xuân sang. 
tiết trời đẹp, công chúa cùng thị nữ du thuyền trên sông Thiên 
Đức (sông Đuống), bất ngờ bị một con thủy quái gây sóng to, gió 
lớn, nhấn chìm thuyền. Chàng trai họ Hoàng đang làm ruộng, 
thấy vậy không quản nguy hiểm đã lặn xuống sông sâu đánh 
nhau với thủy quái và cứu được công chúa. 


Vua Lý Thái Tông cảm kích cử chỉ của chàng trai họ Hoàng 
đã cho gọi chàng vào cung trọng thưởng tiền bạc và chức tước. 


490 


HÀ NỘI 
Nhưng chàng trai từ chối và chỉ xin cho chàng được đưa dân 
nghèo đi khai hoang lập ấp. Được vua chấp thuận, chàng trai 
chiêu mộ dân khai hoang, lập nên 13 trại ấp, thành một vùng 
nông nghiệp trù phú cạnh thành Thăng Long. 


Làng Lệ Mật, một trong 13 ấp đó, ngày nay vẫn giữ truyền 
thống hằng năm mở hội vào ngày 23 tháng 3 âm lịch để ghi ơn 
tráng sĩ họ Hoàng và diễn lại trận chiến giữa tráng sĩ và thủy 
quái. 


Làng gốm Bát Tràng 

Làng gốm Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm, nằm sát sông 
Hồng, cách Hà Nội khoảng 10km, nghề làm gốm ở Bát Tràng đã 
có từ thế kỷ XV, 


Gốm Bát Tràng làm từ một loại đất sét trắng đặc biệt, chỉ có ở 
làng Bát Tràng. Sau khi đất sét đã được nhào trộn kỹ, người thợ 
dùng bàn xoay để tạo dáng sản phẩm, sau đó đem phơi sấy khô 
và vẽ hoa, tráng men (men gốm của Bát Tràng cũng có nhiều 
loại) rồi đưa vào lò nung. Trước đây, lò gốm Bát Tràng nung 
bằng than đá, hoặc củi gỗ, gây ô nhiễm, hiện người ta dùng lò 
nung bằng dầu hoặc gas, vừa sạch lại vừa điều khiển được nhiệt 
độ, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến màu sắc và chất 
lượng sản phẩm. 


Các sản phẩm gốm Bát Tràng rất đa dạng, mẫu mã luôn cải 
tiến phù hợp với yêu cầu thị hiếu của người tiêu dùng. Vì thế, 
gốm Bát Tràng được nhiều người ưa chuộng, có mặt khắp thị 
trường trong nước và xuất khẩu ra các nước lớn như Nhật Bản, 
Mỹ, Italia... 


Đồ gốm Bát Tràng rất có uy tín, đã đi vào ca dao, tục ngữ: 
Uốc gì anh lấy được nàng 


Để anh mua gạch Bát Tràng về xây. 


491 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 

DI TÍCH 

Văn Miếu - Quốc Tử Giám 

Năm 1070, Lý Thánh Tông cho xây Văn Miếu ở phía Nam 
kinh thành để thờ vị tổ khai sáng Nho học là Khổng Tử. Năm 
1076, vua Lý Nhân Tông lại cho lập tại đây nhà Quốc Tử Giám, 
làm nơi dạy học cho các hoàng thái tử. Đây được xem là trường 
đại học đầu tiên của nước ta. Đến đời Trần đổi tên là Viện Quốc 
học, với thành phần học sinh được mở rộng, thu nhận cả con em 


quan lại trong triều và những học sinh giỏi con nhà dân thường. 
Đến đời Lê, Viện Quốc học được đổi thành Thái học. 


Văn Miếu-Quốc Tử Giám trước tọa lạc trên 2 thôn Cổ Giám 
và Văn Hương, nay thuộc phường Văn Miếu (Đống Đa). Trước 
cổng chính có hồ Văn, giữa hồ có đảo Kim Châu. 


Tại đây, năm 1482 vua Lâ Thánh Tông cho dựng nhà bia đá, 
ghi khắc họ tên, quê quán những người thi đỗ Trạng nguyên, 
Bảng nhãn và Tiến sĩ của 82 khoa thi từ năm 1442 đến năm 
1799. Hiện nhà bia còn lưu giữ 82 tấm bia, ghi danh 1306 vị. 


Văn Miếu-Quốc Tử Giám được các nhà nghiên cứu văn hóa 
phương Đông đánh giá cao, coi đây là di tích cổ duy nhất tiêu 
biểu cho nền cao học ở vùng Đông Nam Á. 


Nhân kỷ niệm 990 năm, để tiến tới 1000 năm Thăng Long, 
nhà Thái học ở phía sau (bị phá trong chiến tranh) đã được xây 
dựng lại, đúc chuông đồng, và được khánh thành vào năm 2000. 
Cũng vào dịp này, Bill Clinton, Tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ 
đến thăm Việt Nam đã vào tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám. 
Trong chuyến thăm Việt Nam năm 2001, Tổng thống Liên bang 
Nga Putin cũng đã vào thăm địa danh này. 


Đền Ngọc Sơn 
Tọa lạc trên một đảo nhỏ hình tròn có tên là đảo Ngọc, nằm 


về phía Bắc hồ Gươm. Trên hòn đảo này, Trịnh Giang cho xây 
cung Khánh Thụy, sau bị Lê Chiêu Thống phá hủy năm 1787. 


492 


HÀ NỘI 
Đến thế kỷ XIX mới xây dựng chùa Ngọc Sơn, sau đổi thành đền 
Ngọc Sơn vào năm 1843, thờ Tam Thánh. 


Năm 1865, Phương đình Nguyễn Văn Siêu cho bắc cầu Thê 
Húc, nối từ bờ ra đảo. Trên núi Độc Tôn, ông cho xây một tháp 
đá, đỉnh là hình nhọn bút lông, gọi là tháp Bút. Trên thân tháp 
tạc 3 chữ: “Tả Thanh Thiên” (viết lên trời xanh). Qua tháp Bút 
là đài Nghiên bằng đá, có hình dạng nửa quả đào, do 3 chú ếch 
đá đội. 

Bên kia cầu là cổng đền Ngọc Sơn. Đền Ngọc Sơn có 3 nếp 
nhà chính. Ngoài cùng là Bái đường, nếp giữa thờ Văn Xương, 
nếp sau thờ Trần Hưng Đạo. Trước Bái đường là Trấn Ba Đình 
(đình chắn sóng). 


Thành Cổ Loa 

Toà thành này thuộc xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, cách trung 
tâm Hà Nội 18km. Đây là thủ đô thứ hai của nước ta, sau Phong 
Châu thời vua Hùng. 


Thành do An Dương Vương Thục Phán dựng vào năm 257 
trước Công nguyên, có nhiều tên gọi khác như thành Cổ Việt 
Thường, thành Tử Long, Loa Thành, Kiển Thành, Chủ Thành... 


Cổ Loa từng là kinh đô nước Âu Lạc của An Dương Vương 
Thục Phán, của Lý Nam Đế (570-602), của Ngô Quyền. 

Thành Cổ Loa đắp bằng đất, có nhiều vòng trôn ốc, nay còn 
lại 3 vòng: Thành trong, thành giữa và thành ngoài. Tổng độ dài 
16km, lấy sông Thiếp (tức dòng Hoàng Giang) làm hào tự nhiên. 

Cổ Loa, thành cổ nhất, có quy mô lớn nhất và rất đặc biệt 
(hình trôn ốc), là một công trình phòng ngự chống ngoại xâm nổi 
tiếng của dân tộc ta vào thế kỷ III trước Công nguyên. 

Ngoài thành lũy, hiện Cổ Loa còn các di tích: 

- Cầu 8a, nơi thần Kim Quy hiện lên trao cho Thục Phán “Nỏổ 
Thần”. 

493 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


- Đình làng Cổ Loa, nơi bá quan triều hội. Cạnh đình là đền 
Công chúa My Châu, gọi là am Bà Chúa, trong có tảng đá hình 
người cụt đầu, các cụ già bảo đó là tượng My Châu, bị cha chặt 
mất đầu. 


- Đền thờ An Dương Vương được dựng trên nền nội cung 
ngày trước. Trong đền có tượng An Dương Vương bằng đồng. 
Trước đền là giếng Ngọc, tương truyền là nơi Trọng Thủy tự tử 
vì hối hận. 


- Cạnh đền An Dương Vương là nhà bia Cổ Loa. 


Chùa Bà Đá 

Tên chữ Lĩnh Quang tự, ở số 3 phố Nhà Thờ. Chùa được dựng 
từ thời Lê Thánh Tông (1460-1497). Tương truyền khi đào đất 
đắp thành Thăng Long, một người thợ đào được pho tượng hình 
dáng phụ nữ, nên đã lập đền thờ, gọi là đền Bà Đá. Sau này thờ 
cả Phật nên gọi chùa Bà Đá. 


Chùa có tiền đường xây theo hình chữ “nhất” (—), trung 
đường xây theo kiểu chữ “đinh” (T). 


Trong chùa có nhiều tượng gỗ, có hai quả chuông đúc năm 
1828 và 1881, một khánh đúc năm 1842. 


Chùa Bà Đá nguyên là tổ đình của Thiền phái Lâm Tế. 


Chùa Hòe Nhai 

Ở 19 Hàng Than. Chùa xây từ đời Lý được sửa chữa nhiều 
lần. Theo bia dựng năm Chính Hoà thứ 24 (1708) ghi, chùa được 
dựng tại bến Đông Bộ Đầu, nơi diễn ra trận đánh quân Nguyên- 
Mông ngày 29-1-1258. 

Chùa gồm hai bái đường. Mỗi toà năm gian. Chính điện có 
ba gian. Nhà tổ bảy gian ở phía sau. Trong thượng điện có nhiều 
bức cốn chạm tứ linh. Chùa có nhiều tượng Phật bày thành sáu 
lớp, trong đó có nhiều tượng giá trị nghệ thuật cao. 


494 


HÀ NỘI 

Hai bên tả hữu thượng điện có pho tượng đặc biệt không chùa 
nào có là tượng Phật ngồi trên, một ông vua đang phủ phục bên 
dưới. 

Chùa có một quả chuông mang niên hiệu Tự Đức 17 (1864), 
một khánh đồng đúc niên hiệu Long Đức 3 (1734) đời Lê Thuần 
Tông. 

Chùa Liên Phái 

Ở ngõ Liên Phái, phố Bạch Mai. Chùa dựng năm 1726. Lúc 
mới dựng có tên là Liên Hoa, năm 1733 đổi tên là chùa Liên 
Tông. Năm 1840, vì kiêng húy của vua Thiệu Trị, chùa phải đổi 
tên là Liên Phái. 

Chùa do Lâm Giác Thượng sĩ tên thật Trịnh Thập (1679- 
1783) con Trịnh Bính, em ruột Chúa Trịnh Cương dựng. 


Chuyện kể rằng, ông có khuôn viên ở phường Hồng Mai (sau 
đổi Bạch Mai). Một hôm quân lính đào đất, bắt được một ngó sen 
rất lớn. Ông cho đó là điểm xuất gia, bèn sửa nhà làm chùa, đặt 
tên là Liên Hoa. 


Trước cổng chùa có ngọn tháp Diệu Quang hình lục lăng, cao 
10 tầng. Trong tháp đặt hài cốt đã hỏa táng của sư Diệu Quang 
cùng ð vị sư khác. Nhân dân thường gọi tháp chùa Liên Hoa. 

Sau chùa có khu vườn tháp gồm 9 tháp xây thành 3 hàng. 
Hàng giữa có tháp Cửu Sinh xây bằng đá, nơi táng vị sư tổ thứ 
nhất Lâm Giác Thượng sĩ, đã có hơn 250 năm. Đây là ngôi tháp 
cổ nhất của Hà Nội. 

Chùa được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật năm 196/2. 

Chùa Kim Liên 

Tên chữ là Đại Bi tự, còn gọi Hoàng Ân tự, ở thôn Nghi Tàm, 
Quảng An. Chùa có từ thời Lý, là nơi ở riêng của Công chúa Từ 
Hoa (1128-1138). Vì nhà vua muốn cho con gái mình am hiểu 
nghề nông và biết nỗi gian truân của người nông dân, cho nên 


495 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


cho công chúa và cung nữ ra đây trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt 
lụa. Nơi này được gọi trại Tầm Tang, sau đổi thành Nghi Tàm. 


Đến đời Trần (1225-1400) đổi thành chùa Đống Long, được 
dựng trên nền cũ của cung Từ Hoa. Đầu thế kỷ XVII gọi chùa 
Đại BI. Trong chùa còn bia đá “Đại Bì tự bị ký” dựng năm Thái 
Hồ nguyên niên (1443) cho biết chùa được xây vào thời Lê Nhân 
Tông, có tên là Đại Bi. Chùa đã được sửa chữa và làm lại nhiều 
lần vào những năm 1531, 1736, 1771. 


Đến đời Trịnh Sâm (1760-1782), chùa được trùng tu và đổi 
thành chùa Kim Liên. Trong chùa có bia đá dựng năm 1868, do 
Bùi Huy Cận soạn, nói rõ năm Cảnh Hưng thứ 32 (1771) Chúa 
Trịnh Sâm sai Quận Thiều Phạm Huy Đỉnh và Thái giám Tân 
Sinh hầu Nguyễn Khắc Tuân trùng tu mở rộng chùa. 


Ô Quan Chưởng 

Ở cuối phố Hàng Chiếu. Đây là cửa ô duy nhất còn lại ở Hà 
Nội. Tên chính thức là Đông Hà Môn. Cửa ô có một cửa chính 
và một vọng lâu. Trên tường phía trái có gắn tấm bia khắc năm 
1889 của Tổng đốc Hoàng Diệu, cấm lính sách nhiễu dân. 


Chùa Quán Sứ 

Có từ thế kỷ XVII, ở phố Quán Sứ. Vào thời Trần Dụ Tông 
(1341-1396) vùng này có nhà công quán của triều đình đón tiếp 
sứ thần các nước như Chiêm Thành, Vạn Tượng... Các sứ thần 
phần nhiều theo đạo Phật, nên cạnh công quán lập một ngôi 
chùa để họ đến cầu kinh lễ Phật. Vì thế chùa có tên là Quán Sứ. 
Hiện chùa là trụ sở của Hội Phật giáo Việt Nam. 


Khu di tích Đống Đa - chùa Bộc 

Nơi diễn ra chiến thắng oanh liệt của nghĩa quân Tây Sơn 
do đích thân Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ chỉ huy, đêm 
mồng 4 rạng ngày mồng 5ð tháng Giêng năm Kỷ Dậu (đêm 29 
rạng sáng 30 tháng 1 năm 1789), diệt tan 29 vạn quân Thanh ở 
Tây thành Thăng Long, kinh đô Thăng Long hoàn toàn giải phóng. 


496 


HÀ NỘI 


Gò Đống Đa là nơi chôn xác hàng chục vạn quân Thanh. Đằng 
sau gò này, sát đường Đặng Tiến Đông (một danh tướng của 
nghĩa quân Tây Sơn) mới đây người ta đã cho dựng bức tượng 
vua Quang Trung rất lớn đặt trên bệ đá hoa cương khá cao. 
Tượng tọa lạc trong một khuôn viên rộng. Hằng năm, vào mồng 
5 Tết nhân dân đến đây cử hành trọng thể lễ kỷ niệm chiến 
thắng Đống Đa. 


Cách gò Đống Đa khoảng 1 km về phía Nam, sát đường chùa 
Bộc, có một ngôi đền được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích 
mang tên Thiên Phúc tự, nhân dân quen gọi là chùa Bộc. Chùa 
thờ Phật, nhưng đặc biệt bên trong có bức tượng lớn, nhân dân 
thường gọi tượng Đức Ông. Năm 1962, các nhà sử học đã phát 
hiện sau bệ tượng có khắc dòng chữ “Bính Ngọ tạo Quang Trung 
tượng” (tượng vua Quang Trung tạo năm Bính Ngọ). Điều này 
nói lên tấm lòng tôn kính của nhân dân ta đối với vị anh hùng 
Nguyễn Huệ. Nhưng vì lo sợ triều Nguyễn trả thù nên về hình 
thức chùa Bộc thờ Phật, nhưng thực chất thờ vua Quang Trung. 
Đặc biệt vị trí chùa nằm trong khu vực trận địa của đại quân 
Tây Sơn Nguyễn Huệ. 


Chùa Một Cột 


Là cụm kiến trúc ngôi chùa và toà đài xây dựng giữa hồ 
vuông. Chùa có tên là Diên Hưựu, toà đài có tên là Liên Hoa. Đài 
Lñên Hoa, lâu nay nhân dân ta quen gọi là chùa Một Cột. Chùa 
hình vuông, mỗi chiều 3m, mái cong, dựng trên một cột đá hình 
trụ tròn. Cột có đường kính 1,2m cao 4m (chưa kể phần chôn 
dưới đất). Tầng trên là hệ thống những thanh gỗ tạo bộ khung 
sườn kiên cố đố cho tầng đài dựng bên trên, khác nào một đóa 
sen vươn thẳng trong hồ. Chung quanh hồ có tường gạch bao. Bờ 
ngoài có cầu thang xây gạch dẫn lên Phật đài. Trên cửa Phật đài 
có biển ghi: “Liên Hoa đài, nhằm ghi nhớ sự tích của vua Lý, 
dẫn tới việc xây đài. 

Tương truyền năm 1049, vua Lý Thái Tông chiêm bao thấy 
Phật Quan Âm ngồi trên toà sen, vua cũng được dắt lên đó. Khi 


497 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


tỉnh giấc, vua đem việc đó hỏi các quan. Sư Thiền Tuệ khuyên 
vua xây chùa, dựng cột đá ở giữa hồ, làm toà sen của Phật đặt 
trên cột tựa như một bông sen mà vua thấy trong mộng. Chùa 
xây xong, cho các sư chạy đàn, tụng kinh cầu cho vua sống lâu, 
vì thế gọi là chùa “Diên Hựu” (kéo dài cõi phúc). 

Theo bia ký chùa Đọi (Hà Nam) thì quy mô Liên Hoa đài 
thời Lý to hơn ngày nay nhiều. Năm 1954, khi thực dân Pháp 
rút khỏi miền Bắc, chúng đã cho phá tan chùa Một Cột. Sau khi 
Chính phủ ta về tiếp quản Thủ đô đã cho xây lại chùa Một Cột 
như hiện nay. 


Chùa Láng 

Tên chữ là Chiêu Thiền tự, được dựng từ thời Lý Thần Tông 
(1128-1138), trên nền nhà cũ của ông Từ Vinh và bà Nguyễn Thị 
Loan, thân sinh của vị thiền sư nổi tiếng Từ Đạo Hạnh, tên thật 
là Từ Lộ. 

Chùa thờ Từ Đạo Hạnh. Truyền thuyết kể: Từ Đạo Hạnh thù 
ghét sư Đại Điên đã dùng phép thuật giết chết cha mình, nên 
ông lên chùa Thầy đi tu. Khi đắc đạo có phép mầu nhiệm đã giết 
chết sư Đại Điên trả thù cho cha. Sau ông hóa kiếp làm Dương 
Hoán, con trai Sùng Hiền Hầu, em ruột vua Lý Nhân Tông. Vì 
không có con trai, nên vua lấy Dương Hoán làm Hoàng Thái tử, 
sau là vua Lý Thần Tông (1128-1138). Vì vậy chùa Láng còn thờ 
cả vua Lý Thần Tông. 


Trong khuôn viên chùa có nhà bát quái, tả vu và hữu vu, 
trong cùng là đền thờ. Chùa còn lưu giữ tấm bia dựng năm Thịnh 
Đức thứ 4 (1656) cao 1,4m, rộng 0,8m, có hoa văn rồng chầu mặt 
nguyệt, hai bên riềm có phượng chầu hoa sen và hai tiên nữ với 
đôi cánh bay lượn trên trời. Chùa còn có 15 bia, bên trái trên 
tường có gắn một tấm bia Phúc Điện ghi Trịnh Tạc cùng vợ là 
công chúa Lê Thị Ngọc cúng một mẫu ruộng vào chùa. Chùa còn 
có quả chuông đúc năm 1740 và khánh đúc (1738). 


498 


HÀ NỘI 

Hiện chùa còn lưu giữ 12 đạo sắc phong của các triều vua Lê, 

Tây Sơn và triều Nguyễn. Hội chùa Láng vào ngày mồng 7 tháng 

3 âm lịch hằng năm. Chùa được xếp hạng di tích lịch sử kiến 
trúc nghệ thuật ngày 28-4-1962. 


Chùa Trấn Quốc 

Tọa lạc trên hòn đảo nhỏ Hồ Tây. Nguyên xưa ở bãi Yên Hoa 
cạnh sông Hồng xây vào đời Lý Nam Đế (541-547) là một ngôi 
chùa cổ nhất, gọi là chùa Khai Quốc. Đến đời Lê Thái Tông, 
niên hiệu Đại Bảo (1440-1442) gọi là chùa An Quốc. Đến đời Lê 
Kính Tông (1600-1618) niên hiệu Hoằng Định thứ 16 (1615), bãi 
sông Hồng bị lở sát đến chùa, nên chùa được dời vào địa điểm 
ngày nay. Nơi này vốn là cung Thủy Hoa, dựng từ thời Lý, đến 
đời Trần là điện Hàm Nguyên, dùng làm nơi hóng mát, xem 
đua thuyền.... Đời Lê Hy Tông (1675-1705) chùa đổi tên là Trấn 
Quốc. 


Vào đời Lê Thần Tông (1619-1643), dân làng Yên Phụ và Yên 
Quang đắp đập Cổ Ngư (đường Thanh Niên), nhân đó đắp luôn 
đường từ đập Cổ Ngư vào chùa. 


Chùa Trấn Quốc đã qua nhiều lần sửa chữa vào các năm 
1624, 1628, 1639, 1815 nhưng vẫn còn giữ được lối kiến trúc độc 
đáo. Chùa được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa ngày 28-4-1962. 


Đền Quán Thánh 

Năm 1010, khi xây thành Thăng Long, Lý Thái Tổ cho xây 
một quán thờ vị thần Huyền Thiên Đế, trấn giữ phía Bắc Thăng 
Long, gọi là Trấn Võ Quán, sau gọi là đền Trấn Võ rồi đổi thành 
đền Quán Thánh. Từ khi xây dựng (1010) cho đến nay, đền đã 
qua nhiều lần trùng tu. Năm 1677, niên hiệu Vĩnh Trị thứ 2 đời 
Lê Hy Tông, Trịnh Tạc (1657-1682) sau khi đánh thắng nhà 
Mạc về cho trùng tu và đúc tượng đồng Trấn Võ cao gần 4 m, 


nặng 4 tấn. 


499 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Đền Quán Thánh thờ Huyền Thiên Trấn Võ, mặc áo đội mũ, 
có người cho đó là tượng của người có công đúc tượng Trấn Võ. 


Đền Hai Bà Trưng 

Còn có tên là chùa Viên Minh, ở phố Đồng Nhân. Nguyên đền 
ở bãi Đồng Nhân (gần bờ sông Hồng), bờ bị sạt lở, nên đến năm 
1819 dân làng Đồng Nhân dời đền vào địa điểm hiện nay. 


Đền cũ dựng năm 1142 (niên hiệu Đại Định thứ 3, triều vua 
Lý Anh Tông). Đền thờ hai vị nữ anh hùng dân tộc là Trưng Trắc 
và Trưng Nhị. Hai bà có công đánh đuổi quân xâm lược Đông 
Hán, giành độc lập cho đất nước vào năm 40. 


Trong đền có tượng Hai Bà, hai bên có 12 tượng nữ thần, là 
những nữ tướng đã giúp Hai Bà trong cuộc khởi nghĩa thắng lợi. 
Hằng năm, đến ngày mồng 5 tháng 2 âm lịch, nhân dân mở hội 
đền và là ngày giỗ Hai Bà. 


Cụm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Gồm Nhà sàn, Lăng và Bảo tàng. Nhà sàn là nơi Chủ tịch Hồ 
Chí Minh lúc sinh thời sống và làm việc ở Hà Nội. Ngôi nhà xây 
theo kiểu nhà sàn dân tộc. Trước mặt có ao cá, cạnh bờ có hai cây 
dừa và ở góc nhà có cây vú sữa do đồng bào miền Nam gửi tặng 
Bác. Chung quanh vườn có nhiều cây ăn quả như bưởi, hồng 
xiêm... quanh năm xanh tốt, trĩu quả. Tầng trệt là nơi hội họp. 
Tầng trên là phòng ngủ của Người, ngoài chiếc giường ngủ đơn 
sơ giản dị, có một bàn làm việc, có một tủ đựng vài bộ quần áo. 


Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi Người yên nghỉ giữa lòng 
Thủ đô Hà Nội. Sau hai năm xây dựng, ngày 29-8-1975, Lăng 
Chủ tịch Hồ Chí Minh được long trọng khánh thành. Mặt chính 
Lăng quay ra Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, ngày 2-9-1945 đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai 
sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là CHXHCN Việt 
Nam. 


500 


HÀ NỘI 

Lăng có hình dáng bông sen nở, gồm 3 cấp với chiều cao 
21,6m. Lớp dưới tạo dáng bậc thềm tam cấp. Cấp dưới của bậc 
thềm là lễ đài dành cho Đoàn Chủ tịch các cuộc mít tỉnh tổ chức 
ở Quảng trường. Lớp giữa là trung tâm của Lăng, nơi có phòng 
đặt di hài. Lớp trên là mái lăng cũng hình tam cấp. Mặt chính 
lăng có đồng chữ “Chủ - tịch - Hề - Chí - Minh” bằng đá hồng 
ngọc màu mận chín. 

Lăng là nơi gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà yêu 
nước vĩ đại, được UNESCO tặng danh hiệu “Danh nhân văn hóa 
thế giới và Anh hùng giải phóng dân tộc” nhân kỷ niệm 100 năm 
ngày sinh của Người. 

Quảng trường Ba Đình 

Gắn liền với những sự kiện quan trọng của đất nước, có chiều 
dài 320m, rộng 100m với 168 ô có xanh, phía Tây của Quảng 
trường là khu lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh như Nhà sàn, 
Bảo tàng. 

Bảo tàng Hồ Chí Minh 

Trưng bày hiện vật giới thiệu thân thế, sự nghiệp của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Bảo tàng được xây dựng phỏng theo hình 


bông sen. Khánh thành ngày 19-5-1990, nhân kỷ niệm 100 năm 
ngày sinh của Người. 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 

Từ ngày 24-6-1966, ngôi nhà số 66 đường Nguyễn Thái Học 
trỏ thành Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Nội dung giới thiệu nền 
nghệ thuật Việt Nam từ buổi đầu dựng nước tới nay. Bảo tàng 
có nhiều bộ sưu tập tranh quý của những họa sĩ nổi tiếng như 
Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Phan Chánh, Bùi Xuân 
Phấn... 

Bảo tàng Lịch sử 

Được thành lập năm 1926, với tên gọi “Viễn Đông Bác cổ. 
Năm 1958, viện được tu bổ sửa chữa lại và đổi tên thành Viện 

501 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Nội dung giới thiệu hệ thống quá 
trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, từ buổi bình 
minh của lịch sử đến ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 


Bảo tàng Cách mạng 

Thành lập năm 1959, nội dung trưng bày hiện vật giới thiệu 
quá trình đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đến ngày nay. 


Tượng đài vua Lý Thái Tổ 

Vua Lý Thái Tổ tên húy là Lý Công Uẩn, người làng Cổ Pháp, 
huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, sinh ngày 12 tháng 2 năm Giáp 
Tuất (974) mất ngày Mậu Tuất tháng 3 năm Mậu Thìn (1028), 
trị vì được 18 năm, thọ ð5 tuổi. 


Lý Thái Tổ là vị vua đầu tiên của triều Lý, sau khi lên ngôi 
Hoàng đế năm 1010, tháng 7 cùng năm đã hạ chiếu dời đô từ 
Hoa Lư về thành Đại La. Một buổi sáng đẹp trời, thuyền vừa rời 
bến, nhà vua chợt trông thấy rồng vàng bay lên, do đó đặt tên là 
KEñnh đô Thăng Long (tức Hà Nội ngày nay). 


Để tưởng nhớ công lao vị vua “Khai đô lập quốc” và nhân kỷ 
niệm 50 năm ngày giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2004), 
đồng thời hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, ngày 7-10- 
2004, Thành ủy, UBND Thành phố, Mặt trận Tổ quốc Thành 
phố đã long trọng tổ chức khánh thành tượng đài Lý Thái Tổ tại 
vườn hoa Chí Linh, bên Hồ Gươm huyền thoại. 


Tượng đài Lý Thái Tổ soi bóng mặt nước Hồ Gươm là một 
trong những biểu tượng đẹp của Thủ đô Hà Nội, một công trình 
văn hóa, nghệ thuật của thời đại Hồ Chí Minh quang vinh, một 
thời đại kế tục vô cùng xứng đáng và hiển hách truyền thống 
dựng nước và giữ nước của cha ông, đã xây dựng thủ đô và đất 
nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. 


Tượng đài Lý Thái Tổ được đúc bằng đồng trong vòng 4 tháng, 
tại một làng nghề thuộc huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, có tổng 


502 


HÀ NỘI 
trọng lượng 34 tấn (tượng 14 tấn, bệ 20 tấn), với chiều cao 10,10 
m, trong đó tượng cao 3,35m, bệ cao 6,75m, quy thành 1010em, 
trùng hợp với năm đời đô, ngày khai sinh đô thành Thăng Long 
và cũng trùng hợp với ngày giải phóng thủ đô khỏi ách chiếm 
đóng của thực dân Pháp 10-10. 


LÊ HỘI 

Hội Cổ Loa 

Diễn ra từ ngày 6 đến 16 tháng Giêng âm lịch để tưởng nhớ 
Thục Phán An Dương Vương, người được vua Hùng thứ 18 
nhường ngôi. Lễ hội gắn liền với sự tích truyền thuyết “Nỏ Thần” 
và chuyện tình My Châu - Trọng Thủy. 


Lễ hội có đám rước thần của 12 xóm. Sau lễ có hội, tổ chức 
nhiều trò chơi như thổi cơm thị, chơi đu, hát chèo... 


Hội đền Sóc 
Thôn Vệ Linh xã Phù Lĩnh, Sóc Sơn. Đền thờ Thánh Gióng, 
người anh hùng chống giặc Ân. 


Lễ hội được tổ chức hằng năm vào ngày 7 tháng Giêng âm 
lịch tại đền Sóc. Trong lễ hội có lễ tắm tượng, rước voi, rước trầu 
không... Theo truyền thuyết, đền Sóc là nơi Đức Thánh Gióng 
sau khi đánh tan giặc Ân đã cởi áo giáp rồi cùng ngựa sắt bay 
về trời. 

Hội Đống Đa 

Hằng năm diễn ra vào mồng ð Tết Nguyên Đán. Đây là lễ hội 
chiến thắng, mừng công tích chống ngoại xâm lừng lẫy của dân 
tộc do Hoàng đế Quang Trung lãnh đạo. Cuộc tế diễn ra ở đình 
Khương Thượng, lễ cầu siêu ở chùa Đồng Quang. Sau đám rước 
“rồng lửa Thăng Long” là lễ dâng hương, lễ đọc văn. Ngày nay, lễ 
hội được diễn ra trong khuôn viên trước tượng đài Quang Trung, 
phía sau gò Đống Đa. Trong lễ hội có nhiều trò vui. 


503 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Hội đền Hai Bà Trưng 

Hằng năm lễ hội đền Hai Bà Trưng được mở từ mồng 3 tới 
mồng 6 tháng Hai âm lịch để tưởng nhớ công ơn Hai Bà, những 
vị nữ anh hùng có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành độc lập 
cho đất nước. Phần hội có nhiều trò đặc sắc, nhiều trò chơi. 

Hội làng Triều Khúc 

Thuộc làng Triều Khúc, Thanh Trì. Hội làng Triều Khúc diễn 
ra từ ngày 10 đến 12 tháng Giêng âm lịch hằng năm tại đình 
Sắc và đình Lớn, nhằm ghi nhớ công ơn người anh hùng dân tộc 
Phùng Hưng và tôn vinh nghề dệt. Trong thời gian tế có biểu 
diễn múa rồng, một điệu múa cổ. Sau tế có tổ chức hội múa lân, 
đấu vật, hát chèo... 


HA TAY 
Hà Tây thuộc châu thổ sông Hồng, diện tích tự nhiên 
2.148km°, dân số gần 2.500.000 người. Thị xã Hà Đông là tỉnh 
ly của Hà Tây. Ngoài ra Hà Tây còn có: thị xã Sơn Tây và các 
huyện: Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, Hoài Đức, 
Quốc Oai, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín, Mỹ Đức, Ứng 
Hoà, Phú Xuyên. 


Hà Tây là nơi sinh sống của nhiều dân tộc anh em: Kinh, 
Mường, Dao... 


Phía Bắc Hà Tây giáp Vĩnh Phúc, phía Tây giáp Hoà Bình, 
Phú Thọ, phía Đông giáp Hà Nội, Hưng Yên, phía Nam giáp Hà 
Nam. 


Do địa hình khá phức tạp, đa dạng gồm đôi núi, đồng bằng, 
trung du, nên Hà Tây có nhiều vùng tiểu khí hậu khác nhau. 
Nhiệt độ trung bình cả năm là 23,8°C. Vùng gò đồi có nhiệt độ 
trung bình cả năm là 23,5°C, chịu ảnh hưởng khí hậu lục địa 
gió Lào, trong lúc đó vùng Ba Vì mát mẻ, nhiệt độ trung bình cả 
năm là khoảng 189G. 


504 


HÀ TÂY 
Hà Tây có nhiều hồ nước lớn như Đồng Mô, Suối Hai... Hà 
Tây có nhiều thuận lợi về giao thông bao gồm đường bộ, đường 
thủy, lại là cửa ngõ phía Tây của Hà Nội, việc giao lưu rất dễ 
dàng. 
Hà Tây là vùng đậm đặc di tích lịch sử và thắng cảnh nổi 
tiếng như Hương Tích, Ba Vì, chùa Thầy, chùa Tây Phương, 
chùa Trầm... Hà Tây quê lụa có nhiều lễ hội nổi tiếng. 


THẮNG CẢNH 


Hương Tích 

Hương Tích là một quần thể kiến trúc và danh lam thắng 
cảnh nổi tiếng gồm một hệ thống hang động, đền chùa xen lẫn 
giữa màu xanh bất tận của núi rừng trùng điệp của huyện Mỹ 
Đức. 


Qua nhiều thế kỷ, Hương Tích “Đá vẫn trơ gan cùng tuế 
nguyệt”. Cảm cảnh Hương Tích, nhà thơ Tản Đà đã phác họa 
bức tranh sơn thủy của Hương Sơn: 


“...Chùa Hương trời điểm lại trời tô 
Một bức tranh tình trải mấy thu 
Xuân lại, xuân đi không dấu vết 
AI về, ai nhớ vẫn thơm tho”. 


Năm tháng trôi qua, hết thế hệ này đến thế hệ khác, trải qua 
bao cuộc bể dâu, Hương Sơn vẫn xuân xanh trường tôn với thời 
gian. 


Đến Hương Sơn, du khách sẽ được thả hồn vào cái đẹp thanh 
cao, sắc hương đậm đà của non sông đất Việt trời Nam. 


Do sự xâm thực của thiên nhiên, bào mòn của nước, trong dãy 
núi Hương Sơn có nhiều hang động kỳ khu. Vào thăm hang động 
Hương Sơn ta có cảm giác như đang lạc vào chốn thiên thai, giữa 


505 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


một thế giới động vật ngàn năm hóa đá. Trong số những hang 
động đó, đáng chú ý nhất là: động chùa Tiên Sơn, động Hinh 
Bồng, động Hương Tích, động Hương Đài... 

Động Hương Tích là điểm chính của thắng cảnh Hương Sơn. 
Hình thể động như một con rồng khổng lồ đang há miệng. Vào 
năm Canh Dần (1770), khi chúa Trịnh Sâm tuần du qua đây, 
cảm trước vẻ đẹp của động đã tạc vào vách đá ở cửa động “Nam 
Thiên đệ nhất động” và người đời sau có thơ rằng: 

Thăm thẳm một hang lông bóng nguyệt 

Gập ghềnh mấy lối uốn thang mây. 

Ngoài hệ thống hang động mà cũng là nơi thờ cúng Thần, 
Phật, Hương Tích còn có cả một loạt đền, chùa, miếu uy nghiêm 
như chùa Bảo Đài - Tuyết Sơn, chùa Long Vân, đền Trình, chùa 
Hương Trản, đền Đục Khê, đền Hữu Vĩnh, chùa Thiên Trù... 

Vãn cảnh chùa Hương, du khách không thể không đến Thiên 
Trù. Theo sử chép vào tháng Giêng năm Đình Hợi (1467), vua Lê 
Thánh Tông tuần thú qua đây, cho quân dừng lại nghỉ qua đêm. 
Vua xem thiên văn, chợt thấy vùng này thuộc vào địa phận của 
sao Thiên Trù (sao chủ về ăn uống) nhân đấy đặt tên cho vùng 
này là Thiên Trù (Bếp Trời). 

Đối với Chu Mạnh Trinh, Thiên Trù đẹp vô ngần: 

Tiếng đâu văng vắng chuông vàng, 

Khói đâu ngh1 ngút mùi nhang Thiên Trù. 

Còn nhà thơ Xuân Diệu thì: 

Thiên Trù một khoảng êm phơi phối, 

Núi ngắm nhau xanh một sắc hiền. 

Ngày nay chùa Hương là điểm du lịch trọng điểm của Hà 
Tây. Lễ hội chùa Hương kéo dài hàng tháng, bắt đầu từ sau Tết 
Nguyên Đán. Khách thập phương đến lễ hội chùa Hương để lễ 
Phật, cầu phúc và trước hết là để được hoà mình vào thiên nhiên. 


506 


HÀ TÂY 

Khu du lịch Ba Vì 
Trước hết, du khách đến thăm hồ Suối Hai. Thuyền du lịch 
sẽ đưa du khách dạo quanh hồ và ghé thăm các đảo trồng cây 


dược liệu, đảo chim, đảo cò... để tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên 
đầy thơ mộng. 


Tiếp đó, xe sẽ đưa bạn đi về phía Bắc đỉnh Ba Vì đến thăm 
khu du lịch Ao Vua. Nơi đây có dòng thác tuyệt đẹp. Du khách có 
thể leo lên ba tầng thác. Nếu leo đến độ cao 400m, bạn sẽ thấy 
dấu tích một khu nghỉ mát của người Pháp có từ những năm 
1940. Lên đến độ cao 1.200m, bạn có thể nghỉ lại trong khách 
sạn sang trọng để ngắm trời sao Ba Vì. 


Nếu có dịp, mời du khách thám hiểm rừng nguyên sinh Ba Vì 
có diện tích 76.000ha, nằm ở độ cao từ 200m đến 1.300m so với 
mặt biển. Khí hậu quanh năm mát mẻ, có thảm thực vật phong 
phú, có tới 1.700 loài thực vật. Động vật có những loài quý hiếm 
như công, hươu sao, chim Avwes... 


Hồ Quan Sơn 

Một thắng cảnh đẹp của huyện Mỹ Đức, cách Hà Nội 50km. 
Chung quanh hồ Quan Sơn có nhiều núi non hùng vĩ kéo dài, ôm 
ấp lấy hồ nước trong xanh. Giữa lòng hồ nổi lên những ngọn núi 
đá dựng đứng với nhiều tên gọi khác nhau: núi Trâu Trắng, đảo 
Sư Tử, núi Quai Chèo, đôi Voi Phục... Trên những đảo đá đó, có 
nhiều hang động kỳ thú như Linh Sơn Động, Ngọc Long Động, 
có nhiều nhũ đá hình thù kỳ lạ, khiến du khách ngẩn ngơ trước 
vẻ đẹp thiên tạo ở đây. 


Quan Sơn có thể ví như một Hạ Long thu nhỏ, giữa mênh 
mông hồ nước là những đảo đá xanh um soi bóng mặt hồ. Hơn 
thế nữa, trên những hòn núi của hồ Quan Sơn còn có nhiều đền, 
chùa, như chùa Linh Sơn nằm ở núi Linh Sơn, được dựng từ thế 
kỷ XVII, vào thời nhà Mạc, cạnh chùa là động Lĩnh Sơn. 


507 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Thắng cảnh núi Trầm 

Còn gọi núi Tử Trầm. Giữa vùng đồng bằng trù phú của huyện 
Chương Mỹ, nổi lên một dãy núi đá cao ngất. Năm 1516, vua Lê 
Chiêu Tông cho dựng hành cung, rồi sai đào sông, khai suối 
quanh núi để du ngoạn. Hiện nay chung quanh núi Tử Trầm còn 
nhiều di tích kiến trúc của các thời như chùa Long Tiên, chùa 
Quan Âm, chùa Vô Vi, chùa Ba Lang, đền Mẫu, đền Cao Sơn... 


Trên núi Tử Trầm có nhiều hang động đẹp, điển hình là động 
Long Tiên, một động đẹp chưa từng thấy. Cửa động tuy nhỏ, 
nhưng lòng động khá lớn và cao. Trong động có nhiều nhũ đá 
buông rũ xuống với những hình dáng lạ kỳ. Trong động có nhiều 
tượng đá quý, đặc biệt là tượng A Di Đà ngồi trên toà sen trong 
tư thế thiền, vẻ mặt đôn hậu. Tượng được tạc với nghệ thuật tỉnh 
xảo. Trên trần và vách đá gần cửa động có nhiều bút tích của các 
danh tài, nho sĩ từ cuối Lê, đầu Nguyễn với gần 20 bài minh văn 
ngợi ca cảnh đẹp của núi Tử Trầm. 


Tại đây, trong những ngày đầu chống Pháp, Đài phát thanh 
Tiếng nói Việt Nam đã phát đi Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 
(19-12-1946) của Hồ Chủ tịch. 

Hằng năm núi Tử Trầm có tổ chức lễ hội vào mồng 2 tháng 2 
âm lịch, thu hút nhiều khách thập phương về tham dự. 


Khu du lịch Đồng Mô 

Có hồ nước rộng trên 1.300ha với nhiều đảo và bán đảo bên 
hồ. Tại đây có sân golf 18 lỗ theo tiêu chuẩn quốc tế ở đảo Vua 
(còn gọi đảo Đầm), nằm ngay chính giữa lòng hô Đồng Mô với 
diện tích 350ha. 


Ngoài sân øolƒ rừng cây, hồ nước và những biệt thự xinh đẹp 
soi bóng mặt hồ, Khu du lịch Đồng Mô còn đang xây dựng làng 
văn hóa các dân tộc Việt Nam. Một khi làng văn hóa này hoàn 
thành, Đồng Mô sẽ trở thành khu du lịch nổi tiếng thu hút nhiều 
du khách trong và ngoài nước. 


508 


HÀ TÂY 
Khoang Xanh, Suối Tiên 
Đây là khu du lịch có môi trường sinh thái còn tương đối 


nguyên sơ, nơi có nhiều đồng bào Mường sinh sống, cách thị xã 
Sơn Tây 20km, cách Hà Nội 60km. 


Khu du lịch nằm trong một thung lũng xanh thơ mộng bên 
núi Tản Viên - Ba Vì, nơi có dòng Suối Tiên, sau khi len lỏi qua 
những sườn đá, rừng cây rậm rạp, đổ nước xuống vực sâu trông 
như một dải lụa trắng mềm mại khổng lồ trải giữa rừng xanh 
ngút ngàn. Suối có nhiều đoạn nước róc rách chảy rất ngoạn 
mục. Từ thác Tràn ngược lên hòn Chồng khoảng 1km, du khách 
sẽ còn được ngắm nhìn nhiều thác đẹp với những tên gọi rất gợi 
cảm như thác Mơ, thác Mâm Xôi, thác Hoa Lan... 


Sau khi tắm suối thỏa thuê, du khách có thể leo lên đỉnh núi 
Vua, nơi có khu rừng nguyên sinh với hệ động thực vật rất phong 
phú. 


Làng Nhị Khê - Khu tưởng niệm Nguyên Trãi 


Làng Nhị Khê thuộc huyện Thường Tín, cách Hà Nội khoảng 
20km về phía Nam. Tại đây có khu tưởng niệm danh nhân văn 
hóa thế giới Nguyễn Trãi, gồm nhà thờ, mặt trước có hồ bán 
nguyệt và tượng toàn thân của Nguyễn Trãi đặt trên bệ đá hoa 
cương cao. Nhà thờ Nguyễn Trãi còn lưu giữ nhiều di vật quý, 
bức chân dung của Nguyễn Trãi, nhiều hoành phi, câu đối và các 
đạo sắc phong. 

Tại làng Nhị Khê còn có một số di tích gắn liền với dòng họ 
Nguyễn Trãi như “Ao Huê”, “Trại Ối là nơi thân phụ Nguyễn 
Trãi mở trường dạy học sinh con em trong làng. Tại nhà bia Bãi 
Sếu, người ta còn lưu giữ được tấm bia cổ dựng năm 1690, ghi 
tên những người quê ở Nhị Khê, Trung Thôn đã đỗ đạt. Nhị Khê 
còn có nhà thờ tổ nghề tiện. 


Làng Đường Lâm 


Cách thị xã Sơn Tây khoảng 4km, là làng Việt cổ ở vùng 
Trung Du. Đường Lâm, làng của hai vua: Bố Cái Đại Vương 


509 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Phùng Hưng và Ngô Quyền, hai vị anh hùng dân tộc có công 
đánh đuổi quân xâm lược phương Bắc, giành độc lập cho đất 
nước vào thế kỷ VIII và thế kỷ X. 


Tại đây có đền thờ Phùng Hưng, đền và lăng Ngô Vương với 
chuông đồng, khánh đá, đồ gốm sứ, các bức chạm trổ và nhiều 
bia đá cổ lớn. Nơi đây còn có những hiện vật quý, ghi dấu một 
thời lịch sử hào hùng của dân tộc như Giếng Ngọc, Rặng Duối cổ 
thụ nơi Ngô Quyền buộc voi trận. 


Làng Đường Lâm còn nhiều ngôi nhà cổ, cổng cổ, đặc biệt 
cổng làng cho ta hình dung về một làng quê của người Việt cổ. 


Tại nhà truyền thống xã Đường Lâm còn lưu giữ nhiều di vật 
quý: cọc gỗ Bạch Đằng, Ngô Quyền dùng đóng trên sông Bạch 
Đằng chặn đánh quân Nam Hán, rìu đá... 


Đường Lâm, phong cảnh hữu tình, sông Tích trong xanh, uốn 
lượn quanh làng trên những gò đổi thoai thoải với những rộc sâu 
(ao sâu). 


Làng Vạn Phúc 

Nằm bên bờ sông Nhuệ hiền hoà, thuộc thị xã Hà Đông, cách 
Hà Nội khoảng 10km. Làng có nghề dệt lụa tơ tằm nổi tiếng từ 
xưa. Lụa Vạn Phúc là mặt hàng quý được nhiều người ưa chuộng 
khắp trong Nam ngoài Bắc, bởi “mịn mặt, mát tay” với thương 
hiệu “lụa Hà Đông”. 

Ngày nay dân làng vẫn tiếp tục nghề truyền thống đó với quy 
mô lớn hơn. La Vạn Phúc không chỉ nổi tiếng trong nước mà 
còn là mặt hàng xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. 


Du khách đến Vạn Phúc không chỉ để mua hàng mà còn là 
dịp tham quan ngắm cảnh. Bởi làng Vạn Phúc có cảnh quan rất 
đẹp, con người mến khách. Trong làng có vườn hoa muôn sắc, có 
vườn cây ăn trái với những hồ sen rực rỡ ngát hương. Làng còn 
có đền thờ bà tổ dạy cho dân nghề nuôi tằm dệt lụa. 


510 


HÀ TÂY 
Đặc biệt trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến chống 
thực dân Pháp xâm lược, Hồ Chủ tịch đã về sống và làm việc tại 


ngôi nhà 2 tầng ở làng Vạn Phúc. Tại đây Người viết Lời kêu gọi 
toàn quốc kháng chiến (19-12-1946). 


DI TÍCH 


Chùa Thầy 

Tên chữ là Thiên Phúc, được dựng từ thời Lý, dựa vào sườn 
Tây Nam núi Thầy, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oal. Phía trước chùa 
bên trái là ngọn Long Đẩu và một hồ rộng mang tên Long Chiểu, 
ở giữa có thủy đình, nơi diễn trò rối nước. Hai chiếc cầu ngói cổ 
kiểu “thượng gia, hạ kiềư”, ba nhịp có mái che, dựng năm 1602. 
Cụm kiến trúc chính là chùa Cả, gồm ba lớp nhà lớn, dựng trên 
nền cao, bó đá hộc xanh. Lớp ngoài là nhà tiền tế, lớp giữa thờ 
Phật, lớp trong cùng thờ Từ Đạo Hạnh. Mái chùa lợp ngói mũi 
hài to bản, dày, 4 góc cong vút, đặt trên bộ khung 4 cột cái và 12 
cột quân bằng đá quý, kê trên đá tảng, liên kết với nhau bằng 
một hệ thống xà, hoành. Chung quanh dựng ván bưng đố ba lụa 
có nhiều mảng trang trí chạm hình rồng, lân... 


Trong chùa có ba pho tượng, diễn tả ba kiếp của thiền sư Từ 
Đạo Hạnh. Chính giữa là tượng Thiền sư đã thành Phật, đội 
mũ hoa sen, tay chắp trước ngực, khoác áo vóc vàng. Bên trái là 
tượng toàn thân Thiền sư bằng gỗ, chân tay chốt khớp cử động 
được. Bên phải là tượng Thiền sư sau khi đầu thai trở thành vua 
Lý Thần Tông. Tượng đội mũ bình thiên, mình khoác long bào, 
ngồi trên ngai vàng. Trong chùa còn có tượng bố mẹ Thiền sư, 
đặt trên ngaI1. 

Hai bên chùa là hành lang dài thờ 18 vị La Hán. Phía sau là 
gác chuông, treo quả chuông cổ đúc từ thời Lý và lầu trống treo 
trống lớn. Quanh chùa có hang Phật Tích, hang Cắc Có, hang 
Gió, chùa Cao, đền Thượng, chùa Một Mái... 


511 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Chùa Tây Phương 

Tên chữ Sùng Phúc Tự, tọa lạc trên núi Tây Phương, xã 
Thạch Xá, huyện Thạch Thất. Chùa được xây từ đời Cao Biền 
(865-875). Vào niên hiệu Chính Hoà (1680-1705), Tây Vương 
Trịnh Tạc cho sửa chữa lại chùa và xây tam quan. Sau đó chùa 
bị phá. Ngôi chùa còn đến ngày nay được xây lại trên nền chùa 
cũ vào khoảng 1788-1789 dưới triều Tây Sơn. 


Trong chùa hiện còn chuông đồng đúc năm Bính Thìn (1796). 
Chùa gồm ba toà xếp thành chữ “tam” (“), nhưng không nối 
liên mà mỗi toà cách nhau một quãng. Thềm toà nọ cách thềm 
toà kia là 1m60, nên nội thất mỗi toà đều được chiếu sáng. 


Nghệ thuật trang trí kiến trúc chùa được biểu hiện qua đề 
tài: rồng, phượng, hoa lá ở trên các vì, xà... với kỹ thuật chạm bẹt 
(chạm nông). Các góc đầu đao mái chùa Tây Phương cong vút, 
trông rất đẹp mắt. 


Tượng chùa Tây Phương là những di sản quý giá bao gồm 
tượng Phật, tượng các vị tổ. Tổng cộng có tới 62 tượng. Trong đó 
có 18 tượng La Hán được tạo tác tĩnh v1. 


Chùa Đậu 

Tên cũ là Thành Đạo hay Pháp Vũ tự, tọa lạc ở thôn Phúc Xá, 
xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín. Chùa được dựng từ đời Sĩ 
Vương (210), đã qua nhiều lần trùng tu. Chùa thờ nữ thần Pháp 
Vũ. 

Kiến trúc chùa theo kiểu “nội công, ngoại quốc, tiền đường 
có 9 gian. Nghệ thuật chạm trổ tinh vi, theo các chủ đề tứ linh: 
Long, Ly, Quy, Phượng mang phong cách nghệ thuật thời Lê. 
Chùa có tiền đường và nội cung. 

Đặc biệt chùa còn lưu giữ 2 pho tượng quý là nhục thân (tượng 
táng) của hai vị thiển sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường đã 
trụ trì ở chùa vào khoảng thế kỷ XVII. Tượng táng bị hư hỏng 


nặng, nay đã được các nhà khoa học phục hồi lại như cũ. 


512 


HÀ TÂY 
Chùa Mía 
Tên chữ Sùng Nghiêm tự, ở làng Mía, xã Phùng Hưng, huyện 
Ba Vì. Chùa được dựng vào thời Trần. Đến thế kỷ XVII, bà 
Nguyễn Thị Rong, vợ chúa Trịnh Tráng, tức bà Chúa Mía, đã 
cho xây dựng lại. Văn bia chùa ghi lại việc trùng tu vào năm 
1632. 


Chùa thờ Phật và thờ Bà Chúa Mía, tức bà Nguyễn Thị Rong. 


Trong chùa hiện còn 287 pho tượng là tác phẩm nghệ thuật 
điêu khắc nổi tiếng, như pho tượng Tuyết Sơn, tượng Bát Bộ Kim 
Cương, tượng Quan Âm Tống Tử, tượng 18 vị La Hán và núi Tây 
Vực. 


Chùa còn lưu giữ nhiều cổ vật như đại hồng chung đúc năm 
1743, khánh đồng đúc năm 1846, bia Bà Chúa Mía dựng 1632. 


Đền Và 
Nằm ở làng Vân Giá, huyện Ba Vì, nay thuộc xã Trung Hưng, 
thị xã Sơn Tây, còn gọi là Đông Cung. 


Đền Và xây trên một khu đồi, giữa một rừng lim nguyên sinh. 
Đền được dựng từ thời Hùng Vương thứ 18. Theo Ngọc Phả, Đức 
Thánh Tản, tức Sơn Tĩnh, sinh ngày 15 tháng Giêng, năm Định 
Hợi, thuộc đạo Hưng Hóa, xã Nam Sơn, nay là xã Trung Nghĩa, 
huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Ngài được Thái Bạch Kim 
Tỉnh ban cho chiếc gậy thần “đầu sinh, đầu tử' để cứu nhân độ 
thế, được Long Vương tặng cuốn “Thần thư thi pháp truyền” 
(sách ước), nên đã lấy được My Nương con gái vua Hùng. Thủy 
Tĩnh (thần nước) đến sau không lấy được My Nương, bèn nổi 
giận dâng nước lên đánh, nhưng Thủy Tĩnh đã thất bại rút quân 
về. Sơn Tỉnh đại thắng, mở tiệc ăn mừng và lập lâu đài kỷ niệm 
chiến thắng, đó chính là đền Và ngày nay. 

Sau đó Ngài đi khắp đây đó để cứu giúp dân lành, nơi nào 
Ngài đến đều được nhân dân lập đền thờ. Vì vậy 4 ngôi đền thờ 
đều được gọi theo chữ “Cung”: 


513 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


- Đông Cung tức đền Và, thị xã Sơn Tây. 
- Tây Cung ở làng Thủ Pháp, huyện Bất Bạt. 
- Nam Cung ở làng Yên Cự, huyện Tùng Thiện nay là Ba Vì. 


- Bắc Cung tức đền Rọi, làng Dư Bình, huyện Yên Lạc, tỉnh 
Vĩnh Phúc. 


Đền Và thờ thần Tản Viên. Ở đền có đắp nổi hình rồng lấy 
nước và cá hóa rồng. 


Ở đền thượng có 3 cỗ ngai thờ Đức Thánh Tản là Nguyễn 
Tuấn và 2 vị tướng giỏi của Người là Nguyễn Hiển và Nguyễn 
Sùng (hai em con ông chú của Nguyễn Tuấn). 


Đền Trung có 4 pho tượng lớn, ba ngựa hồng và nhiều đô tế 
tự. 


Đền Hạ có nhiều hoành phi, câu đối. Sân đền khá rộng, có tả 
mạc, hữu mạc. Cổng Nghi môn có 3 cửa lớn. 


Thần Tản Viên được nhân dân tôn là: 
- Tản Viên Sơn Thần 

- Đệ nhất Phúc đẳng thần 

- Nam Thiên Thánh tổ 


Đền Và từ khi xây dựng đến nay, trải qua các triều đại Lý, 
Trần, Nguyễn đều được trùng tu sửa chữa. Đặc biệt vào thời Duy 
Tân (triều Nguyễn), năm 1907 đền được xây dựng lại có quy mô 
như ngày nay. 


Hội chính đền Và vào ngày 15, 16, 17 tháng Giêng âm lịch 
(cứ 3 năm một lần vào các năm: Tý, Ngọ, Mão, Dậu, rước Thánh 
sang đền Rọi (Bắc Cung) - Vĩnh Phúc. 


Hội tế cá ngày 15 tháng 9 (lễ dâng cá lên đức Thánh). 


514 


HÀ TÂY 
Chùa Trăm Gian 
Còn có tên chùa Tiên Lữ, tọa lạc ở thôn Tiên Lữ, xã Tiên 
Phương, huyện Hoài Đức. Chùa được xây từ thời Lý, được trùng 
tu nhiều lần. Chùa có đủ 100 gian. Tam quan có 8 mái, tọa lạc 
trên đổi cao với hàng trăm bậc gạch. 


Trong chùa còn giữ nhiều cổ vật quý. Ỏ Thượng điện có một 
bệ bằng đất nung hình chữ nhật. Ở sân chùa có gác chuông 2 
tầng 8 mái, được dựng năm 1693, trên treo khánh đồng đúc 
năm 1749, trong chùa có pho tượng Tuyết Sơn bằng gỗ mít đen. 
Chung quanh chùa có nhiều cây cổ thụ, tùng, bách, có nhiều bảo 
tháp xây kiên cố. 


Chùa Trầm 

Tên chữ là Long Châu tự, còn gọi là chùa Tử Trầm, tọa lạc ở 
núi Tử Trầm, thôn Liên Minh, xã Phụng Châu, huyện Chương 
Mỹ. 

Chùa được xây vào năm Cảnh Trị thứ 7 (1669), đã qua nhiều 
lần sửa chữa. Hiện chùa còn lưu giữ nhiều tượng Phật mang 
phong cách nghệ thuật thế kỷ XVIII và XIX với những nét chạm 
khắc tinh vi. Trên nền cao tam cấp bằng đá của chùa, ở phiến đá 
chính giữa có chạm nổi hai con thằn lằn rất đẹp. Tại đây còn có 
ngôi chùa trong động Long Tiên. 

Sử ghi rằng, khoảng thế kỷ XVI, khi triều đình nhà Lê lục 
đục, vua Lê nhờ Mạc Đăng Dung đưa về đây ở ẩn. Nhưng sau 
đó biết được âm mưu của Mạc Đăng Dung, vua Lê chạy lên Sơn 
Tây. Nhân dân ở đây cùng nhau lập một ngôi đền nhỏ để thờ 
Phật trong động Long Tiên. Năm 1616 đời Lê Kính Tông, nhân 
dân tạc 48 pho tượng đá để thờ trong hang động. 

Năm 1913, Tổng đốc Hà Đông Hoàng Trọng Phụ cho dân sửa 
lại chùa và gọi là chùa Long Châu. 


515 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Đình Chu Quyến 

Ở làng Chu Quyến, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, thờ Nhã 
Lang, con trai của Lý Phật Tử (thế kỷ VI). Tương truyền mẹ của 
Nhã Lang người làng Chu Quyến, nên trong đình có cả ngai thờ 
bà mẹ. 


Đây là ngôi đình lớn nhất xứ Đoài, dài 30m, ba gian, hai chái, 
cấu trúc hình chữ “nhất (—), mỗi vì có 6 cột theo kiểu chồng 
rường. Cột cái có chu vi đến 2m. Các cột đều theo kiểu “thượng 
thu, hạ thách” (dưới to trên nhỏ). Mái đình thấp, nhưng góc đao 
vút cong. 


Đình có sàn gỗ, chia thành ba lớp, để phân ngôi thứ, hàng 
giáp cho những ngày có việc làng. 


Trang trí nghệ thuật trên gỗ phong phú, đề tài chủ yếu rồng, 
phượng: rồng chầu mặt nguyệt, rồng chụm đầu vờn hạt ngọc, 
rồng và người, rồng và hổ... Ngoài ra còn có các cảnh sinh hoạt 
của con người như cảnh uống nước, có người dắt voi ngựa đứng 
hầu, cảnh cống nạp gà cho quan, gảy đàn, hát múa... 


Đình Tây Đằng 

Thuộc làng Tây Đằng, huyện Ba Vì, thờ Tân Viên Sơn Thánh. 
Đình được xây vào nửa cuối thế kỷ XVI. Ngoài hai ngôi nhà tả 
mạc và hữu mạc ở hai bên sân, thì ngôi đình chỉ có một nếp, kiểu 
chữ “nhất” (—), không có hậu cung, không có tiền tế. Nhưng điều 
quý giá nhất của ngôi đình là nghệ thuật điêu khắc dân gian. 


Đình 5 gian, 4 chái, các góc đầu đao đều cong vút có gắn long, 
ly, quy, phượng bằng đất nung màu gan trâu. Tất cả các xà, kèo, 
cốn đều có chạm khắc, chủ yếu là hình rồng, phượng, hoa lá. 
Rồng ở đây phần lớn hình vóc nhỏ, có mắt, râu thưa, khúc uốn 
không cong nhiều, rồng có thêm cặp sừng và tai giống loài thú 4 
chân, mang phong cách rồng đời Trần. Chim phượng được chạm 
theo lối phượng múa, cánh xòe cả hai bên như hình trăng lưỡi 
liểm, đầu to, cổ mập, mỏ ngắn, đuôi cũng ngắn. Đây là loại hình 


516 


HÀ TÂY 
điêu khắc đặc biệt ít có ở các đình khác. Nhưng có lẽ độc đáo 
nhất trong nghệ thuật điêu khắc trang trí ở đây chính là những 
bức chạm trên các bức cốn, các ván long... phản ánh sinh động 
nhiều mặt của cuộc sống lao động, vui chơi của người dân lao 
động như cảnh tiều phu đốn củi, vất và như người mẹ gánh con 
trong thúng, hào hứng như người làm trò trồng cây chuối. 


LE HỌI 
Là một tỉnh có nhiều dân tộc anh em cư trú, Hà Tây có một 
kho tàng văn học dân gian và lễ hội truyền thống phong phú: 


Hội chùa Hương 

Đây là lễ hội kéo dài thời gian nhất ở nước ta, từ 1ð tháng 
Giêng đến 15 tháng 3 âm lịch. Trong mỗi lần lễ hội, có hàng chục 
vạn người từ khắp nơi trong nước đổ về dự hội. Đến hội chùa để 
cầu phúc, cầu may, lại được thăm thú cảnh đẹp núi non hùng vĩ, 
sông suối nên thơ, hang động kỳ khu. Quả thật Hương Sơn là 
chốn bồng lai tiên cảnh. 


Lễ hội chùa Thầy 

Chùa thờ Phật Thích Ca, thờ thiền sư Từ Đạo Hạnh với ba 
kiếp sống của Thiển sư. Lễ hội chùa Thầy hằng năm diễn ra từ 
mồng ð đến mồng 7 tháng 3 âm lịch. Trong những ngày diễn ra 
lễ hội còn có nhiều trò chơi, đặc biệt có màn múa rối nước. 

Trẩy hội chùa Thầy, ngoài việc lễ Phật, khách hành hương 
còn được leo núi, thưởng ngoạn cảnh trí thiên nhiên của Hà Tây 
quê lụa. Đặc biệt du khách sẽ được chiêm ngưống ba pho tượng 
chuyển tiếp ba kiếp của thiền sư Từ Đạo Hạnh. 


Hội chùa Tây Phương 

Hội chùa hằng năm diễn ra vào mồng 6 tháng 3 âm lịch. 
Khách thập phương đến dự lễ hội vừa cầu kinh niệm Phật, cầu 
phúc, cầu yên vừa được tham quan cảnh chùa, một công trình 


517 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


kiến trúc nổi tiếng thời Hậu Lê và đặc biệt chiêm ngưỡng nghệ 
thuật điêu khắc gỗ các tượng Phật, nhất là 18 tượng La Hán. 

Hội Đền Và 

Thuộc xã Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, thờ thần Tản Viên. Lễ 
hội được tổ chức ba năm một lần vào ngày 15 tháng Giêng âm 
lịch. Mở đầu là lễ rước kiệu thánh Tản Viên từ Đông Cung lên 
đền thờ Thánh ở núi Ba Vì. Sau đó có tục lệ đánh cá, lấy nước 
sông Hồng tắm tượng Thánh ở đình. 


Hội làng Nhị Khê 

Hằng năm lễ hội làng Nhị Khê diễn ra vào ngày 15 tháng 10 
âm lịch tại làng Nhị Khê, Thường Tín để tưởng nhớ ông tổ của 
nghề tiện, một nghề truyền thống của làng đã có từ lâu, là ông 
Doãn Văn Tài. Thợ tiện khắp nơi kéo về giỗ tổ rất đông. Phần hội 
có đánh cờ, hát chèo... 


HA TINH 

Hà Tĩnh cùng chung dải đất miền Trung nắng gió. Diện tích 
tự nhiên toàn tỉnh trên 6.054km”?, dân số 1.358.500 người gồm 
các dân tộc Kinh, Chứt... Phía Đông là bờ biển dài 137km, Bắc 
giáp Nghệ An, Tây giáp nước bạn Lào, Nam giáp Quảng Bình 
qua dãy đèo Ngang. Hà Tĩnh có 2 thị xã: thị xã Hà Tĩnh vừa 
là tỉnh ly của tỉnh, thị xã Hồng Lãnh và 8 huyện: Hương Sơn, 
Hương Khê, Đức Thọ, Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm 
Xuyên, Kỳ Anh. 


Hà Tĩnh địa hình đa dạng, chủ yếu là đồi núi, đồng bằng chỉ 
là một dải đất hẹp ven biển và chung quanh các trục đường quốc 
lộ. Núi rừng chiếm diện tích. Núi Hồng Lãnh, 99 ngọn cao vút, 
một trong 21 danh sơn đất Việt, có hang động sâu thắm, có “ao 
Trời, “suối Ngọc”, “bàu Tiên”, những rừng thông, rừng trúc đại 
ngàn xanh biếc, hàng chục chùa chiền, đền miếu cổ kính, đặc 


518 


HÀ TĨNH 
biệt chùa Hương Tích “Hoan Châu đệ nhất danh lam” và Đài 
Trang Vương 99 bậc. 


Về phía Tây, dãy Thiên Nhẫn 999 ngọn chạy dọc theo sông 
Ngàn Phố như nghìn con ngựa phi. Đặc biệt khu rừng bảo tôn 
thiên nhiên Vũ Quang có tới 60 loài thú, 137 loài chìm, 38 loài 
bò sát. Trong đó đáng chú ý là loài sao la vừa mới phát hiện, có 
tên khoa học là Pseudoryx NghetInhensis. 


Sông ngòi Hà Tĩnh khá dày đặc, là mạng lưới giao thông 
thuận lợi với hai con sông chính: Ngàn Phố và Ngàn Sâu từ 
Hương Sơn, Hương Khê chảy về ngã ba Tam Soa, hợp thành 
dòng sông La, rồi nhập vào sông Lam xuôi về cửa Hội. 


Hà Tĩnh có nhiều bãi tắm đẹp như Thiên Cầm, Xuân Thành. 
Về phía Tây Hà Tĩnh có cửa khẩu Kẹo Nưa thông thương với 
nước bạn Lào, Thái Lan. 


Hà Tĩnh thuộc vùng nắng nóng, nhiệt độ trung bình cả năm 
là 28,79%. 


Hà Tĩnh không chỉ có nhiều danh lam, di tích thắng cảnh mà 
còn là quê hương của nhiều danh nhân: Đại thi hào Nguyễn Du, 
nhà thơ, nhà quân sự, nhà khai hoang “lấn đất lập ấp” Nguyễn 
Công Trứ, danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, nhà sử học 
nổi tiếng Phan Huy Chú... 


THẮNG CẢNH 


Đèo Ngang 
Phía Bắc Đèo Ngang thuộc huyện Kỳ Anh, cách thị xã Hà 
Tĩnh 75km. Đèo Ngang, ngọn núi vắt qua dãy núi Ngang (Hoành 
Sơn), một chi của dãy Trường Sơn Bắc, mọc lấn ra tận biển Đông 
với điểm chót là Mũi Đao, Mũi Độc. Dãy Hoành Sơn chiếm một 
diện tích khoảng 1.500km”, có ngọn Ba Cốc cao 828m, đèo Ngang 
chỉ cao 256m. Đèo Ngang là địa giới hành chính giữa hai tỉnh 
Hà Tĩnh và Quảng Bình và cũng là địa giới khí hậu: Hà Tĩnh 
519 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


thuộc khí hậu khu vực phía Bắc, mùa đông có gió mùa Đông Bắc 
mạnh, còn mùa hè có gió Lào nóng dữ dội. 

Vùng đèo Ngang có nhiều khe suối đẹp: Khe Đá, Bàn Thạch 
chảy về sườn núi phía Nam vào đất Quảng Bình. Cách nay 150 
năm, Cao Bá Quát nhân qua đây, xuống khe tắm đã ngâm mấy 
câu thơ: 


Sáng lên đứng Hoành Sơn, 
Chiều xuống tắm Bàn Thạch. 
Nhặt đá cầm trong tay, 

Non sông chưa đây vốc. 


Dưới các triều đại Lý, Trần, Lê, đèo Ngang thường náo động 
bởi những cuộc hành quân Nam chỉnh của các vua quan Đại 
Việt. Đặc biệt vào tháng Giêng năm Ất Dậu, trong cuộc xâm lược 
lần thứ ba, 50 vạn quân Nguyên-Mông từ phía Nam tràn qua 
đèo Ngang đánh ra Nghệ Tĩnh đã bị quân dân nhà Trần đánh 
đuổi. 

Trong hai cuộc nội chiến dưới triều Lê, đèo Ngang vẫn là nơi 
hiểm yếu, lúc quân Mạc hoặc quân Lê, lúc quân Nguyễn hoặc 
quân Trịnh chiếm giữ. Đặc biệt đợt thứ 5 cuộc chiến tranh Trịnh 
- Nguyễn kéo dài 4 năm (1655-1658), đèo Ngang là nơi tranh 
chấp quyết liệt, có lúc trở thành chiến địa đẫm máu. 

Đời Tây Sơn, ở đèo Ngang có một đội quân của Đô đốc Dương 
Văn Tào trấn giữ. 

Năm Quý Ty, vua Minh Mạng cho xây cửa quan trên đỉnh 
đèo. Cổng cao 10 thước (4 mét), hai bên có tường trụ dài 75 thước 
(30 mét). Hiện chỉ còn lại cổng chính. Năm Mậu Tuất, Minh 
Mạng thứ 19 (1838) cho đúc 9 đỉnh đồng đặt ở Thế Miếu, kinh 
thành Huế, hình tượng Hoành Sơn - đèo Ngang được chọn khắc 
vào “Huyền đỉnh”. 

Trong quá khứ cho đến thời chống Mỹ cứu nước, đèo Ngang 
luôn luôn là “điểm nóng”, là phòng tuyến, là chiến địa của nhân 


520 


HÀ TĨNH 
dân ta. Tuy vậy, trên hết Hoành Sơn - đèo Ngang vẫn là một 
danh thắng, thu hút du khách, là đề tài văn học cho những tao 


nhân mặc khách khi qua đây. Bà Huyện Thanh Quan khi qua 
đèo Ngang đã thổ lộ: 

“Bước tới đèo Ngang bóng xế tà, 

Có cây chen đá lá chen hoa. 

Lom khom dưới núi tiểu vài chú, 

Lác đác bên sông chợ mấy nhà...” 


Hồ Kẻ Gỗ 

Là một công trình đại thủy nông được khởi công xây dựng 
ngày 26-8-1976, hoàn thành vào ngày 26-3-1979 và trong tương 
lai sẽ trở thành khu du lịch hấp dẫn. Hồ nằm phía Tây huyện 
Cẩm Xuyên. Hồ có chiều dài 29km, chứa 34õð triệu m° nước từ 
nhiều nguồn khe, suối đổ về. Chiều sâu của hồ khi nước dâng cao 
nhất là 37,5m, khi mực nước thấp nhất là 17,9m. Đập chính dài 
1.100m, 3 đập phụ dài 3.600m. Tràn xả lũ lưu lượng 1.200m3/ 
giây. Một cống lấy nước lưu lượng 28m?/giây, kết hợp phát điện 
ở hạ lưu. Ba tổ máy phát điện 2.100kw/h điện. Hồ Kẻ Gỗ có thể 
tưới cho 21.136ha. 


Trước đây chưa có hồ Kẻ Gỗ, vào mùa mưa bão lớn, hầu hết 
hai huyện Cẩm Xuyên và Thạch Hà thường bị lũ quét trên diện 
rộng. Từ khi có hồ Kẻ Gỗ, tai nạn lũ quét chấm dứt. 


Vùng sinh thái hồ Kẻ Gỗ còn khá nguyên sơ. Điểm nổi bật 
của hồ là có rừng bao quanh. Trong số 23.871 ha lưu vực hồ, có 
11.811 ha rừng tự nhiên nguyên sinh, 261ha rừng trồng đã giao 
tán. Thảm thực vật khá phong phú, gồm trên 40 họ và 300 loài 
cây thân gỗ. Đây cũng là vùng sinh sống phát triển thuận lợi 
của nhiều loài động vật như voi, nai, lợn rừng, chim, rắn, rùa... 
Theo điều tra của các nhà khoa học, rừng Kẻ Gỗ có nhiều động 
vật quý: trĩ sao, vượn đen, voi, gà lôi hồng tía, đặc biệt giống gà 
lôi lam mào đen. 


521 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Hồ Kẻ Gỗ mỗi năm thu hoạch khoảng 60 tấn cá, trong đó có 
con nặng tới 40kg. 


Hồ Kẻ Gỗ khí hậu mát mẻ quanh năm, rất phù hợp cho du 
lịch nghỉ dưỡng, nghiên cứu khoa học và leo núi... 


Núi Quỳnh Sơn 

Còn gọi là Quỳnh Viên, là tên xưa nhất của núi Nam GIới. Lê 
Thánh Tông khi qua đây đã viết: “Danh sơn do thuyết cổ Quỳnh 
Viên” (ngọn núi nổi tiếng này xưa còn gọi là núi Quỳnh Viên). 

Mặt trước dãy núi Nam Giới - Quỳnh Viên lấn ra tận bờ biển 
Đông, có đoạn sóng vỗ ầm ầm vào bờ đá, có đoạn là bãi cát đẹp 
làm nơi tắm biển khá thú vị. Ở mỏm cuối giáp đất Dương Luật 
(Thạch Hải!) có ngôi miếu nhỏ thờ Thánh Mẫu. 


Mặt sau, phía Tây sông Sót, theo triền sông tiếp giáp với ngọn 
Long Ngâm là ngọn Nam Sơn. Trên núi Nam Sơn có ngôi đền 
Thánh Mẫu, thường gọi đền Nam Sơn. Đền không lớn, nhưng 
cảnh quan vô cùng ngoạn mục. Cạnh ngọn Nam Sơn là ngọn Hỏa 
Hiệu, nơi khi xưa mỗi lần có giặc về đốt lửa báo hiệu. Trên núi có 
ngôi đền thờ cá Voi gọi là “Nhân Ngư Lĩnh Ứng”. 

Quỳnh Sơn - Nam Giới, nơi có nhiều khe suối, đền miếu với 
cửa biển, lạch sông, với bến thuyền, chợ cá với truyền thuyết lịch 
sử về vua Lê Thánh Tông, về cuộc huyết chiến của chiến thuyền 
Trịnh - Nguyễn ở vùng Cửa Sót, và huyền thoại dân gian Chử 
Đồng Tử và Bà Chúa Liễu Hạnh... từ xa xưa đã có sức cuốn hút 
tao nhân mặc khách. 


Khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang 

Thuộc phía Đông Hương Khê và phía Tây Hương Sơn. Phía 
Bắc có sông Ngàn Trươi chảy qua, phía Nam giáp tỉnh Khăm 
Muộn (Lào). Rừng Vũ Quang thuộc dãy Bắc Trường Sơn ở độ cao 
từ 200-2.000m. Độ cao trung bình 800m. Khu bảo tồn có ba hệ 
suối lớn chảy qua là: Khe Truồi, Khe Tre, Khe Mang Đằng, đổ 
vào sông Ngàn Sâu và sông Ngàn Phố. 


522 


HÀ TĨNH 
Vũ Quang nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa. Nhiệt độ 
bình quân cả năm 23,59%C. Chịu ảnh hưởng chế độ mưa của hai 
sườn Đông và Tây Trường Sơn, nên lượng mưa lên tới 2.300mm/ 
năm. Mùa mưa kéo dài từ tháng ð tới tháng 11. Khu bảo tổn có 
99% diện tích là rừng tự nhiên. Trong đó 76% là rừng nguyên 
sinh, rộng khoảng 40.000ha với hai kiểu rừng chính: rừng á 
nhiệt đới phân bố ở độ cao 1.000m, rừng nhiệt đới ở dưới độ cao 
1.000m. Đây là khu rừng nguyên sinh lớn nhất miền Bắc Việt 
Nam. Hệ thực vật phong phú, có trên 307 loài thực vật bậc cao. 
Đặc biệt có một số loài cây tiêu biểu cho hệ thực vật phía Nam 
cũng có trong khu bảo tổn này như cẩm lai, song bột... Trong đó 
có 10 loài thực vật quý hiếm cần được bảo vệ: trầm hương, cẩm 
lai, kiền kiền, pơmu, thông tre, song bột, gụ lau, ba kích, sến 
mật, sao hải nam. Có 103 loài cây cho gỗ, 52 loài cây cảnh, 26 
loài ăn quả, 77 loài dược liệu. 


Động vật có 60 loài, trong đó có 26 loài quý hiếm. Đáng chú ý 
nhất 3 loài thú đặc hữu: Chà vá chân nâu, voọc gáy trắng, vượn 
má vàng. Voi còn khoảng 3 đàn, chừng vài chục con, bò tót còn 
4-5 đàn. Đặc biệt các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra ở đây có 
loài sao la (dê sừng dài). Loài sơn dương này có trọng lượng bình 
quân 70kg, có con trên 100 kg. Theo kết quả điều tra, hiện chúng 
còn khoảng 100 con. 


Vũ Quang còn là thế giới của các loài chim. Đã thống kê được 
187 loài trong đó có những loài quý hiếm như trĩ sao, gà lam đuôi 
trắng... Có tới 38 loài bò sát, trong đó có 9 loài rùa vàng. 

Rừng núi Vũ Quang không chỉ giàu động thực vật mà còn giàu 
về khoáng sản như quặng sắt, vàng, thạch anh, đá granít, thiếc... 

Rừng núi Vũ Quang hiểm trở, “non rất cao mà núi rất xanh”. 
Vì thế, cuối thế kỷ XIX, hưởng ứng chiếu Cần Vương, Phan Đình 
Phùng và Cao Thắng cùng nghĩa quân xây dựng căn cứ chống 
Pháp ở khu rừng Vũ Quang này và là nơi rèn đúc vũ khí cung 
cấp cho nghĩa quân đánh giặc. 


523 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Núi Hồng Lĩnh 

Hồng Lãnh có “99 ngọn” núi là con số ước lệ, chỉ một đại lượng 
không thể đếm. Thực ra Hồng Lãnh có nhiều ngọn, nếu không 
hàng ngàn, cũng phải là hàng trăm có thừa, như ngọn núi Ông, 
ngọn Tháo Cờ là đỉnh cao nhất của dãy núi này cũng chỉ cao 
676m. Ấy vậy mà Nguyễn Du đã viết: “Hồng Sơn cao ngất mấy 
trùng”. Hồng Lãnh có núi đá hoa cương, có nhiều khe suối, nước 
ngầm, lại có nhiều dải truông dài ngắn ngang dọc khác nhau. 
Dưới chân dãy Hồng Lãnh là một hệ thống hồ. Có những hồ uốn 
lượn vòng vèo, kéo dài trên 8km như bàu Mỹ Dương. 


Hồng Lĩnh là dãy núi đồng bằng ven biển, cây cối bị chặt phá. 
Tuy vậy, dễ có điều kiện phát triển cây cối, đặc biệt thích hợp là 
cây thông. Hiện có ba khu rừng thông, tuy đang non tơ, nhưng 
phát triển khá nhanh. 

Trên dãy Hồng Lãnh có khoảng trên 100 ngôi chùa và đền 
miếu. Trong đó, đáng chú ý nhất là chùa Hương Tích và động 
Trang Vương, hay chùa Chân Tiên, chùa Thiên Tượng... 

Núi Hồng Lãnh có bề dày văn hóa - lịch sử. Những di tích 
thắng cảnh của nó mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và những 
nét sắc thái riêng của xứ Nghệ - Tĩnh. 


La Giang - Tùng Lĩnh 

La Giang chỉ có 15km chiều dài, nhưng hai chi lưu thượng 
nguồn Ngàn Sâu (121km) và Ngàn Phố (69km) hằng năm đổ qua 
đây 6.000 triệu m” nước. 


Đây là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, sản sinh ra nhiều nghĩa 
sĩ, chí sĩ, anh hùng như: Nguyễn Biểu, Đinh Lễ, Đinh Liệt... 
trong kháng chiến chống quân Minh, Phan Đình Phùng, Lê 
Ninh trong phong trào Cần Vương, các ông Lê Văn Huân, Phạm 
Văn Ngôn, Trần Phú... trong phong trào yêu nước chống thực 
dân Pháp xâm lược. 


Đây còn là vùng đất chữ nghĩa, quê hương của ông Trạng Đào 
Tiêu, Khôi nguyên Đoàn Xuân Lôi (đời Trần), những ông nghè, 


524 


HÀ TĨNH 
ông cống... với những tên tuổi lẫy lừng: nhà văn Hoàng Trừng, 
nhà địa chí học Bùi Dương Lịch, nhà triết học Phan Bá Đạt, các 
nhà thơ: Mai Doãn Thường, Phan Trọng Mưu... Thời hiện đại có 
các nhà thơ, văn: Hoàng Ngọc Phách, nhà giáo Lê Thước, nhà 
toán học Lê Văn Thiêm, nhà sinh học Võ Quý... 


Dọc đôi bờ sông La có nhiều đền miếu, chùa chiền, nhà thờ... 
có giá trị lịch sử và văn hóa. Nhiều đền miếu nổi tiếng đó thờ các 
nhân vật lịch sử kiệt xuất như đền Nghĩa vương Nguyễn Biểu, 
đền Trung Mục Vương Đinh Liệt... 

Có thể nói, nếu La Giang là thắng cảnh bậc nhất đất Chi La 
- La Sơn, thì Tam Soa là điểm hội tụ vẻ đẹp trong vùng La - Việt 
(bởi người xưa gọi vùng đất này là Việt Yên). 

Tùng Lĩnh, mảnh đất nằm bên bờ sông La, quê hương của 
Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

La Giang - Tùng Lãnh xưa nay vẫn là đất văn chương nghĩa 
khí, là vùng thắng tích nổi tiếng của Hà Tĩnh. 

Núi Thiên Cầm 

Cách thị xã Hà Tĩnh khoảng 20km, núi không cao, nằm sát 
biển, tạo cho non nước Thiên Cầm phong cảnh hữu tình. Cách 
chân núi một bãi cát là chùa Yên Lạc được dựng vào thế kỷ XIII, 
nơi có bộ tranh “Thập điện Diêm Vương” nổi tiếng. Ngôi chùa đã 
được Nhà nước xếp hạng di tích. 

Từ đầu thế kỷ XX, người Pháp đã chọn Thiên Cầm làm nơi 
nghỉ mát, đã cho xây dựng ở đây nhiều khu nghỉ mát khang 
trang hiện đại. Nhưng tất cả đã bị phá hủy trong chiến tranh. 
Ngày nay, ngành du lịch Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng lại. 


DI TÍCH 

Chùa Chân Tiên 

Nằm trên núi Tiên An, sát bờ biển thuộc xã Thịnh Lộc, huyện 
Can Lộc. Chùa được dựng vào đời Trần (thế kỷ XIID, thờ Phật tổ 


525 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


và Thánh Mẫu. Chùa có diện tích 50,2m°, kiến trúc theo kiểu tứ 
trụ gồm ba gian, lợp ngói âm dương, có tường bao ba mặt. Mặt 
tiền có ba chữ Hán “Chân Tiên tự”, 2 bên chùa có tượng quan 
văn, quan võ. 


Chùa thờ Thánh Mẫu còn gọi là điện Thánh Mẫu, gồm thượng 
điện, Kiệu, Long Đình, bái đường có tổng diện tích ð6m?. Trước 
cửa Thượng điện có 4 chữ Hán: “Thiên hạ mẫu nghĩ và hình con 
phượng đang bay lên. Giữa đỉnh nóc có hình mặt nguyệt. Bốn 
góc mái có hình rồng và hoa lá viền quanh. Trong điện trên mái 
có ba chữ Hán “Thượng Thánh cung”. 


Nhà bái đường trước cửa có ba chữ Hán “Tạ Phúc đường”. 
Bốn cột nhà đều có treo câu đối ca ngợi công đức Thánh Mẫu. 
Trong chùa Chân Tiên có 14 tượng Phật bằng gỗ mít, một bàn 
thờ, một lư hương, một hương án, trống mõ... 


Trên núi Tiên An, ngoài chùa Chân Tiên còn có nhiều hang 
động đẹp như Động Trúc, Động Mai, Động Thạch Thất... 


Chùa Chân Tiên còn là một di tích lịch sử, cách mạng. Thời 
kỳ Trịnh - Nguyễn phân tranh từ 1655 đến 1666, Ninh quận 
công Trịnh Toàn đem quân vào đánh chúa Nguyễn đã lập căn cứ 
tại vùng đất này và lấy chùa Chân Tiên bố trí đội quân hỏa lực. 
Từ năm 1885-1896, Phan Đình Phùng từng chọn rừng thông ở 
chùa Chân Tiên làm nơi luyện tập binh pháp. Từ ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam, chùa Chân Tiên trở thành nơi họp của 
chi bộ Đảng Yên Điền. 


Chùa Hương Tích 

Chùa Hương Tích nằm trên núi Hồng Lãnh, thuộc xã Thiên 
Lộc, huyện Can Lộc, ở độ cao 650m so với mặt nước biển, được 
dựng vào đời Trần, có thể cùng thời với chùa Yên Tử ở Quảng 
Ninh, thế kỷ XIII. Chùa dựng theo truyền thuyết Phật giáo. 
Chuyện kể rằng: Đức Diệu Thiện (còn gọi là Chúa Ba), con gái 
Sở Trang Vương, vì ghét vua cha độc ác, nên sang đây tu hành 


526 


HÀ TĨNH 
từ 500 năm trước Công nguyên và hóa thân ở động Hương Tích. 
Từ động đá đó, nhân dân đã tôn tạo xây phụ thêm như một tháp 
sen nằm trên tảng đá lớn, thành am Quan Âm. Năm 1774, nhân 
chuyến lên thăm chùa, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp ghi lại: 


“Hương Tích ngôi chùa đời Trần 

Dựng trên ngọn núi đẹp nhất ngàn Hống 

Am cũ còn lưu lại đá trắng 

Nền Trang Vương xưa chỉ những thông xanh”. 


Chùa gồm hai toà, toà trong và toà ngoài, am Thánh Mẫu, 
đền Thiên Vương, nền Trang Vương và nhà tăng... 


Nền Trang Vương là một bức thành đá, bên thành có 99 cái 
nền, cái nào cũng đều ghép bằng đá được đẽo gọt trơn phẳng. 
Trước cửa thành có hai cây thông đứng đối xứng nhau. Dưới 
chân thành khoảng sáu bảy chục mét có am đá trắng, hai bên 
có vách đá dựng đứng, phía trên có tảng đá che phủ, đứng ngoài 
nhìn vào thấy như một hang động sâu. Trong am có tượng Quan 
Âm. Bên phải am có chùa Phật. Bên trái có đền thờ Đại Vương 
núi Hồng, còn gọi là Thiên Vương. Chùa Hương Tích còn gắn liền 
với truyền thuyết về Diệu Thiện, con gái của Sở Trang Vương. 
Vì vậy, hằng năm đến ngày 18 tháng 2 âm lịch, ngày Diệu Thiện 
hóa Phật là ngày hội chùa Hương Tích Hà Tĩnh. 


Chùa Thiên Tượng 

Dựng trên ngọn núi cùng tên, phía Tây dãy Ngàn Hồng thuộc 
làng Bân Xá, xã Trung Lương thị xã Hồng Lãnh. 

Chùa được dựng vào thời Trần. Ở thế kỷ XIV, khi đang làm 
Chuyển vận sứ Nghệ An, Phạm Sư Mạnh đã có lần đến thăm 
chùa Thiên Tượng (voi trời). Là một ngôi chùa nằm gần đường 
thiên lý Bắc Nam, nên thu hút đông khách thập phương. Nhiều 
tao nhân mặc khách, từ Nguyễn Huy oánh đời Lê, đến Nguyễn 
Công Trứ đời Nguyễn... đã từng đặt chân đến đây. Khi đến thăm 


527 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


chùa, Thám Hoa Nguyễn Huy oánh, cảm kích trước vẻ đẹp trang 
nghiêm của chùa, đã có thơ: 


Trải xem thế giới khắp ba nghìn 
Đòi một là đây chốn Tượng Thiên. 


Năm Ất Dậu (1885) cũng như Hương Tích, chùa Thiên Tượng 
bị đốt cháy. Tổng đốc An Tĩnh Đào Tấn đã nhiều lần đến thăm 
chùa, đứng ra hô hào giúp đỡ tu sửa hai ngôi chùa lớn của Hồng 
Lãnh là Thiên Tượng và Hương Tích vào năm Thành Thái 13 
(1901). 


Chùa Tượng Sơn 

Chùa được xây từ thời Hậu Lê, đầu thế kỷ XVIII ở làng Yên 
Hạ, xã Sơn G1Iang, huyện Hương Sơn. Vì sau chùa có núi VoI, nên 
chùa có tên Tượng Sơn (núi Voi). Cạnh núi Voi có ngọn suối (khe) 
đổ nước xuống thác ầm ầm, nên chùa còn có tên là chùa Âm Ẩm. 
Chùa do bà Bùi Thị Thưởng, thân mẫu Đại danh y Hải Thượng 
Lãn Ông Lê Hữu Trác sáng lập và do hai anh em Lê Hữu Trác 
trực tiếp xây. 


Từ ngày xây đến năm Mậu Thìn, Bảo Đại thứ 3 (1928) đã có 
6 nhà sư kế tiếp nhau trụ trì chùa. Mỗi nhà sư đều có công tu 
bổ, tôn tạo chùa ngày càng khang trang. Trong đó hai nhà sư có 
nhiều công lao hơn cả là Thích Phổ Quang và Thích Quảng Vân. 


Tháng 7-1835, Minh Mạng thứ 16 có mở khoa thi Tam giáo 
cho các nhà sư trong cả nước. Nhà sư Thích Phổ Quang đỗ thứ 
7 trên 44 vị, được nhà vua chiêu đãi thụ yến tại chùa Thiên Mụ. 
Khi bái mạng ra về, vua lại ban cho một ngọn long đao, một đạo 
long điệp, 8 lạng bạc và tiền lộ phí về quê. 

Chùa Tượng Sơn, ngôi chùa cổ, một di tích lịch sử, gắn liền 
với Đại danh y Lê Hữu Trác. 


Hằng năm ngoài những ngày lễ nhà Phật, còn có những lễ hội 
như lễ Thượng Nguyên, lễ cầu yên cho nhân dân và con cháu họ 
Lâ Hữu. 

528 


HÀ TĨNH 
Đền Cả 
Còn gọi đền Lớn hoặc Tam Toà Đại Vương ở xã Ích Hậu, huyện 
Can Lộc. Đây là khu vực Lý Nhật Quang, hoàng tử thứ 8 của vua 
Lý Thái Tổ, được cử giữ chức Tri Châu nhiều năm ở vùng Nghệ 
- Tĩnh. Ông có công tổ chức khai phá lưu vực sông Lam, sông La 
và ven núi Hồng Lãnh. Từ năm Canh Ngọ (1030) đến năm Bính 
Tý (1036), Lý Nhật Quang cùng hai vương hầu Lý Đạo Thành, 
Lý Thái Giai hướng dẫn nhân dân vùng Tây Nam Hồng Lãnh 
khai hoang lập ấp, trong đó có làng Kẻ Ngật. Đến đời Lê, nhân 
dân lập đền thờ trên nền đất mà ông đã đóng quân, gọi là “Tam 
Toà Đại vương”. Về sau đền còn thờ hai vị tiếp tục công việc của 
ba vị họ Lý là Trần Quang Khải và Trần Khánh Dư. 


Ba toà ngôi đền được xây vào những thời điểm khác nhau. 
Thượng điện do Tiến sĩ Nguyễn Đức Mậu người làng Ích Hậu, 
được vua Lê Thánh Tông giao cho xây dựng vào niên hiệu Hồng 
Đức năm thứ 6, tức là năm Giáp Ngọ (1475), lấy tên Điện Xuân 
Đài. Trung Điện do vua Lê Thế Tông giao cho Tiến sĩ Nguyễn 
Văn Giai, cũng người làng Ích Hậu, chỉ huy xây vào niên hiệu 
Quang Hưng năm thứ 6 (1583). Hạ Điện dựng năm Đỉnh Sửu 
(1877) dưới triều vua Tự Đức. 


Kiến trúc đền Cả theo chữ “tam” (=). Hạ Điện có kích thước 
dài 11,9m, rộng 9,5m, gồm 5ð gian, 2 hồi. Hai đầu xây tường bịt 
nóc, kiến trúc theo kiểu “tiển bông, hậu bẫy”, gồm 6 cột cái, 8 cột 
quân. Trung Điện được xây trên diện tích 13m x 7m, gồm 3 gian, 
4 mái. Mặt trước, bờ nóc nhà có hình lưỡng long chầu nguyệt, 
đắp nổi, ghép sành sứ, các góc mái có đầu đao. Nhà cầu nối 
Trung Điện với Thượng Điện. Mọi kiến trúc tôn giáo thời Hậu 
Lê đều có nhà cầu, vừa làm tăng vẻ bề thế, vừa đảm bảo sự kín 
đáo, thâm nghiêm của ngôi đền. Nhà cầu kiến trúc theo kiểu gác 
chuông, 2 tầng, 6 mái. Thượng Điện dựng trên mặt bằng 6,6m x 
5,2m, kiến trúc theo kiểu £am oai, tứ trụ, gồm 16 cột, 3 gian, 4 vì 
kèo, 2 hồi xây tường bịt nóc. 


529 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Đền Cả là di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật cổ có giá trị 
nhiều mặt. Đền được sửa chữa qua nhiều lần vào các năm 1961 
và 1988. 


Đền Củi 

Còn gọi Linh Từ Thánh Mẫu, thờ Liễu Hạnh Công chúa. Đền 
tọa lạc ở lưng chừng núi, ngoảnh mặt về hướng Tây, nhìn ra sông 
Lam. Chung quanh có nhiều cây cối, cây ăn quả, sau lưng là dãy 
núi Ngũ Mã, thuộc xã Xuân Hồng, huyện Nghị Xuân. 


Theo sách “Vân Cát Thần Nữ và Bà Chúa Liễu” của Đoàn Thị 
Điểm, thì Liễu Hạnh là con gái ông Lê Thái, quê ở Thanh Hóa, 
thuộc dòng dõi vua Lê Thái Tổ, ngụ cư ở quê vợ làng An Thái, 
huyện Vụ Bản, Nam Định. Tiên chúa có công phù hộ triều đình 
nhà Lê, trừ xong giặc bà được triều đình phong tặng Chế Thắng 
Hoà Diệu Đại vương. Nhân dân khắp nơi tôn bà làm Thánh Mẫu 
và lập đền thờ, trong đó có đền Củi. 


Đền Củi được xây trong khoảng niên hiệu Cảnh Hưng (1740- 
1786) thời Lê. Đến nay được trùng tu nhiều lần. Đền có ba toà: 
Thượng Điện, Trung Điện và Hạ Điện. Hạ Điện có diện tích 
B1,5m?. Hạ Điện có hai cấp mái, cách nhau bởi bức tường dài 
9m, rộng 0,6m. Trên tường có 4 chữ Hán: Thánh Mẫu Linh Từ. 
Trung Điện gồm ba gian, hai hồi, lợp ngói ép. Trong Trung Điện 
có 6 tượng bằng gỗ mít sơn son thếp vàng. Thượng Điện nhỏ và 
cao hơn hai toà Hạ và Trung Điện, nối với Trung Điện bằng bức 
tường gấp khúc. 


Đền Củi sau này còn thờ cả Đức Thánh Trần Hưng Đạo. 


Đền thờ Nguyên Biểu 

Thuộc xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ. Đền được dựng vào thời 
nhà Lê để tưởng nhớ công lao của Nguyễn Biểu. Nguyễn Biểu đỗ 
Thái học sinh cuối đời Trần, từng theo giúp vua Trùng Quang 
nhà Hậu Trần từ khi vua mới lên ngôi, tính thẳng thắn, dám 
nói thật, được phong chức Điện Tiền thị ngự sử. Ông là một nhà 


530 


HÀ TĨNH 
ngoại giao có tài, được vua Trùng Quang cử đi sứ vào năm 1413. 


Mùa hạ, tháng 5 năm Quý Ty (1413), giặc Trương Phụ nhà 
Minh đánh vào Nghệ An, vua sai Nguyễn Biểu làm sứ cầu 
phong, mang sản vật đến cống. Bị Trương Phụ giữ lại, Biểu tức 
giận mắng rằng: “Bên trong thì nghĩ kế đánh chiếm, bên ngoài 
lại rêu rao là quân nhân nghĩa. Ban đầu nói lập con cháu nhà 
Trần, nay lại đặt quận huyện. Không chỉ cướp bóc của cải, mà 
còn tàn hại dân sinh, thực là loài giặc tàn ngược.” Phụ giận tím 
mặt, đem giết Biểu. 


Vua Trùng Quang được tin Biểu chết, sai làm văn dụ tế. Ỏ 
đền Nguyễn Biểu hiện còn hai tấm bia đá. Một tấm bia ghi thân 
thế sự nghiệp và bài minh ca ngợi Nguyễn Biểu, đề ngày 2 tháng 
5ð năm Tự Đức thứ 28 (15-6-1875), do Cử nhân Hoàng Xuân 
Phong soạn. Tấm bia kia do dân hai thôn Nội Diên và Yên Phúc 
xã Yên Hồ dựng, đề ngày 8 tháng 10 năm Tự Đức thứ 30 (12-11- 
1877), do Cử nhân Lê Viết Huy nhuận sắc. 


Đền có bái đường, thượng điện, cột nanh, tắc môn... 


Khu lưu niệm Nguyễn Du 

Nguyễn Du (1765-1820), là Đại thi hào Việt Nam, danh nhân 
văn hóa thế giới. Đền thờ Nguyễn Du được dựng vào năm 182 
tại quê hương ông, làng Tiên Điền, Nghi Xuân. Mang dòng họ 
“trâm anh thế phiệt” của xứ Nghệ, sinh ra ở Thăng Long, lại 
thêm dòng máu của mẹ là dân xứ Kinh Bắc, Nguyễn Du chịu 
ảnh hưởng sâu đậm văn hóa của ba vùng: xứ Nghệ hùng vĩ, 
Thăng Long văn vật và Kinh Bắc thanh lịch. Nhưng cuối cùng 
Nguyễn Du đã phải sống trong cảnh bần bách, bệnh hoạn... 


Toàn bộ khu lưu niệm Nguyễn Du và dòng họ Nguyễn Tiên 
Điền nằm rải rác trong vùng đất rộng chừng 20ha, từ bờ Nam 
sông Lam đến Đồng Cùng, cách Bến Thủy 7km về phía Đông. Đó 
là: khu lưu niệm, đền thờ Nguyễn Nghiễm (thân sinh Nguyễn 
Du), Nguyễn Trọng. Từ đây đi về hướng Đông khoảng 1km, tới 


531 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


phần mộ Đại thi hào Nguyễn Du được táng tại xứ Đồng Cùng 
gồm: bàn thờ, phần mộ và vườn cây. Riêng khu lưu niệm rộng 
2ha. Từ cổng chính vào, qua bệ đá khắc hai chữ “hạ mẩ” (xuống 
ngựa), đến nhà khách, nhà Tư văn 2, nhà Tư văn 1, bia tưởng 
niệm Nguyễn Quỳnh, nhà thờ Nguyễn Du, nhà Bảo tàng Nguyễn 
Du. Nhà Bảo tàng còn lưu giữ một số hiện vật quý: nghiên mực, 
đĩa mai hạc Nguyễn Du được tặng trong thời gian đi sứ, la bàn 
đi săn, nậm rượu và chén rượu, hòm sắc của Nguyễn Nghiễm. 


Nhà lưu niệm Trần Phú 

Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà lưu 
niệm ông được xây dựng tại vị trí nhà thờ chi họ Trần gồm ba 
gian lợp ngói vảy, tường bao bằng đá ong, nằm trong một khuôn 
viên rộng 2ha, gồm hai khu vực: nhà trưng bày và khu nhà thờ. 
Nhà trưng bày có diện tích 90m, trưng bày trên 200 hiện vật và 
tài liệu giới thiệu về thời niên thiếu và cuộc đời hoạt động cách 
mạng của Trần Phú. Đặc biệt có một số tài liệu gốc về thời kỳ 
Trần Phú học ở Trường Đại học Phương Đông, tham gia Quốc tế 
Cộng sản và hoạt động ở Trung Quốc cùng một số hiện vật trong 
thời gian đồng chí viết Luận cương Chính trị như gối, ấm chén 
uống nước, bộ quần áo... 


Nhà thờ ở về phía Tây nhà trưng bày có các đồ tế tự, hoành 
phi cửa võng, đặc biệt có bài vị họ Trần. Khu lưu niệm nằm trong 
một công viên có nhiều cây xanh, đáng chú ý có một số cây do các 
đồng chí Trường Chinh trồng năm 1976, cây phượng do đồng chí 
Võ Chí Công trồng năm 1990. 


Ngã ba Đồng Lộc 

Là giao điểm của hai tỉnh lộ số 5 và 15, thuộc xã Đồng Lộc, 
huyện Can Lộc. Trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá 
hoại của giặc Mỹ, Ngã ba Đồng Lộc là trọng điểm đánh phá 
ác liệt của máy bay Mỹ. Trong 8 năm (1964-1972), Mỹ đã ném 
xuống ngã ba này 42.900 quả bom phá, 2000 quả bom từ trường, 
96 quả bom bĩ mẹ, 94 quả rốc két. Chỉ trên một đoạn đường chưa 


532 


HÀ TĨNH 
đầy 20km đã phải hứng chịu 2.057 trận bom. 


Để đảm bảo giao thông thông suốt, ta đã điều đến đây nhiều 
đơn vị như Đại đội 2, chủ lực của phong trào giao thông huyện, 
các đơn vị C551, Cðð2 thuộc Tổng đội 55-P18, Thanh niên xung 
phong Hà Tĩnh, đội cơ giới C100, cùng nhiều đơn vị phá bom nổ 
chậm, bom từ trường. Tại đây có sự đóng góp lớn lao của nhân 
dân Đồng Lộc, cùng với bộ đội bắn rơi 7 máy bay Mỹ. Trong đó có 
những tấm gương tiêu biểu như: Anh hùng La Thị Tám 19 tuổi, 
thuộc đơn vị C2 huyện, suốt 70 ngày đêm đứng trên đài quan sát 
trực chiến, Anh hùng Nguyễn Trí An, đại đội trưởng Cð52, một 
mình phá 54 quả bom từ trường, bom nổ chậm... 


Vào lúc 16 giờ ngày 24-7-1968, trong giờ cao điểm đánh phá 
của giặc Mỹ, 10 cô gái thuộc Cð52 đã xung phong ra vùng ngã 
ba dựng và đắp lại hầm chữ A. Trong lúc đang mải mê làm việc, 
máy bay Mỹ đã ném xuống đây 60 quả bom tấn. Toàn bộ 10 cô 
gái đã hy sinh khi tuổi đời của họ chỉ mới vừa mười tám, đôi 
mưởi. 

Ngày nay, tại ngã ba có một biểu tượng cao 19,5m có phù 
điêu ba mặt hình vành tay lái ô tô giữa bông lúa và vòng hoa 
chiến thắng, khẩu súng trường và chiếc cuốc chim. Mặt còn lại 
ghi chiến tích lịch sử quân và dân ta trong cuộc chiến đấu chống 
giặc Mỹ. Cách đấy không xa là khu mộ 10 cô gái anh hùng của 
ngã ba Đồng Lộc. Mỗi ngôi mộ đều ghi rõ họ tên, năm sinh, quê 
quán, ngày mất... 


LE HỌI 

Dân số Hà Tĩnh chủ yếu là người Việt, nên Hà Tĩnh mang 
đậm nét văn hóa, phong tục, tập quán lễ hội của dân tộc Việt. 
Truyền thống văn hóa đó được thể hiện qua hàng chục lễ hội 
truyền thống được tổ chức hằng năm. 


533 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Lễ chùa Hương Tích 

Chùa Hương Tích thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc. Chùa 
thờ Phật và thờ cả công chúa Sở Trang Vương. Hằng năm vào 
ngày 19-2 âm lịch nhân dân khắp nơi đổ về đây cúng Phật, cầu 
yên, tham quan cảnh đẹp của chùa. Đây là một lễ hội trang 
nghiêm và vào loại lớn nhất của Hà Tĩnh. 


Hội đua thuyền 


Hằng năm vào mông 4 Tết Nguyên Đán, nhân dân thị xã 
Hồng Lãnh tổ chức hội đua thuyền. Đây là lễ hội có quy mô lớn 
của nhân dân Hà Tĩnh. Hội đua thuyền còn được tổ chức ở một 
số nơi nữa như Cửa Nhượng, huyện Cẩm Xuyên. 


Hội đua thuyền được tổ chức nhằm chọn lựa những tay đua 
tài giỏi, và rèn luyện sức khỏe cho người dân vùng sông nước, bão 
lụt, đồng thời cũng là truyền thống của nhân dân địa phương để 
cầu yên cho xóm làng. 


Lễ Hạ Thủy 


Cứ sau Tết Nguyên Đán, nhân dân Cẩm Nhượng, huyện Cẩm 
Xuyên tổ chức lễ Hạ Thủy tại bãi biển của xã, nhằm cầu Thần 
Biển giúp cho ngư dân thuận buồm xuôi gió, và phù hộ cho vụ 
đánh bắt được nhiều tôm cá. 

Lễ hội Chiêu Trưng 

Được tổ chức ở đền Chiêu Trưng, xã Thạch Kim, huyện Thạch 
Hà. Hằng năm nhân dân xã Thạch Kim tổ chức lễ hội vào ngày 3 
đến 5 tháng 5 âm lịch. Trong ngày lễ nhân dân đến dâng hương 
và lễ vật để tưởng niệm ngày mất của Chiêu Trưng Đại Vương 
Lê Khôi, thụy là Võ Mục, con ông Lê Trừ, anh thứ hai của Lê Lợi, 
tham gia nghĩa quân Lam Sơn, ngay từ ngày đầu đến khi giải 
phóng hoàn toàn đất nước. Ông là người lập nhiều chiến tích, 
cùng tướng Lê Sát, Lê Phấn bắt sống tướng nhà Minh là Chu 
Kiệt, giết chết tướng Hoàng Thanh... 

Lễ hội Chiêu Trưng nhằm tưởng nhớ công lao của vị anh 
hùng Lê Khôi. 


534 


HAI DƯƠNG 


HẢI DƯƠNG 


Hải Dương nằm ở trung tâm châu thổ sông Hồng, Bắc giáp Bắc 
Ninh, Bắc Giang, Đông giáp Hải Phòng, Quảng Ninh, Tây giáp 
Hưng Yên và Nam giáp Thái Bình. Diện tích tự nhiên 1.648km3, 
dân số trên 1.700.000 người, gồm các dân tộc Kinh, Hoa, Sán 
Dìu, Tày... Hải Dương có thành phố Hải Dương và 11 huyện: 
Chí Linh, Nam Sách, Thanh Hà, Thanh Miện, Kinh Môn, Kim 
Thành, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng, Bình Giang, Ninh Giang. 
Hải Dương nằm trong khu vực tam giác kinh tế Hà Nội - Hải 
Phòng - Quảng Ninh. 

Hải Dương thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có hai mùa 
rõ rệt. Mùa nóng từ tháng 4 đến tháng 10, mùa lạnh từ tháng 11 
đến tháng 3 năm sau. Địa hình khá bằng phẳng, là vùng đồng 
bằng, một trong những vựa lúa của đồng bằng Bắc Bộ, đất đai 
màu mỡ, phì nhiêu. 

Giao thông thủy, bộ, đường sắt rất thuận lợi, lại gần Thủ đô 
Hà Nội, cách Hà Nội chỉ trên 50km. 

Hải Dương là một tỉnh có tiềm năng du lịch dồi dào, là một 
trong những cái nôi của nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Lịch 
sử hàng ngàn năm của dân tộc đã để lại cho vùng đất này một 
di sản vô giá với hàng trăm di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc 
với những danh thắng Côn Sơn, Kiếp Bạc, Lục Đầu Giang, Bến 
Bình Than, Khu tưởng niệm Chu Văn An, Khu tưởng niệm Đại 
danh y Tuệ Tĩnh... 


Hải Dương còn là nơi sản sinh ra những đặc sản nổi tiếng 
trong cả nước từ nhiều thế kỷ nay với bánh đậu xanh rồng vàng, 
bánh gai Ninh Giang, các loại sành sứ... 


DANH THẮNG 


Một vùng non xanh nước biếc 
Là vùng đất có tiềm năng du lịch hấp dẫn, non xanh nước 
biếc, phong cảnh hữu tình. Thiên nhiên đã ban tặng cho Hải 
535 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Dương nhiều núi non xanh thắm, thác cao, sông dài... Những 
điều kiện tự nhiên đó đã tạo cho vùng đất này bốn mùa hoa thơm 
quả ngọt. Bên này sông là núi An Phụ sừng sững một kỳ tích 
thiên nhiên. Bên kia là núi Phượng Hoàng ẩn chứa bao huyền 
thoại làm say đắm bao thế hệ con cháu. 


Hải Dương có sông Thái Bình, sông Lục Đầu chảy qua, suối 
Côn Sơn quanh năm róc rách, có động Kính Chủ kỳ thú, có hồ 
xanh, suối mát. Thiên nhiên kỳ thú của vùng đất này là nguồn 
cảm hứng thi ca của nhiều thi nhân kim cổ. Vì vậy ta không lấy 
làm lạ lúc sinh thời người anh hùng dân tộc, nhà văn hóa, danh 
nhân thế giới Nguyễn Trãi đã chọn Côn Sơn, Hải Dương làm nơi 
ẩn dật. Nếu Hải Dương tự hào có Hội nghị Bình Than tỏ rõ quyết 
tâm đánh giặc Nguyên - Mông của quân dân nhà Trần, thì cũng 
đau thương rơi lệ cho một Lệ Chi Viên, một nỗi đau “tru di tam 


^ 2 


tộc”. 


Côn Sơn 

Cách Hà Nội khoảng 80km, Côn Sơn là một danh thắng nằm 
ở huyện Chí Linh, vùng “địa linh nhân kiệt với nhiều tên tuổi 
gắn liền với vận mệnh quốc gia, lịch sử, văn hóa và tôn giáo như: 
Đại tư đồ Trần Nguyên Đán; Hưng Đạo Vương, danh tướng lừng 
lẫy thời Trần ba lần chiến thắng quân Nguyên-Mông; Nguyễn 
Trãi, nhà quân sự thiên tài, nhà chính trị lỗi lạc, nhà ngoại giao 
tài giỏi, danh nhân văn hóa thế giới. 

Đến Côn Sơn, du khách không chỉ được hoà mình vào lễ hội 
đặc sắc, tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi mà còn 
được ngắm nhìn non nước Côn Sơn mỹ lệ, thực ảo đan xen. Côn 
Đơn có gió ngàn thông reo, có núi hình kỳ lân phủ phục, thấp 
thoáng tháp Huyền Quang trầm mặc, xa xa là dòng sông Phả 
Lại mênh mông. Vào thế kỷ XIV, trong chuyến thăm Côn Sơn, 
cảm xúc trước thiên nhiên núi non hùng vĩ, vua Trần Nghệ Tông 
đã ban tặng Côn Sơn ba chữ “Thanh hư động” (nơi thanh vắng 
như chốn bồng la]). 


536 


HAI DƯƠNG 


“Thanh hư động”, nơi sơn thủy hữu tình, nên chỉ vị khai quốc 
công thần Nguyễn Trãi đã chọn làm chốn an dưỡng tuổi già. 
Nhưng oan nghiệt thay, cũng chính chốn này đã chứng kiến bản 
án oan nghiệt “Lệ Chi Viên” của triều đình phong kiến nhà Lê, 
đối với bậc đại nhân đại nghĩa. 


Côn Sơn còn có thôn Chi Ngãi bình yên, quê hương yêu dấu 
của Nguyễn Trãi. 


Khu di tích, thắng cảnh Côn Sơn, đang được tôn tạo trở thành 
một điểm tham quan, du lịch nổi tiếng của đất nước. Nơi đây có 
đền thờ và nhà lưu niệm Nguyễn Trãi. Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã có lần đến thăm, chăm chú đọc bia Nguyễn Trãi. 


Núi Phượng Hoàng 

Thuộc xã Văn An, huyện Chí Linh. Phong cảnh nơi đây trữ 
tình, đầy ngoạn mục, bởi rừng thông xanh, phấn thông vàng, rì 
rào trong gió mát, suối nước róc rách chảy suốt ngày đêm, nghe 
như tiếng đàn thổ lộ nỗi ai oán của hàng trăm năm có lẻ. Xa xa 
là 72 ngọn núi nhấp nhô, ẩn hiện trong lớp mây bàng bạc vắt 
qua bầu trời. Phượng Hoàng, một danh thắng rất đáng tự hào, 
bởi nơi đây nhà giáo Chu Văn An đã yên nghỉ ngàn thu, có đền 
thờ, người dám tâu xin vua “trảm thất, người thầy tiêu biểu cho 
tài cao đức trọng. Trên núi Phượng Hoàng còn có chùa Huyền 
Thiên, cung Tử Cục, điện Liên Quang, am Lệ Kỳ, Giếng Soi... 


Bến Bình Than 

Là một bến sông Lục Đầu Giang, xã Trần Xá, huyện Chí 
Linh. Bến Bình Than, một di tích lịch sử nổi tiếng, nơi diễn ra 
sự kiện quan trọng có liên quan đến vận mệnh dân tộc: Đó là 
vào năm 1282, trước nguy cơ nước nhà bị đế quốc Nguyên-Mông 
xâm lăng, vua Trần Nhân Tông thân hành ngự giá ra bến Bình 
Than để họp mặt các vương hầu, khanh tướng, bá quan văn võ 
trong triều trên một chiến thuyền, bàn cách đánh giặc, bảo vệ Tổ 
quốc, gọi là Hội nghị Bình Than lừng danh trong lịch sử. Cũng 


537 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


tại đây, đã lưu truyền câu chuyện về Hoài Văn Hầu Trần Quốc 
Toản, mới 15 tuổi nên không được tham dự Hội nghị bàn việc 
đánh giặc cứu nước. Hoài Văn Hầu quá uất ức đã bóp nát quả 
cam cầm trong tay vua vừa ban. 


Nam Thiên T)ệ lục động 

Động Kính Chủ nằm trong dãy núi đá vôi Dương Nham thuộc 
huyện Kinh Môn, là một hang động kỳ vĩ mà thiên nhiên đã ban 
tặng cho vùng đất này. Động Kính Chủ gồm ba động: Động chính 
là động Kính Chủ, động Thăng Thiên và động Voi. 


Động Thăng Thiên, lòng động rộng khoảng 300m, có cấu tạo 
hình xoắn trôn ốc. Từ dưới lòng động, nơi có hồ nước nhỏ, du 
khách có thể nhìn thấy bầu trời qua đỉnh trôn ốc. 


Động Voi ở về phía Đông động Thăng Thiên. Trong động Voi 
có khối đá tựa hình một chú voi khổng lồ. Phía trước là một hồ 
nhỏ nước đầy quanh năm. 


Động chính là động rộng nhất và sâu nhất. Từ động chính, du 
khách có thể đi trong lòng động để sang dãy núi bên kia. Lên đến 
lưng chừng núi là động Bảy nàng Tiên, hồ Tình Yêu, gắn liền với 
nhiều truyền thuyết. 


Động Kính Chủ được coi là một trong những hang động đẹp 
nổi tiếng ở nước Nam mà người xưa gọi: “Nam Thiên Đệ Lục 
Động”. Trong động có chùa Kính Chủ, thờ Phật, Minh Không 
Thiền sư, Lý Nhân Tông, Huyền Quang và nhiều tượng Phật 
trong Kinh Phật tạc bằng đá. Trên vách đá của động có hơn 40 
văn bia, ghi lại tình cảm của các bậc tiền nhân, trong đó có cả 
vua, chúa, quan lại và các danh nhân trong suốt 7 thế kỷ đến 
thăm động. 


Đảo Cò 
Đảo Cò nằm giữa một hồ nước mênh mông thuộc xã Chi Lăng 


vùng phía Nam huyện Thanh Miện. Trên đảo nhỏ này có hàng 
vạn cánh cò, từ các đồng đất về đây trú ngụ. Cò ở đây có nhiều 


538 


HAI DƯƠNG 


loại: cò lửa, cò trắng, cò hương, cò ruồi... Ñgoài ra còn có nhiều 
loài chim quý hiếm khác như: hạc, bồ nông, mòng két, le le... 


Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, từng đàn cò bay trắng cả 
một vùng trời với những âm thanh oang oác làm náo động không 
gian làng quê. Đó là không khí sau một ngày bay đi kiếm ăn 
những chú cò trở về tổ trú ngụ và mớm cho con. Và khi mặt trời 
hửng sáng, hàng vạn cánh cò lại bay vút lên giữa trời xanh báo 
hiệu một ngày mới bắt đầu. 


DI TÍCH 


Đền thờ Nguyễn Trãi 

Tọa lạc trong khu di tích Côn Sơn rộng khoảng 10.000m3, 
nằm dưới chân dãy Ngũ Nhạc, liền với núi Kỳ Lân. Đền chia làm 
nhiều cấp, càng tạo thêm vẻ thâm u. Phía trước là hồ nước mênh 
mông, giao điểm của hai ngọn núi Phượng Hoàng và Chúc Thôn. 
Xa xa là ngọn An Lạc, An Phụ trùng điệp, bên cạnh là suối Côn 
Sơn, róc rách, nỉ non như tiếng đàn xưa vọng lại. 


Con đường lát gạch vào đền dẫn du khách qua chiếc cầu đá 
lên tam quan nội. Tiếp đến là sân, hai bên là tả vu, hữu vu, sừng 
sững đôi rồng chầu. Trong đền có các đại tự: Tâm quang khuê 
tảo, Duy nhạc giáng thần và câu đối ngợi ca công đức lớn lao của 
Nguyễn Trãi, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. 


Trong đền thờ pho tượng Nguyễn Trãi đúc bằng đồng lấy mẫu 
từ bức họa trong nhà thờ họ Nguyễn ở Nhị Khê (Thường Tín, Hà 
Tây), cao 1,4m nặng 600kg. 


Đền Kiếp Bạc 

Tọa lạc ở xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh, cách Hà Nội khoảng 
80km, cách Côn Sơn chừng 10km. Kiếp Bạc là tên ghép của hai 
làng Vạn Yên (xưa có tên là làng Kiếp) và Dược Sơn (tên xưa là 
làng Bạc). Đền nằm trong một thung lũng phì nhiêu, trù phú, 
chung quanh có núi Rồng bao bọc, tạo cho Kiếp Bạc một vẻ đẹp 
thơ mộng lại vừa kín đáo, thâm u. 


539 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Vào thế kỷ XIII, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Tổng chỉ 
huy quân đội trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên-Mông 
xâm lược đã chọn nơi đây đóng quân và làm phủ đệ. 


Đền thờ Hưng Đạo Vương ở Kiếp Bạc được dựng vào thế kỷ 
XIV trên một khu đất rộng. Trong đền hiện còn 7 tượng đồng 
gồm: tượng Trần Hưng Đạo, phu nhân, hai con gái, tướng quân 
Phạm Ngũ Lão, Nam Tào, Bắc Đẩu, và 4 bài vị thờ 4 người con 
trai của Hưng Đạo Vương. 


Hằng năm hội đền Kiếp Bạc được tổ chức vào ngày mất của 
Trần Hưng Đạo, ngày 20-8 âm lịch. 


Chùa Kính Chủ 

Nằm trong động Kính Chủ, thuộc xã An Sinh, huyện Kinh 
Môn. Chùa được dựng từ thế kỷ XII vào đời Lý và được trùng tu 
nhiều lần. Chùa Kính Chủ thờ Phật, Thiền sư Minh Không, Lý 
Thần Tông, Huyền Quang và nhiều tượng Phật trong Kinh Phật 
được tạc bằng đá. 

Chùa Giám 

Thuộc thôn An Trang, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng. Chùa 
được dựng từ thời Hậu Lê, thế kỷ XVII. Trước đây chùa nằm 
ngoài đê sông Thái Bình, nhưng do bị lở đất năm 1971, chùa 
được đưa vào dựng ở địa điểm ngày nay. Lúc sinh thời, danh y 
Tuệ Tĩnh từng sống, học tập và nghiên cứu Đông y trong nhiều 
năm ở ngôi chùa này. Đặc biệt chùa có toà Cửu phẩm liên hoa 
bằng gỗ rất đồ sộ, nghệ thuật điêu khắc tỉnh tế. 

Chùa có toà tháp, tiền đường, thượng điện, có toà cửu phẩm 
liên hoa và nhà tổ. Trong thượng điện có tượng Ca Diếp, tượng 
Di Đà, tượng Thích Ca, Cửu Long và tượng Quan Âm, Chuẩn 
Đề. Ở nhà tổ có tượng Đức Thánh Mẫu cao 1,6ðm và tượng Cậu 
cao 0,70m 


540 


HAI DƯƠNG 


Chùa Đông Ngọ 
Chùa do nhà sư Khuông Việt khởi dựng vào năm 971, đến 
nay trên 1000 năm tuổi. 


Chùa Đông Ngọ là một trong những chùa cổ nhất ở tỉnh Hải 
Dương thuộc huyện Thanh Miện. Hiện chùa còn lưu giữ nhiều di 
vật quý trong đó có 48 pho tượng Phật, thờ Mẫu, thờ quan Ông. 
Đặc biệt, toà Cửu phẩm Liên Hoa là tác phẩm điêu khắc gỗ độc 
đáo của thế kỷ XVII. 


Đền thờ Đại danh y Tuệ Tĩnh 

Tọa lạc tại trang Nghĩa Lư, quê hương của danh y Tuệ Tĩnh. 
Tổng thể kiến trúc ngôi đền đến nay vẫn còn nguyên vẹn. Hiện 
đền còn lưu giữ khoảng 50 cổ vật quý: chuông đồng, sắc phong 
của nhiều triều đại. 


Hằng năm vào rằm tháng Giêng, dân làng mở hội để tưởng 
nhớ công đức của Đại danh Y. 


Đền Cao 

Tọa lạc trên núi Thiên Bồng, giữa khu rừng lim già 1000 năm 
tuổi, thuộc xã An Lạc, huyện Chí Linh, cách Hà Nội 80km. Đền 
thờ Vương Minh Đức - Thiên Bồng Đại tướng quân Đại vương, 
kiến trúc theo kiểu chữ “đinh” (TT). Leo khoảng 100 bậc gạch rêu 
phong, du khách sẽ được chiêm ngưỡng 99 con voi đá gắn liền với 
nhiều huyền thoại. Chính diện có bức đại tự viết theo lối thảo 
gồm 4 chữ: “Thánh Thọ Vô Cương”, bên tả “Cao Sơn Ngưõng Tử, 
bên hữu “Cao Cao Tại Thượng”. 


Đình Vạn Niên 

Một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của thế kỷ 
XVII, XVIII, được dựng ở huyện Nam Sách. Đình thờ danh nhân 
Nguyễn Quý Minh. Hằng năm vào ngày 12 tháng Giêng âm lịch, 
nhân dân trong vùng tổ chức lễ hội để tưởng nhớ công ơn của 
những người có công với nước với dân. 


541 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Đình Mộ Trạch 

Còn có tên đình làng Trăm Phượng hay đình làng Tám, thuộc 
xã Tân Hồng, huyện Cẩm Bình, cách thành phố Hải Dương 20 
km về phía Tây Bắc. Xưa đình được dựng ở thôn Tây Trù, khoảng 
giữa thế kỷ XVII dời về địa điểm hiện nay. Kiến trúc đình theo 
kiểu chữ “đính” (T), mặt quay về hướng Đông. 


Đình Mộ Trạch có 3 lớp: đình ngoài, đình trong và hậu cung. 
Đình ngoài, nằm phía bên ngoài, mái lợp ngói, bờ nóc gắn hai 
hàng gạch, hai đầu bờ mái gắn hình dây cuốn. Phía trong của 
đình ngoài là đình trong và cửa đóng kín, nối liền với hậu cung 
theo kiểu kiến trúc hình chuôi vô. Hậu cung có mái chồng diêm, 
bờ nóc đắp tượng nổi hình lưỡng long chầu nguyệt. Bốn đầu nóc 
mái cong vút. Hai bên hậu cung là hai nhà giải vũ hình thước 
thợ. Tất cả kèo, cột, xà, cốn, ván bưng... đều được chạm khắc 
hình rồng phượng. 


Gan giữa, đình ngoài treo bức hoành phi “Thánh Thọ vạn 
niên”. Hai gian kề bên, xây sàn theo bậc cao thấp khác nhau, để 
họp làng, khi ngồi phân biệt ngôi thứ trong làng. Đình Mộ Trạch 
thờ Thành hoàng làng là Vũ Hồn, ông tổ của họ Vũ. 

Hằng năm vào ngày 8 tháng Giêng âm lịch, dân làng tổ chức 
đám rước Thành hoàng từ miếu ra ngoài đồng rồi về đình làng 
tế lễ. Sau lễ dân làng tổ chức vui chơi văn nghệ, hát chèo... Sau 
đó là lễ rước Thành hoàng về miếu. 


LÊ HỘI 

Hải Dương là một trong những cái nôi văn hóa lâu đời của 
dân tộc, nơi có những danh nhân nổi tiếng như Trần Hưng Đạo, 
Nguyễn Trãi, các anh hùng dân tộc như Mạc Đĩnh Chi, Phạm Sư 
Mạnh, nơi sinh ra Đại danh y Tuệ Tĩnh... 


Hải Dương còn là vùng đất có nhiều lễ hội truyền thống: 


542 


HAI DƯƠNG 


Lế hội Côn Sơn 

Đền Côn Sơn thuộc huyện Chí Linh, thờ Huyền Quang (Lý 
Đạo Tái), một trong ba vị sáng lập Thiền phái Trúc Lâm, và 
Nguyễn Trãi, nhà văn, nhà quân sự, chính trị, ngoại giao đại 
tài, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Lễ hội mở 
vào ngày 18 đến 23 tháng Giêng âm lịch hằng năm, nhằm tưởng 
nhớ công lao to lớn của Nguyễn Trãi và vị tổ thứ ba Thiền phái 
Trúc Lâm. 


Hội đền Kiếp Bạc 

Đền Kiếp Bạc thờ Trần Hưng Đạo, vị tướng kiệt xuất tài đức 
song toàn đời Trần thế kỷ XIII. Hằng năm, vào ngày 18 đến 20 
tháng Tám âm lịch, nhân dân tổ chức lễ hội tại đền Kiếp Bạc, xã 
Hưng Đạo, huyện Chí Linh để tưởng nhớ công lao của Hưng Đạo 
Đại Vương. Lễ hội diễn ra hết sức ngoạn mục, gồm lễ rước, diễn 
thủy binh trên sông Lục Đầu, tái hiện lại những trận đánh của 
Hưng Đạo Vương. 


Lễ hội đền Cao 

Hằng năm, lễ hội đền Cao diễn ra từ ngày 22 đến 24 tháng 
Giêng âm lịch. Ngày 22 rước Thánh ở đền Cả. Sáng 23 lễ hội bắt 
đầu rước kiệu, đi đầu là đội cổng và kỳ lân, tiếp theo là 6 kiệu 
và kiệu Thành hoàng làng. Đám rước đi từ đền Cả qua đền Bến 
Cả, đến Bến Tràng rồi về đền Cao. Sau lễ dâng hương kiệu được 
đặt an vị tại đền Cao. Ngày cuối lễ hội rước kiệu đưa về đền Cả. 

Hội đền Yết Kiêu 

Vị danh tướng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Yết 
Kiêu nổi tiếng về câu chuyện đục thủng thuyền giặc. Hằng năm, 
hội đền Yết Kiêu được tổ chức vào mồng 8 tháng Hai âm lịch tại 
đền thờ Yết Kiêu, làng Hạ Bì, quê hương của ông, để tưởng nhớ 
công lao của vị tướng kiệt xuất trong cuộc kháng chiến chống 
quân Nguyên Mông ở thế kỷ XIII. Sau phần nghi lễ, dâng hương, 
còn có phần hội tổ chức vui chơi, đánh cờ, bơi lội... 


543 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Hội đền Quan lớn Tuần Tranh 

Theo truyền thuyết đền Quan lớn Tuần Tranh thờ thần Sông 
Nước. Hằng năm, lễ hội đền Quan lớn Tuần Tranh diễn ra vào 
ngày 25 tháng Hai âm lịch gần bến đò Tranh, huyện Ninh Giang 
để cúng thần Sông, cầu mong bình yên cho thuyền bè đi lại trên 
sông nước. Ngoài nghi thức lễ bái cổ truyền, lễ hội còn có lên 
đồng, hầu bóng, hát chầu văn. 


HẢI PHÒNG 


Thành phố biển, đô thị loại I cấp quốc gia, là một trong những 
trung tâm du lịch lớn của Việt Nam, nằm trên bờ biển Đông - 
Thái Bình Dương. Diện tích tự nhiên 1.503km”, dân số 1,7 triệu 
người, phân bố tại trung tâm thành phố, thị xã Đồ Sơn và 8 
huyện: Thủy Nguyên, An Hải, An Lão, Kiến Thụy, Tiên Lãng, 
Vĩnh Bảo, Cát Bà và Bạch Long Vĩ. Phía Bắc giáp Quảng Ninh, 
Đông giáp biển Đông, Tây giáp Hải Dương, Nam giáp Thái Bình, 
cách Hà Nội 102km. Hải Phòng, một trọng điểm của tam giác 
kinh tế Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh. 

Hải Phòng thuộc khu vực nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung 
bình cả năm khoảng 23-24°C. Lượng mưa trung bình hằng năm 
khoảng từ 1.600-1.800mm. 

Với di chỉ Cái Bèo (Cát Bà) mà các nhà khảo cổ học phát hiện 
được, chứng tỏ cách đây 6.000 năm ở Hải Phòng đã có con người 
sinh sống. 

Nằm trong tuyến du lịch Hà Nội-Hải Phòng-Vịnh Hạ Long, 
Hải Phòng lại có khu nghỉ mát nổi tiếng Đồ Sơn, với những bãi 
biển thoai thoải chạy dài uốn lượn theo bán đảo Đồ Sơn vươn 
mình ra biển Đông hơn 5km. 

Từ Đồ Sơn, hoặc ngay thành phố, du khách có thể đi tàu cao 
tốc hoặc tàu cánh ngầm thăm đảo và rừng nguyên sinh Cát Bà, 
một vùng du lịch lý tưởng xanh, sạch, đẹp, với những khu rừng, 
bãi biển còn hoang sơ đầy quyến rũ. 


544 


HAI PHÒNG 


Hải Phòng, miền đất có nhiều lễ hội vang vọng bốn phương, 
như lễ hội chọi trâu, một lễ hội độc đáo, nổi tiếng của Đồ Sơn. Lễ 
bắt đầu tiến hành trước một ngày diễn ra hội chọi trâu. Lễ nghi 
rất trang trọng, tổ chức theo nghi lễ truyền thống, có lọng che, 
kiệu rước thần, có phường bát âm... Sau lễ là hội chọi trâu. 

Hải Phòng còn là vùng đậm đặc di tích lịch sử văn hóa như 
chùa Dư Hàng, đình Hàng Kênh, đền Nghè, đền thờ bà Lê Chân... 

Hải Phòng đẹp bởi nhiều danh lam thắng cảnh như bán đảo 
Đồ Sơn, núi Voi, đảo Cát Bà, Bạch Đằng Giang, Tràng Kênh lịch 
SỬ... 


Hải Phòng, một cảng biển lớn nằm trên đường hàng hải quốc 
tế Đông-Tây, Bắc-Nam. Đường sắt, đường bộ, đường thủy và 
đường hàng không đều rất thuận lợi. Sân bay Cát Bi đã được 
hiện đại hóa trong những năm gần đây. 

Hải Phòng, một thương cảng, một trung tâm thương mại, một 
thành phố công nghiệp lâu đời... Với chính sách thông thoáng, 
Hải Phòng đang được các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến 
làm ăn ngày một nhiều hơn. 


THẮNG CẢNH 


Bán đảo Đồ Sơn 

Đồ Sơn cách thành phố Hải Phòng khoảng 22 km về phía 
Đông Nam, nằm giữa hai cửa sông Vạn UÙc và sông Lạch Tray. 
Đồ Sơn là một bán đảo vươn ra phía biển hơn 5km. 

Dưới thời thuộc địa, người Pháp đã xây dựng Đồ Sơn thành 
một khu nghỉ mát dành cho các sĩ quan Pháp, quan lại và giới 
thượng lưu lắm tiền nhiều của Việt Nam. Năm 1950, sân bay Đồ 
Sơn được xây dựng. 

Bãi tắm Đồ Sơn gồm ba khu. Mỗi khu đều có bãi tắm đẹp, 
rừng thông reo trong gió. Ở khu II, xưa kia Bảo Đại, vị vua cuối 


545 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


cùng của Triều Nguyễn, đã cho xây dựng một ngôi biệt thự nghỉ 
mát. Khu III có một công trình kiến trúc tuy nhỏ nhưng mang 
dáng dấp ngôi chùa cổ, thời Pháp người ta gọi là Pagodon. Ở vào 
cuối bán đảo trên ngọn đổi cao có Khách sạn Pionte (Hotel de la 
Pionte) nay là Khách sạn Vạn Hoa, hiện là sòng bạc lớn ở Việt 
Nam dành cho người nước ngoài. Toà nhà có hai tháp hình chóp, 
trông tựa như một lâu đài cổ ở trời Âu. Lâu đài được bao bọc bởi 
một bức tường đá xây từ mép biển lên đến đỉnh đổi, tạo cho lâu 
đài bề thế vững chắc. 


Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bán đảo 
Đồ Sơn là nơi xuất phát của những con tàu không số, theo đường 
Hồ Chí Minh trên biển, chi viện cho chiến trường miền Nam vũ 
khí, đạn dược... 

Núi Voi 

Đây là một quần thể thiên nhiên kỳ vĩ gồm những đổi núi 
chạy dài, một vùng núi đá vôi, có hình dáng một chú voi con 
đang nằm, nổi lên giữa cánh đồng bằng phẳng của huyện Kiến 
An. Vì vậy núi có tên gọi là núi Voi. Núi Voi là ngọn núi cao nhất 
ở Hải Phòng, nằm bên bờ sông Lạch Tray, cách thành phố Hải 
Phòng khoảng 20 km. 


Núi Voi, nơi có nhiều hang động đẹp: Hang Voi, hang Chiêng, 
hang Cá Chép, hang Bể... Ngay dưới chân núi có động Long 
Tiên, miếu thờ nữ tướng Lê Chân, người khai sáng ra mảnh 
đất Hải Phòng. Trong động có nhiều phiến đá khi gõ nghe như 
tiếng trống thùng thùng. Về phía Nam núi Voi có động Nam Tào, 
phía Bắc có động Bắc Đẩu. Trong các động có nhiều nhũ đá hình 
thù kỳ lạ như: rồng chầu, hổ phục, voi quỳ... Trên đỉnh núi có 
khoảnh đất bằng phẳng, nhân dân gọi là bàn Cờ Tiên. Ở đây có 
nhiều dấu tích đền chùa và thành nhà Mạc được xây vào thế kỷ 
XVI. Ngoài ra các nhà khảo cổ học đã tìm thấy ở núi Voi nhiều 
di vật của người xưa như rìu đá, đục bằng đá... có niên đại cách 
nay 3.000 năm. 


546 


HAI PHÒNG 


Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 
lược, núi Voi còn là căn cứ kháng chiến của quân dân Hải Phòng, 
họ đã có câu thề: 


Đứng trên đỉnh núi ta thể, 
Không giết được giặc không về núi Voi. 


Đảo Cát Bà 

Là một quần đảo gồm 306 đảo lớn nhỏ. Đảo chính và lớn nhất 
là Cát Bà, rộng khoảng 100km?, cách Hải Phòng 30 hải lý, điểm 
tiếp giáp với Vịnh Hạ Long. 


Cát Bà còn là vườn quốc gia, có diện tích 15.200ha, trong đó 
có 9.800ha rừng và 4.200ha biển. Rừng Cát Bà thuộc loại rừng 
nguyên sinh, chưa bị con người tác động nhiều, có hệ động thực 
vật rất phong phú. Tại đây hệ động vật có 20 loài thú, 69 loài 
chim, 20 loài bò sát và lưỡng cư, 11 loài ếch nhái. Cát Bà đặc biệt 
có loài voọc đầu trắng, tìm thấy ở những vách đá cheo leo ven 
biển. Đây là loài thú quý hiếm được ghi vào sách đỏ, trên thế giới 
không còn tìm thấy loài voọc này. 

Về thực vật, theo điều tra sơ bộ, ở đây 745 loài thực vật gồm 
149 họ. Trong đó có 350 loài cây dược liệu. Có nhiều loài cây quý 
cần được bảo vệ như chò đôi, trai lý, lát hoa, kim giao... 


Ngày nay Cát Bà là khu du lịch nhộn nhịp, nhiều nhà hàng, 
khách sạn, nhà nghỉ. Đường sá được mở rộng khang trang. Nhiều 
tàu cao tốc, tàu cánh ngầm hiện đại nhanh chóng đưa du khách 
từ Hải Phòng đi Cát Bà. 


Sông Bạch Đằng 


Nằm về phía Đông Bắc Hải Phòng, cách trung tâm thành 
phố khoảng 20km. Bạch Đằng là dòng sông nổi tiếng với những 
chiến công nối tiếp chiến công vang dội trong lịch sử chống ngoại 
xâm của dân tộc ta. 


Năm 988, Ngô Quyền, người con của đất Đường Lâm, đã đánh 
tan đạo thủy binh lớn của quân Nam Hán. 


537 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Cùng trong thế kỷ đó, năm 981, Lê Hoàn (Lê Đại Hành) đã 
tiêu diệt toàn bộ đạo quân Tống cũng trên dòng sông lịch sử này. 


Ở thế kỷ XII, năm 1288, quân dân nhà Trần, dưới sự chỉ huy 
tài tình của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã nhấn chìm 
hàng trăm chiến thuyền, giết chết hàng ngàn quân Nguyên- 
Mông, bắt sống tướng giặc Ô Mã Nhi. Hằng năm, nhân dân tổ 
chức ngày hội bơi thuyền trên sông này. 


Tràng Kênh 

Là một quần thể đổi núi đá vôi có nhiều hang động, quanh 
năm soi bóng nước Bạch Đằng Giang. Cảnh trí thiên nhiên thật 
thơ mộng, thuộc huyện Thủy Nguyên, cách Hải Phòng 20km. 
Cảnh trí Tràng Kênh giống vịnh Hạ Long, được mệnh danh là 
“Hạ Long cạn”. Trong quần thể núi đổi Tràng Kênh, có một ngọn 
mang tên U Bờ, tương truyền là nơi Hưng Đạo Vương đặt đại 
bản doanh, đứng chỉ huy trận thủy chiến chống quân Nguyên- 
Mông trong thế kỷ XIII. Ngày nay du khách đứng trên ngọn núi 
này sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh sông Bạch Đằng đổ nước ra 
biển, cảnh vật tĩnh lặng, trời nước mênh mông, đây đó còn lại 
những cọc gỗ của một thời hào hùng, cha ông đánh giặc ngoại 
xâm. 

Quanh dãy núi đá vôi Tràng Kênh có nhiều hang động kỳ 
thú, trong đó nổi tiếng nhất là hang Vua. Hang rộng từ ð đến 
10m, cao khoảng 15-18m, trần hang vút nhọn chẳng khác nào 
gác chuông nhà thờ. Trong hang có khối đá tựa bức tranh được 
chạm khắc sinh động. Hang có nhiều ngách, có suối nước trong 
mát quanh năm. 


DI TÍCH 


Chùa Dư Hàng 
Còn có tên Phúc Lâm tự, ở phường Hồ Nam, quận Lê Chân, 
cách trung tâm thành phố 2 km về phía Tây Nam. Chùa được 


548 


HAI PHÒNG 


dựng vào thời Tiền Lê (980-1009), đã được trùng tu nhiều lần. 
Chùa Dư Hàng là một trong những nơi truyền bá đạo Phật. Vua 
Trần Nhân Tông (1258-1308), vị vua sùng đạo Phật, đã từng 
đến chùa này giảng đạo. Trong chùa hiện còn lưu giữ nhiều hiện 
vật quý như tượng Phật, đỉnh đồng, chuông, khánh... Đặc biệt 
có bộ kinh Trường A Hàm là một tư liệu cổ về giáo lý đạo Phật ở 
Việt Nam. 


Đình Dư Hàng 

Được xây dựng trên phần đất của Dư Hàng Kênh, huyện An 
Hải. Vào thế kỷ XVII, làng Hàng Kênh do có dân số tăng nhanh 
nên được tách làm hai làng: làng Hàng Kênh và làng Dư Hàng. 
EKhi chia tách, làng Dư Hàng có chùa nhưng không có đình, do đó 
dân đóng góp dựng lên ngôi đình như ngày nay. Kiến trúc ngôi 
đình Dư Hàng giống như ngôi đình Hàng Kênh. Đình dựng vào 
cuối thế kỷ XIX, làm toàn bằng gỗ lim. 


Các đồ tế lễ còn lại trong đình không nhiều, gồm nhang án 
gỗ, long đình, kiệu, bát cống, kiệu phương tượng Ngô Quyền, đại 
tự, bát bửu. 


Đình Dư Hàng thờ Ngô Quyền làm Thành hoàng làng. 


Đình Hàng Kênh 

Tên chữ là Nhân Thọ, còn gọi là đình Kênh, ở phường Hàng 
Kênh, quận Lê Chân, được xây vào năm Mậu Tuất niên hiệu 
Vĩnh Thịnh thứ 14 (1718). Đình xây theo kiểu chữ “công” (+), 
7 gian, sàn lát gỗ. Nhà tiền tế có ð gian chính, hai gian phụ, cao 
6,50m, dài 32m, rộng 13,20m, gồm 40 cột gỗ lim. Mái lợp ngói ta. 
Bồ nóc có hai hàng gạch, trong đó có một hàng đắp nổi hình hoa 
chanh cách điệu. Chính giữa nóc gắn “lưỡng long chầu nhật. 
Đầu đao gắn rồng, sấu, phượng xen kẽ, cong vút. Hai đầu bờ nóc 
gắn hai tượng rồng. Gian chính giữa nhà tiền tế có cửa ra vào. 
Hai gian bên dựng hai cột phụ, không có kèo. Các gian đầu hồi 
không xây tường, dùng chấn song. Ván nong xen giữa các xà đều 


549 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


được chạm khắc hoa văn rồng mây... Sàn đình lát gỗ lim. Từ cửa 
nhà tiền tế vào có 7 lớp trang trí. Mỗi lớp mang một vẻ riêng. Tất 
cả có 268 mảng chạm khắc, chủ đề chính của điêu khắc là rồng, 
mỗi con một vẻ, có tất cả 400 con to nhỏ khác nhau. 


Đình đã qua nhiều lần sửa chữa. Trong đình hiện còn nhiều 
đồ tế lễ: chuông, đỉnh đồng, khánh đồng, hạc, độc bình, bát 
hương, tượng, hoành phi, câu đối, cửa võng, kiệu bát cống, voi, 
ngựa gỗ được chạm khắc tinh vi, sơn son thếp vàng. Ở Văn chỉ có 
õ bia đá, trong đó có bia ca ngợi trận Bạch Đằng của Ngô Quyền 
đánh tan quân Nam Hán. Đình có tượng thờ Ngô Quyền. 


Lễ hội đình Hàng Kênh, cứ ð năm một lần, mở hội vào trung 
tuần tháng 2 âm lịch để tưởng nhớ Ngô Vương. 


Đình Nhân Mục 

Ỏ làng Nhân Mục, xã Nhân Hoà, huyện Vĩnh Bảo. Đình được 
xây vào thế kỷ thứ XVII, ngôi đình hiện tại là sản phẩm của 
lần sửa chữa năm 1941. Đình gồm 5 gian tiền đường, dài 1m, 
rộng 5m. Hậu cung dài 9m, rộng 1m. Mái lợp ngói mũi hài. Đình 
Nhân Mục còn giữ được những nét kiến trúc tiêu biểu của thế 
kỷ XVII. Đao đình là sự tiếp nối của bờ xối, kết hợp với mái tàu. 
Đình có bộ sườn bằng gỗ lim được liên kết bằng vì kèo với kỹ 
thuật xâm mộng. 

Đình còn lưu giữ nhiều cổ vật quý như kiệu bát cống thế kỷ 
XVII, gồm đao rồng bằng đất nung mang phong cách nghệ thuật 
thế kỷ XVII, bia đá cao 1,8m, dài 2,6m là tác phẩm chạm khắc 
tuyệt vời hoàn thành năm Chính Hoà thứ 15 (1694), bình pha 
trà gốm men ngọc thế kỷ XIV. 

Hằng năm nhân dân Nhân Mục mở hội tại đình, diễn trò 
nghệ thuật múa rối độc đáo. 


Đền Nghè 


Ở ngõ Nghè, quận Lê Chân, thờ bà Lê Chân, nữ tướng tài ba 
của Hai Bà Trưng. Lúc đầu đền dựng bằng tre nứa lá, sau xây 


550 


HAI PHÒNG 


thành miếu gạch. Đền hiện nay được xây dựng theo kiến trúc gỗ 
thời Nguyễn vào năm 1920. Hậu cung gồm ba gian được đỡ bởi 
16 cột gỗ lim hình vuông, kê trên 16 đế đá vuông. 


Trong đền còn lưu giữ nhiều hiện vật quý như cửa võng, long 
đình, long ngai, khánh đá, cây đá, voi, ngựa đá, bộ bát bửu và 
nhiều bát chén cổ. 


Hội đền Nghè hằng năm mở vào mồng 7 tháng 2 âm lịch, kỷ 
niệm ngày mất của Bà. 


Chùa Phổ Chiếu 

Chùa tọa lạc ở xã Dư Hàng Kênh, huyện An Hải, do nhà sư 
Ngô Chân Tử kiến lập và trụ trì vào năm 1953. Lúc đầu chùa 
được gọi là Tam Giáo đường, thờ Tam Giáo đồng nguyên. Đến 
năm 1954, Hoà thượng Thích Thanh Quang, thuộc Thiền phái 
Lâm Tế từ chùa Vọng Cung về trụ trì, cho trùng tu và mở rộng 
ngôi chùa thờ Phật và đổi tên là chùa Phổ Chiếu. 

Chùa hiện còn giữ một số di vật bằng đá cổ và đất nung như 
những viên gạch cổ có chiều ngang 0,22m, dài 0,33m, dày 0,05m, 
có khắc hai dòng chữ Hán “Lý gia đệ tam đế Long Thụy” và 
“Thái Bình tứ niên tạơ”. Các mảng trang trí ở tháp cổ Tường 
Long, những tháp đất nung cổ, 4 tầng có 4 cạnh, cao 0,35 m. 


Khu di tích Nguyên Bỉnh Khiêm 

Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, tọa lạc ở thôn 
Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo. Nguyễn Bỉnh Khiêm 
là danh sĩ thời nhà Mạc. Năm 1535, ông thi đỗ Trạng nguyên, 
làm quan tới chức Tả thị lang Bộ Lễ và được vua Mạc Phúc Hải 
phong tước Trình Quốc công. Ông là người nổi tiếng tài đức song 
toàn. 


Sau khi Nguyễn Kim chết, con trai là Nguyễn Hoàng đứng 
trước nguy cơ bị ám hại. Mẹ Nguyễn Hoàng là Phạm thị lo lắng, 
sai người đến yết kiến Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm để 
xin được chỉ dạy. Trạng Trình không nói, lặng thỉnh dạo bước 

551 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


quanh hòn non bộ trước sân. Lát sau, thấy đàn kiến bò men dưới 
chân núi giả, ông cười nói: “Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung 
thân.” (Núi Ngang một dải có thể dung thân ngàn đời.) Người 
của Phạm thị hiểu ý, trở về thưa lại với bà. Theo lời chỉ dạy đó, 
Nguyễn Hoàng liền nhờ chị gái (vợ Trịnh Kiểm) vận động xin 
anh rể cho được vào trấn giữ đất Thuận Hóa (vượt Đèo Ngang). 
Trong thực tế, đây đúng là kế sách hoàn hảo nhất vào lúc ấy, và 
các chúa Nguyễn ở Đàng Trong đã tồn tại được qua 9 đời, không 
kể đến hậu duệ là Nguyễn Ánh (tức vua Gia Long) về sau dựng 
nên triều Nguyễn. 


Khu di tích Nguyễn Bỉnh Khiêm gồm 9 hạng mục: tháp bút 
thiên, nhà trưng bày, phần mộ cụ thân sinh, tượng Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, hồ bán nguyệt, chùa Song Mai, nhà tổ có thờ tượng bà 
Minh Nguyệt - vợ Nguyễn Bỉnh Khiêm và Quán Trung Tân, nơi 
lưu giữ những tài liệu luận bàn về quan niệm mới đối với chữ 
“trung” hướng lòng theo “chí trung, chí thiện”. Ngày nay, được 
sự quan tâm của chính quyền và nhân dân địa phương, khu di 
tích đã được trùng tu sửa chữa khá khang trang, trở thành nơi 
du lịch văn hóa hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. 


Kinh đô Dương Kinh 

Tập đoàn phong kiến triều Lê ngày càng thối nát. Năm 1527, 
Mạc Đăng Dung xuất thân trong một gia đình đánh cá ở Nghi 
Dương, Hải Phòng, lợi dụng sự xung đột của các phe phái trong 
triều đình, từ một sĩ quan cấp thấp, đã phế truất triều Lê lập 
nên triều Mạc. Mạc Đăng Dung, vị vua đầu của triều Mạc (1527- 
1592), sau khi lên ngôi đã cho xây kinh đô thứ hai tại quê hương 
ông ở Nghi Dương, xã Cổ Trai, huyện Kiến Thụy, cách Hải Phòng 
15km về phía Nam, gọi là Dương Kinh (kinh đô ở Nghi Dương). 

Tại đây, vương triều Mạc đã cho xây thành quách, cung điện, 
mà tiêu biểu là điện Phúc Hưng, khu lăng tẩm thái miếu, từ 
đường họ Mạc... Ngày nay, di tích kinh đô Dương Kinh chỉ còn lại 
Từ đường họ Mạc, Gò Gạo, điện Tường Quan, xứ Mã Lăng. Ngoài 


552 


ra còn có một số cổ tự, các tác phẩm điêu khắc gỗ, đá, đồng khá 
độc đáo và một số gốm sứ tuyệt mỹ mang phong cách nghệ thuật 
thời Mạc như hệ thống tượng pháp: tượng Khiêm Vương Mạc 
Đôn Nhượng, tượng Mạc Đăng Dung và các tượng Phật, chân 
dung các ông hoàng, bà chúa... 


LE HỌI 

Hải Phòng, vùng đất có truyền thống văn hóa, nơi sản sinh 
nhiều danh nhân, một vùng đậm đặc di tích lịch sử và văn hóa. 
Do đó, Hải Phòng quanh năm có hội. Mùa xuân có lễ hội ở các 
đền chùa. Vào mùa thu tham dự hội chọi trâu... 


Lễ hội chọi trâu 

Chợi trâu là một lễ hội độc đáo, nổi tiếng, thu hút đông đảo 
du khách và người dân bán đảo Đồ Sơn. Đây là một lễ hội với lễ 
nghi trang trọng, rước kiệu thần, có lọng che, phường bát âm... 


Lễ hội chọi trâu diễn ra 2 ngày, từ 8 đến 9 tháng Tám âm lịch. 


Mỏ đầu trận đấu là màn múa cờ của mấy chục nam nữ thanh 
niên khỏe mạnh, tươi tắn trong những bộ trang phục dân tộc đầy 
ấn tượng, rực rỡ. Sau tiếng loa cất lên, từng cặp trâu bước vào sới 
chọi. Có nhiều cặp trâu thi đấu, chúng xông vào nhau, dùng sức 
mạnh để húc, để ghì và khóa sừng nhau. Con trâu nào bỏ chạy là 
thua. Trâu thắng được vào chung kết ngày 9 tháng 8. Trâu nào 
dành giải nhất được rước về đình làng trong tiếng hò reo, cổ vũ 
phấn khởi của công chúng. 


Trong cuộc đấu, trâu thắng hay thua cũng đều bị làm thịt để 
cúng thần linh và chia cho mọi người lấy “lộc”. 

Lễ hội xuống biển 

Được tổ chức ở làng chài Trân Châu (Cát Bà), hằng năm vào 


ngày 4 đến 6 tháng Giêng âm lịch. Đây là một trong những lễ hội 
ở Hải Phòng, có lượng du khách tham quan nhiều nhất. Sau khi 


553 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


tiến hành làm lễ tế thủy thần Long Vương, một hồi trống lệnh 
sẽ gióng lên, hàng trăm trai tráng khỏe mạnh, ngực nở căng, tay 
cầm chèo vừa reo hò, vừa chạy tới thuyền mình để kịp ra nơi quy 
định. Một người chèo, một người tung lưới và gõ nhịp vào mạn 
thuyền. Gõ càng mạnh, càng dồn dập, cá càng hoảng sợ, vội bơi 
nhanh nên mắc vào lưới càng nhiều. Đến trưa, nổ pháo lệnh thu 
quân. Mọi người khiêng cá của thuyền mình lên đình để các bô 
lão chấm thẻ. Cá ngon nhất được chọn nướng ngay trên đống lửa 
đỏ rực ở sân đình để tế Thần. 


A1 đánh được cá to nhất, ngon nhất và nhiều nhất thì được 
trao giải. 

Lễ đu xuân ở Thủy Nguyên 

Nhiều nơi ở Thủy Nguyên, hằng năm vào ngày Tết Nguyên 
Đán thường tổ chức vui xuân bằng cây đu quen thuộc. Từ khoảng 


28-29 Tết, mỗi địa phương trồng từ một đến nhiều cây đu trên 
nhiều vùng khác nhau. 


Đánh đu trước hết phải có lòng dũng cảm. Bởi đây là một cuộc 
đua tài đòi hỏi người chơi gan dạ, có kỹ thuật, đưa đu lên càng 
cao, càng tốt và đẹp mắt. Ðu có nhiều loại: đu đơn, đu một người; 
đu đôi, một nam một nữ, đu hai cặp nam nữ. Nhưng đẹp mắt 
nhất, hào hứng nhất là đu đôi - một trai, một gái. 


Đây là trò chơi dân tộc có từ lâu ở các làng quê vùng đồng 
bằng Bắc Bộ, là dịp để trai gái gặp gỡ nhau, nên lễ hội được tuổi 
trẻ hưởng ứng nhiệt liệt. 


Hội đình Dư Hàng 

Diễn ra ở đình Dư Hàng, xã Dư Hàng Kênh, huyện An Hải, 
vào ngày 18 tháng 2 âm lịch hằng năm. Lễ hội được tổ chức 
trang nghiêm, có nhiều cuộc tế lễ, dâng hương, rước thần vị sang 
các xã giao hảo như Hàng Kênh, Phụng Tháp... Sau lễ có tổ chức 
hội, ở sân đình có đấu vật, đánh cờ, chọi gà, đánh tổ tôm, hát ca 
trù, diễn chèo, hát chầu văn... 


554 


HẬU GIANG 


Hội đền An Lư 

Hội diễn ra ở đền An Lư, huyện Thủy Nguyên, nơi thờ Hưng 
Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và thân phụ của ông là An Sinh 
Vương Trần Liễu. 


Hằng năm vào ngày 11 tháng 11 âm lịch, lễ được tổ chức với 
lễ dâng hương rất trang nghiêm. Sau phần lễ tế là phần hội với 
nhiều trò chơi dân gian như hát đúm nam nữ, chọi gà, chơi đu. 

Hội đền Phò Mã 

Còn gọi đền Dẹo, tọa lạc ở thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy 
Nguyên, thờ danh tướng Lại Văn Thành, một vị danh tướng tài 
giỏi vào đời Trần. Hằng năm, ngày 15 tháng Giêng âm lịch, lễ 
hội được tổ chức nhằm tưởng nhớ công tích của ông. 


HẬU GIANG 


Ngày 26-4-2004, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội nước Cộng hoà 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI đã thông qua Nghị quyết 
về việc chia tách tỉnh Cần Thơ thành tỉnh Hậu Giang và thành 
phố Cần Thơ. 


Tỉnh Hậu Giang có diện tích tự nhiên là 160.773,49 ha với 
dân số hiện tại là 766.105 người. Các đơn vị hành chính gồm: 
thị xã VỊ Thanh, huyện Phụng Hiệp, huyện Long Mỹ, huyện VỊ 
Thủy, huyện Châu Thành và Châu Thành A. Tỉnh ly đặt tại thị 
xã VỊ Thanh. 


Hậu Giang là vùng đất sông nước tươi đẹp, nơi sinh sống của 
nhiều dân tộc anh em Kinh, Khơme, Hoa... 


Hậu Giang khí hậu điều hoà, ít gió bão, quanh năm nóng 
ẩm, không có mùa lạnh. Mỗi năm có hai mùa rõ rệt. Mùa mưa 
từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm 
sau. 


555 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Về địa giới hành chính, tỉnh Hậu Giang Đông giáp tỉnh Vĩnh 
Long, tỉnh Sóc Trăng, Tây giáp tỉnh Kiên Giang, Nam giáp tỉnh 
Bạc Liêu và tỉnh Sóc Trăng, Tây giáp thành phố Cần Thơ. 


Tỉnh Hậu Giang tiếp tục phát triển nhờ những thế mạnh sẵn 
có của mình. Tuy là một tỉnh mới chia tách, nhưng so với 13 tỉnh 
thành của vùng đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Hậu Giang có 
tốc độ tăng trưởng đứng thứ 6, giá trị sản xuất nông nghiệp đứng 
thứ 8, đặc biệt có thế mạnh về công nghiệp chế biến, cơ cấu kinh 
tế có bước chuyển dịch khá. Hậu Giang có những nhà máy chế 
biến thủy sản có thể xuất khẩu 200 triệu USD hải sản mỗi năm. 
Hậu Giang có tiểm năng phát triển mạnh du lịch như khu bảo 
tồn Lung Ngọc Hoàng, chợ nổi Phụng Hiệp. Vị Thanh, tỉnh ly 
của Hậu Giang có cơ sở hạ tầng khá vì trước ngày giải phóng VỊ 
Thanh đã từng là thủ phủ của tỉnh Chương Thiện. 


Tỉnh Hậu Giang có vị trí quan trọng, là điểm gắn kết giữa 
Tây sông Hậu và bán đảo Cà Mau, là cầu nối giữa thành phố 
Cần Thơ với tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu... tạo nên trục phát triển 
kinh tế xã hội mới cho vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách 
mạng. Hậu Giang có hệ thống giao thông với các tỉnh đồng bằng 
sông Cửu Long, nên có khả năng giao lưu và thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội các tỉnh Nam sông Hậu và vùng đồng bằng sông 
Cửu Long. 


THẮNG CẢNH 


Khu du lịch sinh thái Tân Bình 

Thuộc địa bàn huyện Phụng Hiệp, cách trung tâm thành phố 
Cần Thơ khoảng 30km. Khu du lịch sinh thái Tân Bình được 
khai trương vào cuối năm 2001, trở thành điểm du lịch rộng 
nhất, hấp dẫn nhất tỉnh Hậu Giang. 

Khu du lịch sinh thái Tân Bình là một quần thể thiên nhiên, 
bao gồm cây trái, hoa cảnh, chìm thú hoang dã ở trên một vùng 


556 


HẬU GIANG 


đất có hồ nước rộng, có những đảo nhỏ, kênh rạch. Du khách 
đến đây có thể dạo chơi dưới những vườn nhãn bạt ngàn hoặc 
bơi thuyền ra các đảo nhỏ giữa hồ xem những chú khỉ đang đùa 
nghịch tranh nhau ăn, hoặc ngắm những loại chim muông lạ, 
trông rất hấp dẫn. 


Ở đây có những căn nhà nghỉ với nhiều kiến trúc khác nhau, 
tạo nên một sự phong phú, du khách tha hồ lựa chọn nghỉ ngơi 
sau những ngày lao động căng thẳng. Bạn có thể ăn ở các nhà 
hàng với những món ăn đặc sản đồng quê bình dân nhưng ngon 
miệng. 


Chợ nổi Phụng Hiệp 

Điểm độc đáo của Hậu Giang nói riêng, miền Tây Nam Bộ 
nói chung là chợ nổi. Chợ nổi Phụng Hiệp là nơi gặp nhau của 7 
con kênh mà người dân nơi đây vẫn gọi là chợ nổi Ngã Bảy. Mặt 
sông mênh mông rẽ về 7 ngả, từ các ngả thuyền bè tấp nập tụ về 
đây. Chợ trên mặt đất có những thứ gì, thì chợ nổi Ngã Bảy cũng 
có đủ những mặt hàng ấy, từ cái kim sợi chỉ cho tới áo quần giày 
dép, thức ăn, rượu thịt cho tới các đồ gia dụng, thiết bị điện tử ti 
vi, tủ lạnh, cát sét... Đặc biệt, trái cây nhiều vô kể. Trên bờ sông 
Phụng Hiệp nổi tiếng là nơi bán rùa, rắn, chim, sóc, kỳ đà nhiều 
nhất vùng miền Tây. 


Chợ nổi vùng miền Tây hầu như nơi nào cũng có, nhưng chợ 
nổi Phụng Hiệp là lớn nhất, nổi tiếng nhất, nó như là chợ đầu 
mối của vùng sông nước Hậu Giang và cả miền Tây. 


Vườn cò Long Mỹ 

Đến Long Mỹ du khách có dịp thăm vườn cò độc đáo được 
hình thành từ năm 1986, tại xã Xà Phiên, với hàng chục ngàn 
con cò các loại, cùng 30 loài chim đặc trưng của sông nước miền 
Tây Nam Bộ. Đến Long Mỹ, du khách được ăn trái cây, nghe 
chim muông ca hát. 


557 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 
DI TÍCH 


Di tích Long Mỹ 

Long Mỹ là một huyện của tỉnh Hậu Giang, cách thành phố 
Cần Thơ 60km về hướng Tây Nam, là vùng đất nằm giữa vùng 
U Minh và vùng sông nước Hậu Giang. Đây là vùng rừng tràm, 
bần cổ thụ có cách nay hơn 200 năm. 


Vào khoảng năm 1920, vùng Long Mỹ mới bắt đầu được khai 
phá và ngày nay đã trở thành một vùng quê trù phú, đồng lúa 
mênh mông bát ngát, cây trái sum suê. Trong hai cuộc kháng 
chiến chống Pháp và chống Mỹ của nhân dân ta, Long Mỹ là 
vùng căn cứ Cách mạng của tỉnh Cần Thơ (cũ) và Khu Tây Nam 
Bộ, là vùng “chiến địa” giành nhau từng tấc đất giữa ta và địch. 


Đến với Long Mỹ, du khách có dịp đến viếng đền thờ Bác Hồ ở 
xã Lương Tam do Đảng bộ và quân dân Long Mỹ lập nên từ năm 
1969, lúc Bác qua đời. Mặc dầu bị Mỹ - ngụy tìm mọi cách phá 
hoại, nhưng nhân dân kiên quyết bảo vệ và đã tồn tại cho đến 
ngày nước nhà hoàn toàn độc lập, thống nhất. Đền được trùng tu 
sửa chữa, mở rộng trên một khu đất có diện tích hơn 1 ha. Hằng 
năm, vào những ngày 19 tháng ð và 2 tháng 9, đông đảo nhân 
dân trong và ngoài tỉnh tụ họp về đây tham quan và tưởng niệm 
Hồ Chủ tịch. 


Long Mỹ còn có khu “Di tích chiến thắng 75 tiểu đoàn quân 
ngụy” tại xã Vĩnh Viễn, được xây dựng trên một khu đất rộng 
gần 2 ha, gồm nhiều công trình phục vụ du khách tìm hiểu về 
quá khứ oanh liệt của quân và dân Hậu Giang. Nơi đây còn có 
khu vui chơi giải trí. 

Di tích căn cứ tỉnh ủy 

Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ (cũ) còn gọi là căn cứ Bà Bái, nằm 
ở ấp Phương Quới, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp. Khu 
di tích được xây dựng trên một khoảnh đất rộng hơn 6 ha, được 


bao bọc bởi 4 chiến hào có sẵn. Đó là Kênh Xáng, Lái Hiếu (nằm 


558 


HÒA BÌNH 


ở phía Đông Nam), Kênh Cả Cường (phía Đông Bắc), Kênh Cũ 
(phía Tây Bắc) và Kênh Bà Bái (phía Tây Nam). 


Trong chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 
1975 của toàn miền Nam, các cán bộ trong Ban Chấp hành 
tỉnh Đảng bộ cũng từ căn cứ này đi theo các mũi tiến công về 
Cần Thơ, Vị Thanh và các trọng điểm khác của “Vùng IV chiến 
thuật”, đánh chiếm sân bay Trà Nóc, dinh Tỉnh trưởng Cần Thơ. 


Khu di tích bao gồm: Hội trường, nơi diễn ra các cuộc họp 
quan trọng của Tỉnh ủy Cần Thơ, rộng 151m}, hội trường được 
dựng bằng gỗ, lợp lá dừa nước. Trong hội trường có văn phòng 
làm việc của Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư. Từ năm 1980, 
ngôi nhà này trở thành nơi trưng bày các hiện vật về di tích này. 
Ngoài ra chung quanh còn nhiều lán trại, nơi làm việc của các cơ 
quan trực thuộc. 

Năm 1986, khu di tích này được trùng tu xây dựng lại, bằng 
bê tông cốt thép, nhưng vẫn đảm bảo hình dáng màu sắc, quy 
cách giống xưa. 


HÒA BÌNH 


Hoà Bình là tỉnh miền núi, nằm ở cửa ngõ Tây Bắc Thủ đô 
Hà Nội, cách Hà Nội khoảng 70km về phía Tây theo quốc lộ số 6. 
Hoà Bình có diện tích tự nhiên 4.612km”, dân số khoảng 800.000 
người, nơi sinh sống của nhiều dân tộc anh em: Kinh, Mường, 
Thái, Tày, Hmông, Dao... Hoà Bình có tỉnh ly là thị xã Hoà Bình 
và các huyện: Đà Bắc, Mai Châu, Kỳ Sơn, Lương Sơn, Kim Bôi, 
Tân Lạc, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Yên Thủy. 

Hoà Bình, phía Bắc giáp Phú Thọ và Hà Tây, phía Nam giáp 
Ninh Bình và Thanh Hóa, phía Đông giáp Hà Tây và Hà Nam, 
phía Tây giáp Sơn La. 

Địa hình Hoà Bình chủ yếu là rừng núi, đồi gò, xen kẽ giữa 
các đồi núi là những thung lũng hẹp, có nhiều khe suối chảy 
quanh qua những vùng đổi gò. 


559 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Hoà Bình nằm trong khu vực khí hậu nóng ẩm. Nhiệt độ 
trung bình cả năm khoảng 22,9-250C. Giao thông thủy, bộ khá 
thuận lợi, có nhà máy thủy điện lớn nhất nước ta, là nguồn cung 
cấp điện chính cho lưới điện quốc gia. 


Hoà Bình là vùng đất cổ, có nhiều hang động kỳ khu với 
những bản làng còn giữ nguyên bản sắc dân tộc, một vùng đất 
giàu truyền thống văn nghệ dân gian, với những điệu xòe Thái, 
những đêm hội công chiêng của người Mường... đó là những điểm 
du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. 


THẮNG CẢNH 


Thung lũng Mai Châu 

Theo quốc lộ số 6 khoảng 70 km đến thị xã Hoà Bình, nằm 
nghiêng soi bóng Đà Giang, bạn đi tiếp 60 km, qua dốc Cun 
quanh co, cao ngất dài trên 15km, sẽ đến thung lũng Mai Châu. 


Từ trên đỉnh cao phóng tầm mắt, thung lũng Mai Châu hiện 
ra với bao vẻ đẹp kỳ lạ. Giữa núi rừng hoang vu, chim kêu vượn 
hú, lại có một vùng đất bằng phẳng xanh um với những đồng 
lúa vàng óng đang vào mùa thu hoạch, lớp lớp những nếp nhà 
sàn đều tăm tắp, khang trang sạch đẹp. Phải chăng đây là chốn 
“bồng lai tiên cảnh” của Tây Bắc “núi vút ngàn trùng xa”. 

Điều đặc biệt là các nhà sàn của đồng bào dân tộc ở Mai Châu 
ngăn nắp, có đường đi lối lại, sạch sẽ, khô ráo. Nhà sàn cách mặt 
đất khoảng 1,ðm, cột nhà bằng gỗ lim chắc chắn. Sàn nhà được 
lát tre bương láng bóng, trông rất mát mắt. Mái lợp lá gồi hoặc 
lá mây. Nhà có cửa sổ khá lớn để đón gió thoáng mát và cũng là 
nơi treo những giỏ phong lan rừng rực rõ sắc hoa, hương thơm 
ngào ngạt, hoặc treo những lồng chim cảnh hót líu lo, đâu đó cất 
lên tiếng “chào khách” của chú chim sáo, yểng. Ở một ô cửa sổ 
bạn sẽ nhìn thấy cô gái Thái trắng nõn nà, đang cặm cụi trên 
khung cửi dệt vải thổ cẩm muôn sắc tươi thắm. Người con trai 


560 


HÒA BÌNH 


muốn tìm hiểu vợ, chỉ cần nhìn lên giá xếp chăn, đệm, gối gọn 
gàng, sạch sẽ với những hoa văn tươi tắn, là biết được đức hạnh, 
tài nữ công gia chánh của người vợ tương lai của mình. Còn cô 
thôn nữ muốn biết người con trai tương lai sẽ là chồng mình, chỉ 
cần nhìn lên cột nhà, nếu nhìn thấy vô số vảy cá to và nhiều đuôi 
cá dán lên cột nhà, thì hãy yên dạ rằng người con trai nhà này 
lao động giỏi, cần mẫn, sẽ là người “tham công tiếc việc” rất mực 
thương vợ, thương con. 


Khách đến nhà cần nhớ một điều, trước khi bước lên cầu 
thang xin hãy múc nước rửa chân, bạn sẽ được chủ nhà trải 
chiếu hoa trân trọng mời ngồi và bày ra giữa chiếu một vò rượu 
cần bằng nếp cẩm ngon tuyệt vời. Còn bà chủ vội vàng nổi lửa đồ 
xôi trong cái chõ cao ngất nghểu. 


Hạnh phúc thay, nếu có một đêm được nghỉ lại nhà sàn Mai 
Châu, du khách sẽ được thưởng thức những màn múa hát, điệu 
xòe người Thái trong tiếng nhạc công chiêng dịu êm. 


Hang Muối 

lộ huyện Tân Lạc. Hang được phát hiện vào năm 1961. Tại 
đây các nhà khảo cổ học đã tìm thấy rất nhiều di vật cổ có giá 
trị lịch sử như: 500 loại đồ đá, hai mộ phần và nhiều xương động 
vật. 


Hang Muối đẹp, có nhiều nhũ đá hình thù kỳ thú rất hấp dẫn 
du khách, đặc biệt thu hút các nhà khảo cổ học. Đây là di chỉ 
khảo cổ cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. Từ đây có thể góp phần 
làm sáng tỏ thêm nguồn gốc người Việt cổ. 


Bản dân tộc Mường 

Hoà Bình là một trong những cái nôi sinh sống của dân tộc 
Mường. Người Mường Hoà Bình được phân nhiều nhánh, như 
Mường Bi cách thị xã Hoà Bình khoảng 35km về phía Tây Nam, 
nơi có nhiều ngôi nhà cổ nhất của người Mường, có nhiều hang 
động, nơi hàng vạn năm xưa tổ tiên người Mường chọn làm nơi 


561 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


` ^⁄ » Z ` ` Z* ^* ^ v ~ 
sinh sống, để cho xứ Mường trở thành cái nôi của nền văn hố 
ˆ «“ ~ ` ` 
khảo cổ học - văn hố Hoà Bình. 


Mường Chậm nằm ở Thung Mây trên độ cao 1.200m so với 
mặt biển. Từ trên đỉnh Mường Chậm, du khách nhìn xuống bản 
làng Mường Bi lộng lẫy dưới nắng chiều. Bản làng rải rác cùng 
những trái núi cô đơn... trôi bổng bềnh giữa biển lúa vàng. 

Xứ Mường không có cái hùng vĩ của núi cao, rừng rậm, cái bát 
ngát mênh mông của biển lớn, sông sâu. Xứ Mường yên ả nằm 
trong những hẻm núi. Cứ qua một khúc đường ngắn lách qua 
một dãy núi thấp lại mở ra một cánh đồng nhỏ với năm bảy nhà 
sàn, rồi núi đổi lại ôm tròn lấy bản Mường. 

Riêng Mường Chậm, nhà không san sát nhau thành cụm ven 
chân núi, mà trải theo các sườn thoai thoải lẫn vào giữa rừng 
cây, bên suối nước. 


Vùng sinh thái Mường Chậm hoang dã hơn Mường BI. Rừng 
cây còn nhiều nên nghề săn bắt còn phổ biến. Nền văn hố xứ 
Mường được biểu hiện rõ nét qua trang phục, như cạp váy 
Mường, qua những nghi lễ trong đời sống như cưới xin, ma chay, 
trong những áng mo vĩ đại “Đẻ đất, để nước”. 


Trong đời sống âm nhạc của người Mường, trống, chiêng giữ 
vaI trò quan trọng. 

Suối nước nóng Kim Bôi 

Xưa kia nói đến Kim Bôi, Hạ Bì, người ta ghê sợ bởi cho đó 
là nơi rừng thiêng nước độc. Ngược lại, ngày nay Kim Bôi không 
chỉ là nơi tham quan du lịch cảnh trí thiên nhiên đẹp, mà còn là 
nơi nghỉ dưỡng, có suối nước khoáng lớn nhất. Những mạch nước 
nóng phun lên ào ào thành con suối, nước luôn luôn ở nhiệt độ 
36°C. Qua kiểm nghiệm sinh hố, nước khoáng Kim Bôi đủ tiêu 
chuẩn dùng làm nước uống, để tắm chữa bệnh, đặc biệt các bệnh 
viêm khớp, đường ruột, dạ dày, huyết áp, bệnh ngoài da... 


Nước khoáng Kim Bôi dùng làm nước giải khát sánh ngang 
với nước khoáng Paven Barbia của Hungarle, Kumdua của Nga... 


562 


HÒA BÌNH 


Công trình thủy điện Hoà Bình 

Là công trình thủy điện lớn nhất Việt Nam do Liên Xô giúp 
xây dựng. Công trình được khởi công ngày 6-11-1979, gồm hàng 
trăm hạng mục lớn nhỏ như: đập tràn xả lũ, hồ chứa nước, nhà 
máy thủy điện ngầm trong lòng núi, âu thuyền, trạm phân phối 
điện ngoài trời... 

Nhà máy có 8 tổ máy hoạt động, công suất thiết kế mỗi tổ 
máy là 240.000kw. 


Nhà máy thủy điện Hoà Bình, một công trình kinh tế, nhưng 
đồng thời cũng là điểm tham quan du lịch hấp dẫn với vẻ đẹp 
hoành tráng, đồ sộ của công trình và hồ chứa nước, là một thắng 
cảnh cho du khách du ngoạn, thăm thú các hang động ngập 
trong nước. 


DI TÍCH 
Chùa kè 


Ngôi chùa cổ ở xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc. Tương truyền 
trong chùa có hòn đá gọi là Bụt Mọc. Hằng năm, hội chùa Kè 
được nhân dân tổ chức vào ngày 16 tháng 2 âm lịch để viếng đất 
Bụt Mọc. Sau lễ còn có hội, tổ chức nhiều trò vui dân gian. 


Tam Tông Sơn 


Chùa toạ lạc trong động núi Tam Động nhìn ra bờ sông, cảnh 
trí thật nên thơ, thuộc xã Phục Cổ, huyện Lạc Sơn. Ngọn núi này 
có ba động khá đẹp là động Ngọc, động Quang và động Bạc. 


LÊ HỘI 

Hoà Bình là một trong những cái nôi của người Việt cổ sinh 
sống cách đây hàng vạn năm. Nơi đây, các nhà khảo cổ học tìm 
thấy nhiều dấu vết di chỉ của nền văn hố Hoà Bình qua việc tìm 
thấy 47 chiếc trống đồng cổ, trong đó có trống đồng sông Đà và 
Miếu Môn, thuộc loại rất cổ và đẹp tuyệt vời. 


563 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Hoà Bình lại là một tỉnh có nhiều dân tộc anh em cùng nhau 
sinh sống. Hoà Bình có một nền văn hố đa sắc tộc. Mỗi dân tộc 
vừa giữ bản sắc văn hố dân tộc mình, lại vừa có sự giao thoa, hoà 

^ ^ À Z ^ ^ » ` ` Z ^ 
đồng trong cộng đồng các dân tộc, để càng làm phong phú thêm 
bản sắc văn hố dân tộc mình. 


Hằng năm, các dân tộc Hoà Bình có nhiều lễ hội, trong đó 
đáng chú ý nhất là các lễ hội: 


Hội Cầu mưa 

Hằng năm vào tháng 3 hoặc tháng 4 âm lịch, thời tiết ít mưa, 
hanh khô, để chuẩn bị cho vụ gieo trồng, người Thái Hoà Bình 
tổ chức lễ hội cầu mưa. Đầu tiên, một đoàn thanh niên nam nữ 
kéo vào nhà của một bà già nhất trong bản và bắt đầu làm lễ hát 
cầu mưa. Buổi tối, đám thanh niên này rước đuốc đi quanh bản, 
hát bên bờ suối, té nước cho nhau, cho tới khi mọi người đều ướt, 
cũng là lúc tan hội. 


Lễ Cầu phúc 

Hằng năm, vào lúc chuẩn bị cày vụ mùa, người Thái Mai 
Châu thường tổ chức lễ cầu phúc nhằm cầu Thần phù hộ cho 
dân bản sống hạnh phúc và cũng là dịp cúng rửa lá lúa, xua đuổi 
thần trùng. 


Ngày hội, các miếu thờ trong bản và miếu thờ thổ công, thổ 
địa ở từng nhà phải được quét dọn sạch sẽ. Bờ ruộng, bờ mương 
được tu sửa, be cao, đón nước về. Sau phần nghi lễ là đến phần 
hội có tổ chức múa xoè, thi bắn cung nỏ, nam nữ nổi trống, chiêng. 


Lế cầu mát 

Người Mường quan niệm rằng, nhà nào có hỏa hoạn là do 
mạch đất nóng quá. Để không xảy ra hoả hoạn, người Mường 
cần phải làm lễ cầu mát. Vào buổi lễ, thầy mo khấn vái cầu xin 
4 vị thần: Trời, Đất, Nước, Lửa (Thiên, Địa, Thủy, Hỏa) phù hộ 
cho dân bản luôn được mát mẻ. Sau đó một lão nông Mường cày 
một luống trong bản. Một người khác lấy nước đổ vào đường cày 


564 


HÒA BÌNH 


đó với ý nghĩa làm cho lòng đất được mát mẻ. Lễ thường diễn ra 
khi một nhà nào đó trong bản bị hỏa hoạn. Lễ cầu mát không tổ 
chức thường xuyên. 

Hội Xên Bản 

Hằng năm vào mùa xuân, khi hoa mận, hoa mơ, hoa ban nở 
trắng rừng Tây Bắc và có tiếng ầm ầm từ đầu nguồn sông Đà dội 
về thì dân bản người Thái Mai Châu bắt đầu tổ chức lễ hội Xên 
Bản. Lễ hội diễn ra trong ba ngày. Ngày đầu là đám rước từ nhà 
chủ Mường ra đình làng để tế Thần. Ngày thứ hai tổ chức thi 
bắn cung nỏ, tìm người tài. Ngày thứ ba, tổ chức các trò vui như 
tung còn, tìm bạn, thi hát đối đáp, thi thổi kèn. Hội Xên Bản là 
hội cầu mùa, cầu phúc cho người Thái. 


Lễ Cơm mới 

Đối với đồng bào Mường Hoà Bình, nghề nông là nghề sống 
chính, cuộc sống của họ phụ thuộc rất lớn vào vụ mùa. Để cầu 
mong cho một vụ mùa bội thu, đồng bào Mường Bi Hoà Bình 
hằng năm tổ chức lễ cơm mới tại mỗi gia đình. Từng gia đình 
làm cỗ mừng thu hoạch, thường gói bánh chưng, có lễ cúng vía 
lúa và giỗ cúng bố mẹ. 

Hội Cổng Chiêng 

Người Mường gọi là Hội Xéc bùa. Đây là ngày hội lớn của dân 
tộc Mường Hoà Bình. Theo tiếng Mường, Xéc bùa là việc xách 


công chiêng đi hát của các phường bùa. Phường bùa gồm những 
người biết hát, múa và đánh công chiêng. 


Thường mỗi khi đi chúc Tết, hay chúc mừng một gia đình nào 
đó, phường bùa đi theo thứ tự: đánh chiêng, đọc thơ theo lối ứng 
khẩu, ca ngợi gia chủ mà mình đến thăm, chúc cho họ làm ăn 
phát đạt và bình an vô sự. Chủ nhà mang lễ vật ra cùng hát đối 
đáp. Phường bùa đi hết nhà này sang nhà nọ. 


565 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


Thành phố Hồ Chí Minh trước gọi là Sài Gòn. Tên gọi Sài 
Gòn có từ thế kỷ XVII, trước đó nữa có tên Tân Bình huyện, 
Phiên Trấn dinh, Bến Nghé. Tuy là vùng đất mới, nhưng Sài 
Gòn nhanh chóng chiếm được vị trí khá quan trọng trên thương 
trường quốc tế, từng được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông”. 


Đau khi đất nước thống nhất, ngày 2-7-1976, Quốc hội nước 
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định đổi tên 
thành phố Sài Gòn thành Thành phố Hồ Chí Minh, theo nguyện 
vọng của đồng bào miền Nam. Bởi năm 1911, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, lúc đó là Nguyễn Tất Thành đã rời bến cảng Nhà Rồng 
(Sài Gòn), lên một chiếc tàu buôn La Toustreville, ra đi tìm 
đường cứu nước. 


Sài Gòn, mảnh đất lịch sử đã có trên 300 năm nay. Kể từ năm 
1698, Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh (Nguyễn Hữu Kính) vâng 
mệnh chúa Nguyễn vào Nam kinh lý. Thấy nơi đây “dân dư tứ 
vạn hổ”, đất khai mỏ “ngàn dặm”, ông bèn cho lập phủ Gia Định, 
dựng dinh Trấn Biên, lấy xứ Sài Gòn dựng dinh Phiên Trấn. Từ 
đó phố thị Sài Gòn - Bến Nghé, phủ ly Gia Định ra đời và ngày 
càng phát triển nhanh chóng. 

Năm 1779, Phủ Gia Định gồm: dinh Phiên Trấn (Sài Gòn), 
dinh Trấn Biên (Biên Hoà), dinh Trường Đồn (Định Tường), dinh 
Long Hồ (Vĩnh Long, An Giang) và trấn Hà Tiên. Diện tích phủ 
Gia Định lúc bấy giờ gồm toàn Nam Bộ, rộng khoảng 64.743km?. 

Đến năm 1802, vua Gia Long đổi phủ Gia Định thành trấn 
Gia Định, việc đặt trấn Gia Định là để cai quản 5ð trấn: trấn 
Phiên An, trấn Biên Hoà, trấn Định Tường, trấn Vĩnh Long và 
trấn Hà Tiên. 

Năm 1886, vua Minh Mạng đổi ngũ trấn thành lục tỉnh. 

Năm 1859, thực dân Pháp đánh chiếm Sài Gòn, phá thành 
Gia Định. Năm 1867, Pháp bỏ tên Gia Định và gọi là tỉnh Sài 
566 


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


Gòn. Năm 1885, đổi hạt Sài Gòn thành hạt Gia Định, để phân 
biệt với thành phố Sài Gòn. 

Về tên gọi Sài Gòn, có nhiều giả thuyết khác nhau. Một số 
nhà nghiên cứu cho rằng, do vùng đất này xưa kia là một vùng 
rừng, chủ yếu là cây bông gòn. Chữ “Sài ở đây được hiểu là 
rừng, là cây. 

Năm 1861, Pháp đã cho quy hoạch thành phố Sài Gòn theo 
kiểu “đô thị phương Tây”. Thành phố Sài Gòn lúc bấy giờ còn rất 
nhỏ bé, nằm gọn trong một góc của quận 1 ngày nay. Chợ Lớn là 
thành phố loại 2, chỉ là một phần nhỏ của quận 5ð bây giờ. Giữa 
thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn là ruộng rẫy hoang vu. 


Năm 1931, cả hai thành phố được mở rộng và nối liền nhau, 
trỏ thành một đơn vị hành chính gọi là thành phố Sài Gòn - Chợ 
Lớn. 


Năm 1997, Thành phố Hồ Chí Minh được mở rộng rất nhiều, 
gồm 17 quận nội thành, từ quận 1 cho đến quận 12 và các quận 
Thủ Đức, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp và 6 
huyện ngoại thành: Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè, 
Cần Giờ và huyện Thủ Đức, với diện tích tự nhiên lên tới 2.090 
km”, dân số trên ð triệu người. 


Thành phố Hồ Chí Minh nằm giữa vùng đồng bằng sông 
Cửu Long và miền Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Tây 
Nguyên. 


Thành phố ở vào tọa độ 10922'18” - 1192217” vĩ độ Bắc, và 
từ 106°01'25” đến 107°01'10” kinh độ Đông. Trung tâm thành 
phố cách bờ biển Đông chừng 50km đường chim bay. Thành phố 
có 12 km bờ biển. Thành phố Hồ Chí Minh cách Thủ đô Hà Nội 
1.738km đường bộ. 

Khí hậu có 2 mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, 
mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình 
cả năm là 27°C, không có mùa đông. Các hoạt động du lịch có thể 


thực hiện quanh năm. 


567 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Thành phố Hồ Chí Minh có hệ thống giao thông thuận lợi 
nhất cả nước, bao gồm cả đường bộ, đường sắt, đường thủy, 
đường hàng không. Thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối giao 
thông quan trọng. Từ thành phố, theo đường bộ có thể dễ dàng 
đi khắp đất nước, sang cả Campuchia và Thái Lan. Đường hàng 
không, không chỉ đi trong nước, từ Thành phố Hồ Chí Minh du 
khách còn có thể đi khắp năm châu bốn biển, sang nhiều nước 
châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Đại Dương và châu Mỹ. 


Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm chính trị, 
kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật quan trọng của đất nước mà 
còn là một điểm du lịch lớn đầy hấp dẫn. Ngoài những khu du 
lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thành phố còn nhiều nơi tham quan, 
nghiên cứu như khu lưu niệm Nhà Rồng, khu vui chơi giải trí 
Thảo Cầm Viên, Đầm Sen, Suối Tiên... 


THẮNG CẢNH 

Thảo Cầm viên 

Còn gọi là Sở Thú, vườn Bách Thú hoặc Bách Thảo, ở số 2B 
đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận I. Thảo Cầm Viên Bài Gòn là 
một địa chỉ văn hóa, nơi bảo tồn động thực vật có tuổi đời đứng 
hàng thứ 8 trên thế giới, cùng thời với vườn Bách thảo Mátxcơva 
(1864, Nga), vườn Bách thảo Tôkyô (1862, Nhật Bản) và còn sớm 
hơn vườn Bách thảo Budapest (1886, Hungar!). 


Thảo Cầm viên Sài Gòn được khởi dựng từ tháng 3 năm 1864, 
khánh thành năm 186ð trên một khu đất rộng 12 ha, nằm cạnh 
sông Rạch Lăng, do một chuyên viên khảo cứu thực vật nhiệt 
đới người Pháp là ông J. B. Louls Pierre phụ trách. Mới đầu chỉ 
là nơi thử nghiệm trồng một số cây công nghiệp nhập nội như cà 
phê, ca cao, cao su... và một số cây rừng quý như trắc, gõ, cẩm 
lai... Sau đó mở rộng thêm 8 ha và đưa thêm một số động vật vào 
nuôi dưỡng, rồi đổi thành Sở thú. Đến năm 1924, Sở thú mở rộng 
thêm qua bên kia sông Thị Nghè 13 ha nữa, tổng cộng 33ha. 


568 


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


Năm 1927, xây chiếc cầu bắc qua sông Thị Nghè nối hai phần 
của Sở thú. Ngày 27 tháng 11 cùng năm, người Pháp cho xây 
Viện Bảo tàng cổ vật trong khuôn viên Sở thú theo thiết kế giống 
cung điện Mùa Hè, Bắc Kinh (Trung Quốc). 


Năm 1929, cũng tại công viên này Pháp còn cho xây Temple 
du Souvenir, kiến trúc giống đền thờ ở lăng tẩm Huế. Trên lầu 
có thư viện khá rộng. 

Năm 1959-1960, chính quyền Ngô Đình Diệm biến ngôi biệt 
thự (của Bảo Đại trước đây) thành phòng điều tra của Sở Tình 
báo Trung ương, gọi là P.42. 


Từ 1989, Thảo Cầm Viên được chỉnh trang gồm hai cổng: cổng 
ở đường Lê Duẩn và cổng ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Thảo Cầm 
viên chia làm nhiều khu vực: khu vực cầm thú, khu cây xanh và 
vườn phong lan, cây cảnh, khu vui chơi. 

Về thực vật: có hàng ngàn loài cây quý, có những cây cổ thụ 
và nhiều thảo mộc có nguồn gốc châu Mỹ, châu Phi. Trong công 
viên có nhiều hồ nước thả hoa sen, hoa súng nhiều màu sắc hình 
dáng lạ. 


Về động vật: nuôi hàng chục loài có vú, hàng chục giống chim, 
nhiều loài bò sát, giống có cánh, nhiều dã thú: voi, sư tử, hổ, gấu, 
báo, hươu, nail, heo rừng... 

Năm 1990, Thảo Cầm viên Thành phố Hồ Chí Minh là thành 
viên chính thức của Hiệp hội các vườn thú Đông Nam Á. 


Khu du lịch suối Tiên 

Thuộc huyện Thủ Đức, cách Thành phố Hồ Chí Minh 19 km 
về hướng Đông Bắc, cạnh đường Hà Nội. Suối Tiên, tên con suối 
uốn lượn giữa hai cánh rừng, cùng với những công trình kỳ vĩ 
do con người tạo nên mang tính khắc họa lại lịch sử dân tộc 
ta từ buổi đầu dựng nước như: “Bàn chân Giao Ch?, đài tưởng 
niệm vua Hùng với sự tích bánh chưng, bánh giầy, hồ Gươm với 
Rùa Thần, Lạc Long Quân và nàng Âu Cơ với con rồng khổng lồ 
ngấng cao đầu, miệng phun nước, bên ổ trăm trứng trắng hồng. 


569 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Khu du lịch Suối Tiên rộng khoảng 100 ha. Bước đầu mới xây 
dựng khoảng hơn diện tích. Ngoài những khu vui chơi, giải 
trí, Suối Tiên có khu nuôi nhiều thú vật quý hiếm, đặc biệt có 
hồ nuôi cá sấu trên 2000 con. Đã có khu thể thao, nghỉ dưỡng 
như sân quần vợt, biển nhân tạo, khu nhà nghỉ qua đêm cho du 
khách. 


Đến Suối Tiên, du khách sẽ được hoà nhập vào thiên nhiên 
và được tắm mình vào những trang sử hào hùng đầy huyền tích 
của dân tộc. 


Công viên âm Sen 


Rộng hơn 50ha, nằm ở góc đường Lạc Long Quân và Hoà Bình 
thuộc quận 11. Công viên chia thành nhiều khu vực. Khu vui 
chơi giải trí: có trò chơi điện tử, sân khấu, cổ tích, non bộ thủy 
cung, nhà sinh vật biển, rối nước, vườn chim, vườn bướm thiên 
nhiên, vườn hoa phong lan, cây cảnh, khu câu cá. Khu trò chơi 
mạo hiểm: đi thuyền vượt thác, đi tàu điện Monorail. Khu dịch 
vụ thể thao: bowling, ô tô điện, hồ Thiên Nga, hồ ngựa phi, vườn 
hoa châu Âu, Quảng trường La Mã, Quảng trường Văn hóa, sân 
khấu nhạc nước. Chùa cổ, quán trà đạo, nhà hàng thủy tạ. 

Ngoài ra công viên Đầm Sen còn dành một khoảng đất rộng 
cho những ai có nhu cầu cắm trại. 

Khu vực lòng hồ dành cho các hoạt động trên mặt nước như 
bơi xuồng, câu cá, sân khấu rối nước... 

Khu du lịch Kỳ Hoà 

Nằm gần trung tâm thành phố, số 12, đường 3 tháng 2, quận 
10. Khu du lịch rộng hơn 14ha trong một vùng thiên nhiên 
thoáng rộng, có khu công viên, có trung tâm hội chợ quốc tế, có 
khách sạn hiện đại và có một hệ thống nhà hàng khang trang 
sạch đẹp, cạnh nhà hát Hoà Bình, một nhà hát lớn của thành 
phố, một trung tâm biểu diễn văn nghệ, thời trang, thi hoa hậu... 

Khu du lịch Kỳ Hoà gồm Kỳ Hoà 1 và Kỳ Hoà 2 nối với nhau 
qua một chiếc cầu xinh xắn bắc qua một hồ nước đẹp. Tại đây có 


570 


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


đủ loại hình vui chơi, giải trí như bơi thuyền, đu quay, đi xe lửa, 
cầu trượt, nhà trưng bày sinh vật biển, sàn trượt patin... 


Tại công viên có khu vườn thần tiên, sân khấu dành cho thiếu 
nhi, sân khấu Đồi Hoa Vàng với hơn 1000 chỗ ngồi bên bờ hồ thơ 
mộng. 


Vườn Tao Đàn 


Dân chúng quen gọi là “Vườn ông Thượng”. Ngày 19-4-1984, 
vườn Tao Đàn được chính thức đổi tên là Công viên Văn hóa 
Thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 90.503m?, nằm gọn giữa 
4 con đường Nguyễn Du, Nguyễn Thị Minh Khai, Huyền Trân 
Công chúa và Cách mạng Tháng Tám. 


Nơi đây thường xuyên diễn ra các chương trình lễ hội dân tộc 
như Tết Nguyên Đán, Hội hoa xuân, Hội đền Hùng, Hội Văn hóa 
các dân tộc... 


Công viên Văn hóa còn là nơi luyện tập thể thao, thể dục của 
người dân thành phố và các hoạt động ca nhạc, xiếc... 


Công viên nước Sài Gòn (Saigon water park) 

Khai trương từ ngày 13-12-1997, là khu giải trí hiện đại dưới 
nước đầu tiên ở Việt Nam bao gồm các trò chơi: cầu trượt nước, 
hồ bơi theo tiêu chuẩn quốc tế. 


Công viên nằm trên diện tích 5 ha cạnh sông Sài Gòn thuộc 
quận Thủ Đức, cách trung tâm thành phố khoảng 10km. 


Tới đây du khách có thể tham gia trò chơi: “Thác bạc, Ghềnh 
sông” từ độ cao 15m của 6 cầu trượt khác nhau, thả mình trượt 
qua 120m gồm nhiều khúc quanh vòng vèo trước khi “liều mình 
bay” xuống hồ nước trong xanh. Thấp hơn có cầu trượt dài chỉ 
70m, cao 12m. Sau khi xuống nước, du khách được thả mình 
trong hồ để thưởng thức những đợt sóng nhân tạo, tạo cảm giác 
mạnh, hoặc thả mình trên những chiếc phao lớn bồng bềnh trên 
sông dài 350m, nước lững lờ trôi. 


571 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Khu du lịch “Một thoáng Việt Nam” 

Là một quần thể các làng nghề thủ công truyền thống Việt 
Nam, với diện tích 22,5ha, nằm tại bến Bò Cạp, ấp Phú Bình, 
huyện Củ Chi, gần sông Sài Gòn. Khu du lịch gồm 30 hạng mục, 
là một Việt Nam thu nhỏ qua những đặc trưng của mỗi vùng, 
như: đền thờ đất nước, sa bàn nước Việt Nam, lầu vọng, đường 
Trường Sơn lịch sử, ba khu tiêu biểu cho 3 miền đất nước: Bắc, 
Trung, Nam. Bên cạnh khu văn hóa ẩm thực, đảo nuôi chim thú 
tự nhiên, khu chợ hàng tiểu thủ công nghiệp, chợ nổi trên sông, 
vườn cây ăn trái. 

Tại đây nhiều người thợ thủ công tài ba thuộc nhiều dân tộc, 
đến từ nhiều miền khác nhau, cùng lao động trong một số nghề 
thủ công truyền thống tiêu biểu: mây tre đan, dệt tơ lụa, thổ 
cẩm, gốm sứ, nón lá, thêu ren, giấy dó, in khắc tranh dân gian, 
điêu khắc đá, chạm trổ mộc, chế biến mía đường thủ công, trồng 
lúa, nuôi trồng thủy sản, trồng hoa, cây cảnh... 


Thăm khu du lịch “Một thoáng Việt Nam sẽ để lại trong lòng 
du khách những ấn tượng khó quên về một Việt Nam hoà bình, 
hữu nghị, con người sáng tạo và cần cù. 


Bà Điểm-Mười Tám thôn Vườn Trầu 

Thuộc huyện Hóc Môn, cách thành phố 20km. Từ thành phố 
theo quốc lộ 1 đi về phía Tây Bắc khoảng 10km, qua cầu Tham 
Lương một đoạn rẽ trái vào tỉnh lộ 14, du khách sẽ thấy hai 
bên đường san sát những vườn trầu, nằm nép mình dưới những 
hàng cau cao vút. 

Theo truyền thuyết, muốn đi vào mười tám thôn vườn trầu 
thì phải qua một quán trà Huế của bà Điểm. Vì vậy người dân 
quen gọi vùng này là Bà Điểm. Bà Điểm là tên gọi của thị trấn 


Tân Thới Nhất, Hóc Môn. 


. ^ ` À ` ` . Z* - *ẼA ^ 
Địa danh 18 thôn vườn trầu và Bà Điểm nói riêng không chỉ 
A?* 1® ^“ ` ` À *À À ` ` A?* ¡*®^“ ^ 12 
nổi tiếng là vùng trồng nhiều trâu, cau, mà còn nối tiếng về lịch 


572 


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


sử của nó. Năm 1861, Trương Định, một nhà quân sự đại tài, 
rời thành Chí Hoà về đây củng cố quân cơ bàn mưu đánh Pháp. 
Năm 1871, Nguyễn Ảnh Thủ cùng nghĩa quân đánh chiếm 
Thuận Kiều. Mười ba năm sau (1844), Phan Công Hón làm cuộc 
khởi nghĩa lấy tên “Thập bát phù viên”, đánh chiếm dinh quận 
Hóc Môn, giết chết đốc phủ Trần Tử Ca. 


Làng hoa mai Thủ Đức 

Hoa đào tiêu biểu cho ngày Tết miền Bắc, thì hoa mai là loài 
hoa đặc trưng cho ngày Tết ở miền Nam nói chung và Thành phố 
Hồ Chí Minh nói riêng. Làng hoa Thủ Đức thuộc ấp Hiệp Bình 
Chánh và Hiệp Bình Phước. Ở đây có nhiều cây mai thế khá đẹp, 
được chăm sóc kỳ công. 


Hoa mai Thủ Đức cùng “sánh vai” đón Tết với hoa đào Hà 
Nội, cùng lên máy bay xuất cảnh sang các vùng miền thế giới, 
làm ấm lòng người Việt xa xứ mỗi độ xuân về. 

Vườn cò Thủ Đức 

Ở ấp Gò Công, xã Long Thạch Mỹ, huyện Thủ Đức, cách 
thành phố khoảng 20km. Vườn cò, cảnh trí thiên nhiên hoang 
dã nhưng rất đẹp. Đây là nơi trú ngụ của đàn cò hàng ngàn con 
gồm nhiều loại cò quý hiếm. Mặc dầu chưa được quan tâm đầu 
tư, nhưng là một khu thiên nhiên nằm ngay cạnh thành phố, là 
một địa chỉ du lịch không phải thành phố nào cũng có, nó luôn 
luôn hấp dẫn các đoàn khách nước ngoài và các đoàn học sinh, 
sinh viên đi dã ngoại. 


Khu rừng Sác ngập mặn Cần Giờ 

Cách thành phố 79km theo đường Nhà Bè - Duyên Hải, diện 
tích hơn 40.000 ha, thuộc huyện Cần Giờ. Rừng Sác kéo dài từ 
Nhà Bè đến tận Ghềnh Rái. Trước đây, khu rừng Sác khá rậm 
rạp với quần thể thực vật rất phong phú, đã bị tàn phá nhiều 
trong hai cuộc kháng chiến. Ngày nay đang được đầu tư khôi 


573 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


phục, trồng mới. Đây là khu rừng ngập mặn lớn nhất nước ta, 
rất hấp dẫn những ai muốn tìm hiểu sinh thái vùng ven biển 
Việt Nam. 


DI TÍCH 

Chùa Giác Lâm 

Vùng Phú Thọ Hoà, số 118 đường Lạc Long Quân, quận 11, 
là ngôi chùa cổ xưa nhất của thành phố. Chùa còn có tên là Cẩm 
Sơn hoặc Cẩm Điện. Đến năm 1772, có một vị hoà thượng đến 
trụ trì, từ đó chùa được đổi tên là Giác Lâm. 


Chùa được dựng năm 1744, đời chúa Nguyễn Phúc Khoát và 
qua nhiều lần trùng tu vào các năm 1804, 1909. Trên cổng có 
3 chữ Hán “Giác Lâm tự”. Vì trong chùa có tháp của sư tổ phái 
Lâm Tế ở miền Nam, nên chùa Giác Lâm còn được gọi là đình 
Giác Lâm. 

Chùa tọa lạc trong một khuôn viên rộng, kiến trúc khá đặc 
sắc. Cột chùa rất to lớn, màu nâu đậm, trên đó chạm khắc những 
câu đối mạ vàng gồm 143 cặp câu đối. Ban công chùa chạm các 
loại hoa mai, hoa cúc và 9 con rồng. Chính điện thờ Phật Di Đà, 
dưới thờ Phật Thích Ca, Di Lặc, hai bên thờ Quan Thế Âm, Thế 
Chí, tượng Cửu Long. Hai bên là tượng 18 vị La Hán, Thập điện 
Diêm vương, Tổ sư Đạt Ma, tượng Long Vương. Có 113 tượng 
Phật bằng đồng và gỗ quý có niên đại 200 năm. 

Chùa được công nhận di tích lịch sử văn hóa. 

Chùa Giác Viên 

Thuộc vùng Bình Thới, đường Lạc Long Quân, Quận 11, xưa 
chỉ là một am nhỏ có tên là Quan Âm các, được dựng vào năm 
1798. Năm 1850 được trùng tu và đổi thành chùa Giác Viên. 


Năm 1902, chùa được mở rộng bề thế như hiện nay. Chùa nằm 
trong công viên Đầm Sen, trên một đảo nhỏ, là một trong những 


574 


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


thắng cảnh Gia Định xưa, mà cách đây trên hai thế kỷ Trịnh 
Hoài Đức đã có thơ vịnh: “Chim ngủ trên đầm sen. 


Hiện chùa còn lưu giữ nhiều tác phẩm điêu khắc, đường nét 
chạm trổ tinh vi, như những tấm thêu trên mặt gỗ, một đặc trưng 
quý báu cho kiến trúc cổ phương Nam. Trong những lần trùng 
tu vào các năm 1958, 1961, 1962, ở đây đã xuất hiện những nét 
kiến trúc phương Tây, không mấy hoà nhập. Trong chùa còn giữ 
được chiếc giá võng của triều Nguyễn tặng vị sư tổ Hải Tịnh, 
người sáng lập chùa Giác Viên và một gốc mal, tương truyền của 
Mạc Cửu, người mở đất Hà Tiên đem đến trồng. Chùa còn có 153 
pho tượng, 60 bao lam lớn nhỏ, chạm khắc 18 vị La Hán, muông 
thú, hoa lá. Chung quanh chùa có một tu viện, dành cho những 
nhà hành đạo, có một nhà in và trung tâm huấn luyện bồi dưỡng 
cho các vị cao tăng. 


Chùa Phụng Sơn 

Chùa do Thiền sư Liễu Thông tạo lập vào đầu thế kỷ XIX 
đời Gia Long (1802-1820) trên nền chùa Miên cũ, của một gò 
đất cao, nên còn gọi chùa Gò. Tọa lạc ở số 1408, đường 3 tháng 
2, quận 11. Chùa đã qua hai lần đại trùng tu, lần thứ nhất do 
Thiền sư Tuệ Minh tổ chức từ 1904 đến 1915. Nhiều pho tượng 
thờ trong chùa được tạc trong thời gian này. Lần thứ hai vào 
năm 1960, kiến trúc chùa không có gì thay đổi. 


Chùa thờ Phật, hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý như tượng 
Phật cổ bằng gỗ trầm hương, một tượng Phật bằng đá trắng. 
Tổng số tượng Phật gồm 40 pho chủ yếu tượng gỗ sơn son thếp 
vàng. Ở nhà tổ có tượng Phật Nhật Bản, tượng Phật Thái Lan. 


Vào các năm 1988 và 1991, các nhà khảo cổ học đã phát hiện 
nhiều hiện vật như mặt người bằng đất nung, đồ gốm... thuộc 
nền văn hóa cổ Óc Eo, khoảng thế kỷ XI. 


575 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Chùa Cây Mai 
Tọa lạc ở số 28B đường Hùng Vương, quận 11, là ngôi chùa 
Việt được dựng vào năm 1815 trên nền cũ của ngôi chùa Miên. 


Chung quanh chùa trồng nhiều mai trắng, giống mai quý và 
hiếm ở miền Nam, nên chùa có tên gọi chùa Cây Mai, còn có tên 
là chùa Thiếu Lĩnh. 


Xưa kia, nơi đây hằng năm thường tổ chức đua ghe ngo, lễ 
đưa nước vào đồng đầu vụ mùa. Vốn là một trong 30 thắng cảnh 
của Gia Định thành. Đây còn là nơi ngâm thơ phú của nhóm 
Bạch Mai thi xã thành lập năm 1858, một văn đàn lớn của văn 
sĩ miền Nam trước ngày Pháp chiếm Gia Định. 


Chùa Bà Thiên Hậu 
Còn gọi Tuệ Thành Hội quán, nằm ở số 710 đường Nguyễn 
Trãi, quận 5ð, là một trong những ngôi chùa cổ nhất của người 


Hoa ở vùng Sài Gòn - Chợ Lớn. Trong chùa hiện còn một chuông 
đồng ghi ngày đúc năm 1796 và một bia đá khắc 1859. 


Kiến trúc chùa theo kiểu chùa Hoa cổ, từ màu sắc bên ngoài 
cho đến bài trí nội thất với nhiều đồ sứ tráng men màu sắc sặc 
sỡ, và là nơi thờ Bà Thiên Hậu. 

Theo truyền thuyết, bà là người cứu vớt, phù hộ cho những 
người đi biển tai qua nạn khỏi. 


Chùa Ông 

Còn gọi là Nghĩa An Hội quán, tọa lạc tại 676-678 đường 
Nguyễn Trãi, quận 5, thờ Quan Công (Quan Vân Trường), một 
nhân vật nổi tiếng dũng cảm và trung nghĩa thời Tam Quốc 
(Trung Quốc), và cũng là nơi hội họp của người Triều Châu vùng 
Chợ Lớn. 


Chùa được dựng năm 1840, lúc đầu chỉ là ngôi chùa nhỏ, đã 
qua nhiều lần trùng tu, lần cuối cùng vào năm 1968, có quy mô 
như ngày nay. 


576 


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


Trong chùa, ngoài tượng Quan Công cao 2,2m còn có tượng 
Quan Bình, Châu Xương... và nhiều hiện vật cổ quý như bình 
men màu cổ của Nhật, Trung Quốc có cái cao 1m, một chuông 
đồng có niên đại 100 năm. 


Rằm tháng Giêng là ngày hội lớn của chùa, kéo dài 10 ngày. 


Chùa Vĩnh Nghiêm 

Tọa lạc ở 339 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3. Chùa mang 
tên Vĩnh Nghiêm là do vị sư tổ trụ trì trước đây tu ở núi Yên Tử, 
Quảng Ninh, thuộc thiền phái Trúc Lâm đời Trần. 


Chùa được dựng từ 1964 đến 1973 hoàn thành. Đây là công 
trình tiêu biểu kiến trúc Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX, do kiến 
trúc sư Nguyễn Bá Lăng thiết kế, kỹ sư Nguyễn Văn Tố cùng 
nhiều nghệ nhân như ông Thuyết, ông Thêm... tham gia trang 
trí nội thất. 

Kiến trúc chùa theo lối chùa cổ miền Bắc, nhưng với kỹ thuật, 
vật liệu hiện đại, tọa lạc trong một khuôn viên rộng 8.000m. 
Mặt bằng chính điện hình chữ “công” (7), có hành lang phía 
trước, hai bên có 2 pho tượng Kim Cương cao 2m. Trong tháp 
chuông treo một chuông lớn có đường kính 1,8m do Phật tử dòng 
Tào Động Nhật Bản quyên góp đúc năm 1971 gửi tặng. 


Bảo tháp của chùa (mang dáng dấp tháp Nhật Bản) hình 
vuông vút lên, mỗi cạnh đáy 6m, cao gần 35m, gồm 9 tầng, là 
ngôi tháp đồ sộ nhất trong các bảo tháp của Phật giáo Việt Nam. 

Trên vách của 9 tầng tháp, đắp nổi 2ð pho tượng Thất Phật 
Thế Tôn và các vị tổ. 

Phía sau chùa có tháp Xá Lợi 4 tầng, cao 25m, dựng năm 
1982. 

Điện Phật được thiết kế trang nghiêm. Gian giữa thờ Phật 
Thích Ca, hai bên thờ Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền. Hai 
bên vách đặt 6 phù điêu La Hán bằng gỗ. 


577 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Đây là ngôi chùa Phật giáo Đại thừa lớn nhất thành phố, 
do Hoà thượng Thích Thanh Kiểm (1920 - 2000), Ủy viên Ban 
Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trụ 
trì từ trước cho đến khi viên tịch vào năm 2000. Chùa còn là nơi 
đặt Trường Cao Trung Phật học của Thành phố. 


Chùa Xá Lợi 

Tọa lạc tại 89 đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, được 
khởi công xây dựng vào ngày 5ð tháng 8 năm 1956, trong một 
khuôn viên rộng 2.500m? theo bản thiết kế của kiến trúc sư Trần 
Văn Đường và Đỗ Bá Vinh. Lễ khánh thành tổ chức từ ngày 2 
đến ngày 4 tháng 5 năm 1958. 


Chùa do Hội Phật học Việt Nam xây cất để thờ Xá Lợi Phật, 
các chư tăng n1, Phật tử. Do đó chùa lấy tên là Xá Lợi. 


Điện thờ ở lầu 1, được bài trí đơn giản, thờ tượng Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni bằng đá cao 6,5m, do điêu khắc gia Lê Văn 
Mậu tạc vào năm 1954-1955. Ở đây có đặt thờ ngọc Xá Lợi Phật, 
do ngài Ranada ở Tích Lan dâng cúng cho Phật giáo Việt Nam. 


Bên trái cổng tam quan có tháp chuông cao 7 tầng, được xây 
dựng từ năm 1960, hoàn thành cuối năm 1961. 


Bát Bửu Phật đài 

Thuộc xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, cách trung tâm 
thành phố khoảng 30km về phía Tây Nam. Phật đài được xây 
dựng năm 1959, hoàn thành vào năm 1961, trên một khuôn viên 
rộng 1.000m”. Kiến trúc Phật đài hình bát giác, cao 3m. Trên 
cùng đặt tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cao 7m, nặng 4 tấn, 
do nhà điêu khắc Nguyễn Thanh Thu tạc năm 1958. 


Trong chiến tranh, đây là vùng bị đánh phá ác liệt, nhưng 
rất may Phật đài không bị hư hấn gì. Đến nay Bát Bửu Phật 
đài được sửa sang và xây dựng thêm nhiều hạng mục công trình 
trên diện tích 5ha. 


578 


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


Chùa Ấn Quang 

Tọa lạc ở số 243 đường Sư Vạn Hạnh, quận 10. Chùa được 
Hoà thượng Thích Trí Hữu, từ chùa Linh Ứng ở Ngũ Hành Sơn, 
Đà Nẵng vào dựng lên năm 1948, mang tên Ứng Quang Tự. Đến 
năm 1950, Hoà thượng Thích Thiện Hoà tôn tạo ngôi chùa và 
cho xây thêm chính điện, lập trường Phật học. Sau đó chùa được 
đổi tên là chùa Ấn Quang. Từ năm 1955 đến 1978, Hoà thượng 
Thích Thiện Hoà tiếp tục cho tái thiết ngôi chùa bằng vật liệu 
kiên cố, theo đồ án thiết kế của kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thiện. 
Điện Phật được bài trí đơn giản, chính giữa thờ Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni. Từ 1982, chùa được chọn đặt trụ sở của Ban Trị sự 
Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. 


Thiền viện Vạn Hạnh 

Tọa lạc ở số 716 đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp. Thiền 
viện nằm trong một khuôn viên rộng khoảng lha, gồm chính 
điện, nhà tổ và dãy nhà trụ sở Trường cao cấp Phật học Việt 
Nam, Văn phòng Viện nghiên cứu Phật học và Văn phòng Hội 
đồng phiên dịch Đại tạng kinh Việt Nam. 


Thiền viện thường xuyên đón tiếp các đoàn đại biểu Giáo hội 
Phật giáo trên thế giới. Vào những ngày lễ Phật Đản, Vu Lan, 
hay những buổi giảng kinh Phật, đông đảo Phật tử gần xa đến 
dự. 


Đền thờ Trần Hưng Đạo 

Tọa lạc tại số 36 đường Võ Thị Sáu, quận I. Trong số các đền 
thờ Trần Hưng Đạo thì đây là ngôi đền lớn nhất ở miền Nam. 
Đền nằm trong một khuôn viên rộng, vốn xưa là đất của chùa 
Vân An. Đến năm 1932 đền thờ Trần Hưng Đạo được xây cất sát 
chùa. Năm 1958 cả đền thờ lẫn chùa được phá bỏ để xây lại đền 
thờ Trần Hưng Đạo to lớn khang trang như ngày nay. Kiến trúc 
đền theo bản thiết kế của kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Bảo. Đền 
xây theo kiểu hình chữ “đính” (T), rộng 200m}, có 3 dãy cửa liền 
nhau nhìn ra sân, với 2 tầng mái chồng lên nhau, tám đầu mái 


579 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


cong, đắp hình hoa lá. Trước cửa đền có 2 câu đối, nói về hùng 
khí Vạn Kiếp và Lục Đầu Giang “Vạn Kiếp hữu sơn giai kiếm 
khí, Lục Đầu vô thủy bất thu thanh”. Trong đại sảnh có hoành 
phi câu đối ngợi ca tài năng công đức và những chiến công hiển 
hách của Hưng Đạo Vương trong cuộc kháng chiến chống quân 
Nguyên - Mông ở thế kỷ XIII. 


Trong đền còn thờ các vị có công với nước thuộc đời Trần như 
Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Phạm Ngũ Lão, Yết Kiêu, 
Dã Tượng. Tại nơi thờ chính có tượng Trần Hưng Đạo bằng đồng, 
tư thế ngồi cao 1,7m, do thợ Ngũ Xã đúc năm 1957, phía trái đặt 
bài vị hai người con gái của Hưng Đạo Vương, bên phải thờ 4 
người con tra1. 


Bân đền thoáng rộng, ở giữa đặt bức tượng Trần Hưng Đạo 
đứng, đúc bằng xi măng, rất uy nghi. Bên phải sân đền là nhà 
bảo tàng nhỏ, trưng bày một số hiện vật, văn bản, bản đồ, đoạn 
trích bài Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo. 


Lăng Ông 

Nằm ở đầu đường Đinh Tiên Hoàng giáp với đường Phan 
Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, là nơi chôn cất và thờ cúng Tả 
quân Lê Văn Duyệt, viên võ quan dưới triều Nguyễn. 


Người xây lăng Ông cũng chính là người xây lăng Tự Đức ở 
Huế. 


Tuy đã qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa nhưng lăng vẫn giữ 
được vẻ cổ kính nguyên sơ ban đầu. Nổi bật là 4 cột gỗ chạm rồng 
ở chính điện với đường nét độc đáo tuyệt đẹp. 


Ngoài cùng của khuôn viên lăng có cổng tam quan, kiến trúc 
theo kiểu 2 tầng 8 mái. Ngoài phần mộ của Tả quân còn có hai 
phần mộ của hai phu nhân ông. Nằm ngoài khuôn viên lăng còn 
có hai phần mộ của hai nàng hầu, một ở phía Tây, một nằm ở 
phía Đông lăng. 


580 


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


Nhà thờ Đức Bà 

Mặt chính nhìn ra đường Nguyễn Du, lưng giáp đường Lê 
Duẩn, hai bên hông là Quảng trường Công xã Paris, là một công 
trình kiến trúc lớn, được đặt viên gạch đầu tiên vào ngày 7-10- 
1877, và khánh thành vào ngày 11-4-1880. Nhà thờ do người 
Pháp thiết kế tại Paris theo mẫu Nhà thờ Đức Bà Paris. Việc 
thi công xây dựng cũng do kỹ sư người Pháp tên Baurad chỉ huy 
thực hiện. Tổng kinh phí xây dựng 2,ð triệu #anec lúc bấy giờ, do 
Thống sứ Nam Kỳ cung cấp. 


Ngôi thánh đường nguy nga tráng lệ, rộng 35m, dài 93m, cao 
21m, với hai ngọn tháp vuông cao 26,6m, đến năm 1894, xây tiếp 
hai ngọn tháp nhọn vút cao 57m. 


Một điều đặc biệt không một nhà thờ nào ở Việt Nam có là 
nhà thờ này được xây bằng gạch trầm, một loại gạch phải chở từ 
Marsellles tới. Gạch luôn luôn đỏ au, không bị phai màu cùng 
thời gian, không bị bụi bặm, rong rêu bám. Các lỗ thông hơi được 
chạm thẳng vào tường rất khéo như những hoa văn trên lụa 
là, gấm vóc, khiến cho nhà thờ luôn luôn mát mẻ. Trên hai lầu 
chuông có 6 quả chuông lớn nặng 25.850kg. 


Năm 1959, trước sân nhà thờ có thêm tượng “Nữ vương hoàn 
cầu” làm bằng đá cẩm thạch, đặt tạc tại Italia cao 4,2m, nặng 8 
tấn rưỡi. 

Năm 1962, nhà thờ này được Tô thánh Vatican nâng lên hàng 
“Vương cung Thánh đường”. 


Nhà thờ Huyện Sỹ 


Còn gọi nhà thờ Chợ Đủi, nằm ở số 1 đường Tôn Thất Tùng, 
quận 1, dựng năm 1902, do đức cha Bouttier thiết kế. 


Công trình sử dụng chủ yếu đá granít Biên Hoà để lát mặt 
tiền, các phần đế và dùng làm cột chính điện. Loại đá này rất 
cứng nên không chạm khắc. 


581 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Nhà thờ có kiến trúc theo nghệ thuật Gothique mới. Chính 
điện có vòm chịu lực dạng cung nhọn, cửa sổ có vòm đỉnh nhọn. 


Tường tuy có cửa số nhưng ánh sáng khó lọt vào bên trong. 
Hậu cung có mộ ông bà Huyện Sĩ (Lê Phát Đạt), được xây bằng 
đá cẩm thạch kể cả tượng thờ hai ông bà. 

Huyện Sĩ là người giàu có, đã bỏ tiền ra xây cất ngôi nhà thờ 
này, nên nhà thờ được đặt tên là Huyện Sĩ. 


Nhà thờ Chợ Quán 

Ở số 120 đường Trần Bình Trọng, quận 5. Họ đạo ở vùng Chợ 
Quán là họ đạo lâu đời nhất của Tổng giáo phận Thành phố Hồ 
Chí Minh. Nơi đây đã xây ngôi nhà nguyện đầu tiên vào năm 
1674, do giáo dân từ miền Bắc và miền Trung vào xây. Ngôi nhà 
thờ Chợ Quán được xây đi xây lại nhiều lần. Năm 1887 cha xứ 
Nicola Hamm đã khởi công xây nhà thờ mới. Công việc xây dựng 
kéo dài trong 4 năm, đến năm 1891 mới hoàn thành và được 
khánh thành vào mồng 4 Tết Bính Thân (1896) và tồn tại cho 
đến ngày nay. 


Nhà thờ Chợ Quán kiến trúc theo nghệ thuật Gothique. Trải 
qua hơn 100 năm nhưng vẫn còn uy nghi. 


Nhà thờ Cha Tam 

Ở số 25 đường Học Lạc, quận 5ð. Đây là ngôi nhà thờ dành 
cho người Hoa, được khởi dựng vào ngày 3-12-1900, do đức 
cha Mossard, Giám mục Sài Gòn, đặt viên đá đầu tiên. Đây là 
ngày lễ thánh Franeisco Savier, nên nhà thờ cũng được gọi nhà 
thờ Franecisco Savier. Sau hai năm, nhà thờ xây xong, lễ khánh 
thành được tiến hành vào ngày 10-1-1902. Sau khi xây Nhà thờ 
Cha Tam, còn xây thêm một trường học, nhà nuôi trẻ, một nhà 
nội trú và một số nhà cho thuê. 


Năm 1934, Cha Tam qua đời, an táng ngay tại khu vực tường 
cửa vào nhà thờ. Do đó dân thường gọi là Nhà thờ Cha Tam. 


582 


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


Năm 1963, Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu ẩn trốn ở trong 
ngôi nhà thờ này, đã bị quân đảo chính bắt và giết chết. 


Năm 1990, tháp chuông nhà thờ được sửa lại và tân trang 
cung thánh. Đây là ngôi nhà thờ duy nhất ở thành phố có trang 
trí hoành phi, liễn đối giống như đền chùa người Hoa. 


Bảo tàng lịch sử 

Trước đây có tên là Bảo tàng Blanchard de la Brosse, người 
sáng lập ra bảo tàng này. Đến năm 1954 được đổi tên là Viện Bảo 
tàng Quốc gia Sài Gòn. Bảo tàng được xây vào ngày 24-11-1927, 
hoàn thành vào ngày 1-1-1929, do kiến trúc sư Delaval thiết kế, 
toạ lạc tại số 2 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, trong khuôn 
viên của Thảo Cầm Viên. Đây là ngôi nhà cất theo lối kiến trúc 
châu Âu, nhưng mái nhà kiểu Trung Hoa rất duyên dáng, hao 
hao hình dáng cung điện Mùa Hè ở Bắc Kinh (Trung Quốc). 


Bảo tàng trưng bày trên 5.000 cổ vật mang tính chất văn hố 
khác nhau của Việt Nam và nhiều quốc gia khác như Campuchia, 
Lào, Champa, Phù Nam, Nhật Bản, Inđônêsia, Trung Quốc... 
Đặc biệt có nhiều bia đá, tượng Phật, bình lọ gốm sứ, các loại 
trang phục dân tộc... rất đặc sắc của các tỉnh thành từ Bình-Trị- 
Thiên trở vào, phần lớn đều có niên đại từ 1000 năm trở lên. 


Bảo tàng Cách mạng 

Ở 25 Lý Tự Trọng, quận 1, được xây vào năm 1885, do kiến 
trúc sư người Pháp A. Foulhou thiết kế và hoàn thành vào năm 
1890. Lúc đầu ngôi nhà này được gọi là Bảo tàng Thương mại, 
trưng bày các sản phẩm Nam Kỳ. Nhưng khi xây xong, Thống 
đốc Nam Kỳ lấy làm tư dinh. Sau đó, ngôi nhà này lần lượt làm 
dinh Thống đốc Nhật Minôda, dinh Khâm sai đại thần Nguyễn 
Văn Sâm, rồi là trụ sở UBHC lâm thời Nam Bộ, trụ sở Cao uỷ 
Cộng hoà Pháp, dinh Thủ hiến Nam Kỳ Trần Văn Hữu, dinh 
Thủ hiến Nam Phần và dinh Gia Long của Ngô Đình Diệm. 


583 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Năm 1963, trong cuộc đảo chính, Ngô Đình Diệm và cố vấn 
Ngô Đình Nhu đã theo đường hầm trong ngôi nhà này chạy trốn 
lên Nhà thờ Cha Tam. 


Đường hầm này được khởi công xây dựng tháng 3-1962, ở 
phía sau dinh, tiếp giáp với sân quần vợt, hoàn thành vào ngày 
28-10-1963. Hầm có chiều dài 33m, rộng 7m, cao 2,2m, có 6 lỗ 
thông hơi. Trong hầm có 6 phòng. Nắp hầm bằng bê tông cốt sắt, 
trên đổ một lớp đất dày 1 thước trồng hoa kiểng. Hầm có 2 lối lên 
lô cốt phía sau. Trong dinh có hai lối xuống, có bốn lối lên: hai lối 
lên lầu, hai lối lên tầng trệt. 


Dưới thời Nguyễn Văn Thiệu, ngôi nhà này dùng làm trụ sở 
Tối cao Pháp viện. Ngày 12-8-1978, ngôi nhà này được dùng làm 
Bảo tàng Cách mạng Thành phố Hồ Chí Minh. 


Hội trường Thống Nhất 

Cuối đường Lê Duẩn, nơi cắt đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đầu 
tiên đây là Phủ toàn quyền Đông Dương có tên là dinh Norodom, 
được xây năm 1868, đến cuối năm 1869 mới xong, do kiến trúc sư 
người Pháp Hermitte thiết kế. Sau Hội nghị Geneve năm 1954 
trỏ thành Phủ Tổng thống và là nơi ở của gia đình Ngô Đình 
Diệm. 

Tháng 2-1962, dinh Tổng thống bị quân đảo chính ném bom, 
hư hỏng hoàn toàn, Diệm cho xây lại mới và đặt tên là dinh Độc 
Lập. Công trình được khởi công từ ngày 1-7-1962, đến ngày 31- 
10-1966 hoàn thành. Công trình do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ 
thiết kế. Dinh có 4 tầng lầu, gồm 100 phòng. Mỗi phòng đều có 
cách bài trí theo những nét riêng. 


11 giờ 30 ngày 30-4-1975, tại đây toàn bộ nội các Dương Văn 
Minh đầu hàng Quân giải phóng. 

Tháng 12-1975, tại nơi đây đã diễn ra Hội nghị Hiệp thương 
thống nhất đất nước. Dinh Độc Lập được đổi thành dinh Thống 
Nhất. 


584 


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


Bảo tàng Chứng tích chiến tranh 

Ở đường Võ Văn Tần, được thành lập tháng 9-1975, tiền thân 
là Nhà trưng bày tội ác chiến tranh Mỹ-nguy. Bảo tàng trưng 
bày một số hiện vật, hình ảnh về tội ác của Mỹ-nguy theo các 
chủ đề: lính Mỹ tàn sát nhân dân, rải chất độc hố học, tra tấn 
tù đày, gây chiến tranh phá hoại miền Bắc. Hiện vật như: máy 
bay, đại bác, xe tăng, máy chém và hai ngăn “chuồng cọp” ở nhà 
tù Côn Đảo. 

Bảo tàng còn trưng bày cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, 
chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. 


Làng ngầm dưới lòng đất 

Còn gọi là địa đạo Củ Chi, một di tích lịch sử nổi tiếng của 
Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chị, 
cách trung tâm thành phố khoảng 70km về phía Tây Bắc. 


Đây là một hệ thống đường hầm nằm sâu trong lòng đất, có 
nhiều tầng, nhiều ngõ ngách liên kết với nhau, có nơi ăn ở, hội 
họp, sinh hoạt, chiến đấu. Hệ thống đường hầm này đã có từ năm 
1948, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, lúc đó chỉ có 17km. 
Sau năm 1960, hệ thống này được sửa sang và phát triển lên tới 
250km, gồm 3 tầng, tầng sâu nhất từ 8-10m. Trong những năm 
chống Mỹ, quân dân Củ Chỉ đã sống và chiến đấu ở dưới những 
tầng hầm cho đến ngày toàn thắng 30-4-1975. 

Quân Mỹ, đặc biệt sư đoàn “Tia chớp nhiệt đới” đã nhiều lần 
dùng xe tăng, đại bác, máy bay ném bom đủ loại tấn công vào địa 
đạo Củ Chi, nhưng chưa một lần phá được làng ngầm. Địa đạo 
Củ Chi là một di tích lịch sử. 

Hiện tại, đây trở thành khu du lịch hấp dẫn, thu hút nhiều 
du khách trong và ngoài nước. 

Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược 

Toạ lạc trong một khuôn viên rộng 7ha, nằm trong quần thể 


khu di tích lịch sử Củ Chi, được khởi công xây dựng ngày 19-5- 


585 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


1993, khánh thành giai đoạn 1 vào ngày 19-12-1995 gồm cổng 
tam quan, nhà văn bia, tháp 9 tầng, cao khoảng 40m, chính điện 
và vườn hoa. 


Tấm bia đá cao 3m, nặng 3,7 tấn, đặt giữa nhà văn bia khắc 
bài văn “Đời đời ghi nhớ” của nhà văn Viễn Phương. 

Điện thờ trong chính điện được bài trí tôn nghiêm. Chính 
giữa thờ tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ba mặt chung quanh ghi 
tên các anh hùng liệt sĩ vào bia đá hoa cương, chữ mạ vàng. Đợt 
1, có tên của 41.447 liệt sĩ, trong đó có tên 971 bà mẹ Việt Nam 
anh hùng, 38 anh hùng liệt sĩ và 8.972 liệt sĩ quê quán ở 2ð tỉnh, 
thành khác đã chiến đấu hy sinh trên vùng đất Sài Gòn-Chợ 
Lớn-Gia Định. Tầng dưới đền trưng bày các hiện vật, hình ảnh, 
sa bàn... về chủ đề “Củ Chi đất thép thành đồng”. 


Trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố 


Thời Pháp thuộc gọi là Dinh Xã Tây, dùng làm trụ sở chính 
quyền thành phố, được xây dựng vào tháng 3 năm 1898, do kiến 
trúc sư Gardes người Pháp thiết kế và nhà thầu Lailharar thì 
công xây cất. Việc trang trí giao cho nhà thầu nghệ thuật Bonnet 
trang trí hoàn chỉnh. Tổ nhà này mãi đến năm 1908 mới khánh 
thành có kiểu dáng như hiện nay. 


Trước năm 1954, tổ nhà này được gọi là Tô Thị sảnh, từ 1954 
đến 1975 gọi là Tô Đô chính Sài Gòn và nay là Trụ sở Ủy ban 
Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, toạ lạc trên đường Lê Thánh 
Tôn và đầu đại lộ Nguyễn Huệ. Tổ nhà gồm tổ chính và 2 cạnh 
hình chữ nhật. Trên nóc ở giữa hai tầng mái là một gác chuông 
được đặt trên một cái bệ có dạng Kim tự tháp, mang dáng dấp 
kiến trúc thời Phục hưng, Ý. Trên các gờ tường, có hình đắp nổi 
được phối trí theo thể thức tam giác: người phụ nữ, những đứa 
trẻ con và các con vật được lổng vào trong một tam giác, trông 


rất sinh động. 


586 


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


Vào lúc 10 giờ, ngày 25 tháng 8 năm 1945, tại đây đã diễn ra 
cuộc mít tỉnh thành lập Ủy ban Hành chính Lâm thời Nam Bộ, 
có hàng vạn quần chúng tham gia. 


Nhà Bưu điện 

Được xây cất năm 1886, hoàn thành năm 1891, theo đồ án 
của Kiến trúc sư Vilơdiơ, toạ lạc trên khu đất bên hông nhà thờ 
Đức Bà (Vương cung Thánh đường) ở Quảng trường Công xã 
Paris. Đây là một công trình kiến trúc mang đặc trưng kiến trúc 
châu Âu có kết hợp nghệ thuật phương Đông. Mặt tiền nhà được 
trang trí theo từng ô hình chữ nhật, ghi danh những nhà phát 
minh ra ngành điện và điện tín. Trên các ô này có đắp các đầu 
hình nữ nhi đội vòng nguyệt quế. Ỏ giữa vòng cung ngôi nhà có 
chiếc đồng hồ lớn, có tuổi thọ ngang với tuổi thọ ngôi nhà. Hiện 
chạy vẫn chính xác. 


Trong tổ nhà có 35 quầy phục vụ khách hàng với nhiều dịch 
vụ: bưu phẩm trong và ngoài nước, phát chuyển nhanh, điện 
hoa, fax... 


Nhà hát Thành phố 

Trước gọi là Nhà hát Lớn, được dựng năm 1898 và khánh 
thành vào ngày 1-1-1900 theo đồ án thiết kế của kiến trúc sư 
Berger. 


Tô nhà hình chữ nhật này, nằm ở ngã ba đường Lê Lợi và 
Đồng Khởi. Nơi đây ngày trước chỉ dành riêng cho những yếu 
nhân thời Pháp thuộc. Thời Mỹ-ngụy, nhà hát biến thành Hạ 
nghị viện của chế độ Sài Gòn và nay là Nhà hát thành phố. Nhà 
hát đã được trùng tu sửa chữa trong năm 2000. 


Chợ Bến Thành 
Trước khi Pháp chiếm Sài Gòn (1859), cạnh bờ sông Bến 
Nghé sát Thành Sài Gòn có một ngôi chợ. Vì vậy, ngôi chợ này 
mang tên ghép là chợ Bến Thành. Xưa chỉ là ngôi chợ nhỏ xây 
gạch, sườn bằng gỗ, lợp tranh. Năm 1870, chợ bị cháy một phần. 
587 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Để có một ngôi chợ lớn, đáp ứng yêu cầu của người dân Sài 
Gòn-Chợ Lớn đang phát triển lúc bấy giờ, năm 1911 người ta đã 
phá chợ cũ, đồng thời tại vùng đầm lầy M. Boress mà người dân 
Đài Gòn lúc đó gọi là ao Bò-rệtf, một khu chợ mới được xây lên. 
Cuối tháng 3-1914 chợ được khánh thành. Lúc đó người Hoa, 
Chợ Lớn gọi là “Tân giai th hay “Cái x†. Đấy là xuất xứ của 
chợ Bến Thành. 


Năm 1985, chợ được sửa chữa toàn bộ bên trong, bên ngoài, 
mặt trước với tháp đồng hồ vẫn giữ nguyên dáng cũ. Đây là chợ 
đầu mối của Thành phố Hồ Chí Minh, bán đủ loại hàng hố. 


LÊ HỘI 

Lế hội Hùng Vương 

Hằng năm, đến ngày 10 tháng 3 âm lịch tiến hành giỗ Quốc 
Tổ tại đền thờ vua Hùng trong Thảo Cầm Viên, do Sở Văn hố- 
Thông tin thành phố tổ chức, kết hợp giữa lễ hội cổ truyền với 
hoạt động văn hố hiện đại. Các đại diện chính quyền, đại diện 
thanh niên thành phố đọc bài nhớ ơn các vua Hùng và nguyện 
quyết tâm giữ nước. Sau đó là phần lễ bái, tế lễ cổ truyền của 
mọi tầng lớp nhân dân, phần hội có các trò chơi: đánh cờ người, 


võ thuật, múa lân... 


Ngày giỗ Trần Hưng Đạo 

Hằng năm vào ngày 20-8 âm lịch (ngày mất của Hưng Đạo 
Vương) nhân dân tổ chức lễ giỗ long trọng trang nghiêm ở đền 
thờ ông tại số 36 đường Võ Thị Sáu, quận 1. Đây là ngày hội có 
quy mô tổ chức khá lớn. Lễ diễn ra trong 3 ngày từ 19 đến 21 với 
các nghi thức tế lễ cổ truyền Bắc Bộ, bao gồm nam tế, nữ tế, nghi 
thức hát chầu văn ca ngợi công đức của Đức Thánh Trần. Sau lễ 
là phần hội, tổ chức chơi cờ người, múa hát dân tộc... 


588 


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Lễ giỗ Lê Văn Duyệt 

Được tổ chức ở Lăng Ông vào 2 ngày 29 và 30 tháng 7 âm 
lịch hằng năm. Trong lễ giỗ, ngoài phần lễ bái theo nghi thức cổ 
truyền Nam Bộ, còn tổ chức hát bội. Nơi diễn là sân khấu được 
dựng ngay trong gian tiền điện, diễn xướng với nhiều nhân vật, 
nhiều tích trò... Đây cũng là lễ hội lớn nhất của vùng đất Nam 
Bộ. Người đến chiêm bái còn “xin xăm” cầu phúc, cầu may, cầu 
tài, cầu lộc. 

Ngoài ra vào mồng 1 và 2 tháng Giêng âm lịch ở đây còn diễn 
ra hội xuân, dâng hương cầu chúc năm mới. 


Lể Giáng sinh 
Hằng năm, lễ hội Thiên Chúa giáo lớn nhất tại Vương cung 


Thánh đường vào đêm 24 rạng ngày 25-12 âm lịch, rất đông giáo 
dân và nhân dân đến dự. 


Trong dịp lễ Giáng sinh, các nhà thờ đều trang hoàng lộng 
lẫy. Đặc biệt là ở nhà thờ Đức Bà, những dây đèn chạy từ công 
viên trước nhà thờ lên tận thánh giá trên 2 tháp chuông cao gần 
60m. 


Trong đêm 24, trong nhà thờ diễn ra các nghi lễ tôn giáo kỷ 
niệm ngày Chúa dJesus ra đời, do cha xứ và các tín đồ cử hành 
trong bầu không khí trang nghiêm. Khoảng 20 giờ trở đi, khu 
vực chung quanh nhà thờ Đức Bà đông nghẹt nam nữ thanh 
niên. 

Lễ hội ngư dân (Cần Giờ) 

Còn gọi là lễ rước Ông (cá voi), được tổ chức quy mô ở xã Cần 
Thạch, huyện Cần Giờ vào ngày 16 tháng 8 âm lịch hằng năm. 
Vào ngày này, ngư dân nghỉ ra khơi để tham gia lễ. Lễ Nghinh 
Ông bắt đầu từ 9 giờ đến 13 giờ là lễ cúng Tiền Hiền, Hậu Hiền, 
để tưởng nhớ công lao những người đã đến đây lập nghiệp đầu 
tiên, rồi đến lễ cúng chánh tế. Đồ cúng không dùng sản vật biển 
mà dùng heo quay, xôi các màu, rượu, trà. Sau lễ còn có hội tổ 
chức nhiều trò vui dân gian: kéo dây, đi cà kheo. 


589 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Lễ hội người Hoa 

Phần lớn người Hoa ở Chợ Lớn đều theo tín ngưỡng dân gian 
Hoa Nam, thờ nhiều thần thánh. Mỗi vị thần có ngày vía (mất) 
riêng. Vào những ngày đó, người Hoa đều đến lễ bái ở các đền, 
miếu thờ những vị thần này. 


Tuy vậy, lễ hội lớn nhất trong năm đối với người Hoa là lễ 
Nguyên Tiêu vào ngày rằm tháng Giêng âm lịch. Trong ngày 
này tất cả người Hoa đều tập trung đến lễ ở các đền miếu của 
cộng đồng mình để tạ ơn thánh thần đã phù hộ công việc làm ăn 
trong năm cũ, cầu thần thánh phù hộ công việc làm ăn buôn bán 
trong năm mới được tốt hơn. 


Sau lễ Nguyên Tiêu, người Hoa mới bắt tay vào công việc làm 
ăn mới. 


Lế hội của người RKhơme 

Cộng đồng người Khơme ở Thành phố Hồ Chí Minh khá đông. 
Trong một năm, người Khơme có nhiều lễ hội, nhưng đáng chú ý 
nhất là các lễ hội sau: 


Tết Chol Chnam Thmay (Tết năm mới) 

Bắt đầu vào các ngày 13, 14, 15 tháng 4 dương lịch hằng 
năm tại các ngôi chùa Khơme ở đường Trần Quốc Thảo, quận 3, 
với nghì lễ rước “Đại lịch”, mở đầu cho những ngày Tết. Tiếp là 
lễ dâng cơm cho sư sãi, lễ đắp núi cát ở quanh chùa, lễ quy y... 
Ngoài ra còn có các tục tắm tượng Phật, té nước vào sư, ông già 
và khách quý, vui chơi, múa hát và ăn uống, thăm hỏi, chúc tụng 
nhau. 


Lễ Đôn Ta (Lể cúng ông bà) 

Tổ chức vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 âm lịch, để tưởng nhớ 
ông bà, tổ tiên và công lao những người đã khuất. Vào dịp này, 
người Khơme đến chùa làm lễ rước vong linh ông bà tổ tiên về 
nhà mừng lễ với con cháu. Ngoài ra còn có tục thả thuyền bằng 
bẹ chuối, trên các sông rạch gần nhà. 


590 


HƯNG YÊN 


Lễ Ok Om bok (Lễ cúng Trăng) 

Vào rằm tháng 10 âm lịch hằng năm. Lễ vật cúng là các sản 
phẩm nông nghiệp. Lễ cúng được tổ chức vào lúc mặt trăng lên 
cao trên trời toä sáng. Cúng xong, chủ nhà gọi các em bé lại, lấy 
ít cốm dẹp và vài thứ hoa đút vào miệng các em, vừa vỗ vào lưng 
hỏi các cháu muốn gì. Qua câu trả lời các em, chủ nhà đoán được 
kết quả vụ mùa sắp tới. 


Lế hội người Chăm 

Cộng đồng người Chăm ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng khá 
nhiều, phần lớn theo đạo Hồi, họ có đền thờ riêng. Hằng năm 
người Chăm theo Hồi giáo có các lễ hội: 

Lể sinh nhật Thiên sứ Muhanmed 

Tức là người vâng lệnh Thánh Alah giảng truyền kinh Coran 


và người khai sáng Hồi giáo. Lễ được tổ chức vào ngày 12-3 Hồi 
lịch. 


Lễ Ramada (tháng nhịn ăn) 
Còn gọi là tháng chay, từ ngày 1 đến 30 tháng 9 Hồi lịch. 


Lễ Bố thí 

Diễn ra ngày 1 tháng 10 Hồi lịch. Ngoài ra người Chăm theo 
Hồi giáo còn cố gắng thực hiện lễ hành hương về Thánh địa 
Mecca (thuộc Arập Xêút) vào ngày 10 tháng 12 Hồi lịch hằng 
năm để thực hiện tín điều của Kinh Coran. 


HƯNG YÊN 


Hưng Yên là một tỉnh nằm giữa vùng châu thổ sông Hồng, có 
diện tích tự nhiên gần 900km3, dân số trên 1 triệu người, gồm 
các dân tộc Kinh, Hoa, Sán Dầu, Tày... Thị xã Hưng Yên là tỉnh 
ly của tỉnh Hưng Yên. Hưng Yên còn có 6 huyện: Mỹ Văn, Châu 
GHang, Ân Thi, Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ. Hưng Yên phía Bắc 


591 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


giáp Bắc Ninh, phía Đông giáp Hải Dương, phía Đông Nam giáp 
Thái Bình, phía Tây và Tây Bắc giáp Hà Tây và Hà Nội, phía 
Nam và Tây Nam giáp Hà Nam. 

Là một tỉnh thuần nông, nhưng xa xưa Hưng Yên là một 
trong những trung tâm thương mại nổi tiếng của xứ Đàng Ngoài 
với phố Hiến, mà câu ca xưa đã hát: “Nhất Kinh kỳ, nhì Phố 
Hiến”, sánh ngang với Hội An, thương cảng lớn của xứ Đàng 
Trong. 


Thời kỳ phồn thịnh nhất của thương cảng Phố Hiến là vào 
cuối thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XVIII... Thời ấy, ở cửa sông Hồng 
thuộc trấn Sơn Nam, cửa ngõ của kinh thành Thăng Long, là 
nơi hội tụ giao lưu buôn bán của thương nhân nhiều quốc gia. 
Từ châu Âu tới có người Hà Lan, Bồ Đào Nha, Anh, Pháp..., từ 
châu Á sang có Ấn Độ, Mã Lai (Malaisia), Cao Ly (Triều Tiên), 
nhưng nhiều hơn cả là người Nhật và Trung Quốc. Thời bấy giờ 
dân cư Phố Hiến lên tới hơn 2000 nóc nhà và đã hình thành tới 
20 phường làm ăn buôn bán. 


Lịch sử Hưng Yên - Phố Hiến đã trải qua nhiều biến đổi, 
thăng trầm. Trong sự đổi mới chung của đất nước, phát huy 
truyền thống lịch sử, Hưng Yên đang vững bước đi lên trên con 
đường hội nhập, phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế du lịch. 
Ngoài di tích Phố Hiến, một thương cảng sầm uất trong thế kỷ 
XVII, Hưng Yên còn có nhiều công trình văn hóa, di tích lịch sử 
độc đáo. 


Địa hình bằng phẳng có nhiều ao, sông ngòi, thuận tiện giao 
thông vận tải, đường bộ, đường thủy thuận lợi. Hưng Yên còn là 
một nơi có nhiều hoa thơm quả ngọt như nhãn lồng, từng là loại 
đặc sản tiến vua. 


Hưng Yên thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, chia làm 
hai mùa: mùa nóng và mùa lạnh. Nhiệt độ trung bình cả năm 
là 280C, 


592 


HƯNG YÊN 
/ 2 

THANG CANH 

Phố Hiến 

Cách Thăng Long hơn 50km về phía Nam, nơi dải đất hơi cao 
này đã có cư dân sinh sống từ lâu, chủ yếu làm ruộng và chài 
lưới. Đó là Bến Vạn, tên gọi Chợ Vạn (tức Vạn Chài) nói lên đây 
là tụ điểm dân cư sông nước. Thế kỷ X, vùng Xích Đằng là khu 
vực hùng cứ của Sứ quân Phạm Phòng Át. Thế kỷ XII, một số 
người Hoa lánh nạn quân Nguyên-Mông xâm lược đã phiêu dạt 
đến đây lập ra làng Hoa Dương và các làng Lương Điền, Phương 
Cái, Mậu Dương... Khi nhiều làng mọc lên, thì cũng là lúc xuất 
hiện chợ, bến sông. Đến đầu thế kỷ XVII, Phố Hiến trở thành 
một đô thị có nhiều dinh thự quan lại, binh lính và cảng thương 
gia đến buôn bán, làm ăn ngày càng nhiều. 

Văn bia chùa Thiên Ứng dựng năm Vĩnh Tộ thứ 7 (1625) 
viết: “Hiến Nam danh thị tứ phương đô hội tiểu Trường An dấ 
(Phố Hiến nổi tiếng là nơi đô hội tiêu biểu Trường An của phố 
phường). Chính chữ “Hiến” trong Hiến Nam hay Hiến Danh là 
cơ quan hành chính của trấn Sơn Nam. Đó là lý do địa điểm này 
có tên là Phố Hiến. 

Thời ấy phạm vi Phố Hiến gồm từ Đằng Châu xã Lam Sơn 
đến Nễ Châu huyện Tiên Lữ ngày nay. Như vậy Phố Hiến kéo 
dài trên 5 km dọc sông Hồng. 

Trung tâm Phố Hiến thuộc khu Dốc Đá ngày nay, nơi có 
thương điếm của người nước ngoài. 

Nét đặc sắc của Phố Hiến là trong 20 phường có 8 phường 
làm nghề thủ công. 

Hoạt động tấp nập của Phố Hiến chỉ tổn tại được 64 năm, 
tính theo thời gian từ khi mở đến khi đóng thương quán của 
Công ty Đông Ân Hà Lan, là công ty có mặt ở đây sớm nhất và 
thịnh đạt nhất trong số các công ty phương Tây. 

Sự suy tàn của Phố Hiến có nhiều nguyên nhân. Trước tiên 
do sông Hồng đổi dòng. Vào đầu thế kỷ XVII, lụt lớn đê sông 


593 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Hồng bị vỡ. Sông Hồng chảy cách xa Phố Hiến 2km. Sự thay đổi 
tự nhiên ảnh hưởng đến vị thế kinh tế, chính trị của Phố Hiến. 
Theo quyết định của triều Lê - Trịnh, do dòng sông đổi dòng, nên 
bến đò lớn của trấn Sơn Nam (Phố Hiến) cũng không quan trọng 
nữa, đổi đi nơi khác. Điều quan trọng nữa là kinh tế thế giới có sự 
thay đổi lớn. Kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh. Hàng hóa Trung 
Quốc được xuất đi nhiều nước. Là một nước chậm tiến, hàng hóa 
của ta lạc hậu, không có sức thu hút khách hàng quốc tế. 


Phố Hiến ngày nay còn giữ được cho mình một quần thể kiến 
trúc gồm 60 di tích lịch sử, 100 bia ký và nhiều đền, chùa... 


Hồ Bán Nguyệt 

Hồ Bán Nguyệt nằm ngay giữa lòng thị xã Hưng Yên, điểm 
xuyết cho đô thị một nét duyên dáng trong khung cảnh phố 
phường buôn bán sầm uất. 


Dáng hồ cong như hình trăng khuyết cho nên đặt tên là Hồ 
Bán Nguyệt. Đây là khúc bỏ lại của sông Hồng sau khi đổi dòng. 
Cách đây khoảng hơn 1000 năm, một nhánh sông Hồng chảy từ 
Đằng Châu qua cửa Càn xuống cống Vân Tiêu đổ nước ra cửa 
Luộc. Khu vực Phố Hiến khi đó là bãi bồi vùng cửa sông rộng 
lớn. Vào thời ấy cửa Càn, biển rộng sóng to, thuyền bè thường 
bị đắm. Cũng vì lẽ đó mà Phố Hiến có nhiều đền miếu thờ các vị 
thần sông nước. Nhánh sông Hồng nay bị phù sa lấp dần, để lại 
hàng loạt các hồ đầm suốt từ Đằng Châu tới Nễ Châu, trong đó 
có Hồ Bán Nguyệt. 


Hồ Bán Nguyệt, phong cảnh nên thơ, nước trong xanh, phẳng 
lặng, bốn bề cây cối xanh um, mát dịu. Một bên là phố Nguyệt 
Hồ, một bên là đê Đại Hà. Không gian khoáng đãng, dịu êm giữa 
phố thị là nguồn thi hứng cho những tao nhân mặc khách. 


Kia hồ là cảnh hữu tình, khi soi xuống hồ thì có nguyệt 


Mà nguyệt vốn kho vô tận, ngửng trông lên còn nguyệt ấy là hồ. 


594 


HƯNG YÊN 


Năm 1905, Tổng đốc Lê Hoan tổ chức thi thơ vịnh Kiều ở Tao 
đàn Hưng Yên, bên cạnh hồ Bán Nguyệt, để lại nhiều giai thoại 
văn chương lý thú. 


Hồ được sửa sang nhiều lần. 


DI TÍCH 


Chùa Pháp Vân 

Còn gọi chùa Thái Lạc, tọa lạc ở xã Lạc Hồng, huyện Mỹ Văn, 
được dựng từ thời Trần, thế kỷ XIV theo kiểu “nội công ngoại 
quốc” nhỏ hẹp. Nhà tiền đường và thiêu hương nối với thượng 
điện, sau đó đến gác chuông, đã hỏng, nay cải tạo thành tăng 
phòng. Vì kèo gỗ thượng điện, chỉ còn giữ lại những thành phần 
vì nóc trên cao và các ván bưng, chạm khắc trang trí của các thế 
kỷ XIH, XIV: Các hàng cột qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa đã 
bị thay thế, lối kết cấu giá chiêng kết hợp chồng rường, bốn cột 
chính liên kết giản đơn, chéo và ngang với các cột phụ tạo thành 
ô trung tâm vuông ở nội thất, giống thượng điện chùa Bối Khê, 
song các tuyến ngang dưới khung chéo được mở rộng thành các 
khoang chữ nhật, nối với các hoành liên kết cột, ở đó có lắp ghép 
các ván bưng hình vuông, chữ nhật rất dày, vừa làm nền trang 
trí, vừa có tác dụng chịu lực. 


Chùa Phú Thị 

Tọa lạc ở thôn Phú Thị, xã Mễ Sở, huyện Châu Giang. Chùa 
được dựng thời Hậu Lê trong một khuôn viên rộng. Kiến trúc 
chùa theo kiểu chữ “đính” (T), cửa nhìn về hướng Tây Nam. 
Tiền đường gồm 5 gian, kiến trúc theo kiểu chồng diêm, cao 
ráo, thoáng mát, bốn hàng cột lim. Trên xà ngang trung tâm 
tiền đường được bài trí một cửa võng chạm nổi “lưỡng long chầu 
nguyệt” sơn son thếp vàng. Giáp tường phía trong đặt 6 pho 
tượng: ông Thiện, ông Ác, Thần Sấm, Thần Sét. Tiếp tiền đường 
là 4 gian hậu cung. Hậu cung có kiến trúc khá đặc biệt, bộ kèo gỗ 


595 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


được gia công hình càng cua, trên trần gỗ hình cuốn vòm khiến 
cho hậu cung như sâu thêm và làm cho nơi thờ Phật càng thêm 
u tịch. Phía dưới được sắp đặt bệ thờ rất cân xứng. 

Chùa Hiến 

Ở địa phận Phố Hiến, thuộc xã Hồng Châu, thị xã Hưng Yên, 
được dựng vào cuối triều Lý, đầu triều Trần có tên là Thiên 
Ứng tự. Thiên Ứng là gọi theo niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình 
(1232-1250) dưới triều vua Trần Thái Tông (1225-1258). Tương 
truyền ông Tô Hiến Thành là quan đại thần nhà Lý, có công lớn 
trong việc lập ngôi chùa này. Chùa được dựng trong khung cảnh 
thiên nhiên khoáng đạt, phố phường sầm uất. 


Chùa có kiến trúc theo kiểu “nội công ngoại quốc, gồm ba 
gian tiền đường, ba gian thiêu hương và ba gian hậu cung. Tiền 
đường và thiêu hương thờ Phật, hậu cung thờ Mẫu. Đây là cách 
thờ tự phổ biến trong các chùa cổ ở Việt Nam: “tiển Phật, hậu 
Mẫu”. Phần điêu khắc với con rồng đầu đao, kẻ bẩy chạm: cá hóa 
rồng là nét nghệ thuật điêu khắc cổ rất quen thuộc ở các đền, 
đình chùa. Kiến trúc toà thiêu hương nổi lên với hai lớp mái và 
ống thoát khói hương chịu ảnh hưởng của kiến trúc chùa Huế. 

Trước cửa chùa có cây nhãn “£iến” nổi tiếng lâu đời. Mỗi mùa 
nhãn chín, được hái dâng cúng Phật, cúng vị thần Thành hoàng 
làng và để quan lại địa phương mang tiến vua chúa, nên gọi là 
nhãn tiến. Trước sân chùa có hai tấm bia cổ nhất, ghi quá trình 
tụ cư của thương cảng Phố Hiến. 


Đền Chử Đồng Tử 

Thuộc xã Bình Minh, huyện Châu Giang, cách Hà Nội khoảng 
25km theo đê sông Hồng, còn gọi đền Đa Hoà, thờ Đức Thánh 
Chử Đồng Tử, được tôn vinh là một trong Tứ Bất Tử của thần 
linh Việt. Tương truyền Chử Đồng Tử là con của Chử Vi Vân, 
quê ở thôn Chử Xá, nhà nghèo đến nỗi không có áo quần mặc, 
hai cha con chỉ có chung một cái khố. Khi cha chết, Chử Đồng Tử 


596 


HƯNG YÊN 


không nõ táng trần, đã dùng cái khố ấy liệm theo cha. Một hôm, 
Chử Đồng Tử trần truồng ra sông câu cá, chợt có đoàn thuyền 
của Tiên Dung Mị Nương, con gái thứ ba của vua Hùng đi du 
ngoạn ghé lại bến sông. Thấy quân binh đông đảo, Chữ Đồng 
Tử hoảng sợ liền moi cát thành hố rồi chui xuống, lấp cát lại để 
ấn mình. Không ngờ công chúa Tiên Dung cho dừng thuyền lên 
bến dạo chơi, sai quây màn để tắm, lại đúng ngay chỗ Đồng Tử 
đang nấp. Công chúa cởi bỏ xiêm y vào tắm, nước dội trôi cát, 
bất ngờ bỗng lộ ra chàng trai Chử Đồng Tử trên người không 
mảnh vải che thân. Tiên Dung cho là duyên trời định, bèn xin 
vua cha kết duyên với Đồng Tử. Sau Đồng Tử theo thuyền buôn 
đến núi Quỳnh Viên, học được phép lạ của sư Phật Quang. Tiếp 
đó Đồng Tử đưa Tiên Dung đi học đạo, mới đến gần bãi tự nhiên 
thì trời tối. Chử Đồng Tử cắm gậy, úp nón lên nghỉ ngơi. Ngay 
lập tức chỗ ấy hiện lên một tổ lâu đài lộng lẫy, có thành quách 
bao quanh, quân tướng, người hầu đầy đủ. 


Hùng Vương nghe tin nơi hai người ở có đủ thành quách, 
quân tướng, tưởng rằng con gái muốn làm loạn, liền sai quân đi 
dẹp. Chử Đồng Tử và Tiên Dung sợ mệnh vua cha, trong đêm hố 
phép bay về trời cùng với thành quách lâu đài. Chỗ ấy sụt xuống 
thành đầm gọi là đầm Dạ Trạch, hay còn gọi là đầm “Nhất Dạ”, 
nghĩa là cái đầm có sau một đêm. 


Người đời sau tưởng nhớ sự tích lập đền thờ. Đền thờ Chử 
Đồng Tử nằm trên một khu đất cao, rộng và bằng phẳng, hình 
chữ nhật, có diện tích 18.720m3, quay mặt về hướng chính Tây, 
nhìn thẳng sang bãi Tự Nhiên. 


Ngọ Môn gồm ba cửa: cửa chính là tổ nhà ba gian cao rộng, 
trên đỉnh nóc đắp “lưỡng long chầu nguyệt”, chỉ mỏ vào những 
ngày đại lễ. Hai cửa bên để đón khách. Qua sân Đại là đến Đại 
tế, tổ thiêu hương, cung đệ nhị, cung đệ tam, và cuối cùng là hậu 
cung. Trong đền có các pho tượng Đức Thánh Chử Đồng Tử và 
phu nhân bằng đồng rất đẹp. 


597 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Đền Phượng Hoàng 

Ở xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, thờ Cúc Hoa, một người con 
gái có nhan sắc, con nhà giàu có, nhưng biết trọng lẽ phải và 
thương người nghèo. 


Kiến trúc chùa theo hình chữ “tam” (=). Hai đầu là hai cột 
trụ. Trên mỗi đầu cột tạo dáng hình búp sen. Kiến trúc thuộc đời 
Nguyễn theo kiểu chồng rường đấu xen. Hàng kèo hiên chạm 
hoa dây. Trung tâm tổ tiền tế bài trí một bàn thờ, hai bên là 
hai câu đối ca ngợi công đức Cúc Hoa. Bến trái treo quả chuông 
lớn đúc thời Bảo Đại. Tô trung từ, gian chính điện đặt một cỗ 
khám lớn. Trong khám là tượng Cúc Hoa, ha1 bên khám thờ Đức 
Ông và Thành hoàng. Phía trong cùng kiến trúc theo kiểu chồng 
diêm, bài trí tượng Phật. 


Chùa Chuông 

Còn gọi là Kim Chung tự, nằm ở thôn Nhân Đục, phường 
Hiến Nam, thị xã Hưng Yên. Chùa có từ bao giờ, đến nay chưa 
xác định được. Theo văn bia đặt ở chùa thì năm 1702, chùa đã 
trùng tu thượng điện và đắp tượng - Cột lầu khánh, khắc rõ 
thời gian dựng cột năm Quý Dậu niên hiệu Chính Hoà thứ 14 
(1698). Cây cột khác ghi tên người cúng tiến với số tiền 10 quan. 
Điều đó xác định rằng muộn nhất thì vào thế kỷ XVII đã có 
chùa Chuông. Mái thượng điện lợp ngói mũi hài gần giống ngói 
thời Trần. Năm 1707, chùa lại được trùng tu lớn, hầu hết mọi 
hạng mục công trình được làm lại, như hành lang thượng điện, 
gác chuông, gác khánh, cầu đá. Chùa có quy mô hoàn chỉnh của 
chùa Việt thời Hậu Lê. 

Truyền thuyết kể rằng: chùa được gọi là Kim Chung (chùa 
Chuông Vàng) là do vào một năm đại hồng thủy, có một quả 
chuông vàng trên một chiếc bè trôi dạt vào bãi sông thuộc thôn 
Nhân Đục. Các nơi đua nhau tới kéo về địa phương mình, nhưng 
không sao kéo được, chuông không nhúc nhích một bước. Các bô 
lão Nhân Đục làm lễ khấn trời đất, rồi hô hào con em trong làng 


598 


HƯNG YÊN 


ra kéo, chuông di chuyển nhẹ nhàng. Dân làng cho là do Trời 
Phật giúp đố, bèn góp công xây dựng chùa, xây lầu treo chuông. 
Và gọi chùa là chùa Chuông. 


Qua cầu đá, đến khoảng sân rộng, rồi đến nhà tiền đường, 
hai bên có hành lang với lầu chuông, lầu khánh được nối lại bởi 
tô hậu đường tạo nên một hình chữ nhật kín. Bên trong có hai 
tổ thiêu hương và thượng điện nối nhau theo kiểu chữ “đinh' ( 
TT). Một số cột ở hai lầu chuông, gác khánh và nhà hậu đường có 
chạm khắc những đàn nghê mẹ con đùa giốn. 


Trong chùa có hoành phi, câu đối, tượng Phật. Hai bên hành 
lang có 18 vị ba Hán, 8 vị Kim Cương, 2 ông Hộ pháp. 


Đền Mây 

Đền nằm trên bến đò Mây, dựng từ thời nhà Đinh, đền đời 
nhà Lý được tôn tạo lại. Trước đền có một cây đa cổ thụ, tương 
truyền được trồng cùng thời gian tu sửa đền lần đầu. Đền thờ 
tướng quân Phạm Phòng Át, còn gọi là Phạm Bạch Hổ. 


Ông sinh ngày 10 tháng Giêng năm Canh Ngọ (910), trong 
một gia đình tiểu thương tại trấn Đằng Châu. Từ nhỏ, ông nổi 
tiếng là thông minh, cương trực. Năm Đỉnh Hợi (927) làm hào 
trưởng trấn Đằng Châu, là danh tướng của Ngô Quyền. Năm 
937, ông đem 1000 quân đến hợp binh với quân của Ngô Quyền 
tại Gia Viễn (Châu Ái). Cùng năm đó, Kiều Công Tiễn giết Dương 
Đình Nghệ (cha vợ Ngô Quyền), đoạt chức Tiết Độ Sứ. Để củng 
cố địa vị, Kiều Công Tiễn cầu cứu quân Nam Hán sang xâm lược 
nước ta. Ngô Quyền cử Phạm Bạch Hổ, Dương Tam Kha, Ngô 
Xương Ngập... đem 5.000 quân về thành Đại La diệt Kiều Công 
Tiễn. 

Năm Mậu Tuất (938) trong trận thủy chiến ở Bạch Đằng 
Giang, ông được Ngô Quyền giao làm tướng tiên phong nhử giặc. 
Dưới sự chỉ huy của Ngô Quyền, quân ta đánh tan quân Nam 
Hán. 


309 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Ngô Quyền mất, Dương Tam Kha, em vợ Ngô Quyền, đoạt 
ngôi, Phạm Bạch Hổ đã giúp con trai thứ của Ngô Quyền là Ngô 
Xương Văn đoạt lại ngôi vua. Khi triều Ngô mất, ông là một 
trong Thập nhị sứ quân, đại bản doanh đóng ở Đằng Châu. 


Phạm Bạch Hổ mất ngày 16 tháng 11 năm Đinh Mão (967). 
Nhân dân lập đền thờ nơi dinh lũy cũ trên đất Đằng Châu. Các 
triều đại về sau, mỗi khi đăng quang đều truy phong ông “Khai 
thiên trấn quốc trung phu tá dực đại vương”. 


Đền Mây được xây theo kiểu chữ “tan?” () gồm tiền tế, trung 
tế và hậu cung. 


Gian giữa tiền tế treo bức đại tự “Thái Bình vương phử'" (đây 
là Vương phủ Thái Bình) khẩm trai, hai bên có các hoành phi 
“Phúc dẫn Đằng Lưư” (sông Đằng dẫn Phúc), “Anh Phi châu 
quận” (Quận Châu Anh Phi) và một tấm y môn thêu 4 chữ “Tuấn 
nghiệp hoằng kha7 (Nghiệp sáng rộng mở). Trong đền có 27 pho 
tượng, tạc thời Lê, hai cỗ kiệu bát cống, một lư hương đồng. 


Văn Miếu Xích Đằng 

Được xây dựng năm 1838, thời Minh Mạng, trên nền chùa 
Xích Đằng cũ. Ngôi chùa lớn này bị phá hủy từ thời Lê Trung 
Hưng. Văn Miếu thờ Đức Khổng Tử cùng với chư hiền của Nho 
giáo. 

Hiện Văn Miếu Xích Đằng chỉ còn lại: cổng tam quan, 8 bia 
tiến sĩ thuộc đất Hưng Yên xưa - Tam quan có gác trên lầu nhìn 
được cả một vùng ven sông Hồng màu mố, kiến trúc bề thế mang 
dáng dấp cổng Văn Miếu Hà Nội. Phía trong có lầu chuông, gác 
khánh, hai dãy tả, hữu vu, giữa là gian đại bái. Tám tấm bia 
khắc tên các vị đại khoa gồm 102 người của các địa phương: 
Khoái Châu, Kim Động, Ân Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ... thuộc các 
triều đại Trần, Mạc, Lê đến Nguyễn. Học vị cao nhất là Trạng 
nguyên Tống Trân, người thôn An Cầu, huyện Phù Cừ, thời 
Trần. Trên loạt bia này, đứng đầu bảng số người đỗ đại khoa là 
xã Thổ Hoàng, huyện Ân Thi. 


Hằng năm, hai kỳ xuân, thu, Văn Miếu đều có tế lễ. 


600 


HƯNG YÊN 
LE HỌI 
Hưng Yên là một trong những cái nôi người Việt cổ. Phố Hiến 
một thương cảng nổi tiếng từ thế kỷ XVII. Tại đây còn lưu giữ 
nhiều di tích kiến trúc cổ với những đền, chùa... Hưng Yên cũng 
là quê hương của nhiều danh nhân văn hố, anh hùng dân tộc, 
nơi đây còn bảo tổn nhiều vốn cổ văn hố dân gian đặc sắc và các 
lễ hội, tiêu biểu là: 


Hội Chử Đồng Tử 

Hằng năm diễn ra trong 3 ngày từ mông 10 đến 12 tháng 3 
âm lịch tại đền Chử Đông Tử - Lễ có đám rước rồng. Sau lễ có 
tổ chức hội với nhiều trò chơi: vật, võ, múa sư tử, hát chèo, bơi 


thuyền. 


Lế hội chùa Tư Pháp 

Chùa Tư Pháp thuộc huyện Mỹ Văn, thờ bốn bà Pháp Vân, 
Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Lễ hội chùa Tư Pháp được tổ 
chức vào ngày 8 tháng 4 âm lịch hằng năm. Lễ hội có cuộc rước 
lớn giữa các làng thờ ba bà Vân, Vũ, Lôi đến với bà Điện (ở chùa 
Un, làng Ôn Xá). Đây cũng là lễ hội cầu mưa. 


Hội Phù Ủng 

Hằng năm lễ hội diễn ra từ ngày 11 đến ngày 25 tháng 11 âm 
lịch tại xã Phù Ủng, huyện Ân Thi. Đền Phủ Ủng thờ Phạm Ngũ 
Lão, một danh tướng thời Trần, một tướng tài của Hưng Đạo 
Vương Trần Quốc Tuấn, đã có nhiều công lao trong việc đánh 
đuổi giặc Nguyên - Mông ở thế kỷ XII. 

Đặc biệt có đám rước tượng quận chúa Thủy Tiên, con gái độc 
nhất của Phạm Tướng quân về đền chính và có hội Kỳ Anh là hội 
của các vị chức sắc (trên 50 tuổi) tế ngoài. Sau lễ có hội tổ chức 
các trò chơi đánh cờ người, thi vật, hát chèo... 


601 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


KHÁNH HOÀ 


Khánh Hoà là tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, có diện tích tự 
nhiên 5.257km?, dân số trên 1.300.000 người, gồm các dân tộc 
Kinh, Raglai, Êđê, Giẻ Triêng, Chăm... Khánh Hoà phía Bắc 
giáp Phú Yên, phía Nam giáp Ninh Thuận, phía Tây giáp Đắk 
Lắk và Lâm Đồng, phía Đông giáp biển Đông. Khánh Hoà có 
tỉnh ly là Thành phố Nha Trang, thị xã Cam Ranh và 6 huyện ly: 
Vạn Ninh, Ninh Hoà, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và 
huyện đảo Trường Sa nằm ở điểm cực Đông Việt Nam, nơi nhận 
được ánh sáng ban mai sớm nhất nước. 


Khánh Hoà địa hình thấp dần từ Tây sang Đông, bao gồm 
núi đổi, đồng bằng ven biển và hải đảo. Bờ biển Khánh Hoà dài 
trên 200km với 200 hòn đảo lớn nhỏ. Trong đó, riêng huyện đảo 
Trường Sa chiếm khoảng 100 hòn đảo. Khánh Hoà có hai con 
sông chảy qua là sông Cái, đổ ra biển ở cửa Nha Trang và sông 
Dinh. Đây là một tỉnh có ngư trường lớn, nguồn lợi thủy, hải sản 
dồi dào, đặc biệt là yến sào, sản lượng hằng năm lên tới 2,5 tấn, 
có nguồn nước khoáng nóng rất phong phú với hai con suối nước 
nóng trữ lượng hàng triệu mét khối. Đây là nguồn nước uống 
quý, có tác dụng chữa bệnh, nâng cao sức khỏe. 

Khánh Hoà chịu sự chi phối của khí hậu nhiệt đới gió mùa, 
vừa chịu tác động của khí hậu đại dương, nhờ vậy khí hậu Khánh 
Hoà tương đối ôn hoà. Nhiệt độ trung bình cả năm là khoảng 
26,B9%C. Lượng mưa trung bình năm khoảng 1.200mm. 


Giao thông vận tải ở Khánh Hoà rất thuận lợi, có đường bộ, 
đường sắt Bắc-Nam đi qua, có quốc lộ 26 nối với Đắk Lắk, Tây 
Nguyên có sân bay Nha Trang, nay lại có sân bay Cam Ranh 
được sửa chữa nâng cấp rất thuận lợi cho việc đi lại trong và 
ngoài nước. 

Đặc biệt Khánh Hoà có cảng biển Cam Ranh vào loại cảng 
biển tốt nhất thế giới sánh tầm với cảng FErancisco của Hoa Kỳ, 
nước sâu và kín gió cho tàu bè neo đậu mỗi khi gió bão. 


602 


KHÁNH HÒA 


Khánh Hoà được thiên nhiên ưu đãi có nhiều thắng cảnh đẹp, 
có sông suối, thác ghềnh, có rừng biển và đảo, lại có nhiều công 
trình di tích kiến trúc cổ, lại là tỉnh có cơ sở hạ tầng tương đối 
tốt. Tất cả những lợi thế đó đã giúp cho Khánh Hoà phát triển 
nhanh kinh tế, đặc biệt là ngành du lịch, một ngành công nghiệp 
không khói hết sức quan trọng đối với Khánh Hoà. 


THẮNG CẢNH 


Hồ cá Trí Nguyên 

Nằm trên đảo Bồng Nguyên, còn gọi là Hòn Miễu, cách cảng 
Cầu Đá Nha Trang 20 phút đi thuyền máy. Hồ cá Trí Nguyên do 
ông Trí Nguyên xây dựng năm 1971, dài 160m, rộng 180m, chia 
làm ba ô nuôi cá: cả cảnh, cá thịt và cá dữ với hàng trăm loài cá 
khác nhau. Giữa hồ có nhà thủy tạ, làm nơi nghỉ ngơi giải trí, 
phục vụ ăn uống cho du khách. Trên đảo còn có khu bãi tắm sạch 
đẹp, được nhiều người ưa thích. 


Với sự cố gắng của ban quản lý hồ, trong năm qua, đã xây 
xong thủy cung Trí Nguyên. Thủy cung gồm nhiều bể thủy tinh 
to, nuôi các sinh vật biển, đặc biệt là loại cá mú khổng lồ, những 
chú cá mập hàm răng nhọn hoắt.... 


Viện Hải Dương học 

Là cơ quan lưu giữ những tiêu bản và các công trình nghiên 
cứu về biển nhiệt đới, được thành lập năm 1923, nằm trên một 
khu đất rộng, cạnh bến cảng Cầu Đá, cách thành phố Nha Trang 
6km về hướng Đông Nam. Đây là một trong những cơ sở nghiên 
cứu khoa học về biển ra đời sớm nhất ở Việt Nam. Hiện viện đã 
sưu tập được trên 20.000 mẫu của hơn 4.000 loài sinh vật biển 
và nước ngọt, bên cạnh những mẫu vật sống được nuôi thả trong 
các bể kính. Tại đây du khách sẽ được ngắm nhìn bộ xương cá voi 
khổng lô dài gần 26m, cao 3m với 48 đốt sống. 


603 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Hòn Chồng 

Ỏ ngay thành phố, cạnh bờ biển Đông. Quần thể Hòn Chồng 
gồm hai nhóm đá, một nhóm nằm ở biển sát bờ, một nhóm nằm 
trên bãi cát, sát chân đổi Cù Lao. Nhóm ngoài biển gọi là Hòn 
Chồng với các khối đá chìm và khối đá nổi trên mặt sóng nước, 
lớp lớp chồng lên nhau, thành nhiều tầng, nhiều ngách chạy từ 
bờ cao xuống biển. Có khối đá khổng lồ nằm trên những khối đá 
nhỏ, trông rất chênh vênh, như sắp đổ nhào! Từ bờ, những khối 
đá theo nhau chạy ra biển, rồi đột ngột vươn lên thành tảng đá 
cao lớn sừng sững giữa trời nước mênh mang sóng võ. Trên tảng 
đá cao lớn này lại có một viên đá dáng tròn chễm chệ ngồi, mặt 
hướng ra biển khơi, trên đó có dấu năm đầu ngón tay to vấu lại 
in sâu vào đá, tương truyền là dấu trong tay của ông khổng lô để 
lại thuở xa xưa. Từ Hòn Chồng nhìn lên phía Bắc, du khách sẽ 
nhìn thấy núi Cô Tiên, với hình dáng của một người con gái dậy 
thì đang nằm xõa tóc. 

Nhóm đá trên bãi cát, dân địa phương gọi là Hòn Vợ, với 
những tảng đá to chồng lên nhau, nhưng không nhẵn nhụi, bởi 
không được sóng vỗ bào mòn. Hòn Vợ có hai tảng đá hình khối 
chữ nhật đứng song song, cùng đỡ hai hòn đá nhỏ hình vuông. 
Trông xa như hình hai người phụ nữ đang mặc áo nhìn ra biển. 


Dốc Lết 

Là bãi tắm biển xinh đẹp thuộc huyện Ninh Hoà cách Nha 
Trang 50km về phía Bắc. Dốc Lết có những cồn cát trắng mịn 
chạy dài, cao hàng chục mét, bao quanh bởi những hàng phi 
lao xanh thẫm. Đường đến tuy có mệt mỏi, bởi sau khi “lết” qua 
những cồn cát, du khách mới có thể đặt chân lên bãi tắm tuyệt 
vời với bãi cát trắng phau, phẳng lỳ, chạy dài theo bờ biển hơn 
10km, nhưng nước biển trong xanh với muôn vàn lớp sóng vỗ 
nhẹ vào bờ sẽ cho bạn được địp thỏa sức vẫy vùng trên sóng nước. 


Đến Dốc Lết, ngoài việc tắm biển du khách có thể đi thăm 
làng chài, đồng muối Hòn Khói, đẹp như tranh vẽ. 


604 


KHÁNH HÒA 
Bãi Trũ 
Nằm ở đảo Hòn Tre, trước mặt thành phố Nha Trang. Từ 
trong đất liền nhìn ra Hòn Tre, trông giống hình con cá sấu 
khổng lổ đang vươn mình xuống biển. Tại đây có một bãi tắm 
thiên nhiên tuyệt đẹp có một không hai ở thành phố biển Nha 
Trang. Đó là một bãi tắm còn hoang sơ, rất lý tưởng cho những 
ai dù khó tính đến mấy cũng đều phải ngạc nhiên trước vẻ đẹp 
thuần phác, êm đềm, đặc biệt là môi trường sạch sẽ của bãi tắm. 
Nước trong xanh có thể nhìn thấy tận đáy, bờ biển thoai thoải 
dần, ra tận xa. Bãi tắm sóng êm, vì hướng về đất liền, bởi đằng 
sau là Hòn Tre, như một bức tường thành chắn gió. 


Vịnh Văn Phong 


Cách thành phố Nha Trang khoảng 80km về phía Bắc. Nơi 
đây rất thích hợp cho loại hình du lịch thể thao như: lặn biển, 
lướt ván, bơi thuyền buồm, leo núi, tắm nước khoáng nóng... 
Vịnh Văn Phong có phong cảnh hữu tình, được tạo bởi đồi cát 
trắng kéo dài trên 18km, nằm giữa đất liền và đảo. Trong vịnh 
có nhiều rặng san hô, bãi đá ngầm, nơi trú ngụ của nhiều đàn cá 
trông rất đẹp mắt. 


Trong tương lai không xa, Vịnh Văn Phong sẽ được đầu tư 
phát triển thành một trung tâm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam. 


Suối Ba Hồ 
Cách Nha Trang khoảng 25km về phía Bắc thuộc huyện Ninh 
Hoà, suối Ba Hồ, bắt nguồn từ đỉnh Hòn Sơn cao 660m, chảy 
giữa hai triền núi đá xuống cánh đồng thôn Phú Hữu, xã Ninh 
Ích rồi đổ ra đầm Nha Phu. Gọi là suối Ba Hồ bởi trên hành 
trình đưa nước ra biển Đông, con suối ba lần mở lòng suối rộng 
ra liên tiếp tạo thành ba hồ, ngay trên lưng chừng núi với cảnh 
quan thiên nhiên kỳ thú, mỗi hồ một vẻ đẹp khác nhau. Nếu du 
khách làm một cuộc leo núi men theo dòng suối cheo leo đi từ Hồ 
Nhất qua Hồ Hai, từ Hồ Hai ngược lên khoảng 300-400m, qua 
những vách đá, lau sậy um tùm, sẽ đến Hồ Ba. Vào mùa khô, 
605 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


nước suối chảy róc rách, mặt hồ ít gợn sóng. Ven suối những hòn 
đá nằm nghiêng ngả, những chùm rễ cây vắt mình qua đá, trông 
chẳng khác nào bầy trăn, lũ rắn đang nằm phơi mình trên đá. 
Trên cao, những cây cổ thụ tán giao nhau, tạo nên vòm xanh cho 
suối, càng thêm mát mẻ cho cuộc hành trình leo núi của bạn. 


Đầm Nha Phu 


Nước không sâu, chung quanh núi bao bọc, quanh năm nước 
ấm áp, mặt nước tĩnh lặng như mặt hồ, mặc dầu mặt nước Nha 
Phu khá rộng. 


Đến Nha Phu, ngoài việc tắm biển du khách còn có thể đi 
tham quan Hòn Thị, Hòn Lao, Hòn Hào và leo núi... 


Hòn Lao, còn gọi là đảo khỉ, trên đó có một rạp xiếc gấu, xiếc 
chó mở cửa cho du khách xem miễn phí. Dưới những tán dừa 
xanh là những ngôi nhà nghỉ khang trang sạch đẹp, trước mỗi 
nhà đều có dàn mướp và dàn hoa giấy rực rõ đáng yêu. 


Hòn Thị lớn nhất trong các hòn, có chu vi 6.700m. Tại đây có 
nước ngọt, có những thửa ruộng trồng lúa và hoa màu. Người 
dân trên đảo nuôi thả hươu, nai và những chú đà điểu được 
mang về từ lục địa đen. 


Hòn Hèo, cách Hòn Thị không xa, phong cảnh rừng núi thơ 
mộng rất phù hợp cho những ai thích khám phá và thử sức. Hòn 
Hèo là một bán đảo lớn có cả rặng núi đại ngàn xanh biếc với 
những giỏ phong lan muôn hồng nghìn tía, đang bám vào những 
thân cây cổ thụ, ngát hương. Rõ là chốn “bồng lai tiên cảnh”. 

Suối Tiên 

Nằm ở phía Nam huyện Diên Khánh, cách thành phố biển 
Nha Trang khoảng 20 km về phía Tây Nam. Ngọn suối bắt nguồn 
từ Hòn Bà, một ngọn núi cao hơn 800m. Sau khi đã lượn quanh 
qua nhiều thác ghềnh, quanh co trong những thung lũng, hẻm 
núi, cây rừng, để rồi trước khi đổ nước xuống vùng đồng bằng, 
dòng nước gặp phải một bức “tường thành” bằng đá chắn ngang, 


606 


KHÁNH HÒA 


dòng suối phân thành hai nhánh, một nhánh chảy về hướng Bắc 
tắm tưới cho cánh đồng của xã Suối Cát (nay là xã Suối Tiên), 
còn một nhánh chảy tràn qua bãi đá chắn ngang, theo hướng 
Đông nhập vào suối Dầu, đổ nước vào sông Cái. 


Truyền thuyết kể rằng, nơi đây xưa kia là chỗ các ông tiên 
ngồi đánh cờ trên các bàn đá. 


Biển Đại Lãnh 

Nằm kề ranh giới giữa 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hoà, cách 
Nha Trang khoảng 90km, cách Tuy Hoà (tỉnh ly Phú Yên) 30km. 
Phía Bắc biển Đại Lãnh là Đèo Cả, con đèo dài 12km quanh co, 
nhiều cua tay áo, một bên núi cao sừng sững, một bên là vực 
thắm. 


Biển Đại Lãnh trong xanh, với bãi tắm đẹp lý tưởng, bờ biển 
thoai thoải, có thể thoải mái bơi lội xa bờ. Bãi cát trắng mịn, 
nằm dưới rừng phi lao, lao xao gió. Cách bãi tắm không xa là 
một hồ nước ngọt. Sau khi tắm biển thỏa chí, du khách có thể 
đắm mình trong dòng nước ngọt để cảm nhận hết sự thú vị của 
tắm biển ở Đại Lãnh. 

Phong cảnh Đại Lãnh từ xa xưa đã được các vua chúa liệt vào 
danh thắng của đất nước. Năm 1836, vua Minh Mạng đã cho 
chạm khắc cảnh Đại Lãnh vào một trong 9 chiếc đỉnh đồng đặt 
ở trước sân Thế Miếu. Trong cuốn Tự điển quốc gia có nói đến 
phong cảnh Đại Lãnh. 


DI TÍCH 


Tháp Bà (Pô Nagar) 

Còn gọi tháp Pô Inưnơgar, nằm trên ngọn đổi Hoa Cương, 
phía Tây Bắc Nha Trang. Đồi Hoa Cương gần cù lao Huân, phía 
Bắc cầu Xóm Bóng, cạnh quốc lộ 1A. 


Tại đây, từ đầu Công nguyên đến thế kỷ XII, người Chăm đã 
cho xây nhiều đền đài, tháp miếu. Nhưng đến nay chỉ còn lại 4 


607 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


ngọn tháp được dựng vào khoảng thế kỷ IX và được tu sửa ở thế 
kỷ XII. Từ nằm 1999, tháp được trùng tu sửa chữa lớn. 


Tháp Pô Nagar là tên chung của khu di tích, nhưng thực ra 
đó là tên ngọn tháp lớn nhất trong bốn ngọn tháp. Tháp chính 
nằm ở phía Bắc là tháp lớn nhất cao 23m, do vua Srima xây năm 
817. Trên cửa tháp chính có phù điêu tượng thần Civa bốn tay, 
chân đạp lên mình bò thần Nandin, đang nhảy múa giữa hai 
nhạc công thổi sáo và kèn saranac. Phía trước tháp chính có hai 
hàng cột hình bát giác, xây gạch, có một cổng vào và gác làm nơi 
nghỉ chân, trước khi leo lên tháp. Nay vẫn còn vết tích. Tháp 
chính thờ tượng bà Po Inưnơgar và con gái bà. Phía Nam tháp 
chính có hai tháp phụ. Một tháp được xây năm 774, bị người 
Malalsia xâm chiếm phá hủy, được vua Yavarman trùng tu lại 
vào năm 784. Tháp này thờ Thái tử. Kế đó là một tháp nhỏ hơn 
được xây vào thế kỷ XII do Chiêm hoàng .Jayaindravarman II 
xây, thờ hai người con của bà. Phía sau tháp chính về hướng Tây 
Bắc có một tháp phụ do Harivarman II xây, thờ bà cụ nuôi bà 
lúc còn bé. 

Tất cả bốn tháp đều có cửa ra vào và đều quay về hướng 
Đông, ba cửa còn lại (Nam, Bắc, Tây) là cửa giả, phía trên cửa 
chính có vòm cuốn trang trí nhiều hoa văn. 


Chung quanh các tầng tháp, mỗi góc tường có hình vũ nữ 
Apsara và bò thần Nandin. Dưới vòm cuốn các cửa giả có hình 
người đứng chắp tay kính cẩn chư thần. 

Tháp mang tên Pô Inưnơgar, hay tháp Pô Nagar, vì bà là 
người có công khai hóa mở mang dân tộc Chăm, nên được các 
vua chúa sau này xây tháp, tạc tượng bà thờ trong tháp và tôn 
làm Đức Bà, vì vậy còn gọi là tháp Bà. 

Thành cổ Diên Khánh 

Đến nay tại miền Trung, ngoài thành Huế chỉ còn thành 
Diên Khánh ở Khánh Hoà, được xây năm 1793, sau khi Nguyễn 
Huệ qua đời, nhà Tây Sơn suy yếu dần. Nguyễn Ánh cùng Võ 


608 


KHÁNH HÒA 


Tánh và Nguyễn Văn Trương đem quân tiến đánh Diên Khánh. 
Sau khi đẩy lùi được nghĩa quân Tây Sơn, thấy nơi đây là địa 
bàn chiến lược quan trọng lâu dài, Nguyễn AÙnh quyết định 
xây thành Diên Khánh làm vành đai phòng ngự kiên cố từ xa. 
Kiến trúc theo kiểu Vauban (một kiểu cấu trúc thành quân sự 
phổ biến ở châu AÂu vào thế kỷ XVII, XVIID, cách Nha Trang 
khoảng 10km về hướng Tây. Thành Diên Khánh nằm gần quốc lộ 
1A, diện tích khoảng 36.000m?. Thành đắp bằng đất, dài khoảng 
2.690m. Tường thành hình lục giác không đều nhau. Trên mỗi 
cạnh chia ra nhiều đoạn nhỏ, uốn lượn nên các góc thành không 
nhô hẳn ra, do đó vẫn đảm bảo quan sát được cả hai bên. Mỗi góc 
có pháo đài cao 2m. Tường cao 3,5m, bên trong đắp thoai thoải, 
được đắp thành hai bậc, làm đường vận chuyển vũ khí quân 
lương rất thuận lợi và an toàn. Mặt ngoài dựng đứng. Trên mặt 
tường trồng tre gai. Bên ngoài thành có hào sâu từ 3 đến ðm bao 
quanh. 


Thành Diên Khánh, mỗi cạnh có một cửa. Hiện nay chỉ còn 
bốn cửa: Đông, Tây, Nam (cửa Tiền) và Bắc (cửa Hậu), trong đó 
hai cửa Đông và Tây là còn nguyên vẹn, hai cửa Tả và Hữu bị 
lấp vào năm 1823. Cửa thành xây bằng gạch nung cao 4,m, 
rộng 16,8m. Ở giữa xây vòm cuốn cao 3,4m, rộng 3m. Trên cổng 
là vọng lâu hình tứ giác, mỗi cạnh 3,5m. Mái lầu uốn cong, lợp 
ngói. 

Cửa Tiền dành cho vua đi, Hoàng thành có cấu trúc độc đáo, 
tính từ cửa Tiền vào có cột cờ, đến Hoàng cung, kiến trúc kiểu 
Á Đông (giống điện Thái Hóa - Huế). Trên nóc đúc hai con rồng, 
uốn cong quay đầu vào một quả cầu thủy tỉnh lớn. Giữa Hoàng 
cung là ngai vàng, đặt trên một bệ gỗ cao ba tầng. Trước Hoàng 
cung là sân chầu. Bên trái Hoàng cung là dinh Tuần Vũ, tiếp đến 
là đinh Án sát, dinh Lãnh binh. 


Chùa Long Sơn 
Chùa tọa lạc dưới chân núi Trại Thủy ở số 20, đường 23-10 
phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang. Chùa do Hoà thượng 


609 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Thích Ngộ Chí dựng trên đỉnh núi Trại Thủy vào năm 1886, có 
tên là chùa Đăng Long. Năm 1900, do một cơn bão mạnh, chùa 
bị đổ, nên được dời xuống địa điểm hiện nay. Chùa Long Sơn là 
ngôi chùa lớn nhất Nha Trang. Năm 1936, chùa được chọn làm 
trụ sở Hội Phật học tỉnh Khánh Hoà. Chùa được trùng tu vào 
các năm 1940, 1971 và 1975. Trong khuôn viên chùa dựng pho 
tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Trên đỉnh núi Trại Thủy dựng pho 
tượng Kim thân Phật tổ. 


Nhà thờ Chánh Toà 

Còn gọi nhà thờ Núi, nằm ở góc đường Thái Nguyên và 
Nguyễn Trãi được dựng vào năm 1928, mãi đến năm 1934 mới 
hoàn thành với 10 hạng mục công trình. Trong nhà thờ có ba 
quả chuông lớn do hãng Bour Dons Carillons cung cấp vào năm 
1934. Tháng 12 năm 19385, lắp thêm đồng hồ trên tháp chuông. 
Tồn tại trên 70 năm, nhà thờ Chánh Toà vẫn giữ nguyên màu 
xám của tường xi măng không bị rêu phong. Chính điều này đã 
gây ấn tượng mạnh đối với du khách. 


Mộ Bác sĩ Yersin 

Yersin sinh năm 1863 tại Thụy Sĩ. Cha người Thụy Sĩ, mẹ 
người Pháp. Lúc nhỏ học ở Thụy Sĩ, lớn lên học ở Pháp, đậu Tiến 
sĩ Y khoa ở Pháp và nhập quốc tịch Pháp. 


Tháng 7-1891, Bác sĩ Alexandre Yersin lần đầu tiên đặt chân 
tới Nha Trang. Đó là chuyến thăm để lại trong ông nhiều ấn 
tượng. Cuối năm 1899, ông trở lại nơi đây và lập ra Viện Pasteur. 
Gần 50 năm Yersin sống độc thân ở thành phố Nha Trang. Ông 
dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp khoa học vì con người và cho 
con người. Ông đã nghiên cứu thành công thuốc chữa bệnh dịch 
hạch, khám phá ra Đà Lạt... 

Ông mất tại Nha Trang, ngày 1-3-1943. Theo di chúc để lại 
của ông, khi khâm liệm người ta đặt ông nằm sấp, đầu quay về 
biển, để ông được mãi mãi ôm lấy mảnh đất quê hương thứ hai 
của mình. 


610 


KHÁNH HÒA 


Mộ của ông đặt trên một ngọn đổi nhỏ không tên tại khu vực 
suối Dầu, huyện Diên Khánh. Ngôi mộ hình chữ nhật, xây xi 
măng, sơn màu xanh dịu. Trên phần mộ có hàng chữ Alexandre 
Yersin (1863-1943). Trong điện thờ của chùa Long Tuyền, nằm 
cạnh mộ ông, ảnh thờ của “ông Năm Yersin”, theo cách gọi thân 
thiết của người dân Khánh Hoà, được đặt ngang hàng với tượng 
thờ Bồ Tát. 


LÊ HỘI 

Khánh Hoà là mảnh đất có lịch sử văn hóa lâu đời. Cách đây 
hàng ngàn năm, nơi đây đã có con người sinh sống. Cách đây 
2.000 năm, Nha Trang đã có trống đồng. Khánh Hoà là vùng đất 
có nhiều dân tộc anh em sinh sống, nên nơi đây có nhiều lễ hội 
mang bản sắc dân tộc đậm đà. 

Lễ hội cá Voi 

Truyền thuyết kể rằng cá voi thường cứu người bị nạn trên 
biển, nên hằng năm ngư dân Khánh Hoà thường tổ chức lễ hội 
để tỏ lòng thành kính cá voi. Nghi lễ như cúng tế ở đình làng. 
Trong lễ hội có tổ chức hát Bả Trạo, nghĩnh rước... 

Lế hội Tháp Bà 

Hằng năm lễ hội Tháp Bà được tổ chức vào 4 ngày, từ ngày 20 
đến ngày 23 tháng 3 âm lịch tại khu tháp Pô Nagar, thành phố 
Nha Trang. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của Khánh Hoà 
để tưởng niệm Nữ Thần Mẹ xứ sở (tiếng Chăm là Po Inưnơgar). 
Theo truyền thuyết, Mẹ Xứ sở là người có công tạo lập xứ sở, duy 
trì nòi giống, người tìm ra cây lúa, dạy dân cày cấy trồng trọt. 
Thường nghi lễ có hai phần. Vào ngày 20-3 là lễ thay y, tháo bỏ 
xiêm y, mũ miện cũ, tắm tượng Nữ Thần, bằng nước lá thơm và 
thay xiêm y, mũ miện mới. Lễ cầu cúng diễn ra ngày 23-3. Đây 
là phần lễ được tổ chức hết sức tôn nghiêm, ca ngợi công đức Mẹ 
Xứ sở và cầu cho dân an, sống ấm no, hạnh phúc. 

Sau phần lễ có tổ chức hội múa dâng bông, hát bộ, diễn ra các 
tích tuồng. 

611 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Lễ Am Chúa 

Hằng năm diễn ra vào ngày 22 tháng 4 âm lịch tại Am Chúa, 
nơi thờ Nữ thần Pô Nagar (còn gọi Thiên Y A Na), nằm trên núi 
Đại An (còn gọi núi Chúa), xã Diên Điền huyện Diên Khánh. 
Sau phần lễ theo nghi thức cổ truyền là phần hội có múa các 
điệu múa gắn liền với truyền thuyết về Thiên Y A Na. 


KIÊN GIANG 


Kiên Giang vùng đất nằm về phía Tây Nam của Tổ quốc, là 
một trong những trọng điểm kinh tế của đồng bằng sông Cửu 
Long, có diện tích tự nhiên 6.269km?, dân số gần 1, triệu người, 
nơi sinh sống của các dân tộc: Kinh, Hoa, Khơme.... Tỉnh ly Kiên 
Giang là thị xã Rạch Giá, ngoài ra còn có thị xã Hà Tiên và 8 
huyện đất liền: Hòn Đất, Tân Hiệp, Châu Thành, Giồng Riềng, 
Gò Quao, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận và 2 huyện đảo: Phú 
Quốc và Kiên Hải. Kiên Giang là nơi sinh sống của người Việt, 
Khơme và Hoa... 

Kiên Giang, phía Đông và Đông Nam giáp An Giang, Cần Thơ, 
phía Nam giáp Cà Mau, Bạc Liêu, phía Bắc giáp Campuchia với 
đường biên giới dài 54km, phía Tây là vịnh Thái Lan. Ngoài đảo 
Phú Quốc, Kiên Giang còn có 100 đảo lớn nhỏ ngoài vịnh. 

Kiên Giang là một tỉnh có tiềm lực kinh tế với những cánh 
đồng màu mỡ, có khoáng sản, rừng nguyên sinh, biển và đảo là 
nơi có nhiều loài động thực vật rất phong phú, đa dạng. 


Kiên Giang có cảnh quan kỳ thú với nhiều hang động huyền 
ảo, rừng vàng, biển bạc, đồng ruộng thẳng cánh cò bay... Một 
vùng đất có truyền thống đấu tranh với những trang sử hào 
hùng của thời mở cõi, chống giặc ngoại xâm, mà tên tuổi vẫn 
sống mãi với non sông đất nước. 

Đến với Kiên Giang là đến với “Hà Tiên thập cảnh”, là đến với 
vẻ đẹp núi sông hùng vĩ, với rừng U Minh lịch sử, rừng nguyên 
sinh Phú Quốc... 


612 


KIÊN GIANG 


Kiên Giang nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Nhiệt 
độ trung bình cả năm là 27-27,B5%C. Quanh năm thời tiết không 
quá nóng mà cũng không quá lạnh, khí hậu có hai mùa rõ rệt: 
mùa mưa từ tháng ð đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến 
tháng 4 năm sau. Tuy ở sát biển nhưng không mấy khi chịu trực 
tiếp gió bão nhiều. Lượng mưa trung bình năm 2.016mm. 

Kiên Giang là một vùng giàu nắng gió. Biển Kiên Giang giàu 
hải sản, với những ngư trường rộng lớn, có những bãi tôm, luồng 
cá đầy đàn, trong đó có những loài cá thơm ngon: chim, thu, bạc 
má, cá thiều... 


THẮNG CẢNH 


Kim Dự Lan Đào 

Trong “Hà Tiên thập cảnh” (10 cảnh đẹp Hà Tiên) thì Kim Dự 
Lan Đào (Đảo vàng chắn gió) được người xưa xếp đầu bảng. Kim 
Dự Lan Đào là một hòn đảo nhỏ, ở ngay cửa biển Hà Tiên, được 
nối với đất liền vào đầu thế kỷ XX, nay có thêm cầu Tô Châu làm 
cho hòn đảo “Vàng” này càng gắn bó với đôi bờ của cửa biển Hà 
Tiên. Xưa kia trên hòn đảo nhỏ này có một pháo đài canh giữ 
cửa biển, bảo vệ trấn Hà Tiên chống giặc ngoại. Vì vậy nhân dân 
quen gọi là Kim Dự pháo đài. 


Khi mặt trời ngả dần xuống biển, pháo đài rực rỡ màu đỏ, lúc 
đó chúng ta mới cảm nhận hết, đó chính là hòn đảo Vàng. 


Dưới chân là ngọn hải đăng càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho 
đảo. Trên pháo đài xưa kia người Pháp cho xây dựng một ngôi 
nhà nhỏ một tầng (bungalow), và nay có khách sạn dùng cho du 
khách dừng chân ngắm cảnh. 

Núi Lắng 

Còn có tên Bình San Điệp Thúy, là một trong 10 cảnh đẹp của 
Hà Tiên. Bình San Điệp Thúy là một ngọn núi chạy dài xanh 
mượt, nối liền với Kim Dự Lan Đào. 

613 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Gọi là núi Lăng, bởi trên ngọn núi này có lăng tẩm của Mạc 
Cửu, vị khai trấn quốc công, vị tướng kiêm nhà thơ Mạc Thiên 
Tích, cùng lăng tẩm của nhiều vị văn quan võ tướng của triều 
Nguyễn đã được xây dựng ít nhất cách nay hơn 300 năm. Dưới 
chân núi Lăng có chùa Trung Nghĩa thờ Mạc Công tam vị, trầm 
mặc, uy nghiêm, nhân dân còn gọi là miếu ông Lịch với hai câu 
đối “Nhất môn trung nghĩa gia thịnh trọng, Thất diệp phiên 
hàn quốc súng vinh”. Đó là lời ghi lại công lao to lớn của họ Mạc 
đối với đất Hà Tiên. Trong miếu còn giữ được bút tích của chí sĩ 
Nguyễn Thần Hiến, trên tường ghi lại những bài thơ Nôm do 
Mạc Thiên Tích sáng tác. Trước miếu là 3 hoa sen. 


Cảnh đẹp Đông Hồ 

Còn gọi Đông Hồ Ẩn Nguyệt. Đứng trên cầu Tô Châu, nhìn 
vào phía trong, du khách sẽ nhìn thấy một cái đầm nước rộng 
khoảng 14km?. Vì chiếc hồ nằm phía Đông tỉnh ly Hà Tiên nên 
được gọi Đông Hồ (hồ ở phía Đông). 


Nước sông Hậu, theo kênh Vĩnh Tế, hợp lưu với sông Giang 
Thành, rồi đổ nước vào Đông Hồ trước khi chảy ra biển. Bên phải 
có núi Ngũ Hổ, bên trái là dãy núi Tô Châu. 

Một hồ nước phẳng lặng bốn bề núi non ngàn năm soi bóng 
nước, phong cảnh hữu tình. Chả thế mà nhà thơ Mạc Thiên Tích 
đã xếp Đông Hồ là 1 trong 10 cảnh đẹp của Hà Tiên. Không chỉ 
vì ở bên hồ, mà vì Đông Hồ rất thơ mộng, nhà thơ Lâm Tấn Phác 
đã lấy bút danh là Đông Hồ. Hiện nay nhà lưu niệm của ông vẫn 
còn ở đây với người bạn đời, bạn thơ là nữ sĩ Mộng Tuyết. Cái 
đặc sắc của Đông Hồ là mỗi năm có hai mùa nước ngọt và mặn, 
đó là điều kiện tự nhiên thuận lợi phát triển các loài thủy hải 
sản Đông Hồ. 

Mũi Nai 

Còn gọi Lộc Trĩ thôn cư, cách thị xã Hà Tiên khoảng 4km, ở 


độ cao 100m, nhô ra biển. Có người giải thích rằng, lấy tên là 


614 


Mũi Nai, bởi phần núi nhô ra biển giống đầu một con nai đang 
nghếch mõm. Nhưng cũng có người nói rằng ngày xưa nơi đây có 
nhiều bầy nai sinh sống như câu thơ của Mạc Thiên Tích viết: 


“Lâm Lộc ai bằng thú chả thanh 
Nửa kề nước biếc, nửa non xanh...” 


Ỏ đây có bãi tắm, tuy không rộng, cát không trắng, nhưng 
biển rất êm đềm, những ngọn sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ. Phía 
sau bãi là những rặng cây xanh, bóng mát. Bãi tắm thoai thoải, 
không sâu, rất an toàn cho du khách tắm biển. 


Nam Phố 

Có nghĩa là một xóm phía Nam. Cách thị xã Hà Tiên khoảng 
10km về phía Kiên Lương, chúng ta sẽ gặp hai bãi tắm xinh xắn 
là bãi Hòn Heo và bãi Ốt. Ở đây bãi cát vàng mịn, nước trong 
xanh, cảnh vật yên tĩnh. Dãy núi bãi Ớt nhô hẳn ra ngoài khơi 
như một bức bình phong khổng lồ che chắn gió bão. Vào mùa 
biển động, cả vùng biển Hà Tiên, nơi nào cũng cuộn sóng, riêng 
vùng biển bãi Ớt sóng yên, biển lặng. Nhà thơ Mạc Thiên Tích 
cũng đã chọn nơi đây là một trong mười cảnh đẹp của Hà Tiên 
với tên gọi “Nam Phố trừng ba”. 


Cảnh sắc nơi đây còn khá hoang sơ, dân cư cần cù. Dưới thời 
thuộc địa, nhiều quan chức người Pháp đã chọn Nam Phố xây 
nhà làm nơi nghỉ dưỡng. 


Lư Khê 
Nơi mà vị tướng tài ba, nhà thơ Mạc Thiên Tích có nhiều bài 
thơ vịnh và xây dựng nơi đây thành một “điếu đình” để thưởng 
nhàn. “Lư” là một loài cá chẻm, được gọi là cá vược, nên nơi đây 
nhân dân thường gọi là Rạch Vược. Mạc Thiên Tích gọi đây là 
“Lư Khê ngư bạc” có nghĩa là xóm chài Rạch Vược, cách trung 
tâm thị xã Hà Tiên khoảng 3km về hướng Kiên Lương. Rạch 
Vược xưa kia có nhiều loài cá vược. Mạc Thiên Tích đã có bài 
phú khá nổi tiếng còn truyền lại hôm nay với nhan đề “Lư Khê 
nhàn điếu phứ'. 
615 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Thạch Động 

Là khối đá vôi khổng lồ nằm ở lưng chừng một ngọn núi cách 
biên giới Việt Nam-Campuchia khoảng 3km. Vào những ngày 
trời mây u ám, mây xuống thấp, những đám mây ùn ùn sà vào 
hang động, tưởng như hang động đang nuốt những đám mây. 
Phải chăng nhìn thấy cảnh này mà Mạc Thiên Tích đặt tên cho 
động này là “Thạch Động thôn vân” chẳng? Có nghĩa là động đá 
nuốt mây. Thạch Động là một trong “Hà Tiên thập cảnh”. 


Trong động có ngôi chùa Tiên Sơn. Trước cửa chùa có đề ba 
chữ “Tiên Sơn tự”, hai bên là hai câu đối “Thạch thương linh, 
lung lưu ngọc dịch. Động trung tĩnh, địa ẩn kim tiên”. Trong 
lòng động rất mát mẻ. Tại đây du khách được nghe về truyền 
thuyết Thạch Sanh qua thạch nhũ có hình Thạch Sanh và hình 
Công chúa. Thạch Động cũng từng chứng kiến mối tình éo le của 
cô gái Việt và hai chàng trai Nhật Bản. Trong hai cuộc kháng 
chiến chống Pháp và Mỹ cũng như cuộc chiến tranh biên giới 
Tây Nam, Thạch Động là nơi diễn ra những trận chiến ác liệt 
chống kẻ thù xâm lược. 


Phía sau hang là một không gian thoáng đãng, một vùng trời 
biên giới cùng biển xanh và những đảo nhỏ nhấp nhô trên sóng. 


Đá Dựng 

Phía sau Thạch Động về hướng Tây Bắc, giữa cánh đồng 
mênh mông nổi lên một ngọn núi có dáng hình thang cân, đó là 
nơi trú ngụ của nhiều loài chim cò. Trong núi Đá Dựng có nhiều 
hang động, trong mỗi hang động có nhiều thạch nhũ, măng đá 
lấp lánh như châu ngọc. Đó chính là Châu Nham lạc lộ (cò về 
núi Ngọc) mà người dân địa phương quen gọi là Đá Dựng. Trong 
số những hang động ở Đá Dựng, đáng chú ý nhất là hang Bồng 
Lai, Sân Tiên. Trên mặt đá của hang Bồng Lai có dấu chân tiên 
rất lớn, thạch nhũ viền chung quanh, như một con rồng và con 
rắn nối nhau. Trong hang có một hố không sâu lắm chỉ vài chục 
centimét, nhưng quanh năm đầy nước, nên người ta gọi là giếng 


616 


KIÊN GIANG 


Tiên, ngoài ra còn có khối đá giống cây đàn của chàng Thạch 
Sanh, lại có khối đá hình tượng Phật mặc áo cà sa, có lầu trống, 
lầu chuông. 


Đá Dựng quả là một địa điểm du lịch lý thú, lại là một di tích 
lịch sử của Hà Tiên, bởi nơi đây trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, các chiến sĩ biệt động Hà Tiên đã sống và chiến đấu kiên 
cường lập nên những chiến công xuất sắc. 


Thị xã Rạch Giá 

Là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của Kiên Giang. 
Theo sử sách của triều Nguyễn, Rạch Giá có tên là Giá Khê. 
Rạch Giá là thủ phủ của tỉnh Kiên Giang, từng chứng kiến bao 
biến thiên của lịch sử. Trong cuộc chiến đấu chống thực dân 
Pháp xâm lược, nơi đây đã diễn ra cuộc chiến đấu ngoan cường 
của người anh hùng Nguyễn Trung Trực vào năm 1868. Rạch 
Giá có nhiều di tích lịch sử văn hóa như đền thờ Nguyễn Trung 
Trực, đình Vĩnh Hoà, chùa Phật Lớn, chùa Đế Quang, mộ nhà 
thơ Huỳnh Mẫn Đạt... 


Thị xã Rạch Giá có sân bay, bến cảng, là đầu cầu để du khách 
đi tới các khu du lịch nổi tiếng như đảo Phú Quốc, Hà Tiên, vườn 
Quốc gia U Minh Thượng, Hòn Đất... 


Đảo Phú Quốc 

Là hòn đảo lớn nhất Việt Nam, nằm trong vịnh Thái Lan. Thị 
trấn Dương Đông, thủ phủ của huyện đảo Phú Quốc, cách thị xã 
Rạch Giá 120km và Hà Tiên 45km. Huyện đảo Phú Quốc gồm 22 
hòn đảo lớn nhỏ. Trong đó đảo Phú Quốc lớn nhất với diện tích 
573km, dài 50km, nơi rộng nhất (về phía Bắc) 25km. Có rừng 
nguyên sinh được công nhận là vườn quốc gia với nhiều loài động 
thực vật quý hiếm, có sông, suối, thác, ghềnh. Ngoài thủy hải 
sản trai ngọc, Phú Quốc có vườn tiêu bạt ngàn. 


Phú Quốc được mệnh danh là đảo ngọc, bởi sự giàu có của 
thiên nhiên và tiềm năng du lịch phong phú. Viền quanh đảo là 


617 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


những bãi tắm tuyệt vời, như bãi Trường, bãi Khem, ghềnh Dầu, 
Rạch Tràm... nếu bạn không thích tắm biển, đi tắm suối cũng là 
một thú vul, giữa rừng nguyên sinh hoang dã. 


Phú Quốc cũng là nơi có nhiều di tích lịch sử như khu căn cứ 
của Nguyễn Trung Trực, những kỷ vật của Nguyễn Ánh (vua 
Gia Long) trong những năm trôi dạt ra đảo. 


Thị trấn Dương Đông 

Thủ phủ của huyện đảo Phú Quốc. Ở đây có sân bay và khách 
sạn sang trọng. Dương Đông có nhiều cảnh đẹp nổi tiếng như 
Dinh Cậu, nơi có một ngôi đền thờ được xây dựng vào năm 1937 
để thờ Cậu, mong cậu che chở cho dân chài khi gặp mưa to, gió 
lớn, bão bùng. Dinh Cậu nằm sát ngay bờ biển, còn giữ những 
nét kiến trúc cổ. 


Suối Tranh 

Con suối bắt nguồn từ dãy núi đá Hàm Nghĩnh nằm về phía 
Đông Bắc đảo Phú Quốc. Suối Tranh là hợp lưu từ nhiều dòng 
suối nhỏ chảy từ các khe núi, len lỏi qua các rừng cây, bãi cỏ, rồi 
đổ vào dòng suối lớn dài trên 16km. Có những đoạn lòng suối 
là những phiến đá liền nối tiếp nhau chạy dài. Làn nước trong 
xanh lững lờ chảy qua trên những phiến đá đó. Ở đây có ngọn 
thác khá đẹp, cũng gọi là Thác Tranh. 

Suối Đá Bàn 

Nằm về phía Nam trung tâm đảo Phú Quốc. Suối Đá Bàn 
nước chảy róc rách quanh năm. Phong cảnh hữu tình nên thơ. 
Cũng như Suối Tranh, lòng suối Đá Bàn là những tảng đá phẳng 
lỳ to lớn. Hai bờ suối là rừng cây cổ thụ, nguyên sinh, vào mùa 
xuân hoa rừng đua nở, đặc biệt phong lan rừng tỏa ngát hương. 

Nước suối khá sâu, có thể bơi lội thỏa thích giữa thiên nhiên 
của núi rừng nhiệt đới. 


618 


KIÊN GIANG 

Bãi Trường 
Một bãi tắm lý tưởng, bờ biển thoai thoải, bãi cát trắng mịn 
chạy dài trên 20km từ Dinh Cậu đến tận bãi Tàu Rũ. Bãi tắm 


sạch đẹp, nước trong xanh nhìn tận đáy. Có lẽ vì thế mới gọi là 
bãi Trường (đài) nằm ngay trung tâm của thị trấn Dương Đông. 


Quần đảo An Thới 

Quần đảo An Thới nằm về phía Nam đảo Phú Quốc, quần đảo 
này gồm 1ð đảo lớn nhỏ, nằm dọc theo hướng Tây Nam. Biển ở 
đây khá sâu, có nơi sâu gần 30m, nước trong vắt, xanh biếc một 
màu. Đây là vùng biển rất thích hợp cho du lịch khám phá đại 
dương, bơi lặn và câu cá. Quần đảo An Thới gồm nhiều hòn đảo 
như Hòn Dân, Hòn Dừa, Hòn Rọi, Hòn Thơm... 


Chùa Hang - Hòn Phụ Tử 

Đây là một cụm di tích thắng cảnh thuộc xã Bình An, huyện 
Kiên Lương. Chùa đặt trong một hang đá. Trước cổng chùa, trên 
vách đá có hàng chữ “Hải Sơn tự”. Bên trong hang, qua gian 
chính điện sẽ là một hang khá rộng thông ra bãi biển. Trên vách 
đá cửa hang nhìn ra biển còn giữ lại những mảnh hàu bám vào 
núi, điều đó chứng tỏ đã có một thời biển lấn và lại lùi. Trong 
chùa Hang có thờ hai tượng Phật rất lớn mang phong cách Nam 
Tông đặt trên bệ cao. Tương truyền đây là hai pho tượng do vị 
Hoàng tử Thái Lan tặng trong những ngày lánh nạn được Mạc 
Thiên Tích cưu mang. 


Ra cửa hang nhìn về phía biển thấy ngay hòn Phụ Tử và xa 
xa là quần đảo Bà Lụa. Đến vùng biển này ta có cảm giác như 
đang đứng ở một góc nào đó của Hạ Long. Hòn Phụ Tử có nhiều 
truyền thuyết thú vị đây tính nhân văn. Tương truyền rằng, đã 
lâu lắm rồi, không ai nhớ ngày nhớ tháng, chỉ biết rằng có hai 
cha con ở tận miền Trung vào đây khai thác tổ yến, khi lên hòn 
có hai cột đá dựng, người cha bất ngờ bị một con thuông luồng 
to lớn nuốt chửng, người con đau đớn, tìm cách trả thù nhưng 
không may cũng bị con thuồng luồng giết nốt. Sau đó nhân dân 

619 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


quanh vùng lập kế giết được thuồng luồng trừ hại cho dân. Vì cả 
hai cha con cùng chết trên hòn này, nên người ta mới gọi tên là 
hòn Phụ Tử (hòn cha con). 


Lại có truyền thuyết khác giải thích rằng: trong một vụ đắm 
tàu ngoài khơi có xác hai cha con trôi dạt vào hòn đảo này, nên 
nhân dân gọi là hòn Phụ Tử. 


Hang Tiền 

Hang Tiền ở trên một đảo đá, nằm ngoài biển, muốn đi đến 
đó phải theo đường biển bằng ghe xuồng nhỏ. Bắt đầu đi từ Ba 
Hòn hoặc Hòn Chông đến. Đường đi khá khó khăn, phải là người 
thông thuộc vùng này mới cho thuyền cập bến đúng vào cửa 
hang, bởi hang Tiền nằm khuất bên những ghềnh đá. Không 
quen rất khó phát hiện. Ngay ở cửa hang là một phiến đá bằng 
phẳng rất to. Bên trong hang có một giếng nước ngọt không to 
nhưng khá sâu, nước trong và mát không bao giờ cạn. Ngày ngày 
ngư dân đi đánh cá, thường ghé qua đây lấy nước ngọt để ăn 
uống và họ gọi đây là giếng Gia Long, vì tương truyền xưa kia 
vua Gia Long từng ghé qua đây. Có lẽ thuở trước nơi đây là 
xưởng đúc tiền? Hoặc là nơi a1 đó cất giấu tiền bạc, nên nhân dân 
vùng này đã nhặt được những cọc tiền kẽm. Phải chăng vì thế 
mới có tên là hang Tiền? 

Hang Tiền có nhiều ngách và có nhiều nhũ đá trông lạ mắt 
rất đẹp. 

Núi Tô Châu 

Thị xã Hà Tiên có hai ngọn núi cùng mang tên Tô Châu, đó 
là Đại Tô Châu và Tiểu Tô Châu. Tiểu Tô Châu nằm sát bờ Đông 
Hồ, thuộc phường Thuận Yên. Từ bờ Đông Hồ nhìn qua sẽ thấy 
Tiểu Tô Châu như là một chú voi nằm phục mà vòi là cánh rừng 
nằm ở Kim Dự, còn đuôi là chân núi phía Đông Hồ. 

Từ nửa đầu thế kỷ XX trên đỉnh Tiểu Tô Châu chỉ có một tịnh 
xá, nhưng đến thập niên 1970, nhiều nhà tu hành đã đến đây 
xây thêm nhiều ngôi tịnh xá, có ngôi rất khang trang, to lớn. 


620 


KIÊN GIANG 


Từ chân núi đi lên đến tịnh xá, phải qua nhiều vườn cây ăn 
trái và vườn hồ tiêu sai quả rồi mới đến khu vực tịnh xá. Trong 
đó nổi bật nhất là tịnh xá Ngọc Tiên. 


DI TÍCH 


Chùa Tam Bảo 

Ở số 6 đường Thích Thiện Ân, thị xã Rạch Giá. Chùa được 
dựng vào đầu thế kỷ XIX, lúc đầu xây bằng gỗ, lợp bằng tranh 
tre. Năm 1917, Hoà thượng Thích Thiền đã cho trùng tu xây 
dựng lại bằng gạch, lợp ngói. Trong chùa hiện còn giữ bức tượng 
Phật A Di Đà, tạc bằng đá xanh, cao 1,03m. Trong chùa có phòng 
khám bệnh miễn phí Tuệ Tĩnh đường. Chùa hiện là văn phòng 
Ban trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang. 


Chùa Tam Bảo 

Tọa lạc ở số 328, ấp Ao Sen, đường Phương Thành, thị xã 
Hà Tiên. Chùa do Thống binh Mạc Cửu, một người Hoa có công 
khai sơn phá thạch vùng đất Hà Tiên, dựng vào khoảng đầu thế 
kỷ XVIII. Ngôi chùa xưa do Mạc Cửu xây bị hư hỏng hoàn toàn. 
Ngôi chùa hiện nay do Hoà thượng Phước Ân cho xây lại trên 
nền ngôi chùa cũ vào năm 1930. 


Trong điện Phật còn bảo tồn được pho tượng A Di Đà đúc 
bằng đồng cao 2,9m (kể cả kệ), riêng tượng cao 1,4m, do Mạc 
Cửu cúng tiến. Trước chùa còn dựng pho tượng Bồ Tát Quan Thế 
Âm. 


Chùa Làng Cát 
Ở khu phố 4, phường Vĩnh Lạc, thị xã Rạch Giá. Chùa được 
dựng từ lâu, có lối kiến trúc độc đáo của người Khơme Nam Bộ. 
Trong những năm gần đây chùa được trùng tu sửa chữa lớn. Hoà 
thượng Danh Nhường hiện đang trụ trì chùa này là Ủy viên Hội 
đồng Chứng minh và là Phó ban Tăng sự Hội đồng Trị sự Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam. Nơi đây từng ghi dấu ấn sự kiện lịch 
621 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


sử chống giặc ngoại xâm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và cuộc 
biểu tình đấu tranh chống Mỹ - ngụy tháng 6-1974 của quân và 
dân Kiên G1ang. 


Nhà thờ, lăng mộ dòng họ Mạc 

Lăng tẩm dòng họ Mạc được xây dựng cách đây hơn 300 năm, 
trên một ngọn đổi thuộc thị xã Hà Tiên, cách trung tâm thị xã 
khoảng 2km về phía Tây. Ở giữa khu mộ là mộ của Mạc Cửu, hai 
bên là mộ con, cháu như Tổng binh Đại đô đốc Mạc Thiên Tích, 
Tham tướng Mạc Tử Hoàng, lăng bà Mạc Thiên Tích, Mạc Công 
Du và Mạc Công Tây. 


Dưới chân đồi là nhà thờ họ Mạc, luôn luôn được mở cửa, đón 
khách thập phương đến tham quan và thắp nén hương tưởng 
nhớ đến vị có công khai sơn phá thạch vùng này là Quốc công 
Mạc Cửu. 


Nơi đây còn dấu tích của một chiến lũy là một bờ thành được 
trồng tre gai dài gần 2km, rộng khoảng 1m, để ngăn chặn giặc 
đến xâm phạm bờ cõi nước ta. Chiến lũy này do Mạc Thiên Tích 
xây dựng. 


Mộ và đền thờ Nguyên Trung Trực 

Đền thờ và mộ của Nguyễn Trung Trực tọa lạc trên địa phận 
phường Vĩnh Thanh, thị xã Rạch Giá. Đền được xây theo kiểu 
chữ “tam” (=). Trước cửa chính điện có đặt một lư hương đá. 
Trên nóc mái có đắp hình “lưỡng long tranh châu”, các góc mái 
đắp hình lá cúc cách điệu và hình rồng. Bên trong treo nhiều 
hoành phi, nằm trên bài vị và di ảnh Nguyễn Trung Trực có ghi 
4 chữ: “Anh khí như hồng” (khí tiết người anh hùng rực rõ như 
cầu vồng bảy sắc). 

Nguyễn Trung Trực (1838-1868) là một trong những thủ lĩnh 
của phong trào chống Pháp hồi giữa thế kỷ XIX. Ông lớn lên 
trong cảnh vận mệnh Tổ quốc “ngàn cân treo sợi tóc”, nguy cơ bị 
giặc xâm chiếm do triều đình hèn nhát đầu hàng. Dưới quyền 


622 


KIÊN GIANG 


của Lãnh binh Trương Định, ông tham gia vào việc phòng thủ 
đồn Chí Hoà. Ông cùng nghĩa quân lập nên chiến công vang dội 
như đốt tàu I7Õspérance, trên sông Nhật Tảo vào ngày 10-12- 
1961. 


Mộ và đền thờ ông được Nhà nước công nhận là di tích lịch 
sử văn hóa. 
Chùa Phù Dung 


Còn gọi là Phù Cừ am tự, do Tổng trấn Hà Tiên Mạc Thiên 
Tích (Mạc Thiên Tứ) xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ XVIII, 
dưới chân núi Bình Sơn, thị xã Hà Tiên, cho nàng A1 Cơ Phù Cừ 
(Nguyễn Thị Xuân) vợ thứ hai của ông. Mạc Thiên Tích là con 
của Mạc Cửu và là một danh sĩ, được Chúa Nguyễn phong là 
Tông Đức Hầu, vì ông là người có công nối nghiệp cha, mở mang 
trấn Hà Tiên xưa. Chùa được trùng tu nhiều lần. Tại chính điện 
có nhiều tượng Phật, đặc biệt có tượng Phật Thích Ca bằng đồng 
đưa từ Trung Quốc về thờ. Sau chính điện có điện thờ Ngọc 
Hoàng. 


Trong khuôn viên chùa có khu mộ tháp của Bà Nguyễn Thị 
Xuân. 

Nhà tù Hà Tiên 

Từ thời thực dân Pháp đô hộ nước ta, để đàn áp những người 
yêu nước Việt Nam, chúng đã xây nhà tù khắp trên đất nước ta, 
trong đó có nhà tù Hà Tiên, không khác một địa ngục (hơn cả địa 
ngục), để đày ải giết dần giết mòn các chiến sĩ cách mạng. Đây 
là một di tích tội ác của thực dân Pháp, nơi ra đời và hoạt động 
như là một chi bộ chính thức ngay trong nhà tù của giặc. 


LE HỌI 

Kiên Giang, vùng đất có nhiều dân tộc anh em sinh sống. 
Mãi dân tộc có những nét văn hóa đặc sắc. Vì vậy Kiên Giang 
có nhiều lễ hội văn hóa, đặc biệt của người Khơme. Trong đó có 
nhiều lễ hội tiêu biểu: 


623 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Lễ hội tưởng niệm anh hùng Nguyễn Trung Trực 

Tổ chức tại đền thờ Nguyễn Trung Trực, số 14 Nguyễn Công 
Trứ, phường Vĩnh Thanh, thị xã Rạch Giá, vào 3 ngày từ 27 đến 
29 tháng 8 âm lịch hằng năm, để tưởng nhớ Nguyễn Trung Trực 
người anh hùng có công lao to lớn chống giặc ngoại xâm, bảo vệ 
đất nước, với lời nói bất hủ trước khi hy sinh: “Bao giờ nhổ hết cỏ 
nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”. 


Trong ngày lễ giỗ có hàng vạn khách thập phương về tham 
dự. Vào sáng ngày 28-8 âm lịch là lễ Cộ hoa (lễ rước kiệu hoa). 


KON TUM 


Kon Tum nằm về phía Bắc Tây Nguyên, có diện tích tự nhiên 
trên 9.900km”?, dân số 269.000 người, có nhiều dân tộc anh em 
cùng sinh sống như: Kinh, Xơ Đăng, Ba Na, Gié Triêng, Gia 
Rai... Thị xã Kon Tum là tỉnh ly của Kon Tum, ngoài ra còn có 
các huyện: Dăk Glei, Ngọc Hồi, Đắk Tô, Kon Plông, Dăk Hà, Sa 
Thầy. 


Kon Tum, phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam, Đông giáp Quảng 
Ngãi, Nam giáp Gia Lai, về phía Tây Bắc giáp với Hạ Lào và 
phía Bắc với Campuchia, có đường biên giới dài 275km. 


Phần lớn lãnh thổ của Kon Tum nằm về phía Tây Trường 
Sơn. Địa hình Kon Tum theo hướng thấp dần từ Tây sang Đông 
và từ Bắc xuống Nam. Phía Bắc Kon Tum có những dãy núi 
đá hoa cương cao nhất miền Nam, với các đỉnh Ngọc Linh cao 
2.596m, đỉnh Ngọc Phan 2.251m. Dãy núi này chính là nơi bắt 
nguồn của những con sông Tranh, sông Thu Bồn, sông Trà Khúc 
và sông Ba. Rừng chiếm hơn 50% diện tích tỉnh, chủ yếu là rừng 
nguyên sinh, nơi có nhiều loại động thực vật quý hiếm. 


Kon Tum còn là vùng đất bazan, thích hợp trồng trọt các cây 
công nghiệp như cao su, chè, cà phê, ca cao, mía, dâu tơ tằm... 
Đặc biệt có nhiều đồng cỏ mênh mông xanh mượt. 


624 


KON TUM 


Kon Tum có khí hậu cao nguyên nhiệt đới gió mùa, nhiệt 
độ trung bình cả năm là 23,4°C, lượng mưa trung bình năm 
1884mm. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 
11 đến tháng 4 năm sau. 


Giao thông ở Kon Tum khá thuận lợi, có quốc lộ 14 chạy từ 
Quảng Nam qua thị xã Kon Tum, xuống Gia Lai, Đắk Lắk đến 
Thành phố Hồ Chí Minh. Quốc lộ 24 nối Kon Tum với Quảng 
Ngãi. Từ Kon Tum đi Atôpơ Lào theo quốc lộ 40. 


Thị xã Kon Tum xinh đẹp nằm soi bóng bên dòng sông Đắk 
Pla, một nhánh của sông Pô Cô cách Thành phố Buôn Ma Thuột 
246km, cách Thành phố Quy Nhơn 215km, cách thành phố Pleli 
Ku 49km. Xưa kia dưới thời thuộc địa, Kon Tum là trung tâm 
hành chính của chính quyền Pháp ở Tây Nguyên. 

Kon Tum có nhiều cảnh đẹp như núi Ngọc Linh, các khu rừng 
nguyên sinh Chư Mô Ray, Sa Thầy, khu du lịch Đắk Tre, ở huyện 
Kon Plong, suối nước nóng Đắk Tô. Kon Tum có nhiều di tích lịch 
sử, văn hóa: nhà tù Kon Tum, ngục Đắk Lei. 


THẮNG CẢNH 


Làng người Ba Na 

Ba Na là một trong ba dân tộc có số dân đông nhất Tây 
Nguyên. Đặc biệt người Ba Na sinh sống nhiều ở Kon Tum. 

Người ta giải thích rằng, theo tiếng dân tộc Ba Na thì Kon là 
làng, Tum là hồ, Kon Tum là làng có nhiều ao hồ. 

Người Ba Na ở nhà sàn, nhưng nhà sàn người Ba Na có những 
nét riêng biệt. Nếp nhà sàn người Ba Na hình vuông hoặc hình 
chữ nhật, cầu thang lên nhà bằng thân một cây gỗ, được đục, đếo 
thành từng bậc lên xuống. 

Người Ba Na, là dân tộc đầu tiên ở Tây Nguyên biết dùng chữ 
viết để học tập và dùng trâu, bò cày ruộng thay sức người. Tuy 


625 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


vậy, một số nếp sinh hoạt vẫn còn giữ như cũ, thí dụ: trong gia 
đình ăn ngày nào giã gạo ngày đó. Lấy nước chỉ đủ dùng trong 
ngày. Kinh tế vẫn theo kiểu tự cung, tự cấp. Người Ba Na có tài 
săn bắn. Trong nhà người Ba Na bao giờ cũng có treo vài ba cây 
nỏ bằng gỗ rất chắc khỏe. 


Bếp lửa của người Ba Na đặt ngay giữa nhà. Bếp lửa không 
bao giờ tắt, luôn luôn đỏ hồng. Đây là nơi gia đình quây quần, ăn 
uống, chuyện trò và ngủ quanh bếp lửa. 


Điều đặc biệt là tất cả đàn ông Ba Na đều có vết sẹo ở ngực 
do chính họ làm ra, bằng cách lấy lửa dí vào ngực, hoặc lấy than 
hồng dí vào, hoặc dùng dao rạch ngực mỗi khi trong nhà có người 
qua đời, đó là cử chỉ tỏ lòng thương tiếc đối với người quá cố. 

Thác Yaly 

Yaly xưa là một trong những thác đẹp và hùng vĩ nhất Tây 
Nguyên, nằm trên dòng sông Pô Cô. Ngày nay nơi đây đã xây 
dựng nhà máy thủy điện Yaly với công suất 720MW với sản 
lượng điện 3,68 tỷ Kw/h. Nhà máy đã hoàn thành đi vào hoạt 
động từ năm 2001 và đã hoà vào lưới điện quốc gia. 


DI TÍCH 

Chùa Bác Ái 

Tọa lạc ở đường Trần Phú và Phan Chu Trinh, thị xã Kon 
Tum. Chùa do ông Võ Chuẩn, quản đạo, tỉnh Kon Tum thiết kế 
và xây dựng vào năm 1982. 

Trước đây chùa dựng trong một khu rừng già rậm rạp đã 
được dân khai phá. Chùa được vua Bảo Đại ban tấm biển “Sắc 
tứ Bác Ái tự”. 

Từ năm 1933 đến nay chùa đã trải qua ð đời trụ trì của các vị 
hoà thượng. Trong chùa có tháp tổ. 


626 


KON TUM 


Chùa Hồng Từ 

Ở số 245 đường Trần Hưng Đạo, phường Quyết Thắng, thị xã 
Kon Tum. Chùa do Hoà thượng Thích Đức Thiệu xây dựng vào 
năm 1958. Chùa đã qua 6 đời trụ trì của các hoà thượng và được 
trùng tu sửa chữa nhiều lần vào các năm 1969 và 1986. Trong 
chính điện thờ Phật có pho tượng Phật Thích Ca bằng đồng nặng 
1000kg, cao 1,20m được đúc ngay tại chùa. 


Hiện chùa là văn phòng của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Kon 
Tum. 


Ngục FEon Tum 

Để đàn áp phong trào cách mạng và giam cầm những người 
yêu nước đặc biệt là các chiến sĩ cộng sản, bộ máy cai trị của thực 
dân Pháp đã xây dựng hệ thống nhà tù hầu khắp đất nước ta, 
mà sự dã man tàn bạo của những nhà tù này không một sách 
vở nào mô tả hết được. Một trong những nhà tù khét tiếng đó 
phải kể đến ngục Kon Tum. Ngục Kon Tum nằm ở phía Tây thị 
xã Kon Tum. 


Đau năm 1975, khi cuộc chiến tranh kết thúc, ngục Kon Tum 
trở thành di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng và trở thành địa 
điểm du lịch tham quan. 


Ngục Kon Tum sau bao năm đã bị hư hỏng nhiều, nay chỉ còn 
bia kỷ niệm và mộ của 8 liệt sĩ cách mạng. 


Chiến trường Đắk Tô 

Trong cuộc chiến đấu chống Mỹ-ngụy, Đắk Tô là một địa 
danh lịch sử nổi tiếng nơi diễn ra trận đánh ác liệt giữa quân 
Giải phóng miền Nam Việt Nam và lính thủy đánh bộ Mỹ vào 
năm 1972. Đắk Tô cách thị xã Kon Tum 42 km về phía Bắc. Đắk 
Tô trở thành quen thuộc với các cựu chiến bình Mỹ, khi họ trở lại 
tham quan chiến trường xưa. 


627 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Nhà rông 

Phần lớn các buôn làng ở phía Bắc Tây Nguyên, đặc biệt ở hai 
tỉnh Gia Lai và Kon Tum, mới có nhà rông. Mỗi buôn đều có một 
ngôi nhà rông, to nhỏ tùy khả năng của buôn làng. Nhà rông là 
một ngôi nhà sàn khang trang, được trang trí đẹp, thường nằm 
giữa buôn ở vị trí đẹp nhất, thoáng rộng nhất. Nhà rông là nơi 
diễn ra những sự kiện quan trọng của buôn làng như: lễ tết, hội 
làng, đám cưới, lễ cầu nguyện và là nơi hội họp của buôn làng, 
gần như đình làng của người Việt ở vùng châu thổ. 


Nhà rông của mỗi dân tộc đều có những nét riêng trong kiến 
trúc, tạo dáng trang trí hoa văn nội thất cũng như ngoại thất. Có 
một điểm rất chung, đã là nhà rông, phải là ngôi nhà sàn to nhất, 
đẹp nhất buôn làng, có mái xuôi dốc, cột nhà rất to, thường là 8 
cột bằng những cây đại thụ, thẳng, thuộc loại gỗ chắc (thường 
dùng gỗ tứ thiết mộc). Mái nhọn lợp bằng tranh (nay nhiều nơi 
thay bằng mái tôn). Trên những vì kèo được trang trí hoa văn 
dân tộc màu sắc sặc số mang tính tôn giáo thờ cúng, đó là những 
hình ảnh mô tả sự tích huyền thoại của những dũng sĩ xưa hoặc 
những thú vật cách điệu, những cảnh sinh hoạt của nhân dân 
trong buôn làng, như nấu cơm, lấy nước, cảnh săn bắn... Nhưng 
nổi bật nhất là hình ảnh Thần Mặt Trời. 


Nhà mồ Tây Nguyên 

Tùy từng dân tộc có những nhà mồ khác nhau. Nhưng theo 
phong tục chung, trong một gia đình nào đó có người chết sau 
khi đã chôn cất, người ta dựng ngay trên ngôi mộ một chòi nhỏ 
sơ sài làm bằng tranh tre để che mưa che nắng cho người đã 
khuất. Trong chòi đặt một số đồ dùng của người chết, và ngày 
ngày gia chủ vẫn đưa bát cơm ra mộ. Vì đồng bào Tây Nguyên 
quan niệm khi chết, con người vẫn tiếp tục sống ở thế giới khác. 
Và sau hai hoặc ba năm, gia đình người chết phá chòi cũ đi và 
dựng một ngôi nhà mô đẹp có trang trí màu sắc, có đặt tượng 
gỗ và xây hàng rào chung quanh nhà mô. Theo quan niệm của 


628 


KON TUM 


người Ba Na, khi xây nhà mồ cho người chết là để tiễn đưa họ 
sang thế giới bên kia. 


Tượng nhà mồ Tây Nguyên rất sống động, đặt quanh nhà 
mồ. Đây là một dòng nghệ thuật cổ của người dân Tây Nguyên. 
Tượng nhà mồ có thể gồm ba loại: về thế giới con người, những 
con vật gần gũi với con người như voi, chó, trâu... và những sinh 
hoạt như thể thao, văn nghệ, săn bắn... 


Lệ phá chòi cũ làm nhà mồ thường tiến hành vào mùa xuân, 
và đó là một lễ hội có quy mô lớn của đồng bào Tây Nguyên, gọi 
là lễ Bỏ mả, tiếng dân tộc là lễ “Pơ Thĩ”. Mọi người trong buôn 
tập trung ở nghĩa địa cùng với rượu thịt và các đồ cúng lễ. Trong 
lễ bỏ mả có múa công chiêng. 


LE HỌI 

Kon Tum, một tỉnh của Tây Nguyên có nhiều dân tộc sinh 
sống. Nơi đây có cả chùa chiền và chủng viện, nhà thờ... Kon 
Tum có một nền văn hóa đa sắc tộc phong phú, có nhiều lễ hội 
đặc sắc: 


Lễ cúng Đất 

Đây là lễ hội của dân tộc Ba Na sống ở Kon Tum và Gia Lai. 
Lễ cúng Đất của người Ba Na được tiến hành vào cuối tháng 2 
đầu tháng 3 âm lịch, lúc buôn làng chuẩn bị cho vụ sản xuất 
mới, hoặc khi dọn đến vùng đất mới. 

Đặc biệt trước khi dựng buôn làng mới, người Ba Na làm lễ 
cúng bái kéo dài hai ngày. Họ khấn bái mong thần linh phù hộ 
cho buôn làng làm ăn thuận lợi. 

Lễ Bỏ mả (Pơ Thi) 

Người Ba Na, người Gia Rai, EÂđê... không có phong tục thờ 
cúng tổ tiên như người Việt. Thương tiếc người đã khuất họ chỉ 
giữ gìn mồ mả trong một thời gian rồi sau khi đã làm nhà mồ họ 


629 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


sẽ tiễn đưa vĩnh viễn người chết về bên kia thế giới bằng lễ Bỏ 
mả mà người Gia Rai gọi là lễ Pơ Thi. Đây là lần cuối cùng tiễn 
đưa người chết sang thế giới thần linh và cũng là phần quan 
trọng nhất trong tang lễ. Lễ Bỏ mả được tổ chức trang trọng từ 
2 đến ð ngày tại nghĩa địa, chung quanh nhà mồ vào sau mùa 
thu hoạch. 


Lễ Bỏ mả đặc sắc nhất là của người Gia Rai. Trong ngày lễ, 
ngoài việc ăn uống, trẻ già, trai gái đều cùng nhau múa hát 
chung quanh nhà mồ theo nhịp cổng chiêng. Sau lễ này, người 
chồng hoặc vợ góa được tự do, có thể đi bước nữa. 


Lể ăn trâu 

Đây là lễ hội phổ biến nhất của các dân tộc Tây Nguyên và là 
một sinh hoạt văn hóa dân gian nổi bật nhất. Trong lễ hội này, 
nhiều loại hình nghệ thuật dân gian như âm nhạc, sân khấu, 
múa hát, múa kiếm, nghệ thuật tạo hình... đều được huy động 
tham gia. 


Lễ ăn trâu thường hằng năm tiến hành vào dịp mừng chiến 
thắng, mừng buôn làng được mùa, khánh thành nhà rông, hoặc 
lễ cầu an, lễ xua đuổi điểm xấu, điềm gở cho buôn làng. Cũng 
có khi do một gia đình trong buôn đứng ra tổ chức để tạ ơn thần 
thánh, nhưng cả cộng đồng đều tham gia vào lễ hội. 


LAI CHÂU 


Ngày 26-4-2003, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội nước Cộng hoà 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XĨI đã thông qua Nghị quyết về 
việc chia địa giới hành chính tỉnh Lai Châu (cũ) thành tỉnh Lai 
Châu (mới) và tỉnh Điện Biên. 

Tỉnh Lai Châu (mới) nằm về phía Bắc sông Đà, có diện tích 
tự nhiên là 906.512,30ha; dân số 313.511 người, là nơi sinh sống 
của các dân tộc Kinh, Thái, Hmông, Mảng, Kháng, Xinh Mun, 


630 


LAI CHÂU 


La Hủ, Phù Lá, Khơ Mú, Cống. Lai Châu bao gồm các huyện 
Phong Thổ, Tam Đường, Mường Tè, Sìn Hồ và Than Uyên (trước 
của tỉnh Lào Cai). Tỉnh ly của tỉnh Lai Châu đặt tại thị trấn 
Tam Đường. 


Tam Đường là nơi có quỹ đất xây dựng rộng rãi, hội đủ các 
điều kiện cần thiết cho việc quy hoạch trung tâm tỉnh ly mới. 
Khu vực Tam Đường thuộc huyện Tam Đường là một trong 6 
huyện, thị của tỉnh Lai Châu. Huyện Tam Đường vừa mới tách 
ra từ huyện Phong Thổ theo Nghị định 08/2002/NĐ-CP, ngày 
14-1-2002 của Thủ tướng Chính Phủ. Từ một huyện biên giới, 
nay trở thành huyện tuyến sau. Tam Đường có điều kiện để tập 
trung toàn diện cho việc phát triển kinh tế-xã hội theo đặc thù 
nông - lâm - công nghiệp và dịch vụ. 


Khu vực Tam Đường bao gồm ð xã vùng cao, ð xã vùng thấp 
và 1 thị trấn huyện ly Tam Đường. Cả khu vực có 11 đơn vị hành 
chính, có diện tích tự nhiên 43.567ha, dân số gần 31.000 người 
với 15 dân tộc anh em cùng nhau sinh sống. 


Tam Đường nằm trên quốc lộ 4D, cách thành phố Điện Biên 
Phủ 206km về phía Bắc, cách thị trấn Sa Pa (Lào Cal) 75km về 
phía Nam. Phía Tây Nam Tam Đường là dãy Pu Sam Cáp, một 
dãy núi có hình dáng con rồng khổng lồ có cái đuôi vòng xuống 
tận Bình Lư. Phía Đông Tam Đường được án ngữ bởi rặng Hoàng 
Liên Sơn với đỉnh Phanxipăng cao chất ngất, bên kia là huyện 
Bát Xát của tỉnh Lào Cai. Tam Đường là một trong 6 vùng kinh 
tế trọng điểm của tỉnh Lai Châu. Thiên nhiên đã phú cho Tam 
Đường nhiều thuận lợi để nền kinh tế nông - lâm có cơ hội phát 
triển nhanh, mạnh mẽ. Tam Đường đang thực huyện chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế theo tiềm năng và thế mạnh của mỗi vùng. 
Tam Đường có nhiều tiểm năng phát triển cây công nghiệp với 
công nghiệp chế biến và dịch vụ thương mại. Chè Tam Đường 
là một trong hai loại cây công nghiệp mũi nhọn của tỉnh. Đã 
hình thành được 2.300ha chè. Sản lượng đạt được trên 7.000 
tấn/năm và hai nhà máy chế biến chè xuất khẩu hiện đại, cùng 


631 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


hàng trăm cơ sở chế biến khác, tạo thế để chè Tam Đường vươn 
tới thị trường nước ngoài như Ấn Độ, Inđônêsia, Iraq. Ngoài ra 
Tam Đường còn nổi tiếng bởi các sản vật như: gạo cẩm (Thèn 
Bin), ngô nếp (Tả Lèng), rượu ngô (Sùng Phái), chạm bạc ở Bản 
Giang, dệt thổ cẩm ở Bản Hon, chế biến mật mía ở San Thàng. 


Về phát triển nông nghiệp, Bình Lư là nơi sản xuất lúa gạo 
chỉ đứng sau vùng lòng chảo Điện Biên, nay đang chuyển dịch 
theo hướng sản xuất hàng hóa toàn diện. 


Tam Đường còn là địa phương sử dụng lồng ghép các chương 
trình, dự án xóa đói giảm nghèo, khai hoang trồng rừng, phát 
triển kinh tế-xã hội, đối với các bản làng đặc biệt khó khăn đã 
mang lại hiệu quả rõ nét nhất. 

Trên cơ sở đó, Lai Châu đang tích cực đẩy mạnh phát triển 
du lịch, một nơi có nhiều tiềm năng thế mạnh, nhiều phong cảnh 
đẹp còn hoang sơ, lại cách Sapa - khu nghỉ dưỡng của du khách 
không xa. 


THẮNG CẢNH 


Hang Động Tiên 

Thuộc xã Bình Lư, huyện Phong Thổ, một hang động đẹp nổi 
tiếng trong vùng. Lòng hang khá rộng và sâu. Đáy hang khá 
phẳng, trần hang cao, có nhiều nhũ đá, măng đá với nhiều hình 
thù kỳ thú, làm cho du khách sững sờ trước vẻ đẹp của những 
nhũ đá sinh động. 


Mỏ nước nóng 

Ở Phong Thổ, Lai Châu có mỏ nước nóng tạo thành suối, ở 
đây có bể tắm nước nóng rất lý thú, về mùa đông trời càng lạnh, 
xuống tắm nước nóng ở Phong Thổ, du khách sẽ cảm thấy sảng 
khoái. Hiện Lai Châu đang có kế hoạch xây dựng ở Phong Thổ 
một khu du lịch nghỉ dưỡng khang trang hiện đại. 


632 


LAI CHÂU 
LÊ HỘI 
Lễ hội Mừng măng mọc 


Đây là lễ hội của các dân tộc Mảng, Kháng, Xinh Mun, La 
Hủ, Khơ Mú, Phù Lá... đang sinh sống trên mảnh đất Lai Châu. 


Lễ hội Mừng măng mọc thường diễn ra đầu mùa mưa, khi 
những búp măng bắt đầu mọc, mà theo quan niệm của đồng 
bào dân tộc đó chính là thời điểm bắt đầu của mùa sản xuất 
trong năm. Người dân nơi đây mở hội Mừng măng mọc với một 
niềm mong ước cầu xin Trời Đất, Thần linh phù hộ cho một mùa 
nương rẫy mưa thuận gió hoà, lúa ngô đầy bồ, bản làng no ấm. 
Và đó cũng là dịp tạ ơn Trời, Đất, Thần linh. 


Lễ cúng bản 

Đây là lễ của người Cống ở Lai Châu. Hằng năm cứ đến tháng 
3 âm lịch các bản người Cống đều tổ chức cúng bản trước khi vào 
vụ gieo hạt. 


Trong ngày lễ, các ngả đường vào bản đều được làm cổng 
chào, trang hoàng rực rõ, cắm dấu hiệu kiêng ky một ngày mà 
người lạ không ai được vào bản. Sau đó từng gia đình làm lễ 
cúng trên nương rẫy trước khi kết thúc công việc gieo trồng. Đây 
chính là lễ cầu mùa màng tốt tươi cho một mùa bội thu. 


Tết cơm mới của người La Hủ 

Người La Hủ tổ chức Tết Cơm mới vào đầu tháng 10 hoặc 11 
âm lịch hằng năm, đó là lúc dân bản vào vụ thu hoạch lúa, nhà 
nhà có thóc, gạo mới. Trong dịp Tết Cơm mới, người La Hủ kiêng 
không ra ngoài hái rau, lấy củ, chặt cây, phát cỏ cây trong rừng, 
tức là không đụng chạm đến các loài thực vật để cầu mong cho 
vạn vật cây có tốt tươi quanh năm. Trong lễ tết người La Hủ 
dùng trống để giữ nhịp cho các điệu xòe của các đôi nam thanh, 
nữ tú trong bản. 


633 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


LẠNG SƠN 


Lạng Sơn là tỉnh miền núi phía Bắc của Tổ quốc có diện tích 
tự nhiên 8.187km?, dân số gần 730.000 người là nơi sinh sống 
của các dân tộc anh em Kinh, Tày, Nùng, Dao, HÏmông, Sán 
Chay, Ngái... 


Tỉnh ly là Thành phố Lạng Sơn. Ngoài ra có 10 huyện là: 
Tràng Định, Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, Hữu Lũng, Chi 
Lăng, Cao Lộc, Lộc Bình và Đình Lập. 

Lạng Sơn có biên giới tiếp giáp với tỉnh Quảng Tây của nước 
CHND Trung Hoa dài 253km, phía Bắc giáp Cao Bằng, phía 
Nam giáp Bắc Giang, phía Đông giáp tỉnh Quảng Tây Trung 
Quốc, phía Đông Nam giáp Quảng Ninh, phía Tây Nam giáp 
Bắc Kạn. 


Địa hình Lạng Sơn chủ yếu là rừng núi. Mật độ sông suối 
Lạng Sơn khá dày với tổng chiều dài hơn 400km, chia làm hai 
hệ thống chính là hệ thống sông Kỳ Cùng nằm về phía Bắc và hệ 
thống sông Thương ở phía Nam. 


Tuy là một vùng rừng núi nhưng Lạng Sơn vẫn có những 
cánh đồng, thung lũng khá rộng thích hợp cho thâm canh lúa 
nước, như vùng Thất Khê (Tràng Định), Bình Gia, Hữu Lũng... 
Đặc biệt hiện Lạng Sơn còn nhiều khu rừng nguyên sinh. 

Lạng Sơn ở vào độ cao khá lớn nhưng về khí hậu thì căn bản 
không khác các tỉnh Bắc Bộ nhiều, vẫn có mùa mưa, mùa khô, 
mùa nóng và mùa lạnh. 

Lạng Sơn có khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình 
cả năm là từ 179G-229%C. Mùa đông kéo dài và khá lạnh, nhiều 
năm nhiệt độ xuống thấp nước đóng băng. Lượng mưa trung 
bình hằng năm là 1.400-1450mm. 

Lạng Sơn là một tiểu vùng văn hóa. Nói đến xứ Lạng, là người 
Việt Nam hầu như ai cũng thuộc câu ca: 


634 


LẠNG SƠN 


Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, 

Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh. 
AI lên xứ Lạng cùng anh, 

Bố công bác mẹ sinh thành ra em. 


Những ấn tượng địa - văn hóa đó có lẽ còn đọng mãi với thời 
gian và là niềm cảm hứng vô tận cho văn nghệ sĩ. 


Trong tiến trình lịch sử lâu dài với vị trí địa lý đặc biệt mà 
thiên nhiên ban tặng cho Xứ Lạng với những thắng cảnh sơn 
thủy hữu tình núi non hùng vĩ, nơi có nhiều di tích nổi tiếng như 
chùa Tiên, động Tam Thanh, Nhị Thanh, sông Kỳ Cùng... Lạng 
Đơn còn là một trong những cái nôi của loài người với việc phát 
hiện những di tích cổ sinh học, khảo cổ học thời tiền sử, sơ sử 
như Thẩm Khuyên, Thẩm Hai... cách nay hàng mấy chục vạn 
năm, cho đến những di chỉ của nền văn hóa Bắc Sơn - Mai Pha 
nổi tiếng sau này. 


Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Lạng Sơn có vị trí đặc 
biệt trở thành phên dậu bảo vệ cho cả một dải quê hương đất 
nước. Lạng Sơn đã chứng kiến bao sự kiện và những chiến công 
hiển hách của dân tộc trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm. Có 
thể nói mỗi tấc đất, mỗi địa danh Xứ Lạng đều thấm đẫm chiến 
công nối tiếp chiến công, là nỗi kinh hoàng của kẻ thù xâm lược. 


THẮNG CẢNH 


Núi Mẫu Sơn 

Cách thành phố Lạng Sơn khoảng 30km về phía Đông Bắc. 
Đây là một dãy núi cao nằm theo hướng Đông-Tây chạy dài từ 
Câu Lâu-Xuất Lễ của huyện Cao Lộc và xã Hữu Khánh, Yên 
Khoái huyện Lộc Bình sang tận Trung Quốc. Núi Mẫu Sơn có 
đỉnh cao nhất nằm ở độ cao 1.541m so với mặt nước biển, thường 
xuyên có mây bao phủ. Núi Mẫu Sơn còn có tên gọi núi Công 
Mẫu hay Núi Mẹ. 


635 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Về dãy núi này, truyền thuyết kể rằng: “Ngày xưa, núi cũng 
biết đi lại, biết làm việc, cũng có chồng, có vợ, con cái và biết 
chống lại kẻ ác. Một hôm núi cha thấy có mùi thơm của mật, 
nghĩ rằng quanh đây chắc có giếng mật, nên đi dọc theo con suối, 
nơi có mùi thơm để tìm kiếm. Đi được một lúc thì thấy có nước 
đục ngầu chảy đến và có mùi hôi khó chịu. Núi Cha liền nhìn về 
trước mặt, giật mình thấy có nhiều Núi Lạ đi tới. Thấy những 
ngọn Núi Lạ này hung hăng gian ác như lũ cướp. Núi Cha nghĩ 
cách ngăn chúng lại, không để cho chúng gây tội ác. Núi Cha gọi 
núi bạn quanh đó nhập vào mình và vươn lên thật cao, để chặn 
đường đi của bọn Núi Lạ. Núi Lạ nhiều vô kể nhưng thấp, lùn 
và núi trọc, không nhập vào nhau được, nên lủi thủi quay trở 
lại. Không thực hiện được ý định, bọn Núi Lạ bàn cách sẽ theo 
con suối nước trong đi chiếm giếng mật. Biết được mưu mô của 
lũ Núi Lạ, mặc dầu nhớ Núi Mẹ và thương Núi Con, nhưng Núi 
Cha không thể về được, mà tiếp tục đứng đấy để chặn đường bọn 
Núi Lạ, đề phòng chúng quay trở lại. Ở nhà chờ lâu, không thấy 
Núi Cha về, Núi Mẹ nóng ruột lo lắng quyết định đi tìm Núi 
Cha. Một tay cầm thỏi bạc, một tay cầm thỏi vàng, lưng cõng 
Núi Con, Núi Mẹ đi theo con suối nước trong có mùi thơm của 
mật để tìm Núi Cha, bỗng gặp một tên Núi Lạ, nó sán lại gần 
tần tỉnh, muốn chiếm Núi Mẹ làm vợ. Núi Mẹ hoảng sợ vội vàng 
đi nhanh, tên Núi Lạ đi theo không rời nửa bước. Nhìn thấy Núi 
Mẹ cõng Núi Con đi, lại có tên Núi Lạ theo sau, cả hai đang tiến 
về phía mình, Núi Cha hồi hộp theo dõi. Để che không cho tên 
Núi Lạ nhìn thấy, Núi Cha kéo mây xuống phủ kín. Khi Núi Mẹ 
tiến đến gần, thấy hai dòng lệ cứ trào tuôn trên khuôn mặt đầy 
lo lắng, Núi Cha hiểu được sự tình, bèn vén mây lên. Thấy Núi 
Cha bất ngờ xuất hiện, Núi Mẹ xúc động, vội giang tay đón Núi 
Cha. Còn tên Núi Lạ thấy Núi Cha thì vội vàng chuồn mất”. 


Ngày nay dưới chân núi Mẫu Sơn, còn có một bản gọi là bản 
Vàng (bản Kim) mõ Bạc, đó chính là nơi Núi Mẹ để thỏi vàng, 
thỏi bạc. 


636 


LẠNG SƠN 


Vào mùa xuân, cả vùng Mẫu Sơn đỏ rực sắc hoa đào. Đào trái 
Mẫu Sơn nổi tiếng vừa to, vừa ngọt, thơm. Mẫu Sơn còn có một 
đặc sản quý đó là chè Mẫu Sơn. Vị chè thơm, ngọt, uống một lần 
rồi sẽ không bao giờ nguôi ngoai nỗi nhớ. 


Thành phố Lạng Sơn 

Nằm ở tả ngạn sông Kỳ Cùng, trên độ cao 50Ôm so với mặt 
nước biển. Thành phố Lạng Sơn trải mình trong một thung lũng 
lớn. Con sông Kỳ Cùng sau khi đã lượn lờ qua những hẻm núi 
rừng cây, uốn mình chảy qua thành phố tô điểm cho Lạng Sơn 
thêm duyên dáng của một phố núi rộn ràng trên đôi bờ nước 
êm đềm trôi về xuôi. Cầu Kỳ Cùng nối liền hai bờ, khiến cho du 
khách dễ dàng đến với danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Xứ 
Lạng. Đó là động Tam Thanh, Nhị Thanh, là nàng Tô Thị... Bên 
kia sông là chợ Kỳ Lừa, lúc nào cũng đông vui tấp nập kẻ mua, 
người bán. 


Chợ Kỳ Lừa 

Đã có cách nay hàng trăm năm, nằm ở trung tâm thành phố 
Lạng Sơn, là nơi buôn bán sầm uất nhất của Xứ Lạng. Chợ Kỳ 
Lừa còn là nơi giao lưu văn hóa của các dân tộc ít người. Vào 
những ngày chợ Phiên, nam nữ thanh niên các dân tộc Tày, 
Nùng, Dao... súng sính trong những bộ áo quần dân tộc tuyệt 
đẹp, nô nức kéo về chợ để mua sắm hàng hóa và cũng là dịp gặp 
bạn tình trò chuyện. 

Núi Tô Thị 

Nằm về phía Tây Bắc núi Tam Thanh, còn gọi là núi Vọng 
Phu. Trên đỉnh núi có tảng đá tự nhiên giống một phụ nữ bồng 
con nhìn về phương trời xa. Từ xa xưa, tảng đá hình người đàn 
bà bế con đã gắn với truyện cổ tích nàng Tô Thị bổng con chung 
thủy đứng chờ chồng đi chỉnh chiến ở phương Bắc. Chờ mãi 
không thấy chồng trở về, nàng đã hóa đá. Vì thế người đời sau 
gọi tảng đá là nàng Tô Thị. 


637 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Tượng đá nàng Tô Thị xứ Lạng không chỉ sống trong chuyện 
kể dân gian mà còn xuất hiện trong hội hè và trở thành tín 
ngưỡng thờ cúng của nhân dân. 


Nàng Tô Thị nổi tiếng bởi những bài thơ vịnh của các nhà 
nho, các thi sĩ danh tiếng như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du với bài 
“Đá vọng phư”. 


Về đá Vọng Phu Xứ Lạng, truyền thuyết kể rằng: Có hai vợ 
chồng nhà họ Tô sinh được một cậu con trai và một con gái, lúc 
bố mẹ vắng nhà, anh nhặt đá ném chim, chẳng may trúng phải 
đầu em, máu chảy lênh láng. Người anh sợ quá chạy trốn sang 
Trung Quốc. Năm 30 tuổi, chàng trở về sinh cơ lập nghiệp ở Xứ 
Lạng, sau đó lấy vợ sinh được một bé trai đầu lòng. Sau đó vô 
tình người chồng phát hiện vết sẹo trên đầu vợ, hỏi chuyện mới 
biết mình lấy nhầm em. 


Biết rõ sự thật, người chồng đau buồn, nhưng vẫn không cho 
em biết. Nhân lúc nhà vua bắt lính, người chồng ra đi và dặn vợ: 
Nếu sau 3 năm không thấy anh về thì em đi lấy chồng khác. Ở 
nhà người vợ chờ chồng đã 3 năm, rồi 5 năm, không thấy chồng 
về, ngày ngày nàng bồng con lên núi, mặt hướng về nơi chồng ra 
đi. Rồi một ngày mưa to, nàng đứng mãi không về, lúc mọi người 
lên núi tìm thì thấy mẹ con nàng đã hóa đá. Người ta gọi hòn đá 
ấy là Tô Thị Vọng phu. 


Chợ Đồng Đăng 

Từ thành phố Lạng Sơn đi tiếp về phía Bắc 14km nữa là đến 
thị trấn Đồng Đăng, một thị trấn nằm sát biên giới Việt-Trung. 
Thị trấn Đồng Đăng cách biên giới Việt-Trung chỉ 3km. Đứng ở 
Đồng Đăng vẫn nhìn thấy cửa Hữu Nghị quan. Trước thời Pháp 
thuộc gọi là Ải Nam quan, hoặc Mục Nam quan. 


Từ thế kỷ trước, nơi đây đã là cửa khẩu trao đổi hàng hóa 
quan trọng ở vùng biên giới giữa hai nước. Ngày nay, đây là cửa 
khẩu quốc tế quan trọng, tạo thuận lợi cho việc buôn bán, giao 


638 


LẠNG SƠN 


lưu văn hóa, du lịch giữa nhân dân hai nước Việt-Trung. Cửa 
khẩu quốc tế Hữu Nghị quan là một cửa khẩu quan trọng, tạo 
điều kiện cho chợ Đồng Đăng phát triển buôn bán tấp nập, một 
chợ đầu mối xuất nhập hàng hóa giữa hai nước Việt-Trung. 


Động Tam Thanh 

Nằm ở phía Tây phố Kỳ Lừa thuộc thành phố Lạng Sơn. 
Thành phố Lạng Sơn có ba động: Nhất Thanh, Nhị Thanh và 
Tam Thanh. Nổi tiếng nhất là động Tam Thanh. Động Tam 
Thanh ở lưng chừng núi. Cửa hang nhìn về hướng Đông, cao 
chừng 8m, có lối đi lên theo bậc đá đục vào vách đá, có nhiều cây 
cối che khuất ánh nắng. Vách động bên phải có bài thơ của Ngô 
Thì Sĩ (1726-1780) khi ông làm Đốc trấn Lạng Sơn. Bài thơ ngợi 
ca vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ: “Suối trong tuôn chảy trên 
hàng trăm mỏm đá như đang trò chuyện. Quay sang ngọn núi 
phía trước thấy hòn vọng phư”. 


Trong động Tam Thanh có Hồ Cảnh (Hồ Âm Ty) nước trong 
xanh quanh năm không bao giờ cạn. Động dài hơn 50m, chạy từ 
cửa trước ra cửa sau với muôn vàn nhũ đá thiên tạo từ ngàn xưa, 
làm nên những hình thù sinh động đẹp mắt. Gần cửa sau có cửa 
Thông Thiên, thông lên đỉnh núi. 


Chùa Tam Thanh tọa lạc ngay trong động Tam Thanh, có từ 
thời Lê. Trải qua thăng trầm của lịch sử, chùa Tam Thanh vẫn 
giữ được dáng đẹp ban đầu. 


Động Tam Thanh ... là kỳ quan do trời đất tạo ra, nơi đây là 
thắng cảnh của vùng đất thiêng, người giỏi, thực khó mà miêu 
tả, tô vẽ được”. 


Ngoài giá trị danh thắng, động chùa Tam Thanh còn nổi tiếng 
bởi giá trị văn hóa, nghệ thuật, lưu lại ở di tích qua tấm bia có 
niên đại cổ nhất là tấm bia số 4 (bia Ma Nhai) được dựng vào 
thời Lê, Vĩnh Trị năm thứ 2 (1677), bia có tên “Thiền Động Pháp 
Luân Thường Chuyển”. Nội dung bia ghi lại việc xây dựng và 
tôn tạo chùa. 


639 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Trong chùa còn lưu giữ một hệ thống tượng pháp phong phú, 
trong đó giá trị nhất là bức phù điêu Phật A Di Đà, được tạc vào 
vách đá phía trên cung Tam Bảo. Pho tượng mang phong cách 
nghệ thuật thời Lê - Mạc (thế kỷ XVI-XVII). 


Động Nhị Thanh - chùa Tam Giáo 

Động Nhị Thanh - chùa Tam Giáo gắn liền với danh nhân 
Ngô Thì Sỹ, khi ông giữ chức Đốc trấn Lạng Sơn. Ông có công 
phát hiện và tôn tạo 8 cảnh đẹp của xứ Lạng. Động Nhị Thanh 
- chùa Tam Giáo là một trong 8 thắng cảnh đó (trấn doanh bát 
cảnh). Trong bài ký động Nhị Thanh, Ngô Thì Sỹ nói rõ lý do xây 
dựng và tôn tạo khu thắng cảnh này: “do tính ưa suối đá, phong 
cảnh đẹp nên khi phát hiện ra, đã bỏ tiền của để tôn tạo” (tháng 
ð-1779), thuê thợ khởi công tôn tạo động. Thấy thế đất tốt, cho 
xây chùa Tam Giáo thờ 3 vị Thánh: Khổng Tử, Phật Thích Ca 
và Lão Tử. 

Động Nhị Thanh ở bên dưới chùa Tam Giáo, là hang đá tự 
nhiên, từ cửa trước ra cửa sau dài hơn 500m. Đây là nơi Ngô 
Thì Sỹ thường đến du ngoạn giải trí. Động Nhị Thanh thời Ngô 
tiên sinh là một câu lạc bộ văn hóa rất nổi tiếng. Ông cùng bạn 
đến đây làm thơ phú, đàn hát, vui chơi. Ở cửa động ông cho xây 
các điểm đình: “Thạch Miên am” (am ngủ trên đá), “Thụy Tuyền 
Hiên” (Hiên ngủ bên suối). Từ động có suối Thụ Phúc chảy ra ao 
Nhật Bích ở trước cửa động. 


Điều quý giá nhất của động Nhị Thanh là hệ thống văn bia 
tạc trên vách đá của các danh nhân, thi sĩ qua các thời kỳ lưu lại. 


Hang Gió 

Ở về phía Tây Bắc bản Sao Thương huyện Chi Lăng. Cửa 
chính của động ở về phía Đông của dãy núi Mai Sao. Hang động 
này có quy mô rất lớn, chiều dài hàng trăm mét, rộng khoảng 
ð0-70m. Hang có 4 tầng. Trần hang thấp dần. Nền hang có dạng 
như ruộng bậc thang, cao lên dần và cuối cùng là trần hang và 


640 


LẠNG SƠN 


nền hang gặp nhau. Trong động có vô vàn nhũ đá, măng đá, 
hình thù kỳ thú, như vú sữa, dòng nước mắt, voi mẹ, voi con, 
ngựa, hổ, cò, sếu... Có chỗ măng đá, cột đá, chuông đá sắp xếp 
như mê cung của vua chúa. 


DI TÍCH 

Chùa Tiên 

Còn có tên chùa Song Tiên, ở ngoài cửa Nam của Đoàn Thành 
Lạng Sơn, có một ngọn núi trông giống hình voi phục gọi là núi 
Đại Tượng. Trong lòng núi có một động lớn. Vào thời Lê Thánh 
Tông (1460-1497), người ta xây một ngôi chùa trong động đó lấy 
tên là chùa Tiên. Trong chùa có một nhũ đá lớn nhô lên, tựa hình 
người ngồi trên bệ đá lớn. Tương truyền đó là Tiên ông xuống 
trần, giãm chân xuống đá thành giếng nước, giúp dân chống 
hạn cứu mùa màng. Giếng nước đó nằm trong động gọi là Giếng 
Tiên. Quanh năm nước đầy trong vắt. Nhân dân địa phương tạc 
tượng Phật lập bàn thờ để thờ Tiên ông, còn gọi là Thần Nông. 
Hằng năm cứ đến tháng 6 âm lịch dân đến đây mở hội cúng 
Thần Nông. 


Chùa Diên Khánh 

Chùa Diên Khánh trước kia nằm cạnh Đoàn Thành Lạng Sơn 
thuộc xã Mai Pha - Châu OÂn. Chùa do nhân dân trong vùng 
dựng nên vào thời Lê khoảng thế kỷ XV, lúc đó có tên chùa Hương 
Lâm còn gọi là chùa Thành. Vào năm Cảnh Thịnh thứ 4 (1796) 
chùa được chuyển về địa điểm bây giờ, nằm bên bờ Nam sông Kỳ 
Cùng và lấy tên là Diên Khánh tự, chùa Diên Khánh. Cấu trúc 
chùa theo kiểu “nội công ngoại quốc' gồm đủ: tam quan, tiền tế, 
hậu cung, nhà tổ, cung mẫu... Tam quan theo lối chồng diêm 8 
mái, 4 trụ cổng, phía trên nóc đắp lưỡng long chầu nhật. Tiền 
đường và thượng điện giữ nguyên gốc như trước. Toà phương 
đình ở giữa theo kiểu chồng diêm 8 mái, trên đỉnh đắp búp sen. 


641 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Bàn thờ trong chùa có toà Cửu Long, tượng Phật, tượng ba 
Hán. Đặc biệt chùa có quả chuông do nhân dân địa phương và 
khách buôn Trung Quốc cúng tiến vào năm Lê Huyền Tông 
(1671). 


Trước đây chung quanh chùa Diên Khánh còn có một số đền 
miếu, nhưng nay không còn nữa. Theo lời kể dân gian, phía Nam 
chùa còn có đền Quan Thánh do thương nhân Hoa Kiều dựng, 
phía Bắc chùa cũng có chùa Tiên Hiền, còn gọi là Văn Miếu, theo 
tương truyền được dựng vào thời Lý, dưới thời vua Gia Long, 
Minh Mạng được trùng tu sửa chữa. Ngoài ra, còn có bia Lạng 
Đơn văn chỉ, nhưng nay không còn. 


Đền Tả Phủ 

Tên chữ là Tả Phủ Linh Từ. Đền Tả Phủ là di tích kiến trúc 
nghệ thuật lưu niệm danh nhân. Đền được dựng năm Chính Hoà 
thứ 4 (1683), đến nay hơn 300 năm, ở trung tâm phố Kỳ Lừa, 
phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn. Đền thờ một vị 
tướng thời Hậu Lê là Thân Công Tài, người có công rất lớn góp 
phần đô thị hóa trấn ly Lạng Sơn. Nhân dân còn truyền tụng 
rằng, Thân Công Tài có công san đồi làm thành 7 con đường, lập 
nên 7 phường cho phố Kỳ Lừa, tạo cho phố chợ phôồn vinh, thu 
hút khách hàng trong nước và nước ngoài tới kinh doanh buôn 
bán. 

Sở dĩ đền có tên “Tả Phủ”, bởi chức của ông là Tả Đô đốc Hán 
quận công. Ông người xã Như Thiết, huyện Yên Dũng, phủ Lạng 
Giang (nay Nghi Thiết, huyện Việt Yên, Bắc Giang). Xuất thân 
trong một gia đình quý tộc nhiều đời làm quan, được Chúa Trịnh 
Tạc trọng dụng bổ lên Lạng Sơn làm phó tướng giúp việc cho Vi 
Đức Thắng trấn giữ biên thùy. 


Đền được hưng công là do sự đồng tâm ngưỡng mộ của nhân 
dân Kỳ Lừa, Đoàn Thành và thương khách 13 tỉnh Trung Quốc. 
Đền còn giữ tấm bia nói về việc xây đền. Tấm bia tôn ông là thầy, 
làm cha “Tôn sư phụ bỉ. 


642 


LẠNG SƠN 


Kiến trúc đền gồm hai toà nhà kết cấu theo chữ “công” (+), 
hiện chỉ còn toà nhà ngoài, còn giữ được tương đối nguyên vẹn, 
toà bên trong bị đổ nát, được làm lại theo lối mới, lợp ngói tây. 


Đền còn giữ một số đầu pháo gắn với lễ hội đầu pháo cổ truyền 
của Lạng Sơn được diễn ra vào các ngày từ 22 đến 27 tháng 
Giêng âm lịch hằng năm tại đền Tả Phủ. 


Đền Kỳ Cùng 
Bên bờ tả ngạn sông Kỳ Cùng, ở phố Đầu Cầu, phường Vĩnh 
Trại (trước thuộc châu Thoát Lãng) Thành phố Lạng Sơn. 


Đền xây vào lúc nào đến nay chưa xác định được, theo hồi ức 
của những người già thì đền đã có từ rất lâu và được sửa chữa 
nhiều lần nhưng vẫn chỉ là một ngôi đền nhỏ làm bằng đất lợp 
ngói. Trước đền là bến đá Kỳ Cùng (Kỳ Cùng Thạch Lộ), từng 
được Ngô Thì Sỹ xếp hạng là 1 trong 8 thắng cảnh của xứ Lạng 
từ thế kỷ XVIII. 


Trước đây đền vốn thờ Thần Giao Long (thần sông Kỳ Cùng), 
Tương truyền có con Giao Long đào hang ở đây. Hang ăn sâu vào 
tận động Nhị Thanh. Trước đây các sứ bộ của ta trên đường qua 
lại đây đều vào đền yết lễ. 


Trong quá trình biến đổi của lịch sử, đền thay việc thờ Thần 
Giao Long bằng thờ Quan Tuần Tranh, một vị tướng nhà Trần. 
Theo truyền thuyết để lại: cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn bó 
với khu di tích này. 

Kiến trúc đền theo kiểu chữ “đinh” (T), đây là kiến trúc mới 
được phục hồi lại. Đền không làm nghĩnh môn riêng, mà ở đây 
nghĩnh môn gắn liền với không gian chính gồm ba cửa xây vòm 
cuốn với hai trụ gạch vuông bổ gờ xoi, phía trên đắp nổi hoa văn, 
trên cùng là bộ tam khí gồm đỉnh và lọ hoa thờ hai bên. Phía 
ngoài, phía tả hữu của đền đều có xây tháp chồng diêm kiểu gác 
chuông để treo chuông, trống. 


Hiện đền còn lưu giữ khá nhiều hiện vật quý như bia trùng tu 
đền (trùng tu từ bị) ghi lại quá trình trùng tu và lịch sử ngôi đền, 


643 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


được tạc tháng 2-1981. Các hoành phi - đại tự có niên đại đời Lê 
(1784) và Nguyễn (thời Khải Định, Bảo Đại) và nhiều đồ thờ tự: 
chuông, ngai, đỉnh rồng, tán lộng, bát bửu... và một số pho tượng 
cổ có giá trị mỹ thuật lớn và có niên đại cao. 

Hằng năm lễ hội đền Kỳ Cùng tổ chức vào các ngày 22 đến 27 
tháng Giêng. Trong ngày lễ có rước kiệu từ đền Kỳ Cùng lên đền 
Tả Phủ để tạ ơn. Vì tương truyền rằng vị thần Tả Phủ có công 
trong việc minh oan cho Quan Tuần Tranh, khi đã bị kết tội oan, 
cho đến ngày 27 rước kiệu về. 


Đền Kỳ Cùng được xếp là di tích quốc gia. 


Đền Bắc Lệ 

Tên chữ là Bắc Lệ Linh Từ. Đền Bắc Lệ là một quần thể di 
tích nằm trên một quả đổi của khu Nam phố Bắc Lệ, thuộc xã 
Tân Thanh, huyện Hữu Lũng. Cho đến nay chưa xác định được 
chính xác thời gian xây dựng đền, nhưng căn cứ vào 2 văn bia 
hiện còn tạc năm 1919 và 1933, đền Bắc Lệ từ đầu thế kỷ XX 
đến nay đã trải qua ð lần tu sửa tôn tạo. Theo văn bia khắc năm 
Khải Định thứ 4 (1919) thì trước đó đền chỉ là một am thờ nhỏ, bị 
cháy, sau đó nhân dân địa phương cúng tiến xây ngôi đền 3 gian 
gồm 3 cung: Đệ nhất, đệ nhị và đệ tam (cung cấm). Trong đợt sửa 
chữa lần 2 (1933) và lần 3 (1940), ngôi nhà 3 gian cũ quay lại và 
xây thêm cung đệ tam mới ở phía sau, đồng thời xây tam quan to 
cao, phía ngoài có bậc tam cấp lên đền. Theo Thần tích xã Tiên 
Lệ cho biết, Trạng nguyên Phùng Khắc Khoan đã cho tiền chi 
phí và cúng lễ vào năm ông được cử đi sứ sang Trung Quốc. 


Tuy qua nhiều lần sửa chữa, nhưng nhìn chung diện mạo 
vẫn giữ được dáng cổ truyền. Đền Bắc Lệ chủ yếu thờ Bà chúa 
Thượng Ngàn, một trong ba vị Mẫu vẫn được thờ phụng trong 
tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam. Đền có quy mô to lớn, khang 
trang tráng lệ mà lại khiêm tốn, ẩn mình dưới bóng lá sum suê 


~ ^ hd ` v + » ^ À»* ` 
của những cây cổ thụ hàng trăm tuổi. Đền nằm trên đồi cao, từ 


644 


LẠNG SƠN 


đây có thể nhìn thấy con suối Bắc Lệ. Từ dưới đi lên phía bên 
trái là Am Chầu Bé Bắc Lệ. 


Đền chính có cấu trúc hình chữ “đinh” (T) gần tiền tế và 
hậu cung. Nhà tiền tế phần nóc mái đắp tượng long chầu lưỡng 
nghi, tượng trưng cho trời và đất, âm và dương. Âm dương hài 
hoà vạn vật sinh sôi. Nhà bái đường gồm 6 gian, gian phía trong 
thờ Ngọc Hoàng Thượng đế, ông Hoàng Mười, Hoàng Bảy, gian 
chính cung thờ Tam toà Thánh Mẫu, 2 bên am thờ Trần Hưng 
Đạo và chúa Sơn Trang. 


Mặc dù bị thất lạc nhiều, song đến nay đền vẫn còn giữ được 
một số di vật quý gồm 19 pho tượng lớn nhỏ, chủ yếu bằng gỗ, 
nhiều y môn sặc số, 2 văn bia và nhiều hoành phi, câu đối. 


Đền Cửa Đông 

Ngôi đền này xây ở cửa phía Đông thành cổ Lạng Sơn, nên 
có tên gọi như vậy. Đền Cửa Đông có tên cũ là đền Bạch Đế, thờ 
Thần sông Kỳ Cùng. Kiến trúc đền theo kiểu chữ “đỉnH” (T), 
mặt trước nhìn ra sông Kỳ Cùng, gồm 3 phần Tam quan, chính 
điện và tả, hữu vu, xây bằng gạch, theo lối kiến trúc chồng diêm 
8 mái. Trên cùng tường gạch có đắp hình “lưỡng long chầu nhật 
và chữ “Phúc” (3ä) hình tròn. Đền Cửa Đông, ngoài thờ Thần 
Bông “Bạch Đế” còn là nơi thờ Tứ Mẫu với số lượng tượng thờ 
khá nhiều. 

Đền Mẫu được bài trí hai bên gồm: cung thờ Tứ: Mẫu Thiên, 
Mẫu Thoải, Mẫu Thượng Ngàn cùng Thập Nhị Tiên cô ở bên 
trái, và cung Cô Ba bên phải. Tượng các ông Hoàng được trưng 
bày cạnh cung thờ Thần Sông ở chính điện. 


Trước đây đền có một số sắc phong của đời vua Thành Thái 
vào năm 1889. 

Đền Cửa Tây 

Nằm ở phường Chi Lăng, cửa phía Tây thành cổ Lạng Sơn. 
Đền được xây vào năm 1924 để thờ Đức Trần Hưng Đạo và các 
vị Thánh Mẫu, đền có tên Ngũ Nhạc Linh Từ. 


645 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Theo tài liệu của Trường Viễn Đông Bác Cổ chép: “Nơi này có 
một ngôi đền làm trên một mảnh đất trông xuống sông Tam Kỳ 
(Kỳ Cùng), đây trước là núi Ngũ Nhạc...”. 


Kiến trúc đền gồm: Tam quan ở ngoài, phía trong có hai điện 
thờ. Toà thứ nhất được dựng 1934 là điện Thờ Mẫu. Theo truyền 
thuyết đền này phải gắn liền với sự kiện Mẫu Liễu Hạnh gặp 
Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan. Toà thứ hai có kiến trúc theo 
kiểu chữ “đinh” (T), thờ Đức Thánh Trần cùng các công chúa và 
con trai Ngài cùng các vị tướng tài: Phạm Ngũ Lão, Dã Tượng, 
Yết Kiêu... 

Trong đền hiện còn lưu giữ được nhiều hiện vật có giá trị đó 
là các bức hoành phi, câu đối và ba tấm bia là nguồn sử liệu tra 
cứu về di tích lịch sử. 


Chùa Mẫu Sơn 
Còn gọi là chùa Trung Thiên, xưa ở xã Khuất Xá (nay là xã 
Tú Đoan) Lộc Bình. Chùa ở chân núi Mẫu Sơn, còn gọi Núi Mẹ. 


Đây là ngôi chùa cổ nhất còn lại ở Xứ Lạng, với ba gian lợp 
ngói máng, ẩn mình trong những hàng cây cổ thụ âm u, soi mình 
trên dòng nước Kỳ Cùng lững lờ trôi. Cửa chùa nhìn lên đỉnh 
Mẫu Sơn điệp trùng lãng đãng mây. 

Chùa do Vi Đức Thắng tổ chức xây dựng và tạc bia lưu lại hậu 
thế. Ông là người được Chúa Trịnh Tạc cắt cử giữ chức Chánh 
Tuần phủ, coi giữ cả Xứ Lạng. Tấm bia đá ở cửa chùa cho biết 
chùa được dựng vào năm Chính Hoà thứ nhất (1680). 

Chùa Mẫu Sơn thờ cả Trời lẫn Phật. Tên chữ “Trung Thiên 
là có ý tỏ lòng trung thành với đấng cao xanh và khí thiêng sông 
núi miền đất được ông cai quản”. 


Đình Nông Lục 
Thuộc thôn Nông Lục, xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn. Đình 
Nông Lục là một trong số 20 di tích kiến trúc nghệ thuật - tôn 


646 


LẠNG SƠN 


giáo còn tồn tại ở Lạng Sơn. Đình Nông Lục là sự kết hợp hài hoà 
giữa ngôi đình cổ đồng bằng Bắc Bộ và kiến trúc nhà sàn truyền 
thống của người Tày Lạng Sơn. 


Đình được xây dưới thời Nguyễn (1927), kiến trúc theo kiểu 
chữ “nhất” (—). Diện tích đình 180m?, phía Nam là miếu thờ 
thần có diện tích m3”. 


Kết cấu bộ vì kèo đình Nông Lục theo kiểu vì “ván mê” được 
thể hiện hết sức cầu kỳ, có giá trị nghệ thuật cao. Các đề tài 
chạm khắc mang đậm phong cách nghệ thuật đời Nguyễn. 


Gian chính điện được chạm lưỡng long chầu nguyệt. Mái của 
khám thờ chạm tứ linh: long, ly, quy, phượng. 


Trên cùng là xà nóc, dưới có chạm trổ hổ phù lớn được đỡ 
bằng ván mê, hai bên chạm rồng nhả mây. 


Đình Nông Lục còn là di tích cách mạng, nơi đã diễn ra cuộc 
họp quan trọng của các cán bộ, đảng viên quyết định khởi nghĩa 
Bắc Sơn tháng 10 năm 1940, giành chính quyền về tay nhân 
dân. 


Đình Nông Lục được xếp hạng di tích quốc gia năm 1993. 


Đình Làng Long Đống 

Thuộc huyện Bắc Sơn, được xây dưới thời Gia Long năm thứ 
12 (1813) và hoàn thành vào tháng 12-1814. Năm 1910, đình 
làng Long Đống được sửa chữa. 


Truyền thuyết dân gian kể rằng: Có ông bà họ Phan ở làng 
Mông Ân, tổng Bình Gia, nhờ có công lớn giúp vua diệt phỉ bên 
kia biên giới sang quấy nhiễu cướp bóc dân lành, nên ông bà 
được vua ban thưởng cho đất lập làng và ban tước “Hoàng tộc vị 
thân", được đổi từ họ Phan sang họ Hoàng. Sau khi ông bà mất, 
dân làng đã tôn ông bà là Thành Hoàng làng. 


Đình làng xây theo kiến trúc hình chữ “nhất” (—) gồm 8 gian, 
bộ mái được 48 chiếc cột đố với tám hàng ngang, 6 hàng dọc. 


647 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Trên các đầu bẩy, xà dư, xà nóc, ván gió... đều được chạm khắc 
theo các đề tài hổ phù, phượng vũ, tứ linh, tứ quý... phong cách 
điêu khắc mang đậm nét nghệ thuật chạm khắc dân gian thời 
Nguyễn. 


Cầu lợp Long Đống 

Liền với đình làng là chiếc cầu đá bắc ngang suối. Cầu được 
xây năm Chính Hoà thứ 20 (1699), kiến trúc theo kiểu “Thượng 
gia, hạ kiềư”. Lầu được tạo dáng hình vòng cung để chịu lực tốt. 
Chiều rộng lòng cầu 4m, chiều dài 22,4m. Cầu bắc qua suối với 
8 nhịp, khoảng cách mỗi nhịp và 2,8m. Hiện phần trên (thượng 
gia) bị hư nát, nhưng các nhịp cầu vẫn còn. 


Thành nhà Mạc 

Nằm cạnh núi Vọng Phu - Nàng Tô Thị. Hiện còn lại hai 
đoạn tường thành xây bằng đá, giữa hẻm núi. Đây là một kiến 
trúc quân sự, phản ảnh một thời kỳ chiến tranh huynh đệ tương 
tần trong lịch sử Việt Nam. 


Vào năm 1527, lợi dụng nhà Lê suy yếu, Mạc Đăng Dung phế 
ngôi Lê Chiêu Tông, lập nên nhà Mạc, tồn tại hơn một thế kỷ (từ 
Mạc Đăng Dung đến Mạc Kính Vũ - 10 đời). Năm 1592, nhà Lê 
được chúa Trịnh giúp đỡ đánh bật nhà Mạc ra khỏi kinh thành 
Thăng Long. Tàn dư nhà Mạc chạy lên các tỉnh phía Bắc như 
Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn... lập căn cứ 
chống lại tập đoàn Lê - Trịnh. 


Tại Lạng Sơn do Ngụy Đôn Hầu Mạc Kính Cung chiếm giữ, 
ra lệnh xây thành ở núi Vệ Sơn. Đây là bức thành hiểm yếu trấn 
giữ con đường độc đạo nối nước ta và Trung Quốc. Suốt cả thập 
niên cuối thế kỷ XVI và đầu thế kỷ XVII, Lạng Sơn là bãi chiến 
trường diễn ra cảnh “nồi da xáo thịt” giữa hai tập đoàn phong 
kiến Mạc và Lê - Trịnh. 


Mãi đến năm 1667, Trịnh Tạc đem đại binh theo đường Lạng 
Sơn và cho Trịnh Căn theo đường Cao Bằng đánh xuống đã đuổi 
được Mạc Kính Vũ. Từ đó Lạng Sơn mới tạm yên cuộc nội chiến. 


648 


LẠNG SƠN 


Đoàn Thành Lạng Sơn 

Là di tích kiến trúc quân sự, nằm ở phường Chi Lăng, Thành 
phố Lạng Sơn. Đoàn Thành có vị trí quan trọng trong việc trấn 
giữ, phòng thủ quân sự nơi cửa ngõ đất nước, nằm trong thung 
lũng Thành phố Lạng Sơn, chung quanh có núi bao bọc gọi là núi 
Hồi Đoàn, phía Nam có núi Công Mẫu, vì thế rất có thể hai chữ 
Đoàn Thành xuất phát từ đấy chăng? Lại có một giả thuyết nói 
rằng ở góc Tây Bắc thành tròn như hình chiếc quạt, nên gọi là 
Đoàn Thành? 


Theo sách “Lạng Sơn Đoàn Thành đô” của Nguyễn Nghiễm 
thì Đoàn Thành Lạng Sơn do Trương Phụ, tướng nhà Minh xây 
dựng, đến năm Hồng Đức thứ 26 (1495) nhà Lê, thành được sửa 
sang lại. Nhưng rồi do thời gian, mưa gió tàn phá bị đổ nát. Đến 
năm Bính Tý (1756) Đốc trấn Lạng Sơn Mai Thế Chuẩn cho tu 
bổ. Chu vi trong thành là 219 tầm 2 xích 5ð thốn (các đơn vị chiều 
dài cổ). Chu vi ngoài 586 tầm 8 xích 7 thốn. Mặt Đông rộng 153 
trượng ï xích, mặt Tây rộng 140 trượng, mặt Nam rộng 273 
trượng và mặt Bắc là 292 trượng. 


Hiện Đoàn Thành không còn nguyên vẹn như xưa. Trong bốn 
cửa thành xưa, nay chỉ còn lại hai cửa: Cửa Nam và cửa Tây. 
Cổng thành xây khá chắc chắn. Móng xây bằng đá xanh. Cổng 
xây vòm cuốn. Chiều cao từ chân đến đỉnh là 5m, rộng 4m. Hiện 
cửa phía Tây xây bít, cửa phía Nam mở làm lối đi lại. 

Ái Chỉ Lăng 

Ải Chỉ Lăng là một thung lũng hẹp, hình bầu dục, chiều dài 
Bắc Nam khoảng 4km. Khoảng rộng nhất 1km. Chung quanh 
bốn bề núi cao, có sông Thương chảy qua. Phong cảnh thiên 
nhiên hùng vĩ. Ải Chi Lăng như một trận đồ hiểm trở ngăn bước 
quân thù. 

Tại đây ông cha ta đã xây những công trình quân sự: thành 
lũy từ Tây sang Đông là các núi chắn ngang thung lũng như 


649 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


núi Mặt Quỷ, núi Quỷ, núi Nà Nông, núi Ma Sẩn. Ngoài ra còn 
có các di tích Thành Ngăn, Đấu Đong quân, đồn Quỷ Môn, Bãi 
Hào... 


Do vị trí địa hình đặc biệt của cửa ngõ phên dậu đất nước, 
nơi có con đường độc đạo từ biên giới phía Bắc vào nước ta, nên 
rất thuận tiện cho quân ta mai phục chặn đánh, truy đuổi quân 
thù. Địa danh này đã làm cho kẻ thù khiếp sợ phải thốt lên rằng: 
“Mười người đi, chín người không trỏ vể'. 

Năm 981, trong cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ 
nhất, dưới tài chỉ huy của Lê Hoàn (Lê Đại Hành), quân ta đã 
đánh tan cuộc xâm lược tại ải Chi Lăng, giết tướng giặc Hầu 
Nhân Bảo. 

Năm 1077, vào thời Lý, Thân Cảnh Phúc đã đánh tan quân 
Tống lần thứ hai cũng tại nơi đây. 

Thế kỷ XIII, cả thế giới kinh hoàng dưới vó ngựa của đế quốc 
Nguyên-Mông, nhưng cả ba lần xâm lược Việt Nam, chúng đều 
bị thất bại thảm hại ngay tại ải Chi Lăng này. Đó là: 

Năm 1284 quân Nguyên-Mông qua đường Chỉ Lăng bị quân 
ta chặn đánh kịch liệt, giết chết tướng giặc Nghê Nhuận. Tháng 
5-1285, tại Ma Lục (Chi Lăng) quân ta đã diệt tên phản quốc 
Trần Kiện và bọn bán nước. 

Năm 1287, giặc Nguyên-Mông xâm lược lần thứ 3, cánh quân 
do Trịnh Bằng Phi và Bôn Kha Đa theo đường bộ qua Chi Lăng, 
bị quân ta chặn đánh tan tành... 

Ngày nay dì tích này không còn nguyên vẹn. Nhưng Chì Lăng 
mãi mãi là niềm tự hào dân tộc ta. 


LỄ HỘI 


Lạng Sơn là một trong những nơi phát hiện ra di chỉ của 
người Việt thời sơ sử, tiền sử. Lạng Sơn in đậm dấu ấn nền văn 


650 


LẠNG SƠN 


hóa truyền thống của các dân tộc. Mỗi dân tộc cùng chung sống 
trên mảnh đất Xứ Lạng có một kho tàng văn hóa dân gian và họ 
có những lễ hội đặc sắc: 


Hội chợ kỳ Lừa 

Hằng năm Hội chợ Kỳ Lừa diễn ra tại hang Khẩu Lừ, phường 
Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, từ 22 đến 27 tháng Giêng âm 
lịch. Đền thờ được lập bên sông Kỳ Cùng để thờ Thần Sông. Lễ 
hội diễn ra khá nhộn nhịp, có nhiều trò vui như múa sư tử, đấu 
võ, hát sli, hát lượn thâu đêm suốt sáng. Lễ hội kết hợp với chợ, 
nơi mua bán các loại đặc sản trong vùng. 

Hội đền Tả Phủ 

Hội đền Tả Phủ có quy mô lớn, đặc sắc nhất trong các lễ hội 
dân gian ở Lạng Sơn, hằng năm được tổ chức vào ngày 15 tháng 
3 âm lịch tại đền Tả Phủ, nơi thờ Thân Công Tài, người có công 
mở mang phố thị Lạng Sơn, để tưởng nhớ công ơn ông. Sau phần 
lễ, có có tổ chức hội với rất nhiều trò chơi như múa rồng, sư tử, 
đặc biệt là tục cướp đầu pháo. 


Hội Lồng Tổng 

Còn gọi là hội xuống đồng của người Tày, Nùng cư trú ở các 
huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Tràng Định, Cao Lộc... 

Hội được tổ chức vào đầu xuân trong các làng bản. Đây là dịp 
để người dân tỏ lòng thành cầu mong mưa thuận gió hoà, mong 
cho mùa màng, hoa màu tươi tốt, dân làng bình yên. 

Đau những nghi thức cúng khấn truyền thống, là các trò chơi 
múa hát, múa võ dân tộc, kéo co, múa sư tử, tung còn, chơi đáo 
quay, hát sh, lượn... 


Hội chùa Tam Thanh 
Hội chùa Tam Thanh diễn ra vào ngày 15 tháng Giêng âm 


lịch hằng năm, người dân địa phương còn gọi lễ hội này là lễ hội 
chúng sinh. Người ta đi hội là để thắp hương ở chùa cầu trời, 


651 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


khấn Phật ban phước lành, để sống bình yên, hạnh phúc, làm 
ăn phát tài, phát lộc... Sau lễ là hội như thả cá xuống hồ (phóng 
sinh), múa lân, múa sư tử, đánh cờ người... 


Hội đền Bắc Lệ 
Nơi thờ Bà chúa Thượng Ngàn (Nữ Thần Núi!) và các cô, các 
cậu. 


Hội đền diễn ra từ ngày 10 tháng Giêng đến 15 tháng 2 âm 
lịch hằng năm. Trong lễ có tục lệ rước cô Bơ Bắc Lệ (từ đền Kẻng) 
lên đền Bắc Lệ (cô Bơ lên hầu Đức Mẫu Thượng Ngàn). 


LÀO CAI 


Từ khi được thành lập tháng 7-1907, gần 100 năm thì ít nhất 
Lào Cai đã có một lần nhập với Yên Bái để thành tỉnh Hoàng 
Liên Sơn. Năm 1991, Lào Cai được tách ra khỏi Hoàng Liên Sơn 
thành một tỉnh riêng. 

Lào Cai là tỉnh vùng núi cao biên giới có diện tích tự nhiên 
trên 8.000km?, dân số gần 600.000 người, nơi sinh sống của 
nhiều dân tộc: Kinh, Hmông, Tày, Dao, Thái, Giáy, Nùng, Lự, 
Bố Y, Kháng, La Chí, Phù Lá (Xá Phó), Hà Nhì, Mường, La Ha. 


Lào Cai có Thành phố Lào Cai là tỉnh ly và thị xã Cam Đường 
cùng với các huyện Mường Khương, Bát Xát, Bắc Hà, Bảo Thắng, 
Ba Pa, Bảo Yên, Văn Bàn. 


Lào Cai phía Bắc giáp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc với 203km 
đường biên giới, phía Tây giáp Lai Châu, phía Đông giáp Hà 
Giang, phía Nam giáp Yên Bái và Sơn La. 

Địa hình Lào Cai chủ yếu là đổi núi và thung lũng, với đỉnh 
Phanxipang cao chất ngất. Hệ sông ngòi chằng chịt, lắm thác 
nhiều ghềnh. Lào Cai có đường sắt nối Côn Minh (Trung Quốc) 
và Hà Nội, Hải Phòng, có đường bộ nối liền với Vân Nam, Trung 


652 


LÀO CAI 


Quốc. Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đóng vai trò khá quan trọng cả 
về kinh tế, chính trị và văn hóa... 


Khí hậu Lào Cai có thể phân thành nhiều vùng: Ở vùng thấp 
mang tính chất khí hậu nhiệt đới. Nhiệt độ trung bình ở những 
vùng này từ 20-229. Ở các vùng cao 700m trở lên, khí hậu mang 
tính chất á nhiệt đới pha chút ít ôn đới. Nhiệt độ trung bình cả 
năm là ở những vùng này 18-20°C. Riêng Sapa có năm nhiệt độ 
xuống 00°C và có tuyết rơi. 


Lào Cal có cảnh quan thiên nhiên kỳ thú như thác Bạc, cầu 
Mây, núi Hàm Rồng, làng thổ cẩm Tả Phìn... (Sapa), lại có nhiều 
di tích văn hóa lịch sử như quần thể hang động Mường Vi, đền 
Thượng, đền Bảo Hà, khu bãi đá cổ... 


Lào Cai với những dải rừng lớn có nhiều gỗ quý như pơmu, 
lát hoa, chò chỉ..., đặc biệt cây dược liệu rất phong phú. Động vật 
có nhiều loại quý hiếm như hổ, báo, lợn rừng... 


Lào Cai không chỉ đẹp về thiên nhiên, giàu về tài nguyên, 
phong phú về di tích văn hóa, Lào Cai với Sapa còn là nơi nghỉ 
dưỡng tuyệt vời. 


THẮNG CẢNH 


Thị xã Lào Cai 

Trước Công nguyên, vùng mà nay gọi là thị xã Lào Cai là 
trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa ven bờ sông Cái (sông 
Hồng). Tên Lào Cai bắt nguồn từ chữ “Lão Nhaï” nghĩa là “phố 
cổ”. Trên đường Ngô Quyền hiện nay, trước kia là khu nghĩa địa 
cổ. Dưới những ngôi mộ cổ ở đây, người ta đã tìm thấy những di 
vật đồ đồng chôn theo thuộc nền văn hóa Đông Sơn. 

Với một hệ thống đền chùa như đền Mẫu, đền Thượng thờ 
Quốc công tiết chế Hưng Đạo vương... thành cổ với pháo đài cổ, 
oanh liệt một thời, tất cả thể hiện rõ, Lào Cai mảnh đất của một 
thời hào hùng. 

653 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Giờ đây, với tài nguyên phong phú, lao động có tay nghề, cần 
cù chịu khó, có cửa khẩu quốc tế với hệ thống giao thông thủy bộ 
và đường sắt thuận lợi, thị xã Lào Cai đang nhanh chóng phát 
triển kinh tế. 

Cầu Hồ Kiều 

Bắc qua dòng Nậm Thi nối Lào Cai với huyện Hà Khẩu, tỉnh 
Vân Nam, Trung Quốc, đến nay đã hơn 100 tuổi. Sách “Đại Nam 
nhất thống chŸ' ghi: Vào đầu thế kỷ XIX, Lào Cai là một cửa khẩu 
lớn thứ ba trong toàn quốc. Đầu thập niên 80 của thế kỷ XIX, 
hàng tháng có tới 30-40 lượt tàu thuyền cập bến “Lão Nhaï”. Để 
mở rộng thương trường giao lưu quốc tế, ngày 28-3-1898, cầu Hồ 
Kiều được khánh thành. Ngày 8-4-1910, khu chợ lớn có mái che 
được khai trương. Ngay từ tháng 11-1903, chợ mới Cốc Lếu đã có 
người mua kẻ bán tấp nập sau khi tuyến đường sắt Hải Phòng - 
Lào Cai - Côn Minh hoàn thành (1901-1912). 


Ngày nay, sự giao lưu buôn bán giữa hai nước qua cửa khẩu 
Lào Cai ngày một phát triển. Để đáp ứng nhu cầu phát triển đó, 
giữa hai nước đã quyết định xây thêm cầu Hồ Kiều 2 và đã đưa 
vào sử dụng năm 2008. 


Núi Phanxipăng 

Khoảng 600 triệu năm trước, cả vùng Tây Bắc Việt Nam còn 
chìm sâu dưới sóng biển. Sau ba lần vận động tạo sơn, đến thời 
kỳ tân kiến tạo cách nay trên 100 triệu năm, Hoàng Liên đột 
ngột nhô lên thành một dãy trùng điệp. Với chiều dài 280km, từ 
Phong Thổ đến Hoà Bình, chiều ngang chân núi rộng nhất 75km 
hẹp nhất 45km, gồm 3 khối: Bạch Mông Lương, Phanxipăng 
và Pú Luông. Trong 3 khối, khối cao nhất, nhiều bí ẩn nhất là 
Phanxipăng, cao 3.143m. Cả khối là một bảo tàng thiên nhiên 
kỳ vĩ, ẩn chứa cả một thảm thực vật với hơn 700 loài đặc hữu và 
cả một khối lượng lớn động vật quý hiếm. 


Dưới chân núi là những cây gạo (Cốc Lếu = gốc gạo), cây mít 
(Cốc San = gốc mít). Từ đây đến độ cao 700m, là vành đai nhiệt 


654 


LÀO CAI 


đới với những cánh rừng nguyên sinh rậm rạp, dây leo chằng 
chịt. Từ 700m trở lên là tầng cây lá kim như pơmu, có những cây 
3, 4 người ôm không xuể, cao 50-60m, tuổi đời tới vài trăm năm. 
Xen lẫn với rừng cây lá kim là các loài hoa đỗ quyên, phong lan, 
hoàng anh rực rõ. 


Lân cao 2.400m, gió mây quyện hoà với cây rừng. Từ 2.800m, 
mây mù bỗng tan biến, bầu trời trong xanh. Ỏ đây phủ kín mặt 
đất là trúc lùn thấp, khoảng 25-35cm. Đất xương xấu trơ đá gốc, 
gió thổi không ngớt, khí hậu lạnh giá. 


Trên điểm cao 2.963m có cột mốc đánh dấu năm 1905 người 
Pháp đã đến chinh phục đỉnh cao. Lên nữa là một khối đá khổng lồ 
được kê lên trên một hòn đá nhỏ. Đấy chính là đỉnh Phanxipăng. 
Tiếng địa phương gọi là Huasipan, có nghĩa là phiến đá khổng 
lô nằm chênh vênh. Đỉnh Phanxipăng cao ngất, nóc nhà của Tổ 
quốc Việt Nam, được kết cấu bởi chỉ một phiến đá khổng lồ, cao 
180m. 

Núi Hàm Rồng 

Cách thị trấn Sapa khoảng 6km có một dãy núi đứng giữa 
khoảng trống bao la, cao gần 2.000m so với mặt nước biển, đó là 
núi Hàm Rồng. Cả dãy núi trông giống một con rồng với thân dài 
uốn lượn với mỏm đá cao tựa đầu rồng. 


Hình tượng núi có hình dáng rồng gợi ta nhớ tới huyền thoại: 
Thuở hồng hoang có đôi rồng đang quấn quýt bên nhau, trong 
khi cơn hồng thủy đang ào ạt dâng sóng mà vẫn không hay biết. 
Đến khi choàng tỉnh, hoảng hốt rời nhau, nhưng không kịp. Tức 
thì mỗi con chạy một ngả. Giờ đây rồng vợ đã hóa đá, nhưng bản 
năng sinh tổn vẫn còn mãnh liệt, vẫn cố ngước nhìn theo rồng 
chồng bay lên dãy Hoàng Liên về phía Tây. 


Du khách lên núi đá Hàm Rồng sẽ có cảm giác như lạc vào 
chốn bồng lai tiên cảnh, mà người xưa khéo tưởng tượng đó là 
những móng vuốt, lông vảy của rồng. 


655 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Lần theo vách đá lên cổng trời, du khách đứng trên mỏm đá 
sẽ có cảm giác như đang bay lượn. Nơi đây, đất trời như đã gặp 
gỡ, kia là chàng mây không giấu giấc mộng với nàng đá, dưới 
ánh sáng mờ ảo lung linh. 


Hang Tiên 

Từ trung tâm xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, thuyền sẽ đưa du 
khách theo sông Chảy qua thành cổ Trung Đô. Đến đây, dòng 
sông Chảy thắt lại, tạo thành dòng sâu, len lỏi giữa hai bờ vách 
dựng đứng. Đó chính là Suối Tiên. 


Qua Suối Tiên 200m, sẽ gặp một hang lớn có sức chứa hàng 
trăm người, du khách cảm thấy như đang đứng trước một mê 
cung kỳ vĩ do thiên nhiên ban tặng, đá xếp thành tầng thành 
lớp, tạo nên những thành lũy tự nhiên. Ngược lên 500m là cả 
một rừng nhũ đá với những hình thù kỳ lạ: nào tháp cổ, cung 
điện, những động vật hóa đá: voi, ngựa, hổ, báo... Cả một thế giới 
đang đứng lặng yên trước sự ngõ ngàng của du khách. 


Hang Tiên gắn liền với huyền thoại về ba nàng tiên. Huyền 
thoại kể rằng: xưa có ba nàng tiên được vua cha cho xuống thăm 
cõi trần gian, thấy nơi đây sơn thủy hữu tình, các nàng không 
muốn trở về thượng giới. Đã hết hạn, chưa thấy con về, Ngọc 
Hoàng nổi giận sai Thiên Lôi xuống trị tội. Ba nàng trốn trong 
hang cao hơn mặt nước khoảng 200m. Do không tuân chỉ, Thiên 
Lôi nổi giận giẫm sạt một góc núi, nơi ba nàng ẩn náu. Biết 
không thể thoát, cả ba nàng gieo mình xuống dòng suối tự vẫn. 
Thi hài ba cô được dòng nước nâng niu xuôi về hạ lưu, tại trung 
tâm xã Bảo Nhai, được dân bản vớt lên, chôn cất và lập miếu 
thờ. Ngôi miếu mang tên miếu Ba cô. 


Núi Cô Tiên 
Nằm gần thị trấn Bắc Hà, vách núi đá phẳng rộng như được 


bàn tay nghệ nhân đếẽo gọt tạo thành am nhỏ, đặt tượng Bà Quan 
Âm mặt quay về phương Nam. Tục truyền rằng có một nàng tiên 


656 


LÀO CAI 


xuống hạ giới du xuân, tới đây thấy cảnh đẹp lạ thường, nên 
nặng lòng, đành ở lại. Vì vậy núi này được gọi là núi Cô Tiên. 


Truyền thuyết kể rằng: Một ngày nọ, có hai cha con đi chợ 
Pac Kha (chợ Bắc Hà ngày nay). Đến đây, người con gái bị cảm 
nặng và qua đời. Đau buồn, tuyệt vọng, ông lão đành lấy lá đắp 
xác con, rồi xuống bản xin nén nhang thắp cho vong hồn con. 
Bà con dân bản cùng ông lão lên núi làm ma cho cô gái. Khi nén 
nhang còn đang cháy dở, thì bỗng dưng cô gái tỉnh dậy, nói năng 
hoạt bát và kể cho mọi người nghe rằng cô gái đã được gặp Quan 
Âm Bồ Tát. Phật Bà dặn dò cô việc thờ phụng ở chốn dương gian, 
rồi dẫn cô về cõi trần. Mọi người ngơ ngác nhìn lên bầu trời, bắt 
gặp đám mây ngũ sắc tụ trên đỉnh núi. Thấy đây là điểm lành và 
để tạ ơn Quan Âm Bồ Tát cứu mạng cho con gái, người cha cùng 
dân bản đã thuê người đục am trên vách đá cao và tạc tượng 
Quan Âm Bồ Tát để thờ. 


Ngày nay, hằng năm cứ đến ngày 19-9 âm lịch dân bản lại 
mang đồ cúng vải đỏ tới đây cầu cúng Quan Âm Bồ Tát xin điểm 
lành, xóa đi điềm dữ. 


Mường Vĩ 

Cách thị xã Lào Cai 28km về phía Tây Bắc qua huyện ly 
Bát Xát tới bản Vược, rẽ trái là đến Mường Vi. Mường Vi nằm 
trong một thung lũng rộng, chung quanh là những dãy núi đá 
vôi trùng điệp bao bọc. Trong những dãy núi này có nhiều hang 
động kỳ khu, mà người ta thường gọi là quần thể hang động 
Mường VI. Đến nay người ta mới tìm thấy 4 hang động. 


Động Ná in là động lớn nhất thuộc thôn Ná Rin, trong động 
có nhiều thạch nhũ màu ánh bạc lấp lánh, trong suốt, đan xen 
vào nhau tạo thành những bức màn gió đẹp. Nổi lên giữa nền 
hang là những cột đá to, khi gõ vào phát ra âm thanh như tiếng 
trống. Giữa hang là một dòng suối với những đàn cá bơi lội. Vào 
sâu hơn, ở hai vách hang là những nhũ thạch gấp nếp buông 
xuống tự nhiên như vạt áo cà sa khổng lồ. 


657 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Động Cám Rang nằm lưng chừng núi, ở vị trí cao, ít hơi nước, 
màu nhũ hơi nâu sẫm. Cửa hang là nơi cư trú của đàn dơi hàng 
vạn con. Bên trong có nhiều thạch nhũ, hình thù đủ loại, nào 
quả bầu, mâm ngũ quả... 


Dưới động Cám Rang là động Cám Rúm, tức là hang G1ó, 
do thường xuyên có một luồng gió thổi ngược từ trong hang ra. 
Hang có số lượng nhũ đá rất lón và rất đẹp. 


Cám Tẩm tức là “hang thấp” nằm dưới cùng sát chân núi. 
Ở cửa hang có những cột thạch nhũ, ánh bạc cao tới 3m hình 
lục lăng chóp nhọn. Số lượng thạch nhũ hang Cám Tẩm không 
nhiều bằng ba hang kia, nhưng mang vẻ huyền bí linh thiêng. 


Quần thể hang động Mường Vi được Bộ Văn hóa Thông tin 
công nhận là Di tích thắng cảnh quốc gia. 


Sapa 

Sapa nằm dưới chân núi Hoàng Liên, ở độ cao 1.600m so với 
mặt biển, cách Hà Nội 330km, cách thị xã Lào Cai 38km. Sapa 
là tuyệt phẩm của thiên nhiên. Sapa mang dáng vẻ kiều diễm 
của một phố thị hiển hoà ẩn trong sương mây, một nàng công 
chúa bình yên trong mộng đẹp. 


Sapa với 200 biệt thự, kiến trúc đa dạng (nay bị hư hỏng 
nhiều) nằm xen giữa rừng đào thơ mộng và những rặng xamu 
xanh ngắt. Sapa còn mang màu sắc rực rõ qua trang phục thường 
ngày và phiên chợ cuối tuần của các dân tộc ở đây... 


Bapa là vùng cây trái ôn đới, mang vẻ đẹp của nhiều loài hoa, 
một vùng cây thuốc, dược liệu quý. 


Trong một ngày ở Sapa có thể có thời tiết của bốn mùa: vào 
buổi sáng vạn vật bừng nở, mùa xuân đến với Sapa. Buổi trưa 
có cái nắng vàng dịu của mùa hè, chiều về nắng vàng mùa thu 
chiếu qua đôi vai tròn lắn của nàng thiếu nữ. Đêm đến mang 
theo cái lạnh của mùa đông. Quanh năm Sapa mát mẻ, nhiệt độ 
trung bình cả năm từ 15-18°C. Từ tháng 5ð đến tháng 8 Sapa có 
mưa nhiều. 


658 


LÀO CAI 


Có những năm cả Sapa ngập chìm trong mưa tuyết. Tuyết 
nằm trên ngọn cây, nóc nhà, đường phố. Cả Sapa là một màu 
trắng tuyệt đẹp. 


Đapa là một vùng du lịch nghỉ dưỡng tuyệt vời. Vào những 
năm cuối cùng của thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, ngoài Đà Lạt, 
Bạch Mã, Bà Nà, Tam Đảo, người Pháp còn xây dựng khu nghỉ 
mát Sapa. Năm 1912, con đường từ Lào Cai lên Sapa được mở 
rộng, người Pháp bắt đầu xây dựng một số công trình ở Sapa và 
một loạt biệt thự, khách sạn ra đời. 

Bãi đá cổ Sapa 

Đây là những tảng đá lớn nhỏ khác nhau nằm rải rác trên 
những thửa ruộng bậc thang thuộc thung lũng Mường Hoa trên 
một diện tích rộng khoảng 8km?. Điều đặc biệt là trên những 
tảng đá đó có nhiều lớp chạm khắc với những đường nét, hình 
thù lạ mà cho đến nay chưa một nhà nghiên cứu nào đưa ra được 
kết luận cụ thể những mảng chạm khắc đó là gì, mặc dầu bãi đá 
cổ này đã được phát hiện và nghiên cứu từ năm 1925. Bãi đá này 
gồm khoảng 200 hòn với những hình thù, kích thước khác nhau. 
Hòn lớn nhất, người dân địa phương gọi là hòn bố, dài 15m, cao 
6m. Trong số những hòn đá đáng chú ý nhất là hòn đá vợ, đá 
chồng, đàn hổ đá và tấm bia trên có khắc chữ, mà theo truyền 
thuyết dân gian kể thì đó chính là những câu thần chú của nhóm 
thợ đá nhằm tiêu diệt đàn hổ đến quấy phá bản làng. Còn tảng 
đá vợ, đá chồng nói về mối tình chung thủy của đôi trai gái vượt 
qua bao gian nan, trở ngại lễ giáo phong kiến, môn đăng hộ đối, 
để mong tìm được hạnh phúc, cho dù phải hóa đá, đôi trai gái 
vẫn hướng về nhau, lần tìm đến nhau. 


Các mảng chạm khắc trên những tảng đá này gồm nhiều loại 
hình khác nhau: như hoa văn trang trí, tranh vẽ tả thực, hình 
người, nhà sàn và các đường nét, các ký hiệu mà rất có thể là chữ 
viết (?) nhưng cho đến nay chưa một a1 giải mã được. 


659 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Thác Bạc, cầu Mây 

Cách thị trấn Sapa khoảng 2km, gần ngay quốc lộ Sapa đi 
Tam Đường, Lai Châu. Từ trên ngọn núi cao hàng trăm mét, 
những dòng nước ầm ầm đổ xuống, tung bọt trắng xóa như những 
đóa hoa, nhất là vào những ngày mưa, cả vùng đổi núi nhuộm 
một màu bạc trắng. Vì vậy mà người dân gọi đây là thác Bạc. 


Cách thác Bạc khoảng 500m có một chiếc cầu xưa được làm 
bằng những sợi mây song đan tết lại với nhau, bắc qua suối 
Mường Hoa. Trụ cầu về hai phía là những cây cổ thụ. Người ta 
gọi là cầu Mây. Nhiều du khách đi qua cầu cảm thấy sợ vì cầu 
treo chao đi chao lại. 


Động Tả Phìn 

Cách thị trấn Sapa khoảng 12km về hướng Đông Bắc có một 
ngọn núi đá vôi lừng lững, một nhánh của dãy Hoàng Liên Sơn 
hùng vĩ, trên đó có động Tả Phìn, bởi dãy núi này thuộc bản 
Tả Phìn, của người Dao và người Hmông sinh sống. Cửa đợng 
rộng 3m, cao 5m, có lối đi xuyên xuống đất. Vào sâu khoảng 
30m là một động đá, trong động có một tảng đá hình dáng giống 
như một thiếu phụ đang bồng con, có hòn thì giống mâm xôi, có 
hòn giống nàng thiếu nữ buông mái tóc đào. Từ trên trần hang, 
nhiều sợi nhũ đá buông xuống trông giống như bức màn the lấp 
lánh màu ngọc bích. 


DI TÍCH 


Thành cổ Nghị Lang 

Được xây vào những năm từ 1527 đến 1533, là trung tâm 
kinh tế, chính trị của cả vùng sông Chảy đầu thế kỷ XVI. 

Thành cổ Nghị Lang nằm ở thung lũng Phố Ràng, huyện Bảo 
Yên. Hiện bức thành chỉ còn để lại một ít dấu tích, còn phần lớn 
bị hư hỏng. Về phía Đông thành là sông Chảy, một chiến hào tự 
nhiên, nước chảy xiết, từ suối Lự đến suối Ràng là những đoạn 


660 


LÀO CAI 


lũy cổ, dùng tre đóng cọc ken dày, bên kia sông Chảy là bãi Soi 
Bầu (Bầu là từ cổ, nghĩa là bề trên, chỉ anh em Vũ Văn Yên 
và Vũ Văn Mật). Tương truyền đây là bến thuyền, căn cứ thủy 
quân của các chúa Bầu, ở đó có đổi khao quân. Phía Bắc thành, 
một bên dựa vào núi cao hiểm trở, chân núi là Suối Ràng. Trên 
bờ chiến hào, các chúa Bầu còn cho trồng tre theo hình tam giác 
ken chặt bờ thành. Phía Nam và phía Tây thành đều dựa vào 
núi cao. Trong thành có lầu chỉ huy, có xưởng rèn vũ khí, sản 
xuất gạch ngói, có trại lính và chợ búa, trường học. Trong thành 
còn có ngôi chùa Phúc Khánh, quy mô lớn nhất vùng. Chùa đã bị 
phá, chỉ còn lại một bia đá lớn khổ 33 x 55em với con rùa đá đội 
bia, trên bia còn hàng chữ: “Phúc Khánh Tự”. 


Phía Bắc thành có hồ sen, nơi du ngoạn của chúa Bầu, với 
phong cảnh hữu tình. Cạnh hồ là lò gốm, lò gạch. Trên một ngọn 
đổi cạnh đó, rộng hàng ngàn mét vuông, còn ngổn ngang các 
mảnh gốm sứ, nhiều nhất là ngói cổ thời Lê Trung Hưng. 


Ở Cạm Véo, chốt tiền tiêu phía Tây thành, tìm thấy một 
khẩu súng lệnh bằng đồng, dài 40cm, đường kính 12cm. Trên 
khẩu súng còn khắc hàng chữ “Nghị Lang thủ ngự”. Đây là khẩu 
súng lệnh mang số hiệu 29, của thủ lĩnh đơn vị hộ vệ thành Nghị 
Lang. 


Đây là dấu tích oanh liệt, hùng cứ một phương chống nhà 
Mạc tiếm ngôi, bảo vệ biên cương của chúa Bầu. 


Lâu đài Hoàng Yến Chao 

Là một công trình kiến trúc kết hợp khá nhuần nhuyễn 
phong cách nghệ thuật kiến trúc phương Tây và phương Đông, 
được xây dựng từ đầu thế kỷ XX, nằm trên địa phận bản Nà Hối 
Thổ, huyện Bắc Hà, nay thuộc thị trấn Bắc Hà, cách chợ Bắc Hà 
khoảng 300m. 


Lâu đài gồm hai tầng, nơi ở của Hoàng Yến Chao (sau này là 
nơi ở của con trai ông ta là Hoàng A Tưởng, hiện là nhà khách 


661 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Ủy ban huyện Bắc Hà), đồng thời là pháo đài phòng thủ, nằm ở 
vị trí quan trọng chi phối cả thung lũng Bắc Hà. Lâu đài có hệ 
thống lô cốt, thành lũy xây kiên cố, với hệ thống lỗ châu mai tỏa 
ra bốn phương. Hiện thành lũy đã bị hư hỏng nặng. 


Đền Bảo Hà 

Thờ ông Hoàng Bảy, một vị tướng tài thời nhà Lê niên hiệu 
Cảnh Hưng (1740-1786), đánh giặc phương Bắc bảo vệ bản làng, 
được triều đình nhà Lê phong tặng “Trấn An Hiển Liệt, đã hiển 
thánh được thờ ở điện thờ đạo Mẫu Việt Nam. 


Ngôi đền được xây vào thế kỷ XVII, dưới chân đồi Trúc, bên 
dòng sông Hồng, cách thị xã Lào Cai khoảng 60km về phía Nam. 


Hội đền Bảo Hà hằng năm được tổ chức vào ngày 17 tháng 
7 âm lịch (đúng ngày giỗ tướng Hoàng Bảy), thu hút du khách 
thập phương về dự. Trong lễ hội có tổ chức rước kiệu, tế thần, 
dâng hương tưởng niệm, sau lễ có tổ chức vui chơi. 


Đền Mẫu 

Được dựng từ đầu thế kỷ XVIII, thuộc làng Lão Nhai (nay là 
thị xã Lào Cai), nằm ngay tại ngã ba sông Hồng và sông Nậm 
Thi. Thờ Mẫu là một tín ngưỡng có từ xa xưa của người Việt 
Nam. Đền Mẫu là một công trình kiến trúc thể hiện tín ngưỡng 
thờ Mẫu của người Việt sống ở vùng biên cương của Tổ quốc. 


Đền Thượng 

Nằm cách đền Mẫu khoảng 300m, tọa lạc trong một khuôn 
viên rộng hàng chục hecta. Đền Thượng là ngôi đền cổ được xây 
dựng vào đầu thế kỷ XIX đã qua nhiều lần trùng tu sửa chữa. 
Đền Thượng thờ Đại vương Trần Hưng Đạo, một vị tướng tài ba, 
lừng lẫy ba lần đánh thắng quân xâm lược thiện chiến Nguyên 
- Mông trong thế kỷ XIII. 


Trong khuôn viên có mấy cây đa cổ thụ rất đẹp, càng làm 
tăng thêm vẻ cổ kính, u tịch chốn linh thiêng. 


662 


LÀO CAI 

LÊ HỘI 
Lào Cai một trong số ít tỉnh có nhiều dân tộc sinh sống. Lào 
Cai không chỉ có phong cảnh hữu tình, nhiều di tích văn hóa lịch 


sử, Lào Cai còn có nhiều lễ hội đặc sắc, mang đậm nét văn hóa 
dân gian truyền thống: 

Hội chơi núi mùa Xuân 

Đây là lễ hội của người Hmông, còn gọi là Gầu Tào, hoặc 
Sán Sải (có nghĩa đi chơi dã ngoại, hoặc chơi núi). Hằng năm lễ 
hội thường diễn ra sau Tết Nguyên Đán, từ mồng 3 đến 5ð tháng 
Giêng âm lịch. Nơi diễn ra hội thường ở trên một khu đổi thoai 
thoải, hoặc một khoảnh rộng bằng phẳng gần bản. Lễ hội mang 
màu sắc tín ngưỡng dân gian. Trong lễ hội người ta cầu khấn: 
cầu mệnh (cầu sống lâu), cầu con (đông con cái), cầu may (làm 
ăn phát đạt), cầu phúc... 


Lễ hội là ngày vui của bản làng, trai gái xúng xính trong 
những bộ trang phục mới. Sau lễ là phần hội, tổ chức nhiều trò 
vui như: thi bắn súng kíp, bắn nỏ, hát giao duyên, múa khèn, 
múa võ, ném Pa páo (giống quả còn của người Tày Nùng...), cuối 
cùng là ăn uống. 


Lễ tết “Nhảy” của người Dao Đỏ 

Tết Nhảy của người Dao Đỏ diễn ra cuối giờ Thìn đầu giờ Ty 
ngày mồng 1 hoặc mồng 2 Tết Nguyên Đán của ba dòng họ lớn 
người Dao Đỏ ở xã Tả Phìn là Lý, Bàn và Triệu. 

Một tốp thanh niên dưới sự hướng dẫn của thầy cả, tổ chức 
nhảy 14 điệu diễn mở đường, bắc cầu đưa đón tổ tiên, thần linh 
về dự Tết. Điệu chào tổ tiên, bố mẹ đã khuất là nhảy múa một 
chân, đầu cúi, ngón tay trỏ giơ cao. Điệu nhảy mời tiên nữ giáng 
trần, diễn tả bằng điệu múa cò (mô phỏng cò bay). Điệu múa mời 
tổ sư thầy cả về dự Tết, diễn tả kiểu đi của hổ... Mỗi điệu múa 
mang hình tượng khái quát cao, diễn tả các thiên thần tổ tiên về 
hạ giới dự Tết với con cháu. 


663 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Kết thúc điệu nhảy mở đường, đón chào tổ tiên, thần linh, cả 
dòng họ làm lễ rước tượng tổ tiên. Tượng tổ tiên là các tác phẩm 
nghệ thuật điêu khắc độc đáo của người Dao. Tượng được chạm 
khắc tỉnh vi, dài 20-25em, đường kính thân 5em. Bàn tay phải 
các tượng đều cầm thẻ bài ghi rõ tên ông Tổ. Ngày Tết, con cháu 
rước xuống làm lễ tắm gội, thay xiêm y mới. 


Sau lễ tắm tượng, con cháu tổ chức các điệu nhảy dâng gà. 
Thầy cả và ba thanh niên tay cầm con gà trống đỏ, vàng nhảy 
theo nhiều động tác dâng gà. Kết thúc là điệu múa cờ. 


Hội Lồng Tổng 

Đây là lễ hội của người Tày Văn Bàn huyện Bắc Hà. Hằng 
năm, lễ hội thường tổ chức và ngày 5 hoặc 1ð tháng Giêng âm 
lịch, tại một khu ruộng đẹp cao ráo gần bản, trung tâm lễ hội là 
cây nêu trên có vòng tròn để ném quả còn. Lễ hội mang nét văn 
hóa tín ngưỡng cầu mong mùa màng tươi tốt, con người khỏe 
mạnh, con đàn cháu lũ... Phần lễ có nhiều nghi thức quan trọng: 
rước nước, cúng thần bản, thần suối, thần núi, cúng cây còn. 
Trong phần hội có nhiều trò chơi: Kéo co, chọi gà bằng hoa chuối, 
chọi trâu bằng măng vầu. Nam nữ múa hát xòe, hát giao duyên. 


Lễ Lập tịch của người Dao 

Đây là lễ Lập tịch của người Dao, bản Khe Mạ, huyện Bảo 
Thắng. Hằng năm lễ thường được tổ chức vào dịp nông nhàn, tức 
là sau khi mùa màng gặt xong, trước hoặc sau Tết Nguyên Đán. 
Lễ này thường diễn ra ở gia đình hoặc ở bản của người được lập 
tịch, tức là được chính thức nhận vào dòng họ. Đây là nghi lễ ở 
những gia đình khi có con trai 14-15 tuổi thì mời thầy đến làm 
lễ. Nghi lễ có nhảy từ một tháp cao xuống lưới võng hứng ở dưới, 
lễ răn dạy... Sau phần lễ trang trọng có tổ chức múa hát, múa 
sạp, múa gà... 


Lễ hội đền Lão Nhai (tên gọi khác của Lào Cai) 


Hằng năm lễ hội diễn ra trong ba ngày, từ ngày 11 đến ngày 


664 


LÂM ĐỒNG 


13 tháng Giêng âm lịch, tại đền thờ Thánh Mẫu và Thiên Hậu 
Nương Nương và cả ở khu vực bãi sông, nơi hai sông Nậm Thi 
và sông Hồng hợp lưu. Phần lễ có rước Thánh Mẫu cùng Thiên 
Hậu Nương Nương từ đền đi qua các phố của thị xã Lào Cal rồi 
qua cầu Cốc Lếu, sau đó quay lại đền làm lễ. Lã tế tổ chức vào 
ngày 12, lễ tạ vào ngày 13. Mọi người đi lễ để cầu “người yên, vật 
thịnh”, làm ăn phát tài, phát lộc. Phần hội có nhiều trò vui như 
thi thổi cơm, múa hát... 


LÂM ĐỒNG 


Lâm Đông, một tỉnh phía Nam Tây Nguyên, nằm trên cao 
nguyên Lâm Viên - Di Linh, vùng đất cao nhất Tây Nguyên, ở 
độ cao 1.500m so với mặt biển, có diện tích 10.400km”, dân số 
trên 85 vạn người, nơi sinh sống của nhiều dân tộc anh em như 
Kinh, Cơ Ho, Mạ, Lạt, Chu Ru... Lâm Đồng có tỉnh ly là Thành 
phố Đà Lạt và các huyện thị: Thị xã Bảo Lộc, huyện Lạc Dương, 
Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Bảo Lâm, Di Linh, Đạ Huoai, 
Đạ Tẻh, Cát Tiên. 70% diện tích Lâm Đồng là rừng núi, phía Bắc 
giáp Đắk Lắk, phía Đông Nam giáp Khánh Hoà, Ninh Thuận và 
Bình Thuận, phía Tây giáp Bình Phước và Đồng Nai. 


Với độ cao từ 900 đến 1500m, những dòng chảy trên cao 
nguyên này đã tạo ra nhiều thác nước kỳ thú như Cam Ly, 
Prenn, Pongour, Gougah, Datanla, Dambri... Lâm Đồng còn nổi 
tiếng là nơi có nhiều hồ nước xinh đẹp nên thơ như hồ Xuân 
Hương, Than Thỏ, Tuyền Lâm, Đa Nhim... 


Với nguồn đất đỏ bazan phong phú, phù sa màu mỡ trên 
những cánh đồng ven sông và những đồng cỏ mênh mông với khí 
hậu thích hợp cho cây trồng vật nuôi, đặc biệt là các cây công 
nghiệp như chè, cà phê, dâu tằm... chăn nuôi bò sữa cao sản, tạo 
điều kiện cho Lâm Đồng phát triển công nghiệp chế biến thực 
phẩm. 


665 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Vốn rừng Lâm Đồng rất lớn, rừng lá rộng, lá kim thuần chủng, 
rừng tre nứa. Đặc biệt Lâm Đồng còn có rừng nguyên sinh Cát 
Tiên. Do có khí hậu và thổ nhưỡng thích hợp nên Lâm Đồng, đặc 
biệt là Đà Lạt, Lạc Dương, DI Lĩnh... là nơi hội tụ những rừng 
thông lớn nhất nước. Thông Lâm Đồng không chỉ cung cấp gỗ, 
mà còn cung cấp nguyên liệu giấy và sản phẩm Côlôphan cho cả 
nước. 


Lâm Đồng có Thành phố Đà Lạt với nhiều cảnh quan đa dạng 
đặc sắc, là nơi có nhiều danh lam thắng cảnh di tích nổi tiếng, 
quanh năm khí hậu trong lành mát mẻ. Đà Lạt là vùng du lịch 
quan trọng bậc nhất nước ta. 


Du lịch Đà Lạt rất phong phú, ngoài tham quan du ngoạn, 
Đà Lạt còn là nơi nghỉ dưỡng, du lịch leo núi... Các nhà khí hậu 
học gọi Đà Lạt là “thành phố của mùa xuân”, vì nhiệt độ trung 
bình cao nhất trong ngày không quá 24°C và nhiệt độ trung bình 
thấp nhất trong ngày không dưới 14°C. Lượng mưa trung bình 
năm 1.755mm. Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 11, mùa khô, từ 
tháng 12 đến tháng 3 năm sau. Nói chung trong tất cả các mùa 
Đà Lạt đều có nắng. 

Lâm Đồng nói chung, Đà Lạt nói riêng, là một thiên đường 
du lịch của nước ta, một nơi xinh đẹp, khí hậu mát mẻ, một vùng 
đất đầy hoa, con người thanh lịch và giản dị. 


THẮNG CẢNH 


Thành phố Đà Lạt 

Nằm ở độ cao 1.450m là nơi nghỉ mát nổi tiếng của Việt Nam. 
Mùa hè nóng nhất ở đây tối đa cũng chỉ 19°C. Có thể nói Đà 
Lạt không có mùa hè, khí hậu quanh năm phẳng phất một mùa 
xuân bất tận. 

Đà Lạt hình thành từ năm 1893, khi Bác sĩ A. Yersin, người 
Pháp gốc Thụy Sĩ trong chuyến đi thám hiểm cao nguyên 
Langbiang đã tìm ra Đà Lạt. Ông thấy khí hậu ở đây rất lý 


666 


LÂM ĐỒNG 


tưởng và đề nghị xây dựng Đà Lạt thành một nơi nghỉ dưỡng. 
Từ đó Thành phố Đà Lạt dần dần hình thành. Hai chữ Đà Lạt 
có nhiều cách lý giải, nhưng có lẽ có cơ sở hơn cả là xuất phát từ 
một tên gọi mang tính dân tộc học. Quanh khu vực thung lũng 
Hồ Xuân Hương, trước đây có một bộ tộc người Lạch sinh sống. 
Lần đầu tiên người Pháp tiếp xúc với cư dân ở đây, nghe hai chữ 
Đạ Lạch (Đạ là nước, Lạch người Lạch) có nghĩa rằng đây là 
vùng sông suối của người Lạch. Và người Pháp dùng hai từ này 
đặt tên cho vùng này và dần dần đọc lệch thành Đà Lạt. 


Ngoài cái tên gọi rất thân quen, thành phố này còn có nhiều 
tên gọi khác rất gợi cảm, xuất phát từ cảnh sắc thiên nhiên làm 
ngây ngất lòng người. Có người gọi Đà Lạt là “thành phố trên cao 
nguyên”, trong tâm trạng lâng lâng, sảng khoái, hít bầu không 
khí trong lành, mát rượi ở độ cao 1500m. Có người gọi Đà Lạt là 
“thành phố của rừng thông” bởi coi rừng thông là bản sắc thanh 
cao của xứ sở, coi tiếng thông reo là bài ca bất tận của non sông 
đất nước. Có người gọi Đà Lạt là “thành phố của mùa xuân”. Đà 
Lạt còn có một cái tên nữa mang tính so sánh với một thành phố 
hoa lệ bên trời Âu, nổi tiếng thế giới: “Paris nhở”. Đà Lạt còn 
mang nhiều cái tên khác được đặt theo nguồn cảm hứng của du 
khách. Tựu trung lại, tất cả những tên gọi ấy đều xuất phát từ 
chỗ coi Đà Lạt là thành phố thiên đường của du lịch. 


Đà Lạt có sức cuốn hút du khách, bởi những rừng thông bạt 
ngàn, những thác nước hùng vĩ, kiêu sa như Cam Ly, Prenn, 
Datanla... những hồ nước thơ mộng được kiến tạo tự nhiên như 
hồ Xuân Hương, Than Thở, Đa Thiện, Suối Vàng, Tuyền Lâm... 
và những vườn hoa muôn hồng nghìn tía. Đà Lạt có rừng trong 
phố, vườn trong phố... những con đường uốn lượn theo sườn núi, 
sông suối như ôm ấp, che chở những biệt thự xinh đẹp trên thành 
phố sơn nguyên này. 


Đà Lạt còn là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa với nét đặc 
sắc của các dân tộc Mạ, Cơ Ho, Chu Ru... gắn liền với vũ hội cổng 
chiêng, những vũ điệu bên ngọn lửa trại đêm cùng ché rượu cần... 


667 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Đà Lạt là thành phố trẻ trung, nơi cộng cư của nhiều nhóm 
dân cư, nhiều miền quê, và cũng là nơi gặp gõ của nhiều nền văn 
hóa khác nhau, nên số lượng chùa chiền, nhà thờ khá nhiều, tiêu 
biểu như chùa Linh Sơn, Linh Phong, Linh Phước... Các nhà thờ 
Domain, nhà thờ Con Gà, các biệt điện và hàng trăm biệt thự, 
các công trình kiến trúc, văn hóa, nhiều di tích lịch sử và cách 
mạng. 


Hồ Xuân Hương 


Khi bác sĩ A.YersIn đặt chân lên cao nguyên này thì chưa có 
hồ Xuân Hương ngày nay, mà chỉ là một thung lũng có con suối 
chảy qua. Do quy hoạch xây dựng thành phố, thung lũng này 
dần biến thành hồ có tên gọi là Xuân Hương - Hồ Xuân Hương, 
chiếc hồ đẹp nhất nằm ngay trung tâm thành phố, là danh thắng 
đầu tiên của Lâm Đồng được công nhận danh thắng cấp quốc 
gia năm 1988. Hồ rộng chừng 5km?. Hồ có dạng hình trăng lưỡi 
liềm, nơi cuốn hút du khách, mà cũng là nơi hò hẹn lứa đôi. 


Mặt hồ phẳng lặng như một tấm kính pha lê, soi bóng những 
hàng thông reo. Con đường quanh hồ và những vườn hoa muôn 
sắc, rợp bóng những cây tùng, mỗi khi mùa xuân về hoa anh đào 
nở rộ, quanh hồ rực lên một màu hồng dịu. 


Vào những lúc rảnh rỗi, du khách có thể ngồi dưới gốc tùng 
già buông câu, hoặc du thuyền trên mặt hồ, hoặc dừng chân ở 
nhà thủy tạ để thưởng thức nước ngọt đậm đà hương vị Đà Lạt, 
phố núi. 

Thác Prenn 

Nằm ở chân đèo Prenn, cạnh đường 20 từ Thành phố Hồ Chí 
Minh đi Đà Lạt, cách trung tâm Đà Lạt 12km qua đèo Premn. 
Theo tiếng Chăm, Prenn là ranh giới. Nguyên trước đây nhiều 
thế kỷ, người Chăm luôn có những cuộc giao tranh với các bộ tộc 
ít người ở Lâm Đồng. Prenn là ranh giới giao tranh và cũng là 
nơi phân định ranh giới. Từ Prenn trở xuống Đơn Dương, Phan 
Rang là của người Chăm, từ Premn trở lên là của người Cơ Ho, Mạ. 


668 


LÂM ĐỒNG 


Thác Prenn cao khoảng 6m. Nước từ trên những tảng đá rơi 
xuống, và từ dưới trông lên cứ tưởng như nước từ trên trời rơi 
xuống. Nên người Sài Gòn đã gọi thác này là Thiên Sa. 


Từ năm 1998, được sự đầu tư nâng cấp về các dịch vụ du lịch 
ở đây, Thác Prenn trở thành điểm cuốn hút du khách. 


Z ^ Z v w ¿ ^ » ^ ¿ Z* Z 1% 
Prenn có một món ăn đặc sắc không thể không nhắc tới, đó là 
món cháo cá lóc vào loại ngon nhất Đà Lạt. 


Thác Đatanla 


Cách trung tâm Đà Lạt 5km, cạnh đường đèo Prenn vào 
thành phố. Thác nằm khá sâu, lọt thỏm giữa một vùng đồi núi. 
Đây từng là nơi lánh nạn của một cánh quân của dân tộc bản địa 
trong cuộc giao tranh với người Chăm cách nay hàng trăm năm. 
Nhờ có thác này, nên một cánh quân đã trụ lại và bảo toàn lực 
lượng. Theo tiếng dân tộc thì tên thác Đatanla là nước dưới đá, 
nước dưới lá. 

Cũng theo truyền thuyết thì Đatanla là nơi dũng sĩ Klang và 
nàng Hbiang gặp nhau. Nơi đây chàng Klang đã giao chiến với 
bầy thú dữ gồm hai con rắn hổ tỉnh, bảy con chó sói và hai con 
cáo. Cuộc giao tranh diễn ra ác liệt. Lợi dụng lúc hai con rắn lè 
lưỡi, Klang rút dao chặt đứt hai lưỡi của rắn, rồi lấy chín mũi 
tên bắn vào bầy chó sói và cáo làm chúng bỏ chạy tán loạn. Cây 
cối bị đổ tạo nên những hố sâu, mà một trong những hố sâu đó 
là vực Tử Thần ở chân thác. Từ đó Đatanla trở thành nơi hò hẹn 
của đôi trai gái Klang và Hbiang. 

Phía đầu nguồn thác là rừng thông bạt ngàn, có tuổi đời hàng 
trăm năm, có những cây thông một người ôm không hết. 

Hồ Than Thở 

Cách trung tâm thành phố khoảng 5,5km về phía Bắc, theo 
đường Quang Trung - Hồ Xuân Hương. Từ lâu, hồ Than Thở đã 
nổi tiếng với câu thơ: 

Đà Lạt có thác Cam ly. 

Có hồ Than Thỏ anh đi sao đành” 


669 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Và cho đến nay vẫn còn đó câu chuyện Thảo-Tâm, gắn liền 
với sự tích “Đổi thông hai mổ”. Hiện vẫn còn ngôi mộ của người 
con gái xấu số tên là Thảo nằm lạnh lẽo ở “Đổi thông hai mổ”. 

Truyền thuyết xa xưa còn kể rằng vào thế kỷ XVIII, khi người 
anh hùng áo vải Nguyễn Huệ dấy binh đánh đuổi bọn xâm lược 
nhà Thanh, trai tráng khắp nơi hưởng ứng đăng lính, trong đó 
có Hoàng Tùng. Trước lúc lên đường tòng quân nhập ngũ, Hoàng 
Tùng và Mai Nương rủ nhau ra bờ hồ Than Thở hẹn thề. Chàng 
hẹn đến mùa xuân, khi hoa mai, anh đào nở sẽ đem tin thắng 
trận trở về. Ở nhà Mai Nương được tin Hoàng Tùng tử trận, nên 
nàng quyết định gieo mình xuống hồ tự trẫm. Trớ trêu thay, đến 
mùa xuân thắng trận, Hoàng Tùng trở về, chàng đau khổ khi 
biết tin người yêu đã tự tử. 

Mấy năm sau, khi nhà Tây Sơn sụp đổ, Gia Long trả thù 
những người có công với triều Tây Sơn, nên Hoàng Tùng đã nhảy 
xuống hồ tự tử để được hạnh phúc với người yêu nơi chín suối. Từ 
đó hồ có tên là Than Thở cho đến nay. 


Từ năm 1997, hồ Than Thở được giao cho Công ty TNHH 
Thùy Dương quản lý, đầu tư và khai thác có hiệu quả. Công viên 
hồ ngày một đẹp xinh. 


Thung lũng Tình yêu - Hồ Đa Thiện 

Cách Đà Lạt khoảng 5,5km về hướng Bắc. Nguyên trước đây 
là một thung lũng lớn, có tên là thung lũng Tình Yâu. Phong 
cảnh rất đẹp. Dưới thời Pháp thuộc, thung lũng này được biết 
đến dưới cái tên Valle DAmour. Năm 1953, theo chủ trương của 
Hội đồng thị xã Đà Lạt, người ta đã Việt hóa thành tên gọi thung 
lũng Tình Yêu. Năm 1972, chính quyền Đà Lạt cho xây một 
con đập ngăn nước, tạo nên một hồ chứa nước rộng lớn, cung 
cấp nước cho sản xuất nông nghiệp khu vực Đa Thiện (nay là 
phường 8 Đà Lạt) nên hồ có tên là hồ Đa Thiện. 


Cũng có giả thiết cho rằng thung lũng này gần Viện Đại học 
(nay là Đại học Đà Lạt), là nơi sinh viên thường hẹn hò vào cuối 


670 


LÂM ĐỒNG 


tuần để thổ lộ tình yêu, nên đã được sinh viên gọi là thung lũng 
Tình Yêu. Cũng còn có ý kiến cho rằng, cái tên thung lũng Tình 
Yêu xuất phát từ tên cuốn tiểu thuyết “Thung lũng Tình Yêư” 
được xuất bản vào đầu thập niên 1970 của một nữ văn sĩ. 


Thắng cảnh thung lũng Tình Yêu-Hồ Đa Thiện, có nhiều đồi 
thông đẹp, thoai thoải, thích hợp cho các cuộc dã ngoại vào ngày 
nghỉ, ngày lễ với diện tích trên 242ha. Diện tích hồ là 13ha. 
Trong dãy đổi thông trùng điệp có một ngọn đổi mang tên “Vọng 
Cảnh”, trên có một ngôi nhà dành cho khách nghỉ chân và ngắm 
cảnh. Từ đây có thể ngắm nhìn núi Langbiang huyền thoại và 
toàn cảnh của hồ. 


Sân golf- Đồi Cù 

Đà Lạt có ba đồi Cù liền nhau, trước kia được người Pháp xây 
dựng thành sân golf 9 lỗ. Khi còn làm vua, nhất là khi đứng đầu 
chính phủ Hoàng triều cương thổ, Bảo Đại thường xuyên chơi 
golf ở đây cùng với các quan chức Pháp. 


Đầu thập niên 1990, sân gofl được đưa vào liên doanh giữa 
Công ty Du lịch Lâm Đồng với công ty DANAO (Hồng Kông) và 
xây thành sân golf quốc tế 18 lỗ. 


Sân golf Đôi Cù, Đà Lạt là một sân golf vào loại đẹp nhất thế 
giới. 

Hồ Dankia-Suối Vàng 

Cách thành phố Đà Lạt 12km về hướng Bắc. Hồ Dankia-Suối 
Vàng trông như một thiếu nữ vừa bước vào tuổi thanh xuân, 
nằm phơi mình bên những đồi thông xanh ngắt một màu. Nơi 
đây, năm 1893, bác sĩ Yersin đã từng ngây ngất trước vẻ đẹp thần 
tiên của những núi non hùng vĩ trên cao nguyên Langbiang. Và 
cũng từ đây nảy ra những ý tưởng thiết lập một trạm nghỉ dưỡng 
trên cao nguyên này - Thành phố Đà Lạt. 

Hồ Suối Vàng gồm hai hồ: Dankia và Ankorét có sức chứa 
khoảng 21 triệu km? nước, cung cấp nước cho hai nhà máy điện 

671 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


và nước sinh hoạt cho người dân thành phố Đà Lạt. Ngay dưới 
hồ Dankia có thác nước Bảy Tầng rất đẹp. Cái tên suối Vàng 
không biết a1 đặt cho, phải chăng là do ở đây có rất nhiều vàng 
sa khoáng? 


Nơi đây có nhà máy thủy điện Ankorét, nhà máy thủy điện 
đầu tiên ở Việt Nam vào năm 1943. Năm 2000, tại khu vực hồ 
Dankia - Suối Vàng đã khánh thành công trình nâng cấp cải tạo 
nhà máy nước. Theo quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, 
nơi đây sẽ hình thành một Đà Lạt thứ 2, với những khu nhà, biệt 
thự nghỉ dưỡng cao cấp, những khu vui chơi giải trí, sẽ có một 
con đường cao cấp từ sân bay Cam Ly đến Dankia - Suối Vàng. 


Núi Langbiang 

Thuộc xã Lát, huyện Lạc Dương, cách thành phố Đà Lạt 
khoảng 10km về phía Bắc. Dãy Langbiang gồm ba ngọn núi 
chính là núi Ông khổng lô K?yut, núi Ông Lâm Viên và núi Bà 
(Biđúp). 

Ỏ lưng chừng núi có một thung lũng rộng, nơi tổ chức thành 
công lễ hội kỷ niệm 100 năm thành lập thành phố Đà Lạt, nên 
giờ có tên là thung lũng Trăm Năm, nơi có thể đáp ứng tốt nhu 
cầu cắm trại, sinh hoạt lửa trại đêm cho hàng ngàn du khách. 
Tại đây, du khách có thể ngủ lại qua đêm trong lều bạt, được 
xem lễ hội cổng chiêng của người Cơ Ho sống ở chân núi. 


Từ thung lũng, có xe U oát chở du khách lên đỉnh núi Rada 
để được tận hưởng những giây phút giao hoà tuyệt diệu của đất 
trời. Những đám mây mù lơ lửng trên đầu tưởng như đã rất gần 
trời xanh. Phía Tây Suối Vàng, những dòng suối chảy uốn cong, 
vắt ngang như những dải lụa thanh thiên. Vào những ngày trời 
quang, từ đây du khách có thể phóng tầm mắt xuống tận Phan 
Rang, Nha Trang, miền thùy dương cát trắng. 


Đến Langbiang, bạn sẽ được giải thích tên núi Langbilang 
qua “thiên tình sử” giữa chàng trai Klang và cô gái Hbiang, 


672 


LÂM ĐỒNG 


người của hai bộ tộc khác nhau. Họ yêu nhau say đắm, thề non, 
hẹn biển. oái ăm thay, hai bộ tộc đã có mối thù và lời nguyền 
không được lấy nhau. Nhưng đôi tình nhân đã quyết tâm vượt 
qua lời nguyền. Họ quyết định lên đỉnh núi cao nhất sinh sống, 
lập nghiệp. Một thời gian sau, không may Hbiang ngã bệnh, 
Klang tìm mọi cách chữa chạy nhưng không khỏi, bèn về cầu 
cứu buôn làng. Hay tin, một đoàn người kéo đến, khi gần đến 
chỗ của đôi trai gái, một người trong đoàn rút mũi tên tẩm thuốc 
độc, Hbiang kịp nhìn thấy và nhanh chóng gắng gượng lấy sức 
yếu ớt của mình che chắn cho Klang, và nàng đã trúng tên thuốc 
độc chết. Klang đau buồn, khóc Hbiang suốt ba đêm ba ngày, 
nước mắt của chàng đã tuôn thành hồ, thành suối lớn để làm nên 
thủy điện Đa Nhim ngày nay (Đa Nhim hay Đạ Nhim theo tiếng 
dân tộc là nước mắt). Cảm phục trước tình yêu của hai người 
buôn làng lấy tên của họ đặt cho đỉnh núi cao nhất Langbiang. 
Ngọn núi có hai đỉnh được đặt là núi Ông và núi Bà (thường gọi 
chung là núi Bà, vì theo chế độ mẫu hệ). 


Hồ Tuyền Lâm 

Cách trung tâm Đà Lạt 7km về hướng Nam, cách thác 
Đatanla 2km. Từ đường 20 (Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt) 
rẽ xuống dốc khoảng 2km sẽ đến hồ Tuyển Lâm, một hồ rộng 
350ha. Đi thuyền trên mặt hồ, du khách có cảm giác sảng khoái 
với màu nước xanh mênh mông kéo dài tận tít tắp chân trời. 

Sát hồ là một đỉnh núi cao, Thiền viện Trúc Lâm tọa lạc trên 
đó. 

Du khách đến Tuyển Lâm, ngoài du thuyền, có thể cưỡi voi 
dạo chơi quanh hồ. 


Thác Đambri 

Cách thị xã Bảo Lộc 18km. Thác cao 57m. Năm 1999, Công ty 
du lịch Đambri đầu tư 1, tỷ đồng làm thang máy xuống thác và 
xây dựng khu rừng rộng Bha nuôi 500 con khỉ và các loài hươu 
nal, gấu, beo, cá sấu, và một bộ sưu tập chim hàng trăm loài... 


673 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Có thể coi đây là một vườn bách thú nhỏ giữa rừng xanh. 


Thác Đambri theo tiếng dân tộc có nghĩa là thác Đợi Chờ. 
Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa có một đôi nam nữ yêu 
nhau. Chàng tên là Đam và cô gái tên là H”b1. Hb1 là con gái một 
tù trưởng giàu có, quyền thế, hung ác không muốn con gái mình 
lấy anh chàng Đam nghèo kiết, nên tìm cách đày Đam đến một 
nơi xa lắc, xa lơ. Vì quá thương nhớ người yêu, ngày ngày Hbi 
ra đây khóc lóc, mong mỏi đợi người yêu. Nhưng đợi mãi, đã qua 
mấy mùa rẫy mà vẫn không thấy Đam về. Một hôm, buôn làng 
nghe một tiếng thét ầm vang. Cả buôn làng chạy ra, thì Hbi đã 
hóa thân thành một dòng thác. Từ đó dân làng đặt tên thác là 
Đambri. 


Thác Pongour 

Thuộc xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, cách Đà Lạt 54km, 
cách đường 20 khoảng 7km. Thác Pongour thuộc loại thác đẹp 
và hùng vĩ nhất Tây Nguyên, với chiều cao 20m, bề mặt thác dài 
hàng trăm mét và thềm thác rộng hàng chục hécta. Vào mùa 
khô, nước không nhiều, có thể tổ chức cho hàng ngàn người vui 
chơi ở đây cùng một lúc. Các nhà du lịch sành sỏi đã không ngần 
ngại gọi thác Pongour là “Nam phương đệ nhất thác". 


Thác Pongour gắn liền với câu chuyện về nàng Ka Nai, một tù 
trưởng xinh đẹp đã có công xây dựng nên cuộc sống thịnh vượng 
cho đồng bào Cơ Ho. Tương truyền rằng nàng Ka Nai có 4 con tê 
giác, Pongour là dấu vết của các con tê giác cắm sừng xuống đất. 

Hằng năm, vào rằm tháng Giêng âm lịch, nơi đây tổ chức 
ngày hội thác có hàng ngàn người tham gia, đa phần là thanh 


niên nam nữ. 


Thác Hang Cọp 


Thuộc thôn Túy Sơn, xã Xuân Thọ, cách Đà Lạt 15km về phía 
Đông Bắc (gần Trại Mát). Tên thác Hang Cọp do dân địa phương 
đặt, bởi dưới chân thác có một cái hang khá rộng, ngày xưa có 


674 


LÂM ĐỒNG 


cọp ở. Tương truyền rằng có một con cọp ba chân hung dữ ở đây. 
Sau đó vào khoảng những năm 1950, con cọp dữ này đã bị người 
dân bẫy, nay chỉ còn lại hang. Chung quanh thác có rừng thông 
bạt ngàn và rừng hỗn giao xanh tốt. 


Từ Đà Lạt đi về phía Trại Mát 12km, rẽ trái đi tiếp khoảng 
3km nữa là đến thác Hang Cọp. 


Thác Cam Ly 

Không cao lắm, nhưng rất đẹp, nằm ngay giữa lòng thành 
phố. Thác Cam Ly được tạo thành từ dòng suối Cam Ly chảy từ 
trên cao qua hồ Xuân Hương tổi len lỏi qua những phố dân cư, 
hướng về phía Tây rồi đổ nước xuống thành thác. Thác Cam Ly 
mỹ lệ đã đi vào lòng người qua thơ ca, âm nhạc: 


Đà Lạt có thác Cam Ly, 
Có hồ Than Thỏ anh đi sao đành? 


Thác Liên Khương 

Nằm sát quốc lộ 20, thuộc huyện Đức Trọng, cách Đà Lạt 
27km. Thác cao 50m, có bề mặt khá dài khoảng 200m, và cũng 
là một trong những ngọn thác hùng vĩ của Lâm Đồng. Nhưng về 
mùa khô, thác Liên Khương rất ít nước. 


Thác Goøgah 

Còn gọi thác Ổ Gà, cách Đà Lạt 38km, cách quốc lộ 20 chừng 
300m. Từ Đà Lạt về Thành phố Hồ Chí Minh qua thị trấn Liên 
Nghĩa khoảng 8km, gặp ngã ba rẽ tay trái. 


Theo truyền thuyết, Gogah xưa kia là một vực sâu, là kho 
báu của Hoàng hậu Naf Biut (vợ của vua Chămpa). Naf Biut vốn 
là người Việt, lấy vua Chămpa, được nhà vua sủng ái. Để chữa 
bệnh cho hoàng hậu, quần thần tâu rằng cần phải xây một cung 
điện ngoài vương quốc Chămpa để hoàng hậu dưỡng bệnh, vua 
Chăm chấp thuận. Về sau hoàng hậu qua đời, nhà vua an táng 
hoàng hậu nơi hoang dã này và chôn theo bao ngọc ngà châu báu 


675 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


để hoàng hậu dùng. Và theo người Chăm kể lại, hoàng hậu đó 
chính là Huyền Trân công chúa, con gái vua Trần. (Theo chính 
sử thì không đúng.) 


Thác Ngà Voi (Pô Pla) 

Thuộc xã Liên Đầm, huyện Di Linh, cách Đà Lạt hơn 80km, 
cách thị xã Bảo Lộc 25km. Thác nằm cách quốc lộ 20 khoảng 
300m, người dân tộc gọi thác này là thác Pô Pla hay là Ngà Voi, 
người Việt gọi là Bobla hoặc thác Liên Đầm. 


Thác nằm lọt thỏm giữa hai ngọn đổi có hình voi phục. Dưới 
thác là một hồ nhỏ do nước đổ xuống, lâu ngày tạo thành. Cạnh 
hồ là những tảng đá lớn như những bàn đá của trời, với những 
cây cổ thụ cao to che mát cả một vùng trời. 


Thác Ngà Voi có mặt thác hẹp, cao khoảng 20m. 


Chuyện xưa kể rằng, khi người Chăm cai quản xứ Di Linh 
này, họ bắt dân bản xứ phải nộp thuế bằng các sản vật của rừng 
như da thú, sừng tê giác, ngà voi. Ngà voi phải chọn cái to. Người 
tù trưởng các bộ tộc nơi có ngọn thác đã tìm được một cặp ngà voi 
cao quá đầu người. Vua Chăm thích quá nên đặt tên cho nơi này 
là Po Pla, và dòng thác từ đó cũng mang tên Po Pla. 


Còn tên Liên Đầm là do đọc trại từ hai chữ Lãiang Dăm, một 
chàng trai tài giỏi đã cứu giúp dân làng Lñang Trăk Mur ra khỏi 
nạn cướp phá của giặc. Trong một lần quân giặc tiến đánh buôn 
làng, cả làng sợ hãi bỏ chạy, chỉ có Liang Dăm không bỏ chạy. 
Anh bẻ một cành cây trâm bên bờ thác và chỉ về hướng quân thù, 
lạ thay, khi cành cây gãy tới đâu thì quân giặc tan võ tự đâm 
chém nhau mà chết. Giặc tan rồi, Liang Dăm lặng lẽ đi về phía 
thác rồi biến mất, dân làng không kịp tạ ơn. Để ghi nhớ công ơn 
của Liang Dăm, dân làng đặt tên buôn là Liang Dăm, và thác 
cũng mang tên này, nhưng do người Việt đọc trại đi thành Liên 
Đầm. 


676 


LÂM ĐỒNG 
DI TÍCH 


Chùa Linh Sơn 

Nằm trên một quả đổi, trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Thành 
phố Đà Lạt, được dựng năm 1936, năm 1940 hoàn thành. Kiến 
trúc chùa theo lối Á Đông, phía trước có bốn trụ lớn, dưới điểm 
mái trang trí hoa văn chữ “vạn” (r) cách điệu. Chính điện thờ 
tượng Phật Thích Ca bằng đồng, đúc vào năm 1952, cao 1,72m, 
nặng 1.250kg, ngồi trên toà sen. Bên phải nội điện có đại hồng 
chung nặng 450kg, treo trên giá gỗ. Phía sau là tổ đường, nơi thờ 
Tổ Đạt Ma và các vị tăng sĩ viên tịch. 


Chùa Linh Sơn có một giảng đường lớn được xây năm 1972, 
nay là trường Cơ bản Phật học của Lâm Đồng. 


Chùa Linh Phong (Chùa Sư Nữ) 

Nằm trên ngọn đổi cao nhất đường Hoàng Hoa Thám, Thành 
phố Đà Lạt, được dựng năm 1944, vốn là Niệm Phật đường do 
Hoà thượng Thích Bích Nguyên trụ trì. Năm 1948 đến 1962, sư 
bà Thích Nữ Từ Hương trùng tu thành Linh Phong n1 tự như 
hiện nay. 

Chùa có kiến trúc kiểu đình làng, cổng Tam quan hai tầng, 
lợp ngói, phía dưới có ba cửa vòm cuốn, trên có một cửa hình chữ 
nhật uốn góc và bảng hiệu “Lĩnh Phong tự”. 

Giữa sân trước chính điện là tượng Phật Bà Quan Âm bằng 
thạch cao trắng đứng trên đài sen. 

Chính điện thờ tượng Phật A Di Đà, sơn son thếp vàng, cao 
1,8m, được tạc năm 1949. Hai bên thờ Quan Âm và Đại Thế Chí. 
Phía sau thờ Tổ Đạt Ma và Hoà thượng Thích Quảng Đức. Sau 
nữa là nhà hậu tổ, nơi ở của Sư bà và miếu Âm Linh. 

Chùa Linh Phước 

Nằm ở khu Trại Mát, cách Đà Lạt 8km, gần bên quốc lộ 27 
cũ (Phan Rang - Đà Lạt), thuộc phường 11, Thành phố Đà Lạt, 

677 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


được xây vào năm 1949, hoàn thành vào năm 1952, được Đại đức 
Thích Tâm VỊ cho trùng tu lại năm 1990. 


Kiến trúc chùa theo kiểu Á Đông. Cổng tam quan sát ngay 
quốc lộ 27. Trước sân là điện thờ Phật Bà Quan Âm. Chính điện 
thờ Phật Thích Ca, cao 4,9m (kể cả toà sen). Hai bên nội điện là 
hai hàng cột khảm sành hình rồng, trên là những bức phù điêu 
khảm sành sứ, kể về lịch sử Đức Phật. Trước là bức cửu long 
môn uốn mình chầu Phật. Mặt trước chùa là bảo tháp cao 27m. 
Tổ đường ở bên phải chính điện. Cạnh đó là vườn hoa và bảo 
tháp Hoà thượng. Bên trái chính điện là Long Hoa viên có tượng 
Bồ Tát Di Lặc tọa lạc trên hòn giả sơn. 

Trúc Lâm Thiền viện 

Thiền viện tọa lạc trên núi Voi, nhìn ra hồ Tuyền Lâm, thuộc 
phường 3, Thành phố Đà Lạt. Thiền Viện được khởi công xây 
dựng vào ngày 28-5-1993, trên một khu đất rộng 25ha, trong đó 
có 2ha xây thiền viện và 23ha vườn bao quanh. 


Thiền viện được khánh thành vào ngày 19-3-1994. VỊ Viện 
chủ tạo dựng nên Thiền viện Trúc Lâm là Hoà thượng Thích 
Thanh Từ, đồng thời là Viện chủ Thiển viện Thường Chiếu ở 
Đồng Nai. 


Chùa Thiên Vương Cổ Sát 

Còn gọi chùa Tàu hay chùa Phật Trầm. Chùa do Hoà thượng 
Thọ Dã, người Hoa xây dựng vào năm 1953, trên một đổi thông 
xanh mát, tại số 385 đường Khe Sanh, Thành phố Đà Lạt. Năm 
1989, ông Lê Văn Cảnh đứng ra tổ chức trùng tu. 


Chùa Thiên Vương theo hệ phái (tông) Hoa Nghiêm của 
Phật giáo Trung Quốc. Chùa gồm ba toà nhà màu vàng. Ở Minh 
Quang bảo điện thờ Tây Phương Tam Thánh, Phật A Di Đà, Bồ 
Tát Quan Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Mỗi tượng cao 4m, nặng 
1,ð tấn, được Hoà thượng Thọ Dã đặt từ Hồng Kông đem về năm 
1953. 


678 


LÂM ĐỒNG 


Trong chùa còn có tượng Tứ Thiên Vương cao 2,6m bằng xi 
măng. 


Chùa Linh Quang 

Chùa do Hoà thượng Thích Nhân Thứ tạo lập năm 1931, tọa 
lạc tại số 133 đường Hai Bà Trưng, Thành phố Đà Lạt. Sau đó 
được các hoà thượng kế tiếp trụ trì chùa cho trùng tu. Đặc biệt 
vào các năm 1958 và 1972 dưới thời Hoà thượng Thích Minh 
Cảnh trụ trì, chùa được sửa chữa lớn. Ở các góc mái chùa được 
đắp nổi hình chim phượng rất cầu kỳ, tinh xảo. Trong khuôn 
viên chùa có khu tháp mộ. 


Nhà thờ Con Gà, nhà thờ Chính Toà 

Dân địa phương gọi là nhà thờ Con Gà, vì trên nóc tháp 
chuông có mô hình con gà. Nhà thờ được xây dựng vào năm 
1981, có tháp chuông cao 47m. Nhà thờ nằm trong một khuôn 
viên rộng giữa trung tâm thành phố. 


Nhà thờ Domain 

Có tên là nhà thờ Mai Anh,vì trước đây khu vực này có rất 
nhiều hoa mai và hoa anh đào. Từ năm 1940 đến 1943, đây là 
nhà nguyện của nữ tu dòng Bác Ái. Năm 1943, nhà thờ được xây 
lại theo kiểu kiến trúc lạ, không giống bất cứ nhà thờ nào. 


Tuy nhà thờ không có tháp chuông trên đỉnh, nhưng đỉnh 
là một tam giác cân, mặt trước được trang trí các cửa vòm nhỏ. 
Tường xây bằng đá chẻ tới ngang bệ cửa sổ theo kiểu kiến trúc 
Normandie (Pháp). Không gian nội thất được chiếu sáng bằng 
những khung kính màu. Nhà thờ có pho tượng Đức Mẹ ban ơn 
cao 3m nặng 1 tấn, là quà tặng của Phu nhân Toàn quyền Pháp 
Decoux. 


Nhà thờ Domain chỉ dùng vôi hồng quét tường. Đây là nơi 
yên nghỉ của phu nhân Decoux, an táng ở hành lang phía sau 
của nhà thờ. Bà là người đỡ đầu cho nhà thờ và nguyện vọng của 
bà là sau khi mất được chôn cất ở nhà thờ này. 

679 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Ga Đà Lạt 

Nằm về phía Đông, cách hồ Xuân Hương 500m. Đây là nhà 
ga xe lửa cho đoạn đường sắt Đà Lạt đi Phan Rang-Tháp Chàm. 
Đoạn đường sắt này được khởi công xây dựng từ năm 1915, dài 
84km, và đưa vào sử dụng từ năm 1928, đến năm 1964 thì ngừng 
hoạt động vì chiến tranh. Ngày nay nhà ga Đà Lạt chỉ phục vụ 
hành khách đi trên đoạn đường 8km từ ga Đà Lạt xuống Trại 
Mát. 


Kiến trúc nhà ga là sự kết hợp hiện đại với kiểu nhà rông dân 
tộc Tây Nguyên khá độc đáo. 


Trường Đại học Đà Lạt 

Tọa lạc trên khu đổi đầy cây xanh ở cuối Đồi Cù, phía Bắc 
hồ Xuân Hương, trên đường Phù Đổng Thiên Vương, trên một 
khuôn viên rộng 40ha. Trường được thành lập vào thập niên 
1950, với tư cách là một Viện Đại học tư thục, thuộc Hội đồng 
Giám mục Công giáo miền Nam Việt Nam. Trước là trường Thiếu 
sinh quân hỗn hợp Âu - Á. 


Trước năm 1975, Viện Đại học này có các khoa chính trị, kinh 
doanh... tập hợp được nhiều sinh viên về đây học tập, có khóa số 
sinh viên lên đến 1.000 người. Trên các toà nhà hay giảng đường 
của Viện đều được mang những tên lấy từ những sách Trung 
Dung và Kinh thư như: Năng Tĩnh, Đạt Nhân, Tri Nhất, Minh 
Thành... 


Đau ngày Giải phóng, trường được nhanh chóng khôi phục 
thành một Trường Đại học Tổng hợp, đa ngành, đáp ứng nhu 
cầu đào tạo tri thức cho vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 
Sinh viên theo học ở khắp các vùng miền đất nước. Số lượng sinh 
viên hằng năm theo học tăng. Mỗi năm trường thu nhận khoảng 
10.000 đến 18.000 sinh viên cho 22 chuyên ngành của 10 khoa. 


Dinh 1 (Biệt điện 1) 
Theo đường Trần Hưng Đạo - Hùng Vương đến ngã ba Trại 
Hầm rẽ trái chừng 400m sẽ đến Dinh 1. Nguyên là cơ ngơi của 


680 


LÂM ĐỒNG 


một người Pháp, Bảo Đại mua lại, cho xây thành Tổng hành 
dinh của Chính phủ Hoàng Triều Cương thổ. Đến đời Ngô Đình 
Diệm, được gia cố thêm thành một lâu đài tráng lệ, kiên cố. Dưới 
toà nhà chính, có một đường hầm thoát hiểm, cửa chính xuống 
hầm nằm ngay cạnh phòng ngủ của Ngô Đình Diệm (nằm ở lưng 
chừng cầu thang lên lầu, nhìn vào tưởng như một phòng bình 
thường, nên khó phát hiện). Đường hầm thoát hiểm ra phía sau 
biệt điện đến nơi có sân bay trực thăng dài khoảng 100m. Dinh 
nằm trong một khuôn viên rộng rất nhiều cây thông cổ thụ và 
vườn hoa. 


Dinh Toàn quyền (Biệt điện số 3, Dinh 3) 

Dinh Toàn quyền nằm cạnh đường Trần Hưng Đạo, tọa lạc 
trên một ngọn đồi cao 1.533m. Ở vào một vị trí khá đẹp, một mặt 
nhìn xuống hồ Xuân Hương, một mặt nhìn ra rừng thông. Khi 
còn đương chức, Toàn quyền Decoux cho xây dựng dinh thự này 
làm nơi nghỉ mát mùa hè. Để tránh nguy hiểm, viên Toàn quyền 
này đã cho xây dựng đường hầm bí mật, để khi có sự cố có thể 
thoát ra ngoài. Nhiều năm không được bảo dưỡng, đường hầm 
đã bị hư hại nhiều. 


Đến đời Ngô Đình Diệm, dinh này dành riêng cho gia đình 
ông cố vấn Ngô Đình Nhu. 


Bên cạnh dinh, người Pháp còn xây một văn phòng khá bề 
thế. Trong dinh có một số hiện vật quý như bức liễn khảẩm xà cừ, 
khắc những bài thơ của vua Tự Đức, chiếc đàn dương cầm của 
phu nhân Decoux. 


Dinh 8 

Nằm trên đường Triệu Việt Vương, cách trung tâm Thành 
phố Đà Lạt khoảng 2,5km về phía Nam, được xây vào năm 1933. 
Năm 1937 khánh thành, cựu hoàng Bảo Đại dùng nơi này làm 
nơi nghỉ mát mùa hè. Đến khi Pháp trở lại Việt Nam, đưa Bảo 
Đại làm Quốc trưởng bù nhìn vào năm 1950, thì ông dùng nơi 
đây làm nơi ở và làm việc. 


681 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Biệt điện có hai tầng, tầng trệt làm nơi hội họp, yến tiệc, tiếp 
khách ngoại quốc, các quan chức chính phủ Hoàng triều Cương 
thổ. Gồm các phòng: làm việc, tiếp khách, khánh tiết, phòng bí 
thư riêng, phòng vui chơi của công chúa và hoàng tử. Tại phòng 
khánh tiết còn treo bức tranh đền Angkor Vat do Hoàng thân 
Bihanúc (Campuchia) tặng Bảo Đại. 


Ở trên lầu là phòng ngủ của Bảo Đại, hoàng hậu Nam 
Phương, Thái tử Bảo Long, các công chúa Phương Mai, Phương 
Liên, Phương Dung và Hoàng tử Bảo Thăng. Phía ngoài phòng 
nghỉ của Bảo Đại là lầu vọng nguyệt, dùng làm nơi ngắm trăng. 


Đến thời Ngô Đình Diệm và sau này là Nguyễn Văn Thiệu, 
dinh này là nơi nghỉ mát cao cấp của chính quyền Sài Gòn. 


Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, biệt điện này 
thuộc Ban Quản trị tài chính Tỉnh ủy Lâm Đồng, nay giao lại 
cho Công ty Du lịch Lâm Đồng quản lý. 


Quần thể di tích Cát Tiên 

Thuộc xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên, cách quốc lộ 20 khoảng 
35km. Từ Thành phố Hồ Chí Minh đến ngã ba Mađdagul rẽ trái 
theo tỉnh lộ 721 đi khoảng 35km sẽ đến khu di tích. 


Khu di tích được phát hiện năm 1985, đến nay đã có 3 đợt 
khai quật khảo cổ. Khu di tích gồm những đền tháp, mộ tháp 
của Vương quốc Phù Nam, đã bị diệt vong cách nay 13, 14 thế 
kỷ. 

Quy mô lớn nhất của khu di tích là đền Dốc Khi (gò 1A), nằm 
trên quả đổi cao nhất, mặt quay về hướng Đông. Tại đền tháp 
này, đã tìm thấy bộ Linga - Joni (vật thờ của Đạo Bàlamôn) 
khổng lồ, nhẫn bóng. Theo tín ngưỡng, cư dân Bàlamôn mỗi khi 
lên đền đều múc nước đổ lên tượng. Muốn sinh con gái, thì sờ 
lên Jonl, muốn sinh con trai sờ lên Linga, và hứng nước từ khe 
tượng dJoni chảy ra để uống sẽ được như ý. 


Gần đền 1A còn có các đền nhỏ, trong đó có một đền sát bờ 
sông Đồng Nai có tường bao rất đẹp. 


682 


LÂM ĐỒNG 


Quần thể di tích Cát Tiên được Bộ Văn hóa Thông tin xếp 
hạng di tích quốc gia. 


LE HỌI 

Lâm Đồng có nhiều công trình văn hóa và di tích lịch sử. 
Lâm Đồng mang trong mình bản sắc văn hóa Tây Nguyên đẹp 
như huyền thoại, một vùng có nhiều dân tộc còn giữ được những 
phong tục lễ hội truyền thống: 


Lễ hội ăn trâu 
Của dân tộc Cơ Ho, thường được tổ chức linh đình vào sau vụ 


thu hoạch, chuẩn bị cho mùa rẫy mới. Trong những ngày lễ này, 
người Cơ Ho chơi nhiều nhạc cụ dân tộc cổ truyền. 


Bên bếp lửa và ché rượu cần, già làng kể cho con cháu nghe 
nhiều sự tích, truyền thuyết, huyền thoại, giảng giải thơ, ca dao 
về nòi giống và quê hương. 


Lễ cúng Thần Suối 

Của dân tộc Mạ. Người Mạ tin vào các thần: Trời là Thần tối 
cao, Thần Sông, Thần Núi, Thần Hỏa... trong đó lễ cúng Thần 
Suối của người Mạ mang nhiều sắc thái tín ngưỡng dân gian. 


Lế cúng Thần Bơ Mung 

Đây là lễ cúng Thần đập nước của người Chu Ru, một lễ lớn 
nhất trong năm của dân tộc Chu Ru, Lâm Đồng. Lễ thường được 
tổ chức vào tháng Hai âm lịch hằng năm. Nghỉ lễ này gắn liền 
với các nghi lễ nông nghiệp như cúng Thần Mương nước, Thần 
Lúa, ăn mừng lúa mới... 

Lễ cúng Cơm mới 

Là một trong những lễ hội truyền thống của người Mạ, người 


Cơ Ho tại Blao, thị xã Bảo Lộc. Ngày lễ này gần trùng với ngày 
Tết Nguyên Đán của người Việt. Trong ngày lễ họ cầu mưa 


683 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


thuận, gió hoà, ngăn thú rừng không cho phá nương rẫy. Cúng 
Cơm mới, lúa mới là để cho con cháu biết quý hạt thóc, hạt gạo. 
Lễ cúng gồm: gạo thơm mới, ché rượu cần, gà trống giò, heo đực 
thiến, và các thú rừng bẫy được. 


Lễ hội bắt đầu bằng việc khấn Giàng của thầy cúng, kế đến 
tục vấy rượu để chúc tụng mọi người. Cuối cùng uống rượu, hát 
tình ca, trường ca... trong tiếng công chiêng rộn rã. 


LONG AN 


Tỉnh Long An ngày nay bao gồm phần lớn của tỉnh Chợ Lớn 
và tỉnh Tân An cũ hợp lại, có diện tích khoảng 4.500km”, dân số 
trên 1,3 triệu người, là nơi sinh sống chủ yếu của người Kinh, 
Khơme và một số người Hoa. Phía Đông giáp Thành phố Hồ Chí 
Minh và sông Soài Rạp, phía Tây giáp Đông Tháp, Nam giáp 
Tiền Giang, Bắc giáp Tây Ninh và tỉnh Svâyriêng, Campuchia. 
Thị xã Tân An là tỉnh ly của Long An, ngoài ra còn có các huyện: 
Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Châu Thành, Đức Hoà, Đức 
Huệ, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Tân Trụ, Thạch Hóa, Thủ Thừa, 
Vĩnh Hưng và Tân Hưng. 


Long An chỉ cách Thành phố Hồ Chí Minh 47km, là cửa ngõ 
của đồng bằng sông Cửu Long, một vùng đất nông nghiệp màu 
mỡ, trải rộng trên hai triền sông của hai con sông lớn: Vàm Cỏ 
Đông và Vàm Cỏ Tây. Ở phía Bắc Long An có một số gò đổi thấp, 
còn lại phần lớn là bằng phẳng. Về phía Tây Long An thuộc vùng 
trũng của Đồng Tháp Mười, mênh mông trời nước. 

Long An, một trong những tỉnh Nam Bộ có hệ thống sông 
ngòi, kênh rạch chằng chịt, nối liền nhau, chia cắt địa hình 
thành nhiều vùng. 

Long An thực ra không phải là tỉnh của đồng bằng sông Cửu 
Long mà là một tỉnh của đồng bằng sông Vàm Cỏ, nằm giữa hệ 


thống sông Đồng Nai và sông Cửu Long. 
684 


LONG AN 


Long An thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có hai mùa 
mưa, nắng rõ rệt. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ 
tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Lượng mưa trung bình 1.620mm/ 
năm. Nhiệt độ trung bình cả năm là 27,49Œ. 


THẮNG CẢNH 


Ngôi nhà 120 cột 
Thuộc xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, cách thị xã Tân 
An 50km. 


Ngôi nhà làm bằng các loại gỗ quý như cẩm lai, gỗ gụ... được 
xây dựng cách nay hơn 100 năm với vẻ rêu phong cổ kính. Kiến 
trúc ngôi nhà cổ rất độc đáo, ở đầu các kèo, cột đều được bàn tay 
khéo léo của những nghệ nhân tài hoa từ miền Bắc vào thi công, 
làm cho nội thất ngôi nhà như một bảo tàng mỹ thuật cổ điển với 
những hoa văn trang trí khiến cho du khách có cảm giác mình 
đang lạc vào một khu rừng đầy hoa lá cỏ cây, chim muông, thú 
vật... 


Là những người thợ điêu khắc miền Bắc, nhưng họ đã biết 
kết hợp những ưu điểm điêu khắc của 3 miền, nên đã tạo cho 
ngôi nhà những mảng điêu khắc, những tác phẩm thể hiện rõ sự 
kết hợp tinh túy của nghệ thuật điêu khắc 3 miền. 


Khu du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười 

Đồng Tháp Mười, một vùng du lịch sinh thái đặc trưng của 
vùng đất trũng Nam Bộ, cách thị xã Tân An khoảng 50km, thuộc 
các huyện Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Thạch Hóa và Tân Thạnh. 


Ỏ đây có những cánh rừng tràm bạt ngàn với hàng vạn đàn 
ong làm tổ, cả một vùng thoang thoảng hương mật hoa tràm. Và 
đây cũng là nơi bát ngát những đầm sen khoe sắc dưới nắng hè, 
đồng nước mênh mông. Đồng Tháp Mười có nhiều loại động vật 
quý hiếm đang được bảo vệ nghiêm ngặt, đó là các loại sếu đầu 
đỏ, cò, rùa, rắn... 


685 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Tại đây, du khách sẽ được thưởng thức những món ăn đặc 
sắc của vùng sông nước Đồng Tháp. Đó là canh chua bông điên 
điển, gỏi ngó sen, cá lóc nướng trui chấm muối ớt và vài ly rượu 
đế Gò Đen. 


Cụm vườn Thanh Long 

Thuộc huyện Châu Thành, cách thị xã Tân An 5km về phía 
Nam. Nơi đây nổi tiếng về thanh long và dưa hấu. Thanh long là 
cây đặc sản của vùng này, có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao. 
Quả thanh long ngọt mát. Khi thanh long vào vụ, cả một vùng 
cây xanh trở thành đỏ rực, trông rất vui mắt. Để có những trái 
thanh long trái mùa, người ta dùng biện pháp chiếu sáng ban 
đêm bằng đèn điện, kích thích thanh long ra hoa kết trái. Thanh 
long trái mùa bán được cao giá hơn. 


Vườn hoa kiểng Thanh Tâm 

Nằm ngay trung tâm thị xã Tân An. Vườn hoa kiểng Thanh 
Tâm có nhiều loại, có loại đã 100 tuổi hoặc trên 100 tuổi. Nhiều 
cây đã được tặng huy chương vàng tại các hội hoa xuân ở các 
tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và hội chợ hoa xuân Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Với tài nghệ và bàn tay khéo léo, khối óc thông minh, các kỳ 
quan thế giới được thu nhỏ trong vườn như núi Phú Sĩ (Nhật 
Bản), đền AngKor Vat (Campuchia), Kim Tự Tháp (Ai Cập), 


thành nội Huế... tạo nên một vùng “du lịch thế giớï hấp dẫn. 
DI TÍCH 
Bình Tả 


Đây là cụm di tích Kiến trúc nghệ thuật và Khảo cổ học Bình 
Tả gồm Gò Xoài, Gò Đồn và Gò Năm Tước tại ấp Bình Tả, xã Đức 
Hoà Hạ, huyện Đức Hoà. Nằm trong một quần thể di tích từ thời 
tiền sử đến sơ sử, được phân bố theo các trục lộ cổ và sông Vàm 
Có Đông. Cụm di tích khảo cổ Bình Tả thuộc nền văn hóa Óc Eo 
- Phù Nam có niên đại từ thế kỷ I đến thế kỷ VII. 


686 


LONG AN 


Cụm di tích này có thể còn nhiều nơi, nhưng đến nay các nhà 
khảo cổ chỉ mới khai quật được 3 di chỉ: Gò Năm Tước, Gò Xoài 
và Gò Đồn. Cả ba di chỉ đều ở gần nhau. Ngôi đền Gò Xoài nằm 
ở độ sâu 1,7 đến 1,9m. Đây rất có thể là địa điểm hành lễ cho 
cuộc rút quân khỏi Kinh đô Vương quốc Phù Nam (huyện Đức 
Hoà). Trong số 26 di vật bằng vàng của bộ sưu tập tìm thấy ở Di 
chỉ Gò Xoài có một bản văn bằng chữ Phạn cổ (Sanskrit), khắc 
trên một lá vàng mỏng, ghi lệnh rút quân của vua Phù Nam là 
Bhavavarman vào năm 550, tại thành Đắc Mục, Kinh đô của 
Vương quốc Phù Nam khi quân Chân Lạp đánh chiếm và vua 
Phù Nam thua phải bỏ chạy về phía Nam. Nhiều di vật khai 
quật được ở đây rất có giá trị về lịch sử, nghệ thuật, tôn giáo như 
tượng thần Shiva, thần giữ đền, tượng thần Vishnu, các linh vật 
Linga, Yoni, nhiều mảnh gốm mịn của nền văn hóa Óc Eo, các 
mảnh kim loại, đá quý... và hàng loạt di chỉ khác về con người từ 
thời tiền sử chung quanh ngôi đền trong khoảng bán kính 10km. 


Các kiến trúc phát hiện được tại cụm di tích Bình Tả là các 
đền thờ Thần Shiva thuộc đạo Bàlamôn, xuất phát từ Ấn Độ vào 
thế kỷ thứ I trước Công nguyên, được truyền bá mạnh mẽ vào 
miền Nam Đông Dương từ đầu Công Nguyên. 


Đồn Rạch Cốc 

Là đồn binh to nhất, nhì ở Việt Nam dưới thời Pháp thuộc, 
được xây dựng vào năm 1903. Chiều dài khoảng 300m, chiều 
cao 100m, có ð tầng, trong đó 3 tầng chìm dưới mặt đất, 2 tầng 
nổi. Tường xây dày 60-100em. Nhờ vậy mà các gian hầm lúc nào 
cũng mát lạnh, ngay cả vào những ngày hè nóng nhất, ở đây 
cũng mát mẻ. Đứng bên cạnh những khẩu pháo 105mm trên 
nắp hầm, bạn có thể ngắm nhìn cảnh đẹp của vùng sông nước 
Gò Công ở phía xa. 


Chùa Tôn Thạnh 
Thuộc ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc. Chùa Tôn 
Thạnh là ngôi chùa cổ nhất của tỉnh Long An, được xây dựng 


687 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


năm 1808, do Hoà thượng Viên Ngộ khai sáng với cái tên ban 
đầu là Lan Nhã. Trong chùa còn lưu giữ nhiều pho tượng cổ có 
giá trị nghệ thuật cao mang phong cách nghệ thuật thế kỷ XIX. 
Trong đó có pho tượng Bồ Tát Địa Tạng bằng đồng được đúc 
ngay tại chùa. Trong khuôn viên chùa có dựng tấm bia kỷ niệm 
nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu dựng năm 1973 và tháp 
Hoà thượng Viên Ngô. 

Ngôi chùa này từng là nơi ở, làm việc và viết những áng văn 
thơ bất hủ trong những năm từ 1895-1861 của nhà thơ Nguyễn 
Đình Chiểu. 


Chùa Linh Sơn (chùa Núi) 

Chùa nằm ở khu vực khảo cổ Rạch Núi. Chùa do Hoà thượng 
Minh Nghĩa khai sáng vào thế kỷ XIX, được trùng tu, sửa chữa 
vào các năm 1926, 1970 và 198a. 


Kiến trúc chính điện hiện nay không còn như cũ, mà do Hoà 
thượng Thiện Lợi sửa chữa vào năm 1970. 


Trong chùa còn lưu giữ trên 100 pho tượng, trong đó có nhiều 
pho tượng cổ bằng gỗ quý như tượng Tiêu Diện cao 0,4m. Trong 
khuôn viên chùa có tháp Hoà thượng Quảng Trí và Hoà thượng 
Thiện Lợi. 


Chùa Kim Cang 

Tọa lạc ở ấp Bình Cang, xã Bình Thạch, huyện Thủ Thừa, 
được dựng vào khoảng giữa thế kỷ XIX và sau đó được trùng tu, 
sửa chữa nhiều lần. Chùa hiện còn lưu giữ nhiều bản kinh Kim 
Cang chữ Hán khắc gỗ, nét chữ còn rất sắc. Đây là những bản 
khắc quý. 


Hoà thượng Minh Lương - Chánh Tâm đệ tử của Hoà thượng 
Tiên Giác - Hải Tịnh ở chùa Giác Lâm Sài Gòn là vị Hoà thượng 
có công tu bổ, trùng tu chùa. 


Chùa có tượng gỗ La Hán cao 0,49m và vườn tháp. 


688 


LONG AN 


Lăng Nguyễn Huỳnh Đức 

Thuộc xã Khánh Hậu, thị xã Tân An, cách thị xã khoảng 
3,5km về phía Tây Nam trên quốc lộ 1A, Lăng Nguyễn Huỳnh 
Đức được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích năm 1993. Đây 
là một quần thể kiến trúc cổ nhất Long An, đầu thế kỷ XIX đến 
nay còn tương đối nguyên vẹn, do nhân dân và dòng họ Nguyễn 
Huỳnh thường xuyên bảo quản. Lăng gồm có cổng ngoài, cổng 
trong và đền thờ, lăng mộ và nền nhà của tiền quân Nguyễn 
Huỳnh Đức (1748-1819). 


Ngoài giá trị về kiến trúc, di tích còn thể hiện được nét đẹp 
của văn hóa truyền thống dân tộc. 


LÊ HỘI 

Long An, vùng đất hấp dẫn du khách bởi giá trị nhân văn của 
nền văn hóa Óc Eo, một nền văn hóa hình thành và phát triển 
rực rõ trên châu thổ sông Cửu Long, từ thế kỷ I đến thế kỷ VI. 
Nền văn hóa đó đã tiếp nhận có chọn lọc những tỉnh hoa văn hóa 
Ấn Độ. Long An, một vùng đất văn hóa có nhiều lễ hội dân gian 
truyền thống, tiêu biểu nhất là lễ hội cầu mưa, nét đặc sắc của 
vùng sông nước, nông nghiệp. 


Lễ Cầu Mưa 

Vào những năm hạn hán, trời nắng nhiều ngày như thiêu như 
đốt, nhân dân vùng lúa Long An, lấy nông nghiệp làm nguồn 
sống chính, thường tổ chức cầu đảo để mong trời mưa. Họ làm 
lễ tế trời, mong thần linh ban cho mưa xuống để lấy nước cấy 
cày. Lễ cầu mưa gồm 2 phần: phần lễ theo nghi thức cổ truyền 
và phần hội là các cuộc đua ghe trên sông rạch, có nơi còn làm 
lễ rước rồng. 


Sau khi đua ghe, dân chúng kéo về đình làng làm lễ cúng 
thần linh và tổ chức ăn uống vui chơi. 


689 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


NAM ĐỊNH 


Nam Định là tỉnh nằm phía Nam châu thổ sông Hồng, có 
diện tích tự nhiên trên 1.670km?, dân số gần 2 triệu người, nơi 
sinh sống chủ yếu của người Việt, một ít người Hoa... Thành phố 
Nam Định là tỉnh ly, ngoài ra có các huyện: Vụ Bản, Mỹ Lộc, 
Ý Yên, Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy, Nghĩa 
Hưng và Hải Hậu. 


Nam Định, phía Bắc giáp Thái Bình, Hà Nam, phía Tây và 
Tây Nam giáp Ninh Bình, phía Đông và Nam giáp biển Đông, có 
bờ biển dài trên 72km, nối tiếp với hai cửa biển và hai dòng sông 
lớn là sông Hồng và sông Đáy. Chính vì vậy, Nam Định có một 
vị trí khá quan trọng về quân sự, chính trị, kinh tế và văn hóa. 


Nam Định gồm vùng đồng bằng chiêm trũng, vùng đồng bằng 
ven biển và vùng bãi bồi, cồn cát lượn sóng. Nam Định cũng có 
một ít vùng đổi núi và nửa đổi núi. 

Nam Định có 3 dòng sông lớn: sông Hồng, sông Đáy, sông 
Ninh Cơ và một số sông nhỏ khác, tạo điều kiện thuận lợi cho 
giao thông đường thủy phát triển. Hệ thống đường bộ, đường sắt 
khá thuận lợi. 


Là một vùng đồng bằng phù sa bồi đắp, đất đai đồng ruộng 
Nam Định phì nhiêu, nông nghiệp phát triển nhanh. Bờ biển 
Nam Định có tới 5 cửa sông, nhiều ngư trường, trữ lượng cá lớn. 
Nam Định có những sân chim lớn như sân chim Côn Lu, Cồn 
Ngạn, nơi quy tụ nhiều loài chim quý hiếm đã được các nhà sinh 
vật học nổi tiếng về đây nghiên cứu. 

Khí hậu nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa. Có hai mùa rõ 
rệt: mùa mưa từ tháng 5ð đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến 
tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình cả năm là 289C. 

Nam Định là vùng đất văn hóa có nhiều di tích lịch sử, danh 
lam thắng cảnh với bao chùa tháp, đền đài nổi tiếng trong cả 
nước. Nam Định là một tỉnh có nhiều tiềm năng du lịch. 


690 


NAM ĐỊNH 
THẮNG CẢNH 


Khu bảo tồn thiên nhiên Giao Thủy 

Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước huyện Giao Thủy 
cách Hà Nội khoảng 130km. Đây là 2 khu bãi bồi Cồn Lu và Côn 
Ngạn, nơi cửa sông Hồng đổ nước ra biển Đông, là kết quả của 
quá trình bồi tụ phù sa qua hàng vạn năm mới hình thành nên 
một hệ sinh thái bền vững. Đây cũng là nơi có hai sân chim lớn 
nhất miền Bắc Việt Nam với vô số loài chim quý hiếm hội tụ. 
Trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, tức 
là vào mùa khô, hai sân chim Cồn Lm và Cồn Ngạn trở thành 
một nơi hội tụ của hàng chục ngàn con chim từ phương Bắc bay 
về kiếm ăn, sinh sống, trong đó có nhiều loài quý được ghi vào 
sách đỏ. 


Với giá trị sinh thái đó, nhà nước Việt Nam đã chọn Cồn 
- Côn Ngạn đăng ký vào danh sách các vùng bảo vệ quốc tế và 
Việt Nam trở thành nước đầu tiên ở Đông Nam Á gia nhập Công 
ước Ramsar. Hai bãi bồi Cồn Lu và Cồn Ngạn cũng được Chính 
phủ Việt Nam đưa vào danh sách các khu bảo tồn thiên nhiên 
quốc gia với diện tích 10.000ha và vùng đệm, 7.100ha vùng được 
bảo vệ nghiêm ngặt. 


Làng hoa Vị Khê 

Đây là một làng gần ngoại thành Nam Định, thuộc xã Nam 
Điền, huyện Nam Trực, cách thành phố Nam Định khoảng 4km, 
nơi chuyên trồng hoa các loại và cây cảnh. Làng hoa này có từ 
thời Lý, rất nổi tiếng với nghệ thuật uốn tỉa cây thế và trồng hoa, 
cây cảnh. 


Hoa, cây cảnh Vị Khê không chỉ cung cấp cho Thành phố 
Nam Định, những vùng chung quanh, mà còn bán ra nhiều nơi 
ở các tỉnh miền Bắc. Đặc biệt, quất Vị Khê nổi tiếng ở thị trường 
Hà Nội và nhiều tỉnh phía Nam, nhất là thị trường Thành phố 
Hồ Chí Minh. 


691 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Bãi biển Thịnh Long 
Bãi biển Thịnh Long là một bãi tắm lý tưởng, nằm ngay thị 
trấn Hải Thịnh, huyện Hải Hậu. 


Tuy mới đưa vào khai thác chỉ mấy năm nay, nhưng ngày 
càng thu hút nhiều du khách, nhất là các thành phố Hà Nội, Hà 
Nam, Hà Tây... bởi bãi tắm tuyệt vời, bãi cát mịn, trắng phau, bờ 
biển thoai thoải dài hàng cây số. Nước biển có độ mặn tương đối 
cao, sóng lớn, nước trong xanh, môi trường trong sạch, càng hấp 
dẫn du khách trong những ngày hè nóng nực. 


DI TÍCH 


Chùa Cổ Lễ 

Còn gọi là Thần Quang tự, nằm ở thị trấn Cổ Lễ, huyện Nam 
Ninh. Chùa vốn có từ lâu, tương truyền do thiền sư Nguyễn 
Minh Không sáng lập vào thế kỷ XII, thời Lý. Chùa Cổ Lễ hiện 
nay là do Hoà thượng Phạm Quang Tuyên xây dựng vào tháng 
11 năm 1920. Chùa dựng trên một nền đất vuông vức có sông 
nhỏ và hồ bao quanh thật thơ mộng. Trước chùa có tháp “Cửu 
phẩm Liên Hoa” được dựng vào khoảng năm 1926-1997. Tháp 
gồm 12 tầng, cao 32m và một tầng đế tháp. Tháp có 8 mặt, mỗi 
mặt có một dòng chữ Hán đắp nổi như: “Nam mô Liên trì hội 
thượng Phật Bồ Tát”, “Nam mô thanh tịnh đại hải chúng Bồ 
Tát”, “Tây phương Cực lạc A DI Đà như lar”.... Tháp được đặt 
trên lưng con rùa, đầu rùa hướng vào chùa. Dọc các cạnh tháp 
có đắp nổi những con rồng. Ở tầng thứ hai và thứ ba từ dưới lên, 
xây mái cong theo kiểu giả ngói ống, các đế từ tầng 4 trở lên đều 
đắp cánh sen. 


Trong lòng tháp có một cột trụ rất lớn, có 60 bậc thang xây 
quanh cột trụ, từ đế tháp lên đỉnh tháp theo đường trôn ốc. Đứng 
từ đỉnh tháp có thể nhìn thấy toàn cảnh chung quanh. 

Từ khu tháp qua chiếc cầu cong tới khu “Phật giáo Hội quán” 
được xây dựng năm 1936. Cấu trúc mái vòm cao, trên nóc mái 


692 


NAM ĐỊNH 


có đầu đao, kiểu đình làng, 4 góc đắp mặt hổ phù. Bên trái hội 
quán là dãy nhà ba gian thờ Hưng Đạo Vương và hai cha con vị 
đại khoa người làng Cổ Lễ, thế kỷ XIV (thời Trần Dụ Tông) là 
ông Đào Sư Tích đỗ Bảng Nhãn năm 1374 và Đào Toàn Phú (con 
trai) đỗ Tiến sĩ. Trước nhà có văn bia soạn khắc năm 1856, do 
Tiến sĩ Ngô Thế Vinh soạn nói về văn nghiệp hai ông. 

Từ khu Hội quán, qua hai cầu quả núi có mái ngói che, tới 
chùa chính (thượng điện). Giữa chùa đặt một quả chuông lớn 
trên gò đất vuông cao 4,2m. Đường kính chuông 2,2m, cao 3,2m, 
nặng 9 tấn. Trên chuông có họa tiết cánh sen, sóng nước. Chuông 
được đúc năm 1986. Toà Thượng điện có tượng Phật Thích Ca 
cao 4m, rộng 3,m bằng gỗ sơn son thếp vàng. Nhà tổ thờ pho 
tượng Hoà thượng Phạm Quang Tuyên. 


Chùa Cổ Lễ ngoài thờ Phật còn thờ thiển sư Nguyễn Minh 
Không, người làng Điềm Xá, xã Gia Thanh, Gia Viễn, Ninh 
Bình, là y sư từng chữa bệnh cho vua Lý Thần Tông thoát khỏi 
hiểm nghèo. 


Chùa còn lưu giữ nhiều di vật quý như đại hồng chung, trống 
đồng thời Lý và một túi đựng đồng. Chùa Cổ Lễ được công nhận 
là di tích văn hóa. 

Chùa Phổ Minh 

Còn gọi chùa Tháp, nằm cách khu đền Trần khoảng 300m 
về phía Tây, tại một vị trí xa làng xóm, thuộc thôn Tức Mạc, 
ngoại thành Nam Định. Đây là quê hương của các vua Trần. Sau 
khi vương triều Trần được thành lập, liên tục trong mấy chục 
năm, nhiều cung điện, dinh thự, đền miếu, chùa chiền đã được 
xây dựng trên mảnh đất này. Theo lời văn khắc trên bia đá và 
chuông đồng thì chùa Phổ Minh được xây vào thời Lý và đã được 
vương triều Trần mở rộng vào năm 1262. Đây là một ngôi chùa 
có quy mô to lớn. Trong chùa có nhà thủy tạ, có hồ sen và nhiều 
cây cổ thụ. Trước cửa chùa có một đỉnh đồng nặng trên 7 tấn, là 
một trong bốn vật quý được sử sách liệt vào hàng “tứ đại kh? của 


693 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


nước ta, xếp ngang hàng với tháp Báo Thiên cao 70m, chuông 
Quy Điền ở chùa Một Cột (Hà Nội) nặng khoảng 7,2 tấn và tượng 
đồng chùa Quỳnh Lâm (Quảng Ninh) cao trên 20m. 


Chùa đã qua nhiều lần tu bổ, nay bị thu hẹp lại rất nhiều so 
với 7 thế kỷ trước. Tuy vậy, chùa vẫn giữ được nhiều dấu tích 
nghệ thuật đời Trần. Cụm kiến trúc chính của chùa gồm chín 
gian tiền đường, ba gian thiêu hương, toà thượng điện cũng ba 
gian nhưng rộng hơn, xếp theo hình chữ “công” (T). Bộ cửa gian 
giữa nhà tiền đường gồm bốn cánh bằng gỗ lim, chạm rồng, sóng 
nước, hoa lá và văn hoa hình học. Hai cánh ở giữa chạm đôi rồng 
lớn chầu mặt nhật trong khuôn hình lá đề, được coi là một tác 
phẩm điêu khắc khá hoàn mỹ. Cũng như đôi sấu đá trên thành 
bậc tam quan và đôi rồng trên thành bậc gian giữa tiền đường, 
bộ cánh cửa này mang dấu ấn nghệ thuật khắc chạm đời Trần. 


Trong chùa có tượng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn (tượng 
nằm); tượng Trúc Lâm Tam tổ dưới bóng trúc và một số tượng 
Phật. Chuông lớn của chùa có khắc bản văn “Phổ minh đỉnh tự, 
đúc năm 1796. 


Phía trước tiền đường là một công trình kiến trúc quý được 
xây từ thời Trần vào năm 1305, đó là tháp Phổ Minh. Tháp cao 
21m, gồm 14 tầng, là nơi chứa tro thiêu xác Trần Nhân Tông. 


Phật giáo truyền đến đời Trần thì được chia thành nhiều 
phái. Một trong những tông phái mới là Trúc Lâm. Chính Trần 
Nhân Tông là ông tổ thứ nhất của Trúc Lâm, cùng với Pháp 
Loa và Huyền Quang được gọi chung là Trúc Lâm Tam tổ. Tục 
truyền rằng Trần Nhân Tông là hậu thân của Phật tổ Thích Ca. 
Bởi ông là một vị vua đã ba lần đánh thắng quân Nguyên-Mông 
và là người sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm, cho nên tháp chứa 
tro của ông phải đặc biệt như đối với một vị Bồ Tát. 


Tất cả nền đá ở dưới đều được chạm trổ. Nét chạm bị thời 
gian làm mờ đi, nhưng những phần còn lại cho thấy các nghệ 
nhân điêu khắc đời Trần có quan niệm đúng về nghệ thuật trang 


694 


NAM ĐỊNH 


trí: đó là những ngọn sóng, vân (mây) xoắn ốc, trên những đường 
nước gợn song song, phía trên hình sóng nước này là cánh hoa 
sen chạm nổi cao. Do đó toàn bộ nền dưới của tháp tượng trưng 
cho hoa sen nở trên mặt nước ba đào. Tháp chứa tro Trần Nhân 
Tông (tháp Phổ Minh) như nằm trên một toà sen của một vị 
Phật. 


Đền Trần 

Đền thờ 12 vị hoàng đế triều Trần, tại xã Tức Mạc, nay là xã 
Lộc Vượng, ngoại thành Nam Định. Căn cứ vào sử sách còn ghi 
lại và các tự liệu khai quật khảo cổ thì khu đền Trần được xây 
dựng trên nền cũ của cung điện Trùng Quang và Trùng Hoa. 
Bao quanh hai cung điện chính còn có cung Đệ Nhất, cung Đệ 
Nhị, cung Đệ Tam, và cung Đệ Tứ là nơi hoàng tộc và các quan 
lại ở. Các cung này nằm án ngữ các con sông: Hoàng Giang, Nhị 
Hà và Vị Hoàng. Nó như là vòng đai bảo vệ phía ngoài cho hai 
cung điện Trùng Quang và Trùng Hoa. 


Như vậy, vào thời bấy giờ, Tức Mạc là một kinh thành lớn chỉ 
đứng sau Thăng Long. Nhưng tiếc thay, những cung điện, lầu 
son, gác tía thuở nào đã bị giặc ngoại xâm tàn phá. 


Trong đợt khai quật khảo cổ thám sát năm 1976, đã tìm thấy 
ở lòng đất Tức Mạc - Thiên Trường nhiều nền móng cung điện 
lớn sâu rộng, có cống thoát nước bằng ống sành, giếng nước có 
thiết bị lọc, gạch ngói cổ, thạp men trắng ngà trang trí sen, cúc, 
rồng, phượng, bát đĩa có ghi “Thiên Trường phủ chế" (làm tại 
phủ Thiên Trường), kiểu dáng đẹp, hoa văn thanh nhã, tỉnh tế. 


Đến Thiên Trường hôm nay du khách không nhìn thấy phủ 
đệ, cung điện... mà chỉ có hai khu đền: Đền Thiên Trường, còn 
gọi là đền Thượng và đền Cổ Trạch, còn gọi là đền Hạ, được xây 
dựng sát nhau, gọi chung là đền Trần. 


Đền Trần rộng khoảng 8ha, nằm trên một khu đất cao. Dòng 
Vĩnh Giang, nước chảy quanh di tích, tạo thành thế tay ngai ôm 


695 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


lấy khu vực này. Mảnh đất này có dạng ngọa long (rồng nằm). 
Theo thuyết phong thủy thì đây là mảnh đất đẹp, thế phát vương. 


Trước đền còn có bốn cột đồng uy ngh soi bóng nước mặt 
hồ. Hai bên sân rộng là hai dãy giải vũ và một đôi voi nằm phủ 
phục, chầu ngang lối vào. 

Đền Thiên Trường được dân làng dựng lên để thờ phụng vua 
cha, lúc đó gọi là nhà thờ Đại Tôn. Đến năm Chính Hoà thứ 15 
(1695), nhà thờ mới chỉ dựng bằng gỗ lim. Năm 1705, chính thức 
được gọi là Trần Miếu và hằng năm triều Lê có ban sắc phong. 


Năm Tự Đức thứ 5 (1852), đền Thượng được sửa chữa lớn. 


Trong lần tu sửa đền Thượng năm 1852, đào được tấm bia 
đá có dòng chữ “Hưng Đạo Thân vương Cổ Trạch” (nhà cũ của 
Hưng Đạo Vương). Vì vậy nhân dân dựng ngay đền thờ ông. Về 
quy mô, đền Cổ Trạch (thờ Hưng Đạo Vương) có nhiều nét tương 
đồng như đền thờ Thiên Trường. Bao gồm nhà đại bái, thiêu 
hương, cung Đệ Nhị, cung Đệ Nhất. Thiêu hương, cùng tả hữu 
vu, cung điện và cung Đệ Nhị thờ các vị tướng văn quan, võ quan 
của Hưng Đạo Đại Vương. Cung Đệ Nhất dành riêng thờ vương 
phụ, vương mẫu cùng phu nhân là Thiên Thành công chúa. 


Đền Bảo Lộc 

Trước đây có tên là đền An Lạc thuộc làng Bảo Lộc, huyện Mỹ 
Lộc, Thành phố Nam Định, là quê hương của vị anh hùng dân 
tộc Trần Hưng Đạo. 

Theo sách “Nam Định địa dư chŸ của Ngô Giáp Đậu thì làng 
Bảo Lộc là nơi lập ấp của An Sinh Vương Trần Liễu, thân sinh 
Trần Hưng Đạo, và là anh trai của Trần Cảnh (tức Trần Thái 
Tông, vị vua thứ nhất triều Trần). 

Qua cuộc khai quật khảo cổ tháng 4-1979 đã phát hiện ra 
nhiều gạch ngói, đầu rồng, bệ tháp có niên đại thế kỷ XIII, XIV. 

Chính mảnh đất lịch sử này có nhiều gắn bó với gia đình và 
thuở thiếu thời của Hưng Đạo Vương, nên nhân dân lập đền thờ 
ông và những người thân ngay sau khi ông qua đời. 


696 


NAM ĐỊNH 


Đền Bảo Lộc trước đây nằm ven bờ Châu Giang, sau sông bị 
lỏ, đền được chuyển vào khu vực hiện nay. 


Ngôi đền hiện tại do Lê Quý Chấn, một chủ thầu khoán Nam 
Định đứng ra chủ trì, hưng công xây dựng vào năm 1928 và phải 
5 năm sau mới hoàn thành. 


Kiến trúc đền theo kiểu chữ “đinh” (T), đằng trước có dãy 
non bộ. Tiền đường gồm bảy gian rộng, trung đường năm gian, 
hậu cung ba gian. Đền giữa thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo 
Đại Vương, bên trái là chùa thờ Phật, bên phải là phủ thờ Mẫu, 
phía sau là Khải Thành thờ thân phụ Hưng Đạo Vương. 


Trong đền không chỉ thờ bài vị mà còn có hai pho tượng (một 
bằng gỗ, một bằng đồng) tạc Trần Hưng Đạo. Trong đền ngoài 
việc thờ cha, mẹ, vợ và các con, kể cả con rể Phạm Ngũ Lão cũng 
được tạc riêng để thờ ở đây, và Yết Kiêu, Dã Tượng, những vị 
tướng tài ba của Hưng Đạo Vương cũng được thờ trong đền. Đền 
còn thờ cả thầy dạy học của Trần Hưng Đạo. 


Đền Bảo Lộc cùng đền Trần, chùa Tháp, Phổ Minh tạo thành 
một quần thể kiến trúc vừa có giá trị lịch sử cao, vừa là địa điểm 
du lịch hấp dẫn. 


Khu di tích Phủ Giầy 


Phủ Giầy là tên gọi chung cho các di tích thờ Bà Chúa Liễu 
Hạnh thuộc xã Kim Thái, huyện Vụ Bản. 


Đây là một quần thể di tích được xây dựng trong một khu 
vực có nhiều dấu vết văn hóa của cư dân Việt xưa và nay. Khu di 
tích Phủ Giầy, từ bao đời nay thu hút khách tín ngưỡng, và còn 
có giá trị rất cao về kiến trúc, nghệ thuật, được coi là tài sản văn 
hóa dân tộc. 


Nguyên xưa kia hai thôn Vân Cát và Tiên Hương là một. 
Ngôi phủ thờ “Tam Toà Thánh Mẫu” ö xã An Thái, huyện Thiên 
Bản còn đơn sơ, được xây dựng trong khoảng niên hiệu Cảnh Trị 
(1663-1671) thời Lê Huyền Tông. Sang đầu thời Nguyễn (1806) 


697 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


mới tách thành hai thôn Vân Cát và Tiên Hương. Từ đó hai thôn 
đều xây phủ thờ riêng Bà Chúa Liễu Hạnh. 


Phủ Tiên Hương 

Phủ Tiên Hương được xây dựng từ niên hiệu Cảnh Trị thời 
Lê (1663-1671), nhưng đã qua nhiều lần tu tạo, đến năm 1914, 
dưới thời Duy Tân, Tổng đốc Nam Định là Đoàn Triển đứng ra 
hưng công xây dựng, nên công trình còn lại đến ngày nay có quy 
mô bề thế hơn xưa nhiều. 


Phủ Tiên Hương có 19 toà với 81 gian lớn nhỏ, mặt phủ quay 
về phía Tây Nam, nhìn sang dãy núi Tiên Hương. Trước phủ có 
hồ bán nguyệt và một sân rộng, có ba toà nhà dàn hàng ngang 
hai tầng, tách mái. Đây là Phương Du, nơi đón khách tới hành 
hương. Phương Du có cấu trúc cân đối, các mảng chạm khắc trên 
các thành phần kiến trúc rất hài hoà, thể hiện hình rồng, hình 
phượng (hai trong bốn con vật linh). Tiếp đó là hồ bán nguyệt 
thả sen, được ghép bằng những khối đá lục lăng, có đường kính 
26m. Hệ thống lan can xây quanh hồ rất mỹ thuật, hai cầu nước 
được chạm khắc hình con rồng với móng vuốt sắc nhọn. 


Phủ có bốn lớp thờ (4 cung): 


- Cung Đệ Nhất (chính cung) có một khám thờ, khảm trai. 
Bên trong có năm toà Long Cung, sơn son thếp vàng, nơi đặt 
năm pho tượng: Thánh phụ, Thánh Mẫu và Tam toà Thánh Mẫu. 


- Cung Đệ Nhị: được trang trí lộng lẫy, nơi thờ “Khải sinh 
Thánh phụ Trần Quý Công”, “Khải sinh Thánh Mẫu Trần môn 
chính thất” và Trần Đào Lang (là cha, mẹ và chồng của Bà chúa 
Liễu Hạnh). 


- Cung Đệ Tứ: được chạm khắc tinh vi, thể hiện các đề tài hổ 
phù, phượng, rồng, vân ám... Trên các bức cốn được chạm khắc 


“+2 


theo các chủ đề: “ngũ phúc”, “tứ linh”, “tứ quý”. 


698 


NAM ĐỊNH 
Phủ Vân Cát 
Một công trình kiến trúc quy mô, được xây trên một khu đất 
rộng gần 1ha, đứng biệt lập. Phủ Vân Cát quay về hướng Tây 
Bắc, trước mặt là cánh đồng lúa. Kiến trúc phủ Vân theo kiểu 
“nội trùng thiêm, ngoại chữ quốc”, nghĩa là các toà nhà chính bên 
trong song song chung thềm, hai bên có hành lang nhà ngang, 
mặt trước có ngọ môn khép kín. 


Tuy bị hư hỏng nặng, nhưng đến nay Phủ Vân vẫn còn bảy 
toà với ba mươi gian lớn nhỏ. Cung Đệ Nhất mái cong, làm theo 
kiểu chồng diêm tám mái. Trên các thành phần kiến trúc được 
chạm khắc phượng múa theo nhiều dáng, “quy” (rùa) ẩn hiện nơi 
ao sen, bầy “ly” vui đùa uốn lượn ở các góc xà, đầu bẩy... 


Hệ thống cửa Ngọ môn xây dựng theo kiểu chồng diêm ba 
tầng, với hàng chục cột trụ, năm gác lâu, tường bao quanh, nhiều 
văn bia được đặt dưới Ngọ Môn, ghi chép về việc Bà chúa Liễu 
giáng sinh và sự đóng góp tiền của những người hảo tâm xây 
dựng đền. Phía ngoài Ngọ Môn có hồ bán nguyệt, giữa hồ là thủy 
lâu, ba gian, mái cong. Công trình này được gia công rất công 
phu, từ viên đá ghép móng, hệ thống lan can chung quanh hồ với 
các họa tiết “tứ linh”, “tứ quý”, đến hai cầu đá bắc qua hai đầu 
hồ vào thủy lâu cũng thể hiện tài nghệ của các nghệ nhân xưa. 


Phủ Vân cũng có bốn lớp thờ tự (4 cung). 


Cung Đệ Nhất thờ tượng “Tam toà Thánh Mẫu”, tượng ở Phủ 
Vân nền nã và dịu dàng. 


Lăng Bà Chúa Liễu 

Một công trình nằm trong quần thể di tích Phủ Giây, được 
xây dựng vào năm 1938. Theo lời kể của người già, thì lăng Bà 
chúa Liễu do Hoàng hậu Nam Phương (vợ Bảo Đại) hưng công. 
Lăng xây bằng đá xanh, trên một diện tích 625m?, gồm năm 
vòng đường hình vuông, mỗi cạnh 24m. Mỗi vòng đường đều có 
bốn cửa vào lăng theo đúng bốn hướng: Đông - Tây - Nam - Bắc. 


699 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Các cửa đều có trụ cổng, trên đặt những đóa hoa sen hàm tiếu. 
Năm vòng đường ở độ cao khác nhau (thấp dần ra phía ngoài), 
để tạo mảng sân bậc thang bao quanh lấy phần mộ. Các vòng 
tường bao được chạm khắc tỉnh vi theo từng chủ đề ở những vị 
trí thích hợp như: chấn song, con tiện chữ thọ, chữ vạn nổi... 
Lăng mộ ở vị trí trên cùng hình bát giác, có đường chỉ viền chạy 
chung quanh, tạo thành 88 “núm vú” như 88 bông hoa chạy viền 
quanh mộ. Tương truyền đây là hình tượng “bầu sữa mẹ”. 


Toàn lăng có 60 búp sen hàm tiếu, từ xa trông vào tưởng như 
một hồ sen cạn. Trong khuôn viên lăng có hai toà phương đăng 
xây bằng đá xanh rất công phu, nơi đặt bàn thờ công chúa và văn 
bia ngợi ca công đức của bà. 


Đình Hương Lộc 

Thuộc xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, được xây dựng từ 
lâu. Đến năm Thành Thái thứ 4 (1893) được trùng tu. Vào năm 
Bảo Đại thứ 4 (1930) đình được xây dựng lại hoàn toàn mới. Đền 
Nghĩa Thịnh thờ Phan Cự Lượng, danh tướng thời Tiền Lê, có 
công đánh quân xâm lược nhà Tống. 


Nét đặc sắc của ngôi đình là toà hậu cung với ba gian dọc, ba 
vì, kết cấu lối chồng rường. 


Nghệ thuật kiến trúc của đình mang phong cách thời Hậu Lê, 
tiêu biểu là nghệ thuật chạm khắc gỗ dân gian. Đề tài điêu khắc 
chủ yếu là sinh hoạt, vui chơi của nam nữ rất sinh động. 


Chùa Keo Hành Thiện 

Điều đặc biệt thú vị là ở hai bờ sông Hồng thuộc hai tỉnh Nam 
Định và Thái Bình, mỗi bên đều có một ngôi chùa cổ, nằm đối 
diện nhau, cùng xây một thời, tên nôm đều gọi là chùa Keo, tên 
chữ là Thần Quang Tự, cùng thờ đức Thánh Thiền sư Không Lộ 
thời Lý. 

Chùa Keo thượng ở làng Dũng Nhuệ (nay là xã Duy Nhất), 
huyện Vũ Thư, Thái Bình, ở về phía tả ngạn sông Hồng, còn 
700 


chùa Keo hạ ở làng Hành Cung (nay là Hành Thiện), xã Xuân 
Hồng, huyện Xuân Thủy, Nam Định ở về phía hữu ngạn. 


Tại miền đất này, cách nay gần 1000 năm, triều Lý Thánh 
Tông đã cho xây nhiều đền đài, cung điện... Nhiều chùa chiền 
mọc lên, trong đó có chùa Nghiêm Quang được co1 là một danh 
thắng của Đại Việt thời bấy giờ. Đến năm 1167, đời Lý Anh Tông 
đã cho đổi tên chùa Nghiêm Quang thành Thần Quang. Chùa 
Thần Quang nằm trên đất ấp Keo (gồm hai làng: Dũng Nhuệ 
và Hành Cung), huyện Giao Thủy, nên nhân dân gọi nôm na là 
chùa Keo. 


Đến năm Tân Hợi (1611), một trận lũ lụt lớn làm lở đất đá 
chôn vùi nhiều đền đài, cung điện và các chùa chiền, trong đó 
có chùa Thần Quang đã vĩnh viễn lùi vào quá khứ, khép lại một 
thắng tích huy hoàng sau trên 500 năm tổn tại. 


Sau sự kiện đó, dân ấp Keo gồm hai làng phải dời đi hai 
nơi. Làng Dũng Nhuệ dời sang tả ngạn sông Hồng (nay thuộc 
Thái Bình) lập lên làng Dũng Nhuệ, còn dân Hành Cung đời về 
phía Đông Nam hữu ngạn sông Hồng lập ấp xây chùa. Đến đời 
Minh Mạng (1820-1840), làng Hành Cung đổi thành làng Hành 
Thiện. Để phân biệt với chùa Keo của làng Dũng Nhuệ (Thái 
Bình), nhân dân Hành Thiện gọi chùa làng mình là chùa Keo 
Hành Thiện. 


Chùa Keo Hành Thiện nằm trên một khu đất rộng chừng ð 
mẫu, giáp sông Hồng. Trước chùa có hồ bán nguyệt nước trong 
xanh. Chùa gồm 13 toà rộng, dãy dài gần 121 gian, nối tiếp nhau. 

Trước chùa là gác chuông theo kiểu chồng rường, hai tầng, 
kết hợp hài hoà cấu trúc của tam quan nội năm gian, cao 7,50m. 
Mái cong, phía dưới là tám đại trụ và 16 cột quân, đặt trên đá 
tảng có chạm khắc hoa văn cánh sen nở. 

Qua hai cửa tả, hữu của tam quan, có hai con đường lát gạch, 
kế liền là hai dãy hành lang, mỗi dãy gồm 40 gian. Điều đặc biệt 


701 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


là các nhà kiến trúc thời Hậu Lê có một lối kiến trúc rất đăng 
đối. Trước hết phải tạo ra được một kiến trúc trung tâm nổi bật, 
rồi các kiến trúc phụ trợ khác mới được bố trí đăng đối qua trục 
thần đao. 


Cụm kiến trúc trung tâm của chùa Keo Hành Thiện là toà 
tiền đường năm gian mái cong, toà đệ nhị ba gian, toà thờ Phật 
và ba toà sau thờ Thánh tổ Thiền sư Không Lộ. Điều đặc biệt 
là trên tất cả các thành phần kiến trúc được các nhà điêu khắc 
trang trí chạm khắc rất tinh vi. Trong đó đáng chú ý là trên ba 
bộ cánh cửa gồm mười cánh được chạm khắc thể hiện mười đề 
tài khác nhau như: long cuốn thủy, ly ngậm ngọc, phượng ngậm 
cành hoa, tứ linh, tứ quý, nghê đội nóc đao, vân mây uốn lượn... 


Đau toà Phật là đền Thánh thờ Thiền sư Không Lộ với ba toà 
quy mô được xây theo kiểu “thượng bó cuốn, hạ kẻ bẩy”. Nội thất 
được chạm khắc hoa văn có tượng thiếu nữ. 


Cuối cùng là mười gian nhà tổ, nhà sàn. 
Trong chùa hiện còn lưu giữ nhiều di vật cổ có giá trị của thế 
kỷ XVII, thời Hậu Lê, đó là án thư, sập thờ, tượng pháp, nhiều 


^ Z « ° ˆ ` - ^ ^“ „ ~, Z „..® 
chuông, khánh, văn ba cổ, hoành phi câu đối, sách chữ Hán nói 
về lịch sử chùa Keo. 


Chùa Lương 

Còn gọi là chùa Trăm G1an, tên chữ là Phúc Lâm Tự, được 
xây dựng vào đời vua Lê Hồng Thuận (1509-1515) tại xã Hải 
Anh, huyện Hải Hậu. Vào cuối thể kỷ XV, đầu thế kỷ XVI, khi 
công việc quai đê lấn biển đạt được nhiều kết quả, bốn ông tổ 
cùng dòng họ của mình mới dồn sức chăm lo đời sống tỉnh thần, 
cho xây đền, chùa, bắc cầu, mở chợ... 


Chùa Lương ban đầu là một ngôi chùa nhỏ, qua nhiều lần 
trùng tu được mở rộng. Hàng chữ ghi trên thượng lương “Dương 
Hoà nguyên niên” (1635), bia khắc Chính Hoà năm thứ 3 (1682), 
bia Chính Hoà năm thứ ð (1684) đã cho biết rõ công việc tu sửa 


702 


NAM ĐỊNH 


chùa, dựng hai dãy hành lang Đông - Tây, làm đồ thờ tự bằng 
đá. Các tấm bia thời Vĩnh Thịnh, Vĩnh Khánh, Cảnh Thịnh nói 
đến việc xây dựng thượng điện, tiền đường, tam quan, tạc tượng 
Tam thế. Sang đến thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, chùa tiếp tục 
được sửa chữa, có lần trùng tu lớn, đổi cả hướng chùa quay ra 
phía Nam. 


Ngôi chùa hiện nay gồm 100 gian, mang phong cách kiến trúc 
dân tộc của nhiều thời đại, nhưng đậm nét nhất vẫn là phong 
cách của thế kỷ XVII và XVIII. 


Trước chùa là hồ nước, rộng hàng mẫu, cùng với nhiều cây cổ 
thụ làm cho chùa càng thêm thâm u. Khu vực chính của chùa có 
49 gian, gồm: Tiền đường, Tam bảo, gác chuông, hậu đường và 
hai dãy hành lang Đông Tây, được liên kết lại theo lối giao mái. 
Vật liệu xây tường được dùng là gạch Bát Tràng vuông 30x30em, 
mái lợp ngói ta. Nổi bật hơn cả là tiền đường năm gian vẫn còn 
giữ nguyên phong cách kiến trúc thời Hậu Lê. Công trình không 
phát triển theo trục dọc (chiều cao) mà mở rộng theo trục ngang 
(chiều rộng), nên có dáng thấp với mái cong mềm mại. 


Ngoài ra chùa Lương còn có nhà tổ, tăng phòng, nhà kho, nhà 
bếp... gồm 49 gian lớn nhỏ. Phía Bắc chùa có một vườn tháp với 
hàng chục tháp mộ. 

Chùa Lương có kiến trúc đẹp, phần điêu khắc lại rất đặc sắc, 
càng làm cho ngôi chùa có một giá trỊ nghệ thuật cao. 

Trong chùa có khá nhiều câu đối, tượng Phật. Có những 
tượng Phật lớn như tượng A Di Đà, Bồ Tát, Bát vị Kim Cương, 
Hộ Pháp... Đặc biệt có ba pho tượng Tam Thánh, tượng ông tổ 
khai sáng. Hai dãy hành lang Đông Tây lưu giữ một khối lượng 
lớn văn bìa có giá trị nhiều mặt với hơn 40 bia. 


Cầu ngói chợ Lương 
Cầu ngói cách chùa Lương khoảng 100m, nằm ngay trên 


đường vào chùa, gắn với ngôi chùa thành một cụm di tích. Cầu 


703 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


ngói cũng được xây dựng cùng thời gian với chùa. Nhân dân 
quen gọi cầu này là cầu ngói chợ Lương vì cầu ở liền chợ. Cầu 
ngói chợ Lương là một trong mười cầu cổ của đất Quần Anh xưa 
(Hải Anh). Quần Anh có mười giáp, thì chín giáp dựng cầu bằng 
đá, kiến trúc đơn giản, mục đích là để đi lại thuận tiện. Riêng 
giáp thứ mười, ở gần chùa, gần chợ là chốn đô hội của Quần Anh 
lại dựng cầu ngói. 


Buổi ban đầu, mái cầu chỉ lợp rơm rạ, về sau nâng quy mô 
cầu, lợp ngói để phù hợp với không gian chùa Phúc Lâm. Lần 
trùng tu vào năm 1922 làm cho cầu không còn giữ được phong 
cách kiến trúc thế kỷ XVITI nữa. Song vẫn được coi là một di tích 
kiến trúc độc đáo của Nam Định. 


Cầu ngói chợ Lương bắc qua sông Hoành, chảy dọc theo ấp 
Quần Anh xưa. Cầu xây theo kiểu “thượng gia, hạ kiềư' (trên là 
nhà, dưới là cầu). Cầu xây trên 18 cột đá vuông, mỗi cạnh 35cm, 
xếp thành sáu hàng cột để gánh sáu vì, đỡ toàn bộ sáu gian nhà 
cầu. Trên các cột đá là hệ thống xà ngang và xà dọc bằng gỗ 
lim to chắc, đỡ các dầm cầu, nâng sàn và nhà cầu. Sàn cầu gồm 
hai phần: phần sàn của lòng cầu rộng 2m được lát bằng những 
thanh gỗ lim ghép lại, nằm trên hàng dầm uốn cong về hai đầu 
cầu. Hai bên lòng cầu là hai dãy hành lang cũng uốn cong theo 
lòng cầu. Ở hành lang cũng được ghép ván. Phía ngoài hành lang 
là hàng lan can với các đố thượng, đố hạ, con song. Hệ thống xà 
dầm bố cục chặt chẽ nâng gọn 40 cột cái, cột quân, cấu kiện chủ 
yếu của nhà cầu. Các vì kèo, 36 xà dọc, thượng lương, xà ngang, 
xà máng trên, máng dưới, hệ thống hoành rui... đều được gia 
công tỉ mỉ, đạt yêu cầu kỹ, mỹ thuật, khiến bộ khung vừa cong, 
vừa uốn lượn mà vẫn khít xà, ăn mộng. Mái được lợp rất khéo, 
không bị xô, không đột. Các mảng chạm khắc không nhiều và 
có phần đơn giản. Trong đó đáng chú ý là cuốn thư tạo dáng đẹp 
đề 4 chữ: “Quần Phương xã kiều” (Cầu xã Quần Phương - tức là 
Quần Anh). 


704 


NAM ĐỊNH 


Chùa Nộn Sơn 
Ở xã Hổ Đơn, huyện Thiên Bản, trấn Sơn Nam, nay xã Liên 
Minh, huyện Vụ Bản. 


Chùa có từ đời Trần, thờ Công chúa Huyền Trân, con vua 
Trần Nhân Tông. Ông vua này sau khi nhường ngôi cho con, lên 
làm Thái Thượng Hoàng, rồi xuất gia đi tu, vân du sang kinh 
đô Chiêm Thành, và hứa gả con gái cho vua Chiêm là Chế Mân. 
Đến năm Hưng Long thứ 14 (1306), Chế Mân cho người sang 
dâng biểu, dâng Châu Ô và Châu Lý làm sính lễ cầu hôn. Trong 
hoàng tộc có người phản đối, nhưng Thái Thượng hoàng không 
muốn thất tín, bèn cho công chúa Huyền Trân về với vua Chiêm. 
Chưa đầy một năm sau thì Chế Mân qua đời (1307). Theo phong 
tục của Chiêm Thành, khi vua mất thì hoàng hậu phải lên dàn 
thiêu chết theo chồng. Vua Trần Anh Tông (anh của công chúa) 
sợ cho tính mạng em mình, sai Trần Khắc Chung, mượn cớ sang 
điếu tang, rồi dùng mưu, dùng thuyền nhẹ cướp công chúa mang 
về. Sau khi về nước (1308), công chúa xuất gia đi tu ở chùa này. 
Khi công chúa mất, dân bản xã thờ phụng công chúa ở chùa. 


LÊ HỘI 

Nằm trong vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, Nam Định 
có nền văn hóa dân gian phong phú. Một nơi có nhiều đền đài, 
miếu mạo, chùa chiền, cung điện... cũng từ đó nảy sinh nhiều lễ 
hội dân gian, lễ hội tưởng nhớ công ơn những người có công với 
dân với nước. 

Lễ hội Phủ Giầy 

Nơi thờ Bà chúa Liễu Hạnh thuộc xã Kim Thái, huyện Vụ 
Bản, cách Thành phố Nam Định 15km. Hằng năm, hội Phủ Giầy 
tổ chức từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 3 âm lịch. Chính hội vào 
ngày 3 tháng 3. Trong dân gian, Bà chúa Liễu Hạnh được suy 
tôn là Thánh Mẫu, nằm trong “Tứ bất tử” của Thánh thần Việt 
Nam. 


705 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Nét tiêu biểu nhất của lễ hội là nghi lễ rước Thánh Mẫu và 
hội kéo chữ. Trong hội có nhiều trò vui như hát chèo, hát trống 
quân, hát xẩm, hát văn, múa hầu bóng... và thi đấu vật, đấu võ, 
kéo co, chọi gà, đánh cờ người. 

Hội Phủ Giầy còn là ngày hội chợ. Vào ngày này, người nông 
dân quanh vùng đem các loại nông sản thực phẩm và các hàng 
hóa thủ công mỹ nghệ đến đây mua bán, trao đổi. 

Hội đền Bảo Lộc 

Thuộc huyện Mỹ Lộc, quê hương của Hưng Đạo Đại Vương. 
Đền Bảo Lộc thờ Trần Hưng Đạo. Lễ hội đền Bảo Lộc mở vào 
ngày 20 tháng 8 âm lịch hằng năm, nhằm vào ngày mất của 
Hưng Đạo Đại Vương, để tưởng nhớ công lao của ông đối với dân 
với nước. Lễ hội có tế lễ, dâng hương và nhiều trò chơi dân gian. 


Hội chùa Cổ Lễ 
Hằng năm hội chùa Cổ Lễ mở ra từ ngày 1ð đến ngày 20 


tháng 9 âm lịch tại chùa Cổ Lễ, thuộc thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực 
Ninh. Hội có tổ chức giảng kinh và đua thuyền. 


Hội Keo Hành Thiện 


Hằng năm, hội Keo Hành Thiện mở ra từ ngày 12 đến ngày 
15 tháng 9 âm lịch, kỷ niệm Thiền sư Không Lộ, người có tài 
chế ngự sông nước, chỉnh phục đầm lầy, đánh cá trừ thủy quái. 
Trong hội có thi bơi thuyền và múa ếch. 


NGHỆ AN 


Nghệ An là một tỉnh lớn ở phía Bắc Trung Bộ, có diện tích tự 
nhiên 16.371km”, dân số trên 2.880.000 người, là nơi sinh sống 
của các dân tộc Kinh, Khơ Mú, Sán Dìu, H mông... Thành phố 
Vinh là tỉnh ly của Nghệ An, ngoài ra còn có thị xã Cửa Lò và 
các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Yên Thành, Nghi 
Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Tân Kỳ, Anh 


706 


NGHỆ AN 


Sơn, Con Cuông, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, 
Tương Dương, Kỳ Sơn. 


Nghệ An phía Bắc giáp Thanh Hóa, phía Nam giáp Hà Tĩnh, 
phía Tây giáp Lào, phía Đông giáp biển Đông. 

Địa hình Nghệ An gồm đổi núi, thung lũng, đồng bằng, độ dốc 
thoải dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Hệ thống sông ngòi dày 
đặc. Nghệ An có bờ biển khá dài trên 94km, có đường biên giới 
với Lào trên 419km. 


Nghệ An có hệ thống giao thông thuận lợi, có đường bộ, đường 
sắt Bắc - Nam chạy qua, có cảng biển Cửa Lò và cảng sông Bến 
Thủy, có sân bay Vinh đã được nâng cấp. 


Nghệ An là vùng chuyển tiếp giữa hai miền Bắc và Nam, nên 
Nghệ An có khí hậu lạnh của miền Bắc và khô nóng của miền 
Nam. Nhiệt độ trung bình cả năm từ 23-249. 


THẮNG CANH 

Bãi biển Cửa Lò 

Cách thành phố Vinh khoảng 18km về phía Đông Bắc. Bãi 
biển dài trên 10km, nước trong xanh, độ mặn từ 3,4- 7,5%, bãi cát 


trắng mịn, bờ biển dốc thoai thoải. Nhiệt độ mùa đông khoảng 
18 đến 20°C, mùa hè trung bình khoảng 259C. 


Dưới thời thuộc địa, người Pháp đã nhận thấy Cửa Lò là vùng 
biển nghỉ mát tốt nên đã cho xây dựng một khu biệt thự dành 
riêng cho người Pháp với hàng chục ngôi nhà xinh xắn. Những 
ngôi biệt thự này đã bị phá hủy trong chiến tranh. 

Sau ngày đất nước thống nhất, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, 
nhân dân và đảng bộ, chính quyền Nghệ An đã cho xây dựng thị 
xã Cửa Lò thành một trung tâm nghỉ mát lớn của sáu tỉnh Bắc 
miền Trung với nhiều khách sạn, nhà hàng đầy đủ tiện ngh1, mở 
rộng đường sá, nhiều công viên cây xanh, vườn hoa... 


Mỗi năm khu nghỉ mát Cửa Lò thu hút rất nhiều du khách. 


707 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Thác Xao Va 

Ngọn thác Xao Va thuộc loại thác đẹp, hùng vĩ nhất của miền 
rừng núi Nghệ An, thuộc xã Tiền Phong, huyện Quỳ Châu, cách 
quốc lộ 48 khoảng 3km. Thác khá cao, khoảng 40m. Dòng chảy 
thoải tạo thành những dải lụa trắng giữa núi rừng xanh biếc. 
Đường đến thác khá thuận lợi. Khách đến đây có thể nghỉ ngơi, 
tắm thác. Thác Xao Va là vùng du lịch sinh thái tuyệt vời. 


Khu bảo tồn thiên nhiên Phù Mát 

Phù Mát là một khu rừng nguyên sinh đặc biệt quý hiếm với 
diện tích hằng trăm hécta, thuộc địa phận của 3 huyện Anh Sơn, 
Con Cuông và Tương Dương. Rừng nguyên sinh Phù Mát rất 
phong phú và đa dạng về động thực vật. Riêng về thực vật, rừng 
Phù Mát đã có tới 986 loài thực vật bậc cao, thuộc 552 ch với 153 
họ. Rừng Phù Mát còn là kho cây dược liệu quý như hà thủ ô, thổ 
phục linh, quế, ba kích, hoài sơn... Các loài cây lấy gỗ như sến, 
táu, lim, đặc biệt có trầm hương, gần 100 loài rau và cây ăn quả. 


Hệ động vật ở đây cũng rất phong phú. Theo thống kê của 
Cục Điều tra Lâm nghiệp, rừng Phù Mát có 241 loài thú của 86 
họ, 28 bộ. Trong đó có 24 loài dã thú và 137 loài chim, 25 loài 
bò sát, 15 loài lưỡng thê. Đặc biệt có những loài thú quý hiếm 
như voi, hổ hoa mai, báo gấm, lợn rừng, sơn dương, voọc, vượn 
đen, gấu chó, sao la... Các loài chim quý như: công, tri, gà lôi, gà 
tiêu... 

Rừng nguyên sinh Phù Mát thích hợp cho loại hình du lịch 
sinh thái và nghiên cứu. 

Thác Khe lếm 

Nằm trong khu bảo tổn thiên nhiên Phù Mát, cách trung tâm 
huyện Con Cuông và quốc lộ 7 khoảng 15km. Thác Khe Kẽm cao 
trên 120m. Nước từ độ cao đó đổ xuống qua ba bậc thang đá, làm 
tung bọt trắng xóa cả một góc rừng nguyên sinh, trông rất đẹp. 
Cùng với khu rừng nguyên sinh Phù Mát, thác Khe Kẽm đang 
được ngành du lịch Nghệ An đầu tư khai thác. 


708 


NGHỆ AN 


Hang Thẩm Ôm 

Nằm trong dãy núi đá vôi lừng lững thuộc huyện Quỳ Châu, 
cách đường 48 khoảng 7km. Đây là một hang động đẹp, được 
thiên nhiên cấu tạo rất đa dạng. Qua các hiện vật do các nhà 
khảo cổ học tìm thấy ở hang động này như vỏ sò ốc, xương răng 
động vật... chứng tỏ rằng người Việt cổ đã từng sinh sống ở hang 
động này. Hiện hang Thẩm Ồm đang được ngành du lịch Nghệ 
An đầu tư tôn tạo, để trong một tương lai gần có thể đón khách 
tham quan. 


DI TÍCH 


Đền Cuông 

Đền thờ An Dương Vương Thục Phán, người kế tục sự nghiệp 
vua Hùng dựng nước, nằm trên núi Mộ Dạ, cạnh đường quốc lộ 
1A, huyện Diễn Châu. 


Tương truyền sau khi nỏ thần bị đánh tráo, vua An Dương 
Vương bị thua Triệu Đà, phải chạy về phía Nam. Vua dừng lại xã 
Cao Xá (huyện Diễn Châu ngày nay), thấy quân Triệu Đà đuổi 
rất gấp, nhà vua bèn mời Thần Kim Quy hiện lên. Thần nói: kẻ 
thù ngay sau lưng nhà ngươi, vua quay lại chém đầu My Châu 
rồi nhảy xuống giếng tự tử. Nhân dân thương tiếc dựng đền thờ 
trên núi. Năm Minh Mạng thứ nhất (1820), triều đình sai quan 
đến tế, về sau giao việc cúng tế này cho tỉnh Nghệ An. Núi Mộ 
Dạ trước có nhiều chim công (người Nghệ An gọi là cuông) sinh 
sống, tương truyền là loại chim Thần canh giữ đền. Do đó, đền 
có tên là đền Cuông. Năm Thành Thái thứ 14 (1909) triều đình 
cấp 300 đồng bạc trùng tu sửa chữa đền. 


Đền Cuông nằm ở vị trí xưa kia còn là vùng biển mênh mông, 
trải qua thời gian, phù sa bồi đắp và ngôi đền ở vị trí như ngày 
nay. Đền xây theo lối chữ “tam” (£) gồm ba nếp nhà nằm song 
song. Tam quan có 3 tầng cấp. Trước cửa tam quan có sân rộng. 
Bờ nóc mái đền có đắp hình lưỡng long triều nguyệt và hình 
nghê chầu sư tử. 


709 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Đình Hoành Sơn 


Thuộc xã Khánh Sơn, Nam Đàn, thuộc loại đình lớn nhất của 
tỉnh Nghệ An, thờ Lý Nhật Quang, con trai Lý Công Uẩn (còn 
gọi là Tam toà Đại vương), người có công lớn trong việc khai phá 
vùng Nam Kim ở giữa thế kỷ XI, và thờ thần tứ vị. 


Đình Hoành Sơn còn có tên là đình Ngang do ông Đặng Thạc 
đứng ra xây dựng vào năm 1763, niên hiệu Cảnh Hưng dưới 
triều Lê, do năm hiệp thợ giỏi thi công. Đình nằm sát đê sông 
Lam. Đình đã qua nhiều lần trung tu sửa chữa, thay hoành phi 
và xây tường gạch. Đình gồm năm gian và hai chái lớn, hậu cung 
nhỏ ở phía sau. Gian giữa đại bái có cửa rộng, có hai cột vuông, 
xây gạch đỡ mái hiên. Đình có kiến trúc hình chữ “đinh” (T). Cả 
toà đình được chịu bởi 12 cột chính có chu vi 2m và 20 cột phụ, 
cột nào cũng to, chu vi 200cm. Số cột chia bốn hàng dọc, tám 
hàng ngang. Các vì kèo có cấu trúc kiểu chồng rường. Gian giữa 
lát gạch, các gian bên lát sàn gỗ, nay không còn. Trên các xà, 
kèo, cốn... đều được chạm trổ hình mây lá, rồng, bầy rồng con, 
chim phượng đang giang rộng cánh bay, có người cưỡi trên thân, 
hình voi, người dắt ngựa, các ông nghè vinh quy bái tổ, sư tử xem 
bảng vàng... Cửa võng cũng được chạm trổ, sơn son thếp vàng. 

Đình Hoành Sơn mang phong cách nghệ thuật đời Lê, mang 
tính khái quát cao trong bố cục, có sự hài hoà giữa từng phần và 
toàn cục, giữa đường nét và hình khối. 

Hằng năm làng tổ chức hội đình vào ngày 15 tháng 6 âm lịch. 
Trong ngày hội dân làng rước Đức Thánh Cả, Đức Thánh Nhì, 
Đức Thánh Ba, Đức Thánh Tư, Đức Thánh Năm về đình và tổ 
chức bơi thuyền... 


Đình Trung Cần 

Ở xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, nằm dọc sông Lam, cách 
đình Hoành Sơn khoảng 5-6km. Đình dựng vào khoảng cuối thế 
kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX. Theo tài liệu để lại, có khả năng đình 
dựng vào năm Tân Sửu (1781), nghĩa là sau đình Hoành Sơn 
khoảng 30 đến 40 năm. 


710 


NGHỆ AN 


Đình Trung Cần có quy mô xây dựng nhỏ, gồm ba gian hai 
chá1, nhưng hậu cung được xây sau khi xây đình 3 năm, với quy 
mô lớn hơn và tách biệt với đình. Kiến trúc đình theo lối vì kèo 
chồng rường. 


Đình còn giữ được nghệ thuật trang trí nguyên vẹn. Trên các 
thành phần kiến trúc đều được chạm trổ hình rồng, phượng. 
Trên các bức cốn chạm khắc cảnh sinh hoạt hoặc các sự tích cũ. 
Loại rồng, phượng theo kiểu cung đình không có ở đình Trung 
Cần, chỉ có kiểu rồng “cá hóa rồng”, tức đầu rồng, mình rồng, 
đuôi cá, hoặc rồng ổ. Rồng ở đây gần gũi với con vật. Phượng 
cũng có nhiều kiểu khác nhau: tư thế đang bay, ngậm cành hoa... 
Ở đây còn có thú bốn chân như: hươu, nai, hình chim... Đề tài 
tích cũ chủ yếu của Trung Quốc như: “Thành Thang nghĩnh Y 
Doãn”, “Văn Vương nghĩnh Thái Công”... Đề tài sinh hoạt như: 
ông nghè vinh quy, chèo thuyền... 


Hồ Thành 

Hồ Thành thuộc xã Hồng Long, huyện Nam Đàn, cách thị 
trấn Nam Đàn khoảng 9km về phía Nam, cách Kim Liên 4km 
về phía Tây. Đây là một toà thành xây bằng đất, có bình đồ hình 
chữ nhật, dài 200m, rộng gần 100m, quay về 4 hướng Đông - Tây 
- Nam - Bắc. 


Tường thành phía Bắc và phía Nam bị san bạt làm đường đi, 
chiều cao chỉ còn lại 0,5m. Tường thành phía Đông và phía Tây 
còn lại khá lớn, có chân thành rộng khoảng 8m. Thành lấy đê 
sông Lam làm tường thành ngoại, lấy sông Lam làm ngoại hào. 
Phía Bắc thành có một địa danh đáng chú ý, đó là Long Môn 
(cửa rồng). Long Môn ngày nay là tên gọi của một làng. Người 
địa phương cũng gọi Long Môn là Nha Môn và trong Hồ Thành 
còn có địa danh cổ được lưu truyền là “chợ huyện”. Gắn kết Nha 
Môn với chợ huyện, cho thấy rất có khả năng đây là trụ sở của 
huyện Nam Đàn xưa? 


Khu vực Hồ Thành còn liên quan tới ngôi tháp cổ có tên là 
Tháp Nhạn. Qua khai quật cho thấy Tháp Nhạn có niên đại xây 


711 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


dựng vào khoảng thế kỷ V-VI. Và như vậy phải chăng Hồ Thành 
cũng có từ thế kỷ V-VI. 


Di tích lưu niệm cụ Phan Bội Châu 

Đây là ngôi nhà nơi Phan Bội Châu tiên sinh sinh ra, lớn lên 
và sống cho đến năm 38 tuổi, thuộc thôn Sa Nam, xã Đông Liệt, 
thị trấn Nam Đàn. Ngôi nhà của nhà yêu nước, nhà thơ, nhà văn 
hóa lớn Phan Bội Châu rất đơn sơ như bao nhà khác trong làng, 
nay được sửa sang tôn tạo, đồng thời cạnh ngôi nhà này, chính 
quyền địa phương cho xây dựng một bảo tàng giới thiệu cuộc đời 
và sự nghiệp của Phan Sào Nam tiên sinh (tức Phan Bội Châu). 
Ngôi nhà và bảo tàng trở thành khu du lịch hấp dẫn du khách. 


Làng Sen 

Làng Sen, quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Làng Sen tên 
chữ là Kim Liên (bông sen vàng), cách thành phố Vinh khoảng 
14km. Làng có nhiều hồ sen dọc hai bên đường vào làng. Mùa 
sen nở, cả không gian ngát hương sen. Ngôi nhà, nơi Chủ tịch Hồ 
Chí Minh sống hồi còn nhỏ làm bằng tranh tre nứa lá và gỗ. Nhà 
năm gian lợp tranh. Cũng như bao nhà nông thôn khác quanh 
vùng, trong nhà có phản gỗ, chõng tre, võng gai và bàn thờ... 
Ngôi nhà tranh của Bác được dựng vào khoảng 1901, do công 
sức, tiền của dân làng quyên góp lại làm tặng ông Nguyễn Sinh 
Sắc, thân phụ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi ông đỗ Phó Bảng 
mang vinh dự về cho làng. 


Làng Chùa 

Là quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi bé Nguyễn Sinh 
Cung, sau này là Nguyễn Tất Thành, Anh Ba, Nguyễn Ái Quốc... 
và Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
(nay là Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) cất tiếng khóc 
chào đời, được bà mẹ Hoàng Thị Loan nuôi dạy những ngày ấu 
thơ. 


Làng Chùa có tên chữ là làng Hoàng Trù, huyện Nam Đàn. 


712 


NGHỆ AN 


Mộ bà Hoàng Thị Loan 

Bà Hoàng Thị Loan là mẹ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung, sau 
này là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà mất tại Huế, được con cả là ông 
Nguyễn Sinh Khiêm mang về an táng ở núi Động Tranh, huyện 
Nam Đàn. 


Năm 1985, nhân kỷ niệm ngày sinh lần thứ 95 của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, nhân dân Nghệ An đã hoàn thành lăng mộ. Từ 
chân núi du khách đi qua non 300 bậc đá, lên đến lăng mộ của 
Bà. Trên mộ có mái che là dàn bê tông x1 măng, được cách điệu 
như hình chiếc khung cửi dệt vải, mà thuở sinh thời bà vẫn dệt 
cửi lấy tiền nuôi con ăn học. 


Đền Mai Hắc Đế 

Ở xã Hương Lâm, huyện Nam Đàn (trước là Khả Lãm, huyện 
Nam Đường). Mai Hắc Đế tên húy là Mai Thúc Loan, người 
làng Mai Phục, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, vốn dòng dõi nhà 
tướng. Mùa thu năm Nhâm Tuất (722), niên hiệu Khai Nguyên 
thứ 10 đời Đường Huyền Tông, ông tập hợp dân chúng đứng lên 
khởi nghĩa, chống lại ách đô hộ nhà Đường, đồng thời liên kết với 
Lâm AÁp, Chân Lạp đánh đuổi quân đô hộ, giải phóng đất nước, 
tự xưng đế, đóng đô ở Vạn An. Sau, tướng giặc là Dương Tư Húc 
phản công, ông bị thua lui về đóng đồn ở Hùng Sơn rồi mất, con 
còn nhỏ lên nối ngôi bị Dương Tư Húc và đô hộ sứ Nguyễn Sở 
Khách đánh bại. Ông giữ ngôi vua được 13 năm. 


Bau khi ông mất, nhân dân nhớ công lao ông lập đền thờ. 


Đền Nguyễn Biểu 


Ở núi Tuyên Nghĩa, còn gọi núi Hùng Sơn, xã Phú Điền, 
huyện Hưng Nguyên. Đền thờ La Sơn ngự sử Nguyễn Biểu. 
Cuối thời Trần, quân Minh sang xâm lược nước ta, tướng giặc 
là Trương Phụ vào đánh phá Nghệ An đóng quân trên núi Hùng 
Sơn này. Vua Trần Trùng Quang sai Nguyễn Biểu tới đàm phán 
với Trương Phụ. Bị Phụ bắt giữ, Nguyễn Biểu khẳng khái mắng 


713 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Trương Phụ: “Bên trong thì mưu kế đánh chiếm, bên ngoài thì 
rêu rao là quân nhân nghĩa. Đã hứa lập con cháu họ Trần, lại 
đặt thành quận huyện, không chỉ cướp bóc của cải châu báu, lại 
còn tàn hại dân sinh, thực là loài giặc dữ”. OÂng đã bị Trương 
Phụ sát hại. Đến đời Hồng Đức nhà Lê, ông được phong là Nghĩa 
sĩ Đại vương và dựng đền thờ. 

Đình Võ Liệt 

Còn gọi Quán Hàng Tổng, nằm ở xã Võ Liệt, huyện Thanh 
Chương, tọa lạc ở cánh đồng Rẻ, cách huyện đường Thanh 
Chương cũ 500m về phía Đông Nam, cách khu dân cư gần nhất 
150m. Đình do Hoàng Chính Trực, người làng Võ Liệt, sau khi 
đỗ cử nhân năm 1858, tự thiết kế và xây dựng. Gia phả họ Hoàng 
ghi “... Văn chỉ trùng diêm ở Võ Liệt quy thức kiến trúc thời Lý 
Thánh Tông ở Hà Nội. Khi lồn lên ông ra Thăng Long chơi, ông 
đến xem và vẽ mẫu Quán Hàng Tổng”. 


Đình nằm trên một gò đất cao, cửa hướng về Đông Bắc, chung 
quanh thoáng đãng. Cổng đình gồm hai trụ cao, nối với tường 
gạch nhô ra ngoài liền với hai cửa phụ tả, hữu. Trong sân có hai 
dãy nhà bia gồm sáu bia đá lớn, ghi rõ họ tên của 377 người đỗ 
tú tài, hai người đỗ tiến sĩ và 63 người đỗ cử nhân thuộc tổng Võ 
Liệt. 

Kiến trúc đình theo kiểu chữ “điền” (#), gồm các toà nhà nối 
liền nhau, ở giữa là sân thiên tĩnh (giếng trời). Ngôi nhà phía 
trước cao khoảng ðm, gồm năm gian chính và hai gian phụ nối 
với hai dãy nhà tả, hữu, mỗi nhà ba gian, bốn cột cao 4,3m, rồi 
nối với toà nhà trung diêm phía sau gồm 5 gian chính, hai gian 
phụ ở hai đầu, cao 7m. Bốn mặt tầng lầu bưng ván kín, xây 
tường kín, chỉ để một số cửa sổ nhỏ, kiểu dựng đứng viên gạch 
chỉ. 


Đình có 54 cột gỗ lim, 6 dãy cột trước, mỗi cột có chu vi 0,90m, 
có 40 cột, mỗi cột có chu vi 0,80m. Bốn tàu mái chung quanh sân 
thiên tĩnh hình chữ nhật có bốn cột vuông xây gạch để đỡ. Mái 


714 


NGHỆ AN 


lợp ngói vẩy âm dương. Bốn đầu đao hơi uốn cong, bờ nóc có gắn 
hình rồng cách điệu. Các đồ tế tự nay không còn. Tổng diện tích 
ngôi đình là 346,8m”. 


Đền Cờn 

Nằm trên cửa Lạch Càn, thuộc xã Quỳnh Phương, huyện 
Quỳnh Lưu. Đền thờ mẹ con Dương Thái Hậu, vợ Tống Đế Bình 
(Trung Quốc). Nhà Tống bị quân Nguyên đánh tan ở Như Sơn, 
Dương Thái Hậu cùng 3 công chúa chạy ra biển, bị bão chết đuối, 
xác trôi dạt vào cửa Lạch Càn (còn gọi cửa Còn), nhan sắc vẫn 
tươi như lúc sống. Dân địa phương cho mai táng và lập đền thờ. 


Năm 1304, Trần Anh Tông trên đường đi dẹp quân Chiêm 
Thành xâm lấn bờ cõi, thuyền nhà vua qua đây, đêm được báo 
mộng, khi chiến thắng trở về, vua cho sửa sang và mở rộng đền, 
gia phong “Quốc gia Nam hải đại càn Thánh Nương”. Các triều 
vua tiếp theo cũng chú ý đến việc thờ cúng tế lễ ở đền và có đạo 
sắc phong. 


Là một ngôi đền lớn ở miền Bắc và là một trong bốn đền linh 
ứng xưa nay: Đền Cờn, đền Cá, đền Bạch Mã (Hà Nội) và đền 
Chiêu Trưng. 


Đền xây theo từng cấp từ dưới sông lên qua cổng vào sân, 
lên nhà nghi môn, tâng gác lầu, lên nhà ca vũ (tiền đường) rồi 
đến nhà chữ “công”, lên nữa là chính điện, trung điện, thượng 
điện. Đền xây bằng gỗ, chung quanh đóng cửa gỗ, theo lối chồng 
rường. 


Nghệ thuật điêu khắc theo phong cách Lê Cảnh Hưng. Chủ 
đề: rồng uốn giữa mây, hoa lá... 


Hiện trong đền còn có bốn cỗ kiệu bát cống, tượng mẹ con 
Dương Thái hậu bằng gỗ. 


Cuối năm 1965, máy bay Mỹ ném bom phá mất nhà chữ 
“công”. 


715 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 

LÊ HỘI 

Nghệ An là xứ sở của những lễ hội cổ truyền diễn ra trên 
sông nước như lễ hội Cầu Ngư, Rước hến, đua thuyền. Lễ hội làm 
sống lại những kỳ tích lịch sử được nâng lên thành huyền thoại, 
giàu chất sử thi, đậm đà tính nhân văn như lễ hội đền Cờn, đền 
Cuông, lễ hội làng Sen. 


Lể hội đền Cuông 

Để tưởng nhớ công ơn Thục Phán An Dương Vương, người 
có công lớn sáng lập nên nước Âu Lạc, hằng năm nhân dân tổ 
chức lễ hội vào ngày 15 tháng 12 âm lịch tại đền Cuông, huyện 
Diễn Châu. Lễ hội diễn ra rất long trọng. Trong phần hội tổ chức 
nhiều trò chơi, có hát ví, hát phường vải, hát dặm... 


Lể hội vua Mai 
Hằng năm lễ hội diễn ra vào 2 ngày 16-17 tháng Giêng âm 
lịch tại đền Mai Hắc Đế, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn. 


Mai Hắc Đế, tên húy là Mai Thúc Loan, vị vua có công lãnh 
đạo cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ của nhà Đường. Trong lễ 
hội có rước kiệu vua Mai, tế lễ long trọng, phần hội có trò đấu 
vật, cướp cờ, đua thuyền... 

Hội Quỳnh 

Quỳnh là một làng cổ thuộc xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh 
Lưu, có lịch sử trên 500 năm tổn tại. Đây là một làng nổi tiếng 
về học hành, đã có 60 người đỗ tiến sĩ. 

Để ghi nhớ công ơn của tổ các dòng họ đã có công lập làng, 
hằng năm nhân dân mở hội vào ngày 27 tháng 12 âm lịch. Lễ 
hội có tế lễ lớn, rước thần về đình. Trong hội có tổ chức trò vui: 
đấu vật, đánh đu... 


Hội Thanh Đàm 
Hội diễn ra từ 15 đến 18 tháng 2 âm lịch hằng năm, tại làng 
Thanh Đàm, xã Nam Tân, huyện Nam Đàn. Đây là lễ hội cầu 


716 


NINH BÌNH 


no đủ, mùa màng bội thu. Vào ngày chính hội có đoàn rước hến 
(đủ nghi tượng), đi giữa sông. Chủ tế thả dần từng nắm hến cầu 
mong thủy thần giúp cho hến sinh sôi nảy nở để dân có đủ thức 
ăn. 


NINH BÌNH 


Ninh Bình là tỉnh nằm về phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, nơi 
tiếp giáp giữa miền Bắc với miền Trung bởi dãy núi Tam Điệp 
hùng vĩ, có diện tích tự nhiên 1.388km”, dân số trên 900.000 
người. Thị xã Ninh Bình là tỉnh ly, ngoài ra là thị xã Tam Điệp 
và các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư, Yên Mô, Yên Khánh, 
Kim Sơn. Tại đây có nhiều dân tộc sinh sống như: Kinh, Mường, 
Thái, Hoa, HMông, Dao... 


Phía Bắc và Đông Bắc Ninh Bình giáp Hoà Bình và Hà Nam, 
phía Nam giáp Thanh Hóa và biển Đông, phía Tây giáp Thanh 
Hóa, phía Đông giáp Nam Định. 


Ninh Bình thuộc tiểu vùng khí hậu của đồng bằng sông Hồng, 
thuộc vùng nhiệt đới gió mùa. Có hai mùa rõ rệt: mùa mưa và 
mùa khô. Nhiệt độ trung bình cả năm là 24,4°Œ. 


Ninh Bình là vùng đất có đồng bằng, miền núi và vùng biển, 
tạo điều kiện cho Ninh Bình phát triển một nền nông nghiệp đa 
dạng, có thế mạnh về trồng các loại cây công nghiệp, cây ăn quả, 
trồng rừng, chăn nuôi các loại gia súc, đẩy mạnh đánh bắt hải 
sản. 


Ninh Bình cách Hà Nội chỉ khoảng 90km về phía Nam, có rất 
nhiều tiềm năng du lịch. Thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất 
từng là cố đô của thời đại Đinh-Lê nhiều danh lam thắng cảnh 
kỳ thú, nhiều hang động kỳ khu như Tam Cốc, Bích Động... Lại 
có vườn Quốc gia Cúc Phương là một nơi giàu có về động, thực 
vật, với cây chò 1000 năm tuổi, động Người Xưa, nơi tổ tiên loài 
người từng sinh sống. 


717 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Với Hoa Lư từng là cố đô của nước Đại Cô Việt, Ninh Bình 
càng có nhiều di tích lịch sử, kiến trúc hết sức mỹ lệ, như quần 
thể nhà thờ đá Phát Diệm, chùa Non Nước... 


THẮNG CẢNH 


Bích Động 

Là một động nước xuyên qua núi Ngũ Nhạc Sơn thuộc thôn 
Đam, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư. Muốn vào thăm động, du 
khách phải đi thuyền. Con thuyền nhỏ sẽ đưa du khách đi quanh 
co trong hang động. Du khách cảm thấy như đang đi trong chốn 
hư vô bởi sự huyền ảo, lộng lẫy của hang động kỳ khu này. Bởi 
vậy, vào thế kỷ XIX, trong dịp tuần du ra Bắc, vua Tự Đức đã 
ghé thăm Bích Động. Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp diệu kỳ của núi, 
sông, hang động và những ngôi chùa xinh xinh nép mình bên 
vách núi đá, Tự Đức đã hạ bút đề tặng cho Bích Động danh hiệu 
“Nam Thiên đệ nhị động”. 


Tam Cốc 

Tam Cốc gồm ba hang: hang Cả, hang Hai và hang Ba. Mỗi 
hang xuyên qua một quả núi, giữa hang này cách hang kia một 
quãng trống. Du khách ngồi thuyền rời Bích Động, tiếp tục sẽ 
đến Tam Cốc. Lúc thuyền đi vào ba hang, du khách sẽ cảm thấy 
mát lạnh như mình đang ở chốn thiên thai. Cảnh hang động 
đẹp đến kỳ lạ. Thạch nhũ từ trần hang rủ xuống lô nhô, óng ánh 
như những châu sa. Vào tham quan động Tam Cốc, du khách 
cảm thấy như mình đang được sống trong chuyện cổ tích huyền 
thoại, bởi sự lung linh của ánh nước và những âm thanh rì rào 
của những ngọn gió luồn qua hang núi. 


Động Tiên 
Thuộc thôn Đam Khê, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, cách Bích 


Động khoảng 1km. Động Tiên còn có tên là động Móc. Đến thăm 
Động Tiên, du khách có thể đi bộ hoặc đi thuyền. 


718 


NINH BÌNH 


Động Tiên gồm ba hang lớn, rộng và cao, sâu thăm thắm. Lối 
vào động phải qua một kẽ hang hẹp, mấp mô. Trần động, đầy 
những thạch nhũ rủ xuống, lô nhô, lấp lánh bảy sắc cầu vồng 
trông rất kỳ thú. Nhiều khối nhũ đá to lớn như những gốc đa 
cổ thụ từ trần hang rủ xuống nền hang cao hơn chục mét. Tùy 
theo sự tưởng tượng và cảm nhận của mỗi du khách mà các nhũ 
đá có những tên gọi nào là: cây tiền, đụn thóc, ông già Tiên, con 
voi, con hổ... Trong động Tiên đâu đâu cũng có nhũ đá, măng đá, 
được thiên nhiên chạm trổ vừa tinh xảo, vừa sống động. Cảm 
giác đầu tiên khi vào động du khách sẽ tưởng đây là một lâu đài 
nguy nga tráng lệ chỉ có trong các truyện thần thoại. 


Động Hoa Sơn 

Thuộc thôn Áng Ngũ, xã Ninh Hoà, huyện Hoa Lư. Động 
nằm ở lưng chừng quả núi thuộc dãy núi phía Đông Nam cố đô 
Hoa Là. Động Hoa Sơn là một trong những động đẹp nhất của 
tỉnh Ninh Bình. 


Từ dưới chân núi, du khách đi qua 153 bậc đá là đến cửa 
động. Trước cửa hang đặt ngay hai pho tượng đá bóng nhẫn, thờ 
hai ông bà có công tu sửa chùa “Bà Đẻ” dựng trong động. Động 
Hoa Sơn, quanh năm có mây vờn, sương phủ, nước nhỏ tí tách 
từ đầu ngọn của các nhũ đá. Động dài khoảng 100m xuyên qua 
núi, gồm ba hang liền nhau là hang Hạ, hang Trung và hang 
Thượng. 


Từ cửa tiền đi vào khoảng 3m là đến hang Hạ, trong có ngôi 
chùa thờ Phật (chùa Bà Đẻ). Hai bên chùa là hai lối lên hang 
Trung. Hang Trung giống như một ngôi nhà vòm rộng khoảng 
30m. Trần hang và vách hang có nhiều nhũ đá hình khối rất 
sinh động. Từ hang Trung đi khoảng 8m là đến hang Thượng, 
bước lên cao khoảng 2m nữa là đến cửa hậu. Đứng ở đây du 
khách sẽ nhìn thấy toàn cảnh non nước Ninh Bình kỳ thú. 


Động Hoa Sơn là động khô xuyên qua núi, nên mùa hè dù 
ngoài trời nóng như thiêu như đốt, nhưng vào hang sẽ mát lạnh. 
Mùa đông vào trong hang lại ấm áp. 


719 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Động Địch Lộng 
Ở xã Gia Thành, huyện Gia Viễn. Động Địch Lộng được phát 
hiện khá sớm, vào năm 1739, cách nay gần 300 năm. 


Trong động có một khối đá giống tượng Phật, nên nhân dân 
lập bàn thờ Phật. Đến năm 1740, người ta mới chính thức xây 
chùa trong động để thờ Phật. Động Địch Lộng rộng chừng mười 
gian nhà. Trong động có nhiều tượng Phật, tượng La Hán, tượng 
Hộ Pháp, được đặt trên các bệ đá rất uy nghiêm. Trong đó có hai 
tượng Phật được tạc bằng đá xanh nguyên khối cao lớn. Động 
gồm ba hang liền nhau. Hang ngoài thờ Phật, đến hang Tối, và 
hang Sáng. Trong động Địch Lộng, nhũ đá nhiều vô kể với đủ 
loại hình thù khác nhau: đây là chú voi đang uống nước, kia 
là hổ phục, phượng múa, rồng phun nước, khỉ cõng con... Mỗi 
không gian của vách động, trần động là một bức tranh nghệ 
thuật, một nét chạm khắc tuyệt diệu của thiên nhiên, của thời 
gian. Vào thăm động Địch Lộng ta có cảm giác như đang lạc vào 
chốn cung đình bằng đá được xây cất hàng vạn năm về trước. 


Điều kỳ diệu là nhũ đá ở đây màu sắc thay đổi theo hướng 
chiếu sáng của mặt trời, lúc bình minh có màu hồng, buổi trưa 
lấp lánh như pha lê và khi hoàng hôn về chuyển dần sang màu 
đỏ thẫm. Trong động có lối lên trời và có lối xuống âm ty. Lối 
xuống âm ty đầy huyền bí, những giọt nước từ những nhũ đá đều 
đặn rơi như một bản nhạc không bao giờ dứt. 


Động Địch Lộng là một trong những động đẹp của nước ta, 
vua Minh Mạng trong lần tuần du Bắc Hà đã ghé thăm động. 
Trước cảnh đẹp của hang động, nhà vua đã ban tặng cho động 
danh hiệu “Nam thiên đệ tam động”. 

Núi Non Nước 

Núi Non Nước, nằm về phía Đông Bắc thị xã Ninh Bình, ở 
bờ Nam ngã ba sông Đáy và sông Vân Sàng, còn gọi là núi Dục 
Thúy. Ngọn núi này cao khoảng 70m, trên đỉnh núi tương đối 
bằng phẳng. Du khách đi qua 100 bậc đá sẽ lên tới đỉnh núi. Xưa 
720 


NINH BÌNH 


kia, núi Dục Thúy còn là vọng gác tiêu biểu của cố đô Hoa Lư 
dưới triều đại Đình, Lê. Đứng trên đỉnh núi Non Nước, du khách 
sẽ nhìn thấy toàn cảnh thị xã Ninh Bình và cảnh non nước bao 
la, sơn thủy hữu tình. Vì thế tại nơi đây còn lưu giữ trên 40 bài 
thơ được tạc trên vách đá của các danh nhân văn hóa, lịch sử của 
đất nước, ngợi ca cảnh đẹp của núi Dục Thúy. 


Đèo Tam Tiệp 

Thuộc thị xã Tam Điệp, cách thị xã Ninh Bình 18km về phía 
Nam. Đèo Tam Điệp gồm ba dãy núi đá vôi chạy từ Hoà Bình 
xuống rồi ăn sâu ra biển theo hướng Đông Bắc - Tây Nam và hạ 
thấp dần. Chỗ núi đá hạ thấp xuống gọi là đèo. Đèo là địa giới 
giữa hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa, mà cũng là địa giới giữa 
Bắc Bộ và Trung Bộ. Từ Bắc vào đến địa điểm này có ba đèo liền 
nhau, nên mới gọi là Tam Điệp. Đèo thứ nhất cao khoảng 68m, 
đèo thứ hai ở giữa, cao 110m, đèo thứ ba phía trong cùng cao 
80m (so với mực nước biển). 


Đèo Tam Điệp là lá chắn giữa Bắc Bộ và Trung Bộ, một tuyến 
phòng ngự rất lợi hại, một vị trí chiến lược quân sự rất quan 
trọng, như bức tường thành thiên nhiên án ngữ trên con đường 
thiên lý ra Bắc vào Nam. Tháng Chạp năm Mậu Thân (1788), 
vua Quang Trung trên đường hành quân thần tốc ra Bắc lần thứ 
hai đánh đuổi quân xâm lược nhà Thanh, đã cho hội quân ở đèo 
Tam Điệp và mở tiệc khao quân, trước khi vào Thăng Long. 


Tam Điệp không chỉ là cảnh thiên nhiên đẹp mà còn là một 
di tích lịch sử nổi tiếng đã đi vào thơ văn của các thi sĩ, văn sĩ 
xưa nay. 

Núi Ngọc Mỹ Nhân 

Tục gọi là núi Cánh Diều, nằm ở phía Đông thị xã Ninh Bình. 
Ngọn núi Cánh Diều ăn ra tận bờ sông. Nhìn cảnh sông núi ở 
đây rất thơ mộng. Núi Ngọc Mỹ Nhân gắn liền với truyền thuyết 
về sự hóa thân của tướng tài Cao Biền, là một pháp sư giỏi ma 
thuật đời nhà Đường (Trung Quốc). 

721 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Núi Ngọc Mỹ Nhân gồm ba ngọn, ngọn ở giữa cao nhất, hai 
ngọn bên phải, bên trái chỗi ra như hai cánh chim đại bàng. 
Trên núi có chùa. Chung quanh có nhiều hang động tuyệt đẹp. 


Từ xa nhìn ngọn núi này, sẽ thấy hình thù giống như một 
cô gái đẹp, tóc xõa, mình trần, nằm trên cánh đồng rộng mênh 
mông. Vì thế nhân dân gọi ngọn núi này là Ngọc Mỹ Nhân. Ngọc 
Mỹ Nhân là một ngọn núi đẹp nhất của tỉnh Ninh Bình. 


Hồ Đồng Chương 

Đây là một hồ nước rộng mênh mông, nước trong xanh, chung 
quanh là những đổi thông xanh ngắt một màu soi bóng nước, 
càng làm cho cảnh sắc hồ Đồng Chương thêm thơ mộng. 


Hồ Đồng Chương thuộc địa phận hai xã Phú Lộc và Phú Long, 
huyện Nho Quan. Đến đây du khách có thể đi thuyền du ngoạn 
trên hồ, thả hồn vào thiên nhiên hoang dã. 


Gần hô Đông Chương có thác Ba Tua hùng vĩ và dòng chín 
suối như những dải lụa thanh thiên treo giữa trời mây. Đặc biệt 
trên một đổi thông cao ngất, tại đỉnh đổi có một chiếc ao lớn gọi 
là Ao Trời, nước trong xanh quanh năm, không bao giờ cạn. 


Vườn Quốc gia Cúc Phương 

Vườn Quốc gia Cúc Phương nằm giữa ba tỉnh Ninh Bình, Hoà 
Bình và Thanh Hóa. Trong đó, phần lớn diện tích thuộc về tỉnh 
Ninh Bình. Vườn Quốc gia Cúc Phương cách Hà Nội chưa đầy 
100km, cách biển khoảng 60km, chiếm một diện tích khoảng 
25.000ha, trong đó là núi đá vôi bao bọc, cao từ 300 đến 600m 
so với mặt biển. 

Cúc Phương là khu rừng nguyên sinh được các nhà khoa học 
lâm nghiệp phát hiện vào năm 1960 và năm 1962 được công 
nhận là vườn Quốc gia. 


Trong vườn Quốc gia Cúc Phương có nhiều hang động đẹp 
như động Trăng Khuyết, động Người Xưa, có cây chò 1000 năm 


722 


NINH BÌNH 


tuổi, có đỉnh Mây Bạc, từ đây bạn có thể thấy toàn cảnh non 
nước Ninh Bình. 


Theo thống kê của cục Điều tra Lâm nghiệp, rừng nguyên 
sinh Cúc Phương có khoảng 2.000 loài thực vật. Riêng hoa phong 
lan có khoảng 50 loài, có loài hoa hương thơm ngát như phong 
lan tai trâu. Về động vật, rừng Cúc Phương có 262 loài động vật 
có xương sống, nhiều loài chim, thú quý như: gấu ngựa, lợn lồi, 
hổ, báo, chồn, khi, sóc bay... Tại đây có khu chăn nuôi nửa tự 
nhiên với các loài hươu sao, na1, khỉ vàng, vooc quần đùi, sóc bay, 
thần lằn bay... 


DI TÍCH 


Cố đô Hoa Lư 

Sau khi dẹp được nạn cát cứ 12 sứ quân, Đình Bộ Lĩnh lân 
ngôi Hoàng đế năm 968, lấy Hoa Lư làm kinh đô của nước Đại 
Cô Việt. Kinh đô Hoa Lư tổn tại được 41 năm, trong đó 12 năm 
thuộc triều nhà Đinh và 29 năm kế tiếp thuộc triều đại nhà Lê, 
tức Lê Hoàn, lên ngôi Hoàng đế năm 980, hiệu là Lê Đại Hành. 


Lên ngôi vua, Lê Đại Hành cho mở mang xây dựng cung điện 
làm cho kinh đô Hoa Lư ngày càng nguy nga tráng lệ. 


Đến 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. 
Kinh đô Hoa Lư từ đó bị hoang phế. 


Ngày nay du khách đến thăm Hoa Lư không còn cung điện 
lầu son gác tía, kinh đô xưa của nước Đại Cô Việt, thay vào đó 
là hai ngôi đền cách nhau chừng 500m được xây trên nền cũ của 
cung điện xưa. Một đền thờ Đinh Tiên Hoàng, một đền thờ Lê 
Đại Hành, đều nằm trên địa phận xã Trường Yên, huyện Hoa 
Lư. Vì hai ngôi đền ở gần nhau, nên nhân dân quen gọi chung là 
đền Đinh - Lê. 


Đền Vua Đinh 
Thường gọi là đền Thượng. Tọa lạc dưới chân núi Long Triều, 
thôn Yên Thượng, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư. Vua Đình Tiên 


723 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Hoàng, tên húy là Định Bộ Lĩnh, người động Hoa Lư, châu Đại 
Hoàng, nay là làng Đại Hữu, xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, 
cha là thứ sử Hoan Châu Định Công Trứ. Năm 968, dẹp yên các 
sứ quân, lên ngôi Hoàng đế, hiệu là Đinh Tiên Hoàng, đóng đô ở 
Hoa Lư, quốc hiệu là Đại Cô Việt. Ở ngôi được 12 năm (968-979), 
có tài năng sáng suốt, dũng cảm, mưu lược, thống nhất đất nước 
sau những năm loạn lạc thời cát cứ của các sứ quân. Nhà vua bị 
tên phản nghịch Đỗ Thích giết, thọ 55 tuổi (924-979), mộ táng ở 
làng Trường Yên. 


Đền thờ Đinh Tiên Hoàng khởi dựng dưới triều vua Lê Đại 
Hành, nhưng chỉ là một miếu nhỏ, trong một khuôn viên rộng 
õha. Qua các triều đại đền vẫn được thờ phụng. Nhưng do lâu 
ngày, đền cũ bị đổ nát. Cuối đời Lê - Mạc, khoảng thế kỷ XVI, 
tướng nhà Lê (hậu Lê) là Mỹ Quận Công Bùi Văn Khuê, đóng 
quân ở vùng này, đứng ra tu sửa đền vào năm 1598, hiện còn bi 
ký nói về lần trùng tu sửa chữa này và lần trùng tu năm 1823. 


Khu đền gồm ba lớp: bái đường, nhà thiêu hương và hậu 
cung. Trong hậu cung thờ tượng vua Đinh Tiên Hoàng đúc bằng 
đồng, hai bên là tượng Nam Việt Vương Định Liễn, Vệ Vương 
Đinh Toàn và Hạng Lang (các con của vua Đinh). Tương truyền 
xưa có tượng Đỗ Thích quỳ ở đây. Hằng năm đến ngày kỷ niệm 
sự biến bi thảm này, tượng Đỗ Thích bị đưa ra trước sân rồng để 
dân chúng xúm lại quất roi vào mặt và xỉ vả. Ở sân đền có sập 
đá chạm rồng và nhiều bức cốn được chạm rồng, phượng. 


Hội đền vua Định hằng năm mỏ vào ngày 15 tháng 2 âm lịch. 


Tương truyền đền thờ vua Định được xây trên nền cung điện 
chính thuở xưa. Đền được xây từ thời Lý, tựa lưng vào dãy núi 
Phi Vân, phía trước là Mã Yên Sơn, quay mặt về hướng Bắc. Sau 
đợt trùng tu lớn cuối thế kỷ XVI, đền mới quay về hướng Đông. 
Đền làm theo kiểu “nội công ngoại quốc. Ngoài cùng là Ngọ 
môn, tiếp là hồ sen, núi giả, đến nghi môn ngoại, một con đường 
lát gạch dẫn tới hai cột trụ cao với đôi câu đối, nói về vị trí hiểm 


724 


NINH BÌNH 


trở của núi sông Hoa Lư. Hai bên đường là vườn hoa. Gần đó là 
tấm bia dựng năm 1669, ca ngợi công đức vua Đình. Qua hai trụ 
cổng là sân rồng. Giữa sân là sập rồng đặt trên bệ cao, dài 1,9m, 
rộng 1,4m, gọi Long sàng. Hai bên sập rồng có hai con nghê đá 
chầu, tạc bằng đá xanh nguyên khối. 


Trong nhà thiêu hương, kiến trúc theo kiểu ống muống, nơi 
thờ tứ trụ triều đình nhà Đinh, bốn bậc khai quốc công thần là: 
Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Trịnh Tú và Lưu Cơ. 


Đền vua Lê Đại Hành 

Nằm trong thành nội Hoa Lư, cách đền vua Đinh 500m, bên 
một chi nhánh sông Hoàng Long, dựa vào núi Đìa, trước mặt là 
núi Đèn. Đền nằm ở địa phận thôn Trường Yên Hạ, nên gọi là 
đền Hạ. 


Đền xây theo kiểu “nội công ngoại quốc”, có nghỉ môn ngoại 
(cửa ngoài), hồ sen, núi giả, rồi đến ngh1 môn nội, sân rồng, long 
sàng, bia dựng năm 1608, ca ngợi công đức vua Lê Đại Hành; ba 
toà bái đường, thiêu hương và chính cung. Đền vua Lê có quy mô 
nhỏ hơn đền vua Đinh, nhưng do ít được trùng tu, sửa chữa nên 
đền vua Lê còn giữ được nhiều dấu tích trang trí cổ. Đặc biệt có 
sáu đầu bảng, chạm sáu con rồng, mỗi con một dáng vẻ, con vờn 
ngọc, con đấu hổ, con phun lửa... Bộ cánh cửa của toà chính cung 
có hình độc long, trên nền gấm chữ triện hoa chanh, chạm trổ 
công phu. Trên cốn, ván bưng, con chồng rường, trên diềm bia, 
bệ đá đều được chạm trổ khéo léo, hình rồng ổ, rồng đàn, tôm, 
cua, khi, sóc... 

Trong chính cung đền vua Lê thờ tượng vua Lê Đại Hành, 
ngồi trên nga1 vàng, mang dáng dấp võ tướng, bên phải là tượng 
Lê Long Đỉnh (Lê Ngọa Triều), bên trái là tượng Dương Vân 
Nga, xiêm y lộng lẫy, nét mặt thanh tú. 

Nghệ thuật chạm khắc gỗ đền vua Lê Đại Hành là nghệ thuật 
thế kỷ XVII đạt đến trình độ điêu luyện, tỉnh xảo. 


725 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Lăng Định Tiên Hoàng 

Đặt trên đỉnh Mã Yên Sơn, huyện Hoa Lư, giữa đỉnh núi hơi 
võng xuống, hình yên ngựa, khá rộng rãi và bằng phẳng. Đường 
lên Sơn Lăng phải bước qua gần 300 bậc đá, gập ghềnh cheo leo. 
Lăng xây bằng đá tảng, có bệ thờ, lư hương cũng bằng đá. 


Trước lăng có tấm bia lớn ghi: “Đinh triều Tiên Hoàng đế chỉ 
lăng”. 


Đền Thái Vy 

Tọa lạc ở phía Tây thôn Văn Lâm, xã Hải Ninh, huyện Hoa 
Lư. Đền thờ vua Trần Thái Tông, Hoàng hậu Thuận Thiên và 
vua Trần Thánh Tông là vị vua có công rất lớn đối với làng Văn 
Lâm. 


Đền Thái Vy, xây theo kiểu “nội công ngoại quốc”. Trước đền 
có giếng Ngọc xây bằng đá xanh. Qua cửa nghi môn bên phải là 
gác chuông hai tầng, tám mái, kiến trúc theo kiểu chồng diêm. 
Gác chuông dựng bằng gỗ lim, mái lợp ngói mũi hài. Các đầu 
đao cong vút như đuôi chim phượng. Bên hông có quả chuông 
đúc năm 1698. 


Từ sân bước lên các bậc đá có độ cao 1,2m là đến Ngũ đại môn 
(năm cửa lớn) có sáu hàng cột đá tròn song song đều được khắc 
chạm nổi, chầu vào chính điện. 


Qua Ngũ đại môn là bái đường năm gian, có sáu cột đá vuông 
chạm khắc câu đối mặt ngoài, các mặt khác chạm nổi: long, ly, 
quy, phượng, cá chép hóa rồng. 


Qua trung đường vào năm gian chính tẩm cũng có tám cột 
đá tròn, được chạm khắc nổi các đề tài: cầm, kỳ, thi, họa. Trong 
cung khám của chính tẩm, giữa là tượng Trần Thánh Tông (con 
trưởng Trần Thái Tông). Bên trái là tượng Trần Thái Tông, bên 
phải là tượng Hoàng hậu Thuận Thiên (vợ vua Trần Thái Tông). 
Trong chính tẩm có thờ bài vị Trần Nhân Tông, con đầu của 
Trần Thánh Tông và Trần Anh Tông con trưởng của Trần Nhân 
Tông. Như vậy, đền thờ Thái Vy thờ bốn đời vua nhà Trần. 


726 


NINH BÌNH 


Chùa Bích Động 

Thuộc thôn Đam Khê, xã Ninh Hải, Hoa Lư. Kiến trúc chùa 
theo kiểu chữ “tan? (“), dọc theo triển núi từ thấp lên cao: Hạ, 
Trung, Thượng. 


Chùa Bích Động được dựng với quy mô lớn từ đầu thời Lê. 
Trong chùa có quả chuông lớn đúc từ thời Lê Thái Tổ (1428- 
1433), mộ tháp của các vị Hoà thượng có công xây dựng chùa. 
Trong khoảng niên hiệu Cảnh Hưng (1740-1786), chùa được 
trùng tu mở rộng thêm. Vào chùa Hạ phải qua một cầu đá ba 
nhịp. Chùa xây bằng đá tảng mài nhẫn nguyên khối, nền được 
kè đá chung quanh, cao 2m. Cột đền, lan can, chủ yếu được tạo 
dựng bằng đá. Mái chồng lợp ngói mũi hài to bản. Hai bên là giải 
vũ, phía trước sân gạch rộng và phương đình. Bên trái chùa Hạ 
có lối lên chùa Trung, nằm kề cửa động, trên vách có khắc hai 
chữ Hán: “Bích Động” cực lớn. Phía trái có tấm bia “Bích Sơn 
thiền tự bử, dựng vào thời Lê Dụ Tông (1705-1729), bên phải là 
tấm bia thời Cảnh Hưng (1740-1786), tạc ngay vào vách núi. Từ 
chùa Trung trèo 22 bậc đá nữa qua hang Tối, có chuông cổ, tượng 
Phật bằng đồng, qua cổng đá cuốn, sẽ lên tới chùa Thượng. Chùa 
dựng trên đỉnh cao chót vót gần đỉnh núi. Chùa đã bị đổ nát, chỉ 
còn lại mấy cột đá. Đứng trên nền chùa Thượng có thể nhìn thấy 
toàn cảnh Bích Động như một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp. 


Bích Động là một ngôi chùa cổ, mang đậm tính phương Đông: 
động, núi, chùa đan quyện vào nhau với những cây cổ thụ quanh 
năm xanh mát, càng làm cho chùa thêm uy nghi, huyền ảo. 


Chùa Nhất Trụ 

Còn gọi là chùa Một Cột, ở thôn Yên Thành, xã Trường Yên, 
huyện Hoa Lư, được dựng năm 995 dưới triều vua Lê Đại Hành 
(941-1005). Trong khuôn viên của chùa còn một cột đá hình trụ 8 
cạnh, cao 3,6m (kể cả bệ), phần cột cao 2,65m, chu vi 2,22m. Trên 
các mặt trụ khắc các bài thần chú trong kinh “Lăng nghiêm” có 
ghi chú “Đại Thánh minh hoàng đế Lê tổ tự thừa thiên mệnh”. 


727 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Trên cột kinh cũng cho biết là Nam Việt Vương Đỉnh Liễn đã 
cúng vào chùa 100 cột kinh vào năm Quý Dậu (973) và một số 
bài kệ. Trên đỉnh cột chạm hình bông sen cách điệu. Ngôi chùa 
cũ bị phá và được dựng lại năm 1944 và năm 1992 được sửa 
chữa. 


LÊ HỘI 

Ninh Bình là vùng đất lịch sử, là cố đô từ hơn 1.000 năm 
trước. Ninh Bình có nhiều lễ hội đặc sắc. Một số lễ hội tiêu biểu: 

Lế hội Trường Yên 

Hội Trường Yên diễn ra ngày 10 tháng 3 âm lịch hằng năm 
trên cố đô Hoa Lư của nước Đại Cô Việt xưa. Lễ hội kéo dài trong 
3 ngày từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 3. Ngày 10 tháng 3 là ngày 
chính hội. Phần lễ tế được tiến hành rất nghiêm trang ở đền vua 
Đỉnh, vua Lê. Phần hội có nhiều trò chơi như cờ lau tập trận, 
kéo chữ... 

Lế hội Yên Cư 

Lễ hội Yên Cư diễn ra vào ngày 20 tháng 8 âm lịch hằng năm 
ở xã Khánh Cư, huyện Yên Mô, nơi có đền thờ Đức Thánh Trần 
Hưng Đạo, phu nhân và quận chúa. Phần lễ có rước kiệu qua 
sông Đáy tới làng Phú Hào. Điều đặc biệt, theo nhân dân cho 
biết, trong lễ hội này cá kéo về quần tụ ở đây như mừng hội. 


NINH THUẬN 


Là tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, có diện tích tự nhiên 
3.427km°, dân số khoảng 485.000 người, gồm nhiều dân tộc: 
Kinh, Chăm, Raglal, Cơ Ho, Hoa... 

Ngoài thị xã Phan Rang là tỉnh ly, Ninh Thuận còn có các 
huyện: Ninh Hải, Ninh Phước, Ninh Sơn. 

Ninh Thuận phía Bắc giáp Khánh Hoà, Nam giáp Bình 
Thuận, Tây giáp Lâm Đồng, Đông giáp biển Đông. Địa hình toàn 


728 


NINH THUẬN 


tỉnh chia làm 3 khu vực rõ nét gồm miền núi, đồng bằng và vùng 
ven biển. Ninh Thuận có hai hệ thống sông: Hệ thống sông Cái 
gồm các sông nhánh như: sông Mê Lam, sông Sắt, sông Ông, 
sông La, sông Quao... và một hệ thống gồm các sông suối nhỏ 
như sông Trâu, sông Bà Râu... 


Về khí hậu, Ninh Thuận là vùng khô hạn vào loại bậc nhất 
nước, thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với tính chất đặc 
trưng là khô, nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh. Đặc biệt Ninh 
Thuận không có mùa đông, quanh năm nắng gió. Nhiệt độ trung 
bình cả năm là 27°C. Lượng mưa trung bình là 705mm và tăng 
dần theo độ cao lên đến 1.100mm thuộc vùng núi. Ninh Thuận 
có hai mùa rất rõ: mùa mưa từ tháng 5ð đến tháng 11. Mùa khô 
từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. 


Thị xã Phan Rang nằm trên giao điểm của trục giao thông 
đường sắt và đường bộ. Trước chiến tranh có đường sắt Bắc - 
Nam đi qua và đường sắt Phan Rang đi Đà Lạt. Về đường bộ 
có quốc lộ 1A đi qua và đường 11 Phan Rang đi Đà Lạt. Thị xã 
Phan Rang cách Đà Lạt khoảng 110km, cách Thành phố Hồ Chí 
Minh 350km về phía Nam, cách Nha Trang 105km về phía Bắc. 


Ngày nay Ninh Thuận đang hình thành các vùng sản xuất 
nông nghiệp chuyên canh như: nho, mía, bông, hành, tỏi và nuôi 
trồng thủy, hải sản. 


Về đánh bắt hải sản, Ninh Thuận có nhiều thế mạnh. Ninh 
Thuận có ngư trường vào loại lớn của nước ta, trữ lượng các loài 
tôm, cá... rất lớn và phong phú về loài. Ninh Thuận là một trong 
những tỉnh khá nghèo, nhưng đã hài hoà được giữa ba vùng 
đồng bằng, miền núi và ven biển. 

Nằm trong cụm du lịch quốc gia thuộc tuyến Đà Lạt - Nha 
Trang - Phan Rang, Ninh Thuận có nhiều danh lam thắng cảnh 
như: bãi biển Ninh Chữ, bãi biển Cà Ná, đèo Ngoạn Mục... Về di 
tích lịch sử kiến trúc có tháp Chàm Pô Klongiral, Pôrômê, Hoà 
lẾ. 


729 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 

THẮNG CẢNH 

Núi Đá Trắng 

Thuộc xã Phước Thái, huyện Ninh Phước. Cấu tạo của ngọn 
núi này hoàn toàn bằng đá màu trắng, nên người dân địa phương 
gọi là núi Đá Trắng, còn người Chăm gọi là núi Ông Vua. Truyền 
thuyết kể rằng, vua Chăm đã giấu nhiều của cải tại núi này. Để 
giữ kho báu của mình, nhà vua đã yểm ở đây một cặp rắn thần 
rất lớn làm thần giữ của. Vì vậy, hằng năm nhà vua tổ chức lễ tế 
thần rất trang trọng. Lễ tế thần thường là một con trâu nướng. 
Ngày nay cứ vào tháng Giêng theo lịch người Chăm, nhân dân 
quanh vùng chỉ cúng bằng xôi thịt, không có trâu nướng. Theo 
các cụ kể lại, vào thời kỳ phát xít Nhật xâm chiếm nước ta, bọn 
chúng đã từng đến đây nghiên cứu đò tìm kho báu, nhiều nhà 
nghiên cứu của họ đã bị chết, do bị “Thần Rắn” ám hại. 


Bờ biển Ninh Chữ 

Thuộc xã Khánh Hải, huyện Ninh Hải, cách thị xã Phan 
Rang khoảng 6km về phía Đông. Bờ biển Ninh Chữ là một bãi 
tắm đẹp, cát trắng phau mịn màng, nước biển xanh ngắt soi 
bóng rừng phi lao rì rào trong gió. Bờ biển nông, thoai thoải kéo 
đài trên 10km, chạy theo hình vòng cung. Cách bờ không xa là 
các ngọn núi Đá Chồng, núi Tây An, núi Cà Đú... Tại đây, ngoài 
thú tắm biển, du khách còn có thể tham gia các hoạt động du lịch 
khác như leo núi, săn bắn, lướt ván, du thuyền... 

Bờ biển Cà Ná 

Giáp với tỉnh Bình Thuận, cách thị xã Phan Rang 32km về 
phía Nam, cách thành phố Phan Thiết 114km, bờ biển Cà Ná 
nằm sát ngay quốc lộ 1A và đường sắt Bắc-Nam. Trên bờ là 
những khối đá hình thù kỳ lạ, lô nhô, quanh năm sóng vỗ tung 
bọt trắng xóa, tạo nên một không gian kỳ ảo với những hang 
động ngoạn mục như: động ông Phật, ghềnh ông Nồng, núi Bạc, 
giếng Đục... Tại đây có một làng du lịch với những ngôi nhà nho 


730 


NINH THUẬN 


nhỏ, đủ tiện nghi cho một gia đình bốn người hoặc đôi vợ chồng 
trẻ đến nghỉ ngơi tham quan vãn cảnh, tắm biển, leo núi... 


Vịnh Vĩnh Hy 

Thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, cách thị xã Phan Rang 
42km về hướng Đông Bắc. Vĩnh Hy là một vùng vịnh còn hoang 
sơ, với những bãi cát trắng mịn chạy dài, quanh bờ là những đôi 
núi trập trùng với những ngọn núi đá chứa đựng bao huyền tích 
của những hang động nơi đây. Cảnh quan thiên nhiên vịnh Vĩnh 
Hy còn nguyên vẹn những nét cổ xưa, hầu như chưa bị ô nhiễm 
bởi tác động của con người. Thật là một vùng du lịch sinh thái, 
tắm biển lý thú. 


Đèo Ngoạn Mục 

Nằm trên đường 11 Phan Rang đi Đà Lạt, dưới chân đèo là 
thị trấn Sông Pha xinh đẹp. Từ xa du khách đã có thể nhìn thấy 
hai ống kim loại trắng toát nổi lên giữa cánh rừng xanh bạt 
ngàn, đó là ống dẫn nước cho nhà máy thủy điện Đa Nhim. 


Đèo Ngoạn Mục là con đèo quanh co, uốn khúc với nhiều “cua 
tay áo”. Từ trên đỉnh đèo nhìn xuống du khách sẽ nhìn thấy toàn 
cảnh “nước non” Ninh Thuận nên thơ, đây đó nổi lên những bản 
làng xanh đậm giữa những cánh đồng lúa chín vàng, và đây nữa, 
những hồ, những ao, những cánh đồng nho đang vào mùa chín 
rộ, những cánh đồng bông, những quả bông phơi trắng mình 
dưới nắng chói chang của mảnh đất Phan Rang - Tháp Chàm 
giàu nắng gió... Phải chăng từ những cái nhìn xinh đẹp đó mà 
người ta đặt tên cho ngọn đèo này là Ngoạn Mục? 


DI TÍCH 


Tháp Põ Klongirai 
Tọa lạc trên núi Trầu, cách thị xã Phan Rang 5km về phía 
Tây Bắc, gần ga xe lửa, nên ga này mang tên ga Tháp Chàm. 
Tháp Pô Klongiral do vua Jaya Simhavarman III, tức là Chế 
731 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Mân, xây dựng vào thế kỷ XIII để thờ vua Pô Klongiral (1151- 
1205), người có nhiều công lao đóng góp cho dân tộc Chăm trong 
việc dựng nước và g1ữ nước. 


Tháp Pô Klongiral gồm nhiều hạng mục công trình lớn nhỏ 
khác nhau, nhưng theo thời gian, nhiều công trình bị hư hỏng 
không còn. Hiện còn lại ba ngôi tháp gồm: tháp cổng, tháp lửa và 
tháp chính. Tháp chính cao 21,59m, năm tầng. Tháp hình vuông 
mỗi cạnh rộng hơn 10m. Nội thất hình chữ nhật theo hướng 
Đông Tây, cửa mở về hướng Đông. Bên trong thờ tượng vua Pô 
Klongiral và bò thần Nandin nằm phủ phục trước cửa, chầu vào 
tượng vua. Trên các góc và đỉnh tháp gắn nhiều vật bằng đá sa 
thạch trang trí, tượng thần Shiva sáu tay, tượng hộ pháp, hình 
các thú vật, ngọn lửa lá đề... 


Mặt trước tháp chính là tháp nhỏ còn gọi tháp Cổng, hai cửa 
thông nhau, tạo thành cổng ra vào dâng lễ. Kế đó là ngôi tháp 
lửa với hai mái cong hình chiếc thuyền, nơi đặt xiêm y, đại mão 
và các đồ lễ vật. Trong các dịp lễ hội như Mbăng Katê... đèn đuốc 
thắp sáng liên tục (có thể vì thế mới gọi tháp này là tháp lửa 
chăng?). 


Cụm tháp Pô Klongiral được trùng tu sửa chữa qua nhiều 
năm: 1981, 1983, 1984, 1985 và 1987. 


Trước đây, trong khi khai quật nghiên cứu, các nhà khảo cổ 
học người Pháp đã tìm thấy quanh vùng tháp một số bát bằng 
vàng, bạc và đồ trang sức quý. Trong những năm trùng tu, sửa 
chữa, các nhà khảo cổ Việt Nam cũng tìm thấy một số bát vàng. 


Tháp Pôrômê 

Ở xóm Đỏi, làng Ninh Hà trước kia, nay thuộc thôn Hậu Sanh, 
xã Hữu Phước, huyện Ninh Phước. Tháp được xây vào cuối thế 
kỷ XVI, đầu thế kỷ XVII, cách quốc lộ 1A khoảng 3km về phía 
Tây Nam. Tháp tọa lạc trên đổi Bolcho. Dưới chân đồi có một 
con suối chảy qua. Bao quanh đổi là những cánh đồng lúa. Từ 


+2 


NINH THUẬN 


trên đồi, tháp nhìn về bốn phương tám hướng trông rất ngoạn 
mục. Tháp Pôrômê xây còn đơn sơ, kém mỹ thuật so với tháp Pô 
Klongiral, hay Po Nagar (Nha Trang). Cửa ra vào tháp chính 
nhìn về hướng Đông. Trước kia, phía trước tháp có một ngôi nhà 
làm bằng gỗ, mái lợp tranh, để bà con nghỉ ngơi trong những 
ngày hành lễ, nay không còn. Ngoài tháp chính thờ vua Pôrômê, 
còn có một tháp nhỏ ở phía Nam, cũng xây sơ sài, tháp này bị 
sụp đổ, hiện không tìm thấy dấu vết. Ngoài hai tháp trên còn hai 
miếu nhỏ. Một ở phía Tây Nam của tháp chính thờ tượng Hoàng 
hậu, bà Bia Thanh Chanh. Một ở phía Đông Bắc tháp chính, bên 
trong đặt một tấm bia hình vuông, miếu này hiện cũng không 
còn nữa. Dưới đồi tháp có tượng hai con sư tử, đã bị võ nát. 


Tháp chính Pôrômê có bình đồ vuông, bốn tầng, cao 8m, đáy 
rộng gần 8m. Tháp Pôrômê là một trong rất ít tháp Chăm còn 
lại khá nguyên vẹn cho đến ngày nay, là nơi người Chăm thường 
xuyên làm lễ cầu khấn vị vua Pôrômê đã được thần hóa. 


Tháp Hoà Lai 

Còn gọi là Ba Tháp, tọa lạc ở thôn Gò Đền, xã Tân Hải, huyện 
Ninh Hải, cách thị xã Phan Rang 14km về hướng Bắc. Từ phía 
Bắc vào, tháp Hoà Lai nằm bên trái cách quốc lộ 1A chưa đến 
10m. Tháp được xây vào thế kỷ IX. 


Khác với nhiều tháp Chăm hiện còn được xây trên những 
đổi cao, tháp Hoà Lai được xây trên một khu đất rộng khá bằng 
phẳng, giữa vùng đồng bằng. 


Nguyên thủy tháp Hoà Lai có 3 tháp chính và một số tháp 
phụ. Hệ thống xây theo hướng Nam Bắc nhưng không thẳng 
hàng với nhau. Hiện chỉ còn lại hai tháp: tháp Bắc và tháp Nam. 
Tháp giữa bị đổ nát. Hai tháp còn lại, chỉ tầng dưới còn nguyên 
vẹn. Các tầng trên bị đổ lở nhiều. Tất cả các cửa tháp đều xây 
về hướng Đông. Ba mặt tường Tây, Nam, Bắc ở tầng dưới của cả 
tháp đều có cửa giả nhô ra khỏi mặt tường. 


733 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


So với các tháp Chàm khác, tháp Hoà Lai có một số điểm 
khác biệt: 

- Các mặt tường Tây, Nam, Bắc được trổ lỗ để nhận ánh sáng 
chiếu vào. 


- Tầng trệt của tháp xây theo bình đồ hình vuông, còn phần 
lớn tầng trệt của các tháp khác xây theo hình chữ nhật. 


- Phía trong tháp không có thờ tượng vua chúa, thánh thần 
nào cả. Do đó người dân địa phương không tổ chức thờ cúng ở 
đây. 


Bây đá của anh hùng Pi Năng Tắc 

Bẫy đá này là một vũ khí đánh giặc Mỹ, do anh hùng Pi Năng 
Tắc xây dựng vào cuối năm 1959 đầu năm 1960, thuộc xã Phước 
Bình, huyện Ninh Sơn. Đây là nơi diễn ra trận phục kích, giết 
giặc bằng bẫy đá trưa ngày 8-4-1961, của đội du kích Raglai 
dưới sự chỉ huy của Pi Năng Tắc, để bảo vệ buôn làng. Bẫy đá Pi 
Năng Tắc được cài đặt trên triển núi cao, gồm 17 chiếc bẫy đá 
liên hoàn. Mỗi chiếc cách nhau khoảng 20m. Khi quân địch vào 
đúng vị trí, những người du kích đồng loạt lật bẫy đá ào ào lao 
xuống như thác lũ dội vào đầu giặc. Vì quá bất ngờ, lại bị khóa 
đầu, chặn đuôi, nên nhiều tên giặc đã phải đền tội. 


LE HỌI 

Ninh Thuận là tỉnh giàu truyền thống văn hóa, mang đậm 
nhiều màu sắc dân tộc. Vì vậy Ninh Thuận là vùng đất có nhiều 
lễ hội dân tộc truyền thống. Người Chăm có lễ hội Mbăng Katê, 
lễ Cha Bun..., người Raglai có lễ hội Đền ơn đáp nghĩa Cha Mẹ... 


Lế hội Mbăng Ratê 

Đây là lễ hội lớn nhất, có quy mô lớn nhất của người Chăm 
Ninh Thuận theo đạo Bàlamôn, được tổ chức vào ngày 1 tháng 
7 lịch Chăm (tương ứng với 8-9 âm lịch) tại tháp Pô Klongiral 


734 


NINH THUẬN 


hoặc các tháp Chàm khác. Nhưng lễ hội lớn nhất, số người tham 
dự đông nhất vẫn là ở Pô Klongirai. Đây là lễ hội tưởng nhớ thần 
linh, các anh hùng, tổ tiên, các vị vua có công với nước với dân 
tộc đã được thần thánh hóa như Pô Klongiral, Pôrômê... 


Đây cũng là dịp để nhân dân hành hương, tổ chức gặp mặt, 
thăm viếng nhau. Trong lễ hội thường có các nghi thức như lễ 
dâng cúng, rước thần, đội mũ, tắm cho tượng, mặc xiêm y mới 
cho tượng. Cuối lễ là lúc mọi người múa hát, ngâm thơ, chơi nhạc 
và tham gia nhiều trò chơi khác. 


Lễ Cha Bun 

Tổ chức tại đền tháp Pô Klongirai vào tháng 10 Chăm lịch. Lã 
Cha Bun thường diễn ra trong hai ngày. Đây là lễ cúng thần mẹ 
Pônergan và Thần Đất. Vào ngày lễ, tất cả những người Chăm 
theo đạo Bàlamôn đều tập trung lên tháp để tạ ơn Thần mẹ 
Pônergan và Thần Đất đã phù hộ cho mùa màng tươi tốt, vụ 
mùa bội thu. 


Lế Jon Jang 

Đây là lễ cầu đảo, cầu Thần Nông, cầu mưa cho mùa lúa tốt 
tươi, hoa màu xanh biếc. Lễ Jon jJang cũng được tổ chức tại đền 
tháp Pô Klongiral và Pôrômê trong hai ngày vào tháng 4 lịch 
Chăm của đồng bào Chăm Ninh Thuận. 


Trong những ngày này, các thầy cúng và đồng bào Chăm đều 
lên tháp làm lễ cúng Thần Nông cầu mưa. Sau khi làm lễ xong, 
những người tham dự lễ kéo nhau ra đập Đa Nhim, đập sông 
Cấm để cúng, cầu mưa. 


Lế đền ơn đáp nghĩa Cha Mẹ 
Đây là lễ hội của đồng bào dân tộc Raglai để đền ơn đáp nghĩa 
cha mẹ, được tổ chức tại gia đình. Thời gian tổ chức lễ hội trong 
năm không cố định. Khi thấy cha mẹ có biểu hiện sức yếu, con 
cái trong gia đình phải lo lễ vật và mời thầy cúng đến để làm 
lễ, cầu mong cho cha mẹ sống lâu. Trong ngày lễ này, bà con họ 
735 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


hàng sống trong buôn làng đều tề tựu đông đủ. Người Raglal 
cho rằng bất hạnh lớn nhất của con người là khi cha mẹ qua đời 
mà người con chưa kịp làm lễ “Đền ơn đáp nghĩa”. Vì thế người 
Raglal rất coi trọng ngày lễ này. 


Lễ đền ơn đáp nghĩa Cha Mẹ gồm có: lễ cúng Giàng, tổ tiên, 
những người đã khuất. Sau đó người con lớn nhất trong gia đình 
dâng món ăn ngon nhất lên mời cha mẹ và chủ nhà mời bà con 
cùng hưởng lễ. Sau phần lễ còn tổ chức vui chơi, múa hát... 


PHÚ THỌ 


Phú Thọ là vùng đất Tổ, cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Nơi 
đây, từ buổi bình minh của dân tộc, các vua Hùng dựng nước 
Văn Lang, quốc gia đầu tiên của dân tộc ta, lấy Phong Châu làm 
thủ đô. 

Ngày nay, Phú Thọ là một tỉnh trung du miền núi với diện 
tích tự nhiên gần 3.500km?, dân số gần 1.300.000 người, gồm các 
dân tộc: Kinh, Mường, Dao, Sán Chay, Sán Dầu... Ngoài Thành 
phố Việt Trì là tỉnh ly, Phú Thọ còn có thị xã Phú Thọ và các 
huyện: Hạ Hoà, Thanh Ba, Đoan Hùng, Lâm Thao, Yên Lập, 
Thanh Sơn, Tam Thanh, Phong Châu. Phú Thọ phía Bắc giáp 
Tuyên Quang, phía Đông giáp Hà Tây, phía Tây giáp Sơn La, 
phía Nam giáp Hoà Bình. 

Địa hình Phú Thọ chủ yếu là đổi núi trung du, ngoài ra có 
những thung lũng hẹp. Phú Thọ có ba con sông lớn chảy qua là 
sông Hồng (đoạn chảy qua Phú Thọ là sông Thao), sông Lô và 
sông Đà. 


Về giao thông vận tải, Phú Thọ có nhiều thuận lợi cả đường 
bộ, đường sắt và đường thủy, lại cách Hà Nội không đầy 90km. 


Phú Thọ nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa. Nhiệt 
độ trung bình cả năm khoảng 23,40C. 


736 


PHÚ THỌ 


Phú Thọ có nhiều tiềm năng du lịch với những vùng văn hóa, 
di tích lịch sử nổi tiếng như đền Hùng, chùa Phúc Thánh, đầm 
Ao Châu... 


THẮNG CẢNH 


Rừng Xuân Sơn và hang động Xuân Sơn 

Rừng Xuân Sơn có những loài cây lạ, trong một ngày có thể 
thay đổi màu lá tới bốn lần. Ngoài thực vật phong phú, rừng 
Xuân Sơn còn có nhiều động vật quý hiếm như sóc bay, cầy bay... 


Trong rừng Xuân Sơn có nhiều hang động kỳ ảo, nằm sâu 
trong rừng cây bạt ngàn đầy bí ẩn thuộc xã Xuân Sơn, huyện 
Thanh Sơn, về phía Tây Bắc tỉnh Phú Thọ. Trong hang động 
Xuân Sơn có nhiều nhũ đá rủ xuống, hình thù kỳ thú, huyền ảo. 
Trong số các hang động Xuân Sơn, đáng chú ý nhất, và cũng kỳ 
vĩ nhất là động Tiên. Động Tiên là một hang ngầm trong lòng 
núi đá cẩm thạch dài khoảng 10km. Trong động có lỗ thông gió 
thẳng lên đỉnh núi, làm cho không khí trong động luôn luôn mát 
dịu. Hồ nước trong động có nhiều loài cá lạ sinh sống. 


Với những hang động đầy hấp dẫn và núi rừng, thiên nhiên 
trong lành, Xuân Sơn thực sự là một khu du lịch quyến rũ du 
khách. 

Núi Thắm 

Còn có tên là núi Đầu Rồng, dài khoảng 4km, chạy dọc theo 
con đường vào khu công nghiệp Thanh Ba. Trên đỉnh núi Thắm 
có một ao nhỏ gọi là Ao Tiên, quanh năm nước trong xanh, không 
bao giờ cạn. Chung quanh núi Thắm có hàng trăm ngọn đôi thấp 
thoai thoải nằm kề nhau. Phần lớn những ngọn đổi này đều được 
trồng các loại cây công nghiệp như cây sơn, trẩu, chè... 

Gần ngọn núi Thắm, nhiều nhà máy được xây dựng như nhà 
máy chế biến chè, nhà máy rượu, nhà máy phân lân nung chảy, 
nhà máy x1 măng và những trang trại chăn nuôi bò sữa. 

737 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Hồ Ao Châu 

Ao Châu là một hồ nước lớn thuộc xã Ấm Thượng, huyện Hạ 
Hoà, diện tích gần 2km?. Hồ Ao Châu có hình dáng như một 
chiếc đầu trâu có hai sừng chỗi về hai phía sông Thao và sông 
Chảy. Hồ có 99 ngách xen giữa những dãy đổi núi. Chung quanh 
hồ là những đổi cây trĩu quả. Trong hồ có loại rùa vàng, một loài 
thủy sản quý hiếm. 


DI TÍCH 


Khu di tích lịch sử đền Hùng 

Khu di tích lịch sử đền Hùng tọa lạc trên núi Nghĩa Lĩnh cao 
175m so với mặt biển, thuộc thôn Cổ Tích, xã Hy Cương, huyện 
Phong Châu, cách thành phố Việt Trì 10km, cách thủ đô Hà Nội 
gần 100km (dọc theo quốc lộ 2). Đây là vùng đất Tổ Hùng Vương, 
nơi Nhà nước Văn Lang ra đời từ trước Công nguyên với 15 bộ 
lạc, dưới sự trị vì của 18 đời vua Hùng, đã dẫn dắt người Việt 
cổ từ thời kỳ đồ đá mới, qua sơ kỳ đồng thau, để vươn lên thịnh 
vượng trong giai đoạn văn hóa đồng thau và sắt sớm. 


Nhà nước Văn Lang ổn định, các vua Hùng đã có công xây 
dựng và phát triển một nền văn hóa mang sắc thái và tính cách 
núi rừng của người Việt. Chính nhờ gốc rễ bền vững đó mà qua 
bao thăng trầm lịch sử, kể cả hàng ngàn năm bị phong kiến 
phương Bắc đô hộ và tìm mọi cách đồng hóa, nhưng dân tộc Việt 
vẫn giữ gìn được bản sắc riêng, bản sắc dân tộc Việt, văn hóa dân 
tộc Việt cho đến ngày nay. 


Khu di tích lịch sử đền Hùng gồm nhiều công trình quan 
trọng. Ngay từ chân núi du khách sẽ bước qua cổng đền, trèo 
22 bậc thang đá sẽ đến đền Hạ và chùa Thiên Quang Tự, được 
xây dựng từ thế kỷ XV. Tương truyền nơi đây bà Âu Cơ sinh được 
một bọc 100 trứng, nở thành 100 người con. Sau vợ chồng chia 
con, 50 con theo mẹ Âu Cơ lên núi, cha Lạc Long Quân dẫn 49 
người con xuống biển, để lại người con trưởng làm vua hiệu là 


738 


PHÚ THỌ 


Hùng Vương, đóng đô ở Phong Châu, lập ra Nhà nước Văn Lang. 
Từ đó sinh sôi nảy nở ra các dân tộc Việt Nam ngày nay. 


Ngày 19-9-1954, trên đường về tiếp quản thủ đô Hà Nội, Bác 
Hồ đã ghé thăm đền Hùng. Tại dưới gốc cây Thiên tuế ở đền Hạ, 
Bác đã nói chuyện với các chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên phong: 

“Các vua Hùng có công dựng nước 

Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.” 


Từ đền Hạ leo lên 168 bậc nữa sẽ đến đền Trung (tức Hùng 
Vương Tổ miếu). Tương truyền đây là nơi các vua Hùng lập quán 
xá để nghỉ ngơi và bàn việc nước với các lạc hầu, lạc tướng. Tại 
nơi đây, vua Hùng thứ 6 cho thi món ăn ngon và Hoàng tử Lang 
Liêu đã dâng bánh chưng (hình vuông, tượng trưng cho đất - 
theo quan niệm lúc bấy giờ quả đất vuông) và bánh giầy (hình 
tròn, tượng trưng cho trời). 


Từ đền Trung đi tiếp 102 bậc nữa sẽ đến đền Thượng, còn 
gọi là đền Thượng Kinh thiên linh điện (điện thờ Trời). Tương 
truyền, đây là nơi các vua Hùng thờ trời, thờ thần lúa. Vua Hùng 
thứ 6 lập miếu thờ Thánh Gióng - người có công đánh đuổi giặc 
Ân. Đây cũng là nơi vua Hùng thứ 18 truyền ngôi cho cháu là 
Thục Phán. Thục Phán An Dương Vương đã dựng hai cột đá thề 
rằng sẽ trông nom ngôi miếu và giữ gìn cơ nghiệp vua Hùng. 


Cách đền Thượng không xa là lăng vua Hùng. Tương truyền 
đây là lăng vua Hùng thứ 6. Sau khi Thánh Gióng đánh đuổi 
được giặc Ân bay lên trời, thì vua Hùng thứ 6 cũng cởi áo bào vắt 
lên cành kim giao rồi hóa ở đó. 

Đền Giếng nằm ở dưới chân núi Nghĩa Lãnh về phía Đông 
Nam. Tương truyền hai nàng công chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa, 
con vua hùng thứ 18, thường chải tóc, chít khăn bên giếng này. 

Trên khu vực núi Nghĩa Lĩnh, các nhà khảo cổ học tìm thấy 
nhiều di vật và phế tích từ thời Văn Lang đến thời Đại Việt như 
rìu đá, giáo đồng, bát, đĩa gốm sứ, cột đá, thạp đất nung, gạch 
ngói... 


739 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Đền Hùng là mảnh đất cội nguồn dân tộc Việt Nam ta, vì vậy 
hằng năm cứ đến ngày 10 tháng 3 âm lịch, nhân dân khắp nơi 
trong cả nước đều về núi Nghĩa Lĩnh giỗ Tổ Hùng Vương. Trong 
dân gian đã có câu ca truyền tụng từ đời này sang đời khác: 

Dù ai đi ngược về xuôi 


Nhó ngày giỗ Tổ mồng mười tháng ba. 


Chùa Phúc Thánh 

Chùa Phúc Thánh ở trên núi Ngọc Phúc, xã Hương Nộn, 
huyện Tam Thanh. Chùa do bà Lê Thị Lan Xuân, vợ của vua Lý 
Thần Tông dựng năm 1145, đời vua Lý Anh Tông. Tương truyền 
thời xa xưa qua một đêm mưa gió, sấm chớp ầm ầm, sáng ra đã 
thấy trên núi mọc lên một ngôi chùa, nên còn gọi là chùa Thiên 
Tạo. Chùa làm bằng gỗ tốt, cột to đến 2 thước, dài 8-9 thước, kê 
trên đá xanh dày hàng thước. Trên cột chạm khắc hoa văn cánh 
sen. 


Theo sử sách để lại, chùa Phúc Thánh là nơi bà Lê Thị Lan 
Xuân tu hành và mất tại đây (1171). Trên điện thờ hiện vẫn còn 
tượng thờ bà, gọi là tượng Thánh Mẫu. Mộ của bà táng ở phía 
Tây chùa. 


Chùa Phúc Thánh là một trong số ít những ngôi chùa thời 
Lý còn lại đến ngày nay với những nét kiến trúc nghệ thuật đặc 
trưng thời Lý. 


Đền thờ Noa Cả Đại vương 

Ở xã Hữu Phụ, tổng Sơn Dương, huyện Sơn Vi, nay là huyện 
Phong Châu. Tương truyền Đại vương tên là Định Công Tuấn, 
người xã Hữu Phụ, là võ tướng giữ chức Đô úy thời Thục Phán 
An Dương Vương. Khi Triệu Đà đem quân sang đánh nước ta, 
ông vâng mệnh vua cầm quân giết giặc ở Tiên Du (nay là Tiên 
Sơn, Bắc Ninh). Về sau An Dương Vương giảng hoà với Triệu 
Đà, ông không đồng tình, cáo quan về quê. Triệu Đà sai sứ mời 
ông vào triều, ông nổi giận mắng vua tôi nhà Triệu. Triệu Đà tức 


740 


PHÚ THỌ 


giận đem quân tiến đánh, ông tập hợp gia thần và dân chúng 
quanh vùng chống cự lại. Sau khi ông qua đời, dân chúng quanh 
vùng nhớ công ơn ông lập đền thờ. 


Đình Hữu Bổ Thượng 
Ở làng Bổ Thượng (tên nôm là làng Kệ Gó), xã Kinh Kệ, 
huyện Lâm Thao. 


Đình xây theo kiểu “chồng bổn con lọn” gồm năm gian hai 
chái (nay còn ba gian hai chán). Sàn lát gỗ. Trên các thành phần 
kiến trúc đều có chạm trổ trang trí. Đề tài chạm khắc là rồng có 
tai dơi, mồm rộng, lông mày nhô, ngoài ra còn có hình các cô tiên 
múa, hình lân có người cưỡi. 

Đình Hữu Bổ Thượng thờ Đức Thánh Vương (tên húy là Đinh 
Công Tuấn), người có công phò Thục Phán An Dương Vương 
chống quân xâm lược Triệu Đà và thờ Đức Thánh Mẫu (mẹ của 
Định Công Tuấn) thường gọi là Công chúa Xuân Dung. 


Đình được dựng vào khoảng thế kỷ XVII. 


LÊ HỘI 

Phú Thọ là vùng đất Tổ, nơi có nhiều dân tộc anh em sinh 
sống, có truyền thống văn hóa, âm nhạc, lễ hội phong phú. Trong 
đó đáng chú ý nhất là lễ hội đền Hùng, hội Bạch Hạc... Phần lớn 
các lễ hội ở Phú Thọ thường diễn ra vào mùa xuân. 

Hội đền Hùng 

Lễ hội đền Hùng là lễ giỗ Tổ thiêng liêng nhất của dân tộc 
Việt. Ngày nay Đảng và Nhà nước quyết định lễ giỗ Tổ Hùng 
Vương là ngày Quốc giỗ. Hằng năm lễ hội được tổ chức vào mồng 
10 tháng 3 âm lịch. Chính hội bắt đầu từ ngày mồng 8 tháng 3 
và kết thúc vào ngày 11 tháng 3. Sáng mồng 10 tháng 3 là ngày 
Quốc lễ, các nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước ta đến 
dâng hương bái cúng, sau đó là đám rước đặc sắc, các cuộc hát 


741 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


thi như hát ca trù, hát xoan... cùng các trò chơi truyền thống của 
người Việt. 

Ngày hội đền Hùng, nhân dân cả nước đều hướng về đất Tổ, 
nô nức hành hương, tưởng niệm các vua Hùng, dòng vua mở 
nước, dựng nghiệp, lập ra Nhà nước Văn Lang cổ đại đầu tiên 
của dân tộc Việt. Hội đền Hùng là một ngày hội quần tụ, ca ngợi 
sự hưng thịnh của giống nòi, là biểu tượng của tinh thần cộng 
đồng cao cả, nhắc nhở con dân nước Việt chung sức xây dựng đất 
nước mạnh giàu. 


Hội Bạch Hạc 

Còn gọi là Hội tung còn, diễn ra từ mồng 3 đến mồng 5 tháng 
Giêng và từ mồng 10 đến 13 tháng 3, tổ chức bơi trải vào ngày 20 
tháng ð âm lịch hằng năm tại xã Bạch Hạc, Thành phố Việt Trì, 
nơi thờ Thổ Lệnh Đại Vương, dân gian quen gọi là Thánh Hạc. 
Lễ hội có tục tế, rước Thánh qua sông Lô, sang làng kết nghĩa 
Tiên Cát (nơi thờ Thạch Khanh, anh em sinh đôi với Thổ Lệnh 
Đại vương). 


Mở đầu hội là tung còn - cướp còn, diễn ra vào mồng 3 tháng 
Giêng. Gồm có rước còn (một bộ còn có một quả mẹ và tám quả 
con), cúng còn và cướp còn. Tất cả các quả còn đều được thờ ở 
đình cho đến ngày hội năm sau, rồi thay bộ còn mới. 


Thì bơi trải ở Bạch Hạc diễn ra vào 20-5 âm lịch (cũng có tài 
liệu ghi vào mồng 5ð tháng 3). Cuộc thì bơi trải ở Bạch Hạc có bốn 
trải của bốn giáp tham dự, bơi thuyền gỗ chò nguyên cây, tạo 
dáng thuyền rồng, đủ chỗ cho 48 tay bơi và hai người cầm lái, 
mõ hiệu. Mỗi trải một màu sơn và kể cả khố của các tay bơi. Mỏ 
đầu cuộc bơi trải, làng bày tiệc cáo Thành hoàng ở đình, rồi các 
trải xuất phát trên bến sông trước đình về tới Kê Cát (làng Tiên 
Cát), xong quay lại nơi xuất phát. 


Hội Chu Hóa 
Lễ hội hằng năm diễn ra ở xã Chu Hóa, huyện Phong Châu, 
vào mồng 5 tháng Giêng âm lịch để tưởng nhớ ba vị Thành hoàng 


742 


PHÚ THỌ 


làng, cũng là ba anh em có hiệu là Cả Đông, Nhị Đông, Tam 
Đông, tương truyền là do rắn thác sinh vào làm con một quả phụ 
và trở thành tướng tài ba của vua Hùng thứ 18. 


Hằng năm, Kẻ Khống (tên Nôm của Chu Hóa) vào hội tế 
lễ Thành hoàng diễn lại sự tích của ba vị với nhiều hình thức 
phong phú: 


Tiệc cầu đãi bách thần tổ chức vào mồng 5 tháng Giêng âm 
lịch, trình diễn trò chạy Kem. 


Lễ tiệc chào mừng Đức Tam Đông vào mồng ð tháng Ba âm 
lịch, làng tổ chức hát trống quân và múa trình đầu rồi. 


Hội Xoan 

Lễ hội được mở từ mồng 7 đến 10 tháng Giêng âm lịch hằng 
năm tại Kẻ Xoan, tức là làng Hương Nha, huyện Tam Thanh, để 
tưởng nhớ Xuân Nương, một nữ tướng tài giỏi của Hai Bà Trưng. 


Khởi đầu lễ hội là tiệc cầu Xuân dâng Thành hoàng, theo 
truyền thống dọn cỗ chay, có củ mài và mật ong. Tục truyền việc 
mổ trâu “nổi da xáo thịt” diễn lại sự tích năm tướng của vua 
Hùng nhờ thần sông mà thoát nạn, khi lên bờ tìm trâu mổ thịt, 
lấy da làm nổi nấu để tế thần sông. 

Mồng 10 tháng Giêng diễn trò trình nghề ở bãi sông trước 
đình làng. Các vai diễn cày, bừa, gieo mạ, tát nước, bán con ngài 
tằm, bán bông... rất hấp dẫn. 

Hội Đình Xốm 

Hội lễ đình Xốm, tên chữ là đình Hùng Lô, xã Hùng Lô, huyện 
Phong Châu. Đình thờ vua Hùng thứ 18. 

Hằng năm dân làng mở hội từ ngày mồng 9 đến 11 tháng 
3 âm lịch, đúng vào dịp giỗ Tổ Hùng Vương. Ngoài các lễ nghi 
truyền thống, hội lễ đình Xốm có rước kiệu từ đình về đền Hùng 
vào mồng 10 tháng 3 rất long trọng. 


743 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Sáng mồng 9 làng làm lễ tại đình. Sau lễ bắt đầu rước kiệu: 
đi đầu là đoàn hát chèo, đội múa lân, 300 nam áo quần trắng, 
thắt lưng màu hoa lý, nón chóp, chân quấn xà cạp, rước chấp 
kinh, bát bửu... đi trước và sau kiệu để làm nhiệm vụ bảo vệ. 
Dẹp đường cho Kiệu là 12 ông coi cờ cưỡi ngựa, mỗi ông có năm 
người phục dịch. Đi sau đoàn rước kiệu, là các cô gái làng gánh 
cơm nước phục vụ. Tối mồng 9, đoàn rước đến chân đền Hùng, 
làm lễ hạ kiệu, nghỉ ngơi, xem hát. 


Sáng mồng 10, rước kiệu lên đền Thượng làm lễ các vua 
Hùng. Chiều rước kiệu về làng. 

Hội đánh cá 

Là lễ hội của đồng bào Mường, thuộc xã Thanh Liệt, huyện 
Thanh Sơn. Đây là lễ hội mừng xuân, diễn ra tại một khu vực sát 
bản vào ngày 3 tháng Giêng dương lịch. Vào ngày này tất cả dân 
bản, trai gái, trẻ già hoặc dùng gậy và bất cứ thứ gì để đập nước, 
làm rung động nước của con suối, làm cho cá hoảng sợ chu1 vào 
các rọ ẩn nấp. Sau một hồi chuông vang lên, người ta kéo rọ lên. 
Cá to dành cho lễ cúng, còn lại chia đều cho các gia đình. 


PHU YEN 

Phú Yên là một tỉnh thuộc duyên hải Nam Trung Bộ, có diện 
tích tự nhiên 5.278km3, dân số khoảng 770.000 người, gồm nhiều 
dân tộc sinh sống: Kinh, Chăm, Êđê, Ba Na... Ngoài Thị xã Tuy 
Hoà là tỉnh ly, Phú Yên còn có các huyện: Đồng Xuân, Sông Cầu, 
Tuy An, Sơn Hoà, Tuy Hoà, Sông Hinh. 

Phú Yên, phía Bắc giáp Bình Định, phía Nam giáp Khánh 
Hoà, phía Tây giáp Đấk Lắk và Gia Lai, phía Đông giáp biển 
Đông. 

Địa hình Phú Yên có thể chia làm 2 khu vực lớn: vùng phía 
Tây, sườn Đông của dãy Nam Trường Sơn là vùng núi bán sơn 


744 


PHÚ YÊN 
địa, vùng này gồm các huyện Sơn Hoà, Sông Hinh, Đồng Xuân 
và phần phía Tây của các huyện Sông Cầu, Tuy An, Tuy Hoà. 


Đây là vùng núi non trùng điệp, tuy không cao lắm, ngoài ngọn 
Vọng Phu cao nhất là 2.064m. 


Vùng đồng bằng gồm thị xã Tuy Hoà, phần phía Đông của 
huyện Tuy An, Sông Cầu, Tuy Hoà với những cánh đồng bát 
ngát. 


Phú Yên phong cảnh đẹp, rừng núi có nơi chạy dài ra sát 
biển, chia cắt dải đồng bằng Cù Mông, vịnh Xuân Đài, đầm Ô 
Loan, Vũng Rô. 

Phú Yên có ba dòng sông chính chảy qua, đó là sông Đà Rằng, 
sông Kỳ Lộ (sông Cán) và sông Bàn Thạnh. 

Phú Yên khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều. Nhiệt độ trung bình 
cả năm là 26,5°C, cao nhất là 39°C, thấp nhất là 15,59%C. Lượng 
mưa trung bình năm 1.600mm. 

Về giao thông vận tải, Phú Yên có đường sắt Bắc - Nam, 
đường bộ 1A đi qua, lại có đường thủy với bờ biển dài. 

Phú Yên vùng đất có nhiều di tích lịch sử, văn hóa như núi 


Nhạn nằm ngay trung tâm thị xã, bên dòng sông Đà Rằng với 
Tháp Nhạn, chùa Đá Trắng, bãi Tiên, gành Đá Đĩa... 


THĂNG CẢNH 

Gành đá Đĩa 

Dọc bờ biển Phú Yên có nhiều gành đá, song có lẽ độc đáo và 
hấp dẫn nhất là khu gành Đá Đĩa ở thôn 6, xã An Ninh Đông, 
huyện Tuy An. Đây thực sự là một thắng cảnh kỳ thú hiếm thấy 
của thiên nhiên. 

Nhìn từ xa, khu gành Đá Đĩa rộng hơn 1km? như một tổ ong 
khổng lồ. Đá ở đây có cấu tạo kỳ lạ, gồm nhiều tảng đá lớn dựng 
đứng xếp đều đặn theo hình trụ lục giác, ngũ giác, hình trụ tròn, 


745 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


hình trụ vuông, lớp nọ xếp liền khít theo lớp kia đều tăm tắp 
gồm đá đứng, đá ngồi như những cột chống trời. Các cột đá có 
nhiều tiết diện khác nhau, nhưng đa phần là lục giác, hình tròn 
giống như các đĩa đựng thức ăn. Do đặc điểm đó mà khu gành 
này có tên gọi là gành Đá Đĩa. 

Gành Đá Đĩa nằm trên một diện rộng, một phần trên đất 
liền, một phần chìm trong nước biển. Khi nước triều rút xuống, 
bày ra một bãi đá mênh mông. Phần nửa nổi trên bờ biển, ở giữa 
gành có một lõm trũng, lâu ngày nước mưa, nước biển đọng lại 
tạo thành một vũng, nơi sinh sống của những đàn cá nhỏ, đủ 
màu xanh, tím, đỏ, vàng bơi lội tung tăng. 


Cạnh gành Đá Đĩa là bãi Bàng với những tảng đá màu vàng 
sáng, nằm dưới những tán cây bàng rợp bóng, là nơi nghỉ ngơi 
cắm trại lý tưởng của du khách. 


Phía trước gành Đá Đĩa là một hang đá sâu và rộng có thể 
chứa hàng trăm người. 


Gành Đá Đĩa đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di 
tích thắng cảnh. 


Đầm Ô Loan 

Nằm dưới chân đèo Quán Cầu, là đầm nước lợ (vừa mặn vừa 
ngọt) rộng hơn 1.200 ha, tiếp giáp với các xã An Cư, An Thạch, 
An Hải, An Ninh của huyện Tuy An, cách thị xã Tuy Hoà khoảng 
20km về phía Bắc, là một trong những thắng cảnh thiên nhiên 
kỳ thú của tỉnh Phú Yên. 

Vẻ đẹp kỳ thú của đầm Ô Loan được tạo thành bởi nhiều yếu 
tố. Về mặt tự nhiên, đó là sự hài hoà đến mức tuyệt diệu giữa 
“sơn” và “thủy”, đúng như người xưa gọi là “sơn thanh, thủy tứ. 


Hình ảnh đầm Ô Loan đã từng đi vào ca dao, 1n ậm trong tâm 
hồn tình cảm của người dân quê hương Phú Yên. Đã có biết bao 
thi sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ và du khách từ khắp mọi miền đất nước 
đến chiêm ngưỡng và cảm nhận vẻ đẹp huyền ảo của trời - mây - 


746 


PHÚ YÊN 


non - nước Ô Loan. Trải qua thời gian còn lắng đọng mãi nơi đây 
những vần thơ đầy cảm xúc của các thi sĩ Tản Đà, Xuân Diệu... 


Vẻ đẹp của Ô Loan, thi sĩ Xuân Diệu viết: 
... “Đầm Ô Loan, đầm Ô Loan 

Nước trời càng với mây liên hoàn 

Mặt đầm: đôi cánh chìm Loan nở 


Rhi mát loan bay, sắc đẹp tràn...” 


Ngoài phong cảnh đẹp, đầm Ô Loan còn nổi tiếng là nơi có 
nhiều hải sản quý, đặc biệt là sò huyết. 

Khi mùa xuân về, dòng người từ muôn phương lại đổ về đầm 
Ô Loan để tham dự lễ hội đua thuyền được tổ chức vào mồng 7 
tháng Giêng âm lịch hằng năm. 


Đầm Ô Loan được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích 
thắng cảnh vào ngày 26-9-1996. 


Khu bảo tồn Krong Trai 

Thuộc huyện Sơn Hoà, nằm về phía Tây Nam tỉnh Phú Yên. 
Rừng Krong Trai có diện tích 22.290ha, trong đó rừng tự nhiêm 
chiếm 71,8%, nơi có nhiều loài động thực vật quý hiếm. 

Nơi đây còn bảo tồn các loại tài nguyên thiên nhiên và văn 
hóa của các dân tộc ít người. Khu bảo tồn thiên nhiên Krong Trai 
rất thích hợp cho loại hình du lịch sinh thái và nghiên cứu tìm 
hiểu về sinh vật học. 


Đèo Cả - Vũng Rô 

Dãy núi Đèo Cả hay Đại Lãnh là một nhánh của Nam Trường 
Sơn đâm ra biển Đông, không những tạo ra một Vũng Rô hữu 
tình mà dọc theo sườn Bắc và sườn Đông còn có nhiều cảnh quan 
thiên nhiên rất thích hợp cho những người thích du lịch sinh 
thái. Rừng nguyên sinh Bắc Đèo Cả rộng 8. 740 ha, có hàng trăm 
loài thực vật, hàng chục loài chim và thú quý. Con đường mòn 
theo từng bậc đá lên đến tận đỉnh núi Đèo Cả, nơi có Đá Bia 


737 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


(còn gọi là “b7 thạch"), là con đường dành cho những ai thích thể 
thao mạo hiểm. Quốc lộ 1A uốn lượn quanh co ngang lưng đèo 
nối liền Phú Yên với Khánh Hoà, với những vực thắm, khe sâu, 
núi đá dựng đứng rất thích hợp cho loại hình du lịch mạo hiểm 
và leo núi. 

Dưới chân núi, bên bờ biển là Vũng Rô, rộng 1.460ha, ba bề 
Bắc, Tây, Đông là núi non bao bọc, Vũng Rô có độ sâu nước lớn, 
thích hợp cho việc xây cảng biển nước sâu, làm nơi trú bão cho 
tàu thuyền. Ven bờ biển là những bãi tắm đẹp với cát mịn màng. 
Vũng Rô có nhiều bãi: Bãi Chùa như vầng trăng khuyết, rợp 
bóng dừa xanh, bãi Chính, bãi Bàng, bãi Lau, bốn mùa lặng 
sóng, du khách thỏa sức tha hồ bơi lặn trong làn nước trong 
xanh êm ả, phơi nắng trên bờ cát trắng, hoặc vào rừng tắm suối. 


Vũng Rô không chỉ là một thắng cảnh mà còn là một di tích 
quốc gia, là bến cảng của “Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển”, 
đã từng tiếp nhận bốn con tàu không số của miền Bắc chi viện 
cho chiến trường miền Nam trong những năm tháng chống Mỹ. 


Cửa ngõ phía Nam của Vũng Rô là hòn Nưa rộng 60ha, quanh 
đảo là nơi sinh sống của nhiều loại cá cảnh, các loại động vật 
hiếm và nhiều bãi tắm có độ dốc thoai thoải. 


Mũi Đại Lãnh 

Còn có nhiều tên gọi khác nhau như mũi Điện, mũi Kê Gà, 
hay Cap Varella, là điểm cực Đông trên dải đất Việt Nam, nằm 
ở tọa độ 1295348” vĩ độ Bắc và 109927706” kinh độ Đông. Đây là 
nơi gần hải phận quốc tế nhất và cũng là nơi đón ánh bình minh 
sớm nhất trên lãnh thổ Việt Nam. Tại mũi Đại Lãnh, năm 1890, 
người Pháp cho xây dựng một ngọn hải đăng cao lớn, nhưng 
ngọn hải đăng này đã bị tàn phá bởi chiến tranh. Năm 1996, 
Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã cho 
xây dựng lại ngọn hải đăng này có chiều cao 25,6m, tầm chiếu 
sáng là 27 hải lý. Đây là một công trình kiến trúc giàu tính nghệ 
thuật. 


748 


PHÚ YÊN 

Dưới chân mũi Đại Lãnh có một bãi cát trắng mịn, rộng 

khoảng 16ha, là một bãi tắm lý tưởng. Tại cánh rừng này có suối 

nước ngọt chảy từ trong lòng núi ra, không bao giờ khô cạn. Khu 

vực mũi Đại Lãnh là một khu vực nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, 
thể thao rất hấp dẫn. 


Để đến mũi Đại Lãnh, du khách có thể theo các đường từ Tuy 
Hoà, từ Vũng Rô, hoặc từ khu công nghiệp Hoà Hiệp. 


Bãi biển Long Thủy 

Còn gọi bãi biển Mỹ Á, nằm cách Tuy Hoà khoảng 12km, 
gần sát quốc lộ 1A. Long Thủy chạy theo vòng cung sát biển 
với những rừng dừa xanh cao ngả bóng trên bãi cát dài mịn 
màng, trắng muốt. Một bãi tắm hấp dẫn đối với du khách. Ngoài 
khơi xa là hòn Chùa, hòn Dứa, hòn Than. Quanh các đảo này có 
những rặng san hô có diện tích khoảng 100ha. Quanh chân đảo 
có nhiều tảng đá bằng phẳng như những tấm phản, du khách 
có thể nằm nghỉ ngơi. Long Thủy có hệ sinh thái phong phú rất 
thích hợp cho du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, bơi lặn, lướt ván... 


Hằng năm, tại Long Thủy ngư dân thường tổ chức lễ hội Cầu 
Ngư vào trung tuần tháng 6 âm lịch. 


DI TÍCH 


Tháp Nhạn 

Tọa lạc trên đỉnh núi Nhạn, quanh năm soi bóng nước sông 
Đà Rằng, thuộc phường 1, thị xã Tuy Hoà. Đây là một công trình 
kiến trúc nghệ thuật cổ của người Chăm. Tháp Nhạn được xây 
dựng vào cuối thế kỷ XI. Cũng như các tháp Chàm khác, tháp 
Nhạn là một ngôi đền có hình dáng tượng trưng cho ngọn núi 
Mềêru - trung tâm vũ trụ (theo quan niệm của đạo Bàlamôn), nơi 
hội tụ của tỉnh thần. Tháp có bình đồ vuông, mỗi cạnh dài 10m, 
cao 25m, với ba bộ phận chính: đế, thân và mái. Cửa chính mở về 
hướng Đông. Mái tháp có 3 phần thu nhỏ dần về phía đỉnh theo 


749 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


kiểu giật cấp. Đỉnh tháp là một Linga bằng đá hình chóp. Trong 
lòng tháp tường xây thẳng đứng cao vút từ mặt bằng lòng tháp 
cho đến hết phần thân. Phần mái tường được xây thu nhỏ dần 
cho đến đỉnh tạo thành hình chóp nón. Chất liệu để xây tháp là 
gạch và một số mảng trang trí bằng đá sa thạch. Gạch xây được 
xếp liền khít nhau, không có mạch hồ, nhưng lại kết dính rất 
vững chắc. 


Toàn bộ tháp được trang trí, chạm khắc những hoa văn rất 
phong phú, kỹ thuật chạm khắc tỉnh vi, đường nét mềm mại. 


Tháp Nhạn được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích 
kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia ngày 16-11-1988. 


Chùa Từ Quang 

Còn gọi là chùa Đá Trắng, tọa lạc trên núi Đá Trắng, thuộc 
thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An, cách thị xã Tuy Hoà 
36km về phía Bắc. 


Từ quốc lộ 1A, đi qua chân núi Đá Trắng, du khách theo con 
đường dốc thoai thoải, được lát bằng những phiến đá lớn rất 
công phu và khéo léo, khoảng 200m, là đến chùa Từ Quang. 


Chùa Từ Quang ở độ cao 100m so với mặt biển, là một vùng 
linh địa, cây cối tốt tươi, cảnh trí đẹp đẽ. Chùa được tạo lập từ 
năm Đinh Ty (1797) dưới triều vua Quang Toản, đời Tây Sơn. Tổ 
khai sơn là vị thiển sư tên húy Pháp Chuyên, tự Luật Truyền, 
hiệu Diệu Nghiêm, thuộc phái Lâm Tế đời thứ 36. Sau Ngài là 
9 vị Tổ khác nối tiếp nhau trụ trì. Đến nay là tổ thứ 10, là thiền 
sư tên húy Quảng Niệm, hiệu Thiện Tu đại sư, thuộc phái Lâm 
Tế đời thứ 4õ. 

Từ Quang là một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng nhất của 
Phú Yên. Năm Kỷ Sửu, Thành Thái nguyên niên (1889), chùa 
Từ Quang được vua ban sắc tứ. Chùa có giá trị về mặt kiến trúc 
nghệ thuật, đặc biệt là khu mộ tháp của các vị Tổ. Các bảo tháp 
được xây dựng với quy mô lớn nhỏ, cao thấp khác nhau, nhưng 


750 


PHÚ YÊN 


đều được trang trí hoa văn, phù điêu và tượng rất phong phú, 
độc đáo. 


Chung quanh chùa là vườn xoài cổ thụ, ngon có tiếng. Xưa 
kia xoài Đá Trắng là đặc sản dùng để tiến vua. 


Chùa Từ Quang còn là một di tích lịch sử quan trọng liên 
quan tới phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Phú 
Yên hồi cuối thế kỷ XIX. 

Năm Ất Dậu 1885, hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm 
Nghi, ông Lê Thành Phương đứng lên chiêu tập nghĩa quân Cần 
Vương Phú Yên, dựng cờ khởi nghĩa chống thực dân Pháp. Các 
tín đồ, sư tăng, đạo hữu Phật tử chùa Từ Quang đã hưởng ứng 
tham gia cuộc khởi nghĩa do ông Lê Thành Phương lãnh đạo 
(1885-1887). 


Chùa Từ Quang là nơi gặp gỡ, bàn bạc của các sĩ phu, văn 
thân yêu nước, nơi đặt bản doanh của nghĩa quân Cần Vương 
Phú Yên. Đặc biệt còn là nơi tụ họp của Bộ chỉ huy cuộc khởi 
nghĩa của Võ Trứ - Trần Cao Vân năm 1898. 


Chùa Từ Quang được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di 
tích lịch sử nghệ thuật cấp quốc gia ngày 23-1-1997. 


Mộ và đền thờ Lê Thành Phương 

Lê Thành Phương sinh năm 1825, người làng Mỹ Phú, tổng 
Xuân Vĩnh, nay xã An Hiệp, huyện Tuy An. Năm 1855, ông thi 
đỗ tú tài, nhưng không ra làm quan, về quê mở trường dạy học. 


Năm 1885, hưởng ứng phong trào Cần Vương chống Pháp, 
ông đã đứng lên chiêu tập nghĩa quân dựng cờ khởi nghĩa, được 
vua Hàm Nghi phong làm “Thống soái Quân vụ Đại thần”. 

Tháng 2-1887, ông bị địch bắt và xử tử. Ông đã nêu cao tấm 
gương anh dũng hy sinh vì nước vì dân. Mộ phần của ông được 
đặt trên núi Đá Trắng gần đèo Quán Cau. Đền thờ của Lê Thành 
Phương được nhân dân xây dựng dưới chân núi Đá Chồng, cạnh 


751 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


ngôi trường ông dạy học lúc sinh thời. Địa điểm này thuộc quê 
ông và cũng là nơi đặt pháo đài chỉ huy của ông trong thời kỳ 
kháng chiến. Cảnh trí nơi đây xinh đẹp. Trước mặt đền, phía 
Nam là cánh đồng lúa bát ngát. Xa xa là gò Mừng Quân, là thao 
trường luyện tập của nghĩa quân. Từ đây có thể nhìn bao quát 
vùng quê ông và thắng cảnh đầm Ô Loan. 


Hằng năm lễ hội đền thờ Lê Thành Phương được tổ chức vào 
ngày giỗ ông (28 tháng Giêng âm lịch), có hàng ngàn người về 
dâng hương để tưởng nhớ người con anh dũng hy sinh cho nền 
độc lập tự do của Tổ quốc. 


Mộ và đền thờ Lê Thành Phương được Bộ Văn hóa Thông tin 
công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia ngày 27-9-1996. 


Mộ và đền thờ Lương Văn Chánh 

Lương Văn Chánh là danh nhân lịch sử hàng đầu của tỉnh 
Phú Yên. Ông là người có công lớn trong việc tổ chức và lãnh đạo 
nhân dân khai khẩn mở mang vùng đất này vào những năm cuối 
thế kỷ XVI đầu thế kỷ XVII. Sau khi qua đời ngày 19 tháng 9 
năm Tân Hợi, (1611). Lương Văn Chánh được triều vua Nguyễn 
ban nhiều sắc phong “Thượng đẳng thần - bảo lộc hộ dân”. Dưới 
thời vua Minh Mạng, năm 1822 ông lại được phong là “Thế phổ 
Cao Hoàng Dỉ7, được nhân dân Phú Yên tôn là Thành hoàng và 
xây đền thờ. 

Mộ và đền thờ Lương Văn Chánh tọa lạc ở dưới chân núi Cẩm 
Sơn thôn Long Phụng xã Hoà Trị, thị xã Tuy Hoà. Đền và mộ 
được dựng vào những năm 30 của thế kỷ XVII. 

Đền và mộ của ông đặt ở vị trí rất đẹp. Trước mặt là sông Bến 
Lội, sau lưng là hòn Cẩm Sơn và làng Long Phụng được lập từ 
cuối thế kỷ XVI, có nghề gốm cổ truyền. 

Hằng năm, lễ hội đền Lương Văn Chánh được tổ chức vào 
ngày 19 tháng 9 âm lịch để tưởng nhớ ngày mất của ông. Đông 
đảo nhân dân Phú Yên về dự hội, dâng hương tưởng niệm người 
có công khai sơn phá thạch. 


32 


PHÚ YÊN 
Mộ và đền thờ Lương Văn Chánh được Bộ Văn hóa Thông tin 
công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia ngày 27-9-1996. 


Thành Hồ 

Thành Hồ Phú Yên là một toà thành lớn của người Chăm 
xưa, nằm ở xã Hoà Định Đông, huyện Tuy Hoà. Thành Hồ là một 
thành trì quan trọng trong lịch sử của dân tộc Chăm. Trong quá 
trình tôn tại, thành Hồ bị hư hại nặng do nhiều nguyên nhân. 
Hiện chỉ còn lại một vài phế tích như tháp Hòn Mốc, tháp Bàu 
Sen, tượng và một vài đoạn tường thành. 


Về quy hoạch xây dựng thành Hồ, các nhà nghiên cứu cho 
rằng: Thành Hồ gồm hai khu. Khu Đông và khu Tây. Khu Tây là 
khu vực quan trọng. Đây là thành nội, có phế tích tháp Chămpa, 
móng tháp có bình đồ vuông mỗi cạnh rộng 9,5m. Gạch xây tháp 
có khoảng 20 loại kiểu dáng và kích thước khác nhau. Trong 
ba tường thành còn lại cho đến ngày nay (trừ tường thành phía 
Nam bị nước sông Đà Rằng xói lở), tường có chiều cao 3m đến 5m, 
rộng từ 15 đến 25m. Cách thành Hồ về phía Đông Bắc khoảng 
150m, còn lại phế tích tháp Bàu Sen. Hiện chỉ còn lại nền tháp 
có chu vi 16m, nền tháp còn lại cao 1,8m. Tại khu vực thành Hồ, 
các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều tượng Chămpa như tượng 
người, tượng voi. Trên bệ thờ trong lòng tháp còn tìm thấy Linga 
- Jony, tạo dáng hình vuông. 


Qua khảo cứu, các nhà khoa học đoán định rằng thành Hồ 
có thể được xây dựng vào trong khoảng thế kỷ XV đến XVI. Đây 
chính là kinh thành của Vương quốc Chămpa xưa. 


LE HỌI 

Phú Yên là quê hương của nhiều dân tộc, nên có một nền văn 
hóa, phong tục, lễ hội rất phong phú, tiêu biểu nhất là các lễ hội 
đâm trâu, lễ hội cổng chiêng, hội đánh bài chòi, lễ hội cầu ngư... 


753 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Hội đánh bài chòi 

Trong những ngày vui Tết, trên những quãng đất trống hay 
ở một góc chợ quê, người ta dựng lên những chòi cao, vững chãi, 
được trang trí lộng lẫy, đẹp mắt. Người điều khiển cuộc chơi vừa 
hát những làn điệu bài chòi, vừa rút những chiếc thẻ, trong đó 
ghi những ký hiệu ứng với thẻ của một trong những người chơi 
ngồi trên chòi. Người tham gia trò chơi ngồi trên chòi, nếu trúng 
thưởng sẽ dùng mõ tre để báo hiệu. Xen giữa những ván bài chòi 
là phần biểu diễn các trích đoạn tuồng. 


Lế hội Đâm trâu của dân tộc Ba Na 

Là lễ hội lớn nhất của người Ba Na, sống ở phía Đông dãy 
Trường Sơn Nam thuộc các vùng Thô Lô, Xí Thoại, nơi tiếp giáp 
ba tỉnh Gia Lai, Bình Định và Phú Yên. Lễ hội Đâm trâu không 
phải năm nào cũng tổ chức. Đây là lễ hội tạ ơn Trời Đất của 
người Ba Na sau khi vượt qua những tai ương như mất mùa, đau 
ốm, súc vật chết... Trong những trường hợp ấy, người Ba Na sẽ 
tổ chức lễ hội Đâm Trâu để cúng Giàng và hứa sẽ tạ ơn bằng một 
con trâu. Ba năm sau buôn làng xây cột đâm trâu. Họ sẽ chuẩn 
bị một con trâu đực, 3-4 con bò và 5-7 con lợn, hàng chục con gà, 
trăm ché rượu cần, ba chục gùi gạo và mời khách các buôn làng 
chung quanh đến vui chung. 


Việc chọn địa điểm xây cột đâm trâu do già làng quyết định. 
Tại vị trí đó người ta trồng một cây gôn (giống như cây gạo dưới 
xuôi) làm cột chính. Khi cây gôn đâm chổi, nảy lộc, thì chọn ngày 
lành tháng tốt dân làng dựng nêu. Cây nêu là bốn cây cột bằng 
gỗ bút trắng, được chạm khắc hoa văn, có tô màu. Trên đỉnh cột 
chính đặt bàn thờ Giàng, bọc vải uy nghi. 


Lễ hội kéo dài ba ngày. Ngày đầu, bắt đầu bằng ba hồi cổng, 
thầy cúng làm lễ trong nhà rông. Sau đó, đắt trâu vào cột chính 
để cúng Trời. Ngày thứ hai sau lễ cúng Giàng, dân làng cử một 
thanh niên đâm trâu một cách tượng trưng. Đến ngày thứ ba 
nghi lễ đâm trâu chính thức được tiến hành. Đầu trâu được đưa 


754 


QUẢNG BÌNH 


vào nhà rông vào ban đêm để cúng. Dân làng làm cỗ ăn mừng. 
Mọi người nắm tay nhau nhảy múa trong tiếng công chiêng vang 
lên rộn rã. 

Lễ hội Đâm Trâu của người Ba Na, Phú Yên có khác với lễ hội 
ăn Trâu của các dân tộc khác ở Tây Nguyên, nhưng về ý nghĩa 
giống nhau là mang lại niềm tin, tạo sức mạnh cho con người 
chiến thắng tai ương, đẩy lùi nghèo đói. 


Lễ hội Cầu Ngư 

Thường được tổ chức ở những làng chài ven biển vào tháng 3 
âm lịch hằng năm, khi ngư dân bước vào vụ đánh bắt cá chính 
của năm. Phần lễ chủ yếu cúng tế các vị tiên hiền địa phương 
và thần ông Nam Hải Đại vương (ông cá voi), cầu cho biển lặng 
sóng êm, cá đầy thuyền. Lễ Cầu Ngư với nhiều nghi thức: lễ 
dâng cúng vật phẩm, lễ đọc văn tế, tiết mục múa thiêng, hò Bả 
Trạo... Phần hội là tiệc chiêu đãi, tổ chức các trò vui dân gian. 


QUẢNG BÌNH 


Quảng Bình là tỉnh miền Trung có diện tích tự nhiên 7.984km”, 
dân số khoảng hơn 806 nghìn người, nơi cư trú của nhiều dân 
tộc anh em như Kinh, Vân Kiều, Bru, Chứ, Lào... Ngoài Thành 
phố Đông Hới (được Chính phủ công nhận là Thành phố vào 
tháng 8-2004) là tỉnh ly, Quảng Bình còn có các huyện: Lệ Thủy, 
Quảng Ninh, Quảng Trạch, Bố Trạch, Tuyên Hóa và Minh Hóa. 


Quảng Bình phía Bắc giáp Hà Tĩnh, phía Nam giáp Quảng 
Trị, phía Tây giáp Lào, phía Đông giáp biển Đông. 


Địa hình tỉnh khá phức tạp. Phần lớn dải Trường Sơn chạy ra 
gần sát biển, tạo thành độ dốc cao dần từ Đông sang Tây. Đồng 
bằng nhỏ hẹp, có nhiều sông suối, độ đốc lớn, lại ngắn, mỗi mùa 
mưa bão đến thường gây lụt úng. Bờ biển dài trên 110km, phần 
lớn là đổi cát trắng. 


755 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Quảng Bình thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có hai 
mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô. Nhiệt độ trung bình cả năm 
là 25-26°C. 


Về giao thông Quảng Bình có đường sắt Bắc Nam, đường 
quốc lộ 1A đi qua, lại có nhiều sông và bờ biển dài, khả năng vận 
chuyển thủy lón. 


Quảng Bình là vùng đất có nhiều phong cảnh đẹp, xúc động 
lòng người. Khi qua đèo Ngang, Bà Huyện Thanh Quan đã phải 
thốt lên: 

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà, 

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa. 

Lom khom dưới núi tiểu vài chú, 

Lác đác bên sông chợ mấy nhà... 

Quảng Bình trải qua hai cuộc chiến tranh, hầu hết các công 
trình văn hóa đều bị phá hủy, như thành Đồng Hới nay chỉ còn là 
vết tích, Lũy Thầy cũng cùng chung số phận. Cổng Quảng Bình 
Quan tuy nay đã được dựng lại, nhưng trước đó nó đã bị nát vụn 
dưới bom đạn của giặc Mỹ. 


Nhưng may thay, Quảng Bình còn có động Phong Nha - Kẻ 
Bàng, một di sản nổi tiếng thế giới đã được UNESCO đưa vào 
danh sách Di sản của nhân loại năm 2003. 


THẮNG CẢNH 


Động Phong Nha - Kẻ Bàng 

Thuộc loại thủy động lớn (động nước) với dòng sông ngầm 
dài ngót 14km, khi chảy ra khỏi động trở thành dòng sông Son. 
Điều đặc biệt là nguồn nước sông ngầm này không bao giờ cạn, 
chiều sâu trung bình từ 6 đến 10m, có chỗ sâu tới 83m. Cho tới 
nay chưa một nhà khoa học nào tìm ra chỗ khởi nguồn của dòng 
sông ngầm. 


756 


QUẢNG BÌNH 


Động Phong Nha - Kẻ Bàng nằm phía Tây Bắc tỉnh Quảng 
Bình, gần biên giới Việt - Lào, cách thành phố Đồng Hới khoảng 
50km về hướng Tây Bắc. Du khách đi thăm động, từ trong Nam 
ra hay ngoài Bắc vào theo quốc lộ 1A, đến ngã ba Hoàn Lão, đi 
ngược lên phía Tây tới xã Sơn Trạch. Sau đó đi thuyền ngược 
sông Son khoảng 30 phút sẽ đến động. 


Bách “Đại Nam Nhất thống chŸ' gọi động Phong Nha là động 
Thần Tiên. Các triều đại phong kiến Việt Nam đã phong thần 
cho động Phong Nha như “Hiển Linh”. Đến triều Minh Mạng sắc 
phong là “Diệu ứng ch thần” (1824). 


Qua dấu tích những văn tự Chămpa cổ khắc trên vách động 
gồm 27 chữ, do ông Leopold Cadiere, một linh mục người Pháp, 
thám hiểm cuối thế kỷ XIX phát hiện, cho thấy động Phong Nha 
đã được người Chăm biết đến từ xa xưa. Linh mục Cadiere suy 
tôn động Phong Nha là “Đông Dương đệ nhất động”. Tiếp đó 
nhà nghiên cứu người Anh Baton vào tháng 7-1924 đã đến tìm 
hiểu. Ông Baton thì cho rằng Phong Nha là chốn mê cung, có 
thể so sánh với các hang động nổi tiếng trên thế giới như Padirac 
(Pháp), Cuevas del Prac (Tây Ban Nha)... 


Vào những năm 1990, 1992 và 1994, đoàn thám hiểm hang 
động Hoàng gia Anh (BCRA), phối hợp với Khoa Địa lý, Trường 
Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), tiến hành 
khảo sát kỹ hơn động Phong Nha và đã công bố: Động Phong Nha 
dài 7.729m. Cửa hang rộng 20 đến 25m, cao khoảng 10m và cho 
rằng: Phong Nha là động nước vào loại đẹp nhất thế giới. Ông 
Tìm Allen thì nhận xét: “Động Phong Nha thuộc loại kỳ quan 
của Việt Nam và của thế giói đạt 7 tiêu chí quan trọng nhất về 
hang động: Hang có dòng sông ngầm dài nhất (13.969m); có cửa 
hang cao và rộng nhất; có bãi cát và bãi đá ngầm đẹp nhất; có 
hang khô, rộng và đẹp nhất; Có hồ nước ngầm đẹp nhất; có hệ 
thống nhũ tráng lệ, kỳ ảo nhất; hang dài nhất”. 


Sức hấp dẫn của động Phong Nha còn ở vẻ đẹp lộng lẫy kỳ thú 
của các thạch nhũ. 
757 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Chất liệu đá trong động Phong Nha có nhiều loại khác nhau. 
Đẹp nhất là loại đá sa khoáng lấp lánh và phát sáng. 


Động Phong Nha hình thành từ xa xưa, nhưng tất cả còn 
mang vẻ hoang sơ đầy quyến rũ. Dáng hình động vẫn được giữ 
nguyên vẹn. Hang có nhiều nhũ đá tuyệt đẹp, màu cẩm thạch, 
vòm hang rộng. 


Điều đặc biệt quan trọng là tại khu di sản tự nhiên của thế 
giới động Phong Nha, còn có cả một khu rừng nguyên sinh nhiệt 
đới với độ che phủ trên 95%. Đây là một trong những vườn quốc 
gia có giá trị nhất Việt Nam, có diện tích 85.754ha. 


Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có độ đa dạng sinh học 
cao nhất trong các vùng rừng Việt Nam với trên 95% diện tích 
rừng nguyên sinh trên núi Kẻ Bàng. 


Về thực vật, hiện có 32 bộ, 98 họ, 257 giống, 381 loài của 4 lớp 
động vật có xương sống ở trên cạn. Trong đó có 66 loài động vật 
quý hiếm được ghi vào sách đỏ Việt Nam, 23 loài được xếp vào 
loài được ưu tiên bảo vệ trên thế giới. Tại đây có nhiều loài động 
vật quý hiếm: voọc, gấu, hổ, sao la, gà lôi lam, vượn bạc má, rùa 


vàng... 


Động Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di 
sản tự nhiên của thế giới năm 2008. 


Đèo Ngang 

Còn gọi Hoành Sơn. Nói đến Hoành Sơn, gợi nhớ về truyền 
thuyết khi Nguyễn Hoàng xin chúa Trịnh vào trấn ở đất Thuận 
Hóa, đã yết kiến Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và được sấm 
truyền: “Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân”. 


Hoành Sơn - Đèo Ngang, nằm ở cực Bắc tỉnh Quảng Bình, 
trên trục đường quốc lộ 1A, trước đây là đường thiên lý Bắc - 
Nam, cách thành phố Đồng Hới 80km. Đèo Ngang là một nhánh 
của dãy Trường Sơn chạy ra sát biển Đông. Đèo Ngang dài 256m. 
Đường đèo quanh co uốn khúc vượt qua nhiều sườn đổi, một bên 


758 


QUẢNG BÌNH 


là vực thắm, một bên là núi cao. Vượt Đèo Ngang, du khách có 
cảm giác như đang bồng bềnh giữa các mỏm núi đá hoa cương. 
Từ sự quanh co, khúc khuÿu, rất dễ gây tai nạn giao thông, 
ngành đường bộ Việt Nam đã cho đào đường hầm xuyên núi, đến 
nay đã đưa vào sử dụng (năm 2004). 


Đỉnh núi cao nhất của Đèo Ngang khoảng 250m. Đứng từ 
đỉnh đèo, nơi có Hoành Sơn quan, địa giới giữa Quảng Bình - 
Hà Tĩnh, một khung cảnh vô cùng ngoạn mục hiện ra dưới mắt 
du khách. Phía Tây là một màu xanh bạt ngàn của Trường Sơn 
hùng vĩ, phía Đông là những đổi cát trắng thoai thoải, lô xô 
những rặng phi lao rì rào trong gió nắng. Xa xa là biển cả mênh 
mông, đây đó nổi lên những hòn những đảo xa mờ vẫn một niềm 
hướng về đất mẹ. 


Sông Gianh 

Sông Gianh, con sông bắt nguồn từ Khe Nẹt, chảy từ cao 
nguyên đá vôi Kẻ Bàng xuống. Sông Gianh là nơi hợp lưu của ba 
nguồn nước: một nguồn từ núi Hương Sơn (Hà Tĩnh), một nguồn 
từ núi Kim Linh và một nguồn từ núi An Náu. Sông Gianh dài 
158km. Dòng sông được chảy qua vùng núi đá vôi, nên đã tạo 
nên những hang động đẹp như hang Minh Cầm, động Lạc Sơn... 


Trong cuộc Trịnh - Nguyễn phân tranh, sông Gianh đã trở 
thành giới tuyến. Phía Bắc sông Gianh trở ra thuộc chúa Trịnh, 
gọi là Đàng Ngoài, từ Nam sông Gianh trở vào thuộc chúa 
Nguyễn gọi là xứ Đàng Trong. Cuộc phân tranh Trịnh Nguyễn 
kéo dài hàng thế kỷ, mãi đến thế kỷ XVIII, tình trạng đất nước 
chia cắt mới được chấm dứt, non sông thống nhất. 


Mỏ đầu cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, sông Gianh là 
một trong ba địa điểm đầu tiên bị máy bay Mỹ đánh phá ác liệt 
vào ngày 5-8-1964. Và sau đó, đây trở thành mục tiêu trọng 
điểm đánh phá của giặc Mỹ, hòng cắt đứt con đường tiếp viện 
cho chiến trường miền Nam. 


759 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Bông Gianh, con sông lịch sử ôm hận phân ly thuở nào, giờ đã 
có chiếc cầu lông lộng bắc qua sông. 

Bãi tắm Đá Nhảy 

Nằm sát đường quốc lộ 1A, dưới chân đèo Lý Hoà, cách thành 
phố Đồng Hới 24km về phía Nam, cách Đèo Ngang 50km về phía 
Bắc. Đá Nhảy là những đảo đá nhỏ nhấp nhô trên sóng nước gần 
bờ. Đi giữa hàng trăm đảo đá lớn nhỏ, sừng sững cao thấp khác 
nhau, mỗi hòn một vẻ, hình thù ký thú, ta có cảm giác như đang 
lạc vào một thế giới động vật trải qua hàng triệu năm hóa đá. Đá 
Nhảy Lý Hoà có thể ví như một Hạ Long thu nhỏ, dưới bàn tay 
sắp đặt thần kỳ của tạo hóa, không chỉ tạo nên những tác phẩm 
điêu khắc hoành tráng mà còn tạo nên những công trình kiến 
trúc tự nhiên kỳ vĩ. 


Cách đó không xa là một bờ cát trắng mịn chạy dài, nước biển 
trong xanh, những con sóng lô xô vỗ nhẹ vào bờ, được gọi là bãi 
tắm Đá Nhảy, một nơi tắm biển nghỉ ngơi lý tưởng sau những 
ngày lao động mệt nhọc. Trên bờ là những triền núi nhấp nhô 
phù hợp cho những tour du lịch sinh thái, leo núi thú vị. Sáng 
sáng hoà vào tiếng sóng vỗ là tiếng thông reo, tiếng xào xạc của 
những rặng phi lao ngút ngàn trên những đồi cát. 


Đá Nhảy có mùa gió nồm Nam, ngọn gió vô tận thối từ đại 
dương mang vào đất liền cái mát lạnh của biển cả. Những sớm 
mai hè khi vì sao mai còn thắp sáng trên đỉnh Hoành Sơn, dọc 
bãi bờ Đá Nhảy ta bắt gặp những du khách ngồi đón gió và ngắm 
mặt trời đàng Đông rực lên một màu hồng nhẹ lấp lánh trên mặt 
nước. Chiều hè khi nắng tắt, mặt biển chuyển dần từ xanh lục 
sang màu tím sẫm. 


Mùa thu mang đến cho Đá Nhảy những đêm trăng huyền 
diệu. Mùa xuân đến, trên bờ Đá Nhảy, rừng hoa mua, hoa sim 
tím hồng đua nhau nở đón những đàn chim phương Bắc trỏ về 
kiếm ăn. 


760 


QUẢNG BÌNH 


Đá Nhảy, một khu du lịch không lớn, nằm trên đường thiên 
lý Bắc Nam, là điểm đón khách dừng chân cho một cuộc viễn du 
kỳ thú vào hang động Phong Nha - Kẻ Bàng, một di sản tự nhiên 
của thế giới. 

Suối nước khoáng Bang 

Thuộc vùng Tây Nam huyện Lệ Thủy, cách thành phố Đồng 
Hới khoảng 60km về phía Tây Nam. Đây là nguồn nước khoáng 
quý hiếm có nhiệt độ sôi khoảng 1059C. 

Hiện nơi này đã có nhà máy nước khoáng đóng chai, nổi tiếng 
khắp thị trường trong nước. Trong tương lai không xa, có sự đầu 
tư thích đáng, vùng nước khoáng Bang sẽ trở thành khu nghỉ 
dưỡng và chữa bệnh cho khách trong cũng như ngoài nước. 


Bãi tắm Nhật Lệ và Bàu Tró 

Bãi tắm Nhật Lệ đẹp với bãi cát trắng mịn màng chạy dài 
thoai thoải, phong cảnh hữu tình. Ngay sát bãi tắm còn có một 
hồ nước ngọt, quanh năm nước đầy có tên gọi là Bàu Tró. Du 
khách đến tắm biển ở bãi tắm Nhật Lệ còn được thăm di tích 
vùng Bàu Tró, nơi mà năm 1923 người Pháp khai quật khảo cổ 
đã tìm thấy dấu tích người nguyên thủy thời kỳ đồ đá, cách nay 
5.000 năm. Bãi tắm Nhật Lệ cách thành phố Đồng Hới 2km về 
phía Bắc. 


Làng chiến đấu - Làng du lịch sinh thái 

Đến Quảng Bình, nhiều du khách hết sức ngỡ ngàng khi thăm 
một làng được dựng lại theo kiểu thời chiến chống đế quốc Mỹ 
do ông Nguyễn Văn Liêu, cựu chiến binh, dân gốc Hà Nội, đầu 
tư xây dựng. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông từng 
sống và chiến đấu ở vùng đất lửa Quảng Bình, vùng đất này đã 
để lại trong ông nhiều kỷ niệm sâu sắc về đất nước và con người 
Quảng Bình thân thương. Ông đã quyết định rời bỏ Hà Thành, 
quê hương yêu dấu của ông, nơi có vợ, có con và gia đình đang 
sống hạnh phúc, vào miền Tây Quảng Bình, mua một miếng 
đất rộng khoảng 10ha, ở khu vực Quành thuộc thành phố Đồng 


761 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Hới, cách Đồng Hới 10km để dựng lại một làng kháng chiến, 
một làng du lịch sinh thái văn hóa. Việc làm của ông không phải 
được mọi người đồng tình, kể cả gia đình, vợ con ông. Tuy vậy, 
ông vẫn kiên trì ý tưởng của mình. Sau gần ba năm xây dựng, 
đến nay trước mắt chúng ta là một làng quê Quảng Bình trong 
thời chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ đã hình thành. Ông 
đã tái hiện được một làng Quảng Bình điển hình bước vào cuộc 
sống thời chiến trong tư thế hiên ngang. Trên mặt đất cùng với 
bộ đội pháo binh, phòng không, người dân Quảng Bình tay cày 
tay súng chiến đấu và sản xuất. Dưới lòng đất là các lớp học, 
bệnh xá, hội trường hội họp vẫn diễn ra bình thường đều đặn... 
Cảm động nhất là ông đã dựng lại cảnh nhà mẫu giáo dưới lòng 
đất với những chiếc nôi đung đưa như ru giấc ngủ của bé thơ và 
nghe đâu đó tiếng ru hời của người mẹ cất lên trong khát vọng 
hoà bình. 


Giặc Mỹ ôm mộng đưa “miền Bắc trở lại thời kỳ đồ đá”, nhưng 
con người Việt Nam nói chung, người dân Quảng Bình nói riêng 
quyết không lùi bước, cuộc sống chiến đấu, sản xuất, sinh hoạt 
vẫn diễn ra bình thường. 


Đến với khu du lịch này ta gặp lại những nếp nhà tranh 
truyền thống, tường đất bao quanh. Trong nhà có hầm trú ẩn, 
có hào giao thông chạy ra ngoài mỗi khi nhà bị bom đốt cháy. 
Ngoài những ngôi nhà dân thời chiến, ta còn thấy những kho 
lương thực, kho vũ khí, quân trang của quân đội, của Nhà nước 
không cần những trạm gác nhưng vẫn được người dân Quảng 
Bình nâng niu bảo vệ. Ông còn xây dựng những chiếc cầu treo 
đung đưa gập ghềnh, những con đường mòn trong rừng giúp 
người xem hình dung được một phần con đường Trường Sơn, con 
đường mòn Hồ Chí Minh trong những năm chiến tranh. 

Được biết sắp tới ông còn dành 7ha đất lập vùng sinh thái 
trồng các cây bản địa như lim, dẻ, trầm gió... để du khách không 
chỉ hiểu về một thời oanh liệt mà còn được hưởng sự trong lành của 
một làng sinh thái Quảng Bình từng đi qua chiến tranh ác liệt. 


762 


QUẢNG BÌNH 
DI TÍCH 


Chùa Hoằng Phúc 

Tên cổ là chùa Kính Thiên ở làng Thuận Trạch, huyện Lệ 
Thủy. Chùa Kính Thiên là một ngôi chùa cổ lớn ở phủ Tân Bình, 
địa danh cũ của tỉnh Quảng Bình dưới triều Lê. Chùa có chín 
quả chuông nặng hàng ngàn cân. Xưa chùa từng có tăng quan 
trụ trì và được cấp sái phu (người quét dọn chùa) để phụng sự. 


Năm Kỷ Dậu (1609), tức năm thứ 52 sau khi vào trấn thủ 
Thuận Hóa, Đoan Quốc công Nguyễn Hoàng cho làm lại chùa 
trên nền cũ và đặt tên là chùa Kính Thiên. Năm Bính Thân 
(1716), chúa Nguyễn Phúc Chu (1692-1725) cấp tiền tu sửa và 
ban một biển đề tên chùa, một biển đề bốn đại tự “Vô song phúc 
địa” (đất phúc khôn sánh) và năm câu đối chữ Hán. 


Đền Anh Quốc Công 

Ỏ ấp Trang Tiệp, huyện Phong Lộc, nay là huyện Quảng 
Ninh. Đền Anh Quốc công thờ vị công thần nhà Nguyễn, Tiết chế 
Anh Quốc công Nguyễn Hữu Tiến (1602-1666). Ông vốn người 
xã Vân Trai, huyện Ngọc Sơn (nay là huyện Đông Sơn) Thanh 
Hóa, theo cha mẹ vào sinh sống ở phủ Hoài Nhơn, Bình Định. 
Năm 30 tuổi được Đào Duy Từ, người cùng quê gả con gái cho và 
cùng vào Nam giúp chúa Nguyễn. Nghe lời tiến cử của Lộc Khê 
hầu Đào Duy Từ, Sãi Vương Nguyễn Phúc Nguyên cho Hữu Tiến 
giữ chức đội trưởng đội thủy quân nội cung, rồi được thăng chức 
Chưởng cơ. Năm 1648, cầm quân chống quân Trịnh ở cửa Nhật 
Lệ. Năm 1655, giữ chức Tiết chế, cùng Nguyễn Hữu Dật chỉ huy 
quân vượt Đèo Ngang đánh chiếm bảy huyện của Nghệ An. Hai 
bên cầm cự gần sáu năm, cuối cùng quân Nguyễn mới quay về 
bên này sông Gianh. Nguyễn Hữu Tiến ở lại Quảng Bình làm 
trấn thủ đạo Lưu đồn. Mùa thu năm Bính Ngọ (1666) ông qua 
đời. Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần phong là Hiệp Mưu Tá Lý 
Công Thần Tả quân Đô đốc chưởng phủ sự, tước Thuận Quận 
công và giao cho dân ở đạo Lưu đồn dựng đền thờ ở ấp Trang 


763 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Tiệp. Năm Gia Long thứ 4 (1805), xếp ông vào hàng khai quốc 
công thần, được thờ ở Thái miếu (Hoàng thành, Huế). Năm Minh 
Mạng thứ 16 (1835) phong tước Anh Quốc công và thờ ở võ miếu. 


Luũy Đào Duy Từ 

Còn gọi là Lũy Thầy. Hệ thống lũy Đào Duy Từ, do Đào Duy 
Từ thiết kế chỉ huy, bắt đầu xây dựng từ năm 1630 đến năm 
1662 mới hoàn thành, để ngăn chặn các cuộc tấn công của quân 
Trịnh ở Đàng Ngoài. 


Hệ thống Lũy Thầy gồm 4 lũy chính: 


- Lũy Trường Dục: dài 10km, bắt đầu từ chân núi Trường 
Dục đến đầm phá Hạc Hải. 

- Lũy Nhật Lệ: bắt đầu từ cửa biển Nhật Lệ đến núi Đâu 
Mâu, dài khoảng 12km. Lũy cao 6m, phía ngoài đóng gỗ lim, 
trong đắp đất làm 5ð bậc. 

- Lũy Trường Sa: dài 7km, chạy dọc theo bờ biển phía Nam 
cửa Nhật Lệ. 

—_ Lũy Trấn Ninh: Thuộc 2 xã Trấn Ninh và Đông Hải. 

Đây là dấu ấn khổ đau của một thời nội chiến “nổi da xáo 
thịP, Trịnh - Nguyễn phân tranh, chia cắt đất nước kéo dài trên 
200 năm. 


Chùa Kim Phong 

Tọa lạc trên đỉnh núi Thần Đinh, huyện Phong Lộc, nay là 
huyện Quảng Ninh, có truyền thuyết cho rằng: chùa được dựng 
dưới thời Sãi Vương Nguyễn Phúc Nguyên. Nội tán Đào Duy Từ 
(1572-1634) được cử ra giữ chức Thống suất đạo Lưu đồn thường 
lên chơi ở núi Đâu Mâu. Một hôm Đào Duy Từ gặp một cụ già 
râu tóc bạc phơ, hiệu là Hoàng Phủ dặn Duy Từ đến chùa ở núi 
Thần Đinh cụ sẽ trao cho pho sách Thần. Đúng hẹn, Duy Từ tìm 
đến chùa và được cụ Hoàng Phủ trao cho pho sách, rồi biến mất. 


Chùa lâu năm bị hoang phế, đến năm Minh Mạng thứ 6 
(1825), Trần Gia Hội trụ trì ở chùa cho dựng lại bằng tranh tre. 


764 


QUẢNG BÌNH 


Năm Minh Mạng thứ 10 (1829), một người địa phương là Lê Văn 
Trúc quyên tiền xây chùa bằng gạch ngói. Cùng thời gian ấy, 
thuyền buôn vớt được quả chuông ở cửa Nhật Lệ đem cúng vào 
chùa. 


Quảng Bình quan 

Là một công trình kiến trúc khá đồ sộ gồm có cổng và hệ 
thống thành lũy được xây vào năm 1630 để bảo vệ từ xa kinh đô 
Phú Xuân của Chúa Nguyễn. Quảng Bình Quan đã bị phá hủy 
trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Hiện nay, Quảng Bình quan 
đã được phục chế lại như nguyên bản cách nay ba thế kỷ, nhưng 
chưa xây dựng lại hệ thống thành lũy. 


Quảng Bình quan là một di tích kiến trúc có giá trị lịch sử và 
nghệ thuật đã được nhiều văn nhân mọi thời đại ngợi ca. 


Đình Lý Hoà 

Nằm ở địa phận làng Lý Hoà, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch. 
Đình được dựng vào năm 1787, tọa lạc ngay giữa làng, trên một 
khu đất cao ráo, hướng về phía Nam, gần bên cửa sông Lý Hoà. 
Sách “Phủ biên tạp lục” của nhà bác học Lê Quý Đôn viết về làng 
Lý Hoà như sau: “Làng Lý Hoà giàu nhất nhì tỉnh Quảng Bình, 
làng ấy còn có tiếng văn vật”. 

Tương truyền, lúc mới xây dựng, đình chỉ có cột, lúc nào có 
hội mới lợp tranh, hết hội lại hạ mái xuống. Nhưng đến khoảng 
những năm 1804-1808, bắt đầu lợp ngói vĩnh cửu. Năm 1824, 
xây cất thêm phần ngoài. 

Khu đình có tường bao, gồm các cổng hạ, sân hạ, bình phong, 
tầng cấp, cổng thượng, sân thượng, đình tiền, đình trung và 
đình hậu. 

Tam quan gồm ba cửa, cửa chính có hai mái. Trên mái cổng 
chính có bình rượu và hai tượng rồng chầu, bốn góc mái đều có 
tượng rồng quay đầu ra bốn phía, được gắn ốp mảnh sứ. 


765 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Cổng chính cao 5m, rộng 1,5m, hai bên tả, hữu đền có đắp nổi 
đôi câu đối, phía trên vòm cổng khoảng 1,4m đắp nổi mặt rồng. 
Hai cổng bên trái và bên phải không những giống nhau về kích 
thước, mà còn giống nhau cả về kiểu dáng. 


Cổng hạ có 2 mảng tường, hai bên cổng liền với cột có hai 
hình con ngựa đắp nổi. 


Kiến trúc đình gồm năm gian: ba gian chính và hai gian phụ 
hai bên dài 20m, rộng 10m. Mỗi vì kèo có bảy cột gỗ lim. Cột cao 
nhất 5,4m, cột thấp nhất 4m. Ở các vì kèo, đầu bẩy đều được 
chạm trổ. Bốn góc mái có rồng uốn lượn. Chính giữa bờ nóc có 
tượng lưỡng long triều nguyệt. 


Đình giữa có kiến trúc như đình tiền, dài 15m, rộng 7m. Trên 
các bộ vì kèo đều được chạm trổ hình rồng, hoa lá. Bốn góc mái 
có tượng rồng uốn lượn. 


Đình hạ ba gian, có bệ thờ Thành hoàng. Đình thờ Cương 
Khẩu Đại vương và các vị thi đỗ đại khoa. 


Thành Đồng Hới 

Thành Đồng Hới được vua Minh Mạng cho xây vào năm 1824, 
có chu vi 1872m, mặt thành rộng 1,2m, cao 4,6m. Thành có ba 
cửa: cửa Tả, cửa Hữu và cửa Hậu, tất cả đều xây bằng gạch. 
Thành Đồng Hới đã bị máy bay Mỹ ném bom, bắn phá, hầu như 
bị san bằng. Hiện chỉ còn lại một mảng tường thành ngắn. 


Đền Mại Bản 

Tọa lạc ở xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy. Đền thờ xã trưởng 
Mai Văn Bản. Tương truyền, vào khoảng niên hiệu Quang Thuận 
(1460-1469) đời Lê Thánh Tông, nhà vua thân chinh đi dẹp giặc 
Chiêm Thành, qua địa phận xã Liên Thủy, sai quân dân đào 
cảng thông đường vận tải. Xã trưởng Mai Văn Bản đến trước vua 
tâu rằng vùng này toàn đất cát, không thể mở cảng được, đào chỉ 
uống sức quân dân. Vua giận Bản trái lệnh, sai chém đầu. 


766 


QUẢNG BÌNH 


Quả nhiên sau đó việc đào cảng không thành, bởi đào bao 
nhiêu thì lại bị cát lấp bấy nhiêu. Lúc đó vua mới thấy lời tâu 
của Bản là đúng. Sau khi bình Chiêm trở về, voi nhà vua đi qua 
chỗ đào cảng bị sa lầy. Vua cho là Bản hiển linh, bèn khấn thì 
thầm, bỗng nhiên voi đi tiếp được. Vua phong cho Mai Văn Bản 
làm Thổ Thần và cho lập đền thờ Bản. 


LÊ HỘI 

Quảng Bình là vùng đất, một thời từng là ranh giới giữa Đàng 
Trong và Đàng Ngoài, là điểm giao thoa hội tụ nhiều luồng văn 
hóa, là chiến trường ác liệt qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp 
và chống Mỹ. Quảng Bình còn là nơi sinh sống của nhiều dân 
tộc anh em. Và vì thế, ngày nay Quảng Bình còn lưu giữ nhiều 
di tích lịch sử văn hóa của nhiều thời đại khác nhau, và là nơi có 
nhiều lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc. 


Lễ hội làng Cảnh Dương 

Mang tính chất lễ hội nông nghiệp cổ truyền. Hằng năm hội 
được mở vào mồng 3 tháng Giêng âm lịch tại làng Cảnh Dương, 
huyện Bố Trạch. Lễ hội có nhiều trò chơi dân gian. Trong đó đặc 
sắc nhất là thi bơi trải và thi nấu cơm nhanh... 

Lế hội Bảo Ninh 

Làng Bảo Ninh nằm bên kia sông Nhật Lệ đối diện với thị 
xã Đồng Hới, gần bờ biển, là quê hương của Mẹ Suốt anh hùng. 
Hằng năm lễ hội mở ra vào ngày 14 đến 16 tháng 4 âm lịch tại 
đình làng Bảo Ninh, huyện Quảng Ninh. Đình làng thờ thần 
nhân (hai cha con người đánh cá) và cá Ông (cá voi). Mở đầu lễ 
có tục rước cốt Ông từ làng về đình, có diễn trò “hò khoan, chèo 
cạn”, múa bông. Tiếp theo là hội xuống biển, có thể thả thuyền 
giấy, cá giấy xuống biển, làm lễ cầu khấn. Kết thúc lễ hội là 
“tước Ông về đình mỏ hội”. Sáng 15, làng tổ chức bơi thuyền với 
các làng khác lân cận. Sáng 16 rước Ông về làng. 


Trong ngày hội có diễn nhiều trò, chèo cạn, múa bông. 
767 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


QUẢNG NAM 


Là tỉnh nằm ở trung điểm miền Trung Việt Nam, có diện 
tích tự nhiên 10.708km?, dân số 1,4 triệu người, gồm các dân 
tộc Kinh, Cơ Tu, Xơ Đăng, Gié Triêng, Co... Về địa giới, phía Bắc 
giáp Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, phía Nam giáp Quảng Ngãi 
và Kon Tum, phía Tây giáp Lào, phía Đông giáp biển Đông. 


Quảng Nam có 2 thị xã: Tam Kỳ và Hội An. Tam Kỳ là tỉnh ly, 
ngoài ra còn có 14 huyện là: Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Đông 
Giang, Tây Giang, Nam Giang, Thăng Bình, Quế Sơn, Hiệp Đức, 
Tiên Phước, Phước Sơn, Núi Thành, Nam Trà My, Bắc Trà Mỹ. 


Quảng Nam là vùng non xanh nước biếc, đổi núi chiếm 
khoảng diện tích với nhiều ngọn núi cao thuộc dãy Trường 
Sơn hùng vĩ như: Ngok Lum Heo cao 2.045m, Ngok Tion cao 
2.032m... Vùng đất thấp nằm ven biển là đồng bằng chiếm 
diện tích, tập trung dọc hai bên quốc lộ 1A. 


Quảng Nam có các con sông lớn: Thu Bồn, Tam Kỳ, Trường 
Giang, Vu Gia, đều bắt nguồn từ dãy Trường Sơn. 


Quảng Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới ven biển và 
khí hậu ôn đới vùng cao, do đó Quảng Nam có hai mùa: Từ tháng 
2 đến tháng 4 là khí hậu nóng và khô, từ tháng 9 đến tháng 
12 là mùa mưa. Lượng mưa trung bình năm ở Quảng Nam là 
2.000mm. 


Qua nhiều lần khai quật, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy ở 
Quảng Nam dấu tích văn hóa thời đại kim khí ở thế kỷ thứ nhất 
trước Công nguyên. Đó là nền văn hóa Sa Huỳnh, rồi đến nền 
văn hóa Chămpa kế thừa và phát triển. Vương quốc Chămpa đã 
trải qua 2 thời kỳ cực thịnh với những cung điện, đền đài, thành 
quách nguy nga tráng lệ. Đó là thánh địa Mỹ Sơn, kinh thành 
Trà Kiệu, Phật viện Đồng Dương và nhiều tháp được xây dựng ở 
Bằng An, Chiên Đàn, Khương Mỹ trong khoảng thời gian từ thế 
kỷ I đến thế kỷ IX. 


768 


QUẢNG NAM 


Năm 1306, vùng Quảng Nam trở thành đất của Đại Việt. Đây 
là vùng đất sính lễ của vua Chế Mân dâng lên vua Trần Anh 
Tông xin cưới công chúa Huyền Trân làm hoàng hậu Vương quốc 
Chămpa. 


Năm 1507-1606, Chúa Nguyễn Hoàng khi làm lãnh trấn 
Quảng Nam đã coi Đà Nẵng là cửa ngõ yết hầu miền Thuận 
Quảng. Nguyễn Hoàng đã chiêu mộ dân Bắc vào khai canh lập 
ấp, mở mang sản xuất và dùng thương cảng Hội An giao thương 
với bên ngoài. Năm 1832, dưới thời Minh Mạng, xứ sở này đổi 
thành Quảng Nam dinh. Nhưng trước đó, năm 1881, tỉnh Quảng 
Nam đã chính thức được thành lập. 


THẮNG CẢNH 


Phố cổ Hội An 

Trước đây gọi là cảng Đại Chiêm, một trong những đô thị cổ 
nhất vùng Đông Nam Á, đến nay vẫn giữ được gần như nguyên 
vẹn. Phố cổ Hội An nằm cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30km 
về phía Đông Nam, từ lâu đã trở thành một địa danh nổi tiếng 
của Việt Nam. Từ thế kỷ XVI, đây đã là thương cảng lớn nhất 
xứ Đàng Trong, có nhiều tàu thuyền các nước trên thế giới: Nhật 
Bản, Trung Hoa, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha... cập bến, mua bán 
trao đối hàng hóa. Vì thế Hội An là nơi giao thoa của các nền 
văn hóa phương Đông và phương Tây được thể hiện qua các công 
trình kiến trúc còn nguyên vẹn cho đến ngày nay. 


Ngoài giá trị văn hóa kiến trúc đồ sộ và đa dạng, Hội An còn 
lưu giữ một di sản văn hóa phi vật thể hết sức phong phú thể 
hiện qua các hoạt động tín ngưỡng, lễ hội, văn nghệ dân gian... 

Phố cổ Hội An rộng khoảng 2km”, gồm các phố cổ hẹp, ngắn, 
chia cắt nhau như bàn cờ. Giá trị đặc biệt của di tích này là sự 
hiện diện của hàng trăm ngôi nhà cổ, một hoặc hai tầng, mái 
lợp ngói cổ, tường hổi sát mái, cao thấp lô nhô, đứng tựa vào 


769 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


nhau 2 bên phố. Nhà ở đây chủ yếu làm bằng gỗ có chạm trổ hoa 
lá, chim thú. Trong nhà trang trí hoành phi câu đối, cuốn thư. 
Hàng hiên thường lắp “vỉ vỏ cua”, mặt trước là cửa hiệu. Lòng 
nhà hình ống khá sâu, nhưng sáng sủa, mát mẻ, thoáng nhờ có 
“giếng trời” ở giữa lòng nhà. 

Hội An có kiến trúc nhà rường. Nhà có khung gỗ, được chạm 
trổ tỉnh vi. Hiện trên đường phố Trần Phú, Nguyễn Thái Học 
còn nhiều ngôi nhà rường. Nhà cổ Hội An là linh hồn phong vị 
tạo ra nếp sống cũ. Nhà cổ Hội An thuộc loại nhà ống, thường 
thông ra 2 mặt phố, tiện cho việc làm ăn. Điển hình là ngôi nhà 
ông Tấn Ký có tuổi thọ trên 200 năm. Ngôi nhà cổ này đã được 
Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích kiến trúc văn hóa 
nghệ thuật đầu tiên vào năm 1985. 


Phố cổ Hội An được ƯNESCO ghi vào Danh sách Di sản văn 
hóa thế giới năm 1999. 


Cù Lao Chàm 

Cù Lao Chàm từng có nhiều tên gọi: Puliciam, Pulucham, 
Chiêm Bất Lao, Tiên Bích La..., là một quần đảo gồm bảy hòn 
đảo lớn nhỏ: hòn Lao, hòn Mố, hòn Dài, hòn Khô Mé, hòn Khô 
Con, hòn Lá, hòn Tai, quần tụ thành một vòng cung hình như 
một bức bình phong che chắn cho Cửa Đại của thương cảng Hội 
An. Cù Lao Chàm nằm cách thị xã Hội An 16km về hướng Đông 
Bắc. Tổng diện tích các đảo trên 15km), trong đó rừng chiếm 
khoảng 90%. Đảo lớn nhất là đảo hòn Lao, đảo nhỏ nhất là hòn 
Khô Con. Đến đây vào những ngày trời đẹp, không có gió lớn, du 
khách chỉ đi bằng thuyền máy khoảng 1 giờ là đến được Cù Lao 
Chàm. Trong những triền núi trên các đảo có nhiều suối đẹp, 
nước trong vắt. Theo các dòng suối đi sâu vào những cánh rừng 
già rậm rạp. Đây là những rừng nguyên sinh, động thực vật khá 
phong phú, trong đó có nhiều loại gỗ quý và nhiều loài động vật 
quý hiếm, nhiều nhất là khỉ, trăn, thỏ rừng... 


Thời tiết Cù Lao Chàm rất dễ chịu, nhiệt độ khá ổn định. 
Nhiệt độ trung bình cả năm là từ 20-24°C. Mùa đông ấm áp, 


770 


QUẢNG NAM 


mùa hè mát dịu, không có sương mù. Đây là những yếu tố hết 
sức quan trọng cho sự phát triển nuôi trồng thủy sản và dịch vụ 
du lịch. 


Trên đảo hòn Lao có nhiều bãi tắm thú vị, cát trắng mịn, nằm 
dọc theo bờ phía Tây như: bãi Bắc, bãi Ông, bãi Làng, bãi Xếp, 
bãi Chồng, bãi Pìm, bãi Hương và bãi Nần. 

Các nhà khảo cổ học tìm thấy ở những bãi biển Cù Lao Chàm 
nhiều mảnh vỡ của các đồ gốm cổ của người Chăm, của các tín đồ 
đạo Hồi ở Trung Đông, Thái Lan, Ấn Độ và Trung Quốc có niên 
đại trong khoảng từ thế kỷ VIII đến thế kỷ X. Điều đó chứng tỏ 
rằng Cù Lao Chàm của Quảng Nam là điểm dừng chân của các 
tàu buôn quốc tế ghé vào hoặc buôn bán trao đổi hàng hóa, lương 
thực... hoặc để tránh gió bão. Cù Lao Chàm là tấm bình phong 
khổng lồ trên biển Hội An, nơi còn chứa đựng bao điều bí ẩn, 
chưa được các nhà khảo cổ phát hiện. 


Sông Thu Bồn 

Dòng sông quanh năm soi bóng nước phố cổ Hội An. Con sông 
gắn liền với cuộc sống và chứng kiến bao nỗi thăng trầm của 
người dân phố cổ. 

Sông Thu Bồn bắt nguồn từ núi Ngọc Lĩnh cao tới 2.598m, 
chảy qua bao thác ghềnh trước khi đến đất quế Trà My, hoà 
mình vào sông Tranh, sông Tiên mang phù sa bồi đắp cho Gò 
Ni. 

Vào những đêm hội, trên dòng sông Thu Bồn đoạn chảy qua 
phố cổ là một dòng sông ánh sáng muôn sắc, một đêm hội hoa 
đăng trên mặt nước lung linh. 


Thánh địa Mỹ Sơn 

Là khu đền tháp cổ của Vương quốc Chămpa, được một học 
giả người Pháp là M. Ơ. Paris tìm thấy năm 1898 trong thung 
lũng Mỹ Sơn thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, cách Thành 
phố Đà Nẵng 68km về phía Tây Nam, cách Kinh đô Trà Kiệu 
của Vương quốc Chămpa cũ 30km về phía Tây. 


771 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Chọn Mỹ Sơn, một vùng thung lũng bao quanh là núi non, 
làm thánh địa, ngoài ý nghĩa tôn giáo, làm nơi thờ phụng, chắc 
hẳn các vua Chăm xưa đã có ý định tìm một nơi kín đáo an toàn 
để có thể rút lui về ẩn náu, một khi Kinh đô Trà Kiệu bị uy hiếp. 
Theo các nhà nghiên cứu người Pháp L. Firot, L. de LaJonqulere 
và H. Parmentier thì Mỹ Sơn là khu Thánh địa quan trọng nhất 
của Vương quốc Chămpa cổ, cho đến khi chấm dứt sự tồn tại của 
Vương quốc này vào thế kỷ XV. 


Là thánh địa quan trọng nhất, bởi Vương quốc Chămpa có 
hai thánh địa thuộc hai tộc lớn: Thánh địa Mỹ Sơn thuộc thị 
tộc Dừa (tiếng Sanskrit: Narikelaramsa) trị vì phía Bắc Vương 
quốc (miền Aravati) thờ Thần Serisanabhadresvara và Thánh 
địa Ponaga (Nha Trang) thuộc thị tộc Cau (tiếng Sanskrit: 
Kaukavamsa) trị vì ở phía Nam Vương quốc (miền Kauthara), 
thờ Nữ thần Ponaga của Vương quốc. Trong hai thánh địa, thì 
Mỹ Sơn được chọn làm thánh địa chính của Vương quốc Chămpa, 
nên mỗi một vị vua lên ngôi đều đến đây làm lễ thánh tẩy. Do 
đó, Mỹ Sơn được các vua Chămpa chăm sóc, liên tục phát triển 
từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIII. Tại đây có nhiều bia ký có từ 
thế kỷ IV đến thế kỷ XIII. Trong đó vua Bhadravarman, vị vua 
đầu tiên của Chămpa xuất hiện trên bia ký, đã cho xây dựng ở 
đây ngôi đền thờ Thần Shiva vào thế kỷ IV. Nhưng đến thế kỷ 
VI, ngôi đền bị hỏa hoạn thiêu hủy. Sang thế kỷ VII, vị vua kế 
nghiệp của Rudravarman là vua Sambhavarman đã cho xây lại 
ngôi đền bằng gạch, và từ đó, tại đây các triều đại nối tiếp nhau 
cho tôn tạo và xây mới nhiều đền tháp nguy nga tráng lệ. 

Sau đó, có thể do sự phát triển mạnh của Phật giáo (thế kỷ 
VIII đến thế kỷ X) dưới hai vương triều Hoàn Vương và Đồng 
Dương (tức Indrapura) Mỹ Sơn không còn giữ được vai trò thánh 
địa quốc gia nữa. 

Đầu thế kỷ X, Shiva lấy lại được vị thế trong đời sống tinh 
thần của Vương quốc Chămpa, thánh địa Mỹ Sơn được phục hồi 
và các công trình lớn đẹp nhất còn tồn tại tới ngày nay đều được 
xây dựng trong thế kỷ X. 


772 


QUẢNG NAM 


Tiếp đó, Mỹ Sơn lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Chiến 
tranh kết thúc, vua Harivarman IV (1074-1080) cho khôi phục 
lại. Dưới Vương triều Vijaya, Vương quốc Chămpa chìm đắm 
trong những cuộc chiến tranh liên miên, thánh địa Mỹ Sơn một 
lần nữa bị tàn phá. Năm 1149, sau khi đánh bại quân Khơme, 
vua JjJaya Harivarman cho phục hồi lại toàn bộ đền đài bị phá 
hủy. Từ năm 1167 trở đi, các vương triều tiếp theo, đặc biệt dưới 
thời vua Jaya Simhavarman III (vua Chế Mân) đều cho tu bổ 
và cho xây mới nhiều đền đài cho tới năm 1470, khi vương triều 
Chămpa chấm dứt sự tổn tại, thì thánh địa Mỹ Sơn cũng bị bỏ 
hoang phế cho tới khi người Pháp tìm thấy (1898). Theo thống 
kê của H. Parmentier, thì thánh địa Mỹ Sơn có tới 70 đền tháp. 


Suốt 40 năm đầu của thế kỷ XX, nơi đây được Viện Viễn Đông 
Pháp cho trùng tu nhiều lần. 


Từ năm 1945, chiến tranh nổ ra, Mỹ Sơn không những không 
được tu bổ mà còn bị phá hủy. Đặc biệt, đợt ném bom B52 của 
giặc Mỹ cuối năm 1969 đã phá hủy toàn bộ khu tháp chùa xây 
bằng đá, trong đó có ngọn tháp kỳ vĩ cao 24m. Hiện Mỹ Sơn chỉ 
còn lại khoảng 20 ngọn tháp, nhưng bị hư hỏng nhiều. 


Đền chính có cửa chính mở ra hướng Đông, thờ Linga - Yonl, 
biểu hiện sinh lực sáng tạo. Kiến trúc đền tháp theo kiểu truyền 
thống Chămpa. Mặt bằng hình vuông. Tháp chùa gồm ba tầng, 
tầng trên là hình thu nhỏ của tầng dưới. Phần đế tháp tượng 
trưng cho thế giới trần gian, thân tháp biểu tượng cho thế giới 
thần linh. Toàn bộ tháp được chạm khắc tinh vi với các hình 
chim, thú, hoa lá, vũ nữ Apsara... 

Thánh địa Mỹ Sơn có bảy đại diện tiêu biểu của tất cả các 
giai đoạn và phong cách nghệ thuật kiến trúc Chămpa. Thánh 
địa Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới 
năm 1999. 


773 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Bãi tắm Tam Thanh 


Thuộc xã Tam Thanh, cách thị xã Tam Kỳ 7km về phía Đông, 
là một bãi tắm sạch đẹp, rộng chừng vài chục hécta, rất thích 
hợp cho du lịch dã ngoại, tắm biển, cắm trại, bơi lội... 


Bãi hạng 

Thuộc xã Tam Nghĩa, cách thị trấn Núi Thành khoảng 5km 
về phía Đông. Bãi Rạng nằm dọc theo căn cứ Chu Lai cũ, hiện 
còn lưu giữ nhiều chiến tích của quân dân ta trong cuộc kháng 
chiến chống quân xâm lược Mỹ và bè lũ tay sai. Bãi Rạng với 
những ghềnh đá hoang sơ và những ngọn đổi ăn thông ra biển. 
Phía sau các bãi tắm là rừng phi lao xanh tươi, bốn mùa tỏa 
bóng mát. Sau khi tắm biển thoải mái, du khách có thể ghé thăm 
tượng đài chiến thắng Núi Thành, ghi lại chiến công vang đội 
của Quân giải phóng ngày 26-5-1965. 


Bãi tắm Cửa Đại 
Cách phố cổ Hội An chừng 4km về phía Đông. Đây là bãi tắm 
lý tưởng. Bãi cát trắng mịn, thoai thoải, sóng nhỏ, lại gần thị xã. 


DI TÍCH 

Tháp Chiên Đàn 

Nằm cạnh quốc lộ 1A thuộc xã Tam An, thị xã Tam Kỳ, cách 
tỉnh ly Tam Kỳ 5km về phía Bắc, gồm 3 tháp: Bắc - giữa - Nam, 
đứng thẳng hàng theo trục Bắc Nam. Ba tháp này thờ ba vị 
thần: Shiva, Vishnu và Brahma của dân tộc Chăm. Tháp Chiên 
Đàn được xây vào cuối thế kỷ XI, hình dáng 3 tháp giống nhau 
trên mặt bằng hình vuông, mái tháp từng tầng thu nhỏ vươn 
cao. Thân tháp không có hoa văn trang trí. Cửa chính quay về 
hướng Đông, còn ba phía là cửa giả. Hiện trong khuôn viên tháp 
có nhà trưng bày các hiện vật cổ Chămpa như các phù điêu, 
tượng Nữ thần, vũ nữ Apsara, tượng Lănga YonI..., có giá trị 
nghệ thuật cao. 


774 


QUẢNG NAM 


Tháp Bằng An 

Tọa lạc ở xã Điện An, huyện Điện Bàn, cách Thành phố Đà 
Nẵng khoảng 30km về phía Đông Nam, cách thị xã Hội An chừng 
14km. Tháp Bằng An là tháp Chămpa duy nhất có mặt bằng 
lục giác mỗi cạnh dài 4m tôn tại tới ngày nay. Tháp được xây 
dựng vào cuối thế kỷ XII. Có chiều cao hơn 20m, không có trụ áp 
tường, không có cửa giả và hoa văn trang trí, chóp nhọn và thon. 
Nhìn vẻ ngoài thấy tháp có dáng một Linga khổng lổ vươn cao 
biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của vũ trụ. Ngay ở cửa ra vào 
đặt hai tượng con Gajasimha, đầu voi mình sư tử bằng đá. 


Tháp Khương Mỹ 

Thuộc xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, cách thị xã Tam Kỳ 
2km về phía Tây Nam. Tháp Khương Mỹ là một tổ hợp gồm 3 
tháp Chămpa truyền thống với mặt bằng gần vuông, mái tháp 
có ba tầng, trên đỉnh là chóp tháp xây bằng đá sa thạch. Tháp 
Khương Mỹ được xây vào thế kỷ X, hoa văn trang trí theo mô típ 
nghệ thuật Khơme... với nhiều cành lá cuốn vành ở đầu mút, lá 
có rãnh sâu. 


Tại khu vực tháp Khương Mỹ, các nhà khảo cổ học tìm thấy 
nhiều chum vại có niên đại vài trăm năm. 


Phật viện Đồng Dương 

Được xây dựng vào năm 875 dưới triều vua Indravarman I1, 
thuộc xã Bình Định, huyện Thăng Bình, cách thị xã Tam Kỳ 
40km về phía Bắc, là di tích quan trọng bậc nhất của kiến trúc 
Phật giáo Chămpa. Do sự tàn phá của chiến tranh và sự hủy 
hoại của thời gian, Phật viện Đồng Dương nay chỉ còn lại một 
mảng tường tháp, một số vật trang trí điêu khắc và nền móng 
của công trình. 


Kinh thành Trà Kiệu 


Còn gọi Kinh thành Sư Tử hay là thành Simhapura. Ngày 
nay Kinh thành Trà Kiệu đã bị tàn phá nặng nề, không còn nữa, 


775 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


chỉ còn một đoạn tường thành dài khoảng 1km cao 3m nằm trên 
một vùng đồng bằng dân cư đông đúc. Theo ghi chép trong Thủy 
Kinh Chú ở thế kỷ XV, thì Kinh thành Trà Kiệu (thuộc huyện 
Duy Xuyên) được bao bọc bằng một hệ thống thành quách, hào, 
lũy đồ sộ vững chắc, được xây dựng theo kỹ thuật xây thành lũy 
của người Trung Hoa. Tại kinh thành cũng có những đền thờ to 
lớn để tưởng nhớ thần linh (phần lớn các tác phẩm điêu khắc 
trên các thành phần kiến trúc ở Kinh thành Trà Kiệu hiện được 
trưng bày tại Bảo tàng điêu khắc Chămpa, Đà Nẵng). 


Trong những năm 1980, nhân dân quanh vùng Trà Kiệu đã 
tìm thấy một số lượng lớn hiện vật bằng vàng. Đó là những đồ 
trang sức được chế tác rất tỉnh xảo. Qua những hiện vật tìm 
thấy cho thấy sự phồn vinh vốn có của kinh đô này, đã một thời 
lừng danh trong vùng Đông Nam Á. 

Nhà thờ Trà Kiệu 

Nằm ở khu vực thành cổ Trà Kiệu, được xây vào năm 1722, 
cách Đà Nẵng 37km về hướng Đông Nam, đến năm 1865, nhà 
thờ được chuyển tới địa điểm hiện nay. Nhà thờ hiện tại là do 
linh mục Lê Như Hảo xây năm 1971, theo mẫu kiến trúc nhà thờ 
phương Tây “thời kỳ Ánh sáng”, kết hợp với những nét hoa văn 
trang trí mang đậm tính dân tộc. 

Tại cổng nhà thờ có đặt hai con rồng dài khoảng 20m, uốn lượn 
theo đường lên hành lang tầng trên vào chính điện của nhà thờ. 

Cạnh nhà thờ là tu viện Mến Thánh giá, được xây dựng năm 
1867, nhà thờ truyền thống và nhà thờ Đức Mẹ xây năm 1898, 
trên một ngọn đổi cao 60m. 


Chùa Cầu 

Ở cuối đường Trần Phú, thị xã Hội An có một chiếc chùa Cầu, 
do thương gia Nhật Bản xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ XVII 
theo kiểu “thượng gia hạ kiềư' (trên là nhà dưới là cầu). Chùa 


A33 


Cầu còn có tên chữ là “Lai Viễn Kiềư” (cầu của những khách 


776 


QUẢNG NAM 


phương xa), nối khu dân cư người Nhật làm ăn buôn bán ở Hội 
An với khu dân cư người Việt - Hoa. Chùa Cầu bắc qua con lạch 
chảy ra sông Thu Bồn. 


Chùa Cầu có cấu trúc đặc biệt, chiều dài khoảng 18m, rộng 
3m, có mặt cầu cong lên ở giữa và mái lợp ngói âm dương che 
kín cả chiếc cầu cũng uốn cong theo mặt cầu một cách mềm mại. 
Chùa có mặt bằng hình vuông, nối với cầu ở đoạn giữa theo dạng 
chuôi vô. Chùa và cầu đều làm bằng gỗ sơn son được chạm trổ 
rất công phu. Mặt chùa quay về phía sông. Hai đầu cầu, một 
bên có tượng khi (Thân) và bên kia có tượng chó (Tuất), ngụ ý 
xây dựng từ năm Thân đến năm Tuất, ba năm mới hoàn thành. 
Cũng có ý kiến cho rằng đó là hai con vật mà người Nhật sùng 
bái thờ tự trong nhiều công trình tín ngưỡng từ cổ xưa? Phần 
chính giữa (gọi là chùa) thờ một tượng gỗ Bắc Đế Trấn Võ - vị 
thần bảo vệ xứ sở, ban niềm vui hạnh phúc cho con người. Chùa 
được trùng tu vào các năm 1768, 1817, 1915, 1986. 


Chùa Chúc Thánh 

Tọa lạc ở phường Cẩm Phô, thị xã Hội An, nằm cách trung 
tâm thị xã Hội An khoảng 2km (theo đường Huỳnh Thúc 
Kháng). Chùa Chúc Thánh nổi tiếng bởi là nơi khởi xướng chỉ 
phái thiền Chúc Thánh của Thiền phái Lâm Tế. Chùa được dựng 
vào khoảng cuối thế kỷ XVII kiến trúc theo lối chữ “tam” (=), 
có dạng kiến trúc tổng hợp truyền thống của Trung Hoa và Việt 
Nam, có nhiều tượng lớn. Ở chính điện thờ Tam Thế Phật, Di 
Lặc và 18 vị La Hán. Trước sân có tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. 
Trong khuôn viên chùa có nhiều bảo tháp của các tổ sư Minh 
Hải, thiền sư Thiết Thọ (đời 35), Ấn Bích (đời 39)... Hiện nay 
Hoà thượng Thích Trí Nhạn trụ trì chùa. Chùa được trùng tu 
vào các năm 1956, 1964. 


Chùa Phước Lâm 
Tọa lạc tại phường Cẩm Hà, thị xã Hội An. Chùa do Hoà 
thượng Âu Triêm khai sơn vào năm 1666, đã qua nhiều lần 


777 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


trùng tu trong các thế kỷ XVIII và XIX. Chùa thuộc hệ phái 
thiền Lâm Tế - Chúc Thánh. Kiến trúc chùa theo phong cách Á 
Đông cổ, kiểu chữ “môn” (?Ì), gồm ba gian, hai chái, hai bên có 
hai lầu chuông hình tháp. Trong chùa hiện còn nhiều tượng và 
cổ vật quý. Chùa Phước Lâm còn là nơi đào tạo danh tăng Việt 
Nam như Hoà thượng Thích Tịnh Khiết, Thích Giác Nhiên, đệ I 
và đệ II Tăng thống Phật giáo Việt Nam trước năm 1975. Chùa 
được trùng tu vào các năm 1822, 1898. 


Chùa Vạn Đức 

Còn gọi là chùa Cây Cau, ở xã Trường Lệ, huyện Diên Phước, 
nay là huyện Điện Bàn. Chùa do Thiền sư Minh Lượng xây dựng 
vào cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVII. Nằm ngay bên bờ sông 
Cổ Cò. Chùa Vạn Đức có quy mô lớn tráng lệ, là một trong những 
ngôi chùa đẹp nhất của tỉnh Quảng Nam. 


Chùa là nơi gặp gỡ của các thương nhân qua lại ghé thăm 
chùa cúng bái, cầu an... 


Đến nay chùa còn lưu giữ nhiều pho tượng thờ, kinh sách và 
các tài liệu quý liên quan đến lịch sử hình thành phố cổ Hội An 
và lịch sử Phật giáo trong vùng Quảng Nam - Đà Nẵng. 


Chùa Ông 

Nằm ngay trước chợ Hội An, còn gọi là miếu Quan Công, do 
Hoa kiều xây dựng vào giữa thế kỷ XVII, gồm 4 ngôi nhà cao 
to, vây quanh một khoảnh sân. Những cột gỗ lớn và bộ khung 
đỡ mái được chạm trổ tỉ mỉ. Chùa Ông trải qua nhiều lần trùng 
tu, lần trùng tu lớn nhất vào năm 1825 do vua Minh Mạng chu 
cấp kinh phí. Trong chùa còn giữ tượng Quan Công to lớn, quắc 
thước, mặt đỏ, râu dài, áo bào xanh, uy nghị, oal vệ... hai bên là 
tượng Châu Xương và Quan Bình. 

Trước gian chính điện có treo bức hoành phi lớn chạm bài từ 
dài của Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm (cha của Nguyễn Du). 
Chùa Ông là một kiến trúc độc đáo, kết hợp nhiều đường nét hài 
hoà nằm trong không gian yên tĩnh, bốn bề cây cối xanh tươi. 


778 


QUẢNG NAM 


Hội quán Phúc Kiến 

Hội quán này do người Hoa gốc ở Phúc Kiến xây dựng vào 
năm 1795, ngay từ buổi ban đầu tới sinh sống tại Hội An. Kiến 
trúc đồ sộ này do những bàn tay khéo léo, tài hoa của những 
nghệ nhân đến từ Trung Hoa. Hội quán Phúc Kiến được xây 
theo kiểu chữ “tam” (“), sâu đến 120m, không gian được phô 
bày chi tiết từ trong ra ngoài, nguy nga và lộng lẫy. Chính điện 
thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu, Quan Thế Âm Bồ Tát, Thần Tài, 
Bà Chúa sanh thai và 12 bà mụ theo tín ngưỡng dân gian người 
Trung Hoa. Ngoài ra, trong Hội quán còn có nhiều tượng thờ, 
trống đồng, chuông đồng, lư hương... 

Hội quán Triều Châu 

Còn có tên là chùa Ông Bổn, được xây dựng vào năm 1845, 
tọa lạc trên đường Nguyễn Duy Hiệu, thị xã Hội An. Hội quán 
xây theo kiểu “nội công ngoại quốc, bộ vì “chồng rường giả thử”, 
trên các thành phần kiến trúc bằng gỗ được chạm trổ những nét 
tinh vi, hình ảnh xoay quanh các đề tài tứ linh, long mã, điểu, 
thú... Phần điêu khắc này mang đầy màu sắc tâm linh. Hội quán 
Triều Châu thờ vị thần chính là Phục Ba, người chinh phục sóng 
gió, mà sau này dân gian đồng hóa với Phục Ba tướng quân. 


Chùa Quảng Triệu 

Còn gọi là Hội quán Quảng Đông, do người Hoa gốc Quảng 
Đông, Trung Quốc sống ở Hội An xây dựng vào năm 1855, tại 
176 phố Trần Phú, thị xã Hội An. Chùa được trùng tu lớn nhiều 
lần vào các năm 1915, 1990. Kiến trúc chùa theo kiểu chữ “quốc” 
(B]). Chùa có quy mô hoành tráng. Bên trong còn lưu giữ được 
nhiều hiện vật quý như bốn bức hoành phi lớn, một lư trầm lớn 
bằng đồng cao 1,6m, rộng 0,6m, một cặp đôn sứ, men ngọc Trung 
Quốc. 


Di tích Núi Thành 
Thuộc xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành. Năm 1965, quân 
Mỹ ồ ạt đổ bộ vào Đà Nẵng và lập căn cứ quân sự ở Chu Lai 


779 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


(Núi Thành). Ngày 16-5-1965, đại đội 2, tiểu đoàn 70, bộ đội địa 
phương Quảng Nam, lần đầu tiên đánh tan đại đội quân Mỹ, 
mở đầu cho phong trào “tìm Mỹ mà đánh” trên toàn miền Nam. 
Sau trận đánh mở màn này Đảng và Bác Hồ tặng cho quân dân 
Quảng Nam tám chữ vàng: “Trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt 
Mỹ”. Năm 1980, một tượng đài chiến thắng đã được dựng lên 
gần nơi xảy ra trận đánh. 


Khu di tích Nước Oa 

Thuộc xã Trà Tân, huyện Trà My, cách thị trấn Trà My 
khoảng 8km về phía Tây Nam. Đây là căn cứ cách mạng trong 
hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, là nơi đặt cơ 
quan đầu não về quân sự, chính trị của chiến trường khu V. Khu 
di tích bao gồm nhà ở, nhà làm việc, nhà ăn tập thể, hội trường 
hội họp, hầm trú ẩn, nằm ở giữa vùng núi rừng rậm rạp. Khu di 
tích được trùng tu sửa chữa năm 1986. 


Mộ Hoàng Diệu 

Thuộc xã Điện Quang, huyện Điện Bàn. Ngôi mộ tọa lạc trên 
một khu đất rộng, là nơi cải táng cụ Hoàng Diệu, một công thần 
của triều Nguyễn, có công bảo vệ thành Hà Nội và đã anh dũng 
hy sinh ngày 25-4-1882. 


LÊ HỘI 

Lế hội Long Chu 

Là lễ hội của ngư dân các làng chài ven biển quanh thị xã Hội 
An, để tống ôn và dịch bệnh vào lúc chuyển mùa. 


Hằng năm lễ hội được tổ chức vào ngày rằm tháng 7 âm lịch 
tại đình làng hoặc tại nhà trưởng thôn, ấp. LỄ hội có tục rước 
Long Chu (thuyền rồng làm bằng cót tre, bồi giấy hoặc vải) từ 
đình làng đến bến nước rồi đẩy thuyền trôi ra sông biển. 


Trước ngày tiến hành lễ, các thầy cúng đặt hương án và yểm 
bùa nơi có ma quỷ, theo sau thầy cúng là đoàn người nam nữ tay 
cầm dao, mác phát quang sạch sẽ đường làng, bờ bụi, miệng hò 


780 


QUẢNG NAM 


hát đối đáp vui vẻ. Vào ngày lễ chính, thầy cả làm lễ tế và sau đó 
là lễ rước “Long Chu” đi trừ tà ma dịch bệnh. Sau lễ có tổ chức 
các trò vu1. 

Lế hội bà Thu Bồn 

Lễ hội tổ chức vào ngày 12 tháng 2 âm lịch hằng năm tại dinh 
bà Thu Bồn, người Chăm gọi là Bô Bô phu nhân. 

Lễ hội diễn ra trong không khí tưng bừng, náo nhiệt suốt từ 
sáng đến tối mịt mới kết thúc. Ngoài phần tế lễ còn tổ chức đua 
thuyền, rước cộ và hát bội. Người từ nhiều nơi khác cũng đến 
tham gia tranh tài. Theo tục lệ, thuyền thuộc lăng miếu nào, thì 
được thần ở lăng miếu đó bảo hộ. Trước khi đua thuyền, cả đoàn 
trạo thủ phải làm lễ khấn vái trước lăng, rồi mới xuất phát. Mỗi 
thuyền đua cử ra một người ngồi ở mũi thuyền mặc áo đỏ, đội 
khăn đỏ, được coi là “tùy phái” của thần chủ thuyền. Người này 
có nhiệm vụ vừa hát vừa múa khích lệ trạo thủ. Các trạo thủ khi 
nghe tiếng hát của “tùy phái” sẽ cảm thấy mình được thần linh 
trợ lực nên bơi khỏe hơn. 

Tiếp đó là lễ rước cộ. Cộ là một bàn lớn, được hóa trang lộng 
lẫy, bên trong để nhiều thức ăn như bánh, hoa quả, gạo, thịt... 
Người rước cộ ăn mặc theo kiểu truyền thống của làng. Dân làng 
tham gia cùng hát múa. 

Lễ tế cá Ông 

Lễ hội tổ chức ở những vùng ven biển của những ngư dân 
làng chài. Hầu như làng nào ven biển cũng đều có thờ cá Ông 
(cá voi) và mỗi năm họ đều tổ chức lễ tế Ngài. Lễ tế cá Ông 
của các làng chài Hội An thường tổ chức vào dịp cầu ngư hằng 
năm trong khoảng hạ tuần tháng 2 âm lịch. Trong những ngày 
lễ hội có hát chèo Bả Trạo. Những người tham gia vừa hò vừa 
lĩnh xướng và làm động tác chèo thuyền ở trên cạn nhằm miêu 
tả cảnh hoạt động của dân chài trên sông nước. Những câu hát 
điệu múa là nhằm tri ân cá Ông đã cứu giúp người dân đi biển 
thoát khỏi hoạn nạn. 


781 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 
QUẢNG NGÃI 


Là một tỉnh duyên hải miền Trung, có tổng diện tích tự nhiên 
ð.177km3, dân số trên 1 triệu 200 ngàn người, là nơi sinh sống 
của nhiều dân tộc anh em: Kinh, Hrê, Xơ Đăng... Thị xã Quảng 
Ngãi là tỉnh ly, ngoài ra còn có 12 huyện là: Lý Sơn, Bình Sơn, 
Trà Bồng, Sơn Tịnh, Sơn Tây, Sơn Hà, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, 
Minh Long, Mộ Đức, Đức Phổ và Ba Tơ. 


Quảng Ngãi, phía Bắc giáp Quảng Nam, phía Nam giáp Bình 
Định, Tây Nam giáp Kon Tum, phía Đông giáp biển Đông với bờ 
biển dài trên 130km. 


Địa hình Quảng Ngãi gồm bốn vùng: vùng rừng núi, vùng 
Z . ` À » .T ` _ : 
bán sơn địa, vùng đồng bằng ven biển và vùng hải đảo. 


Quảng Ngãi có khí hậu khá khắc nghiệt, nắng lắm, mưa 
nhiều. Nhiệt độ trung bình cả năm từ 25,5°C đến 26,59°C. Nhiệt 
độ cao nhất có khi lên tới 41°C và thấp nhất 12°C. Quảng Ngãi 
nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa có hai mùa rõ rệt. Mùa 
nóng từ tháng 4 đến tháng 8, mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12. 
Mùa lạnh nhất từ tháng Giêng đến tháng 3. Lượng mưa trung 
bình năm 1.900mm, cao nhất có khi lên đến 3.500mm, gây bão 
lụt dữ đội. 


Quảng Ngãi có 3 con sông lớn chảy qua là: sông Trà Khúc, 
sông Trà Bồng và sông Vệ. Giao thông Quảng Ngãi khá thuận 
lợi, có đường sắt Bắc - Nam, đường bộ có quốc lộ 1A đi qua, lại 
có sông ngòi và đường biển. Quảng Ngãi hiện đã có cảng Dung 
Quất, một cảng nước sâu đang được hoàn thành khá hiện đại, 
phục vụ cho khu công nghiệp và nhà máy lọc dầu Dung Quất và 
thành phố Vạn Tường hiện đại. 

Quảng Ngãi là tỉnh có nền văn hóa lâu đời và tiêu biểu là nền 
văn hóa 8a Huỳnh với những con người cần cù sáng tạo, đầy tinh 
thần yêu nước và cách mạng, với những tên tuổi lừng danh cả 
nước như Huỳnh Thúc Kháng, Phạm Văn Đồng ... 


782 


QUẢNG NGÃI 
THẮNG CẢNH 


Đèo ViolắẮc 

Nằm trên quốc lộ, cách huyện ly Ba Tơ 23km về phía Tây. 
Đèo Violắc quanh co, một bên là rừng nguyên sinh với những 
cây cối um tùm rậm rạp, một bên là vực sâu thăm thắm. Dưới 
chân đèo là làng Violắc với 43 ngôi nhà sàn mang kiến trúc đặc 
biệt của dân tộc Hrê, lúc ẩn, lúc hiện rất kỳ ảo, ngoạn mục. Từ 
cầu sông Re uốn lượn dưới chân đèo lên đến điểm ranh giới giữa 
hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum là 19km, nằm ở độ cao 1.400m 
so với mặt nước biển. Càng lên cao khí trời càng lạnh. Từ trên 
đỉnh đèo, du khách sẽ nhìn thấy bản làng ẩn hiện trong những 
làn sương mờ kỳ ảo, những thửa ruộng bậc thang đang trải rộng 
hai bên bờ sông Re. 


Đảo Lý Sơn 

Vốn xưa kia có tên gọi là cù lao Ré. Tuy nằm giữa biển khơi 
bao la trời nước, nhưng cuộc sống của người dân nơi đây rất 
khấm khá, nhờ nghề đánh bắt hải sản và trồng tỏi nổi tiếng 
trong cả nước. Nhiều người gọi Lý Sơn là “Vương quốc của tỏi”. 
Huyện đảo Lý Sơn nằm cách cửa biển Sa Kỳ 18 hải lý về phía 
Đông. Đảo rộng khoảng 11km? gồm hai xã Lý Vĩnh và Lý Hải. 
Trên vùng đất Lý Sơn có nhiều di tích lịch sử văn hóa, phong 
cảnh nên thơ với nhiều đền, đình, lăng, miếu. Đặc biệt có nhiều 
vết tích của nền văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Chămpa qua các 
cuộc khai quật của các nhà khảo cổ ở xóm Ốc, suối Chình, chùa 
Hang và đình Lý Hải. 

Hằng năm, từ mồng 4 đến mồng 7 Tết cổ truyền, nhân dân 
huyện Lý Sơn tổ chức hội đua thuyền, có nhiều người tham gia. 

Làng biển Sa Cần 

Cửa biển Sa Cần còn gọi Thái Cần, Thế Cần, Sơn Trà, nằm 


về phía Đông Bắc huyện Bình Sơn, nơi dòng sông Trà Bồng đổ 
ra biển Đông. Cửa biển Sa Cần cách thị trấn Châu Ô 17km. Cửa 


783 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


8a Cần rộng khoảng 200m, độ sâu khoảng 4-6m. Giữa cửa có 2 
gành đá nhô cao mang tên hòn Ông và hòn Bà, gắn liền với một 
câu chuyện hoang đường. Xa xa về hướng Đông có mũi Co Co 
nhô ra biển tạo nên eo biển kín gió, mặt biển khá phẳng lặng và 
núi Nam Châm án ngữ trước mặt với một màu xanh thẫm nổi 
lên giữa trời biển mênh mông tạo thành một bức tranh thiên 
nhiên hữu tình thơ mộng. 


Hai bên cửa biển Sa Cần là xóm làng đông đúc ẩn mình dưới 
những rặng dừa xanh trĩu quả. 

Suối Cà Đú 

Từ miền biển mênh mang sóng nước, mời du khách lên thăm 
núi rừng Quảng Ngãi từng làm say đắm lòng người bởi sông 
suối và thác đổ. Một trong những suối đẹp của rừng núi Quảng 
Ngãi trước hết phải kể đến suối Cà Đú, cách huyện ly Trà Bồng 
khoảng 2km về phía Tây Bắc, với độ dốc khá cao, nước chảy xiết 
tạo nên nhiều thác ghềnh, quanh năm nước đổ ầm ào giữa núi 
rừng hoang sơ, môi trường xanh tươi, trong sạch. Đi về phía Tây 
của dòng suối ta bắt gặp hệ thống thủy điện Cà Đú, cung cấp 
điện chủ yếu cho huyện Trà Bồng và các vùng lân cận. 


Nơi đây còn có thác Xeng Bay cao hơn 15m, ẩn hiện giữa vùng 
đổi núi ở phía Tây Nam, cách suối Cà Đú khoảng 1km. 


Thác Trắng 

Nằm ngay giữa huyện Minh Long, chung quanh là vùng đổi 
núi trập trùng, một màu xanh bất tận, không khí mát mẻ quanh 
năm. Dòng nước từ độ cao 40m đổ xuống các ghềnh đá, làm tung 
bọt trắng xóa cả một vùng, tạo nên những âm thanh như sấm 
động rền vang. Dưới chân thác là hai hồ nước kề nhau, mỗi hồ 
rộng trên 100m”, mặt nước trong xanh quanh năm. Vào những 
ngày nắng nóng, được ở bên Thác Trắng, du khách sẽ được tận 
hưởng cái se lạnh với bụi nước mịt mù, ta có cảm giác như đang ở 
một thác nào đó trên cao nguyên Lâm Viên, Đà Lạt, Lâm Đồng. 


784 


QUẢNG NGÃI 
Cổ Lũy Cô Thôn 
Nằm ở trung tâm xã Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa, cách thị 
xã Quảng Ngãi khoảng 10km về hướng Đông là thắng cảnh núi 
Phú Thọ và Cổ Lũy Cô Thôn. Núi cao 60m, rộng khoảng 8ha với 
phong cảnh “nhất bộ, dị trạng” (đi một bước đã thấy hình thù đổi 
khác). Những hòn Chuông, hòn Trống, hang Xeo Quẹo... bằng đá 
granit xám xen lẫn thảm thực vật xanh mát tạo nên một quang 
cảnh hoang sơ thú vị. Đặc biệt trên núi có thành lũy của người 
Chăm xưa như thành Bàn Cờ, thành Hòn Yàng... Dưới chân núi 
Phú Thọ đầy huyền tích là thôn Cổ Lũy đa sắc màu hiện ra với 
dáng vẻ u tịch. Màu xanh của dừa đung đưa trong nắng gió, màu 
trắng của sóng lùa trên biển xanh, màu vàng lấp lánh của cát 
trong ánh nắng của phương Nam và màu xanh lồng lộng của đất 
trời miền Trung giàu nắng gió, đã tạo nên bức tranh thiên nhiên 
quyến rũ, là nguồn cảm hứng dạt dào của thi nhân mặc khách. 


Núi Ấn, sông Trà 

Viết cho đầy đủ là núi Thiên Ấn, sông Trà Khúc, đây là cảnh 
đẹp nổi tiếng của đất trời Quảng Ngãi. Từ cầu Trà Khúc, nằm 
trên quốc lộ 1A, chạy qua thị xã Quảng Ngãi, bạn. đi dọc theo tả 
ngạn sông Trà khoảng 1.000m, sẽ gặp núi Thiên Ấn, cao khoảng 
100m, đỉnh núi bằng phẳng rộng lớn, quanh năm soi bóng dòng 
sông Trà. Trên đỉnh núi Thiên Ấn có mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng, 
từng là quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Núi 
Ấn sông Trà cũng như hình với bóng, tạo nên một cảnh đẹp non 
nước hữu tình. 


Từ chân núi Ấn có đường xoáy ốc lên tận đỉnh, hai bên đường 
là những rặng phi lao rì rào trong gió và những cây đa cổ thụ rợp 
bóng mát. Đứng trên đỉnh Thiên Ấn, du khách sẽ được thưởng 
thức hết vẻ đẹp của Quảng Ngãi và dòng sông Trà Khúc với 
những bờ xe nước cao lớn, có cái đường kính tới 12m, đang từ từ 
cuộn tròn theo dòng nước, đưa nước vào ruộng đồng tắm tưới cho 
những đồng lúa gặp lúc khô hạn. 


785 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Bờ biển Sa Huỳnh 

Nằm sát quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam, rất tiện cho du 
khách, lại cách thị xã Quảng Ngãi chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ 
đi xe máy. Đây là một điểm du lịch tắm biển lý tưởng. Ngành 
du lịch Quảng Ngãi đã cho xây dựng ở Sa Huỳnh những Motel 
(kiểu nhà nghỉ, khách sạn có nhà để xe, có bếp cho du khách tự 
nấu nướng theo sở thích) để đón khách dừng chân nghỉ lại đôi ba 
ngày trước khi tiếp tục hành trình. 

Bãi biển Mỹ Khê 

Có hình cong lưỡi liềm và xiết lại ở vịnh Vĩnh An, với bãi cát 
vàng mịn chạy dài hơn 10km, quanh bờ là những rặng phi lao 
xanh ngút ngàn, bãi tắm thoai thoải, nước trong xanh, sạch đẹp, 
không có nước xoáy ngầm. Bãi tắm Mỹ Khê cách thị xã Quảng 
Ngãi khoảng 12km về hướng Đông, cách cảng biển Dung Quất 
16km, gần cảng Sa Kỳ, thuộc xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tĩnh. Đây 
là một bãi tắm lý tưởng của Quảng Ngãi. 


DI TÍCH 


Di tích khảo cổ Sa Huỳnh 

Thuộc 2 xã Phổ Thạch và Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, cạnh 
khu du lịch biển Sa Huỳnh, cách thị xã Quảng Ngãi 60km về 
phía Đông Nam. 


Di chỉ khảo cổ Sa Huỳnh gồm các di chỉ mộ táng ở các cồn cát 
ven biển. Đầu năm 1902, nhà khảo cổ học người Pháp, Vinet, đã 
tìm thấy một số lượng lớn chum gốm, các vật dụng bằng gốm, 
dụng cụ bằng sắt và đá, chứng tỏ sự tôn tại của nền văn hóa Sa 
Huỳnh của cư dân cổ, cách đây 2.000 năm, thuộc thời kỳ đồ sắt. 
Trong lần khai quật năm 1978, các nhà khảo cổ học Việt Nam đã 
thu lượm được 114 di vật. Những di vật này mang giá trị cao về 
sự hình thành và phát triển của nền văn hóa Sa Huỳnh. 


786 


QUẢNG NGÃI 


Chùa Hang 

Thuộc xã Lý Hải, nằm về phía Đông Bắc đảo Lý Sơn, dưới 
chân núi Thới Lới. Chùa Hang còn có tên “Thiên Không Thạch 
tự' (chùa đá trời sinh) do các vị Tiền hiền họ Trần ra khai khẩn 
hoang đảo, mở đất dựng làng Lý Hải và Lý Vĩnh và lập chùa vào 
thời Lê Kính Tông cách nay khoảng trên 300 năm. 


Gọi là chùa Hang, vì chùa nằm trong hang núi, muốn đến 
chùa phải men theo con đường độc đạo cheo leo bên vách núi, 
sát mép biển và lên cao dần, rồi lại phải xuống hơn 40 bậc tam 
cấp mới tới được cửa hang. Lòng hang khá sâu và rộng, dài 24m, 
ngang 20m, trần hang cao 3,2m, với diện tích 480m”. Trước sân 
chùa đặt một pho tượng Quan Âm cao 7m, đứng trên bệ giữa hồ 
sen nhìn ra biển cả mênh mông. Trong chùa có bàn thờ phật Di 
Đà, Thích Ca, Di Lặc, Tổ Đạt Ma và các sư tổ trụ trì. Các bệ thờ 
được tạo nên từ các bệ đá tự nhiên càng làm tăng thêm vẻ thâm 
nghiêm, huyền bí. Chung quanh chùa là những cây bàng biển cổ 
thụ hàng trăm năm tuổi, gốc rễ xù xì, cành lá sum suê, che bóng 
mát rượi. Trước cửa chùa là những bãi đá san hô được sóng đẽo 
gọt. Sát mép nước là những bãi cát vàng mịn màng, sạch sẽ. 


Chùa Ông 

Thuộc thị tứ Thu Xà, xã Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa, cách 
thị xã Quảng Ngãi 10km về hướng Đông. Chùa Ông do người 
Hoa thuộc các tỉnh Phúc Kiến, Triều Châu, Hải Nam, Quảng 
Đông (Trung Quốc) sinh sống ở Quảng Ngãi lập nên vào năm 
1821 (năm Minh Mạng thứ 2). Chùa Ông thờ bái theo kiểu “tiền 
Thánh, hậu Phật”. Chùa có kiến trúc hình chữ “tam” (=), quay 
mặt về hướng Đông. Chùa đã qua nhiều lần sửa chữa, nhưng 
vẫn giữ nguyên kiến trúc ban đầu, với nghệ thuật trang trí tỉnh 
xảo hài hoà giữa đắp nổi, chạm nổi, chạm thủng, chạm lộng trên 
các bình phong, vách gỗ, khám thờ, vì kèo, các câu đầu, đòn bẩy, 
xà ngang... Đây là một công trình kiến trúc nghệ thuật tôn giáo 
được xây dựng công phu, đẹp đẽ. 


787 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Chùa Thiên Ấn 

Tọa lạc trên núi Thiên Ấn thuộc xã Tịnh Ấn, huyện Sơn Tình, 
cách thị xã Quảng Ngãi 3,5km về hướng Đông Bắc. Vốn trước 
đây chỉ là một thảo am tĩnh mịch dưới lùm cây cổ thụ, được Hoà 
thượng Pháp Hoa xây dựng mở rộng vào năm 1695 vào thời Hậu 
Lê, được Chúa Nguyễn Phúc Chu ban biển ngạch “Sắc tứ Thiên 
Ấn tự” vào năm 1716. Trước chùa có giếng cổ sâu đến hơn ð0Om, 
nước trong và ngọt. Tương truyền khi Hoà thượng xây chùa này 
xong, thấy chùa hiếm nước, bèn tự mình khổ công đào giếng này 
trong suốt 20 năm, giếng đào xong thì Hoà thượng cũng qua đời. 
Năm 1947, chùa bị hư hỏng hoàn toàn. Ngôi chùa hiện tại được 
xây vào năm 1959 và được trùng tu năm 1992. Ở chính điện có 
pho tượng Đức Phật bằng gỗ cao 0,95m, và một chiếc đại hồng 
chung được đúc năm 1845. Do vị thế đất thiêng, đông đảo tăng 
ni, Phật tử đã tôn xưng chùa là Tổ đình Thiên Ấn. Cách chùa 
Thiên Ấn không xa về phía Tây Nam là mộ chí cụ Huỳnh Thúc 
Kháng, một nhà nho yêu nước, một nhà báo nổi tiếng, một vị 
quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 


Năm 1990, núi Thiên Ấn, cùng chùa Thiên Ấn và mộ cụ 
Huỳnh đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích quốc gia. 


Thành cổ Châu Sa 

Là một toà thành cổ đồ sộ, còn khá nguyên vẹn, được xây 
dựng vào khoảng thế kỷ IX, cao 5m, hình vuông, có hai vòng 
thành: nội và ngoại. Mỗi cạnh dài 800m. Thành cổ Châu Sa, 
nằm ở thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, huyện Sơn Tịnh, cách thị 
xã Quảng Ngãi khoảng 8km về phía Đông Bắc, trên bờ Bắc gần 
cửa biển sông Trà, một thời là thương cảng buôn bán nhộn nhịp 
của cư dân Chămpa từ thế kỷ IX đến thế kỷ XIV. Tại đây còn có 
đồn Cổ Lũy, nằm ở núi Phú Thọ, Cổ Lũy Cô Thôn. Thành này cao 
25m, xây nhô ra biển để án ngữ cửa Đại, bảo vệ thành Châu Sa. 


Di tích Ba Tơ 
Thuộc xã Ba Đông, huyện Ba Tơ, cách thị xã Quảng Ngãi 
60km về phía Tây Nam. Là di tích lịch sử cách mạng Việt Nam, 


788 


QUẢNG NGÃI 


là căn cứ địa của đội du kích Ba Tơ trong những năm 1942-1945. 
Nơi đây có 9 địa điểm để lại nhiều dấu ấn của cuộc khởi nghĩa 
Ba Tơ và chính quyền cách mạng đầu tiên được thành lập tại 
Quảng Ngãi. 

Năm 1985, Bảo tàng Ba Tơ được xây dựng khá quy mô, tại 
địa điểm đồn Ba Tơ và sân vận động, trong đó trưng bày nhiều 
hiện vật và hình ảnh về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ. 


Di tích Chiến thắng Vạn Tường 

Nằm cách thị xã Quảng Ngãi 35km về phía Đông Bắc, gồm 8 
điểm ghi lại Chiến thắng Vạn Tường ngày 18-8-1965 của quân 
giải phóng miền Nam, nằm trên địa bàn hai xã Bình Hoà và 
Bình Hải, huyện Bình Sơn. 


Hiện nay, nơi đây đã hình thành một thành phố Vạn Tường 
hiện đại đang ngày càng hoàn thiện. 


Chứng tích Sơn Mỹ 
Gồm 8 điểm thuộc hai thôn Tư Cung và Cổ Lũy, xã Tịnh Khê, 
huyện Sơn Tịnh, cách thị xã Quảng Ngãi 12km về phía Đông. 


Nơi đây người ta đã xây một tượng đài, để tưởng nhớ đến vụ 
thảm sát tàn khốc của một đơn vị đặc nhiệm quân đội Mỹ đối 
với đồng bào Sơn Mỹ xảy ra rạng sáng ngày 16-3-1968. Đây là 
vụ thảm sát thương tâm nhất, khốc liệt nhất, một vụ giết người 
hàng loạt trong những năm tháng chiến tranh: 504 người chết, 
hầu hết là người già, phụ nữ và trẻ em vô tội. Tội ác này của đế 
quốc Mỹ, trời không dung, đất không tha. 

Hiện chứng tích Sơn Mỹ được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng 
di tích đặc biệt quan trọng. 


LE HỌI 
Quảng Ngãi là tỉnh có nền văn hóa lâu đời, có nhiều di tích 
lịch sử và cách mạng với nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, có 


789 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


núi Ấn, sông Trà, có Cổ Lũy Cô Thôn rợp mát bóng dừa. Quảng 
Ngãi còn là cái nôi cách mạng đầu tiên ở miền Trung Trung Bộ, 
có chiến thắng Ba Gia, Vạn Tường... Các dân tộc anh em sống 
trên mảnh đất Quảng Ngãi đã bao đời nay vẫn luôn giữ được đời 
sống văn hóa, phong tục lễ hội. Trong đó có những lễ hội tiêu 
biểu như: lễ hội nghinh Ông, lễ hội Đâm Trâu, hội Đua Thuyền... 


Lễ hội Nghinh Ông 

Còn gọi là lễ cúng Cá Ông (cá voi) gắn liền với tục thờ cá Ông 
của các ngư dân sống ven biển nước ta, từ Đèo Ngang, Quảng 
Bình đến tận Hà Tiên, Phú Quốc thường được tổ chức vào đầu 
mùa đánh cá ở hầu hết các làng chài. Vì từ lâu người dân vùng 
ven biển vẫn cho rằng loài cá voi là sinh vật thiêng liêng ở biển, 
là cứu tinh của những người đi biển. 

Lễ hội Nghinh Ông thường được tổ chức tại các lăng, miếu 
thờ cá Ông, không theo một ngày nào nhất định, mà tùy đặc 
điểm từng vùng, nhưng có một thời gian chung được tổ chức 
trước khi vào vụ đánh cá. Trong ngày lễ, lăng, miếu thờ cá Ông 
được trang hoàng lộng lẫy, trang nghiêm. Các gia đình ngư dân 
đặt hương án, đèn nhang, bánh trái, hoa, xôi... Ban đêm có treo 
đèn lồng. Các tàu thuyền đều được neo đậu ở bến. Lễ hội diễn ra 
trên biển, ngoài khơi, vào hội có rước kiệu, đội trống chiêng, ban 
nhạc, đội gươm và đội chèo Bả Trạo diễn xướng theo nghi lễ, có 
hàng ngàn người tham gia. 

Lể hội Đâm Trâu 

Của các dân tộc Hrê, Co, Cơ Dong, tổ chức vào thời gian lúa 
rẫy đã thu hoạch xong tức là vào khoảng tháng 11 hoặc tháng 
12 âm lịch. Lễ hội diễn ra trong 4-5 ngày với sự tham gia đầy 
đủ của dân bản. Đây là dịp để dân bản tạ ơn thần linh, tổ tiên 
và chiêu đãi họ hàng, sau thời gian gia đình làm ăn khấm khá. 


Hội Đua thuyền 
Được tổ chức vào những ngày đầu xuân, với những tay chèo 
khỏe mạnh. Thuyền được trang trí, vẽ hình long, ly, quy, phượng. 


790 


QUẢNG NINH 


Vùng hạ lưu sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Trà Bồng, hằng năm 
đều có tổ chức hội đua thuyền với sự tham gia cổ vũ của hàng 
vạn người. 


QUẢNG NINH 


Là một tỉnh ở vị trí địa đầu vùng Đông Bắc có diện tích tự 
nhiên 5.938km3, dân số trên 1 triệu người, là nơi sinh sống của 
nhiều dân tộc anh em như Kinh, Tày, Dao, Sán Chỉ, Cao Lan, 
Đán Dầu, Hoa... 


Quảng Ninh, phía Tây Bắc giáp Trung Quốc có đường biên 
giới dài hơn 170km, phía Nam giáp Hải Phòng, phía Tây giáp 
các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương, phía Đông giáp vịnh 
Bắc Bộ với bờ biển dài 250km. 

Địa hình Quảng Ninh gồm nhiều vùng: vùng đồi núi gồm hai 
dãy núi chính ở phía Đông là Quang Nam Châu và Cao Xiêm và 
những dãy núi thuộc cánh cung Đông Triều, đây chính là vùng 
“vàng đen” của Quảng Ninh. Vùng trung du và vùng đông bằng 
ven biển như đồng bằng Yên Hưng, Đông Triều là những vựa lúa 
chính của tỉnh. Vùng hải đảo rộng lớn với những đảo nổi tiếng như 
Vân Đồn, Quan Lạn... Đặc biệt vùng biển Hạ Long với trên 2.000 
hòn đảo lớn nhỏ, với những bãi cát trắng mịn màng tuyệt đẹp. 

Quảng Ninh, mảnh đất giàu tiểm năng có rừng có biển giàu 
tài nguyên, thiên nhiên với trữ lượng than đá lớn nhất đất nước, 
nhiều hải sản quý. Quảng Ninh với vịnh Hạ Long vùng du lịch 
nổi tiếng nhất của Việt Nam, quanh năm mát mẻ, nhiệt độ trung 
bình cả năm là vào khoảng 259C. 


THẮNG CẢNH 


Vịnh Hạ Long 


Đầu năm 1995, Ủy ban UNESCO đã ghi tên Hạ Long vào Di 
sản tự nhiên thế giới. 


791 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Vịnh Hạ Long, Đông giáp đảo Cái Bầu, cảng Cửa Ông, Tây 
giáp đảo Tuần Châu, một phần đảo Cát Bà, phía Nam là tuyến 
đảo chạy dài từ các đảo Ba Mùn, Phượng Hoàng, Hạ Mái đến các 
đảo Đầu Bê, Mái Nhà. Hạ Long rộng khoảng 1.500km3, với trên 
1.600 hòn đảo lớn nhỏ có tên. Nếu kể cả những đảo không tên, số 
lượng đảo lên tới trên 2.000. 


Dưới bàn tay sắp xếp thần kỳ của tạo hóa, đảo đá Hạ Long 
không chỉ tạo nên những tác phẩm điêu khắc hoành tráng mà 
còn là những công trình kiến trúc kỳ vĩ, mỹ lệ. Đảo đá Hạ Long 
có muôn hình vạn trạng: có đảo đứng đơn độc giữa những luồng 
lạch như hòn Đũa, hòn Gà Chọi... hoặc dựa vào sườn một đảo 
khác lớn hơn như hòn Yên Ngựa, hòn Bướm... Có hòn bề thế 
bốn mặt nhẫn bóng, phẳng lỳ như hòn Âm, Đỉnh Hương... Có 
hòn càng lên cao càng sắc nhọn, trên đó các loài dây leo, cây dại, 
các loài thân gỗ như dổi, sầm, thông đá... phủ một màu xanh 
mượt. Vào mùa hạ, lớp dây leo, phong lan, cây dại đua nhau nở 
hoa, muôn hồng ngàn tía. Giữa trưa hè bỗng dưng gió đại dương 
ngừng thổi, cái nóng oi nồng trùm lên bãi bờ, ấy là lúc báo hiệu 
một trận mưa rào, hay một cơn bão dữ dằn đang xuất hiện đâu 
đó trên Thái Bình Dương. 


Mùa Thu mang đến cho Hạ Long những đêm trăng huyền 
diệu. Ánh trăng vàng chiếu xuống mặt vịnh. Mặt nước như được 
dát một lớp thủy ngân óng ánh. Dưới ánh trăng mờ ảo, đảo đá im 
lìm hiện lên trong cảnh tranh tối, tranh sáng. Đảo quen giờ trở 
nên xa lạ, huyền bí trong đêm trăng thu. 


Mùa Xuân về, khi rừng táo, rừng mơ quanh Vịnh nở trắng 
một góc trời, là lúc Hạ Long mở ra một thế giới huyền ảo. Hạ 
Long chập chờn trong làn sương mung lung. Thuyền đi trong 
sương, ta ngõ như đi trong mây bồng bênh. 


Trong hàng ngàn đảo đá với hình hài kỳ thú có biết bao hang 
động kỳ khu, mà mỗi hang, mỗi động đều mang đến cho du khách 
bao nỗi đam mê, sửng sốt trước vẻ đẹp do tạo hóa sinh thành. 


792 


QUẢNG NINH 


Dưới con mắt giàu tưởng tượng của du khách, các bức chạm nổi 
tự nhiên hiện lên với bao hình thù vừa quen thuộc, vừa xa lạ, 
vừa thật, vừa ảo... Đó là các hang Sửng Sốt, động Thiên Cung, 
động Hoa Cương, Tam Cung, hang Trinh Nữ... 


Vịnh Hạ Long là nơi quần tụ những ngọn núi đá hình thù kỳ 
thú như hiện thân sự sống của những động vật khổng lổ từng 
ngự trị nơi đây hàng triệu năm, giờ đã hóa đá: Nơi này đôi gà 
chọi đang sải cánh chọi nhau (hòn Gà Chọi), nơi kia là nàng 
thiên nga đang bơi lội (hòn Thiên Nga), xa xa là chú ngựa chiến 
đang phi nước đại (hòn Yân Ngựa)... 


Vịnh Hạ Long không chỉ đẹp mà còn là kho báu vô tận về 
thủy hải sản. Biển Hạ Long có gần 1.000 loài cá, trong đó có 730 
loài cá đã có tên và nổi tiếng thơm ngon là chim, thu, nụ, đé... 
Ngọc trai Hạ Long là mặt hàng xuất khẩu có giá trị trên thế giới. 


Hạ Long vang vọng chiến công của cha ông thuở trước và con 
cháu hôm nay. Đây chính là nơi các triều đại Ngô Quyền, Lê Đại 
Hành, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo... nối tiếp lập chiến công 
hiển hách. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân 
dân Hạ Long đã bắn rơi nhiều máy bay và bắt giặc lái Mỹ. 


Vịnh Hạ Long có nhiều trũng biển kín đáo. Đáy vịnh khá sâu. 
Đó là những hải cảng thiên nhiên, đảm bảo cho tàu bè ẩn náu 
trong những lúc mưa bão, cũng là vị trí trọng yếu cho Hải quân 
Việt Nam lúc phòng thủ và tấn công. 

Hạ Long còn là vùng di chỉ văn hóa lâu đời của dân tộc. Cách 
nay hàng vạn năm, biển Hạ Long đã có con người sinh sống. Các 
nhà khảo cổ đã tìm thấy dấu tích của con người thời đại đồ đá 
cũ. Vì vậy Hạ Long lại được UNESCO công nhận Di sản thế giới 
lần thứ hai về địa chất vào năm 2000. 


Núi Bài Thơ 
Trước đây có tên là núi Truyền Đăng, năm 1468, vua Lê 
Thánh Tông đi kinh lý qua đây, xúc cảm trước cảnh thiên nhiên 


793 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


kỳ vĩ đã làm một bài thơ và được tạc vào đá núi. Bài thơ khắc 
trên vách núi trong một khung hình vuông, mỗi chiều dài 1,5m, 
đi thuyền cách bờ vịnh khoảng 300m có thể nhìn thấy. Từ đó núi 
này có tên gọi là núi Bài Thơ. Năm 1729, An Đô Vương Trịnh 
Cương cũng có một bài thơ khắc vào vách núi này. 


Núi Bài Thơ thuộc loại “danh sơn” của Việt Nam, cao 106m. 
Cách nay khoảng trên 100 năm, núi Bài Thơ còn là một đảo đá 
nằm chơi vơi giữa Vịnh, do khai thác than, đem đất đá đổ xuống 
bờ vịnh và tạo thành mặt bằng của các phố Hòn Gai hôm nay. 

Bãi Cháy 

Là bờ biển phía Tây vịnh Hạ Long, cạnh sông Cửa Lục nổi 
tiếng. Nói là “bãi” nhưng thực ra là dải đổi kéo dài hơn 3km, từ 
Cửa Lục đến Cái Dăm. Trước mặt Bãi Cháy là vịnh Hòn Gai, 
rộng gần 100km?. 


Cái tên Bãi Cháy gợi lên một vùng khô cháy, tro bụi. Ý nghĩa 
đó đúng như tên Bãi Cháy lúc mới đặt. Sử chép rằng: Xưa kia, 
phía Tây vịnh Hạ Long là một khu rừng rậm rạp. Tháng 2-1288, 
đoàn thuyền lương thực của giặc Nguyên-Mông bị quân của Đại 
tướng Trần Khánh Dư chặn đánh đã cố chạy về hướng sông Bạch 
Đằng, hy vọng quân của Ô Mã Nhi đi trước quay lại cứu. Nhưng 
không ngờ vừa đến Cửa Lục đã sa vào trận địa mai phục của quân 
ta, bị đánh tơi tả. Quân ta đi thuyền nhẹ xông ra đánh xáp lá cà. 
Nhiều thuyền nan, bè nứa của quân ta chất đầy rơm rạ, có khô 
và dầu thông đang bốc cháy cho lao vào thuyền giặc. Quân giặc 
chết như rạ, tướng giặc Trương Văn Hổ hoảng sợ cướp thuyền 
con bỏ chạy một mạch về đảo Hải Nam. Trong chiến thắng Cửa 
Lục, chiến thuật hỏa công của ta góp phần quan trọng làm cháy 
nhiều thuyền lương của địch. Thuyền địch bị cháy, theo gió mùa 
Đông Bắc tạt vào bờ phía Tây Vịnh Hòn Gai, làm cháy khu rừng 
rậm rạp đang mùa khô hanh. Từ đó dãy đổi núi rậm rạp xưa kia 
bị cháy trong trận đánh hỏa công của quân ta, mang cái tên tên 
lịch sử “Bãi Cháy” như ngày nay. 


794 


QUẢNG NINH 


Bãi Cháy là một khu trong lành, yên tĩnh, thích hợp với nghỉ 
ngơi du lịch. Dọc bờ vịnh dài trên 3km uốn cong như chiếc vai cày 
với hàng dừa, rặng phượng xanh mướt tỏa bóng mát rượi. Đâu 
đó dưới chân đồi hay trên đỉnh đồi cao, lớp lớp những ngôi biệt 
thự nghỉ mát, những nhà hàng khách sạn sang trọng mọc lên. 
Dọc bờ biển, thấp thoáng dưới những hàng cây xanh là những 
kiốt xinh xắn đông vui tấp nập. 


Biển bờ Bãi Cháy quanh năm lộng gió, nhiệt độ trung bình cả 
năm là khoảng 239C. Dọc bờ biển đã có Công viên Quốc tế Hoàng 
Gia dài 1.500m, là nơi vui chơi giải trí, ăn uống nghỉ ngơi. Xa xa 
là đảo Tuần Châu, nay đã có đường bộ ra đảo. Một nơi nghỉ ngơi, 
biểu diễn văn nghệ lý tưởng cho du khách. 


Hang Đầu Gỗ 

Cách Bãi Cháy 8km, đảo Đầu Gỗ là một đảo lớn, cao 189m. 
Trong sử sách gọi là đảo Vạn Cảnh. Trong đảo có hang Đầu Gỗ 
cách mép nước 90 bậc đá. Hang có ba ngăn: ngăn ngoài, giữa và 
trong cùng. Ngăn ngoài thấp hơn cửa hang 4m, là một lòng chảo 
chứa được 3-4 nghìn người. Trong hang có nhiều măng đá, nhũ 
đá hình thù kỳ lạ như hình con rùa, mai rùa có nhiều rãnh nhỏ, 
sâu chạy dọc ngang trên các mô đá lô nhô. Tương truyền đó là 
sa bàn trận đại thắng Bạch Đằng tháng 4-1288 của Hưng Đạo 
Vương Trần Quốc Tuấn. Ngoài ra còn nhiều hình thù khác như 
đầu sư tử, đầu nghê, hình vị La Hán... 


Theo một lối hẹp quanh co dẫn vào ngăn thứ hai. Ỏ giữa ngăn 
có một khối đá cao 1m, tròn, trong suốt. Khi ánh đèn chiếu vào 
khối đá sáng rực lên, phản chiếu lại vô số luồng sáng xanh đỏ, 
tím, vàng... 


Ngăn thứ ba như đáy chiếc vó, có nhiều măng đá kích thước 
nhỏ, nhưng nhiều hình thù kỳ thú. 


Tháng 10-1957, lần đầu tiên Bác Hồ đến thăm hang Đầu Gỗ. 
Bác tần ngần ngạc nhiên trước vẻ đẹp của những nhũ đá. 


795 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Đảo Tuần Châu 

Là đảo đất duy nhất nằm lẫn trong rừng đảo đá trùng điệp 
ở phía Tây và Tây Nam vịnh Hạ Long. Đảo này vốn nằm giữa 
biển, cách Cái Dăm 2km về phía Nam, cách đảo Đầu Gỗ 3km về 
phía Tây. Dưới các triều đại phong kiến, ở Tuần Châu thường 
xuyên có một đội lính tuần do một tri châu điều khiển, kiểm soát 
đường biển từ Móng Cái vào. Đảo có tên Tuần Châu là do ghép 
hai chữ tuần (lính tuần) và châu (tri châu) lại mà thành. 


Từ năm 2002, một con đường hiện đại từ đất liền ra đảo đã 
được xây dựng. Ban đêm hai bên rực sáng ánh đèn chiếu xuống 
mặt vịnh. Đảo Tuần Châu nay trở thành khu du lịch nổi tiếng, 
có diện tích rộng khoảng 400ha. Khu du lịch tổng hợp mới được 
xây dựng đã biến Tuần Châu thành bán đảo du lịch nghỉ dưỡng, 
tắm biển, vui chơi giải trí đứng hàng đầu Đông Nam Á. Trên đảo 
có nhà hát mái vòm 2.500 chỗ ngồi, mang hình dáng cánh chim 
hải âu khổng lồ đang tung cánh, dùng để biểu diễn nghệ thuật, 
ca nhạc và thường xuyên biểu diễn cá heo, sư tử biển. Ngoài ra 
có khu ẩm thực với hàng chục toà nhà theo kiểu cung đình sang 
trọng ẩn mình dưới những rặng thông già xanh mát, cụm nhà 
nghỉ Bungalow, các dịch vụ vui chơi ngoài trời: tắm biển, trượt 
thác nhân tạo, suối Thiên Thai, leo núi... 


Trong tương lai không xa sẽ có đường thủy cung xuống động 
Thiên Cung, cáp treo đến đảo Cát Bà, sân golf, sân bay trực 
thăng, nhà hàng nổi, casino, làng du lịch sinh thái... 


Động Thiên Cung 

Thiên Cung là một động lớn và đẹp mới được phát hiện trong 
những năm gần đây. Động nằm về phía Bắc đảo Đầu Gỗ, cùng 
nằm trên một sườn đảo với hang Đầu Gỗ và cách hang Đầu Gỗ 
khoảng 200m, cách Bãi Cháy khoảng 4km, rộng gần 10.000m2. 

Hang cao 25m, cửa hang hẹp. Lòng động hình tứ giác với 
chiều dài 250m, rộng 25m cách mặt nước khoảng 80m. Đi sâu 
vào phía trong hang thông ra ngoài bằng một cửa nhỏ, nhìn 


^⁄ ^ . ca . ^ z . ^ ` z* 
xuống một vịnh biển nhỏ, bị vây kín bởi một vòng cung núi. 


796 


QUẢNG NINH 
Động Thiên Cung thực sự là “cung điện nhà trời”. 


Ngay ở cửa hang chính là một khối đá, hình chú đại bàng 
đang xõa cánh, như đang đứng canh giữ động. Trong động có 
những khu như cung điện, có nhiều nhũ đá hình thù kỳ lạ như 
nhũ đá “Vú mẹ Âu Cở', gậy Tôn Ngộ Không... 


Hang Sửng Sốt 

Ở trên đảo Bồ Hòn, trong cùng một rặng núi với hang Cửa 
Giữa. Đường vào hang là những bậc đá ghép quanh co, chếch với 
mặt nước khoảng 45°. Hang Sửng Sốt có hai ngăn. Ngăn ngoài 
vuông vức, bốn vách dựng đứng. Trần và nền hang bằng phẳng. 
Ngăn ngoài đi vào ngăn trong qua một khe đá hẹp. Ngăn trong 
có ð nhũ đá hình ông tượng, ở năm tư thế khác nhau bằng thạch 
nhũ trắng. Nằm trước nhóm tượng là cả một thế giới loài nghê, 
sóc, cá sấu... Ở chính giữa lòng hang một khối thạch nhũ trắng 
toát, mang dáng vẻ một vị tướng đời xưa, khoác hoàng bào, ngồi 
trên lưng ngựa... 


Hang Sửỷng Sốt rộng 12.200m” vào loại đẹp nhất vịnh Hạ 
Long. Cửa hang cách mặt nước biển 25m. Dưới ánh sáng mờ ảo 
và bàng bạc hơi nước, các măng đá, trụ đá, nhũ đá trong hang 
giống người và các loài động vật, chừng như sống dậy, cử động 
khiến cho du khách bàng hoàng, sửng sốt. 


Hang Cửa Giữa 

Còn có tên hang Con Gái, hay hang Trinh Nữ. Tên hang bắt 
nguồn từ một câu chuyện tình đau khổ: Thuở ấy ở vùng Phong 
Cốc (Yên Hưng) có đôi vợ chồng nghèo làm nghề chài lưới thuê, 
sinh được một cô con gái xinh đẹp tên là He. Bố mẹ He quanh 
năm sống nhờ vào thuyền lưới của tên chủ giàu có trong vùng. 
Thấy He tuổi dậy thì xinh đẹp, tên chủ ngư gọi bố mẹ He đến, 
bảo đưa He đến làm vợ kế cho nó. Hắn dọa: nếu bố mẹ He không 
nghe lời, thì lập tức trả thuyền lưới cho hắn. Thương con đứt 
ruột, nhưng vì sự sống còn của gia đình, bố mẹ He đành ngậm 


s17 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


đắng nuốt cay, mang con gái đến cho tên chủ ngư. Tên chủ ngư 
hí hửng, nhưng hắn đã nhầm, He đến nhà hắn nhưng quyết 
không làm vợ kế hắn. Sau nhiều lần dụ dỗ rồi hăm dọa, đánh 
đập tàn nhẫn vẫn không làm xiêu lòng He. Tên chủ liền sai gia 
nhân trói tay chân He đưa xuống thuyền, đày ra hang Cửa Giữa. 
He bị buộc chặt vào vách đá trước cửa hang và bỏ đói khát. Tuy 
vậy, ngày ngày He vẫn cất tiếng hát cho tới lúc kiệt sức. Cô chết, 
bà con ngư dân trên vịnh Hạ Long thương nhớ, chôn cất cô ngay 
ở cửa hang và lập miếu thờ bên hốc đá. Tại nơi cô He bị cột vào 
vách đá và chết, sau đó ít lâu bỗng mọc lên một cột đá giống hình 
người con gái. Từ đó nhân dân quen gọi hang Cửa Giữa là hang 
Con Gái hoặc hang Trình Nữ. 


Hang Trống 

Ở cùng một trũng biển với hang Cửa Giữa, cách hang Cửa 
Giữa khoảng 500m về phía Tây Bắc. Hang Trống có hai cửa rộng 
thông nhau theo chiều Đông Tây qua một vách đảo. Cửa hang 
phía Đông sát mép nước. Cửa phía Tây cao hơn mép nước ðm. 
Ở cửa này từ trên trần hang rủ xuống những chùm thạch nhũ 
trắng bạc, lơ lửng, tựa những chùm dây hoa phong lan. 


Đứng trong hang Trống, ta nghe đâu đây vang lên tiếng 
trống đều đặn, xa vời... Đó là tiếng gió lùa vào các lèn đá, dội trở 
lại vách hang nghe như tiếng trống. Có lẽ vì thế người dân địa 
phương mới gọi là hang Trống chăng? 


Động Hang Hanh 

Cách thị xã Cẩm Phả 9km về phía Tây, là một đường hầm 
uốn khúc quanh co dài gần 2km. Một con thuyền nhỏ len lỏi qua 
những phiến đá nằm so le trước cửa động sẽ đưa du khách vào 
thăm động. Càng vào sâu vẻ đẹp của động càng trở nên huyền bí. 
Nhũ đá từ trên trần hang rủ xuống với muôn hình muôn vẻ. Có 
những khối nhũ đá trông tựa ngôi chùa cổ, có nhũ đá mọc thẳng 
đứng hình trụ tròn như cây cột đình làng lớn được dát những 
hạt cườm óng ánh. Lại có vách đá bị lõm vào tưởng như một sân 
khấu tròn, mà dàn diễn viên là những thạch nhũ có dáng hình 


798 


QUẢNG NINH 


như vũ nữ, ca sĩ... Càng vào sâu trong động không gian càng 
thêm huyền bí, du khách có cảm giác như đang lạc vào một thế 
giới của những câu chuyện cổ tích. 


Hòn Đỉnh Hương 

Nằm trên tuyến du lịch Đỉnh Hương - Gà Chọi. Hòn Đỉnh 
Hương là một ngọn núi đá có hình đỉnh hương không cao lắm. 
Trong hải đồ của Pháp trước đây, hòn Đỉnh Hương được gọi là 
hòn Bình Phong. Nó nằm chắn ngang lạch nước. Lúc triều lên 
cao nó giống một tấm bình phong vuông vắn. Nhưng khi nước 
triểu xuống để lộ 4 chân uốn khúc mảnh khảnh, nâng khối đá 
hình chữ nhật, trông lại tựa chiếc đỉnh hương. 


Hòn Gà Chọi 

Qua khỏi hòn Đỉnh Hương khoảng 1km về phía Đông Bắc, du 
khách sẽ không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy hai khối đá, như 
một đôi gà chọi khổng lồ đang giang cánh chọi nhau trên mặt 
nước. Đó là hòn Gà Chọi. Viết về hòn Gà Chọi, nhà thơ Xô Viết 
Gurơxanốp mô tả: 

Núi chừng xích lại gần nhau, 

Khổng lồ hai con gà trống. 

Chọi nhau nào có nghỉ đâu, 


Mà vẫn đứng yên không động. 


Hòn Yên Ngựa 

Tuy là một ngọn núi không lớn nhưng có dáng rất kỳ vĩ. Từ 
hai phía Đông và Tây nhìn về, đảo Yên Ngựa giống con ngựa 
màu xám đang phi nước đại, lao mình về trước, nhưng bốn vó 
vẫn giẫm trên mặt nước cuộn sóng. Vào những lúc gió mạnh, 
khóm cây dại trên đỉnh đảo bị nghiêng ngửa, lại càng giống bờm 
con ngựa đang phi. 


Hòn Rồng 
Phía Đông vũng Tàu Đắm,! một đảo đá vút lên sừng sững 
như ngọn tháp cổ. Đó là Hòn Rồng, lặng lẽ trang nghiêm như 
799 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


người lính đứng gác. Trong cuộc kháng chiến chống chiến tranh 
phá hoại của giặc Mỹ, khi máy bay Mỹ xuất hiện, các chiến sĩ 
trên đảo hòn Rồng đã nổ súng đánh trả quyết liệt. 


Các chiến sĩ trên đảo không bao giờ quên một vinh dự lớn lao 
đã đến với họ: Đó là vào một ngày cuối tháng 10-1959, Bác Hồ 
đã đến thăm đảo. Bác đã tặng đơn vị chiếc đài bán dẫn còn mới 
nguyên, do một Đẳng bạn tặng Bác. Bác âu yếm nói với các chiến 
sĩ: “Mỗi khi các chú mở nghe Đài tiếng nói Việt Nam, là các chú 
hiểu rằng Bác luôn luôn ở bên cạnh các chứ". 

Hòn Đũa 

Còn gọi là hòn Ông Cụ, cách Bãi Cháy khoảng 15km về hướng 
Đông. Đây là một ngọn núi đá cao khoảng 40m, hình tròn như 
chiếc đũa phơi mình giữa đại dương. Nhưng nếu nhìn hòn Đũa 
từ hướng Tây Bắc, ta bỗng thấy nó có hình thù khác: đầu hơi loe 
và nghiêng xuống, bụng phình ra. Ở hướng này, hòn Đũa giống 
một vị quan văn đời xưa, mặc áo thụng xanh, đầu đội mũ cánh 
chuồn, hai tay chắp trước ngực. Vì vậy, hòn Đũa có tên là hòn 
Ông Cụ. 


Đảo Ngọc Vừng 

Là đảo đất, hình gần vuông, mỗi chiều 4km. Cách nay 5.000 
năm, người nguyên thủy thời đại đồ đá mới đã đến cư trú. Trong 
lúc làm ruộng, người dân ở đây đã nhặt được rìu đá, bôn đá vừa 
có vai, vừa có nấc, chì lưới, bàn mài có rãnh... đó là những di sản 
mà người nguyên thủy sinh sống ở Ngọc Vừng đã sử dụng. 

Vào cuối những năm 1930, một chủ lò thủy tinh ở Ngọc Vừng 
đã phát hiện ra di chỉ đá mới. Các nhà khảo cổ Pháp đã đến 
đảo này, căn cứ vào hình dáng của những di vật thu lượm được 
trên đảo, họ đã đặt tên cho di chỉ đồ đá ở đây là “Nền văn hóa 
Danhdôla” (tên đảo Ngọc Vừng ghi trên hải đồ của người Pháp). 


Cách di chỉ cư trú của người nguyên thủy 500m về phía Bắc, 
còn vết tích một nhà tù của thực dân Pháp, nơi giam cầm các 


800 


QUẢNG NINH 


lãnh tụ và nghĩa quân trong phong trào Cần Vương bị Pháp bắt, 
trong đó có Đề Hồng, Cái Thái, Lãnh Hy, Lãnh Pha, là những 
lãnh tụ của các cuộc khởi nghĩa chống Pháp hoạt động ở vùng Hạ 
Long. Năm 1945, Cách mạng tháng Tám thành công, nhân dân 
trên quần đảo Vân Hải kéo đến Ngọc Vừng phá nhà tù, thấy trên 
các tường buồng giam loang lổ những chữ viết bằng máu: “Việt 
Nam độc lập”, “Diệt Pháp hưng quốc”... 


Trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của giặc 
Mỹ, ngày 24-12-1972, bằng 14 phát đạn 12,7mm, quân dân đảo 
Ngọc Vừng đã bắn rơi chiếc máy bay F.4E của giặc Mỹ đến gây 
tội ác và là chiếc thứ 200 của quân dân Quảng Ninh bắn hạ. 


Đảo Quan Lạn 

Cách Ngọc Vừng 16km về phía Đông Nam. Trên đảo có nhiều 
đổi cát trắng, nối tiếp nhau chạy theo chiều dài của đảo. Cát 
Quan Lạn (còn gọi cát Vân Hải) có nhiều tầng, trong đó hai tầng 
có giá trị công nghiệp lớn là tầng cát trắng và tầng cát trắng sữa. 
Hai tầng này nằm lộ thiên và phân bố rộng khắp. Cát Quan bạn 
phần lớn là tinh thể thạch anh, có độ cứng vạch được thép, được 
dùng xuất khẩu và là nguyên liệu cung cấp cho nhà máy thủy 
tinh Hải Phòng, nhà máy bóng đèn phích nước Hà Nội... 


Cách nay 700 năm, từ triều đại nhà Lý trở đi, đảo Quan Lạn 
là một thương cảng, tấp nập thuyền bè các nước Lộ Lạc, Xiêm 
La, Trảo Oa... vào buôn bán làm ăn. Dấu vết của thời thương 
cảng sầm uất còn để lại đến ngày nay là các dãy nền nhà cũ trên 
các bến thuyền. Ở trên mỗi bến thuyền đều có một giếng nước 
ngọt. Trên bến Cái Láng có giếng Hệu (hay giếng Nàng Tiên). 
Trên bãi Con Quy có giếng Rùa Vàng... 

Đảo Cô Tô 

Còn gọi là đảo Ngọc, cách Bãi Cháy hơn 100km, cách xã 
Thạch Hà, huyện Cẩm Phả 60km. Cô Tô có 32 hòn đảo. Có hai 
đảo lớn là Cô Tô Lớn, dài 12km, rộng 2,5km và Thanh Lân dài 
9km, rộng 3km, cách Cô Tô Lớn 3km. 


801 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Thanh Lân nổi tiếng là hòn đảo cam. Trên những ngọn đổi 
thoai thoải cao không quá 30-40m là vùng đất đỏ với những 
vườn cam ngút ngàn. 


Nhưng nói đến Cô Tô là phải kể đến ngọc trai. Ngọc trai Cô 
Tô nổi tiếng trong cả nước. Xưa kia ngọc trai, ngọc điệp ở vịnh 
Hạ Long nhiều đến nỗi đêm đêm ánh hào quang của ngọc từ 
đáy biển hắt lên sáng một vùng vịnh. Tên các đảo trong vùng 
vịnh có nhiều ngọc trai, ngọc điệp đều gắn liền với nguồn lợi 
này như: Minh Châu (ngọc sáng), Ngọc Vừng (ngọc phát sáng)... 
Bách “Đại Việt sử ký toàn thư” chép: “... biết vịnh Hạ Long nhiều 
ngọc trai, ngọc điệp, bọn con buôn ngoại quốc từ thế kỷ XV đã 
ngầm đến vùng biển này lén lút mua ngọc trai.” Dưới thời thống 
trị của bọn phong kiến thực dân, nhân dân các đảo quanh năm 
phải lặn lội khổ sở để mò ngọc trai dâng cho chúng. Vì thế, trong 
một thời gian dài, ngọc trai, ngọc điệp vùng biển Quảng Ninh bị 
tuyệt giống. 


Trà Cổ 

Nằm về phía Đông Nam vịnh Hạ Long cách Bãi Cháy 195km 
đường bộ, 202km đường biển, bán đảo Trà Cổ gồm xã Bình Ngọc 
và xã Trà Cổ. 

Nhân dân Trà Cổ kể rằng, xưa kia Trà Cổ là nơi hoang vu, chỉ 
có sú vẹt và dứa dại mọc. Một gia đình ngư dân Đồ Sơn không 
may bị bão dạt vào nơi đây. Lưới thuyền bị rách nát, lương thực 
không còn, không thể tìm đường về quê cũ, bèn quyết định ở lại 
Trà Cổ làm ăn. Ngày ngày họ khai sơn phá thạch làm nhà, cày 
cấy. Cuộc sống của họ ngày một khấm khá dần, con đàn, cháu 
đúm, sinh sôi phát triển. Đó là những người dân đầu tiên của 
xóm làng Trà Cổ. 

Bãi biển Trà Cổ là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt 
Nam, bãi rộng bằng phẳng, nền cát trắng mịn, chắc, chạy dài 
tới 15km. Sáu trăm năm trước, đại thi hào Nguyễn Trãi đã đến 
thăm Trà Cổ. Dưới con mắt của ông, Long Vĩ (tên xưa của Trà 


802 


QUẢNG NINH 


Cổ) không chỉ là nơi “trời trong, biển biếc, cánh buồm như say” 
mà còn là “Long vĩ sơn hoành han yếu xung” (Long vĩ giăng 
ngang chặn hiểm xung). 


DI TÍCH 


Đình Trà Cổ 

Tọa lạc ở giữa bán đảo Trà Cổ, được xây dựng vào khoảng 
năm 1462, thờ 6 vị Thành hoàng có công khai sơn lập ấp. Đình 
có kiến trúc theo kiểu chữ “công” (+), trên diện tích 400m?. Tiền 
đường gồm năm gian hai chái và ba gian hậu cung. Bên trong 
gác dầm lát ván với 48 cột gỗ lim, cột cái cao 4,5m, chu vi 1,5m. 
Bộ khung mái làm bằng gỗ quý chạm trổ tỉnh vi. Nóc đình hơi 
võng, bốn đầu đao uốn cong. Bức cửa võng lớn chạm tiên cưỡi 
rồng, lưỡng long chầu nguyệt. Những bức hoành phi câu đối sơn 
son thếp vàng, đồ thờ bằng đồng có kích cỡ lớn. Đặc biệt đôi hạc 
gỗ cao 1,ðm. 


Đình Quan Lạn 
Tọa lạc trên đảo Quan Lạn, thuộc quần đảo Vàm Thư, cách 
Hải Phòng 120km, cách Hòn Gai 55km. 


Đình được xây vào cuối thời Lê, thờ Thành hoàng làng là ông 
Trần Khánh Dư, một vị quan đã từng trấn thủ ở đây nhiều năm 
và là vị tướng chỉ huy trận chiến thắng quân Nguyên-Mông vào 
đầu năm 1288. Dưới triều Nguyễn, đình được tu sửa nhiều lần. 
Đình gồm có bái đình năm gian, hai dãy ống muống, nối mái 
đình với hậu cung có ba gian. Đình có 32 cột cá1, 26 cột quân làm 
bằng gỗ mần lái. Các mảng chạm khắc trong đình rất công phu 
tỉnh xảo tạo nên một bức tranh liên hoàn hoành tráng với các đề 
tài rồng phượng, hoa lá... 


Chùa Quỳnh Lâm 
Thuộc xã Tràng An, huyện Đông Triều một trong những ngôi 
chùa nổi tiếng Việt Nam. 


803 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Theo truyền thuyết, tại chùa Quỳnh Lâm, Pháp sư Không Lộ 
đời Lý, đã cho đúc pho tượng Di Lặc bằng đồng cao khoảng 20m, 
được xếp vào hàng “tứ đại khf của Việt Nam thời bấy giờ. 


Bau những biến cố, chùa bị hư hỏng. Năm 1629, chùa được 
trùng tu với Phật điện, nhà thiêu hương, tiền đường, giải vũ, nhà 
hậu Phật, hành lang tả, hữu, nhà tăng, tam quan, gác chuông... 


Hiện còn những tấm bia đá dựng trước chùa cao 2,46m, rộng 
1,53m. Trong chùa còn có một số chân cột to đường kính 1,28m, 
có chạm trổ hoa sen theo phong cách thời Lý. 


Trong khuôn viên chùa có một số tháp mộ của các vị sư tổ 
dựng vào thời Hậu Lê (1664). 


Đền Cửa Ông 

Còn có tên chữ là “Đông Hải Lĩnh từ” tức là đền thiêng thờ vị 
Đông Hải, tước phong của Hưng Nhượng vương Trần Quốc Tảng, 
người con thứ ba của vị anh hùng dân tộc Hưng Đạo Vương Trần 
Quốc Tuấn. Đền tọa lạc trên một ngọn đồi thấp, bên bờ vịnh Bái 
Tử Long, thuộc phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả. Đền đã trải 
qua nhiều lần đổi tên gắn liền với những truyền thuyết. 


Đền gồm: đền Thượng, đền Trung, đền Hạ. Nay chỉ còn đền 
Thượng. Nguyên xưa đền có tên là miếu Hoàng Cần, một người 
có công đánh giặc ngoại xâm. Sau đổi tên là miếu Đức Ông, rồi 
đến đền Cửa Suốt, cuối cùng là đền Cửa Ông. Tên miếu Đức Ông 
xuất hiện khi nhân dân đưa Trần Quốc Tảng, một vị tướng nhà 
Trần vào miếu này thờ. 


Đền có nhiều pho tượng các tướng lĩnh nhà Trần có công trong 
cuộc kháng chiến chống quân Nguyên-Mông năm 1288 như: 
Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Phạm Ngũ Lão, Yết Kiêu, Dã 
Tượng, Nguyễn Chế Nghĩa... 


Hằng năm vào mùa xuân đến, hàng chục vạn người từ khắp 
nơi về trẩy hội và hành hương. 


804 


QUẢNG NINH 


Di tích An Sinh 
Ở xã An Sinh, huyện Đông Triều, là khu đền thờ và lăng mộ 
của các vua Trần (1225-1400): 


- Mộ và đền thờ Trần Nhân Tông (1279-1293) ö núi Ngọc 
Vân, có lẽ được xây vào thời Hậu Lê, gồm ba cấp: trên cùng là 
am Ngọc Vân, giữa là cổng tam quan Ngọa Tự Vân, bên trái có 
miếu Thiên Sơn, dựng năm Vĩnh Thịnh thứ 3 (1707), dưới cùng 
có hai tháp Phật và lăng vua Trần Nhân Tông. 


- Mộ Trần Anh Tông (1293-1313) còn gọi lăng Đồng Thái ở 
đổi Táng Quỷ, dựng từ thời Trần, gồm ba phần. Nhưng hiện chỉ 
còn vết tích nền lăng ở đỉnh đổi với các bậc thềm đá và hai bên 
thềm là rồng đá mang phong cách nghệ thuật đời Trần. Tấm bia 
dựng năm Canh Tý (1840) xác định đây là lăng vua Trần Anh 
Tông. 


- Lăng mộ Trần Minh Tông (1314-1329), còn gọi lăng Đồng 
Mục, nằm ở chân núi, trước lăng Trần Anh Tông, được xây từ 
thời Trần. Nền lăng chiều Đông Tây dài 10 trượng, Nam Bắc 
rộng 6 trượng. Có ð cửa: phía trước ba cửa, mỗi cửa rộng 4 thước, 
hai bên bậc cửa có rồng đá. Giữa lăng là phần mộ và toà điện 
nhỏ. Nay chỉ còn vết tích. Tấm bia dựng năm Canh Tý (1840) xác 
định đây là lăng vua Trần Minh Tông. 


- Lăng Trần Hiển Tông (1329-1341), còn gọi lăng Nghệ Sơn, 
xây từ đời Trần. Khu lăng có tường đất bao quanh, bên phải 
chếch về phía sau có tượng chó đá, trâu đá, chếch về phía trước 
có hai dãy tám tượng đá: hai người đá, ngựa đá, dê đá và hai hổ 
đá. Phần mộ có tường gạch bao quanh. Nay chỉ còn lại vết tích 
một số tường đá và tấm bia dựng Canh Tý (1840) xác định đây 
là lăng vua Trần Hiển Tông. 


- Lăng Trần Nghệ Tông (1370-1372) ở xóm Bãi Đá, còn gọi 
là khu Khe Nghệ, xây từ thời Trần. Chỉ còn tấm bia dựng năm 
Canh Tý (1840) xác định đây là lăng vua Trần Nghệ Tông. 


805 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Yên Tử 

Giữa núi rừng hình cánh cung trùng điệp của khu Đông Bắc, 
Yên Tử vút lên tựa một vọng gác ở độ cao 1068m. Từ xa xưa Yên 
Tử đã nổi tiếng là một nơi ngoạn mục. Các triều đại phong kiến 
nước ta đã xếp Yên Tử vào loại “danh sơn”. Sau khi phái Trúc 
Lâm Tam Tổ do Trần Nhân Tông chủ xướng ra đời, tại đây người 
ta xây dựng một hệ thống chùa tháp uy nghi làm cho Yên Tử 
càng thêm quyến rũ. 


Ngày nay Yên Tử thuộc thị xã Uông Bí. Xưa kia Yên Tử có 
tên là núi Voi. Trong sử sách, Yên Tử còn có tên Bạch Vân Sơn 
(núi Mây Trắng). 


Tục truyền rằng từ thời Ngô Vương ở Yên Tử đã có chùa thờ 
Phật. Thuở ấy có đạo sĩ Yên Kỳ Sinh đến tu hành ở chùa này và 
đã đắc đạo, thành Phật. Từ đó chư tăng đệ tử của Yên Kỳ Sinh 


gọi ngôi chùa nơi ông tu hành là “chùa Ông Yên”, tên chữ là Yên 
Tự (tự là chùa). Về sau người đời quen gọi là Yên Tử. 


Đạo Phật thịnh hành ở nước ta bắt đầu từ thời Lý, ngôi chùa 
dựng sớm nhất trong thời kỳ này là chùa Phú Văn. Vào đời Trần, 
vị cao tăng trụ trì chùa Phú Văn được mệnh danh là Phú Văn 
Quốc sư. Ngày 3-4-1237, Trần Thái Tông (tức Trần Cảnh) một 
mình một ngựa đến Yên Tử để bái yết Phú Văn Quốc sư 


Cảnh núi non hùng vĩ, thơ mộng quyện với cảnh chùa am, 
tháp miếu cổ kính ở Yên Tử đã thu hút Trần Nhân Tông đến nơi 
đây tu hành và sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm nổi tiếng. 


Trần Nhân Tông là con vua Trần Thánh Tông, sinh năm 
1258 và mất năm 1308. Ông sống trong những năm tháng sôi 
động nhất của dân tộc ta. Trong vòng 30 năm (1258-1288), quân 
dân Đại Việt đã ba lần đánh thắng quân Nguyên-Mông, nhất là 
trận đại thắng Bạch Đằng mùa xuân 1288 đã đập tan vĩnh viễn 
mộng xâm lăng của quân Nguyên-Mông. Trong trận chiến đấu 
này, Trần Nhân Tông đã cùng với vua cha chỉ huy đạo thủy quân 
hùng mạnh của nhà Trần đóng dưới chân núi Kinh Chủ (Đông 
Triều) hỗ trợ đắc lực cho bộ binh. 


806 


QUẢNG NINH 


Dưới triều Lý, Phật giáo được truyền bá rộng rãi. Đến triều 
Trần, Phật giáo càng phát triển. Với tầm mắt nhìn xa trông 
rộng. Trần Nhân Tông đã tìm thấy ở đạo Phật một vũ khí sắc 
bén để củng cố và duy trì triều đại của mình. Nhưng Phật giáo 
mà Trần Nhân Tông truyền bá không phải Phật giáo Đại thừa 
của Ấn Độ, lại càng không phải là Phật giáo Thiền Tông của 
Trung Quốc, mà là một kiểu Phật giáo được sáng tạo rất Việt 
Nam. Nó kế thừa mặt tích cực của Phật giáo Đại Thừa và Phật 
giáo Thiền Tông. Nó không kêu gọi thoát ly trần tục và không 
ngăn cản cuộc đấu tranh của giai cấp bị bóc lột. Nó là giáo lý 
điều hoà giai cấp, có khả năng đoàn kết dân tộc để chống kè thù 
xâm lược. 


Năm 1299, Trần Nhân Tông lên Yên Tử đi tu, nhiều người 
trong triều và Hoàng tộc không hiểu được động cơ vừa bí ẩn vừa 
cao thượng này của Trần Nhân Tông. Duy chỉ có Huyền Quang 
tôn giả là hiểu được tấm lòng cao đẹp của Trần Nhân Tông. Ông 
là người sáng tạo ra một giáo lý khác nhiều so với giáo lý đạo 
Phật bấy giờ. Đối với ông “Phật tức là đời” và ông lấy câu “Thiền 
tại tâm” làm trung tâm học thuyết của mình. 

Vãn cảnh Yên Tử thực chất là một cuộc leo núi đầy thú vị. 
Trong cuộc hành trình lên Yên Tử du khách đi qua một hệ thống 
kiến trúc được gọi tên theo những quan niệm trong đạo Phật 
như: Giải Oan, Vân Yên, Vân Tiêu, Bia Phật, Trần Gian - Lưng 
Trời - Cung Trời - Ngoài Trời. 

Chùa Giải Oan, có suối Giải Oan chạy qua trước cửa chùa. 
Qua Giải Oan ta đến Lò Rèn. Đây là nơi chư tăng làm ra dao, 
cuốc để chăm nom vườn tược. 

Từ am Lò Rèn, ngược lên Hòn Ngọc, ta theo con đường xếp 
đá, hai bên là rặng tùng, cổ thụ có từ thời Trần Nhân Tông đến 
Yên Tử. Trải qua 700 năm, các chùa tháp ở đây xây bằng gạch 
đá, nhiều cái đã bị hư hại. 

Hòn Ngọc, ở độ cao 400m. Đây là gò đất nhô lên cao 1m, mặt 


rộng và phẳng. Hòn Ngọc còn gọi là núi Hạ Kiệu (nơi vua đến 


807 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


vãn cảnh phải hạ kiệu, đi bộ lên chùa). Trên mặt gò Hòn Ngọc 
có hơn chục ngọn tháp hình trụ tứ giác cao từ 1m đến 1,8m, là 
lăng mộ chư tăng tu hành ở Yên Tử từ thời Hậu Lê đến đầu thời 
Nguyễn. 


Cao hơn Hòn Ngọc 100m là khu tháp Tổ, tức Huệ Quang kim 
tháp (tháp tổ Trần Nhân Tông). 


Khu tháp Tổ rộng 300m gồm 4ð tháp với nhiều quy mô và 
kiểu dáng. Chính giữa khu tháp Huệ Quang là lăng Quy Đức, 
nơi an táng vua Trần Nhân Tông. Lăng Quy Đức có một ngọn 
tháp lớn ở giữa, bốn mặt có tường vây. Đây chính là tháp Tổ có 
quy mô lớn nhất, cổ nhất Yên Tử. 


Tháp Tổ cao 10m, có chín tầng, mỗi tầng là một khối đá xanh 
vuông, càng lên cao càng thu nhỏ, nền tháp hình lục lăng, ghép 
46 tảng đá. Mặt các tảng đá khắc hoa văn sóng nước, hình núi, 
trong lòng đặt tượng Trần Nhân Tông bằng đá cẩm thạch, tượng 
ngồi xếp bằng trên bệ đá chạm rồng, vẻ mặt thanh thản, tượng 
cao 6,5m. 


Chùa Hoa Yên xây phía sau khu tháp Tổ, trên độ cao 8m so 
với mặt nền tháp. Ngay sát lối lên sân chùa Hoa Yên là cây đại 
cổ thụ 700 tuổi. Chùa có quy mô lớn nhất và đẹp nhất Yên Tủ, 
nên xưa có tên là chùa Cả. Chùa có hai phần: tiền sảnh và hậu 
cung, rộng 100m?, thờ hàng trăm pho tượng đồng. Tượng đồng 
lớn nhất là tượng Trần Nhân Tông đặt chính giữa hậu cung, 
ngồi xếp bằng trên toà sen. 


Trước kia chùa Hoa Yên còn có lầu chuông, lầu trống, am 
thiền định, nhà dưỡng tăng, nhà khách, nay không còn. 
Phía sau chùa Hoa Yên, trên độ cao 20m, là chùa Phổ Đà, nay 


chỉ còn phế tích. 


Sau chùa Hoa Yên, men theo đường vắt qua sườn núi ta đến 
am Ngọc Vân, ta vượt Thác Tử. Thác Tử ở trên lèn đá cao 10m 
đổ nước xuống. 


808 


QUẢNG NINH 


Am Ngọc Vân đối diện với Thác Tử, nằm ở sườn núi, đứng 
dưới hai cây tùng cổ thụ. 

Từ am Ngọc Vân đi lên, con đường gần như dựng đứng. Tột 
cùng con đường này là chùa Bảo Sái. Chùa không lớn, ở vị trí 
cheo leo. Chùa thờ các pho tượng bằng đồng. Trong đó có 3 pho 
tượng Trúc Lâm Tam Tổ và tượng Bảo 8ái là lớn nhất. Bảo Sái 
là một đệ tử được Trần Nhân Tông yêu mến, giao cho việc trông 
coi Ngộ Ngữ Viện. 

Cách chùa Bảo Sái 200m về phía Tây và ở cùng độ cao là chùa 
Vân Tiêu. Chùa bị cháy cuối thế kỷ XIX, nay chỉ còn phế tích. 


Rời chùa Vân Tiêu, du khách tiếp tục lên chùa Đồng. Trước 
khi đến chùa Đồng, du khách sẽ nhìn thấy một nhà sư mặc áo 
thâm, hai tay chắp trước ngực, đứng lặng lẽ nhìn ra lối đi như 
đang cầu nguyện. Đó là hình một măng đá cao 3,5m, ở góc độ nào 
cũng nhìn thấy giống một nhà sư. Truyền thuyết kể rằng, khi 
Yên Kỳ Sinh đắc đạo thành Phật đã nhập vào măng đá này. Từ 
đó người đời gọi là tượng Yên Kỳ Sinh (hay An Kỳ Sinh). Dưới 
chân tượng có am nhỏ. 


Vùng chóp núi Yên Tử là một tảng đá nguyên khối hình cánh 
quạt, nghiêng từ Tây sang Đông. Chùa Đồng dựng trên một mô 
đá cao ngất và khá bằng phẳng, như cái chốt quạt. 


Chùa Đồng xưa gọi là chùa Thiên Trúc. Chùa xây dựng lần 
đầu là một khối hình trụ chữ nhật cao 1,35m, đáy rộng 1,1m và 
dài gần 1,4m, trong chùa có tượng đồng. Đến đời Lê Hiển Tông, 
cả chùa lẫn tượng bị mất cắp. Đến thời Nguyễn chùa được dựng 
lại, bằng kích thước cũ nhưng bằng xi măng cốt thép. 


Di tích Bạch Đằng 

Thuộc huyện Yên Hưng, nơi lưu giữ những di tích văn hóa 
lịch sử cấp quốc gia gắn liền với chiến công hiển hách của dân 
tộc, mà tiêu biểu là Ngô Quyền chống quân Nam Hán năm 938 
và Trần Hưng Đạo chống quân xâm lược Nguyên-Mông năm 
128a. 


809 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Di tích Bạch Đằng là một quần thể gồm: bãi cọc Bạch Đằng, 
hai cây lim ở Giếng Rừng, đền thờ Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà 
và đình Trung Bản. 


Bãi cọc Bạch Đằng ở sát đường số 10, được phát hiện năm 
1953 trên một khu đất rộng nhiều hécta, hiện chỉ khoanh một 
vùng khoảng 300m? với hàng trăm chiếc cọc bằng gỗ lim, cắm 
sâu xuống lòng đất. Tại đây, ngày 9-4-1288, dưới tài chỉ huy 
thao lược của Hưng Đạo Vương, toàn bộ 400 chiến thuyền của Ô 
Mã Nhi và hơn 4 vạn quân giặc đã bị tiêu diệt. 


Từ ngã ba bến phà Rừng, rẽ trái một đoạn ngắn là đến đền 
thờ Trần Hưng Đạo và miếu Vua Bà trên một khu đất rộng gần 
bờ sông Bạch Đằng. Hằng năm, dân thập phương về đây tưởng 
niệm người anh hùng dân tộc. 


LÊ HỘI 

Lế hội Yên Tử 

Vùng đất được coi là “núi Tổ miền Đông Hải”. Đây là nơi phát 
tích Thiền phái Trúc Lâm của đạo Phật. Hằng năm vào mùa 
xuân, mọi người đều đến dự lễ hội, vừa tỏ lòng thành kính đối 
với Phật, vừa để tưởng nhớ đến một giai đoạn phát triển rực rỡ 
về mọi mặt của đất nước. 

Lễ hội Trà Cổ 

Hằng năm tổ chức vào ngày 30-ð đến 7-6 âm lịch tại làng Trà 
Cổ để kỷ niệm thành lập làng chài cách nay 600 năm. Phần lễ 
gồm rước ngai của một vị đại vương, từ đình ra miếu (mỗi năm 1 
vị). Tại đây tiến hành lễ tế, sau đó rước về đình. Phần hội tổ chức 
nhiều trò chơi: kéo co, bơi trải, hội hóa trang. Đặc biệt có tục lệ 
12 đám rước mang lợn ra tế thần, rồi thi lợn, đám nào có con to 
nhất sẽ được lĩnh thưởng... 


810 


QUẢNG NINH 
Lế hội đền Đức Ông 
Hằng năm vào ngày 24-3 âm lịch, hội đền Đức Ông được 
tổ chức tại chùa Long Tiên dưới chân núi Bài Thơ, Thành phố 
Hạ Long. Đền thờ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và một số 
tướng sĩ nhà Trần. 


Mỏ đầu lễ là rước bài vị Đức Ông từ đền đến chùa Long Tiên, 
sau khi làm xong lễ tế lại rước về đền. Trong ngày hội có tổ chức 
vui chơi: đấu cờ tướng, đấu vật, hát chầu văn, diễn chèo... 

Lế hội đền Cửa Ông 

Còn gọi là đền Cửa Suốt, thuộc phường Cửa Ông, thị xã Cẩm 
Phả, thờ Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tầng (ở bái đường) 
và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (ở hậu cung). Trong đền 
có 30 pho tượng đều là các vị danh tướng của nhà Trần. Lễ hội 
đền Cửa Ông hằng năm diễn ra ngày 3-2 âm lịch để tưởng nhớ 
công ơn hai cha con Trần Quốc Tuấn và Trần Quốc Tảng cùng 
các danh tướng của ông. 


Lế hội đình Quan Lạn 

Lễ hội của làng chài ở đảo Quan Lạn, huyện Cẩm Phả. Đình 
Quan Lạn thờ Trần Khánh Dư, được tôn vinh là Thành hoàng 
làng, cùng ba anh em họ Phạm là tướng tài của Trần Khánh Dư. 
Hằng năm lễ hội diễn ra ngày 26-6 âm lịch gồm nhiều lễ: lễ sửa 
soạn thuyền đua, lễ nghĩnh thần tại đình, lễ rước bài vị Trần 
Khánh Dư. 


Trong hội có tổ chức nhiều trò chơi như kéo co, đánh đu, cờ 
người, diễn chèo. 


Ngày cuối của lễ hội là lễ cầu yên tại đình, đốt thuyền giấy, 
rước bài vị Thành hoàng làng về. 


811 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


QUẢNG TRỊ 


Là một tỉnh miền Trung, có tổng diện tích tự nhiên 4.588km), 
dân số 562.300 người, gồm nhiều dân tộc: Kinh, Bru, Vân Kiểu, 
Pa Cô, Tà Ôi, Nùng, Xtiêng, Xu Đăng, có thị xã Đông Hà là tỉnh 
ly, ngoài ra còn có thị xã Quảng Trị và các huyện: Vĩnh Linh, Do 
Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, Hương Hóa, Đa Krông. 


Quảng Trị có dòng sông Bến Hải, cầu Hiền Lương, một thời 
là giới tuyến chia cắt hai miền Nam - Bắc Việt Nam trong hơn 
20 năm (1954-1975). 


Quảng Trị, phía Bắc giáp Quảng Bình, phía Nam giáp Thừa 
Thiên Huế, phía Tây giáp tỉnh Savanakhet (Lào), phía Đông 
giáp biển Đông với bờ biển dài 75km. 

Địa hình khá đa dạng, bao gồm đổi núi, đồng bằng, cồn cát và 
bãi biển. Mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhất là các huyện miền 
núi, tiềm năng thủy điện lớn. 

Khí hậu Quảng Trị khá khắc nghiệt, có gió Tây Nam, gió Lào 
khô và nóng. 

Về giao thông Quảng Trị khá thuận lợi, có đường 9 nối với 
nước bạn Lào, qua cửa khẩu Lao Bảo, có đường sắt, quốc lộ 1A 
đi qua. 


Trong những năm chiến tranh chống Mỹ, Quảng Trị là một 
trong những mảnh đất nóng bỏng, bom đạn Mỹ cày đi xới lại 


hàng trăm lần. 


Ngày nay, Quảng Trị là một trong những nơi có nhiều di tích 
lịch sử cách mạng. Qua cầu Đa Krông là đến đường mòn Hồ Chí 
Minh lịch sử, còn ghi đậm kỳ tích oai hùng của nhân dân Việt 
Nam trong thời kỳ chống Mỹ. 


Thành cổ Quảng Trị trước chỉ là đống gạch vụn, nay được 
tái thiết, là nơi gắn liền với chiến dịch lịch sử mùa hè 1972 và 
với biết bao địa danh khác nổi tiếng khắp cả nước: địa đạo Vĩnh 


812 


QUẢNG TRỊ 


Mốc, đảo Cồn Cỏ, Khe Sanh, căn cứ Cồn Tiên, Dốc Miếu, hàng 
rào điện tử Macnamara. 


Quảng Trị có bãi tắm Cửa Tùng được coi là bãi tắm Hoàng 
hậu của các bãi tắm Đông Dương. 


THẮNG CẢNH 


Khu danh thắng Đa EKrông 

Thuộc vùng núi phía Tây Quảng Trị. Tại đây có dòng sông 
Đa Krông thơ mộng, ẩn giấu trong mình những huyền thoại đầy 
chất sử thi và nhân văn. Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, 
đây là điểm nút quan trọng của đường mòn Hồ Chí Minh và 
đường 9, con đường xuyên Á qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - 
Đen Savắn, cửa khẩu quốc tế quan trọng giữa Việt Nam và Lào. 
Lao Bảo cách thị xã Đông Hà 80km, ngay cạnh sông Sêpôn. Chợ 
Lao Bảo cách cửa khẩu biên giới 2km. Nhiều hàng hóa các nước 
Đông Nam Á được đem bày bán ở đây. Từ năm 1993, Lao Bảo trỏ 
thành một cửa khẩu quốc tế quan trọng trong thương mại và du 
lịch giữa Lào, Thái Lan với các tỉnh miền Trung Việt Nam. 


Cửa Tùng 

Một bãi biển đẹp, nơi nghỉ ngơi tắm biển lý tưởng của tỉnh 
Quảng Trị. Cửa Tùng là cửa biển của dòng sông Bến Hải đổ nước 
ra biển Đông, nơi từng chứng kiến cảnh đất nước bị chia cắt 
trong suốt 20 năm, với bao cảnh đau thương và uất hận. 


Bãi tắm Cửa Tùng tuy không rộng, không dài nhưng mang 
một dáng vẻ đẹp rất riêng của Quảng Trị, mảnh đất đầy nắng 
gió. Bãi biển rất bằng phẳng, cát trắng phau và mịn màng, nước 
biển trong xanh như mắt mèo. 


Dưới ánh nắng chói chang của miền Trung nước Việt, mặt 
nước biển Cửa Tùng luôn thay đổi màu sắc từng phút từng giờ, 
tạo nên một bức tranh thiên nhiên sinh động đầy quyến rũ. 


813 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Nếu có dịp, mời bạn xuôi thuyền theo dòng sông Bến Hải, 
lướt nhẹ trên dòng nước trong xanh, từng làn sóng gợn lăn tăn, 
gió rì rào thối. Trên đôi bờ là làng mạc, những ruộng lúa, nương 
ngô giờ đã khai hoa, kết trái, trải dài một màu xanh bất tận 
từ cầu Hiền Lương đến Cửa Tùng. Nơi đây đã một thời không 
tiếng chim kêu, không tiếng gà gáy sáng, không màu xanh, chỉ 
một màu khói bom và thuốc súng, là “dây thép gai đâm nát trời 
chiềư”. 

Rú Lịnh 

Là một khu rừng tiêu biểu cho rừng già nhiệt đới. Thảm thực 
vật ở đây thuộc kiểu rừng tán lá khép kín, quanh năm xanh um. 
Rú Lạnh (rừng Lạnh) có một hệ động thực vật phong phú. Về thực 
vật có nguồn gốc chủ yếu từ khu hệ thực vật đệ tam Việt Bắc - 
Hoa Nam có khoảng 200 loài, trong đó có 13 loài thú và 60 loài 
chìm quý. 


Rú Lạnh rất thích hợp cho du lịch nghiên cứu và sinh thái. 


Suối nước nóng Tân Tâm 

Ở thượng nguồn sông Hiếu có hai chi lưu chảy vòng vèo, ôm 
ấp cả một khu vực rộng lớn. Cùng với sông Hiếu, hai chi lưu này 
là những đường giao thông thủy rất thuận lợi cho người dân 
Quảng Trị có việc phải lên miền ngược. Nổi lên giữa khu vực của 
những con sông bao quanh, đó là những lèn (nú1) đá vôi, trong đó 
có nhiều mạch nước nóng, trào phun thành những dòng suối, có 
trữ lượng lớn, chất lượng tuyệt vời, có thể sánh ngang với nước 
suối nổi tiếng Vĩnh Hảo ở Bình Thuận. 


Đây sẽ là điểm du lịch hấp dẫn và nơi chữa bệnh lý tưởng. 


DI TÍCH 


Chùa Sắc Tứ 
Có tên chữ là Tịnh Quang tự, tọa lạc ở xã Ái Tử, huyện Triệu 
Phong, do Hoà thượng Tú Pháp dựng vào năm 1739 đời vua 


814 


QUẢNG TRỊ 


Lê Ý Tông (tức Lê Duy Thần 1719-1759) năm thứ 2, đời Chúa 
Nguyễn Phúc Khoát, lấy tên chùa là Tịnh Nghiệp. Năm 1941, 
chùa được trùng tu sửa chữa. Do chiến tranh ác liệt, năm 1972 
chùa bị phá hủy hoàn toàn. Sau năm 1975, đất nước thống nhất, 
chùa Sắc Tứ được nhân dân xây dựng lại. Hiện nay chùa chỉ còn 
lại một hiện vật quý có giá trị nghệ thuật đó là pho tượng Đức 
Phật A Di Đà. 


Thành cổ Quảng Trị 

Thành cổ Quảng Trị được xây bằng đất vào năm 1824. Bốn 
năm sau (1828), thành được xây bằng gạch, có bốn cửa ra vào 
theo bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Bên ngoài tường thành có 
hào sâu bao quanh ngăn cách. 


Năm 1972, trong chiến dịch Quảng Trị, tại thành cổ diễn ra 
những trận đánh ác liệt giữa Quân Giải phóng miền Nam và 
quân Mỹ - ngụy. Chỉ trên phạm vi chưa đầy 2km, thành cổ đã 
phải gánh chịu một lượng bom đạn có sức công phá bằng tám 
quả bom nguyên tử của Mỹ thả xuống Hirôshima và Nasaka 
(Nhật Bản) khi sắp kết thúc Đại chiến thế giới thứ II, 1945. 


Trong suốt 81 ngày đêm trong điều kiện hết sức ác liệt, Quân 
Giải phóng vẫn hiên ngang bám thành chiến đấu anh dũng. 
Nhiều chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại nơi này. Ngày đó, báo chí 
nước ngoài gọi thành cổ Quảng Trị là “cối xay thịt” hay “mùa hè 
đỏ lửa”. 

Ngày nay có dịp đến thăm thành cổ, nhìn thấy phần tường 
còn lại, vết đạn chỉ chít, hằn sâu vẫn còn. Đó chính là tượng đài 
hoành tráng nhất, cảm động nhất về những người con dũng cảm 
hy sinh. 


Vương cung thánh đường La Vang 

Cách thành cổ Quảng Trị 6km về phía Tây Nam, là nơi “cứu 
rỗi linh hôn” của đồng bào theo đạo Kitô giáo dưới thời Tây Sơn, 
vào niên hiệu Cảnh Thịnh (1793-1801). Đức mẹ Đồng Trinh 


815 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Maria, hiện lên nơi đám cỏ trên ba gốc đa to để cứu rỗi những 
linh hồn vướng nạn đang ngày đêm nguyện cầu ơn cứu rỗi của 
Đức Mẹ. 


Nhà thờ Đức Mẹ La Vang được xây dựng vào những năm đầu 
của triều vua Minh Mạng. Năm 1886, nhà thờ được xây dựng lại 
khang trang, to lớn hơn và cho đến năm 1900 mới hoàn thành. 
Đến năm 1924, nhà thờ được trùng tu mở rộng to lớn hơn. Nhưng 
trong chiến tranh nhà thờ đã bị phá hư hại một phần. 


Vào năm 1961, nhà thờ La Vang được Giáo hội La Mã phong 
là “Vương cung thánh đường La Vang”. Như vậy, ở Việt Nam có 
hai nhà thờ được Toà thánh Vatican phong “vương cung thánh 
đường” là nhà thờ Đức Bà (Thành phố Hồ Chí Minh) và nhà thờ 
Đức mẹ La Vang (Quảng Trị). 


Đền Trần Danh Tướng 

Tọa lạc cạnh thành cổ Chămpa tại xã Đan Duệ, huyện Minh 
Linh (nay là Do Linh). Đền thờ hai danh tướng thời Trần là 
Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật và Huệ Vũ Vương Trần Quốc 
Chân. Tương truyền hai ông đem quân theo vua Trần Anh Tông 
đi dẹp Chiêm Thành. Trong cuộc hành quân chiến đấu, Trần 
Nhật Duật giữ nghiêm quân kỷ, quân lệnh, không cho quân lính 
cướp bóc của cải và quấy nhiễu dân, được dân mến, dân yêu. Dân 
biết ơn dựng đền thờ ông. 

Bau này, một lần vua Lê Thánh Tông đi đánh trận qua đền, 
được hai vị thần báo mộng, xin đi theo giúp. Chiến thắng trở về 
vua Lê cho trùng tu và sắc phong Đại Vương. 

Di tích Khe Sanh 

Khe Sanh cách Hà Nội 600km, cách thị xã Đông Hà khoảng 
60km về phía Tây. Đây là một thung lũng mỗi chiều dọc, ngang 
khoảng chưa đến 10km, bốn bề là núi rừng trùng điệp. 

Về địa hình, Khe Sanh có dạng như Điện Biên Phủ, một lòng 
chảo. Trong những năm 1966-1967, Mỹ cho xây dựng ở đây một 


816 


QUẢNG TRỊ 


căn cứ quân sự cực mạnh và rất quan trọng, một tuyến phòng 
thủ như người Mỹ tuyên bố là “bất khả xâm phạm”. Căn cứ quân 
sự Khe Sanh gồm ba cụm: Cứ điểm Tà Cơn có sân bay dã chiến, 
Cứ điểm Làng Vây ở phía Tây Nam Tà Cơn, Cứ điểm Hương Hóa 
ở phía Đông Làng Vây. 


Đóng tại căn cứ Khe Sanh gồm trên 10.000 quân thường 
trực, ngoài ra còn nhiều lực lượng khác sẵn sàng tiếp viện. Tổng 
thống Mỹ Giôn xơn đã từng yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Tham 
mưu trưởng Liên quân Mỹ ký cam kết bằng mọi giá phải giữ cho 
được Khe Sanh. Bởi Khe Sanh có vị trí chiến lược quan trọng đối 
với Mỹ. Từ Khe Sanh chúng sẽ kiểm soát được giới tuyến, con 
đường sang Lào và vào miền Nam. 


Về phía Quân Giải phóng, bằng mọi quyết tâm phải đập nát 
căn cứ Khe Sanh. Cuộc chiến đấu diễn ra từ tháng 1-1968 đến 
9-7-1968 kết thúc. Cờ giải phóng tung bay trên cứ điểm Tà Cơn, 
Khe Sanh thất thủ. Thế là thêm một Điện Biên Phủ thứ hai ở 
Việt Nam là Khe Sanh. 


Đình Hà Thượng 

Còn gọi là đình Chợ Cầu, được xây dựng vào khoảng thế kỷ XV, 
dưới triều Lê Thánh Tông, nằm trên phần đất thôn Hà Thượng, 
xã Gia Châu, huyện Gio Lãnh, cách thị xã Quảng Trị 12km về 
phía Tây Nam và cách quốc lộ 1A 1km về phía Đông Nam. Đình 
Hà Thượng nằm trên một khu đất rộng khoảng 8.450km?. Đình 
qua nhiều lần trùng tu sửa chữa lớn. 


Đình hiện nay được dựng lại năm 1690. Đến năm 1903, đình 
Hà Thượng được dân làng sửa chữa lớn, xây thêm cổng đình, 
tường bao... Đặc biệt các kết cấu bên trong đình đều được thay 
đổi. 

Năm 1987, do một cơn bão tàn phá, đình lại trải qua một đợt 
trùng tu khá quy mô. Đình quay về hướng Đông. Kiến trúc theo 
kiểu chữ “công” (+). Điều đặc biệt là các thành phần kiến trúc 


817 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


không theo kiểu đối xứng truyền thống. Nhà đại đình nằm theo 
chiều dọc, trong khi mặt tiền của đại đình ở phía hồi. Rõ ràng 
đây là một biệt lệ của kiến trúc đình miền Trung. 


Đình chia làm hai ngăn: Tiền sảnh gồm hai gian và một chái 
trước, hậu cung có ba gian và một chái sau, ngăn cách giữa phần 
trước và phần sau là hệ thống cửa bức bàn thay cho vách ngăn. 


Phần hậu cung để thờ cúng, còn chái phía sau là nơi cất giữ 
đồ tế tự. Tiền sảnh là nơi hội họp dân làng và liên hoan ăn uống 
mỗi khi tổ chức tế lễ. Mái lợp ngói liệt, bờ nóc đắp vữa cao, thân 
thẳng, các đầu đao trang trí hồi văn và rồng. Mặt tiền đắp nổi 
một cuốn thư trang trí tứ linh. 


Khám thờ bằng gỗ sơn son thếp vàng, bốn chân chạm đầu hổ 
phù. Chung quanh khám chia thành nhiều ô, trang trí theo các 
đề tài khác nhau với các họa tiết như hổ phù, rồng cách điệu, 
hoa lá... 


Đình thờ Thành hoàng là vị thiên thần và hai vị họ Lê và họ 
Nguyễn đã có công lập làng Hà Thượng và thờ các vị tổ của tám 
dòng họ. 


Lễ hội hằng năm được tổ chức vào tháng 6 âm lịch, gọi là lễ 
tế Cảnh quân. 


Địa đạo Vĩnh Mốc 

Là một công trình độc đáo được hình thành từ những năm 
1965-1966 trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của giặc 
Mỹ. 

Địa đạo Vĩnh Mốc có độ dài hàng ngàn mét, nay chỉ còn 
khoảng 1.701m, cùng hàng ngàn mét giao thông hào chiến đấu. 
Địa đạo là một hệ thống liên hoàn được kết nối với nhau bằng 
13 cửa ra vào, trong đó có bảy cửa thông ra biển, sáu cửa thông 
lên đổi cao. 


Cấu trúc địa đạo chia làm ba tầng, tầng sâu nhất cách mặt 
đất 23m. Các tầng được nối với nhau bởi đường trục chính dài 


818 


QUẢNG TRỊ 


768m, cao từ 1,6-1,8m, rộng từ 1,2-1,5m. Hai bên trục chính cứ 
3-Bm là các ô của hộ gia đình. Toàn địa đạo có một hội trường lớn 
với sức chứa từ 50-80 người dùng làm nơi hội họp, chiếu phim, 
biểu diễn văn nghệ, có trạm phẫu thuật, có nhà hộ sinh, nhà 
trẻ... Ngoài ra, địa đạo còn có bốn giếng thông hơi, hai đài quan 
sát và ba giếng nước. 


Địa đạo Vĩnh Mốc là hình ảnh thu nhỏ của làng quê được xây 
dựng dưới lòng đất, làm nơi ăn ở, sinh hoạt, phòng tránh bom 
đạn cho nhân dân, vừa là nơi đóng trụ sở của chính quyền, kho 
hậu cần, cất giữ lương thực, vũ khí chi viện cho đảo Cồn Cỏ và 
chiến trường miền Nam và cũng là trận địa chiến đấu trực tiếp 
để bảo vệ Vĩnh Linh, đất thép kiên cường. 


Cầu Hiền Lương - sông Bến Hải 

Sông Bến Hải xưa còn có tên là Rào Thành, bắt nguồn từ dãy 
Trường Sơn hùng vĩ chảy ra Cửa Tùng dài trên 100km. Lòng 
sông nơi rộng nhất 200m, nơi bắc cầu Hiền Lương rộng 170m. 


Theo Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam, sông Bến Hải nằm 
trên vĩ tuyến 17 được chọn làm giới tuyến tạm thời và cầu Hiền 
Lương bắc qua sông cũng chia làm hai nửa. 


Cầu Hiền Lương do công binh Pháp xây dựng năm 1952, 
trước đây dân hai bên bờ Hiền Lương qua lại bằng thuyền. Cầu 
gồm 7 nhịp dài 183,8m, được lát bằng 894 miếng ván. Theo Hiệp 
định Giơnevơ quy định mỗi bên có chủ quyền 91,9m cầu. 


Theo Hiệp định, sông Bến Hải chỉ là giới tuyến tạm thời, 
không thể coi là ranh giới về chính trị hay lãnh thổ, để sau hai 
năm sẽ tổ chức tổng tuyển cử, thống nhất đất nước. 


Nhưng do Mỹ-Diệm phá hoại Hiệp định, giới tuyến tạm thời 
đã phải kéo dài 20 năm. Cho đến Đại thắng mùa Xuân 1975, đất 
nước hoàn toàn thống nhất, giới tuyến này mới chính thức xóa 
bỏ. 


819 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Hàng rào điện tử Mắc Namara 

Hàng rào điện tử nổi tiếng trong cuộc xâm lược của Mỹ ở miền 
Nam Việt Nam, mang tên người sáng lập ra nó là Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng Hoa Kỳ Mắc Namara. Mỹ thiết lập hàng rào điện tử 
này là nhằm ngăn chặn sự chỉ viện của nhân dân miền Bắc cho 
chiến trường miền Nam. 

Hàng rào này kéo dài từ sông Cửa Việt tới vùng Sêpôn của 
Lào, gồm hai hệ thống, hệ thống chống bộ binh và hệ thống 
chống xe cộ. 


Hàng rào chống bộ binh được thiết lập dọc sườn phía Nam 
khu phi quân sự dài khoảng 20km. 


Hàng rào chống xe cộ, nằm về phía Tây khu phi quân sự, dài 
100km, rộng 40km. Đoạn phía Đông của hàng rào chạy ra biển 
có thêm một hệ thống đồn bốt do lính canh giữ. Toàn tuyến hàng 
rào đều có máy thu tiếng động, mỗi khi có tiếng chân người, 
tiếng động cơ, các máy thu tiếng động này lập tức báo về trung 
tâm. Sau khi nhận được tín hiệu, lập tức máy bay sẽ đến oanh 
kích. Máy móc làm việc suốt 24/24 giờ. Cùng với hàng rào, còn 
được rải mìn trên một dải dài 200km, rộng 5km. Chi phí cho 
hàng rào điện tử này là 800 triệu USD/năm. 


Tuy tốn kém và rất hiện đại, nhưng Mỹ-ngụy vẫn không ngăn 
cản được sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam. Kế hoạch này 
đã nhanh chóng bị phá nát trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy 
của quân dân miền Nam năm 1972. 


LE HỌI 
Quảng Trị là vùng văn hóa đa sắc tộc, một nơi có nhiều lễ hội, 
phong tục khác nhau. Trong đó có một số lễ hội điển hình như: 


Hội cướp cù 
Đây là hội làng được tổ chức hằng năm vào ngày 4 tháng 
Giêng âm lịch tại đình Mỹ An, đình Cẩm Phổ, xã Gio Mỹ, huyện 


820 


SÓC TRĂNG 


Gio Lĩnh. Lễ hội kéo dài trong hai ngày. Sau lễ tế cầu an là phần 
hội tổ chức cướp cù. Nét độc đáo của lễ hội này là bên nào vận 
động được nhiều người tham gia thì càng dễ thắng cuộc. Người 
tham gia bao gồm cả trẻ, già, trai, gái, không phân biệt tuổi tác, 
giới tính. Đây thực chất là một hình thức thể thao dân gian. 


Hội Thượng Phước 

Hằng năm lễ hội Thượng Phước thường được tổ chức trong ba 
ngày từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 3 âm lịch tại thôn Thượng 
Phước xã Thượng Triệu, huyện Triệu Phong để ghi nhớ công lao 
của Quận công Hoàng Dũng, người có công khai sơn phá thạch 
dựng lên làng Thượng Phước. 


Ngày 13-14 bắt đầu lễ hội cả làng Thượng Phước đi săn, lấy 
đầu muông thú để làm lễ vật dâng cúng. Sáng ngày 15, làng bắt 
đầu tổ chức tế lễ. Cuộc cúng tế kéo dài đến hết ngày 15. 


Lể hội La Vang 

Đây là một lễ hội lớn, khá độc đáo ở Quảng Trị, không chỉ 
riêng đồng bào Công giáo của Quảng Trị mà còn có nhiều tín đồ 
Công giáo các nơi trong cả nước tới tham dự. Hằng năm lễ hội tổ 
chức vào ngày 15 tháng 8 Dương lịch. Lễ hội tổ chức “kiệu”. Đặc 
biệt vào những năm chẫn, tổ chức “kiệu” to hơn tổ chức “kiệu” 
năm lẻ. Cứ ba năm một lần gọi là “kiệu đại hội” và kiệu 100 năm 
lớn hơn kiệu 50 năm, 40 năm. 


SÓC TRĂNG 


Sóc Trăng là tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, cách 
Thành phố Hồ Chí Minh 231km, cách Cần Thơ 60km, có diện 
tích tự nhiên 3.191km°, dân số 1.254.500 người, gồm nhiều dân 
tộc: Kinh, Khơme, Hoa. Tỉnh ly là thị xã Sóc Trăng với 7 huyện: 
Kế Sách, Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Thạch Trị, Long Phú, Vĩnh Châu, 
Cù Lao Dung. 


821 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Sóc Trăng phía Tây Bắc giáp Cần Thơ, Kiên Giang, Đông 
Bắc giáp Trà Vinh, Tây Nam giáp Bạc Liêu, phía Đông giáp biển 
Đông với 72km bờ biển. 

Sóc Trăng là vùng đất bồi, hiện có 30.000ha đất bãi bồi. Sóc 
Trăng có khí hậu đại dương với hai mùa rõ rệt: mùa mưa từ 
tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm 
sau. Nhiệt độ trung bình cả năm là 26-289C. 


Sóc Trăng là tỉnh nông nghiệp có diện tích trồng trọt lên tới 
259.799ha. Trong đó đất trồng lúa chiếm 94%, ngoài ra diện tích 
còn lại trồng ngô, đậu xanh, đậu nành và vườn cây ăn quả như 
dừa, nhãn, chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, cam quýt... 


Đóc Trăng có hệ sinh thái tự nhiên rất phong phú, đa dạng, 
đặc biệt là hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển như rừng tràm 
ở vùng đất phèn, trũng, có nhiều cù lao cây trái xum xuê chạy 
dọc theo hai bên dòng sông Hậu. 


THẮNG CẢNH 


Khu văn hóa du lịch Bình An 

Nằm cạnh quốc lộ 1A, phường 2, thị xã Sóc Trăng với khung 
cảnh thiên nhiên hài hoà, bốn mùa hoa lá xanh tươi. Nơi đây có 
các công trình kiến trúc nghệ thuật mang hình dáng cổ kính với 
những tác phẩm điêu khắc dân gian, đậm nét văn hóa dân tộc... 
Khu vui chơi giải trí, hệ thống vườn hoa, cây xanh, hoa trái, ao 
cá... được bố trí khá hợp lý, đem đến cho du khách những giờ 
nghỉ ngơi, thư giãn lý thú. Phía sau sân khấu trong khu du lịch 
là trái núi nhân tạo có tượng Phật Bà Quan Âm trên đỉnh, cùng 
với tượng Phật DI Lặc. Dưới chân núi là ao cá, cạnh núi là ngôi 
biệt thự hai tầng, một mô típ kiến trúc kết hợp giữa kiểu Nga và 
Trung Đông. 

Khu văn hóa du lịch Bình An là hình ảnh thu nhỏ của miền 
cao nguyên, xứ sở của cà phê, chim chrao, với những thảm có 
xanh, những ngôi nhà nghỉ xinh xắn, thoáng mát với trang thiết 
bị nội thất cực kỳ hiện đại, đầy đủ tiện nghi. 


822 


SÓC TRĂNG 


Đến Bình An, du khách sẽ được nghe hát, thưởng thức những 
làn điệu dân ca, đàn ca tài tử Nam Bộ. 


Vườn cò Tân Long - Thạch Trị 

Vườn cò Tân Long thuộc xã Long Bình, huyện Thạch Trị, 
cách thị xã Sóc Trăng khoảng 40km, rộng trên 15.000m”. Vườn 
cò Tân Long gồm nhiều họ hàng nhà cò. Nhiều loài quý hiếm 
đều có mặt ở đây. Du khách đến vườn cò sẽ được leo lên tháp 
cao khoảng 10m để ngắm nhìn đàn cò mỗi sáng bay đi kiếm ăn, 
chiều tối bay về tổ ấm. Và mỗi lần như vậy, cả không gian nơi 
đây bỗng nhiên náo động bởi tiếng kêu gọi bạn đời của họ hàng 


nhà cò. 
Cồn M ÿ Phước 


Giữa lòng sông Hậu hiền hoà nước xuôi về biển cả, một dải 
màu xanh nhô lên, đó là cồn Mỹ Phước, còn gọi cồn Công Điền, 
một vùng du lịch sinh thái hạ lưu sông Hậu dài 60km. Từ thị xã 
Sóc Trăng, du khách đi thuyền máy độ chừng nửa giờ là có thể 
đặt chân lên côn Mỹ Phước, nếu không thích đi thuyền máy, đi 
đường bộ theo quốc lộ 60 từ thị xã đến Đại Ngãi bạn đã đến đất 
côn Mỹ Phước, nơi có đủ các loài cây trái của xứ nhiệt đới. 

Hằng năm cứ đến ngày õð tháng ð âm lịch là ngày hội của mọi 
người về thăm đất cồn. 


Vườn nhãn Vĩnh Châu 
Nhãn Vĩnh Châu nổi tiếng thơm ngon, nhiều nước. Vườn 
nhãn Vĩnh Châu kéo dài hơn 17km trên một khu đất cao ráo. 


Du khách đến thăm Vĩnh Châu, nhà vườn nào ở Vĩnh Châu 
cũng sẵn lòng đón tiếp bạn đi tham quan vườn nhãn nhà mình 
và tận tay bạn hái những quả ngon từ trên cành, còn tươi rói. 


Đến Vĩnh Châu, bạn còn có cơ hội thăm ruộng muối, vuông 
tôm, rừng ngập mặn. 


823 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Hồ nước ngọt 

Nằm sát đường quốc lộ 1A, cửa ngõ vào thị xã Sóc Trăng, rộng 
trên 20ha, gồm một hồ nhỏ ở phía trước và hồ lớn ở phía sau vừa 
được cải tạo xây mới. Vòng quanh hồ là những hàng liễu rủ, tựa 
như những nàng thiếu nữ kiêu sa, soi mình trên mặt nước trong 
xanh. Giữa hồ nhỏ mang tên là Tịnh Tâm có một cù lao với nhà 
hàng thủy tạ và hòn giả sơn, chung quanh hồ là những vườn 
hoa, khu vui chơi giải trí, khu văn hóa, thường xuyên tổ chức 
những buổi biểu diễn văn nghệ rất hấp dẫn du khách. 


Vào những ngày hè oi ả, được thả mình trên chiếc võng đung 
đưa dưới những hàng cây xanh mát rượi, hoặc nghỉ ngơi trên 
chiếc ghế đá dọc theo bờ hồ, du khách sẽ đón nhận được những 
làn gió mát trong lành, xua đi cái oi nồng của miền Tây nắng gió. 


DI TÍCH 


Chùa Dơi 


Tên thật là Wathsêrâytêchô - Mahatup, về sau do đọc trại đi 
thành Mã Tộc. Vì thế chùa còn có tên là chùa Mã Tộc. Nơi đây 
nhiều dơi sinh sống nên gọi là chùa Dơi. 


Chùa Dơi thuộc khóm 9, phường 3, thị xã Sóc Trăng, cách 
trung tâm thị xã khoảng 3km về phía Tây Nam. 


Chùa Dơi là một tổng thể kiến trúc gồm: chính điện, sa la 
(nhà hội của sư sãi và tín đồ), các nhà tăng của sư sãi, nhà Đại 
đức chủ trì, các tháp để tro người chết, lò thiêu xác người chết, 
phòng khách... Toàn bộ các công trình tọa lạc trong một khuôn 
viên rộng khoảng 4 ha. 


Theo tiếng Khơme: Mahatup có nghĩa là trận đánh lớn (£up: 
trận đánh, maha: lớn). Thật vậy, xưa kia nơi đây đã diễn ra một 
trận đánh lớn, ác liệt của phong trào nông dân nổi dậy chống 
phong kiến. Sau trận đánh thắng lợi đó, dân chúng tản cư trở về, 
họ bàn bạc với nhau và cho rằng đây là vùng đất có điểm lành, 
nên xây chùa thờ Phật, lấy tên là chùa Mahatup. 


824 


SÓC TRĂNG 


Theo sử cũ của chùa kể lại, chùa Mahatup được khởi công xây 
dựng từ năm 1569, do ông Thạch Út đứng ra xây. Chùa đã qua 
nhiều lần trùng tu sửa chữa. Năm 1960, chùa được sửa chữa lớn 
ở chính điện. 

Đến nay chùa đã trải qua 19 đời Đại đức. Đời thứ 19 hiện nay 
là Đại đức Kim Rêu cùng hai phó Đại đức là Kim Sung và Thạch 
Tha. 


Theo người già kể lại: dơi có mặt ở đây lúc bắt đầu xây dựng 
chùa. Dơi ở chùa có đến hàng triệu con. Về loài dơi ở chùa có 
nhiều chuyện lạ: Dơi chủ yếu ăn hoa quả, nhưng hoa quả trong 
khuôn viên chùa chúng không hề đụng đến. Khi hoàng hôn 
buông xuống, là lúc xuất phát của đàn dơi nhà chùa đi kiếm ăn. 
Dơi đầu đàn bay lên dẫn đầu, sau đó cả đàn bay theo, chúng vừa 
bay vừa xếp hàng, lượn vài vòng trên khu vực nhà chùa, như để 
cầu khấn Đức Phật ban phước lành trước khi đi kiếm ăn. Dơi bay 
đi đường nào, lại về đường ấy. Khi dơi bay về cũng như bay đi, 
không bao giờ bay qua nóc ngôi chính điện chùa. Đặc biệt hơn 
là dơi chỉ đậu trên những tán cây của khuôn viên chùa, chúng 
không bao giờ đậu trên những tán cây của dân ở chung quanh. 
Mặc dầu những cây này của dân cũng rất to lớn và gần chùa. 


Theo quan niệm của người Hoa: con dơi là điềm phúc. Con 
dơi đậu quay đầu xuống dưới, đó là chữ “phúc” (4) treo ngược. 


CS ẦN, 


Người Hoa gọi đó là “phúc đáo” (3š#Ì) có nghĩa là “phúc đến rồi. 


Năm 1990, chiếc tàu thám hiểm đại dương Calipso do ông 
Yves Cous Teaux đã đến chùa Dơi nghiên cứu. Ông Cous Teaux 
đã cho máy bay trực thăng bay trên những tán cây trong khuôn 
viên chùa, đàn dơi bay lên đen nghịt cả một góc trời. Đoàn quay 
phim của ông Cous Teaux đã quay được cảnh này. 

Một sự kiện lạ ở chùa Dơi là, vùng này người dân nuôi lợn 
(heo) nái đẻ ra có những con chân 5 móng (giống chân người 5 
ngón), dân không dám ăn thịt, nên đem gửi vào chùa, trong đó 


có cả heo đực và heo cái, gồm 7-8 con. Tục nhà chùa không cho 


825 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


thiến heo đực và nuôi thả chung với heo cái trong khuôn viên, 
nhưng chúng không hề phát dục, cả heo đực lẫn heo cái. Đặc biệt 
cứ vài tháng một lần, cả bầy: heo lớn đi trước, heo nhỏ đi sau, tự 
động kéo nhau “đi dạơ” một vòng từ chùa ra chợ Sóc Trăng cả vài 
cây số, rồi cùng nhau về chùa đầy đủ. Khi về theo một hàng dọc 
trật tự như khi đi. 


Hiện chùa Dơi còn lưu giữ nhiều hiện vật quý như: tượng 
Phật Thích Ca ngồi thiển định cao 2m bằng xi măng cốt thép. 
Khung cửa võng (bao lam) bằng gỗ sơn son thếp vàng, chạm trổ 
chim muông, hoa lá, đặc biệt có họa tiết hình dơi. 


Chùa Đất Sét 

Tên chữ là Bửu Sơn tự, tọa lạc ở đường Lương Đình Của, thị 
xã Sóc Trăng, là ngôi chùa của người Hoa sinh sống ở Sóc Trăng, 
được xây dựng toàn bằng đất sét, thậm chí các tượng Phật trong 
chùa cũng được nặn bằng đất sét. Vì vậy dân gian gọi chùa là 
chùa Đất Sét. Du khách đến đây sẽ hết sức ngạc nhiên và khâm 
phục trước tài năng và sức sáng tạo cần mẫn của thầy Ngô Kim 
Tòng, đã dồn hết trí lực trong 42 năm để tạo nên các tác phẩm 
tượng Phật, linh thú, bảo tháp 13 tầng... mà thoạt nhìn không ai 
có thể tin rằng chúng được tạo ra từ đất sét. 


Đặc biệt, trong chùa có sáu cây thắp nến lớn mỗi cây nặng 
200kg, hai cây nhỏ mỗi cây nặng 100kg và ba cái đỉnh mỗi cái 
cao 2m. Tất cả đều làm bằng đất sét. 


Chùa Khleang 

Tọa lạc ở số 71 đường Mậu Thân, khóm 5, phường 6, thị xã 
Sóc Trăng. Chùa Khleang là một trong những ngôi chùa Khơme 
cổ nhất của Sóc Trăng, được xây dựng vào năm 1533. Lúc đầu 
làm bằng gỗ, lợp lá, sau được xây cất lại bằng gạch lợp ngói. Kiến 
trúc hiện nay là do lần trùng tu cách nay trên 80 năm. 


Chùa Khleang năm trong một khuôn viên rộng 3.825m2, vòng 
rào ngoài cùng, cửa ra vào xây rất công phu. Kiến trúc chính của 


826 


SÓC TRĂNG 


chùa là ngôi chính điện với lối kiến trúc khá phức tạp, độc đáo. 
Bộ mái gồm 3 cấp, mỗi cấp lại có ba nếp. Nếp giữa lớn hơn hai 
nếp phụ hai bên và không có tháp nóc. Chính điện được dựng từ 
năm 1918 bằng sáu hàng cột dọc, gồm 60 cây cột trụ. Ngoài ra 
chùa còn có Sala, nhà hội của Phật tử và sư sãi. Sala là một dãy 
nhà sàn bằng gỗ, mặt sàn cách mặt đất 1m. Có một gian rộng, 
dùng để cử hành lễ dâng cơm và nơi tổ chức các sinh hoạt. 


Chùa Khleang, kể từ Đại đức Thạch Sóc là vị tổ đầu tiên cho 
đến nay đã trải qua 21 đời truyền thừa. Trong chùa còn lưu giữ 
bản sao tài liệu ghi chép từ thư tịch cổ, trong đó có nói về nguồn 
gốc địa danh Sóc Trăng, lịch sử của chùa. 

Chùa Sà Lôn 

Tọa lạc bên cạnh quốc lộ 1A đi về hướng Bạc Liêu, cách thị xã 
Đóc Trăng khoảng 7km, được xây dựng vào khoảng thế kỷ XIX. 


Đến năm 1969, vị sư cả Tăng ĐÐuch cho xây lại ngôi chùa theo 
như kiến trúc hiện nay. 


Chùa Sà Lôn là ngôi chùa cổ của đồng bào Khơme Sóc Trăng, 
có quy mô khá lớn gồm: chính điện, nhà Sala (nhà hội) và bảo 
tháp, nhà để sách kinh và dạy học. Để trang trí ngôi chùa, sư cả 
dùng các mảnh chén, đĩa kiểu bằng sành sứ, nên ngôi chùa còn 
có tên rất mộc mạc, chùa Chén Kiểu. 


Chùa Bốn Mặt 

Nằm cách thị xã Sóc Trăng 6km về hướng Tây Bắc. Đây là 
ngôi chùa được xây dựng theo đúng kiến trúc chùa Khơme với 
những hoa văn rất tỉnh xảo. Ngoài những tượng Phật như các 
chùa Khơme khác, chùa Bốn Mặt còn có tượng Phật bằng đá với 
bốn mặt Phật quay về bốn hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc. 


Bảo tàng Khơme 
Được xây dựng năm 1988, tọa lạc tại trung tâm thị xã Sóc 
Trăng, gồm hai khu: khu trưng bày hiện vật là nhà hội Xamacum 
và khu văn phòng mới được xây dựng. Đây là nơi trưng bày nhiều 
6827 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


hiện vật, giới thiệu về các hoạt động của đồng bào Khơme qua 
nhiều thế hệ. Trong đó bao gồm các dụng cụ sản xuất, các trang 
phục cưới xin, các kiểu nhà ở, mô hình chùa Khơme và một số 
loại nhạc cụ dân tộc Khơme. 


LÊ HỘI 

Lễ Ok Om Bok 

Còn gọi lễ cúng Trăng của đồng bào Khơme Nam Bộ nói chung 
đồng bào Khơme Sóc Trăng nói riêng. Lễ hội hằng năm được tổ 
chức vào hai ngày 14 và 15 tháng 10 âm lịch. Đây là lễ hội rộn 
rã nhất, tưng bừng nhất của người Khơme. 


Đối với người Khơme, Trăng được xem như là một vị thần 
điều tiết mùa màng giúp họ làm ăn phát đạt trong năm. Lễ vật 
cúng tế trong ngày lễ là lúa nếp giã thành cốm dẹp cùng các loại 
trái cây. 

Trước khi làm lễ cúng, mọi người cùng làm một cái cổng chào 
bằng hoa lá với hai cây tre làm trụ và một cây làm đà ngang. 
Trên cổng, được giăng một sợi dây trầu không gồm 12 lá được 
cuộn tròn, tượng trưng cho 12 tháng của năm và một nhánh của 
buồng cau gồm 7 quả, được chẻ ra như hai cánh con ong, tượng 
trưng cho 7 ngày trong tuần. 


Trong đêm cúng trăng, người ta còn tổ chức thả đèn gió bay 
lên trời. Chiếc đèn mang theo ngọn lửa tượng trưng cho việc tống 
tiễn những rủi ro, xua đuổi ma quỷ, đồng thời cầu mong nhiều 
điều tốt lành. Đèn càng bay xa, bay cao, sự may mắn càng nhiều. 


Trong ngày hội có tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ 
dân gian: hát dukê, múa lăm vông, thi đấu cờ ốc, thả đèn nước... 
Đặc biệt đua ghe Ngo. Đây là một hoạt động văn hóa thể thao 
không thể thiếu trong lễ hội Óc Om Bók. Ghe Ngo có chiều dài 
khoảng 24m, ngang 1,2m, mũi và lái đều cong lên, được trang 
trí hoa văn Khơme rất đẹp, đầu ghe vẽ hình con thú. Mỗi chiếc 


828 


SÓC TRĂNG 


ghe Ngo sản xuất ra là do sự đóng góp của bà con phum sóc. Sau 
khi dùng đua trong ngày hội, ghe Ngo được đưa về bảo quản tại 
chùa. Hằng năm chỉ được đưa xuống nước một lần trong ngày 
hội Óc Om Bók. Lễ hạ thủy ghe Ngo hằng năm trong lễ hội Óc 
Om Bóc cũng rất công phu và tốn kém. Trước ngày hội, các chàng 
trai được chọn vào đội đua được tập dượt kỹ lưỡng. Người được 
chọn ngồi ở mũi thuyền để chỉ huy là người có uy tín nhất trong 
phum sóc. 


Lễ hội Nghinh Ông 

Là ngày lễ mang đậm tính truyền thống của những ngư dân 
miền biển Sóc Trăng. Để tỏ lòng kính trọng và cầu mong mưa 
thuận gió hoà, sóng yên biển lặng, hằng năm lễ hội Nghinh Ông 
được tổ chức vào ngày 21 tháng 3 âm lịch tại vùng biển Kinh Ba, 
Long Phú. 


Vào ngày hội, tất cả thuyền bè đều được trang hoàng lộng 
lẫy cùng những thức cúng như heo quay, hoa quả, nhang đèn... 
tập trung ra cửa biển làm lễ rước Ông vào. Các nghi lễ cúng tế 
được tổ chức long trọng tại lăng Ông (lăng cá voi). Trước và trong 
ngày hội, tại lăng Ông còn tổ chức hát bội, các trò chơi dân gian, 
thi đấu thể thao... có nhiều người tham gia. 


Tết Chol Chnam Thmay 

Là tết cổ truyền của người Khơme, mừng mọi người thêm một 
tuổi, thường diễn ra vào 3 ngày 13, 14, 15 tháng 4 dương lịch. 
Tết Chol Chnam Thmay mang đậm nét văn hóa truyền thống 
với nhiều nghi thức văn hóa dân gian. Vào những ngày này, mọi 
người trong gia đình người Khơme đều lên chùa để cầu nguyện. 
Ngày thứ nhất gọi là ngày Châul Sây Cran Thmay, ngày thay 
năm cũ vào năm mới. Trong ngày này, mọi người ăn mặc đẹp, 
mang theo đèn, lễ vật vào chùa làm lễ rước Maha Sâng Kran mới 
(Thmay). Ngày thứ hai gọi là ngày Vonbất, ngày lễ dâng cơm cho 
sư sãi, lễ đắp núi cát, tượng trưng cho sự bền vững của vũ trụ, 
nếu là vào năm nhuận, thì ngày Vonbất kéo dài hai ngày, còn 


829 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


năm thường một ngày. Ngày thứ ba gọi là Longsak, ngày đầu 
của năm mới. Trong ngày này, làm lễ tắm tượng Phật để tỏ lòng 
tưởng nhớ, biết ơn Đức Phật, cũng là để tẩy sạch phiển muộn và 
những điều không may mắn của năm cũ, tiếp đến là lễ cầu siêu 
cho vong linh của những người quá cố. Cuối cùng mọi người về 
nhà tổ chức lễ tắm tượng Phật thờ ở nhà, xin ông bà, bố mẹ đã 
qua đời, tha thứ cho mọi tội lỗi năm qua và dâng quà chúc mừng 
mọi người năm mới. 


SƠN LA 


Sơn La là tỉnh miền núi thuộc vùng cao Tây Bắc, với tổng 
diện tích tự nhiên 14.055km, dân số 846.900 người, gồm các 
dân tộc: Kinh, Dao, Xinh Mun, Khơ Mú, Kháng, La Ha, Thái, 
Mường, H mông... Thị xã Sơn La là tỉnh ly, ngoài ra còn có các 
huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu, Phù Yên, Bắc Yên, 
Mai Sơn, Sông Mã, Yên Châu, Mộc Châu. 


Tỉnh Sơn La có độ cao trung bình 600m so với mặt nước biển. 
Thị xã Sơn La cách Hà Nội 320km. Tỉnh Sơn La phía Bắc giáp 
Yên Bái, Lào Cal, phía Tây giáp Điện Biên, phía Đông giáp Phú 
Thọ và Hoà Bình, Đông Nam giáp Thanh Hóa và Hoà Bình, phía 
Nam giáp Lào, có chung đường biên giới dài trên 250km. 


Địa hình tỉnh Sơn La chia thành những vùng đất có đặc trưng 
sinh thái khác nhau. Cao nguyên Mộc Châu đất đai màu mỡ, phì 
nhiêu mang đặc trưng vùng khí hậu á nhiệt đới với độ cao trung 
bình 1.050m so với mặt nước biển, là điều kiện thuận lợi cho việc 
phát triển cây công nghiệp như chè, và các cây ăn quả... Đồng cỏ 
cao nguyên Châu Mộc rất thuận lợi cho việc chăn nuôi bò sữa 
cùng các loại gia súc ăn có. Mộc Châu còn là vùng kỳ thú với 
nhiều hang động kỳ khu, sẽ là điểm du lịch hấp dẫn. 


Cao nguyên Nà Sản chạy dài theo trục quốc lộ 6, vùng đất 
khá phì nhiêu, thuận lợi cho việc phát triển các loại cây công 


830 


SƠN LA 


nghiệp: mía, chè, cà phê, dâu tằm... và các loại cây ăn quả như 
xoài, nhãn, dứa, chuối... 


Vùng lòng hồ sông Đà, nơi nay mai sẽ là nhà máy thủy điện 
lớn nhất cả nước, kéo dài từ Song Khua đến Tạ Bú, sẽ là điểm 
du lịch kỳ thú, và là tiềm năng phát triển nghề nuôi trồng thủy 
sản nước ngọt. 


Sơn La có mạng lưới sông suối dày đặc, nguồn nước đổi dào. 
Vì vậy, Sơn La có nhiều tiềm năng thủy điện. 


Đến với Sơn La, du khách sẽ được chiêm ngưỡng nhiều hoạt 
động văn hóa, lễ hội rất cuốn hút của đồng bào Thái, Hmông, 
Khơ Mú... và để thưởng thức hương vị men rượu cần thơm của 
lá cây rừng, cùng với những làn điệu dân ca mời rượu làm say 
đấm lòng người. 

Đơn La là một tỉnh miền núi, thuộc vùng sâu, vùng xa, nhưng 
giao thông cũng khá thuận lợi, có đường bộ với quốc lộ số 6, 
đường hàng không với sân bay Nà Sản. 


THẮNG CẢNH 
Thị xã Sơn La 


Là thị xã miền núi, một vùng lòng chảo, chung quanh bao 
bọc bởi những ngọn núi đá vôi, nơi có nhiều hang động kỳ vĩ. Thị 
xã Sơn La ở độ cao 600m so với mực nước biển, có sông Nậm Na 
chảy qua. Giữa lòng thị xã nổi lên một ngọn đổi cao. Trên đó, 
năm 1908 thực dân Pháp cho xây một nhà tù kiên cố để giam 
cầm các chiến sĩ cộng sản và các nhà yêu nước Việt Nam. Tại đây 
có mộ đồng chí Tô Hiệu và cây đào do đồng chí trồng, mỗi năm 
xuân về, Tết đến, cây đào nở hoa đỏ tươi, gợi nhớ đến hình ảnh 
người chiến sĩ cộng sản trung kiên đã hy sinh cho nền độc lập tự 
do của Tổ quốc. 


Hang Thẩm Ké 


Nằm trong dãy núi đá vôi thuộc xã Chiểng An, thị xã Sơn 
La, cách trung tâm thị xã không quá 3km. Trong hang có tấm 


831 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


văn bia của vua Lê Thái Tông được khắc lên vách đá năm 1440. 
Tương truyền mùa xuân 1440, trên đường tuần du Tây tiến, khi 
ngang qua đây, nhà vua đã ghé vào thăm động, thấy cảnh quan 
thiên nhiên nơi đây hùng vĩ, nhà vua xúc động làm bài thơ nhan 


A® 


đề “Quế Lâm động chủ ngự chế" và cho khắc lên vách đá động. 


Để nhớ ơn nhà vua, nhân dân bản xã đã cho tạc tượng và lập 
bàn thờ vua trong động. Ngày nay đã xây đền thờ ở phía ngoài 
cửa động, và tượng nhà vua được rước về thờ trong đền. 


Hang Thẩm Tát Toòng 

Một thắng cảnh tuyệt đẹp, cách trung tâm thị xã Sơn La 
khoảng 2km, thuộc xã Chiềng An, thị xã Sơn La. Đây là một 
hang động, nằm trong hệ núi đá vôi bao quanh thị xã, dài trên 
150m, được phân ra nhiều đoạn. Phía trên hang là những dãy 
núi đá vôi trùng điệp chạy dài với những cây rừng xanh ngắt. 
Lòng hang là dòng nước trong xanh, ngày ngày tuôn trào đổ 
nước thành thác trắng xóa, những hàng cột đá chen chúc nhau, 
nép mình dọc hai bên vách hang, thắng đứng như những thân 
cây trúc. 

Vào những buổi sáng, khi ông mặt trời chiếu sáng, từ cửa 
hang nhìn vào là cả một thế giới huyền ảo đầy màu sắc lấp lánh 
của các thạch nhũ so1 bóng mặt nước lung linh. 

Suối nước nóng Bản Mòng 

Về mùa đông cũng như mùa hè, du khách có dịp đến đây tắm, 
sẽ cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng, sảng khoái. Suối nước nóng 
Bản Mòng thuộc xã Hua La, thị xã Sơn La, nước khoáng thiên 
nhiên ở đây có nhiệt độ trung bình khoảng 35-409. 

Đây là khu du lịch rất thích hợp cho việc nghỉ dưỡng và chữa 
bệnh. 


Cao nguyên Mộc Châu 
Mộc Châu ở độ cao khoảng 1050m so với mực nước biển, cách 
Hà Nội 199km theo quốc lộ 6. Đây là một cao nguyên lớn, dài 


832 


SƠN LA 


trên 80km, rộng 25km, với một đồng cỏ bao la chiếm một diện 
tích trên 14.000ha, rất thích hợp cho việc phát triển chăn nuôi 
đàn gia súc, đặc biệt là nuôi bò sữa cao sản. Cao nguyên Mộc 
Châu còn là nơi rất phù hợp cho việc trồng các loại cây công 
nghiệp như chè, cà phê, dâu tằm... và các loại cây ăn quả như 
mận, lê, táo... 


Năm 1958, nông trường Mộc Châu được thành lập với hàng 
ngàn con bò giống Hà Lan thuần chủng, được lai tạo với bò mẹ 
Tây Bắc. 


Nông trường Mộc Châu là nguồn cung cấp sữa tươi chủ yếu 
cho Hà Nội và các tỉnh để sản xuất sữa hộp, sữa chua và các sản 
phẩm khác từ sữa bò. 


Mộc Châu có khí hậu mát mẻ, với mùa hè, nhiệt độ trung 
bình chỉ khoảng 209C, là một nơi du lịch nghỉ dưỡng rất thú vị. 


Huyện Yên Châu 

Huyện Yên Châu, nằm trên quốc lộ 6, cách Hà Nội 260km, 
cách thị xã Sơn La khoảng 60km, nơi có nhiều loài cây ăn trái 
nổi tiếng như: xoài, chuối, nhãn. Đặc biệt, xoài Yên Châu tuy 
quả không to, vỏ xanh, hạt to, thịt ít, nhưng lại có vị ngon thơm 
đặc biệt, được khách nước ngoài thưởng thức tấm tắc khen. Ăn 
xoài Yên Châu một lần, không thể nào quên nổi, bởi nó có vị ngọt 
đậm đà, có mùi thơm quyến rũ. 

Xoài Yên Châu chín rộ vào khoảng tháng 5, tháng 6. Vào thời 
gian này, du khách có dịp lên Sơn La, không thể không dừng 
chân ở Yên Châu để thưởng thức món xoài đặc biệt này. 

Đến Yên Châu, bạn còn được ngắm nhìn bức tượng dân quân 
Yên Châu bắn rơi máy bay Mỹ trong những năm đánh trả cuộc 
chiến tranh phá hoại miền Bắc của giặc Mỹ. 


833 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


DI TÍCH 

Chùa Chiền Viện 

Ỏ xã Mộc Thượng, huyện Mộc Châu. Trong chùa còn lưu giữ 
một pho tượng Phật lớn và tám pho tượng vừa, 56 pho tượng 
nhỏ, đều được đúc bằng đồng rất quý. Ngoài ra, chùa còn có hai 
pho tượng bằng thiếc, đặc biệt có một pho tượng nhỏ bằng ngà 
VOI. 


Tháp Mường Và 

Tọa lạc ở xã Mường Và, huyện Sông Mã. Tháp Mường Và là 
ngọn tháp cổ có quy mô lớn hơn tất cả các ngôi tháp hiện có ở 
vùng Tây Bắc, như tháp Thạc, A Chàng, tháp Mường Luân, tháp 
Mường Hét... 


Nghệ thuật kiến trúc tháp Mường Và mang phong cách nghệ 
thuật như ở các tháp ở Lào. 


Nhà tù Sơn La 

Trong những năm đầu của thế kỷ XX, các phong trào yêu 
nước của nhân dân ta vẫn tiếp tục nổi lên chống thực dân Pháp 
đô hộ. Để đối phó với tình hình ấy, thực dân Pháp tiến hành xây 
dựng nhiều nhà tù trong cả nước để giam cầm những người yêu 
nước chống Pháp. 


Nhà tù Sơn La chính thức được xây vào năm 1908. Vào những 
năm sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, phong trào đấu 
tranh càng mạnh mẽ, thực dân Pháp cho mở rộng nhà tù Sơn La 
vào những năm 1930-1940. Lúc đầu mới xây dựng, chỉ là nhà 
tù nhỏ hàng tỉnh. Từ 1930-1945, nhà tù Sơn La, trở thành nơi 
giam cầm hàng ngàn người Việt Nam yêu nước, trong đó chủ yếu 
là các chiến sĩ cộng sản như đồng chí Tô Hiệu, Trường Chinh... 
Nhiều người bị giam cầm ở đây sau này trở thành cán bộ chủ 
chốt của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. 

Khu di tích nhà tù Sơn La, tuy đã bị phá hư hỏng nặng, nhưng 


khách tham quan vẫn nhận ra các xà lim ngầm, xà lim chéo, trại 


834 


SƠN LA 


ba gian, trại lớn cũ cùng với hàng trăm hiện vật... Qua đó, du 
khách đã có thể nhìn thấy cuộc sống cơ cực, khổ sở của những tù 
nhân và khâm phục ý chí quật cường, khí phách anh hùng của 
họ trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù của dân tộc. 


Nhà tù Sơn La được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích 
cách mạng năm 1962. 


Bên cạnh khu di tích là bảo tàng tổng hợp của tỉnh đang được 
mở rộng và bổ sung hoàn chỉnh các hiện vật. 


LỄ HỘI 

Sơn La là tỉnh có 12 dân tộc sinh sống. Mỗi dân tộc có những 
lễ hội rất riêng, mang đậm nét văn hóa riêng của dân tộc mình. 
Trong đó có những lễ hội tiêu biểu như lễ hội Hoa Ban, lễ hội 
Tung Còn... 


Lễ hội Hoa Ban 

Đây là lễ hội của người Thái, Sơn La, có tên là hội Xên Bản, 
Xên Mường, được tổ chức vào tháng 2 âm lịch hằng năm, khi hoa 
ban bắt đầu nở trắng rừng Tây Bắc. 


Lễ hội Hoa Ban, mang tính chất cầu mùa, cầu phúc. Trong lễ 
hội họ gửi gắm ước vọng của mình cầu mong cho cuộc sống bình 
yên, no ấm, hạnh phúc và cũng là dịp thì tài, vui chơi, hát giao 
duyên trong những đêm trăng thanh vắng. 

Vào ngày hội Hoa Ban, nam nữ thanh niên rủ nhau đi hái 


` ^ . . ⁄ Z ` ⁄ » Ầ ⁄ 
hoa mừng xuân, vui chơi, ca hát, đánh đàn tính, thối kèn, múa 
xòe, trao và đón nhận tình yêu. 


Lễ hội Tung Còn, tìm bạn 

Trò tung còn, tìm bạn, tìm duyên là của đồng bào dân tộc 
Tày, Tây Bắc. Đây không chỉ là trò chơi giải trí mà là một hình 
thức giao duyên tế nhị mang màu sắc lễ nghĩ, tín ngưỡng, được 
tổ chức hằng năm vào sau 3 ngày Tết Nguyên Đán, để trước hết 


835 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


cầu chúc cho một năm mới no đủ, tốt lành, trai gái thành lứa đôi 
hạnh phúc. 


Bãi chơi là một khu đất bằng phẳng gần bản. Quả còn được 
khâu bằng nhiều múi vải màu sắc rực rỡ, bên trong nhồi thóc 
hoặc hạt bông. lộ giữa bãi đất trồng một cây tre, trên treo một 
vòng tròn bằng tre được bồi viền giấy hồng. Theo lệ, mỗi nhà 
phải có một mâm cơm mang ra bản để cúng Trời - Đất, trên mâm 
có hai quả còn. Sau phần nghi lễ là bắt đầu tổ chức trò chơi. Mọi 
nhà đều tung còn lên. Quả còn nào lọt vào vòng tròn treo trên 
cây tre là gặp nhiều may mắn. 


Tết cơm mới 

Người Khơ Mú thường tổ chức Tết Cơm mới. Hội lễ hằng năm 
mở vào sau vụ gặt tháng 10 âm lịch. Đây là dịp vui của bản làng 
sau một thời gian lao động mệt nhọc. Tết cơm mới thể hiện sắc 
thái văn hóa dân tộc, để tưởng nhớ, biết ơn sự phù hộ của thần 
thánh cho mùa màng tốt tươi, nhà nhà bội thu, no đủ. 


TÂY NINH 


Tây Ninh là một tỉnh biên giới của miền Đông Nam Bộ, có 
diện tích tự nhiên 4.029km?, dân số 1 triệu người, gồm các dân 
tộc: Kinh, Chăm, Khơme. Tây Ninh có Thị xã Tây Ninh là tỉnh 
ly, ngoài ra là các huyện: Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh 
Châu, Châu Thành, Hoà Thành, Bến Cầu, Gò Dầu và Trảng 
Bàng. 


Tây Ninh, phía Bắc và phía Tây giáp 3 tỉnh Campuchia với 
đường biên giới dài 240km, phía Đông giáp Bình Dương, Bình 
Phước, phía Nam giáp Thành phố Hồ Chí Minh và Long An. 
Tỉnh Tây Ninh có hai cửa khẩu quốc gia là Mộc Bài và Xa Mát. 
Tây Ninh có vị trí đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ phía Tây khu 
kinh tế trọng điểm phía Nam, có đường xuyên Á đi qua, là cầu 
nối giữa hai thành phố lớn là Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô 
Phnom Penh của Vương quốc Campuchia. 


836 


TÂY NINH 


Địa hình Tây Ninh không đồng nhất. Phía Bắc, từ thị xã 
Tây Ninh trở lên có nhiều rừng núi, cao nhất là núi Bà Đen cao 
980m, có hai con sông lớn chảy qua là sông Sài Gòn và sông Vàm 
Có Đông. Hồ nước Dầu Tiếng xây dựng ở thượng nguồn sông Sài 
Gòn với diện tích mặt nước 27.000ha, có sức chứa 1,5 tỷ m3, có 
khả năng tưới tiêu cho 17.500ha đất nông nghiệp. 


Tây Ninh tiếp giáp với vùng núi cao nguyên Nam Trung Bộ 
và đồng bằng sông Cửu Long, thuộc vùng đất cao của Nam Bộ. 
Phần lớn đất Tây Ninh là đất đỏ và đất xám, rất phù hợp cho 
trồng cây công nghiệp: cao su, cà phê... 

Tây Ninh nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt 
độ trung bình cả năm là từ 26-279%C. Có hai mùa rõ rệt: mùa mưa 
từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm 
sau. 


Tây Ninh giàu truyền thống yêu nước, là căn cứ địa cách 
mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, Tây Ninh là căn cứ của Trung ương Cục, 
căn cứ của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà miền Nam. 


Tây Ninh là trung tâm của đạo Cao Đài. 


THẮNG CANH 

Núi Bà Đen 

Cách thị xã Tây Ninh 11km về phía Tây Bắc, cao 986m, xa 
trông như một chiếc nón lá khổng lồ úp giữa đồng bằng rộng lớn. 


Đường lên đỉnh núi quanh co, qua nhiều ghềnh thác, suối nước 
chảy róc rách. 


Trải qua nhiều thế kỷ, núi Bà Đen là nơi thờ cúng của nhân 
dân trong vùng. Núi Bà Đen cảnh trí thiên nhiên vô cùng đẹp. 
Từ trên đỉnh núi, nhìn xuống cả một cánh đồng mênh mông bát 
ngát, đây đó những xóm làng sầm uất nổi lên. Về phía Tây là 
hòn núi Cậu, phía Tây Bắc là núi Heo và núi Phụng. Trong núi 
có nhiều hang động kỳ khu. 


837 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Lên đến độ cao 700m, du khách sẽ được nhìn ngắm động Ông 
Hồ, được tạo nên bởi các tảng đá to, xếp chồng lên nhau, phía 
trên có cây đa đại thụ. Tại đây bạn có thể nghỉ ngơi lấy lại sức 
để tiếp tục cuộc hành trình. Kế đó là hố Bảy Ngày sâu hun hút. 


Vượt qua mấy con dốc dựng đứng, băng qua rừng tre già, 
đến đây bạn cảm thấy mát lạnh, chung quanh bao phủ sương 
mù. Lên cao nữa, bạn sẽ có cảm giác mình đang ở đâu đó của 
vùng đất Đà Lạt, bởi nhiệt độ ở đây quanh năm dao động trong 
khoảng 12-25°C, chênh với chân núi gần 100C. 

Núi Bà Đen nổi tiếng là nơi linh thiêng thờ cúng, với sự kỳ 
ảo của truyền thuyết Linh Sơn Thánh Mẫu. Núi Bà Đen còn là 
nơi ghi dấu chiến công của quân dân Tây Ninh trong cuộc kháng 
chiến giành độc lập. Tại đây có ba khu triển lãm giới thiệu một 
phần hiện vật và hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ Quân Giải phóng 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trước đây. 

Núi Bà Đen là một vùng đất văn hóa. Truyền thuyết kể rằng: 
xưa ở huyện Quang Hóa (nay là Trảng Bàng) có đôi trai tài, gái 
sắc yêu nhau. Chàng Lê Sỹ Triệt vì nghĩa lớn lên đường đánh 
giặc. Nàng Lý Thị Thiên Hương ở nhà một lòng thủy chung chờ 
đợi. Hai người nguyện thề với nhau, bao giờ hết cảnh binh đao 
chàng sẽ trở về cùng nàng kết tóc xe tơ. 


Là người mộ đạo, mỗi lần Tết Nguyên Tiêu nàng thường lên 
núi Bà Đen lễ Phật. Một ngày kia, trên đường lễ chùa, nàng bị 
bọn thảo khấu chặn đường, làm điều xằng bậy. Vì giữ trọn tiết 
hạnh với hôn thê, nàng liều mình nhảy xuống vực sâu quyên 
sinh. Hồn người con gái trung trinh ấy báo mộng cho nhà sư trụ 
trì trên núi. Sáng hôm sau, nhà sư tìm được xác nàng và cho mai 
táng. Dân gian truyền nhau rằng, nàng Thiên Hương rất linh 
hiển, luôn phù hộ cho nhân dân lương thiện trong vùng. Từ đó 
khu điện Bà được lập nên để thờ phụng và ngọn núi mang tên 
Bà Đen từ đó. 


Khi Chúa Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi, lấy hiệu là Gia Long, 
nhớ lại chuyện được Bà mách bảo để thoát nạn trong bước đường 


838 


TÂY NINH 


bôn tấu, đã sai Tả quân Lê Văn Duyệt làm lễ sắc phong cho Bà 
danh hiệu “Lĩnh Sơn Thánh Mẫu”, đặt tên chùa Bà là “Lĩnh Sơn 
Tiên Thạch Động” và tạc tượng Bà bằng đồng đen để nhân dân 
chiêm bái. Về sau sắc phong đó bị thất lạc, đến triều Bảo Đại lại 
tái sắc phong cho Bà. 


Hiện chùa được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. 
Ngành Du lịch Tây Ninh đã đầu tư xây dựng cáp treo đưa vào sử 
dụng từ tháng 3 năm 1998, là cáp treo đầu tiên trong cả nước để 
nhân dân lên xuống dễ dàng. 


Hồ Dầu Tiếng 

Cách thị xã Tây Ninh 20km về phía Đông Bắc, cách Thành 
phố Hồ Chí Minh 70km về phía Bắc. Hồ Dầu Tiếng là công trình 
thủy lợi, là một trong những hồ lớn nhất nước ta, với diện tích 
mặt nước 27.000ha, sức chứa 1, tỷ m. Hồ Dầu Tiếng đủ khả 
năng cung cấp nước tưới cho 172.000ha đất nông nghiệp của Tây 
Ninh và một phần của Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và 
Long An. 


Giữa hồ là những đảo với rừng cây xanh soi bóng mát. Không 
khí trong lành, thoáng mát tạo cho du khách cảm giác thoải mái 
mỗi lần được đi thuyền du ngoạn trên hồ. Đặc biệt đến đây du 
khách sẽ được thưởng thức các món ăn đặc sản địa phương. 


Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát 

Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát thuộc ba xã: Tân Lập, Tân 
Bình và Hoà Hiệp (huyện Tân Biên), cách thị xã Tây Ninh 
khoảng 30km về phía Tây Bắc. Đây là khu vực đệm giữa miền 
Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, và là 
vùng giáp ranh biên giới Việt Nam - Campuchia. Đây cũng là 
địa danh nổi tiếng trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ 
xâm lược, nơi lập căn cứ cách mạng của Chính phủ Cách mạng 
Lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam. 


Rừng Quốc gia Lò Gò - Xa Mát, thuộc hệ sinh thái rừng nhiệt 
đới với những trảng cây họ dầu rụng lá vào mùa khô, ngập nước 


839 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


trong mùa mưa. Các trảng có bị ngập nước trong mùa mưa, theo 
định kỳ từng thời gian chứa đựng sự phong phú đa dạng của các 
loài thủy sinh vật và thích hợp cho các loài chim vốn ở các đầm 
lầy đến định cư. Theo sự điều tra của tổ chức Đời sống các loài 
chim (Birdlife) Việt Nam cho biết, đây là nơi cư trú của trên 130 
loài chim quý hiếm được ghi vào sách đỏ Việt Nam. 


Nhờ những giá trị sinh thái tự nhiên và lịch sử, vườn Quốc 
gia Lò Gò - Xa Mát trở thành nơi tham quan, học tập nghiên cứu 
và là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn. 


DI TÍCH 


Tháp cổ Bình Thạnh 

Đây là một tháp Chàm cổ được xây dựng cách nay 1.000 năm, 
ở xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng. Tháp cổ Bình Thạnh một 
di tích kiến trúc cổ Chăm thuộc nền văn hóa Óc Eo, được Nhà 
nước xếp hạng di tích lịch sử. Tháp xây bằng gạch, cửa chính 
quay về hướng Đông. Ngọn tháp cao 10m, qua thời gian lớp 
ngoài của tháp bị hư hại một phần. Năm 1999, tháp được trùng 
tu sửa chữa. 


Toà Thánh Tây Ninh 

Một trong những công trình nổi bật nhất ở thị xã Tây Ninh 
là toà Thánh Tây Ninh hay còn gọi là toà Thánh Cao Đài, cách 
thị xã Tây Ninh 4km về hướng Đông. Toà Thánh Cao Đài là một 
công trình kiến trúc nghệ thuật nổi tiếng, nơi thờ phụng tôn 
giáo có xuất xứ ngay trong nước, được khởi dựng từ năm 1936 
đến năm 1947 hoàn thành, tọa lạc trong một khuôn viên rộng 
hơn 1km?. Là một công trình kiến trúc độc đáo, với những nét 
đặc trưng tiêu biểu của kiến trúc đền chùa Việt Nam, nhưng 
đồng thời mang dáng dấp bề thế nguy nga của cung điện phương 
Tây, lại đặc biệt không do một kiến trúc sư nào thiết kế vẽ kiểu. 
Nhưng những công trình hiện hữu đã được các nhà xây dựng 


840 


TÂY NINH 


công trình thể hiện sự hài hoà giữa mỹ thuật kiến trúc truyền 
thống Á Đông và phương Tây. Với các vòm mái và hoa văn trang 
trí khéo léo, tinh xảo biểu hiện tinh thần tam giáo. Sự phối hợp 
hài hoà giữa Đông Tây thể hiện rõ qua nội thất Thánh đường, 
những cột trụ to lớn kiểu cung điện, giáo đường phương Tây, với 
các hình chạm khắc rồng mây tỉnh xảo, tỉ mỉ mang biểu tượng 
phương Đông. Qua lá cờ đạo ba màu: vàng, xanh, đỏ là sự hoà 
hợp các tôn giáo Đông Tây. Vàng là biểu tượng Phật giáo, xanh 
là biểu tượng vĩnh cửu của đạo Lão, đỏ là biểu tượng của các vị 
Thánh đạo Thiên Chúa và đạo Khổng. 


Điện thờ chính mang dáng dấp nhà thờ Công giáo, dài 100m 
với hai ngọn tháp cao sừng sững; 28 con rồng được đắp nổi trong 
toà Thánh tượng trưng cho đấng cao siêu mà giáo lý Cao Đài tôn 
vinh: Đức chúa Giêsu, Đức Phật, Thánh Muhammad và Thánh 
nữ jJeanne đArc... Đạo Cao Đài thờ Thiên Nhãn (mắt trái, mắt 
gần trái tìm) tượng trưng cho Thượng đế. 


Hằng năm toà Thánh Cao Đài mở hội vào mông 9 tháng 
Giêng và rằm tháng Tám âm lịch. Lễ hội mang tính tôn giáo, có 
tổ chức vui chơi: múa rồng, múa lân, đua thuyền... 


Toà Thánh Cao Đài là nơi hành hương của các tín đồ Cao Đài 
trong cả nước. 


Căn cứ Trung ương Cục miền Nam 

Thuộc khu rừng Rùm Đuôn, cách thị xã Tây Ninh 64km về 
phía Tây Bắc, cách cửa khẩu Xa Mát không quá 3km, nằm giữa 
một khu rừng nhiệt đới. Đây là căn cứ địa cách mạng miền Nam, 
nơi lãnh đạo, chỉ đạo quân dân miền Nam trong suốt 20 năm 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn, nơi mà 
các phương tiện thông tin đại chúng của ta và của phương Tây 
thường nói đến đó là vùng “Móc Câư”, một địa danh đã đi vào 
lịch sử, đã trải qua bao năm tháng bom rơi, đạn réo, chà đi xát 
lại của kẻ thù. Đó là chưa kể những trận càn với hàng chục tiểu 
đoàn tinh nhuệ của Mỹ - ngụy có pháo bầy, máy bay, xe tăng, 


841 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


xe bọc thép thi nhau nhả đạn không kể ngày đêm... tưởng như 
không một sinh vật nào có thể sống sót. Ấy thế mà cơ quan đầu 
não, linh hồn của cuộc kháng chiến của nhân dân miền Nam vẫn 
tôn tại và không ngừng lớn mạnh đưa cuộc kháng chiến chống 
Mỹ đến thắng lợi 30 tháng 4 năm 1975. 


Việc Trung ương Cục chọn Rùm Đuôn làm căn cứ, còn gọi là 
căn cứ Chàng Riệc, ngoài ý nghĩa chiến lược, nó còn là một vị trí 
gần sát đường mòn Hồ Chí Minh, thuận tiện cho việc liên lạc với 
Trung ương, lại có đường thông với căn cứ Bộ chỉ huy Miền ở Tà 
Thiết (Lộc Ninh, Bình Phước). 


Căn cứ Rùm Đuôn gồm hai khu: khu vực vòng ngoài cùng 
là nơi làm việc của Ban An ninh. Vòng trong là nơi đóng của cơ 
quan Trung ương Cục, gồm nhà làm việc của ông Nguyễn Văn 
Linh, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt... 


Ngày nay, du khách đến đây sẽ thấy thấp thoáng dưới cây 
rừng là những ngôi nhà được xây nổi trên mặt đất. Toàn bộ cột 
kèo, tường đều làm bằng gỗ tốt nguyên cây, không cưa xẻ, bóc vỏ. 
Mái lợp lá trung quân, một loại lá sẵn có nhiều ở rừng Trường 
Đơn, mang những đặc tính tốt: lâu mục, khó cháy lúc bị bom 
đạn. Mỗi căn nhà đều có hầm chữ A kiên cố, chìm sâu trong lòng 
đất và được nối với một hệ thống giao thông hào chằng chịt chạy 
ra ngoài, mỗi khi có sự cố. 


Có đến đây mới càng thấy tự hào rằng sự tồn tại của một căn 
cứ lớn cực kỳ quan trọng của cách mạng nằm ngay giữa lòng 
miền Nam, cách sào huyệt Mỹ-ngụy Sài Gòn không xa (trong 
vòng bán kính 50km), luôn bị quân thù vây bủa, bắn phá ác liệt 
mà vẫn tổn tại, đã trở thành một biểu tượng của tỉnh thần chiến 
đấu của nhân dân miền Nam. 


Ngày nay đến Rùm Đuôn, mảnh đất đã đi vào lịch sử, không 
còn nhìn thấy cảnh bom rơi, đạn cháy, rừng đã lại xanh um, hố 
bom cây cối đã mọc đầy, nhưng vẫn còn đó những mái nhà đơn 
sơ, những bếp ăn “Hoàng Cầm”, những hội trường nửa chìm, 


842 


TÂY NINH 


nửa nổi, những hào giao thông, hầm trú ẩn... và có thêm một 
nhà bảo tàng lưu niệm mới xây dựng. 

Chùa núi Bà 

Quần thể núi Bà có nhiều chùa, am, miếu. Ngay lưng chừng 
núi là điện Bà được xây dựng dựa vào thế núi từ một mái đá 
tự nhiên nhô ra thành một am động thờ Bà, vòm cao 2,5m, cửa 
động rộng 6m, bên trong có ban thờ đặt tượng thờ Bà Đen, khoác 
áo đỏ. Điện Bà là nơi thờ phụng chính gắn liền với lễ hội và tên 
gọi núi Bà Đen. 

Ngoài ra trên núi Bà còn có chùa Hang, chùa Hạ, chùa Trung 
là những ngôi chùa có quy mô lớn, đã được trùng tu, sửa chữa, 
sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. 


Trong quần thể núi Bà Đen có khu vực Suối Vàng, còn gọi là 
Ma Thiên Lãnh, nằm ở phía Tây núi Phụng với hồ Chằm, đền 
thờ Ông Lớn Trà Vong. 


LÊ HỘI 

Lễ hội núi Bà 

Lễ hội núi Bà Đen là lễ hội lớn nhất ở Tây Ninh, được tổ chức 
vào tháng Giêng âm lịch hằng năm. Sau Tết Nguyên Đán, thời 
tiết khô ráo, không khí mát mẻ, người dân Tây Ninh tưng bừng 
mở hội đón Xuân ở núi Bà. Lễ hội núi Bà thu hút nhiều du khách 
thập phương dự hội, vì nhu cầu tín ngưỡng, nhưng số người đi 
tham quan du lịch, vui chơi cũng chiếm một tỷ lệ rất lớn. Trong 
những ngày này, trên đoạn đường từ thị xã Tây Ninh đến núi Bà 
Đen, xe cộ đi lại tấp nập. Đặc biệt đường cáp treo hoạt động hết 
công suất vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu, du khách phải chờ đợi. 


Hội Vĩa Bà 
Tổ chức vào hai ngày 5 và 6 tháng 5 âm lịch. Ngày 5 là ngày 
chính hội. Vào lúc 0 giờ đêm ngày 4 rạng ngày 5, lễ tắm tượng Bà 


843 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


được tổ chức trang nghiêm tại điện thờ. Lúc này, cửa điện được 
đóng kín, không cho khách vào. Điều hành lễ tắm Bà là một phụ 
nữ cao tuổi, tốt tính được mọi người yêu mến. Tắm xong, thay 
xiêm y cho Bà và lần lượt lạy Bà. Lúc bấy giờ nhang đèn trong 
điện được thắp sáng, và các điện mở cửa cho khách vào lễ bái. 


Đến khoảng 6 giờ sáng ngày ð thì các sư ở các chùa lân cận 
lần lượt đến làm lễ. Trong ngày chính hội, từ sáng tỉnh mơ cho 
tới tối, khói hương nghi ngút ở các bàn thờ Linh Sơn Thánh Mẫu 
và Bà Chúa Xứ, bàn thờ Phật, bàn thờ Hộ Pháp... 


THÁI BÌNH 


Thái Bình là tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng, vùng đất có 
truyền thống văn hiến trải qua hơn 2000 năm lịch sử, có diện 
tích tự nhiên 1.543km”, dân số 1,814 triệu người, chủ yếu là dân 
tộc Kinh. 


Thành phố Thái Bình (được Chính phủ công nhận là thành 
phố vào năm 2004) là tỉnh ly, ngoài ra là các huyện: Hưng Hà, 
Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Đông Hưng, Vũ Thư, Kiến Xương và 
Tiền Hải. 

Tỉnh Thái Bình phía Bắc và Đông Bắc giáp Hải Dương và Hải 
Phòng, phía Đông giáp biển Đông, phía Tây và Tây Bắc giáp Hà 
Nam và Hưng Yên, phía Nam giáp Nam Định. 

Thái Bình mang đậm nét văn hóa truyền thống đặc trưng của 
nền văn minh lúa nước. Từ thời Hùng Vương dựng nước, cư dân 
nơi đây đã biết trồng lúa nước, trồng dâu nuôi tằm, dệt vải... 

Thái Bình không có núi non, bốn bề là sông biển bao quanh, 
bờ biển dài trên 50km, có cảng biển Diêm Điền được xây dựng, 
đang đi vào hoạt động. 

Thái Bình ở vào vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Nhiệt độ 
trung bình cả năm là khoảng 23-24°C. Mùa đông thường ấm hơn 


844 


THÁI BÌNH 


so với các tỉnh nằm sâu trong đất liền. Mùa hè tuy nóng, nhưng 
nhờ có ngọn gió đại dương thổi vào làm cho không khí có phần 
mát mẻ. 

Giao thông thuận lợi, đặc biệt là giao thông thủy. Thái Bình 
có những khu rừng ngập mặn và có nhiều cồn cát ven biển như 
bãi biển Đồng Châu, Cồn Vành, Cồn Thủ, Côn Đen. 


Thái Bình là vùng đất đậm đặc di tích lịch sử và văn hóa như 
chùa Keo, đền Đồng Bằng, khu di tích nhà Trần, đền Tiên La, 
nhà thờ Lê Quý Đôn, khu lưu niệm Bác Hồ... 


Thái Bình là vùng đất nhiều nghề truyền thống, cũng là một 
vùng du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng được nhiều du khách rất 
quan tâm. 


THẮNG CẢNH 


Làng vườn Bách Thuận 

Thuộc huyện Vũ Thư, cách thành phố Thái Bình 10km. Làng 
Bách Thuận ở ven sông, rìa làng là bãi phù sa trồng dâu tằm, 
chanh, táo, cam, hồng xiêm, bưởi, chuối, ổi... Đặc biệt là táo, một 
đặc sản của làng Bách Thuận. Táo Bách Thuận đều trái, khá to, 
thơm ngon và ngọt nước. Hai bên đường làng chủ yếu trồng cây 
ngâu. Tĩnh dầu hoa ngâu là mặt hàng xuất khẩu có giá trị của 
Bách Thuận. Vào mùa hoa ngâu nở, cả làng Bách Thuận ánh 
lên một màu vàng rực rõ, càng làm cho cảnh làng quê thêm đẹp. 
Nghề làm vườn ở Bách Thuận đã trở thành một nghệ thuật, một 
nghề kinh doanh có lãi. 


Vào mùa nước, đường làng Bách Thuận ngập nước, trở thành 
những dòng sông nhỏ, từ nhà nọ sang nhà kia phải đi thuyền, có 
cảm giác như một “Venice nông nghiệp”. 

Bãi biển Đồng Châu 

Thuộc huyện Tiền Hải, cách thành phố Thái Bình khoảng 
30km, theo quốc lộ 39B. Bãi tắm Đồng Châu dài 5km, còn hoang 

845 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


sơ. Nhưng thú vị nhất là từ Đồng Châu du khách có thể đi xuồng 
máy ra tham quan và tắm biển ở Cồn Thủ, Cồn Vành, cách đất 
liền 7km. Đây là vùng sinh thái rừng ngập mặn, nổi lên giữa biển 
xanh bao la như hai ngọn sóng xanh trên cồn cát rộng khoảng 
5ha. Trên côn có rừng thông, phi lao xanh ngắt, có những bãi 
tắm nhỏ kín đáo và thơ mộng. 


Bãi biển Đồng Châu chưa được đầu tư thích đáng, nhưng là 
một vùng khí hậu mát mẻ trong lành. Bãi tắm luôn luôn lặng 
gió, sóng chỉ vỗ nhẹ vào bờ, là một nơi thích hợp cho nghỉ dưỡng 
và chữa bệnh. 


Làng Nguyên Xá 

Cách thành phố Thái Bình 10km, thuộc huyện Đông Hưng. 
Trong kháng chiến chống Pháp, Nguyên Xá là làng căn cứ kháng 
chiến. 

Làng Nguyên Xá không chỉ nổi tiếng về nghề dệt lụa, mà 
còn nổi tiếng về nghề làm bánh cáy. Bánh cáy Nguyên Xá được 
khách hàng trong và ngoài nước rất ưa thích. 


Từ xa xưa cho tới nay, Thái Bình lừng danh trong cả nước về 
phát triển múa rối nước, mà tiêu biểu là làng Nguyên Xá. Các 
nghệ nhân nông dân làng Nguyên Xá đã tự sáng tạo ra những 
con rối phục vụ cho các vở diễn của mình rất sinh động. 


Làng nghề Chiếu Hới 

Làng Hới, thuộc huyện Hưng Hà, có nghề dệt chiếu lâu đời, 
nổi tiếng ở nước ta. Chiếu làng Hới đã trở thành một sản phẩm 
tiêu biểu của Thái Bình. 

Chiếu Hới có nhiều loại, chiếu cài hoa, chiếu đậu, chiếu đót, 
chiếu sợi xe... với nhiều kích cỡ khác nhau. Người dân địa phương 
đã có câu ngợi ca chiếu Hới: “Ăn cơm hom, nằm giường hòm, đắp 
chiếu Hớt, bởi chiếu Hới không chỉ đẹp, bền mà còn có thể dùng 
đắp thay chăn rất ấm. Xưa kia, ở nông thôn nước ta, ai đã từng 
ăn cơm mới, cá rô vàng, nằm ổ rơm, đắp chiếu đậu, mới thấm 


846 


THÁI BÌNH 


thía hết ý nghĩa của câu ca này, mới cảm nhận được cái ấm áp, 
thơm thơm của chiếu cói. 


Chiếu chèo làng Khuốc 

Làng Khuốc thuộc huyện Đông Hưng. Cũng như bao làng quê 
đồng bằng Bắc Bộ, làng Khuốc ngoài nghề làm ruộng, trồng dâu 
nuôi tằm còn có một vốn văn hóa, một nghệ thuật truyền thống 
quí giá, đó là nghệ thuật chèo. 


Chèo là một nghệ thuật truyền thống, một di sản văn hóa 
quý báu, một đặc trưng tiêu biểu của cư dân đồng bằng Bắc Bộ, 
nhưng nổi tiếng nhất trước hết phải kể đến chèo làng Khuốc. 
Chiếu chèo làng Khuốc đã truyền được 13 thế hệ nghệ nhân. 
Xưa kia, nghệ nhân làng Khuốc đã từng được các triều đại vua 
chúa mời về cung đình biểu diễn phục vụ. Ngày nay, chèo làng 
Khuốc vẫn được bảo tồn và phát huy. 


Du khách đến đây vào những ngày hội sẽ được chứng kiến 
không khí tưng bừng của tiếng trống chèo và các làn điệu chèo 
mượt mà của những nghệ sĩ nông dân vừa rời tay liềm, tay cuốc. 


DI TÍCH 


Chùa Eeo 

Tên chữ là Thần Quang tự, thuộc xã Duy Nhất, huyện Vũ 
Thư. Chùa tọa lạc trong một khuôn viên rộng 108.000m2. Đặc 
biệt, chín gác chuông chùa Keo là một công trình nghệ thuật 
bằng gỗ độc đáo, có một không hai, tiêu biểu cho kiến trúc cổ Việt 
Nam ở thế kỷ XVII. 


Tương truyền chùa cũ ở làng Ngọc Cúc, giáp làng Hành 
Thiện, Nam Định. Niên hiệu Đức Long thứ 4 triều vua Lê Thần 
Tông (1632), chùa được dời đến vị trí như ngày nay. Có tài liệu 
nói chùa được dựng dưới triều vua Lý Thánh Tông (1054-1072), 
nhưng cũng có tài liệu cho rằng chùa được dựng vào năm 1632, 
thời Hậu Lê. Rất có thể chùa được dựng dưới triều Lý và được 
trùng tu mở rộng dưới triều Hậu Lê chăng? 


847 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Lúc đầu chùa có tên là Nghiêm Quang. Năm 1067, vua Lý 
Thánh Tông đến lễ chùa, ban tiền tu sửa và cho đổi tên thành 


Thần Quang. 


Chùa Keo thờ Phật, toà Thánh thờ vị tổ sư của chùa là Không 
Lộ thiền sư, pháp hiệu Minh Quang, người có công giúp Lý 
Thánh Tông đánh đuổi quân Chiêm Thành và có công chữa khỏi 
bệnh hóa hổ cho vua Lý Thần Tông. Không Lộ còn là ông tổ của 
nghề đúc đồng ở nước ta. 


Kiến trúc chùa được bố trí từ thấp đến cao, từ đơn giản đến 
phức tạp. Ngoài cùng là Tam quan ngoại, đi vòng theo hồ hình 
chữ nhật vào tam quan nội, tiếp đó là khu chùa chính, kiến trúc 
theo lối “nội công, ngoại quốc”. Ö giữa là hạ điện, trung điện và 
thượng điện. Toà ngoài cùng có tượng Hộ pháp, nên có tên chùa 
Ông Hộ. Toà giữa thờ Giá Roi (7 gian) nên còn gọi là chùa Giá 
Roi. Cuối cùng là gác chuông ba tầng cao 11m, là nơi tập trung 
cao độ của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc gỗ tinh vi của thời 
Hậu Lâ. 


Bộ cánh cửa tam quan nội chạm rồng là đôi cửa điển hình 
nhất của nghệ thuật điêu khắc đời Lê. Bẩy góc chùa Ông Hộ có 
sen che lưng cá hóa rồng là bức tranh miêu tả sinh động Thiền 
sư Không Lộ. Hệ thống 84 con sơn nội, con sơn ngoại với đề tài 
long phi, long giáng, long cuốn, nghê đội, nghê gánh xà, bẩy là 
84 tác phẩm điêu khắc sinh động. Hệ thống đấu củng, đấu vọi 
những đàn chim sải cánh nâng đỡ toà mái nhà gác chuông là sự 
sáng tạo trong kiến trúc cổ tiêu biểu nhất, đưa gác chuông chùa 
Keo thành tác phẩm điêu khắc độc nhất vô nhị. 


Các học giả gọi chùa Keo là “Chùa vàng lại có Phật vàng”, là 
“một bảo tàng tượng cổ và đồ tế khí cổ” thời Lê với gần 100 pho 
tượng như Tam Thân, A Di Đà, Quan Âm tọa sơn, Quan Âm Thị 
Kính, Hoa Nghiêm Tam Thánh (Thích Ca, Văn Vương, 18 vị ba 
Hán), Hộ Pháp, Kim Cương... Đặc biệt hơn cả là tượng Không 
Lộ, tạc bằng gỗ trầm. Trong chùa có những hiện vật liên quan 


848 


THÁI BÌNH 


đến Không Lộ như ba vỏ ốc để ngửa làm chén uống nớc, một bộ 
tràng hạt của thiền sư đeo, một bình vôi to, một gậy trúc dài 3 
thước ta (đã bị mất), một cột gỗ chò cao 25m, một pho tượng gỗ 
trầm hương thờ trong cung cấm. Tương truyền, khi tịch Không 
Lộ hóa thành Thánh Tượng. 


Xưa kia, hằng năm chùa Keo có nhiều ngày hội, như hội vui 
xuân thi nấu cơm, ném pháo vào mồng 4 tháng Giêng âm lịch, 
hội ngày 3 tháng 6 âm lịch, là hội 100 ngày sau khi Không Lộ 
tịch. Chùa Keo là một di tích văn hóa được xếp hạng. 


Đền Tiên La 
Còn gọi là Tiên La Linh Từ, ở thôn Tiên La, xã Đoan Hùng, 
huyện Hưng Hà, cách thành phố Thái Bình 35km về phía Bắc. 


Đền Tiên La thờ Bát Nàn Tướng quân, là nữ tướng của Hai 
Bà Trưng có công đánh giặc Tô Định. Theo thần phả, Bát Nàn 
tướng quân tên thật Vũ Thị Thục, thường được gọi Thục Nương, 
sinh ngày 5-8 năm Tân Sửu, quê ở Trang Phượng Lưu, huyện 
Bạch Hạc, Phú Thọ. Cha là Vũ Công Chất, mẹ là Hoàng Thị 
Màu. Thục Nương đính hôn với Phạm Hương, dòng dõi một Lạc 
Tướng làm Quận trưởng Nam Châu. Nước ta thời đó bị Thái thú 
Tô Định nhà Hán cai trị. Biết Thục Nương là cô gái tài sắc vẹn 
toàn, Tô Định sai bắt phụ thân và chồng chưa cưới vào ép buộc 
phải gả Thục Nương cho hắn. Vũ Công Chất và Phạm Hương 
không chịu, hắn đã sai lính đánh chết hai người. 


Biết tin cha và người yêu bị giết, Thục Nương đưa mẹ già 
đi gửi, đồng thời một mình xông vào giết giặc trả thù. Nàng đã 
chém giết nhiều tên giặc và về làng Tiên La nương náu. Tại đây, 
nàng tổ chức nghĩa quân dựng cờ khởi nghĩa. 

Tới mùa xuân năm 40, được tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa ở 
Hát Môn, Bát Nàn vô cùng phấn khởi, và được Bà Trưng Trắc 
sai sứ mang sắc chỉ đến mời tụ nghĩa, Bát Nàn đem quân của 
mình đến hợp với quân Hai Bà Trưng và được phong chức “Đông 


849 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Nhung Đại Tướng quân”. Cuộc khởi nghĩa do Hai Bà Trưng lãnh 
đạo giành toàn thắng vào mùa xuân năm 40. 


Bị thất bại thảm hại, nhà Hán sai hai tên tướng Mã Viện và 
Lưu Long sang nước ta đàn áp cuộc khởi nghĩa. Thế giặc quá 
mạnh. Năm 43, cuộc kháng chiến chống xâm lược của Trưng 
Vương thất bại. Hai Bà đã anh dũng hy sinh. Bát Nàn và nghĩa 
quân lui về Tiên La cố thủ. Cuối cùng căn cứ Tiên La bị quân 
Hán phá hủy, Bát Nàn Tướng quân tự sát tại gò Kim Quy. Nhân 
dân thương nhớ lập đền thờ ngay trên mảnh đất bà đã hy sinh. 


Từ đó đền Tiên La đã trải qua nhiều lần tu bổ, lần gần đây 
nhất vào năm 1937-1939. 


Ngôi đền có quy mô lớn, tọa lạc trên một gò đất rộng 4.000m3”, 
nằm ngay cạnh đê sông Tiên Hưng. Toà bái đường và thượng 
điện kiến trúc bằng gỗ tứ thiết. Nội thất được chạm trổ công phu, 
xoay quanh đề tài tứ linh “long, ly, quy, phượng” đan xen với tứ 
quý “thông, trúc, cúc, ma”. ỎY môn, cửa Võng, đại tự, cuốn thư, 
câu đối đều được bài trí đẹp đẽ, trang nghiêm. 

Đền còn lưu giữ nhiều đồ tế khí quý giá, như đôi ché gốm, 
niên đại đời Lê, các câu đối khảm trai và tượng thờ Bát Nàn 
Tướng quân tại thượng điện. Ngoài ra còn có sắc phong thần từ 
thời Lê đến thời Nguyễn, bia đá, chuông đồng... 


Hằng năm lễ hội đền Tiên La mở vào trung tuần tháng 3 âm 
lịch. 


Đền Đồng Bằng 

Thuộc thôn Đồng Bằng, xã An Lễ huyện Quỳnh Phụ. Làng 
Đồng Bằng xưa là trang Đào Động, một trong những phòng 
tuyến quân sự của nhà Trần thế kỷ XIII. 

Tục truyền, đền được khởi dựng khá sớm từ thời Duệ Vương 
(Hùng Vương thứ 18), qua các triều đại được tu tạo, sửa chữa 
nhiều lần. Công trình kiến trúc hiện nay có niên đại Khải Định 
năm thứ 10 (1926), và cũng được trùng tu qua nhiều năm 1940, 


850 


THÁI BÌNH 


1950, 1984. Đền tọa lạc trên diện tích 6.000m”, mặt quay về 
hướng Tây. Đền thờ Đức vua Cha Bát Hải Động Đình, người có 
công lớn trong việc bình giặc Thục giữ yên bờ cõi, đưa con Lạc 
cháu Hồng vào thiên niên kỷ thứ nhất. 


Công trình đền Đồng Bằng gồm 13 toà nhà, 60 gian. Cấu trúc 
theo kiểu: tiền chữ “nhƒ (—), hậu chữ “đính” (T). Bố cục theo 
lối liên hoàn, khép kín, rất uy nghi, bề thế, nhưng vẫn phóng 
khoáng, nhẹ nhàng, duyên dáng. Đền Đồng Bằng mang phong 
cách kiến trúc truyền thống ở các làng xã Bắc Bộ, nhưng có phần 
ảnh hưởng kiến trúc xứ Huế hồi đầu thế kỷ. Đó là nghệ thuật 
ghép gốm và mái tứ diện chồng diêm. 

Trong đền, các mảng điêu khắc hết sức tinh vi, mềm mại 
như những bức tranh lụa với các đề tài tứ quý, tứ linh. Hệ thống 
rường, cột xà, cốn, kẻ bẩy được nghệ nhân chạm khắc công phu. 


Hàng trăm câu đối, đại tự, cuốn thư, cửa võng đều được sơn 
son thếp vàng, với những đường nét chạm trổ, chạm lộng... với 
các họa tiết cá hóa rồng, rồng cuốn thủy, nhị thập bát tú, hoa lá, 
chim muông... Có thể nói, đền Đồng Bằng là một bảo tàng mỹ 
thuật điêu khắc gỗ của vùng quê lúa. 

Hằng năm, lễ hội đền Đồng Bằng diễn ra vào ngày 20 tháng 
8 âm lịch, có tổ chức đua thuyền truyền thống. Nhân dân đã có 
câu ca: 

Dù ai buôn bán trăm nghề, 


Hai mươi tháng tâm nhó về Đào thôn. 


Đền Chòi 

Tại xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, cách thành phố Thái 
Bình 30km về phía Đông Bắc. Đền Chòi thờ hai vị thần là Trần 
Đông và Trần Điểm, có công đánh giặc Xích Tụy (dân gian gọi 
là giặc mũi đỏ) thời vua Hùng. Nơi đây vào thế kỷ XIII, có chòi 
gác tiền tiêu tại cửa sông Hóa, thời Trần là cửa biển Đại Bàng. 
Tại vùng này, ngày 6 tháng Giêng năm 1288, quân đội nhà Trần 


851 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


dưới tài chỉ huy của Phạm Ngũ Lão đã đánh trận thủy chiến ở 
cửa Đại Bàng làm cho 300 chiến thuyền quân Nguyên tan tành, 
mở đầu cho chiến dịch phản công đánh đuổi ra khỏi đất nước 
toàn bộ quân địch do Thoát Hoan và Ô Mã Nhi cầm đầu sang 
cướp nước ta lần thứ ba. 

Ngoài giá trị lịch sử, đền Chòi còn là một di tích có giá trị về 
kiến trúc nghệ thuật đặc trưng phong cách thời Nguyễn cuối thế 
kỹ XIX dưới triều vua Thành Thái. 


Đền Chòi có quy mô lớn. Từ ngoài vào trong đền có các bộ 
phận như: toà tắc môn, kiến trúc theo kiểu chồng diêm, ba tầng, 
nhìn ra cửa biển Hóa Giang. Qua sân tế đến đại bái, gồm năm 
gian, nội thất có giang án, bàn thờ, hoành phi, đại tự, câu đối sơn 
son thếp vàng. Tại các mảng cốn, thành rường, đều được chạm 
trổ theo các đề tài tứ linh, tứ quý. Kỹ thuật chạm khắc rất tỉnh 
xảo. Toà điện đệ nhị gồm năm gian. Toà điện đệ tam (thượng 
điện) là nơi bài trí bài vị của các vị thần. Các hiện vật này đều có 
từ đời Lê và đời Nguyễn. 

Hằng năm đền Chòi mở hội vào đầu tháng 7 âm lịch. Hội 
chính vào ngày 12 tháng 7 là một hội lớn của đồng bào Thái 
Thụy. 

Đền thờ Lê Quý Đôn 

Lê Quý Đôn là nhà bác học lỗi lạc của Việt Nam vào thế kỷ 
XVIII. Cụm di tích lưu niệm danh nhân Lê Quý Đôn thuộc thôn 
Đồng Phú, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, cách thành phố Thái 
Bình 35km về phía Bắc. 

Lê Quý Đôn nguyên tên là Lê Danh Phương, tự là Doãn Hậu, 
hiệu Quế Đường, sinh ngày 5ð tháng 7 năm Bính Ngọ (2-6-1726), 
ở làng Diên Hà, trấn Sơn Nam Hạ, nay là thôn Đồng Phú, xã Độc 
Lập, huyện Hưng Hà. 

Thuở nhỏ Lê Quý Đôn đã nổi tiếng thần đồng. Năm 1739, 
ông theo cha lên kinh đô học thầy là Tiến sĩ Lê Hữu Kiều. Năm 


852 


THÁI BÌNH 


18 tuổi thi Hương đậu Giải nguyên, ở nhà dạy học và viết sách. 
Năm 27 tuổi, thi Hội, đậu đầu, thi Đình đậu Bảng nhãn. Ông 
từng làm việc tại Viện Hàn Lâm, Ban Toản Tu Quốc sử, đi liêm 
phóng, tham gia việc binh, đi sứ Trung Quốc... Được thăng các 
chức: Hàn Lâm Viện Thừa chỉ, Tư nghiệp Quốc Tử Giám, Quốc 
sử Tổng Tài, Hiệp Trấn... Năm 1784, được thăng Thượng thư 
Bộ Công, tước Nghĩa Phái hầu. Ông mất ngày 1-6-1784 tại làng 
Nguyên Xá, huyện Duy Tiên, Hà Nam (quê ngoạ]). 


Sự nghiệp sáng tác của Lê Quý Đôn hết sức đồ sộ, khoảng 40 
bộ sách bao quát hầu hết các tri thức đương đại như: sử học, thơ 
văn, triết học, nông học, xã hội... Trong đó đáng chú ý là bộ Vân 
Đài loại ngữ được các nhà khoa học đánh giá như một bộ Bách 
khoa thư Việt Nam. 


Khu từ đường: gồm cổng vào có đề năm chữ Hán: “Lê Tướng 
công cổ trạch” (nhà cũ của Tướng công họ Lê, tức là nhà của 
Tiến sĩ Lê Trọng Thứ thân sinh ra Bảng Nhãn Lê Quý Đôn). Từ 
đường gồm hai toà, mỗi toà ba gian, một bên là bia: “Hà Quốc 
công bì ký” được làm vào năm Tự Đức thứ 12 (1860), do Cử nhân 
Phạm Chi Hương, cháu ngoại Lê Trọng Thứ soạn. Một bên là bia 
ghi tiểu sử nhà bác học Lê Quý Đôn và bài lưu bút của nguyên 
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười khi về thăm từ 
đường ngày 16-2-1996. Tấm bia này do gia tộc và Bảo tàng Thái 
Bình dựng tháng 1-1999. 


Khu lưu niệm Nguyễn Đức Cảnh 

Nguyễn Đức Cảnh sinh ngày 2-2-1908, tại thôn Diêm Điền, 
xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy (nay là thị trấn Diêm Điền). Ông 
là một trong 7 đảng viên của chi bộ đầu tiên của Đảng và là một 
trong những sáng lập viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, từng 
làm Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ. Ông được Đảng giao trách nhiệm triệu 
tập Đại hội Đại biểu Công nhân Bắc Kỳ nhóm họp ngày 28-7- 
1929, thành lập Công hội Đỏ, tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam ngày nay và là người đứng đầu Ban Chấp hành 
Tổng Công hội Đỏ. 


853 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Tháng 10-1930, ông tham gia Thường vụ Xứ ủy Trung Kỳ, 
hoạt động tại Nghệ An. Ngày 9-4-1981, ông bị thực dân Pháp 
bắt tại Thành phố Vinh và bị kết án tử hình, và bị chúng giết tại 
Hải Phòng ngày 31-8-1932. 


Ông tuy không hoạt động ở Thái Bình, nhưng là người con 
của Thái Bình trung kiên, bất khuất. Vì vậy Thường vụ Tỉnh ủy 
Thái Bình quyết định xây dựng khu lưu niệm Nguyễn Đức Cảnh 
tại mảnh đất quê hương ông. 


Khu lưu niệm là một quần thể kiến trúc được phục dựng lại 
năm 1984, trên chính khu đất của gia đình ông gồm: ba gian nhà 
gỗ, diện tích 26m”, ba gian nhà ngang, nơi sinh ra ông, diện tích 
25m”, nhà bếp, nhà bia, khu vườn hoa cây cảnh và nhà trưng 
bày lưu niệm về ông với tổng diện tích toàn bộ khu lưu niệm là 
1.650m”. 


Đền Hét 

Nằm ở thôn Bích Du, xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, cách 
thành phố Thái Bình 35km về phía Đông Bắc. Đền nằm ngay sát 
cửa biển Diêm Điền. Thời Trần, cửa biển này có tên là Đại Toàn, 
là một cửa biển xung yếu, thông từ biển Đông vào đồng bằng Bắc 
Bộ và khu lăng tẩm vua Trần. Vì vậy quân đội nhà Trần chú ý 
xây dựng ở đây một hệ thống phòng thủ chống xâm nhập. 


Đền Hét được dựng từ thời nhà Trần và được trùng tu sửa 
chữa dưới triều Nguyễn vào đời Tự Đức. Đền tọa lạc trên một 
côn cát cao vùng cửa sông ven biển. Kiến trúc theo kiểu tiền chữ 
“nhất” (—), hậu chữ “đính” (T). 


Qua cổng đền là một quãng sân rộng, nơi thường diễn ra lễ 
hội vật đầu xuân hằng năm, rồi đến một nền cao, nơi dân làng 
dựng rạp để tế lễ mỗi khi làng vào đám. 

Toà tiền tế (còn gọi bái đường) gồm năm gian, kiến trúc theo 
kiểu “hồi văn, ngũ đấu”, ba gian giữa được đóng cánh cửa khay 
soi chỉ kép bằng gỗ lim, hai gian hai hồi xây cửa sổ đắp chữ Thọ. 


854 


THÁI BÌNH 


Hệ thống các vì kèo của toà điện được chạm khắc hoa văn lá lật 
xen với triện kỳ hà. 

Toà trung tế, nối bái đường với hậu cung, gồm năm gian, có 
phần hiên, được làm rộng hai đầu hồi để đặt hai pho tượng quan 
võ và quan văn. Trong toà trung tế, các bức đại tự, hoành phi, 
câu đối và các cửa võng đều được chạm trổ, đề tài “tứ quý” và 
“tứ linh”. Tại gian trung tâm có treo bức đại tự đề bốn chữ Hán: 
“Xuân dục hải hà”, bên dưới là bộ cửa võng, chạm khắc với nội 
dung “Phù dung chim trỶ phần trên có “lưỡng long chầu nguyệt, 
phần bên cửa võng thể hiện “mai hóa long”, được phủ nhũ vàng, 
làm cho bộ cửa võng đẹp lộng lẫy. 


Hậu cung chỉ có ba gian. Gian giữa đặt một cỗ khám, gian 
trong có tượng Phạm Ngũ Lão, đặt trong một cỗ luyện thờ được 
chạm trổ tỉnh xảo. 


Đền Hét thờ Phạm Ngũ Lão, một vị tướng tài ba của nhà 
Trần. Ông người làng Đường Hào, thuộc tỉnh Hải Dương, sinh 
năm 1254, là một tướng tài, thân cận của Hưng Đạo Vương Trần 
Quốc Tuấn, ông được thăng tới chức Điện súy Đại tướng quân, 
tướng cột trụ của triều Trần. 


Chùa Cổ Tuyết 

Còn có tên chùa Rét, tên chữ là Linh Ứng tự, sau đổi là Cao 
Lăng tự, tọa lạc tại làng Cổ Tuyết, tên nôm là làng Rét, xã An 
Vinh, huyện Quỳnh Phụ, được khởi dựng vào năm Quảng Hoà 
thứ 3 đời Mạc Phúc Hải (1543), với tên gọi Linh Ứng tự. Chùa 
được trùng tu vào thời Lê Trung Hưng và thời Nguyễn. 


Năm Gia Long thứ 10 (1812) chùa được đổi tên là Cao Lăng 
tự. Đến năm Bảo Đại thứ 15 (1945), chùa được trùng tu. Chùa 
nằm trên một khu đất rộng 8 sào Bắc Bộ. Đây là một di tích nghệ 
thuật kiến trúc lớn, hoành tráng, bố cục đẹp theo kiểu chồng 
diêm, mái cong, dao guột, tạo thành một quần thể kiến trúc chín 
mái, quay mặt về hướng Tây. 


855 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Bằng lối kiến trúc cuốn vòm và hệ thống cột tròn, gia cố lực 
nâng bộ mái kiến trúc truyền thống, người thợ tạo hệ thống hành 
lang chung quanh toà Phật rất liên hoàn, phóng khoáng, rộng 
rãi, có sức chứa hàng ngàn Phật tử. 


Chùa Cổ Tuyết đã qua bảy đời sư tổ trụ trì. Hiện bảo tháp của 
các Sư Tổ vẫn còn bảo lưu. 


Tượng pháp chùa Cổ Tuyết có niên đại đầu thế kỷ XIX. Trong 
chùa lưu giữ rất nhiều tượng, bia đá, cây trúc đài quý hiếm của 
tỉnh Thái Bình. 


Đình Kênh 

Một trong những ngôi đình cổ có quy mô to lớn, kiến trúc 
hoành tráng, nghệ thuật điêu khắc tinh tế, nằm trên đất làng 
Kênh, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng. 


Đình Kênh, nơi tưởng niệm An Hạ Vương Trần An Quốc, một 
trong những khai quốc công thần đời Trần, lập nhiều công trạng 
lớn, được vua Trần sủng ái. Đình Kênh còn gắn bó với bà Đàm 
Chiêu Trinh cùng Vương Phu Quân (An Hạ Vương), xây dựng 
thái ấp Hà Nội trong đó có làng Kênh. Đình cũng gắn bó với 
Thanh Hà đại vương, người đại diện lòng dân và chí trai hương 
binh thái ấp Hà Nội, anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến 
chống quân xâm lược Nguyên - Mông năm 1258. Ngoài ra đình 
còn thờ Nam Hải đại vương (An Dương Vương Thục Phán) và 
Đông Hải đại vương Đoàn Thượng. 

Tương truyền đình được xây từ thời Trần và được xây dựng 
lại vào năm Bảo Đại thứ 11 (1936). 

Đình hiện tại kiến trúc theo kiểu chữ “công” () gồm ba toà, 
mười một gian. Toà tiền tế năm gian, kiến trúc kiểu chéo đao, 
tàu góc, nóc đắp ngạc long ngậm đại bờ. Bờ nóc đắp nổi hoa 
chanh, đao đắp song loan. 

Kiến trúc nội thất theo kiểu lòng thuyền tứ trụ, chồng cốn. 
Cốn thượng chạy suốt từ đỉnh cột cái tiền đến cột cái hậu dài 
2,4m, cao 1m, hai mặt chạm hổ phù, ngậm chữ thọ lớn. 


856 


THÁI BÌNH 


Toà bái đường chạm mười bức hổ phù trên nóc, mười hai vì 
cốn tiền và hậu đều chạm tứ linh. Hệ thống mười đầu dư đồ sộ 
dài 1,6m, cao 0,35m, dày 0,3m. Góc hồi sau bên phải có hai con 
sơn chạm rồng thời Lê. 


Hàng cột cái hậu lắp ba gian cửa võng lớn, chia thành mười 
bốn ô trang trí, chính tâm chạm hổ phù, các ô khác chạm tứ linh, 
tứ quý. Riềm cửa võng chạm tứ bình. 


Toà ống muống ba gian, nối bái đường với hậu cung, kiến trúc 
theo lối lòng thuyền, chồng rường, đầu chạm hoa sen. 


Toà hậu cung ba gian, chạm vân mây, lá lật, hiên lắp ngưỡng 
đơn, ngạch đơn. Kiến trúc nội thất chồng cốn, chạm văn triện... 


Đình Kênh còn lưu giữ nhiều đồ tế khí như ba án thờ thời 
Nguyễn, ba sập thờ chân quỳ dạ cá, một cỗ kiệu bát cống, một cỗ 
khám gian lớn, ba cỗ ngai, ba bộ bát biểu và nhiều cuốn thư, đại 
tự, cây đèn, bát hương, độc bình... 


LÊ HỘI 
Hội chùa Keo 
Ở làng Keo, huyện Vũ Thư. Hội chùa Keo, mỗi năm tiến hành 


hai lần: Hội vui xuân vào ngày 4 Tết và hội tháng 9 âm lịch là 
chính hội, tổ chức trong ba ngày 13 đến 1õ. 


Hội vui xuân: mang tính chất nghi lễ nông nghiệp và thi tài 
với các trò chơi: thi bắt vịt, thi ném pháo, thi nấu cơm... Đồng 
thời lễ Phật cầu mong cho một năm mới tốt lành. 


Hội lễ chính suy tôn Thiền sư Không Lộ là người thông tuệ 
Phật pháp, giỏi cả pháp thuật, có công chữa bệnh cho vua Lý, là 
một vị quốc sư thời Lý, đã từng trụ trì chùa Keo và là vị tổ thứ 
nhất của chùa. Ngày 13 tháng 9 là tuần 100 ngày mất (Không 
Lộ tịch vào ngày 3-6-âm lịch), ngày 14 tháng 9 là ngày sinh của 
thiền sư. 


857 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Sáng 13-9 lễ hội bắt đầu, có cuộc rước nhang án, thuyền rồng 
và tiểu đĩnh từ chùa ra tam quan, tối rước vào và cuộc thi bơi 
trải của tám giáp trên sông Trà Lĩnh từ cửa chùa ra đến sông 
Hồng. Chiều 13, tại Giá Roi có cuộc thi các thầy cúng có giọng 
đọc hay. Tối 13, sau cuộc rước vào chùa là lễ Thánh, sau đó là 
cuộc thi chọn người thổi kèn và đánh trống hay nhất. 


Ngày 14-9, hội kỷ niệm ngày sinh của Thánh với lễ rước kiệu 
long trọng. 


Hội làng Dương Xá 

Xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, xưa là thái ấp của Trần Nhật 
Hiệu. Hội mở vào ngày 5-6 Tết hằng năm, gọi là lễ tế cá để tưởng 
nhớ công ơn của Trần Nhật Hiệu, người được làng Dương Xá thờ 
làm Thành hoàng. 


Ngoài các nghi lễ tế thần long trọng, lễ Phật, lễ mừng thắng 
trận, còn tổ chức các trò vui, múa hát, đánh gậy, bơi trải... 


Cá làm lễ vật cho ngày hội phải là cá trắm. Từ chiều mồng ð 
các giáp chuẩn bị nướng cá và làm bánh giầy. Mâm cỗ cúng phải 
có cá nướng, cá kho, canh cá (cá luộc nước gừng lọc nấu với ngồng 
cải thái nhỏ) và bánh giầy, cơm gạo tám xoan. 


Trong ngày hội cá, cả làng rước tượng Trần Nhật Hiệu từ 
miếu thờ ở thôn Lễ về đình Dương Trung với các lễ mừng chiến 
công để kỷ niệm ông. 

Hội làng An Cố 

Thuộc xã Thụy An, huyện Thái Thụy, diễn ra vào các ngày 10 
tháng 2 và 15 tháng 11 âm lịch hằng năm để kỷ niệm công ơn 
Thành hoàng làng: Phạm Hải, người có công với dân trong vùng. 
Ông được dân làng An Cố thờ phụng với tên hiệu Nam Hải đại 
vương. Tương truyền ông sinh ngày 10 tháng 2 và hóa ngày 15 
tháng 11 âm lịch. 


Mỏ đầu hội là đám rước Thành hoàng từ miếu ra đình. Tế 
thần ở An Cố có nét riêng, đó là 24 người chầu tế, mũ đa, đi ha, 
áo giáp, tay cầm gươm chỉ xuống đất. 


858 


THÁI BÌNH 


Lễ vật tế Thành hoàng do các giáp lo liệu, tế xong tất cả đều 
thụ lộc. 


Hội đền Hét 

Thuộc thôn Bích Du, xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy. Đền 
thờ Phạm Ngũ Lão, một danh tướng lừng lẫy thời Trần. Khi ông 
qua đời, dân làng lập đền thờ ông. Hằng năm từ ngày mồng 6 
đến mồng 9 tháng 3 âm lịch dân làng mở hội. 


Ngày 8 tổ chức môn vật cầu. Tương truyền đó là ngày tướng 
quân chiến thắng quân Nguyên - Mông ở cửa biển Đại Toàn. 


Môn vật cầu có quả cầu làm bằng gốc cây chuối hột, nặng 
khoảng 10kg. Sân chơi kẻ một gạch ngang. Chính giữa vạch đào 
một lỗ đặt quả cầu. Hai bên vạch đặt hai chiếc sọt. Sọt làm bằng 
cây luồng to, gốc chôn xuống đất, phần ngọn trên cao 1,8m, chẻ 
làm mười tám nan, rồi đan theo hình loa, bồi giấy ngũ sắc. Sọt 
bên trái màu đỏ, bên phải màu xanh, có ghi “tả”, “hữu”. Đấu thủ 
là các trai làng khỏe, đại diện cho các giáp, chia làm hai phe tả, 
hữu. Mỗi bên chín người: một tướng và tám quân. Quân cởi trần, 
đóng khố, mỗi bên đeo đai màu đỏ và màu xanh ứng với màu sọt 
tả, hữu. Tướng chít khăn cùng màu với quân. 


Vào đấu, quân tả, hữu xếp hàng hai, hai tướng đứng đầu để 
vào làm lễ thánh. Người được Thánh nhập vào hét lên một tiếng 
vang trời (vì tiếng hét mở đầu cho lễ hội, nên gọi là đền Hét). 


Quả cầu chôn sâu 2m trong hố, lấp đất không để lại dấu vết. 
Rồi cho quân hai phe đi tìm và dùng chân gẩy đất cho đến khi lộ 
quả cầu. Quân và tướng hai bên dùng tay cướp quả cầu, chuyền 
cho nhau ném vào sọt đối phương là thắng cuộc. Bên nào thắng 
thì được nhận phần thưởng. Nếu sau 2 giờ vẫn bất phân thắng 
bại tÉi hợài 


Hội đền Tiên La 
Thuộc xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, thờ Bát Nàn Vũ Thị 
Thục, một nữ tướng tài ba của Hai Bà Trưng, hy sinh tại Tiên 
859 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


La ngày 18 tháng 3 năm Quý Mão (43). Hội đền Tiên La mở vào 
ngày hóa của Bát Nàn Tướng quân, từ ngày 16 đến 18 tháng 3 
âm lịch hằng năm. 


Mỏ đầu hội là rước kiệu thánh từ đền Rẫy về đền Tiên La. Khi 
kiệu về đến đền, người ta tổ chức nhiều trò chơi: chọi gà, đấu vật, 
múa rồng, múa sư tử... có thi bơi trải và diễn trận là hai hoạt 
động gây nhiều hứng thú. 


Bơi trải là cuộc đua của tám trải do các trai làng thực hiện từ 
sông trước cửa đền đến Cầu Buộm. Trong khi đó trên bờ, các cô 
gái chưa chồng, đầu chít khăn mỏ quạ, tay cầm cung nỏ, gươm 
giáo, đóng làm quân của Bát Nàn. Cô gái đóng vai nữ tướng tay 
cầm cờ, mang gươm, áo dài buộc túm phía bụng, còn các trai làng 
đóng giả làm giặc. Hai bên dàn quân thành thế trận, đánh nhau. 


Hội đền Đồng Bằng 

Còn có tên là đền Đức Vua, hay Bát Hải động đình của thôn 
Đào Động (cũng gọi là Đông Bằng) xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ. 
Hằng năm mở hội từ ngày 20-26 tháng 8 âm lịch, để kỷ niệm 
Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và hai vị tướng có công 
trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông thế kỷ XIII, 
sau đó chia tay nhau về lập làng: một về làng Nuồi (Thanh Miện, 
Hải Dương) một về Đào Động. Lễ hội tổ chức theo trình tự như 
sau: 

- Sáng 21-8 rước “Đức Vua” (Trần Hưng Đạo) từ đền thờ ra 
đình để khai hội. 


- Ngày 22-8, hội tổ chức bơi trải. Cuộc thi bơi trải kéo dài 
bốn ngày đến ngày 2ð làm lễ hạ trải và phát thưởng cho trải nào 
thắng. 


- Sáng 26-8 làng tổ chức rước “Đức Vua” về đền Đồng Bằng 
trong không khí trang nghiêm. 


860 


THÁI NGUYÊN 
THÁI NGUYÊN 


Thái Nguyên là tỉnh vừa miền núi, vừa thuộc vùng trung 
du, nằm về phía Đông Bắc Việt Nam, có tổng diện tích tự nhiên 
3.769km”, dân số trên 1 triệu người. Thành phố Thái Nguyên 
là tỉnh ly, Thái Nguyên còn có các huyện: Định Hóa, Đại Từ, 
Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình, Phổ Yên. Vùng Thái 
Nguyên có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống như: Kinh, Tày, 
Nùng, Dao, H mông, Sán Dìu... 


Thái Nguyên phía Bắc giáp Bắc Kạn, phía Tây và Tây Nam 
giáp Tuyên Quang và Vĩnh Phúc, phía Đông và Đông Nam giáp 
Lạng Sơn, Bắc Giang, phía Nam giáp Thủ đô Hà Nội. 


Địa hình Thái Nguyên chủ yếu là đồi núi, có hệ thống sông 
suối dày đặc. 

Thái Nguyên nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có 
hai mùa rõ rệt: mùa nóng từ tháng 5 đến tháng 10, mùa mưa từ 
tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình cả năm là 
20G, 

Thái Nguyên là tỉnh có truyền thống cách mạng, có nhiều di 
tích lịch sử cách mạng, một nơi có nhiều danh thắng cảnh đẹp 
như hồ Núi Cốc, hang Phượng Hoàng... rất hấp dẫn du khách. 
Giao thông Thái Nguyên khá thuận lợi, có đường sắt Hà Nội - 
Thái Nguyên, có quốc lộ 3 đi qua. 

Thái Nguyên còn là vùng đất giàu tài nguyên khoáng sản 
như sắt, than đá... 


THẮNG CẢNH 
Hồ Núi Cốc 
Hồ Núi Cốc là hồ nhân tạo, đây là một công trình thủy lợi, 


chắn ngang dòng sông Công, thuộc địa phận huyện Đại Từ, nằm 
ở độ cao lưng chừng núi, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 


861 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


15km về phía Tây Nam. Hồ nằm giữa một vùng núi non kỳ thú, 
sơn thủy hữu tình. Nổi lên giữa hồ đây đó là 89 hòn đảo to nhỏ, 
cây cối mọc xanh um, rất thích hợp cho những cuộc dạo chơi trên 
đảo. Trên một số đảo là nơi trú ngụ của những đàn cò, có đảo là 
quê hương của những đàn dê và trên một đảo khá lớn có đền Bà 
Chúa Thượng Ngàn. 


Núi Cốc, tên gọi của vùng đất, vùng hồ nên thơ đã đi vào 
huyền thoại, về một câu chuyện tình thủy chung đẹp, trong sáng 
trong truyền thuyết dân gian giữa nàng Công và chàng Cốc. 


Hồ Núi Cốc được khởi công xây dựng từ năm 1993 và hoàn 
thành cơ bản vào năm 1994. Hồ gồm một đập chính dài 480m 
và sáu đập phụ. Diện tích mặt hồ rộng khoảng 25km}, lòng hồ 
sâu trung bình 23m, dung tích là 175 triệu m?. Hồ nuôi thả một 
lượng cá khá lớn, có khả năng đánh bắt mỗi năm từ 600-800 tấn. 
Hồ Núi Cốc tưới tiêu cho cánh đồng Đại Từ và một số huyện lân 
cận trong tỉnh Thái Nguyên. 


Chung quanh hồ có một hệ thống nhà nghỉ, khách sạn, khu 
vui chơi giải trí, công viên hoa và cây xanh, hồ nuôi cá sấu... 


Hồ Núi Cốc là một công trình thủy nông nhưng cũng là một 
thắng cảnh đẹp, một nơi du lịch và nghỉ dưỡng lý tưởng. 


Hang Phượng Hoàng và hang suối Mỏ Gà 

Thuộc xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, cách thành phố Thái 
Nguyên 42km về phía Đông Bắc. Đây là một quần thể thắng 
cảnh đẹp, bởi phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, núi non trùng 
điệp, hang động kỳ khu. Nơi đây còn có suối nước trong xanh, 
quanh năm róc rách chảy. Về mùa hè khí hậu mát mẻ. 


Hang Phượng Hoàng nằm trên đỉnh núi, hõm sâu xuống lòng 
núi. Từ chân núi lên đến cửa hang phải leo qua 100m, toàn đá 
tai mèo. Lòng hang rộng, có hai cửa thông sáng. Trong hang có 
những hồ nước, có nhiều măng đá, nhũ đá hình thù kỳ lạ khiến 
cho du khách mặc sức tưởng tượng. Giữa lòng hang có một khối 
đá giống con phượng hoàng đang giang cánh. Có lẽ vì vậy mà 
người dân địa phương gọi là hang Phượng Hoàng chăng? 


862 


THÁI NGUYÊN 


Việc phát hiện ra hang Phượng Hoàng có liên quan đến một 
sự kiện lịch sử. Cách đây tròn 60 năm (năm 1944) đội Cứu quốc 
2 đã cùng với 373 gia đình xã Phú Thượng rời bỏ bản làng lên 
núi chống sự khủng bố của thực dân Pháp. Chính vào lúc này, 
ông Hoàng Văn Thảm, người địa phương đã phát hiện ra hang 
Phượng Hoàng. Lòng hang từ đó trở thành nơi sinh sống và là 
pháo đài vững chắc chống trả lại sự tấn công của quân đội Pháp. 


Dưới chân núi là hang suối Mỏ Gà. Cửa hang rộng, nước suối 
liên tục chảy từ trong hang ra. Trước cửa hang có ghềnh thác, 
nhiều bến tắm, nhiều mô đá, đảo đá, bậc đá phẳng lỳ, nước trong 
mát. 

Di tích thắng cảnh hang Phượng Hoàng, suối nước, bến tắm 
hang Mỏ Gà được Nhà nước xếp hạng Di tích cấp quốc gia năm 
1994. 


DI TÍCH 


Chùa Cao 

Còn gọi là chùa Đôi Cao, thuộc xã Tân Hương, huyện Phổ 
Yên, được dựng vào thời Hậu Lê và đã qua nhiều lần trùng tu, 
sửa chữa lớn. Ngôi chùa hiện nay được xây dựng hoàn tất vào 
ngày 21-7-1999. Trong khuôn viên chùa còn giữ nguyên một số 
tháp cổ xây gạch, bia cổ và cột đá. Trong đó đáng chú ý nhất là 
tấm bia được dựng từ thế kỷ XVII, chữ trên mặt bia còn khá sắc 
nét. Điện Phật thờ nhiều tượng. 


Đình Phương Độ 

Ỏ làng Phương Độ, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, cách 
thành phố Thái Nguyên 30km về phía Đông Nam, cách sông 
Cầu khoảng 50m về phía Đông. Đình Phương Độ ở một nơi khá 
sầm uất trên bến dưới thuyền. Đình được xây dựng vào thời Lê, 
ban đầu được xây gần bờ ruộng, đến năm 1901, được chuyển vào 
vị trí ngày nay, trên một diện tích khá rộng, nhưng những nét 


863 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


kiến trúc thời Lê vẫn giữ được nguyên vẹn. Đình lợp ngói, gồm 
ba gian hai chái, với 48 cột gỗ lim được chuyển từ Thanh Hóa 
ra, đường kính cột khoảng từ 0,3m đến 0,4m. Chung quanh đình 
tường xây bao kín. Gian chính giữa có cửa ra vào. Mặt trước của 
hai chái có cửa số rộng chấn song gỗ. Bờ nóc gắn hai hàng gạch, 
trong đó có một hàng dùng gạch hộp hoa chanh. Chính giữa bờ 
nóc gắn hình nổi lưỡng long chầu nguyệt. Bốn nóc mái bằng gỗ 
cong vút. Trước đây đình lát sàn gỗ, do lâu ngày gỗ bị hỏng, nay 
là nền đất. 


Kết cấu các vì kèo theo kiểu giá chiêng, tiền kẻ hậu bẩy, gồm 
các đầu trụ, xà ngang, xà dọc, nối với nhau bằng mộng, các xà 
ngắn thu dần lên nóc. Trên, dưới các đầu trụ, câu đầu xà dọc, xà 
ngang, ván thưng chung quanh đều được chạm khắc hoa văn và 
tứ linh. 

Trên thượng cung ở giữa có cửa võng chạm trổ tinh xảo, sơn 
son thếp vàng, có đề chữ Hán “Dực bảo trung hưng, Thánh cung 
vạn tuế°. Trong cung đặt tượng thờ Dương Tự Minh và hai tượng 
bộ hạ, hai bên đều có đôi hạc gỗ đứng trên lưng rùa. 

Đình Phương Độ thờ Dương Tự Minh làm Thành hoàng làng. 
Ông là phò mã thời Lý, một tướng tài có công lớn trong việc giữ 
gìn biên cương. 

Hằng năm lễ hội được tổ chức vào ngày 10 tháng 10 âm lịch 
và rằm tháng Giêng. 


Chùa Hang 

Thuộc huyện Đồng Hỷ, cách thành phố Thái Nguyên 2km 
về phía Tây Bắc. Chùa được dựng trong lòng núi. Trong chùa có 
một tấm bia khắc vào đá có tên là Tiên Lữ Đồng Lâu, nội dung ca 
ngợi chùa Hang là nơi có núi cao trăm trượng, có cây xanh tươi, 
hoa lá đua nở, là nơi du khách thập phương lui tới viếng thăm. 
Bia đá khắc vào năm Hồng Đức thứ 27 (1496) thời Lê. Tấm bia 
là hiện vật lịch sử minh chứng một thời vua sáng, tôi hiền. 


864 


THÁI NGUYÊN 


Đình Quán Triều 

Thuộc xã Quán Triều, huyện Phú Lương. Tương truyền dưới 
thời vua Lê Đại Hành (Lê Hoàn), năm Tân Ty, niên hiệu Thiên 
Phúc thứ 2 (981) có người tên là Quán Triều ở Thái Nguyên, 
sống bằng nghề chài lưới, gặp tiên nữ, được tiên nữ tặng chiếc 
áo tàng hình. Quán Triều dùng chiếc áo đó đi ăn trộm của cải 
của những nhà giàu chia cho dân nghèo. Không may chiếc áo 
tàng hình bị rách phải vá bằng mụn vải trắng. Một hôm Quán 
Triều vào kho nhà vua ăn trộm, vì chiếc áo vá, nên không còn 
linh nghiệm lắm, chàng bị quân canh của triều đình bắt giam. 
Lúc bấy giờ, quân Tống ào ào kéo sang xâm lược nước ta, triều 
đình vô cùng lo lắng. Quán Triều xin đi giết giặc lập công. Chàng 
mặc chiếc áo tàng hình xông vào chém giết quân giặc như vào 
chỗ không người. Quân Tống chết như rạ, thua bỏ chạy. Quán 
Triều được nhiều công tích, được hưởng thực ấp một vùng thuộc 
hai phủ Phúc Bình và Bắc Bình (Cao Bằng). Sau khi ông mất, vợ 
chồng được phong Phúc Thần có đền thờ ở bản xã. 


Rhu khảo cổ học Thần Xa 

Thuộc huyện Võ Nhai, cách thành phố Thái Nguyên 40km. 
Năm 1972, Khoa Sử trường Đại học Sư phạm Việt Bắc kết hợp 
với Viện Khảo cổ học Việt Nam khảo sát một số hang động vùng 
Thần Xa, Xẻng Mộc, Thương Chung và khai quật hang Phiêng 
Tung (hang Thần Xa). Kết quả cho thấy quá trình phát triển con 
người ở vùng này có trước thời văn hóa Bắc Sơn. 


Năm 1973, Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam phối hợp với Ty 
Văn hóa - Thông tin Bắc Thái (hồi Bắc Kạn, Thái Nguyên sáp 
nhập) tiếp tục điều tra vùng Thần Xa, có thêm một bộ sưu tập 
mới về hang Phiêng Tung. Năm 1980, kết hợp với Khoa Bảo tàng 
Trường cao đẳng Nghiệp vụ Văn hóa (nay là Đại học Văn hóa Hà 
Nội) tiếp tục nghiên cứu hang Phiêng Tung và tìm thấy thêm 
hang Miệng Hổ và một số di chỉ khác. 


865 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Qua những di chỉ khảo cổ về con người sống cách chúng ta 
chừng hai đến ba vạn năm được phát hiện ở di chỉ Phiêng Tung, 
Ngườm Thắm Choong, Nà Ngườm đã chứng minh rằng tại đây 
đã tồn tại một nền văn hóa cổ nhất cho tới nay được biết đến ở 
Việt Nam và vùng Đông Nam Á. 


Khu di tích núi Văn, núi Võ 

Nằm dưới chân núi Tam Đảo, thuộc hai xã Vân Yên và Kỳ 
Phụ, huyện Đại Từ, cách thành phố Thái Nguyên 30km về phía 
Tây. Đây là một di tích lịch sử gắn với tên tuổi một vị tướng lừng 
danh của nghĩa quân Lam Sơn tên là Lưu Nhân Chú, người 
đã từng dự thề Lũng Nhai năm 1416, kết nghĩa anh em với Lê 
Lợi và các chiến binh khác, mưu khởi nghĩa chống lại chế độ đô 
hộ hà khắc của nhà Minh. Năm 1425, ông cùng với Nguyễn Xí 
mang quân đánh úp Tây Đô. Năm 1426, chỉ huy giải phóng một 
vùng đồng bằng rộng lớn từ châu thổ sông Hồng đến Lạng Sơn. 
Năm 1427, ông cùng với Lê Sát chỉ huy trận quyết chiến ở ải Chi 
Lăng, chém tướng giặc Liễu Thăng và trận Xương Giang đánh 
tan hoàn toàn 10 vạn quân viện binh, ông cùng Hoàng tử Tử Tế 
(con cả Lê Lợi) xây dựng thành Đông Quan, chính ông làm “con 
tin” đàm phán buộc Vương Thông rút về nước để Đại Việt ta mở 
nền thái bình muôn thuở. Năm 1485, Lê Thánh Tông truy phong 
ông tước “Thái phó Vinh Quốc công”. 


Di tích lịch sử làng Quặng 

Làng Quặng thuộc xã Định Biên, huyện Định Hóa, cách 
thành phố Thái Nguyên 60km, nơi gắn liền với sự trưởng thành 
của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 15-5-1945, tại đình 
làng Quặng, hai đội quân vũ trang cách mạng là Đội Việt Nam 
Tuyên truyền Giải phóng quân do ông Võ Nguyên Giáp chỉ huy 
và Đội Cứu quốc quân II đã làm lễ hợp nhất thành Đội Việt Nam 
Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. 
Và hơn 3 tháng sau, Đội Việt Nam Giải phóng quân do ông Võ 
Nguyên Giáp chỉ huy kéo về giải phóng tỉnh ly Thái Nguyên 
(20-8-1945). 


866 


THÁI NGUYÊN 
Di tích rừng Khuân Mánh 


Rừng Khuân Mánh là nơi ra đời Trung đội Cứu quốc quân II, 
một trong những tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam 
ngày nay, thuộc xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, cách thành phố 
Thái Nguyên khoảng 50km về phía Đông Bắc. 


Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng về việc thành 
lập các lực lượng vũ trang cách mạng chuẩn bị cho tổng khởi 
nghĩa mỗi khi thời cơ đến, ngày 15-9-1941, thay mặt Thường vụ 
Trung ương Đảng, ông Hoàng Quốc Việt đã đến căn cứ Khuân 
Mánh chứng kiến lễ ra mắt và trao nhiệm vụ cho Đội Cứu quốc 
quân II. Trung đội Cứu quốc quân II lúc đầu gồm 36 đội viên, 
trong đó có 3 đội viên nữ, sau đó lên tới 46 người, trang bị vũ khí 
thô sơ chủ yếu là súng kíp. Sau ngày thành lập, đội đi sâu xây 
dựng cơ sở chính trị trong quần chúng và tăng cường hoạt động 
vũ trang ở vùng Tràng Xá, Đình Cả, gây cho giặc mất ăn mất 
ngủ. Tháng 11-1944, Trung đội Cứu quốc quân II đã giao chiến 
với quân Pháp ở cầu Đông Thu, đèo Khế, gốc đa La Hán, núi Đá 
Đỏ, hang Mỏ Gà... Đó là những chiến công lừng lẫy đầu tiên của 
quân dân Võ NhaiI. 


Di tích cách mạng xã Tiền Phong 

Xã Tiền Phong, huyện Phổ Yên, cách thành phố Thái Nguyên 
khoảng 40km về phía Nam, là một trong ba xã nằm ven sông 
Cầu được Xứ ủy chọn làm An toàn khu II trong khoảng thời gian 
từ năm 1942 đến 1945. Đây vừa là nơi đặt trụ sở các cơ quan 
của Xứ ủy, vừa là điểm dừng chân của các cán bộ Trung ương về 
công tác Xứ ủy và các cán bộ vùng xuôi lên căn cứ địa Việt Bắc, 
trong đó có nhà của các gia đình như: nhà ông Ngô Hải Long, nơi 
làm việc của các ông Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt trong Xứ 
ủy Bắc Kỳ thời kỳ năm 1941 đến 1942, nhà bà Hoàng Thị Tỳ, 
nơi ông Trường Chinh chủ trì hội nghị phổ biến chủ trương Hội 
nghị Trung ương lần thứ 8 (12-1942), hay vùng Soi Quýt, nơi 
ông Trường Chinh ẩn náu khi bọn giặc đuổi bắt (19-11-1942)... 


867 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Nhà tù Chợ Chu 

Do thực dân Pháp xây dựng vào năm 1916 để giam cầm 
những người yêu nước và các chiến sĩ cách mạng. Từ năm 1933, 
chúng đã giam giữ ở đây hàng trăm chiến sĩ cộng sản đưa từ 
các nhà tù Sơn La và một số nơi khác về. Đặc biệt sau cuộc khởi 
nghĩa Bắc Sơn (Lạng Sơn) thất bại vào năm 1940, thực dân Pháp 
đã đưa nhiều gia đình vợ con của các thành viên tham gia khởi 
nghĩa ở đây về đày ải ở nhà tù Chợ Chu. Năm 1943, thực dân 
Pháp mang hàng trăm chính trị phạm từ các nhà tù Hỏa Lò (Hà 
Nội), Sơn La, Hoà Bình... về nhà tù Chợ Chu giam giữ. Bởi nhà 
tù Chợ Chu là một trại giam kiên cố, một nơi hẻo lánh. 


Tuy vậy, hoạt động của tổ chức chi bộ Đảng trong nhà tù rất 
chặt chẽ và khá mạnh. Ngày 2-10-1944, dưới sự chỉ đạo của 
Trung ương và Xứ ủy Bắc Kỳ, chi bộ nhà tù đã tổ chức cho 12 
chiến sĩ vượt ngục thành công, trong đó có các ông: Song Hào, Lê 
Hiến Mai, Tạ Xuân Thu, Phạm Ngọc Bảy, Vũ Phong, Hoàng Bá 
Sơn, Lê Cung Đình... 


Hiện nhà tù Chợ Chu còn khá nguyên vẹn, là một nơi tham 
quan có giá trị nghiên cứu, giáo dục truyền thống cho các thế hệ 
trẻ. 


Đền Khuông Quang Trợ hóa Đại vương 

Ở xã Quán Triều, huyện Phú Lương, thờ phò mã triều Lý 
là Dương Tự Minh, người xã Quán Triều. Năm Đại Định thứ 3 
(1142), đời Lý Anh Tông, ông được triều đình sai đi chiêu dân lập 
ấp Châu Quảng Uyên, được vua Lý Anh Tông gả công chúa Thiên 
Dung, phong làm phò mã. Bấy giờ tướng nhà Tống là Đàm Hữu 
Lượng cho quân sang quấy phá vùng Quảng Uyên đã bị quân 
dân Quảng Uyên dưới sự chỉ huy tài ba của tướng quân Dương 
Tự Minh đánh cho tơi tả, Đàm Hữu Lượng đã phải rút chạy về 
nước. Tương truyền ông được hai vị tiên lão tặng cho chiếc áo có 
phép tàng hình, nhờ thế ông lập được nhiều chiến công. 


868 


THÁI NGUYÊN 


Sau khi đánh đuổi được quân Tống, ông trở về triều bàn mưu 
kế với các vương hầu trừ diệt gian thần Đỗ Anh Vũ, nhưng việc 
không thành. Đồng Lợi, Vũ Đái... bị chém đầu, Dương Tự Minh 
và ba người nữa bị đày biệt xứ. Ít lâu sau, ông lâm bệnh rồi chết. 
Dân bản xứ lập đền thờ để tưởng nhớ công ơn ông. 


Đồi Cọ 

Thuộc xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa. Nơi đây, ngày 15-3- 
1953 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 147-SL thành lập 
Doanh nghiệp Quốc gia chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam, tiền 
thân của Cục Điện ảnh và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. 


Đôi Cọ, thuộc Bản Bắc, xã Điềm Mặc, nơi đặt nhà khách của 
Trung ương Đảng. Năm 1952, Phòng Điện - Nhiếp ảnh - Nha 
Thông tin - Tuyên truyền từ Bình Ca về Đồi Cọ. Phòng do nhà 
đạo diễn Phạm Văn Khoa phụ trách, có khoảng 30 anh chị em. 
Ban Phụ trách gồm 9 người. Ban Quản trị có Ban Biên tập chính 
trị do ông Vũ Phạm Từ phụ trách, gồm các nhà nhiếp ảnh, họa 
sĩ, nhạc sĩ... Bộ phận kỹ thuật do ông Phan Nghiêm và ông Hồng 
Nghi chịu trách nhiệm. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng tới Đổi Cọ xem phim và chụp 
ảnh chung với anh em văn nghệ sĩ. Các ông Tôn Đức Thắng, 
Phạm Văn Đồng và Tổng Bí thư Trường Chinh cũng đã từng đến 
thăm và làm việc tại đây. 


Năm 1997, Cục Điện ảnh cùng xã Điềm Mặc đã góp công góp 
của sửa chữa tôn tạo đường vào khu Đổi Cọ. Đồng thời đã xác 
định vị trí và đã cắm mốc bảo vệ khu di tích. Theo kế hoạch, 
trong một tương lai gần ở đây sẽ lập nhà bia, ghi dấu nơi khai 
sinh nền Điện ảnh và Nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam. 


Ngày 22-7-2004, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có quyết định 
số 1720/QĐ-UB xếp hạng Đồi Cọ vào danh sách di tích lịch sử - 
văn hóa của tỉnh. 


869 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 

LÊ HỘI 

Lễ hội Đền Đuổm 

Đền Đuổm nằm ở chân núi Đuổm xã Động Đạt, huyện Phú 
Lương, cách Thái Nguyên 24km về phía Tây Bắc. Đền được xây 


từ thời Lý, thờ phò mã Dương Tự Minh và hai người vợ là Diên 
Bình công chúa và Thiên Dung công chúa. 


Hội đền Đuổm diễn ra tại đền vào ngày 6 tháng Giêng âm 
lịch hằng năm, nhằm tưởng nhớ phò mã Dương Tự Minh và hai 
người vợ của ông là công chúa Diên Bình và công chúa Thiên 
Dung, có công đánh đuổi giặc Tống. Trong lễ hội có dâng hương, 
hát giao duyên nam nữ. 


Lế hội chùa Hang 

Lễ hội diễn ra vào ngày 20 tháng Giêng âm lịch hằng năm tại 
chùa Hang, cách Thành phố Thái Nguyên 2km về phía Tây Bắc. 
Đây là lễ hội chùa lớn nhất trong năm, người đến lễ chùa cầu 
Phật, chúc phúc, cầu may. Cùng với lễ hội là hoạt động vui chơi 
với nhiều trò chơi dân gian truyền thống. 


Lễ hội làng Cơm Hòm 

Lễ hội làng Cơm Hòm được tổ chức vào ngày 6 tháng Giêng 
âm lịch hằng năm tại đình Tiên Phong, huyện Phổ Yên. Tương 
truyền đình thờ một phụ nữ vô danh có công bày mưu đánh giặc 
Minh sang xâm lược nước ta vào đầu thế kỷ XV. Lễ hội có tổ chức 
nhiều trò vui diễn lại các phong tục tập quán cũ, đặc biệt có tục 
thờ xôi nén trong hòm. 


THANH HÓA 


Là một tỉnh lớn của Việt Nam, nằm ở cực Bắc Trung Bộ, cửa 
ngõ nối liền Trung Bộ với Bắc Bộ, có diện tích tự nhiên 11.168km3, 
dân số trên 3 triệu người, gồm các dân tộc: Kinh, Mường, Thái, 


870 


THANH HÓA 


Lào, Lự. Thành phố Thanh Hóa là tỉnh ly, ngoài ra có thị xã Sầm 
Đơn, thị xã Bỉm Sơn và các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan 
Sơn, Bá Thước, Cẩm Thủy, Lang Chánh, Thạch Thành, Ngọc 
Lạc, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Vĩnh Lộc, Hà Trung, 
Nga Sơn, Yên Định, Thọ Xuân, Hậu Lộc, Thiệu Hóa, Hoằng Hóa, 
Đông Sơn, Triệu Sơn, Quảng Xương, Nông Cống và Tĩnh Gia. 


Phía Bắc giáp Sơn La, Hoà Bình và Ninh Bình, phía Nam 
giáp Nghệ An, phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp Lào. 


Địa hình Thanh Hóa khá phức tạp, đa dạng, thấp dần từ Tây 
sang Đông, gồm 4 vùng: rừng núi, trung du, đồng bằng và vùng 
ven biển. 


Về khí hậu, Thanh Hóa là vùng chuyển tiếp giữa Bắc Bộ và 
Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ trung bình cả năm là khoảng 23-249C. 
Nằm gần biển, Thanh Hóa có mùa đông không lạnh lắm, mùa hè 
tương đối dịu mát. Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy 
thuận lợi lại gần Thủ đô Hà Nội. Thành phố Thanh Hóa cách Hà 
Nội khoảng 150km. 


Thanh Hóa là vùng đất có truyền thống hiếu học, tự hào là 
vùng đất sinh ra hai vua: Lê Đại Hành (Lê Hoàn) và Lê Thái Tổ 
(Lê Lợi). Lê Hoàn chiến thắng quân xâm lược Tống (981), Lê Lợi 
chiến thắng quân Minh (1428). Đây cũng là quê hương của các 
chúa Nguyễn. Sau này là các vua Nguyễn. 

Qua các hiện vật khảo cổ tìm thấy từ thời đồ đá cũ ở núi Đọ, 
đồ đá giữa ở Cẩm Thủy, đồ đồng ở Đông Sơn... có thể khẳng định 
rằng Thanh Hóa là một trong những địa bàn cư trú đầu tiên của 
con dân nước Việt. 


Thanh Hóa là vùng đất có tiềm năng du lịch lớn với những 
thắng cảnh đặc sắc như bãi biển Đồ Sơn, động Hồ Công, núi 
Hàm Rồng, hang cá Cẩm Lương... Thanh Hóa lại có nhiều di 
tích gắn liền với lịch sử dân tộc như Lam Kinh, Thành nhà Hồ 
và nhiều đền chùa, miếu mạo như lăng Bà Triệu, đền thờ Lý 
Thường Kiệt... 


871 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 

THẮNG CẢNH 

Bãi biển Sầm Sơn 

Nằm bên bờ biển Đông, Sầm Sơn giống như một hòn đảo 
xanh. Cách đây hàng ngàn năm, vùng đất Sầm Sơn là một vịnh 
nông. Do hoạt động của các dòng hải lưu xuôi ngược trên vịnh 
nước cạn dần bởi sự bồi đắp phù sa và những lớp bùn của các con 
sông cuộn đến, vịnh bị lấp dần, thành bãi cát, chỗ nổi, chỗ chìm, 
cao thấp khác nhau. Chính dòng sông Mã đã lấn biển không biết 
mệt mỏi để tạo nên vùng đất mới này, và vì vậy mà đến đầu thế 
kỷ XX mới có tên gọi Sầm Sơn. 


Giờ đây Sầm Sơn đã trở thành một thị xã sầm uất. Bãi biển 
B8ầm Sơn cách thành phố Thanh Hóa 16km về phía Đông. Đây là 
nơi tắm biển tốt nhất mà người Pháp đã khai thác từ năm 1906. 
Từ đó Sầm Sơn đã trở thành nơi nghỉ mát nổi tiếng của xứ Đông 
Dương. Trước năm 1945, ở đây có nhiều biệt thự xinh đẹp mọc 
lên. Bảo Đại, ông vua cuối cùng của triều Nguyễn, cũng sở hữu 
một biệt thự ở đây. 


Sâm Sơn không chỉ là nơi nghỉ dưỡng tắm biển mà còn là nơi 
du ngoạn với nhiều thắng cảnh như hòn Trống Mái, núi Cô Tiên 
và nhiều đền miếu như đền Độc Cước... 


Hòn Trống Mái 

Hòn Trống Mái nằm trên đỉnh núi Trường Lệ thuộc thị xã 
Sâm Sơn. Hòn Trống Mái là sự sắp đặt của thiên nhiên với ba 
khối đá có từ bao đời nay. Hòn lớn bằng phẳng ở dưới trông như 
cái bệ lớn. Một hòn có đầu nhọn nằm chồng lên trông như hình 
dáng con gà trống, hòn đối diện nhỏ hơn, có dáng tựa con gà mái. 
Càng đứng lùi xa trông hòn Trống Mái như đôi gà trống và mái 
khổng lồ đang chụm đầu, nghiêng mỏ nghe sóng nước vỗ dạt dào 
dưới chân mình. Các khối đá có hình dáng đẹp, được gắn với câu 
chuyện tình chung thủy. Truyền thuyết kể rằng: vào một năm 
nước dâng ngập Sầm Sơn, cuốn tất cả ra biển, có hai vợ chồng 


872 


THANH HÓA 


nghèo nhờ bám vào ngọn cây gạo sống sót. Khi nước rút, không 
còn gì để ăn. Hai vợ chồng đói quá. Người chồng thấy diều hâu 
lượn trên đầu núi, ông nghĩ chắc trên đó có gì ăn được, bảo vợ 
chờ ông lên xem thử. Giữa đường mệt quá, ông nằm nghỉ. Ở 
dưới, người vợ chờ mãi không thấy chồng về, mới lần theo dấu 
chân chồng lên núi tìm. Đến chân núi, nhìn lên chỉ thấy quạ là 
quạ. Biết chuyện chẳng lành, bà quyết tâm leo lên núi, mặc dầu 
quá đói đã kiệt sức. Lên đến đỉnh, thấy chồng đã chết, bà gục 
xuống chết theo chồng. Tiên ông cảm phục trước mối tình của đôi 
vợ chồng nghèo, biến họ thành đôi chim bay trên trời để không 
bao giờ phải khổ về nạn nước lụt nữa. Thành chim rồi, họ phải 
theo tiên ông về trời, nhưng vì lưu luyến quê hương Sầm Sơn, họ 
muốn ở lại. Vì thế, tiên ông đã biến họ thành đôi đá để họ sống 
mãi bên nhau ở chốn đất này. 


Núi Trường Lệ 

Tức là núi “dài” và “đẹp”. Người dân Sầm Sơn có câu ca về núi 
Trường Lệ: 

Sầm Sơn phong cảnh hữu tình, 

Hòn Kèo cao nhất, hòn Ngành thứ hai. 

Thứ ba hòn núi Phù Thai, 

Thứ tư Cổ Giải nằm ngoài Đầu Voi. 

Đây là những hòn núi được tạo hóa sắp xếp, hòn thấp, hòn 
cao tạo thành dãy Trường Lệ, đẹp như bức tranh sơn thủy hữu 
tình. Có nhiều truyền thuyết về dãy núi tôn vẻ đẹp tuyệt vời cho 
vùng Sầm Sơn này. 

Chuyện kể rằng, thuở khai thiên lập địa, vùng này còn là 
biển mênh mông, có một bà mẹ đang mang thai, thương cảnh 
đất trời chật hẹp, tình nguyện nằm trên bãi cát ngầm làm con đê 
chắn sóng. Vùng đất dần hình thành bên trong con đê “Bà mẹ”. 
Dân làng biết ơn, đem đá đến đắp lên chỗ bà mẹ nằm, theo hình 
dáng bà đang nằm ngửa, trong bụng mang thai. Từ đó dáng núi 


873 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Trường Lệ được tạo thành. Trên đó có hòn Trống Mái, một kỳ 
quan của Sầm Sơn. Đứng trên đỉnh núi Trường Lệ du khách 
có thể nhìn toàn cảnh thị xã Sầm Sơn nép mình bên biển Đông 
xinh đẹp. 


Núi Vọng Phu 

Thuộc xã Đông Hưng, huyện Đông Sơn, cách thành phố 
Thanh Hóa 3km về phía Tây Nam. Đây là ngọn núi đá vôi, thiên 
nhiên tạo nên một hòn đá hình người phụ nữ, quay mặt về biển 
Đông. Đây là một hình tượng tiêu biểu gắn liền với truyền thuyết 
người vợ chung thủy thờ chồng đến hóa đá, vì thế mới có tên là 
núi Vọng Phu (núi chờ chồng). 


Động Tiên Sơn 

Men theo chân núi Hàm Rồng, ngược lên các bậc đá dốc 
khoảng 30m du khách sẽ đến động Tiên Sơn, người dân địa 
phương còn gọi là động Tiên. Đây là một hang núi khá rộng, gồm 
ba ngăn. Đặc biệt trong động Tiên có một “Tháp Tiên” lộng lẫy, 
chung quanh là bộ tứ linh: long, ly, quy, phượng. Ngăn hai được 
xem như “con đường xuống âm ty”, có suối nước chảy róc rách 
suốt ngày đêm. Ngăn ba có tên “đường lên thiên đàng”. Trong cả 
ba động đều có nhiều nhũ đá hình thù kỳ thú, màu sắc lung linh, 
du khách khi nhìn thỏa sức tưởng tượng. Từ những ngách hang, 
vách đá, đâu đâu cũng thấy trăm ngàn vạn vật đang hiện diện 
trong dạng hóa đá đầy sinh động. 


Động Tiên Sơn nằm trên núi Hàm Rồng thuộc làng Đông Sơn, 
phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa. 


Động Trường Lâm 

Động Trường Lâm nằm trên mặt ngọn núi đá vôi thuộc xã 
Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, là một quần thể hang động vừa 
mới được phát hiện. Hiện tại đã đưa vào sử dụng khai thác hai 
động: động Ngọc Hoàng và động Tiên Nữ. Động Trường Lâm, 
có cảnh quan môi trường còn hoang sơ, đầy tự nhiên, chưa bị 


874 


THANH HÓA 


con người tác động nhiều, bên trong có nhiều thạch nhũ muôn 
sắc, hình thù kỳ ảo. Miệng động khá rộng. Dưới chân núi là một 
thung lũng thoáng rộng, tạo cho hang động mang vẻ bình yên, 
trầm lắng. 


Động Hồ Công 

Động Hồ Công nằm trên dãy núi Xuân Đài, thuộc xã Vĩnh 
Ninh, huyện Vĩnh Lộc. Núi Xuân Đài trông tựa như những phiến 
đá xanh chồng chất lên nhau vuông vắn, các góc cạnh dường 
như có ai dày công đẽo gọt nên rất nhẵn, làm thành nhiều hình 
nhiều vẻ. Động Hồ Công cách huyện ly Vĩnh Lộc khoảng 3km 
về phía Đông Bắc. Đến chân núi Xuân Đài, men theo con đường 
quanh co lúc xuống, lúc lên dẫn đến động. Ngay dưới chân núi 
có ngôi chùa Duy Anh tự (còn gọi là chùa Thông). Lên khoảng 
lưng chừng núi, du khách sẽ thấy một tảng đá tự nhiên rất lớn, 
trên mặt phẳng nhẫn có khắc bốn chữ “Thanh kỳ khả á? (cảnh 
đẹp xứ Thanh). 


Động Hồ Công sâu khoảng 40-50m, rộng và thoáng. Cuối 
động, trên vách đá có thờ một vị Tiên ông. Theo truyền thuyết, 
đây là nơi cư ngụ của một vị Tiên chuyên bốc thuốc chữa bệnh 
tên là Hồ Công Lông. 


Vườn quốc gia Bến Én 

Là một khu du lịch sinh thái nổi tiếng của Thanh Hóa, với 
phong cảnh sơn thủy hữu tình, thuộc xã Hải Vân, huyện Như 
Thanh, cách Thành phố Thanh Hóa 36km về phía Tây Nam. 


Bến Én có tổng diện tích rừng là 16.634 ha, trong đó khoảng 
4.000 ha mặt hồ nước. Vườn Quốc gia Bến Én có một hệ động 
thực vật phong phú đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Hồ nước Bến 
Én rộng, với 21 hòn đảo lớn nhỏ và nhiều bán đảo. Sát cạnh hồ là 
dãy núi Hải Vân. Trên núi có cụm hang Ngọc, hang Lò Cao gắn 
liền với lịch sử chống thực dân Pháp của quân dân ta. Những 
hang này còn là Xưởng quân khí của giáo sư, viện sĩ, thiếu tướng 


875 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Anh hùng Quân đội Nhân dân Việt Nam Trần Đại Nghĩa, người 
cùng với các chiến sĩ quân giới chế tạo và sản xuất được nhiều vũ 
khí phục vụ cho cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do. 


Cửa Hà 

Cửa Hà là một thắng cảnh miền núi xã Cẩm Phong, huyện 
Cẩm Thủy, có ngọn núi đá vôi cao 220m, vách đá dựng đứng, 
quanh năm soi bóng nước dòng sông Mã hiển hoà xuôi về biển 
cả. Đỉnh núi gồm nhiều điểm nhấp nhô, tạo nên những hình thù 
kỳ dị. Đoạn sông Cửa Hà rộng tới 200m, bờ sông được bồi đắp 
bằng cát pha sỏi vàng, óng ánh dưới ánh nắng vàng thu, trông 
xa như một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Về phía tả ngạn 
có một ghềnh đá nhô ra mặt nước, tạo cho cảnh Cửa Hà thiên 
nhiên thơ mộng. Đến thăm Cửa Hà du khách còn được thăm Sơn 
Hà tự, Thung Chẹ, căn cứ cũ của nghĩa quân Lam Sơn. Cửa Hà 
không chỉ là thắng cảnh thanh bình kỳ thú mà còn là nơi thích 
hợp cho những ai thích mạo hiểm leo núi, với những vách núi 
dựng đứng, dưới là dòng sông êm đềm chảy. 


Động Từ Thức 

Thuộc xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn, trước gọi là động Bích 
Đào, sau đổi tên động Từ Thức gắn với truyền thuyết về mối tình 
“Từ Thức lấy vợ Tiên”, được lưu truyền trong dân gian. Từ Thức 
là một nhân vật có thực ở xã Hà Châu, huyện Hà Trung đời Trần 
(1398). 


Động Từ Thức dài 150m, cao trung bình 28m gồm hai ngăn. 
Ngăn ngoài hẹp nhưng sáng sủa, có miếu thờ “Sơn Thần”. Qua 
cửa động, trên vách đá có tấm bia chữ Hán khắc bài thơ của 
Lê Quý Đôn, trong đó có câu: “Người thế tục khổ vì giấc mơ lên 
tiên”. Ngăn trong rộng hơn có nhiều cảnh trí tuyệt đẹp. Các nhũ 
đá ở đây hình như đang làm sống lại câu chuyện tình xưa kia. 
Cảnh Từ Thức gặp Giáng Hương. Cảnh lên Thiên Đình làm lễ 
giao duyên. Cảnh Từ Thức xin về hạ giới vì nhớ quê nhà, và cuối 
cùng là cảnh chia tay nhau. Vào thăm hang động Từ Thức du 


876 


khách như được bước vào thế giới thần tiên huyền ảo với quả đào 
tiên, khóm mẫu đơn, quả phật thủ, rồng ấp trứng, bãi tắm tiên, 
ao bèo... 


Hang động Từ Thức từ xa xưa đã là nơi dừng chân của bao tao 
nhân mặc khách, khơi nguồn cảm hứng cho thi ca, nghệ thuật... 
Hiện động đã được xếp hạng thắng cảnh cấp quốc gia. 


Núi Rồng - Núi Ngọc 

Thuộc thành phố Thanh Hóa, bên sông Mã, con sông lớn nhất 
xứ Thanh. Sông có lòng rộng, đoạn thượng lưu lắm ghềnh, nhiều 
thác, nước chảy xiết, sau khi chảy qua làng Đông Sơn là gặp 
ngay núi Hàm Rồng. Núi Hàm Rồng nằm trong dãy núi Ngũ 
Hoa Phong gồm 99 ngọn trùng điệp, uốn quanh co chạy dọc theo 
dòng sông. Bên bờ Nam sông, dãy núi đột ngột vươn cao, giống 
hình đầu Rồng, nên nhân dân gọi là núi Hàm Rồng. Đối diện với 
núi Hàm Rồng, bên bờ Bắc sông Mã là núi Ngọc hay còn gọi là 
núi Châu Phong. Nhìn xa dãy núi giống như con rồng đang vờn 
hạt ngọc. 


Cầu Hàm Rồng bắc qua sông Mã ở giữa hai ngọn núi đó. 
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cầu Hàm Rồng nổi 
tiếng và đã đứng vững dưới làn mưa bom của giặc Mỹ. 


Suối cá Cẩm Lương 

Ỏ làng Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, cách Thành 
phố Thanh Hóa 80km về phía Tây. Suối cá Cẩm Lương gắn liền 
với truyền thuyết xưa nói về sự xuất hiện của Vó cá, với ý nghĩa 
đây là những vị thần linh của núi, của sông bảo vệ cho cuộc sống 
yên vui của bản làng. Vì vậy, ngày qua ngày, đời này sang đời 
khác, thế hệ này sang thế hệ khác, đàn cá suối Ngọc luôn là bầu 
bạn của người dân, sinh sôi nảy nở ngày càng nhiều mà không 
ai bắt ăn thịt, và phong cho chúng là cá Thần. 


Suối Ngọc chảy ra từ một hang đá lớn trong núi Bồ Um. Cửa 
hang nhỏ, chỉ lọt một người, nhưng lòng hang vừa rộng, vừa 


877 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


sâu. Từ cửa hang ra tới đền Ngọc khoảng 150m. Nước suối Ngọc 
trong vắt, bên dưới lòng suối là lớp đá cuội lóng lánh dưới ánh 
mặt trời như những viên ngọc. Trong hang cá nhiều vô kể, có 
nhiều cá chúa nặng từ 20-30kg, mang cá có viền đỏ, ánh vàng. 
Vào mùa nước lũ về, cá chúa mới ra khỏi hang, nhưng không 
mấy người được trông thấy. 


Cạnh suối Ngọc có đền Ngọc, thờ tứ phủ Long Vương. Vào các 
ngày rằm, mồng một tháng Giêng, dân quanh vùng đến thắp 
hương, tế cúng, cầu khấn thần linh phù hộ cho được sức khỏe, 
làm ăn thuận lợi. 


Phía trên suối Ngọc là dãy núi Trường Sinh. Nơi đây có động 
Cây Đăng (hay còn gọi là hang Rơi). Động ở độ cao 70m so với 
khu vực suối, đường lên xuống dễ dàng nhờ các bậc đá tự nhiên. 
Trong động có nhiều nhũ đá đẹp với nhiều hình thù kỳ thú, tạo 
nên sức tưởng tượng phong phú cho khách tham quan. Cửa hang 
phía sau thông ra một khu rừng của làng Ngọc, nơi sinh sống 
chủ yếu của đồng bào Mường. 


Đàn cá thần suối Ngọc, Cẩm Lương nhiều không sao đếm 
được, là một sản phẩm độc đáo của thiên nhiên với cảnh quan 
tuyệt đẹp, có rừng, có suối, có hang động kỳ khu, có bản làng yên 
bình... hoà thành một bức tranh sơn thủy. 


Hang Con Moong 


Hang Con Moong thuộc bản Nọ, xã Thành Yên, huyện Thạch 
Thành. Đây là một hang rộng, có ha1 cửa thông nhau. Qua những 
di vật tìm thấy ở hang này cho thấy ở đây mang dấu tích của ba 
nền văn hóa liên tục từ thời đại đồ đá cũ đến nền văn hóa thời 
đại đá mới là văn hóa Sơn Vi, văn hóa Hoà Bình, văn hóa Bắc 
Sơn. Hang Con Moong được các đoàn nghiên cứu khoa học lịch 
sử và khảo cổ của nhiều nước trên thế giới đến tìm hiểu. 


878 


THANH HÓA 
DI TÍCH 


Di tích Lam Sơn 


Khu di tích Lam Sơn nằm trong một khu vực khá rộng thuộc 
xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, cách Thành phố Thanh Hóa 
khoảng 50km về phía Tây. 


Khu di tích Lam Sơn gồm điện Lam Kinh, nhà bia, lăng mộ 
của các vị Hoàng đế và Hoàng hậu nhà Lê như: điện Lam Kinh, 
Lăng và đền thờ Lê Thái Tổ (Lê Lợi), Lăng Lê Thái Tông, Lăng 
Lê Nhân Tông (Băng Cơ), Lăng Lê Thánh Tông, Lăng Lê Hiến 
Tông, Lăng Lê Túc Tông, Lăng bà hoàng Ngô Thị Ngọc G1ao, 
Lăng bà hoàng Nguyễn Thị Ngọc Huyên. Khu di tích Lam Sơn bị 
phá hỏng nhiều, hiện chỉ còn một số bia đá lớn dựng ở mỗi lăng 
và một số tượng con vật bằng đá, chạm trổ khá tinh vi, cung cấp 
cho ta nhiều tài liệu quý khi nghiên cứu khu di tích này. 


Điện Lam Kinh 

Điện Lam Kinh, thuộc khu di tích Lam Sơn, xã Xuân Lam, 
huyện Thọ Xuân, đã bị phá hủy hoàn toàn, nay chỉ còn nền điện 
với các bậc thềm đá, đặc biệt ở thành bậc đi lên dãy nhà sau 
cũng được chạm hình rồng. Rồng ở tư thế xoải bước. Chân trước 
vuốt râu, đầu rồng trông có vẻ dữ, có bờm tóc dài, mình ngắn, ít 
uốn khúc, đường vây chạy dọc sống lưng. Trên mình rồng thỉnh 
thoảng điểm một vài đám mây có hình dáng mềm mại và rồng 
xoải bước đi trên sóng. 


Rồng ở điện Lam Kinh rất giống rồng ở điện Kính Thiên, 
trong Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), vì đều được chạm 
khắc theo phong cách nghệ thuật thời Lê. 


Muốn vào khu chính điện Lam Kinh, phải qua Ngọ Môn 
và sân rồng. Ngọ Môn là một kiến trúc hoành tráng gồm hai 
tầng mái, ba hàng cột, có ba cửa ra vào, gồm ba gian. Sân rồng 
trải rộng khắp chiều ngang của điện Lam Kinh với diện tích 
3.539,25m?. Chính điện Lam Kinh gồm 3 toà điện lớn xây trên 


879 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


một khu đất rộng: Điện Quang Đức, Sùng Hiếu, Diên Khánh. 
Hai điện Quang Đức và Diên Khánh đều có chín gian với diện 
tích mỗi điện là 707,77m?. Riêng điện Sùng Hiếu chỉ có 229,m”. 


Từ sân rồng lên chính điện là thềm rộng có chín bậc, hai lối 
lên. Hai bên lối giữa trang trí hình rồng tạc tròn. Phía sau điện 
Diên Khánh là khu Thái miếu triều Lê Sơ gồm chín toà. Thái 
miếu thờ Thái Hoàng, Thái Phi. Tường thành phía Bắc xây hình 
vòng cung bao bọc toàn khu cung điện và khu Thái miếu. 

Lăng Lê Thái Tổ 

Còn gọi là Vĩnh Lăng, tức là lăng của Lê Lợi (1285-1433), 
vị vua sáng lập triều Lê, ở ngôi 6 năm (1328-1433), niên hiệu 
Thuận Thiên. Thái Tổ Cao Hoàng đế từ trần ngày 23-10-1433, 
tức ngày 22 tháng 8 năm Quý Mùi, thi hài nhà vua được đưa về 
an táng tại Vĩnh Lăng - Lam Sơn. Lăng được xây trên một dải 
đất bằng phẳng, phía Nam chân núi Dầu, có hình lập phương, 
chung quanh xây tường cao 1m, cách điện Lam Kinh 300m, cách 
nhà bia Vĩnh Lăng vài chục mét. Lăng xây đơn giản bằng đất, 
chung quanh xây gạch, trên để trần. Phía trước mộ còn hai dãy 
tượng đá, đối diện với nhau từng đôi một gồm: người hầu, long 
mã, lợn, ngựa, hổ. 

Phía Nam chính điện Lam Kinh, cách 300m là nhà bia Vĩnh 
Lăng. Bia làm bằng đá trầm tích nguyên khối cao 2,7m, rộng 
1,94m, dày 0,27m, đặt trên lưng rùa lớn. Nhà bia gần vuông, 4 
mái cong, lợp ngói mũi hài. Bài văn bia do Nguyễn Trãi soạn, mô 
tả gia thế, sự nghiệp, công lao và cả tấm lòng khoan dung của 
vua Lê Thái Tổ. 


Lăng Lê Thái Tông 
Còn gọi là Hựu Lăng, nằm ở đổi Luông, cách núi Dù khoảng 
200m, thuộc di tích Lam Sơn. 


Lăng Lê Thái Tông, tức Hoàng tử Nguyên Long (1423-1442), 
con của Lê Lợi, lên ngôi vua từ 1433-1442. Lăng là một ngôi 


880 


THANH HÓA 


mộ đất, có một số hiện vật còn lại như bia đá, tượng lân, tượng 
người, ngựa. Bia đá “Lam Sơn Hựu Lăng b7 dựng năm Đại Bảo 
thứ 3 (1442), khá lớn nhưng không bằng bia Vĩnh Lăng. Riềm 
bia ba phía trang trí hoa dây chứ không phải rồng cuốn. Phía 
dưới cùng chạm hình sóng nước, chia thành hai lớp, lớp trên 
sóng dài, lớp dưới sóng nhỏ, nhấp nhô. Các tượng đá ở lăng được 
chạm khắc trang trí phức tạp so với Vĩnh Lăng. Tượng có kích 
thước như thật. 


Lăng Lê Thánh Tông 

Còn gọi là Chiêu Lăng, là lăng vị vua thứ ba của triều Lê, ở 
ngôi vua từ năm 1460 đến 1497, niên hiệu Quang Thuận (1460- 
1469) và Hồng Đức (1470-1497). Ông là con vua Lê Thái Tông và 
bà Ngọc Giao, ở điện Huy Văn, tên húy là Lê Tư Thành (1442- 
1497). Lăng mộ và bia đá, thuộc khu di tích Lam Sơn, đặt ở hai 
đổi cách nhau một quãng, quay về hướng Nam. Bia đá “Thánh 
Tông Thuần Hoàng đế Chiêu lăng bử dựng năm Cảnh Thống 
nguyên niên (1498). Kích thước tương tự với các bia ở khu Lam 
Sơn. Hình thức trang trí trên bia đá giống bia đá lăng bà Ngọc 
Giao: trán bia có ba rồng chầu, riềm bia chạm rồng leo, nhưng 
mình ngắn hơn, nên có đến 18 con rồng. 


Mặt sau bia đề thơ, chạm trổ như mặt trước. Trước lăng có 
hai dãy tượng đá, từng cặp đối diện như người, tê giác, ngựa, 


lân, voI. 


Di tích Đông Sơn 

Nằm bên bờ sông Mã, thuộc phường Hàm Rồng, Thành phố 
Thanh Hóa. Đây là nơi lần đầu tiên phát hiện dấu vết văn hóa 
Việt Nam vào năm 1924. Địa danh Đông Sơn được dùng đặt tên 
cho một nền văn hóa tiêu biểu đầy tài năng sáng tạo của người 
Việt thời kỳ dựng nước và giữ nước. Đó là nền văn hóa Đông Sơn. 
Văn hóa Đông Sơn là nền văn hóa cổ nổi tiếng của Việt Nam 
và thế giới, một biểu trưng của nền văn hóa này là trống đồng 
Đông Sơn, một loại trống đẹp và tỉnh xảo bậc nhất, đồng thời có 


881 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


niên đại xưa nhất (vào khoảng đầu thiên niên kỷ I trước Công 
nguyên). Toàn tỉnh có 56 chiếc, thì riêng làng Đông Sơn tìm được 
23 chiếc. Ngoài ra có 169 mộ cổ với 16 mộ chôn theo hiện vật 
bằng đá, 44 mộ chôn theo hiện vật bằng đồng. Các hiện vật khảo 
cổ rất đa dạng, gồm dụng cụ sản xuất, vũ khí, đồ trang sức, nhạc 
khí... Tất cả cho thấy tài năng khéo léo của người thợ đúc đồng 
thời Việt cổ, từ việc tạo dáng cho tới trang trí hoa văn khá sắc 
sảo, thể hiện một trình độ thẩm mỹ cao. 


Thành nhà Hồ 

Thành nhà Hồ ở làng Tây Giai và Xuân Giai, xã Vĩnh Long, 
huyện Vĩnh Lộc, cách Thành phố Thanh Hóa 50km về phía Tây, 
còn gọi là thành Tây Đô (Tây Giai) do Hồ Quý Ly cho xây dựng 
vào năm 1397, trong một thời gian rất ngắn, chỉ 3 tháng (từ 
tháng Giêng đến tháng Ba) là hoàn thành. Quốc sử ta viết: “Mùa 
xuân năm Định Sửu, niên hiệu Quang Thái thứ 10 (1397), tháng 
Giêng, Hồ Quý Ly sai Lại bộ Thượng thư kiêm Thái sư lệnh Đỗ 
Tỉnh đi coi đất rồi đo đạc động An Tôn, phủ Thanh Hóa, đắp 
thành đào hào lập nhà Tông miếu, dựng đàn xã tắc, mở đường 
phố, có ý muốn dời đô. Việc ba tháng thì xong.” Tuy vậy, đây là 
tường thành bằng đá kỳ vĩ nhất ở thế kỷ XIV. Thành xây trên 
một khu đất khá rộng hình chữ nhật, gần vuông, hai mặt Bắc 
Nam dài 870,5m, Đông Tây dài 883,5m, cao trung bình ð-6m, có 
nơi cao 10m. Toàn bộ tường thành bên ngoài đều xây bằng những 
khối đá xanh được đẽo vuông thành sắc cạnh, nặng hàng tấn, có 
khối đá dài 4-5m, rộng 1m, nặng từ 15-20 tấn. Bên trong thành 
đắp đất. Thành có 4 cổng theo 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc ở 
chính giữa, gọi là cổng Tiền, Hậu, Tả, Hữu. Trong đó cổng Tiền 
là đồ sộ nhất và hiện vẫn còn nguyên vẹn, gồm ba cửa ra vào. 
Cửa giữa rộng 5,82m, cao 5,75m. Hai cửa hai bên rộng 5,45m, 
cao ð,35m. Cổng thành xây cuốn, xếp đá theo hình múi cam. 
Tường thành phía Nam có hai cổng phụ. Ngoài thành có hào sâu 
bao quanh. 


882 


THANH HÓA 


Trong thành có dấu vết cung điện xưa và hai con rồng đá ở 
bậc thềm cung điện. Đặc biệt mới đây đoàn khảo cổ Nhật Bản 
phối hợp với các nhà khảo cổ Việt Nam, khai quật trên một diện 
tích hẹp ở thành nhà Hồ đã khẳng định xưa kia trong thành có 
cung điện và nhiều công trình nguy nga khác nữa. 


Các toà thành cổ trước kia của nước ta như Cổ Loa, Hoa Lư... 
đều đắp đất, hoặc xây gạch như thành Thăng Long, riêng thành 
nhà Hồ được xây bằng những khối đá lớn, nói lên sự sáng tạo 
và sức lao động phi thường của nhân dân lao động cách nay bảy 
thế kỷ. 

Bảy năm triều Hồ chỉ là cái chớp mắt của lịch sử. Nhưng 
những gì triều Hồ đã làm được, các nhà nghiên cứu còn phải tốn 
nhiều công sức, giấy mực. 


Đền Độc Cước 

Ở trên đỉnh hòn Cổ Giải nằm trong dãy Trường Lệ, sát bờ 
biển, thuộc làng Trường Lộc, huyện Quảng Xương (nay là thị xã 
B8ầm Sơn). Đền mang tên Độc Cước, có nghĩa là một chân. 


Về đền Độc Cước, có nhiều truyền thuyết. Sách “Thanh Hóa 
lỉnh chí” ghi: Ngày xưa có một vị thần giáng xuống ngọn Miết 
Cảnh (Gổ Giả]), in dấu chân trái dài 1 trượng, rộng 5 tấc vào đá, 
dân địa phương bèn dựng miếu ngay trên núi để thờ. 


Lại có truyền thuyết nói rằng: sau một đêm mưa to gió lớn, 
nước dâng ngập đỉnh núi, sáng hôm sau dân làng thấy đỉnh núi 
in một dấu chân người khổng lồ và cho là dấu chân thần, bèn 
dựng miếu thờ, ngày rằm, mồng một hương hoa lên miếu cúng 
lễ. 

Chung quanh vị thần một chân mang tên Độc Cước này còn 
có nhiều truyền thuyết khác như: khi bà mẹ mang thai, nằm 
làm con đê chắn sóng, thì từ trong bụng bà mẹ, chui ra một cậu 
bé cực kỳ to lớn. Cậu bé vác đất đá đắp lên thi hài mẹ, biến vùng 
này thành núi Trường Lệ. Về sau cậu bé khổng lô ra tay trừ giặc 
biển, hóa thành Thần Độc Cước. 


883 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Lại có sách ghi: Thần họ Cao tên tự là Độc Cước, một vị thần 
sư thời Lý. Theo Cực truyện thì các thiền tăng chỉ đứng một 
chân để truyền giảng đạo rồi siêu hóa, dân lập đền thờ ở chỗ có 
dấu vết chân để lại. 


Cũng có truyền thuyết kể, có một chàng trai khổng lồ đã tự 
xé đôi thân mình để vừa đánh giặc quỷ biển ngoài khơi vừa để 
đánh giặc trong đất liền cứu dân làng. Tưởng nhớ công ơn chàng, 
người dân Sầm Sơn lập miếu thờ chàng ngay bên tảng đá có vết 
lõm dấu chân khổng lồ, tương truyền là bàn chân của chàng, và 
vì thế gọi là đền Độc Cước. 


Kiến trúc đền Độc Cước có hình chuôi vô (chữ T), là kiểu kiến 
trúc phổ biến ở thế kỷ XII. Đền thờ thần Mặt Trăng mà hình ảnh 
là Thần Độc Cước. Đây là một hiện tượng hiếm thấy trong kiến 
trúc đình chùa Việt Nam (phổ biến thờ Thần Mặt Trời). Đáng 
chú ý trong đền có bức “Diệp Thượng”, còn gọi là “ván gió”, “cửa 
võng”. Bức chạm chia làm hai phần theo chiều ngang: trên lớn, 
dưới nhỏ, trên hai rồng chầu mặt trời, đuôi là phượng vũ. Trong 
đền có tượng Thần Độc Cước bằng gỗ chỉ có một tay, một chân. 
Chân tượng dựng vững chắc trên hòn đá tảng, tay tượng có cây 
búa ở tư thế đang vung về phía sau, lấy đà chém loài quỷ biển. 

Đền Bà Triệu 

Tọa lạc trên núi Gai, cạnh quốc lộ 1A, thôn Phú Điền, xã 
Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, thờ bà Triệu Thị Trinh, người đã khởi 
binh chống lại quân xâm lược nhà Ngô giữa thế kỷ III. Tương 
truyền đền đã có từ lâu, vốn là một ngôi nhà nhỏ lợp tranh vách 
đất. Sau vua Lý Nam Đế (549-609) cấp tiền cho dân sở tại xây 
dựng lại to đẹp hơn để ghi công ơn bà đã phù hộ cho nhà vua 
đánh thắng giặc. 

Gần sát với đường quốc lộ 1A là cổng vào đền với bốn cột trụ 
cao và hai mảng tường ngăn. Qua cổng là hồ sen, bốn bề kè đá. 
Bên hồ có gốc đa cổ thụ, sau hồ là sân gạch rộng có tường hoa bao 
quanh. Tiếp đó là nhà tiền đường năm gian, cột đá mài vuông 


884 


THANH HÓA 


cạnh. Sau tiền đường là sân nhỏ, có giả sơn, cây cảnh, hai bên 
là dãy hành lang, cuối sân là ba gian hậu cung, dựng trên mặt 
bằng cao hơn. Đối diện với đền trên núi Gai (núi Ải), phía bên 
kia quốc lộ 1A là núi Tùng, nơi nhân dân xây lăng dựng tháp ghi 
dấu nơi bà về trời. Hiện lăng và tháp vẫn còn, tuy đơn sơ giản dị, 
nhưng tôn nghiêm, thể hiện khí phách hào hùng của một vị nữ 
tướng đã hy sinh cho nền độc lập của đất nước. 


Đền Hàn Sơn 

Còn gọi là đền Ông, nằm trên sườn đổi phía Bắc sông Lèn, 
thuộc làng Chì Phúc, xã Hoà Sơn, huyện Hà Trung, cách Thành 
phố Thanh Hóa 25km về phía Bắc. Khuôn viên đền rộng khoảng 
120m”. Đền có từ thời nhà Lê. Vào những năm 1956-1958, đền 
bị phá hỏng. Năm 1999, mới được xây dựng lại gồm hai nhà: nhà 
ngoài xây cấp bốn thờ chính chủ Lê Hữu Công Thành, nhà trong 
xây theo kiểu nhà vòm với ba cung thờ: cung đệ nhất thờ Mẫu, 
cung đệ nhị và đệ tam thờ Hội đồng quan. Nằm bên kia bờ sông 
Mã, cách đền Hàn Sơn 1-1,5km là đền thờ Ngã Ba Bông (đền Cô 
Ba), người có công giúp Lê Hữu Công Thành dẹp giặc thắng lợi. 


Đền Sòng Sơn 

Còn gọi đền Sòng hay đền Sùng Trấn, ở xã Cổ Đạm và Phức 
Dương thuộc huyện Tống Sơn cũ, nay là phường Bắc Sơn, thị 
xã Bỉm Sơn. Đền được xây dựng trong khoảng niên hiệu Cảnh 
Hưng (1740-1786) triều vua Lê Hiển Tông, thờ bà công chúa 
Liễu Hạnh. Kiến trúc đền khá đơn giản nhưng uy nghi. Mặt đền 
hướng về phía Tây Bắc, phía trước có một hồ nước ngọt tự nhiên 
hình bán nguyệt, gọi là hồ Cá Thần. 

Đền gồm bốn cung: cung một thờ Mẫu chúa Liễu Hạnh, cung 
hai thờ Đức Vua cha Ngọc Hoàng, cung ba thờ Hội đồng quan 
lớn, cung bốn thờ tứ phủ cộng đồng. Đền Sòng gắn liền với sự 
tích công chúa Liễu Hạnh. 


885 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Đền Cô Tiên 

Tọa lạc ở một vị trí đẹp thoáng đãng, phía Nam núi Trường 
Lệ, thị xã Lam Sơn. Đứng ở đền có thể quan sát Hòn Mê, cả vùng 
biển Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, bãi biển các xã Quảng Vinh, 
Quảng Hùng của huyện Quảng Xương. 


Truyền thuyết kể rằng, ngôi đền này thờ một người con gái 
làm nghề thuốc cứu dân độ thế. Cô gái vì không vâng lời bố mẹ 
lấy một kẻ giàu có nên bị bố mẹ đuổi đi. Sau đó cô làm bạn trăm 
năm với một chàng trai hiền lành tốt bụng tên là Côi. Cuộc sống 
chung chưa được bao lâu, nàng mắc căn bệnh quái ác: bệnh hủi. 
Nàng được một cụ già chạy chữa bằng nước suối ở vụng Tiên. Cụ 
già ra đi để lại cho vợ chồng Côi một tay nải và giỏ mây. Tay nải 
dùng để che mưa, chiếc giỏ dùng để đựng các loại hoa, lá làm 
thuốc cứu người. 


Một lần nọ hai vợ chồng đi chữa bệnh về khuya, trời mưa to, 
nhớ lời ông cụ, họ ngồi tựa vào nhau, lấy tay nải che đầu, rồi 
thiếp đi lúc nào không hay. Đến sáng tỉnh dậy, hai vợ chồng đã 
thấy mình ngồi trong một ngôi nhà ba gian khang trang. Từ đó 
hai vợ chồng Côi sống ở ngôi nhà này và hết lòng cứu chữa cho 
mọi người. 

Một sáng mùa xuân, đẹp trời, hai vợ chồng mặc đẹp, dắt nhau 
lên đỉnh núi, rồi không thấy về nữa. Từ đó ngôi nhà trở thành 
ngôi đền “Cô Tiên” được dân làng khói hương, quét dọn, thờ cúng. 


Chùa Sùng Nghiêm 

Tọa lạc ở làng Duy Tĩnh, xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc, cách 
thành phố Thanh Hóa khoảng 20km. Chùa được xây vào thế 
kỷ XI, thời nhà Lý. Năm 1116, vua Lý Nhân Tông đi tuần du 
phương Nam, xa giá dừng ở trị sở Ái Châu (Thanh Hóa) rồi trỏ 
về. Nhân dịp ấy Tri châu Thanh Hóa quân sư cho họ Chu bàn 
với các thuộc viên và phụ lão ở địa phương muốn làm công đức 
để báo ơn vua, chúc quốc vận trường tổn. Họ Chu bàn giao cho 
huyện lệnh là Lê Chiếu dựng lại ngôi chùa cổ đã nát. Dân bản 


886 


THANH HÓA 


huyện góp lương góp sức san nền lấp trũng, thợ mộc, thợ nề gắng 
sức trong hơn haI năm dựng xong chùa vào năm 1118. 


Chùa có quy mô kiến trúc to lớn, chạm trổ công phu. Bài văn 
bia còn lại ở chùa mô tả rằng: “... Nóc chùa uốn cong như trĩ bay 
xòe cánh, dấu chạm trổ như phượng múa lân chầu. Mái cong 
lấp lánh dưới ánh mặt trời, hiên lượn quanh co trước gió...” Lại 
quyên góp đồng tốt hơn 2.000 cân để đúc chuông và ba pho tượng 
Như Lai cùng tượng các Bồ Tát Ca Diếp và Di Lặc. Qua các triều 
đại kế tiếp, chùa Sùng Nghiêm là một thiền viện có tiếng ở đất 
Ái Châu. 

Tuy nhiên, qua thời gian chùa bị đổ nát, được trùng tu sửa 
chữa nhiều lần. Kiến trúc chùa hiện nay thuộc thời Nguyễn, 
gồm năm gian tiền đường, bốn gian hậu cung, bảy gian nhà tổ. 
Hiện vật trang trí nội thất bên trong còn khá đầy đủ, được bảo 
vệ tốt. Đặc biệt còn một tấm bia do Thông Thiền Hải Chiếu Đại 
sư, tự Pháp Bảo, soạn năm 1118. 


Chùa Du Anh 

Ở dưới chân núi đá phía Tây núi Xuân Đài thuộc xã Thọ Vực 
(tên cũ là Thiên Vực) nay là xã Vĩnh Nĩnh, huyện Vĩnh Lộc. 

Chùa có từ thế kỷ XVII, nhưng do lâu ngày chùa đã bị đổ 
nát. Đầu niên hiệu Hoằng Định (1601-1619) Quảng Quận Công 
Trịnh Vĩnh Lộc xuất tiền xây lại chùa từ năm Tân Sửu (1601) 
đến năm Ất Ty (1605) mới hoàn thành. Chùa trông ra núi Trác 
Phong. Bên hữu có am Công chúa ở lưng chừng núi đá, bên tả có 
gác Ngọc Hoàng đã đổ nát. Góc núi phía Đông Nam là động Hồ 
Công. 


Trong chùa có bia ký và bài minh do Thượng thư Phùng Khắc 
Khoan soạn năm Hoằng Định thứ 6 (1605), ca ngợi công đức của 
Quảng Quận công Trịnh Vĩnh Lộc. Đầu đời Lê Trung Hưng, thời 
Bình An Vương Trịnh Tùng, ông được phong Tuyên Lực Công 
Thần đặc tiến phụ quốc Thượng tướng quân Đô đốc phủ đô đốc 
đồng trì. 


887 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 

LÊ HỘI 

Thanh Hóa đặc sắc không chỉ vì thiên nhiên kỳ thú, những 
di tích lừng danh, mà còn nhờ vào chất nhân văn của những lễ 
hội còn được lưu giữ đến ngày nay, dầu đã trải qua bao thăng 
trầm của lịch sử. Vùng đất xứ Thanh có khá nhiều lễ hội, trong 
đó tiêu biểu nhất là: 


Lễ hội Lam Kinh 

Là lễ hội lớn nhất ở tỉnh Thanh Hóa. Hằng năm lễ hội diễn 
ra ba ngày từ 21-28 tháng 8 âm lịch, tại khu di tích Lam Sơn, xã 
Xuân Lam, huyện Thọ Xuân. 


Lễ hội Lam Kinh gồm 2 phần: phần lễ và phần hội. Sau lễ 
dâng hương tưởng niệm tại đền thờ là phần hội với các trò diễn 
truyền thống như múa cờ, múa đèn chạy chữ, biểu diễn võ dân 
tộc cổ truyền, múa cổng chiêng... 

Lế hội Phủ Na 

Được tổ chức hai lần trong năm, lần thứ nhất từ tháng Giêng 
đến hết tháng Hai âm lịch, lần hai từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 


Tám âm lịch, tại khu vực Na Sơn động phủ, xã Xuân Du, huyện 
Như Thanh, cách Thành phố Thanh Hóa 30km. 


Đây là lễ hội tín ngưỡng dân gian, được hình thành từ rất 
lâu và ngày càng phát triển. Vào những ngày hội, khách thập 
phương về đây dâng hương, lễ bái, cầu tài, cầu lộc... rất đông. Na 
Sơn động phủ gồm: đền thờ Cô Ba nằm bên trái chiếc cầu bắc 
qua con suối vào khu vực chính của Na Sơn động phủ, được xây 
dựng năm 1993. Đền thờ Đức Ông (đệ nhất, đệ nhị, đệ tam), đền 
thờ Nguyệt Nga Thánh Mẫu, cách đền Đức Ông 50m, gồm ba toà 
nhà lợp ngói mũi hài liền thông với nhau. Đây là khu đền chính 
của lễ hội. Đền thờ Chúa Thượng và đền thờ cô Chín được xây 
phía trong, sát bên thác nước trên núi, ở một vị trí đẹp. 


888 


THỪA THIÊN HUẾ 

Lế hội đền Sòng 

Hằng năm được tổ chức vào ngày 15 tháng Ba âm lịch tại đền 
Sòng thuộc thị xã Bỉm Sơn. Hội lễ để tưởng nhớ bà chúa Liễu 
Hạnh, người được nhân dân tôn là Thánh Mẫu. Lễ hội đền Sòng 
thu hút nhiều khách thập phương tham gia. Với tấm lòng thành 
kính, mọi người về đây cầu xin Mẫu ban cho nhiều may mắn. 

Lế hội Mai An Tiêm 

Truyền thuyết về Mai An Tiêm với quả dưa hấu đỏ thời Hùng 
Vương đã đi vào sử sách, sống mãi với non sông đất nước và 
người dân Nga Sơn, Thanh Hóa. Họ rất tự hào về sự tích quả 
dưa hấu đỏ năm xưa, tự hào về chàng Mai An Tiêm và coi đó là 
biểu tượng đầu tiên của tỉnh thần vượt khó, cần cù lao động của 
người dân Nga Sơn. Đền thờ Mai An Tiêm nhỏ nhắn đơn sơ nằm 
ngay cửa hang. Tương truyền đây là nơi ở của gia đình Mai An 
Tiêm xưa kia. 

Hằng năm nhân dân trong vùng tổ chức lễ hội để tướng nhớ 
Mai An Tiêm vào ngày 12 - 14 tháng 3 âm lịch. Ngoài phần nghi 
lễ, còn có phần hội vui chơi thu hút nhiều người tham gia. 

Lễ hội đền Bà Triệu 

Được tổ chức từ ngày 20 tới 23 tháng 3 âm lịch hằng năm tại 
xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc. Nhân dân các nơi về dự hội, nhắc 
lại câu nói đầy khí phách của Bà: “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, 
đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi, đánh đuổi quân 
Ngô, cởi ách nô lệ, chứ tôi không chịu khom lưng làm tì thiếp 
người”. 


THỪA THIÊN-HUẾ 


Là một tỉnh miền Trung, có diện tích tự nhiên 5.010km”, dân 
số 1.041.900 người, gồm nhiều dân tộc: Kinh, Tà Ôi, Cà Tu, Bru- 
Vân Kiều, Hoa... Thành phố Huế là tỉnh ly, ngoài ra còn có các 


889 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Phú 
Lộc, Hương Thủy, A Lưới và Nam Đông. 


Thừa Thiên-Huế phía Bắc giáp Quảng Trị, phía Nam giáp 
Thành phố Đà Nẵng, Tây Nam giáp Quảng Nam, phía Tây giáp 
Lào, phía Đông giáp Biển Đông. 


Địa hình Thừa Thiên-Huế chia làm ba vùng rõ rệt: vùng rừng 
núi chiếm khoảng điện tích, nằm ở biên giới Việt - Lào và kéo 
dài tới tận Đà Nẵng. Vùng trung du chiếm khoảng điện tích, 
vùng này ở độ cao trung bình dưới 500m so với mực nước biển. 
Đặc điểm chủ yếu là núi đổi của vùng này đỉnh rộng, sườn thoai 
thoải, phần lớn là đồi bát úp với chiều rộng vài trăm mét. Vùng 
đồng bằng, bề ngang hẹp và chiều dọc kéo dài theo hướng Tây 
Bắc - Đông Nam, nằm song song với bờ biển, có nhiều cồn cát 
và đầm phá. Diện tích vùng đồng bằng chiếm khoảng 1.400km?. 


Hầu hết những con sông lớn của Thừa Thiên-Huế đều bắt 
nguồn từ dãy Trường Sơn, chảy ngang qua đồng bằng xuống 
đầm phá trước khi đổ nước ra biển như sông Ô Lâu, sông Bồ, 
sông Hương, sông Truồi, sông Cầu Hai... Trong đó sông Hương 
là con sông thơ mộng nhất và lớn nhất, sau một hồi uốn lượn 
quanh co trong dãy Trường Sơn, rồi thả mình chảy ngang giữa 
lòng Thành phố Huế, một thời là kinh đô của triều Nguyễn. 


Bờ biển Thừa Thiên-Huế dài trên 120km có cảng biển Thuận 
An và cảng nước sâu Chân Mây nằm ngay dưới chân đèo Hải 
Vân, có độ sâu từ 18-20m. 


Về giao thông vận tải, Thừa Thiên-Huế có nhiều lợi thế, có 
cả đường thủy với hai hải cảng lớn và một hế thống sông ngòi và 
biển cả, có đường hàng không nội địa và quốc tế với sân bay Phú 
Bài được nâng cấp hiện đại, có đường sắt Bắc - Nam, có đường 
quốc lộ 1A và con đường Hồ Chí Minh vừa được xây dựng đi qua. 


Thừa Thiên-Huế nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, 
có bốn mùa rõ rệt: mùa xuân mát mẻ, ấp áp, mùa hè nóng bức, 


890 


THỪA THIÊN HUẾ 


mùa thu dịu êm, mùa đông khá rét. Nhiệt độ trung bình cả năm 
là 25°C. Mùa du lịch đẹp nhất từ tháng 11 năm trước đến tháng 
4 năm sau. Đây là thời gian mùa khô. 


Cảnh sắc thiên nhiên Thừa Thiên-Huế nên thơ. Hai bên bờ 
sông Hương là những khu vườn sum suê, trĩu quả, với những đồi 
thông soi bóng. Tựa lưng vào Trường Sơn hùng vĩ, Thừa Thiên- 
Huế tự hào có khu nghỉ dưỡng Bạch Mã, thuộc khu nghỉ mát độc 
đáo của xứ Đông Dương, nó có cái mát mẻ của rừng núi Sapa 
(Lào Cal), của Bà Nà (Đà Nẵng) của Đà Lạt mộng mơ (Lâm 
Đồng), nó lại có cái hơi mặn mòi của Nha Trang, Vũng Tàu miền 
biển. 


THẮNG CẢNH 


Kinh thành Huế 

Huế là một vùng đất cổ. Vào thế kỷ XIII, vùng đất thơ mộng 
này đã hoà nhập vào Đại Việt như một món quà tặng, là của hồi 
môn của vua Chiêm khi cưới công chúa Huyền Trân nhà Trần. 
Phong cảnh tươi đẹp, địa hình hiểm trở đã tạo cho Huế có một vị 
trí đặc biệt trong lịch sử Việt Nam. 


Trên thế giới hiếm thấy một đô thị cổ nào như Huế được bảo 
lưu còn tương đối nguyên vẹn diện mạo của một kinh đô thời 
quân chủ. Có người coi Huế như một đô thị thời Trung cổ, bởi 
Huế chưa bị hiện đại hóa, công nghiệp hóa một cách hấp tấp 
không có quy hoạch như nhiều thành phố khác trên thế giới. 


Trong mấy ngàn năm lập quốc, cho đến thế kỷ XVI, từ thời 
dựng nước cho đến Đinh, Lê, Lý, Trần đều đóng đô tại những 
nơi thuộc miền Bắc. Từ giữa thế kỷ XVI, do biến động lịch sử, 
chúa Nguyễn Hoàng đã chọn Phú Xuân làm kinh đô xứ Đàng 
Trong (1558). Cuối thế kỷ XVIII, được vua Quang Trung chọn 
làm kinh đô triều đại Tây Sơn (1788-1802), vua Gia Long chọn 
làm kinh đô của triều Nguyễn (1802-1945). Trong hơn 400 năm 


891 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Thừa Thiên-Huế nói chung và Huế nói riêng là trung tâm chính 
trị, văn hóa của nhà nước phong kiến Việt Nam. 


Năm 1788, để chuẩn bị Bắc tiến đánh đuổi quân xâm lược 
nhà Thanh ra khỏi kinh thành Thăng Long, Nguyễn Huệ lên 
ngôi Hoàng đế, đặt niên hiệu là Quang Trung, lấy Phú Xuân, 
vốn là thủ phủ Đàng Trong làm thủ đô của đất nước. 


Năm 1802, sau khi đánh bại nhà Tây Sơn, Nguyễn Phúc Ánh 
thành lập Vương triều Nguyễn, lấy hiệu là Gia Long, đóng đô ở 
Huế. Các công trình kiến trúc, các di sản của Huế còn lại đến 
hôm nay trong thành phố Huế, nằm dọc theo đôi bờ sông Hương, 
được UNESCO ghi vào danh sách Di sản văn hóa thế giới năm 
1993, đều được xây dựng kế tiếp nhau dưới các triều đại vua 
Nguyễn. 


Kinh thành Huế nằm ở phía Bắc sông Hương, vốn xưa là thủ 
phủ Phú Xuân được mở rộng trên dải đất của tám làng thuộc hai 
tổng An Vân và Phú Xuân thuộc huyện Hương Trà. Kinh thành 
Huế được bao bọc bởi ba vòng thành cùng chung một trục hướng, 
lấy núi Ngự Bình bên bờ Nam làm tiền án, lấy Cồn Hến làm Tả 
Thanh Long, Côn Dã Viên làm Hữu Bạch Hổ. Diện tích toàn 
kinh thành là 520ha. 


Thành ngoài cùng gọi là kinh thành, theo dạng gần như 
vuông, chu vi 9.950m. Để phù hợp với việc phòng thủ mỗi khi 
có biến, các cạnh đều được xây theo hình “dích dắc” theo kiểu 
thành Vauban,! một kiểu thành phòng ngự hiện đại của châu 
Âu thời bấy giờ. Thành cao 6,60m, mặt trên rộng 6m, dưới chân 
rộng 21m, có tiết diện hình thang vuông. Mặt ngoài thẳng đứng, 
mặt trong nghiêng thoải. Cốt thành nhồi đất nện chặt. Hai lớp 
áo ngoài xây bằng gạch vồ dày 1,5m. Trên 4 mặt thành bố trí 21 
pháo đài, quanh thành đặt 400 pháo nhẫn và đường di chuyển 
binh lính lúc lâm trận. 


Ngoài thành còn có hào sâu, rộng bao quanh gọi là hộ thành 
hào, thông với sông Hương, tạo nên một tuyến phòng ngự vững 


892 


THỪA THIÊN HUẾ 


chắc, gây khó khăn cho kẻ thù khi tấn công, vừa tạo thành một 
mạng lưới giao thông thuận tiện cho việc tiến, thoái. Bốn phía 
thành có mười một cửa ra vào. 


Các cổng thành có cấu trúc đặc biệt, xây tầng cao, tiện cho 
việc quan sát không gian bên ngoài. Để đảm bảo độ bền chắc, 
gạch xây theo kiểu múi cam, tạo nên vòm cuốn, cao vững chãi 
mà trông thấy nhẹ nhàng. 


Trong kinh thành có hàng trăm hạng mục công trình đồ sộ 
như Lục Bộ, Tôn Nhơn, Xã Tác... 


Thành giữa gọi là Hoàng thành, xây gạch cao 4m, dày 1m, có 
hào sâu, rộng bao bọc bên ngoài. Để đi qua hào sâu này, người 
ta cho xây mười chiếc cầu uốn cong đi vào Hoàng thành. Hoàng 
thành có hình gần vuông, mỗi cạnh dài khoảng 600m, có bốn 
cửa: Ngọ Môn (mặt trước) cửa Nam, Hoà Bình (cửa sau) cửa Bắc, 
Hiển Nhơn (bên trái) cửa Đông, Chương Đức (bên phải) cửa Tây. 


Mặt bằng Hoàng Thành chia làm chín khu vực ứng với chín ô 
của Hà Đồ trong kinh dịch: 


- Ô chính diện: Từ cửa Ngọ Môn qua sân chầu đến điện Thái 
Hoà, nơi cử hành Đại lễ, mỗi lúc nhà vua ngự triều. 


- Ô số 2: bên phải, là khu miếu thờ các vua Nguyễn gồm Hiển 
Lâm Các, Thế Miếu, Hưng Miếu... 


- Ô số 3: bên trái, khu điện thờ các chúa Nguyễn gồm Thái 
Miếu, Triệu Miếu... 


_Ô số4: Ở giữa, bên trái, khu nội phủ, vườn Cơ Hạ. 


- Ô số 5: Ở giữa, bên phải, khu điện Phụng Tiên, cung Diên 
Thọ, cung Trường Sinh, Trường Du Tạ... dành cho nữ giới và là 
nơi ở của Hoàng Thái hậu và Thái Hoàng Thái hậu. 

- Ô số 6, 7, 8: từ trái qua phải là hồ Bắc Đẩu, còn gọi là Hồ 
Hoà Bình. 


893 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


- Ô số 9: nằm ở vị trí trung tâm của Hoàng thành là Tử Cấm 
thành, có hình vuông, mỗi cạnh dài chừng 300m, xây gạch cao 
3,7m, dày 0,8m, có mười cửa mở ra bốn phía. Trong Tử Cấm 
thành có 40 kiến trúc đồ sộ, nhưng nay đã bị hư hỏng, làm cho 
di sản Huế nghèo kiệt. 


Trong số hàng chục lăng tẩm, đền chùa, cung điện... đã có 
những di tích bị phá hủy hoàn toàn như: điện Cần Chánh, điện 
Càn Thành, điện Kiến Trung, Khôn Thái... Lăng Gia Long. Một 
số di tích bị hư hỏng nặng như: Ngọ Môn, điện Thái Hoà, Tả, 
Hữu Vu, lăng Tự Đức, lăng Minh Mạng, Thiệu Trị... Được sự 
quan tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam và sự giúp đỡ có hiệu 
quả của UNBSCO, một số công trình quan trọng đã được sửa 
chữa lớn. 


Sông Hương 

Huế đẹp, Huế mơ chính là nhờ có sông Hương. Nói cách khác, 
nếu không có sông Hương thì đâu còn là Huế thơ, Huế mộng 
mở... 


Gọi là sông Hương, vì từ xa xưa dòng sông này chảy qua 
những cánh rừng nhiều thảo mộc có hương thơm, nên khi vào 
thành Huế, dòng sông đem theo hương thơm của cây cỏ thiên 
nhiên. 

Sông Hương bắt nguồn từ dải Trường Sơn hùng vĩ, chảy 
quanh co uốn khúc qua những núi, rừng trùng điệp rồi đổ nước 
vào phá Tam Giang trước khi ra cửa biển Thuận An với độ dài 
trên 80km. Sông Hương lượn lờ quanh thành phố Huế như một 
sự sắp đặt của tạo hóa để làm vui lòng du khách mỗi lần đến 
thăm Huế. Du thuyền sẽ đưa du khách dạo khắp kinh thành, 
vượt qua các cầu Dã Viên, Phú Xuân, Tràng Tiền, đưa du khách 
lên thăm lăng Minh Mạng, điện Hòn Chén, chùa Thiên Mụ... 
hoặc xuôi về Thuận An tắm biển, thưởng thức món ăn đặc sản 
biển. Hoặc muốn suy ngẫm cuộc đời, xin mời bạn ngược dòng 
sông lên chơi rừng thông làng Thiên Thọ (lăng Gia Long) để 


894 


THỪA THIÊN HUẾ 


nghe vi vút thông reo... Và khi màn đêm buông xuống, dưới ánh 
trăng sao, mặt nước sông Hương lấp lánh như dát một lớp bạc 
óng ánh, xa xa đâu đó những giọng hò man mác cất lên trong 
tiếng mái chèo khua nhẹ nước. Ôi Huế ngọt ngào đến vậy!. 


Núi Ngự Bình 

Hay núi Ngự, còn có tên là Băng Sơn, ngọn bình phong án 
ngữ kinh thành Huế, cách trung tâm 3km về phía Nam. Núi Ngự 
Bình có dạng hình thang cân cao 105m. Đỉnh núi bằng phẳng. 


Cùng với sông Hương, núi Ngự Bình là quà tặng vô giá của 
tạo hóa, hoà quyện vào nhau tạo nên vẻ đẹp sơn thủy hữu tình 
của Huế. Vì thế, mỗi khi nhắc đến Huế không thể không nói đến 
sông Hương. Và mỗi khi nhắc đến sông Hương, không thể không 
nói đến núi Ngự Bình. Nó đã trở thành một cụm từ: sông Hương, 
núi Ngự để chỉ về Huế thân thương. Cũng như khi nhắc đến 
Nghệ Tĩnh là nói đến sông Lam, núi Hồng... 


Từ bao thế hệ, lớp lớp tao nhân mặc khách từng coi nơi đây 
là chốn thưởng ngoạn thiên nhiên kỳ thú. Vào những ngày đẹp 
trời, đứng trên núi Ngự Bình có thể bao quát toàn bộ thành phố, 
với cung điện nguy nga, những mái chùa cổ kính soi bóng dòng 
sông Hương xanh biếc uốn lượn, quanh co. 

Một điều kỳ diệu hiếm thấy ở nơi khác, đó là những chiều 
bảng lảng hoàng hôn, nước sông Hương trong xanh giờ trở nên 
tím thẫm, cũng là lúc tiếng chuông Thiên Mụ ngân xa, xa mãi, 
khiến người đi xa chạnh nhớ quê nhà. Phải chăng vì thế mà con 
gái Huế vẫn thích nhẹ nhàng trong chiếc áo dài màu tím? 


Đồi Vọng Cảnh 

Nằm về phía bờ Nam sông Hương, cách núi Ngự Bình vài ba 
km. Từ đồi Vọng Cảnh chẳng những nhìn thấy dòng sông Hương 
uốn lượn qua kinh thành Huế mà còn nhìn thấy những vườn 
cây ăn quả mướt xanh của những xóm nhà vườn bên bờ Bắc, 
và những lâu đài, cung điện, lăng tẩm cổ kính trầm mặc dưới 
những rừng thông bạt ngàn. 


895 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Vào những sớm mai hồng, hay những buổi chiều tà, khi ông 
mặt trời gác sau rặng Trường Sơn tím sẫm, du khách có dịp 
đứng trên đổi Vọng Cảnh mới thấy hết vẻ đẹp của sông Hương, 
núi Ngự, một bức tranh sơn thủy dát bạc, dát vàng mà không 
một họa sĩ nào tả nổi. Bởi thế nên người dân Huế mới gọi tên 
ngọn đổi này là Vọng Cảnh. 


Rừng quốc gia Bạch Mã 

Cách Thành phố Huế khoảng 50km về phía Nam. Bạch Mã 
là hiện thân của Sapa, của Bà Nà, Đà Lạt, nhưng hơn hẳn Sapa, 
Tam Đảo, Bà Nà là Bạch Mã ở gần bờ biển nên nhiệt độ không 
bao giờ xuống quá dưới 4°C, nhiệt độ cao nhất vào mùa hè không 
vượt quá 260C. 


Do những ưu điểm đó, ngay từ những năm 1930, người Pháp 
đã cho xây dựng ở Bạch Mã một khu nghỉ mát lớn ở độ cao 
1.000m đến 1.444m. Toàn khu nghỉ có 139 biệt thự, điều đặc 
biệt là không có biệt thự nào giống biệt thự nào. Ngoài ra còn có 
những công trình phụ trợ như nhà bưu điện, ngân hàng, hồ bơi, 
sân quần vợt... và một đường ô tô chạy lên núi dài 19km nối từ 
quốc lộ 1A đến khu nghỉ mát. 

Tuy nhiên toàn bộ khu nghỉ mát này đã bị tàn phá trong 
chiến tranh. 

Chung quanh khu nghỉ dưỡng là một khu rừng nguyên sinh, 
được nhà nước công nhận là vườn quốc gia, bởi rừng Bạch Mã 
có một hệ động thực vật hết sức phong phú với diện tích trên 
22.031ha. 


Ngày nay khu du lịch Bạch Mã đang được phục hồi đón khách. 

Bãi tắm Lăng Cô 

Nằm ngay cạnh đường quốc lộ 1A, dưới chân đèo Hải Vân, 
cách khu nghỉ mát Bạch Mã khoảng 24km. Bãi tắm Lăng Cô 
thoai thoải, cát trắng mịn, nước trong xanh, độ sâu trung bình 
dưới 1m. Bãi tắm kéo dài hơn 10km. Mùa tắm biển vào khoảng 
tháng 4 đến tháng 7, nhiệt độ trung bình 259C. 


896 


THỪA THIÊN HUẾ 


Du khách đến đây ngoài tắm biển còn được thưởng thức đặc 
sản biển của Lăng Cô như sò huyết, tôm hùm, tôm sú, tôm he, 
tôm vẳằn... 


Gần bãi biển là làng chài Lăng Cô, thắng cảnh Chân Mây. 


Bãi tắm Thuận An 

Nằm cạnh cửa biển Thuận An, nơi dòng sông Hương đổ nước 
ra phá Tam Giang rồi thông ra biển. Bãi Thuận An cách kinh 
thành Huế không đầy 13km. Đầu thế kỷ XIX, vua Minh Mạng 
chính thức đặt tên cho cửa biển này là cửa biển Thuận An và cho 
xây Trấn Hải Đài, lập đồn lũy phòng ngự mặt biển. 


Thuận An là bãi tắm thú vị cho mọi du khách, sau một ngày 
tham quan du lịch kinh thành, lăng tẩm, chùa chiền, đền miếu... 


Do bãi tắm gần thành phố, nên người dân Huế sau một ngày 
làm việc mệt nhọc, người người phóng xe xuống Thuận An tắm 
biển hoặc hóng mát trong những ngày hè nóng nực chốn đô 
thành. 


Ngoài tắm biển, du khách còn được tham quan miếu thờ cá 
voi, con vật được người dân miền biển tôn thờ, hoặc thăm miếu 
Thái Dương với sự tích nữ thần Thái Dương được làng Thuận An 
rất sùng bái. 


Làng Dương Nỗ 

Nằm cạnh con đường từ Thành phố Huế xuống cửa biển 
Thuận An, sát bờ sông Phổ Lợi, cách trung tâm thành phố Huế 
7km. Đây là một làng người Việt khai sơn phá thạch lập nên 
rất sớm. Cách đây vài thế kỷ, Dương Nỗ là làng quê rất sầm 
uất, giàu có và là mảnh đất có truyền thống văn võ. Tại đây có 
ngôi đình làng khá nổi tiếng bởi quy mô kiến trúc đẹp và thâm 
nghiêm, một di tích tiêu biểu cho mô hình đình cổ Việt Nam. 


Năm 1898, cụ Nguyễn Sinh Huy (Nguyễn Sinh Sắc) thân 
sinh Bác Hồ, được ông Nguyễn Việt Tuyên, người làng Dương Nỗ 


897 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


mời về dạy cho các con mình đang chuẩn bị kỳ thi Hương. Thời 
gian này, cậu bé Nguyễn Sinh Cung (tên Bác Hồ khi đó) được 
theo cha về Dương Nỗ sinh sống. Cậu Cung đã sống với cha ở 
Dương Nỗ cho tới năm 1900, đến khi cụ Huy đi nhận chức giám 
thị tại kỳ thi Hương ở Thanh Hóa, cậu trở lại nội thành sống với 
mẹ, bà Hoàng Thị Loan ở nhà số 112 Mai Thúc Loan, Huế. Sau 
ngày miền Nam giải phóng, ngôi nhà ở Dương Nỗ, nơi Bác Hồ 
một thời đã sống, được phục hồi, làm nhà lưu niệm. 


DI TÍCH 


Thừa Thiên-Huế có rất nhiều di tích lịch sử văn hóa, riêng 


kinh thành Huế đã có hàng trăm công trình tiêu biểu như: 


Ngọ Môn 

Là cửa chính của Hoàng thành, được xây năm 1833 dưới thời 
Minh Mạng. Ngọ Môn dài 57,95m, cao 14,8m, gồm hai phần 
chính: 


- Phần dưới: nền lát bằng đá ghép, có năm lối ra vào. Kiến 
trúc theo lối “thượng thu hạ thách" với độ dốc gần như thẳng 
đứng, tạo một thế đứng hơi chỗi chân, tạo nên cảm giác sừng 
sững thành vại của những dãy nhà kín cổng cao tường. 


- Phần trên: lầu Ngũ Phụng hai tâng, bằng gỗ sơn son thếp 
vàng, có 100 cột lớn nhỏ. Kiến trúc theo lối liên kết chín bộ mái 
riêng biệt, to nhỏ, cao thấp khác nhau, đặt trên một nền đài 
bằng đá chữ U, tạo nên vẻ nhấp nhô của các hình khối trong 
không gian như hình chim Phụng (phượng) xòe cánh bay. Vì vậy 
nhân dân quen gọi là lầu Ngũ Phụng (thực tế có chín nóc nhà, 
nhưng nhìn chính diện chỉ thấy năm lầu, với những bộ mái cong 
lên như năm con phượng xòe cánh). 


Kiến trúc lầu Ngũ Phụng, các kiến trúc sư có sự tính toán kỹ 
để cho công trình tối ưu về mặt công năng và đẹp. Đó là sự bỏ 
trống các liếp che quanh lầu (trừ phía sau), làm mái hiên ngắn, 


898 


THỪA THIÊN HUẾ 


cao hẳn lên, làm cho công trình thoáng đãng, tầm nhìn từ trên 
lầu xuống được mở rộng cả trục tung lẫn trục hoành. 


Về trang trí, dùng ngói ống tráng men xanh có In hình hoa 
văn ở diềm mái. Những hình trang trí như dơi ngậm tiền, bướm 
và rồng cách điệu, được ghép bằng mảnh sành sứ. 


Ngọ Môn là một kiệt tác nghệ thuật được người đời ngợi ca 
qua bài thơ khắc trên lầu Ngũ Phụng: 

Công tương gia ngôn lặc, 

Côn Cương danh cửu trí. 

Ẩm tiêu dương trưởng hậu, 

Thiên đạo thái lai thì. 


Bài thơ ca ngợi người thợ như lời nói khắc vào đá, lưu lại 
tiếng đẹp như núi Côn Cương. Khi khí âm suy, khí dương thịnh, 
ấy là lúc đạo trời mở đường đưa lại thái bình. 

Điện Thái Hoà 

Xây vào tháng 2-1805, gồm hai ngôi nhà lớn ghép lại theo kiểu 
“trùng thiểm điệp ốC, với hai tẦng mái trước của tiền doanh và 
mái trước của hậu doanh làm thành ba lớp, gây ấn tượng trùng 
điệp thể hiện “tam tà? (thiên, địa, nhân) để cho chín con rồng 
uy nghi trên nóc điện bay vút lên giữa trời xanh, ẩn hiện trong 
những áng mây xanh, vàng của mái ngói thanh lưu ly, hoàng lưu 
ly, tạo thành sức mạnh uy quyền của triều đình. 


Là toà nhà chính, nơi cử hành các nghi lễ lớn của triều đình, 
điện Thái Hoà được xây trên nền cao 1m, diện tích 1.200m3, 
trông ra sân chầu rồng. 


Nét đặc sắc của nghệ thuật kiến trúc điện Thái Hoà là sự 
ghép nối giữa hai ngôi nhà rường để tạo nên không gian nội thất 
lớn. Cấu trúc này là sự ghép sát hai công trình riêng. Ỏ đây các 
nhà xây dựng ứng dụng kiểu trần vòm mai cua. Trần mai con 
cua này nối với trần nửa trong công trình tạo ra được một không 
gian nội thất liên tục, thống nhất, rộng rãi, không còn cảm giác 


899 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


hai toà nhà ghép lại nữa. Nhờ có mảng trần vòm mai cua này mà 
người xem đố hãng khi đi từ không gian nửa trong điện là nhà có 
trần và không gian nửa ngoài điện không có trần và ngược lại. 
Lối kiến trúc này là một sáng tạo, trí tuệ của nhà thiết kế, vì nửa 
ngoài là nơi mọi người đến hành lễ, cần có không gian cao, rộng, 
thoáng, sáng sủa. Hơn nữa không làm trần là để tận dụng hết 
chiều cao kiến trúc, nơi cần có nhiều điện tích cho các hình trang 
trí đẹp. Ngược lại nửa trong nơi vua ngự, để quần thần bái vọng, 
chiêm ngưỡng, cần kín đáo, thâm nghiêm, nên cần che trần làm 
hạn chế không gian, góp phần mang lại hiệu quả tôn nghiêm. 


Tại điện Thái Hoà còn lưu giữ 197 bài thơ dạt dào tâm hồn 
các thi sĩ đầu thế kỷ XIX, nói lên niềm khao khát của người con 
dân Việt mong muốn hoà bình và lòng tự hào đất nước. 


Khu Thế Miếu 

Nơi thờ các vua Nguyễn. Đáng chú ý ở đây có chín đỉnh đồng 
cực lớn, đặt cạnh trước Hiển Lâm Các, được đúc vào năm 1885, 
dưới thời Hoàng đế Minh Mạng, đến đầu năm 1837 thì hoàn 
thành. Đây là các tác phẩm đúc đồng hoàn mỹ, độc đáo nhất của 
Việt Nam. Trên mỗi đỉnh đồng có chạm nổi 18 hình sông, núi, 
biển trời, cây cỏ, cầm thú, trăng sao, mưa gió và phong cảnh của 
mọi miền đất nước, tượng trưng cho sự bền vững, thịnh vượng 
của Tổ quốc Việt Nam. 


Hiển Lâm Các, một ngôi nhà ba tầng duy nhất ở kinh thành 
Huế, mang biển tượng “tam tà?: Thiên, Địa, Nhân, như một sự 
bố cáo trước trời, đất và con người về công mở mang bờ cõi của 
triều đình. 


Lăng Gia Long 

Là nơi táng vua Gia Long (Thế tổ Cao Hoàng đế), vị vua đầu 
tiên của triều Nguyễn. Gia Long lên ngôi năm 1802, sau một 
thời gian tìm cát địa (đất tốt), mãi đến năm 1814, tức năm Gia 
Long thứ 12 mới bắt đầu dựng lăng. Từ việc chọn đất, kiểu xây... 
vua đều đích thân tham gia. Năm 1819, Gia Long qua đời, năm 


900 


THỪA THIÊN HUẾ 


sau lăng xây xong vào tháng 5-1820. Lăng mang tên Thiên Thọ, 
cách kinh thành Huế 16km về phía Tây Nam. Lăng nằm giữa 
một vùng núi hoang sơ, xanh rợp bóng thông cổ thụ, có 36 ngọn 
núi châu tuần chung quanh, hai bên là nguồn Hữu Trạch, Tả 
Trạch như vòng tay ôm ấp. 


Lăng được xây theo kiểu đơn sơ, nhưng hoành tráng, bên 
chân núi Đại Thiên Thọ, được lấy làm tiền án có dựng hai cột 
biểu cao. Trước lăng là hồ bán nguyệt. Phía sau hồ là sân chầu, 
rồi đến sân tế sáu bậc cao dần, cuối cùng là Bửu Thành, nơi đặt 
mộ nhà vua và mộ Thừa Thiên Cao Hoàng hậu, nằm song song 
bên nhau, theo kiểu song táng. Phía trước có bình phong lớn che 
chấn. Bên trái Bửu Thành là nhà bia, bên phải là điện Minh 
Thành thờ vua và Hoàng hậu. Các thành phần kiến trúc bằng 
gỗ đều để mộc, không sơn son thếp vàng, nhưng được chạm trổ 
công phu, tỉnh tế, thanh nhã. Lăng Gia Long không có thành 
bao, nằm trên một diện tích rộng 2.875ha. 


Lăng Gia Long hầu như bị phá hủy hoàn toàn do đạn pháo 
của quân Pháp bắn phá trong cuộc kháng chiến chống Pháp 9 
năm. 


Lăng Minh Mạng 

Được khởi công xây dựng năm 1840, sau hàng chục năm lựa 
chọn đất tốt, năm 1843, gần ba năm sau khi vua Minh Mạng qua 
đời, lăng mới xây xong, mang tên Hiếu Lăng, cách kinh thành 
Huế 12km về phía Tây Nam, nằm trên đổi Cẩm Kê, chiếm một 
diện tích 26ha, gồm gần 30 công trình kiến trúc lớn nhỏ. 


Lăng gồm hai khu vực, nơi thờ và nơi đặt mộ, nằm trên một 
trục dọc xuyên suốt cả khu lăng. Những công trình chủ yếu đều 
được xây dựng trên trục chính này. Các công trình khác nằm 
đăng đối ở hai bên trục này theo một trật tự nghiêm ngặt. 


Trong khu lăng được điểm xuyết bằng những hồ sen, cầu 
cống, đình tạ, vườn hoa, cây cảnh, rừng thông... rất ngoạn mục. 
Quanh lăng là la thành hình bầu dục, chu vi gần 1.800m. Tường 


901 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


thành cao 3m, dày gần 1m. Phía trước có ba cổng lớn. Cổng chính 
giữa là Đại Hồng Môn, hai bên là tả, hữu Hồng Môn. Sau Đại 
Hồng Môn là sân chầu, hai bên có tượng đá văn quan võ tướng 
và voi ngựa chầu. Tiếp đó là bi đình, một toà nhà vuông, dựng 
trên nền ba tầng. Trong bi đình đặt tấm bia “Thánh đức thần 
công” cao trên 3m, rộng gần 2m, khắc bài văn bia do vua Thiệu 
Trị soạn. Sau bi đình là sân tế, chia làm bốn cấp cao dần. Cuối 
sân là Hiển Đức Môn. Tiếp là một sân rộng. Cuối sân là điện 
Sùng Ân, điện thờ chính, dựng theo kiểu “trùng thiểm, điệp ốc”. 
Hai bên sân là điện Đông Phối và điện Tây Phối. Sau điện Sùng 
Ân có một sân nữa. Hai bên sân là Tả, Hữu Sùng viện. Cuối sân 
là cửa Hoàng Trạch. Qua cửa Hoàng Trạch có lối dẫn tới cầu 
Trung Đạo bắc qua hồ Trường Minh. Hai bên cầu Trường Minh 
là cầu Tả Phù, Hữu Bật. Qua cầu Trung Đạo, cách một sân hẹp 
là đến Minh Lâu, toà nhà vuông hai tầng, tám mái, lợp ngói lưu 
ly, dựng trên nền cao. Đi tiếp theo đường Thần đạo, hai bên có 
vườn hoa, giả sơn và hai trụ biểu, cao 21m, sẽ đến cầu Thông 
Minh Chính Trực, bắc qua hồ Tân Nguyệt. Hai đầu cầu có dựng 
bài môn, trụ đồng, xà đồng trang trí bằng các tấm men pháp lam 
các màu. Qua cầu là một sân hẹp, tiếp đó là một hệ thống bậc đá 
dẫn tới Bửu Thành, trong đó đặt mộ vua. 


Lăng Tự Đức 

Cách kinh thành Huế 7km về phía Tây Nam, giữa một rừng 
thông bát ngát. Khu vực lăng được bao quanh bằng một vòng la 
thành, đoạn thẳng, đoạn gấp khúc, tạo nên một hình đa giác, 
mở bốn cửa: mặt trước hai cửa: Tự Khiêm và Tượng Khiêm cách 
nhau một quãng ngắn. 


Lăng chia làm hai khu vực: nơi thờ cúng và nơi đặt mộ, nhưng 
không bố trí theo một trục chính xuyên suốt như lăng Minh 
Mạng. Ở đây có sự phá cách theo bố cục tự do, nhưng vẫn tuân 
thủ tư tưởng chủ đạo trong ý đồ xây dựng lăng tẩm của các bậc 
đế vương và đáp ứng đầy đủ nhất những chuẩn mực của thuật 
phong thủy. 


902 


THỪA THIÊN HUẾ 


Khởi dựng vào tháng 12-1864 và cuối năm 1867 hoàn thành, 
nhưng mãi đến 16 năm sau (1883) vua Tự Đức mới qua đời. Lúc 
còn sống nhà vua vẫn lên đây nghỉ ngơi, đọc sách, ngâm thơ, vì 
vậy trong lăng còn có nhiều công trình kiến trúc rất nên thơ như 
cung điện, lầu gác, đình tạ, cầu quán, hồ sen, vườn cảnh, nhà 
hãbx¿ 


Lúc đầu lăng mang tên Khiêm Cung, sau đổi thành Khiêm 
Lăng. Tên các công trình trong lăng đều có chữ Khiêm nhằm 
biểu đạt ý nguyện khiêm nhường của nhà vua. 


Qua cửa Vụ Khiêm, theo con đường uốn cong mềm mại, dẫn 
đến các khu vực khác trong lăng. Bên phải lối đi là hồ Lưu Khiêm, 
giữa có đảo Tịnh Khiêm, nơi nuôi chim thú nhỏ, cây cảnh... vào 
đảo đi qua một cầu quán. Ven hồ có nhà thủy tạ: Xung Khiêm 
tạ, nơi ngắm trăng đọc sách, ở bên kia hồ là một kiểu nhà ghép 
tiếp mái gồm hai toà nhà đặt trên hai độ cao chênh nhau: toà 
phía sau dựng trên đất liền, toà phía trước nhô ra hồ, được đỡ 
bằng ba hàng cột (54 cột), phía trên không có tường bao, chung 
quanh chạy lan can. Dũ Khiêm Tạ, ở bên này hồ, nơi câu cá, đối 
diện với Khiêm Cung Môn, cổng chính vào điện Hoà Khiêm, nơi 
thờ vua và hoàng hậu. Phía trước điện thờ là sân rộng, hai bên 
có hai dãy tả vu và hữu vu. Sau điện thờ là sân hẹp, hai bên sân 
là hai toà nhà: một bên là Minh Khiêm Đường - nhà hát, có sân 
khấu cánh gà, buồng trò, chỗ ngồi xem. Đối diện với Minh Khiêm 
Đường là nơi ở của các cung nhân trông coi việc đèn nhang. Phía 
sau là điện Lương Khiêm, nơi thờ mẹ vua. 


Theo trục chính bên ngoài Khiêm Cung Môn, đi tiếp về hướng 
Bắc sẽ sang khu đặt mộ, nằm bên trái khu điện thờ. Phía ngoài 
cổng là Bái Đình, rộng thênh thang, hai bên có 2 hàng tượng bá 
quan văn võ, voi ngựa... tiếp đó là Bi Đình, trong đặt tấm bia 
lớn nhất ở Huế. Sau Bi Đình là hai cột trụ biểu, tiếp là hồ Bán 
Nguyệt, cuối cùng là Bửu Thành, nơi đặt mộ nhà vua. Kiến trúc 
phần mộ đặt trên sườn đổi thoai thoải, càng lùi sâu vào càng lên 
cao dần. 


903 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Toàn bộ lăng rộng 12ha với hơn 50 công trình kiến trúc lớn 
nhỏ. Khiêm Lăng thực sự là một công viên hoàng cung. 


Lăng Khải Định 
Còn gọi Ứng Lăng, tọa lạc trên đồi Châu E, phía hữu ngạn 
Hương Giang, cách thành phố Huế 10km về phía Tây Nam. 


Quần thể kiến trúc Lăng Khải Định gồm: Điện Khải Thành, 
Cung Thiên Định, nhà bia, nhà phụng trực quan cự, cửa tam 
quan. 


Toàn bộ kiến trúc lăng bố trí trên một khu đất hình chữ nhật 
dài 111m, rộng 49m. Lăng được khởi xây từ 4-9-1920, mãi đến 
12 năm sau (1981) mới hoàn thành. 


Vật liệu xây dựng ngoài các thứ trong nước, còn dùng một 
số vật liệu châu Âu như: ngói đá đen lợp mái cung Thiên Định, 
gạch men lát nhà, các mảng tường ghép gốm sứ màu, tạo tranh 
môdaíc Hy Lạp, La Mã qua phong cách Pháp. Chiếu sáng bằng 
điện. Có lắp hệ thống thu lôi chống sét. 


Khải Định là vị vua thứ mười một trong mười hai đời vua 
triều Nguyễn, ở ngôi 10 năm (1916-1925), là người sùng bái văn 
minh phương Tây cả về vật liệu lẫn hình thức kiến trúc trong 
xây dựng lăng mình. 


Khuôn viên lăng trườn lên theo triền núi, lừng lững tách biệt 
chung quanh. Các mảng tường phẳng trang trí dày đặc bằng 
nghệ thuật khảm gốm sứ bát đĩa vỡ. Vì kèo bằng bê tông, ít dùng 
vật liệu gỗ. Cột biểu ở hai góc theo dáng dấp nhà thờ đạo Kitô... 


Hổ Quyền 

Là trường đấu giữa voi và hổ, một kiến trúc độc đáo, cách 
kinh thành Huế 4km, bên bờ Nam sông Hương, được xây dựng 
năm 1830, dưới thời vua Minh Mạng, gồm hai vòng tường thành 
hình tròn đồng tâm, xây bằng gạch vô, ngoài trát vôi vữa. Đường 
kính vòng ngoài 45m, cao 4,5m. Đường kính vòng trong 35m, 


904 


cao 6m. Nơi đây thường tổ chức đấu giữa voi và hổ để giải trí cho 
vua chúa. 


Trận đấu cuối cùng tại Hổ Quyền được tổ chức vào năm 1904, 
dưới thời vua Thành Thái. 


Chùa Thiên Mụ 

Còn gọi là chùa Lĩnh Mụ, tọa lạc trên gò đất Thiên Mụ, xã An 
Ninh, cách kinh thành Huế khoảng 7km về phía Tây. Chùa được 
xây vào năm Tân Sửu (1601), thời chúa Nguyễn Hoàng. 


Ở xã An Ninh có một gò đất cao hình rồng, trông ra sông 
Hương, tương truyền ngày xưa có người trông thấy một bà già 
mặc quần áo xanh đỏ ngồi trên gò nói: “Phải có người tới dựng 
chùa ở đây mà thu góp khí thiêng để giữ vững long mạch”. Tùừ 
đó gò đất này có tên Thiên Mụ (tiếng Huế: mụ = mẹ, bà già) và 
ngôi chùa xây trên gò này được gọi là chùa Thiên Mụ. Chùa đã 
qua nhiều lần trùng tu. Năm 1665, Chúa Nguyễn Phúc Tần cho 
trùng tu. Năm 1701, Chúa Nguyễn Phúc Chu cho đúc quả đại 
hồng chung cao 2,ðm, nặng 3.385 cân. Năm 1715, Chúa cho dựng 
tấm bia cao 2,8ðm, rộng 1,2m đặt trên lưng rùa bằng đá cẩm 
thạch. Năm Thiệu Trị thứ ð (1845) cho xây tháp Phúc Duyên 
ở chính giữa ngoài cửa Nghi Môn gồm bảy tầng, cao 21m. Mặt 
phía Nam mỗi tầng tháp có một cửa cuốn đặt tượng Phật như 
một khám nhỏ. Riêng tầng trên cùng đặt ba pho tượng (trước 
bằng vàng đã bị mất, nay thay bằng đồng). 

Năm 1943, chùa bị hư hỏng nặng. Năm 1945, Hoà thượng 
Thích Đôn Hậu cho đại trùng tu. Từ năm 2003, Trung tâm bảo 
tôn di tích Huế đã cho trùng tu. Trong quá trình sửa chữa đã 
phát hiện, mặt ngoài của các ô đề thơ (chữ Hán), trên còn có 
những bài thơ chữ Hán khác. Do để bảo vệ công trình, nhà chùa 
đã dùng một lớp dầu nhớt quét lấp. 


Chùa Diệu Đế 
Tọa lạc ở số 100 đường Bạch Đằng, phường Phú Cát, Thành 


phố Huế, do vua Thiệu Trị xây dựng vào năm 1842, trên nền phủ 


905 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


đệ cũ của nhà vua, nơi nhà vua ra đời năm 1807. Chùa trông ra 
bờ sông Đông Ba. Điện thờ chính gọi là điện Đại Giác, phía trước 
chùa là ngọn tháp gọi là gác Đạo Nguyên, tả đường gọi là Cát 
Tường thứ nhất, hữu đường gọi là Trí Tuệ tịnh xá. Trước sân 
còn có lầu chuông, trống, nhà bia đều được dựng vào năm 1844. 
Chùa xây dựng khá to lớn, nhưng bị hư hỏng nhiều trong chiến 
tranh. Năm 1889, Hoà thượng Tâm Huyên được vua Thành Thái 
ban tiền để trùng tu. Năm 1904, chùa lại bị hư hại do cơn bão 
lớn tàn phá. 


Kiến trúc hiện nay được xây vào năm 1953. Trong đó có bia 
đá khắc bài thơ đề chùa Diệu Đế của vua Thiệu Trị. 

Chùa Từ Đàm 

Còn gọi là chùa Ấn Tôn, xây trên một quả đổi, bờ Nam sông 
Hương, thuộc phường Tràng An, Thành phố Huế, cách trung 
tâm thành phố Huế khoảng 2km, theo đường Điện Biên Phủ, 
qua cầu Nam Giao, vượt hết con dốc đầu tiên là đến cổng chùa. 


Theo tài liệu để lại, chùa do một vị Hoà thượng Trung Quốc 
là Minh Hoàng Tử Dung, một trong những vị hoà thượng không 
chịu nổi chế độ hà khắc của nhà Thanh đã bỏ sang Việt Nam xây 
nên chùa này vào khoảng đời vua Lê Anh Tông (1556- 1578). 
Năm 1703, Chúa Nguyễn Phúc Chu ban cho chùa tấm biển “Sắc 
Tứ Ấn Tôn tự”. Đến năm 1841, vua Thiệu Trị đổi tên chùa là Từ 
Đàm. 


Chùa quay về hướng Đông Nam, phía trước lấy núi Kim 
Phụng làm án ngữ, bên trái có chùa Linh Quang và nhà thờ 
Phan Bội Châu, bên phải là đường Điện Biên Phủ, phía sau, sát 
khuôn viên chùa là chùa Thiên Minh. 

Chùa xây theo kiểu “chùa Hội”. Cổng tam quan cao và rộng, 
có mái ngói. Ngay trong cổng có cây bồ đề cổ thụ. Chùa chính 
gồm tiền đường, nhà tổ. Tiền đường xây trên nền móng bằng đá 
hoa cương cao 1,õm, mái xây theo kiểu cổ lầu, tạo cho chùa dáng 


906 


THỪA THIÊN HUẾ 


vẻ cao to, uy nghi. Trên bờ mái, nóc chùa đắp những cặp rồng 
uốn cong, mềm mại, đối xứng. Dưới mái cổ lầu là những bức đắp 
nổi nói về sự tích Đức Phật. Hai bên trái, phải sát tiền đường 
có lầu chuông, lầu trống. Trong điện có pho tượng Đức Thế Tôn 
Thích Ca Mâu Ni ngồi trên toà sen. 


Chùa Thuyền Tôn 

Thuộc thôn Ngũ Tây, xã Thủy An, Thành phố Huế, do Thiền 
sư Liễu Quán khai sáng vào đầu thế kỷ XVIII, tọa lạc trên một 
đổi cao, bên phải là núi Thiên Thai, nên xưa kia chùa có tên là 
Thiên Thai Thuyền Tôn tự hoặc Thiên Thai Nội tự. 


Năm 1746, ông Mai Văn Hoan, một tín đồ mộ đạo Phật đứng 
ra vận động xây dựng lại chùa có quy mô lớn hơn. 


Đến năm 1808, bà Lê Thị Tạ giúp chùa trùng tu sửa chữa. 
Năm 1937, chùa bị hư hỏng nặng, Hoà thượng Thích Giác Nhiên 
đã trùng tu sửa chữa lớn. 


Cổng chùa xây bốn trụ biểu lớn, cạnh có cây bồ đề cành lá 
sum suê. Sân chùa rộng, trồng nhiều loại cây cảnh, giữa sân có 
pho tượng Quan Âm. Chùa xưa xây theo kiểu chữ “khẩu” (9). 
Bên triển núi phía Đông Nam là tháp Tổ Liễu Quán. Tháp có lối 
kiến trúc độc đáo. Trước cổng tháp có đề bảy chữ “Đàm hoa lạc 
khứ hữu dư hương” (ý: Ngài đã viên tịch, nhưng đạo đức còn lưu 
truyền mãi, như hoa ưu đàm đã rã cánh mà hương thơm vẫn còn 
phẳng phất). Phía sau chùa có ngọn tháp kiến trúc uy nghì của 
Đệ nhị Tăng Thống Thích Giác Nhiên, cố thiền sư trụ trì chùa 
Thuyền Tôn. 


Đình làng Dương Nỗ 
Thuộc xã Phú Dương, huyện Phú Vang, cách cửa biển Thuận 
An 7km về phía Đông, cách kinh thành Huế 5 km về phía Tây. 
Đình dựng trên một khu đất rộng khoảng 420m”. Mặt đình 
nhìn ra sông Phổ Lợi. Xưa kia đình được làm bằng tranh tre nứa 
lá. Đến năm 1808, được Quận công Nguyễn Đức Xuyên ủng hộ 
907 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


tiền bạc, đình xây lại bằng gỗ lim, lợp ngói âm dương, bờ nóc 
hình thuyền, giữa có đắp nổi hình “lưỡng long triều nhật”. Đình 
gồm năm gian hai chái và hai nhà hậu đình. Năm 1943, đình 
bị hư hỏng nặng. Khi sửa chữa phải thu nhỏ lại còn ba gian hai 
chát. 

Từ ngoài vào là hai trụ biểu cổng đình, đến sân đình, rồi 
đến Đại đình. Diện tích đình là 209,3m”. Chiều dài 18,2m, chiều 
rộng 11,5m. Chiều cao vách tường là 2,65m. Mặt sau đình có 
tường hậu và tường bên trái, bên phải. Mặt trước chỉ có tường ở 
hai chái, trên tường của hai chái có trang trí hoa văn, mảng trên 
là bốn con dơi chầu ở bốn góc tượng trưng cho chữ “phúc” (33), 
giữa dùng mảnh sành sứ màu ốp nổi thành chữ “thợ ('), mảng 
dưới là hình “long mã phụ hà đổ. 


Mặt trước hai gian giữa hai bên không có cửa. Chính diện 
gồm bốn vì kèo, tám cột cái, tám cột quân và bốn cột phụ ở hai 
chái. Gian thờ chính giữa có sáu cánh cửa hương song hạ bản 
trong khung đỡ. Ở các ô đều có chạm trổ “lưỡng long triều nhật, 
mặt hổ phù chạm nổi, hai bên là lan can con tiện. 


Gian giữa đặt bàn thờ ba tầng: tầng một đặt đôi hạc gỗ khá 
cao, giữa đặt án tam sơn để đài nước. Tầng hai là bát nhang, 
tầng ba đặt hòm ban sắc. 


Đình làng Dương Nỗ thờ Thành hoàng làng là 7 vị tiền hiền 
của 7 dòng họ trong làng đã có công khai phá vùng đất này và 
một số quan lại cao cấp vốn là người của làng. 

Điện Hòn Chén 

Ngự trên núi Ngọc Trản, ở ngay trên bờ Bắc sông Hương, 
thuộc huyện Hương Trà. Từ thời Gia Long, điện này là một kiến 
trúc đa thần nổi tiếng, chủ yếu thờ phụng theo Đạo giáo. Năm 
1832, điện được trùng tu sửa chữa. Dưới thời Đồng Khánh (1886- 
1888), lại được sửa chữa lớn và đổi tên là điện Huệ Nam. Hiện 
kiến trúc điện thuộc về năm 1886 với hơn mười công trình: trung 


908 


THỪA THIÊN HUẾ 


tâm là Minh Kính đài, kích thước 1m x 17m, có ba cung: Minh 
Kính cao đài đệ nhất cung, Thượng điện, hai tầng thờ Thiên Y A 
Na Thánh Mẫu, dưới là nơi ở của Thủ từ; Minh Kính cao đài đệ 
nhị cung, cung Hội đồng; Minh Kính cao đài đệ tam cung, tiền 
điện, nơi hành lễ. 


Điện Hòn Chén còn lưu giữ khá nhiều các đồ tế khí khá quý 
giá thời Nguyễn, niên hiệu chủ yếu thời Đồng Khánh, có khoảng 
664 hiện vật thuộc 284 chủng loại. 


LE HỌI 

Thừa Thiên-Huế là nơi tiếp giáp hai vùng Nam Bắc, một 
vùng văn hóa cố đô, có nhiều nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc, với 
nhiều lễ hội mang tính tín ngưỡng như: 


Lế hội điện Hòn Chén 

Mỗi năm diễn ra hai lần: Lễ hội vào tháng 2 gọi là lễ Xuân Tế, 
và vào tháng 7 gọi là lễ Thu Tế. 

Lễ hội điện Hòn Chén diễn ra trên núi Ngọc Trản và đình 
làng Hải Cát, huyện Hương Trà. Lễ hội suy tôn Thiên Y A Na 
Thánh Mẫu (mẹ Xứ Sở). Theo truyền thuyết Chăm, Thiên Y A 
Na Thánh Mẫu là thần sáng tạo ra đất đai, cây cối, rừng gỗ 
quý... và dạy dân cách trồng trọt. 


Lễ hội điện Hòn Chén gồm nhiều nghi thức tạo nên không khí 
tôn giáo thiêng liêng, giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng. 


Lễ hội Cầu Ngư 

Diễn ra ở làng Thái Dương Hạ, huyện Phong Điền, hằng năm 
được tổ chức vào ngày 12 tháng Giêng âm lịch, để tưởng nhớ vị 
Thành hoàng là Trương Quý Công (biệt danh của Trương Thiều), 
người gốc miền Bắc, có công dạy cho dân nghề đánh cá và buôn 
bán ghe mành. Đặc biệt, cứ ba năm dân làng lại tổ chức đại lễ rất 
linh đình. Trong hội có tổ chức trò diễn tả những sinh hoạt nghề 
biển như: trò diễn “bủa lưới”, “giăng câu”... 


909 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Vật võ làng Sình 

Làng Sình nằm ở bờ Nam sông Hương, thuộc huyện Hương 
Phú. Vật võ làng Sình thường diễn ra vào mồng 10 tháng Giêng 
âm lịch hằng năm. Các thầy trò lò vật trong vùng nô nức đến hội 
vật võ làng Sình để tranh tài giật giải. 

Lễ hội vật võ làng Sình diễn ra rất sôi động, nhiều thanh 
niên nam nữ ở các làng khác quanh vùng cũng đến xem vật hoặc 
tham dự thi tài. 


Vật võ làng Sình là truyền thống thượng võ đẹp của người 
dân xứ Huế đã có từ lâu đời. 


TIỀN GIANG 


Tiền Giang là sự hợp nhất của hai tỉnh Mỹ Tho và Gò Công, 
có diện tích tự nhiên 2339km°, dân số gần 1,8 triệu người, gồm 
các dân tộc Kinh, Hoa, Khơme... Thành phố Mỹ Tho là tỉnh ly, 
ngoài ra là thị xã Gò Công và các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu 
Thành, Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông. 


Tiền Giang Phía Bắc giáp Long An, phía Nam giáp Bến Tre, 
phía Tây giáp Đồng Tháp, phía Đông giáp biển Đông. Thành phố 
Mỹ Tho cách Thành phố Hồ Chí Minh 70km. 


Tiền Giang là tỉnh thuộc vùng châu thổ sông Cửu Long, địa 
hình chia làm ba vùng rõ rệt: miệt vườn, ven sông Tiền vùng 
trồng cây trái, vùng Đồng Tháp Mười và vùng ven biển Gò Công. 
Tiền Giang có 32km bờ biển, nguồn lợi thủy sản dồi dào. Tiền 
Giang đất đai phì nhiêu, là một trong những vựa lúa lớn của 
đồng bằng Nam Bộ. Một vùng đất nổi tiếng về hoa trái như: vú 
sữa, xoài cát, cam sành, ổi Cái Bè, mận Trung Lương... 

Tiền Giang thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có hai 
mùa: mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 
đến tháng 3 năm sau. Nhiệt độ trung bình cả năm khoảng 279C, 
lượng mưa trung bình năm là 2.300mm. 


910 


TIỀN GIANG 


Tiền Giang là một tỉnh có nhiều sông ngòi, kênh rạch, với ba 
con sông chính chảy qua là: sông Tiền, sông Gò Công và sông 
Bảo Định. 

Đường sông, biển khá thuận lợi, có thể theo đường thủy lên 
Thành phố Hồ Chí Minh hoặc sang Phôm Pênh, Campuchia dễ 
dàng. Tiền Giang còn có quốc lộ 4 đi qua. 


THẮNG CẢNH 


Đồng Tháp Mười 

Đồng Tháp Mười của Tiền Giang vốn là vùng đất chua phèn, 
đã bao đời bị bỏ hoang hóa, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải 
phóng, người nông dân Tiền Giang được sự giúp đố của Nhà 
nước đã biến vùng chua phèn thành những nông trường trồng 
dứa (khóm) với hàng trăm hecta, bằng sức lao động quên mình, 
áp dụng kỹ thuật trồng trọt đã làm cho vùng đất trở nên tươi 
tốt, một vùng màu xanh chạy tít tắp tận chân trời. Những nông 
trường cách thành phố Mỹ Tho không đầy 20km, mang một cái 
tên rất có ý nghĩa: Tân Lập (mới thành lập). 


Đến đây du khách sẽ được thưởng thức vị ngọt đậm, thơm tho 
của loại dứa Đồng Tháp Mười và sẽ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp 
hoang dã của những cánh rừng Đồng Tháp Mười với bạt ngàn 
hoa sen đang vào mùa nở rộ, ngát hương. 


Cồn Thới Sơn 

Công ty du lịch tỉnh Tiền Giang đã đầu tư xây dựng cù lao 
Thới Sơn, một hòn đảo nằm giữa sông Tiền, đối diện với thành 
phố Mỹ Tho, thành một điểm du lịch sinh thái thú vị. Du khách 
đến cồn Thới Sơn sẽ được thưởng ngoạn những vườn cây trái 
sum suê, trĩu quả. 


Từ thành phố Mỹ Tho, thuyền du lịch sẽ đưa du khách lên 
nhà nghỉ của khu du lịch ở cồn Thới Sơn, và đi thăm những vườn 
cây trái như vườn nhãn, mận, sabôchê... Thú vị biết bao khi bạn 


911 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


có thời gian tạm xa nơi đô hội ồn ào để được dạo chơi và nghỉ 
ngơi trong những vườn cây trái mát rượi nổi tiếng của miệt vườn 
thanh thản. 

Chợ nổi Cái Bè 

Nếu Hậu Giang có chợ nổi ngã bảy Phụng Hiệp, thì Tiền 
Giang có chợ nổi Cái Bè nằm ở đoạn sông Tiền giáp ranh giữa ba 
tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long và Bến tre. Nói như người dân vùng 
này, ở đây con gà gáy ba tỉnh đều nghe là vậy. Tại chợ nổi Cái 
Bè, hằng ngày có khoảng từ 400 đến 500 lượt thuyền cỡ lớn đầy 
ắp các loại trái cây, neo đậu dọc hai bên bờ sông Tiền để chờ các 
chủ thương lái đến cất hàng. Trong thuyền bán những loại trái 
cây nào, thì chủ hàng treo hàng mẫu lên cây sào cao trên mui 
thuyền để quảng cáo cho khách hàng từ xa. Trên mặt sông dày 
đặc những thuyền con, thoắt đi, thoắt đến như những lá tre trôi 
nổi trên sông không sao đếm được, tạo nên một cảnh sinh hoạt 
trên sông nước rất nhộn nhịp. Cũng có thể nói chợ trên đất liền 
có thứ gì, thì chợ nổi Cái Bè có đủ những thứ ấy. Ngoài trái cây 
là chính, còn có cả những thứ tiêu dùng nhỏ nhặt như chiếc kim 
cuộn chỉ, tấm bánh, bát phở, hủ tiếu... cho đến vật dụng đắt tiền, 
catxét, áo quần... đều có bán. 


Trại nuôi rắn Đồng Tâm 

Cách thành phố Mỹ Tho khoảng 9km. Đây là một trại nuôi 
nhiều loại rắn để lấy nọc độc xuất khẩu và chế dược phẩm, đồng 
thời trại cũng kết hợp trồng cây dược liệu và nghiên cứu, điều 
trị rắn cắn cho nhân dân. Trại còn nuôi cả cá sấu và các loại 
trăn. Trại nuôi rắn Đồng Tâm mới được xây dựng sau ngày giải 
phóng, nhưng phát triển khá nhanh và trở thành một nơi tham 
quan nổi tiếng của Tiền Giang. 

Du khách đến đây sẽ được xem khu nuôi rắn theo kiểu công 
nghiệp với hàng chục loại rắn khác nhau, đặc biệt là những con 
rắn dữ cực độc như hổ mang, cạp nong... và được xem cảnh cho 


rắn ăn, rất thú vị. 


912 


TIỀN GIANG 
DI TÍCH 


Di tích văn hóa Óc Eo Gò Thành 

Thuộc xã Tân Thuận, huyện Chợ Gạo. Tại đây các nhà khảo 
cổ đã ba lần khai quật và tìm thấy nhiều di vật rất có giá trị về 
lịch sử và nghệ thuật, trong đó có nhiều tượng quý như tượng 
thần Vishnu, tượng Negasa, Nam thần và nhiều hiện vật bằng 
vàng, đồng và gốm. 


Đây là một di chỉ đặc biệt quan trọng, có giá trị trong việc 
nghiên cứu về nền văn hóa Phù Nam tại tỉnh Tiền Giang, mà các 
nhà khoa học còn gọi là nền văn hóa Óc Eo Gò Thành, vì nó được 
phát hiện đầu tiên ở Gò Thành, xã Tân Thuận. 

Lũy Pháo Đài 

Thành đồn Pháo Đài là một kiến trúc kiên cố, chân móng xây 
bằng đá ong, đá xanh, cao tới 8m. Bốn phía có cổng, vọng, rào 
chắn. Ở giữa đồn là kho vũ khí, giếng nước và vọng gác lầu chỉ 
huy. Thành xây theo kiểu lục lăng. Đá kè sông, lấy từ Biên Hoà 
chở thuyền về, rồi đục thủng cho cả thuyền chìm xuống để không 
bị dòng nước cuốn đi và tồn tại đến ngày nay. Di tích Lũy Pháo 
Đài thuộc xã Phú Tân, huyện Gò Công Đông, do chính Trương 
Định chỉ huy nhân dân xây dựng trên một địa hình đặc biệt, bởi 
được bao bọc bởi biển cả, bãi cát bồi, sình lầy và rừng rậm. Đặc 
biệt mặt Bắc là sông Cửa Tiểu có đập đá phòng ngự - nơi đặt 
súng thần công để trấn giữ cửa biển quan trọng phía Nam của 
tổ quốc. 


Đền thờ Thủ Khoa Huân 

Tên thật là Nguyễn Hữu Huân, sinh năm 1830, người huyện 
Chợ Gạo, được triều đình bổ làm Giáo thụ phủ Kiến An, sau đỗ 
thủ khoa kỳ thi Hương tại Gia Định. Là người học rộng tài cao, 
ông từng chiêu mộ nghĩa binh đứng lên chống Pháp, nêu cao tấm 
gương “tận trung báo quốc”. Ngày 15-5-1875, ông bị giặc Pháp 
bắt. Đến ngày 19-5-1875, chúng giải ông về quê xử chém, giữa 
niềm thương tiếc vô hạn của nhân dân. 


913 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Mộ ông được lập ở xã Hoà Thịnh, huyện Chợ Gạo. Đền thờ 
ông rộng 300m? xây theo dạng chữ T, gồm võ ca, nhà cầu, nhà 
thờ chính và nhà khói. 


Lăng Trương Định 

Trương Định gốc người Quảng Nam, sinh năm 1820, lấy vợ 
quê ở Tiền Giang và sống luôn ở quê vợ, là người đi đầu khai 
hoang lập ấp ở huyện Tân Hoà (nay là thị xã Gò Công), từng 
được triều đình bổ chức Quản Cơ. Những năm kháng chiến chống 
thực dân Pháp xâm lược, ông đã lãnh đạo nhân dân đứng lên 
khởi nghĩa, làm cho giặc bao phen kinh hồn bạt vía. Nhưng do 
sự phản bội của tên chó săn Huỳnh Công Tấn, Trương Định tử 
tiết ngày 20-8-1864, nhân dân an táng ông tại thị xã Gò Công. 


Hiện khu di tích Trương Định gồm lăng và đền thờ tại thị xã 
Gò Công. Mộ được xây bằng đá ong trên diện tích 67m2. Trên 
tấm bia có khắc “Đại Nam Thần Đông Đại Tướng Quân, Trung 
Tặng Ngũ Quân, Quận Công Trương Công lịnh ch mổ. 


Lăng Hoàng Gia 

Tọa lạc tại gò Sơn Quy, thị xã Gò Công, được xây dựng trên 
một khuôn viên rộng 2987m2 vào năm 1826. Lăng gồm mộ dòng 
họ Phạm Đăng Hưng, người nổi tiếng lỗi lạc, hiển đức, cùng nhà 
thờ với các cột cao to, sơn son thếp vàng. Đây là khu di tích thể 
hiện nghệ thuật kiến trúc cao thời Nguyễn và nghệ thuật chạm 
khắc truyền thống của Gò Công. Nơi đây còn nhiều bia đá ghi lại 
một thời lịch sử xa xưa của vùng miền Tây Nam Bộ. 


Quần thể mộ đá Hoà Bình 

Là một quần thể mộ táng kiến trúc bằng đá nằm giữa cánh 
đồng lúa mênh mông của ấp Lợi An, xã Đông Thạnh, huyện Gò 
Công Tây, cách thị trấn Vĩnh Bình 4km về hướng Bắc. Mộ đá 
Hoà Bình là công trình chạm khắc trên đá sắc sảo nhất ở nước 
ta hiện nay. Quần thể gồm mười ngôi mộ với nhiều kiểu khác 
nhau, trong đó có một ngôi mộ được chạm khắc 80 bức phù điêu 


914 


TIỀN GIANG 


thể hiện 40 đề tài khác nhau, phản ánh sinh hoạt, tập tục thờ 
cúng rất sinh động. 


Di tích lịch sử Rạch Gầm-Xoài Mút 
Tháng 7-1784, thủy quân Xiêm đã đổ bộ lên đất Gia Định, 
chiếm một nửa phần đất Gia Định và Mỹ Tho. 


Đầu năm 1785, quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy vượt 
biển tiến vào Mỹ Tho. Lúc này quân Xiêm chiếm đóng miền Tây 
Tiền Giang và đang chuẩn bị đánh căn cứ quân Tây Sơn ở thành 
Mỹ Tho. Hằng ngày Nguyễn Huệ cho những đội chiến thuyền 
theo dòng sông Tiền tập kích doanh trại địch nhằm khiêu khích, 
nhử địch ra khỏi căn cứ. Trong lúc đó đoạn sông từ Rạch Gầm 
đến Xoài Mút dài khoảng 6km, giữa sông có cù lao Thới Sơn, 
thuộc xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, hai bên bờ cây cỏ rậm 
rạp, được Nguyễn Huệ chọn làm trận địa quyết chiến với quân 
địch. 


Đêm 19 rạng ngày 20 tháng 1 năm 1785 (tức đêm mồng 9 
rạng mồng 10 tháng Chạp năm Giáp Thìn), quân địch huy động 
toàn bộ lực lượng, tiến công vào căn cứ quân Tây Sơn ở Mỹ Tho. 
Nguyễn Huệ nhử địch lọt vào trận địa mai phục. Pháo binh Tây 
Sơn bắt đầu nhả đạn vào các chiến thuyền địch. Trong lúc địch 
đang hỗn loạn, quân thủy bộ của ta từ các vị trí mai phục xông 
ra tiêu diệt. Gần 4 vạn quân Xiêm bị giết tại trận, đội quân của 
Nguyễn Ánh cũng bị tiêu diệt gần hết. Nguyễn Ánh thoát chết, 
cùng với một nhóm tàn quân chạy trốn sang Xiêm (Thái Lan). 

Chiến thắng Rạch Gâm-Xoài Mút là một chiến thắng vang 
đội trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. 

Chùa Vĩnh Tràng 

Ngôi chùa lớn nhất tỉnh Tiền Giang, thuộc xã Mỹ Phong, 
thành phố Mỹ Tho. Chùa do ông Bùi Công Đạt xây dựng vào 
khoảng đầu thế kỷ XIX trong một khuôn viên đầy cây xanh rộng 
hơn 2000m?. Đầu năm 1849, hoà thượng Huệ Đăng ở chùa Giác 


915 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Lâm (Gia Định) về trụ trì chùa này và tổ chức xây dựng, mở rộng 
thành ngôi chùa lớn khang trang, đặt tên là chùa Vĩnh Tràng. 
Năm 1907, hoà thượng Chánh Hậu cho trùng tu, sửa chữa, tạo 
ra một ngôi chùa mang dáng vẻ kiến trúc châu Á pha lẫn kiến 
trúc châu Âu. Sự kết hợp hài hoà và nhuần nhuyễn giữa hai 
phong cách kiến trúc Âu-Á đã tạo nên một vẻ đẹp lộng lẫy mà 
thanh thoát nơi cửa Phật, bởi những hàng đá hoa rực rõ, với 
những bộ cột, những bức hoành phi được chạm khắc công phu, 
tỉnh xảo... Tất cả đã phản ánh tinh hoa nghệ thuật điêu khắc 
Việt Nam cách nay hơn 100 năm. 


Trong Phật điện còn lưu giữ 60 pho tượng bằng gỗ quý, đặc 
biệt là bộ tượng 18 vị La Hán được tạo vào năm 1907, là đỉnh 
cao của nghệ thuật tạc tượng vùng đồng bằng sông Cửu Long 
hồi bấy giờ. 

Chùa Linh Thứu 

Chùa Linh Thứu tọa lạc gần chợ Xoài Hột, xã Thanh Phú, 
huyện Châu Thành. Chùa được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 
XVIII. Đến năm 1811, vua Gia Long đổi tên chùa Linh Thứu 
thành Long Tuyền. Năm 1841, vua Thiệu Trị quyết định lấy lại 
tên chùa là Linh Thứu. Chùa Lãnh Thứu được trùng tu sửa chữa 
nhiều lần dưới thời Thiền sư Nguyệt Hiện (giữa thế kỷ XVIID, 
dưới thời Hoà thượng Chánh Hậu (cuối thế kỷ XIX) và các sư bà: 
Như Nghĩa, Thông Tuệ, Như Chơn. 


Chùa Hội Thọ 

Chùa tọa lạc ở ấp Mỹ Hưng, xã Thiện Trì, huyện Cái Bè. 
Nguyên gốc trước đây là chùa Kim Cương ở Gia Định, Hoà 
thượng Minh Giác cùng đệ tử về Cái Bè lập chùa và đổi tên chùa 
là Hội Thọ. 


Trong chiến tranh, chùa hầu như bị hư hỏng hoàn toàn. Ngôi 
chùa hiện nay xây dựng rất sơ sài vào năm 1982, và sau đó lại 
được trùng tu. 


916 


TIỀN GIANG 


Hiện chùa còn lưu giữ một số di vật cổ, một số tượng thờ, bài 
vị, pháp khí, tự khí vốn của chùa Kim Cương như tượng Tiêu 
Diện bằng gỗ cao 1,34m. Tượng Thập Điện Minh Vương cũng 
bằng gỗ cao 0,70m, tượng Phật Di Đà bằng đất cao 0,55m. Trong 
khuôn viên chùa có dựng tháp thờ Hoà thượng Thiệu Long. 


Chùa Bửu Lâm 

Ở phường 3, thành phố Mỹ Tho. Chùa do bà Nguyễn Thị Đạt 
xây dựng vào năm 1808, trong một khuôn viên khá rộng. Chùa 
đã trải qua mười đời truyền thừa, người trụ trì đầu tiên là Hoà 
thượng Từ Lâm, nguyên ở chùa Hội Tôn (Bến Tre). Đến năm 
1905, Hoà thượng Thiên Trường cho trùng tu, sửa chữa chùa. 
Hiện Hoà thượng Huệ Thông đang tiếp tục công việc tôn tạo 
chùa. 


Trong chùa có bộ tượng Thập Điện Minh Vương, đặc biệt bộ 
cửa ở Bát Nhã đường được chạm khắc rất tỉnh vi, có giá trị nghệ 
thuật cao. 


Đình Long Hưng 

Còn gọi là Miếu Chánh, được xây dựng cách đây hơn 150 năm, 
nằm bên bờ kênh Nguyễn Tấn Thành, thuộc ấp Long Thành, xã 
Long Hưng, huyện Châu Thành, cách thành phố Mỹ Tho 12km 
về phía Tây, cách quốc lộ 1A 2,ỗ km về phía Nam. Đình Long 
Hưng là nơi thờ cúng chính của làng nên nhân dân quen gọi là 
Miếu Chánh. 


Kiến trúc đình theo kiểu chữ “công” (7), quay mặt về hướng 
Đông, trước đình dựng một bình phong cao 1,5m, hai bên có hai 
miếu thờ. 

Đình gồm: đình chính và nhà cầu với diện tích 9.200m?. Cột 
đình làm bằng gỗ tròn có đường kính 0,3m, đặt trên tảng đá kẻ 
hình cổ bồng, cao 0,5m. Mái lợp ngói âm dương. Hai đầu bờ nóc 
đình gắn hai con rồng bằng sứ chầu mặt trời (lưỡng long chầu 
nhật). Các đầu đao ở bốn góc đình đều được đắp nổi hình cá hóa 


917 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


rồng. Nền đình đắp cao 0,5m, lát gạch hoa. Chung quanh để 
trống không thưng vách. Chỉ đình chính có vách gỗ thủng. 


Năm 1961, đình bị sụp đổ hoàn toàn. Năm 1987, đình được 
xây dựng lại trên diện tích 129,6m?, theo kiểu tứ trụ, mái lợp 
ngói âm dương, chung quanh xây tường bao bọc, gồm điện chính 
thờ cúng và nhà võ ca. 


Đình thờ các vị Thành hoàng và còn thờ Tả quân Lê Văn 
Duyệt, một khai quốc công thần của triều Nguyễn, quê ở Long 
Hưng. 


Đình Long Hưng không chỉ là nơi thờ cúng, mà là một di tích 
lịch sử cách mạng, nơi đặt bản doanh của cuộc Khởi nghĩa Nam 
Kỳ (1940), và cũng là nơi treo lá cờ đỏ sao vàng đầu tiên ở vùng 
đất Nam Bộ. Chính quyền cách mạng tỉnh Kiên Giang cũng đã 
ra đời tại nơi đây. 


Chùa Thanh Trước 

Tọa lạc ở ấp Gò Tre, xã Long Thuận, thị xã Gò Công. Chùa 
được dựng năm 1826, trong một khuôn viên khá rộng có nhiều 
cây xanh, có tên là chùa Phật Linh. Năm 1851, Hoà thượng 
Chơn Hội đứng ra tổ chức tái thiết lại chùa và cho đổi tên là 
chùa Thanh Trước. Chùa đã trải qua bảy đời trụ trì của các hoà 
thượng. Năm 1896, Hoà thượng Hải Tràng cho trùng tu chùa lần 
thứ nhất, Hoà thượng Hoằng Thông tiếp tục cho sửa chữa vào 
các năm 1941, 1946, 1958 và 1989. 

Trong chùa còn lưu giữ nhiều di vật quý như tượng Đức Phật, 
chân dung tổ T?-ni-đa-lưu-chi (Vinitarue), vị Tổ đầu tiên của 
dòng thiền T?-nï-đa-lưu-chi tại nước ta. Trong khuôn viên chùa 
có tháp tổ. 

Di tích Ấp Bắc 

Ấp Bắc là tên một ấp nhỏ nằm trong ấp Tân Bình, xã Tân 
Phú, huyện Cai Lậy, cách Thành phố Mỹ Tho 20km về phía Tây. 
Ấp Bắc là tên một trận đánh vào ngày 2-1-1963 của Quân Giải 


918 


TIỀN GIANG 


phóng, gồm 2 tiểu đoàn 261 và 514 bộ đội địa phương cùng dân 
quân du kích xã Tân Phú, huyện Châu Thành, đã đập tan cuộc 
càn quét quy mô lớn của trên 2.000 quân Mỹ-ngụy với nhiều xe 
tăng, máy bay, tàu chiến yểm trợ. 


Chiến thắng oanh liệt của quân Giải phóng tại Ấp Bắc đã đập 
tan chiến thuật trực thăng vận, thiết xa vận và kế hoạch lập ấp 
chiến lược của địch. Đây là một di tích lịch sử cách mạng nổi 
tiếng thời đánh Mỹ ở Tiền Giang. 


LÊ HỘI 

Tiền Giang là một trong những cái nôi của ca nhạc cải lương 
nổi tiếng, nơi diễn ra sự kiện lịch sử Rạch Gầm - Xoài Mút, 
Giồng Dừa, Ấp Bắc... là quê hương của Trương Định, Thủ Khoa 
Huân. Tiền Giang, mảnh đất có nhiều tôn giáo: Nho giáo, Phật 
giáo, Kitô giáo, Tìn Lành, Cao Đài, Hoà Hảo... Tiền Giang lại là 
vùng có nhiều đình chùa, miếu mạo... vì thế Tiền Giang trong 
năm có nhiều ngày hội lớn. 

Hội Vàm Láng 

Đây là lễ hội Nghinh Ông (cá voi) của hầu hết ngư dân ở các 
làng ven biển từ Nam Trung Bộ đến các tỉnh Nam Bộ nói chung. 
Lễ hội Vàm Láng diễn ra vào ngày 10 tháng 3 âm lịch tại xã 
Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông. 


Vào đêm hội, lễ nghi được tổ chức tại chùa thờ cá Ông, dân 
làng dâng lễ vật, các nhà sư tụng kinh, hóa vàng mã. 


Lễ Nghinh Ông được cử hành vào lúc 1 giờ sáng ngày 16 
tháng 6 hằng năm, thuyền Nghinh Ông được trang hoàng lộng 
lẫy, trên đặt bàn thờ có mâm xôi cỗ mặn, từ rạch Vàm Láng tiến 
ra sông Xoài Rạp. Lễ rước có tấu nhạc, ca xướng. Khi quay về, 
các thuyền thắp đèn kết hoa rực rỡ, sau đó là lễ cúng vong Ông. 
Kết thúc là lễ an vị Ông, đưa Ông về thờ ở chùa. Trong ngày hội, 
dân làng tổ chức ăn uống, vui chơi, biểu diễn cải lương. 


919 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Hội Tứ kiệt 

Ở xã Thanh Hoà, huyện Cai Lậy. Hội diễn ra trong hai ngày 
từ ngày 15 đến ngày 16 tháng Tám âm lịch hằng năm để tưởng 
nhớ bốn vị anh hùng là các ông: Đuốc, Long, Rông, Thận, những 
người đã nổi lên chống thực dân Pháp. Các ông bị chúng bắt và 
hành quyết. Mộ của bốn ông gọi là lăng Tứ Kiệt, ở xã Thanh 
Hoà. Tục truyền các vị này rất linh thiêng, nên dân chúng quanh 
vùng tham dự lễ hội rất đông. 


Sau phần lễ tế, cúng bái là đến các mục vui chơi, sinh hoạt 
văn nghệ và trò vui dân gian truyền thống. 


TRÀ VINH 


Trà Vinh là tỉnh nằm ở hạ lưu sông Mê Kông được bao bọc 
bởi sông Tiền và sông Hậu, có diện tích tự nhiên 2.369km”?, dân 
số trên 1 triệu người gồm các dân tộc: Kinh, Khơme, Hoa. Thị xã 
Trà Vinh là tỉnh ly, ngoài ra còn có các huyện: Càng Long, Cầu 
Kè, Tiểu Cần, Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang, Duyên Hải. 


Trà Vinh, phía Bắc giáp Bến Tre, Tây Nam giáp Sóc Trăng, 
phía Tây và Tây Bắc giáp Vĩnh Long, Cần Thơ, phía Đông giáp 
biển Đông. Trà Vinh có bờ biển dài 65km. 

Địa hình Trà Vinh khá đơn giản, là một dải đồng bằng ven 
biển gồm vùng châu thổ đã được hình thành từ lâu và vùng đất 
mới bồi. Trà Vinh ở độ cao trung bình từ 2 đến 3m so với mặt 
nước biển, có nhiều sông ngòi, kênh rạch tự nhiên và kênh đào, 
tạo nên một hệ thống tưới tiêu rất có hiệu quả và cũng là nguồn 
cung cấp phù sa bồi đắp cho châu thổ. Vì thế ruộng đất Trà Vinh 
phì nhiêu tươi tốt. Đất Trà Vinh có khá nhiều gò, giồng đất. 

Trà Vinh nằm trong vùng khí hậu gió mùa cận xích đạo, quanh 
năm nóng ẩm. Khí hậu chia ra làm hai mùa rõ rệt: mùa mưa từ 
tháng 5 đến tháng 11 và mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm 
sau. Lượng mưa trung bình năm vào khoảng 1.400-1.600mm. 


920 


TRÀ VINH 


Trà Vinh tuy nằm ven biển nhưng không mấy khi bị bão lụt. 
Nhiệt độ trung bình cả năm từ 25-279C. 


Trà Vinh là vùng đất nông nghiệp và nuôi trồng đánh bắt 
thủy hải sản. 


THẮNG CẢNH 
Ao Bà ÔOm 


Còn gọi là Ao Vuông, là một cảnh đẹp nổi tiếng của Trà Vinh 
nói riêng và của vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung, thuộc 
ấp Tà Cụ, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, cách thị xã Trà 
Vinh khoảng 7km về hướng Tây Nam. 


Ao Bà Om có dạng gần vuông, dài khoảng 500m, rộng khoảng 
350m, nằm sát quốc lộ 53. Chung quanh ao là gò cát cao, rợp bóng 
cây sao, cây dầu cổ thụ có tuổi thọ hàng trăm năm, có những cây 
gốc rễ tạo dáng kỳ lạ, trông rất bắt mắt. Nước trong ao phẳng 
lặng xanh ngắt, đây đó mùa sen nở ánh lên một màu tím của hoa 
sen dại, nhẹ nhàng như bức tranh lụa. 


Không khí mát lạnh trong lành. Du khách đến đây sẽ được 
nghe kể truyền thuyết ly kỳ và hấp dẫn về ao Bà Om. Chuyện 
kể rằng: mỗi khi nam nữ trong buôn muốn cưới nhau, không bên 
nào ngỏ lời trước vì phải chịu một phí tổn rất lớn cho việc mua 
sắm lễ vật. Nhân chuyện đào ao lấy nước, dân làng cho 2 bên 
nam nữ thi đua, mỗi bên đào một hồ, bên nào thua phải chịu tốn 
kém tiền bạc cho việc cưới xin. Người lãnh đạo phái nữ là Bà Om 
liền nghĩ ra một cách để chiến thắng, khi trời vừa sập tối, bà cho 
bày tiệc thết đãi đám đàn ông. Vì quá chén và ÿ lại sức mạnh của 
mình nên các chàng trai quên mất nhiệm vụ. Nửa đêm Bà Om 
treo ngọn đèn lên cành cây làm họ lầm tưởng là sao Mai mọc, 
liền mang dụng cụ đi về. Các bà ở lại cắm cúi đào và chiến thắng. 
Địa danh ao Bà Om có từ đấy. Cạnh ao, người ta xây dựng một 
toà nhà Bảo tàng Khơme khá hiện đại, trưng bày nhiều hiện vật 
về nền văn hóa Óc Eo. Cách ao Bà Om không xa là chùa Âng, 
ngôi chùa nổi tiếng cổ nhất trong số các chùa Khơme ở Trà Vinh. 


921 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Cồn Nghêu 

Còn gọi là cần Ngạnh, là một cồn cát thuộc xã Mỹ Long, huyện 
Cầu Ngang, cách bờ biển Mỹ Long không xa, khoảng 10 phút đi 
ca nô, độ chừng 3 đến 4km. Vào lúc nước thủy triều lên, toàn bộ 
cồn Nghêu đều bị chìm ngập trong nước biển, và khi thủy triều 


xuống cồn cát mới hiện ra. 


Du khách đến côn Nghêu, ngoài việc hưởng không khí trong 
lành của đại dương còn được thưởng thức món nghêu của cồn 
Nghêu thịt ngọt. Cồn Nghêu có rất nhiều nghêu, một đặc sản 
quý, nổi tiếng của vùng này, vì vậy mới có tên là côn Nghêu. 

Trên cồn Nghêu người ta đã dựng ba nhà ăn, nghỉ, theo kiểu 
nhà sàn, cao hơn mặt nước biển, để phục vụ du khách đến tham 
quan, nghỉ dưỡng. 


Bãi biển Ba Động 

Thuộc xã Trường Hoà, huyện Duyên Hải, cách thị xã Trà Vinh 
khoảng ððkm. Bãi biển Ba Động cát trắng phau, mịn màng, bờ 
biển thoai thoải chạy dài hàng chục cây số, nước quanh năm 
trong xanh, trông rõ tận đáy biển, quả là một bãi tắm lý tưởng 
của vùng phương Nam giàu nắng gió. Không khí trong lành. 
Thời Pháp thuộc, trước năm 1945, người Pháp đã xây dựng ở đây 
nhiều biệt thự sang trọng, tạo thành khu nghỉ mát và thường 
xuyên đến ăn chơi và tắm biển. 


DI TÍCH 


Chùa Hang 

Chùa Hang thuộc ấp Tầm Phương, xã Đa Lộc, huyện Châu 
Thành, cách thị xã Trà Vinh khoảng 5km về hướng Nam, còn 
có tên là chùa Mồng Rầy (Kamponynixprdle), nhưng người dân 
quen gọi là chùa Hang, vì chùa có cổng kiến trúc như một cái 
hang. Chùa Hang là một ngôi chùa Khơme cổ, tọa lạc trên một 
khuôn viên rộng khoảng 10ha, trong khuôn viên có nhiều cây cổ 


922 


TRÀ VINH 


thụ cao to, rợp bóng mát như cây sao, cây dầu, nơi sinh sống của 
nhiều loài chim, đặc biệt là các loài cò. Ban ngày chúng bay đi 
kiếm ăn và kéo nhau về vào lúc hoàng hôn làm cho không gian 
chùa náo động, tạo nên một cảnh đặc sắc của ngôi chùa. 


Chùa Cỏ 

Còn gọi chùa Nodol hay chùa Giồng Lớn, thuộc ấp Giồng Lớn, 
xã Đại An, huyện Trà Cú, cách thị xã Trà Vinh khoảng 40km về 
phía Nam. 


Chùa Cò là một ngôi chùa Khơme cổ to lớn. Về kiến trúc xây 
dựng giống như các ngôi chùa Khơme khác trong vùng, vẫn 
mang nét kiến trúc đặc sắc của nền văn hóa Khơme ở Trà Vĩnh. 
Vẫn một cụm kiến trúc bao gồm cổng chùa, ngôi chính điện, tháp 
đựng tro cốt, các sa la (nhà tăng, nhà hội...). Ngôi chính điện 
với những góc mái uốn cong theo hình đuôi rồng Phu Chông, 
những đỉnh tháp nhọn theo hình nhọn núi Xôme và những hình 
tượng quen thuộc như Riehu, thần bốn mặt Mohabrom, chim 
thần Kâyno, Mahaknốt... Chùa Nodol được bao bọc bởi những 
rặng tre xanh, những hàng cây sao, dầu, là nơi làm tổ cho những 
đàn cò. 

Điểm hấp dẫn đặc biệt của chùa Nodol là quang cảnh thiên 
nhiên còn mang đậm nét hoang sơ với sự hiện diện của đàn cò. Ỏ 
đây vào ban ngày không lúc nào ngớt tiếng cò coọc, coọc, coọc... 
Người Khơme gọi con cò là kok, phải chăng là tên gọi dựa vào âm 
thanh này? Đặc biệt vào buổi sáng khi đi kiếm ăn và quay về tổ, 
trên nền trời chấp chới những đàn cò trắng cả một góc trời cùng 
với tiếng kêu inh ỏi. Chùa Nodol là nơi trú ngụ của đàn cò, vì vậy 
người dân gọi ngôi chùa này là chùa Cò. 

Cò đậu trong khuôn viên chùa khoảng 83ha với mật độ khá 
dày đặc, ước tính có tới hàng vạn con. Vào thời điểm đông 
nhất, người ta thấy ở đây có cò trắng, cò ngà, cò cổ đỏ, cò ma, 
cò đốm, cò quắm... Đến nay, các lão nông tri điển Trà Vinh vẫn 
còn tin rằng: năm nào cò ngà về nhiều thì năm đó mưa thuận 


923 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


gió hoà, mùa màng tươi tốt, và ngược lại, thời tiết tai ương, 
mùa màng thất bát. 


Chùa Samrôngek 
Đây là ngôi chùa cổ Khơme Nam Bộ tọa lạc tại ấp Đôn Hóa, 
xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành. 


Tương truyền chùa được dựng vào khoảng giữa thế kỷ thứ 
VII (khoảng năm 642), nhưng lại có thuyết cho rằng chùa dựng 
vào thế kỷ XIV (1373). Nhưng ngôi chùa cũ đã bị hư hỏng nặng. 
Ngôi chùa hiện tại mới được xây dựng lại năm 1850. Năm 1944, 
toà chính điện được trùng tu, sửa chữa. 


Hiện trong chùa còn lưu giữ một số đồ vật quý như tượng cổ 
Noria bằng đá quý và bia đá khắc chữ Khơme. Chung quanh 
chùa có nhiều tháp mộ. 


Chùa Lưỡng Xuyên 

Còn gọi là chùa Long Phước, tọa lạc ở số 3 đường Lê Lợi, 
phường 1, thị xã Trà Vinh. Chùa được xây dựng vào khoảng thế 
kỷ XIX. Năm 1834, Hoà thượng Khánh Hoà trụ trì chùa, cho 
trùng tu sửa chữa lớn và đặt tên chùa là Long Phước. Năm 1987, 
thầy Minh Hà trụ trì chùa lại cho đổi tên là Lưỡng Xuyên. 


Trong chùa hiện còn giữ bộ Đại tạng kinh, đặt trong hai tủ, 
do Hoà thượng Khánh Hoà thỉnh về. 


Đền thờ Bác Hồ 

Thuộc ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thị xã Trà Vĩnh, cách trung 
tâm thị xã Trà Vinh khoảng 5km. Đền thờ Bác được nhân dân 
xây dựng vào năm 1970, sau khi Bác qua đời, giữa lúc vùng này 
nằm dưới quyền kiểm soát của Mỹ-ngụy. Mỹ-ngụy đã nhiều lần 
cho quân vào đốt phá đền, nhưng trước sức đấu tranh mạnh mẽ 
của nhân dân trong ấp, xã, bọn chúng không sao phá nổi. 


Đền thờ lúc đầu chỉ làm bằng tranh tre, nứa lá, nhưng nó là 
tấm lòng, là bảo vật của văn hóa tỉnh thần của nhân dân Trà 


924 


TRÀ VINH 


Vinh tưởng nhớ vị cha già vĩ đại của dân tộc. Và vì thế ngôi đền 
đã được nhân dân Trà Vinh ra sức bảo vệ, giữ gìn dù phải hy 
sinh xương máu cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. 


Sau năm 1975, đền thờ Bác được nhiều lần trùng tu, thành 
khu di tích lịch sử khá quy mô. Ngôi đền cũ do nhân dân xây 
dựng năm 1970 được giữ nguyên, và xây trùm lên một toà nhà 
bê tông, lợp ngói để bảo vệ ngôi đền làm bằng nứa lá. Ngoài ra, 
trong khu di tích còn có các hạng mục khác như: nhà truyền 
thống, ao sen, đài tưởng niệm, cổng đền, nhà tiếp khách... 


Ngày nay, vào các dịp lễ tết, ngày cưới hoặc khi đạt thành 
tích trong lao động, học tập, công tác, nhiều gia đình cán bộ và 
quân dân trong tỉnh Trà Vinh đến viếng và thắp hương tại đền 
và báo công lên Bác. Đây là nếp sinh hoạt mới thể hiện tấm lòng 
của đông đảo cán bộ nhân dân trong tỉnh Trà Vinh đối với Bác 
Hồ kính yêu. 


Khu di tích này được công nhận là di tích lịch sử cách mạng 
cấp quốc gia vào ngày 5-9-1989. 


Chùa Angkorette Pali 

Còn gọi là chùa Âng. Chùa Âng là một trong những ngôi chùa 
cổ nhất trong toàn bộ chùa cổ Khơme ở Trà Vinh. Chùa Âng ẩn 
mình dưới những rừng cây cổ thụ râm mát cạnh ao Bà Om thơ 
mộng, cách thị xã 7km. Chùa tọa lạc trên một khuôn viên rộng 
hơn 4ha thuộc ấp Tà Cụ, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành. 
Đây là một ngôi chùa kiến trúc cổ, hài hoà trong cảnh sắc thanh 
u, yên tĩnh, có kiến trúc độc đáo. Những hình ảnh trang trí nơi 
chính điện mang nét tiêu biểu của văn hóa Khơme, có liên quan 
chặt chẽ đến văn hóa Ấn Độ. Các gò mái có rắn thần Naga, đuôi 
cong vút, tượng trưng cho sự vĩnh cửu, trường tồn, dũng mãnh. 
Ngay dưới mái là những tượng người đầu chìm (Garuda) với hai tay 
chống đỡ mái. Rắn thần và chim thần là hai đối nghịch luôn luôn 
cùng hiện diện. Ô tam giác đầu hồi, được đắp nổi trang trí tỉ mỉ. 


925 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Chùa Âng đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là Di tích 
văn hóa cấp quốc gia. 


LÊ HỘI 

Trà Vinh là vùng đất có nhiều danh lam thắng cảnh, chùa 
chiền thanh u, nơi sinh sống của hai dân tộc chủ yếu là Việt và 
Khơme, có một truyền thống văn hóa lâu đời và có nhiều lễ hội 
văn hóa đặc sắc. Đặc biệt người Khơme, trong năm có nhiều 
ngày lễ. 


Tết năm mới (Chol Chnam Thmay) 

Tức là tết năm mới của người Khơme Nam Bộ nói chung, của 
đồng bào Khơme Trà Vinh nói riêng, được tổ chức vào tháng 4 
dương lịch (kéo dài ba ngày, thường chọn những ngày 13, 14 và 
1). 


Lễ Đolta 

Tức là lễ cúng ông bà. Đây là một lễ lớn của đồng bào Khơme 
đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi năm lễ Đolta được tổ chức trong 
ba ngày từ 29 tháng 8 đến 1 tháng 9 âm lịch. 


Lễ Ok Om Bok 

Gọi là lễ cúng trăng của đồng bào Khơme, được tổ chức vào 
ngày 15 tháng 10 âm lịch. Đồng bào Khơme tổ chức cúng Trăng 
để tưởng nhớ công ơn của Mặt Trăng, mà người Khơme coi là 
vị Thần điều tiết mùa màng, giúp họ làm ăn phát tài, phát lộc 
trong năm. Trong dịp lễ Ok Om Bok, người dân Khơme còn tổ 
chức đua ghe ngo, được đông đảo bà con tham dự. 


Lễ Dâng Bông 

Mi lần trong phum, sóc tiến hành xây dựng cầu cống, đường 
sá, trường trạm, chùa chiền hoặc những công trình phúc lợi công 
cộng... dân trong phum, sóc đều tổ chức lễ dâng bông, để quyên 
góp tiền xây dựng trước khi tiến hành xây. Trong ngày này, sư 


926 


TUYẾN QUANG 


sãi các chùa trong vùng đọc kinh cầu nguyện, có tổ chức vui chơi 
ca hát mọi người tham gia. 


Lễ hội Nghinh Ông 

Đây là lễ hội của ngư dân vùng biển Mỹ Long, còn gọi là lễ 
cúng biển. Lễ cúng biển Mỹ Long được tổ chức trong ba ngày 
từ ngày 10 đến ngày 12 tháng ð âm lịch hằng năm tại miếu Bà 
Chúa Xứ, biển Mỹ Long, xã Mỹ Long, huyện Cầu Ngang. Trong 
ba ngày này, có nhiều nghỉ lễ diễn ra trọng thể như lễ Nghinh 
Ông Nam Hải (trên thuyền nghĩnh các vị hóa trang thành Quan 
Công, Châu Xương, Quan Bình), lễ rước Bà Chúa Xứ, rước Cậu, 
lễ Nghinh Ông (rước cá Ông để tỏ lòng biết ơn cá Ông đã giúp đỡ 
mỗi lần tàu thuyền đi biển gặp nạn), lễ tế Thần nông, chánh tế, 
lễ nghĩnh ngũ phương đi bộ vòng quanh thị trấn. Trong lễ hội có 
nhiều trò chơi dân gian truyền thống như kéo co, nhảy bao... kết 
thúc lễ hội với việc đưa tàu ra khơi. 


Lễ hội Nghinh Ông do người dân chài ven biển Mỹ Long tổ 
chức lần đầu vào năm 1937 với mục đích cầu an, dần dần lôi 
cuốn được nhiều người tham gia. 


TUYẾN QUANG 


Tuyên Quang là tỉnh vùng núi phía Bắc, là căn cứ Cách mạng 
trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, có diện tích 
tự nhiên 5.801km°, dân số khoảng 700.000 người, gồm nhiều 
dân tộc sinh sống: Kinh, Tày, Hmông, Dao, Nùng, Cao Lan, 
Hoa, Sán Dìu... Thị xã Tuyên Quang là tỉnh ly, ngoài ra là các 
huyện: Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn và Sơn Dương. 

Phía Bắc giáp Hà Giang, phía Tây giáp Hà Giang và Yên Bái, 
phía Nam giáp Phú Thọ, phía Đông giáp Thái Nguyên, Bắc Kạn, 
phía Đông Bắc giáp Cao Bằng. Thị xã Tuyên Quang cách Hà Nội 
165km. 


157 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Địa hình tỉnh Tuyên Quang không đồng nhất, chia làm ba 
vùng: vùng núi phía Bắc, miền đổi núi ở giữa và vùng đổi núi 
phía Nam. 

Tuyên Quang thuộc vùng khí hậu nhiệt đới, chịu ảnh hưởng 
của khí hậu lục địa Bắc Á. Có hai mùa: mùa khô và mùa mưa. 
Nhiệt độ trung bình cả năm từ 22-24°C. Mùa hè mưa nhiều. 


Tuyên Quang có hệ thống sông suối khá nhiều, phân bố tương 
đối đều giữa các vùng. 

Là tỉnh miền núi, nhưng về giao thông không đến nỗi khó 
khăn. Tuyên Quang là một tỉnh có tiềm năng kinh tế về khoáng 
sản, đá quý, lâm thổ sản, nhưng chưa được khai thác bao nhiêu. 
Rừng nguyên sinh Tuyên Quang có nhiều gỗ quý như lát hoa... 
có hệ động vật phong phú và quý hiếm. 


THẮNG CẢNH 


Rừng nguyên sinh Na Hang 

Rừng nguyên sinh Na Hang, tiếp giáp với vườn Quốc gia Ba 
Bể của Bắc Kạn. Rừng Na Hang có thảm thực vật dày, độ che 
phủ lớn và phong phú về chủng loại, trong đó có những loại gỗ 
quý hiếm như lát hoa, lim, sến, táu... Đặc biệt về động vật có 
nhiều loại thuộc sách đỏ như voọc mũi hếch là loại thú rất hiếm 
hoi trên thế giới. 

Rừng nguyên sinh Na Hang đã được bảo tồn và trở thành khu 
du lịch sinh thái hấp dẫn, một nơi tham quan nghiên cứu rất bổ 
ích. 

Suối nước khoáng Mỹ Lâm 

Đuối nước khoáng Mỹ Lâm có nhiệt độ nóng khoảng 629C. 
Theo các nhà khoa học nước khoáng Mỹ Lâm khá tốt, có nhiều 


lưu huỳnh, manhê, canxi và các loại khoáng khác có tác dụng 
chữa bệnh. Suối khoáng Mỹ Lâm cách thị xã Tuyên Quang 


928 


TUYẾN QUANG 


khoảng 15km, giao thông thuận tiện. Đây sẽ là nơi du lịch nghỉ 
dưỡng rất thích hợp cho du khách tăng cường sức khỏe. 


DI TÍCH 


Thành cổ nhà Mạc 

Từ đầu thế kỷ XVI, triều đình phong kiến nhà Lê xảy ra các 
cuộc tranh giành, thoán đoạt và xung đột gay gắt giữa các phe 
phái. Năm 1527, tập đoàn phong kiến do Mạc Đăng Dung cầm 
đầu thắng thế, phế truất nhà Lê, lập ra nhà Mạc. Triều Mạc kéo 
dài từ 1527 đến đời Mạc Mậu Hợp (1562-1599) bị thủy quân Lê - 
Trịnh bắt giải về kinh đô Đông Đô, treo sống ba ngày rồi đưa ra 
chém đầu ở bãi Bồ Đề, chính thức chấm dứt triều Mạc. 


Tuy vậy, con cháu họ Mạc nghe theo lời Trạng Trình Nguyễn 
Bỉnh Khiêm rút lên Cao Bằng còn kéo dài đến năm 1677 mới bị 
diệt hắn. Như vậy nhà Mạc tồn tại chính thức trên ngai vàng 65 
năm và kéo dài cho đến khi bị tiêu diệt hoàn toàn là 150 năm. 
Trong thời gian trị vì, nhà Mạc xây nhiều thành lũy, trong đó có 
thành cổ nhà Mạc ở Tuyên Quang. 


Thành được dựng năm 1552, vào thời Mạc Phúc Nguyên 
(1546-1561), nằm ở trung tâm thị xã Tuyên Quang. Thành án 
ngữ bên bờ sông Lô, được xây bằng đá kiên cố. Hiện di tích chỉ 
còn lại hai cổng thành phía Tây và phía Bắc cùng một số đoạn 
tường thành, còn phần lớn đã bị phá hủy. 


Chùa Bảo Minh Sùng Phúc 

Tương truyền chùa có từ thời Lý, nhưng địa điểm cho đến nay 
chưa xác định chính xác được ở chỗ nào trong các xã An Nguyên, 
Hoà Phúc, huyện Chiêm Hóa. 

Chùa do Thái Phó Hà Hưng Tông (1069-?), còn có tên Hà Di 
Khánh, tri châu Vị Long, khởi công xây dựng năm Đinh Hợi, 
niên hiệu Long Phù Nguyên Hóa thứ 7 (1107) đời Lý Nhân Tông. 
Chùa đã bị phá hủy từ lâu, nhưng tấm bia nói về việc dựng chùa 

929 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


ở xã An Nguyên do triều thỉnh đại phu Lý Thừa Ân soạn và 
khắc dựng cùng thời hoặc dựng sau năm 1107. Bia cho biết một 
phần tiểu sử của Hà Hưng Tông, ông vốn là người Châu Ung 
(Trung Quốc), từ thời Cao Tổ là Hà Đắc Trọng theo về làm thái 
thú của vương triều nước ta. Ông nội làm quan đến chức Thái 
Bảo triều Lý, lấy vợ là công chúa thứ ba của Lý Thái Tổ, sinh ra 
thân phụ của Hà Hưng Tông. Thân sinh Hà Hưng Tông năm Ất 
Mão, niên hiệu Thái Ninh năm thứ 4 (1075) từng tham gia chiến 
dịch bao vây thành Châu ng, lập công lớn được ban chức Đoàn 
huyện sứ, tước Hữu Đại diên ban. Hưng Tông là con thứ tư, mẹ 
là Lý Thị. Vì là cháu ngoại của Lý Thái Tổ, Hưng Tông được Lý 
Nhân Tông đón về kinh năm 1078 cho kết duyên cùng công chúa 
Khâm Thánh. Ông ở Thăng Long đến năm Nhâm Tuất (1082) 
đưa vợ về quê ở châu Vị Long. Năm Bính Dần (1086), Lý Nhân 
Tông xuống chiếu cho Hà Hưng Tông được nối chức cha làm trì 
châu VỊ Long, tước Kiên Tả diên ban kim tử Vinh Lộc đại phu, 
hàm Thái Phó. 

Đền Hạ 

Ỏ thị xã Tuyên Quang. Đền được xây dựng năm 1738 thời Lê 
Cảnh Hưng (hậu Lê), cạnh sông, nơi khúc sông có hình dáng uốn 
lượn như rồng bay, toàn bộ khu đền in bóng lung lĩnh mặt nước. 

Đền lợp ngói vấy, có mái đao cong duyên dáng cùng những 
biểu tượng rồng, nghê đắp nổi. Đền Hạ là một di tích tôn giáo 
biểu hiện rõ nét qua các mảng hoa văn và các bức chạm trổ theo 
phong cách nghệ thuật cuối đời Lê, đầu Nguyễn. 

Hiện đền còn lưu giữ nhiều pho tượng cổ có giá trị về mặt 
nghệ thuật và lịch sử. 


Đền Y La 

Ở xã Y La, huyện Hàm Yên. Đền thờ công chúa Ngọc Lâm và 
Phương Dung. Tương truyền hai công chúa theo vua (?) đi tuần 
du các địa phương, khi đến xã Y La, trời đổ mưa to, gió lớn, hai 


930 


TUYẾN QUANG 


công chúa cho thuyền cập bến bên bờ sông, rồi cưỡi mây bay về 
kinh. Dân xã cho là sự tích linh dị, nên góp công của lập đền thờ 
hai nàng công chúa Ngọc Lâm và Phương Dung ở hữu ngạn sông 
Lô. 

Khoảng năm Minh Mạng thứ 14 (1833) Tổng đốc Lê Văn Đức 
đem quân đi đánh Nùng Văn Vân, dừng chân nghỉ đêm ở bản 
xã vào cầu đảo ở đền. Sau thắng trận trỏ về, Lê Văn Đức đem 
sự việc tâu lên, vua Minh Mạng ban sắc cho Phương Dung công 
chúa làm Hiệp Thuận du thần. 


Đình Hồng Thái 

Ở xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, cách đình Tân Trào khoảng 
1km trên đường từ đèo Chấn sang huyện ly Sơn Dương. Đình 
Hồng Thái, đình Tân Trào và cây đa Tân Trào đều nằm trong 
cụm di tích lịch sử cách mạng Tân Trào. 


Kiến trúc đình Hồng Thái hoàn toàn giống đình Tân Trào, 
khung đình làm bằng gỗ, mái lợp lá cọ, gồm ba gian hai chái. 
Đình lát sàn gỗ, cao cách mặt đất khoảng 0,5-0,6m. Ở gian giữa 
phía trước không lát ván. Chung quanh đình để trống, không 
thưng vách. Ở bốn cột sàn lửng, có bốn câu đối chữ Hán. Nhang 
án đặt ở dưới đất gian giữa phía ngoài. Ba mặt của nhang án 
được chạm trổ hoa văn trong các ô vuông và ô chữ nhật, được sơn 
son thếp vàng. 


Đình Hồng Thái là nơi dừng chân đầu tiên của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh trên đường từ Pắc Bó, Cao Bằng về Tân Trào dự Quốc 
dân Đại hội ngày 16 và 17 tháng 8 năm 1945, chỉ trước ngày 
Tổng khởi nghĩa hai ngày. Tại đây, Người đã tiếp và trao đổi với 
các cán bộ, lãnh đạo đặc khu Nguyễn Huệ. Đình Hồng Thái còn 
là nơi đón tiếp các đại biểu cả nước về dự Đại hội. Trong thời kỳ 
9 năm chống Pháp, đình Hồng Thái là nơi đặt trạm thường trực 
của An Toàn Khu (ATK). 


931 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Đình Tân Trào 
Đình Tân Trào được xây dựng năm Quý Hợi (1923) tại thôn 
Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương. 


Đình xây dựng theo kiểu nhà sàn dân tộc, khung bằng gỗ, 
mái lợp lá cọ, gồm ba gian hai chái. Ỏ gian giữa nửa phía trước 
không lát sàn. Phần sau của gian giữa và các gian khác đều 
được lát ván gỗ. Đình không thưng vách. Sàn gỗ cao hơn mặt đất 
khoảng 0,5-0,6m. Ở gian giữa phía trước có một nhang án đặt 
trên nền đất, ba mặt nhang án đều có chạm khắc hoa văn các ô 
vuông và ô chữ nhật được sơn son thếp vàng. 


Đình Tân Trào là một di tích lịch sử cách mạng quan trọng 
của dân tộc. Nơi đây trong hai ngày 16 và 17 tháng 8 năm 1945, 
Quốc dân Đại hội đã họp thông qua lệnh Tổng khởi nghĩa cướp 
chính quyền từ tay phát xít Nhật và thực dân Pháp. Đồng thời 
Quốc dân Đại hội đã thông qua mười chính sách lớn của Mặt 
trận Việt Minh và cử ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, 
tức là Chính phủ Lâm thời do cụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. 
Ngày 17 tháng 8 kết thúc Đại hội Quốc dân, Hồ Chủ tịch đã đọc 
lời thề quyết tâm giành độc lập bảo vệ dân tộc trước Quốc dân 
Đại hội. 

Cây đa Tân Trào 

Cách đình Tân Trào 500m. Dưới bóng cây đa này, chiều ngày 
16-8-1945, Quân giải phóng do ông Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã 
làm lễ xuất kích trước sự chứng kiến của nhân dân xã Tân Trào 
và hơn 60 vị đại biểu trong cả nước dự Đại hội Quốc dân Tân 
Trào. Ông Võ Nguyên Giáp đã đọc bản Quân lệnh số 1 và Quân 
giải phóng đã lên đường qua Thái Nguyên về giải phóng Thủ đô. 


Khu di tích cách mạng Tân Trào. 


Tân Trào là một thung lũng nhỏ thuộc huyện Sơn Dương, 
nằm lọt giữa những ngọn núi cao và rừng cây bạt ngàn, cách thị 
xã Tuyên Quang khoảng 40km về phía Tây Bắc, cách Hà Nội 
khoảng 200km. Ở đây có nhiều đồng bào Tày Nùng sinh sống. 


932 


TUYẾN QUANG 


Tân Trào là khu di tích lịch sử, trước tháng 8 năm 1945, Tân 
Trào là căn cứ địa cách mạng, là Thủ đô lâm thời của khu giải 
phóng, nơi Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Hội nghị toàn 
quốc ngày 13-8-1945, quyết định Tổng khởi nghĩa, nơi họp Quốc 
dân Đại hội từ 16-17 tháng 8 năm 194ỗ tại đình Tân Trào thông 
qua lệnh Tổng khởi nghĩa và mười chính sách lớn của Mặt trận 
Việt Minh, bầu ra Chính phủ lâm thời do cụ Hồ Chí Minh làm 
Chủ tịch và cũng là nơi Đội Việt Nam Giải phóng quân làm lễ ra 
quân tại cây đa Tân Trào. Đặc biệt, cách đình Tân Trào khoảng 
100m về phía Bắc là lán ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 6 
đến tháng 8 năm 1945, trước khi Người về Hà Nội. 

Lán Nà Lừa 

Lán Nà Lừa cách đình Tân Trào khoảng 100m về phía Bắc, 
nơi Hồ Chủ tịch sống và làm việc từ tháng 6 đến tháng 8 năm 
1945, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa vũ trang trong toàn quốc 
vào ngày 19-8-1945. Lán được dựng bằng tre nứa lá theo kiểu 
nửa nhà sàn, nửa trệt. Chính tại nơi đây Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã triệu tập Hội nghị cán bộ ngày 4-6-1945 bàn việc củng cố căn 
cứ địa, thành lập “khu giải phóng, quân giải phóng”. Đồng thời 
tại đây, Bác đã chuẩn bị cho Hội nghị Toàn quốc của Đảng họp từ 
13 đến ngày 15 tháng 8 năm 1945, quyết định Tổng khởi nghĩa 
và chuẩn bị cho Quốc dân Đại hội Tân Trào ngày 16-17 tháng 8 
năm 1945. 


Hiện lán Nà Lừa vẫn còn nguyên vẹn, hằng ngày vẫn đón 
khách tham quan. 


Hang Bóng 

Nằm trên lưng chừng núi Bóng, dưới chân núi là dòng sông 
Đáy uốn khúc quanh co, cách đình Hồng Thái và Tân Trào vài 
ba km. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp từ 1950- 
1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở hang này. Tại đây, ngày 22-2- 
1950, Hồ Chủ tịch đã ký sắc lệnh Tổng động viên nhân tài vật 
lực cho kháng chiến. Cũng chính tại hang này, ngày 25-7-1950, 


933 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Bác đã trả lời phỏng vấn của nhà báo Mỹ về vấn đề Mỹ can thiệp 
vào Đông Dương. Cũng tại đây, Bác chỉ đạo sát sao Chiến dịch 
Biên giới 1950 và dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II, 1951. 

Di tích lịch sử Đá Bàn 

Ỏ làng Ngói, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn. Đây là nơi làm 
việc của Hoàng thân Xuvanuvông, sau này là Chủ tịch nước 
Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, từ năm 1945-1951, trong cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân hai nước Việt 
Nam và Lào. Khu di tích này là một biểu tượng về tình hữu nghị 
đoàn kết, sắc son thủy chung giữa hai dân tộc Việt - Lào. Khu 
di tích được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử. 


Khu di tích lịch sử Kim Bình 

Sau Chiến dịch Biên giới 1950 thắng lợi, cả một dọc biên giới 
được giải phóng, nối liền với các nước xã hội chủ nghĩa. Cuộc 
kháng chiến của nhân dân ta chuyển sang một giai đoạn mới. 
Đầu năm 1951, Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ II 
họp tại Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Đây là Đại 
hội lịch sử, quyết định đưa cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp và can thiệp Mỹ đến thắng lợi. 


LE HỌI 

Tuyên Quang là tỉnh có nhiều dân tộc anh em sinh sống, một 
mảnh đất có truyền thống đoàn kết chiến đấu chống ngoại xâm, 
một căn cứ địa vững chắc của cách mạng và kháng chiến. Tuyên 
Quang có một nền văn hóa đa sắc tộc, có nhiều lễ hội dân gian 
truyền thống như: 

Lễ hội bản Giếng Tanh 

Hằng năm lễ hội diễn ra vào mùa xuân tại đền bản Giếng 
Tanh, huyện Yên Sơn, vùng dân tộc Cao Lan, để tưởng nhớ công 


ơn của hai vị Ngọc Sơn và Nghiêm Sơn có công đánh giặc ngoại 
xâm là người con của vùng núi sơn cước này. 


934 


VĨNH LONG 


Bau phần tế lễ là phần hội có nhiều trò vui đặc sắc như ném 
còn, đánh đu, múa dân gian... 


Lể hội quá tang của người Dao 

Là lễ hội cấp sắc danh cho nam giới người Dao. Theo tục lệ 
cổ truyền của dân tộc Dao, người con trai từ 18 tuổi trở lên đều 
được làm lễ để công nhận là người đã đến tuổi trưởng thành, có 
đầy đủ tư cách chịu trách nhiệm về mình. Sau phần lễ trang 
nghiêm là đến phần hội. Những làn điệu dân ca vũ hội nổi lên 
trong tiếng chuông, tiếng trống, chũm chọe náo nhiệt, mọi người 
vừa múa hát vừa uống rượu cần. 


VĨNH LONG 


Vĩnh Long nằm ở trung tâm và là hình ảnh thu nhỏ của đồng 
bằng sông Cửu Long, bởi sự đa dạng và trù phú của vùng đất 
nằm giữa hai dòng sông lớn: sông Tiền và sông Hậu, có diện tích 
tự nhiên 1.487km, dân số 1,2 triệu người, gồm các dân tộc Kinh, 
Khơme, Hoa. 


Về đơn vị hành chính, tỉnh Vĩnh Long có thị xã Vĩnh Long 
là tỉnh ly và các huyện: Long Hồ, Măng Thít, Bình Minh, Tam 
Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm. 


Phía Bắc tỉnh Vĩnh Long là Tiền Giang, Tây Bắc giáp Đồng 
Tháp, Đông giáp Bến Tre, Đông Nam giáp Trà Vinh, phía Nam 
giáp Cần Thơ. 


Vĩnh Long là vùng đất ở trung tâm đồng bằng sông Cửu 
Long, địa hình tương đối bằng phẳng, lắm sông rạch, giao thông 
hết sức thuận tiện. Trên địa bàn tỉnh có quốc lộ 1A và quốc lộ 
ð3 đi qua. Nhất là từ khi cầu văng dây Mỹ Thuận khánh thành, 
và rồi đây khi cầu Cần Thơ xây xong, Vĩnh Long càng có cơ hội 
giao thương dễ dàng, bởi Vĩnh Long là cầu nối giữa Thành phố 
Hồ Chí Minh với Cần Thơ, vùng Tây Đô giàu có và các tỉnh đồng 
bằng sông Cửu Long. 


935 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Vĩnh Long nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới có hai mùa rõ 
rệt: mùa mưa từ tháng 5ð đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến 
tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình cả năm là 27°ƠC. Lượng 
mưa trung bình năm 1.300-1.500mm. 


Vĩnh Long là vùng đất màu mỡ, được thiên nhiên ưu ái. Bên 
cạnh 90% đất đai trồng lúa, mỗi năm người dân Vĩnh Long còn 
thu hoạch hàng trăm ngàn tấn hoa quả các loại như: cam, nhãn, 
quýt, bưởi, dừa... 


THẮNG CẢNH 


Cù Lao An Bình 

Giữa sông Tiền, đối diện với thị xã Vĩnh Long nổi lên một cù 
lao xanh tốt. Đó chính là cù lao An Bình rộng khoảng 60km? gồm 
bốn xã: An Bình, Bình Hoà Phước, Hoà Ninh, Đồng Phú. Đất đai 
cù lao An Bình phì nhiêu màu mỡ, nước ngọt quanh năm. Cả 
một cù lao là vườn cây ăn trái như: chôm chôm, xoài, mít, nhãn, 
sầu riêng... 


Ở đây có nhiều điểm du lịch nổi tiếng như vườn cảnh bonsai 
của ông Sáu Giáo tại ấp Bình Thuận, xã Hoà Ninh với hàng 
trăm loài cây cảnh: mai vàng, mai chiếu thủy... Chung quanh 
nhà là vườn nhãn, ao nuôi cá ta1 tượng, loại cá thịt thơm ngon. 


Tại rạch Ninh Hoà có ngôi nhà sàn cất bằng gỗ, mộc mạc 
nhưng thoáng mát, đó là nhà ông Mười Đầy. Vườn nhà ông đầy 
cây trái, nào là nhãn, bưởi, sapôchê... Ngôi nhà được ngành du 
lịch Vĩnh Long chọn làm nơi ăn trưa và nghỉ qua đêm cho chương 
trình du lịch “Đi trong màu xanh đồng bằng sông Cửu Long”. 


Ngôi nhà cổ của ông Hai Hoàng xây theo kiến trúc Pháp thế 
ký XIX, có khoảnh sân khá rộng, phía sau nhà là vườn chôm 
chôm, vườn nhãn, đây cũng là địa điểm cho khách ở lại ăn trưa 
và nghỉ qua đêm... 


936 


VĨNH LONG 


Khu du lịch Trường An 

Nằm ngay cửa ngõ thị xã Vĩnh Long, với diện tích rộng 16ha, 
sát bờ sông Tiền, cách trung tâm thị xã Vĩnh Long khoảng 4km. 
Tại đây có khoảng 50 biệt thự, kiến trúc theo kiểu nhà rông Tây 
Nguyên, có bể bơi, sân quần vợt, có nhà hàng ăn uống đầy đủ 
tiện ngh, có tàu thủy đưa du khách vào vùng sông nước mỗi khi 
có yêu cầu. Trong thời gian thi công cầu Mỹ Thuận, khu biệt thự 
này chủ yếu dành cho chuyên gia, cán bộ kỹ thuật các nơi đến 
giúp thi công xây dựng cầu, nên trang thiết bị nội thất của các 
biệt thự này đạt tiêu chuẩn quốc tế. 


Trường An có khung cảnh thiên nhiên hữu tình, cây trái 
quanh năm xanh tươi, không khí trong lành với mùi thơm của 
hoa, hương đồng nội, và tiếng chim ríu rít gọi bầy... một khung 
cảnh hoà bình và thanh khiết. 


Làng nghề truyền thống 

Đi thuyền trên sông Cổ Chiên, du khách có dịp ghé thăm 
những làng nghề ven sông như làng rèn, nung gạch, lò gốm sứ, 
nung vôi bằng vỏ sò, ốc... dệt chiếu, sản xuất tương chao, làm 
nón lá, đóng ghe thuyền... Đặc biệt hơn cả là nghề làm bánh 
tráng, bánh phồng tôm, đã gắn bó với người dân nơi đây từ bao 
đời nay, chủ yếu tập trung ở xã Thuận An, huyện Bình Minh. 
Bánh tráng vùng này có ba loại: bánh tráng dừa (bánh tráng dày, 
có nước cốt dừa và vừng), bánh tráng ngọt và bánh tráng mỏng 
nhúng nước. Bánh tráng ngon phụ thuộc chủ yếu vào nguyên 
liệu và cách tráng bánh. Bánh tráng, bánh phồng Vĩnh Long 
được bán đi khắp nơi, như là một đặc sản của Vĩnh Long. 


Gốm sứ Vĩnh Long từ xưa đã có tiếng. Gốm có màu đỏ, chỉ 
dùng sản xuất một mặt hàng là gạch, để xuất sang các nước 
châu Âu. 

Làng bưởi Năm Roi 

Vĩnh Long được phù sa của hai dòng sông lớn: sông Tiền 


và sông Hậu bồi đắp quanh năm, tưới mát ruộng vườn, là môi 


Mộ, 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


trường thuận lợi cho cây trái đâm chổi nảy lộc, đơm hoa kết trái. 
Đến Vĩnh Long, đâu đâu cũng thấy một màu xanh bất tận hoà 
cùng sắc trời, và ánh nắng giàu có của phương Nam, tạo nên một 
không gian trong lành và mát dịu. Những vười cây trái bạt ngàn 
là niềm tự hào của người dân miệt vườn. Trái cây hầu như có 
quanh năm, mùa nào thức ấy. Mỗi loại mang một hương vị riêng. 
Đặc biệt bưởi Năm Roi, Bình Minh nổi tiếng cả nước. Cùng với 
bưởi Phúc Trạch, Hà Tĩnh, bưởi Năm Rol, Bình Minh giờ đã có 
thương hiệu trên thị trường thế giới. 


Vào các vườn cây vùng sông nước Nam Bộ, ngả lưng trên 
võng, dưới những tán cây bóng mát, nghe ríu rít tiếng chim gọi 
bạn, du khách cảm thấy mình như đang sống trong vườn cổ tích, 
sẽ cảm nhận được phần nào cuộc sống mộc mạc của làng quê 
Việt Nam. 


Cầu văng dây Mỹ Thuận 

Từ bao đời nay, người dân miền Tây muốn lên Thành phố Hồ 
Chí Minh, hoặc ngược lại đều phải qua phà Mỹ Thuận với bao 
nỗi cực nhọc đợi chờ. Phà Mỹ Thuận đã đi vào câu ca, điệu hò của 
vùng sông nước Cửu Long. 


Trước đòi hỏi của cuộc sống và vì sự phát triển kinh tế của 
vùng, Nhà nước đã quyết định xây dựng cầu Mỹ Thuận. Cầu Mỹ 
Thuận là cây cầu văng dây đầu tiên được khởi công xây dựng từ 
năm 1998 tại Việt Nam, nối liền hai bờ sông Tiền. Phía bờ Bắc là 
xã Hoà Hưng, huyện Cái Bè, Tiền Giang, phía bờ Nam là xã Tân 
Ngãi, thị xã Vĩnh Long. Cầu có tổng chiều dài 1.535m. Hai cầu 
dẫn mỗi bên 11 nhịp, mỗi nhịp 40m. Chiều dài phần cầu chính 
650m, chia thành ba nhịp, hai nhịp bên mỗi nhịp dài 150m, 
riêng nhịp giữa dài 350m. Độ cao thông thuyền 37,5m. Mặt cầu 
rộng 23,6m, chia thành bốn làn xe cơ giới ở giữa, hai làn hai bên 
cùng cho người đi bộ và xe thô sơ. Hai trụ treo hình chữ “H” cao 
128,5m. Đây là công trình giao thông hợp tác giữa chuyên gia kỹ 
sư hai nước Australia và Việt Nam, được đưa vào sử dụng ngày 


938 


VĨNH LONG 


21-5-2000. Cầu Mỹ Thuận hoàn thành tạo thuận lợi rất lớn cho 
sự phát triển kinh tế các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. 


DI TÍCH 


Văn Thánh Miếu 

Trước kia tại Nam Bộ, việc thành lập các tỉnh chưa hoàn tất 
dưới triều Nguyễn thì quân Pháp kéo sang xâm lược, do đó dân 
ta chưa kịp xây dựng Khổng miếu ở các nơi. Dưới thời Tự Đức, 
toàn miền chỉ mới có Văn Thánh Miếu ở Bình Dương. Năm 18683, 
khi Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông, Phan Thanh Giản được sự 
hưởng ứng của quan Lãnh Đề học Nguyễn Thông đã quy tụ học 
trò, các thân hào sĩ phu yêu nước, cùng nhân dân ba tỉnh Vĩnh 
Long - An Giang - Hà Tiên góp công góp của xây dựng Văn 
Thánh Miếu tại địa phận làng Long Hồ, tổng Long An, huyện 
Vĩnh Bình, tỉnh Vĩnh Long, nay thuộc khóm 3, phường 4, thị xã 
Vĩnh Long. 


Văn Thánh Miếu Vĩnh Long được khởi công xây dựng vào 
ngày 10-10-1864 (tức năm Giáp Tý, đời Tự Đức năm thứ 17) và 
hoàn thành vào cuối năm 1866 (tức năm Bính Dần, đời Tự Đức 
thứ 19). Văn Thánh Miếu Vĩnh Long đã trải qua nhiều lần trùng 
tu, tôn tạo vào các năm 1903, 1965 và 1994. Tuy vậy, vẫn còn giữ 
nguyên được kiến trúc xưa. 


Vào Văn Thánh Miếu phải qua một cổng có cấu trúc “nhị mái, 
tam môn quar” với hai dãy hàng rào “thượng song hạ bảng”. Hai 
hàng cây sao cao vút thẳng tắp, tạo thành lối vào Văn Miếu, nơi 
thờ Đức Khổng Tủử, vị tiên sư của nền Nho học thời phong kiến 
Trung Quốc. Trong miếu chính giữa thờ Khổng Tử, hai bên có Tứ 
Phối: Tông Thánh Tăng Tử, Án Thánh Mạnh Tử, Phục Thánh 
Nhân Tử và Thuật Thánh Tư Tử. Ngoài miếu có tả ban, hữu ban 
với hai bàn thờ Thất Thập Nhị Hiền. 


Từ Văn Thánh Miếu nhìn ra, trên lối đi giữa hai hàng cây sao 


939 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


cao vút có bài trí ba bia đá: bia số 1 đựng năm 1867, một mặt 
khắc trước tác bằng chữ Hán của Phan Thanh Giản, bàn về việc 
xây Văn Miếu, mặt sau là danh sách những minh, bang, tổng xã 
có công kiến tạo Văn Miếu. Bia số 2, một mặt ghi sơ lược công 
lao trùng tu Văn Miếu của ông Tống Hữu Định, mặt sau là danh 
sách các vị làng Long Hồ có công phụng thờ tu bổ di tích từ năm 
1915-1930. Bia số 3 đối diện với cổng Văn Miếu, dựng vào năm 
1981, với bài văn và lời di chúc của bà Trương Thị Loan, người 
cúng hiến ruộng vườn cho Văn Miếu hữu sự chi dụng từ năm 
1915. Bên trái cổng là lầu thơ được dựng năm 1867, là một Văn 
Xương Các. Tầng dưới có ba bàn thờ, chính giữa thờ chân dung 
Phan Thanh Giản cùng một bài vị “Gia Định xử sĩ Võ Tiên sinh” 
(tức cụ Võ Trường Toản), hai bàn hai bên thờ các vị quan đại 
thần có công xây dựng Văn Miếu như: Nguyễn Thông, Nguyễn 
Văn Nhã, Trương Trọng Thiên... 


Đình Long Thanh 

Tọa lạc ở khóm B, phường 5, thị xã Vĩnh Long, cách trung 
tâm thị xã 3km. Đình được xây dựng vào năm 1754, do bốn họ 
Mai, Hồ, Mạc và Võ, ngoài ra còn có một số di dân góp công 
xây dựng nên. Năm 1844, ông Nguyễn Văn Khiêm ngụ tại Vàm 
Bùng Binh, thôn Long Thanh hiến hai hécta đất để dời ngôi đình 
từ Long Hưng về Long Thanh, thuận tiện cho nhân dân các nơi 
đến cúng bái. 

Năm Tự Đức thứ 5 (1852), triều đình Huế phong sắc cho ngôi 
đình Thành Hoàng Bổn cảnh. 


Năm 1913, đình được trùng tu sửa chữa lớn, đến năm 1915 
thì hoàn thành. 

Kiến trúc đình theo kiểu nhiều căn, nhiều nóc nối dọc nhau, 
gồm năm căn nóc hình chóp, loại căn nóc hình bánh ít. Đây là 
loại kiến trúc thông dụng vùng miền Tây Nam Bộ. 

Ngoài vào là cổng và tường rào, đến sân đình, hậu cung nóc 


hình chóp, chính điện nóc hình bánh ít, võ quy nóc hình chóp, 


940 


VĨNH LONG 


võ ca nóc hình bánh ít. Đông và Tây lang nóc hình chóp, hậu 
trường nóc hình chóp. Hậu cung thờ các vị tiền hiền, hậu hiền 
có công xây dựng, bảo vệ ngôi đình. Trong hậu cung có ba bàn 
hình vuông với ba khám thờ, chạm lưỡng long chầu nguyệt, sơn 
son thếp vàng. Trước mỗi khám đặt một ngai gỗ, chạm hoa văn 
chung quanh. Trên mỗi ngai có một lư hương bằng đồng. 


Chính điện thờ sắc thần và bài vị Quốc Tổ Hùng Vương. Các 
bức hoành phi câu đối đều chạm hình rồng. Khám giữa thờ sắc 
thần, hai khám bên là tả ban, hữu ban. Hai cột cái trong gắn bao 
lam (cửa võng) được chạm trổ hoa văn và sơn son thếp vàng. Hai 
cột cái bên ngoài cũng được gắn bao lam, được chạm trổ tỉnh vi. 


Đặc biệt, các hiện vật trang trí bên trong đình đã được đưa 
sang triển lãm ở Marseilles, Pháp vào năm 1922. 


Chùa Tiên Châu 
Còn gọi chùa Tô Châu, chùa Di Đà, tọa lạc tại ấp Bình Lương, 


xã An Bình, huyện Long Hồ, bên bờ sông Cổ Chiên, cách thị xã 
Vĩnh Long 1km theo hướng Tây - Tây Bắc. 


Chùa Tiên Châu hình thành từ những năm 1740-1750, sơ 
khai chỉ là một am nhỏ với tên gọi chùa Di Đà. Chùa do Hoà 
thượng Huỳnh Đức Hội dựng ở bãi Bích Trân. Dần dà, với sự 
đóng góp của Phật tử chùa Tiên Châu ngày một khang trang 
hơn đến như ngày nay. Gọi là chùa Tiên Châu, bởi xưa kia khi 
hai làng Bình Lương và An Thành dân cư thưa thớt, đã có một 
sự kiện huyền bí xảy ra. Một đêm trăng kia, một nông dân trong 
làng có tâm sự buôn mới ra sông ngắm trời, đất, sông nước cho 
khuây khỏa, bỗng trông thấy một cảnh huyền ảo diễn ra trước 
mắt: ngoài bãi là một đoàn thiếu nữ thướt tha, kiểu diễm đang 
tắm trăng vàng trên làn nước long lanh. Người nông dân rón rén 
đến gần, bỗng các cô biến mất. Tin đồn lan khắp trong làng, mọi 
người đổ xô ra xem, nhưng không thấy ai, chỉ thấy những dấu 
chân xinh đẹp in trên cát. Dân chúng tin có sự huyền bí “Tiên nữ 
giáng trần”, nên đặt nơi này là “Bãi Tiên”. 


941 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Chùa dựng theo kiểu chữ “tam” (=), ba gian nối liền nhau, 
gồm chính điện, hậu tổ và hậu liêu. Hầu hết các hiện vật trong 
chùa được lưu lại từ thế kỷ XIX đến nay, mang giá trị nghệ thuật 
cao. Trong đó có hai tượng Phật Di Lặc cùng những bức tranh, 
câu đối, bao lam chạm khắc cây cảnh, muông thú... Ở sân chùa 
có hai cây bồ đề lớn, giữa có tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. 


Chùa Tiên Châu là ngôi chùa cổ danh tiếng, có cảnh đẹp thu 
hút tao nhân, mặc khách xưa nay. 


Chùa Sanghamangala 

Còn gọi là chùa Hạnh Phúc Tăng, tọa lạc ở ấp Trung Trạch, xã 
Trung Thành, huyện Vũng Liêm. Đây là một ngôi chùa Khơme 
Nam Bộ. Theo các nhà sư thì chùa này có niên đại cao nhất trong 
số các chùa Khơme ở hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh. Ngôi chùa 
đầu tiên dựng bằng tre lá đơn sơ vào thế kỷ XIII. Sau nhiều lần 
trùng tu, đặc biệt vào năm 1965, ngôi chùa được trùng tu kiên 
cố nhất như hiện nay. Cổng chùa được dựng vào năm 1971. Lần 
trùng tu gần đây nhất là vào năm 1991. 


Chùa Sanghamangala nằm trong một khuôn viên rộng 3ha, 
trong vườn chùa có nhiều cây cổ thụ. 


Ngôi chính điện nền xây cao lát gạch, tường bê tông. Mái ngói 
ba cấp, cấp trên cùng tạo độ dốc 4ð°. Hai đầu hồi là hai hình tam 
giác. Trên mỗi đầu cột đều có hình nữ thần (Kayno) làm gờ đố 
mái, chạm khắc tỉ mỉ. Phía trước gian chính điện là một vườn 
tháp mộ. Ỏ gian chính điện bài trí tượng Phật: tượng Phật lúc 
còn là Thái tử Tất Đạt Đa chưa xuất gia, tượng Phật đi khất 
thực, tượng Phật thiền định, tượng Phật nhập niết bàn. 

Đền Chu Văn Tiếp 

Ở thôn An Hội, huyện Vĩnh Trị, nay là huyện Vũng Liêm. 
Đền thờ Chu (Châu) Văn Tiếp. Tổ tiên ông vốn người huyện Phù 
Mỹ, tỉnh Bình Định, sau về sinh sống ở huyện Đồng Xuân, Phú 
Yên. Ông là người có tài, không chịu hợp tác với triều Tây Sơn. 


942 


VĨNH LONG 


Ông tập hợp dân chúng ở Lương Sơn theo giúp Nguyễn Ánh, 
được Nguyễn Ánh trao chức Đại Đô đốc. Từng theo Nguyễn Ánh 
sang Xiêm cầu viện. Khi Nguyễn Ánh về Gia Định, ông bị tử 
trận khi giao chiến với nghĩa quân Tây Sơn của tướng Trương 
Văn Đa ở sông Măng Thít (1784). Nguyễn Ánh lên ngôi lấy niên 
hiệu Gia Long, truy tặng ông tước Quận Công. Đầu đời Minh 
Mạng truy tặng tước Lâm Thao Quận Công, xếp hàng thờ phụng 
ở Thế Miếu - Huế. 


Đình Tân Hoà 

Tọa lạc ở ấp Tân Hưng, xã Tân Hoà, thị xã Vĩnh Long, nằm 
bên bờ Nam sông Tiền. Theo các vị bô lão thì ông Nguyễn Tự Tôn 
là người có công lập làng Tân Hoà xưa. Ông đến rạch Cái Đôi, 
thấy nơi đây phong thổ tốt, quyết định dừng chân lập nghiệp. 
Ông đứng ra lập làng Tân Hoà và dựng đình thần và gọi là đình 
Tân Hoà. Đó là vào khoảng thời Vua Gia Long (1802-1820). Sau 
khi ông qua đời, con ông là Nguyễn Văn Niệm tiếp tục cùng dân 
làng khai hoang lập ấp, trùng tu đình thần. Đến thời Thiệu Trị 
(1840-1848) làng Tân Hoà đổi thành Tân Hóa và tên đình được 
đổi thành đình Tân Hóa. Đình được dân làng sửa sang ngày 
một to lớn. Dân làng Tân Hóa dâng sớ, xin triều đình sắc phong 
Thần. Năm Tự Đức thứ ð (1852), nhà vua sắc phong “Thành 
Hoàng Bổn cảnh” cho đình Tân Hóa. Đầu thế kỷ XX, làng Tân 
Hóa sáp nhập với làng Tân Hội, Tân Nhơn thành xã Tân Hoà. 
Đình thần đổi thành “Tân Hoà Linh Miếu”. 

Sau năm 1975, đình Tân Hoà đổi thành đình Cái Đôi dựa 
theo tên gọi con sông Cái Đôi chảy qua trước đình. Tháng 11- 
1995, theo nguyện vọng của nhân dân, đình Cái Đôi được chính 
thức đổi thành đình Tân Hoà. 

Đình Tân Hoà, mang dáng dấp ngôi đình làng Nam Bộ truyền 
thống, nhưng cũng có nét riêng. Đình xây theo kiểu “úp bát”, bao 
gồm một quần thể với các ngôi nhà liền nhau. Mái lợp ngói âm 
dương, tường bê tông. Đình gồm bốn gian, lại có đến sáu nóc. 


943 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Trên từng nóc có trang trí nhiều hình tượng đẹp: như hoa văn 
sóng nước, cá hóa rồng, rồng ổ, bát tiên, lưỡng long chầu nguyệt 
được chạm khắc công phu. 


Bên trong đình là một hệ thống các căn nhà nối liền nhau 
theo lối “úp bát” với nhiều cột tròn. Trên các thành phần kiến 
trúc được chạm khắc hoa văn tứ quý, bát bửu, sóng nước... 


Kiến trúc đình Tân Hoà có một giá trị nghệ thuật, khoa học 
cao. 


Chùa ly Sơn 

Ở ấp Đông Phú, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, là di tích kiến 
trúc nghệ thuật đặc trưng của người Khơme Nam Bộ. Chùa 
được dựng cuối thế kỷ XVIII, đến nay hơn 200 năm. Chùa đã 
qua nhiều lần trùng tu vào các năm 1896 và 1910, do vị Thiền 
sư Hoàng Chỉnh từ Quảng Ngãi vào trụ trì. Sau đó chùa được 
tiếp tục mở rộng dưới thời Hoà thượng Khánh Anh (1939), Hoà 
thượng Thiện Hoa (1961 và 1972). 


Chùa Kỳ Sơn gồm cổng tam quan, chính điện, hồ Tray, giảng 
đường, tháp mộ, nhà nghỉ, sa la. Trong đó nổi bật nhất là chính 
điện. 

Bên trong tầng trệt bài trí bàn thờ, thờ các vị Phật. Tượng 
Phật Thích Ca cao 1m được đặt ở chính giữa, hai tượng Phật cầu 
độ chúng sinh được đặt hai bên và 11 tượng Phật Thích Ca lớn 
nhỏ, được sơn màu sắc rực rỡ. Hai bên tường có nhiều bích họa 
nói về Phật Thích Ca thành đạo. 


Ở chính giữa tầng hai gian chính điện có đặt bàn thờ, có tượng 
Phật Thích Ca lớn nhất và cao nhất (3m), được đặt trên bệ hình 
bán nguyệt. Phần trên bệ tượng là một đài sen có ba lớp, cánh 
hoa được tỉa tót như hình ngọn núi lửa xếp xen kẽ lẫn nhau. 
Trên các cột ở tầng hai đắp nổi hình chim thần Garuda và tượng 
nữ thần Kayno đỡ mái. 


944 


VĨNH PHÚC 
LÊ HỘI 
Vĩnh Long có nhiều lễ hội của đồng bào dân tộc Khơme. Lớn 
nhất là lễ Chol Chnam Thmay, lễ tết năm mới, được tổ chức vào 
ngày 15-4 âm lịch hằng năm. Kế đến là lễ Dolta, còn gọi là lễ 
cúng tổ tiên, ông bà, được tổ chức trong 3 ngày từ 29 tháng 8 đến 
1 tháng 9 âm lịch. Đây là lễ cầu siêu, cầu phước cho linh hồn của 
những người đã khuất. Ngày thứ nhất là ngày cúng tiếp đón, 
nhà nào cũng quét dọn sạch sẽ, gọn gàng, bày mâm cỗ, khấn vái 
linh hồn người đã khuất. Trong ngày này, nhà chùa có tổ chức 
hoạt động vul chơi giải trí thâu đêm suốt sáng. Ngày thứ hai, 
ngày cúng đưa linh hồn ông bà về nơi cũ. Những thức ăn cúng 
trong ngày tiễn đưa linh hồn được đổ vào xuồng hoặc thuyền 
buồm làm bằng bẹ chuối, mo cau, dừa... trên treo cờ phướn hình 
tam giác, vẽ hình tắc kè, cá sấu... nhằm tránh tai nạn dọc đường, 
giúp linh hồn trở về an toàn. Sau đó thả những chiếc thuyền này 
xuống sông, suối, kênh rạch, quanh nhà. 


Bôi động nhất là lễ Ok Om Bok, còn gọi lễ cúng Trăng với hội 
đua ghe ngo truyền thống. Lễ cúng Trăng được tổ chức vào ngày 
15-10 âm lịch hằng năm để tỏ lòng biết ơn vị Thần Mặt Trăng đã 
làm cho mùa màng tươi tốt, mang lại ấm no, hạnh phúc. Chuẩn 
bị cho ngày lễ người ta chôn trước sân hai trụ tre, bên trên có xà 
ngang dài khoảng 3m, giống cổng chào, có trang trí hoa lá. Mâm 
cỗ được bày ra với món cốm dẹt, được chế biến từ những bông lúa 
nếp vừa chín đầu mùa. 


VĨNH PHÚC 


Vĩnh Phúc thuộc miền núi trung du Bắc Bộ, có diện tích tự 
nhiên 1.362km”, dân số 1,1 triệu người, gồm các dân tộc Kinh, 
Mường, Dao. Thị xã Vĩnh Yên là tỉnh ly, ngoài ra có các huyện: 
Lập Thạch, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Mê Linh và Tam 
Dương. 


945 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Phía Bắc Vĩnh Phúc giáp Tuyên Quang, phía Đông Bắc giáp 
Thái Nguyên, phía Tây giáp Phú Thọ, phía Đông giáp Bắc Giang, 
Bắc Ninh, phía Nam giáp Hà Tây. 


Địa hình Vĩnh Phúc chủ yếu là trung du, nhiều núi đồi thấp 
và đồng bằng. Nhiệt độ trung bình cả năm là 23,4%. Vùng núi 
Tam Đảo có khí hậu mát mẻ, nhiệt độ trung bình cả năm của 
vùng này khoảng 210C, là một trong những nơi nghỉ mát lý 
tưởng ở miền Bắc. 

Vĩnh Phúc có hệ thống giao thông khá thuận lợi, có đường bộ, 
đường sắt đi qua, lại cách Thủ đô Hà Nội không đầy 60km, nằm 
kề sát sân bay quốc tế Nội Bài. Đó là những điều kiện khá cơ bản 
cho Vĩnh Phúc phát triển kinh tế. 

Trong những năm gần đây, kinh tế Vĩnh Phúc khá phát triển, 
nhiều nhà đầu tư đã vào Vĩnh Phúc làm ăn thuận lợi và đang 
trên đà tăng trưởng. 


Vĩnh Phúc là một trong những khu vực có nhiều danh lam 
thắng cảnh kỳ thú như khu nghỉ mát Tam Đảo, chùa Tây Thiên, 
hồ Đại Lải... 


THẮNG CẢNH 


Khu nghỉ mát Tam Đảo 

Tam Đảo là khu nghỉ mát tuyệt vời ở miền Bắc, cách thủ đô 
Hà Nội chưa đầy 90km. Tam Đảo là một dãy núi dài 50km, rộng 
10km, với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Từ thời Lý-Trần, 
thế kỷ XIII, người ta đã biết đến Tam Đảo. Đến đầu thế kỷ XX, 
sau khi đã xâm chiếm được nước ta, các quan chức Pháp cần tìm 
địa điểm làm nơi nghỉ dưỡng, mới chú ý đến Tam Đảo. Từ năm 
1904-1906, người Pháp đã cho xây dựng Tam Đảo thành một 
khu nghỉ mát với hơn 200 biệt thự, khách sạn, nhà hàng, bể bơi, 
sàn nhảy, sân chơi thể thao... 


946 


VĨNH PHÚC 


Tam Đảo ở độ cao trên 1.000m so với mặt nước biển. Núi Tam 
Đảo có ba đỉnh nổi lên như ba hòn đảo. Rất có thể vì “ba hòn đảo” 
này mà người ta gọi là núi Tam Đảo chăng? Đỉnh giữa gọi là đỉnh 
Bàn Thạch cao 1.388m, bên trái là đỉnh Thiên Thị (chợ trời) cao 
1.37B5m, trên đó cách đây hơn 3 thập kỷ, Đài truyền hình Trung 
ương đã dựng tháp vô tuyến truyền hình cao 93m, bên phải là 
đỉnh Phù Nghĩa cao 1.400m. Vùng núi Tam Đảo có khí hậu mát 
mẻ quanh năm. Mùa hè nhiệt độ trung bình từ 20-22°C, khí hậu 
Tam Đảo dịch chuyển rất nhanh, trong mỗi ngày người ta cảm 
nhận khá rõ khí hậu của bốn mùa: sáng là mùa xuân, trưa là 
mùa hè nắng dịu, chiều tà là thu, đêm lạnh là đông. 


Ngoài khí hậu mát mẻ trong lành, Tam Đảo còn có những 
thắng cảnh đẹp như Thác Bạc, cầu Đãi Tuyết, Am Gió, Thang 
Mây, hồ Xạ Hương, đập làng Hà và rừng nguyên sinh Tam Đảo 
thích hợp cho du lịch sinh thái, nghiên cứu. 


Hồ Đại Lãi 
Đại Lải là hồ nước nhân tạo, do đắp đập làm công trình thủy 
nông mà tạo thành, thuộc huyện Mê Lĩnh, cách Hà Nội 50km. 


Hồ Đại Lãi rộng khoảng ð25ha, mặt hồ có độ cao trung bình 
21,ðm. Đặc biệt trên hồ có đảo chim cò rộng khoảng 3ha, là nơi 
cư trú của hàng ngàn con cò đủ loại cò trắng, cò ngà, cò quắm... 
Giữa hồ có một số đảo nhỏ, như những nét chấm phá làm cho 
mặt hồ càng lung linh xinh đẹp. Phía Tây và Tây Nam là núi 
Thằn Lần. Đứng trên đỉnh núi Thần Lằn, du khách có thể quan 
sát hết toàn cảnh khu vực hồ. Mặt hồ lúc nào cũng trong xanh, 
nhiều bãi tắm đẹp, bằng phẳng chạy theo những chân đồi lúp 
xÚp. 


Đại Lải là một điểm du lịch nghỉ ngơi an dưỡng của tỉnh Vĩnh 
Phúc và các vùng lân cận. 


Khí hậu ở đây mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm áp, phong cảnh 
thiên nhiên đẹp. Chung quanh hồ có khu rừng Ngọc Thanh là 


947 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


khu rừng tự nhiên có hệ động thực vật phong phú và 300ha rừng 
mới trồng. Đại Lải là điểm du lịch rất thích hợp cho loại hình du 
lịch cuối tuần. 


Làng gốm sứ Hương Canh 

Trong dân gian cho đến nay vẫn còn lưu truyền câu ca “Ai 
về mua vại Hương Canh”. Điều đó đủ nói lên sức sống trường 
tồn của làng nghề gốm sứ Hương Canh đã nổi tiếng từ lâu đời. 
Hương Canh cách Hà Nội 52km. 


Làng gốm sứ Hương Canh xưa chuyên sản xuất các loại sành 
sứ bình dân phục vụ sinh hoạt hằng ngày của người dân nông 
thôn như: chum, vại đựng nước, ấm đun nước, sắc thuốc... Các 
mặt hàng gốm sứ của Hương Canh có mặt hầu hết các nơi trên 
đất nước, bởi trình độ nung tốt, kỹ thuật nhào nặn và khuôn 
mẫu đạt đến trình độ tỉnh xảo. Khác với gốm sứ Bát Tràng là 
loại gốm sứ tráng men, còn gốm sứ Hương Canh để mộc, tuy vậy 
vẫn đứng vững trên thị trường. 


Ngày nay, các sản phẩm Hương Canh ngày càng đa dạng, 
phong phú về mẫu mã, ngoài các sản phẩm truyền thống vốn có 
từ trước, họ còn sản xuất thêm mặt hàng ngói lợp, các loại bình, 
đồ giả cổ chất lượng cao, mẫu mã đẹp. 


Chợ Tam Động 

Đây là phiên chợ cưới của đồng bào dân tộc H mông xã Tam 
Động, huyện Tam Đảo. Phiên chợ này mỗi năm họp một lần vào 
ngày 2ð tháng 12 âm lịch. 


Ngày diễn ra phiên chợ, trai gái người Hmông từ các bản 
làng heo hút kéo đến đây rất đông, có cả những ông bà già đi 
theo, quần áo chỉnh tể, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng. Trai gái gặp 
gỡ nhau trao đổi tâm tình. Chợ họp đến chiều tối mới tan. Sau 
những lời giao ước bạn bè, trước khi chia tay, những cặp trai gái 
đã ý hợp tâm đầu dắt nhau vào chợ ăn uống. Những cặp trai gái 
làng sẽ thành vợ thành chồng, cưới xin theo tục lệ của bản. 


948 


VĨNH PHÚC 
DI TÍCH 


Tháp Bình Sơn 

Còn gọi là tháp chùa Then, bởi tháp nằm gần chùa Then, 
hay còn gọi chùa Vĩnh Khánh, thuộc thôn Bình Sơn, xã Tam 
Sơn, huyện Lập Thạch. Tháp được xây vào thời Lý - Trần, giờ bị 
nghiêng đổ. 


Tháp xây bằng gạch nung già màu đỏ sậm, rắn chắc như 
sành. Móng tháp được xây bằng gạch vồ, sâu hơn 1m. Tháp có 
quy mô lớn, cao 16m, hiện còn 11 tầng, mỗi tầng có một mái 
lượn cong. Lòng tháp rỗng. Bệ tháp hình vuông, mỗi cạnh 4,45m, 
được thu nhỏ dần lên tận đỉnh. Tầng trên cùng mỗi cạnh chỉ còn 
1,55m. Mặt ngoài các tầng tháp được ốp gạch mịn mặt, màu đỏ 
sậm, có hoa văn trang trí với đường nét cầu kỳ tinh xảo, hài hoà 
giữa các tầng tạo thành một khối kiến trúc hoàn hảo ở mọi góc 
độ. 


Bốn mặt tháp đều được trang trí với bố cục cân xứng, nghệ 
thuật tỉnh vi. Các tầng tháp cách nhau bằng một đường gờ, mặt 
ngoài trang trí hình hoa dây. Mặt ngoài của mỗi tầng tháp có 
cửa tò vò ở giữa, tỏa rộng chung quanh bằng các nét chạm trổ 
hình dây cúc, vòng sáng nhọn đầu giống lá đề, con sơn (console) 
và ở tầng dưới cùng ngang với cửa tò vò có những đế hình chữ 
nhật, trong mỗi đế nổi lên ba vòng tròn. lộ giữa vòng tròn chạm 
một con rồng (rồng mang phong cách Trần - Lê). Bên trong thân 
tháp gần mặt đất trang trí hình thú vật (sư tử). Suốt mười một 
tầng đều chạm hình con sơn. Ngoài ra còn có một số họa tiết 
trang trí khác. 


Vì tháp bị nghiêng, năm 1973, Vụ Bảo tồn Bảo tàng Bộ Văn 
hóa đã cho đại trùng tu. 

Chùa Tây Thiên 

Tọa lạc trên núi Tam Đảo, xã Sơn Đình, huyện Tam Dương 
(nay là huyện Tam Đảo). Chùa không rõ xây dựng vào lúc nào, 


949 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


nhưng đã được trùng tu sửa chữa nhiều lần dưới thời Lê vào 
những năm Chính Hoà, Bảo Thái, Long Đức. Trong đó lần trùng 
tu năm Long Đức thứ 2 (1733) đời Lê Thuần Tông do Tì Khưu 
Huệ Minh, tự Như Hiền (thế danh Nguyễn Viết Ninh), nguyên 
là Thị Nội giám, tước Nghiêm Thọ Bá, chủ trì khởi xướng. 


Trong chùa có điện thờ mẹ Thần núi Tam Đảo (Tam Đảo Sơn 
Thần quốc mẫu). 


Đình làng Phú Mỹ 

Thuộc xã Tự Lập, huyện Mê Lĩnh, thờ vợ chồng Hùng Thiên 
Bảo và Trần Hang là các tướng tài của Hai Bà Trưng. Toàn bộ 
kiến trúc đình gồm: cổng, sân, hai nhà tả vu, hữu vu và đại đình. 


Đình Phú Mỹ là một công trình kiến trúc mang phong cách 
thế kỷ XVIII. 


Đại đình gồm năm gian, hai chái có chuôi vô theo kiểu “tàn 
đao lá mái” với hệ thống then tàu dùng chốt giữ lá tàu với xà hạ. 
Các đầu đao cong vút bằng gỗ thành nhiều lớp tạo nên văn hoa 
lá sôi. Đây là một kiểu kiến trúc đẹp. Đình làng Phú Mỹ còn nổi 
tiếng về điêu khắc trang trí ở các đầu dư, đầu bẩy, câu đầu, ván 
gió, được khắc chạm nhiều đề tài như: tam đa, người giao tranh 
với rồng, rồng đánh nhau với con vật khác, người cưỡi rồng, mây, 
tứ lĩnh... 


Các đầu bẩy chạm rồng đôi quấn nhau, chung quanh là mây, 
đao mác và hoa cúc. Các đầu dư chạm đầu rồng ngậm ngọc. Trên 
xà nách ở gian chính, bên trái chạm hai con rồng, giữa có một 
người cởi trần, đóng khố trong tư thế chiến đấu, một tay chống 
gối, chuẩn bị đánh con rồng phía trước, một tay đấm vào mồm 
con rồng phía sau. Phía bên phải cũng có chạm cảnh người đánh 
rồng, nhưng rồng chỉ có một con và người cũng cởi trần đóng 
khố, đang ưỡn mình về phía trước tóm lấy đuôi rồng, chân phải 
co lên, chân trái duỗi, ở gian hồi có chạm một con chuột, mồm 
chúc xuống đất, và một đôi rồng mặt chuột, chân thú. Mặt sau 


950 


VĨNH PHÚC 


chạm cảnh giao tranh giữa rồng, thạch sùng và ếch. Rồng mặt 
nghê, trán gồ, tai lá mít, chi phải nắm cổ thạch sùng, chi trái 
tóm chân ếch. 


Đình Hương Canh 

Ở làng Hương Canh, tên nôm là làng Cánh, xã Tam Canh, 
huyện Tam Đảo. Tương truyền đình Hương Canh được xây dựng 
vào khoảng niên hiệu Vĩnh Thịnh (1705-1719). 


Đình thờ bảy vị thần: Thiên đệ Hoàng đế, Đông Ngạc Đại 
vương, Lñnh Quang Thái hậu... 

Kiến trúc đình theo kiểu chữ “công” (+), lần lượt từ cổng vào 
sân đến phương đình, sau cùng là thượng điện và hậu cung. 

Trong đình có nhiều bức tranh chạm trổ tỉnh vi với các đề tài 
“tứ linh” ở những bức cốn, ở cửa võng... mang phong cách nghệ 
thuật điêu khắc thời Hậu Lê. 

Đình Hương Canh được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa. 


Đình Thổ Tang 

Thuộc xã Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, thờ ba vị thần là Nuôi 
Ná (thần Đất), Lâu Hô hầu (Phùng Lộc Hộ) và Phùng Thị Dung 
tiên nương. Nơi đây xưa kia là vùng đất buôn bán của nhà Mạc 
cũ, nằm gần chùa Thương Trưng, với tấm bia dựng năm 1592 và 
nhiều tượng đẹp như tượng Quan Âm thời Mạc, phía ngoài quốc 
lộ có chùa Hội Hạ. Điều đó cho thấy Thổ Tang là mảnh đất có 
truyền thống văn hóa, lịch sử, nghệ thuật. 


Đình Thổ Tang được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XVII, 
nghĩa là có sau các đình Chu Quyến, Tây Đằng (Hà Tây)... tới 
trên dưới một thế kỷ. Về mặt kiến trúc, trong một chừng mực 
nào đó, đình Thổ Tang không được hoàn chỉnh như đình Chu 
Quyến. Song điều đáng quan tâm ở đình Thổ Tang là những hoạt 
cảnh trang trí trong đình. Ta có thể thấy trên những bức chạm 
trổ những hoạt cảnh như cưỡi voi, cảnh tưới cây ngô đồng, cảnh 
trai gái tự tình, đá cầu, đánh hổ, đánh vật, chuốc rượu... 


951 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


Đình Thổ Tang với kiến trúc cổ truyền đã phản ánh rõ nét tư 
duy dân dã của người nông dân, sự giao hoà giữa con người và 
vũ trụ đã tạo nên hình tượng nghệ thuật đặc sắc. 

Chùa Cói 

Tên chữ là Thần Tiên tự, ở thôn Thần Tiên, xã Hợp Hội, huyện 
Lập Thạch. Chùa gồm bốn ngôi chính nằm trên một ngọn đồi đất 
đỏ cao 8m so với mặt đường. Tương truyền chùa được xây vào 
khoảng thế kỷ XI, ở các bức cốn chạm trổ trang trí hình người, 
rồng phượng và tứ linh, tứ quý. Sau chùa có tháp gạch, nhưng 
đã bị phá hủy vào năm 1937. 


Chùa có tam quan, ba gian, cột bằng đá, kèo gỗ, sân chùa 
rộng, có hai ngọn tháp ba tầng, trong đó có một tháp bị đổ hẳn, 
một tháp nghiêng, nên người ta còn gọi chùa này là chùa Tháp 
Nghiêng. Trong chùa có mười cột đá khắc niên hiệu “Tuế thứ 
Canh Tý niên” (1600-1660, 1720 và 1780). 


Ỏ điện chính của chùa còn lưu giữ nhiều tượng Phật, trong 
đó đáng chú ý là tượng Phật Quan Thế Âm nhiều tay bằng đồng, 
đứng trên toà sen trong khung gỗ được chạm khắc tinh vi, đặt ở 
góc Tây Bắc và một số tượng gỗ đặt ở góc Đông Nam trong điện 
chính. 

Trên xà ngang của điện chính được chạm khắc hình người, 
thú vật, rồng, phượng... 

Năm 1947, chùa bị phá hủy hoàn toàn. 


Đình Ngọc Canh 

Thuộc làng Ngọc Canh, xã Tam Canh, huyện Tam Đảo, cách 
quốc lộ 2 khoảng 100m, từ Hà Nội lên, đình nằm bên tay phải. 
Cách Hà Nội khoảng 60km. Đình được xây dựng vào khoảng thế 
kỷ XVII-XVIII, cùng thời gian xây dựng nhóm đình Tam Canh 
gồm: Ngọc Canh, Tiên Canh và Hương Canh. 


Cũng giống như đình Hương Canh, đình Ngọc Canh thờ sáu 
vị đại vương: Ngô Quyền, Ngô Xương Ngập, Ngô Xương Văn và 
ba vị Thành hoàng khác. 


952 


VĨNH PHÚC 


Kiến trúc đình theo kiến trúc chữ “vương” (#). Mặt tiền quay 
về hướng Nam - Tây Nam. Nhà tiền tế gồm bốn gian, hai chái. 
Nhà hậu cung năm gian. Ống muống thứ nhất, hai gian nằm 
dọc nối tiền tế với đại đình. Ống muống thứ hai, ba gian nằm dọc 
nối đại đình với nhà hậu cung. Nhà hậu cung rộng 10m x 7,3m. 
Đại đình rộng 24m x 15,37m. Nhà tiền tế rộng 20,15m x 7,1m. 
Trước đây đình có lát sàn, chung quanh có ván bưng, nay đã hư 
hỏng, xây lại tường gạch, nền lát gạch lá nem. Toà đại đình có 
sáu hàng cột, 8 cột cá1, 16 cột quân và 24 cột hiên. 


Tuy cùng xây với đình Hương Canh, nhưng đình Ngọc Canh 
trước nhà tiền tế làm thêm một tầng phụ ở gian giữa. Trong đình 
có nhiều mảng chạm khắc tỉnh vi. Cửa võng chạm rồng mây, hoa 
lá và sơn son thếp vàng rất lộng lẫy, có niên đại từ thời Nguyễn. 
Cốn nách chạm trổ rồng bay, phượng múa, cá chép, rùa, long mã 
ngậm ngọc. Cốn chạm phượng cắp túi thơ, rồng mẹ dạy rồng con 
cưỡi gió vờn mây. 

Ngoài ra, trong đình có mảng chạm nổi cảnh sinh hoạt của 
con người: đi cấy, đi cày, những cảnh đấu vật và những người 
hâm mộ đứng xem, người uống rượu, kẻ khiêng dê theo sau là 
con chó, cảnh người cưỡi ngựa có bốn người đi theo hầu, hai 
người cầm kiếm (quan võ), hai người cắp sách (quan văn), cảnh 
người chơi cờ, hát chèo, bơi thuyền... 


LE HỌI 

Vĩnh Phúc thuộc vùng đất cổ, là nơi cư trú của nhiều dân 
tộc anh em, có một nền văn hóa truyền thống lâu đời, có nhiều 
phong tục lễ hội phong phú như: 

Hội đình Tích Sơn 

Hằng năm hội đình Tích Sơn tổ chức vào mồng 3 tháng Giêng 
âm lịch tại đình Tích Sơn, xã Tích Sơn, thị xã Vĩnh Yên. Đình 
Tích Sơn thờ bảy vị thần Lỗ Bình Sơn (bảy anh em nhà họ Lỗ, 


953 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


đời nhà Trần). Trong lễ hội có nhiều trò vui, trong đó có thi nấu 
cơm nhanh, thi kéo eo nam nữ... 


Hội Sơn Đồng 

Lễ hội Sơn Đồng được tổ chức trong 3 ngày, từ mồng 4 đến 
mông 6 tháng Giêng âm lịch hằng năm tại xã Sơn Đồng, huyện 
Lập Thạch. Hội Sơn Đồng tế lễ Ông Bách, một Lạc tướng tài ba 
của vua Hùng và Ông Điền, một vị quan trông coi nghề cày cấy. 
Trong lễ hội có tổ chức nhiều trò chơi dân gian, trong đó có trò 
trình diễn nghề nông. 


Hội xuân làng Thổ Tang 

Làng Thổ Tang xưa có tên là Địa Tang, thuộc huyện Vĩnh 
Tường. Thổ Tang hằng năm có nhiều ngày hội. Trong đó lớn nhất 
là hội xuân kéo dài từ ngày 14 đến ngày 23 tháng Giêng âm lịch. 
Hội xuân hằng năm bắt đầu bằng cuộc rước từ miếu Trúc về 
đình làng theo nghi lễ truyền thống. Tục truyền đình Thổ Tang 
thờ ba vị thần là Nuôi Ná (tức là thần Đất), Lâu Hồ Hầu (tức 
Phùng Lộc Hộ, một người quê ở Ba Vì, Hà Tây có công trong cuộc 
kháng chiến chống quân Nguyên-Mông ở thế kỷ XIII, chính ông 
đã hóa ở đất Thổ Tang) và Phùng Thị Tiên nương. Tưởng nhớ 
công ơn của các vị, hằng năm dân làng tổ chức lễ hội. 


YEN BAI 

Yên Bái là tỉnh vùng núi cao phía Bắc, nằm sâu vào nội địa 
nhưng lại là cửa ngõ của miền Tây Bắc, có diện tích tự nhiên 
6.808km°, dân số 686.600 người, gồm các dân tộc Kinh, Dao, 
Hmông, Tày, Thái, Nùng, Sán Chay, Giáy, Phù Lá... Thành phố 
Yên Bái là tỉnh ly, ngoài ra còn có thị xã Nghĩa Lộ và các huyện 
Lục Yên, Văn Yên, Mù Căng Chải, Trấn Yên, Yên Bình, Văn 
Chấn, Trạm Tấu. 


Phía Bắc Yên Bái giáp Lào Cai, phía Tây giáp Sơn La, phía 
Đông giáp Tuyên Quang, phía Nam giáp Phú Thọ. 


954 


YÊN BÁI 

Địa hình Yên Bái chủ yếu là đồi núi và thung lũng, có nhiều 

sông suối, lắm thác ghềnh. Yên Bái có những dải rừng già rất 

lớn, có hệ động thực vật phong phú, có nhiều loại gỗ quý đang 

được bảo vệ như pơmu, lát hoa, chò chỉ... Đặc biệt rừng Yên Bái 

có nhiều cây dược liệu quý như sa nhân, thảo quả... Hệ động vật 
rất phong phú về loài, đặc biệt các loài chim. 


Yên Bái có những đặc sản như quế Văn Yên, chè Suối Giàng. 
Về khoáng sản, trước hết phải kể đến đá quý Lục Yên đã có tiếng 
trên thị trường thế giới. 

Về giao thông, Yên Bái là đầu mối giữa Đông Bắc và Tây Bắc, 
giữa Hà Nội và cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Yên Bái, có đường bộ, 
đường sắt đi qua rất thuận tiện. 

Khí hậu Yên Bái chia làm hai vùng: vùng thấp và vùng cao. 
Nhiệt độ vùng cao thấp hơn vùng thấp. Nhiệt độ trung bình cả 
năm là 18-280. 


Yên Bái có nhiều di tích thắng cảnh đẹp nổi tiếng trong cả 
nước như hồ Thác Bà, hang động chùa Sảo, và là một vùng đất 
có nhiều lễ hội. 


THẮNG CẢNH 


Hồ Thác Bà 

Hồ Thác Bà là hồ nhân tạo, được hình thành bởi công trình 
thủy điện Thác Bà. Hồ có diện tích mặt nước 23.400ha, dài 80km, 
rộng từ 10 đến 15km, độ sâu khoảng ð0-70m. Giữa hồ có 1.331 
đổi đảo với thảm thực vật và cảnh quan sinh thái đa dạng. Hồ 
Thác Bà được xây dựng từ năm 1970. 


Nước hồ quanh năm trong xanh, in bóng những vạt rừng già 
bao quanh hồ, với nhiều hang động kỳ khu như hang Hùm, hang 
Cầu Cuôi, động Bạch Xà, động Thủy Tiên, động Xuân Long, núi 
Cao Biền, núi Chàng Rể, đền Thác Ông, đền Thác Bà... với bao 
huyền thoại làm say đắm lòng người, như: 9 nàng tiên xinh đẹp, 


955 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


mối tình đẹp của đôi trai gái tha thiết yêu nhau nhưng không 
lấy được nhau, hay sự tích về núi Cao Biền... 


Hồ Thác Bà không chỉ là một thắng cảnh đẹp, dệt nên những 
truyền thuyết đầy nhân bản, mà nó còn là một vùng di tích lịch 
sử. Tại đây đã diễn ra trận đánh ở châu Thu Vật (nay thuộc 
huyện Yên Bình) do Trần Nhật Duật (một vị tướng tài ba của 
Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn) chỉ huy, đã đánh tan đạo 
quân hùng mạnh của Nguyên - Mông năm 1285. Đặc biệt vùng 
thượng hồ, một số nơi là cơ sở hoạt động của các cơ quan Trung 
ương thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Giữa hồ Thác 
Bà có động Mộng Sơn là nơi Tỉnh ủy Yên Bái làm việc trong 
những năm miền Bắc chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ 
từ 1965-1967. 


Hồ Thác Bà nguồn cung cấp năng lượng cho Nhà máy thủy 
điện Thác Bà, là công trình thủy điện đầu tiên ở nước ta do Liên 
Xô giúp đỡ. 

Động Sảo 

Nằm trên ngọn núi đá vôi thuộc làng Sảo, còn gọi là động 
chùa Hương Thảo, bởi ở vùng núi cao này có một loài cây tỏa ra 
mùi hương thơm ngát. Đến thăm động Sảo, ngoài vẻ đẹp hoang 
sơ của hang động với những nhũ đá hình thù kỳ thú, du khách 
sẽ được lễ bái từ chùa Hạ, lên chùa Trung đến chùa Thượng. Du 
khách sẽ phải hết sức ngạc nhiên trước vẻ đẹp thanh u của cõi 
Phật giữa chốn núi non hùng vĩ. 


Thành phố Yên Bái 

Với sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân Yên Bái, chỉ trong 
một thời gian ngắn, tách ra khỏi tỉnh Hoàng Liên Sơn, Yên Bái 
đã có bước phát triển đột phá, nhiều nhà cửa, công trình công 
cộng, phúc lợi mọc lên, đường sá, vườn hoa, công viên cây xanh, 
khang trang sạch đẹp trở thành một thành phố nhất nhì trong 
các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. 


956 


YÊN BÁI 

Yên Bái, thành phố nằm nghiêng nghiêng soi bóng sông 

Hồng, ngàn năm rì rào cuộn chảy. Tại trung tâm thành phố cũng 

như ở những vùng ngoại ô, dọc theo hai bên bờ tả ngạn và hữu 

ngạn là những danh lam thắng cảnh, di tích lâu đời nổi tiếng 

như khu tưởng niệm nhà yêu nước Nguyễn Thái Học, khu du 
lịch Thuận Bắc... 


Khu Du lịch Thuận Bắc 


Khu du lịch Thuận Bắc, hình thành chung quanh vùng hồ 
Thuận Bắc, cách thành phố Yên Bái khoảng 5km. Chung quanh 
hồ, ngành du lịch Yên Bái cho xây dựng khá nhiều nhà nghỉ, 
theo kiểu kiến trúc dân tộc nhà sàn. Ở đây có nhà hàng phục vụ 
các món ăn đặc sản, có hoa quả địa phương. 


Du khách đến khu du lịch Thuận Bắc sẽ được chèo thuyền 
du ngoạn trên hồ, thảnh thơi câu cá, và nghỉ dưỡng trong những 
ngôi biệt thự nhà sàn đầy đủ tiện nghi. 


Bình nguyên Khai Trung 

Một vùng đất khá bằng phẳng với khí hậu trong lành, nơi đây 
có những vườn cam trĩu quả xanh tươi, chạy tít tắp tận chân trời 
và rừng sồi tự nhiên rộng hơn 2ha. Du khách đến Khai Trung sẽ 
được hoà mình vào cuộc sống của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, 
Dao, những con người mộc mạc, mến khách. Đến đây, ngoài 
thưởng thức món cam đặc sản ngọt lịm, tìm hiểu phong tục tập 
quán của người dân địa phương, còn được khám phá tận cùng 
của Hang Diêm với bao huyền thoại, hay chỉnh phục đỉnh núi 
Tác Én, một cánh rừng nguyên sinh với một hệ động thực vật 
phong phú, đặc hữu. 


Lục Yên đất ngọc 

Lục Yên từ lâu đã nổi tiếng với loại đá quý của mình. Đá quý 
Lục Yên đã có mặt tại nhiều nước trên thế giới và được nhiều 
khách hàng sang trọng ưa chuộng. Đá ngọc Lục Yên tạo nhiều 
màu sắc óng ánh, lung linh. Chính tay người đất ngọc tạo tác 


957 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


nên những dây chuyền, hoa tai, nhẫn ngọc, khảm tranh... không 
phải ai khác. Chính họ, những người hôm qua còn là những 
nông dân cày cấy, chân lấm tay bùn, là những người chuyên 
phát nương rẫy... giờ đã là những người thợ chế tác đồ trang sức 
cho các ông, các bà. 


Mỏ đá quý Lục Yên không biết bao giờ cạn, nhưng nhãn tiền, 
thì đá quý Lục Yên đã chiếm được cảm tình và lòng quý trọng 
của khách hàng và điều quan trọng là tạo ra cho Yên Bái một lớp 
thợ trẻ có tay nghề cao. 


DI TÍCH 


Đền Đông Cuông 

Đền Đông Cuông ở cách thành phố Yên Bái khoảng 50km về 
phía Tây, còn gọi là đền thờ thần Vệ quốc, vì ngoài việc thờ Mẫu 
Thượng Ngàn, đền Đông Cuông còn thờ các vị có công với nước 
trong công cuộc đánh giặc ngoại xâm Nguyên - Mông ở thế kỷ 
XIII dưới sự chỉ huy tài tình của các tướng quân nhà Trần. Đó là 
một số tướng người dân tộc địa phương. 


Tại khu vực chung quanh đền Đông Cuông, các nhà khảo cổ 
đã tìm thấy nhiều di vật thuộc nền văn hóa Sơn Vi (thời hậu kỳ 
đá cũ). Chứng tỏ nơi đây đã có con người sinh sống khá sớm. 


Đền Đông Cuông được xây dựng nơi có phong cảnh hữu tình. 
Đền hướng ra mặt sông Hồng, chung quanh là núi non hùng 
vĩ, núi sông hoà hợp, nên đền Đông Cuông vừa là di tích vừa là 
thắng cảnh. 


Đền Gia Quốc Công 

Ỏ Đại Đồng, châu Thu Vật, nay là huyện Yên Bình. Đền thờ 
Vũ Văn Mật, là em của Vũ Văn Uyên, nguyên người xã Ba Đông, 
huyện Gia Phúc (nay là huyện Gia Lộc) tỉnh Hải Dương. Vũ Văn 
Mật lánh nhà Mạc, lên xóm Khau Bầu, xã Đại Đồng. Bấy giờ tù 
trưởng châu Thu Vật (Yên Bình) là kẻ tàn bạo, gian ác, ức hiếp 


958 


YÊN BÁI 
nhân dân. Để trả thù cho dân, Văn Mật đem thuộc hạ đến giết 
chết tên tù trưởng, tự xưng là Đô tướng, sau xưng là Gia Quốc 
Công, sai người vào hành dinh của vua Lê ở Thanh Hóa xin quy 
thuận nhà Lê. Vua Lê Trung Tông cho Văn Mật làm An Tây 
Vương, cho được nối đời đóng giữ miền sơn cước. 


Dân địa phương thường gọi ông là Nhà Bầu, vì Văn Mật khởi 
binh từ xóm Khau Bầu. Các thành lũy do Văn Mật đắp đều gọi 
thành Nhà Bầu. Sau khi ông qua đời, dân địa phương lập đền 
thờ để tưởng nhớ công ơn ông. 


Chùa tháp Hắc Y (thần Áo Đen) 

Tọa lạc ở đỉnh đồi Hắc Ÿ, cách thành phố Yên Bái 80km. Chùa 
mang phong cách kiến trúc thời Trần. Đây là một quần thể di 
tích gồm có tháp Hắc Y, đình Bến Lăn, núi Thần Áo Đen, đền 
Đại Cại. 


Trên đôi Hắc Ÿ có ngọn tháp Hắc Y, thành đắp đất, bãi quần 
ngựa, đấu đong quân... đã ghi dấu ấn lâu đời về lịch sử đấu 
tranh giữ nước. 

Các di tích này phần lớn đã bị phá hỏng, đang được trùng 
tu phục chế. Đình Bến Lăn hiện chỉ còn những tảng đá kê chân 
cột đình, đường kính 0,72m. Núi Thần Áo Đen là một dãy núi 
đá cao, trên đỉnh có ao cá, vườn cây, dấu tích của công trình tôn 
giáo thời Lý - Trần. 

Đền Đại Cại được dựng cạnh bờ sông Chảy, mặt chính nhìn ra 
ngã ba sông và đôi Hắc Y. Đền được dựng trong một khuôn viên 
rộng, có nhiều cây xanh. 

Tại khu vực Đại Cại, Bến Lăn, các nhà khảo cổ đã tìm thấy 
nhiều công cụ đá cuội mang đặc trưng văn hóa Sơn VI. 


Di tích đồn Nghĩa Lộ 
Đây là di tích lịch sử ghi lại nơi thực dân Pháp giam cầm các 
tù chính trị với sự kiện chín chiến sĩ vượt ngục bị chúng bắt được 


959 


CÁC TỈNH & THÀNH PHỐ 


và đem giết chôn chung một hố. Tại đây còn ghi dấu tích trận 
chiến đấu của Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày 18-10-1952 
san bằng đồn Nghĩa Lộ, bắt sống toàn bộ ban tham mưu và quân 
lính đồn trú của Pháp, góp phần giải phóng Tây Bắc. 

Từ di tích này, du khách có thể đến tắm suối nước khoáng 
thiên nhiên Bản Bon, cách Nghĩa Lộ 6km, thuộc thôn Cò Cọi, 
xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ. Nguồn nước suối khoáng Bản Bon có 
nhiệt độ nóng từ 40-509. 

Cũng từ đồn Nghĩa Lộ, du khách đã có thể nhìn thấy Suối 
Giàng ở độ cao 1.371m so với mặt biển, với những cây chè Tuyết 
san cổ thụ cao 3m, thân to, chu vi hơn 1m, đã hơn 300 năm tuổi. 

Chè Suối Giàng nổi tiếng trong cả nước với hương vị đặc biệt, 
do khí hậu, đặc điểm địa hình cũng như thổ nhưỡng. 


LÊ HỘI 

Yên Bái là địa bàn sinh tụ của người Việt cổ, với những công 
cụ bằng đá, bằng đồng thau liên tiếp được tìm thấy trên vùng 
đất Yên Bái, thạp đồng Đào Thịnh nổi tiếng với thạp đồng Hợp 
Minh độc đáo cùng với nhiều di vật khảo cổ khẳng định Yên 
Bái là nơi con người cư ngụ lâu đời. Yên Bái có một nền văn hóa 
truyền thống với nhiều lễ hội tiêu biểu: 

Lể hội Đông Cuông 

Đền thờ Mẫu Thượng Ngàn, thu hút khách thập phương tới 
lễ bái. Đền thờ Mẫu Thượng Ngàn Đông Cuông là một trong 
những ngôi đền thờ Mẫu nổi tiếng linh thiêng từ lâu. Hằng năm 
lễ hội được tổ chức vào sau Tết Nguyên Đán. Phần lễ được tiến 
hành nghiêm trang, phần hội có nhiều trò chơi dân gian truyền 
thống. 


Lễ Tết nhảy 
Là lễ hội ôn lại truyền thống thượng võ của dân tộc Dao. Theo 
truyền thuyết thì các tướng lĩnh sau nhiều năm làm nhiệm vụ 


960 


YÊN BÁI 
bảo vệ đất nước, sức lực và tinh thần có phần mệt mỏi, binh khí 
hư hỏng, cần được duyệt binh để chấn hưng lại tất cả, thông qua 
đó mà vui chơi, quên đi sự mệt nhọc, vất vả của đời thường. Tết 


nhảy còn là “đại hội Phù Đổng Thiên vương”, nơi hội ngộ của các 
thần linh. 


Tết nhảy được tổ chức vào dịp Tết Nguyên Đán, được biểu 
diễn bằng những điệu múa. Đồ dùng trong Tết nhảy là các loại 
vũ khí như: dao, khiên, kiếm, các binh khí cổ. Dàn nhạc gồm bộ 
công, chiêng, kèn trống, tù và. Lễ vật là thịt lợn, rượu nếp, thức 
ăn đủ cho 100 người trong 3 ngày. 


961 


BẢNG TRA NHANH 


BẢNG TRA NHANH CÁC TỈNH VÀ THÀNH PHỐ 





A1... an nan ẽnằjcnẽïẽ 5a ẽa  ẽaễ 282 
7157.318) @àIg00Ẽ 27709. ẽ.ẽ 288 
Diệt”. LIẾ áosigips4i63iáss3gg072uWesm(iiEasinbGiaiStlQb09g40624838ig)2b48pBlgss 298 
BI. GIAN Chagnhuesngiesllgbt40siohilibstttiea BelnliAAndidauahaittlnuauiloppesit 303 
1m27. AC ẻẽ ẽẻẽẻ.ẻẽ 317 
PB. HH... ẽ.ÏẽS SA ca ca s6 324 
BS TH san nan 334 
siiiInf 8+) e0... 340 
tin 500i 77. .............ố.. 347 
EIR II TT PL cho 05 cá 0n n0 nan 6 nàn 361 
BÌNH THUẬN.................. LG G G119 9011 1H ng ng ng re. 366 
CÀ: NÂU d814ssis90sg0tgb/2agss06eLigiôiAdStpSlGsa(S2006s002s60 0glalinbáus sườn 
CRỈ) THAI TC: 2100ia67686245:90100a8403/2p3280es02600362800đ030xs34ta0ax2acl0sia8u/ S23 384 
II PI'PEILD TC. TÔ sasgisapbotissgyashllgfkbsilaefbsibassisdgElasDaagls 397 
TIIAITTIF BÙI DA NA oassaansssskisahesbsbiBOsbibmoidsbiiabsgai 404 
D1 m2 ng s0 E250 22nbvbifpuctkrsdidgEktrodiasosgodslrrgendosbad 415 
TT án ha ằ 422 
5JI5I)IN0II<I: TT 1" 7a. na ốẽ ẽ ốẽ 431 
BI nan ra dlcaỶanan sa 1ïa 440 
3;60)0) 880gr... 448 
#8 mẻ 456 
HÀ GIÁ ND sac 6b660111405115101464110460314444456010541154661545940145906645 464 
FT Tố a.ẽaằ.ã 475 
TT |... ...a gäổ 55a an s5 ca. 479 
8. 9. .ẻẺẻẺẻẻẻẻ 504 
FT n6 0 1000001000206 0xsaxaa 518 
D7 18B)0,5),)/ 98080 ẼẺ 1đ nh... .ẽ 535 
EIlIIE EIDRIG osseeoeseevlbsbshisteetaE6Engaegibeelteviobsbscyso de 544 
0£ 0)... ..ẽ.“£X‹..... 555 
BỊ) VỊ | iu ii tiughibiiyrtrerif9bsrtoisffiitjftaifffaiinttinosrgf6iftbiftii 559 
THÀNH PHÔ HỒ CHÍ MINH.....................- .. - 2c c1 S2 Sky 566 
EIDNIEL VIÊN c0 16s 0n 2Ä yg civ34164056010s xe sastisecolbssltuse 591 
EHARTTT F0 Tác) 0s 22sa xa 0n60csgst1es009651804020544882a6 602 
J4) 097.019. ‹gd.4“...,,..ÔỎ 612 
KT a0 52062 110x061 sea 6e 624 
LAI C II vs ssneskanbaespnssedensiienasesliwaiehfsssbiylgdglhsxeasig0gesax 630 
DI T606 an 6c na ốc äa ae 634 
BI ĐC A | 8:2020n21106/1110800660116ãx916x6228/0a081106x109/as06 vi 652 
090, 0"... 665 
KT g0 1n nan 684 


962 


CÁC TỈNH VÀ THÀNH PHỐ 


0ÿ 9/0507 7 7 ẻÖ VN 690 
NGHỆ AN ccisx6ccsv666xc66 06g00 1064611306161 8534 02 cuc 300 QGás o5 112241580264 706 
RMIIMEI BI ssssssssxsoAia6sxestlssi2issasgsasgultoleelsssyfisslasiddkedls T7 
NINH THUẬN... G2. 112112111511 5511 9115111511551 1151 E11 se ke+ 728 
FT nan an na 736 
BE TU TM 0n 00 (ng 0t 0 na 0000 ssà s20 dáa 744 
QUẢNG BÌNH ................. 5-5 Sàn 1 1 1 3 5121111111 511111 11 cxe 755 
Cội TẠI RA uussseosdieiabsbwasasybvgiusgiaugbeoioffybiayhuebsiatrdue 768 
EDIANIOI IIGIAÏ cusxskesegfgt6ssstsdvtgb46sbiSagpbeoitasallioadBlosantel6giggE92b 782 
1 TIM na gnangmisisiiall6neandinislfalsgsidfissilikiagttk 791 
60), vai“... 812 
ST AE ch cssesoildleCiGkLExnseoiblsesssseeoksrloixdefbsSossslE2eca 821 
TÌ- 2 aäa a5 5O. cốc BS na. 830 
TÂY TINH Sssssseceselisvfiies 0s 6ssslesisstlsseaitestlasbjedlmddassepexftsis 836 
TT TS  nằ 844 
THÁI NGUYÊN...................- QC. Q1 121 E 20119 1n 1 k9 kg ng 861 
TH NI, BÍ) ác 6:2 cua4ya 4820662 30260055255fn2x00B2284013/0xbsSa2Reb mtuEt 870 
TEIƯAL THI NGHI  reeagrenisdbaobebinlisagtrnastbetrtbsebntsaaivi 889 
TẾ 2 1202 nt 24a san binse 910 
"` ......—a..ẽ<-s.šốẽ. sa šãäằằ cố sSằ 920 
THÍ HO DA TT sen eeonciseblhosagioigaslDyssiadrislfendndoivisE 927 
Mi ÌI || Ê®)y 8P Aẽ.ẽớ6ớxẽxn"/w họ 935 
\4IiIxf x91. .................. 945 
TT nh nh cac se 954 


963 


BẢNG TRA NHANH 


BẢNG TRA CÁC THẮNG CẢNH. DỊ TÍCH 


j Ta . ..Í. sẽ ............ 649 
ẤÐ) SH AI TÍ sugyn sgRondaterbndletginniaadtbriSstibnhaebprbiilderiig8oprg/4iptsyy) 295 
ÁO Đã ÔIiiii:i6i016516101611262015155545 15855568545 58 gRS433A355543550558583850650858 921 
JÀO:. HỆ bsse545x5623544 g2 v06adsas3489ass59sốnasab4g86x05833sã38 4x8 SUÀi i0: s 2w 293i249©y 319 
/À I1 E011 EIHUEssseasassadoideorsdosbaaorbebosd2oulaexsdesxasteasdbessbaes j2 
Bà Điểnn-MIHDI Tầm thôn: VifO: THẦU‹es2áaaniaaad00d0a1 xóa B72 
BSCTT PIN T2 22011115: 14701011/0110112010050101111711110/112110111211/413 280 00162 293 
EDiiiit ii TT EU baassassgrsalfofosioB8qus6t200shjitgoboagifitatotobtBBtme 922 
Bội BIỂN CẾY Llossiiessxssstbiiqidnksgiiolbeabprlesbkeiletskflelbiiateoiseobex 707 
Bất. BiC Ti ETI/|ENHỢIIE sat paabagiaspagusegtioEssdllddpbloalisgfuidba ÔnjeQulesagk 367 
Bấi:BN In, iiip 1 HUUPsisbeenaaiedstabeonnuseblidbisebblislbonasiielsiaasulaE 845 
BiiiHiỆi:lLBiiNic: THỊ ssasossoiceoolehldsisndgssedsstsssrfzsteostkpasicStoMghl BE foim6 749 
Bãi biển Mỹ Khổ... co c2 22100 111444446214465423466438166 786 
Bất. bit. MHUT ssisesapsaieesbaneelasttietalatosmainafisifalitabateoe 409 
BấT biến ITRE SƯ takasexctisasnbdkogiMisdistiavffosialbalg blidasfon 872 
Bii*BiChiNihiifIlDLUINE lvajáaxaessipslt620ne2e299t66024030i05s8454p:Bt6230014 692 
TT na 0 nan aanaanae 794 
BàI TU ÍIPHtfDME TT] sesoemasmusnhndiyiuassafaiepeetlnbdtgrtsihflðsiusliex 290 
Bấi U27 LỊHUUiic- PINGIEC) ssassisssesssnlibdngieltkesssdlearbsadosekzsltgtasssbde-ds8 290 
Ba nàn 2y sa vao 659 
BBII-ÌXJGHIITIHTIIPPIE vusstisfsicesnedisboasiddviasfsithaiiltlxtaiGl0i8agfebilettsas 290 
BiBI,|AdIE 4 5xz143 (24 08433402438185000814g4288239413s 599415448951.095351g:4as.01400(859390 246 774 
Bãi-GdU tấii THỦ MÔN |6» xsznkecevssdsa2x2g46204cbbees2s3009uagxsg993g80a.40 290 
Bi TT FÍ x6026002242082ei02 0e Si2seitikteseioleatomsondoor 450 
S518 bi #037 "nẻo 774 
BằiI Tigt Đa |] V2 ssssssseessissx354520286i4cr9 p3 maggdssioobassaaSig-Ssi5.g4casl 760 
Bniibiiit.lLc TRE E Lĩo nay gai lGEo sáng 5 gg2o9200u1a6562xx08/2 5a 6echecsr 896 
Bất trinrT.10fiD PHNMassazcci6esfosboefboiesepgeebaslaetadxbssesdinadielsgfbeaisygsl 444 
ni: ii TH ĐỘ 95) DU: TẾ H14 su s2pág014seexisis(isliiaaie0layhsaa 76T 
Etilf Tai, tiệt TUPIEPITv2sax23sebsvoeasoftnggSig94003065904/887091010)40g010020 0151 774 
E1 11 THiíT TT ATfsscsosdotcdodaeitolexekgesasiobdbdisbiluebdcSssieetboeak 897 
Bãi TỦ ¡:isszcsssssz7tiS11231021530135303100353013653504545553555155345402150991199945 558 605 
EDfiBDEL Tin) [MUIIE TleissosgakssbsielfssssisnniedolelebopiffnpystlbfgGi 290 
Bãi: EU E:sixii1iii6sss6 0À 411140614133 3546443148466 034 5x 13 lá sãx248s445 619 
Biihi:t[1ffF ĐO LVTMDIIC s ástxsv 486458420 gi diEsSifSgRsiisskog1ei6l6iMEddouglulpsss 56T 
E0 0E <7 e1 se 605020290210111008902000601461080026012@ 545 
Bi: 00/10/ 50T Tối vànc24áxi09001110ng0tsandirsbobsgbselasgtoeafo(is4osttssptpnsaỷ 409 
BẢO Lai BÌNH DNUOE susscsssoslbiesasstdssktdsadrskhsftkeoxxEsolAbbjelelossslUAk 346 
B6 TamE fách) fWiidfifr ĐH: NỘI uyonasssssiakbsadprsisbsandssslionliesdbtkiassei 502 
Bl0 Tai niElr. Mini UIỂ:,IICNÍasosstsasiasssssgtbeasaofieds4esdioduiesaoi 583 


964 


THẮNG CẢNH, DI TÍCH VÀ LỄ HỘI 


Bd 1H [NI sasss6ostisascsnEsbeessksSbuBaklogdaex6kstsasGGSksssfsbdgosk3800s: 413 
Bd0 tàng Chững tịch chiếm! ĐRAfiHLsss¿zsessssisssssssl0aslassas tai dat 585 
BSDTiiE Hi Ti Ñ](ÏWoszssiapeseaijseoidifsskilteanikTMVnBxabas3xepsptjsgsllgi 501 
Bảo tàng Hồ Chí Minh - chỉ nhánh Bình Thuận...................... 370 
BHi:liIIE KHIOTHHE sassssetteesssutonbsetejsBetoasBesdpasylsaegissbx àulfafisbiboasl sex 827 
Bốn iifP, DịiPR:SÐT LÍ TH: [MO «seo evsssseellAesdliexca4giAe2442s6xas6zsax24e 501 
BB0tnfi.lIIEHI/6UL1HES PC: MU) i6ai6u0isypsiidsalesllogiodiiiagialingplisbisitieii 583 
Bdö Tăng JMI/ tHiHÁT: VIỆTLÍMATissecsse6isás6gasginesislbolišlldÄii43bi0dsas 501 
EiitL: BE TIECTGlasssauxssst0snsa 0460136984283gt06ã.g90v6xs9s40egblsgfnsjikiplnsae 578 
E7 TÍ T020 66 s2crcsgttestiastsgscniileeiOssstialpbijieassteediadliosatbanábi 368 
B5y đãi của an hồng PIINAHE TT ösoassasszsassiisÔaoiasndsiabnkeibue 734 
EEniitf IiiT.TILTTTseovPsssssretshiaaciesblobseeesa  arnrbpasfBuyfesonlernesoti mot 537 
Bến IlinililETEssssesávsielevlslystkaslaaGixisko01assebdloilA64eseliscgxEt 399 
BÍ CO TE tọng gpesdddtgabiasfbsdssbbisalbsgfbatfipsoubititsaboseldbaas400sebaggd 718 
BlBTinl Tố, 1 tocassadaileaecaapeicbisiaobellisoVwesAeseiaslssecbidgtsbos 607 
0U ớớớớ ớ ớÃxx..ố ốc 457 
Biệt thự Bão TĐẠÍ các ác 04543214441151464361262Á95115 301633121 chyšn ga sg 420 
BÌNH fì SHVYỂH!. Jiiftll-TTHTZ 2unasseeaasesipuiadlildatiiioneeinitagiilsdeiggesilBai q57 
ETRlTh-Ếc 1e asssaif6eiaoelf2ayorlalGattcansfotbalteotlowaljeak2iatBalrleigfSonlliek,lTfe 686 
BOBIEH(E: LÍ  cnácsgltoedielukAicblvemdoadjevddstjoskbibsalfkeorsbtfrtsiY 730 
Bùi Biển Nhi E TH tuyszassximasiibaesdyifdbinagftlptalbsoresiifspail 730 
BẾP HÌEII Sẽ BÌNH THÍ Tiaàcgadini0lsigieiagsthit4Si960s0098880191001200lkaastite 786 
BDHIOIIE)OTT:2552294cx501533u50388339394356396/20136104Z336)%9972590007iy320163/609 vợ gò /chự 417 
Chi 111) n0 TU dán 0p d025 062i 6s 622040 614 
£ đÓ Tìh VI MO Hai Ulssgna by nnaasiaonsesibnhagBoralgitotgigitlsgvfrlpsktis 832 
1 T1 10210 acnaaaooadaei 364 
Căn cứ Trung ương Cục miễn Nam.................... .--- ¿+ +++++x+xsxs+ 841 
C0 0C TT ca seses01236 0 sạis83sieBstsdessagliedkbsgtiosà2gsà4z3 454 
(ng BiNG Mễ ssasiaigtásitssopieiseysvlisutdagdssSitoaitaos3ôsgabeasitgdgiiesdlidi 473 
Ê 1ï TWGHE DJƯONTE uáiisbsaiixai6bxagpcaidettabideatbsiatddgslffueÔnkdaal 489 
Cử HIỆH!|LHØRD > SON: BồIš |EIDÍ-s6sassssjslslipsgsockibaStteašigs@eeltetOte 819 
CH HDIKIEẲosexnxueuenietlsnhientririphtaynihtoapphitgniimsirhittniyinibesli 654 
Cu 0] D10 a1 26e6ci3esgssbreaiagsffnaleassoaigrDiglnsdbihlolga 489 
Cu lti[r-lone: ĐỊDHP sa soyxeastsmbit0itolsiissoedibasbddrsbsEsnsoel 648 
Cưii c0 UP co seiscnoassoilerse6cotnasaedotestleiee 703 
CN Ti Hustii16//2x6654pif0ssdiepltedlaiiljigas(1igi48310108ipapikpdils 405 
1š 1U15fE ÌLGIIE vx44i4065616136 10 Eauyesiidsyiabinaanilastdftosistadisftaerisd 490 
£ 01/017 t1 T0; MIY, TINĐE TluassynvuessesdfeassatadsfsabdiesySsisbjaleedeogai 938 
CHV dA. Lá THƯA vàcsssex62616as9445664633086623603062385510061ã239425013562/030403 0324 932 
[ hiiTRilfUEIYTC' ETDIC, THÔ aapssgtaieosdssSitsBsaiCsikkicteossactbgilbdtz ljaGialsiagts 627 
Elilict-£ SG Ti KHUDI ssussuassdndleiavSubitbsaznlosgsosbitstehasssaBlsisdbeol 847 
HT TH 00g22 26464 es66,64sk2ysxxesEsSessvysBdas 587 
3 00) S00) 0n VU cố ó0 0. 0.17. 0 638 
8) 0015 ni: TT NA TIT KỆ THẾ GÌ. VN TỦ VI TIẾT TUINN ĐÀN, 637 


965 


BẢNG TRA NHANH 


T170 n1 6ä 6 ae. 912 
(Rơi PliiP' FIIỆ sss:9s(xssisi09910sexes440166ca6i648)e6626is06082218866 557 
KHìU:T TT TP geexceoiijvtsaOissfyokBdbclfabiitEAeeuieagkalialbailaiigsasdkE/AJE 948 
CHỢ TìiTfI:KHU VI -;szzx 6xx n4241ãksd84s080515556E1À6S566 20394 suấu 471 
CHH/ANDIIIEHC BÍ seesacspdseistoilioaosudtasoteissioaneffogbiadllostdmtdksidhadl 925 
Ti: 301 ]MBTIE dao osbddseluxôsskeadesavataipedllst ca siAxtieall6 579 
it To TM EZHDHTGsáai 15 measiasssksadbaiibossickbpaidldsndodbseypase 344 
ChifiHã (N6. THỊ sszxzaniaxss6s0sg04xit628830028006000342831t06 452 
@n s2 00107.7€2ẻ7 7....ố.ẽ.ốẻẽẽẽẽẽ 494 
CHG DO SE) dTI[TS 222166714 0nx131 5a sg Lhagd39 004 0101010010538064138. 9% 013855 aug3BE 478 
Chùa Bà Thiên Hậu ........................ - ¿¿- - C2 c1 1 1111 Y ky rẻ 576 
KT TT ốc nsnnốnansn na 626 
CHIHA 1Ạ000/VIIINHI TŨHE TP HHỮ se ya326ssssise2GG)943u88/240y5n406464s8c996t i2 958 
CHIHEIIICH 4T OTE singguccsagadasiabdfesigastocal6itttsnsbigsbrellpslagltpsDiareea 707 
CS HS K5 n1 s5: 309 
ChiữA loi NITE ác vsa2acs146 269 16sg10a66x26040/016/942016234608000i24s1uesaxbx 827 
Elitfl li TT TYfSsestetuiafiiitsegtSivbaoftnueoudbeba DEeftoetgagfofioltihbe 327 
CHiLiG° BiUU):|LGTT.)222:27731s9/00511555345 818012 Tex00410E311802722nS5833535325 0033 067 066 917 
(HG:TTUM: LOTIE suausiggiSsxlasbiisbiggilinvtsitiealtbabáidiEsiolidulgoikusifsiNgagsel 447 
CliHA IUM TNIETHIEINYAAs)Oxs2yasvu td6a5036y8siloktvzaebtdEasstboradd2gSiSG32i84630hgt n4 462 
CHỦ HN N THÍ bao totacbiobatpssgosbysssnbdsepoeoieosaettbabee 462 
CĐ: C4 5151112041135/0205541045ã33x62194 2984458964145 386346.À2850340134g0636x 20x apk 863 
Da 5 nổ. ốổa  õẽã a 776 
Chiúa (GHỤ- MB seasgisós2sxi steessvasbissaxblueasgL0eeloztefsGs3ezsavvgkdssk 576 
@lnt.@In2Infir.am...ẻẻẻ.ẻ.ẽẽ. nh 525 
Chữa Chiến VIÊN cssonnisestosiil60isi06xa00001616205804000240408182idã6 834 
Chùa Chúc Thánh..................... ..----- 2 7 + + + 3222222 ceceees 777 
CTTHA CHỦ sa sssgs4gbesxsbeua2gxxáccbsgitiselo2áacsgbasbdsfmsDrbutdodisdtdnodleaask KG 
CHÚÙA: CÔ v22 n6ntiebissaesilaSiyv0eescsslt86s4009/2xy8xyzE6z3309//Ô809xixssy 923 
CIHỦG CO 2:1271 12110. 112001 01001 02010107101200010 1800011101621 207710111. 1101107:572 952 
EU 1. sa acc 58g. ẽcsKsSSSGEO an số. s5. 692 
Chiủa Do TT seossi66t14666664605x4g90/44.006620901ã402t2563660xx6446834g90e 373 
Ca 0102005095600620sag20sa0000smiä 855 
(® lì: NP:xgiiii3đẢÄẢẢÝỶÝ.... 328 
Chùa Diên Khánh.................... ---- . + ¿<c c2 E222 E1 ke seces 641 
Chùa liệu Đế -:::::c¿:¿:ccc22: 0024652 25285511111611354251354)1315513 011 64435541 dáng 905 
CHỦ: PJ011.5110017 101110115110 2101315/171001011288/1/1111701015100rrxe 130111071155 824 
8Iniì†-0ID)002101n7T7ẺỀ77e..ẻ.ẻ...ẽ..ẻẽ.ẽ 887 
CHÚA DU PHẾ saasái2610120g1596 4206 3006930g380669552-sa4002609458áX/ 804980666 548 
(HT 2a na araana ca nae sa 826 
@niEg 517277 ẻỔổỐẲẻẻố.ẽố.ẽốn. an 512 
Cha. ĐỊNH Xổ si các nsfccsssssstsssSsibsssss8 is d6sgg9dixkr li C30 kiássogviExsdlg 477 
Chùa Đoan Miinh................... .. ----- «c2 1131111122131 vn rrg 311 
CHỮA DỐI ¿y22sx2 2x29 s: 02652802s0x089 56 250v sex svb ĐE00) nụu he it ngu s0 x2 Đuệa 950k gyy SP 477 


966 


THẮNG CẢNH, DI TÍCH VÀ LỄ HỘI 


CHMa: Đôi TRN)cscsboss6scbaxssbesibllt2lxbi6a656akboesesslrdxasaBostkebgfboa¿e 541 
(CN Lá c0i6i440ả2sssstgssygtbsg0i6g0ã34606ã46kaa59ã9900364913g0/4904940524 308 
CHỮ: li: JLDITfYaisstoissisgfliiadksgisaileggibiaspgildbassalGskizstgiskusgasikeagdia 574 
CHỈ CHIL VIDÌTaxz0202assohddDngtiikasnbraismibrnanklbgilXeĐaOfsig20ofxaige2tifya 574 
CIHG DI TT si <esgrsug 6sgosdiiaskisxduubsadlisasoikaoeuirldE<sssfftaytiattlnss taittoasbsen 540 
Chi GiiDfi6: Tham Hicsa2scxcsssesmsstEig6xsediobavbastecdckeskbeepsves 286 
Ma InifHIE LAI NT 2assasinoseslissdndabaifslieebsdtiagiiusbtbllbbiesbeia 287 
Chi Hang (Oitinig Nhi) sisi2sásstussosvneaasgpis6)btbsflsigodaasssutle 787 
Chữa Han (Thấi lD|pUUTH]sssssussissiasstsisssesobsdiaasilsoaspedasagtaaSl 864 
Chi I10fiUE Hô VIIYHNTssxssansốsetis8i55 sm2/Sed0iKensietiesksdftg buanghfesglia 922 
CHiữa PEiiAitr - EIDP PlẲ TỪ (KliêN CHEÌsneissaaenaainnlenbsuasso 619 
Chùa Hang (chùa Thạch Cốc) (Bình Định)...........................-- -- 354 
CHỈ TI Hoa s22010510 2c ki ke) stusREbitobngbeitVfsvàsaa tre ing2etEo m2 596 
CữG: li PHI Cai¿2essssais2nsxai0bissEneslsstbsesbl38btisialestskjiblreaesbs 763 
CHỈ TiIG II sssWsyycsipasagebisbdptsgte(bdBVsyifoOtyifiaasse/ii5084Láag 494 
Chùa THÔI: EHfÌHfssssussesesxosltggsusgg8os5sga026cx4540agesoszsubsssatei3oaog4g 344 
Chú. BIỚI: l TNHHTsssess6csgAiodeg061652g/4ak993/26026ã0103060s3)0axsÖø iaakebacdiee 402 
CHÍ. TOI TT G sa asskssopbatsehdssjvfvuitsappdbdlBpulsgogliasĐaglsigplofstgsztliyẻ 916 
CHỈ PTL)) 10T Ta gnskksa/Enssidfiobacasfhajaurklluatiitsafissktidlgolsssfs4Efjkiote 336 
Ghi T2... aaẽ a:sS:S a5 627 
ChHồ lÌNHIE EM] sạc svanssisa315E69000iassttpdstoigisic6ểAgnglsaHiG18AE:dtuib3tgsses 381 
CHIM IHINDTIE sá42áa0115y 2009 1c8346eabbltliiosb(laebaxggbiipni(t0i40 82988050 453 
EHTHj lDINOIIE: TẾ TY -soysesgdasbsibisli0tpisbbiibtesltsbiesueplialliadilliNusssa 526 
CHIÚN: Bo soái k9n02ansg0eal6iseissksegBeskkBltttkðSl0ecue4alfasveossdadkiegfuskElsstask 563 
(HIG. BGEfbissosoensgaetinlisiainsgtyageobiaptboilitiaseglenhsgbisiubnegesastnotslisaSqgf 847 
Chùa Keo Hành Thiện ..................... ---- -. ¿2c c2 c1 sxcez 700 
CN: ii II THOOlGs 4vàxAxsjyssi06dxzasbsledanS234b038i00g3y Enkáx AsasttietrzaibibnsG 419 
CA: ID HA HE ossswsassetaviedbvolbdsteasgisustadwbelalfsetsgtooasiDittosbso 403 
(HINH: TNHIETTE xung 2yio0xynfci3 lultibiildliissygbttaikopboogeicalate6bibiilisai 826 
Chia. Kiến: ,ẤH TC sosssaui8vysônhglesalsiasiilss0iảsi3i2x4f 9y 2lxegases 451 
(HIHö liIHf TC? susxsauasgetlesgiatbxskcbtiNaskgbcitssuosadfoAfGgtlaxalajessskeboEdtse 688 
C4 HỆ Ruusnc5006sssy126035066000404643ãã812ugbauStgblaoolad0btopbgtskjotesds 495 
CHIM ,IKIITT EEIIETTIE ssaxssg6sosinssiloasssfbagadifskshlenbawgfisidpsfagGbsslbikegdise 764 
TA) Bi GNNUMouissorgkbasssriissatisitasnonlibhiruiasbfbsueoeditlkeesapiisagabi 540 
HE c DI ae seasasitoogsftoas2256228606840x9546x0/<1fsggioeuctsishAvAesaslu 2a bé 944 
CN) 14T vsssg8000 che sisituesfnbktskasv94sSáciskiulbsai bhafiuesBSZ4 498 
CHỈ |LAIE: CiLesisspnssiatadosilaptaiiyaieeisliitasintfasbgldpsbdlgilbaasbel 621 
CHIM LLANTEMb siseoksyicDayiiecasitbeiskbitlibaoaa se VegGlÔniicaa3du 0ntssätd Red 311 
Chùa Liễ E HH tossa362555626xc04g6uxosgg0a066sgaax66xob4bagegoivobisod46333aa038 495 
CHilj LiifilIirTTiOfEE TCNUG 3W NHI sausuaskdsssas1xybaadhsasliassdisllEkasbi 677 
Ệ TIẾt LH! TM su»sspisasssasiaeorgitoaietidisihilranhobiggbtbdkiisaslgiPiasaseisb 677 
Hộ LINK. )GIÍE ovssssenssscibainEsaibtagbsnoaVaSsuikdftSdtmadlkivaoi1degyssasbsei 679 
Chùa Linh Sơn (Bình Thuận) ....................... ----- << 2 7c << << cccces 375 
Chị. Tin: (1T ETDRD  Lieessssisgtsdistbsisiiaaybuanegislingeuiisgraai 677 


967 


BẢNG TRA NHANH 


Chữa: J inihi S0: (ERÚA:IMÚU [ILôlfE-(ATRJSxisexesisssssagebsaskfacslestakkesa 688 
CHÚA [HN THNUsá¿2ux2662 04x42 162610s06235060228620663063002405320,.g90046đA 916 
Chi? IDiilEHHIE Sao sgrtbeibalfeaibajjRfiaykasngisnbetetitfnrassitmsdiifiiieiifa 413 
CHIH:t|LÐE 15 flranessisdbassstaadbddlitbsifcsioalbyahskiilutbeginhsipiiltsdagsi 294 
CN LG Tao nsds bssodyscittbscd0ianlaslesxaSdespldtssseddastiattllpslifuizasbeet 477 
ChìHgy lifTI 1E PEAIDI442 s22 Ag tai 0uà»coapsd be rirxddesiESVbItásag:beisa/0ocbant Si Ju2 
HH | BE SOÏN seinuitoaaalisl6xibtxgiaaofisiikbissdbsgitisalbesssdisea 609 
®/ì 2100 0l) NT.“ 446 
CHỈ: THTHEE doi ssi3604236161200x4900/65608ga3)96)00006 su3622xstv8lac0kfsdut@xugttbis 702 
CHẾ: | HUN(E.2UUETlscbkbsiisjsdiabdbsiaddasyelkenbkkeulatbbosfatgtlogiipsfkesdMie 924 
ETiHLTN Ti 1 ÏTsae sa scevrjetbeyfe010g012ct GuihegiShuxteaf0001442000108 646 
CHIỦ|.N TL seôbasedyvsszsertibossaiđimlbsuiiiocnetiiblftilltToaasseiiAkssa4egsoiVRssDbek NI 
Chùa Minh (Vĩnh Triều Minh Hội quán) .........................- -:--‹--- 301 
Tình AI CO Eoyassiss 0 eebiatacbsl3002siaisgalasavleisalgsteblossdtbsis094000828334 497 
Chi MỚI la: BÌNH Ìasz2scsxax1xsacisist2iaegsexlGallsys0ioapbionlbsatdthsa 301 
Ca Rlaftfi HE sosueosseeaiibuebslýskcassbeiulsazegsesiosbefgt6244as435s0434 401 
®¡ tì idÌ)0 7 7 3n... an Co 727 
#lnir.iwiifx in. .ốốỐốốốốẻốẻẽ.ẻ. hố. 705 
C TY :t TU) ves2cga6iaxttasitTsieaispotfsaEpapaoalsaatiaBidttluigstixieigisaglsfsaEinpsem 843 
Chị T200 TTTEs2áx 29x) 6xxsstsesseisiigaosidieefl6dlajsvbtssasbsessaiead 345 
CHÍc1 TT. TC Thuõ s62 ftsbsebsaeletbtosssloa4c1tlgsssprtgtstososanstslf98eas6 373 
Chiùit hp [d6 ĐIỆN vayzxesbudayiiflsoaneeskiibitesdifiitdssnattRai 300 
Chinh: [IiRhi TÍN GD ÌzstontssesasplalisseoesgblenetfelinndSiatisee 3/2 
Chia: ni ( Thicihiht:iHÍTC ni T0] laatssxtessôicssbs6sisbsEasasagaedlostio 402 
Elifiat ii LĂT TC M) sessnoatsetznreaibiisgbnluesbiliisipsofbsdhsyhuliotnfni 576 
ETifiii Ti Tuệ tfiE (TT lyasssssx 2 sgbonbiligtRsersgiait000a0401090240nmM0)8 778 
Chủa Ong (Quảng NGÃ) cá b si 4 x6 14416042140603466 787 
CHÚ FT T101 kesoebadsosutisskongdoslseaagkosesa2mienlfgaaEesdodsakllaktlosà2ggRsas 429 
CTi0i Phiof' LLAMilaocsseaasvseaslossiibisbtoabaplialufitideassvesdllesgdobisgs bass 412 
CHiỦg PlfD XÊÌ TT àais6bs2bissoá cm lu0sbifefbiBlgfSolhstkssaiss36capindbsiteyttả6 5U 
Chia PM Ä)GHIP lausuasstleselseslibeildskseldehteskegtsgxsafsoisksbl Kiasa J7 
Chữ [PDGE' ĐỊCP] áciss3asg56210630a0i605ag04003a.g40a2Esos3ázpsglgdgstooig0agoausáw 220 
n7 T7 1c 7 ga ằ5ẽn SêšÊ SG Sa 55T 
II TS ST {ẽa. {5 ằKằẴằẴĨÏỶÏẽỶŸÏẽ ae KSe 412 
CHỈ- TT NHHNesevisdgoieastdgintiinagedlikeptedBoreiesuoeetkl0 (0/8140 s6 693 
KT na sa. 392 
HINH DỊNHIP 2ssssøssssaggdtosilEnaidbnsahdalllipdisinbiislogbliasbillpidnsdeses 623 
Chiúg PPHÙ: THÌP sua xesxee tisobeneogbesaslSg4Gassxldskfasliookkbskybseosteske3agGse 595 
CHÚA: PHIÍC HH HT ts sssxs9x2s5150666644004623ã1006aa5).004602204246145820x43s4gi24 740 
(HT. |P HINH SON Gnsssokpoosstaiekadogsi6sabnulsglgairsietkftkzsif4ScsinghjNessdia 520 
Ti EHiMCR | THÍ saaeaeebnoeiteibeiikisibVentnliibiagkhpdeiglggdgig04000093000061 đa 7" 
CTiDgE)(Ì TP xá xems22aoiixtsbdegtcsusboastSlssobsdjyeedssvisullsitio4asskislbees 381 
Chữa Oitoni. ĐỂ cái cá bo s0 ta etscenglaclesàorireiti9Dmagseirsiasesasaad 392 
Chủùa;(OullTi S9 2s:xixs2s201412s 46 na só 0n: gác) peabb9642su11is)ax210x2095 6046 496 


968 


THẮNG CẢNH, DI TÍCH VÀ LỄ HỘI 


Chữa CiainrthD ft Hỗ TT lueyosssoieseoissesoobtdoeSptroaYattasthifae 292 
CHỮ: JHafiE TNANRÌNlususssitiosi2x6xsa1i6a6ã3438c016ex5s6zSsvllsi9.30042gi3g8052. 310 
CHIt ME: TC gai ób/ses2giqpjsesdsssglissbasjsssiatbaskl2gkax4kgjagsäN8agki Tn 
H11) TNNY lỗ Ni askoasvugiaeáoanhiadtgrdindibividophSx)lasdSuge8de0isetfvù 803 
KT na rán ray 827 
Chị: SifYTO TTE lxreostsgliesgkdevlAibscupsssiedreevddeasstSaS0Os4ybedrgilàsekert ki 924 
CCHỊG: SAIIE HiØITISITE BIIET sissj2ximasistespdsiufslleagsdtuaill8a0ia0:08A166A 942 
CHỈ T010 0122 6nyessiricnfnonhiloisael00208eissp-ebrttbciee 814 
Chia TDNY TLONNE” sau95806ssi21220x3as0x094ãg1ã438Ayeou2tsa9Ecssatvilaboylx054is30sde 354 
(HT: cIUHIE: TNH TT TLudsasSstbsindfntsiasÐsapio8ssiakhlaslietilaktsdtasfbsgiisieadtdg 473 
CHilg: SUIIE TH osndbassgrinasEbrdigoiemisbhifnplasboflbirotdgissaVP)s32lSĐ 886 
CTitici DUTE, TL s2eskfssedsagdotbiamsonilosossmiaglasb kegnddtosteriaabiditt203Acsitps3tdeex 391 
Chùa Tam Bảo (Thành phố Đà Nẵng) ......................... ..- --- -+-«+-«- 413 
Chùa Tam Bảo (Thị xã Rạch Giá, Kiên Giang) ........................ 621 
Chùa Tam Bảo (Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang)......................... .- 621 
CHÚA TẦ) AI sii6scci66220464442362633556002asnx9/665a50866642094644454248148.80558 285 
CHỈ: TA9/ 1 HH saduacsyieixioetiasa9/4y86640463643803639000A0x529 04616940346 512 
CHÚ: E1 THỊ Tfabaeeaeberebaiskduesplnllgtbnldiblkkhindegye2Dggivisau8g4ilug0f04 949 
(HA: TH GHI EOTTC vususfstaasbioabisdiathájisgitEssbhltaniiselitsinhdbsgatusnljakdjags 321 
Clitr- TH: THIIĐT sai 464462042 n4x32xa/3834x60s3046042244dx6:520ugSE054 918 
Chùa tháp Hắc Y (thần Áo Đen)...................-- 5s s+ se svxsxcs2 959 
C110: TY: Ti [#useoatenseiebntyboilpdiigiigiaaplccaatloeiapisgdesssbviilj K9 
CTifi: TH VoysassongôasiidifflibehutbilfutplsisesfitabindBiaiasbftt0taisiiasaylii 511 
Ki: THIÊN / basdaosgulossBistbeobasoBlBAni2BiCea@)0iE0ssaptuesbExtisbSgl/0Le 788 
CihiUi-;]' IV USexss44212138x1014064 241852800 05341736598-6.02184210xy091e1118g5I20xE 905 
Chi: THÌIGHĨ: THỢING tong eisgi0 6 niesilbudacibaekhdidkkhielssifab414yg389/8E4Ag2 527 
CHủ:: Thiểm N0 ED GIIE2sxss42xxeoctiesSead6isl5460ssia6etcbecgee 678 
ETi0t7 Ti ni TROIHSsssseokaesaasáoesbiaoseosoodeiboieloesEusia-dngbabisi 907 
CC: TIẾT x30 4s620o04geaxiyitiindÔiisgiesieliatgisseebiubillasstbjsb 641 
Chiâg Tiết CHÍ Hi zscdacóa bu ợng Giàu 8ghhtalsajfabligsbslstissiiNlgsbiadse 941 
0InI90niindfsie TT... ẽốẽ.ẽ.ố 310 
IlỦØ: TÔI". L.HQPÏ¿y251024i355340323x6i100035s033420420xxbfwteslaS2u/4tvfpvasdvtacsx 687 
FT an ai ca sẽ sa a si B5 
CHÚ TỊ THỊ C0 ae 2xsss42ss66sxseaslvadpbsodselrdslákjbsba444aslbssesbfs 515 
(II TT TH Ố. HỖ ae 499 
C1j08: TH [Ni seartssyiapbgisbigbtiabayViiaaitoslsiltlstacabiagpdebisbi te 337 
Củ: THỊ DI TTT cáangg1e0a00030001 G3 Sxul30y0286siaa03ctlaadimidinkqslnuulss 906 
CCHIHo: DỤ CC 2sosstioskizobosrtgttiook3SitlaasestEMosfasleskbftojsagsas-Gusabdagi ae 750 
CHỮA TH HE SỜ 6 s5áu518146216206205630334010680549990e,j3309434g30g04104680ã26 528 
CHÚA: Vai EỨO::easáxs190s6siá605s4l132ux8asx 6e tia selesdátbiist42pksei se i40 c8 778 
TT: | VẤN eenksdrntioautbaerspgebahiiuentbpurRiteiibi646)02 0g801890)40088080/84 391 
Chùa Viên Minh (Bến Tre) ....................... ..-.- sex ssvstssrrkres ky 
Chúa Viễn Minh (Cao BồNE se 2 s0 t2 126L0x31excẻ« 391 
Chùa Vĩnh Hòa (chùa Me Bững CGHÌ-uueasnaedb201-16 301 


969 


BẢNG TRA NHANH 


Chữa: Vĩnh TNGHIITTfiosessesssiolossltl046xsÃGsvasstabbeesbbtouxasaSettkebifldase 577 
CHỮ@ VINH THẦN cssaizs6st448125646515630ã4g0c84612a580703090666i9430044503980536 915 
CN ii ga. va. 287 
CHỈ cá G LH T uny axgyasseggiiDtszgouaettofgulsssiganhiesniBhlnigyllla2aOfsiebfofsaisestifvk 578 
CHỦ oIETTDIG ifdenessbsorolsisadsskssnaudtsdtgseiebis-basrtxesostbfildeskiadgsBk 300 
Chinh nổ g4... 3⁄- 296 
CliHibierEbISID Bồi Bbasssibinasibieutilant06a0iaii080anshiflaetanaufie 296 
CChIHINE TỊCH SEHJVĂI snaiia062ss.02130194ã6g534146488004610000334608lã8tspul 789 
E0] 09 E0 THOfilaeasausesatytes6sbafbvi›AlAeitosolossffegsibieeskeigfSijoiĐAa 785 
(ni) CErItrf LUUEsacsjstesuslfrapifnikksinpElsmail9fEseslyrbibafttskinslipdtfelipigistesfle Tủa 
CO ND)  Ï uunssunibssubtoeussreitDiabdgiholalillepfklgttgitlotskpdiốitdkp toisg4endx 291 
(LOÏÌ SƠ 261 62/t92585562esgsk saie4 đsx4slš s)lasidgi S0 nà dggx 14 a-issp4 3h sissirgis4015//3s8E 536 
TẢ TH Ha c2: 0seal6enneq01054612s36 8x5s34staatS 823 
KH 1 uaxlossiai00sinadbeetiplagyetewtbbsslpsaisbimansgasi) 922 
CON ÔIDopsáfa oi tigg00l0g;selaVispidibabloaoilu4liaieitbdsarestleogicbatdidd 336 
KHI BÚ D2 10161460002701000009500.0002006220212114000/22ia 2 moes 334 
E166 0a ago na te 336 
TH Ặ {Ố  Ố Ặ-Ặ 911 
E PT [EDTY:HTE Ta sdoflsieosesasfebjcfSEsgaoinhbikeekefiilabkikeeifsinäisiSa 336 
E0 Tiệp (HDiE BÌNH xiàda96i6id4emaitGjpscbiengsvwesdhdaf46 64s naxie 450 
CÔN: CUẬT cái 2x1 3511006161114 06814346161 616100360014 5155443 x4 001994541:514590015 s38 296 
(One triinhi túy diện! |HDốE DÌN TT csasissndnsioslessatbdiloaaslaad to 563 
(On Vi6n.T0iNY ĐETftsssasiitteidtueslissgplaudsgblutoaitlaakfO1fgi41ii giai 570 
Công viên nước Sài Gòn (Saigon water park)....................... . -- 52 
E0ffg Viết ThiDm[E TMHETEssgssassteassraosksspantissssbligseonlisbglosngataeb 487 
CO VIỂN THIẾU Lễ xua sabsxzsedzinoglasikbdsij4asgatiaiukhiebsnllljsbS4kg8lusikbdassa 487 
Cũng Trúi ElDHB VOPlSsi2s4scesEbeisasieslbxiegtosllvlsctebalscedie 468 
CGH° TRỘN © Tre baosossoiedfboetreogssasstskdgbobvdyvfssorbildobpioabi2bsss 466 
CŨ: ]40:Af |BI[TfadiiseitssseasepsilangtiaLlblisleuiavitaiassoeasltbelabisgdoti 936 
CŨ LaO CầU:;¿:;:::2i: gi 252601 0061116118111 12511101195 8141 53554446 55484841385 1115 309 
CŨ lo CHẤT Dsesg0edecbatiesesiks)54a6albbebsasgsexa9604©dve,.Av594603k 770 
CTElDO Ô0ñIP* DI uenaas4a06080x6asi)eieszeloedeletsolevbd60640/8gei6i44060 2100 284 
Cụm di tích Chủ tịch Hỗ Chí Minh.........‹ccccassee 500 
Cụm di tích Điện Biên Phủ........................--------- 575cc << <s+cccccs 436 
Cufi-viGir: ThĩaiDY OIRE sò co tesil sa dagbriSEctgingĨệc lan tsasatli322is03408644 686 
(ÚC: Thlcf x25 zabntssastidaaS020sgslšysdaswsclsbbibi31tsjsýlasösiloikaasilinidesa 876 
itkhiitlf Hi DDINS sayitsaas2kiigaulflnubtesloassabinesiglatuleislSifWssmeigisà 469 
HE kltiiul Hinh TUHUĐZlasussyagasc3liMaasat4ex6aiissvsbeaagabdaäu3fse 466 
Ha TU Esáoxx12sia2ssss0css29i4295456066318g0i0g0644003239a2xa30064.035400458Á 3A4 813 
DiliitiifiEr KectfTY TRÖNE 1sa¿saxz2aoskeiadia,biaiasadusvsafddidb2fsingltlsigtskb 476 
ĐỊCHii: kHito T0 LÍ lMsb suwanssesgokeangirtksBilliPigippdribagteofckkoutfgloniifs 438 
Dũi THÍ THj 10 GÌ Đtu3ossssieZducitblins.sdlfostgifdt0ssstladkdntessasgeeliA)Xássl/00101e8A 805 
Bii/l[CD,Atf: BI 54x 0y sa04118/i6014m24exesEedjidfhiEtglibcemebex 918 
Di Ti HD: TỪ sx64uia/0x2ixsg0ebdibapitkbsibaiabiBasteillbgtetuesstislbsjsskbsiBoyse 788 


970 


THẮNG CẢNH, DI TÍCH VÀ LỄ HỘI 


EN:TICHI Tá H4) 1T sesokesssoskobstlapaltobwiOkbostvbagssecDobeEagtktkBdtbee 809 
Di 1ÍGH:cách: đang PHAN VẤN ssssosssavsssesastetseoxspas2sssli6sasoui4e 308 
DilCh, cách: ñiahg Xã TịÊh, PDHD sáosasissssbsiiikbeesiöa GB siasmiuos 867 
Di :DIỂHi1 0 ST LÍ HYHẾ sa»getaukbkoruiiptbiruilsfieauẨuidoexegbh( 64800630 0080844 558 
Bi tích Chiến thẳng Van: TƯỜN sec eesekkiekaiiasesessseadesssi 789 
Đi ñicliedinid0nip KHE sa sasseaasdesgsbEbi asavdtesbsetoliS2siae 390 
iitichtifimi RIchilt: LlabigosssssdearasessbunululldossbsBiiilbasstistliiasstii 959 
BificTifTtnif li ETREsáoaes0seiiglbsdoadagooebistdbbliudltulpttte 389 
DI TÍCHEN)fiE, SŨfTsisssssssstbeotcetuilsgedla3begadocsstbtatsstcebsgxsisdugoassdbuide 881 
ĐTiCNETDini=IKNOThesgssanontaagsdbogbasBizeagbaafOawisdtae Gpnlgtgsepadii 338 
Di tích hầm bí mật Dốc Tiên - hội trường chữ U..................... 322 
Đi tích khảo cổ Sa: HUDÍN sec ha S04143520463436ã53853xả5 786 
Ki TH KHE SANIllsssasas1tssšo t6óaslgo6sassssCseeOasdkbg:246ss0g2440380x2s6 816 
Di tích khởi nghĩa Phồn Xương - Yên Thế....................... .--- -:-- 308 
Đi ftETt/lN GllGseesas¿siassdicabsatiasisk(Joaatagecdlssi04ã1g6010ã040010ax 879 
Di tích lịch sử Đá Bàn........................------- 2 c S222 sxseces 934 
DỊ TỊCH: tCH 3U là EU ÌP nạatass4igssant0aa0xaktsesdtxsSxEolllskjeAasllAeta2e 866 
DI TIGHYLIGIN:SUTTDG: Hóc Í eyksusoaraspadgaassdligalkadabragaznoiyssredhaiagzaihdsedgtiCs 322 
Bi tích lịch: sử Rạch Cân -Xoái NI oissisasesnasikiiltilssvssalsese 915 
LỆ LÍ CHỈ NT NT) ssayspuïndháa6osssx8cOsgbatLassStisdgsdbestibag4CMagtbsdsgsasui 558 
Di tích lưu niệm cụ Phan Bội Châu ......................... ...-- ---------- 712 
Dị tích NiBoffE TMMHHGitssasszpdasdsdaiiiegpigilà4166568yiplaa80 0u64ã1340423480i44x 436 
ĐI TÍCh THỦ THÔN DÝsoas122ááãas66sixie02-0;g0usssetsbassstb304cexo46citaielad0e ⁄79 
Eii:TiChi phi C00:|DDIE xussybsesgaodesebatetdzsebauilssguduCioiees 394 
Di ticii30m, Hôa:ÐV-EG:E 0Í sebongasiupnasbghnstotnisuLernleslon 913 
Đimin: [“JIB1 010 TT TL ]tsaaaisáigiseai6bat4sigi4ilalbielasyg8AsplsagfftpJ404.iA52a 46s 680 
KD HT» 7-exsss4623as9902a495s,4g08G1/0sgfbsdukesbfeent36ãmg04adgtx2040u392140sxi0:1< 681 
BI | KG Ts260:3A5eea2aabfbasusdhdesesgdetfSsinlBlossettsgtaeiusbdufndds tosdsrsiaigfSsA03ozxe 294 
Biilil. Hi THINMH auy4Axessasiakedbbiliisisb( G0000 0088156i611su4oiig11á4 375 
Dinh Toàn quyền (Biệt điện số 2, Dinh 2).......................----- +. 681 
TH Ti nan ca an sẽ. aa sẽ... 604 
Đã. Mãn, Hành bHD bên/s0Ng THAfldsssttssessisessisesasestas2esee te 405 
T0: [UIT] 2545759 24192244352940408g086013876432196908g001sa00440613AW305ể00341014%130/385 616 
EJHDIKC cI lDc 2à» bsujaatvobassaveskslXtisligautis)lstaixalit20fAa039100P30000010048/86280 4E 547 
E)dÓ CÓ ys222231506393809535661x2s5855115543/©x508/230S84 Su336 3135 bể3i;23isbl2XS)24030 4003 1 538 
Đảo CÔ TÕ::s::iicisstisisi gio ã150411111013531435384 155 63 664553558<835 801 
Tôi) LÁT S0 Wutgeeasasagbisieagfftiabbfb(saglBapgftegiewleelusstiablsft4x100006430Mu01,6 783 
J0 | EOE: VU P6 bá ti sebisigtbsoskBðtEi04430640xÁaektfeeteiSoussflgtouoksletlZae 800 
E10 PHI TH ss:6i420192116gx20e2x5aps0js0isxot6seslffesttbusossasiagpiasebsag 617 
ĐĨ G ETIH'L TMỸ bac sxsycnoEsjstsbbkielasgbprfaabkapnegsuoMpgkkrkbajgtaxsdidbasgh6ifjle 369 
ĐO ¡€)UdIT EẩT®xssiasssesiisssraksgvvnlisigdkisdai Đ6Dasi EEADAINSs2vuSs404314210121E 801 
E2 a0 nnaonoaoaddndssedeee 796 
Ð T100, HH ssxc9is/2 0x6 xàs6l340/soAidapaad0lAAeolGsslsdiassta 606 
TT. HO. Í O  Ï {e5  ắ 746 


971 


BẢNG TRA NHANH 


Lo Có =: VỮNG ID ssiasasaaeassodbsoas86i2xG-0446x6as8cseosksxssbbsdgoskS2QU2À 747 
Đö l|zanp THÍ TÍNH) ssac2ss2ns29155612460240461a05052902g3024532230k4ntg236 519 
Điệp lai: (IAHIE EU suaaeciaisisionndabinisbiailsaitllSiaajsaagsldiakisuie T70 
E)GỚI NEONH:NÀU is s6c1ià36eg0104941005940123.3900339531099À981%73190043100043018 731 
Đèo Pha Địn.........................------ 2Q Q cQ n0 HH HH ng nh nen 434 
EN 1ƒ HS HOT se bns0x00A014sps181tdagxyd3XessegspfsSbxdrosbjsagids24 416 
Đểo lạm ĐIỆD::::s::icc s62 gi g0 131104145311441135 195135550685 165064855 721 
TT nan nan nẽ ẽa sẽ sa 783 
Đến ANihT 3n cE TIẾP soiv0áag4(69/bx2254001062560506/0a1608g0c03406001ãa982% 763 
Đến E5 Cha KH sácsoibtbsekkissosooltogsaaeblbsjoxllaslliGsasskidfskosgstsae 327 
3.1.0: 0... ...ẻ.ẽ.......... 884 
E  n nan 8n ẽanẽŸẽ 662 
D0 T0 To ong c0160y4sá 4160 sgiCcxsavidssgi850 3y nasÀkse& 696 
8/2005 la: ".nẽa ốc AC ốc 644 
ĐT na số. ssễắãa. 529 
6 6a cốc ca na ca ca se 541 
61 i5 na ic ng na c6... 851 
2/0/6018 518)  ớẽa 942 
D Ti TT 1 HD Ta aedbndibwdftspsolss930senciebbidohxitldtnetopbftiilfeie 596 
ĐI CC Tế on ng lens xscàgA6ssg txessisolereeesbek 886 
LÊN (CƠ sssisixssiic55154006653655648ã1562334455483433133408i8/3/44536633g-25333lg228052s.8 715 
Điển C12411 6211210081461351097714160190152100850445039012821)6/124ss80285.0253y2nex©2 530 
Dĩ ECHỦTE sususosofosibstutldodlld¿sslpls2dsÊiegssbsasiaiefRooslleiAflaipbuuùi 709 
Đế Củ: L7 TẾ seabessetaa ke 6ðnifestaa/AosakbtlassboiyiliBayngGses 645 
3.0j£ 16) `"... 6 h6 DU 804 
DỊ Ti TRÍ 6a song faibsaiseas/isdiÐfeiorbibiipfeesesd Mai erbeg 645 
Điển Đhúi DI Đi VƯIIDE sa l6 sài 6axsáx40aA40x6641466264/646x5440ms0 436 
E1. ..... a5 aŸa. RhsằỶỉ ca năs.aằ5 326 
TH 1 11 nay na ad. an 883 
Dị TT [HE s11 82i6i6sainsyEail0ssis05062084s2is0se 958 
Di LTD da sess0sntse böá hang a0AtAGiad669404026436040a9500461 850 
Điểm Gia Chi CÔN siusssisbij6ie3E84arimivttssjtii6bdspidobideimsốa 958 
Dễ (II G TIỆNG 1xx is 004086 sen888SeialbbutsilaldgfabÔssoidfsenid 393 
TS na ä sẽ. .--<- 930 
Diên kiệt TH E sisssaaiseyCesaaiasaaa/0is6eanáxealsastonekiiglliasi03e 500 
HT ra ara na na ẽ sẽ sa sẽ 885 
ĐÁ nan rã nã 854 
Đền Khuông Quang Trợ hóa Đại vương....................... - ----‹+-++- 868 
Đế? KICD:E19C (uasaonsosbtayl4bsesfdietbsiadf91istefiybabbaolaplajxói80ã896301á 434 539 
DỊ 1 T1: ca nen laapasas06agt si tkoeehuspbhie 643 
IDE TK S TTY bye2a sabetaiesepBlsrehengenôtfguiesdigidlledubisisgsuexbgdRU 392 
Đến Mail Hi Tế con x6 s6 0604503184683.sE4s0g3as8ssu 8/xulxaseuae 713 
Đo NT Na xá cát a0 i0 00A 09000100100 x 2000116081226 iA6:t84 766 
ĐT icon caeaonaabiaatrniei 662 


972 


THẮNG CẢNH, DI TÍCH VÀ LỄ HỘI 


ĐẾN VÀO 2yx503q6x591/g9yga8%tiyfSosb0uspyRyV0savaTe3xigsxbbvsiittebEsfbiySsiodk uy Voi vui 599 
tì: BlBliDss6i6161190á200603072s6t6eo4nssdsesssli6tasaoi40169susgas2906343 82A6 550 
ĐT nhá xa 54463103624 lodôg dhangg28/20ãAA 2 nA00gaaeE 492 
Điện, Notiyếni BE Tluseaossfhasbuenasesubisasselbgisbseuaspichasbpseaasltdse 713 
ii Hi TIE: HIDDINE sesgoeespassertgesbossleotasotadzkEshsZSrExexdsbsglvsshee 598 
Điển: £ 1E: TSPiilaaseasedglaxoavdvediexolobBÄiiliosbszoebiexmaxie 499 
Dị Tí 0Í 5 ONNgisiinfaeiebollubaarlibiadtosbnGitaanmeelasabsaslloartbdiiRgbds 885 
Đồn Tĩ ETfsingzeasipipidiyedilsisdadinhslabbtigtándegsd0ifyodolilipiseeai 642 
Đế Hí TÌM, Ì: V⁄ogsajplosnipgolorfbufioeldioeloiggetaifbegpslblesaibfagipbsoslstex 726 
DỊ 0000 0000206eieeoaeiiae 321 
EiChì ND TNG TD ibstssepninliuyisnli(tindtesahlagrhigiatitielienhtDmeshltimputlen 302 
ĐI nh ĐH Hút Í iuesbeenaeoiiereorieicaubpssaiiserktoerdobgielorreetoriibng 924 
Đền thờ Đại danh y Tuệ Tĩnh........................ ..--¿- -¿++cs++++sx++sxsss2 541 
Diễn HhO E6 [TỶ TỪ ssáu21462d nadestleaggteiaintbsabiasgblShpdtttbtasfees 354 
Đền thờ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng ....................... .---- -:-- 338 
Điển thủy lệ: U17 TT sac xsssss6sa die tascboxgsssssllsslssotiSsags2-u0212g9 56 852 
Đinh Ñ[cyCT.DIGIsessavasssosoconlesssoigfeb34a2003 5600901448 20000S90 50184 530 
Điển: EHG NMotg/eit ENRI Cniftiassessagsdgiekesidgnlheidtisiheatbiaagiiebstbs4Ðie 447 
Đi Tí PHƠI ]NIDRIE TY TT avsssSiauloggy90s8i4gE2m19slissisnoleabisk©st38fx6 iu 539 
Đền thờ Nguyễn Tri Phương....................-- ¿+2 sxsesexeex 446 
Đến Thờ flog Có: Đại MP sass66ipxsessiosssssbbdsiabdbittiieiallySon2 740 
Đến thii PkltingffTIOfiBisssassazassbdzstegibiasblfidilissufbsuitiee ni 
Đến thờ Thủ Kha [EÏWATTsssseasusssbseasdsiasisliÂ02s339166130a90sg8 913 
Điển: thỜ THƯợIE tin Tiến! | EØCzssesseseesiSssscseobgesaaabobsÔstesa 451 
ĐỂN ThÕ T10 II E3 ResnassiendaasenasktbnlasigbiSByeonaseBildssleex 579 
Đi TT OTTS 1206291646 sastesbaeÐedis3406A1s0100/490đexialGaauktollaà0ix2 sex 662 
DI THÍ E0 an Ha. 849 
E HH 5 5O g5 na se. 695 
Đến: tfnil[Dafthi TH 2usiasitussandlingbietiilibaditaieasleeftsangtili 816 
Đến tnig niệm liệt sĩ Bến: [TƯỢCG psatiicidtna Si sissgpnd 585 
ĐC H Ý 3b bggstne3buslv48/xekiiiboixertbogbkebl0ã5483/4:00xa6020044809300400 So 
DO VI ĐI HỆ Aonsksgbnlbeukudtiapeplyitbasplkibbianiinibietirileibsofkeberdvuedbgik 723 
DI 1Á an stscnaesnp(65ncnleeecherodfeoSmeistblostld 393 
Eiển vúa lễ E13 HIRÍTssixs 6a ssssessskaeisabduuiasisdbsisteensbsdkssxe 725 
Liế! A1 LTNPssvsasszassesfssoiflboskauelggigi4ctnllistanbdiaslaai.nEdisSôiisjsusk 393 
ĐỀN Ÿ/ Ì fanibgaisiiigeitaastiftiltuyliandffalebitigfplili1200aussBbisndiiysail 930 
E117 10170100 cassaaai0120009x ni s6inOtxiaadesasaodifatebaiseuneee 818 
Điện Hồ CHẾNsstixsxisx616x6s 0x3 00axvsdksìa v6gcsskSsdhsfetsksslssieset 908 
Điện: lai. KH ¿syssssey32x5/4113013666952104303s 3002319 tpg4334x54620124060a35442g85 879 
Điểm THấI, HOä si⁄áxscixssxg2xnsat1305xss 304962 3862as4lssdicsbsi Đua Baix 899 
Đi  PritH TH TN:ssusuksspssrsitgpoavthidbdvkepiÔnlbuegsfobiitpeseSpicfyggit0x6 349 
ĐINH» IBIDTboeszankess2isguinddsdnbàMisicxiaSsisqaasgtbselbslessstises2cgÁml00050138E 446 
Đình Bà Lụa................... .------ c7 1211112112111 111v nh nen 345 
ĐI. ID TTHDDaissasgseiusgfiabtbuiuiabifbitsaDiRsaikbitkthebLl8s4 6abibs0iss0xbiipiBe 337 


973 


BẢNG TRA NHANH 


ĐỊNH 'lÌNHH:, THỦN2sosxásoix0saosisisagil401025042642550ox42556022x4)342434301042uA 400 
Đinh 01 ĐT ri an den sa 516 
ĐH Cổ lNIễ tragueddirelnifenlnlslsagbsgiilsepgiibiailijaalngpseinlasjkelnif 330 
ĐINH, DH BIEMĨE xesndnubssainutituinhibdiprhlagsal9iigkie S3Öhidiridt0f03g840004 549 
Đình Định Yên ............................ . cccc 2Q SH HH HH nh vn 453 
in T011 0160702166002 a2 1a7296x ma sae 331 
ĐINH TrliE;TUTÌHDE s4yee2iasssloainkigsbtagssidsgealkkisdbosssttsmllkeeibdegiMes 817 
ĐIÌNH /ThhiffE JSEÌlatvsasgi33064563xy4asixn¿lgig4i:0gf0l44g)88060153a00460isEn4832 549 
EộlfilT.trii0oITHI: TỢIkstssasgsss4á0sietxetessol842kassss2tasslgoosoSbsgykeeag0994s3024a 710 
ihift-E| ii: THII lai osstiegiiasstotlgbdssstdfttseltgdhisiseieladbiniltollsejxeehvs 931 
ĐỊNH: PNONG E Nlxianuassepnbsrdgblinesipiiesinlihdkshpbaleepiueslnpliggmssii S51 
EÌITÌH: PIMONE ÍDI N2 zavypewessarsiltastditsbsbasattbxxb4stirlsi tin 6lsasflfiadglo buf me 700 
Đinh II BO: THỊNH 2 ssds314sssEeeá4Ai-02430xx246 6 02946 u24 bxvee 741 
TINH: KẾ TITY ong rrsedtipmsiinassooaDtbpiekilaglosinAfBxawtiebswgfniastbgselidgebás 856 
Đi lũng [Ji lỗ sisaiassstxinbiniảdEst 0285-06 080eleiasidiaaistgtáes 907 
Elihi. lũ ĐHÌNHH: Ba IN sassx6ssss6ssx0bax2oxiax6sa0a045509006354336/0338034 330 
Đình: lũng: ĐỨC To HT xixaxaxssisiesodiianesGslbss0biscgallsaskioôualbs6is4 dự | 
ĐiiTH lGf0 THZ THỊ TT ssussenaedusruisdaysdieiiboahsbeanhsteaghesdsisiesdtise Ni 
Đii-lLNIE ONE ĐHTNE so bạoberasaeibjagea/4øacaidsacbakitdigbilmeskgionEes 647 
ĐÌINH: HH PT N  2yseng gia 001x805 3ps6)4cassbieodjEvAgatlbsag40/l01btssaaseea 950 
ĐI lănit TẾ HT sáis42scsnasibinolissiaäyeslossanfdbossgioabnaattbisutuai È SÁI 
ĐINH lL@ffIE THỂ HE suy sioaayiáasuawi558641isg8a5038§apiooiiôwcl3dobdesasbgbos B17 
E)]fihi: LOHfC TKHẾHNsysazgsss42xsss6bxoasipcblesgseuotaasba<ssty Sex wtseufgs3g0sba-2a 454 
TINH: HD TH HT-sssassssassenatfeekdasdihdbbtOxeasfaasstgkussxkyoigSagg00À4 940 
31.0 ÑÊs8n/;IiIn Ta" .a ốc ai 312 
FT an an nen ỶŸ=aen do nnda ae 765 
Đình Mộ TrạCHh................... ----- 5 2c +1 1112222 211111135111 111v sec 542 
ĐINH, TH TÏsJo eosseseselbagikeossb4atoasgBsássiylsineoseSedttiagtdbikosigbias 952 
ĐH NHAN TÙGi:ss 15502841) 4s 6425xs8914439937061510834axsd cái 8ã đây 6cisggg tòa 550 
TIM -TNHHHE (LÍ 6223ye6202349á6st6irgs)feftesiRaaiolatkiNesiqgaaosgftibiltbidtefiais 646 
Đình ND (H0 suaagst6adtáandialskebolleelk06ab/soxgsgasx4gsauas6tsstbeflestdsse 313 
tinh EU Lễ si nistsuaassttsis342t06xg6pasfpsia3sti621amieebsseiaditibueflfx 33 
ĐTIHT THẾ LÊ sieesiinniobsiishiuiRbssdssfas  biaslữahegtlGöslllsiWisasuabipbfiRsagSs2. 345 
ĐÌINHIT ĐI” LEITT sa a22aenicaslglosxdeiscorasadtdmssdlisdjEAgstibslg401xxhjEsrib da J1 
PIN | HỊHDITG 1 itranszsskdlGtenesbosscttkiaSasblisfeasalisetsllosisselogldeikdWosza 863 
Định-QQUARI DộF4á15466 ca Dà xổ x453360041633664545:3 1Ä 053 064 hà 211291205 803 
Eiiili Trí TH  Heiesisufbbekdiiilsfsaglandgdtslbtbplolsbuftsmesieonensls 865 
Tình 110W IIG2 sa kesgtisex tdixeseltosklgbusugkjobtblsgtfGaxesslLase fagbusbdsiktozt, 943 
EDlitli: LẤnhÌ: PPÌMPIE 235sss22g2stezsa0606ec2sgpx2utgas4t64ast0i4gi2984543509464943885đ8. 381 
Điiiit TRE Eosaseésss,sadibgumiolnliodlasiSessladkBinofisogigilandseabialisajSsy 445 
EDifiHf: Ti PHÙ TIPNHE auassaasuaeneaodgiiianulfntaaiseskdlosbignhisrpseieyeLSs6 453 
ĐÌINHI: TÌ: TỊTOSssssssdnpddsoopddut4zniticsietostoissasldsngosbaitddnsidsav.todsse S32 
Eiiilhli E4 ))2E00TE án seo 2s0xc sao cófescGsovateesocstedteadvoobsts Ta 516 
Eiffi[UIDHD: BiIc122xineweseietoealbesdlfeeolssiseeiisilipotespevidfisefgeiitfxoesb: 312 


974 


THẮNG CẢNH, DI TÍCH VÀ LỄ HỘI 


Đi! (NCT ITTP s tastmegtsroailSoesegflocbsbaSaostb6ibeposeaibSdesa0210s6 951 
ĐĨÌIH TA 0 sauitevibpietfetdbsl2t664g10a0ea1iexl46ba4 8iOrigsialAstelseejyli 803 
Đifi Tri TC HN xasos6sfstaaoSsa10sessslla.GEai dsanubtsRiabigSdibalgtfsuils 710 
Đi 2V/OTT:  IIẾ TH acc 19002006901100%1014861302108225109502% 1020941309065.0x 0x dgys 541 
ĐINH, VD TC boss xessb 6nbdkgadGseeiessolSsEndtSsutnlsedopslfostoiebisiÐasfstdgeser6 714 
PIN] VU 2sosxybeerssbvftaibàssiydgiai.2cfatscgmcxydEMmsexatsblsAlsiljs00Aiagrgtu2 312 
Eloifi Thi LỢI S-ssissinasdbsesiulaiasytsiseogidbdtgloabfsastbdeaal 649 
TH HH sả. ẽs.aaãa 869 
EIILR[-11 Ti [D fiuasagaclidaz40009/805-0210058/62106:9 005304004013 388 
Đi VDETE  TLTaánggtdxsgtagzs0xoftgbi/pssitldksaltgseiclaskexMi4t8i0tol48dmeinge 895 
2)08 1060: 2T --4345ä............ÔỎ 687 
Di: TH? MIUUIT suáesssseendenol luiadiaaslakbsesgildiensdsrkogrlisiu8104x000g 911 
EÖ NI ĐI OIE Ga sáxala26maibsá0as006s863036kes3U-4sdksa04öss/94 (03-013, 720 
T11 Lan cai tx26stfptisioateoistititielilfitlasintaagbsiNeoii 467 
ĐÀ THÍE  TDIETfIE: HIAPH2yeoasdacossilaymdniordoastlidajcesslEidabalmB3sspieiaailebse 798 
LÔ: lO4SO[Tlsssiiesasiiasxss1an322046530124495553040651920023345444495 945 66x34 266633 719 
ĐỒ" EU 02 d0 01 va da ae 875 
EjDic: llfC TiKIROHIE onsssssiebabgenusadbbotenltoateepnlssilbigbsoitdias2Re 407 
DDiiP ElNii TY VÌ 46áiad sông aibaftiôeieligtafsatiibajatiBiagfaatteelbfalldditee 409 
Đ)ÔnB, NA: LIỀT Ha s66 e131 0x1 6243641134611 l8x 2214104439 943-4ás 14.44031259 321 
Động Nhị Thanh - chúa Tân GIÁ ceiiaiaoasa,sst 640 
ĐÔftg Phone Nha slKế BẰHE cai6ssisenseclosomosanedisi41466 98146 756 
E)OTTE:IPUOHD Sssxacgz10382633553964319206337395903358s0463x2900330a94364409296682/212v31 319 
Eï Trft C )IiM9/2/N9atossevfleawBtuiDMlesleBegbulJipgfdulosYeal4 x0600900/8A 006018 408 
TỒN S010 5entbnnseslienlassslinugisviaaliyinudsssliavblilenbioi9ayruayaviahsggneix 956 
ĐH: Tị1 FHÌ NT oaczsnbieinllôsnialoiinbsadkEiaisbssg9iDdkhidilglshbioaiagsssibfsgdipii 660 
ĐÌ HP TÔINN TP] Pls/225sesilz:402gEu044msbácGssyogylybsdadoialoSutuldatisk 639 
ĐỘC RE: DO TP 5ososssesseselbasgicseossb4sssdblsdmslgaslinddtSautlbagtdbixsasts2k 408 
HTHE: THIẾN CN suxeiasszesaslaifdlsadbjasgtgiuesbdcôxenjllilasgicoskiilue 796 
ĐI Ti m3: G1 TP] soau¿sgntlsesbtingbsainaviiedstbdtboglt0 s38 VGaltaghan 466 
Đi )iE Tiên: (TM. ÌNIIsasassssxessl5tuangbbiatkeqaduatetskdrskklsbdlsb2 802A 718 
EJỐTTE LIÍCHÌ2ĐỢIH5s¿x36sgs233s53946612102332161368x5890u28x2960011292144ã354/6012/9104 44 874 
ĐỒ -IIFUOIHIE- LLẠ|P 2 72555s3xs226204418534g 15308880 áu gãànlSasalsdfasEwagtaylbsis2oïls 874 
BI HC: TH LỊIU2c34x532544n2pàia0/46aXspicoslodtsaesbtistdlyEwAgasOslg KV sibltses vâe 876 
Giả ĐA sx¿issnsxssblnssessxsws54a:4085sbrieasiéos ng 2Xe bass gf545/4i5ssas:2 08 1059⁄238/8 680 
KD | T(EE/EJLUEyjazxoxbòdglelicidNeibiabiagfcassebdlsa3âs3iu4spiqfidllsezoi3080ioia 745 
K0 ¡| \ HT EOITIE còn jyytissgglsisdsasebiuxebidsolsafa5)NỆttsiibslokgotalastbdbebkieasbs 348 
ANH -ODOI⁄sssxibessk3sgtssssistanstuelitakisibedsfhgbttdbagtffasepstaagfoelodoosEaibboslek 368 
Hán EJaNE TVDNE TU Gọi cons42330001ã80348163a9200a0429g06090g409338403.4. 293 
FT non ca caa nay 374 
Nôi: ViilTi CRPTsssixsssiesuuksyondbbgdtiuiepdointonseiinubisgtbduuiseDte ta seD0erypiegiples 406 
E]BIB: BỒN tàu sx2x6:5460xs6eaixseás00/32155ex16 4E n1 5464 c4 s4 0v Š cg3214 20s 933 
8 211150690100409.00 20.7 1 ăn ẽ ốc 878 
HllIiE- E1 GD tsnyndáias40sodkglirssbnaynliRasffisetnoodngibilttbiisbfudb 797 


975 


BẢNG TRA NHANH 


[li T7: 01T tao sp sgnsaoosyltobaboscagbstoettseulSaeosylltse 795 
HiaiE clệng PRƯ0hg THIÊN ssssi6sasas2xs510 s6 ttxa1inssg94s43(6a8sa044 467 
HãIB-LJDTIE” THỂ Ha ss195/xs15 xi2 0324006340019-48 u05 s0jg4an9AAlSs1aiNadi4t:100s 28 632 
ElBIIB CO urypsuieenlbsodeadiftdtrsyhsv4ÿ01)800450110.d8000439440E38393/8001255900491892 603 640 
Ellg- lttini<:ADBILIOHTE sao sxessrssiroiasbkesgesktassbyssSeet2f6c2)i3530103401xashám 476 
FlaE: 0L11ssassstoss2aerelcfvesvaesasottsrnestoestistekitfogditssmeoe 561 
Hang Phượng Hoàng và hang suối Mỏ Cà ......................... ----‹- 862 
FllifiE:SPiET 50 wcsi684sssssgai6s.1i2x2i00005:jsb43áslasebssfali22 80g Ôlas0tg3ta 797 
EliifE THỊ TmtlDAIP e36osatoeidaslx(@tojstaotopSoapsstakbiafotleesglutgberptliude 435 
Elkifiir Ti: TILIỆ Do asgeodessegitd sttabdsseitlfktsatgdhibuseoisltdba96esibzbjxesgide 831 
Em: [it TL Tin sanniksogrlirevhaeistterejisavrioytiieffitsddfphitdittera 709 
Elic: Thi Hi. RE TOOINE suicisss6ssetsso4áeseagbosedzsEiastdrdrdietl3gsessgzfSasiỆ 832 
[HđRB: LIỀN csax2v26s401 2x0 111410441135 2461241586119 00444 1504155149 84x33 6094 sẽ 656 
Di: DỊ sentgnaitrpsilosapliondagssaallabsyttstloslbgtsblasgpfasandaitsansgti, 620 
ElliHIE” TOP sasiiarál0x0a0ag993401kie,80a44563iqoalMisiasdsoaaibyvdibiautblbe 798 
ElaliE TưHỜhg: Phí ViãØ: VNI“ Wssasossasssdgsssseitessgtdxsxsgaaassgabbs2e 470 
Hằng Fa0:fTiEnifTMISLIMIđIHNSIRBsdeesosdlbsdoslibsbsoodtsil63asslef@be 820 
FIDfBDTV HE Ti Sunbssssphiseddatihienlyiheaeldslaidhnollisgegivisa4iefnhsgiditg 369 
Hồïi.Bã-(Blnlh: THUẬN ):ixxiaciássabáiaci1seerdlhusttsbsedistlfossfsfasassi 290 
l0 HT án sa a n5 cố So 604 
I8l9)08 21-05212717. 7 7ẻẻốỐốỐốỐốỐốốẽẽẽ hố ẽ ha. na 379 
Filfft KHI) T5IMOTÌE sa sngasg2eásstuadasjtelisôadgietsiNeymosillitls6i045a860l42 799 
EIGHI E2) 202sn: 0c, 1058 p4 nx99 tlÖ SE (3483 E00canyp/4603536,0nx14404s185 0155 800 
PlDif Ko CHÍ i4assvs1iassgeteutlssuedtktqdbaijabiloadbstfiallasseodeysdssikkjeg80kk 799 
Elliff-KINGifilbasaxnssasbsuienuassioishgtisgiatrubdgiidlls3aliyagiiiiebiif0flhsSteoglblisiDagfii 378 
EIDIRE DIIE saoacgjireakyjatieklositduetzsgia380ss8405Sggilỹsieiatieiasajffonitiaa gai e 799 
EIOH ROIkv6svis3106119 Linx 5424313105 065/61216s865 v4 £b4e10416445551%4áss s60) 15 367 
Elôni'THipTE: NHI :seszssesesoeadansdicpisbasoeosiosiaeogbadeadxolattosdtdtosbae 872 
EGH 2Ý GHI TÀI /Sts3šš600x0901426 0300664569444 55637 S6133 ly cýAy 0pg0445040000299390 14 4ã 799 
ID: Ai THỊ xiggicgndgtendkutsolbpisbtfugeainugllabbi6tflobaskejiinii0i&gii 738 
ĐI bid: E6 uớkaetsbsytdtokdeS03S2i6coAO2Nđaikdg4eng (6a001a00u8gn004%:02144106 318 
EllD B mrJRIDIEVE Lessseosaiasgftansaadttioiptltohdglialoibatoi4tg0tgthsisbstvcpsiosa 594 
ElD Dinh: TassigadbgesoaadatiiitlsiesdttfbenikiseieliiifelqqlnibteotlaSlieilisde 341 
E5 Thị TMTV DIRtssaresbdgtoksrxfseosoeddrosvitnlrkoesdbeilg6105110 nvtbc 603 
EM 1E 5 ffoyoeneeenogveodroaltbtoiAdpibkessvkeotpnlpsgdfdiosebySaesdbikcie 306 
EMDihidgfniffC: P8: TC THUBITPais4g4saseyiásasyg6i0niszpaelfeedi4110ladasguai 434 
ENộ: 2 tnikiic PHI AE sissjasandsssbsgogslbsthbtalingbosdlalfaigisfubsainaotlsi 671 
l0): TH TÌ, TÌP se 22ag 1605010 rftigtiecnfice6 5646 tnleonibsesdsst2avirfe 839 
5215 180 8m... ẻốốốẽ  ẽ 947 
ED SP Mop: f THHRTRE sxaagsdivataustskoglisBeigissiitibiteislisasisbiBgksiasljx6sgge 722 
ElD-libnihi KHIGHÏsnuesaneyseoshasnd0itolsentisngeatlgsaisesliiXptdmaxebbikileegfee 486 
KT RE E1 keueeiaufindgditeipnddycrfrbdtergtiergleeitlbptBihdsfttgcoltrgorBhevdpbpse 521 
HH: RKHUỂII T)I6aaxsdxindtesitlicMg24evsdbiacjsásyebribirlfsilissgtosogldtvgSie 387 
KHD: TL nay onijkcatueesdtoslbigbbsbapidinuliflpasbdbnsiiibiidirsaisbdl 419 


976 


THẮNG CẢNH, DI TÍCH VÀ LỄ HỘI 


EiDL TT 100012016600 14700 0 ng sale 467 
BE TH 0 01012102 72211 sre0/6 5n 0 12621071810/0xode2 861 
ENDifiitlto AE 5ssasosfsiaasediaiasitRusiasiseeibelnlhisiapikbosS/ 6 msie 459 
ND LTD dfifPDEsdrethsdbytbsghodThasgtotledigoasttaassbltixgio2hasefostlltstflk 824 
ID TC li ni T12 te 6060x621 seRoiosseobd e/2sx01480196aa1kzas 2a 507 
KT Ta ẽ sa. sa aaa.. (a‹:. 485 
lỗ: ThiniG (Bội sa andtbisgnstosesjtli6sdstsjnlsđlsbntdtlaboestoelloseslaligtoubdiaolabs S55 
HD Tipff- TT apsscssdtezsaphbsossised2bogb(0iGA0002606/20i04scolbsispdie 669 
E0 TH NG TT sao 2ebef230/09/0c223240030ả2550 06t 0flgpf2304018/052E7 386 
ET TT: To in 0n na 711 
g.2W1is:.. 1m 87... ẽẽố......... 486 
TT TT HH  Ố n5 7 nan ằẳằẽằa 673 
lẾ 810. DIN 2c n0 n7 668 
EI1)LE Tbai say sungsexvdbiagfiabmteastelinadtavtfnalagegelomtlmtingieiataibsli 904 
lội. BBCH:.lHlđ22s212x21a 0445246041119 54ảsg164156539 tui ses1se3 AisnSadst0sg 742 
li II TU 060100021 n01601202601622200061126asoi 564 
[II GHIẾP KO TT tuasssusuxis3kidakcnlpollsbauassfngiaaddgsdsaxlBS3420x4ox0x6veselske 651 
Hội chơi núi mùa Xuân ......................------- - + + +‡ 22+ sxszszss2 663 
lội :CHUI EHÖ xay s22x263002599ag0301558:10124g130yss9a329Êzsyi001330/540301900385E 742 
li EGHỦ Hệ GIẾT biyspoSietiibusnesdzmsbitlsebrikrawilpelaat9/ mebefrmaiei 706 
Hội: Chiùa:ĐồI SOI 6usssas6s2x1itass6s0x06s6x13266295ã380á0aE6g14x59yyx26isx0igesii 478 
89020120010 TÔ"... TH 
n8sini0r0<.e 7... 857 
Im[2IieiniYpi gat.UMIRfdnr TT. .......ố.ố.ốốố.. ốc 332 
Hội chba: Taïfi: PHI saxsssezseseizesdeeehliaddtstssEdvttltsa42xygg82498s2866 651 
HIDI:EHNHG: TS TÍPHHƯDETruis2ssoieimeiakf Altioakligiitliny434kpstf9l6sggiaasbgisaie 517 
Bl0ICHiNd THỊ SfNiGIE sans3/46g2scamsaadkaotyourassezsdpagastcbssbdsnuiDs N3 
Plối chùa Tổ [Di TÁÍ TH csoseslAxbss4sccsAabedvxdosiuôsla8Exitgjasiadbdse 333 
Hội Chử Đồng TH y222 22 01n16600512000L0390LAS%11844a501990s2 to 601 
FC 1 n1 sốc ốc... 503 
EliDiIFE DTP 1 THiiC RÌU loa caasgst0icesgttcdobRteaef9/4ddus40qoghleektitebcflo ghe 565 
[ỘI-.CƯỚI (CÚ52:i:áx51596065666/43153389510200x3ssa420310586wvs9/2345319sxd049 055x154 820 
Ea lil[H' TT: 7 TW TEossiesiasbssiosibeiuedbegikprlpliMibabiuSfsllsssaytiseisiề 376 
Nối:đánh bãi GHỒIbsssessssssniiiatiniisistganlsisgrvbsvseeohastspsa4SCIÔ19900758 754 
FlốI: cán 2222... . -. 744 
ElDI-le r6 f6 TRE s2 oiieei481800028a86xiieAsyapbesasb//401003//2s08061145 555 
Phi 0ic 17. ELP 1 oaaafs to 2weniciiayneeiasaDasaasZtosdfhissafftoedii 706 
IlriGE TH Et sseesbsfiacoefobjisaldsoe32gfesseBựngEtotiegbigotôslgsGertagAttáa 652 
Blỗi việt, :chil@ [Cd0lBOIIEÌ ssástssssianssaakluaialiiel0)a4s6lasxatf4isidles 396 
llt Eit Tri TT sat 6saesniniedSimublloabptpibaebcbpuEiCMilOnlbtbbeskiDtlbislbiheaaskSl 332 
BOTciC EJhEt BộIfNE snsassondaufenligsuginqsatdfiahieebutfvsgipisnlsiultitiaisgifai 860 
EliDirtiCtiiEliiI-DiELUTTEHRE ssoseasssanksssissesgessrofefk@SerisifeEsRassksasBuei 504 
TT án 00A c6 0020 00s tai iAnaeleibses ae 859 
DI ElGit:f,LDIWE n¿isgo12ue1i0sis2iagrbsabiagfidiesflliingnbustipsbbldartsatgnda 741 


977 


BẢNG TRA NHANH 


BI l6 H.KICH HA uuasstoesabbuassldloebil21/exisbekosbxveisbootstsesfbuae 543 
ƑlBfrciEnJMcL/Ght -TnUlfIP, TIIĐÍE soca¿6274es2s4999t2,g043430400gss043s4pdl466c0esase 288 
HGi Ciếi (PHI Ñ đổ cseictsnoiilivskebsaa0kegaobtvpasEiosljovitbakosiasskldbsagi0ssste 555 
Hội đếm Ciuan lồn THấn THueussesaateierkteadaisbfEekadeea 544 
TT {sẽ . an. nằnằốằnsncnc na 503 
BôiiiiiniiT He 00114221 urxesSiiii0s Gia ssbixsmsse 651 
Hội ket TIẾT: ?R:i 1 4as26xsaooxbpbdubsbbimvisatbeostsbltdellasassosiskDdbsbiteetsey 859 
Elỗ:ciCHi: Tin: DHƯỢITESis26tiaisbzdiasisg)i2at0iGsaNgsauSfibtaslsbiMsanbgllea 479 
đa nan nằc 518 
Höi tiền YẾH /KIEH sua isssi6kvisesatiDnlas lisakWebssdkkssakitiOnxudfstskbsiase 543 
NI ciiffTlTl INTiẦTt: THỦ /ZonsaspasniiabigiiuptniebolbduAxgoeasgtidtsyettinlxesbiggp9geu 404 
BlDI chìnthEI EHIẬE sossseiZisoandinsdERcsiisaelbilitbasEtoeszsaglmikixbedsadldtbosbrgeeee 554 
BlDIFEIIRD: EAITNHIL DGHIE aesalsas 10x u2x4x8s58tGeassSodtdulDsdmlkbsaa4a-sifbsdaMfsosae J3 
BIIHHIMH E HỮU TC 3 1yeiisasislieslbaadieabigstlsasftnpebiaeldevoidfusbiiaofisea 339 
m121189JI81018f1enEseni mm 7aẻẻ.ốốốẽố.ốẽ rẽ na ca nh 953 
EliI:llIiilhti2401fosssaooixsesstoussaebsseigoeivstassadesslgffestydadSoisosisosa8eDew 743 
ElDiI si TfETE) TosuassyErssskesdfaatzdxseag2gtagfenaglstaoelfKbeAistatbslibagikk 503 
ni Hi ii Ell siansegiaverbsghieieoBrtibedtpasesagigieilllnliaetpfutebsegyieedgipvt 333 
ø/2gsI sẽ... .ẽ cố 288 
Hội đua thuyền (Hà Tĩnh) ............................. 5c + S+xsesscrsrereesrs 534 
PHỗt Ea thuy 6n: (Ctiiff IMlGEHÏvissssiossibesdisssbsbiltasislisilisssxisi0ti2 790 
HỘI QUA VOIilss:21121/21461150/6031/nia689ss60s3y011i03640/198AAn02xxieoisllenise 421 
Hội Keo Hành Thiện....................... ------- 5-52 + +22 cxxsszses 706 
FlD0I lônfg TATET I.asogestosaioebosfrsePaibtlgogtassetastftosysbosfthebskoðng ii 858 
FEIDIHlAffii: TH) BI  làasenkassappdiebsgiahikilityuieilllitbigtibtsajdlist)agPIBĐaginnisemis 479 
ID HN EHUIE- 2 dhaaybniisnnibinga2jEjltk61001i0002900inxghhhilisfasftesinibfpghiga 858 
Fl0I.JBE DI HE so yisg làbstx46sesos C6 ag0á4xtbosesgds4ose 518 
PlỚI lôi: THỊ TTU sxe2es2iss82 8015183 -nxsl1sax3Ôs0xs4tsslndseblgbnsglisaibslsgmss 360 
EMDI 1t: TPREA lDTCanasueasiassbagli2sgtpdiigiebaiuBagieaallsidaiiglilea 504 
PHÙII KÌE VI CO [IE1ssiskoa4s9/ tap bfgldsuissioaiksfretiae3io0i892sgi)56kgimaa 479 
HỘI ÌLẨNš¿s¿sxxy25544652953s555955X5695844v1y60443%35912%3933464536954695300118061535386053 332 
ElDfkonie: T0 H2 TIPE  aasssassssussagfsnoltbiteersifsetshdgiaisuieutis 474 
BlDI.JLGp: T0ie ft BH tssesnvsbxiagisidaBanbssasihaibbi49f dpsllisiga 651 
ElDI lũng Tôn: LLầo CHỈ sa cá sasasissgt2c0yx4046iksli<6srexvc6 xoa 664 
Hội Lồng Tổng (Lễ hội xuống đồng) (Cao Bằng)..................... - 395 
I01218188P191I05s0tmmm.....ốốốốẻốốốẽốốẽ.ẽ ẽ. n 396 
II lIBTDIN 3 1iserdfoi neo csearrdeiifnoreeaie 601 
Ellii.ftIiiP BH iosssvsu¿ussaSebs38g/ssesbstessltsafinlbpboisSbiablteto83040I 779 
Hlỗi +iuni. THEU'CIITUausssssssipddlsipbustaapldf6dbi8ĐeiÀ004i2s83asxhcjoniti54 779 
ElDi.Cbifilisrsseoedrspdabensaagaiplfositesrlrdisikiaolbiuftrei Mi 716 
EIDf S0: TTE lượn pdebaibasboiresgtorllsldproisa tnansEifttsyitianuSeptsnlleisex 954 
Hội Thanh Đầm .......................... -- + + << 2222222331112 sez 716 
Hội Thanh Miinh........................ .. -- ¿+ + + << <2 22 25c ** 23+ ceexxsees 396 
EHDI:. EU PRHDNEssaeossissuiimgumbpinatbsbsbaulslllssisuiasgdisitasslliifoesay 821 


978 


THẮNG CẢNH, DI TÍCH VÀ LỄ HỘI 


BlBiittiflriTHGiP: PHfDrcsaosbssiesssatbetobsosG2ag2estuassÐogisssob se 584 
HỘI Từ KIẾP :¡¡s¿2x66xys6665yy964451533401358443139364015349961235g90651380%539354063% 920 
Hội Vàãm LÃN ¿:¿issssiiiiisssi10ss0251281115645 1613585535356 15A543088505353838308 5358 919 
BiÏ Vũ AM |LIÊW "2E bayukssxpnisetgeigtlilotasbl9AshgihpiDigtgnlse0pigofe 478 
HỘI. VÌ cát 5524546266565622166463482484ã5854044063)96 324 sãe8 43 Sáe đa da 1s i24 34114005835 843 
IBIOP.{0 0 434. l2 565 
Hội XOẩRH ii: 066/56 06120654546059434 16x39 0040984533 10335844999844309581410353.468 743 
FlOI.,ÁUQ HT Sx46229/2ã60902434ÿ100)28461950433EY9yd3E2000039806454530M25X5i88080914005903 6E 421 
Hội Xuân GHI! CÍO šz4aiss254uptsta(66xyi9ca0941919/230030823:05136411112003x52us8 360 
EDfKtiiri TNING TM TA sas1saiixesgaseseitdyisidjmlurdta90sis33gssenls 954 
ElDio: Anh 1 Thí VD susssgrenassoinaeshuenllsktdorvDisbepugpdolisebiildssmee 382 
EIQVE H1 TA HH TÚ so 2agaa2ás626ebaeetrahbaseeySBssseosiktlasksfsb2S2288ssk 833 
BINGHIE THÍ Tssoitaseaadrblttiptaujssskdrsab8keangSb2jmslsdetốMAtstdetoufbldkkhaga6 505 
lR Ï :i55:014555541510551 5060933 0011553174135546011354531355958395 66138533586 539 984835 460 
KNö Xăng lộc THög =: Lộ INHÌNHsssusiadosssisolsxeliadbssabiesilaxeGidag 365 
Khiifmib Xanh: HƠI: T  Phátsst¿6s6p12sio2esst266s69excg62sxs912osiesj6atess 509 
Khi binor:lOnliiptii TRE soaosssgeskosbsessjboieeblubgfaudntleiiakSsdugllnie 747 
Khu bảo tổn thiên nhiên Giao ThỦy.................... .---- 5+ ss<+<x+s++ 691 
Khu Bão tôn thiện inlilếm Ki EU bussiassdisbasaisiaejeiAS0iaenlosile 321 
Khu bảo tồn thiên nhiên Phù Mát.......................- ¿+ s+c+x+cs+sx 708 
Khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang...................... .--- ¿5+ ++cs+c+xs+ 555 
Khu căn cứ Tỉnh ủy ở Lung Lá, Nhà Thể.......................... - --- -:-- 382 
Khi tlanilititHiipic: EJa: TOP :2szaeszssesoissesositesbsöas:osejacad9seasigdescssasi 813 
Khu dli TÍGH GHI rat: Tân: THO¿ ssietossesssosassedesssad HiOxessbáe Ho 
[nh dÌí tia Ti TLEC đÍ baannsaesenbissadtenlietvbdylsgegsskiesrbassfos 346 
Khi ti tích: Kông EJg:< CHÚA. BỘ ssaalssiicsbsliapgacilsbise8xeisoe 496 
Kiu tt TỊCH: lIIG GỤ P Hồ: DOIIE sixá0yásctaaslkÁ4as62444mssa G254 vod 8y mia 455 
lhu-di tích: lịch sử đêm: HN se aeeesleniddilsk4dososBanlsdsel 738 
Khu di tích lịch sử Kim Bình ........................-------<< << << +2 934 
Khi ii tích: Nguyễn lBlnh: Khi ssosscssásssaidsgsigoksdbgssi 55] 
Kht:dlï tíGHi.InHG: tÙ PHÙ: LÏossscacs Gas Gsetbalkllitisieoslolsosjda48sseesk 346 
Khu di tích núi Văn, núi VÕ......................------ c2 cssszces 866 
Khu fÏÏ TH THƯỚC TĨð sasssssdobanaGakesililiakbigekiiaias4kuslte  bsasldiahggleb 780 
Khu ti CTuf HT Chi  sasesstrkssepbeiuesiebrumaabitbiebbriddauserlbesstbiitarslie 697 
Khu: du lịch “Một thoáng Việt Nà” cuc eiasesee 572 
Khu du lịch Ba Vì....................... Wišrš\WVilagi8tfebnlyidlblEidibiitftiag 507 
Khu du lịch Bửu Long - Hồ Long Ẩn.....................--¿-+-:+c+c+cs+ 443 
Ktiẩii£lLl li in]OHE 2N TT sossa,osgpgioayagtdgsosltesloeSiteektalcdstsasgibobsbpsftsee 508 
Khu du lịch Khuôn Thẫn...........:cc các 000065266 65125226561 2536260260554 305 
[Hi TỊÚ llIDlS)? TT aoassbsotemas10efierNiuiassasdfagtfalsigLagdkeosttglieflfh 570 
Khu du lịch nghỉ dưỡng Vĩnh Hảo - Tuy Phong ....................... 369 
EÌN021]H JIGHPHDDIE TT sessasessbies kgnh ttespdsateedboginisialtiltdgediil4-kai 342 
Khu du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười ............................ ---s--+++ 685 
Khu du lịch sinh thái núi Cậu - hồ Dầu Tiếng......................... -. 343 


979 


BẢNG TRA NHANH 


Khu du lịch sinh thái Tân Bình .........................--- -- -- -------<<<<<-+ 556 
Khu du lịch Sóc Xiêm .......................----- 5-2 ++ + + 22222 sszsez 362 
Khu du lịch Suối Lam................... .- c «c + EkkE E3 E253 5358 EEEEEkkkeeeeesss 363 
Khu du lịch Suối ÌMỡỠ ............... ... .. - -c ckkEEEE S312 53158 8E kEkkkkeeeeesse 304 
J4;17910/9¡ ¡70/0 TP... ẽẻ 569 
Khu du lịch Thất Số c6 H000 c 1g g2 C415 s6 Q0 5x k26s2yxkse 362 
Khu du lịch Thanh Cảnh.....................-‹- --  -- << 2c c‡ 2c ssc££ s2 342 
Khu Du lịch Thuận Bắc.........................- --¿ c2 223 311 EkEkkkeeeeeesss 957 
Khil f|U: Ích: TRƯỜN 2À list sxsos66ssigi2430655 806 tuaôtuGcaxosbsdsejgadbsgyagebik 937 
Khú khẩo © học TRẤN.  sáosscsesediialaninaltaxasdkEsbst sssssssssaslx 865 
Khu lui niC PT Noo. cassssasnseeosubsiseossnsblgisaegenlisgsubstlanlees Số 
Khu lưu niệm Nguyễn Đức Cảnh......................... ---- «5s + se 853 
EU TrìgBi Ti E11.) GTfssssase(basxiaoastadrdisll2Aygno2Aossaadtibadybjtangadg 946 
Khu He ống i61rmmlm CôM CỔ susssssaeidedbsbndlshaadsauatadda 573 
Bi: THịế MAI Ul:aseisssoasssgitsgtaj46sedbsstovi2axsgiztuagebiasosvslsslgidislhiftas 900 
Khu văn hóa du lịch Bình An.........................-------- 2c <<2 822 
Ki I2W.|LäfIE)QOšsissisciss0xsi99á6329604x1960ag16630xbxxs53VoxsEptbgkSidásse 613 
Eifi:C1G:IEHODIE: KHHĂThussssanae lusiandianhabuihalsiintegiosdgiiessdaisgilons 552 
KmliTHipuils FT seavassesviafbssbenasgbdbdiagEasnasosalltusstôasttsdiabtliactEolisgfx 891 
Kinh thành Trà Kiệu....................... -- ---- <5 5 22+ + *‡ 22+ ceszses 775 
Lýi-iãfiE-e: THING. TM giissnegseainiibiss(bsisalntsÔyagibdli8aggcánsgisei 524 
Lần. [Nã.LÙ;ss:;¿:::sss2xsss5š772115366445586564485654415358)6645E95564433.85g<4Es 305.144 933 
lJaj89751 se r# In TT. ốc 783 
Là: DƯ (BlliWT.INOÏlasistiss2sssouecsxEedtaaste Dui0xoeli82 6i6sdxsSkseDtakiloadiasé 937 
êm BIẾT: Tim TRE RusosmsnasoseslssuesnbbaslbnutysbÙsonasbiDfdis2inn 442 
Làng chiến đấu - Làng du lịch sinh thái ........................ .- ----‹-s- + 761 
Lộ E  HD seosfsise Susxàobaasiôboisistbisdmseo4€esElobigdgg4dst0pbz0iax2Đb2ssf»ie 712 
[ng Gói PNDWE: PNEITsssesxelnssadltlosa4e(sessSestufSiekrdnbieetabsbbsgxsbsen 412 
Lộc cu TÍCHỊ VI IKHHDlkseasisadjssitsislsdseaodgygcsaabibuliasditebxinie 309 
[ii [ft lMD suisásssssoooidteagsbitogidbsingielifsssesaslageslRoVspilitadgytei 897 
Lâng đỗ ý HỆ IMlO.TMUCsiusseisduasosbeesogosssudiotiosebltsaxetesdBae 411 
Lang -EUOHiE- LÃ §:siissix560xzrerii101315485855646917214446313483445739x042313214 l8 509 
Khi tồi BBE.TLRIIEseaieagisoiGnaisefbsdgtiaeheliassszlosbkdsdibbi nnggidlalesujxfa 491 
Khi gnim:4W ElWGiit HN essssitussssuikisaertisyagisansshiDssstbrasbsi 948 
Làng gốm ven sông Đồng Nai ......................... -¿- csc Server 445 
LôNE hỚØ 0ffiAII TH Œisssidystes6dssil05ia518856a830ip6sg6 làQAM312ax2Weiae hư 
Lộ IHGØ Vi: JNIRD »anggasis4sse0i86/310ánbsbhasbetbssbidtiisggodlinSdnelôgegiei 691 
Ehifi°:lithimIPP'Eiilbni' SLEIEssgososbsieslostobitesbdste2Moisocndbbslobkaustta si 462 
E0 Tin ch nan nnỶẽ 490 
Làng ngăm dưới lồng đất (TE:: HCM) sub s1 xk 585 
EM tụi CGTiIE LÍ IỂI nnanssisaidiuiesiliwtpaotdidhbisgpvilstehigsarnlsggdBee 846 
Làng nghề truyền thống (Vĩnh Long).................... . ---- + ++s+x+xs+ 937 
LạfiE:NGUYỆN À4 cá 1c 0661154 14x04 A6 Là x44 4418305133 sà (30A 043590) 846 
Lan BUÔIIBđ Ì|đ sš 4432412424088 644)355x Bhdoaggfts4ss9if315g4g6240085ii4 085820848 625 


980 


THẮNG CẢNH, DI TÍCH VÀ LỄ HỘI 


Làng Nhị Khê - Khu tưởng niệm Nguyễn Trãi..........................- 509 
LEO 325112104422)0061307893wp32002423233543589044337200/13358433955274632433693 712 
FC V. TY PT szussgulsisiaufkaniissakBdssla6g6i0naNdistasafifsiusiBsybiadkfgilse 510 
EÑNG ViTtHDflassoiialbasiasssfludhtetanligiiithsialiaiesiiykiisdagPitgoaefdkqonBb, 429 
Lộ Wifi BCHI: TÌM xi sseasiesbdskublesosdscgiltdlolosjREbM)ARassisbisgdss 845 
Lũt Tiã CHỦ | 10s s1 sesnnbstsesdkoaserxSieeltGMGSybss454oass9atssssàsi 699 
[Ti CẢ TIIP xoa ggteeisfoliajtisibsfttrgeiveebfolifobuliesayliddlbigtfulinspui 293 
kšNg: Elinht: HIỂM: HIDDITTE sáu 6asseiiiigaggutsssgilliaiadobnaáboslbs lao 726 
UãNG?(GIIA:LOIIE u,zsg359ssxasg50u4160330648916390)33050gg093536/)59651690099/G3 9091 22v9 900 
LũNG TQ TÁ[ED baingssssabisilaasbtyslfaskiuissssakesadsifbsasldalbblsSBmtbldEipbbts4bitsigegata, 314 
LlPID.PIOdIE- Cllổ yussszesykssssepssbGhôieisgpliesaklssia1i)4400ãmx960271A0605 914 
LỗIR PT NDI:iE2 ĐI fbse2eesferassaxvoscse9/030as382504ie2ndfqodgngeir328406)660862288364 904 
hi Ló THỊ T/TE Tri brtficrbe or iene 880 
LG: [LỆ Thị TT E Zoasnngt00ixin0iseisdptediibfaa6ixglfosbagsgdisbybgs4008u6 say 880 
EM Lỗ THÊ TOTLE anssseeasitoaazsisQ9 tibautcollVlyboôwagliasil446:4cbi860,áa 881 
LãNig MIIIIB JNAEPIP xssstssssoses642ø9g0a8506s38x6xxtbpket3gggs4ag42 914806 901 
Lăng mỗ Nguyễn Đinh: CHIẾU sexeaeoaisdA bai 064515343:3523/4640ag0A 338 
Lm [JötE Tí: PlUfThfi ĐI binyayssaasediatuaseianhstildtlioisgiseelistlgdba 689 
Lăng Ông S4438943455.883436851545391353555084493394543535595858055g8348535L288535 08463285 580 
lăng: THỊOo|M QC: TC DnsssvcsssspobiEiaabessscbbkebisvadtagdbscresdesxves 285 
LãN TiIffi6: DINN[Tuuasaiissbisbawa¿ll82lmvlixgsisbobigsagkdibaoiRddBtliaggpgáy 914 
CHTIP: PỤ,ÚGG1/2z333sá tá ypcaimlyypcslasolias39641444351)0e48635000445888g08ãa99/655 902 
Lậm VIệN: 95 sáiiysssssiy 1245519 0466ã543940641550604615599x6555560x4595006631324u3 380 
EhiNgTöi, PRIORIE Y EnxC HHĐG-sossobsbstvaadeanaesbdsekbksaBogtbulagisex 661 
TU TT TH HS HS. SỐ {Sẽ .— 368 
S721) 8 ðj¡ 0 SH TT na TỶ“. 6 vẽ Bi 
li HT na cac nan aa. sa ằẽ 630 
TC HT 11a xg0eeng01222se92021adopbdonsysowoborMoebaettoe 564 
Lộ C lữ MNIHôiyniiuadibisiidiiaoVeecSslaiabsnelliaiw6liad0nnisoliptiiulsyBagi 689 
KT 1101 ái sác thai Saedsessjnoitbiediaiitekifoaas-drsesjl 564 
lỆ: Chỉ c1? 6essog008a00gábsx0sllsit0sbssfictl600esuesseeii0t Vi Tủn 
Lễ th ElifJNE TÍC TTaasssasssesiu:68046pio:o2agbsaogessolestssbetGdtadesi 534 
EỆ ¡T000 0111/0016 u6nesrsseandascsphiadxufiesgaal 464 
TẾ T171 nceneebserobdebaeseitoetiatgoeatiohylbiBsssbeeisesreeht 565 
lý Tin TT n7 ng nan nnẽn na ăjẽaêẽe 633 
[clip Có L TNỊP sáz 2e Esessixds2sad ki nsisb(btaosesiigiexi240 no icaseresi 359 
Lễ Cúng Cơm mới (Đắk Nông)...................--¿--22222222ccerrrrt 430 
Lễ củng Co mỗi (lLãm DỐH ÌuasdsdaidiaxoabossasuesAlal4esad666x 683 
EẾ CN TL ss0s7306322e62503-2610g0/0i6420-620020630/01245912,G4c23010:aa160:0289680 629 
EỆ cm: Ky it TH All su ux6spbssssgitusaasdipbslalsSisxspiaftbilsgos 383 
Lễ TC” TT say5AxgtsbviuoegbivpfigishkspilifoilinggiieislnnailsVBitilebsbEniosibflikledbfxe 430 
lễ ciinpg Thần BI MUIE secxseeaakieseseols46430586144041484s4as46 683 
LỆ Giinp Thân GMOTxsxssoxsg164yÁoxsulliaoesasLasa56/36654A044159xessx44 683 
Eế (GhIiIP BDITE sybsssxviexai660ảis9s6ag2sbixgoieeoredllselstlsesadbaisbiiasiiipigpsád 926 


981 


BẢNG TRA NHANH 


00 cố 6c cốc acc 287 
Kế chm:fiiiifl:1D fIDINILGrA- hit lMÁE hac5as956xss32et2Sgbabsfosefgot6katgstl.6las2sbee 735 
EỆ /E)HÍT: Ï.áytig285say25So0 00a bestfRbttfiiaptdpttojlteinlSiesbelitesisztbfotisbugjflaslMs 926 
Lễ :cfi:Sirlimrdl Thi MGIMBbsssasoadawpassdrliebseionssloroyyifDaslysl 554 
lệ Chi ST e2 viabsesalbelosbbeisbfseesaikvodendeerdbseboa 589 
Lễ gi” lễ Vốn! DUVDE sa ca cv sat sula tu Ae Le cac St bobskoneosf 589 
Lễ hịt LH 4:xa/taiia,tbanladoÐikftiafttasnaldfiiinoslisgliAÀÏBeottxainagoianakzsai 534 
LỄ Eiiff KHUIOĐT sssssesv4esl1lcai80x426ã10su8laagsbodlatissiaslaeilasisEsáss 440 
Lễ hội Ăn: frâu (la LLAÍ se cáo c0 6sisstvisessi5Lu 603561063338 0025632 40154 464 
LỆ hội sim:tff10 1101 ETDITE Jynbgsagiasosgasbsslasdaip2alasiasindaatiltbdGluase 683 
FỆ FT: TT BÚ sxsbnwnierisursengadserttbsl BVtedehikewstfrffsraers 781 
Lễ hội bản Chiến TARIHLsssessesxcssssesssesssssdcbsasss2000028s25bsgeu8ss8 934 
Lễ hội Bảu NI cxascosse6niktdnaaiosslbiaeeisasal6ássasEbdassszte Z67 
Di TT n2 in roaaee 316 
TT DI sexoaaasbawebosdiallipdtodllgertdpsiaslxedinsttiSe 415 
bế H0TnG 1 Vai: sao 2a011019iax20s0a:10/252020209086097180xee 611 
KỆ Nội Co Ni [PhiU VICH ssspgissas 03 eskebssadliaSb:3q0g3640a3edRksdltie 755 
Lễ hội Cầu Ngư [Thừa Thiiễn-HUổ] su akiienieuoadkeaassse 909 
HỆ Hội 1 11T TP iangsiôsyssptesesdssáygtleosaEsllweeidaskesrlialbicfi 317 
FT HH ra 21.2Ÿ ác 376 
FỆ HỘI, Ê THIEME TIEHIE axoopdosbpetg69g0gsoiabld9043660s2sãgejia)xsiay2avlgisei 534 
Fế HO  TIDI TP Dsesvonsi1099//4 010045 53011033 014a689900486A000/04%i00029010315se 553 
Lễ Hi CohBl {CHifdiifY. THITWTTV sịesasisg36iacsassle4oscx04(2036400s8;0-802836ag8e4 287 
Di TU n2... ... 347 
lễ T0 TT 1 Hassevsseseessegdinhasisenlebtbrsiagtteinhilalefgsiaogosssaseoi 332 
EiIRDI €hitfig, BLIINE xe»esieslMiiagbysei16igtxdaesfkisbieiisidil123i40006đ00281a,sãx 870 
lệ HỘI PHI Ty t0 ksgÁ0a 6a cessl8dissvuigtsbiklakGsskebsskae 315 
EE (TC DU t TH 7 bauesseileasbeilftinniiejabeslln tftissglulbi0f0Ag1u6i08ixagbian S7 
LH TiLift TU E i1 seae3sexasiauaplsoliadd sasddliebsdcaebtfbadaftaib 601 
lỗ I1 10x eitiii0i the edionestsibpsbldli6sanbiesdidadges 543 
LỆ Mi E0đ Ti JKHIPIEĐsssscbosussaSettaasloicbiealoagg2AecncraktSaSeoxiofiasl 590 
LỆ HiI:(PNiIECD susàgsia306990ant3iagdbtibobitsissoorissabtessttcbivx be tsiasibilx 297 
Kệ Hồi .ÐiiftIfTE(CNEIRĐ:IMDINibyisssssnuedbgtjludfsbihdndhdàngkoisbskntiw 790 
LỄ hội Đầm trâu của dân tộc Ba Na..................cccccccccsSSCckisee 754 
LỆ Hữ0g1Ển Bổ THIẾH xá xybsxzasksnbanassasfGihetsfigssisiisbsegskdg984a5ssamáse 889 
Kế Thị ÌiEIEITD 2e secc0592026)00/5i2y86114401Vx4a61030126601080x48408/n439001Les 543 
lỗ Ti XI ri E HE aóasasoltzselgieulvabfoolsiidbaasbisgHbsaltghaaifubsabdroniia 716 
Hệ TTflc ii Ti CTP sy2ásg gàsilidlgsioostigsA\á1580060308A43820.L4081sạa 811 
[Lễ hội Điền TUONfTssassasiossisddft46669006690666s45g06ã-ygs0s13axas 6tsssssáe 870 
lễ Tif|intrTWGET TT onsxsaasyeaaftteeodergnbiiwlasllinpalfbiegilieorDSA 811 
Lễ hội đền Lão Nhai (tên gọi khác của Lào Cai) .................... -. 664 
FỆ Tối:LT TRE say iagseeeesoeaftoorftaobiop92eisovzaEdtetpseonttistrlresbarl 889 
Lễ hội đến Suối Ma 66c cát nh cá án ng 2442505341436s54463ss546 315 
Lễ hội đền Trúc (còn gọi là hội Ngũ Động Sơn)..................... -. 478 


982 


THẮNG CẢNH, DI TÍCH VÀ LỄ HỘI 


LỆ Hồi HiỆh IFlDiW HỆ aixsuassasosvsodandGkoasesboislxSvgassšatiadkiiltohá 909 
Lễ tội đìnhị ai Aifficssczssisse2lisessdaecuasictoslsslGbxieses2 A42 suasi 811 
Lễ hội clinlt Thiên Thiên: TH suussnsaibla/giáaixokil9fseilgasajidasbssii 297 
Lễ hội: Đồi CHÍ aisusssssviraskediiakeauoyaaidulrulag( 1085 90683950080400:0681064 360 
KẾ II E10 (ĐI se seozlssesaxsteoasbbaeodresedeissssiuitkclaladlsuaatDsuSbdal 960 
KẾ IñÚ)i E]C TiE7 E2 ss2xáes c6 ngitsraueeeDaetgfaeidtbaiekidbeoailaweei 358 
LỆ TT! in? BI DasorisafrbiuitonedbaidktisdaitdSslfbuiduisidtielbi99iy623nsziie 456 
LỆ TiồiI:THIEIT.[NOVEI [Bi tarsasiaeGi:adbdtidlisycgdiayoiaglietssislesa¿sdttee 288 
[ tlf[ 3Ï HIfCI/HIftsseeoosossiigosssoflazestelse tadbtu/6903g64001900xaiy25tude 835 
FỆ HỘI :IlltPE. VMDIP 2acesssss2ftfzsgdbbbssilktbisdisuibjlicbdesiobfnngridnkilusea 588 
Kế NI JLE): VIITE  aagzsgaybsessoriieostbxrlerbyedilidelisbGtiedllsgpiiensrtisitsoei 821 
LỆ PHI 1SIffBITKTTIftoesvesssesdAessgxs425slolctg ssaebsszaediSgcdbxksissbSAobssti026ase 888 
Kế h0 lBINE:E nIPIh. DUHNE sascssg24462042s67S64)6s2maồkdasobodstiittleqts bit 767 
Lễ hội {die Chi: PIDfileassiseeaisaalpselasuieadngdsesibiaglabssftoibaipbses 870 
Lễ THÔI | NI E TÌM àx sssxsgsscass6uitigin23008644tt08Vs4diketsiia4g/d88080062 780 
LỄ hội Lũng Tùng (lễ hội xuống ỒN] sissessosasispnassssrsosaseskosa 323 
Lễ hội Mai (Ai TIỆPasssidnoadovxiotaavsstasskdrbdaxssordslbgssese3500sv 889 
Kế HỘI NI HE AT toan sseniep3onybgedigetDiBhllttaahhsgsgtnnusgdgfkedzpbeuleititea 376 
Eế HỘI (ÀÁB.TE lEnfễ ca duaitsobepsseegodidvtôsiseloiaslbsssfbsnsdiabilssa0Eubmjnkei 734 
Lễ hội mời Mẹ Trăng..................... ..- -- c5. 3 St vsisirskerkrrke 395 
LỄ HỘI n†Ùa NHƯ si ssnsiiecsnksbtoaclnslgácasessE dã ksySg30126461861cbệsdsk 474 
Lễ hội Wififig THẤIIE ID ss¿csssxsiszisxsas43sg012xa0100244801044414364l2g833 386A 633 
Lễ hội nghinh Ông (Bến Tre) ...................... + + tteeeerey 339 
Lễ hội Nghinh Ông (Bình Thuận)......................-.---c-c<ccsrerereree 376 
Lễ hội Nghiinh Ông (Quang Ngũ xua sasenaaedenialinsdniaasse 790 
Ñ›0, 2)» )2J/1/J186 162v,“ 829 
Lễ hội Nghinh Ông (Trà Vinh) .....................-c-ccccstsrrrrrrrrerer 927 
lệ hi fiptf C107. NHI) sesssssesgesbedesliobdriatidoloi03a0580sgiasb ám 589 
LỄ !HỘI:(IEHUIL HOT ai esiib3d2s3gg9so4E4gcig0104/662k200:a119/di208g0 ảng 59] 
LỆ HỘI fIEHOI: HO áasassos1262sgi3 2oaitegieeisbgfbuild6tlaisladsalis(3661i8gyeee 590 
Lễ ithiay 0a (CH ii lasssscooitosfauddfisekhdsdolsasoilkabbetobdiao 473 
LỆ HỘI Hi Eeaoczsoasiasgsstigtoslig6003i3646aia480619st0a23.x Si tbeusgtdistona 843 
T0 Bà. ae 705 
Lễ TiÕii PD voan be lánoleaensit6sasskdtslj8vaadlaslasaolsssEsmasi 888 
Lễ TIOI Phí TRðHTtsscsdsaenekrisiebiterrbdDBdefcslosjldsa8xiasljaisby3s 323 
Kế Hội: EiThiI LÍ hồ TRÍ su(án3x1á4ai6i1266 8s tssasyss6(6bx6iaoibied 463 
Eễ i01: EaiiiEr ft fìi HƠI. L0 4aussgasll1sias0sg01010lastiisflutiabssikeo 935 
Lễ hội ©Juañi THỂ JAHN sassusstitobsbstndosGiaosltgosieSeasisbtobils tsss 414 
lệ Hi GTT lE  iasbssssptbi89046⁄xeisge0ia14n01áa939405183000148951ãe18001646 611 
Elï 7 TT PT cá AxssTiseastsskfejffseg gnoidagloTiogiagttobptfiiemioi 316 
FT TT HH SƯ Tae 810 
KỆ HỘI: TRE” VD THÍ asosxseasskessbgisiasbisseslaootadfhoebasdodtddbsbzabsssbsil 728 
LỄ hội. Tung Côn, lim ĐẠ cac cai 6á 1665621 sa 61v s5às4sa 553445135464 835 
Lễ hội tưởng niệm anh hùng Nguyễn Trung Trực...................... 624 


983 


BẢNG TRA NHANH 


Lễ Hợi 3/ig:Bũ CC HÚT 016 sxsasvgaluessbdasbkksosusbgsokekblankEoletesaadlfses 287 
LỄ ND! Vũi@NÏLi6sssySi6sssggi6soxs40660i0a440t0sas5sex21626448305661906n004.g004 716 
Lộ ốii Xi BBT Đế siaatusxcias6sbssgk6seibrdlgnebGaNgdbssdx0db4sgksiastsb6sslee 322 
Lễ hội: xuống Hiểm: [HáILP HỒNIE]secxsss6xpsi2Eeisbwiiasdtaxsregaubidosk 553 
FE HH XI HE E TÌNNI sac» de cssea sagesradhdmoagsgoiadensdzeadvoeskoltozsbrsesEoot 314 
bó Ta Ea canh 317 
FT na 8a 0 6a nan an 728 
li TT 260i bo kestoipideledbaistliee 315 
Lô Hợi TH TÚ 20060106 002100341016 26201 106020014/0yissải0s xe 810 
EẾ lôi) TBTN sýesgsasoaltbnlsiflftenirabilaoelfestltsgkembliilogkssitedine Ôballagfoagtioa 735 
KD š C00 TIẾT Ì ben snglroebnsirLeaieteerieigftgipbdrifl60fgkenslbf08/800/8 447 
Lễ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ ............................ -----‹- 439 
LỄ Lập tịch: của ñpHDl DDdDeasseicsissscasaxÀ4012686044 4436603 4s146ảdas0s6 664 
Lếi | ft KHIDTssassesiaui440a88sntiosafeixlntagngjsaflibisallsfctbiag04taantiMasd nang 430 
Lễ mừng nhà mới của dãn tố Lô Lỗ s:sxssssecsbstisoaaceisdmee 474 
Lễ Nghinh Ông (lễ thờ cá Voi) (Bà Rịa_Vũng Tàu) ................... 297 
kế DET Tìm BDISI SLIE  TIEOTNIP ].sscsocsáeogdicskskadaktbee#eolosfa3ateuftotksk 828 
Fễ CICMf: BE LH XIN ðeaedinnieslarualbbnaasgaprlssbigpasslogtgssbBi 926 
E5 gi 00i6:[Ctfitift NiilssosusssásgsoagieloessgiekessayrdkbogaginiesBadk 781 
Lễ tết “Nhảy” của người Dao Đỏ (Lào Cai)........................ .---- --- 663 
Lễ Tết nhảy (Yên Bến) coas2xsxsie6sn0s66654s8c168154 4605446655 960 
Eiillt šr TT TẾ xasssioix264401069648019112c110/1a61830200922uc40x8e00428yfbdltes 292 
HE? YI NH(1,11-1f TC sec bossass20440320664013044/82g86:73068060339N8009/g0.039/030:-A 957 
CŨ CEixseckBaifcbaaeslosbdlstxeElvssvBlvyglaas tu Ôa ky V624Ä 1095á0xskkVesskiibc133 468 
Lũy Đào DU TÚ ;áicsccisssznnisisiniiss150.101535394153565513338383/93065058 764 
LÊ KH  »x2221964/219ãx901axs10x10/sg3304x538595/8600110462589Ai0bxseioa ii y2 ssày 615 
VN P {/|LCNE 3s5x4414s516114ss403855611581564303630x4940s3v5. -cx8x 60254 6 xiss dat 469 
NI 0E Tu na“ 292 
it TU Lo w2aiiaudnslti9ioiabiisaWaitlisiaabidgfaiadisa 284 
NI MT, [NOIIE 2aisetesbxesussastltobabithdfitsoaeg[taiatbeiLsfialsaobsasđeai 632 
Mã HoäIHP: THÍ LÔ saassostisessbstasssebsugalogaossbsledsllSatuasa3bS2xA 713 
MÔ BC 'SI YCFSIINssxssssss545465559540553024329x0504435x54 5653254 40x xšyseJyyšb2 ssấy 610 
NI 0H Í ET(MI TB| HINH) soi 6aáoaotoll0sdu6fbsggiossihlEssgiublraitbodtsbfbsiasbikedtl 403 
Mộ CỔ Blan: CHỦ Gas saxsev6i2scsrlbi6 exbisscslesiblckdendllsrseade 445 
Mộ danh nhân Phan Văn Trị....................----- << + << << << ss++c+cc+s 403 
Mộ Hoàng DIỆU::.::¿s¿:2c:áicc22165161111116661114243111114211511 4451565 153 584 t6 780 
Mvã:đên thữ Lễ: Thinh THƯỜNG sssssssse20460lasgiást0ag08a1aasiex 751 
WjG 1Ø (le thứ line: Văn, CCHếilraassssssssesaggcosasgideiaosiiassGsabeel 752 
ÑjOVã:dl6hi thờ lMpuybh: T6 TIC cuaxsausssindsáisesseaa.0bstsaisesd, 622 
MÍC Vũ TTHIYE: LỢI Tff-sa982sessibssdxsas6sadisiaelkulusVsbesllligsaiaS0enlialkdsadf 338 
Một vùng non xanh nước biếc (Hải Dương)................... ..... --- --- B5 
MICA N4 s2 5ssss 696265434556 c62x6 40565463 sg§gladgesasbsja Se45k54sissi.32g5.g3.1g/g8 379 
Mũi Đại Lãnh........................ -- -- + + cc c2 2211111112133 1111111113 crrrẻ 748 
NUNG 5222 to g2 tin đe 200960125a0i 3E EnaigttsÐssifl caiyfiffv2basaitgeataifyer Sn04% x56 614 


984 


THẮNG CẢNH, DI TÍCH VÀ LỄ HỘI 


NHŨI' KÌẾ soiie1pteskteic0x OnUaawsas64eoyaxkŸedsesaplWalS6x5i0essbxekdvayby áeai 367 
MƯƠN: VIÏ sss2yss65spnseg129iigaa04080810x6440179104/ã3540149120216372541033538 0483 657 
RliffftlEND sanasatrssaotelirristtongsidEbssgs2iaeeetsnselllrtiE2spisaBiaDS00injtide 615 
Blaitt TP: lbi: ĐH TP vá neennadunuDntlslbap(lexagpicetsdinveoyeiagee 538 
BlG BE Tp T0 veaceeeieaaseskseshetessDotsiaaltoteiggsiodeuudsbsosRge 532 
Ngày giỗ Trần Hng DĐ c6 30 64000 262461116 064136sexot, 588 
RiplifitUtrafif IHIRRE LIUHỠ ásinsgsisasssioasfbaasholssslahluitbntagsi0nMsás 296 
[NGON gii5399/1212191044ã548034Eb@35Y229ÁY pí63994n5339915483340845531s06459 90855 898 
Blgbi ii. 1 CỤ Eauussassss4ixi06ebx66sxi005a438igsss2ttsl5osvtbsdyeigdsSsal6 xxx 685 
IÑBÙ TOP 29004 0s455758106120/51006043330434043ố0g8g0 Q8Á923/6620A/4028904L2%13004499 476 
DIEH THANH O1tiensssenbasssassbhgislisogiiesanlinsiesgiGnalsuaiixasstinligkiedbx 406 
gUG KOR' [Nissan 1266656113405 1216 X0 4 131304853 44s106 6360060566 627 
RlllD 0D 1oiiE E0) T-Doassasssssbcersaadeaotbibtluejmikbsastcapssdagagtssi 296 
Nhrä Báo Tan (DUaIiE THÍ seiiiaasebiatiicb5bpssinkddosbil43g61axgnáa 350 
Nhệ:BUU:GIỂRItic 222226014211 1256 21 i2451960100y0609400L0904 6u lios 587 
Nlleii lililb): THUĐ/Paöosisiecgtsagketoagdbr3bipendfanyffebtsgffgegielbdapobsd 400 
IlflX của. ViUfffig- CHỈ DIosssssssksvodsaaverldiaxbssdp¿koge3tAasiSac3altosdsà 472 
l9 lap TẾ Lúc JMIHDH ssssseasesnnaadensgoaoraullilinhahgdgisisgeisyssstl0sx 364 
EliE TT 110] ND ssisex tiiiasgiábissbngialssatsabliielGbskhib4Ete thaadbiaglinu 587 
Nhà Lớn (đền Ông Trần) ....................... + + cteeeeeeeree 293 
Nhà lưu giữ bảo vật Vương quốc Chăm.......................... ...---‹--+©-«2 375 
Niil Tu niệm Tin Elilssscsssecoassdadisdasbaayealsdoslissadvlesgilaa 532 
NiôiiHii 109/1 BÏPUMVCIiussisizssistgsesoludelidarasisixcjsdtbiepiagbiledissaeea 628 
li T717 NỊPUIVETE saayssesgstfonodnaGksbabdÙAGateibseabellabbiagubses 428 
DÀNG TDITE 2wnalliuepsenuenhassiniilbsgsdau20pii46sailyagqiiiebissiihlislbaigiliefteeem 628 
DỊNG TT Ti: TT xoxsisksiasfkmgsbgflignsskongtkhubkdtdbovsijcasdkudis2ibepSft 582 
Bo thi HINH: TÔ bus 166 26c smneLtda666x0408,x589kiylsstf dma266xgpsẻ 610 
Rihrt Thờ ChưftC JUilfssssseasesseoeobeitobebiaasssebvleesieoasklbeesaber 582 
Nhà thờ Con Gà, nhà thờ Chính Toà .......................... ---- -- --‹-s- 679 
[hi DJOINGIINILoacoskissdoaiaingfiubbenpbbsthassalistaebbiskgdfGiBboesaybgsaE 679 
Ellli th ĐI: Bị aseds606sggaxlosevAsoeBiandabiseeesedisfgasdufeastzfeeSegfask 581 
li tị TƯ VD TN:t0ssss0/030ebx6s41000x 1 x6ptuaeaabeLtss Gu24x0sk/044J200as6 581 
BINNG THỊ RHTGIÌNH SE ÍTsseuobstuisathansikkdintakbueetdnslkrdbadCsoststebajldkễe 393 
B[INGIING" II Tc: F Tễ LÍ sa 2 sat ssgukngdtinligsgtis)geta)BfgsQrsnaiissdCiuattaoillitoangss 776 
Nha thờ, lăng mộ dòng hụi NI ca da h2 4141324844144. 438 344 622 
RE TH CN oi isa sseavssiebabaGailGidanndisasbul0Á40/2bangtil3E 868 
[MS TH CC) Ta uyisis400asbasg242010a48508bctaaegsisissadeslangdd0slaatbabs 295 
ElllGi TU Eltl::1UTisessyoixessdebsGsbgertkfSoxojebiaeadglSflatbsladuikfsiigsokklSSieigk 623 
li TU [TK ss24s3á04ãa23902955084,c00870g354ggsax8axg9a2gs9g30ag8i9402s01g983064 462 
EIHD T01 T0] đ62xccussonntsisrazlougittsshlfesinptkkdrkllkesktapgrasfEwgtadekDifETe 834 
BiốT:bain!iITlli ÄÃisssesssbsssoaisbsgsbieetbpasggiabanhszs2litsiondsxdtenyudbeeb 292 
BllN:Aii, II TT e6 0antessobesenesEdoaolieebd002niolildeisaitietue 785 
[Bổ E122 1512 01511401 20x66010x8iec1540951004ã4839484452348xxxe4exmssusv 837 
II Bà Nã‹:psi:22s14015541641235143165386240895541431366400u558041595Á540u86g2405 410 


985 


BẢNG TRA NHANH 


NI:Bã Ki cocctttsusxtfossus0445ExggeaybŸeuonkSeld5sseblglRckkiedsisfk sasqskS Bi 361 
BiOi[ lễ: TH  sayc4255350046992g0g364040p0g05079gas7a8959809330000126e00ue2ás. 793 
TT 0 na sa... .ẽ....ằĂ 282 
BI GGIGLỆ, TU  Ìl 34 es2evv24g2n2sy8xx460801084806636000a0975035200%338/lgPziieoisasbsgliaei 341 
BE TÚ HỊTO|D sasadsiaurodionuitonloeostesrlolloieltssessaikGsapbbsiaultiaiiielbtsasbdgi 460 
UIT: CỔ TIẾN c2 2 20 2 s4 10 044103 0g 504 s4x14X6xsxvetaddas L0 caáy EaasxbiDiong 656 
BIẾN, DI TT bxass6 25462060400 saiihưaôubibkghabjRgbislbsgneisll961xlá8984040naiisBe 325 
KD ĐT TEHHEE sississsosssitsocisbgdbbibodoaGisbiladosejis68gyseiapluisdisishdlba 730 
Ili.bÍ tnifilEL TC aessgstsafoidaaiaif@ap fSattipsapssi2oiatteidee2as0xgi97e-xde 655 
KIIEIDifb: HINH ssrsnisssesgitd eittabgsssadissaltgdnieialasiadtng GSplgl4ssssgfi 524 
BI Khi TIHEixosesnuisssaehaadadnhieoselieistlbssleplibideRjkitbigtresgagex 390 
BINiF l0 DI AE ca»smdissanessaorobonadisgoXandeolohbdstirdsbseifloisassbotEsloltdSiax8 672 
NI Đố is 211206 2n) 0 tá xảo hệ s§ss14á4441604455531 54x18 6c x3sx 613 
Elfil im E)DDfiipisaisbesiiosusbsjiiai84linn0ii2g40886ái800snlosnlàsdsdatt4anls0n2e 390 
Bi ANHH GUII siussul Saicossetaslsidlbsngloaajsgtiuo6l Mástasdtslissisi dit eo 635 
RIÚI p6 MST BÌMiusaxssessiisslessssgbasatbssastsasbbta260g064353g4405338e0i44 721 
Ñii RIctEfiiEseesursttietriegtfotsirleilgeefiivxtfmg9nt0a 2/9130 895 
[NÚI RôhI:[NUOszniassieiinsgrriiiseedtoiloingtaahiaapblxrlBiggghlhsà84vipgyLealtadx6 720 
Núi NỮA::¿¿:i:i¿2c21s2/2521611540211164113155811506014405933533615354538355555389858g830 291 
BE BiIfIRIIDETIE Ssxg6 xin osig20isgáxsamssiblssstdslgdokastlbsl84Cusgsbseassta-sxg 654 
BlHIIIE RUEfNE TRE si 6ease9xáekdzasastlsngtdsstrgsndejebidli6iedxs4eit49sds8 Đội 
RE 7H TH. SGIfsossyssditaygeiapiuuitapltbLlasatb(ld46i0gg66iiAggs4bocd4E8bLi4aE Bào 
KMfi-EDinp=iElil lIEBE ssiziaissdvesaiaiosbsliaetslngbdedltsl4wesaidloss 877 
[Nữ ãITIs¿cs1šn3aoxxn1/sxsl6yftatotvbaktllodskfssatsy8s 6a 696910 0b61g.0vvgyvSSiSk tab 283 
EIfliilDITE TT ssssseedbksienislabeniilbdtinueoyessieasilbelbtlofliigtidornaihtbbrkieespSik 29/ 
BIDif“THiỂH! CN ffuissiiseuiesblailtiagisalfgissofdiipttGblbinbigioosbssiSpÐidfi B25 
[TT 0E Á TÌ ÊÍ sa s22 922A etunt ni feoktiaiireifni5009axeon6cteetbss 620 
) 78 Esn II“ ốốốốốốẽốẽ ẽ ốc 637 
INÚT:.LTUOTIE. CD 1¡:t23 1/6653 s114014ypc034GSjáag)647 1643537 26/2g378435 20x04 113358 bái 873 
[NÙI, VOIlssscsssssz2sxsig546613914462v55464558002361v34531X59646b038/4435335545s0nsgw34305 546 
II ViohilfPHlissseotuaakgasoiaktadbslieosuklSoliasxbaslaasgtsslstfsebslx3s Goà 874 
CC Hai HUIOE wac03/6s60s0s/2p8fafeddeisd6tolsslseangjldedvdpausslisĐids 496 
Pắc Bó - Cội nguồn của Cách mạng Việt Nam ........................- 387 
Phật viên Đồng: DƯƠE se án s60611x62126 s6 Aaebselcsesoxo 775 
F70 =IPHo ME: ssssseceassptesbi04essiulbsesggscsdsagirsedlagtsst2/24oáss 484 
ERRUEO E tE VN suzsziiusapliddasi8exije0s4iis3sy0xl2M0062083a01as18,6iá. 472 
FT 200 iatsnaaee 769 
EU BIEC THÍa¿sf fetsigxaa4s0616sv04600//0iaegplistaSpoaiiftibli10sakirlbbe 593 
PHÙ TIỂD l IOHIEEostsscsissokissetietssbixssdsgkgpcb6l3a5806s0x0040A83g0604646038 698 
EHIDE VN cày 246 2sgar0lasacfuilSalpsfkbarsasEusiddbillliofriitsjgdtsxiMleag6bal S0 699 
EIWðI THÔI sauealasuidtuiietioashiiitendylebpigtiopdrfnboittgiDltigraulitpogfyshuoessi 320 
Plei Ku, phố núi đầy sương ...................... ...-- ¿5c sex sevssrssrsee 458 
CHÍ 1Ì (BlithiGIGIezaxx26skaics3sesnalitserktdecrautieltosakoas4tesansSkt 765 
CO TP T(GWE: Bi ENHSssssinugsiiteagebikiliksfcsintinuialtsishebuaaBeea 501 


986 


THẮNG CẢNH, DI TÍCH VÀ LỄ HỘI 


TU (1177 0 T102 5casszeoeytfos0 12 staba6stureassdssasdde 619 
Chẩn thể di tích Cất TIẾN scsississccsscoufZuslt0300a1410142c0 te soát 682 
Chiến THỂ dịi tịch Tâu 5d: THUNNNG CÔ baeapassdil1esgilbsssssslasg 461 
Chiri:†Ể 05 ch De: Tình: 1Í TfasssabsdhiasseetanstossisaroAwgbl 444 
Quần THỂ kiến ĐC ĐÌNG: TÃY sás sa lngbkenbsnelklsas.as804164:42ss8xas 301 
Cuân thể mộ đã Hoa Bình ‹‹-:..: sec c2 6202620621662 100262e<e. 914 
RÚ LL[Fssix1x11iáxsc 25461441020 0045 1661954 s40 8ã g66lins eieslixtgsalisas.bGta/tàss 814 
EHDINE ĐỘC THGPsnsadaisszsapnoadassabilulaagiid0iepila4niiawd4posseillá 470 
Runr i0 BS TLIGLsssy2¿sasiaoaossieliaesssesaavatu40i45100033909/902030ad) 299 
FEiilg f1 P11. HEH  D TP báussesssfauidlbpokidosshsiissdbspdosdosksEle J5 
King mpiiyenisinili KG: RỘ sao noandideisnasbiliaasasagpiissssisiselgi 306 
EỨỦfñ? Tìpttt Si TINH; Mi THIOIND suaesszasasellsussdintdAuilsastoiisbasEkieuGas 928 
Kửng Quốc 61a B4 NHÀ sec so le nl1603 16344 3414693513 S0aSSS: 896 
Rừfg quốc cid Maiii/CY TIỂN saeossessbssssisgaseskneiialsgtiiiinagbsed 442 
RỪNB SẶC ;i¡:scziix252010001501110011102155110123401111361141 5535653 958 6685585 0% 938 380 
lffifcr TP: ti: BlfiHTP TT TCÔtsy2aadsgpe239zg0acc3cost6as0ibai20-061643s404650/a9427 389 
RUfit LÍ NAINTsveetssussaossoitonsbeskbdleskiggbdaaiseGiasx49a.4029Á66330:24332204064 380 
Kừng Xuân Sữf và hang động Xu SÚNessssaeiaeiaisaakuang TọU, 
SđDÔ¡::225252920657921060664215835638/3ã36655 050645 0v 458843535649545 5855 4sE5550/55351/885225 658 
Sa 100W 0530:5U LỘC TM se sao 1y0sssc2á01y00464Gxebast2sgb4 0a sss4s 364 
Sân chim Bạc LiêU................... ---- . c c7 E122 1111 311111511113 ee 298 
1ï ChilRft VY TH say len naiteteebetskbidionelielolsboedidiagttuee 335 
5n E BH < E0 TC Đau ssa:2004o96066610196060eets2xafnbftaslidfsisbrgbdibdy 671 
EDrilE TEEN 5:ssases0solg2xzekBftecaszbesselessstgotodlbsoEoBnadk 547 
TP Huesaessangeeeeakssgronesrgisieiofligiethedlelltegbsssetepuasdphodeerl 324 
Thc D TC  lE caabsset2xieloenstibfgsoiaGel0iáicesillatiksshloaenbabflhdlsea 442 
SH, TIÍ-TTH (suessdszs2SdeogxlostdrssisnsaeltebbtvidiooS446ivEx24012a600adad24s 759 
ĐỐI D Asus xxx 96x66 6kg ae da sd2s604 0830010 agãs0/4 bia spais Save frsifsVsij4i23i,gE 411 
BE: HOHIE ssis40sia23ág3336aisfpl23biavReinesiissiallosiasdpeeauilpsdsiAtSins4 488 
S0IIE]HUOHID áx2ao3/80xs1s3044 18390845158 Đivxf€ 0i3ansEf@d0x2xe#4u3x35g,455 080 8455 894 
EtfiP-INY( Ti Fayesesyesaga0isaytleesboefttskfag468ksaetsp94EA860006/84308/0e3 7Í 
SUỐI Bố (Hỗ masfuityniainsiiesbisbidfieiesblkeiselidtbkbsibelodtsletiabdbibi 605 
11m. ...........eê......4..aÁ..ắ. 784 
Puếi be TT LLECTP sassaserasseaolpasebndbeltbruiksgilBiAinieblaskdaggigsenai 877 
TẾ eo 2n oeenieoaa Seea 618 
S01 HiGG KhioBfiE: BAafNE Ssysei1i1066i6612á460392602056468ã80m2g1360sax06104a 761 
Suối:iGC kitoBfIB MỸ? [DIfiTfasssssssiossbisieiluifisnbildlbdfleagtlsisliesdis gieo 928 
Sif0i'itfElE i0 DoIfi‹NDIE 2 xsataatveboasdepoboacoobrsoaVagssagbacsbtoe 832 
SifỂ!'iifGfEiPIDTIP, Định NT 6s¿ax2a212abae2ss29x3202s2a0x6e3)a4c4903sxl243023015: 291 
Siểết IGG Ti0iE: EJDIk NÁt|56226xsgieiáis6ssosdloiarfs2dsalgbadbaaSfsacltsajsdLSS4 428 
Điển tiŒGE TH: KIifi [TT  uesussssbssrserevesisikonolsggglkspodEnakigigggiigee 562 
Suối: TC IDTIP 7E Tú) Tĩ 1ffflgseessseseisseseneooiendeEetossiagrtlgBgotagiSbdse 814 
ĐUÔI .TiỂP! [BMNB, TH lssy visa rcongitgiaaDslbssosdoagEsvsglsissases 367 
Si. TIỂU: (TFItb HP ]¬i2ianssimieosliiagsepogfGGlatgitluisbsbisbsli630inapsei 466 


987 


BẢNG TRA NHANH 


SUỐI: Tiện: LH ATÌhI: | O0] sexwasssessuasdlaidiÔsbrigkdsssdss©lSbosajaurdyaDsiMák 606 
DI PL TTÌNT 22160 1602600201208 00000 ca 618 
[TP TC  siyke44 t5 4s SelbseostEnbaifbnssaaas6giieecke0igdoinlbs2fatksdEnijemd tri 718 
Tá TÔI ƠI] sxáisx3x z0 x6 hp ngiSA400gthv602199/251998012+190400011990020 563 
TẾT C hoi Chinoirtf' THỊTVŠ sat soisiadbdesootsssrnisiEsnndtssetrlsuengiôsssbdoi 829 
TẾT: Cởimi:fiGi (0m la Í 2xx sa s20 2g tás34004250152;as4166øagx0scapsxsat 836 
Tết cơm mới của người La Hủ (Lai Châu) .......................... .------- 633 
Tết mừng lúa mới của người M/nông..................... -----«- -s++x+xs«+ 365 
Tếtfinim mới (Cho Chữaim THÌTđV) sessctteesabeesidlislisgHAebosase 926 
Tiệc Dị TP seo brsn2eeerbiiptnlasi:s2wgAeg/eGekskeagftltdltnlbanlabjnsbiiển 426 
TinG DI 1 TT  aaaesbeetedeehsrdimabsuiasbGiDisgtdioenstgglg61i 660 
TH D 0Í Đo an n0 166 nenaoeebloseren 385 
TH 011V cv c0: 116ả412600555s4e06c20005306460262260;x25ad/38X91A 675 
Tiệ © DI CHÍ G song skiasao,isllqg esiawesai9fptsaigsiaGiaeebtbaggessseemei 460 
Thiác Diệu TH8TIlissssosv2ii1tisdiset2iiste0 it 00v lssitasobisetiiss 425 
TH DJ TẠV 5IÍbsessiissabussx66S62s5g049223384664g50602965201640505542s837049574 424 
THiäG EJ4RHHDf sstssxss2ss40636xsgtxseaodlbolVGSagcisaalskt4slG0s0046x0s0/2k0230/gg 673 
TC TRÍ [l ssssesbanbksspsendooitlivbibebgiairgtlsatiaidfttslhginieljobpuoivlferggds 669 
Ti EỊ: li fffsssiageesifpaSbdisboiosOsiainalealgAadfnlBgsipislosje 427 
TH DI THỊ T GÌ 2225042040505 á6s9i8/05 s6 0s218/102n0nacee 319 
Thiết € llcy: LỆ casssvs5astsssisetuclbeekoodiaaeicdsSSdoisbutasbrfiaxlsatoiiag'detgJya test 427 
THIẾC: CHÍ SỈ ssš be: Thông già fanlqasldlxl53a6x90a0414653100gã110348448980pd08 675 
ThiệC ThI4IE: E0 tav/agtsiassi2e6idi0e4a1Meafitaintspeeufsbisiasw(inslidagsisasleý 674 
TH Khi: Kế ussasusv0sssssbrzvs36l6asxcslocbxiasVesslbsbersxsodasak2o326à 708 
TH KIÔIE: KITffSesssnsssaanaaudggeuhilinanliesgbnlisblttskbisgruiSesi6iglssbes 427 
TiiÊC Lễ TKHMIOWUE san Gasnsii0lgas(6iniifangtiGidanhisngasNthpdBilaiđi4a9kp in 675 
TH TC ha vá 002062 tác bá Lạy len s2 sbt04el1ieea10sstoimtiaasatk 362 
Thế TM 1 TI so ssseseaessltonssbceobssbáacsodgdeisasaRbseesiseSgetostsdstdsháen đói 
TH Meä VũI 1õ TP R lu usgossg6sbiavtiadigedidulsyeoheiyfesatbse6dbiagbieo 676 
TifệC PH CHOHIP syigáeisstou6crngfeasitgNfiiaggksitdibbsktiealffaealogeindl 459 
Thịt IEDNIED DĨ cuaaseisiaa Guac hat tucàs)6ttêcg340sk6468s4699100ai0G6ksbSBfse 674 
THiä: EIERITELissssctsai62s66540/643604223170x0623.gt0etxsbk4446669028301062,A33010số8 668 
Re 4z ..ốốốốốẽố ẽẽ.ẽẽ 320 
TỊI To na  ÏÏnn n ..Í. 468 
THÍ THỦ? TỊỔ Hs 2 noisuas¿sslyejelvaglissssssssidfsgxavieaskgRdasbtashass 425 
Ti TH HH 2á26xi2sisag)4aãsi05se8ifE2u<6801ew3e5390400a6a8/3ãs580954.66A42igczbise3cia 784 
slilTiđC ¬IDlhÌ TT (1111200100110 1001101/071109711090/ 10.00100101 78001007. ố 441 
THi1© TTÌPThi TỮe0x462s0asssizsa36000ys66/2x450V2s8464202266)04ss650466 426 
TH  HÓ VỆ giu66x4962x41216234000422%170a00004ass060455402443520424520042A3294228E 708 
Ti G- ME KHOERNỂ 4y nuácsasast6suassiuidnklaapaodashioailbts/sbayiXagfisghidtiaa 459 
TH: 101 saeesdeosssevekgbepoing)yppi9stiisteeslpethiônssbsdtrlghsgiiletesbiuossi EUiniei 626 
THỊ T001 TÔ TT s2 ss1sex02xcbaundemasadlgesbostfassalsssseiisusletsinidoslt2a4ngn4 616 
TH H001) TP HH 1611x410 50lAl2 4x nuolChoxbetGáykaatAbjkes 6d 6325s02ast0ss 435 
JÏicifitriGf TC HT 1ã a»teiskdlsisbyhdbiditayeoiweesealt6sestenaiisbyisdgtbiAitbsae 788 


988 


THẮNG CẢNH, DI TÍCH VÀ LỄ HỘI 


1Iihi:tiih€6-I TIỂH(KNGINHY asseassbesegdelxblgiskseas6issualoaskjaebstb3ðidsa 608 
TH :1fT HC T1 00T aigss06se3bgt/.n6i42/000800100bc6lãs6iácBaasa(eiAbgtrVelupiesSé 493 
litiniU IS Hi lGTETislusimesussgiassdbiokbatgiuiessibiiabtasplsatjkfsiea 660 
Thành có nhà Mac Chuyên: CN BÌ saessibaasdineisonsieanibsaed 929 
Thi GŨ CLTDIC TT salsssoelsias4944s0224e0d2slsbagrssbEaBeasbossbiei 815 
Thành CỔ Xưởng CA Hổ su cung di 1 S40 1866621541 4c 534648 x165g 307 
TihinfiliIETOiWE llOlyssesbpsvabEoaslôidtsanasilas6sEitbstitiaiellbasigslbieagsel 766 
Thi | ]Ổ tmànhgizsoàdiz-g6itpellanabssibdlbiediiaaa(40189nã0bbsfibd 735 
Thi 1ìh-| TEEIME" TT  coob2ox2yklip2px 400014 20220440305242200530249g2g82g9x3ofBsf 351 
ThiaIIIT N2 s¿3#ixssxssszolss ii vs 15s pdlvfi saasbtavaasuilis4124000u13615a40 xã 394 
TINH TRE BI ynásevbiranevisogrhitiigtrbtsssfrrtisxBnginfinusiaiteogibiifyfipernien 882 
Thành tì ME: (Odo: THIBÌoissssvesssdesessseeThiaaellssxÔaoas626562csetycesse 394 
Tàn NHÀ DAG INE Da vasaecsoesasioAlsuiSaeL6sasesaesl2taddbse 648 
Thiiihr.†nhf? Di Ji] THIẾT DntoesisibspsilinhalosisbudbsauagtobsBttkbseeel 417 
Tin II Tai | GIÍ:226xastpxragiieedsmiidiiaostllsiassyeabadrboagilgisasiskekib 666 
1Tihi 1i [ID ÌLäNE S0/822asess9g6s6as06ab42sgzs0z203054eezgigaysgbbsaobsbiatasz” 637 
TÌhỊ,YHIHTIHET EÚ: Hịc lau obebagagelhgosgtefbafGsetikehsl6365040ts37su:0ilo pyask 956 
RñninlanisinI#ie.Inm li... 394 
THANH» TH NT326255425903240852siagfs40a256ss362n59a998sb94120Eu64149 120g. 352 
TH H01 0108:0N)/ TUÍNN 2x2sxágx2osq2 sao squexrtveedbkltlaaacjÔ<dissbs6k22480ã655 771 
TiiễfhiCIUOfIE MAI EGLsosssroilaidfaapsliassbisubgubalxkoiualassgstuiseihiia 286 
Ti E - TJ ĐI  Tlsalseosessivstepdoeotbpttttedteeiiestosl8ldepiasbfiplskrtbiisat 568 
TH Bà (PÕ NGHI) qua¿sixcos46666460ãa1ág8066ss45046s30580x024036/281368 0.24 607 
Thị: Í ÌÌI 091212166 555 
TH BH Alaosnsarsitstsdesikstsdisshlpnoaooilanli3bsellssstgzxetdglg)seidgex "Ta 
T11 ác 1 ả000e0ai010/0003kcxtxksosGAntfgaeei Ăz 
TH DEN Nguy cav16162a0bsá0escatoaftsodtdgisstosioa(G eaabsd/basbas 949 
TH CHẾ: TH Tae 6essleao364seb4sanhadsoelsioa0ektbasbsdstusgbdss 358 
TH) HHỚHF Tã TT yxc0yy6iaise6sbnyliadossiballysiagsgesplseodcbiagtiilo 774 
TiifiiP*cD:BIIffY: TÌNgITsasig/s nay eteseisdassllfbssiubidábsasedsttiiiMsusiáe 840 
TH) VNI |MWTP svsxteysdisngoEksbaSlaelotbitlesttbsesbkfuogidApabatagaSlsee 299 
Thi: OVWINE TUOIN ssáasssst6606xss6s240008a2blsatu2Ensb406G45y0040904g013ug2 Du 393 
jð.Aẽốẽẽ6 696.43. 6 n6 ga... 358 
Ti) l1:  TÏ saánxsssngsopntbubrbitbdbbipadigarklrthltkDfaktpuiSgukbsebvtlsidge mỹ 
THỊ ft SUITIEE RP saesoga22800/2⁄062Sk 836g sonj3028smxisus3ấul2ihu4seloABssiu/2eRaoss 775 
THIẾT) JVHOTIE Vilfootosrdissitesi06423a86iád6xibeasworbbiflð605ãagp6ossg6iláđe4 834 
T17 HA Tavssactsdseavi000ánh6i(s08l8ws61i8tlGatisstelagsfftspsbiidtigaesl, 749 
Thh3|0:)NIMGE--IP Trai. 1TC Das2usogatobsiagoaktbsotautesSlgeao3vbi6ibpagt0as4gxa 372 
TH. IETTD E6 ¿02251247 1402009200 70240018510 i00700102004083/001/81640090u08530, 356 
T71 117110 tác 41xxa202sn0050 0618 keicagkeltdkbspisastbdnbBlihedibe 2 
THÊ EO | UION II oxyuiiasspnaabbaegduioiuianigiolbiinlaiobgbdigiptofiisa3i6PipleiiSs Tại 
TT dê ki tbenob2ses2asSsoa2easkes nộ 
Tiệp Thủ THIẾT 23502/66xõ ca sav ch sàng la Ra legg6s28Áessxa 356 
TÌễ[?. töIIE ME ssgtist6bsisixeerkaloileoshdiinasgeesltxiuibaagblaabyBddbsbiifonbsi 420 


989 


BẢNG TRA NHANH 


TihifiE£ ni DIUDC” VI bu¿nahagousssbcrebbsfbs6sog2sesSuaskodcaseabgtsee 305 
Thí nị6:CIfTfHIDI, TT Toà oás0s03aøs9iasgax539002062đ44435042101ã001402es6fa4 508 
Tiiếrie GritTh ElittlEMiicbs/scsss s6 sásnisEsstfaabiadipbiisbaei0084505,40E5 348 
THỊ, Âtit IEIUOfTE DỊ HE sau bguôngstateatbsslgfuiaillaglsudgfsìsgt ns9eanbgsilduse 618 
THỊ Xo THÙT CŨLTÌP sssgssserosossanSeebobsieatlotadueiebfidwtrsoiidaedisisdolboaReöi 465 
Thị xã Lào Cai................... . . - + 2222111111101 22111111 vn ng 653 
JIHÌ| g5 Xa CD, C0Iđ4511201515: 00913 18a 41500 0ns6i85 105 20506 00580 ni sE NV v11210818 6 617 
Thi Xổ SƠH/lG si¿xciss2ce05ý2404550 50532600 test 0Ái90240600 000590 s0issesiasá 831 
THiCHt,Co: PHÌSLTDG soasssssbieosgasbsglagabszksssda-paglas2asgalisgsaaglssbaasdbaet 292 
Thiên viện Vai FARHHssss6iássixssooilesyuioskkslolsaufviscsb bssokgassgkii 579 
THIữHC HE” GIICHIỀasssuamabmaauiubnbiassbnlbsbdgtsllmonliaasefaokiiba 560 
Thung lũng Tình yêu - Hồ Đa Thiện ............................ ------+c+<++2 670 
TÌI HT EU TP H44 xas2s2a5etumsboosddbbftg24014/06dg1x256§obsx9462aa4518 463 
TT! Ti Tái): BI ai zxs04iai5606abnasgaeiiagileaictulsiexjfispsbfabbieageees 840 
Tội Ê DsidietoitibiltnigttputflaVglebxligetibisglitcl(ies4G01oantilebiipdlbibfi 802 
Ti ifilff: nhJDIIC Ti Ni sogagstosatzgos:li5234ge162000/401126ã405ã0x2a21402fs8 912 
TrDiN1 CHỈ TT MÔN su seessssbessooDias4bgtasásgllbkesskiiavossdtsxkdoldaes 449 
TW” [KH :sssaeoseddfnuiasbsnlldindrinuiclgiixdseliallsienansbeginhipseftssdheus 548 
Ti CÔ: 0U /|LTEHluossasositteskeuitnskllaeiSakbelbnahliplkealasidiapidgbvtdkábug5 363 
Trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố........................-------+ s52 586 
TiC Ï mi THIỆP MIỔ TEáciybasssiingssebdadaodeagtosliybsosbitbtlabwGislistseai 678 
TiIKiTIE [TWG Thfafillfiososasassssacossdegieaasbasitgrlofndbgciigdisssbdilfe 370 
TTUHE Tại học TỊỒ LÊ sau ssx2ac22i6ssx2sasb6sess2slv6x35002.433364223.g464/8 680 
TiltfiiE lãi: Wifi-1f” Tiyai TU aoayogsbs6g/aabssóstossoclegeoiglsotslesv ae 502 
XI. THHð TH cua enluuibebdsds0osipdpogblpseJeialutisslkgfBiBakigpebattpogblyssg0fei 374 
ViM-IIEtlt= Chi: TỰ tị TT oss23as¿llga6akistssuaiebastisiariXeenlsastluie 492 
Xôi: NHƯ  ICHi SĐT zesyo6eegbláesepbiaolketuttsasibcoeseidcbsD6tsagbk 600 
Văn Thánh miếu (Đồng Tháp).................... ... - ¿5c 5+ ++ssssxsvcsxse2 452 
Văn: THiánHh MMIEH (VINH [lOfID]zixossisass6aatseiilsdiabissdiaasdtaae 939 
XiNILAVC lGINE GI\ TfsivgpisedlauasisbfcsondtiMliaggtkalitlbgicsisfibalag0sesbitfsbi 910 
Viiệh: Bái LH ĐỌC sxcsx2sxxzecoso2E6ax4usxilosgelssssebakosbeseglt0g6x 603 
VỊHH/HÌA LÔWEEfo2ssoisstos026302646234106814a3gss6xast6z4tassÁ0u63064428d3010⁄6x 791 
VjINH-V di. HOT skusoEesesipsgkssiasgbasstjibsanlgabsbeilBaibipdlSkixegliasSeaalSld 605 
NINH XIMTIRIEW sbengesoekisiesaybspdtlosliBenlospnkbadlietpsuybipeLigeyboeedigloiefi môi 
Nữ: tiất Mãn Cổ ae esoeessssesssasfassgsssstsOAe2isxass.sst24006aci2 na sa, 379 
Vườn Cây Cái NOT :¿¿::2c:ciccc 2161001111116 61111411111111211524144135654455 8 51435 335 
VWON:CN0/ LÃI. THỊ H%ussiasgeetifnkgoil lngplalsfgi4a0bsidtesbisdfeSlÍNRdoblÏisgsss 343 
XfOi£ TIM 1 iifLDltsspsBososagzsoldlbeRlastssx@slglsioaoblkjaEglebst6saa 378 
VƯỜIT CỔ LTOH MẪY ssins0i1110649173550635580667120010433004431946040713106033940444 557 
VDN:60 T0ñi | ÐHIE + TH CH TÍTsxissbsss6215s6806stisa1816iei146gaii0kould 823 
MT THAY NƠI saseysssenasedieakheslgrtdipdlbshahiegaBis2490x406i82s4-50200093 449 
ÄYU (T17 HUY LÍ ssvsesssasskorAgposdsiskuesbonksgsbasiboidtgjsssfigs2letbaszdsttz2glass B22 
Vườn du lịch Xuân Mai ...................... ------c c5 2c sex 399 
Vi hữnrkiEnic. Thêtftht TdWlaesycisasszeustfbebnsssisanefislwt0esaiagii44 686 


990 


THẮNG CẢNH, DI TÍCH VÀ LỄ HỘI 


Miướni H0. Tân CV TJÔIHE sanss2xeo0isisbssfostasbcsskisdaassEsblses©t tĩae 450 
YiđOmi.m Ni Vi CHẤT sóossnssssstsssyssastoSs0445ã46466133p062si964330732 008656 823 
YtlliifÉ Mi? D18: TT Lễ cuaxsiasasfggiabxdsbnbbsibaoitlonlalfletGAiaulglskabsengli 319 
NiOlt0f 1t cin,iETt ÍEoueagigeuiineesaygluiesian20000x3904Ruttsrkinnibrtii 875 
Vướn Quốc piáa Bù Cha MMẬP sáeesscekdeeiisikiid AE 65s12015ssag 363 
Xin: CiuDG 6ia:© Ú TPRÙHNG seo see (26x62 24:6 2v2<cel344 pastersóe 722 
Vi Min Lo DH:S XS ID quán gpetiaauselanasisbna2ubsatifeoaiageás 839 
VGiqữốt:El: TOK TỔN susikesdisstsi66i66,6l20x321lxnl0190ã40A122e 418 
NVƯỢIĨ'IAO E356 1sxnxrtboss904062x5650660x2ebeetie tr6assiluebiigboos2sfbs sa 571 
Vi0hE CU\E THINdUDWE lãi VINH suayiksnabibilbatasdss4diislisinaiadlsudee 815 
AT Tan ng an bá ng thang hy) ss8ofitrepsaBipnleeiohluaagdergeeinoldkeoitege 806 


991 


VIỆT NAM - VĂN HÓA VÀ DU LỊCH 


LỜI NHÀ XUẤT TH õẽaˆa a5 . Í{ẻằ a..a ga {. sả: 5 
LÃNH THỔ VIỆT )b/a 7P ......ố.ố.ố.ốốốố ẽ ốc 
I.NHỮNG CON SỐ ĐÁNG NHỚ...................--2- 5252252 +E2£scxecset 8 
l[LX/I TRỊ ĐA HÀ seiáoittvinibslkeinnbdioftasbisiaausespltoitllilslabindbatbii 8 
II: ĐĨA II Ea sergeitissenianoouiEnBidibfkbeciaogteoidgditosbipsilseiiolinasi 9 
1l,:UHE ÌHSy?s£s2s4i23ax517380550v4e.5vÿS90uhyfbiittss4S5VissXaktfoðuttsdxsvv3evi6t d5 k2si 9 
ND Lš25553866515250212565066835556005x0ggatbabivskxEpa9idvieS094E02w9816626c56 C119 930495055 9 
[| 2:i56161521551324535565153 1558158 833065535455434 3035 3064555535535 5585/30 83315953835 964 208g 11 
n0 DI nh 66 7n 6n nã ng nSe 11 
571 TU HE | ás2si3atrszsdsia2dwblastiasdtsetsgkeskotiglatteslsoslisdgoAskSlogbittlel235 (gi J2 
1 SOIIE: HO -s26772xs7Rji34 5935916693 0i6cl5164V350u61716538414ESgssylVAtty285a366S48 5È 12 
B;BIETi'%-I TP TIIỆTti0ualuk2txiofnaesbseeteskiotabtufsesisigL80m (00 6gbsul9 13 
EU an ao ổõổcổ 5S 5 6a ga sẽ 13 
TÚI TÌ Tờ ti 00 00 6 2a can ae f5 
Đi 1 70 bat406:a9/01s0x62eptkikplbiGisbkiisaveanflasfyalbbfbeghekreubiestpssudfoobgsidhyifts 14 
BIẾ HN sec sepamgeaeoteoohhpstestopngbdkhieahbiosdrritonltprtpgslmeb 15 
NT II TY GÌ oxcbsc ion tenog mroseglbbdessseeadgttjgfloptie200052 x82 16 
Tài nguyên rừng và đất rừng........................ .- ca kg gi, 16 
TÍ TH) Số T se ca2nedso/669nu09ãaunbiftsbnelgpsbrstdiesilddnsslissgtssnbbtselbddpubile l4 
KIGSTIE: S0Iftyisd2cadtsiscoÔás006ã406425g995g61S610GG083 06s30t0i&aatdupddònggồbtasti 18 
ad NhiềT: HIỂU:-$u.c5i252201503066)1501240137004135010666x52906894244662xy230sa33sx62xxE 18 
Đỳ KIITT[OBIllsvyyi5:sxáxe0svettÐvivihiaabdhi2t945is0024510500L25150065y589956 10118 18 
6; KRGiiftE S0 DĂNI (RIfN lĐff LsasesiaasauienainbsdnaseatiinlisitOniaossianulssiaasE 19 
ETL0f011Ẻ HH Pha sex sesboisiceeboasiaoioisbudesitEabiazsletosbeee 19 
Đồng bằng sống ElOE sxxsscrevaeorecltsyasalssssolsessliseaoba6pssSssas 20 
Pin bBniE-S0iie: È TÌN ÌLBINE 3wbssssbinpedipxidojalbsbibsiyegokliweoltobinSfdde 21 
(CũC: VŨfE KHÍ TẾ AeskgÀstlangsbdi5ltxwcefbie(lasgafboiasillipda33g6/:8380012o36 22 
Ti RPIXSGH tÌUHIGHHosizgss ssisssigag0x361ã4103361ã2a66336G383804903g30200303ã380a8 . 
Tài igUyÊn: dụ lịch ĐỰ niÏÊNT sssssossscenaesvdiaodabkkldaiilvOskasse 22 
Ti fiCIf/EH1 PIETETOTT: xiaosgrssseskbrppiidpndsssibrtuleaviisgbugianipalirueesatpbie 23 
LỊCH SỬ. VIỆT MÀ si: sx¿iïtss 1602011 40168885955561010d6s5g8l44s59006484ã456i662885)S80135 
Ti TIÊN 5 cac 2666269006 Ea adcbssoecsaddlkeisee 25 
VUA HÙNG DỰNG NƯỚC VĂN LANG...................... ..-- + c5: 25 
l6fiEni'Vi TrANH(DiiDomdyeiliegbsstiieaaixfbiaBisiolssigtdaxtebisefsiiee 25 
ViID'BINNN DJ HE SOI goxtsxes9600646096006304220063364646xx6606Ê2ÿ0a0490w00384025 26 
VNI. Số TU RÌlH-s⁄3vys0ssszediziagotiasápstadniaedisskssglaxsiailsfsgb443ex<e 26 
Ÿ iptinIIROC Co sfribdrarroeeneiraearhgmtrteaohniesarrplerees 26 
Thi ký: BnE: LH Tế sesapossivhotesgfiskoilbraitulOnslluayesbsstlaskOsgsbislikifem 27 
Thời kỳ độc lập phong kiến.......................- --- -¿++++ se ++x£++eesesseeske 28 
Thời kỳ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội...........................--- 30 
NHỮNG MỐC LỊCH SỬ ĐÁNG NHỚ.......................-.--- 2c25c+cs+<+ccz 


992 


MỤC LỤC 


TRUYỀN THUYẾT KINH DƯƠNG VƯƠNG..................--¿c:5:5s¿ 31 
PlWU“E) 6i: Thi VIOHIPasvsesizex2sfs9yeslosiicbekomjbsiouglðnggglsaocaodôtze.40 xi2 31 
Dữ. Tỉ: < THỦ TÍNH saasisibbsixestisinsbiabiasaslaadgsliaigaekds6iebiale42i5E 32 
NHÀ THỤC - QUỐC HIỆU ÂU LẠC {257 - 208 TCN) „so 32 
NHÀ TRIỆU VÀ PHƯƠNG BẮC ĐỘ HỘ(207 - 111 TCN).......... 32 
CHỐNG PHƯƠNG BẮC ĐÔ HỘ LẦN THỨ NHẤT .................... 33 
CHỐNG PHONG KIẾN. ĐÔ HỘ LẦN THỨ HAI.....................-- 33 
CHỐNG PHONG KIẾN ĐÔ HỘ LẦN TH l1 6anusse 35 
THỜI KỲ XÂY DỰNG NỀN TỰ CHỦ.................... ¿c5 +xsx+xs+xsx2 36 
NHA. IGDI (G10 - 6B] cục siubcadksallbsskawslkstspling1lsgekssalldgdsksk 36 
RỊA ĐỊNH 968< 8H01 asainsieeiiighbksdgrisdEksueaesie 37 
NHÀ TIỀN LÊ (980 - 1009) .......................-- G Ss S2 SE vs cree 38 
MT TT 0= 1275 Ea xua to raiaodsligiOxisldiisiotxessssbimldtcesa 38 
NHÀ TRẦN (1275. 1/4UÌ:ksyettussssbogigdoidnugHdi sổntbidmdosiobssdible 41 
CHỐNG NGUYÊN - MÔNG LẦN THỨ NHẤT (1257).............. 41 
CHỐNG NGUYÊN - MÔNG LẦN THỨ HAI (1285).................. 42 
CHỐNG NGUYÊN - MÔNG LẦN THỨ BA (1288) ................... 43 
KjEHA [1071.407 TixssessnbsrtieQendisdoosgadoeinihsdthoaernbraolgllimie 47 
NHÀ HIẦU TRẤN. (T4D7 +: 1Ã] ] sasss 12a smiabdoidsdssaleksse 47 
THỜI KỲ CHỐNG MINH. VÀ NHÀ HẬU LÊ....................-.- 5: 48 
NIsi2a®80957z si)... .ẽ... 52 
NHÀ LÊ TRUNG HƯNG (1533 - 1789)..........................---cccccccc+ 53 
TRỊNH NGUYÊN PHẦN TRANH (1623 - 1777)......................- 58 
CÁC CHÚA NGUYÊN ĐÀNG TRONG (1600 - 1777)............... 60 
NI TÂY /TCÌMCTTZ «ID isibenasiddnabsaoasueenkseilnautesrle 63 
NHÀ NGUYÊN - THỜI ĐỘC LẬP (1802 - 1883) ....................... 65 
THỜI-KẾ PHÁP: ĐỘ HÀ) (1863-1194 ]siosacescoaealsaaasgeonakst 67 
KHỞI NGHĨA CHỐNG PHÁP TRƯỚC KHI CÓ ĐẢNG.............. 70 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI................... 7Ì 
QUỐC HIỆU VIỆT NAM QUA CÁC, THỦI KỸ souuniassiuuseuioh 72 
THỦ ĐÔ VIỆT NAM TA DA THIỜN TY sàsaguênggBissgselaiaitpsh 75 
CÁC DÂN TỘC TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM......................-- :-s<- 
I3 AM EU LH 1 RA bai cebssdanbbisgkusgekkoniEsillsirbgsfniolbdnisgE€fx 80 
ð. ID NI TUIC BÙI Ấ sa 1a000xx06ss 8600096 640420166seaxasslee 81 
55IB.7)0/IN/6 8:72 7 PB Đ....ốẻẻẻẻẻẻẽ. 83 
4. DÂN TỘC BRU_VÂN KIỀU....................--2- 22222E2SEEE2EE2EEzEErrres 85 
5; DẪN TỐC CHẤN in 6ccbvi ca eniLL601461011410.1236660110356014 683 6p1el6g 86 
0c DA NI TL TH RE cac ancscoxccc021/0Soogidust 2zeeotfisbadgg60iksgasXacst 88 
7. DÂN TỘC CHU RU..........................--- ¿5+ S221 SE 2 E3 SE crxee 89 
217 CT1 00222 0n 0 n1. 91 
8. DẦN TỐC CÔ keo tnninenuandiioniiaublissiasltikegibDxioarsyiudeskei 92 
0Ú D N TH CŨ NI su esbcnudiBEanbdeonnABkii00e4seoweeoi 94 
lí, DA TÓC CÀ TH Lá v06 60060022 d0 sauat 96 
1 T1 1 1 vn ti f6slxieiitesisanldobbesese 98 


993 


VIỆT NAM - VĂN HÓA VÀ DU LỊCH 


(81 07 THÍ ctisoaiot ca seooktazsealkelaleoaslsle 100 
14. DÂN TỘC DAO..........................- .Q- G0 ng g2 2 3 208 56 101 
lễ: DẦN TỐC lễ Dễ csuniixáesuaerabsial04bnAdiagldbitassbfgisiiaÿnige 104 
I1 00906 sàn... ........ 106 
1Z,DAẤN TỐC DA RÀ ca ebegeonaddiseesbankdlbkidlepadadbaes 108 
18. DÂN TỘC GIẾ TRIÊNG..........................-...- 55555255 S2 S251 52555 110 
[Ø, AI TỐC HÀ ME sau sex L6 040/00/0101 g16á)80208218.g06ã6 1iš 
0U EA  TUI HN nang ántsuntxsailugonglieiapsodieeskbea 114 
21. DÂN TỘC HOA............................-. 0. SG G2 gu 6c 116 
570M TOIC HE si sua 000sgxegiiiaikgttipbtisiidtinlailaGsangileodie 118 
23. DÂN TỘC KHÁNG........................-- G2 s33 xxx xe rke 120 
2đ. DẪN TC KH NI cong 6 ni ng 034011010103: 542s6x8 2s. 121 
đổi DẦN TÓC FHỮ KD cac ae seccbsag1xisse6ecleeyiiav sa 123 
?6, DBẦM TÓC LÁ CHÍ sauxistneasedlixttibegesasesftspsosessaggal 125 
07 DỊ TU BÀ TT Â si s6aiSs02anizsnsadgWyesbiefagbseloaeuiaal 126 
28. DẪM TỘC: LA. HỦ s.ascccsss6ex62g0062210112661200226022020236200xe, 128 
1T 1111 2c con tt ae 129 
E0) 0/6919) Tố 131 
n1) CC LH ca yx2si6ssx2n2iag luonlonellesifioosdlask2soilabaldtis 132 
n1 cà 6 0xx nha xà uàn oxi 134 
33. DẦN TỐC MANG các se n2 0n n1 6121221851060 E206e, 136 
54c DÂN TÓC MIKID China rau sai duy ynatxcanevbabtasxesa l57 
55. DẪN TỐC MU ND bác 0ecntses6/611214600.002g6660366804633166A 139 
2/0/0190.) TT ỚỚỚAỚớỚỚớẽ xa 142 
37, DẪM TỐC MUINIC  escsskenbsdniksigniddbiaisibdsgsgcuanaaseee 143 
021211017 2 ĐT: x2 6iesonlAiaybessibilalyilasdeloidiuee 145 
35: DẪN TÓC PA THIÊN bá ssses ca tua 6263<6s0e sa 146 
ái0< DẦN! TÔI EEIDI TA n0 64es6exas 6s bgtl6i0x0sasngskee 148 
1Ï ID ANL TC BLITPE LT ty yssegioaiiiaoweeeangysbiileftavDstitosajbgeae 150 
42. DẪM TỐC BA GA ¿‹‹c sx6cc 004 06666616001 00 22101202 661638 6066115 00x26 152 
45 DZẦNM TU RỦI NÌÀ Massage g6s4600A.l82n064G00tL9g028.86s6 623. 154 
44. DÂN TỘC SÁN CHAYY ...................... 25 2 SE E22 k2 2 2E crzez 156 
45, DẦN TỐC SABI [Da 6ssssnbsasi6sisobAuiak0sos0salskuoe 157 
46, DAI, TÚC SỈ LLÃ s1 sa k c1 ng e4 0 66<6Lx59 cau bxeskad 159 
“z8IB”.), lAIf9.4@8 7.500 777Ẻ.7.®ẻ71n..ẽẻẽẽẻẽ 161 
T00 0 TC Ta ta acoaaabe 162 
10017 MT, ] D3 Ìásiat2ntgntokhenlbobdasnlutdafnultpnltinlhperiesgtia 164 
ĐI, DA TT TU at 2xsotesb000a06/8x666.821E0i0esbjelleisasBfnek 166 
51. DÂN TỘC XINH MUN....................- ¿5 5c S2 2 S22 E sex 168 
n0 710L  iaxaaoobvjsialetonlonfiooalals bus 169 
B3. DẪN TỐC XTIÊ NỔ venebiksioasaseonaloariksgadpvsgdbos 171 
Su), DIÀN TÍN MT lá ssx2sàu2lsosenbGneiceaesdanssetbbssbiestelXiBasdss/cbssox 173 
Elbät động sim SH ao c0 6s29 ác ng liasaAslásbasSxsdyssssxtdacsld3ssaai 173 
INEOHI TH BÙ sann 2/60065905444358024 p4 2144850x/0p64s3g/tassxasf6g905tu#gisbnb4v 149155 Phaie 174 


994 


MỤC LỤC 


CHẾ TC 11s 0v la lao 174 
CHỮ Hiãm Và CHỮ NÔOì stsssis1i2si5s6ászsx6eag152as6s9466i40444013s4u22355 0864 174 
Ê Ti E JfCC Hi Lễ ›óigbssadoizktitlasabelzagis6/0282,sasfaotttlubisiiSifaasspixBljbf ni 175 
À HD) HOC, 011002111 202010010- 110021 10010011003021201/01272.2204 70005191... 176 
Mỹ thuật CỔ TU AgslŸ6 209 x4en2sneie0331403438566044338481 179 
Tí 11Th ý [OP HP say 25v tsi216stig slòsdnpaxitdhisyodoliwCil Daagpalsserdamasss 19 
DI TÚ cá rá21126314101208144ispsdntij6olilttdisnabisieledbedsse 185 
D0 TT 00001175 Tí EEesbgsieaioiogla oaiiobaadlieddsiasdiaietise 186 
ĐI: tHiOl) LỆ: Đ sisstxesssolocoxibpraassvissbotslkt6G34vibx06lsdá091ãn0uốa 188 
Điều kiốc thời LB-Trịnh, Ty SG sssssissisaiisgniaidiglasasliriasadii 189 
Đi khúc: PHI TNGITVETTSssesssaibsasvsaeidonanssssisBiadtnlissstedlBspiles 190 
BiÊ0 Kho cĩìn HIỆP Co sssetDasediAissdss de 15esseitexdee 190 
TH na ae 190 
Kiểm trúc TiđiQc Côn THEUVETHissssssisstjatdasboseididadtiesalgbbtiasgpea 191 
Kiến trúc Bắc thuộc (từ thế kỷ I đến thế kỷ IX).......................- 191 
Kin¡ (tIỨC TRO! 7 xạs6kbssivzluisb3isSi6eiiel0i2t4bt3i24463045365010/<ảs12ke6sgitgbix 192 
Ki tr ĐÔI TH: ÚfseusSieaissisbeplaaoideieandeelfistbiG3008ieanhjabuleje me 194 
Kiếm II (THD KD s»sexasbehlofskksilanladhglhuieierisbsgtphtieisldLeigatfi 194 
Ki 1 ffTf Ti li sat iz41sitesssikioto tu seitroikrmeRsufiDiobfSasfeorss 195 
Kiến tr: ii TÑ| EU seecocceseos Sau atlsilsizsc246 s2 bgl 6 sesse 196 
Kim 1rú€: Thin:CfIE GÌ Sssssssiysugyiilsveilbssdaiobuisblbxbddbxbinugpkidtgsai 196 
KH E:(T(IC'ETDIA002xasa2zxcissladiej40068ã4668290990u6s606),205is64pc0y0ãlòsa 197 
R|co thili:C0iEtTfN” HE HIEssas4eoasisg36aozssssilosbibikvostegibtolsggbavtsstassee 197 
E150 [101 Toà sesoebgpgesaeeesadtxôagtvaboaisslgabidabevfee 198 
CiEiMftSITIICL]LV e: TRF ÍÍxa»saaekibondesibilbsapigrossegtinsusNearseuibtdiafpb 199 
Sự phát triển nghề gốm sứ đến nay.....................- ---¿- 55+ +++s+s++2 202 
RMGHỆ kiiftH0TTsesoeaseasstseánsl66sesoidkagtlftgtbureitb timislfeseG236 nss6re 202 
#215772 Ẻ 7 ẻốốếốẽẽếẽẽ cố. 203 
ghi Khôi TfSlsassezsseadiidossbdliasdietiiosgiikeoAdgobali3i44sitggáae 204 
KMEhi snhilTiilÌsssi46s161200á6sgi4 60680 sfestdi00siixAnsessfi419/0mgssa 204 
BS: HÌẾ T3 2211x624 6ystfi6sattorccaSespagigeltbdekdfogiefiiglauyftBSfme 205 
Rl Ti iftTiie'EDE to ssssstsoiasvltgibiiebsobbidioiigtba/So2ufo02i001g0830nbxoe/Ðosd 206 
RMENG tinlii TTf3V/ TH sapaaoad Ônngayagesaidselhittableiaisefidll GnioilasmsaQ€ 207 
ân] 1ì 2195 ETTPPTTTỢỢTSSSSS..ẽốẺẽẽẻẽ 207 
BE tiifE T1 1110 osssesagseoeesllbseestggscsne:25/6:3g0g/S6c0a68x54002/5ã41252 s6 208 
nhe chiếuGDtuanssnassstidi042si364124001138xb63400051830043s0n60154 209 
eo lim thôi, | boa4202ssidoeetgstemalsaroisbissbialingbMbsolatiaiifSeasibdionese 210 
ghi thuật sãni khấu tri Chi thốn sáaasxseeosobessagGsslosVesessboes 211 
ÑGic Tin ritTUOHIDS aaxcl5:s6saetgn6289zp482sas2stblii4g892ye19403g00503008 012A 211 
RE HH TE: HỆ at bnudlxosiaobasakasakBesgviasjoltttiniiiitfalaisgfasiSsahsikggi8A 213 
BiEhit thiẪTEEGIL|UBlfT sessssnnassanenleiiiguihstoindlikpteolteolgiuisasbiðnledigối 214 
BI] cseosseoSe/00.1sgasglskkesshatasdauoadtxsdntesssketflltisdsizo/shubsE 216 
FSL VAO Ssa,13sxss52 233944 s34) 4351039/35xgwai432%04045584 x38 35453456594 03% 5838035 32g 217 
CC [LÍ : 2222250006260 6266615 614111551 15106 355415553 554355 5945355: 444655584 94959 00613 218 


995 


VIỆT NAM - VĂN HÓA VÀ DU LỊCH 


(SẼ: ]ln72r3|0:2SSP. SẺ. ốẽnẽốẽố cố. an 219 
DãN Gái Bái CHỦIusss¿zsapgtbssiistasxdipaojbagpcluSkáaoda4902gg026312s0/4430067 34 220 
Y0 2110512777. .ố.ốố.ốốốốốốốẽốốẽ 220 
Bi chfE ti ïEitiDET TồI TITDCoasssosicrjsiatvoutlagaptbssssboassagpsausftrutBtba 221 
Một số nhạc cụ truyền thống tiêu biểu........................-- -:--:--+-+- 224 
L)Ðï] II BUVỆ E ii 124015060 011 4421164x10413333546a881142x665101440s64581u5144 6082253 6Ẽ 224 
DI ẤN J1112¿;sitt8222spselifralouiaaftoiiteqbsbsnebailmasSlobedlasltgesbslitoeosby 224 
D:IÑ Gì Ÿ54p1c6402x0100/0046/8806cui 9 8 npiubiwelàsllextesifilite40006i4ásg9015300//80 225 
S NÓ TTEUC 529292179575952530ã2xa79t0i8uvulg/6ÿ10g8Ad9y5ptgtdygg904/3ss8 2550835068590 09M 226 
ẤT NT [AC e TIẤN I(ILIEJNIClosscssionotdogibieagpgitbB0áelciteshuit 226 
Phi bá 05s nssandaassabobislsenstdinkisiaa40diiggslyDitojnioaigtawighansuepihaigeeeeli 228 
BÌNH: 1010 sai ben beetssesanddnsdffeoinidaeicloisbdgikidcsgapimiktatiedlsaslibSttsudg 230 
LAO. Di 161ig102051)00.0x51161 0x x11s 6616043-865142020150245580415us61Q s 6033 14 233 
THỊICH: CHỮ EIIO viqtptiassbuiebigpisa3wealndtu§fplsaistfiptbaaebtieiiidgesbsieeihea 234 
Đi Tà H2 tsz2x026sxx s43 94as361 1460 0u: 4isscbssdnd 236 
1)40 CAO Đi c365552565ã45289645153356ã33350319 5694040636 b9 0u 3s sóig3Š 0ò as 2u 0x13 0v th ám 237 
ĐãG-lL04.H040:6x1i2xs81920/01910/25096061051/045002095 01530219 002463950616 238 
BIDT,EiiifSsasszrorosiebrtlissiloRtbsgtsitUesgoteolpsuelôonlasifSfauSeflgtsbiftgt 239 
PHONG TUC TẬP: QUA ¡so c261eobssEs0assessiiessbssevlssia 240 
Cu TT nnnrn ni: non: 240 
Ki) 1011 ND so x0 56 s2 22te xe nganezxec13892280008600136 6 r6exsddeto1ftgssped2<02sa40)21/82sE 241 
THỂ THẾ PT HOẠITE +assiixxzeibbaanbassaial0o4631ia43i80p6skiðb04a85090i30808446 242 
TC Thi finc:TD tiếm;:öIRE Đătnwssneapidbsybssansdtdlbuisảifufboindasdai 243 
E]Dff:-fINẩfsxsiatiasstassebosákndizskkprieissfptliskagagfbsvllceGx60s0zsakisllsssa 243 
EũTMIIHIE-THIGTvssenlbksaeeiisbedgrabsgsihoitadtniesrlSgi3tenbgtgiizdssiasbviesebsx6 245 
1. TÌE ác 120x220 stT2ab24260xbrob0ffngtekilgieefeesagpihdrtreafÐBjlude 246 
ïƒJ2:jn 0n] PS .ốốnơố na ẽ 6 n 250 
TIỊ TH THHè TW LoysevsssxseesoseSkossbldatxbdadeieedDubsendragidstioitddLAg3)30ds4 20] 
LỄ HỘI TRUYỂN THỐNG uc bscseaniiank ai s04 soäg 252 
Hới. lũng - lễ hội truyện: THỐNE sásssssssssgniabditiliiabsyiaia56sssa 352 
TẾT NlDIBCHE.E Tsessesseopdteenee ta tcasidogsatosg@illas8 syisscokilsptesk T50 
TẾT TPUfiE-THU4o25256265e5201690544703366640321862036acBzigststgoibaogz0903012404 257 
Tố Tin T|BUWEWbas sniiisibsissbresi0kesgsisleltrgiiollinoaxtdjaieasii 257 
AM MẶC CUA NGUOI NET cuc 666x626 0164622x546344xs6s 258 
Các món ăn phổ biến toàn qUỐC.....................- ---- ¿+ + ++s++++xs++++2 259 
Biifil4TNIUDIEE -6sxz0ss«eials2iasdimiabjtoidsild1asiigsas0ðndl00644§i86114e 259 
GIIO/DDS 101201112 1.8.1... ga... 4<... 260 
PHÙ suaakesoesskgbbsoegeasssetansfbseskasuistl3aubekesifbaasesiiaawfbelbuoasleiloizSk 261 
Ea  a.. 4a... 5 5 gốsố SG sả. s⁄ 262 
BỮN sáiissi:22210553255566611313555368830635363555403535354536054553 15550631058305383815/9648 số 263 
CHHÍMC 1á1x0sxgsx1xy-n447212400451858390y13666819948iEml44020294904n55g923ssi022nE 264 
NGHỊ TA Tác 4221454101600 6615346 1666128 2ixkxk3404384sà545 0548536 ssils 3Í 2ghả gu ga 264 
Chạo tÔm................... ----- c7 1111111020 212111111002 1111111 vn ren 265 
XIC H249 5035548907%49/8608%00136938030903i/0.4+E994y59 38725079 40x35298115238/1332905//835E5 266 


MỤC LỤC 


Cặc món ăn đặc sản địa pHƯỚHD xsssesssseioieo12162650562 6104 267 
Ti Ìiất £Pi(iT TINE ga tessgibjbsistibbigolgsbssosletasgisstustivaebsfaaoide 267 
[ti lì nỉ THỊNH sensaoesevsjstai41gesljxAsAx/fosiasbssiittulliiklaskxbateldklagsia 268 
Cao lấU Hội Aiiasseeaseinasedbnakadlbravedolrtkkvdgss5394549545066..40055 269 
HC HÀ Số 6 7n S5nãẽãnSs 270 
EliifiibU)Mli” TH sessssexaosstkedyatbslyrsaketsesyttelS8014115:1160545024aps344 270 
Mi: thái Chu ĐỐC = An: Cổ sssssesscsbecLael64136402456801<6:00x3688 271 
CáC:l0aI/DAHIN2i:sz12ssisons2ssiláyscbntesiitigfidfttpeýesoedyyadssldysdaxadfisss 272 
TC EOIN TRAI IW sassosavv2sgbost68koixÐiSiasszsdbosgbstaossft Sosgdjgwgsassdii2e 279 
DU LỊCH VÀ VĂN HÓA CÁC TỈNH - THÀNH PHỔ..................... 
(NI HA PL Í-aypssppuiesniiraabispinlht0dpprnittlprilltbetaialetriorltagiiphliioaghoassrii 282 
TT T0 TT So s6 264 26220 xemiotieecoaerrve 282 
NT ca na. 282 
II SA llis2i:53572101056014625844405554546555654yxxES64ssbseedtbssssgss3s191sáysswxssia 283 
ĐI! TỊCH ciaasbsk0asi080i8sgtfeufngp(lbsnbftetitplli0ngxti00afultsiardlintiMi03 284 
T07 EỊ  asabtcer3080314040803005E5560x04n6086010006004,nullatorat 284 
AIEUHE c4 THUẾ LÍ is ctascysnitoetltobi/4astectkedttbeebtsitritJes tri osee 284 
ii: Thịiil lMEEiCT E LTlassogisasssepnpSsdbenlyeohitiabsiuyfvibtbsihaseralyulsu0iss 285 
Ê ID T177 1Ì 2xegsaecbeiedttgôsijs8iïa6byegsibietSbssleei44xsgSv248000 285 
CliHi1i0TiE TH Issss62i59246xeasetssgacftlegeáiAsgile0ddnebi Seo 286 
THiÃNH CUOI NĂM [II Go sssdstiesbbiisesaltndisiliioabsanEsistox6asgtlodsSsdonsbissdoi 286 
Chiùa:Xã. TỔ -:ácis2cgixettssiin5240111013611 05:3 10443818044ã00x63 88h06 287 
CTIHG. THIBRTE vsgateinsmiecsstdubaygbisllVosbiiNBlphieelasbgisisgpfloain4b0euliggeiis 287 
DI Ta n6 ca sac 287 
[LỆ T031 2BD Ác HA ThasssabmbnlbaaienhatapskehttbllbinpuisbadlioniaeloS 287 
EE HỘI Cni0|(€RNiioiit: THIT GV sex g8etasssuuytinltihtiibalahsssafoag0i508044i83 287 
F E . . . Ặằẽ sa... KG. <- 287 
LỆ Hi ÊJlTROWTC FIIREyssaesssesebobsasbdobassooaGi90xcndgsssastsadsbdsaabdu/ 288 
KiốIdlom PigtiyEni Tri TRHDaisi6axiissosasbaiiayplfsiitlid430144403438046 288 
PlÒI 010050: s00 11 01120011 0001001 141210011018 111/2604/401110.1101110 01116 0: 288 
HA: TA VN TẤT usiayeagsgsoskvobifeagisifiguisagtualgigidabigeetB433800g 288 
TIIAINIHỈ TA NIÍ ssssxasst6:1bifoo/30G/0128af02186/0a020000068Á003.0/044018.6) 290 
Bẵn Gntf tôi THIÚN/ XI ÌJ6cosowsksiosstessad Ôsanddiasbdilltdilldfgsodilagbreski 290 
Bấi Trước (Tấm [DI issisássssessebkdsssslegss01610434<6 01x16 z3exs8i 290 
BnIIAIDIIIBIDIIPTIETR sysxsx2sxósgsbdýneseityagasbllsdllshtfasg.4gisfhôisamdjseloeiktjasluás 290 
Bi: HS: LìPIUfRiP PMOIE ]'2ysas0isvecaitgjtsasgtabdas3venesfoigtecsstieeoisdotilo 290 
Bội! |1 (PHfiifE. T0] Sássiin6i/6ilsen6sbasgisioabbdeelsdbsisiR6apicdasfgnses 290 
HOT Bổ šsuáixxts2xsxv3asxyg04ss6/6604<6985444315393855558396x59054xx30g0 449058 33% 290 
Núi NI ca¿sxsx51611yg866651%1645500436 055556648059 38 550g sugdvsS9sdsử 3ê òc dhö si g58 291 
CTT- 1Í 1u cu ý tacgfttiiavsnftteicerisikisltag tldbdgakEaditlaaffakritiltsageslongisgiModraot Si 
SiiDi HiGC ímbftr Bình) CN aussssasesessaosgieralstorgusbsdorlabstsosdieok 291 
II TỊ CT4 555109 ni u04, 22801 20120600 5i840016678/40,009A4 230406 285 
Thích Ca Phật đài........................ .--- c2 2222221211111 1111 1 xxx xxx 292 
IỆJ/2125511#70nii# 7... ẽẽẽốố na ốn 292 


997 


VIỆT NAM - VĂN HÓA VÀ DU LỊCH 


Kiilt s0 1N 2x62 s2si06ass26ilaysab081doixsbesstzessavsiepbtoak 292 
Chùa Quần thế ầm Hỗ LÃÍs cuc 066012166601103566112x34 61580564 292 
la. A4 .4a. a5. 3. KG 292 
E ii 1517: TY sawnegftiestyherbryiatepstpotbwstral0iigfpRoletegivttsf 293 
BGHÌDDHES: 26x ng 56400660 x116 11 nà 64385515650 6a8/661034569355.13648 64155140435 293 
BiDiI HT bàng mix dsEblgatss0dgi0B44.csạabg16usexgtl0aagXetstibaagsig1slitusgsgaedigxe nã 
Nhà lôn (6n ÔNg THANH] ssxsnspibinlilvatiiill0gib[sibebntBuibusisea 293 
DIINH (CỔ tá5056 1000140 NG Mugllxypca100x4s14964)0319;064361040ã355e49140x4083 294 
Chữữ li0HE” ấ Nass66a2s65,1ã2gxi5td4 S5ai0i8700300ag6s9360a2xst9ilagkc940/018ig 40/04 294 
lNlft1IfN.AIICEluusttvexissoEekiosiiftdidAslipisiutsglll sauimlibhaitttailtssiaSplSginsiisephiif 295 
Ñhia TỪ Gốn?: Đán ghlsxss0esssklsn lasE 2034584343459 404121404y x0 295 
E TH TT cssyey32etsilsensldiendtnsgii8l020oiex9kbbssÐibiEesagsbsemd 0240100456 295 
City si Air an reo se. 296 
Clitilitci 0E BiiTTfoas4iiayi161a006a0ieis448100844unglxtbins9lsablpdiabeufbitg 296 
CỐ CT1 2šog2xs590/426554630106ã3930505938/4X4119433463664ã63339401392pf445a300/1455 296 
Righiir trang lNBiiE: DDUIIE sessssassssosasagosaddesasbtkeletg00e409g33605358s0146 296 
KH IBá:TUIHTE CN OiasaasissoiaeooidaagtbalessesgtlbllxhadkaskEpidbithlbDd/3sA 296 
KẾ EÍs«sisssabsiltssiiesfralbadeaebbtkivygiigoieblateyetftnabsiemisptoiui 297 
TT HH ch ra 6n na na 297 
Lễ Nghinh Ông (lễ thờ cá Voi).....................-c-cccccxststsssrvrrres 297 
Lễ hội đình Thân Thôn TH sssssssiesisiidksodnasbildvlaerladesese 297 
HẠT LTEMH s22 seibs2i6i33240:t0snsintiantejuösaylosgseOyf6esissieessiaspisibs 298 
THƯA DC SNÍ sai6stctotpcssssksosstfbylstokieesdokeltvttdtrsboilesteasleexi 298 
Sân chim Bạc LiêU...................... ------ 5c S S312 vn reg 298 
Ki fnitiốtBIIE TỔ le vesgnasssdanassashonlbpginiASPigilogbegiseissabruvebgri 299 
DI CDI Le aevrfipigbsettetdzfethialobf2iliRotcRsreefivDfttoibengesgticidEfhigiEai 299 
Thi EE: ViiDihtEIHẨND se sesss64cs443426xssidug33384qtj mg ercxabfecvitaedlsasewd 299 
CHỦ 2 I0 TÍN sa beesbeiesdondloslg1sa0asabosasieaflgaolesdseliaglvsgk.is2isBsx 300 
DỊ 1 |1 7 coi tr otpoiaogirgyllotayffftsedtesiorDatadilufhuaifeasllapdfttasntodi 300 
Chùa. Mới: Hòa. BÌNH Tiiici6xc5au0ba 6i lálsi8.4cba451 4833632 0c 301 
Chùa Vĩnh Hòa (chùa Mẹ Bồng CũH).c.eekeiaieoeedoasee 301 
Chùa Minh (Vĩnh Triều Minh Hội quán) ........................ -.- -:--‹--- 301 
Chiết! tNẾ:liiểm th RÍNG: TấU-ss¿lsnliseoctesikiaskigibiissi404A66apalsadbd5a 301 
Đến thờ Bắc Hỗ 62c neesskbAbaballaxsA146234a54s8xsás3ss3ss4% 302 
l1 16a ca cổ sẽ. s5. 5a sa .. 302 
BC: CỊ| AI Ìlautisosii84ssig2g5lngyliesiwtgcandiedtastkclililttndiinisisadgipltas 303 
ID 0979.000 Tý... cố. 304 
KHhi1-flU:|llEi ĐO MT so 4osassvsosbiOdubxkkkesdseeduioeeysuerlbSbdiia6kootfNek 304 
Khu du lịch Khuôn Thần ........................... --- 2 ¿E2 2E E£+ +2 ££++£££zzxx 305 
Tin 6n TH VIDIWTE saiaosssasossssssl6gftdfasfugsygrhailseslaistesistdletblSs 305 
PO CN SỜN su yunn thhiớuhhggtinit29phghigiginhinginnihyiiantdfniinlimbeotEer 306 
Rừng nguyễn sinh Khe RD sec c62120631260025606626 306 
DI TC BI y3 9n 2i iaeenohonrrtysrtiSratnteerhgrleiViotboltatere 307 
Thiiili'©D Xitftil CHIHDEE usabesoydliesbdduutiiibigiatuÔnuissalislbsiieabaai 307 


998 


MỤC LỤC 


Di tích khởi nghĩa Phổn Xương - Yên Thế............................. -. -- 308 
Di TÍCH-cátch: iaiig PDAHE VẤN ‹¿sasosxissssonxcessoasliasslssasssbtdtse 308 
HE TC llãT sisssouiro656mca8flxisiajá00y024B0iaKeglieskslsittlesoseivgEd/Ryf 308 
CHÍ BỘ: EJDmăugamofffttpnrDnenrntinargyitsebintagbyhkirdrrnrdtnirenipelitix 309 
CHIA CJƯAHf TH TssssxsscososisubsadldeoasasoisassEepefftssbiatopslrfsizoagBser 310 
Chùa Tiên LỤC ....................... -- - + + 2c 2722111111133 2211111111115 rrrrg 310 
CHING]APIE VỆ sai1bendbealitbtkiaitespeasdbauffsilea,tliibeisafrltaasgea 311 
CHỦ: TOHIHNNHIPIDoesiocegsliapisbpialilbdiaslkpdillaaoyosfGlS20lapissdôssvdbsole 311 
Đinh TH E0 ssetassseivit2isettxeojtaazeiestsisttsossstikeisoeZEyoelbuax 312 
EimilfrlD) 1 [tRIlftatssasesbssssslas6nadbisehiandaseelgsubdalakltoseskllEmsastksassis 312 
ĐINH VI TÌE nà ndensiaonlassepiiiebdgbilqespbilsssaltylllilöoa/itegpui4iSIHlBeiieei Dị 
ĐI Thi | HÌDT: UIT 2e vaxagedyeedltes424a2SLsZ2Ssseotittssindiltudagioisadatloltdegltosttosee 313 
EiitliEl HE. TEe xeesSoisayasGiAomioseseslGigdkesvithae: Say bit ©hoaplwdsfsZfs 313 
LũNG Iớ F|BD xnsssibpnaliaadissosbbisabaasisinaSlgftuosbigslaseldbsastbisenaagisia 314 
FT T2 an ẽa a sa: 314 
KẾ NỘI: XIN IIIP 1C HIATIP vaøltasse4344g13i034020028300ã//23256S/0195300g0:3-96as82g4u28 314 
LỆ HỘI. Y CHỊ HH savkvBeagtjaidixsfroalobiadkaakibdflagkdnlDs4bsiMiolxbXsoalkiotle 315 
Kệ TTỢI ? HD! TT: sskagtsnvesbsvfubopadiitiiagidtiaeongikyhsaieniyaettigiiagyieisissstlÐyi 315 
kế tồi điểm, SU0(Ñsvtáspsccsss0s196xLAilkvisakhdiashsusidgiswlistulsgievblbast 315 
FT 17 T1 DI 1 2a 2xi62n0 sả càs ai e2xcsdeopdltrilbssxoriseewske 316 
FT HH On nan 316 
LỆ Hi TY Liga 0apxepi4g102i0is10sobniyttsosii0Ssuitonigiflftolselloveksetbiee 317 
Lễ Hội CấU. VOIIP siosáusfvkiegesssb.tossglfuckogkiozoatSeosslEllcagigab3sosg4ia 317 
BÁC Í suy sen szemvfeebast2001000A090/0i6014oAyesEfuyfiedakbbi 317 
EÌ 2ï 0 TP ae2omiiaeyniseBlonbad2miiGinhlifnjtoafpRiteobereifik 318 
Blỗ:BA.Đisogf4ojbmaaoloailagpdisdidapgaep3tfgiia dilaiolaaissspiMibasiSeispd 318 
ĐỘNG EUOHD suy: c0isg Lá 09531041435 3)4 4, 5u v44 0624144345451 51Su E0 sàn shbg 319 
I N  N nSTGS r. B B  rGco  s KsKsằKsãsã.ãs. 319 
ẢO TIỀN tin 1110 gi111145151864155686455515410155641113 50535 655 0645 x45 94 S8 319 
V0. MG Eim D8) canxi) ndnlaasifetuskloDnstaydaliikdesissslsasdgilsd 319 
1S .ROOITisi 1000100111006 1 l2 sa sac... 320 
EHWAj KHRO: svis6cissau4ái 0046105 66034/240/2a0060u61aussấx bia 602ss54020A44219⁄34 320 
ĐIGITE:IMOHIE- [HIGTsixixsskossavssfyiinfsssdsSidhaglndgaadsillasalissia9Essxavlalisfs 321 
Khu bão tồn thiên nhiền Kim HỦ sa s2n2ssisasee 321 
TH DỊ TT ca se ad sdtenb3vG661 072B toseio4sftclspsriidgtiolkBoeitdaReea 321 
DI TH ls9:‹à-ssitf)igftoymasbbebhgbffolsastaabiolbgttlgllfaiblsbastpdasi 355i 
É 1TM: LOINE tupnsoagitaci nổ g4 1igagptaliasaielagpgisoltawasli6otliiuila 321 
Dễ tí Thi i15 j36s634%2x8:206sxybbrfladli6sbjsdidialÔoaftellysitossbefirhoiptGee 321 
DĨ Tích lịch Sử TPD TL auassssa4á26156384486362u25802954GS3398/2ãtx3g40464294384, 322 
Di tích hầm bí mật Dốc Tiên - hội trường chữ U..................... 322 
ĐI (VY Tố ft HD) ssuessdniaeornigotiydlgiusgnkssibtofxesppibilSesgsi2e01395 322 
TT nang san na ắẽ n2 
Lễ hội Xuân Ba Dế n0 nhện cu A10 120041 612à24aas1ae 322 
Lễ hội Phủ Thông.....................--- 22 2+¿2+222EE++EEE+2EEE22EE222E2z+rxrcee 323 


999 


VIỆT NAM - VĂN HÓA VÀ DU LỊCH 


Lễ hội Lùng Tùng (lễ hội xuống đồng) ......................... . - -------«- 
BlDI. CHỦ TỊIN filY LŨ sösg2asxaezis0s06a0osu3aessatz0s90s31apsbauiopbosse 
¿8y |ÌISITTT SẼ“... ốc 
THẮNG CẢNH......................... các. 2v. H.11011,2121411121111216112 xe. 
TH 1112 can nh 
RE nan 


DI TS sa. aaä an aằãẽ⁄: 
Đế? Hội CA Hsavssitbzesasbetdblbodpisbsanudsikoistilbesag8iepbdpluses 
TT 11 TY in na se noiseeaae 
KT 0T TH aáugaendvesoebisbbeoasasboghiigspegrospgiludlalbexgstpddhieybigggigusesei 
Chi FC, DỊ CTicoes6xespelisrabieegttlsesdg3sbasststab 6t fktoogpragixesttdgsia3Sitsabasg 
EÌIINH(OINE Đi sáng s52 66e615566nssadbaisas 00x n8slumba4sasg290xangts4g 
DI 1 0a ha on 6e ion 
Đi GNE: TIh sanbsionasseaakkoftsbingblisttEhaallssagtsyiiealsabdisiiggjiai 
FT 011066610 21000100 t622101002116019021.11021504081206206002s2x 


Elối GIỀN TỐ cuaceacianoksbenhhh dolixg03y6166400140025)589408519460128.i8d4. 
lễ Ti? tftTelLT TS exccssssdlaubaasfsthlinbslsatotdbsltgssilsiktasbásER2ia6ss 
Hội chùa Phật Tích.................... -¿- -- + + +2 SE c2 szeeeeesss 
PDIrtilith) EAIAHIDTOHÌE SeesssonsooasEeeiyaodkstpstgtdsstidgRsiiapboialli6ibidnbeilovagses 
Hội Đồng lỗ »ssssmeissinlspisdidsbiseLi912016190.018500618886184102010 
Hội chùa Tỉ Lái BÍ HỆ các iycisseet22666910/2-362060.xgg1443.uy 8184 


K C111 RIÌ HD 3726 asssoriebitisiiefhonlsbibeifo3iloatiGreldiegtletloisimlilsba2/ERoise 


00 .nn 01/07... aa....... 
E]iiili HP lỗ co dxassoandfesassiedRkoxiaoleEssngiseebvesflirsyassaibdsisuae 
£ 1]01. TH LINH sessssssswiapoonlGbisbtias3tbVbasaeiiedbsloivddapbiesitssxysbviaag 
(TH VI NI Dflsstbasssisgi02ai46565s 08-3033 E0nkqlasukodsallailiad300630NuNesibi 
TINH BÌNIPÍ: DM01ásspttasstosbissiasllessklsteokjbbieoesswidUaEki60olx4áasbodãeyyBg baogSa 
km0 IMotDyei-EDiInhifC-CLTB:6es326ssssetaseslsloeisssoadgetas6tsssliode 
MC VD THỜNG: TOIIfEnis 265602606 64a506án3uioassilusbedissiÚ0di48449g50SEa)S04068 
Đền thờ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng ........................ ..--- -:-- 
ĐC E0 IKHDIexsssesgssasbtlesltiesedisebdasodsdlrulllSereeksieagastasnsosabaad 
l I  .... sẽ ốgẽ ẽ6 Sổ ẽc sẽ  ẽsã.ẽẽ.s. 
Kế Ti MP TL ÌE lạyn4tbs)2 apgls3issi di msgelclotesovllfaseidbnai4l8i0ibee 


1000 


MỤC LỤC 


Eliiclinili: EU E6 12g26 6003665907x062602a92600530 56x 339 
DINTT-KOIE TRE azsstlosas sa aggkaelioidostpoiieftabi638920g/fA90c0xq)eestsskx 340 
TY  ICC AB 2z sssossadfgsspssiabiirsiowengilisrmuijielynbokiayfski 341 
NiDiI:C:LI0UI,. [G5 Em 1á 1t is mgai01icx8 tia ffSoasig fESU9084 PiyeEecfraadoseet 341 
81810), 7 8® 8m... 341 
Khu du lịch Thanh Cảnh.................... ----- -- -- -+ << << << >>> +s++2 342 
Khig-lb. lich: PO TNGHIIsssssssedtuiaisgilibsiluitbasgtesbi8dagxaskgisei 342 
Khu du lịch sinh thái núi Cậu - hồ Dầu Tiếng....................... .-. 343 
VÔ 65W Lãi TH  Uhssxssi6186034560663a50662045590261606228336 16668 343 
DỶ TH na... ..-..-..-. 344 
CHig- [IOI¬hHITTTHL vs (2x 0xx TÂY 42V an 16 1619 004/2091536 5501314555 1089101293617E 344 
Ø0. ố.ẻẻẻẽ..ẽẽốẽẽ 344 
Chùa núi Châu Thới......................---- -- -- + << << 22 22+ s++ccccees 345 
ĐìÌhIđ.|0UDS: i10 224111/001011 211411000002 00111122110413011010135/20/21 58807265 345 
Đi (PHI |HEIHE seuia:6ssss6ianbiniliigttbasbseQ1A0À360Ag8i0auyGsyephdi 345 
B30 lãng Bình DƯỢNE sssi6xsessozsiipeessssaoas seo Sessxls4604043g652643000056. 346 
Khi dli tích: địa dau HN CC sac táaxdScsôn khodglkcö 2000 x58s 248 sx 3484k 346 
Eitl:tII-liEnt.fff7 THỊ TP HT: LÍ esaspaespenliaddagiazapPakdfoghaagsalapuelibes 346 
KT nản can e 347 
TT Án.“ 347 
HÌN PIN co Ea ho 9116 ngv 228 nen 347 
TC ni nan na nga aỶna 348 
E0: ITÌVT: RE uếg)«eas/0844004gã0g02xg016s8Ô8qJos)Btstiabvppisoplfkigaingtbdbuillyagtsbs 348 
TlinfiE oi ĐÌT PrlOINE Prlbiaafctiangisleioduiôuadãl20glxlealgsiba0blgaloosi6A. 348 
BI TC Ba ÍÖÍ7 7 ẽ ẽ {5 Ÿẽ sa... 349 
ĐI [tttHffCf1713/10ITTsssscaxkikigzaggdaytsbgtagps/ttaorgEisekddlgkEvsEdgea3t0/ia34Eefgicbe 349 
là Dö0rI3fib CMUAHNE TRE secsisseoicearbeioadvselsddsasasessts22segusb 3e 350 
Thì thi II0cffNP EIE caoebcezsvesaatoebeiBaudtbdadsbotDsdadobsle2dseuseskbo SdAugbssb 351 
'TdiThi: TT NIT 5:2 222225906601 21x40 155092368397115x10/6c3a3005451930x 643501867 148 352 
C1018 T117 THỊ siasysiiscou(sifteybebitkiektsktgisliibugddbiikiecsbVEdeslidboyfbies 352 
Chúa lai KHẨN scusssscesdbei2so1ixas56s6as,s3gx16,sk0xalosexlAa59464sa 353 
Chiúa S0IN LOIE sácsebx6625164ix1p44694400ã5235pkoxe lasbtaeleset049014gÁ20s43p<028 354 
D1) 1107114610 6ansgnlniegieÐxoilbisnspigsnaifn 354 
Chúa Hang (chùa Thạch CC) coi 01618101 61164 316. 354 
TH D1 LÔ canxi asdasvasssi6u 2 6sxss2asksasbastuasRass 355 
Tri)? IP10iTIEs2sespas1sásis2ysutbysoaipdfsieogftisssidillv rilieesaisaantedeei A55 
Tháp Thủ Thiện..................--- 5-52 252 S2SE SE EEE21112111. 111121. re. 356 
TH II IRUTHDE C saossssteietstoteabgrkoTlXiuitgafstbs tinftdeiisgicibiiirdaspsbpi 356 
Thấp BH: LH H:2sssii21065026621130saxxl4ss260435402643520426452004 033046583 J5? 
T7 10011 11222212467220/006ceecceeaefkbsosbaffoeplbbenEei 35h 
Thấp ĐÏeasssassssskosssnatatiaspiotltlssuinsbsifrtldipnssplofndeuiie 358 
TT TH na na 6 na j7 359 
Kế cung €1 DI lá yee0010s266sxssexosEvigxbsaEelabsermste 359 
Lễ Tối: EJDTIE Dếi sisssgciastoebbfngetxiitRldisieiyesdiialftbilngliabifladbililagbeai 359 


1001 


VIỆT NAM - VĂN HÓA VÀ DU LỊCH 


Di  .{ẽẽẽŸšẽ sa sẽãa<‹ 360 
HlốI. li THỊ TH soi pgi2esc066/22410e0x1Sã00tau 0435404002gg02665520/03130 030A 360 
Hội Xuân CHỢ hồ bacxccs662ci100s6142 0168665486114 saielassbsss2643sy2016 066685506 360 
[ID EIHIUTE swasssaboksarfhigagngsgsgipigtririlSinoftrleuptdTnrestesibsidasi 361 
0290) S19... ốn.ẽ ốc 361 
NUI Bà ốc tác 00c 10254 161016665ases)61055554104sx4045045 1316643 6e nssai6t 361 
Thiện Hết c0 6nax08ai0iajbugi0sbissgiebiRadlfsabseaeuoisslktjsdtiieoibi 362 
Khu du lịch Sóc Xiêm ...................--. . -¿ ¿c5 cc* 2 S133 cv cerrkss2 362 
Khu du: Ích: Thi tổ đc taasssisasasobtucoslôsbsceasax2tassasfk 362 
VuiBm: Cu: 6ld:Bq UIT AT ssassusisaoifesssdlsoixl4osdgblilsglassskgdgabgsbs 363 
Khu du lịch Suối Lam.................. .. .- c «kkE + kE E323 5358 EEEEkkeeeeeesss 363 
Tí HE Cói DIIM: UY lo 22ssosxisesl3W 6ex30843ated/5dssassintGBAeirikiáetAGASE ae deei 363 
BI Thác ta rrieoax6ug3kmlb/koei rtteeftosdrtctifinustncrbeerE 364 
R0: tỂ li: II NI TT-sooscssvvg6issaagndisiltei0a00/6xb030l0sasvÄjbisasbsgses 364 
Em .£U I TH 76/262 svasktesatÐiicolii4012i0(2000086140/ shxifiee 364 
Sân: Hay 1iUSïi SỨ lộc: IMÍNH seyssssonassabiisasibiacslassbsblassocglalscböa 364 
Kho xăng Lộc Hồã: + Lộc TM usxssssuosseebdarossooolssseeex6asisx 365 
FT ca Cang e0 yciatayseoigetergsaeinlteraifylonaibbdeliviitinaledsre 365 
Tết mừng lúa mới của người Mnông........................ -- «+ csxssxs«2 365 
II 0 TT cố nc  Ïố7nSnn5n S6 aãsg.:.s.: 366 
TT 1n na cdeinsgei 367 
Hồn RƠIN:.::::::::::2ii2225026020117 0111121400111 101231414110434416385655585 6245 367 
INŨI lo 66s1x9061565060265302g6101446355g9053109054339594Z0510200vss9 18 (656 s0 9k 367 
ST TT n6 gã. aổ5 ae 367 
Bấi:BiôTi:ET0)D(UIRE sua asysanasiuudpnaasouplbieeioribisnsgigisteonasitdlaasleex 367 
Bi llẾ TH TT 25:0siis1eaiGi0mllkiianiikasfosibeiosabbjfSiabktia2Rbetigiebtbpitsđfasese 368 
Em 1 Tịp: BI ÌE toa dsiylsitsesgtidox1igyAagmaioboai29)0nteisglete 368 
Ki ID fSesssdesolsseOsseos.lleaigsollsoidthgikspbeSesssfpidaufndgisesSis2sgilJ4A03S/20ssE 368 
Khu du lịch nghỉ dưỡng Vĩnh Hảo - Tuy Phong ....................... 369 
CŨ LaO CẬU::¿:¿¿¿i22i 001202166000 61616161 105111251141 1115 41411355 444419384841 3851155 309 
HIONE Bi 66sxi121/se5a9aagsxe0g1ve6s405bsybdeewkbblda 1a EeliloessEsisutuevs doc thuy b0 s64 369 
a0 PHÙ TU busss22s62s10/644556/34400iảai0998614a98544425 00/4.) 3024343g10:34 369 
DI Tlss-sueoztietuoigfobeSeebidiopgbuiBsfasaetigfiptilodfdnfteridibRyaifBsf 370 
THƯỜNG LIÚG THHTflffsuspkesssonhgeGetsiaiuianligduiilsdug4aitbaigriisa¬lÈntgeisa 37Ú 
Bảo tàng Hồ Chí Minh - chỉ nhánh Bình Thuận...................... 370 
Định lông ĐC: THẾ cục acsst2igii8il0ssEsás088a6adteecblies49610a308612ảaa 371 
ĐINH: li: HC: ID ass4iassngsig negn6sli440664s800ngiasa0x43isad90118008442 371 
Hinh: lũ: TỪ UP assosaorosaelbsseisoakjsbieesglassisbsebxckbesosetklstSa 371 
TH POSHAIHEGosssix2sx1260263560a43984633304a204as4056315201261560020433046534 3 
LEO TC.  ÍŸằỐ Sa. D2 
flitiitz PROim. .HUHIE Eoasexensassenasesdandiesbiifhksagialiidghdegdifgidtgtii Nnẽ 
CC TT 2n ảnh á0 4s Snnn9 6s 002svsesasaee 373 
CN EDi.LL 1, OWIE si2xsoixágixps95comsš)6z6cbddesikvbedaaobelsilscapifbse Ha 
Ê Ti) TÚI: Tội T1 lssossg2eesigss0sjtgcòiuitgigliieoiteslltgheiussdbbibmbxbibyiRgsis 373 


1002 


MỤC LỤC 


Elliiifnil1C6 ETlöuapkbagosepbeobadileusiogebkbskdkiliobadsofabslgeo 374 
VẬH THỦU THš(622666x66ix0sbi4)60626i3i54024x40x0461as6u6z395si44cc0s02 53204458 374 
Nhà lưu giữ bảo vật Vương quốc Chăm......................... -..--«--++-+2 475 
ĐIỂNTÌNGIPIGl0ifB HfTOfLfÍ'sigseseasgieiobeioitinbsplonahbd2vispiDnugiielsiEsibix 375 
E119” TỊTif1106eisecuasouorosfssapsidseaiolbondtloserbofeglsshiei kệ 
Chi! LTD C20912) 2024104 rốn tho t6 a6 bo gi s0accxzasee 375 
p0 PẼP 17 mẽ nốớẽớẽốốẽẽ hố 376 
ElỗI di Ticf/ TH] Y PT casavzceaeakedaibuiigs4bll0WSoodislfipra0sge4isaptpuidBg 376 
HOT TC NI osascsekeatadef21321929g090222226xács3280400ob0ztujgtaaai 376 
Eí TIẾN l71 TUENN, TloasesyeibsiRip4i/is11018ekmbibrifSukstebetinifmoi9/ entit 376 
Kế LiDI:TPlEThilillSC THỊ xumisegnnssighlsuehiyishubyisialtbsinliepdffglagtfiphfigiavpk 376 
KT an 12006 ẻn e6 377 
THỈN RA 22414 etsE se set oaaAtoagesebscsoke 378 
Vi tf:£Ttliiif 7T TW TT: 2s/axinbsnlbiaundbikiddkingdeiaidibfeayilineipabs 378 
EID:EHOEIaassbx3asassZ0ásfgsdimbbepfdsblaibaolltdtoast6xt400ssu6ua2issigilf 378 
XE 100L Nai £ giilescazsosceioszastastsgo3osEobaxátascegcseacf405seuz200a0228 379 
ND H20 VdU is oy99605559638/6t64049)b3\gowkbnuftovEb3gax4BeWugcbesfvaEkiosiVvàa 379 
Hô BA tivi c020144411601À3390433340345)094333X359333X338943003589190438003g45 379 
[Ti VI. 10 S5) sáysussx2Esaás2awassvásstiddeaslôagesoygavglvstsalos svsbigsstvsli80s434 380 
FC LỊ NNINTssssxsosssseoibsigisá s25 c2) 4cás0tytlsdyA4sx0a38s.0xsl3022ags844 380 
RUfID 30 iiang vất 0ố1i0m4ssixesdtosla6kes3aEx43a08xx8/f201%00430a8406455v3840xï8x thuša 380 
DI THẾ ae) &sitdttgteoslotyboisbllertfbisettdslbissititigelisisiSkia4Gnsil 381 
CHiữs Š )Llaffil2 fffaessssssstteossteesbssbloinsateaialosssyttoentoiusttbiesas 381 
DìÌnH: T,Nh: PÌNHTE sxcoubiectosarelosbxiLBelllatoagdDxexsbieeekbgisusufkossudkðndsk 381 
Cif;t:lDIMIIIH L1 NI sunassasagnadesbnlibslinikesllnhagbdbbivipeerkitlssigPxitsG05 381 
Elft- An Ti TT sesscsia Go ĐiinggSeyglOSblusiall 0 ss004X0f300B gi 382 
Khu căn cứ Tỉnh ủy ở Lung Lá, Nhà Thể..................... ....------- -- 382 
77 PB 8n Ïa n6 SG sẽ 383 
Lễ in KV TÊN ÍC HMAAHÏ siihgglooldjoejharbod3fdilttgkcliielbsuoabie 383 
CAI VI Ís3222525/6<0080009)a6060390 0 00nuiNeiiteabstgtdsesiaieaHifsissbieoaSjô 384 
TIAVE TC MIEssgsasogesgspasteestobendtitcesuuutlstadobboae Ai058/0e 385 
THỊ. D.fW T1 TC sa 220/20990203510/220002384g101901920x6003612/0334g0/901ã09 80x 385 
EW in, iTIE TTDfiosssussesleabauiceitgbissniudfiboaiRpltrbiasgislidbnlltell38iseniis 386 
EIKRMDII ]LÍTEeasbnsemiohtrsbesuotrdisittmuinlibÐnlksalzilgrttnpbdghypEraghrs 387 
Pắc Bó - Cội nguồn của Cách mạng Việt Nam .......................- 387 
Đổi lim IR[bcIOsassadzsdiaidistibieomaftttul9sssea8lšisáilawaslieliaa 388 
DI THỂ Rzssssesseclst gtiidgisonbiiotisigalfeserltbiaugffoiiaieEenBlftoidticsii 389 
Rffc- Tí trị EIEHIP1T7E1016essieasspBendDBfeestySuaoalieatostlgogiubiobtkabaotfhae 389 
Đí Ticlt:GïtÌP DôiIE NI iáxzxssisg48002463004s006/.n120kc300640939160200iãe4 389 
ENf:| i0 ĐỊNH gseottesdwes/21ã09611194,8mixll6gtastlesinblsistaÐl nisa8jaejlcss 390 
ĐEtiphiilDni Di: KHIẾ osesnassreysuisuubitprendroWepsteviqstbasbielddsdloie 390 
fllli Hi THhịEỤ seusaxeoesassiesaksssbsstcstdtbosndýagtdeRorssialu3s:eobojss8sex 390 
Chùa Viên Miinh......................---c + 3232 2 21111 vn ng 11111 ke ree 391 
(HA. HITE PHÙ TẾ coxsejncviátidssjstliiabifsspesliaptisaSikulidbisglloaigelldialiiftalbsse 391 


1003 


VIỆT NAM - VĂN HÓA VÀ DU LỊCH 


CHÚA. 0I AE 0n 2101007000020 901100006001 01011 210. 391 
Chữ: C0 ĐC siaissssaibansaikssiliosftssoesaiftssôabstieiglagtôa0icisaeess 392 
l0 F01060 s02 regiaeeoageloasiosssiiifniei 392 
DE TK 5 la ongeartdernasghidbdingdistteraeshntaeilObsenilfisetsueedghei, 392 
KT Han nan s Kns nhan 393 
Đến Xuân [TH s2 coscc 0646262 xuuàacbob66 2012446 As s6 x2 ccx dc 393 
Di Tri Tờ TT bạyi1ea60sbikpsaieif6alibseslidnauobpeabibsaitugsde 393 
Nhà thờ THANH ST: 2x2i114064060356462066044091143500144583984310491 t2 393 
TH] HT: Nö: LÍ 2c 255552541010625%02440033006003946020v1666533514443092469570f5 605 394 
TìhidfifiIIPHIUG.IOd 5i 7i 115141155506 19 00241720806 2485100.47182191411515 108156 394 
THànH nHà MẠC ::i¿ssccssssssrissssslllsaseglseskli 3E se555558594135859 2059888035 394 
Đi tích pháo di Cao BH saseesssassssedCeesEAsEo113x62sgl,Eaas 394 
FT TH ra han na sa nẽsnsn 395 
Lễ Ti0T:tfiIDTi-IVEE: TR TDfP baal2osgiseessiinaiyndtdhsgestuindbtsiabgiesasibsgidiRaugsnoi 395 
Hội Lông Tổng Í]'Š hội xuống đỒPHE eiseseasiasicbiaiiisseetbiskseybo 395 
Hội Thanh Miinh........................ .. -- ¿+ + << +25 25 2+ * 333 ceeseseees 396 
Hội EHTTO HO A5201 10111.5190006/012114161 1011551 0140301165015102 00106011 6e: 396 
Eliii TCTE TS HIỆP E-spiei se seaniiassbibnibgtanulfttieeotistd24ppalseibigiigiptoighisgisef 396 
TÌ:12 NHTIE EILTE (AI GPHID casuas)EabizaaaleloteEpifsdasCabobaslsnlioagfi 397 
TRANG AI sa esaevauidxvAsesvoseedbltsieidllladnaseeooee 399 
Bến Miinhi KIỂ Hkassvdtosoonassiiteessinsesosaibiflibababsndsasligsstel 399 
Vườn du lịch Xuân Mai .................... ----- - c1 SE Sky vs rẻ 399 
Lãiig fiu (l[EH: MMZ KHẨN s2sussi 26626445 02x2506600x36402440803264 02602. 399 
EI) THỊ Ti ss8923500009805s3 60s isftayfallgBDil01200eax168x0s0;80aá05 0x5 400 
Ni 60 Di TW sueeabewnisbugaiuudenhuieaontbibsdtiskdgseesisttvugufik 400 
ĐI TT ID TH TT VkooasudcesbidiaaglloilasgbpdisyBsgakekMogtaxkEjsc6gs0a00x36Vfsssd 400 
Chùa Nam Nã......................--- 2222211111 1n ng 21111 re 401 
®¿1ï;WI s21 ..Ố.ỐỐố.Ề.ốỐỀỐỀ..ẽ 402 
Ca cac“ nan 402 
102: ft RE” ETTẾ sa sssxweusllaaftsisbbgiilinugdaing3611)08N080)8nag 403 
Mộ danh nhân Phan Văn Trị.......................-.---- << << << s22 403 
JM BÙI: PIHTEboxsóst0is01p0is11g66s2s806826385)046632696460624043938 Suuốa 403 
PT lo sa isafaeriifrinni ni non tainaltieibi 0i isiinsiae 404 
FlITIII BÌN( HT TU sxasssenniiasinglinohibnassslillistblsistagrilgg38)0BRaneei 404 
THANH PHO ĐA NA Ma siasnaesaengeAolisroidpglnuoasggklsssesdgi 404 
TT TT ra nhac ca 405 
Đã Nẵng, thành phố bền sông HãNH:sas06silege0160621aa006 405 
Plái VI HUBIHssassstzeseossesisibsbusskindbooksspbdstsde Slax4bsvdeslbssiGAadsllilsa 406 
IS TH STEuscss6ssi016265740ãá0ptu1642pcag6ca45654xax80/2482s0/23430s0/34 406 
ĐJ0NE: Elityo Ti KHOHEOuex/ssai0is0i2564sgxssaLg4besgR8ÄiRkisSusilaEjs6sge 407 
ĐC: Tai CHẾ xaesubkensenubiisanÔriohltibwdlitLiigtubssti2isEppesuliedbfsi 408 
Động Quan n SỐ  Ÿ.. . {a  ằẽằẶa ố ằan 408 
Đồng Huyện! Vli cá xxxás 142 xá ngà nksuOAroesda1131sAs4is604Gsssl 409 
Bấi:biểm IRlDii TC ssfsssesdnasasilobaiiiafielbagrbdstiesopdiMbsgadheb 409 


1004 


MỤC LỤC 


Bi Giáo S0 Tả sossusásss2ssà)zussag4204300/204456024k253602asi32466A323484A 409 
Ni BgN oi2ssxox1250ag6605153060085743606530x00000ysx84052aug4y95ssszLst2 sào du še0088 410 
9GIIE TP|Ì S:2340411550986s08u/4118a3W4E15/Đ4+151A844 6a3l89931V9544349.4354189804004355 411 
Lãng dã Triỹ REHE IMöiY TNƯỮI siuaiassaiassainasssdedrngiliosatfiðnslebnses 411 
Elfi Côn ND, TMIE sa eclozttassesessdeesodotagssaeastolstsstsoStashaik 412 
PT c6 Ea a .aă. 412 
(1 T1 111 26x ae eeaidllse6sisilas6sbeeiiinsea 412 
CT)0:P HD LAMsuksseoibszoiapbgblsiipdiadf0uiiag0tereufNvexapiseplssmbuead 412 
CHÚA TấNH Bao bai 066ip26531010623ã060463ã350440303.104405430402911040u2a 413 
II 111 1á ốc ae 413 
B0 TOIRE TT NHNEsapaasenussssgnlitepagisiiaitagykisanlinghtbnnblop4gnlieyaginlisgmee 413 
TT HE n2 se are 414 
FỆ hội. CMirT THỂ AHÌxeesexcososessbidbbabiebislsikesibitvsobeskaodes 414 
lỗ Tội E 1Í THỊ) asivingfsgboagsgisbigkgail0nxittallgwtbtlislfeasnsabitlÐildibaghes 415 
ĐI UY aungaigjtaiitpodfisyfeiÔogetsixetbiastbl3e08)syitebslablopgiiuistilea 415 
II TH AINI- Bi2:16051296gt17fs:c832562034710x6160G0075ax0gtBtxfs 416 
LñệU F HE TÍGHEfsxsssx-daasiSeiadoabduiavebltlassbsetlbckecaatsasidfptbtobbdiaag 416 
Thithi PHI iiGi-MEI: THN(UEsasssasniasuspuuesisobalsedtintigpdtiirdladiiondbasggis 417 
BUÔN. ĐÔI ¿¡iiii2i2i 6015251 00555015 0554515 0556313955384038555845.353545551255630185063958 417 
Xin D1g VD HH co. sssbcssovadebibsbisefll/Axeagooaddssboiesocsf 418 
[TU Í TT: gan beii2stnditeetegz0038018024625si0-blvarzrstemecrdtMtie 419 
DỊ THÍ s20 /@6ssxotlbsgiagpeiguNgnbisjtilitglti8ssujbulBigfinltwlg2sx8ffigl 419 
È 1L: TT) (L0U01c1ÌTlssx3sesaasdfotiftkgfllfpeiasaupgbiokisiasigbiesdtoblftbsibllisegtai 419 
Biệt thự Bảo Đại .....................---. -- - ccc n2. 2 c2 S SH vn nh se. 420 
THIÊN] T9: Ƒ RỘNNE oausvbshtesaaeusntgaupglaenliassbnlieitogiskitbnuisa45/fig8sin33 420 
FT 01621... 6aa 421 
Hội đua VOI........................ ----- 22c 131113232911 nh ca 421 
HIỚI- XU4Í]sssssx35sss3a02sássá63usgfss 2363304058584 4ss54v.0xSslÁs cga sáu lộ vglg<sas 421 
ĐẤT NON Clat/2sonôbieligpeiasstyylbaiptiajbailin0sgiidasiohagitusddbiitoal 422 
TÌ HA NT 1E C1 s:áitoaiktoiictii osbrltdxaifBlgftdbodugfttAtxisgRgbrlifAaRod 424 
THi1O Ð FAY 5Ã sosxa0666028020x2k)2066s34bg6aa86csg066Gsss0xakoa@stbot0ae 424 
Thác Diệu Thanh......................... .. ---- 5c ccccc2225 51111113353 xe sesx 425 
Ti THỊ THẾ TY: su66 giai 00d2ayhnjaciaadgaoisbkiohlsEsklaidlBg hnjisastbieygkim 425 
TH TH D7 Di 122 bái4426axsemdiadiegttsdraAtasfbes0llA5baesaasbib 426 
[TỐ SG Ta. ng . SB 426 
Thiệo KEOTIEKHHRIussndiagyasooisiicGnddiaebas buasltinpdiugflta5iA64s site 427 
Thi I: TLOITE seyiggyissiaebffsemosisadbtaagpilfgbiabbsvhdlaaeftnaisaisixRarimai 427 
Thị C0 1 l6 00x16 166i idisa na aa 427 
Si O/iifCfEffiDDiE) DIENVIGIllussssss3uzbizosas2ossb02sas2aessi9l04S4Esgslx4g2p toa 428 
EỊ TT 1á r6 6066 ssg2moiparopslbxaeitgRae pielftiglen 0o nao 428 
BiiMDi 1101 KIETIVWCTY nuauonaassitsiskatutytuissbindbieberueigeofrlsisfoslosdgltix 428 
Chi Pin THO  assessdeetlscoidsusnddsskssgubaboRasisbilbdaseudtdodnsieilássaiiisasi 429 
LifIP 2V TLTEI aos20s14ynebilg230006442sptasegsfexbefxdjBSSSSiaeagcdssifbsdseasy2e 429 
F1 a5 502 nẽSn  ẽ  sSốẽä5n sa 430 


1005 


VIỆT NAM - VĂN HÓA VÀ DU LỊCH 


FT 1n ncncnc nổ ằsxs 430 
In r0 02c aaaaỶỶ›' 430 
E7 TT Ì TC sssg moxiyzsiedhgttaSniaoitseaptadastiiarMAniEszspmloeoalbigzlsfoegSi 430 
DI HN na ra nannằa 431 
6190) 7.5"... 434 
Đèo Pha Đn................... cc c2 2n 2n 2n n.n HH HH TH ng ng nen nhe nhé 434 
Efôch mitfDC Tạ KH EHED suysosslifetsedaicbbullesglbid[nuiiihilasoiesiiiaphei 434 
ElRiie Ti 117: TITC ca caienas0iiclgj8.10A961008W23 0i lp80cttsuttti6 435 
BÍ CHÍ nh nang ä sẽ co 435 
TH) Bái IPHDsysisatisi1101162250154215Aspl0nhklas¿5asisrtta3 053040050055 435 
PCbirtTiffCl6 TL). AT TP xensssegdausgrroiniinidipbegisfRtplksosltbeastbox 436 
EộI(GIỂH DIODIR E7 NHÍ se xoxsg6okecas4/0012s0538 Ánóxgist0rốnseirglstQDARZissib3igdiass 436 
Cụm di tích Điện Biên Phủ.......................-.------ 27 << << <ss+ccccss 436 
Dị hi Giiif-CD LÍ Viisiss7tassf0á4pw0tebiaidsaiabaibsiasg2tiasdniisbiaosä 438 
l TT on na Ta s6 na. 439 
Lễ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ .......................... ..----- -- 439 
Kế 11101 NIOIEoscsjotogieiaadegtersosftaatEoenglbzt9agAboietbiftvaltÐuPa6,sss 440 
ĐI TẾ NNN Ï  aszadsgenunltunstsbgridfsthaespbinielipnlieldpfliteltaifgiig 440 
THAM AM; zá2ssu0sgsibagissisiouatlaarhhgbisokearlBassômi20988300n 441 
f2 m.ốẻốỐẻỐẻốẻ.ẻẻẻẻẻ 441 
šTig TDiE: TT asissasiieasiasdnhiabieifttahesflabnsakllanglbsjistbriabbigrais 442 
lãi DU: Trï-DRIEVfseisusdinssddlseneiiossiaszsas8tsoiasbaitia240350&giáe 442 
RÙng quốc gia Maim Cát TIẾT: s«ssssssssssslxsestv16218y304676336564230301068 442 
Khu du lịch Bửu Long - Hồ Long Ẩn.........................-¿+-:5+5+5+5+2 443 
Eặi frilif LORTE TP sspssseseadfpisbsniiiEobpeuirtaonalOsssibissidbalosbskbbsueleex 444 
Chim thể:dã chống: Dinilii QUẦNHgsssseaakubadbliiabblgtsorssgbldssiskss 444 
Làng gốm ven sông Đồng Nai h0 29 0409508060644 3I6994.643/es3 94s-liev04e'252XS8 445 
BilTIC EI  r (7a {a .  . .. .a . {. sẽ: 445 
N tí hinii' E Pha su+gsa6eiikstcsslltnuedbesiliugldjet0giSsbaiisbeiodibituidg 445 
ĐINH Tâ!Lấ  taa¿35:1216131 6 mt bi xntltestiotalist list 445 
Đến thờ Nguyễn: Ti PHÙØHữ sasesodlealaolsaslsloasša1/Aes4l,s0ne 446 
ĐH Ai HOA:si22sssiixáxás55u0x35016431596618365069040021643950160)3516491 135 uy 446 
E Ti 2B IRHTE fbesse 0s aaisdlf sesibsehifsedltjRkbssgroplbdllhð Ewsisijleegtgla 446 
ĐỀN: TH TLR/GmIBITRIE NÌIPfloasasiaiannusonyslispigblagtosuie3giaxyag9x 447 
NHI TILNM  LOIRE aetyaeassedssoatslzs4olbSotbsesgixeodetgltitetnuÔnllatiSisslutlasEeox 447 
ER H c  7nẽS a5 ẽ ẽaẽg a5 ẽS sa sa .:ẽsốẽằẽc 447 
Eổ l7 Viên! LÍ nEfT sassaiioslinbiibgliauyltaliabtedbineetiolidinSfseibialsapdia 447 
TT THỊ saxggaefl2agawessbesodfiybdgsgitulAsdaauÄlftfa6eekuloladgfte 448 
I0 e1) 0 ...A..A....ÒỎ 449 
XIICHTOCD) 110117 lNIKTOIssaa>isbasbssjagtzkfaaursskilotapslssajdkidu6955628056k6aal0i4 449 
Ti CHfT Tấif† TMGHHE sessenissteniobabnnslibpahagdelssisofviss((Pinksimiba 449 
YIIOH 0T TÊN CIMỹ TÍN áessasikedsndtnksdssfagdldlssieslctuslSesdsslieesa 450 
TT n0 no 62a 450 
Bối ti AT E lB on sesssosbiniuibygorbddiaaredllasgtbieagtosishfbosigmsa 450 


1006 


MỤC LỤC 


ĐT Ho rẽ aa {a6 sẽ ï=a=s........ 451 
Đến thờ Thương ti f0: TRE lsai462sss4ci4o14i40000466602/64; xe 451 
E Ti: KIGhỉ /AHUÃ TTYE caosskkons6aBsstobcgeaGsebisgottloistdesBdlgiilöb4esnptitxzgts 451 
CHỊ B27 124/001 020100721 00122101621101001s03 1021/0002. cac 452 
Ni, TH HT PfHIỂoesooasbdsisssocsislassdmsepbienladss3 lsidisSs0x3040/8880/ảxxs3 452 
CD TH si c6 10124482105 s0132014beas)addbtsv04x608014446/24:Ä/6/0620442s925 453 
ĐI: T1, PHIU TTTTE su 66o9112massibpkenpslubau6sllbssgsbifssuleBessdlisepbses 453 
ĐH ;E)IH VY Go x 2401624045206 5442401915519 146926405300ã0xa10sisở 453 
ĐH -LOfftf HE sss22s25402s3646/65agp004.153pbas2sa498x2xx3s t/caxgsu20444e9044A 454 
Ê BỊ ETT C0 Í NT F taagt00uob9X6ali268sg0981eipigslbkiinlakedbsGlonddhejtlfa 454 
Ki GIiTICGH: TRE êU PHI TA NET snuabseuiiavignicaddidaontoassiubsivassusi 455 
TT 77 7a nên {c n7 Ỷẽs{ 456 
Lễ hội Gò TÚ TT 22010 0 án nan ae 456 
DI na nan 456 
TH nan naa ae 457 
BI HH auanaiastzs)st000355ptx6sgf3eeeÔelipnbisiiseaafNar3tepx3baifal8Magklieowibi 457 
Fleï Kữt, phổ nữi:dố SƯƠỜNG sassássdseadasseaGas0 luiatidksiedl46a4080á 458 
ENBiffitfst: Ai TTENseassbsaoiendsrengerbiaffnniDieerxitgttlgeendldsoadbdb 459 
Ti “018 KHOSTTE sex ssinaeaupaingiMRsgciaadieplitaskdidiagk6es8ab2j0k1e 459 
TH PHỦ CHỊ TÌP cou2422525442as4xdssas0026049118.01396 104452463 2sdae058 459 
TH CC co 000666224 106026240224 460 
|8  Wögiii20203550121031614ã435136516553485155550435553416336115433 5355 155 Ấx 68495 vŠ99<238 460 
Rối CHI TẾ TÔ TẾ sua uebscapiiitnioptidiatpgiaeinagiesbitgesbgsf(3400nfhgiddlwegtlbee 460 
BC n8  nsSn nsnss. 461 
Chiấn thể ddi:tích Tâu Sơn: THƯỢNG đao senasosadtneniisdossaee 461 
[IfRE` IKITDIE: EliifiLCTLEÏ sazsbaaiezkabsisttaieteltaeleissSfeilras3tdbflaosgisde 462 
Nhà tù Plei KU.......................-----. -- + +2 22222 1111111115331 ca 462 
TH TIENM [IEHDTTTaossessascaraseabbsatbáetbaatoiiagsEssmusastisteossdslesuasbees 462 
ChiữN: BÚ TH TÌ cụ s24 69s2saiisssddsisgiáskisitolidséclOsgoeallseudsiisgtlaas 462 
Tih1 X71 0 T HH 7o xii66n00bisgdiyigdtSsiibsgsdstskssssbitlogiltlgtei 463 
DI TẾ 0 is a sẽ 463 
Lễ hội Epthil' ([Ệ: Đồ TT Ìkicáisssiingataaitescidttst00sxssgescbisldssbsdbssae 463 
Eộ HỘI 20 TTTHGscsesssisesasssisethonkViobidasisbawbdtaakitsdllsfosisadkesakie 464 
lộ t1 TT sac seheesmakiabebiduelliassiat6Ái5630snmbsạ 464 
UP mẽ... ố ố ổốa ốc cố. 464 
TA NG C  asz áp y220atcissnasGfsobbyiobyindisllgioikdiee 465 
Thi 54510 0B ÌÏÌàn2sxenuali0vbiobilensbaigtoisstissBestssaftntlfteselaasadai 465 
HE Khi TEhiiINHTTHÍU/SspbuibsgaseedgMeassàth0st6ksliksoiylisiijaBfbieee2fes 466 
TT nan na san anh 466 
€ GHI 1817 1C Ti DU TT asiai 4 s5asstdjagïabexsdjneieiGioRtetlil0i0inigfviaslabiEsgBis 466 
ĐỘNG: TIỀN ¿isssssxztisigzsgiis30138393400355304351554855553551553434336959395466 SẼ 466 
TT n6 sang na sẽ 467 
HE GIDNE THUWHE THỊ H/2scsssbuxe001AChàsa2 00 004carssli4edsfssudzdgESa 467 
E01 Tp net ca2240406ii66s6x10sy/2aneedwdounteoisietedifiSoei 467 


1007 


VIỆT NAM - VĂN HÓA VÀ DU LỊCH 


TH. THÍ tuyy6sxas62ee02Ô0a6xssbzoAŸebeosasogdsiaoststwOsia284a6002ssaf0iszbe 468 
S0]E- Tri 2E UHC St ya221g510154 0401301198 70142002At2i0429/090g039082aa0z4 468 
LHIHID €2L1;221909212219430035282801eu8i910”63331384230998g04ã93199215A3)54125aW99148 29302405 468 
Ki KhinLHE HO TP TIỀP ssuaxsasensisntrenosodinadobiliiksbilais0BlSEeaingsgdyi 469 
NG, PL CITE 66szsx ng sông 0à 0 Su S4 câu 164641162051535514.400224484:5084 2 u80 2x80 469 
HN BI THÊ ssáxysg2sie ty pgtsssptssdtbasxyadslsilMlowvas.)44d093916amsEex 470 
HlaitE TưỜNE phí VifIE VỆ sec eneiasssslbntingibifnsgisliNsseelaailes 470 
(CHỢ ii KHAU MB%siássváig450332222921444d4838⁄1531333584542160a44300332455381124 471 
DI TIỂ Hs s:soca2igyeicznssbosebsyabyllgS0siglsoeixsagptalpcdtsscbitdgdedtuje 472 
BH ĐỊT INP: VI x2acaselesigiegesdj9l2IGslal)S/atysmloelaadinjlsssxiacE tiện 472 
BIfiD 1ULT-VMDP- CHÍ THÍ Ìkarassssbnsucgeanbatsaprskxbltistditipilsssalinshisabes 472 
CHiHG: HH lENGNEossossZeeosievlysdubtdllseeyile dtonpdlfst2englÔnlsike336dadg3gg22m 473 
Ca ra 6a ch ng re 473 
FT 1 nan sa nã 473 
Lễ l0 TÚ bu ôtygne ai spasisnaláiitf0lloielltoabadcbssduballtefotssaigiiai 473 
Lễ ¡ng nhà rồi của dần độc Lỗ ÌlÕ z:aázaaseesssgoiiclaebacsoaobeer 474 
Lữ nh) ii (001i saexsesdsceoorio Bixcfgb0a8a90180 109 5060cbgeskio fax 474 
EIDI G6: T011 bonaeseanastusnasbdtoitubtdlionlsllbgirsbugavsyitdginaser8g440BIx 474 
BAIHIẨ NhaosososreiasiRa dcTYogitkndfgi80nnsnhlbepplftolebV230 8m3 3nbi 475 
TÔ A1 2022 sac 6a 476 
Di tin IKGiY TROTEP ásinsac0sssecisbiddedassseslxbebslsabslisaeii 476 
Hai [uốn A0 DI G2scinteudiedtlisasciaaalrtkeiasl3iliN300đ58016064. 476 
lJÐÙ-LONG SỜ 4is2525846i553364)1520263361368958046811900233398364À1 53066 02X011348 476 
[BIITTIDTFIseakcgagossibsteoGogtfkdnbdr,bbublicliadlesafpBfeukkokitzsosfortaaBerbk 477 
Cift:|LffE: ĐỀ Gllansbonasiangriieblbisitoiaftasessibyiliasiihbngtoogriketllritasagre 477 
n7  Brrrrg  TnsnSBKG a<⁄aố.ằẶƒẽ 477 
CC s3is01 s31 n6 yks9 ga seshtstoVieko si xarfosdiserbie 477 
CHỈ 1 TT 6212 n0 0c ni sen 478 
KT 1 ca sa sa. sa 478 
ElfDiIVOE VỆ LỊGH TT bacspzvsysigtiaielsai1tgdsbisgosgssitGiluilitsawssgsl6snoi 478 
Lễ hội đền Trúc (còn gọi là hội Ngũ Động Sơn) .................... ..-. 478 
Hội chùa Đọi Sơn........................ -- -- + + +22 25 S21 S33 vs se. 478 
ElDfriC Di: THUNIE sssgtd AngagdigagitsualGdqssiisoludD9 Gssiaslineuiil 479 
RIỂT,EWNIE: DU, BH Lanatassepnliiedisliaeitifriisanlidlstbaogidgfisaaillnligqeneai 479 
PHI ThHIE V0: EIICPIE tyyypkyese6pu4s22g003igsSl2SbsondijktlolngfinslstlBbafselsissdck 479 
HAI To ssi ft nàtGangiotltzbasiduiashtoipblnlossdssbierbssiidogffbi 479 
THỊ KG AT Í sinecssi8ax10i220e mới nhhgttbesneeoimdoiiBtditilmglio 484 
Elib6cCsiE hi IBIPD- cgasess2igs300yAv72/AsstbstxaeooBgebasseiutaafadjastse 484 
KT: 9 0ái081a0a408100000561anbxlay0figi0E39410,g9i00gfg4pieiqptiyAxtMal201400101.10 008A 485 
ElD: TT Tae 1i0ssa)00s0330660356n0 S04 etixoicsaftougbaibEsaseke 486 
EIỗ-Elif ittilClE HÏaassssalbonwenasudahsroagtyieesaĐhhgbiopufuuligssofttwrdyPyiendil 486 
Chín viễn: Thị PiEr (MHIEssesssessssssoiasEesdessssoeddoedteeoagolsgszsRassbadbse 487 
CC VIIẾT: THỊ Lễ asssxxsss4áegx4ewmlSX924:046:g08/26/1aa0/Le2 3182 0x0x2504 487 
Eng THHGIE 1u ssansesiatiieidotaiisbieesanddjGìinabaiangidisigiaiialibanada 488 


1008 


MỤC LỤC 


FT 0022 102024010220v2026tsayse 489 
É- tí. nI HC TP HOTTE 1uyec2sag)292012700200209018)280060/492g0e030ssyse 489 
HT TT GÌ s cá xósốs2a3ssssa12s/fe0f6sgifaortseiklasifsaaseblljkfsilS8 490 
Làng Lệ Mật..............- 222222 121211122121217111110.1.10 2e. 490 
[ôIiP? nHnf BaI,THIBIHIEfsssezEsssecstssaesrasbasbidzstedsngdzedgtooistdsbgdoiasbsdi 491 
DI] so vtrmesio fsotisbstrdvavsoirKceVariibetty 0Suseusob 492 
Vũ jMIIEUS.C HỆ: TỨ Cũ INfssyssuterietonddbrbstgiafbdoddidbiteaiagiee 492 
Đến Ngũ 5 0T baassacasdsyeadlapiasitplláatbdiGdissbus3gi6An34as01etiiee 492 
TH lý (c0) f2 tasessa4s02.0360105070:0210105307230238-gs4tAcejotxctgide ii 493 
GHI 15 SE). 142 ttzexkattbekoajfts/lsnitns/keznl9fsearnbekgitdtnsttositkbfEioieimtoillw 494 
CHit TiIHC? IHINT |ạussmindsssesinaxsiopirlklasgteetufrhiilsil3hghiiaevfgasgilpinlitssagai 494 
€TịicTL |E TT ÍÊ THÍ lÍensstagsessasgietrdaael.2g23206863885.4g0xl0y2esiig .idSidamszatiostittis BE 495 
CN. BIIT | ẤT o4 sszsescAbgao46GaibutseckfsbetosasV94084:6560ail03z16/Six2//0s4s8ftòne 495 
0 1ì E LÍ TT: caarrsepsaidtysaadiesarinsftntirrbipsoibsnfetsieseel 496 
Chùa (Quận -SỮ si ás20sxscixÃccl5iá9 báo gi tudŠ ng ca tên šÃxg44spxstilla 496 
Khái đi tiflr-T m8. s-HIA E7 Oxeseisosooigei91423024120032200210436266 60x 496 
Chiủg VIỆT CÔ LuyisnsisdeatBi0EsissvuonsšstoliaSAg62166esdavt9sspdsklltbssSedGiag 497 
KHMeT:LLTE sisesensesgioniastugiphngopigkiisetskesataigidfvthkiosbilgasgapivigixgisl 498 
CIET vIPE lhÍ NÍ TC si 20400112nnfr2102aniissiedrojceisirrsva 499 
Đến Chim: TM Tae zrsesdstavtgtiisbtdtxiuilltstlasiadsesssssesmasve 499 
Điển Tin Di T16 sessesbilanaesedlesaolasbfboooosg ae ssaess 500 
Cụm di tích Chỉ tịch Hỗ Chỉ MÁNH¿cosecs6ossediladseeaasbee 500 
(QUfiE TiWGIiE Bài ĐÍINNsasinssoaxiGsbiaatnssantsasailbilosbafsnidsgsgileá 501 
Bntianio BlGi. Ti NINBssoesassvaat2dfesaosdtesfeeEaess0b6isehEbbbabOagfste 501 
BH0TäIiE Mỹ HT VIGE IMNGTTssoaoessenkasxabrnssgdtdisiiedlipiileasilfnlsenGôi 501 
BNDTTIE: LÍ SH xenasaasxosfaoihsadas4KpsniofussibðfasldlinsgisabbliagfbagSu3gpuiii 501 
BiiDSLING TC (IICHIWHSÌPIISsexssss26ebbbbderszssdedybabjg0yuolacuml984eas4y021mabs4 502 
Tr3fi6 riệnI Vidtf ïÏL/7TTi: TT oosasg53ooes4ssedsrptbdoggEilg3lueossd82seivesex 502 
KÊ TT na na an an na an 503 
FC nh. hố ïẽăẽẽaẽ.a 503 
Bị Tốc nằ 503 
Elii Di TH EJổbags2áacsaebsesi12s10aáe4601001023%6g00278a:5242069620/3010u122430040/ 503 
BjPHiic ToEliii Bãi TU cnonoag ga sesssaoisosldisodiellosbiatslld Gpitlasssugit 504 
Elội làng Triều KH is 1116 11600 c4 14 161 1511<6xs43s5623sxs64 504 
SN. ố..ốaốố ốc, 504 
II MO 1 ao xásgx40640nu0i30sgissgtioyoagiyl01004p88230 505 
HINH. TÌ öyonscssstgfxeiassZfssysbbiesllegilinlagisioblfdebssfteauddpisbalnagisệi 505 
KÌHƯ:du, |ÍCH: Ba M xxx 6i ixdxlllloex 14x G4lasxsksx 001533 se cvkše tinh 507 
BI Dĩ cfPT UIT, 256225158302481 0866 cctxotorigootdtsesjdboissoigssisefssasataiza 507 
Thống CniitnifllP TiLfbtesaoassilssdesmoidSBngabubieosddheabljaiahs6ssol 508 
Jiuitiilit hit DỊ lỗ sbsxosmaasieaaasugfbnđon0hisbigxiapsghixeieispasgifdss 508 
Khoafne Xanh, Suối TIẾPNox«csesssesisssserasskebseseddsgllisdllsgssssssbsas 509 
Làng Nhị Khê - Khu tưởng niệm Nguyễn Trãi.......................... -- 509 
HH  EO)UOIHIP-Ì 41T Ìszy42323184as0n560e1g59x 0 fxsskgfoksstiirfe93840g0s8098 41500646 509 


1009 


VIỆT NAM - VĂN HÓA VÀ DU LỊCH 


LH VIALIE HT SssserbsissokaoosbiesaooakSoiiablsgoexessbeeadbkkssassbievgdgkSSu/2s6 510 
EIITIETEI sssssosascboiogadt9sl4eottavbtieesgbrsssllc0si0in82seesai9gocleDsaa S1Í 
EU TP 6216 6siicfonsssteianSpibeayiiloefGEbsanbEelatsyoisiniitssyb 5Í 
CHIẾt: TÔ [PHIOÏYE suaneoassndnnsDBRhibiidirhasslithlkoeiisiotbtifvpssslgfikesgibs B12 
#517227 n8 ốốốốỐẽẽ. ẽ ... ẽ. 512 
CHỦ TC v4 thọ suátdcecbsdg2lesdu38000430aalii tedptxddkdstbatS0esb,4012403440ãn053%6 "I3 
ĐIỂH Vũ aurtdsnsftsgngedlodasoililupdsboaalsatiditifagpebaanpbiiairfiiaaeäl 513 
C018 TT MT: CÍHI oi sáa1zespoelabiseditogbdialabsiiuedflfNveiapesbstsaagglgbe 515 
PHI JJT TS seseiiaippsatfoobitafifbipigiyto2togbtoitMeeiauflaiotbei 515 
ĐI NET: THẾ TỶ ssa/2siesifng2xEaisbiaobulistteiekembiltilsaslii,dba9015a3i800nanx8 516 
EiTHI T7 EÍ TH TasxssssansgbeersltbäesDtsfogeiaszaBodisbesagjatsaenlies3ijedlesmaek 516 
TT HE nan 8n ha Ïïẽ nổ cssằ 517 
HlDICHINE II HỊE ssýsssesdias:adoaiie2sdmaitossdybistluaejmligs54tuämlbsdingtlsi4 Bi 
Kế TH HP cí: | |) 3342426xang02sg 9 ny610neneebogyboaidbesnigafisbisbssiaiaynsei 517 
PIGIGHNG Tây PHÍOTTE sisssáasbadiasgetiaoiasgltobxeetlierôasilg4jceadffniaa 517 
BH] 2T0I NI 2 cao me atsagloog2gearesaveesiisoesoil6 t0 iiaaiei 518 
HiốiI lần Nhi TH su susosisdsesboassgedieoltsig0l5si004sk53x2sAxiosg6asA 518 
BA TIỀN %sseshd6nartuipnhpkBanlfongguliechiiratppsogfbnlivgihpafiBefdytfisfvi 518 
TU l7 on v00 09a cai 519 
1)CÔ NẠI si 100400x Q2 4164104041555 a: k4 §t421514415814:34x815 co3425 6 519 
ĐT C LTD teiyokiesobtondkvateesobdketgierasesloltacdpnudtgôsldvesescsettireedb 521 
Bl0iI EU TH. Nsass2asiasayilpiiodtapitpiiSosb(ta6i9sgedskdpósapltoflasasgeilias 9908 
Khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang................... . ---- ¿5+ c+cs+c+xs+ 572 
Eltii' EIGIRE)1WNfraosiasyaoegofrebdtiBVESfeerbiSucedfvfaninifiisbtodtedffastue 524 
Kã;CHHIRE< THIYE: [Nftss»snaainaeinuindlasslinssibogisasbegusallpnligginGei 524 
Ki THỊ Hi RIfTussnsaioailiasnapaainaplfgliolaplipibgtdasiliispabBlinlssfSebigÀ BónP 
DI DI T222 26c ng JRhófhs90SieiyS2iDBglicbayktqpetdltasltcAoltisooBastbek 525 
CHỦ 1112 TT HS s6dessseiesbdsdjoslotlaossbabnolesertoaslegdoesestbsgtjbslgi4ossk 525 
CHIME IHINTE THỂ HE sons03g0xissixcbsidiiaseilseaitseisOwerp.Dlksýclbiteltiaa 526 
HH Thi. THỢNEE Loa si nngbesbitegtisabggiSái1tk0ibsbstiiaslfRlosbufageiai 527 
CHỮ THÍ E Si seisiuasssvesrdsboiobesskgboiacheaagllasg6s3ksadsovfbiSo0e 528 
ĐỀN Cổ suiiibibibiia16buc0i4b0its4e00350028dimi800ai6010xbkspited40014g6004 529 
ĐỊT CN sung ÔngggialfsbbifaahgqirogkudigoĐiodigd Ônnn)linegiliädlMid6liseidgabinaami 530 
Đền thờ Nguyễn BiỂU............................-.- TS nn nghe 530 
Khu lưu niệm Nguyễn Du..........................-.- 6S St rrerre 531 
Nhi liáy im Tần ETlDszssssssssosssii6esllaspssbaanlgciateedsssgkkiie 532 
No ba DDNE LÊ say ixu/esatosgtialtasoeisiBAiMadisabtliagfiatssdaftialageil 532 
Lỗ cnc s na... 533 
Eộihitiit(HUOIE: TIỊC hisaa2s2asa:2aese2ai2aeizpsictsopiai30x90susi:54122602auas6 534 
EfffiiitIBEIHIBIEItnusmssoitndiaufobsdisýjesiaotSsgfsifOiMuintEhagenlbila51sime 534 
Lễ ThILt, THỦ suờa na Êxgnyng)tu tasbksihi)EtiEE00 gai teggiietstiSbsglisntantipggfVty0/8S5 534 
Fổ Túi: E hÌTE Đi TY PP eeoecseieiessslfGstsssasseSs CssadscSdon9inositosE 534 
HAI EU La sau S0 xin01sy 0 bseaifereayctflaivtbagfsdtsfe 535 
DANH TT RE ee6iaobdsiibiesiifttiidtotdiiesbislisseaiexdasii 535 


1010 


MỤC LỤC 


MMột:vũE IỚni Xôi “hiƯGC Đen dtioa3lu4e5920iasssasuek 535 
CỔ ĐỢH2š52422504655550ã415394540y2026s0y930395.8393035465533045605s312ux3044,093s4 135ý 536 
BIDIERUiE BIO THỂ assnabssioitiailinbslthasisidaskginlaakidgtaslltjsisikfsaga 537 
Bến: BTlilt THÍ iavssstsesssesdtnisbiiitbdaglyhodibrsvssgbehlbigtAfxy85005.893866 537 
[at THÊ: TU l0 TẾ suassesiesslbseseolesadessesdônkhotlslb)AS2bx22s&2si. 538 
E)QÓ CÓ 10x s966462 (642956646823 053 6x4x5931056:395413505a4sssx08963 85158 23.01238944:3% 538 
FT sa .ẽãa. 539 
ID TT PIöf9ETT TT] sasxzssspbeiasauiigeliloaaySoedlsiaispidabdia 1pdldse 539 
LÔ /KiC[DIET8Cfao/asgt0sigsictlessbsifobdjfetblsigiasasysbfteeslllbee>iabi40M-n9bet 539 
@lnp.n4iaIni@inl 77 .ố.Ố.ỐẼốẻốốốẽẽ.ẽ 540 
@ltrwe@irIni..ốỐốốốốẽẽ .ẽẽ ẽ.ẽ ..ẽ n 540 
CHIHT THỊ TÀI so sssaskegsllosi2Ttcsdesbsifcsgxsà 4elt4tfbcotedlsEsllaftcsästtsdtigtdse 541 
Đền thờ Đại danh y Tuệ Tĩnh............................. ------++ss+<x+s+se<sss 541 
TT can nan nõn sẽ sa an. 541 
ĐÌih. Vai KỆ ca csác2x162i66466103301ã2e 3640100 900034x66g14s6c0st video 541 
Đi RAO "TTNIEHEssisss66siss3006g466122566a8220gyt232a8029457998486604930001088828 542 
TT na ca  a a.ằ. 542 
Lễ hội Côn Sơn...................----- c2 3 1111 S SE S198 111 key 543 
ElTiltic TRIKIEDIDHE sassesbdtasbsegkajhdjeoskefyscnlbiswasiskiftgiapulingflsfloscsn 543 
lễ hội clG lì Fax 16 0040 006x6xsaa6kavdsuiosnSibsisstixsasessyk 543 
EllI elcrf YiệT E TH sssosossatbsbsbsisslyeyesobeeaabifadg097egcsiyedgtlbigoesäs 543 
Bội đến: Han lớn Tuần TiaRllsssusssesaasssniussdloitalliidliasbsased 544 
PIÁT FHILTC cá 2610500884i05 6003816218000 e82/20246100620831 u04 544 
TH 0 TH áo iesalosGaatebeaoeebbkbbndboseted 545 
BBii 010 TÔ ST :ossvsssaarnoasalssresgloliasionassbisbbiÔaresosegirdiasisubix 545 
VỚI. 2222204020222 2025015202100287531552412000410446440105a00621shis.2:n Ta 2s30° 546 
ðPTax@iiI số... .ẽ 547 
St DI EILTRE esacssrseasstooisldtsbdsfstsassboisbadisazssiatdbbrSebis3b4as 547 
TT KEERIDlasgi/soiadjaoasesisesdtarpcisitudiaell43)ctsailildasäipelssaiVppibsssgilfos 548 
E TT an ga ố 6a acc 548 
Chúa Dự HÃNG sex 6x06 caovessdintasasagbssss(sexsgsledkstkave,.Av 3s 4ä 548 
ĐÌINH: DỤ THƯÃND” szuxss2xs62540/654586/2311900x.2x600036 04208641425 021Ax50/0a43600a86 549 
ĐĨỊIfff-|HIRE TEDTÌTHfutticsltginikkiiooagheplsf ieikeedakgEllkskesiasfiugEondbepieEt 549 
Định NHâ NÀÙG ¡áiicsccccccccncbo gi 4 268613 04460605 0531064355004066139 6014 9-86001:458 550 
bI NI TỐ n nsnnnnnn n ng nh san 550 
T11 ae saiaesaaae 551 
Khư di tích Nguyễn. IBlnh KhiỀH:ciscscsesciila is L00l043 46A 551 
KiNh-dÕ IDElfiiE KP saossossasseecdsedilada tdbsioelieerldsbesiskjbbtbskgslusa 352 
n0 mm... ẻẽ hoc 553 
LỆ Tối CD N aossocssksisieotiasiisptissiadesbgipbllGiilsisiasflasyaS,s2sgsix 553 
EEiIHỦI KHÍD HẸP DỊICTf5ssgoivesiyeksoôohavisnggftkkdugiDtglipporfbegtofctbbdldldsrsiye 553 
Lễ đu xuân ở Thủy Nguyên.......................- -. ¿+25 Sen series 554 
Hl0ItIlf(EIO TOINE soi endrassbsgi 004 3nps2xie,bssvtjscdgiauiinllas204642-03aag-/544 554 
PIốI-kic ti JAIfR TY 6o sacsi5524islbepsttbixyssaitoyeealtdsteoilesdcsisbloasgiifeessis 555 


1011 


VIỆT NAM - VĂN HÓA VÀ DU LỊCH 





Blt)i2cTc tfE Hi MÃ Treo buyytbbskosioseglieob6ondisoxssaosktaiblissbilbesk 555 
[ND GHI IE T1: đa 182201800 242202402002 00609 qe3892032101240t2ecree 55B 
T7 11a 2000 cdcainagoenei 556 
Khu du lịch sinh thái Tân Bình ..........................---- -- -- «<< --<<<<<+ 556 
CHữ ii Phi0ftt EIICTseasssassbásasebnmsessseabdnclkeeibbidalgkSesiasbsan S7 
XƯỜN CO LONB MỸ ca 011114 0n b2 sgáa các kệ 41414 1,15 C2 xÃ s24 skêt 557 
DÍ TÌ Pl2i266ic 94 oat tán) tap <0p@oe:fiftggobsqgtftlttgltslifuaitbipniosishoesdlf 558 
Đi tích LỎNG TM siaacosgcibsbaiasssesiioaaaiiGbiierndôlfWliashdtesilbsidae 558 
Đi tich 5í GŨ TÍRÌH ỦY sosessiotosliy Suss gas ke vs4580/68332604300464643260488 558 
BE ĐINIEÍ5ssssgnlftapgluensgasiivitiagjtoifBiiibalonbataixddaltrdiaeil0iglasinseii 559 
NI 1 nang raa ad eaaee 560 
THIUIIE THINE: DAI, H2 doassesesgitcsxssoidSabegsldguagiftgeg0bsatiolxelb3 đem 560 
ElliifLDTHesavsereyloevbdferkeSe6zxetoxfeu0sVeGSsistosayxit tot isesmeobe 561 
Bún. HỘC' IMUIITE sàistsassgiv00/615ae0nlbnagboobabteesllnstosna6sf0ssdaEgpsax 561 
Suối iữQG PlNE: Kiimi BI ssetissplississdasssvad)stbieeabiseGnaeldiee 562 
Công In: thủy điển: IỚi: DÌWNN:assssssssii0i606ssxis62x96ieni1sas 04654 563 
II THẾ EÏuás soiguesbtieodosaiedossoibafe,BdSacdacsgbEiaskEEstualtgifultaloscisi 563 
E TT: BC oueaeskynerkdestenlikatbdltahapgetotiisggivbxpoblynt0loslpsxdeeiLapdgenilxsete 563 
liếm ĐH COƠI aszsifsav8ix60120244458 884604250 000500 80Isa:8sbJlg12+bfg1459.1a204xife 563 
la á a2 ẽ Sổ ằSằS c5 cac... 563 
El0iitC TT U Ta snoasseeoskesikkoxcsasei dbesetsisseblimgssdvfiisi2005s8136404 564 
Eế (1117 lc6126sxzeaibs2ie i89 6aselisdtidlidbodepidbilepkieksartonl 564 
Lễ l0 TfIDEsiossdzsszxlssb246ces0b0xu6ltang2goidpcsagxsstoasteiblbsckftbu26 s0 nui84 564 
FIỘI. Xi: DffasvresessvasftsgabonshsledlDslastSebubadhebbsalessoondboierksisgadk 565 
Lễ T tTt[fT DI sa»svprdexnuohhsiosrenussdtBlafthiftasellÐnbASflttbxsbabesn0yiÏx4x2t g8 565 
BlDICDinib Chủ TP sasailaiat4a0341sg48xxasdglgiepsuisalkiasaainnasØt6e BlA 565 
TI-LANIETIP HO ETOE BI) KHININ-sssessagssxàuiaveoyibioeds siosdsdi 566 
TAY TC ANH say nsrav0snetbetoipeloaeiosiedsofeesketlbdbioobame 568 
Ti G nINI: VI TÌxssszisejistop(aanseelxinttial ni sedDiesliaulllddghisbbbde 568 
Khu du lịch suối Tiên. ........................... c -c c  E E222 23 53581 EEEEkkkeeeeesss 569 
CïiE vi0ii TL). 0E lfassosasesoohijlEieadbtfsekktbdf@Ảigitoiegs6efioa8oel 570 
Khudu' lJChi KỘ Dã cua sa466044160ia1asps0u6laa9tx6soiss6/04x5s6044200442 570 
VưỜn lạo ĐT ;¿i¿::ss:icsx:s6iiái56671100565ã 0316356883563 5555543555536 58855 56 571 
Công viên nước Sài Gòn (Saigon water park)..........................- 571 
Khu du lịch “Một thoáng VIỆt NA ve ae A.sae 572 
Bã Điểm-Mười Tâm Thôn: VƯỜn: THẤHseaennatdaobadasuea 572 
LỗiE If6Ø NI: THÌN: ĐT CbuassistsnteodEtisabi4sgisisbbissilelfeala6gsssàwegfui 573 
VÔ) CÔ THỦ DI G xui 6x0ssxx6sssapetsilsedgbasasbdabsokisdkosisskoDplss4 5u 
KiRU ri fnp: SaG: hit 3p tin CoGHÁ Đa: s9sásess;3688 piagtlesybiád0t de 573 
DÌ|IIDR TDIsus si aeephiojinbirefyEieioibpfieidonfbsatfAgisipinrffeftptinigiRftMB- 574 
CHÚ CC: | se sesxxvvSopepteesiaitfirbadurlikeibiex5413006891400900800000n. 574 
C1107 VI sessoonssgsrbiaekoatdetlcasossksgaqeutrBdsspggtobdvssSdtfanitdetbsasBoas 574 
Co PP HHING-SSRI4xs2x2ykdl06cgsg035ckpgVix69ás946esixelbxd0saQktdxx11630x2Ó 1a 
C014 11 NHÀ sáaui620s166s62644)1040216ixue0e10/660iá30s4insetisoi4M240x0eybsa, 576 


1012 


MỤC LỤC 


Chùa Bồ Thi! TH ssoaysesaboss32t006S0502s6tas6coesllsoaSaltasssadises 576 
CHfRE ESooiacsboeaoesaffoitiayfefcpliegejepsbfM011xs0001A42a)01008/00a10/16E 576 
CHIM: VITT TY TN|BTIITfioiixsbeiskissts¿ssaiaaltiqskbhlsgassislfss6004taa4Xgial6EaiRiaslià 577 
CHỈ cái LHỮ  usangasdtgtdtssdOhdepipfgibssnfragbluirtakegglBijia2a0fxie2n0fsx.ip40iya 578 
BúiI DUÁI, HT 1Ì ssszgszss22WsasEesdsiebiosbdsnsbsaolkasxSdaesiatosaEilitestkdothasi 578 
CliHa An EU 4awxsa2 s2 443xse26asadbsdadxlsekeosagliA13 x36 ng 
Thiện viện: Văn: TS NR ssvsssaissillxseskoyediodladibsbidsfabitasoia ii 579 
Đến thối Tim TU: 8D -tincais6s40s0ss1008a3b6segedidjskildiilapao 579 
lŠifit Ti  hóigteostgdaeasaglef9@kgoesbi00015ipt000đ0uxipdefegsosflvfts)u088)/698000A 580 
MÌNG TC TT BD say  ianytegltialiielosblodbaiklbisfSsoaillblssadlv 581 
BING1TIC Ti T c  sydessboeendiauaadbeanhbsrlahsbsbatiltbxgkDecelikgiuitioagragik 561 
Nhà thờ Chợ Quán ................--22-222c2222EE22E211222112E2152212122E2Ec e2 582 
DJ ĐO. C TT TT đsas2242x46144230/bx6dxeei5tdkssagtkdacli9408u162964n9axb4csabs4 582 
BH LONIE TỊPDNN SU¡¡ia0agsassáieobif6jsiiasligeliggipetubsbssyddos84300 14a 583 
BiDLIIE TC HICHIINNNITP sssseycásltodjlaag@)iásÔsas6otlieypbu2adkbdasikuif GasgDbae 583 
Elfliitii TmiE: TÌhf1nIP DI Loassssy¿9ia29g2atei2noá2e85e63300a64a90302188209ab427k 584 
Báo fan Chữn tích: iCni:tifififisssestsssaessxssseoodoexsetastlosseee 585 
liffE T6 nirti0RR DI LDMIE €ITTxosesasbaassbonkesihdyðviebuyavissdlbnxgielrubAxeork 585 
Đần tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược....................... .. --- ---s++xss+sxsxs+ 585 
Trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố......................----:--¿--:-s5+¿ 586 
Nhiệ: BƯU CC zs:25322226161202:6 5956012 6%266ga8696410406639ese666xhoasul1S0yvsbez 587 
RIHfR Tịnt 1icipth ĐH siaasyy/32540100016g140GSg14ã4381 Su 60lty'6laSmsditapttedie 587 
TẾ Ec ní TÌn OP 231516122119 1040:1200/01/02822000024010a5ie:580/ iigA1600349 1825 587 
In KỸ ...ốố ốc ah Cố Ca. VU NI 588 
K IHÚN TRE. VIMTP seasuserabestsstsdapsdiesgliondbhosdtisliiaipreslbiaa Plus sex 588 
Re Ticnt:EItit ETDILxusseompajzleso tudidis0sebevayskiMlasf38xpplinaskglios 588 
kế gi0 Lệ Môi DUYỆT sac 2 46seseess56l2g102x60y sa fvAxkg046 54216 casszsg 589 
lì? 7n an ốc. ca cố ốc sa 589 
Vệ hồi,iieif cllt (n1RSEHỦI saise7assltgt/áa)3gx4s.0)e26i3basaii8tfseauiGWáai 589 
KỆ THÓI HIEHI ID sm6suxt242sat0g040508/056i8p0288060064)s813463000xxexöpiagtebi 590 
Lễ IMỖI Của TitifLDl (KHIHTNEsssseooseeagastezbiesoalostedAoSncosktetaskEag0i 590 
Tết Chol.Chinaim Thay (Tết năm HỘI) susnsaeaiiedasaaOssei 590 
Fổ Đốti. Tà (Lỗ cũng BiiE: DH)‹cssactoassscdiliaakigiiksdbsliadjasEhdsadbsaliessta 590 
Lễ Ok Om bok (Lễ cúng Trăng) ........................- -- «+ «+ +x+x+sesxs+ 591 
LỆ thối ÿRP Di: HGTY-oscueeciebdoseeketls2bibsasigtietssiassileofcosatlMOtusas3Ad3ax 591 
Lễ sinh nhật Thiên sứ Muhanmed ............................---- -- -- <<: 591 
LỄ Jairixdi (thi RHẪN SH) san sò nsclasi 064112 dlnagesaQBeisdgieei 591 
CD lì 001 can can anẽaẽẽễẽsẽ- 591 
DI  n  SBSxãxK re 591 
T1 11 1E ban 25áion 00A2 bát ehiddegtfbisbaÐfelAioaSnBe 593 
PIN: TN ToayeareooiniDesgaytihiiPtgndltrigniieesiuienufeuoetlfyrisroaipnilisyeer 593 
ENDnL: TTIINEUE Pla2sxánsspssiegess2sAzasSasttrosjerbdsrtdestix2itps9egrsstgi 594 
DI TỊỂ Da c1 050260551 xeentttfndagptsebEe 595 
Ệ 0g, FT VI áusxeseotseseisbitebibigbdbrdidykdgtoliabbsbneseolabdldôcbigbdgiee 505 


1013 


VIỆT NAM - VĂN HÓA VÀ DU LỊCH 


CHÚA PHÙ THÍ suaysgisseeassesniiaskglob69ag/acseabseosG0uscnabsusdsk3l2 Max 595 
ni TC D12 7a an ng ïäăs.::.ac. 596 
Đi Tí HỮ J0 TU banlabofiSissudloplgsebitcsaldibitdsailtnlvviabisaaploytjVEalfS 596 
ĐIỂN FHiU0iE: PÍGCIE sa sgoinaagiesgbadilinasôibinuisbigsuäxtsdTnalsresglagsi3ee 598 
CHÍNH sa 2sssg ca G6tantasegisanbstouRosuindditSeasfiaitiaetoalestrsstBs 598 
Ta T12 O4 (ải 599 
Vô JNMHIGU ,XiChi HP s7isausimgisinasdsbassbeebaksib ÔnhatsbsSsibcakagsdi 600 
BỊ TT an nã na nã aäãaas.. 601 
BlẪI ©HUT T0” TU ssa4sistiesssk0edbsioawsbie2uoksteoatutlieindoipabgs box 601 
E1 00Ì0 Ti1:E TU E FÌ FT sen 6e fbinflsekkkGebstigossislag6aisliesanlllt 601 
Hiội Ph ỦExeeseeseassoisididasindksenbsibiisixenasixgdaesbsxe 601 
K1 nen 20002906006 sgysesoa se 602 
TC 2c on oan cằỶẽ 603 
EM 6t: Tí: TNIPUBICHI foasiiesap2lilssais4lietopluifGindainbiuialoesgilsg1lartlamis de 603 
VIÊN: Thôi DNOHE TH si2su6sảsiaeesasatiiabiditsiileselibissifas34601480488 tua 603 
gi21181/25 5 072770707Ề 7. sẻ ốc ae 604 
DI 1206190126 aaocaec 6 604 
Bãi: TT s:¿s2nssssz2352515235559505353030733851050594338453985455555333535/993398064 808 605 
VjIfHtV OP HOHIE suozas6igdliosdesuasEbajagiallsnknibkgaifslofidbipagonifsik2jets4 605 
Phí Bí ElD g qesdd gieo ski00d46engYdCfngbdtndjsYWplhoe©gl0BAsEerovex 605 
DịifiT (i6 T He 1a ciasiiestefbaieumlintonoliasbeakesabisbleyssdiesgsfi 606 
HO TỊCH zxeis3bs2oagbg4e46381760040xp(a8016s4380560024408n63660880080381Spp4S3nilMuta, 606 
Biếm TÐai Lãi s::ss6ssxcsisáxasis86ssyel612xg000,635290460359802465836244301034 607 
[II TH EEkesssosuutptteaiboaERdnbbrsbsbfioljagubsboieultl0RobsáonVorlaaBbrsea 607 
TT /BDI PO TM) saseenbrpdeblissidaetbisdbrsbiotbitb)iopelix8(G”A40x0068 607 
Thitilt:CÔ T3ICIKTTETTT sesiansingsblenirdublgikiasasplliisdastoagibkebasse 608 
Co) TP] EU tags 6x isiSi6 sasgledansSa€ix82À03yAeita0ibliteyasEiácansiek 609 
RMHDI thịt HT HH TỘ Tanscseseoestbstdbkeit84a6gs4esoieadssdtebbikebiddstviedugbadkasE 610 
Mộ Bắc SĨ Y€TSÍT :.:si:c2ii524622511661156546631114141111144113553545357504358584 656 610 
DI n6 co n6 na ca sa cac 611 
LỆ hịi V01 LÍ uc eZGusA0106046ekc3StilbabAeeggt eug30AAGElVEptsoiBtobfflie 611 
[Lễ HD TH 1ï Ìlfc oasassexss5E0i9164410i5010sxiolezĐalag64gs940/89ã0xaa80asfa 611 
Lễ -TYE, LTD; lau nesnbuleifibbboninpileedgf9fsásgeduielGrisltstipllfadlfilaeafe 612 
KIEN PIN TẾ caeassvieusssssnesbilhdtersaslieksibitoeabasspullyesibitntingzeess 612 
TT TT CN sa sgeeiose se toegeakosrvmeaorsiseedDloiSgiaae 613 
Kì [D lAfi'E)QÖ si: ciixi212063306645521614245544434509350063883 000446884 D9436: Phê 613 
[NHI, LOTIE toa2y9 002 15a30/53531 ố6antesftii58546468x6a00erse 609340804 ns144063193/ 0835 613 
CT0 2 can ca 614 
IMŨI  ĂNI  csxossx5s42136162 6263658836106 0518390650196046135483455308005 055354 4š0 sò 0484 614 
KD NỀ san 22s no bonttibsanidalBlfijssgtaRMftiodkia,sgtaysrasiufotfmiBy 615 
N84" ớ ớớ acc 615 
TT n0 601 sstztasbaggaeisasiloaiebuedhias 616 
Đ)ộ. 2U loi 1xx x6 604416180154114044248s62186ngxv44042101434S,15 184818 08735318 616 
1H) 4g: KdCI,I|đ725135x45265 0,1189ax6gs0nfiffsiaas201s 20036 145154 611s509pdt1 380 đá d6 617 


1014 


MỤC LỤC 


D0 HH 0 nva02eti6029ecauallasanlsuoaiRuée 617 
Thi: Rthi:IEUDJinEt DDITPPasgseoso3g59024090032288209/56362 taz8812300058230852aszze 618 
Ti ï TY TT TS 2sesgeetfpisx2stsilsifstmgasgsgrkifallulttbioiopn)ai0gg2kfuay 618 
F11! aeusbenitienesseesaeneehetbeeipliokeinOfoteperaiorgbl 618 
Bài: HH isixsi series c0 x01 x6 cà n2 (4105561 05134433533514134443 11. 20801684408 619 
Cấn đáo Âm: THỦ sx2xsixcoacabsnniadGoskeDdasaieilsdbtosoktanase 619 
É HA [I0TTIEs:lHIOME PP HN ĐI sai ng yee vi baaatbsls6ilsitsyiasttsvlagkbsei 619 
Ki TIM aobuusiteasissattdeagsp5838800a0146G1GlANglastltoitiasl2yaaiipdu© 620 
BIDIL TÔ HIế s6 iaasy00s2ix1oaass45446004642214sg09ga52884sx9530agsta2a2000/04028 620 
II LIC Elssas:ssseaiiopffosvntmpbidoboioiiRlbsekgbidiilielMaiẰegBidtsigoyAly 621 
CTI: Ti]:  tuesueeesbpeendraugfbsubaoanDutitlvilbkltbssiidoelidiigeegiigeites 621 
CHỈ: THIẾT: 112 sexzsgssesongosA2iectzZo0rxabptipindfseonstiettlshl24Sbss02aus4 621 
HH HE Test se llsie1l6du926ykulSadisiskl SuabimdyirtoRerastguedbssiel 621 
hô TH, lRWigiố tong Ti NM uiaisaisb6aidbgsdbsea 042089005 0s4gu8 622 
Mộ và đền thờ Nguyễn Trung TrỰC ......................-----c++c+xsecx++ 622 
Chia [PHID|DÏUHfD su 62 s6s01ác0io te 0064063496624 0ta4580zlsx016gukx54024 34g 60x. 623 
El|Hfi TU, Phici: 11166 Tftyussxadsei255i202/i06i00x95s68x6kstaadegoldis[tb834044y40agiikbssgede 623 
KP BEU SssspasiaeneedieniebyrabsabnglbaxiiassloleniseslBnhsbgbeanbsstersk0 lap nh 623 
Lễ hội tưởng niệm anh hùng Nguyễn Trung Trực...................... 624 
TH ra na ốc 006 60 ca nay 624 
TH HH na 625 
LH /TEHOI: Bđ.[ ái: 2ea5s4yyc03136114453941565333)xp454339p4a502dm 24580394 s4e 625 
TÌÌïTG 1117 ssisxEoi66x64y1alsnu0ii4ngiitalÐNebsLlRfettsagnt6lana0tispebifaellivasgiei 626 
DI) TIẾT co: xi pSƯải dọn han như Grb@„Sgibttulagifieslogtgalt glasotodfbrlee 626 
ChiiTitl3- BaÄÌibsbnisatanissyosrvEotlstprdengiegllbngliglianlitbigmaxtogflxigpbome 626 
CHiếti Hi HE: ĐỊT  yáisesauesitissasgtnatabjffggtufliptittdikliitikalorgi4Spgiaxjkeeisk 627 
ÑgụGKOH. [HT :3:¿2sssccs612112x121041212 6kg: và 64514 162454555 82x00 c4 554x 627 
CiilEnttidOiE' Đối TỔ sáo ssstsesebbosssbessesscsobodsed2esjstoaetsbdRangsabasi 627 
ID TÔTTE sóanv2ý0áaxgtvi600022u088i06x5isegicameittaagbbiisÐeiloaWepsdisiibf43 628 
RliBit T01 NpTiVETlaoinssmeseeifeobinuabiliyes-Ôhifbia0eoyeaieisi 628 
FT ao 1a 6a. cổ si. jsaố sa... 629 
Kế GINCE TRÍ ság22gg:3eas956323046409230469020cã22a45843049020acpx28t0gkijotsuz 629 
FEBGim: ÍƑ C TH) sale a0 tstibsisd2spngalnbittabtedfobGiaitgdangii 629 
là nà Hs... SG ốc... 630 
DJ C DI NNợớÝŸ ý". ốc. cố 630 
KP AC 1T soyyzönggysapftsepsotndt0sspiorllfyedlqgiosnejlvi 632 
HS 0E LIỆTH s5ss2s3sss/0219017211858%0002088g7%ecr42Egebssvffa4gb44400619si000648 632 
ND IPIHDE DHWEcaasssgcáaS660x440sgioekktbebilgasidosfAstasaskffodxskosSotekbgsigiae 632 
KỆ THÍ loan 2c0:21960u62e192463154060130asiag:86633,2u50xsS9kxosts9 tu tocdese 633 
Hế HỘI ÑIDNIE fiiETIP HÀ 6x¿a¿xg2a2823a3xE4xksaadlanliisbiafhediábtfsdudfeaspSta 633 
KIEN DO saøcenstedixgistiaoenisagoopillerleikibiginsalsdbrtdlltotbt8ggg8yieilSes 633 
Tết cũmiiMMOI Ga: REMDII La BH ssesecbssadesseobetasdsarbdossteslkae 633 
lãm ca 5 ca n6 ốc c6 sốc 634 
T0 án a02626aosubindli mua 635 


1015 


VIỆT NAM - VĂN HÓA VÀ DU LỊCH 


ý 88/7/1825 mẻ. ếh.ẽ 635 
Ti (NHT:DRID TLRNE: Stlusstsstsiosas2f2sicaoseSscce0456ãe6 tá2xf2gai929572904904esfcze 637 
TỐ nc n6 na ca ăẽnẽ 637 
Bi 0TR n2 2 nẽ na 5a a..a.... 637 
Hi ETUfWP E TH XráaeasssesoionE00AdA3b0isje85s tnbeinsjsysbeplbindlAoas kia 638 
Lộ (THỊ TY TOP á2vs22442yxax40 6iskamaa46besbebx502445/36236601246/0a4asx46144 639 
Đồn Plhll: THafili ~ chia Đai GIẢ caiussisdadiebsavoddtaseeeiaiE 640 
Hang CỔ ‹¡:::::ic:siiii 660108 p1111110115484013 36561415 5366555 538865550668 835 640 
01/47 mẽ sẻ... hố cố nốẽẽẽẽ 641 
@lnyiffAn 7 ....ố...ốốố.ẽ..ố 641 
Chùa Diên Khánh.................... ---- -. + ¿+ ⁄ c E1 c SE 1 E1 xxcxẻ 641 
DI TP Ý n n n n n nh naốằS 642 
DI TH HH. ng an ra 643 
TT Tố ni con nh nan ắ 644 
Tội ít TL: TÔ TP + 02222x1g2en0 s6 ik0R6lsbyita0liioikdsiiaaespeiedlitbaa 645 
LDE Hệ Tí t,Í sauiopl2284a0tn01es80esus3ixedniseiffgaptolS03040032I8010/61014/80ax 645 
TÚ ca nan nỶnnn na. 646 
Điifhl TIOIIE TT ca xsnbspgyihbepoiyptrosixbeettllatliiflonlysgtniceyistgpocisbieullirie 646 
Đi LH: BORE ER HE loi sobenasseibsjagEl4foacaahBjsuôsssdiabioiaufkddingei 647 
cu |Ui ltniiIE: EHE so sbavxgbxabseskere/vsvibvasVssilag 00G si), 648 
Thành nhà MạC................... ------ 2-1111 1312323 2111111 vn ng 648 
)0niffi: THGIIHLONWI SN sua psdocabitinuiftbdlasàiáSed46800140)900(458860kxag 649 
An nh ng ïẽa sẽ sẽ 649 
DI TT nan ốcnốa ng cốc ốc ốc 650 
EIDI-GHIĐ ĐỘT TT mausabpebhtbssgedtigilasadnsakssglbetuihadinastzhgrdiepdllvasezaes 651 
Elỗi šloit: TƠ PHTDT, saxsg2i1a)06100162666001ã400axui0gi4002s0a00184,ee 651 
hốt [it THỊT sa avisgtikilgvuusasdchoikiNilbasiafa0l/6ln8194begVG 651 
Hội chùa Tam Thanh: ...................... ‹- --. ccc c2 <2 s2 s2 651 
BIẾT TC Ti T262 126202661566áex10617 0 012409g<aEessaistdise 652 
PA CÀ [by (báyaistgstCsagilttonserbodssyjesdmeipitdnepifcbisA/<abbyupbsbgbi Đi 652 
TỊIAG CAN ceeessisviioktbeetooeGilbgagespseetgoseotesseokobBei 653 
THÍ Xã: | 4O CGdilv332u25556660x71106065921490372:812u500044E2xxusssi9116491280s0s 653 
(KT TỐ O . .  {ẽ. so. /.- sa. 654 
BI IPTiUffSXIHGEsyssosevisib4dsssresgupasbd6ánubdiajsbsesdtlÀe2gsd415039agx058 654 
Bili bi ifHIEE TP say sasreeetoeiftelxieassttoafieilfinttenstitietririltese 655 
Hang TIỀN::;:::;:::z:i:s6siiiii012115112101210ã n2 5611141153 16555 6358165935 s6 235 656 
IIý8@2f12n0 7 .ốốốẻẽ 656 
N\UOHIE: VI sasyÿi1xxBS9fygv34.Viasáusivoayyvoelblaf(vgkŸ490-s kág6eo265994aslsdctes 657 
O2 29539/47)7254693191062v55 514w p2 0avsgeugrppydtVo0se 305223555 592543593 03A 658 
BI 1111100000006 659 
TC 16c t TIÊN TT  senbaspiierdeniaaelBtroebeiinoasbgikulagtohieeydcfieedgtey 660 
KỊP TL PT 1253;13822x8/24xtusagfkostôfestbsielfdoisaassttsehsbsdssssioujs2sekiássl3Ri2ag0 660 
EI TH H 4a ẻẽ ‹s. sa... sẽ. a ẽằãẽ.ẽa...a 660 
ThniilfFCi) RE Hi | SE 1usasssneadileyediasessilliilesaebisbeadeliGiiai 660 


1016 


MỤC LỤC 


EntđlÈi PWIoAIE: YiỂm! É H/syssiessetoleosG2bdzoagsuessBagiaostb 3e 661 
Để ni 10H giai6xi06ássksbgbistoalpdogbasialbiensilldbatsdoaessfsi 662 
TY TẤN tao nyergivBomibrobditobogtoiglbfualfesugjtaBtaaCGeltelsEkghialtigelfss 662 
Đi, TÌ GP 924 stpfe22Liys thang hgnglanggDogeattrtdpiBVL2XatogftgSgilit4isex 662 
FT TT an na na ca nằẽẽằ 663 
Hội chơi núi mùa Xuân .......................----- -- + + << szss2 663 
Lễ tết “Nhãy” của người Ddö: Da ssssásdaseodisagskdgkgpsulgi6<l 663 
EIOIRONE- TDHDuxdisssssns dfiEtiasdlgiadite(li6iediGiddatilitjiiplaesdiyDaifedaaa 664 
Lễ Lm lieliseUcrfibltfTiL MÔ satasiscaassesssuexakt00sgsgbtgosjglaediasSuse 664 
Lễ hội đền Lão Nhai (tên gọi khác của Lào Cai) ...................... 664 
DA (DU TT 1 cuên teaepeasscoesii EhgteoteilistgDy0tAssnyfngkisonttbere 665 
TC TH HH ngõ re 666 
ThíafIH/ DO oi TÚ sa sa4cbss246bssStdx4gfÐ)S40081s2644/2x4986ztmsuxf2reni 666 
EÑD:2cHrti[HIDTÌP conggansissaptasasfdiadbipafiesdiagfldainbilokssgtesasbltaaiwaonle 668 
TH FTFGITF (6x isábaisose0xesbapllbnngtiasgdithdlsybuAssueisbloidibbgiie 668 
Thi 1E BAN lo asxt2ss1200443566102344038/634gs0664x650266220166052004248320x95⁄6 669 
IHð TA: THỜ oiuassebedieti2Sbsasigbebskbbktuxedtfeioltbbiglatosttlisiidlbotksbet 4e 669 
Thung lũng Tình yêu - Hồ Đa Thiện............................. . ..--.~. «2 670 
E HE T1 =4 J0 LÍ sssgnbisRtoens6igesiadldessgleabEsietaafordnjssniabjhSisbe 671 
Hỗ Dankia-Suối Vàng de. c0 10 011 0A1 60<6461151562203 04 671 
BI] iffP DHTE sasvmáiosaoaosbpfibsbifogsaintsfeslssgiiaidtnglbsosbpisebidetbak 672 
Ell 111/711 7 TY s csgac030yel0i6921sneloableilidgless4poisiidllisiksglofi 673 
TH Ea HT oussezssssseiob0usx0596:25172640034g806xassuscox2xtiuss05ta48330x93A4 673 
Thi PDHIEDDT sụoady gas bseedxetlslttbsxitusuloadulontl 0aáa408l04a£lssbivioadgbes 674 
THÊC EIoIHfE Cũ FT ekidzanahssssinlsbdpiueoiltiabilinbiitispjgosibpiitbigiuygeigl 674 
TC 1 0 0062106xi27002áxesoceisonsatfsiseg 675 
THiếG LIÊN: TC HH TTE seo kg sbg2/3angg54cdsndibsisaV0400/EuecserdiA1tasdisliaagea 675 
Thi ©iL10 TT) svàysssgessrbosucsolbkgfoiaebtsdeissisdsEnlfse sirsdvsdbtikglsásse 675 
TH Mi VôI TP PB Tu xsiapriibitiannssdiuagaisisdlsrlodbbGiao 676 
DI TH Blti2s6sssesH6gpaiialibsilyiorbsis aidadfelgfSiagilc1idi0x0yqre ghissii 677 
Chiúa LH SH ceodsssxtgesis2vbaxesssdplioialagexsostseklgskodsel3xi0,2Aa 304344 677 
Chữa Linh Ph0ng (GHÚA Sử PM aucsssseviasaiatusislbslusaldlzbstsbasa 677 
Ti LiitthiT HILTTC yáissdssscfoi66nstigssgoglfubgifoaskuiesfisslodsfsswltosfsejgita 677 
Trúc Lâm Thiển viện.................... -- . ---- -- 2 + - S2 E122 E + EE£zeczzekre 678 
Chữa Thiến Vưững Cũ Sáo esesssasselssoanivoclgiaseeesgkZsossa-sess 678 
ClIHỚ | it) TTE sáo mọaateedibablLA6(1kuigiassagfnidassdibissftn tua 679 
Nhà thờ Con Gà, nhà thờ Chính Toà ...........................--- -------- 679 
Fllili thi [ìiTdllffossásosseososisesdsueadbetiai6lessbavbsdsidsbsAagegG4x 679 
Cả: )A:LQP ssšxo¿s⁄áx32s663159065555 64560555 306099 28v 84 0539395483504 dày oé vẻ dy 12 022 di5a 680 
Tí TP T1 1l0Ì 111 LÍ 5uyás0:40 is sdaskeyg@ekdistfcssiasasffuinbkibljpEe 680 
Dị | TT T-iesoaeeasdeniaauollebaeksjtssoffblsdePokudoilialgittpe 680 
Dinh Toàn quyền (Biệt điện số 2, Dinh 2).......................------ +: 681 
ĐT 0 6x2 R0 0 0 60620624201602 050 /kgtyaisrsivorstat2 ni A090xtrlise 681 
Quấn Thể di tịch: Cũi TIẾP sasosseseatidiasdgrtbiaagialiskbiissaantbtesesd 682 


1017 


E 


VIỆT NAM - VĂN HÓA VÀ DU LỊCH 


FT TS Ổc {a sẽ“... ẽãẽãẽ. 683 
LỆ HỘI GIPHÍT TH S1466055622619006006686066006ã2kjexis6e2uiso00846686a046/00 6s G24 683 
EErIDINE- [it GMGIssfekasasbpngbilawolulliasiapttbinsiSÔltebssyiugtgS6ntt 683 
FEnctiitt: TRE NHI ssessseandagerubngiinDieptriaiteitfoobsbbrtlepsbbe 683 
LỆ £i0it- CHIN TừNGI sasesassosinssdlestbsasadnsaasaikbieCeddskeialftesdba4bae) 683 
TT n6 na 684 
THẤNGC ABIFT bi sesaibbnasltbiasbtlsaefobteail466ibsaydbasei 685 
[gioi 1010: 10T ay2scrsegeisbietliaptuasskitesskiltggotldo¿cdbilsoilaasdbtdnay 685 
Khu du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười ....................... ..--------+ +: 685 
ti X/t[DWY' Ti LONE sissnsdssiesisilt /anhlgakbgtlisbfs24Ea848s3ngbfnsdulla 686 
XU loa Ki THieiilt TETR sassesseusangsasbbbaassssssskbdbssbd 686 
BI TC TT HS 6n na na {a sẽ 686 
BÌNH To n0 00100011022 102012212009212 2101400016 nn: 686 
370811700862 0007Ề7Ẻ8Ẻ8ẻ nẼẽốốẽốốẽẽnốn hố" 687 
(Của: Tôn: .THARHH¿3ýx:4635464s4s 6ã san 05a 0Ä L0X gi ông U24 rán asg tô 687 
Chùa Linh Sơn (chùa Núi) ...................... .------ << 525cc s+cccccs 688 
Chúa EiTft CHỮ ásusestieaokiiSiobaaasbcsealsspefadtlsbkdsasbakibs/4) 2040244 688 
Em TgtV ni: li HN syasssandesuangssÔDoinlitpisnaiseeleskssseisubested 689 
FT r5 nn  n  nhc ca ae 689 
l0. ‹.-a sẽ: cố Ïốsốnốnố nang sa nằ 689 
IR 102) BI. ÌlssjyeayiddtecbspDo040s0piieBniDgtj8liRglifStxitgtcStbisggáosgeiplifosbitsotek 690 
TRÍ: C AT  sexstcasoxatblaibnebleidedit2iiitrsiWil2Ludotsaairdies 691 
Khu bảo tồn thiên nhiên Giao ThỦy..........................---- 5+ 5+ <+++x++ 691 
LG i01 VI] KG sàistatassssaiybbesssstrôallobkklseefaaskiSnliskebodvgköatAxa 691 
Bấi. Bi: TihITiht:,UOE seo srsenasbrenassaeehlieeionlutbuyii3ggnonasibf01iaeax 692 
ðjINNI2IP7Aố.ẽố  ốếnố.ẽố hố ẽ 692 
KG Í nnẽ sang. 692 
ChiDHD Pin RITRÍTuseesessanenirubsdslgssbadbskssbsbesdvigndsselveknybsdshinbde 693 
D5 6a c6. sẽ aẽaẽ a asã 695 
HT TH nh ng c6 nh 1s 696 
K(:tHItieli HD Cũ se 0sessbeskDafosetasgsla(qàpôulanst0abngaSeybgoxe 697 
ND “IIẾT: HHƯỚIÍP csxsss6as566a4se2614/210/4akp6l56 Sau 8ã 10a S024835462/441208g4 698 
DI MO: d4, 2221012261 095260 002171011135 15000320501n4515251013259 3521950581362 699 
Ki Ti TE TIUEÏLGIÍtsasnssisoeandispsyhligashiorhenelsti3900144994604i21010in/4428n0 699 
ĐINH: BIHODE TT JR asesg sgk iesehtisasdetksðoaigttlobdobeibýspapyiStleilsdisdoelt23RosiE 700 
Chùa Keo Hành Thiện ..................... --- . -- ¿¿ << c2 c2 c‡ 1xx c+z 700 
[HH] HDNE—tysiseasapiadiagatabntsisaibbgdoalulldhusliagitsdiauipsioslaonaikiasl. 702 
Ki Di5E TRE TC 2aá0:s4)asaebrgovplvafgafuisssfaeioilslikeysterAyadEee 703 
CHÚA [| ST¿áns602a4isi6i42aeibiesnliasgilasa040043422g939262g816004G3 0p g7 705 
FT TT 12101 ni anioniiainraniebeatiaaae 705 
FT ¡T10 eneedereaeeeebEniebykieeironieeorriedten 705 
BlDiiiliii:E0DT1DssssessdaetodesksksstgnsilidSsobxbssssgeodiedipsfsek2.tbs 706 
HDi-CHING Cú HD b5 0 ccb 048 1sAstcuvoi thoa xa t6 ttsssea 706 
Hội: Keo: Hành: THIẾH::zxsiiiss si: 62p tlfdilili0i31x64)i830145306s0es 706 


1018 


MỤC LỤC 


NT neo sa nSsnärnrnrnrH 706 
THẮNG CẢNH.........................---2 2 2s cr 2x2 xe er.rxererrerrrrrree 707 
BH Ea. nhac ïäẽn 707 
TS ÄdO V dc dối 1114111300101 C01 1616202020 006106102555: 2042938152419140x14.061256 708 
Khu bảo tôn thiên nhiên Phù Miát........................ -.-- 5+ +55 +2 2< << 2+ 708 
TH Khổ FT xo 124v 1440696464466 nssotxecxbitadsdikbigeass0lxsbiseasthbss 708 
Bllinb: Tri )fTTraiadioegsapibanoitebawaodsispfoEftaupsbsiasdtlfflioBli0idNi0uáe 709 
EIÏ THÍ TFlawssetneiS6xixig4226500x1x8)10tv/Ancb2682x0sis03f200iipeip2S3400missi 709 
Di Hảo L0 1207112 01000120009/0922400022 00022120 è 709 
81]0Jn01n19inlm sen... ẽ.ẽốẽ.ốẽẽ 710 
Phối TrMiIE TC THÍ susbsaeaspeenlesieztuagdislEisurdbibigloaligegnliseesg460060. 710 
5/0102] 8 0... .ốẻẽẻẽ ` 711 
Di tích lưu niệm cụ Phan Bội Châu ......................... ....----------- 712 
HH ID O€taix 2s /204053006165042/2án399/243388164039EgPdxsbt g061404682sx1840x 20x13 Z12 
ộIME C.TIUTT2a0s1a0a416ei28866as08i6iz5asbfiagilei()GG8h0iả28u08aly64tSagkibc3 rÃ|#2 
Mô -DM BIOSIiP. THỊ: LORÍfT su2sipa2sssas4axpkl6sas0eke16404043ag802212840/06 713 
LÍ HÀ t1 11 c1 btosexebf/eolsngGa90s4066a15aias8523/32e 713 
ô 210NI30)1200) 21 2“ ớ ớ “cố 713 
9]]0Jn02/9]101367Tm.7e7.ẻ..rẻ.ẻẽ 714 
11n9699110 057077. ẺẻẺẻẻẽẻốốốốẽốốẽẽẽ.ẽẽẽẽ.ẽ hố 715 
J3 5m mm nốẽẽốếốẽẽốẽố vẽ s6 716 
VỆ Hội ;Ei:UINP sạ2sensageitdseolssbnsf0a0g613au880806408380mi8 39giauigblaa 716 
lễ Ti SE NT | eozaseieisauffcbin3iaef0Mvynoaitbrseiptboisiotefiotbidtadeolfsaondes 716 
la c6saorea900n6oxxsaoseoeneanaeh 716 
II] :HraTIET) TT T.26ssssxi0sax 20x g2 nesiga6tesxV04110g 3184312930006 011901220 01038 01 716 
BIIIMITIDIIIT Sex eestneedimitotaa”0024i9airi) ola gisifimbeabi 717 
TRIÁNG CAN xeesEsaaceselisiosniaStsisviodvimsdsiitealertses6ismssie 718 
BIDI E1 ITNC óay9igsssiasduoesrhoelo lusibeohulselSiagggsangite4slejtubxSExiábibodleisás 718 
TT TÊN 1 0000 va nã ng Sa 718 
EJOHTE +(12 250095/00462313640094940158301,46818909/s20118/002443318600 v08 iệY 2435 Z18 
E)ỐTTE h1O)DON4sasssEfsxssxkVễtsktkscoxtYSS ltvkkštgi(taXe46 10043 t850xskhks0vdVs)200235 719 
ĐÔ DỊCH LÔ vui sssxs625423686/2311000u0x0gtuae baaSgtsuáos Gu2xasg 842813096404 720 
RÑI' NGHI. NƯỚC si 6106n291001125 0020346060833 34w S0x3AhludtgtfAwasswlXogsaxỆ 720 
E)QÔ -|SITI ĐIỆN: i22 620142 14562651 325113443 55435558 1548 x0464431545 055 253952834502 721 
Blll TMIGDI TVIỗ DI NI TÍficeeegsassesesiesdS6i3864i0otd06050ps984g4pfl0na46i0uas)2eiikdxsbavi TÌ 
te Í TIMETZ yaesaoagi6iigi42jlso8i6i1iaatgiliulijnfieAs)00008898acas016018a. Jả 
\//9006)055. 189/11“... 722 
lÌ Tp nan na can na an 723 
(0 1 011 v0 can 0á 2222a0102026/ee T2} 
Đế 0: Di aesaeeesiobkeasGehdtiasdkolaollistessQsestbAsbasludkadiEgbssiase 723 
Đền vua Lê Đại Hành......................... .. - ¿+ - c1 E S23 58 E3 kecss xe 725 
LINE: TIM TẾ h BÍ ssosissfuseesxadnsoadlasssldbkssrtsdskaidlfsal2euesasgoe6 726 
ĐT He c0 0001410100 726 
CHIM? |IIENIIETOÍTE 3tawpsssiaditabaaadseslinsdtaQdDNsaiefrsassoilalidsguitbbesasái 717 


1019 


VIỆT NAM - VĂN HÓA VÀ DU LỊCH 


Eh HT 0012 1a nang se 727 
PT 80 nan. an 728 
EẾ HỘI TH YẾ NT honcbtsbaapyiaplibenatssiagSkhszgSubsvluiaosfilnpkdbaese 728 
Dễ HỘI - 1T TC Hs» baøxvspssagZiilesbsskbeftyndieaBetDfsnfceri0216302nyierlafee 728 
flRIRIETHIUDIET sasspcseeoloiuiapsesbsieobdnglkdderaddiiuneuiccldillpsttgashihe 728 
TÍN ANHỈ xa sai ssassmdesbaovsdrdtoiabestiaslaanbe 730 
[0i Ðị Tìn HE 2 6ixg26:66s420es0x46bismsosino6sltlotsctbetadfSiesetiesenebi 730 
Bữ biển: Nhhlbr HN tueiisiisg(astsgibosididdinuilasiiyilalldpl491460116140090 730 
BÙI DIỂH: CĂN ÃussessbrsessttloksttftsilbedbkbnsiSbl6tsklltatetk60013800184 730 
NI VIMITR:L:]J/%v6ssekbotxfuskhdftl6idissdbggtilaegeitgalkuurgslskyvedbsSfuslopsgeudila đi 
Đ)GOINEOQHH, NA bias3uxsix sc1ella3vrÖexsnia4saufrs by 2614054353454E0191990418 731 
[lji TÚC Tre 28c y5 gisrseelfa:ssgffietprtbarftonbercelfc2rtaviee 731 
THi7i | NGHI sossetsarsselexisilaedpasla GaSaVbubtàuiaueisvzisàbtplsdliuaasntkil Ti 
TÌ 17, FOTDTTTD  dáunooc lingatbdinl8imasbnagbtbrgfialaasbbddlasuötiagpbjtsuyNesill Ta 
TH[) T0 LL'va¿«o2óia9seg4g13eiisbpytisslledlGndktuiaiagesbisaleoddboaesbDl Tảa 
E101 cua anhi Tin ETIMGRE: T1 svss¿as6sosattoslsgosziie360s6asbsee 734 
HT O1 n6 86c can 734 
EB HÔI MD TRE: lÄRcaanbkebesdieispgoleitetopuiehÐlis2sseotbiyTgsaszmeulogifos 734 
Lộ )/IITT2scasercieoadareiEblEsgjSpskieapokosabasmiuOltEsadfaitisitnsitdssudl TẠP 
bi TT r Í  r5nrnr na ăằăêẽêỶẽ.aêẼ. 735 
Lễ đền ơn đáp nghĩa Cha ÌMẹ.................... -¿- ¿5c sx server 735 
BHIEIETIDTEsisiscsadgssingtadtzeasngstdlatlteeiapallSspleifg2aHAtsgioarin2 736 
EIHAN CC AI | sai6sesbtbsiioborptebetrlstailsg86fnet94oesbidggtgiatoeia 737 
Rừng Xuân Sơn và hang động Xuân SƠN::....¿ii2xcccssseeboeei Tủ 
li Ti TT eabaocbanbseaoaelpsecbbieoaeaokibonduesgtdtieialloslidiheehlrssagee 737 
BlD:AGI CHÍ syss:8iahsoiontsapsitisgisa80dđhssofdliia hlhnRoinglispabBlnlbasfSppitin 738 
EII TC THỊ mới 232 s80 1etrietbsesdoicbórSSsiettfidvecbkpsbsleoft 738 
Khu di tích lịch sử đốm: TÙN seo scra be Gan nh ghD3ess2 dê. 738 
CÀ: PHÚC TẾ THÍ 6x qssespcefnsbiotbisbdbioankiuiuiorelllesolabissgtsasbdubo 740 
Đến thờ fllog Cũ: Di ME ss6sii2:ig2zessssissliniabibinagasleigsail5iu024 740 
Đinh: Ì-IMINIO. THNLWID sas24cssẽicaxzggiesaggisoin6534015920iA0bpbeqtGettBee 741 
LỄ HỘI 6066626606406 a4s400446064366x6x50x665 Gxa64a21a2044664126464s85LeEa 741 
BlDftiCI-FIffE agsebsssiwabad6388s6igiksspsialtreialelqln81xem8xasfdk 741 
II s1eifnbleHaiẳđiađaiiadđdidiiiaŸ4ÝỶÝỶẢỶẢ..... 742 
EM HH HN nan 742 
Hội XOđñl¿¿ii:12045651145501530455354145)36414589611445s53112033105160353504253301 1255 743 
ElDI, TL ST Mi susssaapdcoisogoit5i906slxvndlasltotisbisssdttisbidtisáetdsiditesmai 743 
II: 6laTIITTIC 66114 6x11x1iex 1606 06xxentixs153012581606a04044x10700/4x99102a5592265 744 
EhIDP ID r nan cổ ẽn sa. 744 
T12 va d0 naốa ae 745 
Côn JE] SE yudtstibisdgiegvagtyfyggoibiesbhesetedfdeedtbisgiebiAirttdcexgsd)8iebl0itdk 745 
BI TH TS  . . O. . Ặ{ẽằằẶ 746 
Khu bão T0n: Khôi! THÁI se sseresiessisessketgssbsglsesisefsix9886ses5ee 747 
HJG0 CGũ<= VIŨNNG |Ã  coutsssi00i01fedisaasRbiasbitsfltbolusaslxigiiabifNagligifuaibsas 747 


1020 


MỤC LỤC 


Mũ) gÌI0COTHITsv:sv i2 v1x1304ay1906ayi0viEeivcevOkvalfl 90/0550 V00064940/ cá 748 
BnBIcIM NI THRUB E2 sejeu109289/0002600201020;04104014Ax30324p054560/eszf 749 
Bi PR ibuixiesflpniesltigjfcraiatfiteretlif lo ttsltsfitkuenRoesidtdErlouiff) 749 
T17 TH Go seaxoesdiicsonaasdSiitriiiidtoglisnBagklofoheihioiiepgeavitissgpebi 749 
Che: LÍ TM SoasekasesdyaiatkdiadovasBidsheysstujpdsstSotrftitsetbixdegotdasBesi 750 
Mộ và đền thờ Lê Thành Phương...................... ----- ¿+ +++£+xs+s++2 751 
Mũ vã đến thời lifdne Vân: CHẲHHassussiagnssdinasbsaiaglilieutt 732 
Ti: fRN) In a9021282sf02i(ieastgiletiet2endiffieadbpd)cxazlEl4122es0sigieiaigttbiii 753 
DI HT nan in nan 753 
HITTiI TT BE 3 HC |6 s9xi8a0s3axkdati4SsjdgialssielgataasoaakitadEiallsassllfoidisea 754 
Lễ hội Đâm trâu của dân tộc Ba Na...................-- -- --⁄ «5555 S+5< << 52 754 
E lì TU TH 0102010212 Ssisnianaeogee 755 
EU AC EE ÏMII sassssascsesfee9 2026 .0qsy2aisbisofinllsepdXG 755 
TÌM CA T  sast2)1snu/6c5xppsbpnfetioggtilftialfntlisggbcbydgbiagyba 756 
ĐôitE Phone INha-< Kế BnTTIE si sssaisaseseasbyglisasgbngsillgáiiGaygde Z0 
CO NI kctatai1192284053)x39443121066523903/63039s0466129604112343Gd3a9316692157 03/6 758 
SÔHIE EIIRINHssossaessbysssdjedBsdeuadb3bobdliasgagecdasvsituasxGE6g00x4iobl0ogxuosd 759 
BiiIifiiftFEiL E|N G3 ⁄sssuesnavsgisiagieeaitekaaabiliinalS0raslgbasitorsrlusrtyi 760 
Biểci Ti Elipoi HE toisessosaitsbeljactbsssngiaelkussbpgtbsllasbdgasblabáitei 761 
Bãi tầm hit rễ và BẦU THỦ seoasaeeiiL0ciasGsslisssolbseatias 761 
Làng chiến đấu - Làng du lịch sinh thái ........................ .- ----‹-s- + 761 
DI seo cesssbdlaettybasggzfaufopdtullutbsesitt,boafgbimiaipkdebdltpdls 763 
Điền Ztnihtf cơ DHIP siaaiasagi90256g856iaa3518/302xtoejoig@sogtai3tisbis7s 763 
Cifidrilttoffi: FT oosassedseloseoetbatfeadiegobsekebdztosbtsrdbba02yibag46s 763 
Lũy Đào DU TÚ ;si:sccisssszriisssiniisuiieniaE1iA36634153545551559838393055658 764 
(HMrf TẨY PHIEIIE iassssgbiekxieiigtsslissi6l)caaabglididkihiebifskiiinuf4tbngibƒNhdklsg 764 
CHỊ TC ĐT GÌ TP Gš225xngkáe tia bo 6enfs)eec346461846ã4ã20i22kextskbud bit 765 
TT na 0a 6sraaaeaaaeneeoaaeseee 765 
Ti EJGhE THỘIsssoagasgreaisatosidGuiagibD,edbadfser6sliigiasaiseljio 766 
3/20901N 0001 0100... 766 
LH na Ho 6A. a aaẽa sẽ 767 
EPIHOI JomitCnnihiilDHIBTE vziss9g2zt0z6s2ssy6x6iec0446ãx63020xás90;24oge132a 767 
LỆ [fDI/-It7 II TH gi; cesseobiÔndiaifbenfljDtosbiekessbuiseiediaS/uitsjideeativie 767 
KT 1 na nedrieardioeatiesiaernoairise 768 
TINH eeeesiiseegioamdsapreoearkeeosse 769 
END dc TU] -AT bác 11461eycagkdi2:4308032380806112a808y10451090608802/215280 21a 769 
TU Ì 40 €]IÍTTodpsaiiedrieoissfbtsogldsataslbeniisEoidoaidoptebissdtsosga26s1suguid3 770 
ST THẾ Ea 09211006i019002060 neo 771 
THÍ 01A: MẾ SN s¿ixst12i614ã16216s343069643280662330006333204224333024833048524 771 
EniifiifiT: Ti "IIWELRIFfassjsvzncaozsela2as6suisasjniginliritiulis/xSiltbsfSa6iissaigia 774 
BI! RdHE seays560081204va54056y30nivá941000994001U995 3/51034927L75933370999414916002225 774 
3518 51:81 0 0P 13... ẽ 774 
EII THÍ g6 cm ad nrartaselioeoyar 774 
TH hi TT song i0 n2 bxoaggsl08a6640 19 sbilasesfuerdee 774 


1021 


VIỆT NAM - VĂN HÓA VÀ DU LỊCH 


TÌhH/)7 ID. TP TilasaaebbvssllasoailiuvsagdlootubobassioobeokoipbassbubeaB2tu2a 775 
Thấp KHUE NÀU cá cv⁄2112662431664624420x865330924/4a5000602204260333400/430048558 Xin 
BiiiltEMIDi (GiNE” DDCIaxeistsiadieeiegibndlsg dGiaibisillbEMidet4Sgpeslabklsiia 775 
Kinh thành Trà Kiệu..................... - --¿--- <2 25 22+ + ‡* 22+ +exssses 775 
IIHHDI thiT ro Rili lss»ssaodkiaxsvsgieiasbasondasuadlosansobicoskistvbsgttsasEssk 776 
HH 10c can an A02 y2 SouEi xàet0ascraifleoeytiectlopeve 776 
È Tì018/1 TU: TY TH Tài i6a14brnesasbdedbsisnnnfslbtsadeliaseosbilaetligkafteo 777 
CÌH18: PHI: ] TITR-sasgtosyiliapisgilobigbtiluiBbdi3kaptieessfSyiexapisobdeladbsoilas 777 
CIỦG, Vai: s¿1xs1962x5195666361100)xÿp39s2ysstus2trssatsasl360/0cx03000193a 2068. 778 
T1 an 5g 8n ng ga a àa 778 
Eit:dittriF Bi TKETaeissuanaebsudissianlistebstalsbigiiaspepplbeiknetsletolso 779 
Hliiunt TihFEIYICTEEsexsoeedsondskssoibseguiktiasieholokodbbsosavdBdsai 779 
CHIHð:E Hi TS 2ox2csaxkso1fagstscdnlSiCcis8a363uaubimldisE bossiÄ/4sasuksei 7Ó 
DĨ TCH TU. TH HH mvtsaieiisg2asiisa 1 sa idabsgpetlisiddisasg84sáias4teik 779 
l;NỮ tỊ:ICH:TMIHDE TÀI sitssuoiabisopdldbgiujiadosttsàbsivócDsgubagbkcobidsatiai 780 
NO -hìiOaIT1E: DIỆsy3z5622554256443x21366y 10045009 nạog ugÉ nữa lu Đgvigg Tug3/g/axs298./a 780 
DI HT nnn  nn na  aổ ae 780 
K HỘI LONIE  EC HT sussgyenlasoauorgittgggsgiltktaegiegraEeslielfenhetioohufiggviegkdbsts 780 
E111 H1 1 111 ta soi tenedbeyesddioia ii 781 
TẾ TẾ Gi ClIE sesasaeeosgedllEnebaailftenlg tk soS/fenaTapld60u 60105 vbfN 781 
CỤ NNG GA lasssebsdxoxekoseiodsdehoboubilseeffsssemtioesiiedbkidhe 782 
T167 Cả 0o oas;sgflastiebosriZolngingsibrdgiSdipfledodlig0fttfe 783 
D1 1 c6 co rn na 783 
Đ H0: LỘ S0 ffltszav6sx tostass60s0sxbs8vssxÐniokbsjogdloutoslfas428100/exxb540kSo106asA 783 
li DỊ H) (Sợ: Tín HÌ:yssgau tgenhasireznadkdbpslisetbhlitÐigii38aonasiblt2lissubg 783 
TH 1n In na 2 an 784 
TH DỊ TH s2 n0 022 n7. 784 
Chế LŨ MÀ DI TÍR TftsssosssesrseoindonayEettelexsyeng3scrpdisyÐetfnstvsettbasviislobsbsoi 785 
Nii2Ari0iir TTcT-ápsglsepeadbedlssliaagieGiiuktgsoiagredlilifoialantitf 785 
BEtFHiET: s0 RÌNE HTuásosiassf9elbilfubsainwyftiiidGijsllslliis0fwee line 786 
Bấi Hiont/MI HN sau lastioktiata &oagNGeadal6A04iAxi0013080609104184001866m 786 
II THIHbssst6osgybii61ees xssitcsstbigttpdi dotlfpsateugllastooslezeotelytdl460i2aÊx 786 
PiiiciiftTiiibrcci Sa, II lfiessseosesedoalakegaesdl(Sfxoslabls6ugslabsobvje 786 
CIHộI In THTP suasbi6ngSọisiBRtdhauiuÄscigSQscdsasbuitsatsbbiaiitlAđtrse @uedodtdyAe 787 
CÌ]iit  TÌP sá 1811110010020 xa0:0nxeerttseskibts07000n1iasiei0feite 787 
CHiỦg: THIÊN, 2§ey010stgetlec2bisiiatvi4Bass4lbagieicbg)43pll88232xas1A1(05 788 
JifilitcbC TI-ã sasasaagntbsv00i3flayepntsptslaaiatsdsltgislasableoalayuses 788 
Dị tich Bi TH suy cá 6600/4460S06x5582066b5820i:ság3862x4660002444550ask3200/aÀ 788 
ĐĨ Tích: Chiểm thai Viini: TƯỜNE sạsöássx2sả4631564212se0ssaatas 5462 sasx 789 
ElIitTiift7 1TGHf-5 đi: Hỗ so. 09160 ava0960008i2a<igblfekeunidkaliaos)fSdsbbilsegoi4 789 
KẾ TT Íb  ssaesiEenesrttntieihdensssggEdteerertiaplterirebaitesgteibitansfiemaebeyixe 789 
KỆ Thi ÍRIHHNITCTHTE ssaneeeedsefeelbiodui8llolilleeresssesn0ahissirodatéesbivliodi 790 
LỆ 0i Tin T1 Ho 0812 /1226estihdbatvlalsbustlaiksoage 790 
ElDI 1L) Bi THIUYGTÍ sus2tedajttbsesllsaslbiegpliReorlitubieidnabisisabsdatilumdl 790 


1022 


MỤC LỤC 


ñ““ã.¬. ... ốc. S6 j7ẴẰ SẰằ6 SG Ïẽ7 G5 791 
TA TC AÍNHÍ su g8stttayiisgtsslsodbitbedifisisbtttnagslgststsiatifhi 791 
Ni Tin EOÌTP segaecuiceGbsilioafeudbijiibpgastuapgitgaueioaiGasjiab60ts0i4k6yocle 791 
BllDF EDI: TT sáng gu 0yieeainssghididkiiitisdioasleoaibsuaiibylldteihiohsasDeeitlisiness 93 
FT ng non reaanvee 794 
Di 0 in 2a in 9g a sa .-.aaa 795 
Dị Tụ TC NT s21 sarantiilitteebiasaubpeltdsiilugsel 796 
HE: THỊI TC TÍN ayzeegasá2s4ibayedasaseliaslN4iiáa8lôi643)f06/aggsnla9a8bVi3s 796 
Eliiitr2TiEE DIbus2y3f2as2ss2texe2a233e/62x7osbduosgbiozdaosfo-ieasystebsaAvrtszpfidbx 797 
BiiifTlE © TRE IUbsseusssieoaowsftsgliddasahpsndsfbaasldidlgilllBtblodfR9ftadiisáigeallgas 797 
EIliTIE. TH HỢ sesssd sarnoeisuaagbisgttoitbsadehlieszaorlietEnbsisgtkubg EbsterDBe 798 
E HẸ bị WDE Í MBDIDT cassssesvexfdsasóft0 ngsaeiolixbdopiultsssaglstsdlihdsadldslsu VAgzái 798 
B0 lAMUITE vs ssesálsia6osbeluxgnebC0assy9/04004dm là SuEmbussmuiset 7 1Ó 
HôiT TGT8: C HD  Loasg:g00x615ag/020igg822680a00a0s80616abtlfntlbssddisasg3464isg4b42 799 
Hl6fi:2Y 56T BA »xe5352i1c0u 0yxamsysc83% i8 4941x625 )yás12s3ybiasltyied4 khe po3a 799 
J8I218002000101070Ẻ ốc 799 
EIOHFE)UđiosvkfsayvEostifextEeVastiax0vsbvbVJaykfsvslvvsì 25 day 69VeoybeslSv SE 0y S2k px 800 
i0 I|C GP: VÂN sainainnuassspnisntogituaagilagsebydseibnlihtbdgbutbiagilgedgbfra 800 
ĐO QUA: CA i6/8xsseibnxisiasvssaiftisiseatibsssvsnvszsbtlsauldfaskEsstdzbsas 39a 801 
E0 01 1s .saaằ.a.....yằằyằä 801 
TỊ TẤT œeleoal%4400oibogjoeoitdpfsbingombsikeSiskohtibssitlabsambaiteessiSQosudiiseb 802 
DIITTIDIPi6eagicotasiiiitbbsapisylliphsgtmyaotd2babgfosfislllssittbodtalfttaal 803 
ĐINH: TT TỔ traaueifensbagtetiogbiisllnpgliinfyiSDllmisbpairsiingidiwtelf 803 
ĐI H2C00l21T: 45,47 215466ix 81 1eix 0510115281 1646:95024/61650111114 01027391546 803 
II Í TH TNN(.LDINf suieaxsaudssspogbhassrbsioyiunobsslkgflioàšikbebessbogsbgpuibbia 803 
D01 6Á62216020160192010020202 00g00 nr 804 
DI TC Hì 7W DIDWTs2oxssssu2v/50900ysi9 t6rteagiteboblodwsgbadedgsvSd12uss22  6ks13se 805 
Ti Dị. TT LÍ gas 2252e1205564ccsbti2s0g0yesfeessetiaavioolsbdufsheessdimenibd2 sonse 806 
Đi tíEh, BaChi DI HES2ssossaeas4 244080 isas61icoags0eö5x tn6iaxliudinsbl ad 809 
In 6 1." .ẻốố.ẽẻẽ v5 810 
LỆ HiDI CHỊ: 1D vtaecsagthsaue9004464/64e0100xsý0402486k0x0045894001©35:0:01500/t+ 810 
111008 |0 67 T71 nh. ốố ốc 810 
li] rì:ETHCST TC spuhabfougiaseepbibsiiohlsbetooferdlnlllseugijhlieltie 811 
Lễ hội đển Cửa Ông.......................-- HH1. 1 ckree 811 
Lễ Hội tÌlnh£UAN Ñ HP 2 sisxssessisesodleseoisbfsdiskslssbk435/601858s484 811 
CƯ TÌ iu ca n7. 100x10 t6 seirloilleesanlcsobbtberee 812 
5Ì 11 (C01. YMFIscxys2sssbgs2yntspbftopbnditgtobbAthfttotedietbsEgiolageieoi 813 
KĂN¡I:taniht:tficifie TT REPDHTT 2 is sueoslestoexlgsekosaglloaslobaodefksabeeitieibfse 813 
CA TU u22596544s566226855064g89)2860465939028ggs842024590/48590gg49032004216g 80326 813 
[ 17 INT TN274:2165.8y16u11ai 6b EtatietssapeilfulaitficedrigailileibbsisiMisteiates4RErbsm 814 
Suiếi đi TroE: Tế Tfiscsesssfsngksienioebagniegoongiistasastdrdbsgsd 814 
ID] TH 1 s28 sstiitbetiEorrfi2pttrifetoaofbieaiiflortytteceirgiE2iiipni 814 
PO 2 ằ ốổ  cẽ  a..ố.cẽ Sẽ 814 
Thị G6: CO THE Tf[suasissssbiatiyix2eeaiblaussdisguoabiloyabilfetauisgmôi 815 


1023 


VIỆT NAM - VĂN HÓA VÀ DU LỊCH 


Vương cũng thánh đường La VN siásssasisssaiodeoooagaxessseoo 815 
ĐH Er ị ii LH caag9i0c10xis6ã2ng22st0960)04100A166i4693aa3464/89045 816 
Di HP, TC 2 TIDTs sau Essx2osasbkiagvág/apeatdtbickEukilisbsxigcasdkbdyl2 296m sie 816 
ĐỊNH Pro. TRMĐ TU xuseussssphiissdbeshgoaianaalllaslikinteeslhddcPutssrlefsillediể, 817 
Đi đo VD ID se sessasessastsonissasbdouosssoadsEs2aklopsubs bestsis2bsss 818 
Cầu Hiển Lương - sông Bến Hải ......................... ------+s+c+c<+x+xs+s2 819 
Hãng rao điền Từ Mác: NITI4Ps is seecissssissbisliliexxa3segf6a024 1023 820 
KT na an sẽ... a 820 
HIỚI CỪOID2CUx2s2352sss2y54y9951960125060y50ig/2)33690sgs3532923599634059623203 20029 1à 820 
l0 THnIHIffTØ TT HỆ TẾ cxaossengifieasienustilbsinbialbbddtasktkodbasGiuuissgheilkii 821 
KD HNỘI.J T): Vi sontysbsrobstbaeorniieooiRsrtespsieimSeisbrkslssdt2dieeasgblieapmiô 821 
TT n4 6n 062 821 
TH L1: on 2n 02 Ýix gáy lescbes 822 
Khu văn hóa du lịch Bình An......................-------- << c2 <<<<<ss2 822 
VuUfDi:c0: T0 LoffE = 1T Anh: TT ssaoaiabdssdsbielibinglialikÖtcaABssa 823 
Em TP HE fRGeisisslp6sai04/6630686x1481002640tix5i01l43580/ 30300 52p bi 823 
Vô: VINH CHẾU seagsösceliibiaseboesiebtistksssbsaslJatiaesbd4sss 823 
DU II TP DEsaborasdentbasboihasbtoatlisttreisstbigýS4bnufireshaseilsylissMbsb 824 
[Di DI hiuc6e/BaSrbjndogtthakbeitaokbigidbfrnluatfuslteh2gflfatbeiEnerbidtftfÐenliifa 824 
CHÚ TT Tác s2 pecxtcavbsseatesAiiblxsbsbl tdfnts446esteetabvbdbg AB sJ2pml2RM 824 
ChịftTIT ĐC tuyiasixssebssbiostatkibsbiegiabeob@lbisotcdbteahisbiogsesdiggbsili 826 
CCHINHB: THAI sieiixincdbidiVieilaigsoxaboNoVoebiv4iasiaÄtessshViigliasoipossagtjaai 826 
CHỮA Sổ LÔ gi2ccyx4104162440405066680664E3.g-0a2ksvt2aspssgf4dqusgbS04208gadb/ea 827 
[TU HÀ Tu 012 ai non nan 827 
B100] KHIONHE2ueaeniassdnaidisgiatiiuittriieilllitlsghoebiog2ypiigesvisaghdheb 827 
FT nan õa ae 828 
Kê TK TT vs siáerakocxisi9isichiteostsy4 e321Eslsibhe65saglieedsAsass 828 
TẾ Hi ÍRIpfiftiH TP sepeosielonsdlsl-stlaaag3esziieSul6sgbslua461slad8e2 829 
TẾT CO CfaiT] THỊPTTBfbias7asescsbsegdiadfiigljseslxipdoôsecseadlbiitobisgbad 829 
TT nh nẽ Họ nen ssaee 830 
THAI C (ANIEIbseasoatbssagtoetioesbcBonkigbtiteasagttgtascisbagai4s3sgbSE 831 
TÚ) | XØ 290D (C0 41/241220121151114217110 708372540570 812131101 2210210107 1106170112 831 
Elrifit" TÌịi TIUIET  acsdrntstiloktesgbnsstbttgbimesitdfitsaltdeuglsikjeskeaftiidtalls0gsfsniis 831 
Elrifit: TH Ti TIE TEOIIE ssgbsnasopdnleasaenllsktorlisbilaasreoiispibidiasnbÄ 832 
Suối nước nóng Bản Mòng....................... ¿cv skg 832 
a0 fiEUVTI.TMIDECH 3t ssasiussxasslbsiiokk(1lG6s30xsagfig(bs3g4isdabgtlLaa 832 
Hy TH: CGHÔ cv xaxas/fivobogissdlnbgeabsfgbeanegftabiasdoesasbsdSlsiwueuii 833 
ElÏ TH H ses6zsu350ptigtsagdidecpbdsbbrebofljdusgtagogftasbettailbsftiskossBzst 834 
Chữa Chim VI :6:42s0issseos16áu0x50sessljeco6l056026y5601406xöat2/0919040xA 834 
THiểT) NHÀ TH ` VỆ tqssesnkonnlsuaginiikothiasgiusaiabilsgigiiliiosbbizslaaallidjqgskEpaisa 834 
BI NGTTD-— 0T, 5ausssesgsgkiebaysbitiaseBidtriigaeoaiirsdeiavEulissbpanlfsgeoRkvfbaicnfi 834 
ñà 01m mẽ. ẽẽ 6 SỐ 835 
LỆ HỘI lúc: H016 651122066 xsàecoxtbddklcaXu te syaslxe<ssaskis 835 
Lế Tiội 1p GR,2LÌM HfBfflsvasosassyesdittetbasp10l3i803:0 v44 semai 835 


1024 


MỤC LỤC 


Tí P010 10122301 s62y 2x69 1re9x666tcieoissasiisessiea 836 
TÂY MB sxsaenasaiteiisasasgissylysasdpsresgs288203g7185204534554025233384/0 836 
TP 6 1 0 v20 837 
NI Bãi E)HÌlias:sssssssgsniilssssvsxlgsisng5ã1g6g012355.553 L55I81S S98 N4 23 14395.095i38048181 837 
ID 0 na Sẽ ng nắằẽãẽằ5ằ 839 
Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát ......................-.- ccc se srevrs 839 
DI TIOIFLLoeeo, ng coitpioidôdsssbibtfnoeiBisggftuugtpbesliauagipabdsfflethsii 840 
TiP-CO Eilllt TH oi sesadilaiatsodi8easl60162ss3s sang 840 
Tả Thánh Tầy NI] ss21usssiasaeilsassl66ixss0x6,s6610446x2x023428 1844 840 
Cô cứ Trứng tf@nie Cục thi JMBITDisossssliisssdessgdsislaliigsi2xsál 841 
Chùa núi Bà..................... 2-2-2 tk EEE1EE111215115 111167112 rk. 843 
FT TH on ng ng Ïïẽằ nan ằẽỶẽỶaẽ 843 
li TH  Ó  Ề c nHi  n 0nna 843 
HỘI, VN: B:¿iš5i512xsxgexsss5s1415555654g558694wx5ES64ssbs petbssitissss396sáyssyg0sia 843 
TRIẢI BÌNISis1sayi2sossisafsecbsstgdjiteÔ1lasxliio0sdspep lwesbssesdii 844 
TIHAN( TÚC TÌNÍ còn cattsettbgdaf24gis002312gGisdgifotbtfhokosftieSigtukfs 845 
Lầng vự0m Bách: THUỔT ssssssssasses tiaaseistuaesstbvlAxsgtsaskÐaildavksyiNGisA 845 
Bối: Bị DEN Í NOTfsensgesa to lousbtbgerkeelhiinlhsb0gnx)lidsinasere2pslElbrb 845 
kãN | INEUGH-A 4 vu 206ymlclapbsawiatfossgtsVidisagvenlllls42fs8/44149010us120Đ93/3518 846 
lẫng nghe Chế Hi sessss6xebiessietsdLsilsdcoasGsbisderbltesesve 846 
Chih:theo lâm E KH csissseesscseessbsssdsasbniedsikesxeslasbasktosasskasssse 847 
DI TH lcgsao9saasgaellgostbfboelsbltdbsloailaaulbsftldfitbbgidssvittiaai 847 
Ê | ï L2 2Ð) s6dnsziingb2sbasdWe6on0g9ee18pgiaff0biabtaftessbieodftetoesgdasiliggbsas 847 
Diên TH: Tá 6sxesSyv0absatesegif6eua9i4iasabfeekiboesgbpeiS2i005e 849 
ĐH: Tế Bi] Thauessuatgbeehastreinaesibinaztlbnltuyisiateog3ieaean2he5 850 
TÔ TIUẾ NI llayatSebretBcbipsvEsssinbathitigltaØĐiBilaidgbjoiubiollOssbltisiaiEMaasfl/txp44ixe 851 
Eiển fẰlR LỆ ÔN sex sissebaissdlagbbesoàssidsaiexesaddsdsvs 852 
Khu lưu niệm Nguyễn Đức Cảnh.......................... ----¿-s+sx sex 853 
DI | uvaxaglissipdttiogssleoitppiabiaaibioilteltltselitoa3gsdsnsbssbiososbiosbs 854 
ÉTiiirf Dị TH suangediietobsgfneagtldbneufeslleugflt0acadftolslbfssaf9geejbiteufnias 855 
ĐINH: KĐT scy2v4assetiasGstosk8isix2kslebesxsknbdeoob 00241406 6024456130:84523u8. 856 
LỆ TÊN 1 tán 0022160162 522625 2000810s0 002102: 662c130021225 04050 savsa6seni 857 
HỘI CHIA CÔ ¿s22 bias5sskesistDudilasSusfuclRssdadsidoaltsEuaitdiTailsyesssssasdvis 857 
BiOIL BE” LOMIC CMG si êxgiàg10/04nnxettsrssoadtdjskdtstlviti110L0818466ã88232asa 34k 858 
Ehỗi ng: Ai ossseecsessiebsesesc.lestsbeenasltispxsoraedasagtbjsaslodCtezs12 13s 4se 858 
FT ng non n6 na ca sa 859 
ElDICICNI Tế Lá ssaasssasfstonktabeepicbiasleabladggesioadtsat006/x631a0as 859 
ElDi CiCt E00 D TRP sanypbigisataatgtfoesbgybaliotattbpaiubfpbebadgffie 860 
TH, ND N2 11000560002xng1a0222021052s282202a10022sses 861 
li da va d0 da ae 861 
DI TH  nT.ằa= 861 
Hang Phượng Hoàng và hang suối Mỏ Cà ........................ --‹--‹- 862 
II TC hà toa cdtntprihortgttosyptbfforbgrcrskotdfoneatlitgtbss Vbrkrft« 863 
Ệ TL TC 1 tuy RadrsslitefscbitsaolsbbduasbittgiMiBttifoliktissupesesosbxt2bssteyubi 863 


1025 


VIỆT NAM - VĂN HÓA VÀ DU LỊCH 


Linh: PHIƯỜHG ĐO xu básosaeosilesacas6ltl20xQi0a6x6ssioessesskdzassbbovgfs32003aA 863 
CHIHđ THAI tisss2320591022s430:2agsa5s0x64s1ãagt.gosll6;393652.004902460154040149 60055 864 
ĐH Tên: THẾ nail usiss0fossraabggbissffflassxligublbgjsiasisusinidhgiptis 865 
Khu khảo cổ học Thần Xa ....................... -- -- 2< - +2 +13 E£++z££zzex 865 
Khu di tích núi Văn, núi Võ........................---cc s22 22c ce2 866 
Lỗi 1ÍCPilHltHIESH (NET TH TP bssssyesmsasengiassdilsiA0044os0i344gã6x042 3x41 866 
Di tịch cachiiarig Số Tiền: PHONE sesiusssiisltikbabitasiabndb6a)1600,-a 867 
DO TH CC Tboáyassx2zcoasizadGbaVO51A010a5n8006sã3g930 tai0ãi61358042481 868 
Đền Khuông Quang Trợ hóa Đại vương ....................... ----‹-+-++++ 868 
P1. 5... .5S6SỐẼẼẽ 5. ÏŠổ {a5 ằ Ẽ.š. so 869 
KẾ EETÍ s2 xnaesuinasonindpihdrioaliniisigeenaselondlysloisgieibibrnassiginkieptiesa 870 
Lễ hội Đến MÔN cac 6066601166612 Xã Beiogdgagp2gsla2skk2)A2.8402935.40s 870 
E Hi Chú FÌ TIE sebaeaxbdferoeiissckStostaboVetkoufodsivbsaKirtdiadcoosb 870 
KỆ ThỘi. llTflr Chữ): IPIDIibosssxesoifesssbnssesesytlotetadsgbeslsiadislsgive2eeigesea 870 
TA MHỊ TH no agy6xsg 1806 g8tap4tcbasoAdg ite(3xeg8f/1600800/l408 9p6sblgibabi 870 
TH N0 150011000/6c9/00iog 661202 500500000003 008 872 
Bãi biển) 5o Ì, SĐT saiaastassgiblyvblkoiiaasieuieefl2I005000080a3539-s8023 9036. 872 
Elbiii. Ti: Ñ TT lonsedgsikeosonlisgggdehidtsgielgzaSinlpiietiitbienjltigggvigasdtsnb 872 
DNÚI -[.UOIIS HE s22 kCsn baïnsafe4262À/0640x2wixa30/4284a3//45909681140 14/4618 873 
BI MIORICEIP HS cssxs2ixeniibslesdvyx42xssrslìsexasttjedyEvAsatlbs3g40/ 1b0scuegiyse 874 
EJOHIB- LIÊH ĐO 2/233 e25358646203666s538xi0068w93/baxsaag493948644B088u049u85i0043a 874 
EJOIIE- | PƯOIHD 20L sai 4341gy4ã5525p.38539414583941564395y06i3 90015533 aias9i tac 874 
20082190. ÔÔÝÔ“ÔÔÔÔÔốÔốÔÔÔÔỐÔÔốốốCố CC 875 
Nùitmtific: Gia: HE fl'4seiuobagaxgagkedlellwsowbbfoaa0is4093440a09800e4 875 
HT TU tan3yesyiptoBbigeetbenileilbhuieiptbatsaynbiieaonliambonliebilonluatniolsatabesh 876 
EIDHE TỪ THÍ öss zin loiinakôssaolkinytsltpeaisbGijgiNBskivilQdidlbiidiagfusbiodhisuda 876 
RlH Riniee-|RlDM LR| GD Ssaykssg4g poEix6ctbesbidasssbadlpyibite ciybastEVnull46ssosbie 877 
Su0I17 Có TT (sec se tdgseisksgbogesosdssosidoboivltbadbase 877 
HA CÓIE:IN|GGHIE 5u6x01ss sai 89ygcfasg9iáasykd1 t3 0y 6s2sgpaslus4G555901ảdg 878 
DI.TIẾ FÍ2ö4:liyngiijpoyibteaistteatlgngilflonfgoiingbgSliNKagtzbael060i0gtdfbbykosasbi 879 
DI TÌGHM|fẩY ST seussuatoasasiosiesllleltisgaddliaxbagtlueet©gsbdklsidassifl3s0/4a 879 
Điện lLaïfI KIHHssciv6sscszsiisras2a0061106431E5336333E0443555034531214045533 5638 879 
LũNG "Hổ TÌHil, oeatboaylsxtxdinS0nigbdssgagtssaldrdstisialsxieudthspmejkelde 880 
Lô: Lễ. TRÍ: TH suuanuasseppiiepegiilaoitifrusssslinsssbnpidlisagPuilalpinlisRimei) 880 
LÃN: li: Thiài Hit THỊE sseysexsss24518607264il2x84essfinelolpglGikdlatlbiSbecäk4Ö pass 881 
Di tÍCHi:E HT: 30 fbossgciass2xeas0wi5gk6iagfaiiasaloybosMônlil384484a5i86id84 881 
THIẾT đi THÔ aeaisviõthbsibinnggthgtinöaselsliMgltgiA lnfia1ốlsl05i001619 18018 882 
TT can no nan nan 883 
Đến Bà THỂ i2 ács02c100i2064600/068/0 80 05660x)666ss93540493026ynsu462set0ssk 884 
ĐH 6n 25: odEn0140/0xxn is Gi8g00562s<e 885 
Đi S 0HIE TÔ GsoasskeøniospnoriesgtitpdadisossmbftdsieBSLDYDigin63gi00004A41đ0< 885 
ĐỀN C0) DIETssscosistbáneehirtiosdeegisiriaBglepblielteereseobsoeesetoblosad 886 
ẨÌ)HA SH: D1 TS Tssex 720 ca by2xcsmsgberecleijsusiduagtsssilbsdchesssie 886 
j1 :09102000 Ôn“... 887 


1026 


MỤC LỤC 


I1 2... ẻ7 5s. (ga . Íẽ  ẽ sẽ 6 ẽ (a5 888 
LỆ HỘI Laiiff lIfililvssssszssxatisssx 14s 660616 sx2u66c00g4666a6iklussasfe 888 
Lễ hội Phủ \Na...................---- c2 3 11 11K S995 5505611 key 888 
EtllDIiclDTRS THẾ sunasgaubepkdhierdfpieaibbltkadtBftiDlopellubastefrttrdpriengtite 889 
Lễ hội Mai An Tiêm.......... .. .. .. - -- -- c c1 111119191999 8551111 k khen, 889 
Lễ hội đền Bà TT IỆU 661662152 564196xcei14126151411061541865401044kixv 24 đxxx©g 889 
THỊ A, TIM NHI assa°isontpfsdixsmeukaalllfsgdiidiatbimliiasisomiis 889 
[In ccoaaieeticaseseanhoteaitues 891 
;4Irluif?/2'nirfim/2E..7— ae... ẽ 891 
OGHIE Tr|UOIE ss54a12s6xáe29sat04fhafsssdasfbneeaQSAAsaelobaildezksaaivd1a3  ssdilagEbay xin 894 
\18y 1 TA .......... 895 
Bối n6 c TT ga seeesioacsv2asnnuiasdsssg20 6410. xes4 Re 895 
Khi quốc cla BACHR WÁo cácsaxee3tcsitakssrksesbsslsádtExis(asbrbedssg C2, 896 
B7II tTfT:lGIMD E Du Qaiasas1izbsðiskgllnnhddiatteslntieudissltastbtenaunal 896 
Bãi tắm Thuận An.............- -- - - c c1 HS SH SE 01 kh nh gyy 897 
Efit7 ÌITDiIC” TU sáaz2ssaysoexesl9g06a25472800502082033490E20A30230/44033-x8750gg842ố5 897 
FT na a5 rốn ốẽố sac 898 
NO MP ¡áiisiá221isi221553550111194110383030343554555553535334500151093083551640936 898 
517n181fn7200 n2. 77... .ẽ.ẽẽốẽ ốc. 399 
KH THẾ KẾ uiê 060056 còi 602140250 caaxÀdtasssadd shdttesakat 900 
Lắng Ca LOIB¿:¿:s::::::si20221251011261012103010111311111335114113568630385 68555 900 
ki JMIIT TVVAE suy sssaasszisdsiullo›sabilasaswdssSoypdcawdpgcisildájobaabiaas 901 
Lạ. TỤ UCssxsxiyi993665155364902216430191568358504631701964339443394u468372004% 902 
Lăng Khải THỊ ssosssssissesssisissipitausliy l0lixsask0l/62as0iebjs0ltig8a6a6 904 
ElDi TL Tanesseanuissdlpnaapsdrobb9eglibluefaieleelÐftluieluhlsezgbensaskiigartgil 904 
®i1) NI: N.,0EEatdiidddÝŸ.... 905 
Chúa Diệu Để.....:....:c... cá n0 011đ 0c Lá ng nnká CÓ 14k á lá cá cãszệt 905 
#®lnIi3Ii851a107777ee.7 7... 906 
CliDr: TP ST: JOfiaysesaasapaiistdeccmatljeegteiio0iyeuaioiodlileiorladtiia, 907 
Địnhi lBing DufIt9 Gas iisttcliegtseásiias45gei0sbficsMtAyiifeei 907 
ĐIỆN: HÖH CHẾ cocsuaextoskeakiieeslaialokkgbdfeouksael0si00ss46sxesáa52030s4 908 
PP TH TH HT na an 909 
Lễ hội điện Hòn Chén ......................... .. --c E222 23 53511 EEEEEEEeeeeesss 909 
EẾ THỊ 1T -IY TT” loa assgn2voetavtesarfdeweartlieinlinipofrtobaoeyflitererRligkreve 909 
NO MÔ ldIIE DI TlG22esaxsieetongdidg/5030b53Sbdpiadlsgidappissiestioilelcadit23tg3el 910 
TIỀN-CIIAT | ooaaiki0iaegi<dnlybaasigtiipblesdoSliiGili0lstbapsaidsgi 910 
THẤNG CABÌHÍ- is, s66cx130008an0208012018140c01- 006408816 Eanetea 911 
Đồng THÁI LÍ aesaakbessenbo0oslx36t0asieegdasdhstlensbifuoensbsidekeosigiask 911 
@j;j00 7v 7ẼẽẽẽaốỐẽ 911 
Chữ Tiối Cổ sanci0esdababaiiiEsagl00gCccaaagsklxiataapobsatiksssds 912 
TiệF:fnf0DiYi ID T Hồ su naass6 nnaeadisubattpansplifoigettoiseetlimdestBb 912 
FT sa a cố Knố ằncaăẽã 913 
Diitifch văm hóa Ốc En Giờ THRĂNH sex 26214662 xsestEcaebstezcsex 913 
Đến thờ Thủ Khũa EÏUETTsssosssssiassobodbiisitaduoslasggbsbndbiltosbeisae 913 


1027 


VIỆT NAM - VĂN HÓA VÀ DU LỊCH 


Lô: ThượfIE- TIINNiolssoisesascibtossbiliOxGiDaoxessiodsseoskdvssbSogtues380u 056 914 
Lăng T,IOaIE (CiLồl¿s⁄7ãs6sxix3a2631020643019554as58s0144991640159456s0987468212:0605 914 
Ciiấn THỂ ml) đa :HG5BTfHiisusaeskensiboihiusbsbilbssôlitosbbsejnelabsglgia 914 
Di tích lịch sử Rạch Gầm-Xoài MÚT........................ ---- 5< + 55s £++< + 915 
ChiHÄ VÌ TTTE sai tseseeseibxbagbsanbdaneybdsolbdystdghigsifssksadnbitsasbgea 915 
CHÚ LINH 2 HUIL 2xx cesa2sa92sss4saxsbessvoeaeoxv4x00144000G502344g,x33.gzzas)194 916 
Chì TIỢI TH Ợ su sy1666sa10AHia00s4ediecgftslttosdliitsaabsalbaaspostoa 916 
CT8 BÙI TUÌNTÏ suáisxesa4g16xy000450080101006i0aggb(041ã835yA4f2XydSabioymGcSpsbliang KH 
Efilt: LOWE THÙN TP suy sáss546/616s660443p1543813-8660usbix6usiuSbs0sestsiassSbu2a gỊ7 
Chữa. THANH: THẾ sac naing nai bhanngi0bgnbadasisslasbludlas Sssiabdepitee 918 
Bliifiltliif Lồn on esiniseregnltrientiegeereeseirieireeirkesdgRterdfrireree 918 
FT n6 nncn  Ïốan ổn sa 919 
HỘI Vai LAI sviia s65 xxx 23a sEssg H43 ãs81x59 484445064 k4x5 148% 0xins Su  43I 5S 919 
8012/80NY0.5S2777.......ố.ốẽố.ẻ.ẽ cốc S 920 
TRE. Y ||] áytiss612c0ugpigangecbsstgiqiiseÔ1lasuD)i09isdipail8 gieo 920 
TEITAN ILC AI ssseeseccôgt6oi8exsgtsgtvbueefbebsiiEbbbtcttBiieeBing)20A 921 
JÀO Ba.) DŸ syy523ocs22343ox6teloavvebbvluskkbsllvsskEay4asaŠ23⁄34 455 V0w8 6i4l9/4699e/0: bạt 921 
“n6 ớớớớẽốốãẽa ốc Cố Cố 922 
Bi biCh lu TÌ HỆ oa0sxserssaibentftgardagk06niusdObsadasdiitvslsiejsE2nge 922 
II TC Post san A0 e2 E100 n2 n6ccesd Air fax tiaprpifntre 922 
ẨTIHY | 10T 2x szøo9ie2ssbadoetirloisesuoithaalsatbotxslestibtodeiieoiasikesss.G0t9Rg2aek 922 
C TTÚ8 cáo sxeetise (0449.1066699 n016nlôngtbbab(bLiae(kaabelilssilteyli4alÿmilp 923 
[HING: SA HIEEIIisiscisdtdgssaataosaiitosti6ltbsaioggtsinylvosiaSbi04008wf89) 924 
Chi | HÔNG: 2) fố traasssbssdsbokBsbillaysgidovQailask sugsossakbsjxaktl0asi6aes 924 
Điển: Bi1G EElBassnsrpmavisetrtssdtlhatesaiisistnhgsbpbbehliplrthitiyibetesn 924 
ỆHHcr AI IEIITG HELI[T%sstL5isizstisausbtbegslor6edgikialhisbifskilijsgS4ssiusiNElausla ga 
F75 ca ÏằaẴổa cố Ïa.. 926 
Tết năm mới (Chol Chnam Thmay) ..........................- ¿5+ +++++s++ 926 
Lê Đ0HEayvagtetbaiieittedbonSealyoiostaysoiasbtettasstdiooasdiidlWorbtialendiii 926 
lỗ: DI ÔN): sxzsssn6isataloodSsioabitfatol taiidist4utseisuplasadtasltinali 926 
Kế ThT le EDITE sxsxsceesesesEdossgtesktaSaskgbhdssaekkiagreszeedsbftaloosoba/ase 926 
Kế Hội ÍlplilRlh.E DHIE sasasss4siasu0ssiedbslidstseebndtisisdslbednajidásatiplasle 927 
TU TT TC hioasyecsleossdoipsai9/fiiinleblostlanfbifsdioitspaost 927 
TA NT co e1 eosondatopgtygaosdodobdiibifrdbo 928 
Eữjñ ni6nfliTftuiiiilt.|Mia HT soiseexsssssosisoeinajneiiakhgisisaelclitasdgssătgase 928 
Sưới niưỚG khiodiilbi MP LẴT ssus0sss6146<sssg 26sai0iss808/36156412430Ađ0353 928 
DÏ! TH FÏ5scuissseieeansiianftssodbetbuitifttgieibaafloitasasCtfttedMigosäi 929 
Trinh Gỗ nhà NO ca ass2accsbtsvpeivesslsltsaxikcsbosskbselisà3pDasssadsie 929 
Chữa Báo. jMinh: S0 PHÙ ssssxsscsssessesvlsbssEgulAtobsgbdgesad222s40s44 929 
DDỀP EÍf] wassgdsstalp4toreiajBlahoglijeg02ni800n058.8/glờndlibMieoEieieasjbsiÙstg 930 
ĐỀN. Y Lãiszcssi:sxzsss53553853556535393500138806503353554555413551553438385099058395962.8 930 
EiMlictl TT: THÍ sua nsgenaelisksasoeedtierbzaspsAisxsfleagesvksssbge, 931 
ĐI NHi-T Ti Ì: Ti c2 160g5442146012 002 %eupsgitccbgcbad500440414:86xa22<6nzt6e 932 
C0104 1111 T10 is nsislit1,ibldoddbyhdfbsdhulfdbtbsiblsoi00M6sb0ngutes g2 


1028 


MỤC LỤC 


K] dli tích: Cách tang: Tâm TẬO›sssásosssasessbscaiigi0x0026s6aeiisea H52 
LậN Na LỮ::;s;¿¿::sxx522xsy2s355233455135364513536461635966003yg0645580X/65 23544264 933 
HahHg BỒN :iciisciii666ss30002101016158151033 161318354556 1535430835055835830648355 933 
Di tích lịch sử Đá Bàn ........................--------cccc 2222 ssxszses 934 
KHudii THÍCH: lHCH: SƠ Ni BÌNH ssssssasesdensesdosadesgieedkolosdskoiAsassieolse40e 934 
lẻ. {ẽa sẽ an. cg s.ẽ.aas... 934 
Fễ Ti0Tt bi CD TAIHH áajasgntbpsjiteglelsnssnbitagdblmdgsinadiysdibetei 934 
Lễ Hội HH tainet cili fiBIHDIITOTifO sassssscaasytG092ekssi8pxia0igbaidi tana 935 
NI THỊ. aaioaolpsass6l6atglai40bdo0ieseietdat6aratebeetrsdbejl0l1iitona 935 
DE LAI TH s12 mai sscebdinesesieibileofsdlaiSoseteiyee 936 
ÊcT1JL f0 VÌ DI iu VessoessepssashspGEhdgapeiroxptklakiobt28iSi20003AI900450)/8000606 Đ3ö 
K0 1ÌH TỊCH: TMGHÍP ẤT sa se szrnseseelosnninsiiskieiioablclasBassbs3SAei th 
Lằng fighẽế truyền THÔN 1.s ác s6c114<6x4160116134 00584) 46sp0x35cáessee 937 
Lông DBƯII HNGINT TROILsasslasssi0960s41xeitliggipecapsbbissawkddosias3g01aspgdoa Nhờ 
119 10c cà NT: THÍ Nai 1s boanleoosadfenltosdluitgiasiaeQtabnda 938 
DI! THÍ TH ausw/6i0420008166:64x60040844000i06x0i9040/403898000/10134908/808g1806-nl 939 
Ñ im: TìHc TT TC U99 1Esa0besagotegstreebtoet6tepkklii660080:s5nibleg 9 0aci 939 
Đi IffiPTIATTT sườn sspsyfsienbonbinilonibitiplSanAxtodlisgdrlseebdeesbilellibed 940 
CHIfg Tiên? TT økssxztsosbsobagoasfkajadfalsaatnakksadtsssisdlpSDbaglsSsgsgjavi& 941 
CliHo: 5ann6lhìgiifiifipiDI tiisias1isnssxelsxetsdvSl(Gbxjxx/À2000xlvk6/aax8/6ssassi4 942 
Diên Chư Văn TT BosaeeseedAiacsskiÄiiA002s666ax4zagetlgloss4assa, 942 
ĐIIfY-1 HỈ:lÌDMS.0i2iu/20g1ayg,e4ibibpfisildipiinblsdfeslosfligbesdbsb0edasagb(btfe 943 
È T18 E7 CÌo gia nsbssois00460000201018y006208E0004240stde46itet6tbig0s5ixegbfas 944 
E0 cổ 6i di cố na ca sẽ. 945 
VI ND] ID suy mgaspkbeepnishgbaapbenaydionbQĐnnhieiyrtatôasaeleil 945 
TT DI TM seesossatasgEbaggeviadpeesksiltbsbo,gftseaif0dics 946 
EBuifiiHltffOE TaIfT 1E: lOisbsz14osex)240eseickoysuaobaucsilsddceebbbdpbds)9đisag2lx 946 
TT LÍ . K . ố šS an 947 
Lộ: cim[- SH IlIMORCTE HT] assag/)440a31áophisôualbiitl6sigiôcaljiedLsAuEEie 948 
C I1 7 T5 FiT À TẾ tá 4i 0620246060615 0xs kshgilliibsitit6db6sorsgpesbgbgbies 948 
ID TC  :Ís6elsig8gineÿe8i4684210000060689/34e0llonljagfqf33043008004e8đ000c0901001 949 
Thi Bì SH ssst6s6i06166460246606234g606015250426656304630g420342066456 949 
EU: 1ƒ THÍ Tags eeehdboi0agisbfbsejagiaaBpebiasholesdsskhidftsdiÔisgesgseugitiA 949 
ĐI NHÍ: llifL PHI AM sá9x236450xsdssbsdepuloddeboibdtsdeculbslfug20sedsssasSnzix05s 950 
ĐÌÌNH PHO no scytgvtenegSlsiseeiysekitbuttllrniyalhelôigtossisasiolulfbeltdipse4 Mãi 
Đình THỊ, TANTE 9xs26sx0644664y0aisg0áailedilaNtblegigbdi4434apasie11áaa 951 
Ê lì C OLáoczagacl liagnli0iasa4sbila0016aobblltsEtiaisotimbolisgisosntbiosobeglbsai 952 
TÍNH; |: (0B DftssssesstosadiescvoleoSBSiAABuuobteoseasfttasdiđkosublozoncidsliase 952 
LỆ TT bi seetoiasosessettylasse6d0xb5E02g063ay6603y4026x33ybx105550acxt6kaeaat 953 
Hội đình Tích Sơn........................ -- -- + + << <5 S2 * S333 33 vs ses 953 
EJDI 3l” TRE bieavs laprissboshbsgronuilsoiPlinestdgsdplebrulXsitocfietetltsdissaeie 954 
HlũT xui Tần HO TH sac sass0asisse24ssasgdeehiôosssxEAG8060392s84e6 954 
NT ca ca. s3 gố.ố.... 954 
THAI TH Hs eeietnoathaxbsbetsebstbeeclOalbngjolthpbsdrtamgii 955 


1029 


VIỆT NAM - VĂN HÓA VÀ DU LỊCH 


lỗi THiTEEHaixSegcstegebsoksifntoksooaSsueadðbioosákDlofdufueai8bsddohSbeci© 955 
CỘH PP GHỚI co tsbi22ã4404205120g026330606x33/0s0/4.0000x8s24a20054902gq02051540/2243060:8A 956 
TRIIT/PHE"- Võ ĐY TìnlagyatoxvztbgtyfeidsksagBifobitbiteskeradliolllslaaaxglagaikBsssie 956 
Khu Du lịch Thuận Bắc.........................- --c c2 22523311 EEkkkeeeeeesss 957 
BÌNH EMVGTI MHIỚI TTMHIE seosssikeeaeesttobsssrdsktusanddss lBÖAEesibasbdse My 
Lục Yiến Hit TÍEỢ coi S0 g2s6a3.41516sex34461038401141323356s88602asaxs6t 957 
DỊ: TỊC FTuutustsip site busbi lainstgieddtiosjnAipiiaiigtitàiteeitbpsileseyauulli 958 
D1 Ti 1 THÍ s1a6 scastdaiawetofiadisllAWSo(i689/4 0 0a800144E 958 
Để? iiEt £ TUOCTE: TH soxi2suxgiaspossgplbSeevideoistaivdfbiidtieipljorbobldnjlbee 958 
Cha thăp Hấc 'Y (thấn Áo D8 ÌLxscssseesisildloiakiebdisisldindba 959 
Eii.Ticiii( f6 Tifct Fs»venissneesesernlbialtinliebesibdasliviesskggLesdogl 959 
s3: 6TR SA... ốc 6n. nh 6 cố 960 
Lộ Tôi E] TY E CHỮ ND csaxávbxs16aam26eesskbdosidll6012-s4143yÀ304)1S4ass5562sgS4t 960 
lễ Tiết BÌT:LỰ a2 ieszsebenhg6mtbsfMai(tmshaiftipioalngibdtbisagidslsilioidpasgiei 960 
Bằng tra fihaiihi các tnh vã thanh! DI baasssisosl00446212166 962 
Báng †f2::flhiranb. các thàhg canh, GÌ VN sessusasasiesssesbbdesiobes 964 


1030 


